CỔ ĐÔ. 
HUE 


NƯN WAÄ NAY 


CÔ ĐÔ HUÊ 
XƯA VÀ NAY 


HỌI KHOA HỌC LỊCH SỬ 
THỪA THIÊN - HUÉ 


CÔ ĐÔ HUẾ 
XƯA VÀ NAY 


NHÀ XUÁT BẢN 
THUẬN HÓA 
2005 


LỜI NÓI ĐẦU 


rong những năm qua, Hội Khoa học Lịch sử tính Thừa Thiên 
Huế đã chủ trì uà phối hợp nhiêu hội thảo khoa học quan trọng 
có ý nghĩa xã hội sâu sắc, đã để lại những thành tựu đúng 
khích lệ uà gây được ảnh hướng rộng lớn trong giới Sử học ở nước ta. 
Đáng chú ý có các cuộc hội thảo sau đây: 
1- Vua Duy Tân với cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung Kỳ tháng 5 
năm 1916). 
2- Hội thảo kỷ niệm 690 năm Thuận Hóa - Thừa Thiên Huế (1306 - 
1996)”. 
3- Phú Xuân - Huế; từ đô thị cổ đến hiện đại (nhân kỷ niệm 310 
năm Phú Xuân - Huế. 
4- Hội thảo kỷ niệm 130 năm ngày sinh Phan Bội Châu. 
ð- Phú Xuân - Thuận Hóa thời Tây SơnŠ. 
6- Nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886)Ẽ. 
7- Danh nhân Đặng Tất - Đặng Dung và đóng góp của họ Đặng 
trong lịch sử dân tộc” 
8- Họ Thân trong lịch sử Việt Nam. 
Các cuộc hội thảo này đã quy tụ đông đảo giới nghiên cứu lịch sử, 
oăn hóa, uăn học, hiến trúc... trong cả nước tham gia. Qua các cuộc hội 
thảo đã làm sáng tỏ nhiều uấn đề của lịch sử Thuận Hóa - Thừa 


' Phối hợp với Trung tâm Bảo tôn di tích Cố đô Huế, tổ chức ngày 18-5-1996. 
° 'ổ chức ngày 10 tháng 12 năm 1996. 
* Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tổ chức ngày 24-8-1997, 
! Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tín tỉnh Thừa Thiên Huế, tổ chức ngày 26- 
12-1997. 
” Phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, tô chức ngày 26-12-2001, 
® Phối hợp với Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Huế, tổ chức ngày 
32-7-2002. 
Ï Phối hợp với Ban Liên lạc họ Đặng toàn quốc và Ban Liên lạc họ Đặng tính Thừa 
Thiên Huế, tố chức ngày 23-8-2002. . 
* Phối hợp với Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Thân tộc Việt Nam, tổ chức ngày 37 
và ngày 28 tháng 11 năm 2004 tại thành phố Huế. 


Thiên Huế uùà của dân tộc cùng nhiều nhân uột lịch sử được giới Sử 
học trong nước 0à bạn đọc quan tâm. Nội dung các cuộc hội thảo phần 
lớn đã có in kỷ yếu uà có công bố ` một số bài uiết trên tạp chí Huế 
Xưa và Nay cùng một số tạp chí ở Trung ương. Để phục uụ đông đáo 
bạn đọc uờ nhân dân, Hội Khoa học Lịch sử tính Thừa Thiên Huế uò 
Nhà xuất bản Thuận Hóa có chủ trương chọn lọc các báo cáo trong các 
cuộc hội thảo khoa học nói trên để xuất bản tập sách mang chủ đề 
Cố đô Huế - Xưa và Nay. 


Cuốn sách tập hợp được 84 bài uiết của 68” tác giả trong cả nước, 
nội dụng chia làm ð phần: 


1- Quá trình hình thành và phát triển Kinh đô Huế, có 30 bài. 

2- Nhân vật lịch sử, có 16 bài. 

3- Di tích, bản đô, địa bạ, văn bản Hán Nôm có lỗ bài. 

4- Văn hóa, văn học, kiến trúc... có 13 bài, 

5- Bảo tồn và phát triển di sản Cố đô Huế, có 10 bài. 

Nhân tập sách Cố đô Huế - Xưa và Nay được xuất bản, chúng tôi 
xin trần trọng cảm ơn Tình ủy 0à Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã chỉ đạo uà tạo điều hiện cho 
các hoạt động Sử học của Hội Khoa học Lịch sử tính Thừa Thiên Huế. 
Xin chân thành cảm ơn Ủy bạn Nhân dân thành phố Huế, Trung tâm 
Bảo tôn di tích Cố đô Huế, Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Thừa Thiên 
Huế, Trung tâm Khoa học xã hội uà nhân uăn Đại học Huế, Ban Liên 
lạc họ Đặng toàn quốc uù Ban Liên lạc họ Đăng tỉnh Thừa Thiên Huế 
đã hợp tác chí tình 0à có hiệu quả trong các cuộc hội thảo khoa học 
nói trên. Xin chân thành cảm ơn cúc tác giả đã huông ứng tham gia 
các hội thảo khoa học góp phần thành công qua một chăng đường hoạt 
động sử học của tỉnh Thừa Thiên Huế. 


Do khuôn khổ có hạn của tập sách, chúng tôi không thể đăng tải 
toàn bộ các bài uiết của các tác giả qua 8 cuộc hội thảo nói trên, 0ì thế 
uiệc tuyển chọn để xuất bản tập sách này chắc chắn không tránh khói 
chủ quan, Ban tuyển chọn rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của 
tác giả uà bạn đọc để lân tải bản sau được hoàn chỉnh hơn. 


Huế, tháng 10 năm 200% 
PGS.TS. ĐỖ BANG 


Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử 
tỉnh Thừa Thiên Huế 


* Xem: Danh sách tác giả. 


DANH SÁCH TÁC GIẢ 


PHAN THUẬN AN 
LÊ VĂN ANH 
HUỲNH CÔNG BÁ 
ĐỖ BANG 

NGUYỄN DANH BẢY 
TÔN THẤT BÌNH 
NGUYỄN HỒNG CHÍ 
NGUYỄN ĐÌNH CHÚ 
ĐẶNG VĂN CHƯƠNG 
TRẤN THANH ĐẠM 
NGUYỄN THỊ ĐẦM 
NGUYỄN VĂN ĐĂNG 
NGUYỄN BÌNH ĐẦU 
NGÔ THỜI ĐÔN 
NGUYỄN MINH ĐỨC 
LƯU ĐỨC HẢI 

PHAN THANH HẢI 
NGUYỄN THỊ MỊNH HẠNH 
HOÀNG VĂN HIỂN 
VŨ THỊ THANH HOA 
NGUYỄN VĂN H0A 
LÊ THỊ THANH HÒA 
NGUYỄN XUÂN HÒA 
NGUYỄN XUÂN HỒNG 
NGUYỄN ANH HUY 
ĐÀO HÙNG 


NGUYỄN THÀNH HƯNG 
HUỲNH ĐÌNH KẾT 

VŨ NGỌC KHÁNH 
TRẤN ĐÌNH KÝ 

ĐINH XUÂN LÂM 


Cao học Sử, Trung tâm Bảo tổn di tích Cố đô Huế. 

P§S.TS., Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế. 

TS., Trường Đại học Sư phạm Huế. 

PGS.TS. Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 
KS., Trung tảm Nghiễn cứu và quy hoạch đô thì và nông thôn. 
T§., Trưởng Đại học Khoa học Huế. 

©N., Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch đô thị và nông thôn. 
GS., Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

TS., Trường Đại học §ư phạm Huế, 

GS§., Viện Văn học Việt Nam. 

TS., Trường Đại học Sư phạm Huế. 

T§., Trường Đại học khoa học Huế. 

Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. 

T§., Trưởng Đại học Sư phạm Huế. 

T8., Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

T§., Trung tâm Nghiên cứu vả quy hoạch đồ thị và nông thôn. 
Th§., Trung tâm Bảo tổn di tich Cố đồ Huế. 

KS., Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch đồ thị và nông thôn, 
T§,, Trường Đại học Khoa học Huế. 

CN., Trung tâm Nghiền cứu và quy hoạch đô thị và nông thôn. 
T§., Trường Đại học Sư phạm Huế. 

TS., Viện Khoa học xã hội Việt Nam. 

GVC, Trường Đại học Khoa học Huế. 

TS., Trường Đại học khoa học Huế. 

Bác sĩ, Nhà nghiên cứu tiến cổ, Tp.Huế, 

Phó Tổng biên tập Tạp chỉ Xưa và Nay, Hội Khao học Lịch 
sử Việt Nam 

KTS., Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch đồ thị và nông thôn, 
Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

GS., Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia, Hà Nội. 
Giám đốc Bảo tàng Quang Trung, Bình Định. 

GS§.. Phó Ghủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, 


PHAN HUY LÊ 6GS., Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. 


HÀ XUÂN LIÊM Nhà nghiên cứu, Tp.Huế. 

TRẤN THỊ LIÊN Ban Nghiên cứu Lịch sử tỉnh Thanh Hóa. 

ĐĂNG NGỌC LƯƠNG Ban liên lạc họ Đặng toản quốc 

LÊ NGUYỄN LỰU Nhà nghiên cứu, Tp.Huế. 

HUỲNH LỬA Chữ tịch Hội Khoa học Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. 
NGUYÊN VĂN MẠNH PGS. T§., Trường Đại học Khoa học Huế. 


VŨ HỮU MINH 
TRẤN VIẾT NGẠC GVC. Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 


HÃN NGUYÊN NGUYỄNNHÃ TS§., Trường Đại học Hùng Vương, Tp. Hồ Chí Minh. 


NGUYỄN ĐỨC NHUỆ TS., Viện Sử học Việt Nam. 

PHẠM PHÚ PHŨNG GVC., Trường Đại học Khoa học Huế, 

LÊ ĐÌNH PHÚC TS§., Trường Đại học Khoa học Huế. 

HOÀNG PHƯƠNG GS.TS., Trung tướng 

NGUYÊN VINH QUÂN Th§., Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phân viện 
Hà Nội. 

LÊ DUY SƠN Th§., Trường đại Học Khoa học Huế. 

TRẤN ĐỨC ANH SƠN TS., Trung tâm Bảo tổn di tích Cố đô Huế. 

LÊ ĐÌNH SỸ Đại tá, TS. Phỏ Viện trường Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam. 

TRẤN THANH TÂM Đại tá 

BÙI THỊ TÂN T§., Trường Đại học Khoa học Huế. 

NGUYỄN VĂN TẬN PGS.TS., Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Huế, 

TRẤN HUY THANH Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

NGUYỄN QUYẾT THẮNG  KS., Trung tâm Nghiên cửu và quy hoạch đô thị và nông thôn. 

ĐẶNG VĂN THẢO KT§., Ban liễn lạc họ Đặng toàn quốc, Tp. Hà Nội. 

LÊ PHƯỜNG THẢO KS., Trung tâm Nghiên cứu và quy hoạch đô thị và nông thôn 

HƯƠNG THÂU P6GS.TS.. Viện Sử học Việt Nam. 

NGUYỄN HỮU THÔNG Th§., Giám đóc Phản viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật 
tại Huế. 

NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN Th§., Trường Đại học Khoa học Huế. 

NGUYỄN MINH TƯỜNG PGS.TS. Viện Sử học Việt Nam. 

THÁI QUANG TRUNG ThS., Trưởng Đại học Sư phạm Huế. 

NGUYỄN THẾ TRUYỀN KTS., Sở Xây đựng tỉnh Thừa Thiện Huế, 

MAI KHẮC ÚNG Hội Khoa học tịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

LẼ TRÍ VIỄN G8., Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. 

PHAM HỒNG VIỆT Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. 

TRẤN ĐẠI VINH GVC., Trường Đại học Sư phạm Huế. 

NGUYÊN ĐẮC XUÂN Nhà nghiên cứu, Tp.Huế. 


BỬU Ý 6VC., Trường Đại học Sư phạm Huế. 


I 


QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
VÀ PHÁT TRIỀN KINH ĐÔ HUẾ 


VỀ CÁC DẤU TÍCH KHẢO CỔ HỌC 


THỜI TIỀN SỬ-SƠSỬ 
TRÊN ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ 


LÊ DUY SƠN 


đất Thừa Thiên Huế đã được tìm hiểu, nghiên cứu khá kỹ và 

đạt được nhiều thành tựu tốt đẹp thì những hiểu biết của chúng 
ta về một thời đại khai nguyên với những lớp cư dân cổ trên mảnh 
đất này vẫn còn hết sức hạn chế, ít ỏi và mong manh. 


(ƒ ho đến nay, khi mà rất nhiều vấn đề lịch sử - văn hóa của vùng 


Cách đây trên 20 năm, chúng ta mới chỉ biết được những đấu tích 
văn hóa Chămpa đo một số học giả người Pháp phát biện và khảo cứu 
trước đây! như là những tài liệu kháo cổ học xưa nhất ở Thừa Thiên 
Huế. Phải từ những năm 1976 - 1977 trở đi, các nhà khảo cổ học Việt 
Nam mới có dịp bắt đầu công việc điều tra, thám sát và khai quật để 
lần tìm, nghiên cứu những vết tích của các cộng đồng người xưa vẫn 
còn ẩn náu trong lòng đất. 

Với các phát hiện di tích Phụ Ổ, Bàu Đưng (xã Hương Chứ, huyện 
Hương Trà)”, lần đầu tiên ở Thừa Thiên Huế, giới khảo cổ học Việt 
Nam đã thu được những kết quả tốt đẹp và cũng là lần đầu tiên, 
chúng ta tìm được những chứng cứ về một thời kỳ xa xưa hơn những 
gì đã biết ở mảnh đất này. Theo nhận định của những người tham gia 
nghiên cứu lúc đó, chủ nhân các di tích này đã ở vào giai đoạn để đá 
mới - sơ kỳ kim khí, cách ngày nay từ 4000 đến 3000 năm. 

Sau các phát hiện đó, người ta mới chú ý nhiều hơn đến các hiện 
vật khảo cổ đơn lẻ, rải rác ở nhiều nơi do nhân đân tình cờ thu lượm 
được khi xới đất, đặc biệt là những chiếc rìu đá... 


! Xem thêm: 1.Cadière, Monument et souuenir Cham dụ Quang Trì et Thua Thien, 
B.E.F.B.O., Tom V, 1905. 

‡? Lê Đình Phúc, Mhững hoạt động khảo cổ học bước đầu của Trường Đại học Tổng 
hợp Huế, Những phát hiện mới về khảo cố học NPHMVKCH) năm 1977, Viện Kháo cổ 
học, Hà Nội, tr. 73. 

* Lê Đình Phúc: Sđd, tr. 73. 


11 


Năm 1984, hơn 30 chiếc rìu đã được tìm thấy ở vùng rừng núi A 
Lưới - phía tây Thừa Thiên Huế - trong một đợt điều tra khảo cổ của 
khoa Lịch sử - Trường Đại học Tổng hợp Huế”. Đây là những tìm hiểu 
bước đầu cho việc ghi nhận sự tổn tại của một bộ phận cư dân thời 
nguyên thủy nhưng rất tiếc là chúng ta chưa tìm thấy di tích nơi cư 
trú của họ. 


Trong hai năm 1987 - 1988, Đại học Tổng hợp Huế lại liên tục 
phát hiện được hai di tích mộ táng Sa Huỳnh ở Côn Ràng (Hương Chử 
- Hương Trà) và Cửa Thiểng (thị trấn Tứ Hạ - Hương Trà). Đây là 
những khu mộ địa khá điển hình của một cộng đồng cư dân cổ sống 
vào Sơ kỳ thời đại Đồ sắt, cách ngày nay từ 2.500 đến 2.000 năm, mà 
trước đó người ta chỉ mới tìm thấy ở khu vực từ phía nam đèo Hải 
Vân trở vào. 


Năm 1994, ở bản Khe Trăn (Phong Mỹ - Phong Điển), một chiếc 
trống đồng đã được tìm thấy trong lớp đất dày 1,2m. Phát hiện này 
có ý nghĩa khoa học và thực tiễn không kém phần lớn lao vì bởi đó là 
chiếc trống đầu tiên - một biện vật độc đáo của văn hóa Đông Sơn - 
được tìm thấy ở Thừa Thiên Huế và là chiếc thứ hai, sau trống đồng 
Phù Lưu tìm thấy vào năm 1977 ở Phù Lưu (Quảng Trạch - Quảng 
Bình) trên dải đất Bình - Trị - Thiên. 


Thời gian gần đây, những người nghiên cứu lại xên xao khi nghe 
tin về các đi vật thời đại đồ đá cũ - ít nhất cách ngày nay từ vài vạn 
năm - được tìm thấy ớ vùng gò đồi phía tây thành phố Huế. Mặc dù 
trên các diễn đàn khoa học chưa có những công bố chính thức nhưng ở 
vài tờ báo, đặc san đã xuất hiện những bài viết tường trình khá tỉ mỉ 
việc phát hiện những di vật đồ đá cũ ở sân chùa Báo Quốc - vốn có 
nguồn gốc ở vùng chân núi Kim Phụng - Cẩm Khê. Đặc biệt là một 
"end-chopper" (công cụ chặt bằng cuội có gia công một đầu) có niên 
đại cách ngày nay từ hai vạn rưỡi đến hai vạn năm ở vùng đổi thuộc 


* Lê Duy Sơn, Mội số phát hiện khảo cổ học ở huyện A Lưới, Bảo Đán, số 1017, 
ngày 17-7-1984. 

” Lê Đình Phúc, Lê Duy Sơn, Phát biện dị tích khảo cổ Côn Răng (Hương Chủ - 
Hương Điền, Bình Trị Thiên), NPHMVKCH năm 1987, Viện Khảo cổ học, Hà Nội 1987, 
tr.100 - 102. 

Lê Duy Sơn, Về di tích kháo cổ Côn Rỏng, Nghiên cứu Lịch sử Thừa Thiên Huế, số 
2-1988, tr. 79. 

Lê Duy Sơn, Phát hiện thêm một dì tích mộ Chum ớ Bình Trị Thiên, NPHMVKCH 
năm 1988, Viện Khảo cổ học, Hà Nội, 1988, tr. 50 - 51, 

° Trịnh Nam Hải, Trống đông Phong Mỹ (Thừa Thiên Huế), NPHMVKCH năm 
1994, Viện Kháo cổ học, Hà Nội 1994, tr.168. 


12 


thôn Ngọc Hồ (Hương Hồ - thành phố Huế)”. Đó là chưa nói đến một 
"di vật đá” kỳ lạ cũng được tìm thấy ở nơi này mà một số người đang 
còn phân vân, có người nghĩ là "bàn đá” hay là công cụ của người 
nguyên thủy. 

Điểm qua những phát hiện khảo cổ học tiêu biểu (tất nhiên là 
chưa thật đầy đủ) trên đất Thừa Thiên Huế như vậy để có những cảm 
nhận khái quát về tình hình nghiên cứu cũng như những nét chấm 
phá về diện mạo lịch sử - xã hội vùng đất này từ thuể hoang sơ. Dù 
rằng những gì chúng ta đã làm được là quá muộn màng, biết được là 
quá ít ỏi, rời rạc... nhưng khi nói về diễn trình văn hóa của một vùng, 
hắn là những điều đó sẽ có giá trị rất lớn về khoa học lẫn thực tiễn. 


Khách quan mà nói, để có được những hiểu biết khá đây đủ, đúng 
đắn về diện mạo cổ xưa ở một vùng đất, nhất là khi càng lùi xa vào 
quá khứ, thì tài liệu Khảo cổ học lại càng có vai trò quan trọng. 


Trên thực tế, nếu chúng ta xây dựng một tấm bản đề Khảo cổ học 
thời tiền - sơ sử khu vực Thừa Thiên Huế, quả là còn quá nhiều khoảng 
trống trên cả hai trục không gian lẫn thời gian. Với vài đi tích và một 
vài đi vật rải rác được tìm thấy, chúng ta sẽ chưa đủ để dựng lại một 
cách chân thực, toàn diện bức tranh lịch sử - xã hội của cư dân thời cổ 
trên đất này. Vấn đề còn lại là phải tiếp tục khảo tìm thêm... 


Với trục thời gian, theo tiến trình phát triển của lịch sử nhân 
loại, ở Thừa Thiên Huế còn thiếu nhiều mắt xích nối giữa các thời đại 
(di nhiên, điều này chỉ có thể đúng với tình hình tư liệu hiện tại). 


Nếu đúng rằng những viên cuội "có gia công" được tìm thấy ở sân 
chùa Báo Quốc - chân núi Kim Phụng - Cẩm Khê hay ở trong khu vực 
một trang viên tại vùng gò đổi Long Hồ (phía tây thành phế Huế) là 
loại công cụ đích thực của con người thời hậu kỳ đồ đá cũ thì đây là 
một trong những phát hiện khảo cổ học có giá trị lớn. Lúc đó bề đày 
lịch sử của vùng đất Thừa Thiên Huế không chỉ là 2.000 năm hay trên 
dưới 4.000 năm nữa mà được nhân lên 10 lần, những trang sứ thời sơ 
khởi lại được mở ra ít nhất từ 2 vạn đến 2 vạn rưỡi năm cách ngày 
nay (!). Tất nhiên để có được một khẳng định chắc chắn như vậy, hẳn 
rằng sẽ có rất nhiều người đặt hy vọng vào việc cần tìm ra những di 


? Trần Đức Anh Sơn, Phát hiện đồ đá cũ tại uùng ngoại ô Huế, Tạp chí Kiến thức 
ngày nay, số 906, tr. 87. 

° Hà Thắng, Một hiện vật đá còn nghỉ uấn oễ công dụng, NPHMVKCH năm 1995, 
Viện Khảo cổ học, Hà Nội, 1995, tr. 81. 

* Trân Đức Anh Sơn, Tcđd, tr. 87. 


13 


cốt của cổ nhân, tìm ra những lớp trầm tích còn nguyên vẹn trong đó 
có chứa hiện vật khảo cổ và đặc biệt là tìm ra cho được một tập hợp lớn 
những công cụ có chung những đặc trưng cơ bản, hầu khả đĩ phản ánh 
được dấu ấn kỹ thuật chế tác đá của con người thời cổ một cách rõ ràng. 


Cho đến nay, các di tích của thời đại đồ đá mới sơ kỳ và trung kỳ 
chưa được tìm thấy ở Thừa Thiên Huế, nhưng những dấu hiệu về lớp 
người xưa trong giai đoạn hậu kỳ đá mới - sơ kỳ kim khí (cách ngày 
nay trên dưới 4.000 năm) thì đã khá rõ ràng. Các di tích Phụ Ổ - Bàu 
Đưng cùng với những nơi tìm thấy các di vật rìu đá đó chứng tổ sự có 
mặt của họ khá rộng rãi trên nhiều nơi, từ rừng núi cho đến vùng 
đồng bằng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa xác định được những khu 
vực trung tâm cư trú nhự ở nhiều khu vực khác. Chúng tôi hy vọng sẽ 
tìm thấy các loại hình di tích này khá nhiều, nhất là ở các khu vực gò, 
cổn cao, nơi tiếp giáp với các bàu, ruộng nước ở vùng lưu vực sông 
Hương, sông Bề, sông Ô Lâu... hay vùng sườn đổi ven thung lũng ở 
vùng núi phía tây Thừa Thiên Huế. 


Đến giai đoạn muộn hơn, vào sơ kỳ thời đại để sắt (cách ngày nay 
khoảng từ 2.500 đến 2.000 năm), ở phía bắc đèo Ngang đã định hình 
các trung tâm của nền văn minh Đông Sơn với quy mô phân bố lớn. 
Từ nam đèo Hải Vân trở vào, nền văn hóa Sa Huỳnh cũng đã ở vào giai 
đoạn phát triển rực rỡ và mang những bản sắc khá riêng biệt, Ở Thừa 
Thiên Huế nói riêng và cả khu vực Bình - Trị - Thiên nói chung, chúng 
ta đã tìm thấy được các loại hình đi tích, đi vật của cả hai nền văn 
hóa ở hai phía Bắc - Nam. Sự tôn tại đồng thời của đi tích mộ chưm Sa 
Huỳnh bên cạnh những đồ đồng Đông Sơn đã nói lên ý nghĩa khoa học 
và thực tiễn lớn. Rõ ràng là trong giai đoạn phát triển của lớp cư dân 
cổ lúc này và có thể sớm hơn nữa, đã diễn ra quá trình giao lưu, đan 
xen và hòa nhập văn hóa một cách mạnh mẽ. Mảnh đất Thừa Thiên 
Huế và khu vực nằm giữa hai đèo Hải Vân và đèo Ngang trở thành 
như một không gian văn hóa đệm, một cầu nối cho cả một quá trình 
hòa nhập các khối cư dân Bắc - Nam trong suốt tiến trình phát triển. 


Lịch sử đã ghi nhận con đường hình thành bản sắc văn hóa ở khu 
vực này khá phong phú, trong đó có cái cốt lõi là sự phát triển nội 
sinh cùng với sự giao thoa, ảnh hưởng mà lắng đọng, kết tính tạo nên 
sự độc đáo của riêng mình. Cả trước và sau khi mảnh đất này được 
mang tên Thuận Hóa thì các yếu tố Việt - Chàm vẫn tiếp tục quyện 
hòa như một dòng chảy văn hóa trong tiến trình lịch sử Việt Nam. 


Huế, tháng 11 năm 1996 


14 


NGHĨ VỀ XỨ HUẾ XA XƯA 
MAI KHẮC ỨNG 


tưởng là có lý. Bởi lẽ ở thời thịnh Nguyễn người ta buộc phải 

kiêng một số tên húy. Ví như Hoa đọc trại thành Huê vậy. Vì 
bà Hồ Thị Hoa là thân mẫu của vua Nguyễn Hiến Tổ (Thiệu Trị). 
Nhưng chỉ Hoa mà thôi! Không phải tất cả oa thành uê, óa thành uế 
hết. Thì đó, vẫn còn Thanh Hóa (vốn là Thanh Hoa), Hướng Hóa, Lạc 
Hóa, Tuyên Hóa, Thuận Hóa, Thiệu Hóa, Châu Hóa..., #óa biến thành 
Huế! Hóa nào? Bởi vì khi đã biến âm thì từ căn phải bị triệu tiêu. 
Trong quá khứ không có một địa danh Hóa đơn tiết ở địa bàn nay 
được nhận là Huế. Sự biến âm của địa danh phải tự thân và tự tại, 
Thanh Hoa thành Thanh Hóa ngay trên địa bàn vốn đĩ của tỉnh đó, 
Bình Thái thành Bình Thới cũng vậy. Mà Thuận Hóa thì chưa một 
lần được gọi là Thuận Huế, Hóa Châu chẳng có ai viết là Huế Châu... 


Chúng tôi nghĩ rằng Huế là Huế mà Hóa là Hóa Châu, cả hai 
cùng tổn tại. Huế là một từ đơn. Hóa Châu hay Thuận Hóa là một từ 
kép. Từ đơn thông thường cao tuổi hơn từ kép Hán - Việt. Và, trước từ 
đơn thường có một "K¿" định vị. X¿ Huế đã được linh mục Alexandre 
de Rhodes nói đến khi đó xứ Thuận Hóa đã ra đời được 334 năm và 
vẫn tôn tại đưới đạng Thừa tuyên Thuận Hóa của xứ Đàng Trong. 
Thuận Hóa không bị triệt tiêu khi biến thể thì Huế chẳng phải do 
Hóa mà thành. 


Kẻ Huế có vẻ đầu nguồn của ngôn ngữ Việt hơn và biết đâu đó lại 
là "con nòi của giống". Mặt khác xứ Thuận, xứ Hóa là một cặp song 
sinh nhập thân thành Thuận Hóa ngay từ đầu để ôm gọn hai phủ Tân 
Bình và Triệu Phong gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế 
và gần một nửa Quảng Nam ngày nay. Địa danh Huế chưa bao giờ 
nhận vậy! Huế không thể là Thuận Hóa biến thành vậy! 

Nếu bảo rằng Huế từ Hóa Châu mà có thì trước tiên dân làng 


Thành Trung (trung tâm của thành Hóa Châu); dân xã Quảng Thành, 
dân huyện Quảng Điền được tự mình nhận là Huế trước. Nhưng họ 


( 6ó nhiều người giảng giải rằng #uế là từ Hóa mà ra! Mới nghe 


15 


còn phải đứng từ xa mà nhìn Huế. Với họ, Huế là những dãy nhà phố 
san sát hai bên bờ sông Hương. Nơi đó một thuở là phủ chúa, một 
thuở là kinh đô. 


Kinh đô Huế là kinh đô Phú Xuân. Kinh đô Phú Xuân bắt nguồn 
từ thủ phủ Kim Long - Phước Yên - Ái Tử. Đó là mạch phát từ Nguyễn 
Hoàng. Các thế hệ chúa Nguyễn bỏ mặc Hóa Châu bởi một thời gian 
lại bị chúa Trịnh phái vào cai quản ở đó. Hóa Châu tàn tạ làm sao mà 
được hóa thân thành Huế với thời Nguyễn. Và cho đến nay địa danh 
Hóa châu vẫn còn. Vậy là Châu thành Huế không giành Châu thành 
Hóa cho mình. Huế là Huế từ đầu vậy! 


Huế khác Nghệ là ở chỗ đó, Nghệ được biết đến là cả vùng đất, 
vùng người trải dài từ khe Nước Lạnh (chung với Thanh Hóa) vào tận 
đèo Ngang (chung với Quảng Bình). Chắc có một thời nào đó được giữ 
vị trí trung tâm, Nghệ mới rộng dài như thế! Tôi là dân Hà Tĩnh vẫn 
thấy mình là Nghệ. Nhiều gia sư quê tôi ra bắc vào nam (thuở trước) 
đều được gọi "ông đồ xứ Nghệ". 


__ Nghệ không có từ ngợ mà nên thì Huế chưa hắn từ hóa mà thành. 
Ấy là lý sự của riêng tôi - cũng là một đổ gàn xứ Nghệ. Nói điều này 
trước các nhà Huế học bậc thầy quả là tôi đã liễu mạng "múa rìu qua 
mắt thợ", như một vài người Huế thường răn. Xin quý vị "giơ cao nhưng 
bổ giá" cho. Vì chẳng qua tôi chỉ muốn gây sự để bàn cho ra lẽ mà thôi! 


Điều tôi muốn "nghĩ về xứ Huế xa xưa" chủ yếu là vị thế lịch sử 
của Huế. 


Bờ biển nước ta có hai vành cung lớn. Cung lõm từ Hải Ninh (địa 
đâu phía bắc tỉnh Quảng Ninh) vào mũi Chân Mây (điểm cuối của tỉnh 
Thừa Thiên Huế). Cung lỗi từ mũi Chân Mây xuống tận mũi Cà Mâu. 
Cung lõm như ôm một phần tây bộ Thái Bình Dương. Trong giới hạn 
vòng cung này từ đảo Cổn Cỏ đến đảo Cô Tô (ngoài biển), từ Tiên Yên 
đến Hương Trà (trên đất liên) rải rác cứ xuất hiện dần dấu vết các lớp 
người tiển sử và sử xa xưa. Huế nằm trong vòng cung sinh thành loài 
người trên đất Việt. Huế cũng có một thời Sơn Vi hoặc cùng thời Sơn 
Vi (2 - 2,5 vạn năm trước). Huế có Đông Sơn, có Sa Huỳnh mà các 
vùng đất khác hiếm thấy sự hiện diện cả hai nền văn hóa đặc sắc đó. 


Huế vào Sa Huỳnh hay Sa Huỳnh ra Huế? 

Đông Sơn vào Huế hay Huế ra Đông Sơn? 

Tất cả còn chờ. Nơi phát hiện được di chỉ khảo cổ trước chắc gì đã 
là địa bàn phát tích duy nhất của nền văn minh đó. 


16 


So với Sơn Vì (miễn núi tỉnh Phú Thọ) cương vực Huế lý tướng 
hơn nhiều. Huế gần biển, ấm áp, lắm sông ngòi, đảm phá, lắm núi 
non hang động. Biển với lên Trường Sơn và Trường Sơn vươn ra biển 
làm điểm gặp gỡ kỳ tú ngàn đời. Trong cái vòng cung ôm biển, Huế ở 
vị trí hàng đầu. Huế có Sơn Vi, Đông Sơn, Sa Huỳnh thì Huế có thể là 
của liên minh các bộ lạc từ thời Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân, 
Hùng Vương, An Dương Vương. Âu Lạc bị chiếm. Nghìn năm Bắc 
thuộc các quan thái thú khó với tay qua đãy Hoành Sơn. Huế nằm 
ngoài tâm đô hộ. Nước Hồ Tôn có lẽ tiển thân cúa Vương quốc 
Chămpa ra đời tách khỏi Việt Thường Thị. Đèo Ngang nghiễm nhiên 
trở thành biên giới phía bắc của vương quốc này. Chămpa hưng vong; 
Huế thăng, trầm theo dòng lịch sử. 


Bởi có Hoành sơn mà Huế nhạt văn minh Trung Hoa cổ đại. Bởi 
có Ngãi Lĩnh (Hải Vân), Huế gắn bó nhưng không mấy vững bền với 
văn hóa Ấn Độ xa xưa. Huế đứng giữa hai nền văn minh ấy. Huế lại 
gặp gỡ cả hai, tiếp nhận cả hai vô thức hơn là hữu thức. Cái lý của 
Huế, cái thế của Huế phải vậy. Đông Sơn hay Sa Huỳnh gặp nhau ở 
Huế, xuất phát từ Huế cũng tự cái lý ấy, tự vị thế ấy. 


Ấn Độ, Trung Hoa nhập vào đất Huế, hòa đông với văn hóa bản 
địa để làm nên bản sắc Huế đứng giữa bắc - nam, đứng giữa đất nước 
không thiên bắc, không hẳn nam. Huế là AN - TĨNH - BÌNH - TRỊ 
nối dài. Huế có gốc Thanh mà không giống Thanh. Thanh đậm bắc 
mà. Huế gần Nam - Ngãi mà không như Nam - Ngãi. Việt cổ nơi Huế 
còn đậm đà để giáo sư Nguyễn Đức Từ Chi nhìn ra món ăn Huế - món 
ăn Mường. Tôi được sống với Huế đã gần 20 năm, lại thấy sự bình dân 
của Huế cũng như sự bình dân ở xứ Nghệ - Lam Hồng, quê tôi. 


Có những người Việt từng làm vua Chămpa. Có những người 
Chămpa tham gia khởi nghĩa với Hai Bà Trưng, tham gia kháng 
chiến chống quân Minh xâm lược với Hồ Quý Ly. 

Huế Chăm, Huế Việt đã có chung một bộ Việt Thường. Huế xa xưa 
là Việt, Huế xa xưa là Chăm đều cùng gánh hai đầu đất nước. 

Vâng, Huế cổ đại, Huế trưng - cận đại, Huế hiện tại vẫn là gạch 
nối bắc - nam. Vạch nối ấy có nhiều lân bị đứt bởi sự xâm lăng ngoại 
tộc hoặc do nội chiến vương triều. Nhưng sau mỗi lần đứt vỡ đều được 
gắn lại bên hơn bởi nhu câu thiêng liêng của cả cộng đồng. 

Nghìn năm Bắc thuộc, Huế đứng bên ngoài ách đô hộ của Hán - 
Tấn - Tùy - Đường... đành chơi với văn minh Ấn Độ. Những đền, 


17 


tượng, tháp, thành... Chămpa còn đó chỉ là dấu ấn của một thời ly 
khai đất tổ ở thế chẳng đặng đừng. 


Ngô Quyển, đẩy được quân Nam Hán ra ngoài cõi (938) tạo điều 
kiện cho các họ Đinh, Lê, Lý, Trần, Hô, Lê, Tây Sơn, thời Nguyễn 
cùng toàn dân xây dựng và củng cố nền độc lập tự chủ. Huế nhập về 
với Đại Việt trong mối tình cố cựu để làm đầu cầu phục hưng nửa nước 
Việt phương Nam. Tôi coi HUẾ là toàn bộ Thừa Thiên đã có vị thế 
xứng đáng trong lịch sử, mãi mãi giữ vị thế đó của hôm nay và cả 
ngày mai. Xin đừng nhìn Huế qua cơ sở hạ tầng. Bởi lỗi đó không chỉ 
riêng tại Huế mà "cả nước yêu thương ôm Huế vào lòng" đang còn là 
tiếng hát. 


"Nghĩ về xứ Huế xa xưa” nỡ nào ta phũ phàng với Huế. 


Quang Lộc uiên 
Mạnh Thu - Bính Tý - 1996 


18 


ĐỊA BÀN THUẬN HÓA TRONG 
CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MINH 
ĐẦU THẾ KỶ XV 

BÙI THỊ TÂN 


1. Thuận Hóa một thế kỷ hội nhập vào quốc gia Đại Việt 


Năm 1306, vua Chămpa là Chế Mân đâng đất hai châu Ô, Lý làm 
sính lễ xin cưới Huyển Trân công chúa nhà Trần. Năm sau (1307) vua 
Trân Anh Tông cử Đoàn Nhữ Hài tới cai trị và đổi Ô, Lý thành hai 
châu: Thuận và Hóa, chọn người bản xứ làm quan, cấp ruộng đất, 
miễn tô thuế 3 năm). Tên gọi Thuận Hóa (vùng đất Thừa Thiên Huế, 
Nam Quảng Trị và một phần Bắc Đà Nắng ngày nay) bắt đầu ra đời 
từ đó. Tuy đã thuộc về lãnh thổ Đại Việt, vua Trần đã thiết lập cơ chế 
cai trị, song tình hình chính trị, xã hội ở đây còn phức tạp. Trong địa 
phương, dân bản địa chưa chịu thuần phục, di dân mới đang từng bước 
thích nghi, ngoài biên giới, người Chăm thường hay tấn công quấy 
phá. Nhất là từ nửa sau thế kỷ XIV, khi vương triểu Trần suy yếu và 
bất lực, quân Chămpa nhiều lần tấn công, cướp bóc vùng Thuận Hóa. 
Địa bàn này trở thành nơi tranh chấp khốc liệt của hai quốc gia 
phong kiến. Đầu thế kỷ XV sau cuộc Nam chinh của nhà Hẻ, Đại Việt 
đặt thêm bốn châu mới: Thăng, Hoa, Tư, Nghĩa trên đất Chiêm Động, 
Cổ Lũy của Chămpa. Nhà Hồ cử Nguyễn Cảnh Chân làm An phủ sứ lộ 
Thăng Hoa và khuyến khích cư dân Việt vào ở?. Bấy giờ Thuận Hóa 
mới tạm yên ổn, đỡ cảnh binh đao xung đột của vùng giáp ranh. 


Cuộc kháng chiến chống Minh của nhà Hồ thất bại vào giữa năm 
1407, nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến phương Bắc. Nhân 
cơ hội đó, Chămpa lấn ra lấy lại đất Chiêm Động và Cổ Lũy (Thăng 
Hoa). Thế là, Thuận Hóa lại trở thành biên viễn cực nam của Tổ quốc. 


! Ngô Sĩ Liên và các sử thần triều Lê, Đại Việt sử ký toàn thư, tập H1, bản dịch, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, tr. 103. 


? Lê Quý Đôn, Toàn tập, tập II, Phủ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1977, tr. 3B, 


198 


Nhà Minh thiết lập ách đô hộ trên cả nước, lấy Đặng Tất, viên quan 
cũ của nhà Hồ đặt làm Đại tri châu Hóa Châu. Tuy đã thiết lập được 
chính quyền, đặt quan cai trị, nhưng trên thực tế, nhà Minh không 
thể vươn tới kiểm soát được vùng Tân Bình, Thuận Hóa (ba tỉnh Bình 
- Trị - Thiên ngày nay) xa xôi hiểm trở. Sự cai trị của nhà Minh rất 
lỏng lẻo mãi đến năm 1410, tướng nhà Minh là Trương Phụ cùng Mộc 
Thạnh bàn việc đánh lấy Hóa Châu, Mộc Thạnh vẫn còn e ngại vì 
biết rằng "Hóa Châu núi cao biển rộng, chưa dễ lấy đâu"°. Cả vùng đất 
từ Hoành Sơn đến Hải Vân, trong nhiều năm quyền hành thực tế vẫn 
nằm trong tay các quan lại bản xứ, quan quân nhà Minh đù có mặt 
cũng chưa đủ sức khống chế, quản lý đân địa phương. Chính vì vậy 
đây là địa bàn thuận lợi cho các cuộc khởi nghĩa chống Minh phát 
triển. Ngoài sự phản kháng lẻ tẻ của nhân dân địa phương chống lại 
chính sách vơ vét, bóc lột của chính quyền nhà Minh, Thuận Hóa còn 
là căn cứ của các cuộc khởi nghĩa chống Minh do các quý tộc Trần 
lãnh đạo trong nhiễu năm liên tục. Nhà Minh phải hao binh tốn của 
nhưng cũng không bình định nổi vùng đất này. 


2. Địa bàn Thuận Hóa trong cuộc khởi nghĩa chống Minh 
do quý tộc Trần lãnh đạo (1408 - 1414) 


Cuộc kháng chiến do nhà Hồ lãnh đạo tuy thất bại nhanh chóng, 
nhưng ngay sau đó đã bùng nổ một phong trào đấu tranh vũ trang 
rộng rãi của nhân dân các địa phương chống lại ách đô hộ của nhà 
Minh. Trong phong trào khởi nghĩa chống Minh thời kỳ này nổi bật 
là hai cuộc khởi nghĩa do quý tộc Trần lãnh đạo đã thu hút được đông 
đảo nhân dân tham gia, làm chủ được địa bàn rộng lớn trong nhiều 
năm mà Thuận Hóa là một căn cứ quan trọng. Bấy giờ Thuận Hóa là 
địa bàn cực Nam của đất nước, làng mạc dân cư sau một thế kỷ hội 
nhập với quốc gia Đại Việt đã có bước chuyển quan trọng. Dân cư ở 
đây là sự tập hợp, gắn bó của nhiều nhóm người từ các địa phương 
khác nhau, nguồn gốc xuất thân khác nhau. Đó là những dân cư Chăm 
vốn gắn bó thiết tha với quê hương bản quán không nỡ rời đi khi biên 
giới quốc gia của họ đã lùi xa về phía Nam. Cư dân Việt vào đây khai 
phá đất mới ngoài một số quan lại, tướng lĩnh thì chủ yếu là binh 
lính, nông dân nghèo và không ít là tội nhân bị lưu đày, tội phạm 
trốn tránh tội lỗi bỏ quê ra đi... Họ vốn đã không cam chịu cường 
quyền, áp bức, không sợ gian nguy tìm đến đất mới mong có được cuộc 
sống yên ổn và tự do hơn. Tất cả tạo lập nên cộng đồng dân cư với 


3 Lệ Quý Đôn, Sdd, tr. 36, 37. 


20 


tính cách nổi trội là mạnh mẽ, ưa mạo hiểm và không cam chịu. Xây 
dựng làng quê và cuộc sống mới trong nhiều gian khó, nhất là thường 
xuyên phải chịu cảnh chiến tranh quấy phá cướp bóc của quân 
Chămpa suốt những năm từ nửa sau thế kỷ XIV, nên họ hiểu hơn ai 
hết giá trị của độc lập, của cuộc sống yên bình. Những yếu tố đó cộng 
với vị trí xa xôi hiểm trở của vùng đất này là môi trường thuận lợi để 
Thuận Hóa trở thành địa bàn quan trọng vào bậc nhất trong cuộc 
chiến đấu chống sự bình định và cai trị của nhà Minh sau khi chúng 
đã đánh bại cuộc kháng chiến do triều Hồ tổ chức. 


Tháng 11 năm 1407, cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi bùng nổ, đã 
nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ của những quan lại yêu nước của 
nhà Trần, nhà Hồ và một số thủ lĩnh nghĩa binh ở các nơi tìm đến để 
cùng hợp sức mưu đổ sự nghiệp cứu nước. Đặng Tất, vốn là quan lại 
của triều Hồ, bất đắc đi phải nhận chức Đại tri châu Hóa Châu do nhà 
Minh sắp đặt để chờ cơ hội. Nghe tin Trần Ngỗi khởi nghĩa, ngay cuối 
năm 1407, Đặng Tất giết chết bọn quan lại nhà Minh ở Hóa Châu rồi 
đem quân từ Hóa Châu ra Nghệ An theo phò Trần Ngỗi mưu sự 
nghiệp lớn. Đặng Tất và một viên quan khác của nhà Hồ là Nguyễn 
Cảnh Chân, An phủ sứ lộ Thăng Hoa trước đây được Trần Ngỗi trọng 
dụng, trở thành những tướng lĩnh chủ chốt của cuộc khởi nghĩa này. 
Đó là một cơ hội để nhân dân Thuận Hóa tham gia đóng góp công sức 
vào sự nghiệp chống Minh cứu nước, mà vốn đã làm quan nhiều năm 
trên vùng đất này, hai ông có điều kiện tiếp xúc, tập hợp những người 
cùng chí hướng thành lực lượng yêu nước chống giặc ngoại xâm. Vì thế 
khi đến với nghĩa quân Trần Ngỗi, các vị đã có cá đội quân sẵn sàng 
chiến đấu vì nghĩa lớn đi theo. Đó cũng là một lý do khiến các ông 
nhanh chóng khẳng định được vị trí của mình trong cuộc khởi nghĩa 
này. Như vậy có nghĩa là đất Thuận Hóa đã góp phần tạo nên sự 
nghiệp của Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Chân ngay từ buổi đầu tham gia 
khởi nghĩa chống Minh dưới ngọn cờ của Trần Ngồi. Địa bàn này cũng 
là căn cứ quan trọng để nghĩa quân tăng cường tiêm lực làm cơ sở cho 
các hoạt động tấn công quân Minh khi điều kiện cho phép. Đầu năm 
1408, tổng binh Trương Phụ nhà Minh điều quân vào Nghệ An đàn áp 
cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi. Để tránh sức mạnh của địch, bảo toàn lực 
lượng nghĩa quân, Trần Ngỗi, Đặng Tất cùng bộ tham mưu rút quân 
vào Hóa Châu. Quân Minh đuổi theo nghĩa quân đến cửa biển Bố 
Chính (cửa sông Gianh ở Quảng Bình), viên quan cũ của nhà Hồ là 
Phạm Thế Căng ra đầu hàng. Tướng Minh là Trương Phụ cho Phạm 
Thế Căng làm tri phủ Tân Bình (Quảng Bình và Bắc Quảng Trị) và 
củng cố lại chính quyển đô hộ ở miền này, rồi rút quân về Đông Quan, 


21 


coi như cuộc xâm lược nước ta đã hoàn thành". Thế là nghĩa quân có 
được đất Hóa Châu làm căn cứ cho mình. Chính tại đây, nghĩa quân 
đã dựa vào địa thế hiểm yếu để giữ mình và cũng đón nhận được sự 
giúp đỡ nhiệt tình hăng hái của nhân dân để tăng cường thêm quân sĩ 
và hậu cần. Tháng ö năm 1408, nhân cơ hội quân Minh suy yếu, Đặng 
Tất, Trân Ngỗi quyết định cho nghĩa binh từ Hóa Châu tấn công ra 
chiếm lấy Nghệ An, sau đó mới tiến vào đánh tan quân của Phạm Thế 
Căng giải phóng Tân Bình, tiến ra chiếm lấy Diễn Châu và Thanh 
Hóa. Vậy là cả khu vực đồng bằng rộng lớn từ Hóa Châu đến Thanh 
Hóa đã được giải phóng trở thành hậu phương cho nghĩa quân. Các 
tầng lớp nhân đân nô nức hưởng ứng, đóng góp công sức vào sự 
nghiệp chống giặc giải phóng quê hương. Thừa thắng, nghĩa quân mở 
rộng phạm vi hoạt động ra các phủ huyện phía Bắc. Đi đến đâu họ 
đều được nhân dân các địa phương hết lòng ủng hộ. Lực lượng của 
nghĩa quân phát triển nhanh chóng. Cuộc khởi nghĩa đang trên đà 
phát triển và thắng lợi thì sau chiến thắng Bô Cô (Ý Yên - Nam 
Định) tháng 12-1408, trong bộ chỉ huy phát sinh mâu thuẫn, Trần 
Ngỗi ám bại hai thủ lĩnh quan trọng của nghĩa quân là Đặng Tất và 
Nguyễn Cảnh Chân. Từ đó quân sĩ chán nản, nhất là binh sĩ đất 
Thuận Hóa. Cuộc khởi nghĩa suy yếu dần. 


Đặng Dung, con Đặng Tất đã từng cùng cha tham gia tích cực 
trong đội ngũ nghĩa quân chống Minh. "Trong hai năm 1408 - 1409, - 
Đặng Dung được giao trọng trách giữ đất Hóa Châu. Đến đây, giận vì 
cha bị giết oan, ông cùng Nguyễn Cảnh Dị, con trai Nguyễn Cảnh 
Chân, mới đem quân từ Thuận Hóa ra Thanh Hóa đón nhập nội thị 
trung Trần Quý Khoáng, cháu Trần Nghệ Tôn về Nghệ An lập làm 
vua", Ngày mông 2 tháng 4 năm 1409, Trần Quý Khoáng lên ngôi 
vua ở Chi La (Đức Thọ, Hà Tĩnh), đặt niên hiệu là Trùng Quang, hình 
thành một cuộc khởi nghĩa khác cùng chống Minh giải phóng đất 
nước. Một lần nữa, hai nhà yêu nước chống giặc lại dựa vào các nghĩa 
binh con em đất Thuận Hóa để mưu sự nghiệp lớn. Tấm lòng yêu 
nước, nhiệt tình chống giặc của nhân dân Thuận Hóa lại đóng vai trò 
quan trọng trong việc duy trì tiếp tục cuộc đấu tranh chống Minh dưới 
ngọn cờ của các quý tộc Trần. Cuộc khởi nghĩa này mới được hình 
thành là do sự tách rời của một bộ phận lực lượng trong cuộc khởi 


* Ngô Sĩ Liên, Sảd; Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn, Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 
1427), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr. 46 - 47. 

Š Nhiêu tác giả, Danh nhân Hò Tĩnh, tập I, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Tĩnh, 1998, 
tr, 27. 


22 


nghĩa Trần Ngỗi và đó là hậu quả của sự mâu thuẫn, chia rẽ trong 
phong trào kháng chiến chống Minh đo quý tộc Trân lãnh đạo. Hai 
nhà yêu nước Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị không vì thù riêng, tổn 
thất gia đình mà bỏ dở sự nghiệp cứu nước. Họ đã biết dựa vào nghĩa 
sĩ, vào nhân dân Thuận Hóa - nơi cha con họ đã gắn bó, đã hiểu biết 
và từng tập hợp tổ chức lực lượng yêu nước từ nhiều năm qua để chống 
giặc, làm chú địa bàn. Sau khi đã thống nhất lực lượng với nghĩa quân 
Trần Ngỗi thành một phong trào, nghĩa quân hoạt động chủ yếu ở địa 
bàn Nghệ An, Thanh Hóa, thỉnh thoảng tổ chức các đợt tấn công các 
phủ, lộ ở phía Bắc để tiêu diệt sinh lực địch và cướp lương thực, vũ 
khí. Cho đến cuối năm 1412, quân Minh đã tấn công chiếm lại vùng 
Thanh Hóa, Diễn Châu, Nghệ An. Lực lượng nghĩa quân tổn thất, suy 
yếu dần, bộ chỉ huy buộc phải cho lui vào giữ Tân Bình, Thuận Hóa để 
củng cố và bảo toàn lực lượng kháng chiến. Từ đây, nghĩa quân tiếp 
tục tổ chức các cuộc vượt biển tấn công ra Vân Đên, Hải Ninh (Quảng 
Ninh), tập kích đồn giặc, cướp lương thực rồi lại rút về căn cứ. 


Giữa năm 1413, sau khi đã tổ chức tấn công đàn áp được các cuộc 
khởi nghĩa ở miễn Bắc, căn bản ổn định được tình hình, tướng Minh 
là Trương Phụ và Mộc Thạnh hạ quyết tâm mở cuộc tấn công quy mô 
lớn vào căn cứ cuối cùng của nghĩa quân Trần Quý Khoáng. Trương 
Phụ đã từng nói với Mộc Thạnh rằng: "Ta sống cũng là ở Hóa Châu, 
chết cũng là ở Hóa cu) Hóa Châu chưa lấy được, mặt mũi nào về 
nhìn chúa Thượng nữa"®. Tháng 8 năm 1413, Trương Phụ đem chiến 
thuyển vượt biển đánh vào Hóa Châu, căn cứ cực Nam của nghĩa quân 
bị địch chiếm, Trần Quý Khoáng và bộ chỉ huy phải cho quân lui ra 
Bắc định giữ Tân Bình nhưng đã bị quân Minh đuổi theo ráo riết. Sau 
trận quyết chiến ở sông Ái Tử (Toờn thư và Cương mục chép là sông 
Thái Gia, nhưng Minh sử chép là sông Ái Tử), tuy có làm cho kẻ địch 
bị tổn thất nặng nhưng lực lượng nghĩa quân quá ít nên phải rút lui ra 
Bắc và rồi tan rã dân, không còn khả năng phục hỏi. Trần Quý 
Khoáng và các tướng lình nghĩa quân mỗi người chạy một ngả cho đến 
đầu năm 1414 đều lần lượt sa vào tay giặc. 


Từ khi cuộc khởi nghĩa chống Minh của các quý tộc Trần bùng nổ, 
Thuận Hóa luôn luôn là căn cứ, hậu phương trực tiếp, Nhân đân 
Thuận Hóa đã hưởng ứng nhiệt tình và đóng góp to lớn vào phong 
trào chống Minh do các quý tộc Trần lãnh đạo. Nhờ vậy, trong suốt 
thời gian từ khi quân Minh đánh bại cuộc kháng chiến của nhà Hồ 


® Đại Việt sử ký toàn thư, Sảủ, tr. 238; Phủ biên tạp lục, Sâd, tr. 37. 


23 


cho đến cuối năm 1413, vùng đất này vẫn nằm ngoài sự kiểm soát của 
chính quyển đô hộ. Nhân dân châu Thuận, châu Hóa đã góp phần 
quan trọng, chiến đấu anh dũng và bền bỉ, làm cho kẻ thù phải hao 
binh tổn tướng mới tạm bình định được nước ta. 


8. Thuận Hóa trong khởi nghĩa Lam Sơn giành độc lập 
dân tộc 

Tiếp tục công cuộc kháng chiến chống nhà Minh xâm lược nước 
Đại Việt đầu thế kỷ XV do nhà hậu Trần và các danh tướng Đặng Tất 
- Đặng Dung tiến hành đang đở, là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê 
Lợi để xướng và lãnh đạo bắt đầu từ năm 1418. 


Dưới ngọn cờ đại nghĩa của Lê Lợi, nhân dân và quân sĩ Hóa 
Châu tiếp tục phò Lê Lợi, chịu nhiều gian khổ hy sinh, tạo nên sức 
mạnh to lớn, mở nhiều cuộc tấn công uy hiếp và cô lập kẻ thù, dần 
dân giành được thế chủ động trong tương quan lực lượng giữa ta và 
địch. Từ đây nghĩa quân đã có một hậu phương rộng lớn và đứng chân 
vững chắc trên đất Thuận Hóa để mở cuộc tiến công ra Bắc đánh đuổi 
quân Minh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng quốc gia Đại 
Việt vào năm 1428. 


* 
L 


Đóng góp của nhân dân Thuận Hóa vào sự nghiệp đấu tranh 
chống ngoại xâm đầu thế kỷ XV thật là lớn lao. Địa bàn Thuận Hóa - 
vùng đất cực Nam của đất nước, nơi có địa thế hiểm yếu, đã được 
nhân dân và anh hùng hào kiệt phát huy cao độ, đặc biệt trong cuộc 
khởi nghĩa chống Minh do các quý tộc Trần lãnh đạo. Đặng Tất, Đặng 
Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Cảnh Chân là những người đã gắn bó 
với Thuận Hóa, góp phần quan trọng làm cho Thuận Hóa phát huy vai 
trò là địa bàn căn cứ chiến lược, hậu phương trực tiếp của phong trào 
chống Minh do các quý tộc Trần lãnh đạo và cả trong khởi nghĩa Lam 
Sơn. Chính Lê Thái Tổ đã đánh giá rất cao đóng góp của nhân dân 
Thuận Hóa với sự nghiệp giữ nước thể hiện trong lời dụ tướng hiệu 
quân nhân trong vùng rằng: “Trước kía Chiêm Thành (Chămpo) trái 
mệnh, lấn bờ cõi ta, ông cha các ngươi đã đem lòng thành quy thuận, 
lo báo Nhà nước, đánh bại quân giặc, lấy lại đất đai, tiếng thơm công 
cả, sử sách còn ghỉ. Ngày nay, người Minh bất đạo, trên trói lòng trời, 
lạm dụng uũ lực, cốt mở đất đại, khiến nhân dân ta phải lâm thon 
hơn hai chục năm rồi. Phàm các kinh lộ của ta, chưa thấy có da phơi 


24 


lòng ra sức của ông cho trước, hết lòng trung uới nhà uua, lập được 


chiến công, trung thònh như thế thục là đáng khen..."”. 


Tuy mới hơn một thế kỷ hội nhập vào quốc gia Đại Việt, song đất 
Thuận Hóa xứng đáng là địa bàn trọng yếu, phên đậu của nước nhà 
trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm bảo vệ nên độc lập đầu 
thế kỷ XV. Đó cũng là sự mở đầu cho trang sử chống ngoại xâm oanh 
hệt của nhân dân Thuận Hóa. 


Huế, tháng 8 năm 2002 


? Đại Việt sử hý toàn thư, Sảd; Phú biên tạp lục, Sảu, tr. 38, 39. 


25 


THỪA THIÊN HUẾ TRONG PHONG TRÀO 
ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 
ĐẦU THỂ KỶ XV 

NGUYÊN ĐỨC NHUỆ 


I 


Cuộc hôn nhân chính trị giữa Huyền Trân công chúa với vua 
Chiêm Thành là Chế Mân diễn ra vào năm Hưng Long 14 (1306) dưới 
triểu vua Trần Anh Tông, đã sáp nhập hai châu Ô, Lý vào lãnh thổ 
của quốc gia phong kiến Đại Việt. Tháng giêng năm sau (1307), vua 
Trần cho đổi hai châu Ô, Lý thành châu Thuận và châu Hóa, lại sai 
Đoàn Nhữ Hài đến vỗ yên dân hai châu đó. Tuy vậy, đối với miễn đất 
mới phía Nam này, nhà Trần chưa khẳng định được quyền lực thực tế 
của mình. Người Chiêm Thành tuy bể ngoài xưng thân, nộp cống, 
nhưng vẫn không từ bỏ ý định giành lại những vùng đất đã mất. Sử 
cũ từng phải thừa nhận: "Bấy giờ, người Nghệ An vốn ăn ở hai lòng, 
còn Tân Bình, Thuận Hóa thì phần nhiều làm phản theo Chiêm 
Thành, cho nên người địa phương phân tán đánh lén khắp nơi, không 
ai ngăn được..."!, Đặc biệt từ nửa sau thế kỷ XIV trở đi, lợi dụng sự 
suy yếu của vương triểu Trần, nước Chiêm Thành lại đang kỳ hưng 
khởi nên họ (người Chiêm) nhiều lần đem quân cướp phá Hóa Châu, 
Nghệ An, Thanh Hóa và uy hiếp kinh thành Thăng Long. Trong hơn 
ba thập kỷ (từ 1353 - 1389) Chiêm Thành đã 13 lần đem quân ra 
đánh chiếm, tàn phá các xứ từ Hóa Châu trở ra đến Thanh Hóa, trong 
đó có 4 lần tiến ra cướp phá kinh thành Thăng Long. Thậm chí năm 
1368, vua Chiêm Thành đã sai Mục Bà Ma sang đòi lại đất Hóa Châu. 


Như vậy, Hóa Châu tuy đã sáp nhập trở lại với lãnh thổ Đại Việt 
từ đầu thế kỷ XIV, nhưng trong suốt thế kỷ ấy, khu vực này vẫn còn 
là vùng "đệm" tranh chấp giữa Đại Việt và Chiêm Thành. Tại vùng 
"đệm" Hóa Châu, quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành điễn ra căng 
thẳng quyết liệt. Sự căng thẳng quyết liệt ấy thực sự chấm dứt vào 


! Đại Việt sử bý toàn thư, tập II, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, tr. 180. 


26 


đầu thế kỷ XV khi Hồ Quý Ly đem đại quân tiến vào đất Chiêm buộc 
vua Chiêm là Ba Đích phải dâng nộp đất Chiêm Động và Cổ Lũy cho 
nhà Hồ. Hồ Quý Ly đem đất ấy lập nên bốn châu Thăng, Hoa, Tư, 
Nghĩa (địa bàn từ Quảng Nam - Đà Nẵng đến Quảng Ngài). Vương 
triểu Hồ đã khẳng định được quyển lực thực tế của Đại Việt đến đất 
Thăng Hoa (Quảng Nam - Đà Năng) đẩy vùng tranh chấp vào sâu hơn 
nữa (châu Tư Nghĩa - nay thuộc Quảng Ngãi). Hồ Quý Ly dùng 
Nguyễn Cảnh Chân làm An phủ sứ lộ Thăng Hoa. 

Vậy là: sau thời gian ngót một thế kỷ, đất Thuận Hóa mới thực 


sự trở thành đơn vị hành chính chính thức của quốc gia phong kiến 
Đại Việt. 


II - ĐẦU THẾ KỶ XV HÓA CHÂU TRỞ THÀNH 
MỘT CĂN CỨ KHÁNG CHIẾN QUAN TRỌNG 
CỦA NHÀ HẬU TRẤN CHỒỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MINH 


Giữa năm 1407 cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh do 
vương triều Hồ lãnh đạo đã hoàn toàn thất bại, quốc gia Đại Việt lại 
một lần nữa rơi vào ách thống trị của đế chế phương Bắc. Tuy nhiên, 
nền đô hộ của nhà Minh thiết lập chưa được bao lâu thì trên mọi miễn 
đất nước ta đã dấy lên một phong trào kháng chiến sôi nổi và rộng 
khắp chống lại quân xâm lược. Tiêu biểu cho phong trào kháng chiến 
đó (trước cuộc khởi nghĩa Lam Sơn) là hai cuộc khởi nghĩa do một số 
quý tộc Trần lãnh đạo. Đó là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (1407 - 
1409) và khởi nghĩa Trần Quý Khoáng (1409 - 1414). 


Trần Ngỗi là con thứ vua Trần Nghệ Tông, đưới triều Trần được 
phong là Giản Định vương, sang triểu Hồ được đổi phong là Nhật 
Nam quận vương. Khi quân Minh chiếm được nước ta, Tổng bình 
Trương Phụ nhà Minh theo lệnh Minh Thành Tổ yết bảng tìm bắt 
quan lại, quý tộc cũ nhà Trần đưa về Trung Quốc, Trân Ngỗi phải lẩn 
tránh ở Yên Mô (Ninh Bình) sau đó được Trần Thiệu Cơ ở Thiên 
Trường (Nam Định) đón về, lập làm minh chủ, cùng mưu khởi sự. 
Ngày 1 tháng 11 năm 1407, cuộc khởi nghĩa bùng nổ, Trần Ngỗi tự 
xưng là Giản Định hoàng đế, đặt niên hiệu là Hưng Khánh, lập hành 
cung ở Yên Mô. Cuộc khởi nghĩa đã nhanh chóng thu hút được sự ủng 
hộ của hào kiệt bốn phương, trong đó phần đông là các quan lại yêu 
nước (của triều Trần, triểu Hồ) và thủ lĩnh các địa phương. Trong đó 
có quan lại cũ, Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân là một trong những 
trụ cột của cuộc khởi nghĩa. 


27 


Đặng Tất là người huyện Thiên Lộc (nay là Can Lộc - Hà Tĩnh), 
làm quan dưới triều Hồ, đã từng giữ thành Hóa Châu chống nhau với 
Trương Phụ nhà Minh. Sau khi nhà Hồ sụp đổ, ông bất đắc dĩ phải 
cộng tác với quân Minh, nhận chức Đại tri châu Hóa Châu để chờ đợi 
thời cơ. Cuối năm 1407 khi Trần Ngỗi phải bỏ Yên Mô vào Nghệ An, 
Đặng Tất bèn giết hết bọn quan lại nhà Minh ở Hóa Châu, rồi đem 
quân ra Nghệ An theo Trần Ngỗi. Ông được Giản Định hoàng đế 
phong cho chức Quốc công, Đến cuối năm 1407 lực lượng nghĩa quân 
của Trân Ngỗi đã phát triển nhanh chóng, chiếm giữ toàn bộ vùng 
Nghệ An, Diễn Châu. Đầu năm 1408, Tổng binh Trương Phụ nhà 
Minh điều quân vào Nghệ An đàn áp cuộc khởi nghĩa. Để tránh sức 
mạnh ban đầu của địch, Trần Ngỗi cùng bộ tham mưu quyết định rút 
quân vào Hóa Châu. Hóa Châu có địa thế hiểm trở, núi cao, biển rộng, 
sức người sức của vô tận, là căn cứ kháng chiến lý tưởng khi nghĩa 
quân đang còn trong thế yếu. Tháng 5 năm 1408, Trần Ngỗi, Đặng 
Tất quyết định đem nghĩa quân từ Hóa Châu chiếm lại Nghệ An, sau 
đó từ Nghệ An, Đặng Tất tiến vào giải phóng Tân Bình, mở rộng địa 
bàn hoạt động ra Diễn Châu, Thanh Hóa. Như vậy, được sự ủng hộ 
nhiệt liệt của nhân dân Hóa Châu, chỉ sau một thời gian rất ngắn, lực 
lượng của nghìa quân đã tăng lên gấp bội. Xuất phát từ Hóa Châu, sau 
vài tháng, bằng những trận thắng giòn giã, nghĩa quân đã giải phóng 
được một khu vực rộng lớn từ Hóa Châu đến Thanh Hóa. Trên đà 
thắng lợi ấy, tháng 11 păm 1407 Đặng Tất điểu quân các lộ Thuận 
Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa tiến đánh Đông Đô. 
"Khi quân đi qua các xứ Trường Yên, Phúc Thành, các quan thuộc cũ 
và các hào kiệt không ai không hưởng ứng đi theo"?. Sự tham gia ủng 
hộ đó của nhân đân là nguyên nhân quyết định những bước phát triển 
mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa. Thanh thế của nghĩa quân ngày càng 
vang đội khiến cho lực lượng quân Minh đồn trú ở nước ta không đủ 
khả năng chế ngự, buộc nhà Minh phải sai Mộc Thạnh đem 5 vạn 
quân (Toàn thu) theo đường từ Vân Nam tiến sang nước ta tiếp ứng, 
hòng dập tắt các phong trào. Ngày 30 tháng 12 năm 1408, nghĩa quân 
đã tổ chức một cuộc chiến đấu quyết liệt với hơn 10 vạn quân Minh ở 
Bô Cô (nay thuộc Ý Yên - Nam Định). Quân ta đại thắng giết Thượng 
thư bộ binh Lưu Trấn, Đô đốc Lữ Nghi, Tham ty Bố Chính Giao Chỉ 
Lưu Dục, Đô chỉ huy sứ Liễu Tông và rất nhiều quân Minh, chỉ một 
mình Mộc Thạnh thoát thân chạy về thành Cổ Lộng (thuộc Ý Yên). 


‡ Toàn thư, Sảa, tr. 224, 
Ÿ Theo Cương mục: Mộc Thạnh đem sang 4 vạn quân, 


28 


Sau chiến thắng Bô Cô lẫy lừng, Đặng Tất không nghe lời Trần Ngỗi 
chớp thời cơ tiến ra Đông Đô tranh thủ sự ủng hộ của hào kiệt bốn 
phương, mà chỉ lo truy quét tàn quân vừa bại trận, do đó khi quân 
Minh củng cố lại lực lượng thì cơ hội giải phóng Đông Quan không còn 
nữa. Năm 1409 do mâu thuẫn nội bộ, Trần Ngỗi nghe lời gièềm pha đã 
sát hại Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, cuộc khởi nghĩa đần đi đến 
chỗ tan vỡ, nhiều người bổ Trần Ngỗi đi tìm minh chủ hoặc tổ chức 
những cuộc khởi nghĩa khác. Đặng Dung (con Đặng Tất) và Nguyễn 
Cảnh Dị (con Nguyễn Cảnh Chân) cùng với các chiến binh Thuận Hóa 
rút về Nghệ An xây đựng cơ sở kháng chiến mới. 


Tháng 4 năm 1409, tại Chỉ La (Đức Thọ - Hà Tĩnh), Đặng Dung, 
Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Chưởng và Nguyễn Súy đã suy tôn một 
người cháu của Trần Nghệ Tông là Trần Quý Khoáng lên làm vua, đặt 
niên hiệu là Trùng Quang, tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng đất 
nước. Trên thực tế, lực lượng tham gia khởi nghĩa Trần Quý Khoáng 
là một bộ phân tách ra từ cuộc khởi nghia của Trần Ngỗi, đo đó đế 
tránh tình trạng phân liệt chia rẽ phong trào, những người lãnh đạo 
cuộc khởi nghĩa đã tìm cách thống nhất lại lực lượng đặt đưới sự lãnh 
đạo của Trân Quý Khoáng. Sau khi lực lượng đã được quy tụ vào một 
phong trào, nghĩa quân đã nhiều lần đụng độ với giặc nhưng thế và 
lực của quân Minh lúc này đã ổn định do đó địa bàn hoạt động của 
nghĩa quân đần dần bị thu hẹp ở Nghệ An và miền núi Thanh Hóa. 
Đến cuối năm 1412 quân Minh đã chiếm được toàn bộ vùng Thanh 
Hóa, Diễn Châu, Nghệ An, buộc Trần Quý Khoáng phải lui quân 
vào giữ Tân Bình, Thuận Hóa. Từ Thuận Hóa, nghĩa quân nhiều lần 
vượt biển ra Vân Đồn, Hải Ninh (Quảng Ninh ngày nay) tập kích 
đôn giặc và cướp lương thực xong lại rút về căn cứ. Đầu năm 1413, sau 
khi ổn định xong tình hình mặt Bắc, Trương Phụ nhà Minh quyết 
tâm mở cuộc tấn công với quy mô lớn vào Tân Bình - Thuận Hóa. 
Quyết tâm này được thể hiện qua lời tuyên bố của y với các tướng nhà 
Minh: “Tôi sống được cũng là vì Hóa Châu, có là ma cũng là vì Hóa 
Châu, Hóa Châu mà chưa đẹp được, tôi còn mặt mũi nào trông thấy 
chúa thượng (tức vua nhà Minh) nữa"". Tháng 8 năm 1413, Trương 
Phụ đem chiến thuyền vượt biển vào đánh Hóa Châu, Trần Quý 
Khoáng đành phải bỏ Hóa Châu lui ra Bắc, và đến đầu năm 1414, bộ 
chỉ huy của cuộc khởi nghĩa đều bị sa vào tay giặc. Cuộc khởi nghĩa 
hoàn toàn thất bại. 


Ì Toàn thư, Sđd, tr. 233. 


29 


Mặc dù ngay từ đầu năm 1407, sau khi cuộc kháng chiến do vương 
triểu Hồ lãnh đạo bị thất bại, nhà Minh đã đặt được ách đô hộ trên 
đất nước ta, nhưng riêng đất Thuận Hóa chúng vẫn không kiểm soát 
được. Phong trào kháng chiến ở đây vẫn sôi sục hơn bao giờ hết. Mãi 
đến năm 1414 sau khi đánh bại được cuộc khởi nghĩa của Trần Quý 
Khoáng, quân giặc mới thực sự chiếm vùng này và thiết lập chính 
quyển đô hộ ở Thuận Hóa nhưng khả năng quản lý còn rất yếu ớt. 
Trong suốt bảy năm ròng (1407 - 1414) Thuận Hóa trở thành căn cứ 
kháng chiến của hai cuộc khới nghĩa lớn. Được sự che chở và đùm bọc 
của nhân dân Thuận Hóa, từ đây nghĩa quân của Trần Ngỗi và Đặng 
Tất đã chớp nhoáng tấn công ra Bắc giáng cho quân xâm lược những 
đòn nặng nề, giải phóng một đải đất rộng lớn. Nghĩa quân của Trần 
Quý Khoáng sau nhiều năm bôn trải khắp nơi đã quyết định chọn 
Thuận Hóa làm căn cứ kháng chiến, hy vọng khai thác triệt để lợi thế 
hiếm có của vùng đất này để xây dựng cơ sở kháng chiến lâu dài, ' 
nhưng rốt cuộc không thành công. Cuộc khởi nghĩa do Trần Ngỗi và 
Trần Quý Khoáng lãnh đạo mặc dù thất bại do nhiều nguyên nhân chỉ 
phối, nhưng rö ràng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc đầu thế 
kỷ XV, nhân dân Thuận Hóa đã đóng vai trò hết sức quan trọng, có 
tác dụng thúc đẩy phong trào phát triển ngày càng mạnh mẽ. Đặc 
biệt, trong toàn bộ điễn biến của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn này, nhân 
đân Thuận Hóa ai nấy đều đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình 
vào sự nghiệp cứu nước chung. Trong cuộc tiến công giải phóng Tân 
Bình, Thuận Hóa năm 1425, tướng quân Trần Nguyên Hãn đã tuyển 
mộ được ở đây hàng vạn thanh niên trai tráng bổ sung vào đội ngữ 
nghĩa bình. Thuận Hóa được giải phóng càng tạo điều kiện cho căn cứ 
địa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn rộng mở. Sự ủng hộ nhiệt tình của 
nhân đân Thuận Hóa kể cá sức người sức của làm cho lực lượng nghĩa 
quân ngày càng lớn mạnh, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung 
của cả dân tộc trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 


Hà Nội, 1996 


30 


TỪ ANH HÙNG DÂN TỘC ĐẶNG TẤT, 
ĐĂNG DUNG ĐẾN CẢI CÁCH 
CỦA TIẾN SĨ ĐĂNG CHIÊM ĐỐI VỚI 
ĐẤT TÂN BÌNH, THUẬN HÓA 


ĐĂNG NGỌC LƯƠNG 


của Bùi Dương Lịch, Thiên Lộc phong thổ ký của Trì huyện 

Trần Mạnh Đàn, Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú... 
cho biết quê quán của dòng họ Đặng - Đặng Tất thuộc làng Tá Hạ, 
huyện Thiên Lộc, phủ Huệ Quang - Nghệ An, nay là xóm Tài Năng, 
xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Tuy nhiên đương thời thì 
Đặng Tất cùng các con là Đặng Dung, Đặng Chủng-- Đặng Liên - 
Đặng Thát, Đặng Thiết - Đặng Noàn - Đặng Thị Thúy Hạnh cùng các 
em Đặng Đức, Đặng Quang - Đặng Quý gắn bó với đất Hóa Châu từ 
những năm 1388 - 1391. Hậu duệ của Đặng Tất - Đặng Dung cư trú 
trên đất Hóa Châu (Thừa Thiên Huế) theo số liệu mới khảo sát được 
gồm 1õ8 chỉ phái, gần 4 vạn nhân khẩu. Trải qua hàng mấy trăm 
năm cùng với các dòng họ khác, con dân họ Đặng góp công khai phá 
xây đựng đất Thuận Hóa trổ nên phổn thịnh như ngày nay. 

Người xưa có câu "Hoan Châu sinh hào kiệt", "Hóa Châu giục anh 
hùng”. Người họ Đặng có mặt ở Hóa Châu đầu tiên là gia đình Đặng 
Tất. Ông đỗ thám hoa, vào làm quan châu Thăng Hoa từ 1388 đến 
1393, thăng Đại trí châu Hóa Châu. Lúc này (1400), giặc Minh sang 
xâm chiếm nước ta, Đặng Tất tạm hàng giặc làm quan Hóa Châu, 
ngầm tổ chức lực lượng chờ thời cơ đánh lại chúng. Được tin Giản 
Định khởi binh địch không nổi giặc Minh nên chạy vào Nghệ An, 
Đặng Tất liền giết quan quân nhà Minh, kéo quân ở Hóa Châu ra giúp 
Giản Định. Vua phong Đặng Tất giữ chức Quốc công tổng chỉ huy 
nghĩa quân. 8au khi tiêu diệt bọn Trần Thúc Giao, Trần Nhật Chiêu, 
Phạm Thế Lăng cam tâm theo giặc chống lại nghĩa quân Hậu Trần, 
vùng giải phóng được mở rộng từ Mã Giang đến Hải Vân Sơn. Thế và 
lực quân dân nhà Hậu Trần đủ mạnh, vua sai Quốc công chỉ huy quân 


(ƒ ác tài liệu từ xưa đến nay trên đất Hoan Châu như Nghệ Án ký 


3đ1- 


sĩ tiến ra Bắc giải phóng Đông Đô. Quân ta và quân Minh gặp nhau ở 
Bô Cô. Với tài dụng bình giỏi, Đặng Tất trực tiếp chỉ huy, Giản Định 
tự đánh trống thúc quân, binh sĩ nức lòng xông pha, quân ta tiêu diệt 
hầu hết tướng lĩnh cùng 10 vạn quân giặc, chỉ còn Mộc Thạnh liều 
chết chạy trốn về thành Cổ Lộng. Với đại thắng Bô Cô, cơ đồ nhà Hậu 
Trần được khôi phục, củng cố, song vua tôi không thống nhất kế 
hoạch tiến quân; Giản Định lại nghe lời giềm của bọn hoạn quan giết 
Quốc công, và Khu mật viện Cảnh Chiêm. Đây là một sai lầm nghiêm 
trọng của Giản Định dẫn đến hậu quả là làm lòng quân đân ly tán... 


Sử thần. Ngô SI Liên phê phán: "Wgbhe lời giềm của bọn hoạn 
quan một lúc giết 2 bê tôi phò tá lò tự chặt bỏ chân tay mình thì làm 
sao tránh được sự bại uong. Quốc công một lòng trung nghĩa uì sự an 
nguy của xõ tốc, uì sự bình yên của muôn dân Đại Việt, đã uào sinh ra 
tử trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thoát ách thống trị nhà 
Minh. Nhưng oì lý do đố ky ghen ghét của bọn tâm thường, Giản 
Định lại bất tài mù quáng, nhu nhược giết con người hào kiệt. Nếu ở 
địa uị người khác có thể uì thù nhà mà quên xã tắc, đầu hàng giặc 
Minh, đem quân đánh Giản Định. Nhưng các con của Quốc công là 
Đặng Dung... đã không làm như 0ậy, nén nỗi đau riêng, gạt mối thù 
nhà giữ lòng trung nghĩa, rước Trần Quý Khoáng uê Chỉ La lập ngôi 
uua, hiệu Trùng Quang tiếp tục đánh giặc Minh..... 


Khi cuộc chiến chống Minh do nhà Hậu Trần lãnh đạo thất bại, 
Quốc công và Đồng Cảnh Chương tiết nghĩa vì nước; gia đình nhà họ 
Đặng ly tán mỗi người một phương. Đặng Dung, con trai trưởng của 
Quốc công, có 4 con trai theo lời di huấn của thân phụ, người con 
trưởng Đặng Đình Nghí trở lại quê quán tố chức sơn Mạc xá lập 
nghiệp, chi họ này thịnh đạt (còn gán với lý do ngôi mộ tổ Đặng Đình 
Nghi táng ở núi Chúc, đối diện sông Ninh Giang kết phát (?)), có 
hàng trăm văn thần võ tướng trong thời cự Mạc phù Lê, nên có câu ca 
truyền ngôn: 

"Bao giờ núi Chúc hết cây 
Sông Ninh hết nước, Đặng này hết quan". 

Người con thứ hai Đặng Dịch Quả trở lại quê nhà lo việc từ đường 
hương hỏa, ông giữ chức Tham chánh xứ Quảng Yên, con Đặng Đôn 
Phục đỗ tiến sĩ làm quan Hiến sát sứ, Đặng Ngụ Khách con thứ 2 giữ 
chức Ty tham chánh tước Vịnh khách nam, cháu Trấn quốc Đại tướng 
quân Đặng Ngụ Quế. 


Người con thứ ba Hoàng giáp Đặng Di về Mão phổ sơn ủi... 


32 


Người con thứ tư - Tiến sĩ Đặng Công Thiệp di cư lập nghiệp ở 
Sơn Đông, Lập Thạch. 

Con cháu Đặng Tất - Đặng Dung mặc dầu di cư vào Nam hay ra 
Bắc, bất kỳ ở đâu, vẫn tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống khoa danh 
tiết liệt, trung nghĩa của tổ tiên, không thẹn với cha ông ngày trước. 
Viết gia phá họ Đặng, tiến sĩ triểu Lê Nguyễn Danh Nho có câu: 

Tiết nghĩa Thiên Lộc 
Khoa danh Sơn Vi 
Công hầu Chúc Xá 
Cư sĩ Cẩm Giàng 

Đó là 4 địa danh nói lên nét đặc biệt của truyền thống văn hóa 
của họ Đặng: 


1- Thiên Lộc, quê hương hai vị anh hùng dân tộc Đặng Tất - 
Đặng Dung, tiết nghĩa chết vì sơn hà xã tắc, chết vì hạnh phúc của 
muôn dân Đại Việt. 


2- Sơn Vi, Sơn Đông quê hương của Hoàng giáp Đặng Di và Tiến 
sĩ Đặng Công Thiệp, 2 chi họ ở đây, đầu đời Lê có 11 vị đậu đại khoa 
làm quan to. Riêng gia đình Tiến sĩ Đặng Chiêm có 4 cha con đậu đại 
khoa gồm 1 Tiến sĩ Đặng Chiêm và 3 con Tiến sĩ Đặng Tông Củ, Tiến 
sĩ Đặng Minh Khiêm, Tiến sĩ Đặng Công Toản. Sách Ô chóu cận lục 
nói: "Sơn Đông sinh ra tướng văn" là vậy. 


j- Chúc Sơn - Mạc Xá quề hương Phúc thắng hầu Đặng Đình 
Nghi đã sản sinh hàng trăm vị tổ được phong tước công, tước hầu. Ví 
dụ đời thứ 19, một gia đình Đặng Tiến Vinh có 5 anh em đều được 
phong tước Công. Đời thứ 21, một gia đình có 14 anh em có 11 vị được 
phong tước Công, 3 vị được phong tước Hầu. Sách Ô châu cận lục nói: 
"Sơn Tây sinh ra tướng võ" là vậy. 

4- Cẩm Giàng thuộc tỉnh Hải Dương là nơi con cháu nhà họ Đặng 
Sơn vi Mão phổ cự Mạc phù Lê treo ấn từ quan bất hợp tác với Mạc, 
điển hình là Tham chánh Đặng Minh Cát, con trai Đặng Minh Khiêm 
về làng Phú Nghĩa, huyện Cẩm Giàng ẩn dật... 


Tiến sĩ Nguyễn Danh Nho lại viết tiếp bài tán: 


"Cháu Hoàng Giáp nối dòng Sư - Bảo 
Từ non Hồng biến tạo tính anh 

Cha cũng như con 

Em cũng như anh 


38 


Một dòng tiết liệt 
Khoa danh uẹn toàn" 
Đất Hồng Lam sản sinh ra dòng họ Đặng trung nghĩa có tới dư 
trăm vị đỗ đại khoa. Trong đó nổi lên Hoàng giáp Đặng Chiêm từng 
nhiều năm gắn bó với đất Thuận Hóa. 


Cơn trưởng Đặng Di, cháu nội Đặng Dung là Đặng Chiêm đậu 
Hoàng giáp khoa Quý Dậu (1453), triểu Lê Nhân Tông, được bổ nhiệm 
làm quan Thừa Chính sứ Ty Tham nghị Hóa Châu. Ông là người có 
công xây dựng Thuận Hóa, khôi phục nền kinh tế nông nghiệp sa sút. 
Đặng Chiêm có cái nhìn thời thế bằng cải cách 5 điểm tiến bộ hơn 
người. Khi làm quan Thừa chính sứ Hóa Châu Đặng Chiêm tâu với 
vua 5 điểm cải cách về quốc phòng và kinh tế có giá trị: 


- Tăng cường phòng thủ cửa biển Tư Dung. 
- Lập Hải khẩu Tư Dung. 


- Bãi bỏ chức Nhuyễn thuế sứ ở các địa phương vô tác dụng (sinh 
nhũng lạm), hao tổn công quỹ nhà nước. 


- Mở cửa biển Liên Cừ (Lệ Thủy, Quảng Bình) để thông thương 
buôn bán. 


- Chiêu tập dân lưu vong đến châu Bố Chính (Quảng Bình), khai 
khẩn đất hoang hóa lập làng xã. 


Cải cách trên của Đặng Chiêm có điểm được vua Hồng Đức phê 
chuẩn, có điểm không được phê duyệt. Tuy nhiên việc làm của ông 
được nhân dân, sĩ phu đương thời ca ngợi là có tầm nhìn thế cuộc xa 
rộng. Một mặt, nhằm tăng cường quốc phòng, ổn định tình hình khu 
vực Hóa Châu làm cho bọn giặc ngoại xâm không có cơ hội quấy nhiễu 
cửa biển Thuận An, đất cực nam nước ta thời Lê sơ. Điều đó tạo điều 
kiện cho nhân đân yên tâm sản xuất, xây dựng, khai phá, mở mang 
bờ cõi đất Thuận Hóa. Bên cạnh đó cải cách của Đặng Chiêm có tác 
dụng phục hồi nền kinh tế nông nghiệp miền này đã bị tàn phá nặng 
nể đưới ách thống trí của giặc Minh. Chắc những điều đó đã góp phần 
làm kinh tế nông nghiệp lúc bấy giờ hổi phục nhanh chóng, tạo ra 
bước phát triển đáng kể. Ruộng đất hoang hóa được khai phá, mở 
mang thành phì nhiêu, làng mạc ngày một trù phú, góp phần làm nền 
kinh tế nông nghiệp thời Hồng Đức trở thành đỉnh cao trong lịch sử 
nhà nước phong kiến Việt Nam. Mặt khác, cải cách này đã thúc đẩy 
kinh tế thương mại phát triển và kéo theo sự phát triển thủ công 
nghiệp góp phân hình thành thương cảng Hội An ở giai đoạn sau. 


34 


Cải cách kinh tế của Đặng Chiêm đã manh nha đặt nền móng cuo 
kinh tế thương mại miễn Trung phát triển. Nó phản ánh vào thời Lê 
sơ, nước ta đã xuất hiện các hoạt động thương mại giữa các vùng, 
miền, khu vực, có thể các nước láng giểng đã có sự giao lưu kinh tế với 
miễn Trung nước ta nói chưng và đất Hóa Châu nói riêng. 


35 


CÔNG CUỘC KHẨN HOANG XỨ THUẬN HÓA 
DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYÊN 


THÁI QUANG TRUNG 


đến nay luôn gắn liễn với công cuộc khẩn hoang. Đặc biệt từ 

nửa sau thế kỷ XVI, trong tiến trình mở rộng cương vực về phía 
Nam, thì địa bàn Thuận Hóa được Đoan quận công Nguyễn Hoàng 
và các vị chúa kế nghiệp của họ Nguyễn chọn làm chốn “dung thân 
muôn đời" và là bàn đạp để đẩy mạnh sự nghiệp "Nam tiến” của 
dân tộc. 


(Ô“ trình hình thành và phát triển lãnh thổ dân tộc ta từ xưa 


Thuận Hóa vốn là vùng đất đã có con người khai thác và sinh 
sống từ rất sớm. Nhưng mãi đến thời kỳ nhà Lý - Trần, khi Thuận 
Hóa trở về với bản đồ Đại Việt, vua Lý đã xuống chiếu mộ dân đến ở 
và khai phá mảnh đất này. Đến thời Lê sơ, công cuộc khai thác được 
đẩy mạnh hơn, khi hàng loạt cư dân từ phía Bắc di cư vào. Nhưng do 
điểu kiện thiên nhiên khắc nghiệt, tình hình chiến sự ác liệt giữa 2 
thế lực phong kiến Việt - Chiêm, cho nên mãi đến đầu thế kỷ XVI, 
Thuận Hóa vẫn còn mệnh danh là vùng "Ô châu ác địa”. 


Vào nửa sau thế kỷ XVI, xuất hiện sự mâu thuẫn sâu sắc giữa 2 
đòng họ phong kiến Trịnh - Nguyễn. Để tránh bàn tay thâm độc của 
ông anh rể Trịnh Kiểm, và tính kế xây dựng thế lực cát cứ lâu dài cho 
dòng họ mình, Nguyễn Hoàng được vua Lê Ảnh Tông trao cờ tiết chế 
vào trấn thủ Thuận Hóa. Tháng 10 năm Mậu Ngọ (1558), Chính Trị 
năm thứ nhất, ông cùng đoàn tùy tùng đã đặt chân lên vùng đất này, 
mở đầu cho sự nghiệp kinh dinh vào Nam của họ Nguyễn. 


Hơn 2 thế kỷ trị vì, kể từ ngày tiên chúa Nguyễn Hoàng đến 
Thuận Hóa, cho đến khi quân Trịnh đánh chiếm Phú Xuân - trải qua 
9 đời chúa, họ Nguyễn gắn liên với quá trình khai phá, xây dựng và 
phát triển vùng đất này, biến vùng đất mà “nước lụt cứ để tràn không 
có đê để chắn, nhà ở thì lợp bằng tranh cỏ không có ngói để thay, con 
đường thiên lý ngàn dặm không có một cái quán”, trở thành vùng trù 
phú, là thủ phủ của cả Đàng Trong. 


36 


Xuất phát từ ý đồ cát cứ, xây dựng thế lực riêng, các chúa Nguyễn 
đã nhanh chóng lợi dụng vị trí chiến lược của vùng đất Thuận Hóa để 
củng cố thế phòng thủ và đẩy mạnh việc phát triển kinh tế làm chỗ 
dựa vững chắc cho dòng họ sau này chống lại họ Trịnh, thiết lập 
vương triểu riêng. Các chúa Nguyễn đã đẩy mạnh công cuộc khai 
hoang bằng chính sách "Khai hoang lập làng". Chính cuộc khẩn 
hoang này đã làm thay đổi về căn bản bộ mặt kinh tế vùng Thuận 
Hóa nhanh chóng trở thành một khu vực kinh tế phát triển), 


Trước hết là vấn để tổ chức lực lượng khẩn hoang: Một lực lượng 
có thể coi là đông đảo nhất, lực lượng khai hoang lập làng quan trọng 
trong buổi đầu ở Thuận Hóa là số dân cư từ Đàng Ngoài vào, bao gồm 
hàng loạt người quê hương ở Tống Sơn và Nghĩa Dũng ở Thanh - 
Nghệ đều dắt díu gia quyến vui vẻ đi theo Gia Dụ?. Nguyễn Hoàng còn 
lôi kéo một lực lượng khá đông người vào theo, các tướng lĩnh Văn 
Nham, Thạch Xuyên, Tiển Trung, Tường Lộc... cùng 1.000 quân thủy 
ra đi ngày hôm ấy"?, Mô tả đoàn người ra đi cùng Tiên chúa vào nam, 
Nguyễn Khoa Chiêm trong Trịnh Nguyễn diễn chỉ có ghi "đó là một 
cuộc đi dân thực sự". Lực lượng này không ngừng được bổ sưng qua các 
đợt di cư vào nửa sau thế kỷ XVII đầu XVHI - Khi chế độ phong kiến 
Đàng Ngoài bước vào tình trạng khủng hoảng, nhân dân bị lôi kéo 
vào các cuộc hỗn chiến phong kiến, họ phải chịu sưu cao thuế nặng, sự 
bóc lột tàn bạo của vua Lê chúa Trịnh buộc họ phải rời bỏ quê hương 
tìm vùng đất mới. Đối với lực lượng đông đáo này, các chúa Nguyễn đã 
nhanh chóng tổ chức thành từng đoàn, cung cấp lương thực, nông 
cụ, cho phép họ đi khai thác những vùng đồng bằng đất tốt ven 
sông, dọc đầm phá, hiện đang còn bỏ hoang để lập nên những làng ấp 
mới. Qua thực tế điển đã nhiều làng xã ở Thuận Hóa được thành lập 
vào các thế kỷ XVI, XVII, thì trên 80% có nguồn gốc ở Thanh Hóa, 
vùng huyện Tống Sơn - quê hương của các chúa Nguyễn, và quê hương 
Nghệ An di cư vào. Tìm hiểu thần phả, gia phả của các làng, họ ở đây, 
cho thấy các vị được suy tôn là khai canh khai khẩn, các ngài thủy tể 
các dòng họ, đều có nguồn gốc từ Thanh - Nghệ vào, và đã trải qua 
trên 20 đời”. 


} Lịch sử Việt Nam, tập I, Ủy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội, 1971, tr. 293. 

? Việt sử thông giảm cương mục, chính Điển, Nxb Văn Sứ Địa, Hà Nội, 1959, tr. 1356. 

* Đại Nam thực tục tiễn biên, Viện Sử học, Hà Nội, 1962, tr. 35 - 36. 

* Xem thêm: Thái Quang Trung, Công cuộc khẩn hoang phát triển bình tế nông 
nghiệp xử Thuận Hóa dưới thời các chúa Nguyễn - luận văn Cao học Đại học Sư phạm 
Hà Nội, 1993. 


37 


Lực lượng thứ hai được các chúa Nguyễn sử dụng khai hoang Thuận 
Hóa đó là tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh với quân Mạc 
quân Trịnh. Chẳng hạn: "Năm 1572 tướng Mạc là Lập Bạo chỉ huy 60 
chiến thuyển, vượt biển vào Thuận Hóa tấn công Đàng Trong. Nguyễn 
Hoàng đã lập mưu giết được Lập Bạo, phá tan cuộc tấn công và bắt 
được rất nhiều tù binh Mạc, số tù binh này được đưa đến khai phá vùng 
núi phía bắc Quảng Trị tức khu vực Cổn Tiên (tổng Bái Trời) lập làm 
36 phường": và sau đó trong lần giao tranh với họ Trịnh, chúa 
Nguyễn cũng đã bắt nhiều tù binh, số tù binh đó cũng được sử dụng để 
khẩn hoang, như "năm 1648 trong một trận đánh lớn với quân Trịnh, 
họ Nguyễn đã bắt được khoảng 3 vạn tù binh, số tù binh này được 
phiên chế thành đội ngũ, cứ 50 người lập ấp được cấp nửa năm lương 
thực, trâu cày, nông cụ để khai hoang. Năm 1655 trong một lần tiến 
quân vượt sông Gianh, chiếm 7 huyện phía nam sông Lam, chúa 
Nguyễn đã cho bắt nhiều nông dân Nghệ An về khai hoang ở Quảng 
Nam'Š, trong số đó có bộ phận được sử dụng để khai hoang Thuận Hóa. 


Một lực lượng khá quan trọng nữa là cư dân bản địa, đây là thành 
phần hết sức phức tạp bao gồm cư đân các nơi đến sinh sống, nhất là 
các tội phạm mang án lưu đày do các triểu đại phong kiến Đại Việt 
đưa vào từ các thế kỷ trước, và tầng lớp dân nghèo, quan quân bất 
mãn, kể cá số trộm cắp, chống đối triểu đình đi tìm chốn ẩn dật. Bên 
cạnh đó còn có một số cư đân Chăm, một số tộc người thiểu số đang 
sống rải rác ở đồng bằng và đổi núi Thuận Hóa. Số cư đân này hầu 
như đã tụ họp và khai phá những nơi thuận lợi tiện giao thông, gần 
nguồn nước để sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Lúc mới vào các 
chúa Nguyễn phải thực hiện các chính sách mềm đếo, thu phục họ yên 
ổn làm ăn, tiếp tục động viên họ không ngừng khai hoang mở rộng 
địa bàn cư trú và canh tác, điểu mà trước đây do tình hình an ninh, 
và dân số họ chưa thực hiện được. 


Ngoài ra, lực lượng binh lính cũng được chúa Nguyễn sử dụng vào 
công cuộc khai hoang, "hiện nay ở Quảng Bình còn rất nhiều làng xã 
mang tên những địa điểm đóng quân, những đồn ải thành lũy trong 


cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn”. 


5 Đại Nam thực lục, Sđủ, tr, 36, 

$ Đại Nam thực lục, dẫn lại Lịch sử Việt Nam 1427 - 1858, quyển 2, tập I, Nxb Giáo 
dục 1976, tr. 119, 120. 

7 Lịch sử chế độ phong biến Việt Nam, tập 3; Dẫn lại Bùi Thị Tân, Họ Nguyễn uới 
công cuộc bhai phá uà phát triển kinh tế Thuận Hóa, Nghiên củu Lịch sử Bình Trị 
Thiên, Nxb Thuận Hóa, Huế, số 3/1989. 


38 


Thứ hai là các hình thức tổ chức khẩn hoang: Trong công cuộc 
khẩn hoang, các chúa Nguyễn ở Thuận Hóa đã biết kế thừa các hình 
thức khẩn hoang mà các triểu đại phong kiến Đại Việt trước đó đã 
thực hiện. Trong đó hình thức do tầng lớp nhân dân tự động tiến 
hành trong khuôn khổ, luật lệ quy định của nhà nước phong kiến được 
áp dụng triệt để. 


Đó là các hình thức khẩn hoang mang đậm tính tự động, lẻ tế, 
lần lượt và liên tục, bển bĩ, không ô ạt nhất thời. Nó vừa giải quyết 
triệt để những nơi thuận lợi, lại vừa mở rộng lan dần trên địa bàn còn 
lại khi những điều kiện thuận lợi không còn; khác với công cuộc khẩn 
hoang ở Kim Sơn, Tiền Hải do Nguyễn Công Trứ đề xuất và tiến hành 
vào đầu thế kỷ XIX. 


Có thể chia công cuộc khẩn hoang Thuận Hóa lúc bấy giờ làm 92 
loại chính: 


Thứ nhốt, là khai phá mở rộng trên những làng xóm cũ, cũng có 
thể gọi là hình thức "lan tỏa". Do điều kiện tự nhiên và xã hội, cho 
nên những làng xã vốn có của Thuận Hóa chỉ sinh sống khai thác 
trên một địa bàn chật hẹp, xung quanh còn tách biệt nhau bởi những 
vùng hoang vu lau sậy, đẩy thú dữ, họ sống chủ yếu dọc bờ sông, 
những nơi để khai thác làm ăn, mọi sinh hoạt của nhân dân đều gắn. 
hiển với các con sông. Khi dân số ngày càng đông, thổ cư ngày càng 
thu hẹp, nhu cầu mở rộng diện tích canh tác càng đòi hỏi, các làng đã 
chủ động tổ chức khai hoang các vùng đất chung quanh làng mình, 
nhờ vậy diện tích điển thổ không ngừng mở rộng... Qua thực tế khảo 
sát một số làng xã ở Thuận Hóa, tiếp xúc các địa bạ qua các thời kỳ 
khác nhau, điện tích thường không giống nhau, địa bạ sau tăng hơn 
địa bạ trước. Chẳng hạn qua một số địa bạ thu được ở làng An Lỗ 
(Quảng Điền)”. Bản địa bạ năm Quang Hưng thứ 9 (1659) ghi ruộng 
đất công tư của xứ là 128 mẫu 8 sào 8 thước, đến địa bạ năm Cảnh Trị 
thứ 6 (1669) ghi tổng số ruộng đất công tư là 140 mẫu 5 sào 8 thước. 
Chỉ đơn cử 1 làng, qua 2 bản địa bạ của 2 thời kỳ, số diện tích canh 
tác đã không ngừng tăng lên. 


Hình thúc khai hoang thứ hai - đây là hình thức mang tính chất 
đặc thù của Thuận Hóa, xuất hiện cuối thế kỷ XVII và thế kỷ XVIII, 
khi mà cư đân ngày càng đông, đồng bằng ven biển không được mở 
rộng bao nhiêu (đặc điểm địa hình chỉ phối), thêm vào đó là tình 


Š Địa bạ xã An Lộ, huyện Quảng Điền, phú Triệu Phong, bản chữ Hán, do TS. Đô 
Bang, dịch và cung cấp. Ề 


39 


trạng xâm lấn đất canh tác của cồn cát ven biển, có nơi trung bình 
một năm biển lấn từ 15 đến 30m. Trong tình hình đó, các làng xã 
phải: tiến hành "kích làng" tức là một bộ phận cư dân tách khỏi làng 
cũ của mình, đi lên vùng đổi núi, trung du, một ít xuống đầm phá 
vùng trũng mới bởi lấp để lập làng mới. Đại bộ phận là đi lên vùng 
đổi núi, khai phá những vùng lau sậy hoang vu, biến thành đất canh 
tác và cư trú. Trong buổi đầu, các làng mới vẫn quan hệ với làng cũ cả 
về quan hệ thân tộc, cả về quan hệ kinh tế. Nhiều làng còn lấy tên 
làng cũ để đặt tên cho làng mới của mình, để phân biệt, thường làng 
mới có đi kèm thêm một từ đằng sau: "thượng", "hạ", "chánh', 
"phường"?. Càng về sau, do dân số tăng, đất đai được mở rộng, các 
làng mới tách ra đã độc lập với làng cũ. Qua thực tế nhiều làng ghi lại 
quá trình tách làng đi lập làng mới. Tìm hiếu làng Thanh Thủy 
Thượng có tư liệu ghi: “năm 1740 nửa dân làng nghèo khổ lại bểng bế 
nhau trốn về phía đôi núi Động Sảm để khai phá vùng đầm mới, nửa 
đân họ Ngô, Lê, Nguyễn, Lê Trọng, Lê Viết, Nguyễn Thanh, Phùng, 
Phan, Trần, Đặng, Hồ đã ngậm ngùi chia tay gia đình ra đi lập làng 
mới - làng "Thanh Thủy Thượng"''. Hoặc tìm hiếu làng "Vỹ Dạ, khi 
mới thành lập gồm 7 họ, gốc Thanh Hóa, nhưng đất đai ít, con cháu 
ngày càng đông không đủ sinh sống phải di dân, con cháu họ Phan 
chuyển sang phía nam xã Vân Dương lập phường gọi là Vỹ Đạ 
phường, một số con cháu chuyển lên vùng La Sơn (ngã ba Truồi) khai 
phá đất đai lập làng mới gọi là Vỹ Dạ hạ, từ đó làng gốc trở thành Vỹ 
Dạ thượng..."ˆ". 

Song song với các hình thức khai boang do nhân dân chủ động 
thực hiện qua các thế kỷ, thì chúa Nguyễn cũng để ra nhiều chính 
sách phù hợp nhằm huy động, khuyến khích sức dân vào công cuộc 
khai hoang. "Tháng 4 năm 1669, sau khi nghe Võ Phi Thừa quan ký 
lục đứng đâu Ty xá sai tâu với chúa Phúc Tần về nạn bao chiếm ruộng 
đất, nạn lật thuế, chúa liền sai quan lại chia nhau đi các nơi, đo đạc lại 
ruộng đất thực canh đặt làm ruộng đất công, giao cho xã dân cày cấy 
và nộp thuế"!?. Bằng chính sách này một mặt chúa Nguyễn duy trì và 
củng cố công điển, mặt khác tạo điều kiện cho công cuộc khai hoang 
phát triển. Vì ngoài số ruộng đất đã “công hữu hóa” chúa Nguyễn quy 
định: "nếu ai khai khẩn thêm được bao nhiêu ruộng đất ở các vùng đổi 


® Theo thống kê làng xã có tên thượng, hạ, kèm theo trong Phú biên tạp lục có đến 
hàng trăm làng. 

19 Tự liệu do anh Ngô Văn Phổ cung cấp. 

!! Văn Đình Triển, Phường Vỹ Dạ, Tạp chí Huế Xưa oà Nay, số 1/1992. 

}* Đại Nam thực lục tiên biên, Sảd, tr. 112. 


40 


núi thì cho phép đặt làm ruộng tư (gọi là bức tư điển) lấy làm lệ vĩnh 
viễn, dân xã không được tranh chiếm", Bằng chính sách này, cư dân 
Thuận Hóa nói riêng đã tích cực lên vùng đổi núi khai hoang, diện 
tích không ngừng được mở rộng - chúa Nguyễn phải đặt thêm Ty 
Nông lại để thu thuế loại ruộng đất này. 


Kết quả của công cuộc khẩn hoang xứ Thuận Hóa, trong hơn 2 thế 
kỷ, người dân Thuận Hóa đã ra sức lao động cần cù, chỉnh phục từng 
bước các mảnh đất hoang hóa còn lại làm cho số ruộng tăng lên đáng 
kể; từ 7.100 mẫu ruộng ở thế kỷ XV, đến năm 1776 là 265.507 mẫu 
(theo Phú biên tạp lục), số lượng làng xã tăng lên rất nhiều. Theo Lê 
Quý Đôn trong Phú biên tạp lục, thì xứ Thuận Hóa thời Lê sơ bao 
gồm cả huyện Điện Bàn gồm 2 phủ, 8 huyện, 4 châu, 762 làng xã, đến 
1773, chỉ riêng Thuận Hóa (đã tách Điện Bàn) số làng xã là 862 trong 
2 phủ, huyện, 3 châu''. Công cuộc khẩn hoang Thuận Hóa cũng góp 
phần xây dựng kinh thành Phú Xuân trù phú, là trung tâm kinh tế, 
chính trị, quân sự, văn hóa của cả Đàng Trong, và trở thành kinh đô 
của cả nước dưới thời Tây Sơn và nhà Nguyễn sau này. 


Tóm lại, trong hơn hai thế kỷ trị vì, các chúa Nguyễn đã không 
ngừng đẩy mạnh công cuộc khai hoang xứ Thuận Hóa, góp phân phát 
triển kinh tế, Thuận Hóa - Phú Xuân chính là chốn "Hoành sơn nhất 
đái vạn đại dung thân" của họ Nguyễn. Từ đây, họ Nguyễn làm bàn 
đạp thực hiện công cuộc "Nam tiến" của dân tộc hoàn thành thắng lợi. 
Công cuộc khẩn hoang xứ Thuận Hóa dưới thời các chúa Nguyễn có ý 
nghĩa hết sức quan trọng trong lịch sử dân tộc. 


Huế, tháng 11 năm 1996 


!* Đại Nam thực lục, Sảd, tr. 112. 
\ Phứ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, 1977. 


41 


VỀ TIỀN TỆ THỜI CHÚA NGUYÊN 
NGUYÊN ANH HUY 


e VẤN ĐỀ ĐẶT RA: 


Trong các cuộc khai quật khảo cổ học, người ta thường tìm thấy 
nhiều loại tiển có hiệu lạ không có trong niên biểu lịch sử như Thiệu 
Phù nguyên bảo, Kiến Thuận thông bảo, Tường Nguyên thông bảo, 
Hèm Thiệu nguyên bảo... Sự có mặt của các loại tiền này làm các nhà 
khảo cổ học thật sự băn khoăn khi giám định niên đại của di vật, đi 
chứng và di tích được khai quật. Do vậy, các nhà nghiên cứu tiên cổ 
Anh - Pháp - Mỹ gọi chúng là "u„nÈknouun, inconnu", hoặc "doutful 
coins”..., cũng như một số nhà nghiên cứu Trung Quốc, Nhật Bản thì 
gọi là "oô khảo phẩm" hay "bất trí niên đại phẩm"... đều hàm nghĩa là 
những đồng tiền chưa giám định được. 


Lại thêm một số loại tiền mang niên hiệu của Trung Quốc như 
Tường Phù nguyên bảo, Thiên Thánh nguyên bảo, Nguyên Hụu thông 
bảo, Chính Long nguyên bảo... đã được một số nhà nghiên cứu xếp vào 
các triểu đại có niên hiệu tương ứng nhưng thật sự hầu như không 
thấy chúng ở /„c địø Trung Quốc, ngược lại thường tìm thấy nhiều tại 
Việt Nam, nhất là ở xứ Đàng Trong trước đây. Do vậy, phần lớn các 
nhà nghiên cứu nước ngoài đều cho rằng chúng được đúc tại Annam 
nhưng chưa xếp được thời đại. 


Ngoài ra, cũng có rất nhiều đồng tiên mang niên hiệu Việt Nam 
như Trị Bình nguyên bảo, Thiệu Bình thông bảo, Thái Hòa thông bảo, 
Minh Đúc thông bảo... đã được các nhà nghiên cứu tiền cổ trong và 
ngoài nước xếp vào các triểu đại có niên hiệu tương ứng, và đã được 
trưng bày tại các bảo tàng như Bảo tàng lịch sẻ Hà Nội, Bảo tùng lịch 
sử Tp.Hồ Chí Minh, Bảo tàng tiên tệ (trong Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam)... nhưng khí xem kỹ, có thể đễ dàng nhận thấy chúng khác hẳn 
với các loại tiển chính thức do vua đúc. 


Vậy, những loại tiên lạ này xuất hiện vào thời nào? Do ai đúc? 


“* 
* 1+ 


42 


Từ thuở Thái Tổ Nguyễn Hoàng mang gươm đi mở nước, "liệt 
thánh tương thừa, di thánh bế thánh" tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp 
Nam tiến trường kỳ của đân tộc; hơn hai thế kỷ cát cứ và bành 
trướng, làng mạc thành lập, thương cảng ra đời, thúc đẩy quá trình đô 
hội hóa... Kinh tế phát triển, thương mại mở rộng... ắt không thể 
không sử dụng tiên tệ! 


Ngoại trừ các loại tiền tệ Trung Quốc đo thương gia Hoa kiểu tải 
sang, chúa Nguyễn cũng có đúc tiền riêng để sử dụng, song các điều 
ghi chép việc Chúa đúc tiển trong cổ sử rất rời vụn, vài dòng ngắn 
ngủi... nên trong các công trình nghiên cứu tiền cổ Việt Nam, tiền 
thời chúa Nguyễn hiện vẫn là khoảng trống! Trên cơ sở những dòng 
sử liệu ngắn ngủi ấy, qua điều tra bằng thực tế những cuộc khai quật 
có tìm thấy tiền cổ, đồng thời tham khảo các bộ sưu tập tiền cổ trong 
đân gian, chúng tôi đã "lần ra manh mối", để phân lập các loại tiền cổ 
lạ trên theo từng thời đại, trong đó tiên bạc được đúc thời chúa 
Nguyễn ngoại trừ các loại tiên của cùng một hiệu Thới Bình thông bảo 
đã được các nhà nghiên cứu giám định là của Thái tổ Nguyễn Hoàng 
đúc - có ba đòng chính chưa khám phá được, nay mới phát hiện là: 


- Dòng tiên bằng đồng đỏ, khoảng 20 hiệu tiền (mỗi hiệu tiền có 
thể có nhiều loại tiển do các lối chữ viết khác nhau): chúng tôi giám 
định chắc chắn là được đúc đầu thế kỷ 18, nhưng do chúa Trịnh hay 
chúa Nguyễn đúc thì chưa đám khẳng định, còn chờ tìm thêm chứng 
cứ để đi đến kết luận. Song, hiện tại chúng tôi nghĩ là đo Đính Quốc 
Công mua đồng đồ của Nhật Bản đúc năm 1725. 


- Dòng tiền nhỏ mỏng bằng đông thau, đường kính 20 - 2lmm 
khoảng 43 hiệu tiền, chúng tôi đã có đủ cơ sở để mạnh dạn khẳng 
định là do Äẹe Thiên Tứ (được chúa Nguyễn cho phép) đúc tại Hà 
Tiên từ năm 1736. 


- Dòng tiền kẽm, khoảng 57 hiệu tiền, chúng tôi khẳng định là do 
chúa Nguyễn Phúc Khoát bắt đầu đúc từ năm 1746. 


Xem qua bảng thống kê tiền cổ Việt Nam, từ đồng tiền đầu tiên 
của Định Tiên Hoàng cho đến đồng tiền của vị hoàng đế cuối cùng thì 
chưa đến một trăm hiệu tiên, nhưng sơ lược cộng các con số tiển thời 
chúa Nguyễn đã hơn một trăm! Đây là một vấn đề rất đáng chú ý, cần 
có nhiều thời gian mới thảo luận hết, chúng tôi chỉ xin cung cấp một 
đòng tiền kẽm để nhắc đến một vùng đất ở Tả ngạn sông Hương nay 
đã ổi vào quên lãng. 


- 438 


Trong tiến trình lịch sử, về danh nghĩa, các chúa Nguyễn vẫn tôn 
thờ vua Lê, nên không tự xem mình là một triều đại riêng và không 
đặt niên hiệu. Vậy, các loại tiên được đúc thời chúa mang hiệu gì? 


« ĐÔI DÒNG SỬ LIỆU: 


Cổ sử chép rằng: "... (7746) bđt đâu đúc tiên kẽm trắng... người 
nước Thanh họ Hoàng xin mua bềm trắng của Táy để đúc tiền cho 
rộng uiệc tiêu dùng. Chúa nghe lời, mở cục đúc tiên ở Lương Quán. 
Vành uà chữ theo thể thúc tiền Tường Phù nhà Tổng. Lại nghiêm cấm 
đúc riêng. Sau đó lại đúc thêm tiên Thiên Minh thông bảo pha lẫn 
hếm xanh, uành lại mỏng, uật giá uì đó oụt cao lên..."". 


"Lúc mới đúc, tiên rối cứng, dày, tuy có thể đốt chảy nhưng không 
thể bè gãy được. Lại nghiêm cấm đúc riêng nên tiên ít khi mông quá, 
công uiệc ti đều tiện tiêu dùng. Thể rồi người ta cất chứa tiền đông, 
không cho phát ra. Lâu dẫn, người quý thế tranh nhau xin đúc đến 
hơn trăm lò... trộn cả chì uào, Hiển uòng ngày cùng nhỏ mỏng có thể bê 
gây được, dân gian hiểm tiền xếu, mua bán không thông. Trước một 
đồng kẽm ăn một đồng, đến nay thì ba đồng mới ăn một đông mà uẫn 
còn chọn bóỏ..."?, 


Rồi sau đó: "... Bính Thìn, năm thứ 17 (1796)... tháng 12... bắt 
đầu đúc tiền Gia Hưng thông bảo "Š. 


Sự xuất hiện của tiên kẽm gây nhiều phức tạp trong quá trình 
giao lưu thương mại mà Pière Poiure, đặc phái viên của Công ty Đông 
Âu - Pháp đến xứ Đàng Trong năm 1749 cũng nói: °... oiệc thương mỗi 
của xứ này đơng bị xáo trộn 0ì sự lưu hành một thú tiền hẽếm, nó gây 
ra nhiêu sự gian trú, độc quyên 0ù rối ren đủ thú. Các tệ hại này 
không thể tổn tại lâu được, nhưng tôi không thế biết trước bao giờ sẽ 
chấm dút..."^, 


Chính vậy, nạn lạm phát tiền kẽm đã dẫn đến khủng hoảng kinh 
tế mà tình trạng đói kém đã được Ngô Thế Lân - một dật sĩ Thuận 
Hóa - trình bày trong "Luôn tiên tệ": "... Thế mà từ năm Mộu Tý đến 
nay, giá thóc cao oọt, nhân dân đói bhém lò cớ làm sao? Thần trộm 
nghĩ không phải thiếu thóc mà chính uì tiền bẽm gây nên uậy". Để ổn 


! Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nem thực lục, Hà Nội, 1963. 
? Lê Quý Đôn, Phú biên tạp lục, Hà Nội, 1977. 

* Quốc sứ quán triểu Nguyễn: Sđd. 

‡ Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong, Sài Gòn, 1970. 

® Lê Quý Đôn, Sđd. 


44 


định nên kinh tế đương thời. Ngô tiên sinh còn hiến thêm phương kế 
"... không gì bùng phỏng theo phép nhà Hón, đặt kho thường bình... 
thóc rẻ thì theo giá đóng tùo, thóc đắt thì theo giá ấy mà bán ra. Như 
thế giá thóc không đến rẻ quá để hại nhà nông đến nỗi phải bỏ nghề, 
cũng không đến đắt quá làm lợi cho bọn phú thương mà dân nghèo 
thì đói. Rồi sau sẽ dân đổi cới tệ tiền kẽm, như uậy thì giá các hàng 
sẽ được bình ổn". Bài biếu dâng lên, không được chúa Nguyễn Phúc 
Thuần xét đến, nạn lạm phát ngày càng tung hoành và xã hội càng 
chìm đắm trong hỗn loạn. 


« ĐẶC ĐIỂM HIỆN VẬT: 


Từ những dòng sử liệu trên, xem những đồng tiển kẽm Tường 
Phù nguyên bảo, Thiên Mình thông bảo và Gia Long thông bảo, thấy 
tuy cùng một biệu tiền nhưng cũng vẫn rất nhiều loại khác nhau, song 
chúng đều có các đặc điểm chung như sau: 


Về độ lớn: mỏng, dày, to nhỏ... rất nhiều loại. 

- Đường kính khoảng 22 - 24mm. 

- Lỗ vuông có loại rộng đến 7,ðmm so với các loại tiển trước chỉ 
ð,mm. 

- Vành đồng tiền rất rộng, đến 4mm so với các loại tiền trước chỉ 
2mm. 


Về chất liệu: Nhờ các phòng thí nghiệm phân tích tình hình 
nguyên tố hóa học, kết quả cho biết: một số loại tiển được đúc bằng 
kẽm tốt là những đồng tiền đường kính lớn, dày, những đồng tiên nhó 
mỏng bằng kẽm có pha tạp chất đồng, chì, thiếc... Trải qua bao thời 
gian chúng đã ngả màu đen của oxyt kẽm chứ không lên gỉ xanh 
như các loại tiên đồng. 


Về hình thức trang trí: 


- Chữ oiết: Như đã mô tả do vành đồng tiền quá rộng và lỗ vuông 
cũng lại quá lớn nên diện tích còn lại để viết chữ quá hẹp, dẫn đến 
các loại chữ viết trên đồng tiền có một thư pháp rất đặc biệt, khác với 
lối chữ trên các đồng tiền thời trước: hai chữ trên và dưới lỗ vuông 
thường thấp và dài, viết trong hình chữ nhật nằm ngang (—) ngược 
lại, bai chữ hai bên lỗ vuông thì viết theo lối cao và hẹp trong hình 
chữ nhật đứng ([]); loại chữ này hoàn toàn khác hẳn so với các loại 
chữ được viết trên những đồng tiền thời trước thường cân đối trong ô 
vuông (Ƒ]), 


45 


- Về mặt lưng: Ngoài các loại tiên mặt sau chỉ có viển tròn và 
viền lỗ vuông thường thấy các loại tiền kẽm còn có thêm dấu vùng 
trăng khuyết và điểm sao hai bên lỗ vuông. Vành đồng tiền cũng rộng 
như mặt trước nhưng gờ viền lỗ vuông thì chỉ là bốn đường rất mảnh 
quanh lỗ vuông, khác hẳn các loại tiền được đúc ở Đàng Ngoài và gờ 
viên lỗ vuông cũng rất rộng chiếm hết mặt lưng như các loại tiền 
Vĩnh Thọ, Cảnh Hưng... 


Tuy vành đồng tiền rộng và lỗ vuông lớn như vậy, nhưng các loại 
tiền kẽm được đúc rất chuẩn, mặt trước trùng khít mặt sau rất đều 
chứ không bị lệch khuôn như các loại tiền ở Đàng Ngoài. 


Chúng ta phần nào còn nhận thấy sự khác nhau ở mặt lưng đồng 
tiền như vừa phân tích trên qua hai loại tiền đồng: Cảnh Hưng thuận 
bảo do chúa Trịnh Sâm đúc năm 1776 khi chiếm được Thuận Hóa 
và Cảnh Hưng thông bảo đúc ở Đàng Ngoài. Mặt lưng của chúng hoàn 
toàn khác nhau: tiền Cảnh Hưng thuận bảo có mặt lưng của tiên 
xứ Đàng Trong. Quả là, con nhà tông, không giống lông cũng giống 
cánh! 


.. Từ những đặc điểm vừa phân tích trên, chúng tôi nhận thấy 
đây là sự xuất hiện của một chủng loại tiển lạ ở Đàng Trong, khác 
hẳn các đặc điểm của tiền xứ Đàng Ngoài và từ đó đã tìm thấy các 
hiệu tiền kẽm khác nhau có đặc điểm tương tự, xếp theo A, B, C: 


Đại Trị thông bảo 
Gia Hựu bình bảo 
Gia Hưng thông bảo 


An Pháp nguyên bảo 
Bình Nam thông bảo 
Càn Nguyên thông bảo 
Cảnh Hưng thông bảo 
Cảnh Định nguyên bảo 


Cảnh Đức nguyên bảo 

Chiêu Tường tiến bảo 

Chính Hòa thông bảo chữ 
Chính Hòa thông bảo “chính” 
Chính Long nguyên bảo | viết khác 
Chính Ngưyên thông bảo | nhau 
Chu Nguyên thông bảo 

Đại Định thông bảo 

Đại Nguyên thông bảo 


Hoàng Nguyễn thông bảo 
Hoàng Tống hựu bảo 
Hoàng Tống thông bảo 
Hồng Trị thông bảo 
Hồng Võ thông báo 

Khai Nguyên thông bảo 
Kiên Lợi thông bảo 

Kiến Khang thông bảo 
Kiến Thuận thông bảo 
Lập Nguyên thông bảo 
Lợi Dụng thông bảo 
Minh Đức thông bảo 
Nguyên Hựu thông bảo 
Nguyên Phong thông bảo 


Thái Bình tống bảo 

Thái Binh thông bảo 
Thái Hòa thông bảo 
Thánh Tống thông bảo 
Thiên Minh thông bảo 
Thiên Nguyên thông bảo 


Thiên Thánh nguyên bảo 
Thiệu Hựu nguyên bảo 
Thiệu Phù nguyên bảo 
Thiệu Thánh nguyên bảo 


. | Trị Bình nguyên bảo 


Trị Bình thông bảo 

Trị Hòa thông bản 

Trị Nguyên thông bảo 
Trường Lạc thông bảo 
Tường Nguyễn thông bảo 


Tường Phù nguyên bảo 
Tưởng Phù quang bảo 
Tường Quang thông bảo 
Tường Tống nguyên bảo 
Vĩnh Lạc thông bảo 


Thiệu Thừa thông bảo 
Thuận Trị thông bảo 
Thuẩn Nguyễn thông bảo 


Vĩnh Trị nguyên bảo 
Vĩnh Trị thông bảo 


« CHỨNG CỨ THỰC TẾ: 


Sử liệu cho hay năm 1746, chúa Nguyễn Phúc Khoát bắt đâu cho 
đúc tiên kẽm trắng, sau đó, người ta xin đúc đến hơn trăm lò. Việc đúc 
này, thời đó không thể biết trước bao giờ sẽ chấm dứt, có thể hàng 
chục năm sau, cho đến năm Ä⁄u Tý (1768) thì nạn lạm phát làm nhân 
dân đói kém. 


Chưa kể đến số lượng tiền sau này do hàng trăm lò đúc trong 
hàng chục năm, chỉ tính riêng trong 3 năm đầu "Bính Dân, Định 
Mão, Mậu Thìn (1746, 1747, 1748) đúc được 79.396 quơn"Š đã là một 
số lượng tiền kẽm rất lớn. Nếu toàn bộ đó đều là tiền Thiên Minh 
thông bảo thì ngày nay ắt phải đễ tìm thấy từng om từng vại tiên 
kẽm chỉ có riêng một hiệu này. Song thực tế, các om tiền kẽm chúng 
tôi chứng kiến xưa nay, ngoài tiên Thiên Minh thông bảo, còn có một 
số lượng rất lớn (ương đương) rất nhiễu hiệu tiên kẽm khác nhau đã 
giới thiệu. 

Về lịch sử đúc tiễn kẽm, chì, thiếc... từ thời Ngũ đại thộp quốc, 
năm 917, vua Nam Hán đã có đúc tiền kẽm Còn Hanh trọng bảo!, 
Nhưng loại tiền kẽm này mang đặc điểm của tiển Trung Quốc, và 
khác hẳn các loại tiền kẽm đã lưu hành tại Việt Nam, mang các đặc 

điểm của tiền Việt Nam. Điều này nói lên rằng có các loại tiền kẽm 


° Đỗ Văn Ninh, Tiên cổ Việt Nam, Hà Nội, 1992. 
7 Định Phúc Bảo, Cổ điên đại từ điển (sách chữ Hán), Trung Quốc, 1982. 


47 


tuy mang niên hiệu của Trung Quốc nhưng được tìm thấy tại Việt 
Nam, không thể được đúc tại Trung Quốc mà được đúc tại Việt Nam 
như các nhà nghiên cứu tiền cổ nước ngoài đã gợi ý. 

Tại Việt Nam, từ thời nhà Trần, năm Đại Khánh thứ 10 (1823) đã 
có "đúc tiên chì rôi lại bó"” nên ngày nay không thể tìm thấy. 


Đến thời Mạc Đăng Dung, "năm Mậu Tý (1528)... đúc các thú tiền 
pha lẫn bẽềm, sắt, ban hành các xứ trong nước để thông dụng". Do 
đòng sử liệu này mà một số nhà nghiên cứu tiền cổ, khi bắt gặp tiên 
kẽm Minh Đức thông bảo đã vội kết luận là tiền của nhà Mạc. Sự 
giám định này là nhằm lần vì tiền Minh Đức do Mạc Đăng Dung đúc 
là tiền đồng "pha lẫn kẽm sắt" chứ không phải là tiền kẽm! 

Còn tiên kẽm Äfinh Đức thông bảo, chúng tôi đã có lúc chứng 
minh nó được đúc vào thế kỷ 18 vì mơng các đặc điểm của tiên thế kỷ 
18, và thuận theo sự giám định của các nhà nghiên cứu người Nhật!° 
để cho rằng nó được Nguyễn Nhạc đúc năm 1787, tức năm Thái Đức 
thứ 10. Nhưng mới đây, các nhà sưu tầm tiên cổ đã tìm thấy nó nằm 
trong một om tiển chỉ có các hiệu tiền kẽm thời chúa Nguyễn chứ 
không có một đồng tiền nào thời Lê Mạc hay Tây Sơn. Nhờ sự phát 
hiện này, cho phép chúng tôi giám định lại hiệu tiển kẽm này được 
đúc thời chúa Nguyễn chứ không phải do Nguyễn Nhạc hay Mạc Đăng 
Dung đúc. 


Giữa thế kỹ 17, ở Đàng Ngoài, từ năm Vĩnh Thọ thứ nhất (1653), 
trong dân gian bắt đầu có đúc trộm tiên "kẽm, thiếc, gang, sát"! (theo 
suy nghĩ của chúng tôi, ở đây muốn nói là tiền bằng hợp kim xấu thì 
có lẽ đúng hơn) để đánh lận sử dụng chung với tiền đồng nhưng triều 
đình đã nhiều lần ra sắc lệnh "cấm dùng... thu đổi... tiêu húy..., 
những kẻ đúc tiền giả luôn bị theo đõi để "bắt... trị tội”. Do vậy, các 
loại tiền kẽm, thiếc, gang, sắt ở Đàng Ngoài này, ngày nay không còn 
nữa và không được biết là loại tiên như thế nào, nếu có, theo suy nghĩ 
của chúng tôi, ắt chúng phải mang đặc điểm của tiền xứ Đàng Ngoài 
thời đó như tiền Vĩnh Thọ chẳng hạn. Song các loại tiển kẽm vừa 
thống kê trên không mang đặc điểm của tiên Đàng Ngoài mà hoàn 
toàn mang đặc điểm của tiền xứ Đàng Trong. 


° Nguyễn Bá Trác: Hoàng Việt Giáp Tý niên biểu, Sài Gòn, 1963. 

: Ngô &I Liên, Đại Việt sử hý toàn thư, Hà Nội, 1992. 

19 Tạm Phố Ngô Tuyển, An-nam tuyển phổ (sách chữ Nhật), Nhật Bán, 1966. 
!! Phan Huy Chú, Lịch triêu hiến chương loại chí, Hà Nội, 1992. 


48 


Một điều rất quan trọng cần nói thêm là các loại tiền kẽm dẫn 
trên thường nằm chung với nhau, ít khi có tiền đồng xen lẫn; nếu có 
tiền đồng kèm theo thì luôn luôn có các loại thời Mạt Lê - Tây Sơn 
như tiên Cảnh Hưng, Chiêu Thống, Thái Đức, Quang Trung... chứ sự 
chứng kiến của chúng tôi chưa bao giờ thấy các loại tiên kẽm này nằm 
chung với các loại tiền trước thế ký 17. Điều có chứng tổ các loại tiền 
kẽm này chắc chắn được đúc vào thế kỷ 18. 


Những om tiền kẽm riêng biệt này, thường được tìm thấy ở miễn 
Nam Việt Nam, từ sông Gianh vào tận Nam Kỳ - Lục tỉnh, nhất là 
thường được tìm thấy ở các đô hội cổ dân cư trù phú, các thương cảng 
cổ như Thanh Hà, Bao Vinh, Hội An, Nước Mặn, Hò Tiên... là những 
vùng thuộc lãnh đạo của chúa Nguyễn. Ở miễn Bắc thì ít gặp hơn, rải 
rác có thấy ở các đô thị cổ thứ nhất Kinh hỳ, thứ nhì phố Hiến... và cả 
ớ những vùng hải ngoại xa xôi như #iỏi Nam, Quảng Đông, Trường 
Äÿ... là những nơi đã có giao lưu thương mãi với chúa Nguyễn trước 
đây. Còn đặc biệt hơn, năm 1985, đài BBC cho biết đã tìm thấy các 
loại tiên kẽm này tại Ayudhyø, một thành phố cổ của Thái Lan. 


« Ý NGHĨA CUỐI CÙNG: 


Từ những chứng cứ thực tế nêu trên, có thể kết luận hệ thống tiền 
kẽm này được đúc thời chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong. Năm 1746, 
chúa bắt đầu đúc tiền kẽm hiệu Tường Phù - là một hiệu tiền thời nhà 
Tống (Trung Quốc), sau lại đúc thêm tiền Thiên Minh thông bảo - là 
một hiệu lạ không có trong niên biểu lịch sử, đến tháng 12 năm 1796 
thì Thế tổ Nguyễn Ánh cho đúc thêm tiên Giø Hưng thông bảo - cũng 
là một hiệu lạ không có trong niên biểu. Qua các hiệu tiền kẽm đã 
được thống kê, chúng ta đễ dàng nhận thấy chúa đã cho đúc lại các 
hiệu tiển thời trước, kể cả hiệu tiền Trung Quốc lẫn Việt Nam, hoặc 
đúc thêm các hiệu tiên mới lấy hiệu lạ không có trong niên biểu 
lịch sử. 


Thế nhưng "người quý thế truonh nhơu xin đúc đến hơn trăm lò..." 
nên tiển cũng có thể được đúc cả trăm loại (?!) mà ngày nay chưa tìm 
thấy hết. Và cũng vì tiên được đúc nhiều lần nên với một hiệu tiền thì 
có thể cho rằng các loại tiền nhỏ, mỏng, chất liệu xấu thì được đúc sau 
các loại tiên to, dày, chất liệu tốt. Riêng đối với các hiệu tiễn khác thì 
không thể biết được hiệu nào đúc trước, hiệu nào đúc sau; chỉ biết 
"năm 1746. bắt đầu đúc tiền kẽm trắng" và đến năm 1796 "bắt đầu 
đúc tiền Gia Hưng thông bảo" và cũng có thể tiếp tục đúc cho đến 
năm 1802, khi Thế tổ lên ngôi, hiệu Gia Long bắt đâu. 


49 


Như vậy, khi tìm thấy một đồng tiển kẽm có các đặc điểm đã nêu, 
dù là hiệu tiên mới lạ không có trong bảng thống kê trên thì cũng 
không phải là phát hiện gì mới lắm, xin vui lòng xếp thêm vào hệ 
thống tiên của thời đại này! 


Ngoài việc tiếp tục tìm thêm các hiệu tiền mới, cần có định hướng 
thăm dò, khai quật khảo cổ vùng Lương Quán - là nơi có những lò đúc 
tiên. nổi tiếng của Huế xưa - để góp phân làm sáng tỏ thêm vấn để 
rộng lớn này. Bởi như chúng ta biết được - có một xã hội lớn đã khuất 
vào dĩ vãng - cũng nhờ dư âm vang dội và những di tích ngày nay còn 
lưu nhiều nét đậm khó phai. Cùng với những chứng cứ khảo cổ học 
khác như đô hội cổ, thương cảng cổ, kiến trúc cổ... bến cũ nhà xưa với 
những di uật gốm sứ, bí ký, chuông uạc... những đồng :iên cổ cũng góp 
phần nào giúp tái tạo được diện mạo của một xã hội với cảnh tượng 
sinh hoạt ồn ào náo nhiệt hàng thế kỷ mà hiện tại còn nhiều bí ẩn 
chưa được khám phá! 


. Lần theo đấu vết phiêu du của tiền kẽm, từ những lò đúc ở 
Lương Quán đến Thanh Hà, Bao Vinh... vào Hội An, Nước Mặn... ra 
Ninh kỳ, phố Hiến... rồi vượt sóng sang những chân trời bải ngoại xa 
xăm..., chúng ta phần nào hiểu được tầm cỡ giao lưu thương mợi quốc 
tế của chúa. Song cũng vì sự thăng trầm của xã hội một thời vang 
bóng này, làm chúng tôi thiển nghĩ: Biết đâu, chính những đồng tiền 
kẽm vô tri kia lại là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng 
nổ của phong trào nông dân Tây Sơn. 


Huế, những ngày mưa lụt năm 1996 


50 


THỦ PHỦ KIM LONG VÀ DIỆN MẠO CỦA 
HUẾ TRƯỚC NĂM 1687 


PHAN THANH HẢI 


đến Kim Long với vai trò là tiền thân trực tiếp của Huế. Bởi vì 

trong thời kỳ Kim Long là thủ phủ của các chúa Nguyễn, nó đã 
là hạt nhân trung tâm không chỉ về chính trị, quân sự mà còn cả về 
kinh tế, văn hóa của Đàng Trong. Với hơn 50 năm tổn tại (1636 - 
1687), Kim Long đã chuẩn bị tất cả các điểu kiện để rồi cách đây 
đúng 310 năm”, đô thị Phú Xuân - Huế được khai sinh. 


Để góp phần nhận thức rõ hơn "Phú Xuân - Huế, từ đô thị cổ đến 
hiện đại", chúng tôi xin được đề cập đến thời kỳ tiền thân quan trọng 
nói trên (tạm gọi là thời kỳ Kim Long - Huế). Nội dung của bài này 
gồm có hai phần chính: Xác định vị trí, quy mô của thủ phủ Kim Long 
và qua đó phác họa nên diện mạo của Huế trước năm 1687. 


((lÍ ìm hiểu nguồn gốc đô thị Huế, chúng ta không thể không để cập 


A. THỦ PHỦ KIM LONG (1636 - 1687) 


1. Vài nét về Kim Long, những nguyên nhân khiến Kim 
Long được chọn làm thủ phủ của Đàng Trong. 


Trước khi chuyển đến Kim Long, thủ phủ của các chúa Nguyễn đã 
trải qua 4 lần dời dựng, thay đổi vị trí. Đó là Ái Tớ (1558 - 1570), Trà 
Bát (1570 - 1600), Dinh Cát (1600 - 1626) và Phước Yên (1626 - 
1636). Quá trình này có hai đặc điểm nổi bật: thứ nhất là sau mỗi lần 
thay đổi và tái xây dựng, quy mô của các thủ phủ lại càng lớn lên 
nhằm đáp ứng vai trò là trung tâm của vùng Thuận Hóa, rồi Đàng 
Trong đang ngày càng mở rộng. Thứ hai là vị trí của thủ phủ dịch 
chuyển dần về phía Nam và ngày càng tiến sát đến vị trí Huế. 


Đầu năm 1686, chúa Nguyễn Phước Lan đã quyết định dời thú 
phủ của mình từ Phước Yên về Kim Long. Vậy nguyên nhân nào 
khiến ông đã có quyết định này? Trước hết, địa danh Kim Long 

* Lấy mốc thời gian là năm 1997 - B.T. 


ñ1 


mà chúng tôi nói ở đây là làng Eim Long (chứ không phải phường 
Kim Long), có diện tích tổng cộng chừng 130ha, nằm ở tả ngạn 
sông Hương, một vùng đất trù phú màu mỡ, vị trí thuận lợi, cảnh 
sắc hữu tình. 


Căn cứ vào các nguồn tư liệu, nhất là gia phả của các đòng họ lầu 
đời ở Kim Long, thì làng đã được thành lập cách đây trên đưới 400 
năm) và là kết quả của việc mở rộng và tách ra từ làng Hà Khê”, một 
ngôi làng cổ đã được Dương Văn An nhắc đến trong Ô châu cận lục 
hồi giữa thế kỷ XVI. Làng Kim Long gồm có 2 thôn là: Tiền thôn và 
Hậu thôn. Tiền thôn gồm các xóm: Hạ Dinh, Trung Dinh, Thượng 
Dinh và Phúc Viện. Sau này có thêm các xóm: Ngoại Tiền, Tân Định 
và Tân Hội. Hậu thôn thì gồm 3 xóm: Cu Đa (Bàu Cửa), Cổn Kê và 
Xóm Giếng. 

Giới hạn của làng như sau: phía nam giáp sông Hương; phía đông 
giáp Vạn Xuân và Phú Xuân; phía tây giáp Hà Dương (Phú Xuân) và 
An Đường (Xuân Hòa); phía tây bắc giáp Trúc Lâm, An Ninh Thượng; 
phía bắc giáp An Hòa và Hương Sơ. Trong địa phận của làng Kim 
Long, ngoài sông Hương ở phía nam còn có sông Kim Long (tức sông 
lấp) ngăn cách làng Phú Xuân và Vạn Xuân, và sông Bạch Yến chảy 
ngang qua giữa làng. Cả hai con sông này đều là các chi lưu của sông 
Hương, chúng vừa tạo nên vẻ đẹp trữ tình của vùng đất này, vừa tạo 
nên địa thế rất "đắc lợi" của Kim Long ("Tứ thủy triểu quy”, rất tiện 
lợi về giao thông, nhất là giao thông đường thủy; tiện lợi về phòng 
ngự vì các hào tự nhiên che chắn; thuận lợi về phát triển kinh tế vì 
đất đai màu mỡ...). 


Như vậy, quyết định chọn đất Kim Long để xây dựng thủ phủ của 
chúa Nguyễn Phúc Lan là hoàn toàn dựa trên các căn cứ thực tế về 
thế mạnh của vùng đất này. Nếu so với các địa điểm đã từng đóng thủ 
phủ trước đó như Ái Tứ, Trà Bát, Dinh Cát hay Phước Yên thì Kim 
Long rõ ràng có nhiều ưu điểm hơn. Ngoài ra, Kim Long còn đáp ứng 
được nhu cầu "dịch chuyển về phía Nam" và xu hướng "Nam tiến" của 
Đàng Trong, nâng cao khả năng bảo vệ an toàn đâu não của Đàng 
Trong khi cuộc chiến tranh với chúa Trịnh ở Đàng Ngoài đã trở nên 
vô cùng khốc liệt. 


! Các dòng họ lâu đời nhất ở Kim Long (đều ở Hậu thôn) đều trải qua 16 - 17 đời. 
Nếu tính một đời từ 20 đến 25 năm thì làng Kim Long có tuổi xấp xí 400 năm. 
? Tức Hà Khê, Xuân Hòa. 


B2 


Đó cũng chính là các lý do khiến Kim Long đã được lựa chọn và 
sau đó, trong suốt nửa thế kỷ nó đã đóng vai trò xuất sắc: là trung 
tâm về mọi mặt của Đàng Trong, chuẩn bị các điều kiện cho sự ra đời 
của đô thị Phú Xuân - Huế. 


2. Thủ phủ Kim Long qua các nguồn tài liệu 
2.1. Qua các tư liệu thành ăn: 


Để có thể xác định đúng vị trí, quy mô của thủ phủ Kim Long và 
qua đó tái hiện nên điện mạo của nó, trước hết, chúng tôi đã cố gắng 
tập hợp và xử lý các nguồn tư liệu thành văn, kể cả các bản đề cổ. 
Nhìn chung, các nguồn tư liệu này không nhiều và có thể phân thành 
các loại sau: 


- Thư tịch thời chúa Nguyễn hoặc để cập đến thời kỳ này có Trịnh 
Nguyễn Diễn chí (tức Nam Triểu công nghiệp diễn chí hay Việt Nam 
khai quốc chí truyện), Phú biên tạp lục; Đại Nam thực lục tiền biên và 
hai bản đồ: Thiên Nam từ chí lộ đồ thư (vẽ cuối thế kỷ XVII) và Giáp 
Ngọ miễn bình nam đô do Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774. Nhìn chung, các 
nguồn tư liệu này chỉ để cập tới phủ Kim Long hết sức sơ sài, chủ yếu 
về thời điểm đời, dựng phủ và vài hoạt động chung. 


- Các văn bản Hán - Nôm lưu trữ tại địa phương đã được dịch 
hoặc chưa được dịch ra chữ quốc ngữ, chủ yếu là các gia phá của các 
dòng họ, một số sắc phong, các hương ước, khế ước và một số văn tự 
mua bán đất đai khác. Đây là nguồn tư liệu rất quan trọng vì nó giúp 
chúng tôi xác định được lịch sử hình thành và phát triển của làng 
Kim Long, trong đó có phủ Kim Long, 


- Tư liệu mô tả về Đàng Trong và phủ Kim Long của người nước 
ngoài đã từng đến thăm hoặc sống ở Huế trong thế kỷ XVII. Tài liệu 
này đã được dịch ra tiếng Pháp và đăng tải trên BA.VH. và 
B.E.F.E.O... có lẽ đây là nguồn tài liệu mô tả về thủ phủ Kim Long cụ 
thể và sinh động nhất. Hai nhân chứng mà chúng tôi cho là đặc biệt 
quan trọng là 2 giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Bénigne Vachet. 


- Các công trình nghiên cứu, các bài khảo cứu để cập đến thủ phú 
Kim Long: những bài viết ngắn hoặc một số công trình có đề cập đôi 
chút về thủ phủ Kim Long thì khá phong phú. Tuy nhiên, các công 
trình nghiên cứu thật sự, trực tiếp về thủ phú này thì lại rất ít. Đáng 
kể nhất là bài khảo cứu của Linh mục L.Cadière "Dinh phú các chúa 
Đàng Trong trước Gia Long" và luận văn tốt nghiệp Cử nhân Sứ học 
của Lê Xuân Lợi "Dinh phủ Kim Long - Phú Xuân dưới thời các chúa 


53 


Nguyễn". Tuy kết quả của các công trình kể trên còn nhiều hạn chế, 
nhưng đù sao chúng cũng là những bước đi đầu tiên để giải quyết vấn 
đề này và chúng tôi rất may mắn được kế thừa chúng. 

Qua các nguồn tư liệu vừa dẫn ra, chúng ta có thể biết một số 
thông tin về thủ phủ Kim Long như sau: 


- Về thời gian xây dựng và tổn tại: thủ phủ Kim Long đã được xây 
dựng từ năm 1635, sau khi chúa Nguyễn Phước Lan lên ngôi nhưng 
đến đầu năm 1636 thì mới hoàn thành và chính thức thành thủ phủ 
của Đàng Trong. Với tư cách là thủ phủ, Kim Long đã tổn tại suốt ð1 
năm, qua hai đời chúa Nguyễn là Nguyễn Phước Lan (1685 - 1648), và 
Nguyễn Phước Tần (1648 - 1687). 


- Về vị trí và hình thức bố trí, phủ Kim Long nằm gần bờ sông 
Hương và tại vị trí bên bờ sông, có một bến thuyền mà người phương 
Tây gọi là cảng. Phủ chính của chúa nầm ở giữa. Trước mặt phủ này có 
sân rất rộng, đủ chỗ cho hàng ngàn người đứng. Phía trước phủ chúa 
còn có chuồng nuôi voi, ngựa. Ở bên ngoài, gần bờ sông có bãi đất rộng 
mà bình lính có thể tập trận... Những điều mà chúng ta có thể thấy 
trong lời mô tả của Alexandre de Rhodes về buổi tiếp đón những người 
Tây Ban Nha của chúa Nguyễn tại Kim Long vào năm 1645: "khoảng 2 
giờ chiều (các nữ tu và những người Tây Ban Nha) đến (phủ). Chúa đợi 
họ. Chúa đứng tựa ở một cửa sổ nhìn ra sân voi ngựa của phủ, bà phi 
đứng ở một cửa sổ khác, gần chúa..." 


"Chúa và phi ăn mặc thật lộng lẫy; các quan chủ chốt của Vương 
quốc có mặt tại đấy để lâm triều. Đội cận vệ có bốn người, được chia 
làm 4 đội, mỗi đội nghìn người xếp hàng rất nghiêm chỉnh tại các khu 
khác nhau; không hề che khuất các chỗ ngồi của chúa, của bà phi và 
chỗ của các nữ tu sĩ. Hai đội lính đứng gần chúa nhất mặc những 
chiếc áo đài bằng vải màu tím với những sóng nước kim tuyến ở bụng; 
hai đội lính kia mặc áo khoác dài có kẻ sọc trên nền đen... họ đứng 
xếp hàng không cử động, không nói một lời”... 


"Điều đầu tiên mà chúa cho họ xem là một trận đánh rất đẹp của 
20 thuyển chiến, tất cả đều thếp vàng, diễu qua diễu lại trên con sông 
rộng của thành phố này. Chính chúa cũng ngồi trên một chiếc thuyền 
rất đẹp nơi chúa tập trận cùng với nhiều vương tôn của triều đình. 
Trong đó, con trai của chúa và em trai của chúa lại ở một trường tập rộng 
bên cạnh, cưỡi trên những con ngựa có yên cương lộng lẫy, họ thực hiện 
một cuộc thao diễn bằng ngựa tuyệt vời làm cho những người Tây Ban 


54 


Nha thấy cùng một lúc hai cuộc đánh nhau, một trên đất, một đưới nước 
và họ thú thật rằng chưa bao giờ họ thấy một cái gì đẹp hơn thế..."... 


"Ngày hôm sau, chúa cho họ xem một cuộc tập trận khác của 15 
chiếc thuyển chiến xuất hiện trên sông... Chúa ngồi trên một chiếc 
ngai đặt ở bờ sông, cạnh ông có 2 người hầu cận, tất cả mặc đồng 
phục và vũ trang như nhau...". 


“Ngày thứ 3, chúa muốn những người Tây Ban Nha xem một buổi 
lễ dành cho các tổ tiên đã khuất của chúa. Lễ được cử hành tại một 
cái sân rộng trước phủ chúa. Tất cả binh lính đi vào rất trật tự, số 
lượng khoảng 6 nghìn, tất cả mặc quần áo màu đỏ sẵm, mũ thếp vàng 
và súng bóng loáng. Các quan chưởng binh đứng đầu các đội của mình; 
mỗi người đứng theo hàng như phải đi đánh nhau với địch'Š. 


Về sự bố trí nhà cửa, nhất là nhà cửa của binh lính bên trong phủ 
Kim Long, chúng ta có thể thấy rõ hơn qua lời kể của Bénigne Vachet, 
một giáo sĩ thuộc Hội Thừa sai Paris từng trú ngụ ở Đàng Trong trong 
thời gian 1671 - 1685 (thuộc thời chúa Nguyễn Phúc Tần). 


"Quân lính không hả lẫn lộn trong dân chúng, mỗi người lính có 
một căn nhà riêng nhỏ, gồm một cái sân, một phòng ngủ, một nhà 
bếp và một vườn nhỏ; nhà nọ chỉ cách nhà kia bằng một hàng rào 
chung quanh; nhà ở của các tướng rộng và to hơn, nằm đầu hay nằm 
cuối đãy trại lính này. Phía đối diện lại một lượng nhà như thế, chỉ 
cách nhau có lỗ bộ; phần này tạo thành một con đường, không hề có 
sự khác nhau nào; phía bên kia là đồng ruộng và không có ai ở đó..."... 


"Đúng 9 giờ, toàn bộ đội binh, không có kiếm nhưng có súng, đến 
dưới một hành lang có mái ở phía bên kia ngôi nhà cuối cùng của 
đường nhìn ra cánh đồng: đó là để người này sau người kia bắn 4 phát 
súng cách điểm bắn 300 bước chân. Các mô bắn hình vuông, đường 
kính khoảng 10 mét, ở giữa có một cái bia bắn làm như bia của chúng 
ta nhưng bê cao lớn hơn bể rộng, chấm đen nằm ở giữa chỉ rộng 4 
lòng bàn tay; tất cả mọi phát súng bắn trúng điểm đen sẽ được kịp 
thời ban thưởng...". 


"Người ta không chấp nhận binh sĩ lấy vợ..."4. 


* Alexandre de Rhode, Dư hành uẻ truyễn giáo, phần 2, chương 42, tr. 215 - 220, 
Dẫn theo L.Cadière trong Định phủ các chúa Nguyễn trước Gia Long, tạp chí 
B.E.F.E.O., 1914 - 1916, bản dịch của Thúy Vy, tt. 141 - 149, 

† Bút ký của Bénigne Vachet về Đàng Trong, lưu giữ tại kho lưu trữ của trường 
Dòng của Hội Thừa sai Paris, cuốn 729, tr. 9 - 116 do L.Cadière xuất bản, trong tạp chí 
Hội Khảo cổ Đông Dương (B.RE.E.E.O.) năm 1913, tr. 23 - 2B. 


55 


Bénigne Vachet cũng cho biết thêm một số thông tin về sinh hoạt 
trong phủ chúa: 


"Người ta dùng binh lính để sửa chữa lại các con đường lớn và xây 
dựng lại các ngôi nhà của chúa và các tướng sĩ của họ; ngoài ra còn có 
một phần ba canh gác suốt đêm tại các hành lang của thủ phủ; họ 
được chia ra từng toán gác từ khu này sang khu khác, và mỗi toán 
lính gác có một cái chuông tiếng khác nhau và theo hiệu lệnh ban ra 
mỗi canh từ trong cùng của thủ phú, từng canh đều răm rắp, các 
chuông bắt đầu từ cái nhỏ nhất và cuối cùng là cái lớn nhất, đánh số 


tiếng chuông theo các khắc đã trôi qua..."5. 


Như vậy, việc bố trí và sinh hoạt trong phủ chúa vẫn mang tính 
chất quân sự rất đậm nét. Doanh trại, nhà ở của binh lính và tướng 
lĩnh, quan lại nằm quây quần xung quanh phủ chính của chúa. Điều 
đáng chú ý ở đây là cách quy hoạch mang tính ngăn nắp, đăng đối rất 
cao và đã thể hiện lối kiến trúc kiểu nhà.vườn. 

Dân số trong phủ Kim Long chắc chắn là rất đông vì bởi chỉ riêng 
số binh lính đóng ở đây đã có đến 5 - 6 ngàn người, Alexandre de 
Rhodes luôn gọi Kim Long là "thành phố lớn" và hầu hết các nhà cửa, 
công trình ở thành phố này đều được xây dựng rất cầu kỳ, đẹp đẽ dù 
chúng đều là những kiến trúc cổ, lợp tranh. 


Với lối quy hoạch, bố trí như vậy, phủ Kim Long có lẽ được chia 
thành 3 khu vực lớn, được ngăn cách bởi các vòng tường hoặc hành 
lang bảo vệ có mái che (như Bénigne Vachet đã mô tả). Khu vực trung 
tâm là phủ chính của chúa và các cơ quan đầu não của triều đình. Khu 
vực thứ hai, rộng hơn khu vực thứ nhất, gồm phủ đệ của các quan lại 
cao cấp và thân vương. Khu vực thứ ba rộng nhất, có các doanh trại, 
nhà ở của binh lính, nhà kho, mô súng và một số phủ đệ của quan lại, 
thân vương khác. Đặc biệt ở trong khu vực phú Kim Long còn có một 
cái nhà Nguyện (có lẽ nằm tại vị trí nhà thờ Kim Long hiện nay) do 
một người bà theo đạo Thiên chúa của chúa Nguyễn Phúc Lan dựng 
lên. Bà này là một người vợ thứ của chúa Nguyễn Hoàng, sống 
trong khoảng 1568 - 1648 tại Kim LongŠ. 


ễ Bút ký cúa Bénigne Vachet, Sđd, tr. 23 - 2B. 
® Phan Thuận An, Mộ: số nhà thờ Công giáo ở Huế, Tạp chí Sông Hương, 12- 
1975, tr. 87. 


ñ6 


2.2. Qua các nguồn tư liệu thực địa: 


Sau khi phân tích các nguồn tư liệu thành văn trên đây, chúng tôi 
đã tiến hành khảo sát nhiều lần khu vực làng ffim Long (xưa) và 
những vùng lân cận, dưới đây là những kết quả chính: 


- Xem xét địa hình uùng Kin Long, chúng tôi thấy rằng: đoạn 
sông Hương ở trước mặt đang di chuyển dần về phía Nam, có nghĩa là 
mặt Nam của Kim Long đang được bồi đắp thêm. Còn dòng sông Eim 
Long biện nay đã bị bồi lấp đa số thì trước vốn là một chi lưu rất lớn 
của sông Hương, do lưu vực của nó rất rộng. Hiện tượng bồi lấp chi lưu 
này chỉ xảy ra sau khi triều Nguyễn cho xây dựng Kinh thành Huế 
(sau 1805). Và việc đoạn sông Hương phía trước Kim Long chuyển 
dòng về phía Nam cũng chỉ xảy ra sau khi Kim Long bị khống chế và 
dần đánh mất vai trò của mình. Như vậy, trước đây trên 350 năm, 
đòng sông Hương phải chảy sát vào gần chợ Kim Long hiện nay và 
đoạn sông Hương ở sát chỗ này rất rộng. 


- Xác định được một số u‡ trí quan trọng của phủ Kim Long. 


Các địa danh: Thượng Dinh, Trung Dinh, Hạ Dinh phản ánh sự 
bố trí bên trong phủ Kim Long xưa kia. Ba xóm này được bố trí theo 
hàng ngang từ tây sang đông (mà Thượng Dinh ở trên cùng). Đây là 3 
xóm chính của Tiền thôn, nằm ở khu vực trung tâm và cao hơn hẳn 
các khu vực xung quanh. Tại khu vực này có vô số các loại gạch, ngói, 
mảnh đồ gốm sứ cũ, trong đó có nhiều loại gạch vỗ có ký biệu đặc biệt 
(sẽ nói ở phần tiếp theo). Theo chúng tôi đây là khu vực trung tâm 
của thủ phủ Kim Long. 


Phía trước của xóm Thượng Dinh có chiếc hề gọi là hồ Kim Long” 
vốn rộng hơn 1 mẫu (5.000m?) và có hai nhánh, một thông ra sông 
Hương, một thông với sông Kim Long. Về sau hồ bị lấp liên tục, và 
nay chỉ còn 3 sào. Đáy hề vẫn còn các gốc lim lớn kê làm chỗ cho voi 
uống nước. Như vậy vị trí tàu tượng sẽ ở gần hồ và có lẽ ở bên bờ phía 
bắc của hồŸ. 

Các địa danh Côn Kho, Mô Súng, Bàu Cửa đến nay vẫn còn tổn 
tại và xác định được. Cổn Kho năm ở phía bắc của Thượng Dinh, gần 
đài nghĩa trang Kim Long. Khu vực này vốn rộng đến hơn 2 sào và tại 


? Trước gọi là bồ Kiến Thoại (do thuộc phú Kiến Thoại - thời vua Nguyễn) rồi hồ 
Ưng Quang, hồ Cô Hai (con ông Ưng Quang), hồ Ông Công (cô Hai bán cho ông Phạm 
Công hiện nay). 

8 Theo trích lục năm 1933 do ông Văn Công Đề (Thượng Đình) và lời kể của ông Lê 
Tự Công (70 tuổi - xóm Hà Dương). 


ỗ7 


đây nhân dân đã từng đào được những thỏi đồng đỏ lớn, nặng 5O - 
60kg”. Ba cái mô súng nằm trên các thửa ruộng ở phía bắc Tiền thôn 
và xóm Cu Đa của Hậu thôn tuy đã bị san phá để làm ruộng nhưng 
vẫn xác định được vị trí. Đây chính là những cái ụ đất đùng làm bia 
cho quân lính tập bắn mà Bénigne Vachet đã mô tả. Địa danh Bàu 
Cửa thuộc xóm Cu Đa (ngày nay nhiều người vẫn gọi lẫn lộn hai tên 
này), chắc chắn là phản ánh về khu vực cửa thành hoặc cửa lũy của 
phủ Kim Long ở mặt bắc, sát sông Bạch Yến. 


- Những hiện uật, uật liệu thuộc thời hỳ thủ phủ Kim Long: 
Các loại vật liệu được tìm khá nhiều qua khảo sát là các loại: 


- Gạch vô: Kích thước phổ biến là đày 6ð - 70mm, rộng 135 - 
140mm, dài 290 - 300mm, ở trên thân gạch (ở bề rộng) có đóng nhiều 
loại ký hiệu khác nhau. Loại trừ các loại ký hiệu như: Hoa thị hình 4 
cánh, 5 cánh, 8 cánh; dấu mỏ neo; hình tai gấu hay có khắc Hán tự 
như: Trị ngũ —, Trị cửu —, Bình ngũ —, Bình tam —, Đức thất 
—.. mà chúng tôi tìm thấy nhiều trên các đi tích thuộc thời vua 
Nguyễn (như Kinh thành Huế, lăng Minh Mạng, Văn Thánh, Võ 
Thánh...) thì có một số loại ký hiệu mà chúng tôi chưa từng gặp, trong 
đó đặc biệt chú ý là ký hiệu vòng tròn có gạch ngang ở giữa 
Nếu các loại gạch vỗ có đạng ký hiệu nói trên (mà chúng tôi đã loại 
trừ) có thể tìm thấy tại rất nhiều nơi thuộc Kim Long và vùng lân cận 
thì loại gạch có ký hiệu vòng tròn có gạch ngang ở giữa chỉ tìm 
thấy ở khu vực Tiên thôn. của Kim Long, nhất là ở 3 xóm Thượng - 
Trung - Hạ Dinh. 


Chúng tôi cho rằng đây chính là loại gạch về được sản xuất từ 
thời chúa Nguyễn và đã từng được sử dụng để xây phủ Kim Long. 


- Đá tổ ong và đá Bazan: Ở làng Kim Long, đặc biệt là ở Tiển 
thôn có rất nhiều đá Bazan (đá gan gà) và đến nay nhân dân sử dụng 
để xây tường, nên nhà, đắp bờ kè... Trước kia, khi đào hầm trú ẩn 
trong chiến tranh hoặc sau này đào xới đất để canh tác, xây nhà đào 
ao... nhiều người đã đào được rất nhiều tảng đá gan gà hoặc đá ong 
lớn, được cắt, đẽo thành hình khối chữ nhật, ở độ sâu 1 - 1, mét so 
với mặt đất. Chúng tôi cho rằng đây là loại vật liệu rất quan trọng 
trong việc xây dựng thủ phủ Eim Long xưa kia. Cũng do khối lượng 
gạch về không nhiều nên chúng tôi nghĩ rằng các bờ tường thành của 


® Theo ông Lê Tự Công, năm 1963, ông Nguyễn Văn Thắng đã đào được một thôi 
đồng nặng 50kg. 


58 


phủ chủ yếu được xây bằng đá gan gà, đá tổ ong là chính (kết hợp với 
vôi, nhựa cây và mật mía) kiểu như bờ tường lăng Tự Đức mà chúng ta 
còn thấy ngày nay. 


Các loại vật liệu khác nhau như ngói liệt, mảnh gốm sứ cổ tìm 
thấy được rất nhiều ở Kim Long. Ngói liệt loại liệt ván và vảy cá đều 
dày 10mm, kích cỡ không rõ vì đều bị vỡ nát. Đô gốm sứ phần nhiều 
là đồ Trung Hoa, đồ thời Nguyễn và có cả đồ gốm sứ thời Lê. 


- Một số cổ bột quý: 


__“ Những khẩu đại bác bằng đồng của Hãng V.O.C (công ty Đông 
Ân Hà Lan) từng được chúa Nguyễn sử dụng trong thời Kim Long là 
thủ phú của Đàng Trong. Những khẩu đại bác này hiện đặt tại Bảo 
tàng Mỹ thuật Cung đình Huế. Chúng gồm hai cặp lớn và nhỏ giống 
nhau về hình dạng và kích thước, được đúc rất tỉnh xảo. 


- 10 chiếc vạc đồng rất lớn được người Bỏ Đào Nha tên là Joao da 
Cruz giúp chúa Nguyễn Phúc Tần đúc từ năm 1569 đến năm 1684. 
Hiện nay chúng vẫn còn nguyên vẹn và được đặt tại các di tích của 
Huế. Trang trí kiểu ô hộc hình học trên thân vạc thể hiện tư duy 
thẩm mỹ của thời kỳ này. Thời kỳ Kim Long là thủ phủ của Đàng 
Trong, có lẽ 10 chiếc vạc đồng này đều lần lượt được đặt tại phủ chúa. 
Chúng biểu dương uy quyển và sự bên vững của triểu đại và đông thời 
đánh dấu những chiến thắng của chúa Nguyễn với quân Trịnh và cuộc 
mở mang đất đai ở phía Nam. 


9.3. Thử xúc định u‡ trí, quy mô thủ phủ Kim Long: 


Từ những nguồn tư liệu viết về thực tế như trên, chúng tôi đã cố 
gắng xác định vị trí, quy mô của thủ phủ Kim Long bằng sơ đổ như 
sau: (xem sơ đồ 1, ở cuối bài viết) 


Thủ phủ Kim Long bao gồm 3 lớp tường - lũy tạo nên 3 khu vực: 


- Khu vực phủ chính trung tâm: Chủ yếu trên đất của xóm Thượng 
Dinh. Trong khu vực này có phủ chúa, các cơ quan đầu não của triểu 
đình chúa Nguyễn, các đơn vị lính bảo vệ và chuông nuôi voi ngựa 
của chúa. Khu vực này được giới hạn bởi vòng tường thành xây bằng 
gạch đá. 


- Khu vực thứ hai: được giới hạn bằng hàng rào hoặc bờ tường 
thấp xây bằng các loại đá Bazan, đá tổ ong, bên ngoài còn có hành 
lang có mái che. Bên trong khu vực này là phủ đệ của quan lại, tướng 
lĩnh, thân vương, được bố trí trong tường khuôn viên vuông vắn, đăng 


59 


đối mà chúng ta có thể thấy hình ảnh thu nhỏ của chúng qua các ô 
hộc trang trí trên thân vạc đồng thời kỳ này. Phạm vi của khu vực 
này chủ yếu của hai xóm: Trung Dinh, Hạ Dinh và một phần của xóm 
Tân Hội. 

- Khu vực thứ ba: được giới bạn bằng vòng tường lũy rộng nhất 
của thủ phủ Kim Long. Chúng tôi gọi là vòng tường - lũy vì nó được 
xây dựng kết hợp với lũy tre dày bên ngoài và vòng tường xây bằng các 
loại đá ở bên trong. Khu vực này có các đơn vị chiến đấu thường trực, 
nhà kho, mô súng và một số phủ đệ khác. Phạm vi toàn bộ khu vực 
thủ phủ Kim Long khoảng Blha. Phủ Kim Long hướng mặt về phía 
Đông Nam, tương tự Kinh thành Huế sau này. Phủ có lẽ có nhiều cửa. Ở 
phía trước cửa chính mặt Nam có chợ để phục vụ các sinh hoạt của phủ 
chúa (có thể ở chính vị trí chợ Kim Long ngày nay và ở bờ sông Hương, 
đoạn ngã ba có nhánh sông Kim Long và đến bến thuyền chính). 


Tuy nhiên, tất cả những điều trên đây chỉ là những phác họa của 
chúng tôi về thủ phủ Kim Long. Mặc dù dựa trên các nguồn tư liệu, 
song các suy luận của chúng tôi chắc chắn còn nhiều điểm chủ quan. 
Chúng tôi rất mong có thêm điều kiện và cơ hội để kiểm chứng lại các 
phán đoán của mình. 


B. HUẾ TRƯỚC NĂM 1687 


Để phác họa nên diện mạo của Huế trước khi thủ phủ Kim Long 
được đời về Phú Xuân, chúng tôi cũng dựa vào rất nhiều nguồn tư liệu 
khác nhau. Tuy nhiên, do khuôn khổ của một bài viết, chúng tôi 
không thể nêu và phân tích kỹ các nguồn tư liệu đó. Dưới đây chỉ xin 
được nêu ra những nội dung chính. 


1, Tên gọi: "Kim Long", đĩ nhiên chỉ là tên của một làng nơi phủ 
chúa đóng, còn tên chính thức của thủ phủ này và cả vùng Huế lúc đó 
có lẽ là "Hóa" hoặc gần tương tự như vậy chứ chưa có tên gọi "Huế" 
như hiện nay. Về điểu này chúng ta hãy nghe L.Cadière phân tích: 
trước hết chúng ta hãy chú ý đến tên của thành phố: Kehue. Ở chỗ 
khác, vị giáo sĩ này dùng chữ Hòa. Trong tự điển của ông, một tác 
phẩm chuyên môn ông viết là Hóa, Kẻ Hóa và Hué, Kẻ Hué. Dạng 
Hòa là tương đương với dạng Hóa. Dấu huyễn của từ trước chắc chỉ là 
một lỗi lầm của người sắp chữ người Âu đã nhằm dấu nhấn cao lên 
của một từ với dấu huyền. Dạng Kẻ Hué là kết hợp với dạng Kehue. 
Việc tạo ra thêm những chữ u và o để làm cho bán nguyên âm thành 
âm môi là chưa hoàn hảo lắm. Ta có thể kết luận từ những dấu hiệu 
này rằng vào thời của ông De Rhodes, dạng hiện nay của từ Huế, với 


60 


một âm ê cuối phát âm đóng lại là chưa có. Người ta đã phát âm tên 
của kinh đô với một âm cuối mở miệng, hoặc là a hoặc là e, những 
cách phát âm ngày nay đã biến mất. Những tên mà ta tìm thấy trong 
các tác phẩm của các tác giả châu Âu cùng thời hay sau thời kỳ này, 
Bồ Đào Nha, Hà Lan, Pháp đều nhắc lại tên Hóa: Sinnua, Senua, 
Singoa, Soingua; tất cá những dạng này đều phản ánh tên Hán - Việt 
hành chính của vùng này là Thuận Hóa. Còn về dạng Hué, ta chỉ có 
thể nói rằng các tác phẩm của ông De Rhodes có thể nhắc lại cách 
phát âm hiện nay của chúng ta: Huế, vì trong từ điển của mình, tại 
trang mà ông đã ghi tên của kinh đô, vị giáo sĩ này đã kê ra các dạng 
với a tận cùng tương đương với các dạng với ê tận cùng cho những từ 
khác: Hóa, Hué, "Hoa”; con Hóa, con Hoe: "gái điểm"; Thỉnh Hoe; 
(Thinh Hoe: "Trấn Thanh Hóa”). Vậy có thể kết luận cho đến khi có 
thêm nhiều thông tin mới, rằng vào thời của De Rhodes, tên thủ phú 
của chúa Nguyễn là Hóa hay Hué nhưng dạng Huế là chưa có!!, 


2. Huế trước năm 1687 có bai trung tâm lớn là Kim Long 
và Thanh Hà: 


Kim Long là thủ phủ của chúa Nguyễn và là đầu não về chính trị, 
quân sự và hành chính của Đàng Trong. Giáo sĩ De Rhodes luôn gọi 
đây là "thành phố lớn" và đã từng kể rằng: "có một giáo dân tên là 
Paul, là một trong những người đáng nể nhất của vùng này (làng Lộc 
Long - Quảng Bình), thấy đạo bị bức hại trong nước, ông không muốn 
sống tại đấy nữa... Ông chọn thành phố nơi nhà chúa để trốn tránh dễ 


dàng hơn trong đám dân chúng"”!, 


Còn về cảng Thanh Hà, được thành lập cùng với phủ Kim Long 
(1636), cách Kim Long 7km về phía hạ lưu sông Hương, thì bấy giờ 
đóng vai trò là một trung tâm giao dịch thương mại có tầm cỡ quốc tế, 
nhằm đáp ứng các nhu cầu về ngoại giao và kinh tế cho phủ chúa cũng 
như trên toàn khu vực Huế. 


Phố cảng Thanh Hà rất đông đúc, sầm uất và De Rhodes đã gọi 
nó là "thành phố nhỏ" để so sánh với "thành phố lớn" - phủ Kim Long 
ở thượng nguồn. Hai trung tâm Kim Long - Thanh Hà liên kết chặt 
chẽ với nhau tạo nên bộ mặt chính của Huế trong thời kỳ này!?. 


'° L,Cadière, Dinh phủ các chúa Nguyễn trước Gia Long..., Sảd, tr. 137 - 138, bắn 
dịch cúa Thúy Vy. 

1L Alexandre de Rhodes, Ðu hành oà truyêền giáo..., Sád, dẫn theo L.Cadière trong 
Định phủ các chúa Nguyễn trước Gia Long, Sđủ, tr. 139, bản dịch của Thúy Vy. 

'2 Ở khu vực sông An Cựu còn có phủ Nghỉ Đông của chúa Nguyễn. Có lẽ khu vực 
này cũng là một địa điểm đông dân cư. 


61 


3. Hệ thống các làng nghề thủ công: Hệ thống các làng nghề 
thủ công ở vùng Huế đã xuất hiện khá nhiều, chúng nằm xung quanh 
khu vực phủ chúa hoặc đan xen trong các làng xã chuyên sản xuất 
nông nghiệp. Xem trong bản để Thiên Nam từ chí lộ đô thư vẽ vào 
cuối thế kỷ XVII, có lẽ vào thời điểm thủ phủ mới chuyển về Phú 
Xuân, chúng ta thấy các "xưởng" (tức xưởng thủ công) có mặt rất nhiều 
ở vùng Huế. Trước đó, từ nửa đầu thế kỷ XVII, chúa Nguyễn đã lập ra 
Phường Đúc để rồi nơi đây đã tạo được những sản phẩm vô cùng nổi 
tiếng như vạc đồng, đại bác mà sau này chúng ta còn thấy. 


Sự phát triển của hệ thống làng mạc - dân cư (bao gồm cả làng 
thủ công và làng nông nghiệp) xung quanh` hai trung tâm Kim Long 
và Thanh Hà đã tạo nên vẻ trù phú đông đúc đặc biệt của vùng Huế 
lúc bấy giờ. Linh mục L.Cadière đã cho rằng dân số của Huế lúc đó 
không kém thời điểm đầu thế kỷ XX là bao nhiêu`?. 


Từ những căn cứ trên đây, chúng tôi đã phác họa diện mạo của 
Huế trước năm 1687 bằng sơ đồ (xem sơ đô 2). 


Qua bức tranh mà chúng tôi vừa phác họa trên đây về thủ phủ 
Kim Long khu vực Huế trước năm 1687, chúng ta có thể thấy rằng với 
hơn 50 năm tồn tại, Kim Long đã thực sự làm biến đối điện mạo của 
Huế, đưa quá trình đô thị hóa ở khu vực này lên một bước phát triển 
mới kể từ sau thời kỳ Hóa Châu. Có thể nói rằng Kim Long đã kế 
thừa và phát huy được các kinh nghiệm về xây đựng đô thị từ cả hai 
luồng, một là từ các thủ phủ trước đó từ phía ngoài chuyển vào, và hai 
là từ dưới Hóa Châu chuyển lên. Và điểu đó càng khẳng định rằng 
Kim Long chính là tiền thân trực tiếp của Phú Xuân - Huế và chuẩn 
bị mọi điều kiện để khai sinh ra đô thị này cách đây 310 năm. 


Huế, thúng 7 năm 1997. 


13 1,Cadière, Dinh phủ các chúa Nguyễn trước Gia Long, Sđd, tr. 139; thời điểm mà 
L.Cadière viết bài khảo sát này là năm 1913. 


62 


SƠ ĐÔ THƯ PHƯ KIM LONG 
( 1636 - 1687 ) 


63 


VAI TRÒ CỦA THỦ PHỦ PHÚ XUÂN ĐỐI VỚI 
XỨ ĐÀNG TRONG THỜI CÁC CHÚA NGUYÊN 


LÊ NGUYỄN LƯU 


I - TỪ ÁI TỬ ĐẾN PHÚ XUÂN TRÊN ĐƯỜNG ĐỊNH ĐÔ 
CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN 


Tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, tính đến thời điểm này, đã có 
một lịch sử phát triển ngót 690 năm (1306 - 1997), trong đó thành 
phố Huế nói riêng cũng đã trải qua 310 năm trên chặng đường đô thị 
hóa. Bao nhiêu thế hệ nối tiếp nhau đem mồ hôi và xương máu vun 
đắp cho mảnh đất này, rồi lặng lẽ đi vào quá khứ. Họ để lại cho chúng 
ta một tài sản quý báu không gì so sánh được, mà trong đó không 
thế không nhắc đến công lao của các chúa Nguyễn từ những ngày đầu 
tạm dừng chân ở Ái Tứ cho đến khi "định đỉnh" tại Phú Xuân... Vì 
vậy, trước hết, chúng ta theo đối lại những bước đi ấy của lịch sử 
thành phố Huế, địa bàn nổi bật nhất của tỉnh Thừa Thiên Huế, nơi 
tập trung phát triển mọi mặt qua các giai đoạn dài ngắn khác nhau 
và chấm dứt khi vua Quang Trung chọn làm kinh đô của Đại Việt cuối 
thế kỷ XVIII 

1. Từ Ái Tử đến Phúc An 

Nếu không có những sự kiện lịch sử tạo bước ngoặt ở thế kỷ XVI, 
thì đến nay, Huế vẫn là một nông thôn như hàng trăm làng mạc khác 
của xứ Thuận Hóa mà thôi. Thủa xa xưa ấy, nhà Hậu Lê đi vào suy 
thoái. Sau khi vua Hiến Tông mất (1504), các đại thần, võ tướng chia 
bè kéo cánh xâu xé nhau, để rồi cuối cùng Mạc Đăng Dung (1488 - 
1541) nắm cơ hội, thu tóm quyển lực và lập nên triểu đại mới năm 
1527. Không bao lâu sau, Nguyễn Kim [Cam] (1468 - 1545) là cen 
cháu cựu thần nhà Lê), người trang Gia Miêu ngoại, huyện Tống Sơn, 
xứ Thanh Hoa, nguyên chức Hữu vệ điện tiền tướng quân, tước An 


! Phổ hệ họ Nguyễn Gia Miêu ghi trong các thư tịch cổ hơi khác nhau, nhựng đều 
thống nhất lấy Nguyễn Bặc, một khai quốc công thần của nhà Đinh (968 - 980), làm 
thúy tổ, trải qua các đời đều có nhiều nhân vệt nổi tiếng. 


64 


Thanh hẳu, lánh sang nương náu ở Sẩảm Châu (Ai Lao), chiêu tập 
nghĩa sĩ đối đâu với nhà Mạc. Ông tìm được Lê Duy Ninh, con vua 
“Chiêu Tông (1516 - 1522), tôn lên ngôi, đặt niên hiệu Nguyên Hòa từ 
năm Quý Ty (1533), rồi đánh về Thanh Hoa và tạo được đất đứng tại 
đây năm 1541. Cục điện phân tranh Nam - Bắc triểu mở màn. Ngày 
20 tháng Năm năm Ât Tị (28-6-1545), ông mất vì bị hàng tướng nhà 
Mạc là Trung Hậu hầu Dương Chấp Nhất đầu độc, con rể là Trịnh 
Kiểm nắm lấy binh quyên. 


Nguyễn Kim có hai con trai, cả là Uông được phong Lãng quận 
công, thứ là Hoàng (1525 - 1613) được phong Hạ Khê hấu, còn Ngọc 
Bảo (? - 1586), con gái đầu lòng, thì gả cho Trịnh Kiểm. Nguyễn Uông 
đang làm tả tướng, bỗng chết đột ngột. Sử nhà Nguyễn viết ông bị 
anh rể hãm hại, chắc không xa sự thật. Hoàng giữ chức lãnh binh, lo 
đánh Mạc ở Thanh Hóa, được chị che chở và cậu là Nguyễn Ư Kỷ 
(Di?) giúp đỡ - Khoảng niên hiệu Thiệu Bình (1549 - 1556), vua Lê 
Trung Tông khen là "hổ tử, gia phong hữu tướng, tước Đoan quận 
công”. Nhưng biết rằng Trịnh Kiễm vẫn ngờ vực mình, Nguyễn Hoàng 
bàn mưu với cậu, rồi nhờ chị xin với anh rễ cho mình vào trấn thủ 
Thuận Hóa. Kiểm cũng muốn "mượn tay họ Mạc" nơi ấy thanh toán 
ông em vợ để "ta khỏi phải mang tiếng không biết dùng người"Ê, hoặc 
chí ít cũng khỏi lo lắng vể mặt nam, để "đốc hết ý chí về việc đông 
chinh" diệt họ Mạc!. Do đó, Hoàng được chuẩn nhận, tức tốc kéo quân 
tử đệ vào nam khoảng tháng Mười năm Mậu Ngọ (1558). Ông theo 
đường biển vào Cửa Việt, đến đóng dinh ở cổn cát xã Ái Tử huyện Vũ 
Xương (nay huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị). 


Mang "sứ mệnh" của một thần tử nhà Lê, Nguyễn Hoàng phải 
làm một lúc hai nhiệm vụ đồng thời có lợi cho ông: đàn áp dư đẳng họ 
Mạc và vỗ yên nhân đân. Chẳng bao lâu ông hoàn thành tốt hai 
nhiệm vụ ấy và tiếp tục mở mang địa phương, khiến đám dân phức 
tạp dân dân trở lại thuần lương, cuộc sống xã hội ổn định; những 
quan lại cũ của Mạc, Lê - Trịnh cũng sẵn sàng thần phục ông (Mạc 
Cảnh Huống, Tống Phúc Trị, Trần Ngọc Phấn..). Chẳng những thế, 


? Không nên nhắm lẫn hai người mang cùng tước hiệu Đoan quận công; ngoài 
Nguyễn Hoàng còn có Bùi Thế Đạt (1704 - 1778), quê làng Tiên Lý, huyện Đông 
Thành, xứ Nghệ An, võ quan của chúa Trịnh, làm đến đốc suất Nghệ An, theo Hoàng 
Ngũ Phúc vào đánh chiếm Phú Xuân năm 1774 rồi giữ chức trấn phủ Thuận Hóa cùng 
tham hiệp Lê Quý Đôn năm 1778. Ông có để lại tập Giáp Ngọ niên bình nam để. 

Š Theo Nguyễn Khoa Chiêm. Nưm triều công nghiệp diễn chí. : 

* Lê Quý Đôn, Đại Việt thông sử, bản dịch: Ngô Thế Long, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1978, tr. 306. 


6õ 


hàng năm ông còn nộp cống thuế đây đủ theo yêu cầu của Lê - Trịnh”... 
Năm 1569, ông về Thanh Hóa châu vua và yết kiến Trịnh Kiểm. Kiểm 
tuổi già, ốm nặng, có lẽ muốn lưu tình về sau, nên gọi trấn thủ Quảng 
Nam là Nguyễn Bá Quýnh về trấn thủ Nghệ An, giao luôn Quảng 
Nam cho ông kiêm nhiệm. Hoàng cảm tạ, tháng Giêng năm Canh 
Ngọ trở lại Thuận Hóa (1570), sau đó Kiểm mất (24-03-1570). 


Nguyễn Hoàng đời dinh sang xã Trà Bát, cũng thuộc huyện Võ 
Xương, cách Ái Tử khoảng 2km (sau gọi là xứ Cổn Dinh), sắp đặt việc 
cai trị, phân chia lại các đơn vị hành chính. Vì thực lực chưa đủ 
mạnh, nên ông vẫn giữ thái độ mềm mồng khéo léo với trung ương. 
Sau khi Trịnh Tùng (1539 - 1628) khôi phục được Thăng Long (1592), 
ông tuy đã 69 tuổi, cũng cùng các con ra cố đô chúc mừng đại thắng. 
Tùng tâu vua ban cho ông chức Trung quân Đô đốc phủ tả đô đốc 
chưởng phú sự, Thái úy, tước Đoan quốc công, nhưng cố ý giữ lại 
Thăng Long. Suốt tám năm, cha con ông giúp họ Trịnh đánh đẹp dư 
đảng nhà Mạc và các đám giặc cỏ, có người chết trận (Nguyễn Hán 
năm 1593, Nguyễn Diễn năm 1598). Mãi đến năm 1600, ông phải 
đùng mưu xin đem quân đi trừ "bọn nghịch thần" Phan Ngạn, Bùi Văn 
Khuê... rồi "chuồn" thẳng về trấn. 


Tuy chí tự lập càng mạnh mẽ, nhưng Nguyễn Hoàng vẫn hết sức 
đè đặt, tránh những việc có thể gây nghi ngờ cho Tùng, đem con gái 
út là Ngọc Tú (? - 1631) gả cho Trịnh Tráng (1578 - 1657), con trưởng 
của Tùng, sau lên ngôi chúa, rồi đời đinh qua phía đông xã Ái Tử, gọi 
là Dinh Cát, đi tuần du khắp hai xứ. Ông mất (20-7-1613), di chúc lại 
cho Nguyễn Phúc Nguyên (1563 - 1635): "nếu biết dạy đân luyện bình 
để chống chọi với họ Trịnh thì đủ xây dựng cơ nghiệp muôn đời'Ẻ. 
Nguyễn Phúc Nguyên nối nghiệp, thực hiện ý chí của cha một cách 
tích cực. Từ năm 1614, ông bãi bỏ hệ thống quan chức triểu Lê, thiết 
lập một hệ thống quan chức mới cả về hành chính lẫn quân sự, đặc 
biệt chăm lo củng cố nến kinh tế, vừa phát triển nông nghiệp vừa 


" Lê Quý Đôn bàn: "Đoan quận công có uy lược, xét kỹ, nghiêm minh, không ai dám 
lừa đối (...) Chính sự khoan hòa, việc gì cũng thường làm ơn cho dân, dùng phép công 
bằng, răn giữ bản bộ, cấm đoán kẻ hung dữ. Quân dân hai xứ thân yêu tín phục, cảm 
nhân mến đức, dời đối phong tục, chợ không bán hai giá, người không ai trộm cướp, 
cửa ngoài không phải đóng, thuyển buôn ngoại quốc đểu mua bán, đổi chác phải giá, 
quân lệnh nghiêm trang, ai cũng cố gắng, trong cõi đêu an cư lạc nghiệp. Hàng năm 
nộp thuế má để giúp việc quân việc nước, triểu đình cũng được nhờ" (Phủ biên tạp lục, 
tr. 41 - 42). 

® Sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực iụe, Bản dịch: Viện Sử học, Nxb Khoa học, 
Hà Nội, tập I, 1962, tr. 44 (sau đây viết tắt TL)... 


66 


chấn hưng thương nghiệp. Khi đã tạo được một tiểm lực đủ mạnh để 
có thể đối đầu với họ Trịnh, ông quyết định đời dinh vào Phúc An 
(nay làng Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên 
Huế) năm 1626, đổi gọi là phủ chính (chính phủ). 


2. Từ Phúc An đến Kim Long 


Phủ Phúc An nằm ở bờ bắc sông Bồ, thấy ghi trong bản đồ do 
Đoan quận công Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774 (Giớp Ngọ bình nam đồ), 
tuy hiện nay không còn kiến trúc nào cả, nhưng chúng ta có thể nhận 
được vài "đấu ấn lịch sử" của nó. Các đời tiên tổ ở đấy đều là người 
trong đạo "trung nghĩa quân" của Nguyễn Hoàng, nhiều thế hệ làm 
quan chức phủ chúa. Trong làng còn có một số địa đanh như Ụ Voi 
(gắn với chuyện con voi trung nghĩa như Thích Đại Sán có kể trong 
Hỏi ngoại kỷ sự), Côn Kho (Kho Nhà Đồ của phủ chúa), Mô Súng (nơi 
đặt và đúc súng đại bác), Dinh Ông (chắc là nơi ở của Đào Duy Từ), và 
tòa miếu thờ Chiêu vũ hầu Nguyễn Hữu Dật còn nguyên vẹn. Đặc biệt 
hình thức kiến trúc làng mường tượng hình thức kiến trúc đô thị: trục 
lộ chính phía nam chạy đọc sông Bồ, còn trục lộ phụ phát xuất từ trục 
lộ chính chạy song song hướng nam bắc, chia cắt khu vực dân cư lềmn 
nhiều "ô bàn cờ"... 


Lập phủ chính Phúc An, chúa Sãi đã một bước đưa trung tâm 
chính trị - văn hóa của xứ Đàng Trong tiến vào phía nam tiếp cận 
Hóa Thành ở ngã ba Sinh, trị sở của phủ Triêu Phong, một đô thị - 
thương cảng phát triển khá sớm, đã được Dương Văn An miêu tả 
trong Ô châu cận lục: "Thành ở địa phận huyện Đan Điền, sông cái 
Đan Điền (sông Bồ) chảy qua phía tây, lại có đòng sông con chảy vào 
trong thành, phía hữu con sông ấy la liệt những trường học, nha môn 
Đô thừa phủ Triệu Phong. Sông cái Kim Trà rót vào phía nam, đập 
lớn, chằm to ước nghìn vạn khoảnh. Các dòng nước bọc cả bốn bề, 
giữa có một tòa thành trăm nhận sừng sững như đám mây dài"”. 


Nhưng ở vị trí này có lẽ cũng chưa ổn vì "đất hơi chật hẹp", bốn 
bể lại trống trải, nên chúa Sãi để mắt tới một nơi khác: phía đông 
chùa Thiên Mụ, phía bắc sông Hương Trà (gọi tắt là sông Hương), "nơi 
núi sông đẹp tốt"ế, nên chọn chỗ xây dựng các công trình cung điện 
mới... Có lẽ việc vừa xong thì ông mất (19-11-1635), nên Nguyễn Phúc 
Lan kế nhiệm, hơn một tháng sau đã đời phủ chính vào đấy, đặt tên 


7 Dương Văn An, Ô châu cận lục, bản dịch: Bùi Lương, Văn hóa Á châu, Sài Gòn, 
1983, tr. 65. 
® TL.I, 1962, tr. 70. 


67 


Kim Long (tháng Chạp năm Ất Hợi, khoảng từ 7-1 đến 6-2 năm 
1636). Nhà viết sử thường cho rằng người xây dựng phủ Kim Long là 
chúa thượng Nguyễn Phúc Lan, nhưng thực ra, chỉ trong vòng hơn 
một tháng sau khi cầm quyên, ông còn phải lo nhiều việc, làm sao xây 
dựng nhanh đến thế? Phủ chính phải có cung điện thành quách, đâu 
phải chỉ mái tranh phên nứa mà chốc lát có ngay! Chí ít cũng bằng 
nửa thời gian Nguyễn Phúc Khoát xây dựng phủ Phú Xuân sau này. Vì 
vậy, chúng ta nên xem Nguyễn Phúc Nguyên là người đầu tiên đưa con 
sông Hương vào lịch sử của đô thị Huế... 


3. Từ Kim Long đến Phú Xuân 


Phủ Kim Long ngày nay không còn dấu tích gì, nhưng có lẽ tọa 
lạc ở trung tâm xã Hà Khê, huyện Hương Trà, phủ Triệu Phong thời 
bấy giờ. Xã Hà Khê cổ khá rộng, nam giáp bờ sông Hương, bắc giáp 
bờ sông Con (nay là sông Bạch Yến), chạy dài theo hướng tây - đông 
từ chùa Thiên Mụ cho đến gần sông Hộ Thành bây giờ. Phủ Kim Long 
đã cắt mất khoảng nửa diện tích của xã, chỉ còn phần phía tây, rồi đổi 
tên là Xuân Hòa năm 1755 (theo tập văn khế)... Một văn bản cho biết 
năm 1785, nhân dân hội đồng xin trưng khẩn "vườn nghênh hôn của 
chúa Nguyễn tiểu triểu", chia đều cho 40 người, mỗi người “tám khẩu". 
Vị trí phủ chính, không rõ đặt chính xác tại địa điểm nào, nhưng chắc 
khoảng chỗ đình và chợ Kim Long bây giờ. 5inh hoạt của vùng này 
đương thời chắc phổn thịnh lắm, nên giáo sĩ Alexandre De Rhodes 
(1591 - 1666) gọi là "kể Huế", khiến cho Hóa Thành suy dần, đồng 
thời cảng Thanh Hà ra đời, đưa trung tâm thương mãi nhích lên đoạn 
trung lưu sông Hương. Ông đã miêu tả nơi này "nhiêu quan lại, y phục 
đẹp đẽ, nhà cửa xinh xắn, phần nhiều làm bằng gỗ, cột kèo chạm trổ. 
Dân chúng đông đúc, hiển lành. Quân lính có kỷ luật và một lòng 
trung thành với chúa"®. 


Đối ngạn qua sông Hương với phủ Kim Long, một khu vực công 
nghiệp cùng hình thành: đó là Phường Đúc, nhiệm vụ chủ yếu sản 
xuất súng cho cuộc đối đầu với họ Trịnh và mở rộng đất đai về phía 
nam. Theo sử, năm 1614, nhà kỹ thuật Jean de la Croix người Bồ Đào 
Nha đã đến Đàng Trong giúp chúa Sãi mở xưởng đúc súng. Với vai trò 
ấy, ông theo chúa vào Phước Yên năm 1626, và đến năm 1681 cố vấn 
cho chúa lập ty Nội pháo tượng, hai đội Tả, Hữu pháo tượng, tập trung 


® Phan Thuận An (dẫn dịch), Những lắn dời dựng phủ chúa ở Đàng Trong, Tạp chí 
Thông tin Khoa hoc uà công nghệ, Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế, số 
2/1995, tr. 180. 


88 


thợ lành nghề làm việc, đúc súng các hạng. Rồi năm 1636, Nguyễn 
Phúc Lan dời phủ vào Kim Long, ông và con trai (Sammuel de la 
Croix) cùng thợ vâng mệnh qua bờ nam sông Hương, xây dựng cơ sở 
mới. Những người thợ này, gốc ở hai xã Phan Xá, Hoàng Giang thuộc 
huyện Phong Lộc (sau là huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), được 
gọi là "bản bộ". Đồng thời, một nhóm thợ khác, gốc ở Kinh Bắc (Bắc 
Ninh), khéo đúc súng và đồ gia dụng, cũng tổ chức một cơ sở đúc, lập 
thành xóm Kinh Nhân (có nghĩa là người Kinh Bắc). Lê Quý Đôn viết: 
“Thuận Hóa có hai đội ty thợ đúc, đến 30 người. Có phường đúc ở bờ 
nam sông Phú Xuân, đều là người kiểu ngụ ở lộn, cũng biết đúc súng 
đồng và vạc, chảo, nồi, xanh, cây đèn, cây nến, mọi vật "19... 


Như vậy, phủ Kim Long được tổ chức ngăn nắp, đã là một "thành 
phố" (une ville), thậm chí "thành phố lớn" (cette grande ville) như cách 
gọi của ÁA. De Rhodes. Nhưng sau một thời gian đài năm chục năm 
(1686 - 1687), chiến tranh Trịnh - Nguyễn kết thúc, các chúa Nguyễn 
dốc sức vào công cuộc xây dựng xứ Đàng Trong, do đó cần phải "nâng 
cấp" thủ phủ cho ngang tâm chính trị của mình. Nguyễn Phúc Thái vừa 
nối nghiệp (1-ð-1687) đã tính chuyện thay đổi, tháng bảy năm Định 
Mão (khoảng 8-8 đến 6-9 năm 1687), chúa "lấy phủ cũ" (Kim Long) làm 
miếu Thái Tông, đời dựng phủ mới sang Phú Xuân (tên xã, thuộc huyện 
Hương Trà, tức là kinh thành bây giờ), lấy núi đằng trước (tức núi Ngự 
Bình) làm án, đắp tường thành, xây cung điện, trước mặt đào hồ lớn, 
trồng hoa cỏ cây cối, thể chế rất tráng lệ. Lại thấy nước sông ở thượng 
lưu chảy, xói vào phía hữu, sai xây tháp ở bờ sông để trấn áp", 


Lân này, Nguyễn Phúc Thái đã chủ động và có thời gian có thể tiến 
hành xây dựng trong ba tháng, nhưng lý do dời phủ không rõ ràng. 
Truyền thuyết kể rằng ông được thần nhân chỉ bảo, cho một nén hương, 
dặn đốt lên cảm đi dọc theo bờ sông Hương về phía mặt trời mọc, đến 
đâu hương tàn thì đó là nơi "đại cát địa", nếu làm chỗ định đô thì cơ 
nghiệp hưng thịnh lâu dài... Truyền thuyết tất nhiên chỉ là truyền 
thuyết, không phải tín sử! Chỉ biết cơ ngơi lúc đầu chắc còn sơ sài, nên 
về sau Nguyễn Phúc Chu nhiều lần bổ sung, tăng tạo, như năm 1691, 
“hạ lệnh rằng xây dựng cung thất điện vũ, hết thầy đều theo quy chế cũ 
của Thái Tông, không được làm to lớn, lộng lẫy”, rồi năm 1693, "sai sửa 
cổng phủ, những điếm quân ở các cửa trong ngoài phủ bắt đầu lợp ngói" 


'° Lê Quý Đôn, Phở biên tạp lục, bản dịch: Viện Sứ học, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1984, tr.358 (sau đây viết tắt PB). 
! TL.1, 1962, tr. 134. 


69 


và năm 1694 lại "dựng thêm ở trong phủ ba tòa hành lang, mỗi tòa 50 
gian, sai dân các huyện xứ Thuận Hóa lấy gỗ tốt về làm”? 


Hình ảnh phủ chính Phú Xuân ngay thời gian ấy đã được Thích 
Đại Sán, nhà sự Trung Quốc từ Quảng Đông sang theo thư mời của 
chúa Nguyễn Phúc Chu, miệu tả trong tác phẩm Hỏi ngoại kỷ sự viết 
năm 1695 tại chùa Thiên Mụ như sau: "Sắp đến vương phủ, mênh 
mông không có thành quách, chung quanh trồng tre gai làm rào, 
trong tre cất một hàng trại lợp bằng có tranh; mỗi trại đều có đặt 
súng đồng, nặng từ vài trăm cân đến vài nghìn cân, đúc rất tính xảo, 
khẩm châu sa phỉ thúy, văn vẻ sáng ngời, nhờ công chùi đánh lâu 
năm mới được như thế, nếu đem số đồng này đúc lư, đúc bình, làm đổ 
gia dụng, quý giá chẳng biết bao nhiêu mà kể. Sau trại súng lại có 
hàng rào tre gai, phía trong có vòng tường thấp, rộng chừng một hai 
dặm, vương phủ ở trong ấy "13, 


Nhà sư không miêu tả hết các kiến trúc và những cánh tượng bên 
trong "vòng tường thấp" nhưng xem một "phủ quốc mẫu" ta cũng có thể 
hình dung được nét chung là không đồ sộ nguy nga mà mang vẻ đẹp 
thanh nhã, hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo: "Cách vương cung 
chừng một đặm, tức là phủ Quốc mẫu. Lâu đài đối diện, chỉ cách một 
con sông. Cửa lầu cao lớn rộng rãi, suối nước bao quanh, lùm cây râm 
mát; thông ngang câu ván, rào kín đậu tre. Trong vườn mít sai trái 
chín, dừa kết chùm xanh, đậu thuốc thấp cao, giàn hoa rực rỡ. Khổng 
tước lượn bay phía dưới, hươu nai ăn ngủ bên trong. Chính giữa là Phật 
điện, sạch sẽ thanh u, siêu trần thoát tục, có ý vị một cõi Đào Nguyên.. 
Tuy đương mùa hạ nắng oi, ở đây vẫn chiếu giường mát lạnh", 


Quả là đơn sơ! Chúng ta còn biết thêm rằng hầu hết nhà cửa, định 
trại hổi ấy phần lớn bằng gỗ tre, tranh lá, hỏa hoạn xảy ra thường 
xuyên, có lúc đang đêm, chúa Nguyễn Phúc Chu hối hả chạy đi điều 
động cấp cứu. Thế mà Lê Quý Đôn lại nói: "Tháng Bảy năm ấy, sai 
đổi phủ cũ làm từ đường Dũng Triết vương, dời làm phủ mới cách phủ 
cũ hơn 5ð đặm, lấy Hòn Mô là quả núi cao và ngay ngắn làm tiền án, 
trồng cây, đắp nền, xây tường, sửa đường, nhà ngói thành gạch, cung 
vàng gác báu, rất là hoa mỹ xa xỉ, tức là phủ Phú Xuân ngày nay"!Š, 


12? TL.I, 1962, tr. 146, 148, 151. 

!# Thích Đại Sán, Hỏi ngoại kỷ sử, Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, Viện Đại 
học Huế, Huế, 1963, tr. 34. 

14 Thích Đại Sán, Sđd, tr. 113. 

'® PB., tr. 56. 


70 


Jõö ràng ông suy diễn từ phủ Phú Xuân đang thấy năm 1776, vì thực 
ra phủ chính thời Nguyễn Phúc Thái - Nguyễn Phúc Chu tọa lạc nơi 
khác, ở phía tây phủ Phú Xuân thời Nguyễn Phúc Khoát, khoảng chỗ 
hai bên đường xe lứa hiện nay (có lš là Trương Tử đinh trong bản đồ 
của Bùi Thế Đạt). 


4. Từ thủ phủ đến đô thành 


Gái vinh dự trở thành trung tâm xứ Đàng Trong lần này thuộc về 
làng Thụy Lôi như Lê Quý Đôn viết: "Đất Phú Xuân huyện Hương Trà 
xưa là xã Thụy Lôi, Nguyễn Phúc Trăn (Thái) xưng là Hoằng quốc 
công bắt đầu đặt đinh trấn ở đấy. Đất rộng bằng như bàn tay, độ hơn 
10 dặm, ở trong là Chính dinh [Chính phủ thì đúng hơn], đất cao, bốn 
bể đều thấp, tức là chỗ nổi bật ở giữa đất bằng ngồi vị Càn [Tây Bắc] 
trông hướng Tốn {Đông Nam], đựa ngang sơng đất, trông xuống bến 
sông; đằng trước là quần sơn, chẩu về la liệt, toàn thu nước ở bên hữu, 
vật lực thịnh giàu"'°, Làng cổ Thụy Lôi đã được Dương Văn An nói 
đến trong Ô cháu cận lục, như "lưới làng Thụy Lôi rất tết", "dùng trâu 
kéo mật mía thì có làng Vạn Hóa, làng Thụy Lôi"”, Do đó, ta biết nó 
hình thành từ rất sớm, không lâu sau khi châu Ô châu Rí (Lý) vào tay 
nhà Trần, do những cư dân đầu tiên gốc ở đồng bằng Bắc Bộ khai 
phá, nơi xưa kia đã có các xã cùng tên. 


Theo tập truyền của nhân đân địa phương thì hôi cuối Trần, Thụy 
Lôi là đất phong ấp của Hoàng Hối Khanh (1362 - 1407). Ông người 
xã Bái Trại huyện Yên Định (nay thôn Bái Trại xã Định Tây, huyện 
Thiệu Yên, tỉnh Thanh Hóa), đỗ thái học sinh khoa Giáp Tý, niên 
hiệu Xương Phù 8 (1384), làm quan đến chức An Phủ Sứ. Qua thời Hồ, 
ông được bổ hành khiển lãnh thái thú Thăng Hoa (Quảng Nam), tiết 
chế trấn Tân Ninh. Ông vào đây, dùng đại tri châu Đặng Tất và 
Phạm Thế Căng làm tâm phúc. Năm 1407, giặc Minh xâm lược, nhà 
Hồ bại vong, Chămpa nhân đó đánh chiếm lại Thăng Hoa. Hoàng Hối 
Khanh chạy về Hóa Châu, rổi vượt biển ra đến cửa Đan Nhai (cửa 
Hội, Nghệ An), gặp sóng gió vỡ thuyền, bị thổ binh bắt nộp cho giặc 
Minh. Ông tự sát, Trương Phụ chém bêu đầu ở chợ Đông Đô. Tập 
truyền ấy chắc là có thật, vì trong địa bạ thời Gia Long của xã, chúng 
ta thấy ghi các xứ Ông Hoàng, Kim Ngô Ông Hoàng, Cửa Kênh Ông 
Hoàng... Có lẽ cho đến khi chọn đất đặt thủ phủ, chúa Nguyễn Phúc 


!8 PB., tr. 144. 
! Dương Văn An, Sđd, tr. 44, 45. 


71 


Thái mới đổi tên làm Phú Xuân, đánh đấu mốc đầu tiên trên con 
đường đô thị hóa của một làng quê nông nghiệp bên bờ sông Hương... 


Phủ Phú Xuân được xây dựng và tăng kiến nhiều lần, nhưng không 
hiểu sao lại có chuyện Quốc vương Nguyễn Phúc Chu đời lần nữa ra xã 
Bác Vọng. Vì đất thấp hay bị ngập lụt chăng? Sách Thực lục chép: 
"Tháng 12 (Tân Mão - 1711), chúa muốn đời phủ sang bãi phù sa (xã) 
Bác Vọng. Sai ký lục Lê Quang Hiến vẽ bản đồ để tiến", rồi "Nhâm 
Thìn, năm thứ 21 (1712), mùa xuân, tháng Giêng, dựng phủ mới ở Bác 
Vọng"”Ê, nhưng không thấy chép thời điểm chính thức đời phủ, và cũng 
không có một tư liệu nào miêu tả nó, trừ một câu ngắn gọn trong bài 
văn bia chùa Thiên Mụ do chính Nguyễn Phúc Chu viết mùa đông năm 
Ất Mùi, Vĩnh Thịnh 11 (1715): "Bắc tắc hồi vọng Chính phủ, ÿ ÿ lục 
trúc ấn vạn hộ chi đanh viên; tập tập huân phong, phát thiên môn chỉ 
tụ lạc" (Bắc thì trông về phủ chính, tre xanh rậm rạp, muôn nhà vườn 
tược tốt tươi; gió mát phất phơ, nghìn ngõ dân cư đông đúc). 


Phủ Bác Vọng "thọ" được 26 xuân thu, Nguyễn Phúc Chú mất 
ngày 20 tháng Tư năm Mậu Ngọ (7-6-1738), Nguyễn Phúc Khoát kế 
vị, rồi ngày Kỷ Dậu, 27 tháng Tư năm ấy (14-6-1738) sai lập phủ 
chính ở Phú Xuân, "bên tả phủ cũ". Công trình xây dựng kéo dài đến 
gần chín tháng trời, hoàn tất ngày Tân Mùi, 24 tháng Giêng năm Kỷ 
Mùi (3-3-1739). Tháng Tư năm Giáp Tý (1744), các quan đo Nguyễn 
Đăng Thịnh khởi xướng, dâng biểu xin chúa lên ngôi vương, lấy lý do 
"chính danh phận khi nước buổi đầu đổi mới, sửa lễ nhạc sau khi tích 
đức trăm năm”, vì đã có "3000 dặm dư đổ, sao còn đứng địa vị hoàn 
khuê?"!°, Về việc này, Lê Quý Đôn chép: "Nhân người ta truyền câu 
sấm Bát thế hoàn Trung đô (đến đời thứ tám thì trở về kinh đô), bèn 
đổi áo mũ, thay phong tục, để cho cả nước mớ đầu buổi mới, ra lệnh 
cho quân dân trai gái hai xứ ấy quần áo đều theo thể chế Trung Quốc. 
Năm Cảnh Hưng thứ 5 Hoàng thượng ta (1744), Giáp Tý, Phúc Khoát 
nghe tin Trung triểu (chỉ Lê - Trịnh) liền năm có binh cách, ngông 
nghênh lên mặt, bấy giờ lại có điểm cây sung nở hoa, xưi bề tôi là 
Hương Danh hầu Nguyễn Đăng Thịnh đem thuộc hạ dâng sách xin 
lên ngôi, bèn xưng vương hiệu"?, 

Nguyễn Phúc Khoát sai đúc ấn Quốc vương ngày 3 tháng Tư năm 
Giáp Tý (14-5-1744), rồi đến ngày 12 tháng Năm ấy (23-5-1744) cử 


1ê TL,1, 1962, tr. 174. 
19 TL,], 1962, tr. 204, 
??° PB., tr, 60. 


72 


hành lễ lên ngôi tại phủ Phú Xuân, bắt đầu gọi Chính đình là Đô 
thành. Khoảng mười năm sau, tháng Ba năm Giáp Tuất (1754), "chúa 
đã lên ngôi vương, bắt đầu sửa sang đô ấp"? Những gì còn lại của phủ 
mới lần này đã được Lê Quý Đôn miêu tả khá rõ ràng: "Từ năm Đinh 
Mão, Chính Hòa thứ 8 (1687) đến nay (1776) chỉ 90 năm, mà ở trên thì 
các phủ thờ ở Kim Long, giữa thì cung phủ hành lang, đưới thì nhà cửa 
ở Phủ Ao. Nguyễn Phúc Khoát xưng vương hiệu, đổi tên đề biển, có hai 
điện Kim Hoa, Quang Hoa, có các nhà Tựu Lạc, Chính Quan, Trung 
Hòa, Di Nhiên, đài Sướng Xuân, các Dao Trì, các Triêu Dương, các 
Quang Thiên, đỉnh Thụy Vân, hiên Đồng Lạc, am Nội Viên, đình Giáng 
Hương, công đường, trường học và trường súng. Ở thượng lưu về bờ nam 
có phủ Dương Xuân và phủ Cam. Ở trên nữa có phủ Tập Tượng; lại 
dựng điện Trường Lạc, hiên Duyệt Võ, mái lớn nguy nga, đài cao rực rỡ, 
mà giải võ tường bao quanh, cửa bốn bể, chạm khắc vẽ vời, khéo đẹp 
cùng cực. Các nhà đều lát bằng đá, trên lát ván kiền kiển, những mảng 
xối đều làm bằng kẽm để hứng nước; trồng xen cây cối, cây vả, cây 
mít đều to mấy ôm. Vườn sau thì núi giả đá quý, ao vuông hồ quanh, 

cầu vòng thủy tạ, tường trong, tường ngoài đều xây đày mấy thước, lấy 
vôi và mảnh sứ đắp thành hình rồng phượng, lân, hổ, cổ, hoa. Ở 
thượng lưu và hạ lưu Chính đỉnh đều là nhà quân bày hàng như bàn 
cờ. Những nhà của thủy quân lại ở đối ngạn. Xưởng thuyển và kho 
thóc thì ở các xã Hà Khê, Thọ Khang trên thượng lưu. Còn nhà vườn 
của các công hầu quyển quý thì chia bày ở hai bờ phía thượng lưu sông 
Phú Xuân, cùng hai bờ sông con bên hữu phủ Cam. Ở thượng lưu hạ 
lưu phía trước Chính dinh thì chợ phố liễn nhau, đường cái đi ở giữa, 
nhà cửa chia khoảng tiếp nhau, đều là mái ngói. Cây to bóng mát, tả 
hữu thành hàng. Thuyền buôn bán, đò đọc ngang, đi lại như mắc cửi"?2. 


Có lẽ đó là những gì Lê Quý Đôn thấy tận mắt trong thời gian 
làm hiệp trấn tham tán quân cơ ở Thuận Hóa năm 1776 và đặt nền 
tảng cho quá trình “kinh đô hóa" từ thời Tây Sơn. Chúng ta có thể đọc 
thêm một số hình ảnh đo người nước ngoài miêu tả, như của Jean 
Koffler, quốc tịch Đức, làm thầy thuốc trong phủ khoảng 174ð - 1755. 
Ông viết: "Khuôn viên của vương phủ hình vuông, có lớp thành bao 
bọc, có 7 cửa ra vào, cửa chính trông thẳng ra sông có xây vọng lầu. 
Một trăm năm chục đại bác cỡ nhỏ đặt rải rác quanh thành, 3 khẩu 
thần công lớn đặt cách vương phủ không xa, về phía tả, làm tăng 
thêm vẻ uy nghiêm đường bệ". Hoặc thương nhân Anh Chapman đến 


? TL.I, 1962, tr. 216. 
?2 PB,, tr. 114 - 115. 


78 


đây năm 1778, cũng cho biết thành "hình chữ nhật dài ngót 900 thước, 
bề rộng chừng 600 thước. Ngoài có một cái tường thành đằng sau có 
mô đất, cao chừng 10 hay 11 bộ (mỗi bộ Anh chừng 30 phân tức vào 
khoảng trên 3 thước), với những bực cao tới một mực vừa thuận tiện để 
bắn trọng pháo. Thành không có lỗ châu mai, súng thì chĩa ra ngoài, 
qua những lỗ tròn khoét ở chân tường. Có khoảng chừng 60 ô súng để 
giữ thành, cái dài nhất nặng chừng 9 cân Anh (khoảng hơn 4kg ngày 
nay). Ngoài tường thành, cách độ chừng cứ 6 hay 8 bệ (độ 2 thước) lại 
cắm cọc tre nhọn dài độ mười, mười hai phân, cắm xiên xiên (sic). 
Ngoài nữa là một cái hào cạn rộng hơn 2 thước, sâu ngót 3 thước, trông 
đầy những tre để làm rào. Nhưng bên ngoài nữa lại cắm cọc tre và 
ngoài cùng là hàng rào bằng phên đan. Trong thành thì chia ra nhiều 
khu vuông vắn có xây gạch vây quanh mỗi khu. Khu thì để họp chợ, 
khu để chứa thóc, khu làm trại lính, làm chuồng ngựa, chuông voi..."?, 


Đô thành Phú Xuân giai đoạn này đặt tại vị trí nào? Thư tịch cổ 
chỉ ghi vốn vẹn mấy chữ "Bên tả phủ cũ" - tức phủ của Nguyễn Phúc 
Thái. Xem Giáp Ngọ niên bình nam đô do Bùi Thế Đạt vẽ đâng chúa 
Trịnh năm 1774 (trước khi Nam chinh), chúng ta thấy trong một bản 
đồ xứ Thuận Hóa có ô vuông ghi hai chữ Hán ## Chính phủ, phía 
tây có vòng hình xoài ghi ba chữ &k-Ÿ/# Trường tử dinh, phía đông 
lại có ô vuông ghi một chữ #? Phủ bên cạnh #*ff?: Dinh Thị, xung 
quanh là các chữ #& öink. Như vậy, chỗ Trường tử dinh chắc là phủ 
chính thời chúa Nguyễn Phúc Thái, ở gần ngã ba cửa sông Kim Long 
(nay còn vết tích) nhận nước sông Hương, vùng có đền thờ Đức Quốc 
công và di chỉ Nam Trung hội quán hiện nay. Lại sách Đợi Nam nhất 
thống chí, phần Kinh sư, cho biết chùa Giác Hoàng (sau là Cơ Mật 
Viện, nay thì gọi là Tam Tòa) tọa lạc tại vị trí mà "tương truyền đây 
là chỗ Đô thành của triểu trước, đầu đời Gia Long làm tiểm để của 
Thánh Tổ Nhân hoàng đế (Minh Mạng).... 


Vậy, đô thành Phú Xuân thời Nguyễn Phúc Khoát tọa lạc tại góc 
đông nam Kinh thành Huế ngày nay, cũng lấy "Hòn Mô làm tiền án", 
đánh dấu một bước quan trọng trên con đường tiến lên "đô thị hóa 
vùng Huế" của chúng ta. Có thể nói việc xây đựng phủ chính lần này 
kèm với việc xưng vương của Nguyễn Phúc Khoát là kết quả một quá 
trình phát triển đạt đỉnh cao của xứ Đàng Trong, nhưng đồng thời 
cũng bắt đầu quá trình băng hoại của giai cấp phong kiến cát cứ nơi 


?3 Hê Tấn Phan dẫn, Kinh đô Phú Xuân thời Tây Sơn, Tạp chí Thông tin Khoa học 
tò công nghệ, Ban Khoa học và Kỹ thuật tính Thừa Thiên Huế, Huế, số 2/1992, tr. 18. 


74 


đây. Ông "tọa hưởng kỳ thành", đi đến chỗ sống phóng túng xa hoa, 
lấy cả cô em đồng đường (con chú) là Ngọc Cầu, sinh ra Nguyễn Phúc 
Thuân, Đó cũng do âm mưu xếp đặt của ngoại tả Đạt quận công 
Trương Phúc Loan. Khi ông mất (7-7-1765), Trương Phúc Loan "đảo 
chánh", bắt giam kế tử Cồn, đưa Thuần lên ngôi. Nhân đó, Loan càng 
chuyên quyền, loại trừ bọn đối lập, ra sức vơ vét làm giàu, tự cho phép 
hưởng ngụ lộc các đầu nguồn, thu riêng nhiều thứ thuế, đến nỗi "Từng 
gặp lụt mùa thu, những rương hòm ở vườn Phấn Dương (nay ở làng 
Xuân Hòa, xã Hương Long, thành phố Huế) bị thấm ướt, phơi vàng 
đầy chiếu mây, sáng chói cả sân"? Thêm vào đó, "Thuận Hóa luôn 
mấy năm mất mùa đói kém, lại phải đánh trận bắt lính không thôi, 


quân dân lìa lòng, sùng sục mong làm loạn””, 


Xứ Đàng Trong vốn giàu, "coi vàng bạc như cát, thóc gạo như bùn, 
xa xi rất mực"”°. Thế nhưng, thuế má đóng góp hơn hai trăm năm, rồi 
cũng phải kiệt, nhất là từ khi Nguyễn Phúc Khoát xưng vương, xây 
đựng cung thất, Nguyễn Phúc Thuần ăn chơi trác táng, Trươäg Phúc 
Loan vơ vét làm giàu, lại thêm cả một tầng lớp quý tộc quan liêu 
"ngỗi mát ăn bát vàng", rồi "pháp lệnh rất phiên, nhân viên thu thuế 
rất nhiều”, bọn chúng nhũng nhiễu, hạch sách, lạm thu, bớt xén, 
thuế nhẹ cũng thành nặng, đến nỗi Nguyễn Cư Trình (1716 - 1767) 
dâng biểu nói thẳng: "Mười con dê đến chín người chăn, nghèo khổ 
thất nghiệp rất là đáng thương!"”?... 


_— Bởi vì "quân đân lìa lòng, sùng sục mong làm loạn", nên ba anh 
em họ Nguyễn ấp Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa, chỉ trong một thời 
gian ngắn đã tập hợp được một lực lượng lớn, chiếm Quy Nhơn, đánh 
ra đến Quảng Nam, tướng sĩ Thuận Hóa thua chạy liểng xiểng. Họ 
Trịnh cũng nhân cơ hội, đem quân vào chiếm đô thành Phú Xuân 
ngày 3 tháng Giêng năm Ất Mùi (30-1-1775). Hơn mười năm sau, 
người anh hùng "áo vải cờ đào" Nguyễn Huệ đẩy lui quân Trịnh, giải 
phóng Thuận Hóa ngày 20 tháng Năm năm Bính Ngọ (15-6-1786). Kể 
từ ngày 2ð tháng Một năm Mậu Thân (22-12-1788), khi Nguyễn Huệ 
đăng quang, lấy niên hiệu Quang Trung, ra Bắc tiêu diệt giặc Thanh 
xâm lược, Phú Xuân bắt đầu trở thành kinh đô của một nước Đại Việt 
đang trên đường đi tới thống nhất sau 230 năm phân liệt... 


? PB., tr, 336. 
?5 PB., tr. 7Ì. 

?# PH., tr. 324. 
?? PB., tr. 335, 
?® PB., tr, 200. 


T5 


f 


MẤY ĐẶC ĐIỂM VỀ SỰ HÌNH THÀNH.. 
PHÁT TRIỂN LÀNG XÃ Ở THỪA THIÊN HUẾ 


BÙI THỊ TÂN 


trọng của dân tộc ở giai đoạn phát triển và suy yếu của chế độ 

phong kiến Việt Nam. Phú Xuân - Huế được chọn làm thủ phú 
đất Đàng Trong suốt mấy thế kỷ, rồi kinh đô của cả nước thống nhất 
từ đầu thế kỷ XIX cho đến khi chế độ thực dân phong kiến bị lật đổ 
vào năm 1945. Sự hình thành, phát triển kinh tế - xã hội, sự tái lập 
và bảo lưu làng xã truyền thống trên vùng đất này, đi nhiên có những 
đặc trưng riêng, chịu tác động không nhỏ của những bối cảnh lịch sử, 
xã hội cụ thể. 

1. Từ đầu thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XVI 


Năm 1306, vua Chămpa là Chế Mân dâng đất hai châu Ô, Lý làm 
sính lễ xin cưới công chúa Huyền Trân nhà Trần, Năm sau (1307), vua 
Trân Anh Tông cử Đoàn Nhữ Hài tới cai trị và đổi châu Ô, Lý thành 
châu Thuận và Hóa, chọn người bản xứ làm quan, cấp ruộng miễn tô 
thuế 3 năm". Người Việt bắt đầu vào đến Thừa Thiên và địa đầu 
Quảng Nam để sinh cơ lập nghiệp, tạo lập làng xã mới. Tuy đã thuộc 
về lãnh thổ Đại Việt, vua Trần đã đặt quan cai trị, song tình hình 
chính trị, xã hội còn phức tạp. Trong địa phương dân chưa chịu thuần 
phục, ngoài biên giới người Chăm nuối tiếc đất cũ, thường hay tấn 
công quấy phá. Cư dân ở đây vừa phải chế ngự, khắc phục những 
chướng ngại của thiên nhiên khắc nghiệt để ổn định cuộc sống vừa phải 
chống ngoại xâm bảo vệ xóm làng, thêm vào đó là sự xa xôi cách trở, 
nên cư dân Việt và làng Việt được lập nên vào thời Trần chưa nhiều. 


Năm Thiệu Thành thứ 2 (1402) nhà Hỗ chuẩn bị đánh Chiêm 
Thành để mở rộng lãnh thổ về phía Nam. Nhằm mục đích đó, tháng 
3-1402, Hỗ Hán Thương sai sửa sang và mở đường từ thành Tây Đô 
đến Thuận Hóa, dọc đường đặt phố xá để truyền thư gọi là đường 


((ƒ hừa Thiên Huế là mảnh đất mang nhiều dấu ấn lịch sử quan 


! Ngô Sĩ Liên và các sứ thần triểu Lê, Đợi Việt sứ hý toàn thứ. 


76 


thiên lý?, khách quan tạo điểu kiện cho sự mở mang, phát triển vùng 
đất này từ đó về sau. Khi nhà Hỗ mở thêm 4 châu mới thực hiện 
chính sách khuyến khích cư dân vào khai hoang lập làng đã tạo bước 
phát triển của làng Việt ở Thuận Quảng. Nhưng cuộc chiến tranh xâm 
lược và ách thống trị của nhà Minh đã làm ảnh hưởng đến quá trình 
xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội ở Thuận Hóa. Thừa Thiên Huế 
cũng rơi vào ách áp bức bóc lộc nặng nề của nhà Minh. Nhân dân 
trong vùng không cam chịu, luôn nổi dậy chống lại chính quyên đô hộ 
nhà Minh và đã hưởng ứng tích cực khi nghĩa quân Lam Sơn tiến vào 
địa bàn này, Việc Lê Lợi dựa vào Thuận Hóa làm căn cứ đánh Minh, 
chứng tô người Việt định cư ở đây đông và làng Việt đã khá vững vàng. 

Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi, đất nước đã thái bình, nhưng 
Thuận Hóa - vùng biên thùy phía Nam Tổ quốc vẫn thường xuyên bị 
nạn cướp phá của người Chiêm suốt các thời Thái Tông, Nhân Tông 
và cả buổi đầu thời Thánh Tông. Từ năm 1307 đến 1471 trong vòng 
hơn một thế kỷ rưỡi, có hơn 15 lần Chămpa tổ chức đánh Châu Hóa, 
đó là chưa kể các đợt tấn công lẻ tế đo quan lại các vùng biên giới tổ 
chức.. Chỉ từ sau năm 1471 khi biên giới Đại Việt vào đến đèo Đại 
Lãnh, xứ Thuận Hóa mới thật sự hết nạn binh đao của lực lượng quân 
Chiêm, xã hội ổn định, nhân dân yên ổn làm ăn. Trong thời Lê sơ, 
nhà nước thường khuyến khích nhân dân di cư vào Thuận Hóa khai 
phá đất đai, sinh cơ lập nghiệp, tạo dựng làng ấp mới. Sau giải phóng 
Tân Bình, Thuận Hóa, Lê Lợi cho “Châu Sài- một người Minh đâu 
hàng - đem 340 con ngựa vào Hóa Châu chăn nuôi.. Lại chia những 
người khỏe mạnh trong bọn người Minh bị bắt cho tới đây khai khẩn 
làm ăn””, Sau khi thắng Chiêm, Tham nghị thừa chính Hóa Châu là 
Đặng Chiêm dâng sớ, những cuộc di đân lớn được tổ chức và nhà nước 
giúp đỡ một phần cơ sở vật chất ban đầu. Cách khẩn hoang tương đối 
quy mô và mang lại hiệu quả được sử dụng thời Lê sơ là chính sách 
lập đổn điển. Sở đồn điển Thuận Hóa được thành lập. Binh lính, tù 
phạm và có thể gồm cả đân nghèo được sung vào làm trong các sở đồn 
điển, khai khẩn đất đai, vừa làm kinh tế vừa làm nghĩa vụ quốc 
phòng. Công cụ, giống má do nhà nước cấp. Ruộng đất đồn điển đều 
thuộc sở hữu trực tiếp của nhà nước. Sau quá trình phát triển, nhà 
nước chơ thành lập làng và ruộng đất đó trở thành ruộng đất công 
làng xã. 


2 La Quý Đôn - Toàn tập, tập 1, Phủ biên tạp lục, +r. 35. 
3 La Quý Đôn, Sđđ, tr. 38 


Tĩ 


Những chính sách khuyến nông di dân khai hoang lập. làng, lập 
đồn điển của nhà Lê cùng với sự hưởng ứng của nông đân nghèo, sự 
lao động gian khổ của binh lính, chiến tù, tội nhân.. đất Thuận Hóa 
được khai phá nhanh chóng. Diện tích đất canh tác và dân số tăng 
lên nhiều so với thời thuộc Minh dưới thời Hông Đức, Thừa tuyên 
Thuận Hóa gồm 2 phủ, 8 huyện, 4 châu với 732 xã thôn trên tổng số 
6851 xã trong toàn quốc. 


Đến thời Mạc theo danh mục Dương Văn An ghi tại khu vực Thừa 
Thiên Huế bây giờ là đất ba huyện Kim Trà, Tư Vinh, Đan Điển, tổng 
cộng có 180 xã thôn, phương, ấp”. Làng ấp người Việt đã dựng lên 
trên vùng đất này gia tăng đáng kể. Nhiều làng xã còn thờ các vị khai 
canh, tiên hiển vốn là quan lại của nhà Lê. 


2. Từ nửa sau thế kỷ XVI đến thế kỷ XIX 


Thừa Thiên Huế và cả vùng Thuận Hóa có bước phát triển nhanh 
chóng bắt đầu từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ, xây đựng cơ sở cát 
cứ ở Đàng Trong. Khi đâ có được giải đất hiểm yếu, tiểm năng đổi dào 
và với một quyển hạn rộng lớn, Nguyễn Hoàng liền vạch ra và thực 
hiện kế hoạch xây dựng “đất đứng chân” cho dòng họ mình. Để thực 
hiện công cuộc khai thác Thuận Hóa một cách quy mô (từ sau 1570 là 
cả Thuận -Quảng), Nguyễn Hoàng đã tìm mọi cách thu phục lòng 
người, thu hút hiển tài, đặc biệt là sức lao động. Với mục đích đó, khi 
ra đi ông đã lôi kéo theo một lực lượng khá đông người vào theo, bao 
gồm cả tôi thần, quân lính và nhân dân các làng xã vùng quê hương 
ông. Đó đúng là một cuộc di dân thật sự. Bên cạnh lực lượng quân dân 
Thanh Hóa là nhân dân vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc 
di cư vào. Trong khoảng nửa sau thế kỷ XVI, do tình trạng suy yếu 
của các tập đoàn phong kiến, các cuộc hỗn chiến phong kiến và thiên 
tai đã tàn phá mùa màng, hao tổn sức lao động, làm cho nhân dân 
nhiều vùng quê đói khổ, lưu vong, trong lúc Thuận Hóa tương đối yên 
ổn, có nhiều khả năng khai thác nên đã thu hút đông đảo đân nghèo 
tự nguyện tìm đường vào Nam. Nửa sau thế kỷ XVI cho đến trước cuộc 
chiến tranh Trịnh - Nguyễn, có hiện tương đi cư tự phát của nhiều 
nông dân nghèo từ Bắc vào Thuận Quảng. Đó là lực lượng lao động 
quan trọng đã tăng cường cho họ Nguyễn thực hiện chính sách khai 
hoang lập làng, ấp mới. 


* Dương Văn An, Ô Châu Cận lục, tr. 36, 31. 
Dương Văn An, Sđd, tr. 36, 37. 


78 


Ngoài lực lượng quân dân mới chuyển vào di dân tự do, họ 
Nguyễn còn dùng những tù binh bắt được trong các cuộc chiến tranh 
để khai phá đất hoang, xây đựng kinh tế. Trong cuộc đánh nhau với 
tướng Mạc là Lập Bạo năm 1572, Nguyễn Hoàng thắng lợi bắt được 
rất nhiều tù binh. Số tù binh này được đưa đến khai phá ở khu vực 
Tiên Khu tổng Bái Trời lập ra 36 phường”. Trong các cuộc chiến tranh 
với họ Trịnh sau này, họ Nguyễn cũng bắt được nhiều tù binh và bức 
nhiều dân thường vùng Nghệ An vào khai phá đất Đàng Trong. Với 
lực lượng mới đi cư vào đông đảo, dồn đập và đựa vào nhân dân địa 
phương, bằng phương thức cai trị khoan hòa, chiêu vỗ muôn dân, các 
chúa đầu triểu Nguyễn tiến hành khai thác Thuận Hóa một cách quy 
mô. Trước hết là tổ chức khẩn hoang mở rộng diện tích canh tác, thúc 
đấy nông nghiệp phát triển bằng chính sách khai hoang lập làng. 
Lịch sử Việt Nam ghi: Nông dân di cư và tù binh bắt được trong các 
cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn là lực lượng lao động chủ yếu. Để thực 
hiện chính sách này, họ cấp nửa năm lương thực và một số nông cụ 
chia thành từng đoàn đi khai phá đất hoang lập thành những làng ấp 
mới”. Lực lượng binh lính vừa làm nhiệm vụ quân sự sẵn sàng chiến 
đấu đồng thời cũng được huy động khẩn hoang sản xuất nông nghiệp 
ở gần nơi đóng quân. Rất nhiều làng xã ở vùng Quảng Trị, Thừa 
Thiên Huế được xây đựng, phát triển mở rộng vào thế kỷ XVI, XVII. 
Theo quy định của họ Nguyễn, ruộng đất khai khẩn được sung làm 
ruộng đất công của làng ấp mới thành lập, đặt đưới quyển sở hữu tối 
cao của chúa Nguyễn. Trong những làng ấp mới, người nông dân tập 
hợp lại theo tổ chức như những xóm làng quê hương của họ. Họ 
Nguyễn đã lợi dụng một cách khôn khéo công cuộc khẩn hoang của 
nhân đân để củng cố và mở rộng cơ sở cát cứ. Đất đai được khai phá 
thêm, làng xóm được lập nên khắp đồng bằng ven sông, đầm phá và 
gò đồi. So với thời Lê, Mạc, dân số điện tích canh tác và làng mạc 
tăng lên rất nhiều. Lê Quý Đôn cho biết, đến năm 1773 Thuận Hóa 
(đã tách Điện Bàn về Quảng Nam) có 2 phủ 8 huyện, 1 châu với 882 
xã, thôn, phường. Thừa Thiên Huế khi ấy có 234 xã, 23 thôn, 84 
phường, 9 giáp, châu, ấp, sách..; về đân số năm 1776 tăng lên 125.857 
người và 965.507 mẫu ruộng”. 


Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa để bảo tổn mạng sống và 
xây dựng cơ đô cho đòng họ mình. Mầm họa chia cắt đất nước, nội 


Ê Quốc sử quán, Đại Nam thực lục tiền biên, tr. 35. 
? Uy ban Khoa học xã hội Việt Nam, Tịch sử Việt Nam, tập1. 
® Lê Quý Đôn, Sđđ, tr. 221, 


79 


chiến tương tàn cũng chính bắt đầu từ sự mâu thuẫn và chia rẽ giữa 
các thế lực thống trị. Tuy nhiên, từ khi họ Nguyễn cai trị, lịch sử kinh 
tế xã hội Thuận Hóa bước sang trang mới. Giai đoạn nửa sau thế kỷ 
XVI đến đầu thế kỷ XVIII, nền kinh tế ở đây phát triển với tốc độ 
nhanh chóng. Sự phát triển của nó có chịu tác động của chính sách 
khai thác của họ Nguyễn là một trong những lực đẩy kinh tế đạt trình 
độ cao. Cho đến thế kỷ XVIIL, kinh tế Đàng Trong đã phát triển 
- mạnh, trong một số lĩnh vực không thua kém Đàng Ngoài. Xứ Đàng 
Trong bấy giờ, Thuận Hóa là khu vực trung tâm, là đất dựng nghiệp 
cơ bán của họ Nguyễn. Do có lịch sử khai thác lâu đời hơn các địa 
phương khác ở Đàng Trong nên đây là vùng kinh tế phát triển. Thừa 
Thiên Huế, nơi được chọn xây dựng thủ phủ Phú Xuân có kinh tế xã 
hội phát triển và tiểm năng dồi dào nhất Thuận Hóa bấy giờ. Những 
ngày đầu họ Nguyễn mở mang miền Nam, rð ràng Phú Xuân - Huế 
có cái thế mở thoáng hơn cùng với cuộc sống mới đang bắt đầu 
xây dựng). 

Bên cạnh sự phát triển nhanh chóng của nến kinh tế xã hội thì 
sức người và của ở đây đã bị huy động tối đa để họ Nguyễn tiến hành 
các cuộc chiến tranh mở rộng biên giới về phía Nam, chống Trịnh ở 
phía Bắc mưu lập giang sơn riêng cho dòng họ mình. Những cuộc 
chiến tranh và sự vơ vét của quan lại các cấp đã làm cho tốc độ phát 
triển kinh tế vùng này bị chững lại và suy thoái vào những năm nửa 
sau thế kỷ XVIII. Phải nói rằng, trong bối cảnh lịch sử, chính trị, 
kinh tế xã hội nước ta đầy biến động vào những năm sau nửa thế kỷ 
XVIII thì mảnh đất Thuận Hóa là nơi tập trung gay gắt và tiêu biểu 
nhất. Sự suy sụp của chính quyển họ Nguyễn mà mảnh đất dựng 
nghiệp nơi có thành đô Phú Xuân - phải hứng chịu đầu tiên và nặng 
nề nhất. Họ Trịnh chiếm đóng (1775 -1786) và thực hiện chính sách 
cai trị lạc hậu, kinh tế chưa có địp phát triển, chính quyền Tây Sơn 
thay thế, chọn Phú Xuân xây dựng làm kinh đô cho đất nước thống 
nhất. Những chính sách cải cách của vương triều Quang Trung từng 
bước ổn định, tạo cơ sở kinh tế, xã hội phát triển. Cơ hội mới cho Phú 
Xuân - Thừa Thiên Huế, phát triển đang hé mở. Mười lãm năm dưới 
thời Tây Sơn, sự nghiệp đất nước và ngay cả việc kiến thiết kinh tế 
cũng gặp nhiều khó khăn. Sự phát triển của làng xã ở Thừa Thiên 
Huế vào giai đoạn này rõ ràng có gặp khó khăn . Sau khi thắng Tây 
Sơn, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, định kinh đô tại Thuận Hóa, thiết lập 


® Vũ Ngọc Khánh, Xứ Huế qua góc độ uăn hóa - lịch sử, Nghiên cứu lịch sử Bình 
Trị Thiên - Huế, Nxb Thuận Hóa, số 1.10/1987, tr. 32. : 


80 


nên triều Nguyễn - triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta. Thuận 
Hóa nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng bước vào giai đoạn phát 
triển mới trong bối cảnh nước nhà thống nhất trên một lãnh thổ rộng 
lớn và Huế trở thành kinh đô của một quốc gia lớn mạnh ở Đông Nam 
Á. Triều Nguyễn kiến lập kinh đô ở thành Huế cũng là Phú Xuân cũ 
nằm trong tỉnh này. Thừa Thiên Huế thế kỷ XIX là một tỉnh bao gồm 
cả kính đô và kể từ thế kỷ XVIII trước nó gắn liền với quyển hành 
của họ Nguyễn ở Đàng Trong. Do đó, đối với nhà Nguyễn, đất kinh đô 
Huế hay tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung là miền cân phải được ưu đãi 
để an dân và giữ gìn trật tự tại vùng đứng chân. Việc khai hoang mở 
rộng diện tích canh tác vẫn được xúc tiến. Nhờ vậy, số làng xã mới 
tách lập gia tăng nhanh chóng. Nửa sau thế ký XVIII, căn cứ vào sổ 
sách của họ Nguyễn, Lê Quý Đôn thống kê được gần 350 xã, thôn, 
phường trên các huyện đồng bằng, thì đến nửa đầu thế kỷ XIX số này 
là 481. 


Số lượng các thôn, phường, ấp của các huyện đồng bằng Thừa Thiên 
Huế thế kỷ XVIII và XIX: 


STT TÊN HUYỆN Số lượng các xã, thôn 
Thế kỷ XVII t®° 
HỆ 
88 


Phuởng ấp của các huyện 
Thế kỷ XIX (®® 


6 ==I— = =—n- 


_02-| 

m 

[04 | HướgThy —_ 

[05 | Phúc ——_ 

| 0_ 

# 
nhường, ấp 


3 huyện: 349 xã, thôn, 
Cộng: phường, ấp 

Tóm lại, sau khi sáp nhập lại vào lãnh thổ Đại Việt, từ đầu thế 
ký XIV (1306) đến thế kỷ XIX, trải sáu thế kỹ, vùng đất Thừa Thiên 
Huế cùng với Thuận Hóa từng bước hội nhập vào sự phát triển chung 
của quốc gia Đại Việt. Là vùng đất mới tiêm năng dôi dào, lại chịu tác 
động bởi yếu tố chính trị xã hội riêng nên sự hình thành phát triển 
của làng xã ở đây có những nét riêng biệt: 


'®' Theo Phủ biên tạp lục: Địa phận đông bằng Thừa Thiên Huế bấy giờ chỉ có 3 huyện 
'**Ì Ba huyện Hương Thủy, Phú Lộc, Phong Điển mới được tách ra từ 3 huyện cũ. 


81 


- Từ đầu thế kỷ XIV, người Việt đã được đưa vào khai phá dựng 
làng trên vùng đất này nhưng trong các thế kỷ XIV đến nửa đầu thể 
kỷ XVI, tốc độ phát triển tiệm tiến, có được xúc tiến dưới thời Lê sơ, 
đặc biệt bằng chính sách đôn điển. Làng Việt được gia tăng ngày càng 
nhiều tạo bước phát triển chuyển biến căn bản vùng này. 


- Thời các chúa Nguyễn, với chính sách đi đân lập làng có quy mô 
lớn đã làm cho sự hình thành, phát triển của làng Việt ở đây diễn ra 
nhanh chóng. Phương thức tổ chức khẩn hoang của họ Nguyễn có ảnh 
hưởng quan trọng đến sự hình thành và bảo lưu lâu đài, phổ biến của 
bộ phận ruộng đất công làng xã với một thiết chế chính trị tương ứng. 


Nửa sau thế kỷ XVIII, sự khủng hoảng của chế độ phong kiến 
Đàng Trong kéo theo nó là kinh tế sa sút, chiến tranh nông dân diễn 
ra đã tác động không tốt đến sự phát triển của kinh tế và làng xã 
trong vùng. Tây Sơn thắng lợi, Phú Xuân trở thành kinh đô Phú Xuân 
- Huế đã tác động không nhỏ đến kinh tế xã hội các làng xã ở Thừa 
Thiên Huế, nhất là từ khi Huế thực sự trở thành kinh đô của nước Đại 
Nam rộng lớn và thống nhất, với một thiết chế chính trị chặt chẽ và 
thực hiện chính sách ưu đãi, miễn kinh kỳ triển khai xây dựng đế đô 
quy mô đồ sô. 


82 


QUÁ. TRÌNH TỤ CƯ KHAI PHÁ MẶT NƯỚC 
CỦA CƯ DÂN ĐẦM PHÁ HÓA CHÂU - 
THỪA THIÊN HUẾ 


NGUYÊN QUANG TRUNG TIẾN 


công chúa dưới triêu Trần Anh Tông năm Bính Ngọ, niên hiệu 

Hưng Long thứ 14 (1306) đã đưa châu Ô và châu Lý trở lại 
thuộc chủ quyền của quốc gia Đại Việt. Kể từ đó, những đợt di đân từ 
Bắc vào Nam với nhiều quy mô lớn nhỏ khác nhau bắt đầu diễn ra, 
hình thành các cộng đồng người Việt sống đan xen với người bản địa 
ở trên đất liền và cả trên sông nước. 


Năm 1807, nhà Trần đổi Ô - Lý thành châu Thuận và châu Hóa; 
tên gọi xứ Thuận Hóa bắt đầu ra đời từ đó. 


Vùng đất châu Hóa bao gồm (Thừa Thiên Huế và một phần nhỏ 
của Quảng Nam ngày nay) trong buổi đầu chỉ là vùng biên viễn xa xôi, 
nên ngoài cư dân thuở trước và lính thú thì chỉ có tội đổ cùng những 
người khốn khó từ Bắc vào sinh cơ lập nghiệp. Dân cư thưa thớt, đồng 
nước hoang vu, nhà cửa đơn sơ, đò giang quạnh bóng.. Đó là khung 
cảnh chung ở đây vào đầu thế kỷ XIV. Phan Huy Chú trong Lịch triêu 
hiến chương loại ch” cũng từng nhận xét rằng thời đó “phong hội 
chưa đến lúc mở mang, phong tục còn chất phác quê mùa, dân chúng 
thực ít vắng vẻ, những nơi xa xôi đã biến vào cõi khác”. 


( uộc hôn nhân lịch sử Chiêm Việt giữa Chế Mân và Huyền Trân 


Đo có những điều kiện địa lý - sinh thái tương đối đặc biệt, nên quá 
trình tụ cư khai phá đất mới của cư dân châu Hóa không chỉ diễn ra 
trên đồng bằng, trung du, miễn núi và vùng biển, mà còn diễn ra trên 
cả hệ thống đầm phá nước lợ lớn nhất miễn Trung và trong cả nước. 


Như chúng ta đã biết, ven biển miền Trung có nhiều đầm phá 
nước lợ quan trọng như Tam Giang - Câu Hai (Thừa Thiên Huế); Sơn 


` Phan Huy Chú, Lịch triểu hiến chương loại chí, Ủy ban dịch thuật Cổ văn, Phủ 
Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa xuất bản, Sài Gòn, 1971. 


8a 


Khê, Trà Ố (Quảng Ngãi), Thị Nại (Bình Định); Cù Mông, Ô Loan 
(Phú Yên) với diện tích chừng 28.000ha. Trong đó, riêng diện tích 
đầm phá Thừa Thiên Huế đã chiếm gần 22.000ha. 


Đầm phá Thừa Thiên Huế ngày nay chạy đọc theo biển với chiều 
đài khoảng 68km, bắt nguồn từ cửa sông Ô Lâu với phá Tam Giang, 
thông qua các đầm chuyển tiếp như An Truyền, Sam, Hà Trung, Thủy 
Tú rồi nối với đầm Cầu Hai ở phía nam, giáp chân núi Vĩnh Phong. 
Ngoài ra còn có thêm một đầm độc lập ở cực nam cúa tỉnh là Lăng Cô 
(còn gọi là đầm An Cư). Đầm phá chiếm hết 4,8% điện tích lãnh thổ 
hay 17,2% diện tích đổng bằng của Thừa Thiên Huế. Trong hiện tại, 
hệ thống đảm phá Thừa Thiên Huế nằm trên địa phận của 32 xã 
thuộc 5 huyện ven biển, và giữ một vị trí khá quan trọng trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội ở các địa phương nói riêng, toàn tỉnh nói chung. 


Vào thế kỷ XIV, hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai rộng lớn hơn 
bây giờ, bao gồm thêm các vùng đất thấp ở cửa sông Đại Giang, sông 
Hương và cửa sông Ô Lâu, kéo đài tới tận Hải Lăng tỉnh Quảng Trị. 
Việc lưu thông đường thủy giữa các vùng tiếp giáp đầm phá đã trở nên 
phổ biến. Hơn thế nữa, lúc bấy giờ chỉ có duy nhất một cửa biển Tư 
Hiển (trước có nhiều tên như Ô Long, Tư Dung, Tư Khách), nên khu 
vực đầm phá là nơi đầu tiên tiếp nhận những nhóm di cư theo đường 
biển. Từ năm 1404, khi sông Yêu Lục bị mở vỡ thành cửa Nhuyễn, tục 
gọi cửa Eo tức Thuận An ngày nay, thì khu vực đầm phá đã trở nên 
sầm uất, đông người. Chính trong năm 1404, nhà Hồ đã cho đào kênh 
Sen (Liên cảng) nối từ Tân Bình (Quảng Bình) đến đầm phá Thuận 
Hóa, để lưu thông đường thủy tại khu vực này được thuận lợi, song do 
bùn cát phun lên lấp mất dòng chảy nên việc bất thành, 

Từ đầu thế kỷ XV, xứ Thuận Hóa đông đúc dần đưới triều nhà Lê 
nhất là từ năm Hồng Đức thứ hai (1471), khi biên giới phía nam của 
Đại Việt mở rộng đến Phú Yên, thì châu Hóa bước vào thời kỳ ổn 
định, kinh tế - xã hội bắt đầu phát triển, xóm làng đông vui và khu 
vực đầm phá được khai thác mạnh. Trong quá trình di dân khai phá 
đất mới, bên cạnh bộ phận cư dân nông nghiệp từ Bắc kéo vào Nam 
cũng có nhiều cộng đồng cư dân vốn sống bằng nghề chài lưới đi cùng. 
Họ đến vùng đất châu Hóa với khát vọng tìm kiếm một tương lai tươi 
sáng, và đã dừng chân bên bờ đầm phá để tiếp tục nghề cũ. 


Lúc đầu, cư đân đầm phá chỉ là những nhóm người bé nhỏ nương 
tựa vào nhau trên những chiếc thuyền đánh cá, lọt thôm giữa trời 
nước bao la vùng đầm phá. Lâu dân, họ gắn bó với đầm phá hết đời 


84 


này sang đời khác và xem đó là quê hương mới. Một bộ phận trong sế 
cư dân này về sau lên bờ hòa nhập với cư dân trên bộ, hợp thành 
những làng ven bờ vừa sản xuất nông nghiệp xen lẫn chài lưới, số còn 
lại gắn chặt với tập quán sinh hoạt thủy diện truyền thống nên cố kết 
lại với nhau, hình thành những tổ chức xã hội đơn giản, sơ khai dựa 
trên nên tảng quan hệ thân tộc, quan hệ láng giểng. 


Cho đến cuối thế kỷ XV - đâu thế kỷ XVI, cùng với vùng đồng 
bằng nông nghiệp, khu vực đầm phá cũng trở thành trung tâm sinh 
hoạt kinh tế - xã hội lớn ở châu Hóa với những đặc trưng riêng của 
nó. Xóm làng liên tiếp mọc lên ven bờ đầm phá, thuyền chài kéo đến 
hành nghề và cư trú ngày một thêm đông, tạo nên những xóm chài 
quần tụ giữa bốn bể nước phủ. Dương Văn An trong Ô châu cận lục? - 
soạn năm 1553 đưới thời Mạc đã ghi chép khá cự thể về diện mạo 
cũng như khung cảnh sinh hoạt của cư đân quanh bờ đầm phá châu 
Hóa thời ấy. Mô tả về vùng đâm phá từ cửa Eo (Thuận An) trở ra phía 
Bắc, nơi có các nguồn Kim Trà (tức sông Hương), Đan Điển (tức sông 
Bỏ) đổ về, ông gọi đó là “chằm to ước nghìn vạn khoảnh”. Còn đối với 
vùng đâm phá từ cửa Tư Khách (tức Tư Hiển) trở ra phía tây và phía 
bắc, nơi nhận các nguồn nước từ sông Cổ Nông (sông Nông), Hưng 
Vĩnh (sông Truổi), Cao Đôi (sông Cầu Hai) đổ xuống, thì ông mô tả 
vùng ấy “làn nước mông mênh, không biết là mấy nghìn vạn khoảnh”. 


Trên vùng nước lợ rộng lớn đó, Dương Văn An cho biết “eá và 
muối thì ở xã Diêm Trường, huyện Tư Vinh (tức Phú Vang và Phú Lộc 
hiện nay) ngon nhất, “cá sấu thì sẵn ở các vụng Hưng Bình, Hòa Lâm 
huyện Tư Vinh”, “cá và muối là kho vô tận”. Những xóm chài đầu tiên 
ở đây được ghi nhận như “Bác Vọng bãi kia, sinh kế vẫn quanh năm 
hồ hải”, “xóm chài ngư kể bãi Diêm Trường”, “bến Cẩm Phố làng chài 
đông đúc”, Thủy Bạn “thuyển ngư phủ đợi trăng lên gác mái”. Làng 
Xuân Dương, làng Thủy Bạn “đánh cá bằng lưới có móc câu”, “xẻ ván 
đóng thuyền thì có làng Diêm Trường, làng Phụng Chính”, “Bác Vọng 
khéo làm đăng, Thủ Lễ tài đan lưới”, “lưới làng Thụy Lôi rất tốt”... 


Có thể nói đến giữa thế kỷ XVI, vùng đầm phá Thừa Thiên Huế 
đã có con người tụ cư khá đông đảo ở ven bờ lẫn trên mặt nước, sau 
hàng loạt các cuộc di dân từ Bắc kéo vào hoặc được bổ sưng tại chỗ 
bằng nhiều nguồn khác nhau. Số cư dân đảm phá phần lớn có gốc gác 
từ vùng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, bởi vậy Dương Văn An mới 


” Dương Văn An, Ô châu cận !ực, Bùi Lương phiên dịch, Văn hóa Á châu xuất bản, 
Sài Gòn, 1961. 


85 


mô tả “tiếng nói hơi giống miễn Hoan - Ái”. Song quá trình tụ cư khai 
phá mặt nước của cư đân thủy điện trên đầm phá gia tăng mạnh nhất 
là vào thời các chúa Nguyễn, kể từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn nhậm ở 
Thuận Hóa năm 1558. 


Cũng như các triều trước, chúa Nguyễn cơi trọng vùng đảm phá 
Thuận Hóa vì đường thủy rất cần thiết về mặt quân sự, cho phép đẩy 
nhanh quá trình Nam tiến và kịp thời xuất quân chống ngăn quân 
Trịnh ở phía Bắc. Vào cuối thế kỷ XVI - đầu thế kỷ XVII, đầm phá ở 
Thừa Thiên Huế bắt đầu được gọi là “hạc hải” (biển cạn), với sự khu 
biệt hai vùng rõ rệt. Biển cạn phía nam là vùng nước từ cửa Tư Dung 
(Tư Hiển) trở ra giáp với cửa Eo, biển cạn phía bắc là vùng nước lợ từ 
cửa Eo kéo ra phía bắc giáp với sông Ô Lâu. Đến giữa thế kỷ XVII, 
biến cạn phía bắc đã được gọi là phá Tam Giang, còn biển cạn phía 
nam thì được gọi là phá Hà Trung. Lê Quý Đôn trong Phả biên tạp 
tục viết tại Thuận Hóa vào năm 1776? đã mô tả rằng “phá Hà Trung 
chảy ra cửa biển Tư Dung, tục gọi là cửa Ông, lại gọi là cửa Mù U (Tư 
Hiển), phá Tam Giang chảy ra cửa Nhuyễn, tục gọi là cửa Eo (Thuận 
An). Huyện Phú Vang (sau đổi là Phú Lộc) trên thì núi, giữa thì đảm 
phá, dưới thì biển. Phá Hà Trung rộng lớn không thấy bờ, không biết 
là bao nhiêu mẫu khoảnh, đân cư ở vòng quanh bốn bề, bờ phá những 
chỗ lõm vào đều thành một cái đầm..." 


Một nhà sư Trung Hoa là Thích Đại Sán trong Hỏi ngoại kỷ sự 
viết vào năm 1695° cũng đề cấp đến phá Hà Trung và ca ngợi đó là 
cảnh đẹp thiên nhiên của xứ Thuận Hóa. Còn trong Đại Nam nhất 
thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn hoàn tất vào năm 1910” thì 
xếp hệ thống nước lợ Thừa Thiên Huế thành hai khu vực là vũng biển 
(phá) Tam Giang và vũng biển Hà Trung. Các đầm nhỏ đều nằm trong 
hai phá, ngoại trừ một đầm độc lập. 


Theo khái niệm đầm phá của người xưa và những ghi chép trong 
các thư tịch cổ, vùng nước lợ của Thừa Thiên Huế thời trước có hai 
phá là Tam Giang và Hà Trung. Trừ đảm An Cư nằm độc lập các đầm 
phá nằm trong hai phá và gắn liền với từng vực nước cụ thể. Tên đầm 
được lấy từ tên đất, tên sông đổ vào phá, tên làng ven bờ phá hay tên 
làng chủ quản vực nước. Hệ thống tên đầm phá phản ánh phần nào 


: 3 Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, Nxb Thoa học xã hội, Hà Nội, 1977. 
bệ SI Đại Sán, Hỏi ngoại kỷ sự, Viện Đại học Huế xuất bản, 1963. 
Š Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đgí Nam nhất thống chí, Thừa Thiên phủ trập 
thượng), Dịch giả Tu Trai Nguyễn Tạo, Nha Văn hóa Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, 
Sài Gòn, 1961. 


86 


quá trình tụ cư khai phá mặt nước của cư dân vùng đầm phá - cả ven 
bờ lẫn đưới nước. Suốt cả chặng đường phát triển, vùng nước lợ Thừa 
Thiên Huế từng có: các đầm tiêu biếu sau: 


Đảm An Gia, xưa tên vũng Sĩ, tục gọi là vụng Sja, thuộc địa phận 
xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền. 


Đầm An Xuân, xưa tên đầm Cuộc, thuộc địa phận xã Quảng An, 
huyện Quảng Điền. 


Đâm Hà Lạc, xưa tên vũng Nẻo, tục gọi đâm Niểu, thuộc địa phận 
hai huyện Quảng Điển và Hương Trà. 


Đâm Bác Vọng, xưa tên vũng Đềểng, thuộc địa phận hai huyện 
Quảng Điền và Hương Trà. 


Bàu Vĩnh Xưởng thuộc xã Hải Dương, huyện Hương Trà. 

Bàu Lạc Thiều thuộc xã Hải Dương, huyện Hương Trà. 

Bàu Thôn Hai thuộc xã Hải Dương, huyện Hương Trà. 

Đảm Hạ Đạo thuộc xã Phú Tân, huyện Phú Vang. 

Đầm Giang Sâm thuộc địa phận xã Phú Tân, huyện Phú Vang. 
Đâm Thủy Tú thuộc địa phận nhiều xã ở huyện Phú Vang. 
Đảm Mậu Tài thuộc xã Phú Mậu, huyện Phú Vang. 


Đầm An Truyền, xưa tên vụng Chuồn, thuộc địa phận xã Phú An, 
huyện Phú Vang. 


Đảm Thanh Lam, xưa tên vụng Lam, còn có tên vũng Chàm, tục 
gọi đầm Sam, thuộc địa phận các xã Phú An, Phú Mỹ, Phú Xuân ở 
huyện Phú Vang. 


Đầm Võng thuộc địa phận huyện Phú Vang. 
Đầm Tô Hà thuộc địa phận huyện Hương Thủy, nay đã tách biệt. 
Đảm Hòa Đa thuộc địa phận huyện Hương Thủy, nay đã tách biệt. 


: Đảm Hà Trung, xưa tên Đả Đả, thuộc địa phận hai huyện Phú 
Vang và Phú Lộc. Đầm Hà Trung nằm trong thủy vực phá Hà Trung. 


Vụng Hưng Bình thuộc địa phận huyện Phú Lộc. 

Vụng Hòa Lâm thuộc địa phận huyện Phú Lộc, 

Đảm Nghi Giang thuộc xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc. 

Đảm Mỹ Á, xưa tên vịnh Ông Chú thuộc địa phận xã Vinh Hải, 
huyện Phú Lộc. 


87 


Đảm Ô Tẻ thuộc địa phận huyện Phú Lộc. 

Vụng Chinh thuộc địa phận huyện Phú Lộc. 

Đầm Ô Trai thuộc địa phận huyện Phú Lộc. 

Đầm Lương, xưa tên Minh Lương thuộc huyện Phú Lộc. 


Đầm La Bích, xưa tên La Hồng, tục gọi La Hong thuộc địa phận 
huyện Phú Lộc. 


Đầm Bạc, xưa tên Hà Bạc, nằm ở Cảnh Dương, huyện Phú Lộc. 


Đảm An Cư hay Lăng Cô, xưa tên đâm Hậu, tục gọi đầm Sam, 
nằm ở chân núi Ái Vân, thuộc địa phận Phú Lộc. 


Tên gọi và thủy giới của các đầm từ xưa đến nay vốn có nhiều 
thay đối qua từng giai đoạn lịch sử, điều đó phản ánh rõ nét quá trình 
tụ cư khai phá mặt nước cũng như chủ quyền quản lý từng vực nước 
đầm phá của cư dân thủy diện lẫn các làng nông nghiệp ven bờ liên 
tục biến động. Thêm vào đó, đặc trưng di chuyển thường xuyên “theo 
đuôi con cá” của cư dân thủy diện đã làm cho các thế hệ về sau lãng 
quên dần thời điểm khởi đầu cuộc di cư của tiên tổ. Do vậy, việc xác 
định chính xác nguồn gốc và thời gian cụ thể về sự hình thành các 
cộng đồng cư dân đầm phá ở Thừa Thiên Huế là một vấn để hết sức 
nan giải. 

Qua những cuộc khảo cứu bước đầu về gốc gác và quá trình tụ cư 
khai phá mặt nước của cư dân thủy diện trên đẩm phá Cầu Hai (một 
phần của phá Hà Trung, ngày trước), chúng ta có thể biết rằng có 
nhiều dòng họ thủy diện vốn từ Thanh Hóa - Nghệ An phiêu bạt vào 
đây theo những thời điểm khác nhau. Gia phả họ Phạm ở đây cho 
thấy dòng họ này có mặt đã 20 đời (chừng 400 đến 500 năm), họ 
Đặng được 14 đời, họ Trần được 7 đời. Nhìn chung, quá trình tụ cư 
của nhiều họ chỉ mới vài đời, nhưng cũng có những dòng họ đến đây 
từ khoảng 500 năm trở về trước. Nhiều đòng họ do bị tuyệt tự, do đã 
định cư trên đất liên lâu đời, hoặc từ trên bộ sau mới chuyển xuống 
làm ăn sinh sống ở đầm phá, hay đã qua trung gian quá nhiều nghề, 
nhiều địa vực cư trú khác nhau.. nên người đời sau không còn nhớ rõ. 


Có thể nói rằng cùng với cuộc Nam tiến của đân tộc, cư dân đầm 
phá Thừa Thiên Huế đã có mặt ở đây ngay từ buổi đầu như những 
người trên bộ. Nếu cư dân trên đất liền có công khai khẩn đất đai, 
phát triển ruộng đồng, xây dựng làng xóm, thiết lập cơ cấu kinh tế - 
xã hội vững chắc làm phên đậu cho vùng biên viễn phía nam của quốc 
gia Đại Việt thì cư đân đầm phá cũng góp phần không kém trong việc 


88 


tụ cư khai phá mặt nước “mông mênh nghìn khoảnh” đang còn hoang 
đã, phát triển ngành kinh tế khai thác thủy sản vùng nước lợ, hình 
thành khu vực cư trú và xác lập chủ quyển của tổ quốc trên vùng nước 
lợ bao la - nơi mà suốt cả thế kỷ rưỡi (từ 1306 đến 1471) người Chiêm 
Thành thường xuyên theo cửa Tư Hiển kéo vào cướp phá đất Huế. 


Trong quá trình tụ cư khai phá mặt nước của cư dân Thừa Thiên 
Huế, nhiều xóm làng trên mặt nước đã được ra đời. Thời nhà Mạc (thế 
kỷ XVD trở về trước đã từng có xóm chài ở bãi Diêm Trường, làng 
chài bến Cẩm Phố, dân thủy diện bãi Bác Vọng, xóm thuyền ngư làng 
Thủy Bạn.. Sang thế kỷ XVII - XVIII, nhiều làng thủy diện tiếp tục ra 
đời, mà một số làng đến nay còn để lại những dấu ấn sâu đậm như 
Thủy Bạn, Pha Vọng, Tăng Sà.. Đặc biệt làng thủy diện Tăng Sà ở 
gân cửa Tư Hiên, vẫn tổn tại đến bây giờ, và là một trong sáu đơn vị 
hành chính của xã Vinh Hiền thuộc huyện Phú Lộc. Mặt nước làng 
thủy diện Tăng Sà nằm giữa địa phận hai làng Phú An và Vinh Hòa. 
Nó được thành lập dưới triều vua Lê Hiển Tông, niên hiệu Cảnh Hưng 
(1740 - 1786), tương ứng với thời kỳ chấp chính của các chúa Nguyễn 
Phúc Khoát (1738 - 1765), Nguyễn Phúc Thuần (1765 - 1775) ở xứ 
Đàng Trong. Khai canh làng Tăng Sà là các họ như Đặng, Phan, 
Nguyễn, Trương, Lê.. vốn làm nghề chài lưới từ Thanh Hóa kéo vào. 
Các dòng họ thủy diện nay cũng góp phần rất lớn trong việc hình 
thành những làng thủy diện khác ở huyện Phú Vang như Pha Vọng, 
Thủy Bạn.. Trải nhiễu biến động của lịch sử, đân làng Tăng Sà một 
phân phiêu tán đi nơi khác, một phần lên bộ sinh sống bằng nghề 
nông kết hợp chài lưới trên phá, nên số còn lại trên mặt nước rất ít. 
Tuy vậy, làng cũng được bổ sung thêm đân thủy diện từ nơi khác đến 
hành nghề và cư trú. 


Qua thế kỷ XVIII - XIX, khi nhà nước phong kiến chính thức 
phiên chế cư dân thủy diện thành các “vạn” để đễ bề quản lý dân số, 
các vạn đầm phá Thừa Thiên Huế lần lượt ra đời trên cơ sở tập hợp 
của những xóm chài, các nhóm thuyển ngư lẻ tẻ lại với nhau. Những 
vạn chài trên phá Hà Trung (nay cũng thuộc thủy vực đầm Cầu Hai) 
đến nay vẫn còn tên tuổi như Trung Miêu, Nghi Xuân, Chánh Quản, 
Thiện Loại, Chánh Truôi, An Thành, Tân Vinh..; và nhiều vạn khác ở 
phá Tam Giang như Cửa Rào, Sông Nịu, cũng có một số vạn chài được 
hình thành muộn hơn vào nửa đầu thế kỷ XX, qua việc tập hợp các 
nhóm cư dân thủy điện từ nhiều địa phương khác nhau, như trường 
hợp vạn Trung Hưng ở phá Hà Trung. Vốn trước đây ở bãi Diêm 
Trường đã có một xóm chài xuất hiện khá sớm, mà Đương Văn An 


89 


trong Ô châu cận lục viết giữa thế kỷ XVI từng nhắc đến là “xóm chài 
Ngư kể bãi Diêm Trường”. Song mãi đến năm Kỷ Mão, niên hiệu Bảo 
Đại thứ 19 (1939), một số dân thủy diện (đại diện là Đố Quyên, Văn 
Quẹo người gốc làng Hà Trung) mới đệ đơn xin chính quyền tập hợp 
những thuyên chài nhỏ lễ lại thành vạn Trung Hưng. Nòng cốt của 
vạn Trung hưng là xóm chài kể bãi Diêm Trường, ngoài ra còn có dân 
chài ở các địa bàn khác như Hà Trung, Hải Õc (thuộc huyện Phú 
Vang) Lộc An, Lộc Điển, Vinh Giang, Vinh Hưng, Vinh Hiển (thuậc 
huyện Phú Lộc). Vạn Trung Hưng nay đã chuyển phần lớn lên định 
cư trên bộ, trở thành thôn Trung Hưng thuộc xã Vinh Hưng, huyện 
Phú Lộc. 


Các vạn đấm phá đều lấy nghề đánh bắt, khai thác nguồn lợi 
thúy sản làm phương tiện kiếm sống chủ yếu cho mình; nhưng có vạn 
chỉ hành nghề đánh bắt với tính cách phụ trợ, còn công việc làm ăn 
chính của họ là chuyên nghề đi buôn tôm cá, như vạn An Thành là 
một minh chứng. 


Tóm lại, cũng giống như phần lớn cư dân các làng xã nông 
nghiệp, cư dân đâm phá Thừa Thiên Huế chủ yếu có nguồn gốc từ 
Thanh Hóa, Nghệ An đi cư vào khoảng thế kỷ XIV, XV và liên tục 
trong nhiều thế kỷ sau đó. Quá trình tụ cư khai phá với cư đân nông 
nghiệp. Trên vùng đầm phá mênh mông, họ có thể là dân chài lưới từ 
Bắc đi cư vào lập nghiệp, có thể là dân nông nghiệp bí đường đành 
phải xuống nước làm ăn, có thế là những lính thú mãn hạn chiến 
chinh ở lại sinh sống.. Tất cả đã hòa nhập cùng số cư dân thổ trước 
lập thành một cộng đồng sinh hoạt kinh tế - xã hội riêng biệt trên 
vùng nước lợ. Trong quá trình tụ cư khai phá mặt nước đó, địa bàn cư 
trú của từng nhóm cư dân cụ thể cũng thường biến đổi, và đầm phá 
cũng liên tục tiếp nhận thêm nhiều thành viên mới từ các con sông 
kéo đến, từ các vùng ngoại tỉnh chuyển cư, hoặc ngay từ các làng ven 
bờ - bởi có nhiều cư dân vừa chài lưới vừa làm nông để sinh tổn. 
Nhiều người từ đâm phá đã vươn lên đất liền để thay đổi nghề nghiệp 
hoặc điều kiện cư trú, nhưng cũng có lắm cư dân vì nghèo khó mà 
phải xuống nước kiếm kế mưu sinh. 


Đảm phá Thừa Thiên Huế được khai phóng đã quy tụ một khối 
lượng cộng đồng cư dân thủy diện lớn, song đời sống kinh tế - xã hội - 
văn hóa của cộng đồng người này luôn thiếu thốn và thấp kém, hàng 
chục ngàn con người phải sống trong tình trạng bất ổn định và lạc 
hậu về nhiều mặt. 


90 


Từ năm 1985, tuy đã có chương trình định cư dân thủy diện vùng 
đảm phá Thừa Thiên Huế, song cuộc sống về mọi mặt của cộng đồng 
người này vẫn chưa cởi bổ hết những khó khăn, phức tạp luôn đeo 
đuổi họ suốt hàng thế kỷ qua. Vì vây, cần phải có những hiểu biết 
đúng đắn, khoa học về địa lý - môi trường - sinh thái vùng đầm phá, 
nắm bắt được tâm lý - tập quán và nguyện vọng của cư dân đầm phá, 
xây dựng được một mô hình hợp lý cho việc phát triển kinh tế - xã hội 
ở khu vực nước lợ, mới mong đưa được cộng đồng cư đân này hòa nhập 
vào sự phát triển chung của xã hội. 


LắI 


LÀNG MẠC XỨ HUẾ _ 
NHỮNG TIẾP CẬN BAN ĐẦU 


HUỲNH ĐÌNH KẾT 


ảnh đất hai châu Ô, Lý đang bước vào thế kỷ thứ hai mươi 

mốt, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 700 năm có tên châu 

Thuận, châu Hóa. Có thể nói rằng dọc chiều đài lịch sử này, 
nhân dân xứ Huế, đã liên tục lập xóm dựng làng theo dòng chảy bất 
tận của thời gian. Ngày nay, một số làng mới đang được hình thành, 
cũng có những làng cũ đã mất đi, nhưng những vấn để thuộc về làng 
mạc vẫn đang gắn bó mật thiết với đời sống người dân. Trên lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn, làng mạc Huế là một đối tượng 
cần đặc biệt quan tâm, tìm hiểu, xem xét vai trò của nó trong quá 
khứ, hiện tại cũng như trên đường phát triển. 

Số lượng, nguồn cư dân. 

Số lượng: Trong tác phẩm địa chí Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn 
đã có viết về số lượng làng (xã) xứ Huế như sau: "Năm (Hồng Đức) thứ 
21 (1490).. định bản đồ thiên hạ; phủ Triệu Phong 6 huyện 2 châu là: 
huyện Kim Trà 8 tổng 71 xã, huyện Đan Điền 8 tổng 65 xã, huyện 
Hải Lăng 7 tổng 7ð xã, huyện Tư Vang 6 tổng 52 xã, huyện Điện Bàn 
12 tổng, 96 xã, huyện Vũ Xương 8 tổng, 53 xã. Châu Sa Bôi 10 tổng, 
68 xã, châu Thuận Bình 6 tổng 26 xã.”. Như vậy, ở Thừa Thiên Huế 
số lượng đơn vị hành chính của 3 huyện (Kim Trà, Đan Điển, Tư 
Vang) bấy giờ là: 22 tổng 188 xã (làng). 

Vào thời Mạc, theo thống kê của Dương Văn An năm 1553, thì có: 

im Trà: 60 xã (làng) 

Đan Điển: 53 xã (làng) 

Tư Vinh: 67 xã (làng) 

Cộng: 180 xã (làng) 

Đến năm 1716, theo thống kê của mình, Lê Quý Đôn đã cho 
chúng ta biết toàn xứ Huế đã có đến 351 đơn vị xã, thôn, phường, 


92 


sách, châu... trong đó có 226 xã (làng) hoàn chỉnh. Đến sau Cách mạng 
tháng Tám năm 1945, số lượng này là 416 xã (làng). 


Ngày nay, con số này vẫn còn biến động song không lớn và không 
gây xáo trộn mấy. Qua đây có thể thấy rằng sau năm trăm năm, số 
lượng này đã tăng gấp đôi và làng mạc xứ Huế đã tăng nhanh số 
lượng từ cuối thế kỷ 16 đến đầu thế kỷ 20. 


Nguân dân cư: 


Qua nhiều đợt di đân khác nhau, hoặc bằng đường thủy, hoặc 
bằng đường bộ. Do trong quân ngũ, thực hiện xong nhiệm vụ rồi ở lại 
lập làng (như ở Thanh Phước), họ chiêu mộ người di đân lập ấp như 
trường hợp ông Bùi Thành, khai canh làng Câu Nhi thời Trần (1) 
hoặc do những nguyên nhân khác mà đến đây... Tựu trung, cư đân 
Huế chủ yếu các vùng Sơn Tây, Sơn Nam, Kinh Bắc, Hải Dương.. và 
Thanh, Nghệ Tĩnh, ngoài ra còn có người bản địa ở lại làm ăn sinh 
sống và người Trung Hoa di cư vào thời Minh. Do những khó khăn 
nhất định như tư liệu làng xã bị mất quá nhiều, hoặc do sự ghi chép 
các phổ hệ thường có những nhầm lẫn, thiếu căn cứ ở việc ghi chú quê 
quán của các thủy tổ, đã dẫn đến việc xác định thời điểm, nguồn gốc 
dân cư gặp nhiều trở ngại, khó khăn. Đến nay vẫn chưa có một. công 
trình nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực này. Song cũng có thể nêu ý 
kiến rằng cư dân Huế gồm người gốc ở vùng đồng bằng Bắc bộ di trú 
theo những thời điểm khác nhau với cư dân bản địa là người Việt cổ 
(?), người Chăm, người thuộc ngữ hệ môn Khmer ở vùng đổi núi phía 
tây, người Trung Hoa, cùng cộng cư, hội nhập và phát triển. 


Cấu trúc, phong tục tập quán, tính chất. 


Cấu trúc: Làng Huế, được hình thành trên nên tảng quan hệ họ 
tộc huyết thống. Vấn để chính cư, ngụ cư cũng có đặt ra song không 
gay gắt lắm. Làng được chia ra làm nhiễu giáp (hoặc phe, phường) 
song không phải là kết cấu chặt chẽ. Thực chất rất nhiều làng lấy họ 
tộc làm đơn vị. 

Xét về kinh tế, chủ yếu ở Huế là làm nông nghiệp; có một số làng 
chuyên nghề kim hoàn, rèn, đúc, gốm, chạm gỗ.. nhưng số lượng nhỏ, 
chiếm tỷ lệ thấp. Do nhu cầu phát triển, kinh tế thương nghiệp, thủ 
công nghiệp, chế biến nông sản, nghề mộc và nghề nề đã cùng tổn tại 
và góp phần giải quyết các mặt sinh hoạt quan trọng của cuộc sống. 

Về thiết chế văn hóa, mỗi làng thường có cạm miếu, vũ, đình, 
chùa.. với tín ngưỡng thờ thần, thờ phụng tổ tiên, thờ Phật làm sinh 


93 


hoạt chính. Thời kỳ muộn sau này một số làng Công giáo được hình 
thành, theo tín ngưỡng Ky tô giáo, song vẫn giữ những tính chất cơ 
bản của một làng Huế. 


Cùng với những hội hè nhân các kỳ tế lễ của làng, còn có các trò 
chơi, sinh hoạt cộng đồng như đua thuyền (bơi trãi), hò giã gạo, vật 
võ.. Trong mối giao lưu với làng xã nhân các địp quan bôn, tang, tế.. 
thường lấy tình nghĩa làm trọng, qua đó mà un đúc ý thức bảo tổn 
những giá trị truyền thống tốt đẹp của cha ông. Đặc biệt, tình cảm 
gắn bó với quê hương là nét đặc thù của cư đân Huế theo tỉnh thân “ly 
hương bất ly tổ”. 


Phong tục, tập quán: 


Nhà làng quê xứ Huế gọn, ấm cúng, có đường nét riêng, người dân 
đã tận dụng các vật sản sẵn có như cây gỗ, tranh lá, tre nứa để làm 
nơi cư trú.. Từ sau trận bão năm Giáp Thìn (1904) loại hình nhà rường 
phát triển mạnh với quy mô một căn hai chái, đây là loại có kết cấu 
gỗ vững chắc, có khả năng tránh gió bão, ưu thế bơn nhà hội trước đó. 


Cỗ bàn ăn uống trong các làng không quá rườm rà nhưng cũng 
không đến nỗi đơn giản. Trong các địp cúng tế ở làng xóm hoặc ở bộ 
tộc thường sử dụng món ăn xôi cùng thịt heo (lợn) (hoặc bò, trâu, đê) 
bày trên mâm, một nửa xôi, một nửa thịt gọi là mam phiến, đơn giản, 
dân giã.. Nhưng trong các tiệc cưới, lễ mừng, hoặc ky giỗ lại thường có 
các món ăn được chế biến ngon miệng và đẹp mắt, đòi hỏi thật công 
phu và kỹ thuật cao. Bánh cũng là món ăn đa dạng phong phú từ 
bánh khô như bánh thuẫn đến bánh ướt như bánh canh. Ăn chay lại 
là một hình thức ẩm thực khá đặc thù ở Huế. Song bữa cơm thường 
thì chủ yếu là các loại đưa, mắm, ruốc.. rau, thật hết sức đạfn bạc. 


Không có một kiểu may mặc riêng nhưng người Huế rất chuộng sự 
kín đáo, tế nhị và giản đơn. Guốc và nón lá là những vật đụng vừa 
mang tính phổ thông, vừa là đặc sản ở đây vậy. 


Qua quá trình xây dựng, ngôi làng xứ Huế đã ổn định đường nét 
riêng. Trong đó người dân gắn bó mật thiết với làng thông qua gắn bó 
với họ tộc. Vị trí công lao của những người đi trước trong sự nghiệp 
khai canh, khai khẩn.. hoặc góp công góp sức xây dựng xóm làng mở 
mang vườn ruộng hết sức được tôn trọng. Người dân làng nào cũng hết 
sức tự hào trân trọng đối với truyền thống của làng mình, vì vậy đã 
có những trường hợp đã đi cư trú nơi khác nhưng vẫn trở về làng gốc 
để tham gia các kỳ sinh hoạt lớn như tế lễ hoặc tang ma, chạp giỗ, 
cưới hỏi v.v... 


94 


Tính chất: Mặc dù có một số làng mất đi nhân các đợt thay đổi 
địa giới hành chính và phát triển đô thị trước đó như Thụy Lôi, Hà 
Khê, Quảng Bình.. hoặc đo thiên tai như làng Quảng Tế.. Lại có một 
số làng được hình thành theo kế hoạch giãn dân sau năm 1975; song 
cơ bản làng Huế đã ổn định về số lượng và quy mô. 


Về quy mô, một số có địa vực rất rộng như các làng Dương Xuân, 
Án Cựu, Văn Xá, Hiển Lương, Mỹ Lợi, Lộc Trì.. Nhưng cũng có những 
làng địa vực hẹp, nhỏ như Vạn Xuân, An Quán, Lựu Bảo.. 


Về tên gọi, mặc dù ít nhưng cũng có những đơn vị cổ như Kẻ Lừ 
(Niêm Phò), Kẻ Lực (Liễu Cốc), Kê Trài (Thế Lại); Cổ Bưu, Cổ Tháp, 
Cổ Lão, Cổ Bi, Cổ Xuân, Lương Cổ..; Văn Xá, Lang Xá, Võ Xá, Lê Xá, 
Khê Xá, Cao Xá, Lai Xá, Mỹ Xá, Xuân Ổ, Kế Võ.. Một số làng đã đổi 
tên như Bãi Báp thành Phú Lãẫ, Cao Đôi thành Câu Hai, Thủy Cam 
thành Nước Ngọt. Tên làng Hán nôm chiếm tỉ lệ lớn và phân bố trên 
diện rộng. Đặc biệt một số làng có tên phiên âm như Ma Nà, Tô Đà, 
Cao Bang, Ô Sa.. 


Làng Huế mang tính chất mở, thể hiện qua hiện tượng ký tại đất 
đai giữa làng này với làng khác, qua việc phát triển mở rộng làng 
xóm bằng cách khai hoang vùng đất mới hoặc sẵn sàng tiếp thu cái 
mới từ bên ngoài, cũng như sẵn sàng chấp nhận người ngụ cư, về kinh 
tế không có hiện tượng độc canh. Sự xen kẽ về địa giới giữa hai hoặc 
nhiều làng với nhau khá phổ biến, ví như làng Câu Nhi (Quảng 'Trị) có 
địa phận xen kẽ với các làng Phước Tích, Mỹ Xuyên của Thừa Thiên; 
hoặc các làng Dương Xuân, Phú Xuân, An Cựu, Dương Phẩm, Thiên 
Lộc, Quảng Bình lại có những vùng đất xen kẽ với nhau. 


Nếu làng Bắc Bộ có giới phận rõ ràng với cây đa, giếng nước, cổng 
làng là biểu tượng, và làng Nam Bộ lại rất thoáng với cấu trúc tự do, 
với những điểu kiện tự nhiên ưu đãi cũng như có những khó khăn 
riêng, thì làng Huế lại có cấu trúc mở, trên nền táng tĩnh, với cái lối 
bên trong khá vững bền, xoáy quanh trục “tình làng nghĩa xóm” lấy 
quan hệ huyết thống làm nòng cốt. Nơi đây, mọi người có thể tự do 
ở hoặc rời khỏi làng nhưng làng vẫn là một địa chỉ quan trọng gắn 
bó với cuộc đời của họ, bởi lề nơi ấy còn bà con dòng họ, còn mổ má 
tổ tiên. 

Mặt khác, sống ở làng người dân còn có điểu kiện tham gia vào 
những sinh hoạt văn hóa xã hội, làng còn là địa bàn hoạt động làm 
ăn kinh tế nhằm xây dựng cuộc sống hạnh phúc chân chính của mỗi 
cá nhân, gia đình, dòng tộc. 


95 


Cũng cần lưu ý rằng làng không phải là một đơn vị hành chính 
mà là địa bàn cơ sở của guồng máy thống trị; nơi đấy dưới thời phong 
kiến và Pháp thuộc gọi là xã, thời đế quốc Mỹ và tay sai ở miền Nam 
gọi là thôn, có bộ máy riêng thực hiện nhiệm vụ của nhà nước bấy giờ, 
những quy phạm pháp luật chung đều thiếu cụ thể không thể nào đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân. Do vậy mới có tình trạng 
“phép vua thua lệ làng”. Trong lúc ấy, ở làng lại có tổ chức riêng do 
dân tự giác xây dựng nên, những người có đức độ, uy tín, năng lực 
được cử vào những công việc của làng, họ làm việc không có lợi lộc về 
vật chất, chỉ chăm lo những công việc tế tự truyền thống và họ được 
dân làng kính trọng, nể vì, ấy là phần họ hưởng. Từ đó, ở làng có 
nể nếp riêng. Và mọi người đều tự giác tuân theo. Đây chính là nền 
tảng vững chắc cho sự tồn tại một ngôi làng. 


Do quy định lịch sử, làng Huế ảnh hưởng đậm nét ý thức hệ 
phong kiến Việt Nam. Song nơi đây đồng thời lại là địa bàn sớm tiếp 
thu hệ tư tưởng tiến bộ dân chú, xã hội chủ nghĩa thời đại một khi có 
điều kiện như Bàn Môn, Mỹ Lợi, Nghi Giang, Địa Linh, Bao Vĩnh, Mỹ 
Xuyên, Phước Tích, An Cựu, Kim Long, Lang Xá, Thanh Tiên, Vân 
Thê... và là địa bàn cách mạng kiên cường qua hai thời kỳ chiến tranh 
giải phóng dân tộc trong lịch sử cận đại của đất nước. Cũng cần nhấn 
mạnh rằng nhờ vào bản lĩnh văn hóa đân tộc truyền thống của Rìng 
Huế nên đã có sức đề kháng cao đối với các hiện tượng lai căng thời 
kỳ Mỹ chiếm đóng nơi đây. 


Các tác nhân bên ngoài. 
Trong quá trình hình thành và phát triển, làng Huế thường 
xuyên chịu những tác động bên ngoài, bao gồm: 


Tóc nhân thiên nhiên: Thừa Thiên Huế vốn là một vùng đất hẹp, 
nhiều đổi núi sông suối, dễ nhiễn mặn, lại có nhiều sình lầy, chua 
phèn, rất khó sản xuất, địa thế dễ bị chia cắt bởi đèo cao sóng cả, lũ 
lụt và hạn hán thường xuyên xảy ra. Môi trường khí hậu nóng và ẩm 
lại rất thuận lợi cho các loại bệnh tật mùa hè và mùa đông phát triển, 
những điều kiện đó đã ảnh hưởng không ít đến đời sống cư dân ở đây. 


Trong buổi đầu khai phá, các làng mạc xứ Huế đã khởi đựng ở 
những địa bàn thuận lợi cho việc trồng trọt các loại cây lương thực. 
Do điều kiện tự nhiên quy định nên việc phát triển giao thông đường 
bộ cũng phải phụ thuộc rất nhiều vào địa hình địa thế. Vùng đất cao 
ven đổi là nơi thuận lợi nhất, trong lúc ấy đường thủy lại rất cần có 
cảng sông, vùng ven biển lại rất cần nước ngọt. Bấy giờ, vùng đất 


96 


thấp phía tây Huế rất phù hợp cho việc mở đường bộ, nên đã có đường 
thượng đạo; cửa bể Tư Dung (Tư Hiển) là nơi thông thương đường thủy 
từ biển vào sâu trong nội địa, ven biển lại rất dễ đào giếng khơi lấy 
nước ngọt. Tất cá là những tác nhân đã ảnh hưởng rất lớn đến việc 
dựng xóm lập làng làm ăn sinh sống ở vùng núi. 


Tác nhân chiến tranh: Như đã biết, vùng Huế là đất phiên vệ, là 
địa bàn trực tiếp xảy ra chiến tranh giữa các thế lực phong kiến Đại 
Việt và vương triểu Chăm Pa; giữa họ Trịnh và họ Nguyễn, giữa các 
dân tộc Việt Nam và các thế lực thực dân, đế quốc trong cuộc chiến 
tranh giữ nước nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc lập làng. Tất 
nhiên, những địa bàn trọng yếu của quân sự phải là nơi thuận lợi cho 
việc phòng thú và tấn công, là những nút giao thông quan trọng, mặt 
khác, giới quân sự cũng rất chú ý đến những vùng có kinh tế phát 
triển để làm cơ sở hậu cần, vì vậy làng mạc ở đây thường được thành 
lập sớm nhưng lại rất dễ mất ổn định; đối với vùng sâu vùng xa lại do 
ảnh hưởng của chiến tranh nên sự phát triển chậm và có nhiều khó 
khăn. Đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến, thực dân Pháp đã thẳng 
tay đốt phá làng mạc, và đế quốc Mỹ đã tiến hành bạch hóa, lập vành 
đai trắng nên một số vùng vừa bị bom đạn tàn phá lại bị các thế lực 
hiếu chiến quân phiệt cày xới thành bình địa, như ở xã Quảng Thành 
có 8 làng thì 6 làng đã bị giặc xâm lược cày xới tan hoang, đó là: Phú 
Lương, Tây Thành, Phú Ngạn, Hòa Xuân, Thành Trung, Thủy Điều, 
dân làng ở đây phải rời bỏ làng đi làm ăn nơi khác hoặc phải vào các 
trại tập trung. Điều này đã làm phá vỡ hoặc ít ra cũng làm gián đoạn 
một thời gian đài sinh hoạt làng mạc truyền thống. Chiến tranh còn 
cướp đi nhiều công trình tiểu kiến trúc, cũng như nhiều tư liệu quý 
liên quan đến những vấn để cụ thể của làng Huế. 


Tác nhân do phát triển: Huế với 7 thế kỷ là thủ phủ của xứ Đàng 
Trong, từ ly sở của châu Hóa rồi phủ Triệu Phong ở Thành Trung, cho 
đến Huế là kinh đô của cả nước thời Nguyễn. Quá trình đô thị hóa, thị 
tứ hóa đã diễn ra ở đây thông qua các trung tâm như Đại Lộc, Vĩnh 
Tu, Thuận An, Mỹ Lợi, Sia, Phong Thu, Truồi, Nong, Tuần, Kim Long, 
Phước Yên, Bác Vọng, Minh Hương, Bao Vinh, Phú Xuân.. đã ảnh 
hưởng lớn đến tính cách mở cửa của các làng vùng Huế. Do nhu câu 
phát triển nên địa giới hành chánh được điều chỉnh, thành phần cư 
trú biến động, xuất hiện hiện tượng di trú cục bộ trong nội bộ vùng, 
nhiều ngành nghề mới hình thành và phát triển, từ đó đã ảnh hưởng 
đến lối sống của cư dân trong làng. Tính độc lập khép kín bị phá vỡ, 
mở đường cho sự giao lưu giữa trong và ngoài làng, giữa làng và trong 


LXi 


vùng đây là một trong những yếu tố quan trọng làm cho tính chất 
làng Huế có những nét đặc thù riêng. 
* 
* «+ 

Do ảnh hướng địa lý tiểu vùng, với thành phần cư dân từ các 
nguồn khác nhau với những ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của các 
tác nhân bên ngoài đã làm cho sự vận động bên trong của làng Huế 
hình thành sắc thái riêng. 

Ở đây, chúng tôi chưa để cập đến loại hình buôn làng (vùng ven) 
của các dân tộc anh em cư trú vùng đổi núi phía tây Huế. Chỉ riêng 
các vùng khác cũng đã có các loại làng như làng biển, làng phá, làng ô 
đầm, làng vạn, làng hạ vạn, làng ruộng, làng vườn, làng rấy, làng 
rừng, làng nghề, và làng xen kẽ tổng hợp. 

Mặt khác, trước khi trở thành đô thị, Huế đã và trước hết là vùng 
làng. Vì vậy, chính làng mạc xứ Huế đã góp phần làm nên sắc thái xã 
hội nhân văn của cả vùng. 


Do đó cần phải triển khai ngay các chương trình tìm hiểu, sưu 
tâm, nghiên cứu về làng Huế trên các lĩnh vực như: 

1. Số lượng và tiến trình hình thành, phát triển làng Huế. 

2.Nguồn tư liệu đã sử (văn bản Hán Nôm làng xã), truyền 

thuyết lập làng 

3. Gia phả và họ tộc. 

4. Thiết chế văn hóa làng - phong tục, tập quán, tín dường, 

5. Ngành nghề kinh tế. 

6. Cấu trúc, yếu tố bên trong của làng Huế, 

7. Làng Huế đương đại và phát triển. 


98 


TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỚNG 
CỦA PHONG TRÀO TÂY SƠN TRONG 
BI CẢNH KHU VỰC CUỐI THẾ KỶ XVIN 


PHAN HUY LỆ 


1. Xuất phát từ một cuộc đấu tranh vũ trang của nông đân và các 
tầng lớp xã hội, các dân tộc ít người bị áp bức, bất mãn với chế độ 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong, khởi nghĩa Tây Sơn đã nhanh chóng phát 
triển lên thành một phong trào dân tộc rộng lớn làm nhiệm vụ chống 
thù trong giặc ngoài, bảo vệ độc lập dân tộc, chấm đứt tình trạng đất 
nước bị chia cắt, Bối cảnh lịch sử của đất nước và khu vực đã quy định 
con đường phát triển và chuyển hóa độc đáo đó của phong trào Tây 
Sơn. Đấy cũng là cơ sở dẫn đến những chiến thắng lẫy lừng, những 
cống hiến to lớn của Tây Sơn trong lịch sử dân tộc và những tác động, 
ảnh hưởng sâu sắc của Tây Sơn đối với lịch sử khu vực. 


Tôi không tán thành những quan điểm coi Tây Sơn là “cách mạng 
Tây Sơn”, cho rằng Tây Sơn đã hoàn thành triệt để nhiệm vụ thống 
nhất quốc gia, nghĩ rằng nếu Quang Trung không mất sớm thì có thể 
thực hiện một cuộc cách mạng mang tính cách mạng như Minh Trị 

- duy tân ở Nhật Bản". Dù có những hạn chế khách quan của điều kiện 
lịch sử và cả một số hạn chế chủ quan của những người lãnh đạo (như 
Nguyễn Nhạc không muốn đưa phong trào phát triển ra Đàng Ngoài, 
sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Tây Sơn sau khi chiếm được Thăng 
Long, giải phóng Đàng Ngoài, sự bất tài và bất lực của Nguyễn Lữ 
trong nhiệm vụ quản lý đất Gia Định..), phong trào Tây Sơn đã đi vào 
lịch sử như biểu thị tập trung sức sống phi thường và bản lĩnh ngoan 
cường của dân tộc trong một thời kỳ đầy biến động và thử thách của 
đất nước, lập nên những kỳ tích oai hùng. Đó là sự nghiệp lật đổ 
chính quyên chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chính quyền chúa Trịnh 


! Phan Huy Lê, Tìm hiểu thêm uâ phong trào nông dân Tây Sơn, Nxb Giáo dục, Hà 
Nội, 1959; 200 nam phong trào Tây Sơn uà Cách mạng Pháp: Mối quan hệ giữa hai sự 
hiện cùng thời điểm, khác tính chất, Tạp chỉ Nghiên cứu lịch sử số 2 (245), 1989, 


99 


cùng chế độ vua Lê - chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, đánh tan quân xâm 
lược Xiêm ở phía nam, quân xâm lược Thanh ở phía Bắc, bảo vệ vững 
chắc nền độc lập đân tộc, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước kéo đài 
trên hai thế kỷ, bước đầu lập lại nên thống nhất quốc gia, xây dựng 
vương triều Tây Sơn trong đó triều Quang Trung đã để ra và thực thi 
nhiều chính sách tích cực. Tất cả những thành tựu đó diễn ra trong 21 
năm kể từ khi cuộc khởi nghĩa bùng nổ năm 1771 cho đến lúc Quang 
Trung Nguyễn Huệ từ trần năm 1792. Từ khi lãnh thổ Đại Việt mở 
rộng vào đồng bằng sông Cửu Long thì đây là lần đầu tiên trong lịch 
sử, phong trào Tây Sơn đã dấy lên một cuộc đấu tranh rộng lớn trên 
- quy mô cả nước gần như tương đương với lãnh thổ Việt Nam hiện đại, 
làm lay chuyến toàn bộ xã hội và chứng tổ tính nhân dân, tính dân 
tộc sâu sắc của phong trào, cứu vãn đất nước khỏi họa phân liệt do các 
thế lực phong kiến trong nước gây ra và họa xâm lược của nước ngoài. 


9. Bối cảnh lịch sử khu vực có quan hệ mật thiết với diễn 
biến và thắng lợi của Tây Sơn. 


Trên bán đảo Đông Dương, ba nước Đại Việt, Lạn Xạng, Chân 
Lạp đang ở trong tình trạng suy yếu và đứng trước nhiều mối đe 
dọa của nước ngoài. 


Nước Đại Việt sau thời kỳ phục hưng dân tộc thành công lập nên 
kỷ nguyên văn mình Đại Việt thời Lý, Trần, Lê sơ, từ thế kỷ XVI bị 
phân liệt với những cuộc nội chiến kéo dài giữa Lê - Mạc rồi Trịnh - 
Nguyễn. Đất nước vẫn tiếp tục phát triển với những thành tựu khai 
hoang ở Đàng Trong, những bước phát triển của kinh tế hàng hóa và 
hưng thịnh của đô thị thế kỷ XVII, nhưng tình trạng phân liệt và nội 
chiến cũng gây ra không ít hậu quả nặng nề cho đời sống nhân dân. 
Từ khoảng giữa thế kỷ XVIII, đến chế độ phong kiến suy đổi, bộc lộ 
những mâu thuẫn xã hội gay gắt và từ đó bùng lên ngọn lửa chiến 
tranh nông dân mà đỉnh phát triển cao nhất là phong trào Tây Sơn. 


Nước Chân Lạp sau kỷ nguyên văn minh Angkor rực rỡ, từ thế kỷ 
XIV bước vào thời hậu Angkor với những mâu thuẫn cung đình phức 
tạp và những tranh ngôi đoạt quyển triển miên, làm thế nước suy yếu, 
mở đường cho những cuộc can thiệp và xâm lược của nước ngoài. 


Nước Lạn Xạng vươn tới giai đoạn phục hưng đưới vương triểu 
Xulinha Vôngsa (1687 - 1711) vào nửa sau thế kỷ XVII và đầu thế kỷ 
XVIII, Nhưng sau khi vua Xulinha Vôngsa mất, chế độ quân chủ tập 
quyển Lạn Xạng vì thiếu cơ sở kinh tế xã hội thống nhất vững vàng 
nên cũng bị phân liệt làm ba tiểu quốc: Vạn Tượng (Viêng Chăn), 


100 


Nam Chưởng (Luống Phabang) và Chămpasắc. Những cuộc xung đột 
và tranh chấp bên trong đã tạo cơ hội cho những âm mưu và hoạt 
động thôn tính nước ngoài. 


Như vậy là vào cuối thế kỷ XVIII, cả ba nước Đông Nam Á lục địa 
trên bán đảo Đông Dương đang suy yếu đều trở thành đối tượng can 
thiệp và bành trướng của nước ngoài. 


Nhìn về lâu dài thì nguy cơ lớn nhất là nạn xâm lược của chủ 
nghĩa tư bản phương Tây. Từ thế kỷ XVI-XVII, các nước Bê Đào Nha, 
Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp đã lập các căn cứ thương mại quân 
sự tại Malacca (Malaisia), Batavia (Jakarta, Indonesia), Đông Timor, 
Áo Môn, Đài Loan (Trung Quốc), một số thương cảng Ấn Độ... và từ đó 
mở rộng quan hệ buôn bán, từng bước thâm nhập vào các nước Đông 
Nam Á. Sang thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây tiến hành can 
thiệp và xâm lược, lần lượt biến các nước Đông Nam Á thành thuộc 
địa. Nhưng cho đến cuối thế kỷ XVIII, sự bành trướng của đế chế Mãn 
Thanh và vương triều Xiêm là mối đe dọa trực tiếp của ba nước Đông 
Dương trên vùng Đông Nam Á lục địa. 


Nhà Thanh thành lập năm 1644 và đến thế kỷ XVIII, nhất là 
dưới vương triểu Càn Long tức Thanh Cao Tông (1736 - 1795), trở 
thành một đế chế phong kiến lớn mạnh bậc nhất ở phương Đông. Vua 
Càn Long từng tuyên bố về vũ công và đế chế của mình như sau: 
“Nước ta bờ cối bao la, từ xưa đến nay chưa từng có. Trẫm trị uì đã 
được hơn năm mươi năm, bình định những xứ Y Lê, Hỏi Bộ oà hơi 
đất Kim, Tuyên, mở rộng đất đai hai uạn dặm, uũ công oanh liệt biết 
là nhường nào"? Lãnh thổ đế chế Mãn Thanh năm 1759 rộng trên 
11,5 triệu kmỂ, dân số năm 1790 trên 300 triệu người. 


Về Đông Nam Á, năm 1766 nhà Thanh tiến hành xâm lược Miến 
Điện. Cuộc chiến tranh kéo dài đến năm 1770 và cuối cùng quân 
Thanh thất bại phải rút khỏi Miến Điện. Cuối năm 1788, nhân hành 
động cầu cứu của Lê Chiêu Thống, nhà Thanh phát động cuộc chiến 
tranh xâm lược Đại Việt, chiếm đánh kinh thành Thăng Long. 


Trong thời gian này, hai nước Chân Lạp và Lạn Xạng là nạn 
nhân của nhiều cuộc can thiệp và xâm lược của vương triểu Xiêm. 
Giữa Xiêm với Miến Điện và chúa Nguyễn ở Đàng Trong cũng xảy ra 
những cuộc tranh chấp và xung đột gay gắt. 


? Đại Thanh thực lục, Q. 13189, tờ 16b, 


101 


Dưới vương triều Ayuthaya (1350 - 1767), Xiêm là một nước mạnh 
ở vùng Đông Nam Á lục địa và nhiều lần xâm lấn Chân Lạp, đụng độ 
với chúa Nguyễn trong quan hệ với vương triểu Chân Lạp và vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1767, trước cuộc tiến công của Miến 
Điện, một người Hoa là Trịnh Tân (có tài liệu chép Trịnh Quốc Anh 
hay Trịnh Sinh hay Trịnh Chiêu tức Taksin) đứng ra tổ chức cuộc 
chiến đấu giải phóng đất nước rồi thành lập vương triểu Phya Tak 
hay Taksin (1767 - 1782) đóng đô ở Thonburi. Hướng tiến công chủ 
yếu của vương triểu Thonburi là các nước láng giêng phía Đông. 


Năm 1769 Taksin tiến công Chân Lạp, hai năm sau, 1771 lại tiến 
công Hà Tiên mở rộng chiến tranh với một lực lượng quân đội 6 vạn 
người do chính Taksin chỉ huy. Một cuộc xung đột lớn đã xảy ra giữa 
chúa Nguyễn và vương triều Taksin. Năm 1772 quân Nguyễn đuổi 
quân Xiêm ra khỏi Chân Lạp và thu hồi đất Hà Tiên. 


Năm 1778 Taksin lại huy động hai đạo quân thủy bộ tấn công Lạn 
Xang. Do sự chia rẽ của ba tiểu quốc, cuộc kháng chiến của nhân dân 
Lào thất bại và năm 1779 Lạn Xang trở thành thuộc quốc của Xiêm. 


Năm 1781 Taksin lại phát 2 vạn quân xâm lược Chân Lạp, chiếm 
đóng kinh thành và đựng lên một triểu vua thân Xiêm. 


Năm 1782 vương triều Thonburi bị lật đổ và vương triểu Chakri 
(sử ta chép Chất Tri) thành lập, đóng đô ở Bangkok. Năm 1783 vua 
Xiêm đánh Hà Tiên và nhân sự cầu cứu của Nguyễn Ánh, năm 1784 
huy động ð vạn quân tiến công Gia Định. 


Trong bối cảnh khu vực với những quan hệ và xung đột phức tạp 
như vậy, thắng lợi của phong trào Tây Sơn càng mang ý nghĩa lịch sử 
sâu sắc và có tác động, ảnh hưởng lớn đối với các nước trong khu vực. 


3. Chân Lạp là nạn nhân của sự can thiệp và xâm lấn của 
phong kiến Xiêm, Nguyễn, nên cuộc kháng chiến chống Xiêm 
của Tây Sơn đã nhận được sự đồng tình và ủng hộ của nhiều 

người dân yêu nước Chân Lạp. 


Năm 1789 khi bị quân Tây Sơn đánh đuối, Nguyễn Ánh phái 
Nguyễn Hữu Thụy và Trần Xuân Trạch sang cầu cứu vua Xiêm. Trân 
đường qua đất Chân Lạp, phái đoàn sứ giả của Nguyễn Ánh đã bị 
người Khmer giết chết. Sử triều Nguyễn ghi nhận hiện tượng này và 
cho rằng do “Chân Lạp ngắm giúp Táy Sơn”. 


? Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Ñxb Sử học, Hà Nội, 1963, T.2, tr. 41. 


102 


Cuối năm 1783, nước Chân Lạp đang bị phong kiến Xiêm thống 
trị và bị quân Chà Và (tài liệu phương Tây ghi quân Mã Lai) cướp 
phá. Vua Nặc Ấn trốn sang đất Xiêm và đất nước lâm vào cảnh hỗn 
loạn. Quân Tây Sơn đồn trú tại Gia Định do tướng Trương Văn Đa chỉ 
huy, đã tiến quân sang Chân Lạp đánh đuối quân Chà Và, quân Xiêm 
rồi rút về nước”. 

Giữa năm 1784, trong số 5 vạn quân Xiêm tiến sang Gia Định có 
3 vạn quân bộ do Lục Côn, Sa Uyển và Chao Thùy Biện chỉ huy. 
Trong số quân bộ này có nhiều người Chân Lạp và Chao Thùy Biện là 
một tướng Chân Lạp thân Xiêm. Một số người Chân Lạp yêu nước 
chống Xiêm đã ủng hộ Tây Sơn mà tiêu biểu là một người Khmer được 
Nguyễn Huệ dùng làm sứ giả “giảng hòa” với tướng Xiêm để thăm dò 
lực lượng và dử địch vào cạm bấy ở trận địa Rạch Gâm - Xoài MútŠ. 

Trong thắng lợi của kháng chiến chống Xiêm, có sự ủng hộ của 
một số người Chân Lạp yêu nước chống Xiêm. Chiến thắng Rạch Gầm 
- Xoài Mút vang đội làm cho vua Xiêm “sợ Táy Sơn như sợ cọp”Ê và 
chấn động sang cả Chân Lạp. 


Đầu năm 1789, quân Tây Sơn do Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh 
đạo lập nên chiến công Ngọc Hồi - Đống Đa, đại phá 29 vạn quân xâm 
lược Thanh chiếm đóng giải phóng Kinh thành Thăng Long và vùng 
đất Bắc Hà bị quân Thanh chiếm đóng. Vua Thanh tự viết bài An 
Nam ký sự và An Nam thủy mạt ký ra sức biện hộ cho thất bại của 
quân Thanh, nhưng cũng phải ghi nhận “quốc thể không đến nỗi bị 
tổn thương, nhưng uy danh lẫm liệt có bị sút kém ít nhiều”. Đặc biệt 
tháng 8 năm Kỷ Dậu (1789) vua Thanh sẽ cho vẽ bộ Bình định An 
nam chiến đồ với 5 bức tranh chiến sự ở An Nam kèm theo lời tựa và 
những bài thơ ngự chế của nhà vua. Nhân sách lược cầu hòa mêm 
mỏng của Quang Trung Nguyễn Huệ, vua Càn Long tự biện hộ là 
Quang Trung đã “dâng biểu cầu hàng” và thế là “không đám mà nó 
phải khuất phục như thế này”. Trong bài thơ ngự chế và bức tranh 
Phu Lương giang chỉ chiến, vua Cần Long khôn khéo lấy “vương đạo” 
thù trung phủ thuận” để lý giải việc rút quân và ngưng chiến: 


* Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sád, T.9, tr. 52. 

Thư của Ginestar trong Ea réuoÏte et la guerre des Tayson, B.8.E.I., 1940. 

° Mạc Thế Doanh, Mạc thi gia phả, chữ Hán, bản chép tay. 

Thư của Bá Đa Lậc ngày 2/3/1785, Lettres ¿difientes ef cirieuses, Missions de 
VIndochbine, T.IV. 

$ Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực tục, Sảd, T.2, tr. 65. 

? Sử quán triểu Nguyễn, Đại Thanh thực lục, Q. 1321, tờ 33b. 


108 


Phục quốc nhất oương nhưng khí thủ, 
Tập từ tam tướng 0ĩnh lưu phương. 
Thù trung phủ thuận tôn uương đạo, 
Vô sự giai bừnh triệu cát tường. 


(Về nước một vua đành bỏ đất, 

Lập đến ba tướng mãi lưu hương. 
Thưởng trung vỗ thuận, tôn vương đạo, 
Khởi sự binh đao, điểm cát tường)Ê. 


Dù biện hộ đến đâu thì cũng không thể che đậy được sự thật mà 
Trần Nguyên Nhiếp, Thư ký của chủ soái Tôn Sĩ Nghị đã ghi lại thám 
bại và cuộc rút chạy hoảng loạn của quân Thanh trong An Nam quân 
doang kỷ yếu: “đói cơm khát nước, không kiếm đâu ra được ăn uống, 
cứ phải đi suốt bảy ngày đêm mới đến Trấn Nam quan”° . 


Thất bại ở Miến Điện và Đại Việt đã ngăn chặn sự phát triển thế 
lực của đế chế Mãn Thanh xuống Đông Nam Á. Thắng lợi của kháng 
chiến Xiêm, chống Thanh của Tây Sơn làm tăng thanh thế Đại Việt 
khắp khu vực. Vua Miến Điện đã hai lần cử sứ giả đến giao hiếu với 
vương triểu Quang Trung. Phan Huy Ích được giao nhiệm vụ đón tiếp 
sứ giả đã ghi lại sự kiện ngoại giao này trong hai bài thơ được chép 
lại trong Dụ An thị tập. Lời tiểu dẫn của bài thơ cho biết, bức quốc 
thư của vua Miến Điện phải qua bốn lần phiên địch mới chuyển sang 
được tiếng Việt. Quốc thư có đoạn viết: “Ngày đầu năm đã sai sứ thần 
đi qua các xứ Tôn, Lão, Lễ, hỏi thăm đường sang An Nam để giao 
thiệp. Bên mặt trời lặn, bên mọc trời mọc, cũng là một trời, chẳng lấy 
øì làm xa lắm. Từ nay bắc cầu vàng, cầu bạc đi lại với nhau thì thêm 
bên chặt, tươi đẹp”!9, 


4. Trên cơ sở thắng lợi của phong trào Tây Sơn, vương triểu Tây 
Sơn được thành lập với ba chính quyển: Hoàng đế Quang Trung 
Nguyễn Huệ đóng đô ở Phú Xuân, Hoàng đế Trung ương Nguyễn Nhạc 
đóng đô ở Quy Nhơn, Đông Định vương Nguyễn Lữ đóng đô ở Gia 
Định. Ngoài ra sự chia sẽ lực lượng và mâu thuẫn nội bộ của ba chính 
quyền, vương triểu Tây Sơn còn đứng trước mối đe dọa của những thế 
lực thù địch bên trong và bên ngoài. 


* Nguyễn Quốc Vinh, Góp thêm tư liệu uê quan hệ chiến sự uà ngoại giao Việt - 
Thanh thời Tây Sơn: Bộ tranh bình định An Nam chiến đô có thơ đê oịnh bằng ngự 
bút của uua Càn Long, Việt Nam học, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2000, T. 1, tr. 297 - 317. 

® Trần Nguyên Nhiếp, An Nam quân doanh ký yếu, bản chép tay, Bắc Kinh đồ thư quán. 

!9 Phan huy Ích, Dự Am thị tập. 


104 


Năm 1790 đã hình thành một sự liên kết giữa lực lượng tàn dư 
của nhà Lê ở phía bắc, lực lượng Nguyễn Ánh ở phía nam với một số 
thế lực chống đối ở nước ngoài. Một kế hoạch phối hợp tấn công vương 
triều Tây Sơn được xác lập. 


- Lê Duy Chỉ là em ruột Lê Chiêu Thống tập hợp lực lượng chống 
Tây Sơn ở vùng biên giới phía bắc mà căn cứ chính là Bảo Lạc (Cao 
Bằng). Lê Duy Chỉ được một số quan lại địa phương nhà Thanh giúp 
đỡ và cho người sang liên kết với Vạn Tượng và Xiêm. Từ đây Lê Duy 
Chỉ sẽ đánh xuống Tuyên Quang, Thái Nguyên, uy hiếp Thăng Long. 


- Phong kiến Xiêm đang thống trị Vạn Tượng, lập nên vương triều 
Chậu Nan (1782-1792) thân Xiêm. Vua Xiêm thúc ép Chậu Nan cùng 
một số Chậu Mường vùng Trấn Ninh, Trịnh Cao, Quy Hợp đánh phá 
vùng Nghệ An, Thanh Hóa. 


- Nguyễn Ánh đã chiếm lại Gia Định sẽ đánh ra vùng Bình Thuận 
thuộc quyền kiểm soát của Nguyễn Nhạc. 


Quang Trung đã cử sứ giả sang Viêng Chăn thông hiếu nhưng bị 
thế lực thân Xiêm bắt giữ và giải sang Xiêm. Trước âm mưu liên kết 
nguy hiểm đó, Quang Trung quyết định mở cuộc tiến công, kiên quyết 
và chủ động phá tan kế hoạch của chúng. Năm 1791, đốc trấn Nghệ 
An là Trần Quang Diệu được lệnh cùng Đô đốc Nguyễn Văn Uyến đem 
một đạo quân tỉnh nhuệ tiến về phía tây, đánh tan lực lượng thân 
Xiêm ở Vạn Tượng. Trong ð tháng, quân Tây Sơn nhanh chóng đánh 
đuổi quân Xiêm ra khỏi Viêng Chăn, truy kích đến tận biên giới Xiêm 
rồi rút quân về nước, 


Cùng lúc ấy một đạo quân Tây Sơn khác từ Thăng Long tiến lên 
phía bắc tiêu diệt lực lượng Lê Duy Chỉ, san bằng căn cứ Bảo Lạc)Ê, 
Lê Duy Chỉ bị bắt sống đem về Phú Xuân trị tội. 


Bằng hai đòn tấn công đó, thế lực chống Tây Sơn ở phía bắc bị đập 
tan. Trong cuộc tấn công sang Vạn Tượng, quân Tây Sơn được nhân đân và 
nhiều tù trưởng yêu nước Lào đồng tình, hưởng ứng cùng chống lại Xiêm. 
Biên niên sử Lào ghi nhận sự kiện trên và cho biết cụ thế, Chậu mường 
Xiêng Khoảng đã đem 3.000 quân phối hợp chiến đấu với quân Tây Sơn Š. 


l. Đại Nam chính biên liệt truyện, phần Ngụy Tây liệt truyện, Q.30, tờ 40b, tờ 28hb 
lại chép vào năm Tân Hợi - 1791 với số quân một vạn. 

13 Đại Nam chính biên liệt truyện, Q.30, tờ 41a chép đạo quân Trần Quế: Diệu từ 
Vạn Tượng rút về nước, rồi lại được lệnh tiến lên Báo Lạc. 

!3 Mahả Xila Viravoong, Lịch sử Lào từ thượng cổ đến giữa thế kỷ XIX, Nxb Giáo 
dục, Viêng Chăn, 1957. 


105 


Vùng Viêng Chăn còn lưu truyền đến nay một bài ca dân gian kể lại 
cuộc tiến công của quân Tây Sơn và phản ánh thái độ ủng hộ của 
nhân dân Lào''. 


Sau đó, năm 1792 quân Xiêm trở lại chiếm Viêng Chăn và tiếp 
tục thống trị Vạn Tượng. Nhiều chúa Lào yêu nước vẫn giữ mối liên 
lạc với chính quyền Tây Sơn qua đôn Quy Hợp và Đốc trấn Nghệ An 
để thông báo tình hình và mong quân Tây Sơn sang giúp Lào đánh 
đuổi quân Xiêm'. Biên niên sử Lào còn cho biết năm 1794 tiểu vương 
Luông Phabăng tố cáo với vua Xiêm là tiểu vương Viêng Chăn liên kết 
với Chậu mường Nakhon Phanôm có ý định dựa vào Tây Sơn chống 
lại vua Xiêm!. 

Trong cuộc đấu tranh chống xâm lược Xiêm, Thanh, vương triểu 
Tây Sơn đã gây dựng được quan hệ thân thiện và sự đồng tình ủng hộ 
của một số chúa mường và những người Lào yêu nước cũng đang đấu 
tranh chống sự can thiệp và thống trị của vua Xiêm. 


5. Ở Gia Định, năm 1787 - 1788 Nguyễn Ánh đã trở lại, đánh bại 
chính quyền Nguyễn Lữ, chiếm lại vùng đất này và tổ chức lực lượng 
chống lại Tây Sơn. Sau thất bại của quân Xiêm, vua Xiêm vẫn tiếp tục 
giúp đỡ Nguyễn Ánh, cho sống lưu vong và trú ngụ tại một vùng ngoại 
vi Bangkok, cho phép khai khẩn đồn điển, đóng chiến thuyển để nuôi 
dưỡng lực lượng. Nhưng sau khi cuộc xâm lược của quân Thanh bị đại 
bại và âm mưu liên kết giúp Lê Duy Chỉ bị đập tan, vua Xiêm phải 
từ bỏ tham vọng can thiệp vào nước Đại Việt. Năm 1792, Nguyễn 
Ánh gửi thư xin vua Xiêm “đem trọng binh đánh Nghệ An” để 
phối hợp với những cuộc tiến công của quân Nguyễn, vua Xiêm 
không nhận lời. Thế lực ngoại bang mà Nguyễn Ánh dựa vào là tư 
bản Pháp. Nhờ sự vận động và môi giới của một số giáo sĩ người Pháp 
mà đại diện là Bá Đa Lộc (Pigneau de Béhaine), hiệp ước Versailles 
đã được ký kết giữa Bá Đa Lộc, đại diện cho Nguyễn Ánh và đại diện 
của vua Pháp ngày 28-11-1788. Do sự bùng nổ của cách mạng Pháp 
hiệp ước này không được thực thi, nhưng Bá Đa Lộc vận động một số 
tư bản thuộc địa ra sức quyên tiền, mộ lính, mua sắm vũ khí, cử sĩ 
quan sang giúp xây thành kiểu Vauban, đóng chiến thuyển hỗ trợ cho 
Nguyễn Ánh. 


'* Văn Linh, Đất nước hoa Chămpa, Nxb Phố thông, Hà Nội, 1972, tr. 168 - 169. 
!Š Thư viện Nghĩa Bình, 7Ð mục uê Tây Sơn - Nguyễn Huệ, Quy Nhơn, 1988. 

1 Mahá Xila Viravoong, Lịch sử Lào từ thượng cổ đến giữa thế kỷ XIX, Sảd. 

1 Sứ quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sảd, T, 2, tr. 155. 


106 


Quang Trung theo đõi rất sát điễn biến tình hình phía nam, đánh 
giá đúng nguy cơ phục hồi của Nguyễn Ánh và âm mưu can thiệp của 
tư bản Pháp. Năm 1792, sau khi đã đánh bại những âm mưu nổi loạn 
trong nước, củng cố chính quyền mới, Quang Trung chủ trương mở 
một cuộc tiến công lớn vào phía nam nhằm bao vây tiêu diệt toàn bộ 
lực lượng Nguyễn Ánh và tư bản Pháp ở Gia Định. Ngày 10 tháng Bảy 
năm Nhâm Tý tức ngày 27-8-1792, Quang Trung phát một bài hịch 
kêu gọi quan đân hai phủ Quảng Ngãi, Quy Nhơn hưởng ứng cuộc tiến 
quân của quân đội Tây Sơn và tuyên bố: “Ta đã sửa soạn hai đạo thủy 
bộ hùng binh và sẽ thân hành kéo vào đánh bại quân giặc đã như bẻ 
gãy cành khô củi mục”. Ông coi Nguyễn Ánh chỉ là “cái thây ma đất 
Gia Định” mà “trong trận giao tranh với ta, binh lính của chúng đều 
bị đánh cho tan tác, tướng tá của chúng đều bị giết chết, đất Gia Định 
đã đây rẫy xương khô của bọn chúng” và vũ khí của tư bản Pháp cũng 
không đáng sợ “có gì lạ để nói với ta về những khinh khí cầu và tàu 
bọc đồng của chúng”!°. Sau khi bài hịch phát ra 19 ngày, kế hoạch 
tiến công chắc chắn đã được chuẩn bị chu đáo nhưng chưa kịp thực 
hiện thì Quang Trung từ trần đột ngột ngày 29 tháng Bảy năm Nhâm 
Tý tức ngày 15-9-1792. Trước khi mất, Quang Trung con trăn trối về 
mối “quốc thù Gia Định”. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn, tạo cơ 
hội cho Nguyễn Ánh và tư bản Pháp thoát đòn trừng phạt và tiêu điệt 
của quân đội Tây Sơn đo Quang Trung đích thân chỉ huy và sau đó có 
thể phát triển để cuối cùng do sự suy yếu của vương triều Tây Sơn, 
đánh bại vương triều này lập ra vương triêu Nguyễn. 


Phong trào Tây Sơn và vương triểu Quang Trung đã lập nên 
những kỳ tích trong lịch sử Việt Nam và tác động mạnh mẽ đến lịch 
sử một số nước của khu vực trong cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo 
vệ độc lập dân tộc. 


!® Phan Huy Lê, Định Xuân Lâm, Một bài hịch của Quang Trung, Tạp chí Nghiên 
cứu lịch sử, số 79, 10-1965, tr. 11. Căn cứ vào bản dịch tiếng Pháp của De La Bissachère, 
còn nguyên văn chữ Hán hay chữ Nôm chưa tìm thấy. 


107 


MÂU THUẪN XÃ HỘI Ở THUẬN HÓA - 
PHÚ XUÂN TRƯỚC NĂM 1786 


PHAN THUẬN AN 


Nguyễn từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII đã dẩy đân tộc ta vào 

một cuộc chiến tranh tương tàn tai hại, gây nhiều thiệt thòi cho 
sự phát triển kính tế - xã hội của đất nước. Nhất là vào thế kỷ XVIII, 
“chế độ phong kiến bước vào giai đoạn khủng hoảng sâu sắc và toàn 
diện. Tất cả những mâu thuẫn, những ung nhọt chứa đựng trong xã 
hội phong kiến đến đây bộc lộ một cách gay gắt và bùng nổ thành 
những cuộc đấu tranh xã hội mang tính chất phổ biến và kịch liệt 
chưa tùng có trong lịch sử ”!. 


Sĩ tranh chấp quyền lực giữa các dòng họ Lê - Mạc - Trịnh - 


Chính sự chia rẽ giữa các thế lực ấy đã đưa cuộc khởi nghĩa của 
phong trào Tây Sơn đến chỗ vinh quang. Nguyễn Huệ, người anh hùng 
kiệt xuất của thời đại ấy đã lần lượt phá tan từng mảng xâ hội mâu 
thuẫn, bất công, nhiễu nhương từ Nam ra Bắc để bước đầu đưa đất 
nước đến chỗ thống nhất, 


Một trong những mảng xã hội nhiêu khê nhất lúc bấy giờ là Thủ 
phủ Phú Xuân, trung tâm chính trị Đàng Trong của các chúa Nguyễn, 
vừa lọt vào tay quân Trịnh (1775). 

Để thấy rõ tại sao Nguyễn Huệ mở cuộc hành quân ra đánh chiếm 
Phú Xuân vào năm 1786, chúng tôi thử phác họa lại bộ mặt tiểu tụy, 
mục nát của xã hội Đàng Trong nói chung và Phú Xuân nói riêng. 


1. BỔI CẢNH XÃ HỘI CHUNG Ở ĐÀNG TRONG: 


Có thể nói hơn 200 năm từ thời chúa Nguyễn Hoàng (1558 - 1613) 
đến thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738 - 1765) là thời kỳ các chúa 
Nguyễn gây dựng được một thế lực vững mạnh ở Đàng Trong, và tạo 
ra được một bộ mặt xã hội tương đối ổn định, ít nhất là ở Phú Xuân. 
Nhưng, cái trật tự của xã hội được tổ chức theo kiểu Nho giáo ấy đã bị 


` Lịch sử Việt Nam, tập 1, Nxb ]hoa học xã hội, Hà Nội, 1971, tr. 319, 


108 


xáo trộn, chao đảo ngay sau cái chết của chúa Nguyễn Phúc Khoát vào 
năm 1765. Từ đó, ngôi nhà của các chúa Nguyễn như bị đột từ trên 
nóc dột xuống và mối mọt bắt đầu gặm nhấm từ trong ra ngoài. Việc 
đưa người lên kế tục sự nghiệp chúa lúc ấy là một vấn đề rất phức tạp, 
gây nên những rắc rối xáo trộn trong triều đình. 


Chúa Nguyễn Phúc Khoát có 30 người con, 18 trai và 12 gái. Lúc 
còn tại vị ông đã phong cho người con trai thứ 9 là Nguyễn Phúc Hiệu 
(1789 - 1760) lên làm thế tử để nối ngôi chúa, nhưng Hiệu chết sớm 
hơn ông ð năm. Bấy giờ, ông đưa người con đâu là Nguyễn Phúc 
Chương (1732 -1763) lên thay thế, nhưng Chương cũng lại chết sớm 
hơn ông 2 hai năm. Triểu đình đưa 2 người khác ra để lựa chọn: 
Nguyễn Phúc Dương (con trai độc nhất của Nguyễn Phúc Hiệu) và 
Nguyễn Phúc Luân (còn đọc là Côn, 1733 - 1765, con trai thứ hai của 
chúa). Vì Dương là cháu nội còn quá nhỏ, trong khí đó Luân đã hơn 30 
tuổi, cho nên khi chết, chúa đã để di chiếu lại, quyết định lập Luân 
lên nối ngôi mình. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, quyển thần Trương Phúc Loan ỷ quyển 
cậy thế đổi tờ di chiếu, lập người con thứ 16 của chúa Nguyễn Phúc 
Khoát là Nguyễn Phúc Thuần mới 12 tuổi lên ngôi. Sở đĩ vậy, vì Loan 
là anh em họ của mẹ Thuần: Thuần gọi Loan bằng cậu. 


Loan thấy Phúc Luân là người lớn tuổi, thông minh và quả quyết, 
sợ không điều khiển được, nên mạo chiếu bỏ ông vào ngục. Ông này vì 
ưu uất mà chết, cũng trong năm 1765. Từ đó, Loan có toàn quyển 
trong tay để hành động theo tham vọng của mình. Vừa tham quyển 
vừa tham tiển, ông đã quấy động cả triểu đình Phú Xuân. Không bao 
lâu sau, ông giữ đến chức Quốc phó. 


Như vây, sau cái chết của Nguyễn Phúc Khoát, triều đình Đàng 
Trong trở nên mất kỷ cương và càng ngày càng yếu kém. Sự rối loạn 
nội tại ấy của giai cấp cai trị ở Phú Xuân là một trong những nguyên 
nhân gây ra cuộc nổi dậy của phong trào Tây Sơn từ năm 1771. Bốn 
năm sau, khi lực lượng nghĩa quân đã đánh chiếm được vùng đất từ 
Quảng Ngãi đến Phú Yên, thì Đàng Ngoài, chúa Trịnh Sâm sai lão 
tướng Hoàng Ngũ Phúc kéo 3 vạn quân sĩ vào Nam để lợi dụng tình 
thế, đục nước béo cò, lúc đầu lấy cớ là mượn đường đi đẹp “giặc” 
Tây Sơn giùm cho chúa Nguyễn, rổi nói vào tiêu diệt quyển thần 
Trương Phúc Loan giúp cho Phú Xuân. Nhưng đến năm 1775, tình 
hình cho thấy rõ sự thật là đạo quân viễn chinh hùng hậu ấy vào 
đây để chiếm thủ phủ Đàng Trong. Bấy giờ, Phú Xuân trở nên rối 


109 


loạn, quân Nguyễn chống cự yếu ớt, chúa tôi phải xuống thuyền chạy 
vào Nam lánh nạn. Quân Hoàng Ngũ Phúc chiếm Thuận Hóa một 
cách dễ dàng, đặt chân đến Thủ phủ các chúa Nguyễn như vào chốn 
không người. 

Sau đó, quân Trịnh vượt đèo Hải Vân vào lấy Quảng Nam và đột 
nhập địa phận Quảng Ngãi. Thấy lực lượng của Hoàng Ngũ Phúc đang 
mạnh, thủ lĩnh Nguyễn Nhạc xin hòa hoãn và yêu cầu cho làm tiền 
khu đi đánh quân Nguyễn ở trong Nam. Phúc bằng lòng và ban cho 
Nhạc chức Tây Sơn Hiệu trưởng Tiền phong Tướng quân. Bấy giờ, ở 
Quảng Ngãi đang xảy ra nạn đói và bệnh dịch, dân chúng chết nhiều 
và quân Trịnh cũng chết mất quá nửa. Hoàng Ngũ Phúc rút quân 
lui về đóng ở Thuận Hóa. Vì bị bệnh, ông xin về Bắc, nhưng chết 
đọc đường (cuối 1775). Quyền lãnh đạo Phú Xuân được chúa Trịnh 
giao cho Bùi Thế Đạt (1775 - 1776), rồi Phạm Ngô Cầu (1776 - 1786) 
với 3 vạn quân dưới trướng. Trong thời gian 11 năm từ 1775 đến 
1786, quân Trịnh đã làm chủ Thuận Hóa - Phú Xuân và đã áp dụng 
một chính sách quân quản võ biển khắc nghiệt đối với nhân dân 
địa phương. 


Trong khi đó thì cuộc chiến đấu của quân Tây Sơn chống lực lượng 
của chúa tôi họ Nguyễn vẫn đang tiếp diễn trên một địa bàn rộng lớn 
từ Quảng Nam vào đến Nam Bộ. Tình trạng chiến tranh này đã cắt 
đứt nguồn cung cấp lương thực và nhiều thứ khác từ trong Nam 
cung cấp cho Thuận Hóa, làm cho sinh hoạt của nhân dân ở đây 
ngày càng thêm khốn đốn. Cuộc sống trong xã hội mất ổn định. 
Dân tâm bị chao đảo. Người ta mất tin tưởng ở những gì đang thấy 
trước mắt, tức là giai cấp cai trị mới, nhất là lớp quan tham nhũng 
lại từ Đàng Ngoài vào và số binh lính vô kỷ luật đang đồn trú ở đây. 
Do vậy, người ta đặt hy vọng vào lực lượng “áo vải cờ đào” đang gặt 
hái được những thành quả tốt đẹp ở trong Nam và đang phát triển 
mạnh mẽ, đặc biệt là sau chiến thắng chống quân Xiêm tại Mỹ Tho 
năm 1785. 


H. XÃ HỘI PHÚ XUÂN TRƯỚC NĂM 1786: 


Trong các xã hội quân chủ, người ta thường chia các tầng lớp 
nhân dân ra làm bốn hạng: sĩ, nông, công, thương. Nhưng nhìn vào xã 
hội Phú Xuân trong thế kỷ XVIII, người ta thấy nổi bật hai giai cấp 
chính, là giai cấp cai trị và giai cấp bị trị. Cuộc sống của họ trái ngược 
nhau rõ rệt. Một đàng thì giàu có, xa hoa, một đàng thì bần cùng, 
khốn khổ, sưu cao thuế nặng, bị áp bức đủ điều. 


110 


A. CUỘC SỐNG XA HOA CỦA GIAI CẤP CAI TRỊ: 


Ngay từ khi mới vào trấn thủ Thuận Hóa, các chúa Nguyễn đã cố 
gắng xây dựng một thế lực đủ mạnh để thực hiện chủ trương diệt 
Trịnh phù Lê. Nhưng, sau khi cuộc nội chiến Trịnh - Nguyễn phân 
tranh kéo dài bất phân thắng bại, các chúa Nguyễn có tham vọng 
thiết lập ở Đàng Trong một chính quyền biệt lập để hùng cứ một 
phương. Đến giữa thế kỷ XVII, tham vọng đó đã được bộc lộ rõ hơn 
qua sự kiện chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương ở Phú Xuân, kiến 
thiết Thủ phủ ở đây thành ra một đô thành tráng lệ, tổ chức bộ máy 
hành chính từ Trung ương đến địa phương, thay đối phong tục tập 
quán và y phục của nhân dân cho khác với Đàng Ngoài. 


Giai cấp cai trị, từ quý tộc, triều thần, quan lại đến cường hào ác 
bá đều đua nhau bóc lột sức người, sức của của nhân dân để hưởng lạc. 


“Nhà Nguyễn lấy vàng trang sức các khí mảnh trong nội cung, 
mỗi năm thường dùng đến 40 thoi vàng (mỗi thoi gồm 10 lượng)”. 


Qua Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn đã cho chúng ta biết rất nhiều 
thông tin liên quan đến sự xa hoa lãng phí của các quan lại bấy giờ, 
chẳng hạn như: 


“Quan viên lớn nhỏ không ai là không nhà cửa chạm gọt, tường 
vách gạch đá, the màn truớng đoạn, đồ đạc đồng thau, bàn ghế gỗ đàn 
gỗ trắc, chén mâm đồ sứ đồ hoa, yên cương vàng bạc, y phục gấm vóc, 
chiếu đệm mây hoa, phú quý phong lưu, đua nhau khoe đẹp Ẻ. 


Trong giai cấp cai trị ở Phú Xuân vào cuối thời các chúa Nguyễn, 
chắc hẳn Trương Phúc Loan là một nhân vật điển hình nhất. Lòng 
tham của và tính háo danh của ông đã được rất nhiều tài liệu đương 
thời và sau đó ghi chép lại. Một số người phương Tây bấy giờ có mặt 
tại Thủ phủ Đàng Trong, đặc biệt nhất là Pierre Poirve, một thương 
gia người Pháp, đã mô tả rõ bản tính xấu xa, xảo trá của Trương Phúc 
Loan. Theo chứng nhân lịch sử ấy thì: 


“Vị quyển thần này mỗi năm có thể thu lợi được bốn, năm vạn 
quan về việc kiểm soát tàu bè... Vị quan đó giàu có đến nỗi, sau một 
vụ nước lụt, vàng của ông đựng trong hòm đem ra phơi bày khắp cả 


? Lê Quý Đồn, Phủ biên tạp lục, bản dịch của Lê Xuân Giáo, tập 2, Sài Gòn, 1978, 
tr. 52. 

# La Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch của Viện Sử học, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, 1977, tr. 335. 


111 


sân mới hết”. Và, tay buôn ngoại quốc này cũng bị Trương Phúc Loan 
quyt một số tiền khá lớn”. 


Để cho sự kiện được rõ hơn, chúng ta thử đọc lại một đoạn trong 
Đại Nam thực lục: 


“Trương Phúc Loan làm quốc phó, giữ việc Hộ bộ, quản cơ Trung 
tượng, kiêm tàu vụ, cho thu thuế sản vật nguồn vàng Thu Bồn và các 
nguồn Đồng Hương, Trà Sơn, Trà Vân làm ngụ lộc. Loan sai người 
riêng làm trưng thu, hàng năm được số vàng vô số mà nộp thuế cho 
nhà nước chỉ 1, 2 phần 10. Các thứ thuế nguồn về ngà voi, sáp ong, 
mật ong, mỗi năm thu bạc đến hơn 200 lạng. Của báu chất như núi. 
Con là Thặng và Nhạc đều lấy công chúa (Thặng lấy công chúa Ngọc 
Nguyện, Nhạc lấy công chúa Ngọc Đảo) làm đến chưởng dinh, cai cơ. 
Cả nhà Loan sang yêu quyền thế, át cả trong ngoài. Lại đem bè đảng 
là bọn Thái Sinh chia giữ những bến trọng yếu. Loan càng ngày càng 
luông tuông, người ta gọi là Trương Tần Gối... 


“.„ Nội hữu chưởng dinh Tôn Thất Nghiễm, chưởng Thủy cơ Tôn 
Thất Viên (hai đại thần khác trong triểu)... chỉ say mê tửu sắc, không 
để ý đến việc nước. Loan thấy thế bèn không kiêng nể gì, bán quan, 
buôn tước, ăn tiên tha tội, hình phạt phiển nhiễu, thuế má nặng nề, 
nhân đân đều lấy làm khổ. Trong khoảng 4, 5 năm, tai dị hiện ra 
luôn, đất động, núi lở, sao sa, nước đó, trăm họ đói kém, trộm cướp 
tứ tung”Ê. 

Đó là một số hình ảnh thối nát của bộ máy cai trị tại Phú Xuân. 
Chính quyền Trụng ương đã như thế thì các quan lại ở địa phương tha 
hồ áp bức, bóc lột nhân đân. 


Để được bóc lột nhân dân, bọn nhà giàu chỉ việc bổ tiền ra mua 
quan tước là thay đối địa vị ngay. Họ “chỉ cần nộp đủ một số tiển và 
lễ vật quy định là được bổ làm quan. Do đó, chỉ riêng ở đơn vị hành 
chính cơ sở là xã mà có nơi có đến 20 xã trưởng và 16, 17 nhân viên 
thu thuế (gọi là tướng thần)”. 


* 8 Dẫn bởi Lê Ngọc Trụ và Phạm Văn Luật, Nguyễn Cư Trinh uới quyển Săi Vãi, 
Tân Việt xuất bán, Sài Gòn, 1951, tr. 30; 32 - 33. Xem thêm: L.Cadière, Quelque ftgues 
đe la Cour de Vo-Vuong:, B.A.V.H, 1918, tr, 253 - 306. 

® Quốc Sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, bản dịch của Viện Sử học, tập 1, 
Nxb Sử học, Hà Nội, 1862, tr. 232 - 236. 

T Lịch sử Việt Nam, Sđủ, tập 1, tr. 334. 


112 


B. CUỘC SỐNG KHỐN KHỔ CỦA GIAI CẤP BỊ TRỊ: 


Trong xã hội Đàng Trong nói chung uờ xã hội Thuận Hóa nói 
.riêng, hạng người chiếm tuyệt đại đa số là nông dân. Họ đã di cư từ 
các tính Thanh Nghệ oà các tỉnh khác ở miền Bắc uào đây qua các 
triều đại trước khi xảy ra uụ Trịnh - Nguyễn phân tranh để kiếm đất 
mới làm ăn. Họ cực lực khai phá đất hoang để canh táe, tợo ra của cải 
uột chất mà sinh sống. Nhưng rôi họ căng bị các tầng lớp quan lại uà 
giới địa chủ lợi dụng, chèn ép để làm giàu. 

Theo con số thống kê của Lê Quý Đôn thì vào năm 1776, 8 huyện 
và 1 châu ở Thuận HóaŸ có diện tích ruộng đất tổng cộng là 265.507 
mẫu, gồm 122.306 mẫu đất hoang và 153.181 mẫu đất đang canh tác; 
8 huyện và 1 châu ấy chia ra thành 862 xã, thôn, phường, với dân số 
tổng cộng là 126.857 người”. Tính ra mỗi người đều có đến hơn 1, 2 
mẫu đất để canh tác trông trọt. Như vậy đáng lẽ lúa gạo phải dư thừa 
trên thị trường, nhưng, cũng theo tác giả Phủ. Biên Tạp Lục, trong 
thực trạng xã hội Thuận Hóa - Phú Xuân thời bấy giờ “giá gạo đã thật 
đắt, mà giá ruộng cũng lên cao. Nhân đân ba huyện Hương Trà, 
Quảng Điền và Phú Vang vì việc cầm ruộng và chuộc ruộng rồi sinh 
ra những việc kiện thưa nhau mãi...”19, 


Trong khi nông đân phải đi thuê ruộng với giá ngày càng cao để 
cày cấy thì cuộc sống của giới “công thương” cũng chẳng khá hơn gì. 
Trong xã hội ấy, hai giới thợ thuyền và buôn bán chỉ chiếm thiểu số, 
nhưng ở tại Phú Xuân thì tỷ lệ công thương lại chiếm khá cao, vì bấy 
giờ Phú Xuân đã trở thành một đô thị, nơi sinh sống của giới quan lại, 
quý tộc và nhà giàu, những kể ăn trên ngồi trốc, những kê có nhiều 
quyển và nhiều tiên. Thủ phủ Đàng Trong vào giữa thế kỷ XVIII là 
một trung tâm buôn bán và thủ công mỹ nghệ, cho nên đã thu hút 
khá nhiều nghệ nhân về làm ăn sinh sống tại đây. Thương cắng 
Thanh Hà, rồi phố Bao Vinh ở hạ lưu sông Hương là những trung tâm 
thương mại, tấp nập ghe thuyển các nơi đến buôn bán, kể cả một số 
tàu bè nước ngoài. Nhưng, hàng hóa trao đổi với ngoại quốc tại đây 
chủ yếu chỉ phục vụ giai cấp cai trị. Luông giao thông mạnh nhất là 
giữa Gia Định và Thuận Hóa, hay nói cụ thể hơn, giữa Phú Xuân và 
Đồng Nai. Vì thế, lúc đó xuất hiện câu ca đao: 


® Đất Thuận Hóa bấy giờ từ nam Bố Chính trở vào, chia ra hai phủ: phủ Quảng 
Bình gồm 3 huyện, 1 châu, và phủ Triệu Phong gồm 5 huyện, 
®,19 Phủ biên tạp lạc, bản dịch của Lâ Xuân Giáo, Sđd, tr. 252; 263. 


118 


Làm trai cho đúng nên trai 
Phú Xuân đã trải, Đông Nơi đã từng. 


Hàng hóa thường trao đổi trên tuyến buôn bán này là lúa gạo chở 
ra từ Gia Định uà đồ thủ công mỹ nghệ chở uào từ Thuận Hóa. 


Về tiểu thủ công nghiệp, xã hội Phú Xuân có những yêu cầu riêng 
của nó cần phải đáp ứng. Đây là trung tâm chính trị và văn hóa của 
Đàng Trong, cho nên, nó đòi hỏi rất nhiều đổ thủ công mỹ nghệ. Do 
vậy, có rất nhiều phường hội đã được hình thành tại đây với những 
nhóm thợ làm ăn cùng nhau trong những ngành nghề chuyên biệt. 
Các cộng đồng xã hội nhỏ ấy đã được thành lập như kiểu ta thường 
nghe trong câu hò ru em của địa phương từ đó đến nay: 


.. Chợ Dinh bán áo con trai, 
Triêu Sơn bán nón, Mậu Tài bán kừm. 


Phổ biến nhất ở Phú Xuân bấy giờ là các phường thợ mộc, nễ, dệt, 
đô gốm, gạch ngói, đúc đông, chạm trổ... 


“Trong các phường dệt ở chung quanh Phú Xuân cũng. có những 
xướng thủ công có đến 15 thợ dệt”. 


Hàng hóa thủ công và nông nghiệp sản xuất nhiều, do vậy, chợ 
búa lập ra khắp nơi, đường như làng nào cũng có chợ. 


Nhưng, chính quyển đương thời đã đánh thuế rất nặng vào cả ba 
ngành nông, công, thương. Vào năm 1774, ở Thuận Hóa và Quảng 
Nam có hàng trăm thứ thuế khác nhau như: thuế chợ, thuế đò, thuế 
đâm phá, nguồn lạch, thuế trâu bò, thuế điên thổ, thuế mây tre, thuế 
trái cây.. Riêng thuế điển thổ, ở Thuận Hóa, chính quyển chúa 
Nguyễn đã thu đến 3.533.360 thăng thóc'?. 


“Trong các thứ thuế kể trên, những nơi có thuế chợ và thuế đò 
đều tăng thuế hơn trước quá nặng nề. Cả đến mỡ heo và trầu cau cũng 
đều bị đánh thuế, thật là vụn vặt! 


“Trong việc đánh thuế, quan (tức là nhà nước) chỉ được một phần, 
mà kẻ đi thu thuế thủ lợi đến hai phần, vì thế mà nhân dân ta thán 
chính phủ”, 


Nhìn chung cả ba giới công, nông, diườïg ở Thuận Hóa - Phú 
Xuân vào giữa thế kỷ XVIII đều đã sống trong một hoàn cảnh rất khó 
khăn, nhất là về mặt kinh tế, do sự bóc lột của giai cấp cai trị. ˆ 


11 Lịch sử Việt Nam, tập 1, tr. 333. 
12 13 phủ biên tạp lục, bản địch của Lê Xuân Giáo, Sđd, tập 2, tr. 8; 10. 


114 


Ghi nhận về tình trạng xã hội Phú Xuân trước năm 1786, ngoài 
Pierre Poivre và Lê Quý Đôn, còn có một số chứng nhân khác nữa, 
chẳng hạn như Diego de Jumialia, Hoàng Quang... 


Giáo sĩ D. de đumialla lúc đó đang có mặt tại Phú Xuân, cho biết 
rằng khi nghĩa quân Tây Sơn chưa đủ sức để tiến ra Thuận Hóa, họ cố 
làm sao dồn Thủ phủ chúa Nguyễn vào ngõ bí. Để phong tỏa về mặt 
kinh tế, bọ cắt hẳn các đường thông thương thủy bộ với triểu đình 
làm cho giá sinh hoạt ở đây vọt lên rất cao. Triều đình cũng phải trải 
qua một cơn thiếu thốn, vì chỗ này không sản xuất gì, và tất cá thực 
phẩm phải mua ở ngoài vào. “Thường năm đến độ tháng 6, thường có 
hàng nghìn thuyển chở thóc ở Gia Định ra tiếp tế, nhưng năm đó 
(1774), không có một thuyền nào”, Khi Mạc Thiên Tứ biết được tình 
trạng thiếu ăn ở Huế, cho chở lúa ra lại bị quân Tây Sơn chặn đường 
lấy hết ở ngoài khơi Quy Nhơn'Ê, 


Hoàng Quang là một nhà thơ ẩn dật tại Phú Xuân lúc ấy. Qua tác 
phẩm Hoài Nam khúc của mình, ông đã mô tả khá tỉ mi và xác thực 
bộ mặt xã hội hết sức bi đát của Thủ phủ Đàng Trong. 

Vì sách lược phong tỏa kinh tế bừa bãi của chúa tôi họ Nguyễn lúc 
mạt vận, nhân dân Thuận Hóa - Phú Xuân đã lâm vào tình trạng 
khan hiếm lương thực thực phẩm rất trầm trọng. Hoàng Quang viết: 


Cơ hàn cực nỗi muôn dân, 
Gạo mua bạc nén, cá cân tiền đông. 
Một ngày uí bằng ba đông, 
Muôn ngàn cũng hết, tay không thế nào? 
Gạo ăn cũng uí trời cao, 
Một Hên một cáp gạo sao cho đây. 
Nghĩ nào ăn đắng nuốt cay, 
Năm tiền chưa động đơm đẩy bát cơm. 


(Hoài Nam khúc, câu 382 - 390). 


Dù có nhiều tiền cũng khó mua được gạo mà ăn, tình trạng củi 
quế gạo châu ấy đã được ông mô tả rõ trong một bài vãn. Hai câu sau 
đây nói lên được mức độ còng cực của sự khan hiếm hàng hóa và thực 
phẩm trên thị trường thời ấy: 


!° Dẫn bởi Nguyễn Phương, Tây Sơn lấy Nam Hà, Tạp chí Đại học, số 27, Huế, 
1962, tr. 141. 


15 Quốc Sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam liệt truyện, bản dịch của Viện Sử học, Nxb 
Thuận Hóa, Huế, 1998, tập 1, tr. 179 - 180. 


115 


“Nhà nuôi bữa, kế hồn không kể xác, khổ não thay, cá lượng vảy, 
thuốc lượng điếu, củi bán cân. 


“Chợ mua tiền, thấy tốn chẳng thấy ăn, thiết tha bấy, bánh bán 
lá, khoai bán xâu, cơm đóng oản” (Câu 49 - 50). 
Trong xã hội ấy 90% là giai cấp bị trị, đều lâm vào tình trạng cơ 
hàn, khốn đốn: 
Đoái trông thiên hạ mười phần, 
Cơ hàn. hết chín, giàu ăn mấy người. 


(Câu 451 - 452} 


Do vậy, nạn trộm cắp, cướp giựt và các tệ nạn xã hội khác điễn ra 
liên tục ngày đêm: 


“Mõ thâu đêm mấy đoàn bê cướp, thương hỡi thương, giàu súc tích 
chẳng động ăn. 

“Gạo ăn tiền một chén hẩm hìu, thảm bấy thảm, bạc tiền đồng 
thời mới bán”. (Bài văn, câu 41 - 42). 


Bức tranh xã hội ở Thuận Hóa, nhất là Phú Xuân vào cuối thời 
các chứa Nguyễn là một bức tranh đen tối. Từ Trung ương đến địa 
phương, giai cấp cai trị “chỉ bảo vệ quyển lợi của giới hoàng gia và 
quan liêu mà không để tâm săn sóc đến đám cùng đân đã nuôi họ 
bằng mồ hôi nước mắt... Làm ruộng đã chẳng đủ ăn vì nạn đóng góp 
thuế khóa, buôn bán hay làm bằng công nghệ lại thường bị chuyện 
khó dễ, người dân bị đẩy đến chỗ đường cùng...”!$, 


Thế rồi, trong thời gian quan quân nhà Trịnh vào làm chủ tại 
Phú Xuân, nhân dân ở địa phương này cũng chẳng được may mắn 
gì hơn. Ba vạn binh sĩ Đàng Ngoài vào đôn trú tại đây cũng đã uỷ 
quyển cậy thế gây ra một nạn kiêu binh không khác gì ở đất Bắc. 
Người chủ tướng của đám kiêu binh đó là Quận Tạo (tức Phạm Ngô 
Cầu) cũng vô tài bất lực. Trong Lê quý kỷ sự, tác giả Nguyễn Thu 
(1799 - 1855) viết: 


“Khi quân lính trong kinh kiêu rông làm loạn, quân nơi biên giới 
[Thuận Hóa - Phú Xuân] cũng bắt chước theo: đến đâu chúng cũng 
ngang ngược ức hiếp nhân dân làm cho lòng dân quá đỗi oán giận. 
Quận Tạo không khép quân sĩ vào kỷ luật được”, 


18 Phạm Văn Sơn, Việt sử tân biên, quyển IH, Sài Gòn, 1959, tr. 327. 
! Nguyễn Thụ, Lê quý kỷ sự, bản dịch của Hoa Bằng, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1874, tr. 28. Tham khảo thêm bản dịch của Lê Xuân Giáo, Sài Gòn, 1974, tr. 21. - 


116 


Nhân dân Thuận Hóa - Phú Xuân đã bị điêu đứng vì tệ nạn xã hội 
ấy, cho nên, ngay sau khi Phú Xuân lọt vào tay lực lượng Tây Sơn 
(1786), “bao nhiêu lính tráng [quân Trịnh] trong thành chạy trốn ra 
ngoài, đều bị thổ dân giết sạch. 


“Trong trận đánh này, mấy vạn mạng tướng sĩ đóng ở thành Phú 
Xuân đều không còn sống sót lấy một mống”!$, 


Ngoài việc bị bọn vô kỷ luật kiêu bính quấy phá, nhân dân Phú 
Xuân bấy giờ còn bị đám quan lại Đàng Ngoài những nhiễu, bót lột, 
làm tiền nữa. Họ đã dồn giai cấp bị trị ở đây “vào thế đối lập, vì thái 
độ hách địch của họ, nhất là vì những cách thế họ dùng để bóc lột dân 
đen cho được thỏa mãn lòng tham không còn ai kiểm chế. Bầu không 
khí còn nặng nể thêm khi Thuận Hóa bắt đầu phải nộp thuế cho 
Thăng Long vào năm 1777. Với lệnh thuế má, chẳng những ách cai trị 
của người Bắc Hà đè xuống nặng hơn mà còn ăn ra rộng rãi hơn trên 
nhân dân. Nói được rằng quan Bắc Hà ai cũng vơ vét, nhưng con 
người thâu được nhiều hơn cả và vì đó lòng căm phẫn của nhân đân 
dồn vào nhiều hơn, đó là quan trấn thủ [Phạm Ngô Cầu]. Bấy giờ lợi 
dụng tất cả mọi cơ hội để làm tiền... Bấy nhiêu việc không tốt đã làm 
cho người Bắc và người Nam ở Thuận Hóa dần dần trở nên những kẻ 
tử thù”?®, 


Theo tác giả Nguyễn Thu thì người lãnh đạo Thuận Hóa bấy giờ 
tại Phú Xuân (tức Phạm Ngô Câu) là người “già nua, biếng nhác, 
không làm được trò trống gì"?. “Hằng ngày, hắn chỉ để tâm vào việc 
ăn chơi ca vũ, văn đã xao lãng, võ cũng trễ tràng, không biết phòng bị 
lo xa””', Và, theo Ngô gia văn phái thì “người đứng đầu xứ đó lại là 
một người nhu nhược, chỉ quen lấy miệng lưỡi chống chế người, còn 
đến khi gặp việc quan trọng xẩy ra lại thì lại không có tài năng đối 
phó kịp thời”?. 


Trên đây là một số nét về bộ mặt thật của xã hội Thuận Hóa - 
Phú Xuân từ trong cung đình ra đến ngoài dân gian vào giữa thế kỷ 


}Š Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Kiểu 
Thu Hoạch, tập 1, Nxb Văn học, Hà Nội, 1984, tr. 104. Tham khảo thêm bản dịch của 
Ngô Tất Tế, Phong trào Văn hóa tái bán, Sài Gòn, 1959, tr, 81, 

)® Thư của Le Breton đẻ ngày 10-7-1787 gửi Giáo sĩ Blandin ở Paris. Thư khố của 
Misson É trangères de Paris, số 691, tr. 811. Dẫn bởi Nguyễn Phương, Việt Nam thời 
bành trướng: Tây Sơn, Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 1986, tr. 142 - 143. 

39%! 12 quý kỷ sự, bán dịch của Hoa Bằng, tr. 27; 28. 

?® Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Kiểu Thu Hoạch, tập 1, 
tr. 101, 


117 


XVIH, nhất là trong vòng 20 năm kể từ 1765 - 1786. Xử sĩ Hoàng 
Quang đã dùng trên 700 câu thơ (trong số 876 câu của Hoài Nơm 
khúc) để điễn tả một cách trung thực tình trạng ung thối của xã hội 
đó. Đặt lập trường chính trị của tác giả sang một bên, Hoài Nam khúc 
đã được giới nghiên cứu văn học sử đánh giá là một tác phẩm hiện 
thực xã hội”. Xã hội ông mô tả chính là xã hội Thuận Hóa - Phú Xuân. 


Ngay lúc đó, Nguyễn Hữu Chỉnh đã nắm được tình trạng xã hội 
phân hóa tổi tệ này và trình bày cho nghĩa quân Tây Sơn biết. Xóa bỏ 
những tệ nạn, bất công, nhiễu nhương, đói rách và khốn khổ trong xã 
hội ấy là một đòi hỏi bức thiết, một yêu cầu của lịch sử. Vì lời kêu gọi 
của Phú Xuân, vì hạnh phúc của nhân dân Thuận Hóa với 12 vạn con 
người đang chới với trong khổ đau của thời cuộc, Nguyễn Huệ đã đáp 
ứng được yêu cầu của thời đại. Giai cấp bị trị tại Thuận Hóa - Phú 
Xuân sẽ đứng lên kết hợp với lực lượng nghĩa quân nhằm chống lại kẻ 
thù của họ một cách tích cực và quyết liệt “đế cố dành lấy và bảo vệ 
cuộc sống của mình”. Trong hoàn cảnh ấy, chiến thắng quân Trịnh ở 
Thuận Hóa - Phú Xuân của đoàn quân viễn chỉnh xuất phát từ Quy 
Nhơn là một điều dễ hiểu, nhất là trong cuộc hành quân này, Tây Sơn 
đã đùng-mưu kế một cách hữu hiệu đối với các tướng của quân Trịnh. 


?3 1a Văn Sâm, Văn học Nam Hà, Lửa thiêng xuất bản, Sài Gòn, 1972, tr, 121; Tử 
điển Văn học, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1983, tr. 301. 


118 


CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG PHÚ XUÂN - 
THUẬN HÓA NĂM 1786 
CỦA NGHĨA QUÂN TÂY SƠN 
NGUYÊN MINH ĐỨC 


chiến dịch đánh chiếm Phú Xuân, giải phóng Thuận Hóa giữ 

một vị trí đặc biệt quan trọng. Nó đánh dấu sự chuyển biến căn 
bản của chiến lược Tây Sơn từ tiến công chiến lược đối với quân Nguyễn 
ở Đàng Trong, chuyển sang tiến công chiến lược đối với quân Trịnh ở 
Đàng Ngoài. Thắng lợi to lớn của chiến dịch đã mở đường cho phong 
trào Tây Sơn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ lịch sử: đánh đổ các tập 
đoàn phong kiến Trịnh - Lê, xóa bỏ tình trạng chia cắt đất nước. 


Sau khi đánh bại liên quân Xiêm - Nguyễn ở Rạch Gầm - Xoài 
Mút (1-1785) và đuổi bọn Nguyễn Ánh cùng tàn quân của hắn chạy 
sang đất Xiêm, nghĩa quân Tây Sơn được rảnh tay tương đối lâu ở mặt 
trận phía Nam. Tranh thủ thời gian quý báu đó, Bộ chỉ huy gấp rút „ 
chuẩn bị lực lượng đối phó với quân Trịnh ở phía Bắc. Đến mùa hè năm 
1786, nhân lúc tình hình Đàng Ngoài rối ren, Nguyễn Nhạc giao cho 
Nguyễn Huệ đưa quân ra Bắc đánh chiếm Phú Xuân, giải phóng Thuận 
Hóa, giành lại toàn bộ Đàng Trong đang bị quân Trịnh chiếm đóng. 


Phú Xuân, Thuận Hóa, vốn thuộc đất Đàng Trong, bị quân Trịnh 
đánh chiếm từ cuối năm 1774. Từ đó vùng đất này trở thành một trấn 
trọng yếu ở Đàng Ngoài, tiếp giáp với vùng đất do Tây Sơn quản lý. 
Tuy hai bên vì tình thế mà tạm thời hòa hoãn, nhưng quân Trịnh 
luôn có ý đổ nhòm ngó, hòng chiếm nốt phần đất của Tây Sơn. 


Quân Trịnh ở Thuận Hóa khá đông. Theo Lê quý kỷ sự, nếu không 
kể số quân địa phương, chỉ riêng binh dịch từ ngoài Bắc đưa vào thay 
phiên nhau đồn trú cũng có khoảng trên 3 vạn'. Vì lo tập trung đối phó 
với những bất trắc ở phía nam, nên trừ một số quân không nhiều đóng 


(J rong quá trình phát triển như vũ bão của phong trào Tây Sơn, 


Nguyễn Thu, Lê guý kỷ sự, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1874, tr. 27 - 28. 


119 


ở các căn cứ phía Bắc Thuận Hóa và 3.000 quân thường trực canh giữ 
Phú Xuân, còn phần lớn quân Trịnh được điều về đóng giữ ở phía nam 
Thuận Hóa. 


Cứ điểm xa nhất của tuyến phòng thủ phía nam là đên Hải Vân, 
Đồn này nằm án ngữ con đường bộ từ Quy Nhơn, Quảng Nam ra 
Thuận Hóa. Nơi đây có nhiều núi non, đèo đốc hiểm trở như sách Đại 
Nam nhất thống chí mô tả: “Ngọn núi cơo uút từng môy thẳng đến sát 
biển, trên có cửa Hải Vân, là chỗ tiếp giáp giữa Thừa Thiên uà Quảng 
Nam... Trước của quan chừng uòi ba trượng, đá núi dụng đứng rất là 
hiểm dốc. Trước kia họ Trịnh từng đắp lãy để chống Táy Sơn”®. 

Với địa hình hiểm trở và địa thế lợi hại ấy, đồn Hải Vân có vị trí 
xung yếu là cửa ải trấn giữ địa đầu phía nam Thuận Hóa và là vọng 
gác tiền duyên của quân Trịnh theo dõi mọi biến động của Tây Sơn. 
Vì có đổn lũy này nên đèo Hải Vân thời ấy, người ta cũng còn gọi là 
đỉnh Lũy. 


Tùi sâu trong tuyến phòng thủ của quân Trịnh có đồn An Nông, 
cách Phú Xuân khoảng 18km về phía nam. Đồn này án ngữ cá về 
đường bộ và đường thủy từ phía nam ra Phú Xuân. Quân Trịnh đã xây 
đắp đồn An Nông rất kiên cố, có thành cao, hào sâu bao quanh và tập 
trung nhiều binh lực ở đây. Tướng Trịnh trấn giữ đôn này là Quyên 
trung hầu Hoàng Nghĩa Quyển (cũng có sách chép là Hoàng Nghĩa 
Hồ). Vì thế căn cứ An Nông trở thành tiền đồn quan trọng bảo vệ mặt 
nam thành Phú Xuân. Quân Tây Sơn muốn tiến đánh Phú Xuân, dù đi 
đường bộ qua đèo Hải Vân hay đi đường thủy qua cửa Tư Hiển, tất 
thảy đều bị quân Trịnh ở căn cứ này ngăn giữ, chặn đánh. Với cách bố 
phòng ấy, cho thấy An Nông là căn cứ quân sự lớn nhất và cũng là đại 
bản doanh của toàn bộ tuyến phòng thủ phía nam Thuận Hóa. 


Ở phía bắc, quân Trịnh đồn trú trong các căn cứ của quân Nguyễn 
là: Dinh Cát (Quảng Trị) và các Dinh Ngói, Dinh Mười, Dinh Trạm 
(Quảng Bình). Thành Phú Xuân nằm ở giữa, kể biển, tường cao, hào 
sâu kiên cố. Quan tướng Trịnh trấn giữ Phú Xuân đứng đầu là viên 
Chánh tướng Quận Tạo Phạm Ngô Cầu, phó tướng là Tư mã Thể 
trung hầu Hoàng Đình Thể. Cầu vốn là kẻ bất tài, nhu nhược, “ch? để 
tâm uào uiệc ởn chơi ca 0ũ, uấn đã xao lãng, 0õ cũng trễ trùng", 
khiến cho viên đốc thị Lệ Tân có lần phải dâng tờ khái xin chém Ngô 
Câu”. Binh lính dưới quyển Tạo, Thể mặc sức sức cướp bóc nhân 


Ÿ, * Quốc sử quán triểu, Đại Na nhất thống chí, T. 2, Nxb Thuận Hóa, 1997, tr. 346. 
# Nguyễn Thu, Eê quý bÿ sự, Sảd, tr. 28. 


120 


dân, làm cho “lòng dân quá đôi oán giận”, chỉ mong chờ ngày được 
giải phóng. 

Tham gia chiến dịch đánh chiếm Phú Xuân, quân Tây Sơn có 
khoảng hơn 2 vạn do Nguyễn Huệ chỉ huy. Theo kế hoạch, lực lượng 
đó chia làm hai đạo thủy, bộ phối hợp tiến công. Đạo quân bộ chủ lực 
có nhiệm vụ đánh chiếm đèo Hải Vân, từ đó tiến đánh đền An Nông 
rồi tiến về Phú Xuân. Đạo quân thủy hành quân theo đường biển cũng 
tiến đến vây đánh căn cứ An Nông, sau đó cùng tiến lên đánh chiếm 
Phú Xuân. Ngày 28 tháng 4 năm Bính Ngọ, tức ngày 25 tháng 5 năm 
1786, từ Quy Nhơn, cả hai đạo quân thủy bộ được lệnh xuất phát. 


Để tạo thuận lợi cho chiến dịch, biết Phạm Ngô Câu vốn mê tín 
Nguyễn Huệ cho người làm giả thầy tướng đến bói và lừa y lập đàn 
cúng liên miên suốt ngày đêm, lơ là việc phòng bị. Thừa cơ đó, ngày 
18 tháng ð quân Tây Sơn bí mật tập kích đồn Hải Vân. Bị đánh bất 
ngờ, quân Trịnh ở đây không kịp trở tay, tan vỡ nhanh chóng. Số 
quân còn sống sót hoảng hốt, thoát chạy về đến An Nông. 


Chiếm được đèo Hải Vân, quân Tây Sơn đã mở được cửa đột phá ở 
tiền duyên tuyến phòng thủ phía nam Thuận Hóa và đưa lực lượng 
tiến công phát triển vào chiểu sâu phòng ngự của quân Trịnh. Nguyễn 
Huệ một mặt nhanh chóng củng cố lực lượng và chờ đạo thuỷ binh kịp 
đến cùng vây đánh An Nông, một mặt sai Nguyễn Hữu Chỉnh lấy tình 
quen biết cũ viết thư dụ hàng phó tướng Trịnh ở thành Phú Xuân là 
Hoàng Đình Thể, nhưng lại sai người trao thư cho Phạm Ngô Cầu để 
ly gián quân địch. Ngày 24 tháng 5, bộ binh Tây Sơn từ đèo Hải Vân 
tiến ra, phối hợp với một bộ phận thủy quân theo cửa Tư Hiển vào 
phá Hà Trung, rẽ vào sông Nông rồi tiến sát đến căn cứ An Nông, 
cùng tiến đánh đồn này. Với khí thế chiến thắng, quân Tây Sơn ào ạt 
xông lên “uáy hãm bốn mặt”” thành, đồng thời các pháo thuyển bắn 
phá dữ đội, yểm hộ cho bộ binh tiến công. Từ trên thành, quân Trịnh 
“bến đạn xuống như mưa”', Hoàng Nghĩa Quyền hô hào, đốc thúc 
quân sĩ chống cự rất hăng. Quân Tây Sơn liên tiếp xông lên hết đợt 
này đến đợt khác, nhưng quân Trịnh dựa vào thành lũy, liễu chết 
chống trả. Thấy tình thế bất lợi, Nguyễn Huệ cho để lại một bộ phận 
bao vây đồn An Nông, rồi dẫn đạo quân ra đánh thành Phú Xuân 
ngay trong ngày hôm ấy. 


Š Ngõ Cao Lăng, Lịch triều tạp kỷ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1995, tr. 549, 
® Nguyễn Thu, Lê quý bÿ sự, Sđad, tr. 28. 
7 Minh đô sử, quyển 39, bản chép tay, 


121 


Từ An Nông, cả hai đạo quân thủy, bộ Tây Sơn thuận đường kéo 
đến vây chặt thành Phú Xuân. Quân Trịnh ở đây, từ khi được tin đồn 
Hải Vân thất thủ, được tăng cường tới vài vạn. Tuy nhiên trước sức 
mạnh của của Tây Sơn và trúng kế ly gián của Nguyễn Hữu Chỉnh 
nên tỉnh thần chiến đấu của quân lính Trịnh ngày càng sa sút, nội bộ 
tướng lĩnh trong thành Phú Xuân bị phân hóa sâu sắc. 


Biết rõ tình thế quân Trịnh ở thành Phú Xuân, Nguyễn Huệ cho 
quân bộ dàn thành thế trận trên bờ sông, đồng thời cho các pháo 
thuyển dàn trên sông Hương bắn uy hiếp nhằm buộc quân Trịnh đâu 
hàng. Nhưng vì tường thành cao, nên pháo dưới thuyền bắn lên không 
tới được mặt thành. Thấy thế, quân Trịnh tập trung pháo trên mặt 
thành bắn xuống đữ dội, làm cho một chiến thuyền Tây Sơn bị chìm. 
Quân Tây Sơn phải tạm rút khỏi tắm pháo của quân Trịnh. 


Đến chiều tối, nhân lúc nước thủy triều dâng cao, gió biển thổi 
mạnh, các thuyền chiến Tây Sơn tiến sát tới chân thành Phú Xuân. 
Đồng thời thủy binh từ các thuyển bắn tới tấp lên mặt thành, không 
cho pháo Trịnh bắn trả lại, tạo điều kiện cho bộ binh xông lên vây 
chặt các cửa thành, Hoàng Đình Thể đành phải cùng bọn thuộc tướng 
Vụ Tá Kiên và hai con mở cửa thành đem quân ra chặn đánh quân 
Tây Sơn ở cầu Lạc Nô (còn có tên là Lạc Thu). Hai bên đánh nhau đữ 
đội và chưa đây một trống canh thì quân Trịnh hết cả đạn và thuốc 
súng. Thể sai người vào thành lấy thêm thuốc đạn, nhưng Phạm Ngô 
Cầu sai đóng cửa thành, không cho tiếp viện. Trong khi đó, “quân Tây 
Sơn trùng trùng điệp kéo thêm -đến...”” vây đánh rất hăng. Quân 
Trịnh chống đỡ một cách tuyệt vọng và cuối cùng tan rã. Hoàng Đình 
Thể phải tự vẫn trên mình voi. Trận địa phòng thủ của quân Trịnh ở 
đây hoàn toàn bị đập tan. 


Thừa thắng quân Tây Sơn xông lên đánh phá các cửa thành Phú 
Xuân rất mãnh liệt. Quân Trịnh ở trong thành không chống cự nổi, bị 
chém giết rất nhiều. Phạm Ngô Cầu vội vã kéo cờ trắng ra hàng. Như 
vậy là chỉ trong vòng một đêm chiến đấu, quân Tây Sơn đã đánh 
chiếm xong mục tiêu trọng yếu là thành Phú Xuân và tiêu diệt toàn bộ 
quân địch ở đây. 


Ngay sau khi chiếm được thành Phú Xuân, Nguyễn Huệ cho tăng 
cường lực lượng phá nốt đổn An Nông”, đồng thời dẫn đại quân tiếp 
tục tiến công lên phía bắc. Từ Phú Xuân tiến lên, quân Tây Sơn đi tới 


® Ngô Cao Lãng, Lịch triểu tạp kỹ, Sảd, tr. 559. 
* Minh đô sử, quyền 32, bản chép tay. 


122 


đâu, quân Trịnh đều sợ hãi bỏ chạy đến đấy. Lê guý ký sự cho biết: 
“Sơu khi Phú Xuân bị đánh phá, các tướng đóng giữ đôn Cát Doanh 
uà Động Hải, cũng đều sợ bóng, sợ gió tan 0õ cä”"!?, Nhờ thế quân Tây 
Sơn đã nhanh chóng chiếm được các căn cứ của quân Trịnh ở phía bắc 
Thuận Hóa mà không phải giao tranh một trận nào. Ngày 25 tháng 5 
âm lịch (tức ngày 21 tháng 6 năm 1786) chiến dịch kết thúc thắng lợi 
khi nghĩa quân Tây Sơn tiến vào chiếm giữ lũy Đồng Hới (Quảng Bình). 

Như vậy là, kể từ khi đánh chiếm đến Hái Vân (ngày 18 tháng 5 
âm lịch), chỉ trong vòng chưa đây 10 ngày, nghĩa quân Tây Sơn đã 
làm chủ hoàn toàn cả một khu vực rộng lớn từ đèo Hải Vân ra tới bờ 
nam sông Gianh. Hơn ba vạn quân cùng toàn bệ các tướng lĩnh Trịnh 
ở đây đều bị tiêu diệt. Đến đây mọi nhiệm vụ của chiến dịch mà Bộ 
chỉ huy nghĩa quân giao cho đã được hoàn thành. 

Thắng lợi của chiến dịch giải phóng Phú Xuân - Thuận Hóa là 
một trong những võ công oanh liệt của phong trào Tây Sơn. Chiến 
công đó biểu hiện nghệ thuật dùng binh tài giỏi của tổ tiên ta, mà tiêu 
biểu là người anh hùng “đo oẻi” Nguyễn Huệ. 


Điểm nổi bật đầu tiên về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch 
giải phóng Phú Xuân - Thuận Hóa là vấn đề nắm uờ giữ uững quyên 
chủ động. Vì trong một chiến địch tiến công, có chủ động thì mới phát 
triển được thế tiến công và bảo đảm tiến công liên tục cho đến thắng 
lợi hoàn toàn. 


Trước khi bước vào chiến dịch, nghĩa quân Tây Sơn kể từ sau 
chiến thắng Rạch Gảm - Xoài Mút đã có thời gian hơn một năm chủ 
động chuẩn bị lực lượng, chủ động theo đõi, nắm bắt tình hình quân 
Trịnh ở Đàng Ngoài và cả trên chiến trường ở Thuận Hóa, từ đó tổ 
chức, bố trí đội hình tiến công có hiệu quả nhất. 

Bước vào chiến dịch, để dành quyển chủ động Nguyễn Huệ đã 
chọn đúng thời cơ thuận lợi để mở cuộc tiến công. Đó là lúc quân 
Trịnh ở chiến trường Phú Xuân - Thuận Hóa chưa chuẩn bị sẵn sàng 
đối phó với Tây Sơn. Chính Lê quý kỷ sự cho biết, ngay ở đồn An 
Nông, một căn cứ quân sự lớn nhất của tuyến phòng thủ nam Thuận 
Hóa: “Đã từ lâu, quân sĩ biêu rông, khinh nhờn không chịu tuân theo 
mệnh lệnh", Còn “Lịch triêu tạp kỷ” cũng mô tả rất cụ thể tình 
trạng thiếu chuẩn bị của quan tướng thành Phú Xuân: “Quận. Tựo... 
lập đàn chay linh đình, mời các sư tụng niệm cúng cấp bảy ngày đêm. 


19 Nguyễn Thu, Lê guý kỷ sự, Sđd, tr. B50. 
!! Nguyễn Thu, 1ê ¿ý kỷ sự, Sảd, tr. 27, 


123 


Bình lính trong trấn hải phục dịch suốt ngày thâu đêm. Trong uà 
ngoài thành đêu không phân phối tưởng sĩ tuân hành phòng thủ”? Vì 
thế, quân Tây Sơn đã phát huy được yếu tố bất ngờ và nắm được 
quyển chủ động ngay từ khi mở đầu chiến dịch, còn quân Trịnh dẫu 
lực lượng đông, có hệ thống phòng thủ kiên cố cũng rơi vào tình thế 
lúng túng, bị động chống đỡ. 


Lợi dụng triệt để tình huống chiến lược có lợi, Nguyễn Huệ chủ 
động tiến công trên đường bộ, đồng thời dùng một bộ phận quân thủy 
đánh phối hợp ở An Nông và Phú Xuân, thực hiện tiến công địch trên 
cả mặt chính, sau lưng và cạnh sườn, buộc quân Trịnh phải phân tán 
binh lực đối phó trên nhiều mặt. Theo tư liệu của Ä⁄#in đô sứ cho biết, 
khi thấy cuộc giao chiến ở An Nông kéo dài, để tránh cho chủ lực khỏi 
bị cầm chân ở đây, Nguyễn Huệ đã chủ động cho một bộ phận quân 
Tây Sơn bao vây căn cứ này, nhằm uó hiệu hóa nó, làm cho quân 
Trịnh ở đây dẫu có đông, có thành lũy kiên cố mà không phát huy 
được tác dụng. Nhờ đó, ông tranh thủ được thời gian và tập trung được 
binh lực, tạo thành thế mạnh để đánh chiếm mục tiêu trọng yếu của 
chiến dịch. Thực tiễn đó cho thấy, trong chiến dịch giải phóng Phú 
Xuân - Thuận Hóa dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây 
Sơn luôn luôn đứng ở vào địa vị chủ động và giữ vững quyền chủ động 
trong suốt quá trình chiến dịch. 


Quá trình thực hành cuộc tiến công Phú Xuân - Thuận Hóa cho 
thấy nghệ thuật tổ chức uè chỉ đạo tác chiến tời giỏi của Bộ chỉ huy 
chiến dịch. Để tiêu diệt hơn ba vạn quân Trịnh đang bố trí trên địa 
bàn tác chiến rất lợi hại, trải đài hơn 300km, Nguyễn Huệ sử dụng cả 
lực lượng thủy, bộ phối hợp tiến công. Quân thủy Tây Sơn trong chiến 
dịch này không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển quân hoặc hỗ trợ cho 
quân bộ mà thực sự là lực lượng tiến công có hiệu quả. Được trang bị 
những dàn pháo đã chiến, các thuyển chiến Tây Sơn cơ động theo các 
tuyến sông đến sát cứ điểm quân Trịnh bắn phá, khống chế hỏa lực 
địch, hỗ trợ cho quân bộ, đổng thời gây tổn thất nặng nể cho quân 
Trịnh. Việc kết hợp hai thứ quân thủy và bộ trong tác chiến đã tạo ra 
sức đột kích mạnh, giúp cho quân Tây Sơn, nhanh chóng chọc thủng 
các thành lũy kiên cố của địch. 

Để thực hiện nhiệm vụ chiến dịch, Nguyễn Huệ đã tổ chức thực 
hiện nhiều trận đánh lớn kế tiếp nhau. Trước hết đó là trận tập kích 


kì 


chiếm đền Hải Vân, nơi quân Trịnh vốn ỷ vào địa hình hiểm trở, 


! Ngô Cao Lãng, Lịch triểu tạp kỷ, Sđủ, tr, 550, 


124 


khiến chúng không kịp trở tay đối phó. Kết quả là quân Tây Sơn đã 
chọc thủng tiển duyên tuyến phòng thủ phía nam Thuận Hóa của 
quân Trịnh. Trận thứ hai là nhằm vào đổn An Nông, vốn được coi là 
“yết hâu” của thành Phú Xuân. Sau khi bao vây, cô lập được căn cứ 
này, quân Tây Sơn đã mở được cánh cửa phía nam dẫn đến Phú Xuân - 
“Quân thủy Táy Sơn tiến bước đến bến sông trước thành Phú Xuân... 
Bộ bình Tây Sơn đều xuống thuyền... Quân thủy Tây Sơn bắn thẳng 
bão thành, lại tung quân bộ ra bao uây của thành..."'3, Thắng lợi của 
trận đánh này làm chấn động quân lính trong các đồn lũy còn lại trên 
đất Thuận Hóa, tạo thuận lợi cho quân Tây Sơn phát triển cuộc tiến 
công thắng lợi tới bờ sông Gianh. 


Qua đó cho thấy, cách tổ chức và điều khiển các trận đánh trên của 
Nguyễn Huệ thật là khôn khéo và chính xác. Thắng lợi của chiến địch 
chính là kết quả của tài nghệ tố chức và chỉ đạo các trận đánh lớn 
một cách chặt chẽ và linh hoạt, theo một ý đổ và mưu kế thống nhất. 


Ngoài ra, Nguyễn Huệ cũng rất giỏi trong việc dùng mưu lừu 
địch. Nhờ nắm vững tình hình bên Trịnh, ông biết Phạm Ngô Cầu, 
Chánh tướng thành Phú Xuân là kể mê tín và đa nghi. Lợi dụng điểm 
yếu này của Cầu, ông dùng mưu lừa cho y chúi đầu ngày đêm vào việc 
lập đàn chay cúng tế mà trễ nãi việc phòng bị. Tiếp đó, ông lại dùng 
mưu ly gián làm cho Cầu nghỉ ngờ Phó tướng Hoàng Đình Thể, khiến 
cho nội bộ quan tướng ở Phú Xuân càng thêm chia rẽ. Kết cục là Cầu 
đóng cửa thành, không chịu tiếp ứng cho Thể và để mặc cho quân Tây 
Sơn đánh giết cha con Hoàng Đình Thể. Hay theo Minh đô sử cho 
biết, tuy chưa chiếm được đồng An Nông và chỉ để lại một ít quân bao 
vây căn cứ này, nhưng trên đường tiến đánh Phú Xuân, ông cho phao 
tin đôn An Nông đã thất thủ, Hoàng Nghĩa Quyền bị giết... '' làm cho 
tỉnh thần quân lính Trịnh càng thêm hoang mang, lo sợ. 


Tất cả những điều đó cho thấy Nguyễn Huệ rất thành thạo trong 
việc dùng mưu lừa địch. Hơn nữa ông lại biết kết hợp nó với việt tổ 
chức, sử dụng lực lượng và thời cơ chiến đấu nên hiệu quả của việc 
dùng mưu lừa địch trong lúc tác chiến càng được phát huy cao hơn. 

Như vậy, tiếp theo Rạch Gảm - Xoài Mút, chiến thắng Phú Xuân - 
Thuận Hóa một lần nữa chứng tỏ tài nghệ tuyệt vời của Nguyễn Huệ trong 
nghệ thuật chỉ đạo tác chiến. Chính tài năng của ông đã góp phần quan 
trọng vào những thắng lợi rực rỡ tiếp theo của phong trào Tây Sơn. 


18 Ngô Cao Lãng, lịch triều tạp kỷ, Sảd, tr. 651. 
!* Minh đô sử, quyển 32, bản chép tay. 


125 


MẤY VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH “CANH TÂN” 
CỦA VUA QUANG TRUNG (1788 - 1792) 


HOÀNG VĂN HIẾN 
NGUYÊN VINH QUÂN 


của khởi nghĩa nông dân mà đỉnh cao là phong trào Tây 

Sơn, đã tạo nên một công cuộc “Phục hưng uăn hóa 0ï đạt” với 
những thành tựu lớn của triều đại Tây Sơn trong nhiều lĩnh vực. Các 
thành tựu đó luôn gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của người anh 
hùng áo vải cờ đào Nguyễn Huệ - Quang Trung. Tuy nhiên, do điều 
kiện hạn chế của lịch sử và do thời gian trị vì của vương triều quá 
ngắn ngủi, hoài bão lớn lao của nhà vua về “Xây dựng một quốc gia 
giàu mạnh, bảo uệ độc lập uà thống nhất lãnh thổ, đối phó uới những 
hực lượng thù địch trong nước nhất là âm mưu phục hôi của Nguyễn 
Ánh ở Gia Định? cuối cùng vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn. Mặc đầu 
vậy, những chính sách “eønh tân” của vua Quang 'Trung cùng những 
người đồng sự đã góp phần quyết định trong việc tạo nên “tính chất 
độc đáo của phong trào Tây Sơn, của thời kỳ Quang Trung, một thời 
hỳ phục hưng dân tộc”? tuy ngắn ngủi nhưng khá huy hoàng và rất 
đáng tự hào. 


1. Bối cảnh của xã hội Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XVII 
và yêu cầu của lịch sử. 

Bước vào thế kỷ XVIII, chế độ phong kiến Việt Nam ngày. càng 
dấn sâu vào con đường suy thoái, khủng hoảng, biểu hiện trên mọi 
lĩnh vực đời sống xã hội và trong phạm vi cả nước đang bị chia cắt 
thành Đàng Ngoài và Đàng Trong bởi cuộc nội chiến giữa hai tập 
đoàn phong kiến Trịnh - Nguyễn: “Kinh tế nông nghiệp bị đình trệ sa 
sút. Công thương nghiệp bị bìm hãm - Bọn 0uua chúa, quan lại ăn chơi 


tí rong lịch sử Việt Nam, thế kỷ XVIII được mệnh danh là thế kỷ 


b „ Tổng tập oăn học Việt Nam, tập 1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1980, 170. 
? Nguyễn Phan Quang, Lịch sử Việt Nam (1427 - 1858), quyển 2, tập 2, Nxb Giáo 
dục, Hà Nội, 1876, tr. 101. 
Ũ Nguyễn Huệ - Phú Xuân, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1986, tr. 47. 


126 


sa đọa biến thành bộ máy sâu mọt, bòn rút; quan trường biến thành 
thị trường mua bán chức tước. Nông dân bị cướp ruộng, đói kém phiêu 
tán triển miên uà ngày càng trầm trọng”?. Trong hoàn cảnh tầng lớp 
thị dân còn quá nhỏ nhoi, non kém chưa đủ sức hình thành giai cấp 
mới để tiến hành một cuộc cách mạng xã hội mnang tính chất tư sản 
lật đổ chế độ phong kiến, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp hơn, giai 
cấp nông dân chỉ còn một con đường là tự đứng lên đấu tranh chống 
lại áp bức bóc lột tàn bạo, nghiệt ngã của các thế lực phong kiến 
thống trị, để dẫn đến sự bùng nổ hàng loạt cuộc khới nghĩa nông dân, 
mở đầu ở Đàng Ngoài, kéo dài trong suốt 70 năm đầu của thế kỷ 
XVHI, tiếp đến ở Đàng Trong đã làm cho chế độ phong kiến của họ 
Trịnh cũng như họ Nguyễn rơi vào tình trạng khủng hoảng hết sức 
trầm trọng, mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị với giai cấp nông dân 
ngày càng trở nên quyết liệt. Đấy chính là tiền để cho một phong trào 
nông dân rộng lớn chưa từng có trong phạm vi cả nước: phong trào 
nông dân Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn 
Lữ lãnh đạo vào năm 1771. Từ trong lòng cuộc đấu tranh đó, Nguyễn 
Huệ đã trở thành anh hùng nông dân lỗi lạc nhất. 


Trong vòng chưa đây 20 năm, cuộc khởi nghĩa Tây Sơn đã đánh 
đổ 3 tập đoàn phong kiến Nguyễn, Trịnh, Lê 0à các âm muớu cát cứ, 
nổi loạn khác để thống nhất đất nước. Trong lúc vừa thực hiện mục 
tiêu đân chủ, nghĩa quân Tây Sơn với tài chỉ huy của Nguyễn Huệ đã 
4iêu diệt hai đội quân xâm lược lớn nhất của phong biến phương Đông 
bấy giờ là Xiêm La ISiam] oà Trung Quốc trên hai địa bàn Nam - Bắc 
của Tổ quốc. Với khởi nghĩa Tây Sơn, cuộc chiến tranh nông dân đã 
trở thành cuộc chiến tranh giữ nước, chống ngoại xâm bảo vệ độc 
lập chủ quyển dân tộc. Từ một lãnh tụ nông dân, Nguyễn Huệ đã 
trở thành vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự kiệt xuất và là nhà chính 
trị, văn hóa lớn của Việt Nam trong giai đoạn lịch sử đầy biến động 
phức tạp. 


Sau khi lên ngôi Hoàng Đế [1788] với niên hiệu là Quang Trung 
và hoàn thành cơ bản nhiệm vụ dân chủ, dân tộc, vương triều Tây Sơn 
đã đứng trước một yêu cầu cấp thiết của lịch sử, đấy là: “Phải xây 
dựng được những rường cột uà nên tảng mới cho xõ hội phát triển, tạo 
khả năng thực tế để ngăn củn sự phục hôi của chế độ phong biến 
phản động uà sự can thiệp, xôm lược của nước ngoòi"5. Dưới sự lãnh 


* Nguyễn Huệ - Phú Xuân, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1986, tr. 7. 
Š Nguyễn Huệ - Phú Xuân, Sảd, tr. 128, : 


127 


đạo của Quang Trung với những tư tưởng “canh tán” tiến bộ cùng các 
chính sách và biện pháp đi kèm, vương triểu Tây Sơn đã đạt được 
những thành tựu nhất định về kinh tế, chính trị - ngoại giao, quân sự 
cũng như về văn hóa và phần lớn được thực hiện trên vùng đất Phú 
Xuân - kinh đô thống nhất đầu tiên của cả nước. 


2. Những nội dung chủ yếu trong chính sách “canh tân” 
của vua Quang Trung. : 


2.1. Chú trọng xây dựng uờ cùng cố bộ máy chính quyên mới. 


Từ khi còn là Bắc Bình Vương, Quang Trung đã quan tâm đến 
uiệc từng bước xây dựng chính quyền ở Trung ương uà địa phương. 
Ngoài những chức võ tướng trong quân đội, còn có các bộ Binh, Hình, 
Hộ với các chức Thượng thư, Thị lang. Sau khi tiêu điệt nội loạn 
Nguyễn Hữu Chỉnh {1787], Vũ Văn Nhậm [1788], Quang Trung trực 
tiếp tổ chức bộ máy cai trị Bắc Hà với những chính sách phù hợp lòng 
dân và thu phục được nhân tâm. Triểu đình nhà Lê hoàn toàn bị thủ 
tiêu. Đây chính là tiền để quan trọng, góp phần vào việc đại phá quân 
Thanh ngay sau đóỂ, 


Chiến thắng oanh liệt quét sạch 29 vạn quân Thanh xâm lược và 
bè lũ tay sai bán nước ra khỏi bờ cõi đã fạo thêm uị thế để Quang 
Trung tiếp tục công cuộc xây dựng hoàn chỉnh bộ máy Nhà nước mới 
uò củng cố quốc phòng. Một triều đình phong kiến mới chính thức 
được thành lập. Ngoài các trọng chức văn võ như tam công, tam thiếu, 
đại chúng tế, đại tư đồ, đại tư khấu, đại tư mã, đại tư không... còn có 6 
bộ đứng đầu là quan thượng thư, viện hàn lâm, viện ngự sử... Chính 
quyền các cấp ở địa phương cũng được chỉnh đốn chặt chẽ, tuy các đơn 
vị hành chính vẫn được giữ nguyên như cũ, theo thứ tự từ trấn đến 
phủ, huyện rồi tổng, xã. Tính chất Trung ương tập quyền uẫn thể hiện 
rõ nét cho đù Quang Trung có thực hiện chế độ phân phong, cho các 
con trấn giữ những nơi hiểm yếu. 


Nhìn chung, chính quyển do Quang Trung tổ chức, xây dựng vẫn 
là một chính quyển phong kiến quan liêu, nhưng nhờ sự lãnh đạo của 
“một 0u mình quân yêu nước, thương dân uà rừng rực trong lòng một ý 
chí độc lập tự cường”" và một bộ phân cộng sự có uy tín, có đức tài, 
nên trong chừng mực nó vẫn là một Nhà nước mạnh đã đem lại những 


„ Nguyễn Phan Quang, Lịch sử Việt Nam (1497 - 1888), Sđd, tr. 101 - 102. 
7 Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu, Sảd, 
tr. 11. 


128 


sự thay đổi bước đầu mang tính tích cự trên nhiều lĩnh vực của xã hội 
Việt Nam lúc đó. Và do vậy, nó hơn hẳn các chính quyên phong kiến 
Lê - Trịnh, Nguyễn trước đấy. 


3.2. Chú trọng chiêu hiên, đãi sĩ, thu nạp nhân tài nên đã tập 
hợp được xung quanh mình một số sĩ phu có năng lực, đức độ, 
gắn bó uới sự nghiệp xây dựng uà phát triển quốc gia - dân tộc. 

Xuất thân từ một “kẻ ứo uải đất Tây Sơn” nhưng trong những 
năm lãnh đạo cuộc khởi nghĩa và sau này trở thành Hoàng đế, đứng 
đầu Triều đình Phú Xuân, không bao giờ Quang Trung phủ nhận gốc 
gác nông dân của mình vì ông thừa biết rằng làm như thế “sẽ có hại 
cho uy tín uà thanh danh của mình, cho triểu đình uà quốc thể°Š. Đây 
là một diểm đáng quý, nhưng có lẽ điểu đáng để hậu thế kính trọng 
ông hơn là tuy xuất thân từ một tầng lớp xã hội thường bị quý tộc, 
nho sĩ xem thường hoặc bị đố ky, chính Quang Trung lại là người có 
sức lập hợp, thu nạp nhân tài xung quanh ông, thậm chí có những 
người từng lò quý tộc, quan lại cũ, từng bất hợp tác hoặc chống lại 
Táy Sơn. Thái độ tin cậy, không phân biệt mới cũ của nhà vua đã thu 
phục được nhân tâm, khiến nhiều sĩ phu hăm hở đốc lòng theo ông 
không chỉ trong sự nghiệp đấu tranh giai cấp, đân tộc mà còn trong 
công cuộc chấn hưng đất nước. 


Nguyễn Hữu Chỉnh là sĩ phu, quan lại từ Đàng Ngoài vào tận Quy 
Nhơn theo Tây Sơn. Nguyễn Văn Dụng được quân Trịnh ở Phú Xuân 
cử vào Quy Nhơn để thăm dò tình hình Tây Sơn nhưng lại theo nghĩa 
quân và trở lại Phú Xuân làm nội ứng cho Nguyễn Huệ, về sau trở 
thành một trọng thần của Tây Sơn, được Quang Trung xem là “ớm 
phúc của tœ” nhờ vào những tài năng đóng góp về mặt quân sự, chính 
trị, ngoại giao. Giải nguyên Trần Văn Kỷ, tiếng tăm lừng lẫy, không 
chịu làm quan với chúa Nguyễn, khước từ mọi bổng lộc của chúa Trịnh 
để rồi đến năm 1786 ra giúp Tây Sơn nhân Nguyễn Huệ đem đại quân 
ra giải phóng Phú Xuân, sớm trợ thành người bí thư đắc lực của nhà 
vua sau đó. Ngô Thế Lân, một gương mặt lớn ở Đàng Trong, từng 
dâng nhiều bài biểu lên chúa Nguyễn xin cứu khổ cho dân, khi quân 
Trịnh mời ra làm quan, ông khước từ và về sau đã tham gia phong 
trào Tây Sơn dù tuổi đã cao". Trong lần ra Bắc năm 1788, nhiều sĩ 
phu Bắc Hà có tên tuổi, từng là quan lại cao cấp thời Lê - Trịnh như 


* Nguyễn Huệ - Phú Xuân, Sảở, tr. 15, 
° Sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lực tiễn biên (Bản dịch), Viện Sử học, tập 1, 
Hà Nội, 1962, tr. 239. 


129 


Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích, Nguyễn Thế Lịch, Vũ Huy Tân, Trần 
Bá Lãm, Nguyễn Bá Lân... lần lượt quy tụ dưới trướng của Quang 
Trung vì đại nghĩa. 

Đặc biệt, sự việc Quang Trung ba lần viết thư cầu mời, bốn lần 
hội kiến với La sơn phu tử Nguyễn Thiếp, danh sĩ nổi tiếng ở Nghệ 
An không chịu làm quan cho bọ Trịnh, sống ẩn đật ở quê /à điển hình 
uê đường lối chiêu hiển, đãi sĩ, thu nẹp nhân tài của nhà uua, đáng 
để cho người đời sau khám phục, học hồi. 


2.3. Ra sức xây dựng quân đội mạnh mẽ, hùng hậu đủ sức 
tiêu diệt nội loạn, chống ngoại xâm. 

Đây cũng là điều đễ hiểu trong thời chiến tranh loạn lạc, chia cắt 
ở bên trong, các thế lực ngoại bang nhòm ngó; lăm le xâm lược từ bên 
ngoài. Nhận thức được mối hiểm họa “nội loạn, ngoại xêm”, ngay từ 
khi dấy nghĩa cho đến khi thắng lợi, thiết lập triểu đại mới, Quang 
Trung luôn chú trọng đến uiệc xây dựng quân đội hùng mạnh. Để 
thường xuyên có lực lượng quân đội bố sung, năm 1790 nhà vua sai 
lập số hộ khẩu và quy định rõ chế độ trưng tập quân lính, cứ 3 suất 
định (nam từ 18 đến 55 tuổi) lấy 1 suất lính và cấp thẻ tín bài không 
phân biệt, danh phận, địa vị là “những biện pháp tiến bộ, không 
những cần thiết uê mặt quân sự mà cả uễ mặt kình tế, tài chính, ổ 
định trật tự xã hột”? 


Tổ chức và trang bị của quân đội lúc này đã được cải tiến và nâng 
cao thêm một bước gồm: thủy, tượng, ky, pháo binh. Chiến thuyển có 
nhiều loại, loại lớn có thể chở được voi lớn, trang bị từng 50 đến 60 
đại bác và chở được từ 500 đếm 700 quân. Vũ khí ngoài giáo, mác, 
cung tên... còn có súng trường, đại bác và hỏa hổ, một loại ống phun 
lửa rất lợi hại. Đội quân ấy dưới sự chỉ huy của nhà quân sự kiệt xuất 
Nguyễn Huệ - Quang Trung và các vị tướng tài đã lập nên nhiều chiến 
công hiển húách khiến nhân dân nức lòng, kê thù kiếp sợ. 


Một điểm cần chú ý là trong quá trình chiến đấu chống quân thù, 
trong từng thời điểm cụ thể, Quang Trung đã biết liên mình quân sự 
ưới bên ngoài để gia tăng thêm sức mạnh cho mình nhằm hoàn thành 
nhiệm uụ, mục tiêu cụ thể nào đó. Chẳng hạn theo tài liệu của Đại 
Nam thực lục, Đại Thanh thực lục và thư của Liot ở Gia Định (gửi 
ngày 18-7-1792), trong chiến dịch “tổng tiến công” tiêu diệt lực lượng 
quân sự của Nguyễn Ánh và của những kẻ can thiệp tư bản phương 


!° Nguyễn Phan Quang, Lịch sử Việt Nam (1427 - 1868), Sảd, tr. 107. 


130 


"Tây, Nguyễn Huệ đã liên minh với những lực lượng cần thiết! Tiếc 
rằng, mọi sự chuẩn bị chu đáo đó chỉ chờ ngày hành động thì Quang 
Trung đột ngột qua đời. 


2.4. Thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo nhưng biên 
quyết, thể hiện ý thức độc lập tự chủ, tự cường của quốc gia - ` 
dân tộc. 

Đối với Trung Quốc, một quốc gia phong kiến to lớn, luôn có âm 
mưu và hành động xâm lược nước ta, sau khi đại thắng quân Thanh, 
Quang Trung chủ trương dùng biện pháp ngoại giao tích cực để ngăn 
ngừa chiến tranh trở lại uới nhà Thanh uè lập lại quan hệ bang giao 
hòa bình giữa hai nước. Nắm được nhược điểm của nhà Thanh: vừa 
muốn thu xếp tạm thời giảng hòa với nước ta (sau thất bại thầm hại 
của bọn Tôn Sỹ Nghị), vừa vẫn phô trương thanh thế để giữ thể diện 
của “Thiên Triêu”, Quang Trung đã tỏ ra khá mêm dẻo trong quan hệ 
uới nhà Thanh, để tránh nạn lửa bình tiếp tục. Khi nhận được thư của 
quan lại nhà Thanh khuyên nên quy thuận, ông liển cử ngay người 
sang thương lượng và sai viết biểu cầu hòa với những lời lẽ khiêm tốn 
nhưng rất thấu tình, đạt lý, chấp nhận trao trả tù bình và chịu triểu 
cống. Nhưng đồng thời, Quang Trung lại rất kiên quyết, sẵn sàng đối 
phó uới những âm mưu xâm lược mới của nhà Thanh. Trong biểu cầu 
hòa gửi lên vua nhà Thanh của Quang Trung có đoạn viết: “Ôi, đường 
đường là thiên triều lại đi tranh hơn thua uới tiểu di, thì tất phải 
chiến tranh liên miên để thỏa lòng tham, đó là điêu Thánh thượng 
không nỡ. Vạn nhất chiến sự kéo dài, thế đến như uậy thì cũng không 
phải là điêu thần mong muốn, uà cũng không dám biết...”. Ông cũng 
tỏ rõ thái độ kiên quyết khi gửi thư cho Thang Hùng Nghiệp, tướng 
của nhà Thanh ở Quảng Tây; “Nếu như chút tình trước đây chưa được 
bây tỏ, thiên triêu không khoan dung cho phân nào, cứ muốn tranh 
chiếm, thế là nước nhỏ không được hết lẽ thờ nước lớn, thì chúng tôi 
cũng phải theo mệnh trời mà thôU”2, 


Sau khi nắm chắc nhà Thanh chịu giảng hòa, Quang Trung rút 
quân về Phú Xuân, giao việc trọng trách bang giao với nhà Thanh cho 
hai trọng thần là Ngô Thì Nhậm và Phan Huy Ích. Cuộc đấu tranh 
ngoại giao sau đó diễn biến khá phức tạp, mặc dù trong không khí 
“hòa bình”. Có những lần nhờ sự kiên quyết và khôn khéo của Quang 
Trung và các nhà ngoại giao Việt Nam, chúng ta đã bác bỏ được một 


!! Nguyễn Huệ - Phú Xuân, Sảa. 
`? Nguyễn Phan Quang, Lịch sử Việt Nam (1497 - 1858), Sđd, tr. 122 - 123. 


181 


số đòi hồi vô lý của nhà Thanh, như đòi vua Quang Trung sang chầu 
vua Thanh mới phong cho làm An Nam quốc vương, đòi cống nạp một 
số lễ vật... Đi xa hơn nữa, Quang Trung còn đòi nhà Thanh trả lại đất 
đai biên ở giới bị họ chiếm đoạt. Công việc tuy chưa thực hiện được do 
vua mất đột ngột (và nhà Thanh không dễ gì chấp nhận), nhưng cũng 
nói lên được ý thức uà quyết tâm giữ gìn từng tấc đất thiêng liêng Tổ 
quốc của nhờ uud. 

Đối với các nước láng giềng nhỏ yếu, Quang Trung có chính sách 
ngoại giao thân thiện, liên kết khi cần thiết, nhưng khi các nước này 
có thói độ chống đối lại triểu Túy Sơn, ông chủ động roơ tay ứng phó 
ngay. Chẳng hạn trong năm 1791, nhà vua đã đập tan âm mưu liên 
kết chống Tây Sơn giữa nước Vạn Tượng (Lào) với Lê Duy Chỉ, loại 
trừ mối uy hiếp phía Tây của Xiêm, một quốc gia phong kiến khá 
hùng mạnh ở Đông Nam Á mà Vạn Tượng đang chịu thuần phục. 

Đối với các nước phương Tây đang nhòm ngó nước ta, Quang 
Trung có thái độ và hành động đối phó rất kiên quyết. Trong bài hịch 
gửi cho nhân dân Quảng Ngãi, Quy Nhơn (ngày 27-8-1792) trong kế 
hoạch chuẩn bị tiêu diệt Nguyễn Ánh và bọn can thiệp phương Tây, 
Quang Trung cảnh báo cho mọi người “không được quá nhẹ dạ tin 0ào 
những lời đôn đại uê bọn người Châu Âu, hạng người đó nào có tài 
cán gì... uà các người chỉ được xem chúng như những cúi xác trôi bị 
sóng biển bắc đánh giạt uào...”. Những lời nói trên tuy có phần tự tin 
hơi quá, uẫn có tác dụng củng cố tỉnh thân của quân dân Việt Nam 
trước một cuộc chiến quyết định sắp tới trong đó phải đối đâu uới sức 
mợnh quân sự của phương Tây. Và cũng không thể căn cứ vào đấy để 
cho rằng Quang Trung tỏ ra chủ quan, khinh địch, chưa đánh giá hết 
sức mạnh của phương Tây. Bằng chứng là để thực biện kế hoạch trên, 
ông đã chuẩn bị rốt chu đóo uê mặt lục lượng cũng như chiến lược, 
chiến thuật. 

Với những chính sách ngoại giao thi hành trong thời Quang 
Trung, Việt Nam đã tránh được nạn bình lúa liên miên không có lợi 
pà ngòy càng nông cao được uị thế của mình đốt uới các nước láng 
giêng, kể cả “thiên triệu” Đại Thanh. 

2.ð. Ra sức phục hồi nà phát triển kinh tế, có chú $ đến việc 
mở mang giao thương oới nước ngoài. 

Ngay sau khi đại phá quân Thanh, Quang Trung đã ban bố Chiếu 
.khuyến nông, đề ra những biện pháp tích cực để giải quyết nạn lưu 
vong và tình trạng ruộng đất bỏ hoang do chiến tranh, mất mùa, đói 


182 


kém, dịch bệnh... Đây là hai biện pháp chủ yếu về nông nghiệp có 
quan hệ khăng khít, đáp ứng được yêu câu cấp thiết của xõ hội lúc đó 
là bảo đảm cho người nông dân có ruộng đất cày cấy, qua đó phục hồi 
được bộ mặt nông nghiệp. 


Dưới triểu Quang Trung, tình bình công thương nghiệp đình trệ 
hàng mấy thế ký cứng có sự khởi sác. Đối với thủ công nghiệp, nhà 
vua có một mong muốn “khí dụng gì cũng chẳng phải mua của nước 
Tâu”. Đấy là biểu hiện của ý thức tự cường. Quang Trung phản nào 
nhìn thấy tâm quan trọng của uiệc mở mang giao thương uới nước 
ngoài nên từng có đề những nghị với tổng đốc Lưỡng Quảng mở cửa 
ải, thông chợ búa khiến cho hàng hóa không ngưng đọng để làm lợi 
cho sự tiêu dùng của dân, Nhà Thanh đã phải đồng ý để cho nhân 
dân hai nước qua lại buôn bán ở một số cửa ải dọc biên giới như Mục 
Mã (Cao Bằng), Hoa Sơn, Kỳ Lừa (Lạng Sơn). Năm 1790, Quang 
Trung lại đề nghị nhà Thanh cho lập một cửa hàng để giới thiệu và 
trao đổi hàng hóa đặt tại Nam Ninh (Quảng Tây)... Đối với thuyển 
buôn các nước phương Tây, nhờ uua cũng tô ro rộng rãi, dành cho họ 
những điều kiện dễ dàng, muốn họ tăng cường buôn bán uới ta. Thái 
độ thiện cảm này về sau được một số thư từ, hồi ký của giáo sĩ và 
thương nhân ghỉ lại”... Tất cả những chính sách tiến bộ nói trên có 
tác dụng thúc đẩy sư phục hồi oà phát triển hoạt động công thương 
nghiệp của nước nhè, biểu biện rõ rệt nhất qua sự phôn thịnh của các 
trung tâm thủ công nghiệp, các trung tâm giao lưu buôn bán, sự đẩy 
ắp của hàng hóa... Đặc biệt là ở Thăng Long. Sự phổn thịnh đó đã 
được phản ánh (có phần hơi quá) qua bài Phú tụng Tây Hồ của 
Nguyễn Huy Lượng, thậm chí qua những bài thơ của Phan Huy Diệu, 
người vốn không ưa gì chế độ Tây Sơn, nhưng vẫn biết tôn trọng 
sự thật. 


2.6. Thực hiện những chính sách ăn hóa, giáo dục tiến bộ, 
đợt được những thành tựu quan trọng. 


Cùng với những nỗ lực phát triển về kinh tế và các lĩnh vực hoạt 
động khác, Quang Trung rốt chú ý đến oiệc xây dựng uà phát triển 
nên uăn hóa dân tộc. Có thể nói, hai chính sách văn hóa giáo dục lớn 
nhất trong thời kỳ trị vì của nhà vua là trọng dụng chữ Nôm và mở 
rộng chế độ giáo dục. 

1? Xụ hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu, Sảd, 
tr. 117. 
'* Nguyễn Phan Quang, Lịch sử Việt Nam (1427 - 1858), Sđd, tr. 112 - 113. 


133 


Sau khi lên ngôi, Quang Trung mạnh dạn đưa chữ Nôm lên địa vị 
văn tự chính thức của Nhà nước, nhằm xóa bỏ thành biến độc tôn chữ 
Hán đã ngự trị lâu đời trong các triều đại phong kiến trước. Vào thời 
gian này, phần lớn các chiếu chỉ, mệnh lệnh, văn tế... đều được viết 
bằng chữ Nôm. Đặc biệt, lên đâu tiên trong lịch sử chữ Nôm được nhà 
uua đưa ào khoa cử. Một chủ trương lớn về văn hóa giáo dục rất có ý 
nghĩa của Quang Trung là £bènh lập Viện Sùng Chính (cuối năm 
1791) da Nguyễn Thiếp làm Viện trưởng với hoạt động nhằm tiến tới 
xây dựng hệ thống tài liệu giáo đục bằng tiếng mẹ đẻ, thoát ly hẳn sự 
phụ thuộc vào văn tự nước ngoài. Về giáo dục, Quang Trung có hoài 
bão xây dựng một nên học thuật, giáo dục mang đậm tính dân tộc, 
nông cao ý thúc độc lập tự chủ tự cường 0à thoát ly những ràng buộc 
của nên giáo dục khuôn sáo cũ. Điều đó thể hiện qua tờ Chiếu lập học, 
đưa việc học đến tận thôn xã cho toàn dân; bổ hẳn lối học công thức, 
khuôn sáo cũ và chủ trương “học ở sự nghe trông” có tính suy nghĩ 
thiết thực; qua việc thực hiện thi cử nghiêm túc để tuyển chọn nhân 
tài phụng sự đất nước. 


Chính sách văn hóa tiến bộ của Quang Trung còn thể hiện qua 
thái độ uà cách hành xử đối với các tôn giáo. Tuy đề cao Nho giáo 
nhưng ông vẫn tỏ ra khoan dung với Phật giáo và Kitô giáo như cho 
phép các nhà su có phẩm hạnh, đạo đức tốt trù trì ở các chùa, tập 
trung tu bổ các chùa lớn ở phủ huyện, không cấm các giáo sĩ Kitô giáo 
truyền đạo, tôn trọng tín ngưỡng của nhân dân... Tuy nhiên, đối với 
những kẻ lợi dụng tôn giáo để làm điều xằng bậy, nhà oua đã thẳng 
tay trừng trị. 


Nhờ tích cực thi hành những chính sách tiến bộ, nền văn hóa 
Việt Nam dưới thời Tây Sơn - Quang Trung đã đạt được những thành 
tựu nổi bật về văn học với những tên tuổi tiêu biểu như Nguyễn Huy 
Lượng, Ngô Học Du, Ngô Thời Trí, Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm... 
đại điện cho khuynh hướng khẳng định cuộc sống, khẳng định những 
giá trị chân chính của con người và chủ nghĩa nhân văn; về học thuật, 
giáo dục với sự mở rộng việc học, chấn chỉnh thi cử, đưa chữ Nôm lên 
địa vị chữ viết chính thức của nước nhà cùng những chấn chỉnh hoạt 
động tích cực của Viện Sùng Chính và Quốc sử quán với những cêng 
trình để lại có giá trị, về y học với Nguyễn Hoành, Nguyễn Quang 
Tuân, Nguyễn Gia Phan... đã kế thừa và phát huy được những thành 
tựu to lớn của nền y học dân tộc trong các giai đoạn trước về lý luận 
cũng như thực hành; về kiến trúc với các công trình đáng chú ý như 
thành Hoàng Đế, thành Phượng Hoàng trung đô, thành Phú Xuân... 


134 


và nhiều lĩnh vực khác như võ, nhạc, sân khấu, ca nhạc Huế... có 
những đóng góp nhất định. 


3. Một vài suy nghĩ, đánh giá bước đầu về những chính 
sách “canh tân” của Quang Trung, 


đ.1. Những tư tưởng và chính sách “canh tón” của Quang Trung, 
tuy chỉ được thi hành trong một thời gian ngắn nhưng đã đáp ứng 
được một số yêu cầu của xã hội Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XVIII, 
tạo nên sự chuyển biến nhất định mang tính tích cực uê kinh tế, chính 
trị quân sự, ngoại giao cũng như uề uăn hóa - giáo dục trong sự 
nghiệp dĩ đại: phục hưng dân tộc. Đã thể hiện rất cao ý thức độc lập, 
tự chủ, tự cường của quốc gia, đưa vị thế của đất nước “nâng tới tột 
đỉnh của thời trung đạt" trong lịch sử Việt Nam cũng như được nâng 
cao đối với các nước láng giểng, khu vực. Những thành tựu quan trọng 
trong các lĩnh vực của đời sống xã hội trong thời kỳ Quang Trung trị 
vì đã khiến cho “ở uào thời điểm ấy tưởng chừng đã lấp ló một tương 
tai xán lạn của dân tộc. Những Hân đề chính trị cho một cuộc đổi thay 
lớn trên quy mô toàn quốc đã xuất hiện”, Và dẫn đến một sự ngộ 
nhận của đời sau xuất phát từ lòng ngưỡng mộ, sự tôn kính và thương 
tiếc người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ - Quang Trung là: “Nếu như 
Quang Trung không qua đời sớm như uậy thì biết đâu đấy đất nước ta 
đã bước uào một hỷ nguyên canh tân để rồi trở thành một hùng quốc 
thời cận đại uè...”!Ẽ, 


3.2. Thực tế, lịch sử đáng tiếc lại không diễn ra theo hướng chúng 
ta mong muốn. Cái chết đột ngột của vua Quang Trung đúng là một 
tốn thất lớn cho triểu đại Tây Sơn, cho lịch sử dân tộc, đã nhấn chìm 
cái “thế nước đang lên” và cả con thuyền “canh tân” của ông đang cố 
gắng vượt qua giông bão, thác ghếnh để đi đến bờ thắng lợi. Nhưng 
mặt khác, cũng phải cần thấy rằng: do những hạn chế của giai cấp và 
thời đại, những nỗ lực “canh tên” của Quang Trung dù có phi thường 
đến đâu, dù có điểu kiện thời gian thực hiện đến mấy vẫn không thể 
làm “biến đổi toàn bộ cơ cấu kinh tế - xã hội của nước ta theo kịp xu 
thế của thời đại lúc đó”"", Cơ sở khoa học chính của vấn để được đưa 
ra là: do công cuộc “canh tân” thiếu hẳn một cơ sở kinh tế, chính trị - 
xö hội, tư tưởng cần thiết để có thể thực hiện thống lợi. 


!5 Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu, Sảd, 
tr. 118, 

16 1! Xự hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương mặt tiêu biểu, Sảa, 
tr. 114. 


185 


- Trước hết cần khẳng định Quang Trung và những phụ tá đắc lực 
của ông không phải là những nhà kinh tế mà chỉ là những nhà quân 
sự, chính trị, ngoại giao, văn hóa có tài. Các chính sách về kinh tế của 
họ, đù thể hiện những điểm tiến bộ, uẫn chỉ nằm trong khuôn khổ của 
một nên sản xuất phong biến, do uậy không thể tạo nên sự chuyển 
biến uê chất trong sự phát triển kinh tế của đất nước. Việc ban hành 
Chiếu khuyến nông, giải quyết nạn lưu vong và tình trạng ruộng đất 
bỏ hoang chỉ là những biện pháp ổn định kinh tế, xã hội có tính chất 
nhất thời. Trên thực tế Nhà nước vẫn duy trì chế độ sở hữu ruộng đất 
công làng xã, trở thành sở hữu tối cao, quản lý, phân phối, kiểm soát 
việc sử dụng đất đai, qua đấy chi phối những người cày ruộng thông 
qua bộ máy làng xã. Sở hữu tư nhân về ruộng đất - cơ sở cho sự hình 
thành, phát triển nên kinh tế hàng hóa sinh ra chủ nghĩa tư bản, 
nhìn chung bị trói buộc, cẳn trở, không có điều kiện phút triển. Về thủ 
công nghiệp, tuy có ý thức xây dựng một nền thủ công nghiệp tự lực, 
thay thế hàng nhập của nước ngoài nhưng Quang Trung “uẩn không 
tìm ra được những tác nhân kích thích bên trong cho nên sản xuốt. 
Chủ yếu ông uẫn tập trung uào phút triển triển các quan xưởng của 
nhà nước như thời Lê”'5, Về ngoại thương, nhà uua cũng chưa có một 
chủ trương lớn nào ngoài việc thúc đẩy giao lưu buôn bán giữa hai 
nước Việt - Trung, chủ yếu ở vùng biên giới. Trong lúc đó, Hội An - 
một thương cảng quốc tế lớn đã từng hoạt động rất sôi nổi, nhộn nhịp 
thời các chúa Nguyễn lại không được Quang Trung quan tâm đến. Một 
của ngõ giao lưu quốc tế, tiếp thu những yếu tố tiên tiến của nền uăn 
mình bên ngoài do uậy đã không được tận dụng. 


Mặt khác, từ sau năm 1788 do “sơy sưu uới những chiến công 
giành được ở Bắc Hà uà chăm lo củng cổ địa uị ở Phú Xuân” Quang 
Trung đã “bỏ mặc Gia Định cho một mình Nguyễn Lữ xoay xở uới một 
tình thế nguy nan chưa từng có”"'°, Đây cũng là hạn chế đáng tiếc vì 
Gia Định là một vùng có vị thế địa - kinh tế, địa - chính trị rất quan 
trọng ở phương Nam, mặc dầu trong năm: 1792 Quang Trung đã có 
một kế hoạch tiêu điệt tập đoàn Nguyễn Ánh để giải quyết mối “quốc 
thù ở Gia Định” nhưng rồi sự việc không thành như đã nêu. 


- Về cơ sở chính trị, xã hội, tuy vẫn không phủ nhận nguồn gốc 
xuất thân của mình khi đã trở thành Hoàng Đế nhưng trên thực tế 


18 Xư hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương mật tiêu biểu, Sảd, 
tr. 117. 


` Đỗ Bang, Nguyễn Minh Tường, Chân dung các 0uœ Nguyễn, tập 1, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, 1996, tr. 10. 


186 


Quang Trung uà các tướng lnh nông dân đêu đã phong kiến hóa. 
Chính quyển phong kiến quan liêu do ông đứng đâu về căn bản vẫn 
không khác bộ máy phong kiến cũ với một số lớn quan lại cũ của thời 
Lê - Trịnh từ Trung ương đến địa phương. Bên cạnh những người có 
tài đức, trung thành với vị minh quân Quang Trung, có không íi 
những kê cơ hội, uẫn có ý chờ thời hay ngấm ngồm phá hoại sự 
nghiệp của nhà Táy Sơn, nhất là bọn quan lại hào mục cũ ở các địa 
phương ảnh hưởng đến việc thi hành các chính sách của nhà nước 
Trung ương và làm mất lòng dân... Một bộ máy nhà nước như vậy rõ 
rùng khó có thể đảm đương một sự nghiệp cách mạng phi thường khi 
trong tay nó thiếu hẳn những tiền đề cẩn thiết. Hơn nữa, lúc này ở 
Việt Nam, giai cấp tư sản chưa ra đời (phải đợi hơn 100 năm sau 
nhưng ở trong hoàn cảnh đặc biệt) để đứng lên lãnh đạo một cuộc 
cách mạng xã hội mang tính chất tư sản lật đổ chế độ phong kiến, các 
cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ và kết cục cũng chỉ dẫn đến một 
trong hai con đường: hoặc là bị thất bại, hoặc các lãnh tụ nông đân bị 
phong kiến hóa sau khi giành thắng lợi, thiết lập vương triểu mới. 
Giai cấp địa chủ phong kiến vẫn đứng ở vị trí trung tâm »è đo đó 
không thể có những cuộc cải cách oượt qua khuôn khổ của chế độ 
phong kiến, rõ nhất là ở cơ sử hạ tầng xã hội. 


- Về tiên để tư tưởng, nếu như ở Nhật Bản từ rất sớm, vị trí xã 
hội của công thương đã được khẳng định, được phản ánh qua thuyết 
“Tâm học thành thị" của Tshida Baigan (1685 - 1744) khẳng định vai 
trò của thị dân (Chonin), thì ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỷ XVIII 
(thậm chí ở cả một thế kỷ rưỡi sau), tư tưởng “d? nông uì bản”, “nông 
bản thương mại” vẫn ngự trị chỉ phối. Lý thuyết “sĩ nông hoán uị” 
theo thời cuộc như một chu kỳ vận hành khép kín ngăn cần sự phát 
triển của công thương - hơi nhân tố hoạt nhất mà thiếu nó xã hội 
phong kiến không thể phát triển thành một xã bội tứ bản có trình độ 
cao hơn được”, 


- Về tiền để văn hóa, việc trọng dụng chữ Nôm và mở rộng chế độ 
giáo dục rõ ràng là những chính sách tiến bộ của Quang Trung như đã 
phân tích. Nhưng ở đây cũng cần thấy mật trái là: vào thời điểm này, 
trong khi ở nước ta và Trung Quốc đã lưu hành không ít những tài 
liệu, sách vở về khoa học tự nhiên, kỹ thuật tiên tiến của châu Âu 


thông qua nhiều con đường du nhập thì các sđn phẩm của Viện Sùng 


® Nguyễn Văn Hồng, Äfấy uến đề uê lịch sử uê lịch sử châu Á uà Việt Nam - Một 
cách nhìn, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2001, tr. 543. 


187 


Chính uẫn là các kinh sách Nho giáo chữ Hán được dịch ra chữ Nôm 
uới những hiến thúc cũ kỹ ảnh hưởng đến nên học thuật, giáo dục thời 
bấy giờ. Hơn nữa, có nhà nghiên cứu cho rằng: “Ngay cả chữ Nôm, đến 
thế kỷ XVIII, không còn là điều gì tiến bộ, mới mẻ nữa. Các giáo sĩ uà 
thương nhân phương Táy đã sử dụng chữ La tỉnh để phiên âm tiếng 
Việt?!, Mật lần nữa cánh cửa giao lưu văn hóa nhằm tiếp thu những 
yếu tố tích cực của bên ngoài, uy không bị những người cẩm quyên 
đóng chặt nhưng con đường đi đến cánh của mở lại không được chú 
trọng “dọn dẹp”, “sửa sang” để đón nhận những luông uăn hóa mới, 
bắt kịp dòng chảy của thời đại. 


3.3. Từ những hạn chế có tính khách quan và phần nào mang 
tính chủ quan nói trên, có thể thấy những gì mà Quang Trung và 
vương triều Tây Sơn đã đem lại cho quốc gia dân tộc trong những năm 
câm quyền ngắn ngủi (1788 - 1792) đã là một nỗ lực quá lớn uà chúng 
ta không thể đòi hỏi gì hơn ở ông - một vị minh quân suốt đời toàn 
tâm toàn ý cho sự nghiệp đấu tranh dân chủ, chống giặc ngoại xâm và 
phục hưng dân tộc, bởi lẽ sau ông non một thế kỷ, những nhà canh 
tân tiêu biểu của Việt Nam như Nguyễn Trường Tộ, Đặng Huy Trứ, 
Nguyễn Lộ Trạch, Bùi Viện, Phan Châu Trinh... cũng không thể làm 
thay đổi được thời cuộc do những hạn chế của điêu kiện lịch sử. Do 
vậy, chúng tôi nghiêng về quan điểm cho rằng: không nên xem những 
chính sách, biện pháp thực thị trên các lĩnh uực của uua Quang Trung 
là những cải cách kính tế - xã hội mà “mới chỉ là những pháp lệnh 
nhất thời nhằm đưa xã hội uèo kỷ luật”. Dẫu sao những việc làm và 
hoài bão của nhà vua rốt đáng để hậu thế khâm phục, kính trọng 0à 
chúng ta tin rồng trong tương lai không xa những ước nguyện của ông 
sẽ trở thành hiện thực, đấy là một nước Việt Nam giàu mạnh, xã hội 
công bằng, dân chủ và văn minh mà các thế hệ cháu con ông đang nỗ 
lực phấn đấu thực hiện. 


? ,?* Xu hướng đổi mới trong lịch sử Việt Nam - Những gương một tiêu biểu, Sảd, 
tr. 118, 


138 


NGƯỜI DÂN BẮC HÀ VỚI 
NGUYÊN HUỆ - QUANG TRUNG 


NGUYỄN MINH TƯỜNG 


Trung chú yếu sống ở xứ Đàng Trong, trong đó có 6 năm (1786 - 

1792) ông sống ở Kinh đô Phú Xuân (Huế). Đối với vùng đất 
Bắc Hà, Nguyễn Huệ chỉ có 3 lần đặt chân tới. Đó là: lần thứ nhất 
Nguyễn Huệ ra Bắc đánh họ Trịnh, lần thứ hai ra Bắc giết Vũ Văn 
Nhậm năm 1787, và lần thứ ba ra Bắc phá quân Thanh năm 1789. 
Nhưng đối với người dân Bắc Hà, Nguyễn Huệ - Quang Trung đã để 
lại những ấn tượng hết sức sâu sắc. Họ coi ông là một bậc anh hùng 
kiệt xuất của đân tộc Việt Nam. Nguyễn Huệ đã làm vẻ vang cho lịch 
sử dân tộc. Sự giúp đỡ và tình cảm sâu nặng của người dân Bắc Hà 
đối với Nguyễn Huệ - Quang Trung còn được ghi chép rải rác trong các 
bộ sử, trong các văn thơ của người đương thời, trong bi ký, trong cả 
các câu chuyện dân gian... 


t(ƒ rong khoảng 40 năm cuộc đời của mình, Nguyễn Huệ - Quang 


Vào đầu nằm 1789, trong lần tiến quân ra Thăng Long nhằm tiêu 
diệt quân Thanh xâm lược, Quang Trung đã điều động 10 vạn quân để 
đánh một đội quân địch đông gấp 3 lần. Việc tiếp tế cho một đoàn 
quân lớn như vậy, trong điều kiện chuyển vận phải hết sức nhanh 
chóng và bảo đảm bí mật, nhất định không thể không dựa vào sự ủng 
hộ nhiệt tình của quản chúng. Nhân dân Bắc Hà hồi đó đã hai lần 
tiếp xúc với nghĩa quân Tây Sơn. Họ nhớ rõ, khi Nguyễn Huệ lẳn đầu 
tiên ra Bắc diệt nhà Trịnh vào năm 1786, nghĩa quân tuyệt đối không 
tơ hào gì đến của dân. Nhiều giáo sĩ phương Tây có mặt ở Bắc Hà vào 
thời kỳ này đã phản ánh cảm tình nỗng nhiệt của nhân dân đối với 
quân đội Tây Sơn. Thự của giáo sĩ Lơ Roa ngày 6-12-1786 viết: 
“Những quân Đàng Trong ấy thi hành công lý rất nghiêm ngặt. Chỉ 
cần báo với họ một lời là họ chặt đầu ngay bọn trộm cướp hay những 
kẻ bị cáo về những loại tội đó, chẳng cần theo thủ tục dài dòng. Đâu 
đâu người ta cũng hoan hô sự công bằng và lòng vô tư của họ vì họ 
không cướp của ai mà chỉ chặt đầu bọn cướp”. 


139 


Do đó, ta không lấy làm lạ rằng dân chúng đã nô nức đón tiếp và 
giúp đỡ quân đội của Quang Trung trên đường tiến ra Bắc. Tại Ngọc 
Hồi, nhân đân đã mang cơm rượu ra khao quân và dâng tấm vải có để 
bốn chữ “Hậu lai kỳ tô”, ca tụng vua đến mang lại cuộc sống cho nhân 
dân, cũng như cho đất nước. Tại khu vực Đống Đa, nhân dân đã bện 
những mùn rơm rất lớn để cùng nghĩa quân đốt cháy ném vào đồn 
giặc, loại vũ khí này được gọi là “rồng lửa”. Trong bài thơ của thi sĩ 
đương thời Ngô Ngọc Du, ghi lại những điểu trông thấy khi Kinh 
thành Thăng Long được giải phóng, có đoạn viết: 

Hỏa long nhất trận tặc phi mị 

Khi thành sang độ tranh đào sinh 
Tam quân ngũ quán chỉnh đội Hến 
Bách tính tước dược giá đạo nghênh 
Vân uũ bạt khai biến thiên nhật 
Mãn thành lão thiểu câu hoan nhan 
Mu kiên bả tý quần tương ngữ: 

“Cố đô hoàn thị ngã hò son!" 

(Dịch nghĩa: 

Một trận “Rồng lửa” làm cho giặc tan tành 
Chúng bỏ thành, cướp đò tìm đường chạy trốn 
Ba quân đội ngũ chỉnh tế tiến lên 

Trăm họ mừng rỡ, đón tiếp đây đường. 

Mây quang mưa tạnh, thấy lại mặt trời 

Đây thành trẻ già mặt tươi như hoa 

Họ chen vai thích cánh nói với nhau: 

“Cố đô vẫn thuộc núi sông của ta! ") 


Nhân dân Bắc Hà mến phục vua Quang Trung, vua Quang Trung 
cũng có cảm tình nhiều với đất Bắc Hà. Dã sử chép vua có lần ngự ra 
chơi Hồ Tây. Một viên quan để nghị đổi tên hồ vì có chữ “Tây” trùng 
với tên "Tây Sơn”, vua cười và nói: “Trẫm từ Tây Sơn xa xôi ra, nay 
đến cảnh Hồ Tây xinh đẹp này, mượn Tây Hề làm nơi gặp gỡ các bạn 
Bắc Hà, chẳng hay lắm ru? Khách Tây Sơn, cảnh Tây Hồ cũng là 
duyên kỳ ngộ cùng nhau, còn nhiều gắn bó hẹn hò” (Doãn Kế Thiện 
dẫn Đào Khê dã sử). 

Cũng chính trong năm 1789 này xảy ra một chuyện khá lý thú 
giữa vua Quang Trung và nhân dân làng Văn Chương, tức làng sở tại 


khu Văn Miếu, Thăng Long. Như chúng ta đều biết năm 1786, Nguyễn 
Huệ đem quân Tây Sơn ra Bắc Hà “phù Lê diệt Trịnh”. Chỉ một trận 


140 


cơ đồ họ Trịnh đã hơn 200 năm sụp đổ như một tòa nhà mục nát. Sau 
một trận giao chiến không kịch liệt lắm với quân Trịnh Khải, quân 
Tây Sơn chiếm Thăng Long. Tuy vậy binh lửa đã qua, nhân dân làng 
Văn Chương thấy nhà bia Văn Miếu đã bị đốt phá, còn bia tiến sĩ đề 
danh thì bị đạp đổ. Ai đốt nhà bia? Ai đạp đổ các bia? Những câu hỏi 
này trước kia lịch sử chưa trả lời. Ngày nay theo tài liệu của Tam 
Nông tiên sinh Hà Năng Ngôn, thì kẻ đốt nhà bia và đạp đổ bia, lại 
chính là quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ tự thân chỉ huy. Tại sao quân 
Tây Sơn lại đốt nhà bia và đạp đổ bia tiến sĩ để danh? Phải chăng 
quân của Trịnh Khải đã đựa vào khu Văn Miếu để chống lại quân Tây 
Sơn? Không ai biết. Mọi người chỉ biết rằng sau khi quân Tây Sơn 
làm chủ Thăng Long và sau khi Nguyễn Huệ đã vào trong Trịnh 
Vương phủ, thì khu Văn Miếu, tiêu biểu của kinh đô Việt Nam Nho 
giáo bị đốt phá. Nhân dân làng Văn Chương cũng như nhân dân 
Thăng Long đau xót về việc này. Nhưng nhân dân làng Văn Chương 
chưa biết kêu vào đâu được. 


Tháng 6 năm 1786, Nguyễn Huệ lấy được Thăng Long, đến tháng 
8, ông đón tiếp vua Thái Đức Nguyễn Nhạc ra Bác để rồi đến ngày 8 
tháng 9 năm 1786 ông cùng với Nguyễn Nhạc, đem toàn bộ quân Tây 
Sơn trở về Nam. Như vậy là Nguyễn Huệ chỉ ở Thăng Long có hơn 2 
hay 8 tháng trời. Trong khoảng thời gian ấy, ông phải giải quyết bao 
nhiệu việc quân quốc trọng sự, chẳng làm gì có thì giờ để xét đến việc 
làm lại khu Văn Miếu Thăng Long. Vá lại, chẳng ai biết ông có tha 
thiết gì về khu Văn Miếu hay không, mà dám đường đột xin ông cho 
sửa chữa lại. Đến năm 1789 tình hình có khác trước. Lúc này là lúc 
Nguyễn Huệ vừa phá xong 29 vạn chiến binh Mãn Thanh, tỉnh thần 
ông có vẻ hả hê hơn trước. Lần này là lần thứ 3 ông ra Thăng Long, 
nhân dân làng Văn Chương đã có dịp để hiểu ông hơn: do Tam Nông 
tiên sinh Hà Năng Ngôn cố vấn cho ông, họ biết rằng cái ông tướng 
da sẩn, tóc quăn bách chiến bách thắng ấy, không phải chỉ là người 
của gươm, của súng, mà còn là người rất thích văn thơ, trọng học 
thuật, tha thiết với những gì tiêu biểu của nước Việt Nam văn hiến. 
Cho nên nhân dân làng Văn Chương, đã nhờ Tam Nông tiên sinh Hà 
Năng Ngôn làm một tờ sớ xin vua Quang Trung cho đựng lại khu Văn 
Miếu. Tam Nông tiên sinh đã dùng những lời lẽ rất khéo léo để trình 
bày mọi việc đã xẩy ra. Sau khi kể lại lịch sử bia tiến sĩ để danh, tác 
giả nói đến việc quân Tây Sơn ra Bắc lần thứ nhất: 


“Bốn năm trước giữa năm Bính Ngọ (1786) 
Ngài cầm quân ra thú Bốc Hà 


141 


Oai trời sấm. sét thoảng quan 
Cơ đề họ Trịnh bỗng ra tro tàn"? 


Thế rổi một việc làm cho nhân dân làng Văn Chương phải lên 
tiếng, đó là việc: 
“Bia tiến sĩ uô can uô tội 
Mà uạ lây uì nỗi chúy thành 
Bia thì đạp đổ tung hoành 
Nhà bia thì đốt tan tành ra tro”? 


Nhân dân làng Văn Chương cũng như Tam Nông tiên sinh, đều 
biết rằng tác giả vụ đốt phá bia không phải ai khác là quân Tây Sơn. 
Nhưng sự thật ấy, họ sợ uy của vị lãnh tụ tối cao của quân Tây Sơn, 
nên không đám nói ra. Họ trút hết tất cả mọi tội lỗi cho Trịnh Khải 
là kẻ thù của quân Tây Sơn đã chết rồi. 

“Tội ác ấy là do Trịnh Khải 
Lúc sa cơ hẳn phải trốn rd 
Cho uời các bậc đại khoa 
Trước sau chẳng thấy dì qua theo mình 
Sau có một Nghè Canh ứng tiếp” 
Lại đưa lâm uòo mép hổ lạng 
Đến khi uận đã lã làng 
Giận người khoa giáp lại cùng tím gan 
Nhân có chúu là Lan trốn lủi 
Khải trao cho một túi uàng kho 
Dãn uê thuê bẽ côn đồ 
Phá bia tiến sĩ để cho bö hờn 
Trịnh Lan cũng đang cơn giận bực 
Trốn được uê tức tốc làm ngay 
Dân nghèo mộ được nhiêu tay 
Máy trăm lính cũ cũng thây tớ thân 
Cho tiền lạt cho ăn cho uống 
Cho cuốc uô, mai thuổng, búa đao 
Thừa cơ binh lửa ôn ào 
Phá bia đốt giảm lùa cao lưng trời" 


! Trần Văn Giáp, Nguyễn. Huệ tới bìa tiến sĩ ở Văn Miếu, Hà Nội. 

?, Trần Văn Giáp, đã dẫn. 

? Nghè Canh: là Lý Trần Quán, người xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Đông 
(nay thuộc Hà Nội) đỗ tiến sĩ. 


142 


Lời lẽ của nhân dân Thăng Long, cụ thể là của Tam Nông tiên sinh 
thật là khéo léo. Nguyễn Du, tác giả Truyện Kiểu sau này phải phê vào 
tờ sớ do tiên sinh Hà Năng Ngôn nhân dân làng Văn Chương, đúng 
hơn là mượn danh nghĩa nhân dân làng Văn Chương mà viết, như sau: 


“Chấp tay tôi uái lạy bác Tam Nông 
Cuốc trăm nhát đạt uào lòng cả trăm"5 


Chính vua Quang Trung đã đích thân xem tờ sớ của nhân dân 
làng Văn Chương do Tam Nông tiên sinh viết hộ. Điều làm cho mọi 
người ngạc nhiên là Quang Trung đã gạt bỏ lối thoát mà nhân đân 
làng Văn Chương và Tam Nông tiên sinh đã vạch sẵn cho ông, nói rõ 
hơn là Quang Trung đã bác bỏ cái thuyết cho rằng Trịnh Khải đã sai 
cháu là Trịnh Lan thuê côn đồ đốt phá nhà bia tiến sĩ đê danh: 


“Thôi, thôi uiệc đã rồi 
Trăm nghìn hãy cứ trách bôi cho ta 
Nay mai dọn lại nước nhà 
Bia Nghè lại dựng trên tòa muôn gian 
Cơ đồ họ Trịnh đã tan 
Việc này cũng đừng đổ oan cho thằng Trịnh Rhải"®, 

Nói khác đi, Quang Trung đã thắng thắn nhận rằng việc đốt phá 
nhà bia tiến sĩ để danh ở Văn Miếu Thăng Long là đo quân Tây Sơn 
của ông. Rồi ông đến làng Văn Chương một con rùa bằng vàng để bán 
lấy tiền tu sửa khu Văn Miếu. 


Việc trên đã nêu lên khó rõ tư cách của con người Quang Trung. 
Con người Quang Trung là con người thẳng thắn, dám nhận những lỗi 
lâm do quân đội của mình đã gây ra. Con người ấy là con người không 
có thói quen trút sang kẻ khác, nhất là những kẻ đã chết rồi, lâm lỗi 
của bản thân mình. 


Nhân dân Bắc Hà kính trọng Quang Trung không chỉ vì ông là 
một bậc vĩ nhân của dân tộc có công đánh đuổi giặc xâm lược Mãn 
Thanh giải phóng đất nước, mà còn vì ông là một nhân cách lớn, một 
con người đầy lòng bao dung, độ lượng. Phải chăng, vì thế họ đã nhờ 
Ngô Thì Nhậm, thay mặt mình xin với vua Quang Trung dời kinh đô 
ra Thăng Long, để hàng ngày được chiêm ngưỡng dung nhan vị vua 
trẻ tuổi yêu quý của họ. Như chúng ta đều biết, nguyện vọng đời đô ra 
Thăng Long của nhân dân Bắc Hà đẻ đạt lên vua Quang Trung không 
được chấp thuận nhưng qua lời biểu đưới đây, ta càng thấy rõ tấm 


Š,® Trản Văn Giáp, đã dẫn. 


143 


lòng của nhân đân Bắc Hà đối với vua Quang Trung sâu nặng biết 
dường nào. Tờ biểu viết: “Chúng tôi phụng y theo nguyện vọng thần 
dân Bắc Thành tâu xin rước xa giá ra Thăng Long, theo kinh đô cũ 
của các nhà Lý, Trần, Lê mà vĩnh viễn đặt kinh kỳ ở đây để thỏa lòng 
dân mong ngóng. Chúng tôi được thấy thánh thiên tử, thuận ý trời, 
mở vận nước, thống nhất bờ cõi, cũng cùng che chở... Cúi xin thánh 
thượng xét soi, đến mùa xuân tới, chọn giờ Hoàng đạo” tốt lành, gióng 
xe loan, cờ xanhŸ. Ở trung tâm lo việc lớn, định đỉnh báu ở kinh đô 
mới, để giá ngự bốn phương, đặt vững âu vàng nối đời mãi mãi”.° 


Năm 1802, sau khi chiến thắng nhà Tây Sơn, lập nên vương triêu 
Nguyễn, Gia Long đã thi hành một chính sách trả thù cực kỳ tàn 
khốc đối với nhà Tây Sơn: tru di đòng họ, phá hủy mọi dấu vết văn 
hóa v.v... Nhưng nhân dân Bắc Hà vẫn gan dạ và khôn khéo nâng 
niu, bảo vệ những tài liệu, hiện vật liên quan đến triểu đại Quang 
Trung. Tại đình làng Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội còn giữ được 
5 đạo sắc phong đời Quang Trung. Tại đình làng Vĩnh Ninh huyện 
Thanh Trì, Hà Nội, ngay cạnh địa điểm chiến thắng Đảm Mực, là mổ 
chôn hàng vạn quân giặc Mãn Thanh, vẫn còn giữ được mấy tờ lệnh 
chiếu của nhà Tây Sơn về chính sách khuyến nông và thủy lợi. Tại 
đình thôn Sài Đồng, huyện Gai Lâm, Hà Nội, còn giấu kín trong hòm 
sắc một số tập khoán lệ tuyển binh thời Cảnh Thịnh (Tây Sơn). Ngoài 
ra, còn khá nhiều làng còn giữ được những sắc phong thần niên hiệu 
Quang Trung, cũng như nhiều tấm bia bị đục chữ nhưng vẫn còn để lờ 
mờ nét chữ hoặc niên hiệu theo can chỉ để có thể xác định dễ dàng 
được tạo dựng dưới thời Quang Trung. 


Nhưng điển hình hơn hết về lòng mến phục của nhân đân Thăng 
Long - Hà Nội nói riêng và nhân dân Bắc Hà nói chung đối với Quang 
Trung là pho tượng Đức Ông ở Chùa Bộc, ngay khu vực trận địa Đống Đa. 
Ngôi chùa này thuộc địa phận làng Khương Thượng, có tên là Sùng Phúc 
Tự, bị tàn phá sau trận Đống Đa năm 1789, đến năm 1792 được tu tạo 
lại và được gọi là Bộc Am, để ghi lại tình trạng những xác của binh lính 
địch chết trận “phơi ra” (nghĩa của chữ Bộc) khắp cánh đồng chung quanh. 


Trong chùa có tấm bia nhỏ ghi việc làm lại ngôi chùa, đặt ở một 
chỗ khác kín đáo ở góc tiền đường ghi niên hiệu Quang Trung thứ tư 


⁄ Hoàng đạo: Giờ tốt, theo quan niệm bói toán xưa. 

® Cờ xanh: thanh cận, cờ cắm trên xe vua đi. 

® Ngô Thì Nhậm, Tờ biểu của đình thần uãn uõ xin oua Quang Trung ngự giá ra 
Thăng Long, Văn học Tây Sơn, Nguyễn Lộc tuyển chọn, giới thiệu, Nxb Nghĩa Bình, 1986. 


144 


(1791), chữ Quang Trung bị đục xóa nhưng vẫn còn lờ mờ nhận được 
nét. Cạnh đó, là pho tượng Đức ông với đôi câu đối thờ khá đặc biệt. 
Lời văn có thể hiểu hai nghĩa: 


Đổng ý uô trần, đại địa sơn hà lưu đống uä 
Quang Trung hóa Phật, tiểu thiên thế giới chuyển phong uên. 
Dịch nghĩa: 


Trong chùa động sạch bụi trần, non sông rộng lớn lưu truyền tường cột 
Giữa ánh sáng thành Đức Phật, thế giới loài người vận chuyển gió mây. 


Vế thứ nhất có thể giải thích theo nghĩa bóng: cả những nơi hẻo 
lánh cũng sạch vết nhơ của bọn xâm lăng, khiến non sông rộng lớn 
còn lưu lại cột rường vững chãi. 


Vế thứ hai đùng một số thành ngữ trong sách Phật, lấy chữ liền 
“Quang Trung hóa Phật” trong kinh Di Đà nhưng có thể hiểu là “Vua 
Quang Trưng hóa thành Phật”, nhiều người những hạt bụi trong ánh 
sáng (ám chí những đoàn binh tỉnh xuất hiện bất thần trong trận 
Đống Đa) khiến toàn bộ đất nước hưng vượng trong hội gió mây. 


Một số cụ phụ lão làng Khương Thượng đã xác định rằng pho Đức 
Ông ở chùa này rất đặc biệt, vì tượng trưng cho “Đức Vua từ Thanh 
Hóa ra đẹp giặc”. Mé sau bệ tượng Đức Ông còn ghi dòng chữ “Bính 
Ngọ tạo, Quang Trung tượng” (Năm Bính Ngọ làm tượng Quang 
Trung). Pho tượng chỉ có thể được làm vào năm Bính Ngọ, tức năm 
1846 đời Thiệu Trị. 


Tình cảm sâu sắc của người dân Bắc Hà đối với Quang Trung phải 
chăng còn được biểu hiện thông qua tình yêu đầm thắm giữa công 
chúa Lê Ngọc Hân với người anh hùng trẻ tuổi này. Mặc dù có sự sắp 
đặt của vua cha là Lê Hiển Tông, nhưng rõ ràng khi gặp gỡ với Quang 
Trung, công chúa Lê Ngọc Hân đã tỏ ra yêu quý và tự hào ở người 
chồng mới cưới của mình. Chắc chắn đây là sự tương hợp của “Trai 
anh hùng, gái thuyền quyên” mà văn thơ cổ từng nói đến. Ngược lại, 
Quang Trưng cũng rất yêu bà Lê Ngọc Hân, mặc dù ông có nhiều vợ. 
Quang Trung yêu Lê Ngọc Hân vì bà đẹp, nhưng một phần khác có lẽ 
cũng vì bà là người yêu văn thơ và cũng biết làm văn thơ như Quang 
Trung vậy. Tình cảm của Lê Ngọc Hân đối với Quang Trung còn để lại . 
ở bài Văn tế Quang Trung và bài Ai tư uãn. Muốn thấy được tình yêu 
tha thiết sâu sắc của Lê Ngọc Hân đối với Quang Trung, chúng ta 
phải đọc Ai ¿w uấn, một bài văn chứa chan tình cảm có giá trị do 
chính Lê Ngọc Hân viết ra để khóc người anh hùng đân tộc “áo vải cờ 


145 


đào” đã “giúp đân đựng nước biết bao công trình”. Ở Ai tư uấn, Lê 
Ngọc Hân ca tụng sự nghiệp đánh giặc cứu nước của người nông dân 
áo vải. Lê Ngọc Hân nói nhiều đến cái sầu thảm, cái đau đớn của bà 
do cái chết của vua Quang Trung gây ra. Đối với Lê Ngọc Hân, cái 
chết của Quang Trung đã tạo ra trong đời bà một sự trống rỗng lớn 
đến nỗi không có gì cổ thể lấp đi được: 


“Buôn thay nhề! Sương rơi gió lọt 
Cảnh đìu híu thánh thót châu sa 
Tưởng lời di chúc thiết tha 
Khóc nào lên tiếng, thức mà cũng mê 
Buôn thay nhẽ! Xuân uê hoa nởi 
Mối sâu riêng di gỡ cho xong 
Quyết liêu mạng uẹn chữ tòng 
Trên giường nòo ngại, giữa dòng nào el 
Con trứng nước thương uì đôi chút 
Chủ tình thân chưa thoát được đi 
Vậy nên nến né đợi khi... 
Hình thì tuy ở, khách thì đã theo”. 


Lê Ngọc Hân yêu Quang Trung tha thiết và sâu sắc đến mức bà 
có thể sẵn sàng chết đi để Quang Trung sống lại: 


“Riêng cho chuộc được tuổi rồng 
Đổi thân át hẳn bỏ lòng tôi ngươi” 


Lê Ngọc Hân yêu Quang Trung tha thiết và sâu sắc đến như thế, 
trước hết chính là vì bà được Quang Trung yêu và quý vậy. Lê Ngọc 
Hân không được Quang Trung yêu quý đến cao độ thì khi Quang 
Trung mất, bà không thể có những lời chí tình và thắm thiết như ở 
bài Ái #/ uấn được ... 


Trong lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, hiếm thấy có một vị 
vua nào lại có được một tình yêu thắm thiết và sâu sắc như tình yêu 
giữa vua Quang Trung và công chúa Ngọc Hân. Dường như người dân 
Bắc Hà đã mượn hình ảnh của công chúa Lê Ngọc Hân - người con gái 
xinh đẹp có mẹ là người Kinh Bắc ấy để gửi gắm tình cảm chứa chan, 
lòng biết ơn sâu sắc và sự kính trọng vô bờ đối vị anh hùng áo vải đã 
từng viết lên những trang sử đẩy hào hùng, kỳ vĩ trong lịch sử dân 
tộc: Nguyễn Huệ - Quang Trung. 


Tháng 12-2001 


146 


NHỮNG ĐỒNG TIỀN QUANG TRUNG KỲ LẠ 
VỚI CÁC HUYỄN THOẠI Ở PHÚ XUÂN 


NGUYỄN ANH HUY 


những tư liệu, di tích thời Tây Sơn không còn được mấy. Riêng 
bộ tiền Tây Sơn đang được các nhà sưu tập bảo lưu là những 
dấu ấn đích thực và cụ thể của một triểu đại, rất cần được khảo cứu. 


CÓ MỘT TUYÊN NGÔN 


Một điều rất thú vị khi bàn về Tây Sơn, tôi không thể không nói 
đến hai đồng tiền An Nam, vì chúng phản ánh một giai đoạn lịch sử 
rất quan trọng về chính trị và ngoại giao của triều đại. 


(lÍ hỉ mới có hai trăm năm, do những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, 


Tiền Càn Long thì nhà sưu tập nào cũng có và đều xếp vào bộ 
tiền Trung Quốc. Nhưng tôi muốn giới thiệu một loại tiền Càn Long 
rất lạ khác hẳn các loại tiên Càn Long được lưu hành tại chính quốc, 
nhưng lại giống mẫu tiền Chiêu Thống lúc còn tại vị. Loại tiền này đã 
được xếp vào “An Nam tuyên phổ” thuộc “Lịch đại tiên bộ” gọi là tiền 
“Chiêu Thống tứ niên 1789” nằm bên cạnh tiền Tây Sơn như một 
chứng tích lịch sử của ý đổ xâm lược bị thất bại! 


- Khi được biết Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyển ở Nghệ An, Bắc 
Bình Vương đem quân hỏi tội. Vua Chiêu Thống lo sợ, xuất bôn 
lên Lạng Giang, còn Hoàng thái hậu trốn sang Trung Quốc cầu cứu 
triều Thanh. 


Nắm thời cơ, Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị dâng sớ tâu vụa 
Càn Long: “Nước Nam uốn là đất cũ của ta, sơu khi cứu được nhà Lê, 
lại lấy đất An Nam, thật là lợi cả đôi đường”. 


Vua Thanh đắc ý, vạch phương án chiến lược cho Tôn §ï Nghị 
điều binh bốn tỉnh cùng triểu Lê lưu vong tiến chiếm Thăng Long, sau 
đó cho Vân Nam tiển cục đúc riêng một loại tiền mới, Đó là đông tiển 


1 Miuria Gosen, Ánnam sempu, rebi daisenbu, Japan, 1965. 
? Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Sài Gòn, 1971. 


147 


Căn Long thông bảo mặt sau có hai chữ AN NAM. Vào tiết Đại hàn 
đầu năm 1789, tiên và lương thực tiếp ứng được voi thổ ngựa kéo ì ạch 
sang Nam... 


Vả lại, vua Chiêu Thống, dưới sự bảo trợ của Tổng đốc họ Tôn, 
mỗi lần trao đổi văn thư với nước Đại Thanh, cũng như chiếu chỉ 
xuống dân gian đều lấy niên hiệu Càn Long thay cho niên hiệu của 
mình. Điều này chứng tổ vua Lê đã mất chủ quyền, và đồng tiền Càn 
Long - An Nam đã biểu hiện ý đồ của vua Thanh vậy! 


Nước mất, song hào kiệt đời nào cùng có! Khi đại binh Tôn 5ï 
Nghị chiếm Thăng Long thì ở Thuận Hóa, Bắc Bình Vương hội bình 
tướng bàn việc tiến quân. Ngày 25 tháng 11 năm Mậu Thân (1788), 
Nguyễn Huệ lập đàn tế cáo trời đất tại núi Bân, lên ngôi hoàng đế, 
hiệu Quang Trung. 


Với điểm trời cho thắng trận (xem phần sau) nên tướng sĩ đều 
một lòng quyết “Đónh cho sử trì Nam quốc anh hùng chỉ hữu chủ”, 
theo kế hoạch đã định, nhà vua hẹn ăn tết Kỷ Dậu trong thành 
Thăng Long vào ngày Khai hạ. Chiểu mồng 5 Tết, vua Quang Trung 
áo bào sạm đen khói súng dẫn đại binh, vào thành Thăng Long. Tôn 
Sĩ Nghị "Phiến giúp bất hoàn, chích luân bất phản” quăng ấn thoát 
thân. Cờ đào phấp phới trong nắng lộng! 


Đoàn tiếp vận của quân Thanh vừa mới đến biên ải đã gặp bại 
binh hớt hải chạy về... Tôn Sĩ Nghị đưa tay vẫy lui lia lịa... Hai đoàn 
quân nhập một chạy trối chết về Bắc. 


Ôi! Tờ sớ dâng vua của Tôn Sĩ Nghị rơi đó... Mật lệnh của vua 
Càn Long rớt đây... Tất cả các loại sớ từ, mật lệnh còn lại cùng những 
đồng tiền Càn Long ấy đều được thiêu hủy để phi tang khi nghe vua 
Quang Trung sang Yên Kinh đáp lễ phong vương. Và trong cống vật 
của nước Nam, triều đình Mãn Thanh còn thấy thêm chuỗi tiền sáng 
chói mới đúc cũng có hai chữ AN NAM viết như ấn triện đanh thép, 
mặt kia lấp lánh bốn chữ Quang Trung thông bảo! Đình thần tái mặt, 
không dám đệ trình, vua Càn Long cũng biết, song tím ruột làm ngơ... 


Phải chăng vua Quang Trung đã cho đúc loại tiền mới này để 
khẳng định cho vua Càn Long biết “Nam quốc sơn hà, Nam đế cư”?! 


* 
xe * 


* Trích lời Hiểu dự tướng sĩ của vua Quang Trung, 


148 


Như trên đã nói, tiền Càn Long - An Nam được gọi là tiền “Chiêu 
Thống tứ niên” nhưng thật ra tuy vua Chiêu Thống lên ngôi năm 1786, 
song lấy năm 1787 làm nguyên niên, do đó năm 1789 là Chiêu Thống 
tam niên mới đúng. Nhưng vì sao loại tiền này được gọi như vậy? 


Trong phần “Sự cơn thiệp của Trung Hoa uào Bắc kỳ năm 1789”, 
Toda giải thích đồng tiền này “Cast in Yunnan for the payment o‡ the 
Chiense troops” (tạm hiểu: tiền này được đúc tại Vân Nam để trả 
lương cho quân Thanh). 


Tuy nhiên, có một vấn đề hấp dẫn mà các tác giả chưa bàn luận 
đến. Tuy tiền được đúc tại Trung Quốc nhưng hoàn toàn khác hẳn các 
loại tiền Càn Long sử đụng tại Trung Quốc, lại có chất Hệu và đặc 
điểm, thư pháp hoàn toàn giống tiên Chiêu Thống. Chắc rằng loại 
tiên này đã được vua Chiêu Thống đúc?! 


Một vài nhà nghiên cứu khác thì cho rằng loại tiển này được vua 
Chiêu Thống đúc để sử dụng vào những năm tháng lưu vong tại Trung 
Quốc như tác giả Ogawa Hiroshi thì giám định đó là “đồng Mọạt đế, 
Chiêu Thống tứ niên 1790”. Nhưng theo ý kiến của tôi thì sau khi 
Tôn SI Nghị thất trận, vua Càn Long không còn An Nam nữa! Và tại 
An Nam cũng không còn niên hiệu Càn Long! Do đó đồng tiên này 
không thể được đúc sau năm 1789!!! Thêm nữa, đó là một chứng tích 
lịch sử như Novak nói: “Tñis coin is part oƒ Tayson story, ơs the 
Chiense Emperor inuolued hữmsefl, fñnaliy recognizing Quang Trung 
œs bing”” (tạm hiểu: đồng tiền này biểu hiện một giai đoạn lịch sử Tây 
Sơn, nhưng chính bản thân Hoàng đế Đại Thanh bị dính líu vào, 
nhưng cuối cùng phải công nhận Quang Trung là một vị vua). 


Những phân tích trên cho phép nghĩ rằng loại tiền này được vua 
Chiêu Thống xin vua Càn Long cho đúc để trả công cho lính chính 
Nam và điểu đó phần nào giải thích được vì sao vua Chiêu Thống chỉ 
đến vùng Lạng Giang trong khi Thái hậu nhà Lê phải sang tận 
Thanh cung để câu cứu? Hẳn rằng một trong những mục đích khi vua 
Lê lưu đày ở đây là để liên hệ với Vân Nam tiền cục?! 


Còn tiên Quang Trung thông bảo - An Nam, có các đặc điểm sau: 
tiền to, đày nét chữ thư pháp... khác hẳn các loại tiên thông dụng và 


+ Pdward Toda, Annam and is minor currenCy, Shanghai, 1882. 

” Các loại catalogue tiễn cổ của Đinh Phúc Báo, một chuyên gia tiền cổ nổi tiếng 
nhất của Trung Quốc đều không có giới thiệu tiền Căn Long - An Nam. 

Š Ogawa Hiroshi - Whowa kosen kakaku, Tokyo, 1973. 

7 Jehn A.Novak, A tuorhing qid for collecfors oƒ Anhamese coins, USA, 1989, 


149 


rất hiếm gặp. Mặt sau có chữ An Nam là một loại tiền rất đặc biệt 
chưa từng có, trừ khi có sự xuất hiện của tiên Càn Long - An Nam. Do 
đó, loại tiền Quang Trung - An Nam được đúc ra không ngoài mục 
đích làm lễ vật ngoại giao mà, tôi thiển nghĩ đây là một đòn đánh về 
mặt ngoại giao của quân sư Ngô Thì Nhậm! 


ĐIỀM TRỜI CHO THẮNG TRẬN 


Trong Chuyện cũ cố đô (Nxb Thuận Hóa, 1986), nhà nghiên cứu 
Nguyễn Đắc Xuân kể rằng: Trong lễ tế cáo ở núi Bân, để chuẩn bị kéo 
đại binh ra Bắc đánh Thanh, vua Quang Trung đùng một mẹo nhỏ, đã 
cho đúc 200 đẳng tiển hai mặt giống nhau (không có chữ) Người khấn 
trời phù hộ và tung số tiển lên: tất cả đều sấp! Quân sĩ đều tin điểm 
trời cho và nô nức quyết đánh... 


Chúng tôi nghĩ rằng một đồng tiền gồm 2 mặt, mặt có ghi chữ 
niên hiệu là mặt dương, là ánh sáng; còn mặt lưng thường là mặt âm, 
không có chữ nên tối tăm. Đã là “điềm trời cho” thì tất cả đêu ngữa, 
mặt dương đều có chữ mới đúng. Chứ nếu tất cả đều sấp thì làm sao 
thắng trận được! 


Bởi vì ngày nay, các nhà sưu tập đã tìm thấy được tiên Quang 
Trung thông bảo có 2 mặt giống nhau, hoặc 1 mặt là Quang Trung 
thông bảo còn mặt kia là Quang Trung đại bảo, nhưng rất hiếm! 
Rất có thể những đồng tiền Quang Trung: hai mặt này chính là “điềm 
trời cho”! 

* 
* * 

Sự công bố những đồng tiển lạ làm sáng tỏ những nghỉ vấn lịch 
sử, qua đó làm nổi bật thêm về thiên tài quân sự và quyển mưu cũng 
như ngoại giao của người anh hùng áo vải giàu lòng tự hào dân tộc. 


150 


NHỮNG MẶT TÍCH CỰC _ 
VÀ MỘT SỐ MẶT HẠN CHẾ 
CỦA PHONG TRÀO NÔNG DÂN TÂY SƠN 
HUỲNH LỨA 


thời kỳ suy thoái nghiêm trọng. Tình trạng đất nước bị phân 
chia làm hai miền - tập đoàn vua Lê chúa Trịnh thống trị ở 
Đàng Ngoài và tập đoàn chúa Nguyễn cát cứ Đàng Trong vẫn tổn tại. 
Các tập đoàn phong kiến đàn áp, bóc lột nhân dân một cách tàn khốc. 


( hế độ phong kiến Việt Nam bước sang thế kỷ XVIII đã rơi vào 


Tâng lớp phong kiến càng tăng cường bóc lột, cướp đoạt để ăn 
chơi bao nhiêu thì dân tình càng cực khổ bấy nhiêu. 


Trong hoàn cảnh đở sống đở chết, người nông dân đương thời 
không thể không vùng dậy để giành lấy quyển sống. Chính vì thế mà 
ngay từ những năm đâu của thế kỷ XVIII, những cuộc khởi nghĩa 
vũ trang của nông dân chống lại sự áp bức bóc lột của các tập đoàn 
phong kiến thống trị Lê, Trịnh, Nguyễn đã liên tiếp nổ ra. Trong suốt 
thời phong kiến ở Việt Nam, khởi nghĩa nông dân đã có nhiều, nhưng 
chưa bao giờ nhiều bằng thế kỷ XVIII nhiều đến mức người tã~eé thể 
gọi thế kỷ XVIII trong lịch sử Việt Nam là "‡hế kỷ của khỏi ngP 
nông dân”. 


Sự bùng nổ liên tục của khởi nghĩa nông dân trong Nam ngoài 
Bắc trong suốt thế ký XVIII đã đạt tới đỉnh cao của nó - phong trào 
nông dân Tây Sơn nổ ra vào mùa Xuân 1771. 


Như lịch sử đã ghi lại, phong trào này dưới sự lãnh đạo của vị 
lãnh tụ kiệt xuất - người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ, đã lập nên 
những chiến công hiển hách, để lại dấu son rạng rỡ nhất trong truyền 
thống lịch sử của dân tộc ta. 

Đó là chiến công lật đổ chế độ phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn đã 
tổn tại trên đất nước ta suốt 400 năm, khắc phục sự chia cắt trong 
gần hai thế kỷ của các tập đoàn phong kiến, đặt nên tảng cho sự khôi 


151 


phục lại sự thấng nhất đất nước trên phạm vi rộng lớn từ ải Nam 
Quan đến mũi Cà Mau (tức lãnh thổ Việt Nam ngày nay). 


Đó là việc tiêu điệt 5 vạn quân xâm lược Xiêm chỉ bằng một trận 
đánh duy nhất - trận Rạch Gẩm - Xoài Mút đêm 19 rạng ngày 20 
tháng 01 năm 1785, đập tan âm mưu can thiệp và xâm lược của phong 
kiến Xiêm, giải phóng miển Tây đất Gia Định (chỉ Nam Bộ nói 
chung), giữ vững độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. 


Đó là việc đại phá 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh cũng bằng 
một trận đánh chớp nhoáng - trận Ngọc Hồi - Đống Đa vào mờ sáng 
ngày 30 tháng 01 năm 1789 tức ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu, đánh sụp ý 
chí xâm lược của triều đình phong kiến Mãn Thanh, bảo vệ vững chắc 
nền độc lập dân tộc của đất nước. 


Đó là việc sau khi đánh đổ cơ cấu thống trị của giai cấp phong 
kiến và chiến thắng oanh liệt giặc ngoại xâm, đã đẩy mạnh công cuộc 
xây dựng lại đất nước bằng các cải cách quan trọng của vua Quang 
Trung trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội như phân chia ruộng 
đất hoang hóa và ruộng đất tịch thu của bọn chống đối cho dân phiêu 
tán cày cấy, phục hổi sản xuất nông nghiệp, phát triển công thương 
nghiệp, mở mang việc học hành, để cao chữ Nôm, bước đầu ổn định 
đời sống nhân dân, trước hết là của nông dân, đưa xã hội nước ta tiến 
lên một bước. 


Đó là việc sau khi giáng cho đạo quân xâm lược Mãn Thanh một 
đòn chí mạng, với một đường lối ngoại giao vừa kiên quyết, vừa khôn 
khéo và mềm dẻo, đã tiến hành việc giảng hòa với nhà Thanh trong 
khuôn khổ vừa tránh được chiến tranh kéo dài với một đất nước lớn 
làm hao tổn tính mạng và tài sản của nhân dân, vừa vẫn giữ được tư 
thế của một quốc gia độc lập . 


Diệt Nguyễn, đánh tan quân xâm lược Xiêm, lật đổ Lê - Trịnh đặt 
nên tảng cho sự thống nhất đất nước, rồi đại phá quân Thanh xâm 
lược và bước đâu xây dựng lại đất nước, phong trào Tây Sơn đã liên 
tiếp ghi vào lịch sử dân tộc những chiến tích về vang. 

Sự nghiệp về vang đó của phong trào Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của 
anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ là một khúc ca hùng tráng của bản hùng 
ca bất diệt của dân tộc, một bước tiến huy hoàng của lịch sử Việt Nam. 


Sự nghiệp vẻ vang đó là những thành tựu có ý nghĩa tích cực nhất 
của phong trào Tây Sơn. Tuy nhiên phong trào này cũng mang trong 
mình nó một số mặt hạn chế nhất định. 


152 


Trước hết như trên đã trình bày, phong trào nông dân Tây Sơn 
đã đặt nên tảng cho sự khôi phục lại nền thống nhất đất nước, nhưng 
bản thân bộ phận lãnh đạo phong trào thì đã có sự rạn nứt từ bên 
trong ngay sau khi nền tảng của sự thống nhất đất nước đã được xác 
lập. Chúng ta biết rằng khi Nguyễn Huệ thừa thắg tiến quân ra Bắc 
tiêu diệt họ Trịnh năm 1786, thì Nguyễn Nhạc đã tỏ ra bất bình vì 
mệnh lệnh của mình bị xem thường - Nguyễn Nhạc không đồng ý cuộc 
tiến quân này, lại lo lắng về các thắng lợi của ông em, đã quyết định 
lên đường ra theo. Rồi đến giữa năm 1787, ông ta quyết định phân 
chia phạm vi quyền lực: giao các trấn ở phía bắc đèo Hải Vân cho 
Nguyễn Huệ với tước Bắc Bình Vương, giao các trấn ở phía nam (Đồng 
Nai - Gia Định) cho Nguyễn Lữ với tước Đông Định Vương, còn bản 
thân ông ta thì giữ các dinh từ Quảng Nam đến Bình Thuận với Quy 
Nhơn là kinh đô và tự xưng là Trung ương hoàng đế, 


Sự phân chia quyển lực đó tưởng là hàn gắn được sự rạn nứt, nào 
ngờ sự rạn nứt mỗi ngày một phát triển và cuối cùng đã dẫn đến một 
trận đánh nhau lớn giữa hai anh em. Tài liệu lịch sử cho biết Nguyễn 
Huệ đã điều động 6 vạn quân kéo vào bao vây thành Quy Nhơn. Cuộc 
bao vây kéo đài nhiều tháng và Nguyễn Huệ đã cho đắp những ụ đất 
cao quanh tường thành rồi kéo đại bác lên nã vào thành khiến Nhạc 
cảm thấy hoang mang và tuyệt vọng, phải leo lên thành kêu xin Huệ 
hòa giải với nhân nhượng là nhường thêm đất Quảng Nam và trả lại 
kho tàng tịch thu được của họ Trịnh cho cậu em. Việc hòa giải được 
thực hiện, nhưng rồi hai anh em vẫn nghỉ ngờ nhau, mỗi người tự lo 
cho mình. Và Nguyễn Nhạc đã không còn rỗi rãi để nghĩ đến việc giữ 
vững vùng đất Gia Định và chúng ta thấy Nguyễn Ánh đã biết lợi 
dụng tình thế thuận lợi ấy. 


Rõ ràng sự rạn nứt trong bộ phận lãnh đạo đã làm Suy yếu sức 
mạnh của chính quyền Tây Sơn. 


Mặt hạn chế thứ hai của phong trào nông dân Tây Sơn là sau khi 
đánh đổ các tập đoàn phong kiến Lê, Trịnh, Nguyễn, chính quyền Tây 
Sơn chưa có những chính sách lớn làm thay đổi một cách căn bản và 
triệt để thiết chế chính trị - xã hội phong kiến. Những cải cách về 
kinh tế - xã hội mà Quang Trung thực hiện sau ngày đại thắng quân 
Thanh tuy là khá mạnh đạn và táo bạo, nhưng vẫn chỉ là những cải 
cách bước đầu, chưa phải là một cải cách triệt để chế độ chính trị xã 
hội. Hơn nữa, những cải cách của vua Quang Trung chỉ được thực hiện 
trong phạm vi cai quản của nhà vua chứ chưa phải là trên toàn lãnh 
thổ nước ta hồi bấy giờ. Đặc biệt vua Quang Trung chưa có những 


1ã3 


chính sách lớn nhằm làm thay đổi cơ cấu của chế độ sở hữu ruộng đất 
đương thời hoặc hạn chế nạn kiêm tính ruộng đất, chưa động chạm gì 
đến ruộng đất tư hữu của giai cấp địa chủ, của đám cường hào, quan 
lại cũ không chống đối. “Chiếu khuyến nông” của vua Quang Trung có 
nói đến việc bắt buộc các cấp chính quyển cơ sở phải đem toàn bộ số 
ruộng đất bị bỏ hóa và số ruộng đất tịch thu được của những kế chống 
đối hoặc chạy trốn lâu dài chia cho dân canh tác. Nhưng chủ trương 
này có lẽ chỉ được thực hiện ở những làng xã nào có nhiều dân phiêu 
tán mà thôi. Số ruộng công làng xã vẫn được đuy trì, trong đó bên 
cạnh số để lại cho dân định chia nhau cày cấy, Nhà nước đã lấy một 
bộ phận cấp cho quan lại, tướng tá có công để làm ruộng ngụ lộc và 
cho quân sĩ làm ruộng lương. Số ruộng đất thuộc sỡ hữu của nhà nước 
Lê - Trịnh cũ và một số ruộng đất tư bỏ hoang (có lẽ của các dòng họ 
chống đối) bị tịch thu cũng không được đem chia cho dân mà nhà nước 
giữ lại để thành lập các quan trang, quan trại, quan đồn điển... 


Tất cả những chủ truơng trên đã làm cho nguyện vọng về ruộng 
đất của nông dân chưa được giải quyết một cách triệt để, cho nên chắc 
chắn là nông dân không hài lòng, do đó họ không thể ủng hộ hết 
mình đối với chính quyền mới. 


Tại vùng lãnh thổ dưới quyển cai trị của Nguyễn Nhạc từ Quảng 
Nam vào đến Bình Thuận, tuy sau khi bộ máy hành chính thuế khóa 
cũ và quân đội của chúa Nguyễn bị tiêu diệt, nông dân đã thoát khỏi 
ách áp bức bóc lột của bọn quan lại và bọn cho vay nặng lãi, nhưng 
nguyện vọng được bình đẳng về xã hội và tài sản - được có ruộng đất 
để cày cấy - càng chưa được giải quyết sau khi khởi nghĩa thắng lợi. 


Ở miền đất Gia Định dưới quyể cai quản của Nguyễn Lữ thì tình 
hình ngày càng tôi tệ hơn nhiều. Quân Tây Sơn õ lần đánh vào Gia 
Định truy quét tập đoàn phong kiến họ Nguyễn, nhưng cả 5 lần sau 
khi đánh bại quân Nguyễn, quân Tây Sơn lại rút về, chỉ để lại một bộ 
phận quân đồn trú đóng ở các dinh trấn lớn như Trấn Biên (Biên 
Hòa), Phiên Trấn (Gia Định), Long Hồ (Vĩnh Long), thực hiện một 
kiểu “quân quản" nhằm để phòng quân Nguyễn chống lại, chứ tuyệt 
nhiên không tiến hành bất cứ một cuộc cải cách chính trị, kinh tế, xã 
hội nào. Dường như ở đây, Tây Sơn chưa hể thiết lập được một hệ 
thống chính quyên xuống đến tận cơ sở, càng không hề đụng chạm 
đến quyển chiếm hữu ruộng đất của giai cấp đại điển chủ ở đây - mà 
theo Lê Quý Đôn thì mỗi địa phương ở Gia Định lúc bấy giờ có đến 
40, 50 điển chủ, mỗi điển chủ nắm trong tay 300, 400 trâu bò, 300, 
400 điển nô. Do đó có thể nói quân Tây Sơn chưa hề đem lại quyền lợi 


154 


gì cho nông dân ở đây - trước hết là quyển lợi về ruộng đất, ngược lại 
giai cấp đại điển chủ trước sau vẫn an toàn như bàn thạch, và chính 
tầng lớp xã hội này lại là chỗ dựa vững mạnh về kinh tế và quân sự 
của tập đoàn Nguyễn Ánh trong việc chống lại và cuối cùng đánh bại 
nhà Tây Sơn. 


Một hạn chế quan trọng nữa của phong trào nông dân Tây Sơn là 
trong quá trình của cuộc đấu tranh chống phong kiến, đã diễn ra sự 
thay đổi quan trọng nếu không nói là thoái hóa biến chất trong hàng 
ngũ các lãnh tụ và tướng lĩnh của nghĩa quân Tây Sơn. Thường thường 
sau khi quân khởi nghĩa chiếm được một vùng đất nào, anh em Tây 
Sơn liền trao cho các tướng lĩnh cai quản vùng đất chiếm được ấy. Tại 
đây họ lại bắt nhân dân đóng góp nhân, vật, tài lực - họ lại thu thuế. 
Những khoản thu đó không chỉ để nuôi dưỡng quân khởi nghĩa và tổ 
chức các cuộc hành quân mới, mà còn làm giàu cho các lãnh tụ, tướng 
lĩnh và những người thân cận. Dần dần các lãnh tụ và các tướng lĩnh 
của cuộc khởi nghĩa đi vào con đường phong kiến hóa. Và quá trình đó 
đã được định hình khi khi mà cả ba anh em Tây Sơn đều tự phong 
cho mình những chức danh của chính quyển phong kiến và bắt đầu 
ban phát bổng lộc phong kiến cho đám quan lại và thân tộc của mình. 
Sử liệu cho biết ở thời Tây Sơn, nhà nước vẫn chủ trương ban cấp 
ruộng đất cho quan lại theo hình thức ngụ lộc, biệt thực. Hình thức 
ban cấp một hai xã làm ngụ lộc cũng được duy trì Lấy thí dụ vua 
Quang Trung đã từng cấp cho Nguyễn Thiếp một xã để ăn lộc, cấp cho 
mẹ của công chúa Ngọc Hân - Bắc cung hoàng hậu của Quang Trung - 
30 mẫu ruộng quan lộc, cấp cho Phan Huy Ích 30 mẫu ruộng quan lộc, 
cấp cho Nguyễn Đề - em Nguyễn Du - làm quan cho Tây Sơn, 40 mẫu 
ruộng lộc... 


Sự phong kiến hóa của hàng ngũ lãnh tụ và tướng lĩnh Tây Sơn 
đã làm cho họ dần dân tách rời khỏi nhân dân, từ đó mất đi sự ủng 
hộ của nhân dân, trước hết là của nông dân, nhất là sau khi Quang 
Trung mất. Đó là chỗ yếu cơ bản của nhà nước Tây Sơn khiến cho chỉ 
10 năm sau khi Quang Trung mất, nó đã không thể nào đứng vững 
được trước sự phản công của tập đoàn phong kiến Nguyễn Ánh mặc dù 
triều đại Nguyễn Quang Toản không thiếu những tướng lĩnh có tài 
như Bùi Thị Xuân, Trần Quang Diệu. 

Vậy là phong trào nông dân Tây Sơn đã viết nên những trang sử 
huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc ta, trong đó chói sáng lý tưởng 
cao cả, sự nghiệp vẻ vang cùng với tài năng, phẩm chất và tính cách 
độc đáo của người anh hùng áo vải - Quang Trung Nguyễn Huệ. Chúng 


155 


ta có quyển và cần phải tự hào về những chiến công oanh liệt của 
phong trào Tây Sơn. Tuy nhiên bên cạnh sự khẳng định những mặt 
tích cực, chúng ta vẫn cần phải nhận chân một số mặt hạn chế của nó 
vốn rmnang tính tất yếu đối với một phong trào nông dân, trong đó hạn 
chế lớn nhất là phong trào Tây Sơn đánh đổ các tập đoàn phong kiến 
nhưng không xóa bỏ hoàn toàn chế độ chính trị xã hội phong kiến, 
trái lại chỉ qua một thời gian ngắn, nó lại quay về với thiết chế chính 
trị ấy. Lênin đã từng nói: “Khởi nghĩa của nông dân bị đè bẹp 0ì đó là 
cuộc khởi nghĩa do quần chúng thiếu hiểu biết, thiếu giác ngộ phát 
động, một cuộc khủi nghĩa không có những yêu súch chính trị dút 
khoát uà rõ ràng, nghĩa là không yêu sách thay đối chế độ chính tr" 


Chính quyển Tây Sơn được đựng lên từ năm 1778 với Nguyễn 
Nhạc là hoàng đế, là sản phẩm của sự đối kháng gay gắt giữa nông 
dân với tập đoàn phong kiến họ Nguyễn và giai cấp địa chủ. Chính 
quyển này trong khi lãnh đạo nông đân tiếp tục tiến hành một cuộc 
chiến đấu với các tập đoàn phong kiến và chống ngoại xâm thắng lợi, 
đã đồng thời thực hiện một số chính sách phù hợp với lợi ích của nông 
dân nghèo, nên đi nhiên nó là “chính quyền nông dón”. Nhưng tôi 
chính quyền này đã dẫn dần phong kiến hóa, sự biến chất thoái hóa 
đó là không thể tránh khỏi “uì nông dân không thể có một đường lối 
chính trị của riêng mình”. Lênin đã từng nói: “Đó là điều đã được 
chừng mình trong tiến trình chung của những cuộc cách mạng (chỉ 
cách mạng nông dân - H.L) irong đó chuyên chính của những người 
cách mạng đúng được một thời gian ngắn, đã tạm thời được nông thôn 
ủng hộ, nhưng chính quyền của những người lao động lại không được 
củng cố, chỉ được ít lâu là sụp đổ uì những nông dân, những người lao 
động, những người tiểu tư hữu không thể có một đường lối chính trị 
của riêng mình được, sau nhiều lần dao động, họ buộc phải thụt lài"? 


Lênin còn nói: “Nông dân ý thức một cách mơ hồ rằng họ cân 
phải làm cói gì đó, nhưng lạt không quen hiên hệ nguyện uọng 0ò yêu 
cầu bản thân uới toàn bộ chế độ chính trƑ°. 


Rõ ràng các lãnh tụ Tây Sơn đã phát động được một phong trào 
nông dân rộng lớn chống lại sự áp bức bóc lột phong kiến, nhưng bản 
thân họ trước sau vẫn là đại diện của nông dân. Với hành trang tư 


! V,J. Lênin, Gửi nông dân nghèo, Toàn tập, Tập 7, Nxb Tiến bộ. Matscdva, 1979, 
tr. 240. 

? V.I. Lênin, Toàn tập, tập 8, bản tiếng Trung Quốc, Bắc Kinh, tr. 374. 

Ở# VI. Lênin, Diễn oan tại Đại hội công nhân oận tải toàn Nga ngày 27-9-1921, 
Toàn tập, Tập 32, Nxb Sự thật. 


156 


tưởng nông dân . Vì vậy họ không thể lãnh đạo xây đựng một chế độ 
xã hội mới tiến bộ. Dưới sự lãnh đạo của họ, xã hội tuy ít nhiều đã có 
được một số biến đổi theo chiều hướng đi lên, nhưng quan hệ kinh tế 
phong kiến và chế độ chính trị phong kiến về cơ bắn vẫn tiếp tục tồn 
tại. Đó là một trong những bài học chứng tô rằng, muốn xây dựng một 
chế độ xã hội mới tiến bộ thì điểu quan trọng hàng đầu là phải khác 
phục tư tướng nông dân tiểu nông - hệ tư tưởng của những người 
sản xuất nhỏ, hẹp hòi và thiển cận. 


157 


TƯ TƯỞNG QUY HOẠCH KINH THÀNH HUẾ 
THỜI GIA LONG (1802 - 1820) 


TRẤN ĐỨC ANH SƠN 


tích đặc biệt quan trọng này đã được thư tịch cũ để cập khá 

nhiều. Các bộ sử do Quốc sử quán và Nội các triều Nguyễn biên 
soạn như Đại Nam thục lục, Đại Nam nhất thống chí, Khâm định Đại 
Nam hội điển sự lệ, đã nói đến việc xây dựng Kinh thành Huế khá 
tường tận, từ việc chọn đất, định giới, kiến trúc đến mô tả diện mạo, 
kích thước của Kinh thành. Nhiều học giả sau này như: L. Cadiere, H. 
Cosserat, Richard Orband, Ardant du Picq, Robert de la Susse, Bửu 
Kế, Nguyễn Thiệu Lâu, Thái Văn Kiểm, Phan Thuận An, Trần Quốc 
Vượng, Nguyễn Đăng Khoa... đã viết hàng chục bài khảo cứu về Kinh 
thành Huế. Có người còn viết thành sách hay đề trình luận án thạc sĩ 
sử học, như Phan Thuận An với đề tài Phòng thành Huế. Vì thế trong 
bài này, chúng tôi sẽ không đi sâu vào việc miêu tả Kinh thành cũng 
như luận bàn về thời điểm xây dựng, phong cách kiến trúc hay vị thế 
lịch sử của Kinh thành Huế. Điều chúng tôi muốn để cập là uấn để tư 
tưởng quy hoạch Kinh thành Huế dưới uương triêu Gia Long. Sở ởĩ 
chúng tôi chọn đề tài này vì cho đến nay nhiều học giả vẫn cho rằng 
Kinh thành Huế được xây đựng dựa trên cơ sở Dịch lý và thuật phong 
thủy của phương Đông kết hợp với kỹ thuật xây đắp thành trì của 
phương Tây. Họ đã chỉ ra đâu là tiển án, bình phong, mình đường, 
thanh long, bạch hổ...của Kinh thành Huế, Song để lý giải tại sao có 
các yếu tố đó và nó đã được lựa chọn, cũng như được xây dựng thế nào, 
dựa trên các cơ sở tư tưởng nào, vận dụng khoa học kỹ thuật của 
phương Tây đến đâu, xem ra, vẫn ít được các học giả bàn đến. Đại 
Nam nhất thống chí, khi bàn về việc xây dựng Kinh thành có đề cập 
một cách khái quát rằng: “Thế tổ Cao hoàng đế... định đô ở Phú 
Xuân, gọi là Kinh sư, dụng đô ở giữa nước để cho con đường địL uễ 
triều cổng cho cân nhau, như nóc nhà ở trên cao mà bốn phía hướng 
uào, như sao Bắc thân một chỗ mò các sao kia châu uê, quốc gia chúng 


((ƒ rước nay, đã có nhiều học giả khảo cứu về Kinh thành Huế. Di 


158 


ta an ổn như Thói Sơn bàn thạch ức muôn năm là gây cơ sở tại đây 
tốt đẹp lắm thay, thạnh uượng lắm thay”'. Ở một đoạn khác, sách này 
cũng chép: “Thành cũ Phú Xuân ở góc Đông Ngm trong kính thành 
bây giờ, đến thời Anh Tông Hiếu Nghĩa hoàng đế, năm Định Mão 
(1687) bắt đầu dời dựng phủ mới ở đấy, lấy núi trước mặt làm tiền án, 
tức núi Ngự Bình bây giờ; đắp tường quanh, xây cung thốt, trước mặt 
đào hồ lớn, thể chế to đẹp””. Và sau đó giải thích thêm núi Ngự Bình 
“ở phía tây bắc huyện Hương Thủy, nổi uọt lên ở quãng đất bằng như 
bức bình phong làm lớp án thứ nhất trước kinh thành”. Các đoạn 
trích trên đã chỉ ra được vị trí của thành cũ Phú Xuân và Kinh thành 
Huế sau này là cùng một vị trí, cùng nhận Ngự Bình làm tiền án che 
chắn mặt trước. 


Trong khi đó, Đại Nam thực lục và Khám định Đại Nam hội điển 
sự lệ dường như chỉ tập trung vào việc ghi chép thời điểm xây dựng, 
sửa chữa Kinh thành và mô tả diện mạo của nó, hơn là việc lý giải tại 
sao nó được xây dựng ở tại vị trí huyền điệu và với mục đích, ý nghĩa 
gì. Sau này, một số học giả cũng có điểm xuyết đôi câu về cái vị thế 
độc đáo của Kinh thành Huế trong bài Lø meueilleuse copitai (Thần 
kinh), đăng trên tập san Đô (hành hiếu cổ, L. Cadière viết: “Ngài (vua 
Thiệu Trị - T.Đ.A.S) muốn ca ngợi...tính chất siêu nhân lòm nên cói Uĩ 
đại của kinh đô nhà Nguyễn. Đó là sức mạnh bí ổn tạo nên cho hình 
đô khi nối một u‡ trí qui tụ được các sức mạnh thiên nhiên cũng như 
của thế giới uô hình, đó là sức mạnh tế uì xuất phát từ các thể phòng 
thủ ma lực tự nhiên hoặc được tạo nên do con người bao quanh uà bảo 
uệ bốn phía kinh đô chống mọi hiểm họa; đó là sự uy nghỉ có một 
không hơi, cái an toàn yên tĩnh, cái hiện đạt muôn đời của kính đó 
cũng như dòng họ đang ngôi trên ngai uòng, uò đó là tất cả những 
phúc ân từ cõi uô hình ở trần gian cũng như trên thượng giới hun đúc 
nên”*, Cụ thể hơn, L. Cadière đã bàn luận về hướng của Kinh thành 
là dựa trên những quan niệm truyền thống về địa iý phong thủy và 
coi đó như là điểu kiện tiên quyết cho việc quy hoạch Kinh thành 
Huế. Ông viết: “Theo các truyền thuyết thời xa xưa thì mọi kinh đô 
phải xây chính diện lệch một chút so uới hướng Nam... Đường từn của 
nơi uua ở phải theo hướng từ Tý đến Ngọ hay Quý đến Đình, hay 


" Dẫn theo Phan Thuận An trong Phòng thành Huế, Tiểu luận Cao học sử, Sài Gòn, 
1972, tr. 35 

?,® Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Kinh sư, Bản dịch của 
Viện sử học, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tr, 19. 

Ý 1⁄opold Cadière, Ứa meueilleuse capitai, BAVH, Số 2/1816, Đặng Như Tùng dịch. 


1598 


Nhám đến Bính, hay từ Càn đến Tốn; đó là các phương hướng trong 
địa bàn dóng hướng đốt, tương ướng uới các hướng tây bắc - đông 
nam; bắc bắc - đông nam - nam tây, uà có đôi khi hơt lệch uê tây hoặc 
đông. Hướng truyên thống này, có thể là hướng tiền lệ, bảo đảm cho 
sự phôn uình ouò uững mạnh của kính đô, cho triêu đại đương quyên 
oà nói chung cho toàn thể uương quốc. Tuy nhiên, hình thể tự nhiên 
của uùng đất, núi, sông còn góp phân tăng thêm cúi ân huệ đâu tiên 
của các ảnh hưởng tốt, uà cũng chính ở chỗ này mà nó được một 
trong những đặc thù của kinh đô kỳ quan. Người ta đóng hướng hùnh 
đô nhằm theo hưởng truyên thống, còn nhằm bảo đâm có những ân 
sủng của địa lợi, dấu hiệu tác động bí ẩn uê các yếu tố uô hình của 
những súc mạnh không thấy được bằng mốt như: bạch hổ, thanh 
long”. Một học giả khác là Nguyễn Thiệu Lâu, trong bài ⁄es 
origines de Hué (Những nguồn gốc của Huế) - C.E.F.E.O - số 34/1943, 
đã mổ xẻ các nguồn gốc ra đời của Huế trên ba phương điện: lịch 
sử, thuật phong thủy - địa lý xưa và với “góc nhìn phàm tục của một 
nhà địa lý” (geomancer), ông kết luận: “Whư oậy, u‡ trí của Huế được 
chọn làm kinh đô nhờ uào những lý do địa lý phong thủy của nó - 
như những lần dời chuyển uị trí liên tục cũng có lý do của chúng. 
Đây là một 0ị trí tuyệt uời nhất, một 0uị trí đã được thiên nhiên 
định sẵn để đóng đô ouà để bảo đảm cho triều đại một sự trường 
tên”, Mới đây, trong bài 690 năm kiến trúc Huế, tác giả Phan 
Thuận An đã phân tích kỹ lưỡng việc tận dụng các yếu tố phong 
thủy - địa lý trong việc kiến tạo Kinh thành Huế và chỉ ra các yếu 
tố ấy được vận dụng bởi một số tên đất, tên sông cụ thể. Tác giả 
nhấn mạnh: “Tư tưởng chủ đạo của biến trúc bình đô Huế bấy giờ 
đã dựa trên nền tảng biến trúc phương Đông nói chung uà truyền 
thóng dân tộc nói riêng. Đó là dịch lý uà thuật phong thủy”, Còn 
rất nhiều tác giả, nhà nghiên cứu khác đã khảo cứu kinh đô Huế, cụ 
thể hơn là Kinh thành Huế song chúng tôi không thể trích dẫn hết 
ở đây. Điều chúng tôi muốn nói trong bài viết này là hồu như tất 
cả các học giả đều cho rằng kinh đô Huế được xây đựng đưới triểu 
Gia Long (1802 - 1820) là dựa trên nền tảng tiên quyết: tính chất 
thân bí trong dịch lý và thuật phong thủy phương Đông. Họ lấy lý 
do này làm lý đo số một cho việc ra đời của Kinh thành Huế, sau 
đó mới bàn đến các vấn đề khác. 


5 Tạp chí Huế Xưa uà Nay, Số đặc biệt 1306 - 1996, tr.133; tr. 134 - 135. 
Ê Nguyễn Thiệu Lâu, Les origines de Huế, CEFEO, Số 34/1943. Thúy Vì địch, tr, 22. 
7 Phan Thuận An, 690 n#m kiến trúc Huế, Tcảd, tr. 8. 


160 


Chúng tôi không nghĩ như thế. Trong tiểu luậnsgày, chúng tôi bàn 
đến ba lý do để vua Gia Long xây dựng Kinh thành Huế như hiện 
diện, xét theo thứ tự ưu tiên là: 


- Sự kế thừa những truyền thống của lịch sử dân tộc và 
những thành quả của họ Nguyễn trên đất Thuận Hóa. 


- Việc vận dụng tư tưởng phương Đông, đặc biệt là Dịch lý 
và thuật phong thủy trong việc kiến trúc. 

- Sự ứng dụng những tri thức khoa học về địa lý - sinh 
thái - nhân văn trên địa bàn cụ thể của Huế xưa. 


Chúng tôi cho rằng cả ba yếu tố trên đã được kết hợp và vận dụng 
một cách khéo léo, tài tình để tạo nên một diện mạo Kinh thành Huế 
như hiện thấy. Nói cách khác đó cũng là những lý do để hình thành 
tư tưởng quy hoạch Kinh thành Huế vào thời Gia Long (1802 - 1820). 


I - MỘT KINH THÀNH DỰA TRÊN NỀN TẢNG CỦA TỔ TIÊN 
VÀ TRUYÊN THỐNG VĂN HÓA DÂN TỘC 


Khẳng định vấn để này, hẳn sẽ có người đặt câu hỏi buộc chúng 
tôi phải giải quyết trước khi làm sáng tổ tư tưởng quy hoạch Kinh 
thành Huế. Đó là tại sao vua Gia Long chọn Phú Xuân làm kinh đô ? 
Xin thưa, đã có nhiều ý kiến về sự nghiệp Gia Long đăng trên tạp chí 
Đại học từ năm 1959” luận bàn về lý do vua Gia Long chọn Huế làm 
kinh đô của Việt Nam đầu thế kỷ XIX. Sau này, trong tiểu luận cao 
học sử Phòng thành Huế Phan Thuận An cũng đã chọn một chương 
với 11 trang để phân tích lý do khiến Gia Long chọn Phú Xuân làm 
thủ phủ chính trị”. Ngoài ra, những trích dẫn ở phân đầu bài viết, các 
tác giả L. Cadière, Nguyễn Thiệu Lâu đã phần nào lý giải vấn đề 
trên. Vì thế chúng tôi không muốn bàn thêm vấn đề này mà chỉ tập 
trung giải quyết theo hướng: Tại sao Kinh thành Huế được xây dựng ở 
U} trí hiện nay mà không ở nơi nào khúc trên đất Huế ? Thành phố 
Huế hiện tại có 20 phường xã với tổng điện tích 2777ha, trong khi 
Kinh thành Huế có diện tích 20ha, nằm trọn vẹn trong 4 phường nội 
thành là: Thuận Thành, Thuận Hòa, Thuận Lộc, Tây Lộc, vốn là đất 
đai của 8 làng: Phú Xuân, Vạn Xuân, Diễn Phái, An Vân, Án Hòa, An 
Mỹ, An Bảo, Thế Lại thuộc huyện Hương Trà trước đây. Đại Nam thực 
lục cho biết: “Trước khi xây dựng đô thành, ouua (Gia Long - T.Đ.A.S.) 


° Phạm Việt Tuyên, Một oài ý hiến uễ sự nghiệp Gia Long, Tạp chí Đại học, Viện 
Đại học Huế xuất bản, Số 8, tháng 3-1959, tr. 58 - 76. 
® Phan Thuận An, Phòng thành Huế, Tiđủ. 


161 


cho rằng thiên hạ đã định, muốn mở rộng đô thành để làm nơi bốn 
phương châu hội. Bèn đến xã Kim Long, phía đông đến xã Thanh Hà, 
xem khắp hình thế các nơi. Sai Gidm thành là Nguyễn Văn Vến ra 
bốn mặt ngoài đô thành cũ ở Phú Xuân đo cắm để mở rộng thêm. Vua 
thân định cách thức xây thành, sắc cho bộ Lễ chọn ngày lành tế trời 
đất, cáo uiệc khởi công, phái các quân mở đường xó, làm đất cát, sai 
bọn Phạm Văn Nhân, Lê Chất oà Nguyễn Văn Kiệm trông coi công 
uiệc”'”, Sự kiện được mô tả trên đây là kết quả của một quá trình lịch 
sử và kế tục những gì mà tổ tiên của vua Gia Long đã khai phá. 


Kể từ lúc Nguyễn Hoàng đặt chân lên vùng đất Thuận Hóa cho 
đến khi Định Vương Nguyễn Phúc Thuần tháo chạy khôi Phú Xuân 
bởi cuộc đánh chiếm của quân Trịnh vào đầu năm 1775, chín vị chúa 
Nguyễn đã có 8 lần di dời thủ phủ: Ai Tứ (1558 - 1570), Trà Bát (1570 - 
1600), Dinh Cát (1600 - 1626), Phước Yên (1626 - 16386), Kim Tong 
(1686 - 1687), Phú Xuân (1687 - 1712), BácVọng (1712 - 1138) rồi cuối 
cùng trở lại Phú Xuân (1738 - 1775). Trong những lần thiên di đó, 
Phú Xuân đã hai lần được chọn làm thủ phủ. Chúng tôi cho rằng đó là 
nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc vua Gia Long xây dựng kinh thành 
tại Phú Xuân sau này. 


Sau khi lên ngôi tại Kim Long vào năm 1687, chúa Nguyễn Phúc 
Thái (1687 - 1691) đã quyết định đời thủ phủ đến làng Phú Xuân 
thuộc huyện Hương Trà và xây dựng ở đó một dinh phủ mới rất đường 
bệ. Đại Nam thực lục tiền biên có chép về sự kiện ấy khá tường tận: 
“lấy phủ cũ làm miếu Thái tông, dời dựng phủ mới sang Phú Xuân 
(tên xã thuộc huyện Hương Trà), lấy núi đằng trước (tức núi Ngự Bình 
- T.Đ.A.S.) làm án, đắp tường thành, xây cung điện, trước mặt đèo hỗ 
lớn, trồng hoa quả cây cối, thể chế rất tráng lệ. Lại thấy nước sông ở 
thượng lưu chảy xói uào phía hữu, sai xây tháp thờ ở bờ sông để trấn 
áp”'` Những mô tả của tác giả L. Cadière, Thích Đại Sán, Phan 
Khoang, Koffler, Nguyễn Thiệu Lâu, Phan Thuận An... qua các công 
trình khảo cứu của họ'”, đã cho chúng ta hình đưng một điện mạo của 
một thủ phú Phú Xuân thời bấy giờ. Đó là một đô thị thời phong kiến, 
đám nhận vai trò là một trung tâm chính trị của xứ Đàng Trong với 


!° Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, Bản dịch của Viện Sử học, Nxb Sử 
học, tập 3, Hà Nội, 1963, tr. 116. 

}1 Quốc sứ quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sđd, tập 1, 1969, tr. 134, 

!? Xem các tập sách và bài khảo cứu của các tác giả đã dẫn và các tác phẩm: Ziđi 
ngoại kỷ sự (của Thích Đại Sán), Việt sử xứ Đòng Trong (của Phan Khoang) và Phủ 
biên tạp lục (qủa Lê Quý Đôn). 


162 


đây đủ “đến vàng điện ngọc”. Đặc biệt, dưới thời Võ Vương Nguyễn 
Phúc Hoạt (1738 - 1765) khi chúa cho sửa sang lại cung điện vào 
tháng 3 năm Giáp Tuất (17B4) thì Phú Xuân càng thêm phần nguy 
nga tráng lệ. Nơi đó có điện Kim Hoa, Quang Hoa, gác Dao Trì, Triêu 
Đương, Quang Thiên, có nhà Tựu Lạc, Chính Quang, Trung Hòa, Di 
Nhiên, có đài Sướng Xuân, đình Thụy Vân, hiên Đồng Lạc, am Nội 
Viện, đình Giáng Hương...”Thực là một nơi đô hội lớn 0ạn uật thanh 
dụng lừng lẫy, đời trước chưa từng có”'3_ Một giáo sĩ, đồng thời cũng 
là một thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho Võ Vương đã tận mắt chứng 
kiến tình trạng thành quách tại Phú Xuân và mô tả: “Khuôn uiên của 
Vương phủ hình uuông, có ba lớp thành bao bọc, có bảy cửa thành ra 
Uào, của chính thông thẳng ra sông có xây uọng lâu. Một trăm năm 
chục đại bác cỡ nhỏ đặt rải rác quanh thành, ba khẩu thân công rộng 
lớn đặt cách Vương phủ không xa, uê phía tả, làm tăng thêm uẻ uy 
nghiêm, đường bệ”'“ Những phân tích của Phan Thuận An dựa theo 
tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô gia uăn phái và Đại Nam 
liệt truyện tiên biên về biến cố 1775, khi quân Trịnh đánh chiếm 
Thuận Hóa, trong cuốn Phòng thành Huế, đã để cập đến một số thuật 
ngữ uòng thành, mặt thành, chân thành, trên thành, dưới thành, 
trong thành, ngoài thành, lâu thành, mở của phá thành... cùng với 
những miêu tả dẫn thượng của các chứng nhân lúc bấy giờ như đean 
Koffer, Thích Đại Sán, Lê Quý Đôn... đã cho thấy một điều là bấy giờ 
(trước 1775), ở tại làng Phú Xuân thuộc huyện Hương Trà đã có một 
cái thành là ly sở chính trị của các chúa Nguyễn. Thành này ở sát bờ 
sông, lấy núi Ngự Bình làm án và được xây dựng rất uy nghiêm đường 
bệ ở bên trong. Theo Phan Thuận An “thènh có lš được đắp bằng đất 
rồi xây gạch phủ lên bên ngoài. Thành không cao lắm. Diện tích của 
thành nhỏ hẹp hơn Phòng thành mà uễ sau uua Gia Long cho biến 
trúc, Uì bấy giờ, hai chỉ lưu của sông Hương là chỉ lưu Bạch Yến uà 
chỉ lưu Kim Long còn chia địa phận Phòng thành Huế ngày nay rư 
làm ba phân đất nhỏ khác nhau chạy dài theo hướng Bắc Nam. 
Thành cũ ấy nồm ở phân đất phía nam gân bờ Hương Giang”, 

Như vậy sau này, vào năm 1805, vua Gia Long đã khởi công xây 
đắp một Kinh thành ở vào cái vị trí mà tổ tiên của ông đã xây đựng 
từ hơn 200 năm trước đó. Điều này hoàn toàn hợp lý bởi đó chính là 
ước nguyện của ông nên ông đã “noi theo đấu cũ, khai thác rộng thêm, 

!3 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực tực, Sảd, 1969, tr, 216 - 217. 
14 Dãn theo Phan Thuận An trong Phòng thành Huế, tr. 48, 
15 Phan Thuận An, Phòng thành Huế, Sảđ, tr. 55, 


163 


định đô ở Phú Xuân, gọi là Kinh Sư”®, Và khi nhìn chỗ đất được 
lựa chọn để xây đắp Kinh thành Huế, một viên sĩ quan người Pháp 
đã nhận xét: “Không có một lý do gì để di chuyển kùnh đô đi khỏi 
Phú Xuân, nơi mà các chúa Nguyễn đã thiết lập thủ phủ từ năm 
1687”, Sẽ có ý kiến cho rằng địa danh Phú Xuân ở đây chỉ chung 
cho cả vùng đất Huế sau này chứ không dành riêng cho mảnh đất 
trên đó có Vương phủ của các chúa Nguyễn. Chúng tôi không nghĩ 
như thế. Những trích dẫn trên đây của chúng tôi chứng tỏ rằng địa 
danh Phú Xuân không hể có ý nghĩa bao quát như cách hiểu Phú 
Xuân thời Tây Sơn - một triều đại chỉ kéo dài 14 năm ở Huế. Phú 
Xuân ở đây là thủ phủ, có /iên án là núi Ngự Bình, được Lê Quý 
Đôn mô tả trong Phủ biên tạp lục rất cụ thể: “đất bằng phẳng như 
bàn tay, rộng hơn 10 dặm, ở giữa lò chính dùnh, đất cao bốn bên 
đều thấp, tức là chỗ nổi bật ở giữa đất bằng, ở uị trí Còn (lây bắc) 
trông uê hướng Tốn (đông nam), dựa ngang sống đất, trông xuống 
bến sông, đằng trước là quản sơn chẩu uể la liệt. Là nơi “có năm 
lần hổ thủy ôm đằng trước,.. có ba lần long sa ngăn bên tả”, Có 
điều, thành mới xây không phải rập khuôn trên chỗ cũ mà theo 1. 
Cadière thì “nó chỉ xê địch uài trăm mét”, “bà con chúu sau này duy 
trì cho đến tận ngày nay”'°, Sở dĩ như thế là vì trong 14 năm triểu 
đại Tây Sơn trị vì, “thành lấy cũ đã ít nhiều biến đổi, mà sau này 
Gia Long đã không khỏi cảm động khi nhìn lại kính thành đây dãy 
dấu cũ cha ông xây dụng, sau 26 nởm trường lưu lạc giữa tạng tóc 
bò chiến tranh”? 


Trên cơ sở thành lũy cũ xưa đó, vào “rờm Giáp tí, Gia Long năm 
thứ 3 (1804), tháng 4, ngày Ký mùi, (nhà 0uua) cho xây dựng Cung 
thành, Hoàng thành"? rồi đến “hăm Ất sứu, Gia Long thứ 4 (1805), 
thủng 4 ngày Quý mùi, (nhà vua) cho xây đắp Kinh thành”? 


Từ những phân tích trên và những đòng sử liệu vừa trích dẫn từ 
Đại Nam thực lục, chúng tôi kết nối thành một chuỗi sự kiện như sau: 


- Năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Thái đời phủ từ Kim Long về Phú 
Xuân -> Năm 1721, chúa Nguyễn Phúc Chu bỏ phủ Phú Xuân đời ra 
làng Bác Vọng đựng phủ mới > Năm 1738, chúa Nguyễn Phúc Hoạt 


!5, 1 Dẫn theo Phan Thuận An trong Phòng thành Huế, tr. 34 - 45. 

'5 11 4opold Cadière, Tcđd, tr. 134. 

?° Nguyễn Phương, Việt Nam thài bành trướng Tây Sơn. Dẫn theo Phan Thuận An 
trong Phòng thành Huế, Tiâd, tr. 59. 

?! Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sảa, tập 3, tr. 1177. 

?# Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đợi Nam thực lục, Sđd, tập 3, tr, 231, 


164 


đời phủ trở lại Phú Xuân -> Năm 1754, chúa Nguyễn Phúc Hoạt lên 
ngôi Võ Vương, lại cho sửa sang đô ấp đường bệ hơn > Năm 1804, trở 
lại Phú Xuân sau bao cơn binh lửa, Nguyễn Ánh xây dựng Cung thành 
và Hoàng thành ngay trên đất cũ của tổ tiên >> Năm 1805, Kinh 
thành được xây đựng bên ngoài Hoàng thành trong một thế điều 
chỉnh cho phù hợp với một Hoàng thành đã sẵn có từ trước với chức 
năng bảo vệ cho Hoàng thành và Cung thành. 


- Điều này cho thấy rằng không phải vua Gia Long đã tự ý chọn 
một cuộc đất cho phù hợp với Dịch iý và thuật phong thủy để xây 
dựng Kinh thành mà chỉ là tiếp nối một vị thế đã được tổ tiên của ông 
chọn từ trước. 


Việc Nghĩa vương Nguyễn Phúc Thái dời phủ từ Kim Long về Phú 
Xuân có hoàn toàn vì một lý do phong thủy và là một phát kiến mới 
của ông trong việc chọn đất đóng đô không? Chúng tôi cho rằng điều 
này bắt nguồn từ truyển thống định đô của dân tộc. Kim Long không 
phải là một cuộc đất tầm thường theo cách nhìn của £huệt phong thủy. 
Nơ iấy có đổi Thiên Mụ ở về phía Tây là nơi có vương khí đế vương 
tích tụ ở mạch đất đến độ, theo truyền thuyết Cao Biển - một thầy địa 
lý lừng đanh ở bên Tàu khi đến đây vào thế kỷ IX, đã đoán biết cái 
quan trọng của cảnh trí Huế trong tương lai, nên đã “đào hào để triệt 
tiêu cúi mãnh lực siêu nhiên mà tướng ấy đã nhận ra được trên đôi 
này”. Nơi ấy có núi Kim Phụng, chủ sơn của xưa Huế làm điên đn che 
chấn trước mặt, có sông Hương uốn khúc như rồng lượn, chảy qua phía 
trước làm minh đường, có đồi "Long Thọ mang những tính chất đặc 
biệt theo lời các thây địu lý”, “nằm tựa trên sông như chiếc đối, 0à 
khai hoang đối diện chênh chênh uới đôi Thiên Mụ, tạo ra hình thế 
địa lý được gọt lò của ngõ lên trời uà trục của quả đất”? và Công 
Thượng vương Nguyễn Phúc Lan đã rất tỉnh tế và chuẩn xác khi cho 
rằng: “Vàng Phước Yên rất chật hẹp, rằng hình thể của non nước Ñim 
bong là rất dáng quý, nên đã rơ lệnh xây lâu đòi dinh thự, các bức 
thành oà pháo đài phòng thủ", khi ông cho đời thủ phủ từ Phước 
Yên vào đây năm 1636. 


Vùng đất tốt là vậy, tại sao Nghĩa vương phải đời thủ phủ về Phú 
Xuân? Có phải chỉ vì “cuối cùng, khi dời thủ phú từ Rim Long uê Phú 
Xuân, Ngãi (Nghĩa - T.Đ.A.S.) uương đã làm cho nó cách xo các ngọn 
đôi ở chùa Linh Mụ, (án ngữ uê phía tây) uà các ngọn đôi ở miệt 
Thành Lôi (án ngữ uễ phía nam) ở bên kỉa sông. Như uậy, kính đô sẽ 


#8, 34,25 1,áopold Cadière, Bài đã dẫn, tr. 132. 


165 


nềm ngoòi tâm hoạt động hữu hiệu của cúc dàn đại bác đột trên 
những uùng đổi ấy”? như M. A. Auvray đã nhận xét trong bài Đứx- 
huit mois à Hué đăng trên B.A.V.H. năm 1933? Chúng tôi cho rằng đó 
có thể là một lý do, song cái lý do chính đáng hơn là chúa Nguyễn 
Phúc Hoạt đã có một tầm nhìn xa rộng cho việc định hình một kinh 
đô lâu dài và tuân theo một truyền thống có từ trước trong lịch sử 
định đô của dân tộc. 


Theo GS. Trần Quốc Vượng, dân tộc ta có một truyền thống tư 
duy sông nước trong việc định đô, lập phố. Trong bài Vị ¿hế địa uăn 
hóa của Hà Nội nghìn xưa trong bối cánh môi sinh lưu uực Sông Hồng 
uờ cả nước Việt Nam, G8. Trần Quốc Vượng đã lập ra một mô hình £ứ 
giác nước cho Hà Nội với một đô thị được bao quanh bởi những con 
sông, trong đó có yếu tố sông trước - sông sau, được coi là một chuẩn 
của đô thị cổ Việt Nam như Cổ Loa, Hoa Lư, Huế...” Quả thực, các đô 
thị cổ Việt Nam đường như đều là dạng đô ¿hj giữa hai con sông, 
trong đó có một con sông lớn làm sóng rước và một hệ thống chỉ lưu 
của nó làm một (hay những) con sông sơu. Đó là một kinh thành Cổ 
Loa với hệ sông Hoàng Giang; là Luy Lâu với hệ sông Dâu, là Hoa Lư 
với hệ sông Đáy, là Thăng Long với hệ sông Nhị, là Gia Định với hệ 
sông Sài Gòn và là Huế với hệ sông Hương. 


Lưu vực sông Hương với ba con sông: Hương, Kim Long, Bạch Yến 
là những điều kiện cần và đủ để chuẩn hóa một đô th cổ Việt Nam 
nằm giữa các con sông, đành rằng vua Gia Long đã thay đổi ít nhiều 
mặt bằng địa hình và các dòng chảy, mà chúng tôi sẽ phân tích ở mục 
HII của bài viết này. Cái khéo léo của cuộc đất này là nó đáp ứng được 
cái nhu cầu truyền thống ấy nhưng lại thôa mãn các điểu kiện của 
Dịch lý - phong thủy với tiền án, mình đường, thanh long, bạch hổ... 
Và điều này thì cũng không phải là mới, hay có tư tưởng vọng ngọai, 
đị đoan mà nó đã từng được tổ tiên ta vận dụng từ 1.000 năm trước. 
Trong Chiếu đời đô, vua Lý Thái Tổ đã viết: “Ở trung tâm cõi bờ đất 
nước, có cái thế rồng cuộn hồ ngôi, uị trí giữa bốn phương đông tây 
nam bắc, tiện hình thể núi sau sông trước. Ở nơi đó địa thế rộng mà 
bằng phẳng uùng đất cao mà sáng sủa, cư dân không khổ uê ngộp lụt, 
muôn uật đều phong nhiêu tươi tốt. Xem khắp Việt Nam ta, chỗ ấy là 
nơi hơn cả, thực là chỗ bốn phương tụ hội, là nơi đô thành bậc nhất 


?° Dẫn theo Phan Thuận An trong Phòng thành Huế, TIảd, tr. 31. 
?? Trần Quốc Vượng, Văn hóa học đại cương 0ò cơ sở oãn hóa Việt Nam, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1996, tr. 365-366. 


166 


của uương đế muôn đời", Đem cái lý do chọn đô của Lý Thái Tổ đối 
sánh với lời nhận xét về kinh đô Huế của sử thần nhà Nguyễn: “nơi 
miền múi, miền biển đều họp uễ, đúng giữa miễn nam, miền bắc, đất 
đơi cao ráo, non sông phẳng lặng, đường thủy thì có của Thuận An, 
của Tư Hiền sâu hiểm, đường bộ thì có Hoành Sơn, ải Hải Vân chặn 
ngăn, sông lớn giăng phía trước, núi cao ngữ phía sau, rồng cuốn hổ 
ngôi, hình thế uững chải ấy, là do trời đất xếp đặt, thật là thượng đô 
của nhà uua...””” mới thấy có nét tương đông đến lạ lùng. 


II - DỊCH LÝ VÀ THUẬT PHONG THỦY ĐÃ ĐƯỢC VẬN DỤNG 
NHƯ THẾ NÀO KHI XÂY DỰNG KINH THÀNH HUẾ 


Chúng tôi sử dụng lại khái niệm Dịch 1ý và thuật phong thủy các 
tác giả Phan Thuận An trong một bài khảo cứu đăng trên Huế Xưa uà 
Nay (số đặc biệt 1306 - 1996). Ông viết: ”"Tư tưởng chỉ đạo của biến 
trúc kinh đô Huế bây giờ đã dựa trên nên tảng kiến trúc phương 
Đông, nói chung oà truyền thống dân tộc nói riêng. Đó là Tịch lý uà 
thuật Phong thủy”? Đối với khái niệm Dịch ‡ý, chúng tôi có tra cứu 
một số sách vở để cố tìm nghĩa gốc nhưng chưa đáp ứng được. Theo 
những hiểu biết sơ lược của chúng tôi, thì Dịch /ý tức là lý luận của 
kinh Dịch và sự vận dụng nó vào thực tiễn cụ thể. Kinh Dịch là một 
trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung Hoa, sau kinh Thi và kinh Thư, 
song nguồn gốc của nó, tức bát quới, thì có thể sớm hơn, xuất hiện vào 
cuối đời Ân (khoảng năm 1200 trước Công nguyên). Trong cuốn Kinh 
Địch, đạo của người quân tử, học giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng: “Kính 
Địch là một sản phẩm trí tuệ tập thể, có một lịch sử hình thành uà 
hoàn thiện trong ngót một nghìn năm, từ thời Văn Vương nhò Chu kéo 
đài đến đầu thời Tây Hán. Mới đầu nó chỉ là sách bói, tới cuối đời Chu 
thành một sách triết lý tổng hợp những tứ tưởng oê uũ trụ quan, nhôn 
sinh của dân tộc Trung Hoa thời tiên Tân. Qua đời Hán nó bắc đâu có 
màu sắc tượng số học, muốn giải thích 0ũ trụ bằng biểu tượng 0à số 
mục. Tới đời Ngũ Đại nó được dùng trong môn lý số, đời Tống thành 
lý học. Ngày nay một số nhà bác học phương Tây lợi dùng nó để phân 
tích tiềm thức con người, coi nó làm phương pháp phôn tâm học. "1, 


?8 Chiếu dời đô. Dẫn trong: Phan Văn Các (Chủ biên), Giáo trình Hón Nôm, tập 1. 
Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1985, tr. 46. 

?® Quấc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Kinh sư, Sđd, tr. 11. 

* Phan Thuận An, 690 năm kiến trúc Huế, Tcđd, tr.81. 

Š! Nguyễn Hiến Lê, Kinh Dịch. Đạo của người quân tử, Nxb Văn học, Hà Nội, 1994, 
tr. 11-12, 


167 


Điều kỳ diệu nhất là cả một lý thuyết vĩ đại đó chỉ đựng trên thuyết 
âm đương, với hình ảnh hào dương là một vạch liên (-); hào âm là 
một vạch đứt (- -), rồi lắp ghép, chồng xếp hai vạch đó lên nhau mà 
tạo ra 8 đơn quói ( hay quê)và 64 trùng quái. Để rồi từ các quái đó 
người Trung Quốc đã giải thích về vũ trụ, nhân sinh và vận dụng vào 
tất cả các hiện tượng tự nhiên, xã hội; từ mưa, bão, sấm chớp... đến 
việc trị nước, ra quân, đựng nhà, xử thế, cưới hỏi, chữa bệnh. Những 
biếu hiện cụ thể của Dịch lý thường được vận dụng trong cuộc sống 
chủ yếu dựa trên ba thuyết: Âm đương; Tơm tài (thiên, địa, nhân) và 
Ngũ hành (thủy, hỏa, thổ, kim, mộc), chủ yếu là dựa vào mối quan hệ 
giữ các thành tố trong những thuyết đó. 


Thuật phong thủy ra đời muộn hơn Dịch lý. Từ Hải viết: “Phong 
thủy còn gọi là Kham dư. Một loại mê tín ở nước Trung Quốc cũ. Cho 
rằng tình thế, hướng gió, dòng chảy xung quanh nhà ở hoặc mô mỏ, 
có thể đem đến họa, phúc cho người ở hoặc cho người chôn. Cũng chỉ 
cách xem nhà ở, phân mộ”? Từ Nguyên viết: “Phong thủy, chỉ địa 
thế, phương hướng đất nhà ở hoặc đất xấu phân mộ. Thời xưa, mê tín 
căn cứ uào đó để xem lành dữ tốt xếu””, Trong cuốn Nguôn gốc phong 
thủy, GS. Phan Cốc Tây viết: “Nội dụng chính của phong thủy là một 
loại học uấn mà người ta dùng để xử lý uà lựa chọn hoàn cảnh ăn Ở, 
trong đó có nhà ở, cung thất, chùa chiên, lăng mộ, thôn xóm, thành 
thị; lăng mộ thì gọi là âm trạch, còn lại đêu là dương trạch”*®. Trong 
khi đó, Vương Ngọc Đức, tác giả cuốn Bí ẩn của phong thúy (Quảng 
Tây xuất bản xã - 1993) lại cho rằng: ”Phong thủy lò một hiện tượng 
uøn hóa, một loại thuật số chọn lành tránh dữ, một dân tục lưu truyền 
rộng rãi, một loại học uấn uê hoàn cảnh uè liên quan đến con người, 
một tổng hợp uê lý luận uà thực tiễn. Phong thủy có thể chia làm hai 
phần lớn: âm trạch uà dương trạch. Dương trạch là nơi người sống 
hoạt động, âm trạch là nơi mộ huyệt người chết. Lý luận uê Phong 
thủy có trường phái hình thế uà trường phái lý khí Phái hình thế, 
nặng uề hình thế sông núi mà luận lành dữ. Phái lý khí lại nặng uễ 
âm dương, quái lý để luận lành dữ. Hạt nhân của Phong thủy là sinh 
khí, Khái niệm củo nó uô cùng phúc tạp, đề cập đến long mạch, mình 
đường huyệt uị, dòng chảy, phương hướng u.u...", 

Chúng tôi phải mất công truy dẫn các khái niệm trên đây là 
nhằm truy tìm nguồn gốc sự vận dụng Dịch lý và thuật Phong thủy 


33, $Š Vương Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, Trần Đình Hiến dịch, Nxb Văn 
hoá thông tin, Hà Nội, 1996, tr. 14 - 16, 


168 


trong tư tướng kiến trúc và quy hoạch kinh thành Huế vào thời Gia 
Long. Qua thực tế tìm hiểu, kết hợp với cách phân loại về các trường 
phái lý luận phong thủy của Vương Ngọc Đức, chúng tôi cho rằng thời 
Gia Long, người ta đã vận dụng cả hai trường phái hình thế và lý khí 
để làm tư tưởng quy hoạch kinh thành Huế. Sự vận dụng Dịch iý và 
phong thủy ở đây là một sự kết hợp, hài hòa, không tách bạch với 
nhau, tuy nhiên, theo thiển ý, sự vận đụng phong thủy ở kiến trúc 
kinh thành Huế lại thiên về tổng quan còn sự vận dụng Dịch iý thì cụ 
thể hơn trong ý đồ quy hoạch. Chúng tôi tán thành nhận xét của 
Nguyễn Đăng Khoa: “Ở Huế, người ta bắt đầu những công trình hiến 
trúc bằng cách lựa chọn cuộc đất theo một hệ thống các nguyên tốc 
hết sức nghiêm ngặt của cúc hình thế núi sông, long mạch...Có thể 
nói rằng, họ (các kiến trúc sư thế kỷ XIX - T.Đ.A.S) bắt đầu bằng mặt 
bằng uè độ cao thấp của địa hình, người xưa quan niệm đó là uăn của 
đất, có cao, thấp là có sông, suối, đâm, núi, cao thấp tạo ra những 
nhịp điệu riêng của từng uùng. Những nhịp điệu lớn chung của nhiêu 
Uùng nhỏ tạo ra những đại cuộc đất... Nguy từ đâu, bằng uiệc chọn 
đất lập nghiệp, các chúa Nguyễn đã biểu lộ lòng tìn uào uận số uà ý 
đồ gây dựng đại nghiệp. Việc chọn đất thoát ra ngoời uiệc chọn cảnh 
thuần túy, uà xa hơn, cao hơn, nó còn chứa đựng nội dung triết học oà 
- tư tưởng cho sự ra đời những điện đài, thành quách đô sộ uù hệ thống 
. lăng tẩm to lớn uào bậc nhất châu Á "2S, 


Sự thực thì những vận dụng ấy diễn ra như thế nào? Trao đổi với 
chúng tôi về thế địa lý của Kinh thành Huế, ông Vĩnh Cao, một người 
thuộc dòng dõi Tôn Thất, rất uyên thâm về Địch học, lý số, phong 
thủy đã nêu lên bốn ý chính: 

1, Kinh đô, theo quan niệm phong £húy ngày xưa đều hướng về 
Nam nhưng ngay tại vùng Thừa Thiên, mạch núi Trường Sơn, đặc biệt 
là quần sơn kể cận kinh đô cho đến dãy Bạch Mã đều chạy theo 
hướng tây bắc - đông nam. Dựa vào thế đất, Kinh thành nhìn về 
hướng đông nam là tốt nhất. 


2. Theo thuật phong thủy thì bất cứ một ngôi nhà hay cung điện 
gì thì ở phía trước gọi là chư tước (chim sẻ đỏ), thuộc hướng nam, 
hành hóa. Phía trái (từ ngoài nhìn vào) gọi là bạch hổ (hổ trắng) 
thuộc hướng tây, hành kim. Phía phải gọi là ¿hanh long (rồng xanh) 
thuộc hướng đông, hành mộc. Phía sau gọi là huyển uữ (rùa đen), 


3“ Nguyễn Đăng Khoa, Nhận thức cơ sở tư tưởng hệ thống biến trúc Kinh Thành, 
lăng tẩm Huế, Kỳ yếu Bảo tùng Mỹ thuật Việt Nam, Số 1/1991, tr. 41. 


169 


thuộc hướng bắc, hành ¿húy. Đặt kinh thành dựa theo hướng thiên 
nhiên, dùng ngữ hành mà sinh khắc chế hóa để sửa đổi, tạo thế quân 
bình, rồi dùng ngữ hành mà tạo lục thân để đoán định và quy hoạch, 
bố trí cung điện. 


8. Phong thủy cũng quan niệm rằng: Phía tây thuộc về chủ, phía 
đông thuộc về thê thiếp, bạn bè tỉ bộc, uột giá, châu báu, kho đụn, oật 
loại...tức là những thứ mà chủ sai khiến, sử dụng; phía sau thuộc về £# 
tôn, môn sinh, trung thân, lương tướng. Tù đó việc bố trí các cung 
điện, dinh thự... trong Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành 
cũng dựa vào nguyên tắc này mà phân bổ chức năng. 


4. Kinh thành Huế xây ở vùng đất có nước phủ bốn bể, theo 
phong thủy là nơi tụ thủy, đất phát tài. Nhưng phía tây kính thành 
lại có khí núi xung sát, sông Hương uốn khúc vì thế hành kữửn rất 
vượng. Điều này sẽ có hại cho phía đông, chủ hành znộc (km khắc 
mộc). Mộc yếu sẽ dẫn đến sự hạn chế về của cải, đân chúng, thương 
mại...; hư» động sẽ gây hại cho đương trạch nên dễ sinh tật bệnh, tổn 
hại gia đạo. Vì thế phải xây chúa miếu ở phía tây để trấn. Đó là lý do 
ra đời Văn Miếu, chùa Thiên Mụ ở phía tây Kính thành Huế. 


Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, những điều lưu ý trên đều xuất 
phát từ sự vận dụng Dịch lý và thuật phong thủy vào địa hình cụ thể 
của Thừa Thiên Huế để xây dựng kinh thành. Thường thức thiên 
trong cuốn Bí ẩn của phong thủy của Vương Ngọc Đức có đưa ra 21 
khái niệm cơ bản mà các thầy địa lý xưa đã áp dụng trong việc tìm 
cuộc đất để xây dựng âm phần hay đương cơ. 21 khái niệm ấy gồm: 
bhí, tứ tượng, bát quái, hình thế, sơn thủy; thủy khẩu; suối; sa; điểm 
huyệt, dương trạch, ngũ hònh, long mạch, côn lôn, thủy long; lành dữ 
của nước, mình đường, tiền ún, đảo thượng, trạch thời, phương 0} uà 
thái tuế?”, Không phải một công trình nào cũng hội đủ yếu tố cớ¿ (tốt) 
của 21 khái niệm ấy. Đó chỉ là một sự vận dụng, cái nào tốt thì thu 
nạp, cái nào không tốt thì chế hóa. Xuất phát từ nhận thức duy tâm 
chủ quan nhưng lại biết kết hợp với địa hình cụ thể của cuộc đất để 
hoạch định tư tưởng kiến trúc. Kinh thành Huế cũng không nằm 
ngoài những quy tắc ấy. 


Trước hết nói về hướng. Hướng của Kinh thành Huế, theo la bàn, 
là hướng nam lệch đông 43”, khoa địa lý cổ gọi là fọg Càn hướng Tốn 
hay Càn sơn Tin hướng. Trên thực tế hướng này đã được Nghĩa vương 


*' Vương Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, Sảd, tr. 968 - 384. 


170 


Nguyễn Phúc Thái chọn từ năm 1687 khi ông cho dời phủ từ Kim 
Long về Phú Xuân (nhận núi Ngự Bình làm tiền án). Điều này cũng 
phù hợp với mạch đất của Thừa Thiên Huế như học giả Vĩnh Cao đã 
nêu ở điểm 1. Vận dụng điều này vào lý thuyết của Dịch và phong 
thủy, chúng tôi thấy có một sự vận dụng rất tuyệt hảo. Chu Hy, một 
triết gia và là nhà giáo dục lỗi lạc thời Nam Tống nói: “Bốc thân, Bóc 
cực, thiên chỉ xu đã, cư hỳ sở, bật động dã, cộng hướng dã. Ngôn 
chúng tình tứ diện toàn nhiễu nhỉ quy hướng chỉ đã” (Bắc thần, Bắc 
cực, trung tâm của bầu trời, đứng nguyên vị trí, không hề thay đổi, 
như là cái đích hướng chung, tất cả tỉnh tú trong bầu trời đều chầu về 
đấy). Vua chúa phong kiến luôn coi mình là thiên tứ, ví như Bắc thần 
nên cung điện của họ luôn tọa ở hướng bắc để thiên hạ chấu về. 
Thuyết Quái truyện của Chu dịch chỉ rõ: “Vạn uật ra đời từ Chấn, 
Chấn là phương đông; bằng nhau ở tốn; tốn là đông nam. Nói bằng 
nhau là nói mức độ thuần thục như nhau của uạn uật. L¡ là sáng sủa, 
mình bạch, uạn uật đều gặp nhau, đó là phương nam. Do đó, thánh 
nhân quay mặt uễ hướng nam mà xem xét uiệc trong thiên hg”?5, Khi 
bàn về tính hợp lý của Bắc Kinh, các thây phong thủy đời Minh - 
Thanh, căn cứ vào hậu thiên bát quái của Chu Văn Vương mà nói: 
“Thiên tượng lấy Bắc làm cực, thì thế của đất cũng lấy cực là Bắc. Lấy 
đức để thi hành chính sự, thì như sao Bắc thân, các sao đều hướng uê 
đấy. Kinh sư (chỉ Bắc Kinh - T.Đ.A.S.) tọa lạc ở phương uị Cấn, là nơi 
bắt đầu cũng là nơi kết thúc, nằm giữa phương uị Chấn uà Khẩm, tiếp 
nhận quy tụ của ugạn uột. Xưa nay, đất làm kinh đô, trên được thiên 
thời, dưới được địa lợi, giãa được lòng người, không ngoài ba điều 
ấy”, Những dẫn chứng nêu trên cho thấy các bậc vua chúa phong 
kiến thường tuân theo thuật phong thủy để làm nhà, xây đựng cung 
điện quay về hướng Nam. Lý giải về chuyện này, Liễu Thượng Văn có 
đưa ra một nhận xét rất thú vị: “Phương nam, tức phương đối diện 
của phương bắc (tượng trưng cho uua trong nghĩa rộng). Đối diện uới 
buo, tức là nói lên sự cần thiết chính đáng hay nói cách khác. Nhà 
uua phải có bổn phận “nam diện” để thể hiện sự trông chờ hoài uọng 
ngóng trông sự xuất hiện người hiền tài đến cộng tác uới uua cùng lo 
uiệc nước, oiệc dân”? Tuy nhiên, hướng của Kinh thành Huế lại quay 
mặt về đông nam (7ốn) chứ không phải chính nam (Ngọ). Điều này là 


3 Vương Ngọc Đức, Bí ổn của phong thủy, Sđỏ, tr. 281. 

3® Vương Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, Sảd, tr. 290. 

*° Liễu Thượng Văn, Nên hiểu thế nào uễ Ngọ Môn. Một biểu tượng của Cố đô, Tạp 
chí Sông Hương, Số 10/1996, tr. 81. 


171 


đo địa hình chỉ phối. Quay về hướng chính nam, Kinh thành Huế sẽ 
lập với con sông Hương chảy theo hướng tây nam - đông bắc, ngang 
qua nh thành một góc ước khoảng 45”, các yếu tố phong thủy như 
mình đường, thanh long, bạch hố...sẽ không còn giá trị. Trong khi đó, 
quay mặt về hướng đông nam, Kinh thành Huế sẽ có con sông Hương 
làm yếu tố minh đường và “hưởng được những tính chết tốt của hai 
hòn đảo nhỏ (tức Côn Hến uà Dã Viên). Thật ouậy đảo thanh long 0ò 
đảo bạch hồ cùng quay đầu uê kinh thành để cho cúc luông âm uà 
dương thổi qua bảo uệ Kinh thành”” Mặt khác quay về hướng chính 
nam, Kinh thành Huế sẽ có hướng chọc thẳng vào mạch núi tự nhiên 
ở phía nam, vốn theo hướng tây bắc - đông nam và sẽ không có điều 
kiện để nhận núi Ngự Bình làm tiền án. Vì những lẽ đó mà Kinh 
thành Huế đã quay về hướng đông nam như hiện thấy. Vả lại, người 
xưa cũng quan niệm phương nam thuộc về quê Nam nữa. Đại Nam 
thực lục (tập VD có chép: “Vua (tức Minh Mạng - T.Đ.A.S) thường 
hỏi Thị lang bộ Công là Nguyễn Trọng Mộu: “Xưa nay, uiệc xây dựng 

' đô thành đều là hướng nam phải không ? Mậu thưa: “Vâng, nếu 
không đóng hướng uào những chữ Tý - Ngọ thì cùng Quý - Định; 
Nhâm - Bính hay Cèn - Tốn đêu thuộc hướng nam”. Điêu này chứng 
tổ rằng các vua Nguyễn tuy dựa vào Dịch lý và thuột phong thủy 
nhưng cũng kết hợp với địa hình cụ thể của kinh sư để chọn hướng 
xây dựng Kinh thành cho phù hợp. Họ cũng biết cân nhắc chứ không 
nhất nhất tuân theo phong thủy và lý số. Hãy nghe vua Minh Mạng 
“tâm sự” khi chọn hướng xây dựng Ngọ Môn: “Năm nay là năm Quý tị 
(1833), hướng đông là hướng sát, mà hướng nam là hướng lợi, uiệc xây 
thành nên làm đi, Câu nệ uê sự kiêng ky là cúi học của nhò thuật số, 
ta rất không tin nhưng uiệc sửa sang thành trì là kế lôâu dài của nhà 
nước thì theo lành, tránh dữ cũng không sao !?5, 


Thứ hai, nói về long mạch. Vương Ngọc Đức viết: “Người xưa quen 
gọi quan hệ giữa núi sông là mạch. Núi nhấp nhô, sông uươn đòi, uốn 
khúc như rồng nằm, rồng múa, rông uươn dậy, rồng bay, 0ì 0ậy mà 
các nhà phong thủy gọi sông núi là long mạch. Đại lục Trung Hoa có 
tới 2/3 đất đai là sông núi, như uậy, nơi nào cũng có long mạch”, Xứ 
Huế là trung tâm của miền Trung, phía tây có Trường Sơn hùng vĩ che 
chắn, cuồn cuộn tuôn theo mạch đất nhằm hướng tây bắc - đông nam; 


** Nguyễn Thiệu Lâu, Bđd, tr. 23. 

** Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sảd, tập 8, 1965, tr. 187. 
* Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lực, Sảd, tập 8, 1965, tr. 188. 
* Vượng Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, Sả, tr. 292. 


172 


phía đông có biến cá bao la, lại nằm trên lưu vực của hệ thống sông 
Hương - sông Kim Long - sông Bạch Yến; phía nam có núi chắn, phía 
bắc có sông giăng, xét theo quan điểm của Vương Ngọc Đức thì tất 
phải có long mạch. Bàn về long mạch của Kinh thành Huế, Nguyễn 
Đăng Khoa có nhận xét: “Sông Hương, theo cách nhìn địa lý cổ, là 
một dòng sông chủy ngược từ phía Nam lên phía Bắc. Theo quan niệm 
trong Kinh Dịch thì gốc của Thủy phải ớ phía Bắc oà chảy oê Nam 
(khởi từ Khảm oà tụ uê Ly). Tất nhiên, ở Huế, dòng chảy của Sông 
Hương do địa hình quy định, phía Nam Sông Hương là uùng đôi núi 
cao, hợp lưu của hai nhánh sông Tả uà Hữu trạch. Hai dòng nước này 
hợp lại ở thượng nguồn sông Hương, giữa ba khu núi cao là ưn 
Phụng, Thiên Thọ uà núi Vung. Nhìn rộng ra thì cả khu uực đôi núi 
này bắt nguồn từ Trường Sơn, tạt ngang ra biển, tạo nên một đại cuộc 
đất là Hoành Long. Dòng sông Hương trong lặng tỏa rộng uê phía Bắc 
ra cảng Thuận An. Dòng nước uốn lượn nhiều lần qua đôi Vọng Cảnh, 
chảy uễ phía Nguyệt Biêu, rồi lật trở lại chảy qua mặt thành. Theo 
sách Địa đạo diễn ca của Tủ Ao thì long mạch uốn lượn gấp khúccùng 
nhiều thì càng chứng tô đất có nhiễu sinh khí. Mặt đất nhược dần uê 
phía Kinh thành tạo ra một uài thế đất kết tụ gọi là Thủy Hử (phần 
đất được sông đổi hướng chảy ôm lấy tạo thònh,. Những loại mạch 
sơn cước như uậy khi xuống thấp hiển hòa hơn, chính là nơi tạo ra 
những huyệt địa kết phát. Vua Gia Long đã chọn được khu uực tốt cho 
uiệc xây thành, lập Kinh đô. Thành có án, có tả thanh long, hữu bạch 
hổ triểu củng, có “thủy đáo điện tiễn” uà đoạn sông trước thành đông 
thời đóng 0uai trò mình đường cho thành”'Š,Ô Bàn về sự lành đữ của 
nước, thuật phong thủy đề cao hướng Tây, nước đến từ hướng tây là 
tốt, thủy khẩu chảy ra ở phía đông nam cũng tốt. Nước sông quanh co 
uốn lượn là tốt. Nguồn nước vươn xa thì long khí vượng, đất phúc lâu 
đài; nguồn nước ngắn thì phúc ngắn. Nước phải nhập đường, có nơi 
đón nhận phía dưới hoặc thủy long phù trợ ngâm thì là nước lành“Ê 
Đem những điều đó soi vào sông Hương, xem ra hợp cả. Sông Hương 
chảy từ phía tây về đông, qua mấy lần uốn lượn thì ôm lấy cuộc đất 
của Kinh thành; khi đổ ra biển thì có phá Tam Giang đón nhận nước, 
lưu giữ phúc phần rồi mới xuôi ra biển cả. Thế đất của Kinh thành 
Huế có sông Hương uốn lượn, bao bọc mặt nam, theo sách Thủy long 
hính, thuộc vào thế cán thủy thành hoàn (nước bọc quanh thành), rất 
tốt. Sách này chia dòng chảy của nước tính theo thế đất thành chín 


' Nguyễn Đăng Khoa, Tlđđ, tr. 42. 
*“ Vương Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, tr, 321. 


173 


thế, trong đó có bốn thế là tốt: Chỉ thủy giao giới, Cán thủy thành 
hoàn, Phi long, Nhị long; ba thế đất trung là: Khúc thủy triều đường, 
Đậu bao, Chỉ can; hai thế đất xấu là: Phân thủy. Cán thủy tán khí, 
Trong đó, thế Chỉ thủy giao giới là tốt nhất. Luận về thế đất này, 
sách Thủy long kinh viết: "Trên dưới, phải trái đều có dòng nước chảy 
đều bên trói, bên phải đều hướng uê thì bết huyệt ở giữo, hưởng phúc 
cực lớn””, Cuộc đất Kinh thành có sông Hương bao quanh theo thế 
Cán thủy thành hoàn, về sau thì vua Gia Long cho đào thêm các con 
sông hộ thành ở các mặt: đông, tây và bắc, tạo cho Kinh thành thế 
Chỉ thủy giao giới để tăng thêm tốt lành cho cuộc đất. Trong hệ thống 
sông ngòi đó, sông Hương vẫn là con sông chủ, đóng vai trò minh 
đường, trên sông lại có hai đảo nhỏ: Cổn Hến và Dã Viên làm /đ 
thanh long và hữu bạch hổ cho Kinh thành. Thật không gì tốt bằng! 


Phía trước Kinh thành có núi Ngự Bình làm điên án, cũng là một 
phần của minh đường theo sách Bí ẩn của phong thúy. Sách này chia 
mình đường ra làm hai phần là nội minh đường và ngoại mình 
đường. Nội mình đường là thế đất bằng phẳng hiển hòa, long hổ vây 
quanh, án kê trước mặt, sông xa uốn khúc chầu vễ. Ngoại mình đường 
nằm ở bên ngoài nội mình đường, thế núi đồn đập, cúi xuống kết 
huyệt, long hổ cùng huyệt tương đăng. Xét trên cá đại cuộc thì cả sông 
Hương, núi Ngự, thành giai, phòng lộ... trước mặt Kinh thành chính 
là một đại mình đường của Kinh thành Huế, trong đó Ngự Bình cũng 
là một tiền án để che chắn uế khí nhưg cũng là nơi để tòng cát phong 
(lưu gió tốt). Vì muốn sử dụng Ngự Bình làm /iên án trong ý nghĩa ấy 
nên các vua chúa nhà Nguyễn đã sửa chữa lại hòn núi ấy thành một 
tiên án "rộng hẹp uừa phải, uuông tròn hợp cách, không lệch, không 
ẩm ướt, không có đỉnh tròn nội bao, không bị suối chảy thốc bào, 
không có đá giữa nhô mọc lên”?®, Điều này đã được Nguyễn Thiệu Lâu 
mô tả rất cụ thể: ”Phíœ nam, ở bên bia sông, ngay trước mặt thành nổi 
lên hai ngọn đôi song song, bằng đá phiến mịn. Hai đôi có sườn hơi 
nghiêng uà đỉnh đôi tròn. Thật dễ dàng liên kết hai ngọn đôi này lại, 
lấp rãnh xói mòn để tạo nên một bình phong - núi Ngự Bình, bảo uệ 


cho nhờ Nguyễn chống lại mọi ảnh hưởng xấu từ phía nam "9. 


Một yếu tố nữa cũng được các nhà phong thủy quan tâm là ¿4y 
khẩu vì nó ảnh hưởng đến hung cớ của cuộc đất. Theo sách Nhập địa 


* Vương Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, tr. 323. 
* Vương Ngọc Đức, Bí ẩn của phong thủy, tr. 330. 
® Nguyễn Thiệu Lâu, Bđd, tr. 22. 


174 


nhãn đồ thuyết, quyển VI, tựa là Thủy khẩu viết: "Từ chỗ nước chảy 

"Đào đến chỗ nước chảy ra, khu uực mà đòng chảy đi qua là phạm 0ì 
của thủy khẩu. Từ một dặm đến sáu, bảy dặm hoặc hai, ba chục dặm 
mò sơn thủy có tình, triểu củng tại trong là đất kết lớn""°. Vận dụng 
điều này cho Kinh thành Huế, chúng tôi thấy cuộc đất xưa của Kinh 
thành Huế, vốn bị giới hạn bởi hai con sông là Hương Giang và Bạch 
Yến; giữa cuộc đất có con sông Kim Long chảy ngang qua. Thủy khẩu 
lúc bấy giờ là vùng Long Hồ (nơi nhận nước) và Tiên Nộn (nơi thoát 
nước). Sau khi vua Gia Long quy hoạch Kinh thành, sông Kim Long bị 
lấp mất đoạn trên, đoạn dưới được cải tạo thành Ngự Hà, chảy theo 
hình thước thợ trong lòng Kinh thành; sông Bạch Yến bị lấp một 
đoạn dài, thành những hồ ao ở bên trong mặt bắc Kinh thành', Nhà 
vua lại cho đào sông hộ £hònh ở ba mặt đông - tây - bắc, đặt Kinh 
thành Huế vào một tứ giác nước như một đô thị truyền thống của Việt 
Nam thời phong kiến, thì bây giờ Kinh thành Huế lại có cả nội thủy 
khẩu lẫn ngoại thủy khẩu - điều mà thuật phong thủy cho là rất tốt. 
Ngoại thủy khẩu là Bạch Hồ và Bao Vinh, còn nội thủy khẩu chính là 
Đông thành thủy quan và Tây thành thủy quan. 


Như vậy, chúng tôi đã xét việc quy hoạch Kinh thành Huế trên 
góc độ phong thủy và Dịch lý. Từ đó, chúng tôi thấy rằng việc quy 
hoạch Kinh thành Huế thời Gia Long đã dựa trên nền tảng sẵn có của 
một thủ phủ Phú Xuân thời các vua Nguyễn rồi mở rộng, phát triển 
trên cơ sở kết hợp địa hình tự nhiên của vùng đất với việc vận đựng 
các yếu tố Dịch lý và phong thủy đề sinh khốc chế bóa mà nên. 


IH. THỬ NHÌN KINH THÀNH HUẾ 
TỪ PHƯƠNG DIỆN KHOA HỌC 


Người ta vẫn nói (huột phong thủy là tiên địa lý học hiện đại, 
cũng như thuật giả kim là cha đẻ của hóa học. Vì thế, bản thân thuật 
phong thủy ft nhiều cũng chứa đựng những tri thức khoa học ở dạng 
chất phác và nhuốm màu thần bí. Đem một cách nhìn khoa học để 
kiểm chứng điểu thân bí đó, kể ra cũng là khiên cưỡng. Tuy nhiên, 
việc hình thành tư tưởng quy hoạch Kinh thành Huế lại là một sự vận 
dụng của phong thủy và Dịch lý trên những điểu kiện rất cụ thể của 
xứ Huế; thiết nghĩ, có nhìn nhận cũng chỉ làm sáng tô một số vấn để 
lịch sử mà thôi. 


5° Vương Ngọc Đức, Bí ổn của phong thủy, Sđỏủ, tr, 318, 
°* Trần Đức Anh Sơn và Vũ Hữu Minh, Hồ (rong Kinh Thành Huế, Tạp chí Thông 
tin Khoa học uà công nghệ, Số 2/1993, tr. 11, 


175 


Xin bàn về hướng trước tiên. Tục ngữ có câu: “Lấy uợ hiển hòa, 
làm nhà hướng Nam”. Đó là một sự tổng kết những kinh nghiệm lâu 
đời trong việc thích ứng với tự nhiên. Trong cuốn Khí hậu, kiến trúc, 
con người, tác giả Nguyễn Huy Côn viết: “Ông cha ta từ ngàn xưa đã 
phần nào hiểu được đất trời, khí hậu, biết khơi thúc chúng trong việc 
làm nhà mà bắt đầu từ uiệc đặt hướng. Làm nhà hướng nam ắt hứng 
được ngọn gió tốt lành. Với tư cách chủ thể - con người - ông cha ta đã 
gốn chặt kiến trúc uới thiên nhiên. Mối quan hệ giữa con người - hiến - 
trúc - thiên nhiên được hình thành. Và trong uiệc làm nhà, tức là 
trong sáng tạo biến trúc, con người đã tìm thấy một biện pháp hữu 
hiệu đầu tiên, không tốn kém mò lại củi thiện được điều kiện ở rất 
nhiều, là đặt hướng nhà"??, Tuy nhiên, không phải cứ nhất nhất đặt 
nhà hướng nam là tốt. Điều này không thể áp dụng trên toàn lãnh 
thổ Việt Nam được. Hướng nhà hợp lý là hướng nhà có lợi về bức xạ 
mặt trời, nghĩa là ít bị nóng nhất vào mùa hè và ít bị lạnh nhất vào 
mùa đông. Trong khoảng hướng đông nam - tây nam, bức xạ mặt trời 
có trị số nhỏ nhất về mùa hè (khoảng 100-1000kilocalo/m2/ngày) và 
lớn nhất về mùa đông (khoảng 2000-3300kilocalo/m?/ngày)°. Hướng 
nhà hợp lý còn phải là hướng có lợi về gió, nghĩa là tập trung được gió 
mát về mùa hè, hạn chế gió lạnh về mùa đông. Theo hai tiêu chuẩn 
trên thì ở Huế, hướng nhà hợp lý nhất là từ nam đến đông nam; trong 
khi ở Vinh là từ nam đến tây nam.” Hướng của Kinh thành Huế, 
như thế là phù hợp với sự phân tích nói trên. 


Về địa mạo, theo kết quả khảo sát do PTS. Lê Văn Thăng, Phó 
chủ nhiệm bộ môn Địa lý tài nguyên và Môi trường (Trường ĐHKH 
Huế) cung cấp, chúng tôi có được một số thông số như sau: Vùng Huế 
với các trâm tích cổ nhất có tuổi Devon từ sớm tiến giữa; tuổi carbon 
sớm, phần trên là lớp phủ gồm các trầm tích kỷ Neogen và kỷ Đệ tứ. 
Trong đó, khảo sát cụ thể cho thấy thành phần trâm tích bở rời, sét - 
bùn; bề mặt nằm ngang, chia cắt yếu, rửa trôi bề mặt. Phía tây bắc 
Huế, thành phần trầm tích bở rời, á sét, bể mặt nằm ngang, chia cắt 
trung bình, rửa trôi bể mặt. Phía nam Huế là dạng đồng bằng đổi, đất 
đá chủ yếu là trầm tích hạt thô, chia cắt yếu, hình thái bể mặt bằng 
phẳng. Về thủy văn, mực nước ngầm ở Huế ổn định nhanh và không 
có áp lực, dao động trong 0,6 - 3m, ở vùng đổi núi mực nước ổn định 
sâu hơn. Ở bắc sông Hương, mực nước ngầm ổn định ở sâu hơn so với 


'? Nguyễn Huy Côn, Khí hậu, biến trúc oà con người, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà 
Nội, 1985, tr. 5. 
®3 Nguyễn Huy Côn, Khí hộu, biến trúc uà con người, Sđđ, tr. 1. 


176 


bờ Nam. Những kết quả này, theo chúng tôi có ý nghĩa rất lớn khi 
nhìn nhận việc hoạch định mặt bằng Kinh thành Huế. 


Trước khi vua Gia Long xây dựng Kinh thành Huế, vùng đất bắc 
sông Hương, nơi sau này là Kinh thành, bị chia cắt bởi ba con sông. 
Đó là con sông Hương, sông Kim Long và sông Bạch Yến. Sự chia cắt 
này tạo thành hai hòn đảo lớn. Hòn đảo phía trước gọi là Hoàng đảo 
hay Vương đảo, vì từ năm 1687, chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Thái đã 
thiết lập thủ phử tại đây. Sau khi vua Gia Long khởi công xây dựng 
Kính thành, diện mạo vùng đất này bị biến đổi một cách đáng kể. Sau 
khi định vị Hoàng thành vào năm 1804, vua Gia Long mới khởi công 
xây dựng Kinh thành (1805). Như thế, Kinh thành Huế chỉ là một thể 
thức phù hợp với Hoàng thành, nhằm bảo vệ cho Hoàng thành và Tử 
cấm thành ở bên trong. Vua Gia Long đã cho mở rộng diện tích Kinh 
thành sâu về phía sau Hoàng thành, vượt qua con sông Kim Long lẫn 
sông Bạch Yến rồi biến hai con sông này thành Ngự Hà (sông Kim 
Long) và những hồ ao bên trong mặt bắc Kinh thành (sông Bạch 
Yến). Nếu chia mặt bằng Rinh thành Huế thành 9 ô như nhau thì 
Hoàng thành sẽ nằm trọn ở ô thứ 2, chính giữa phần đất phía trước 
của Kinh thành. Đây là nơi ổn định nhất về mặt địa chất thủy văn 
dựa theo kết quả khảo sát của PTS. Lê Văn Thăng cung cấp. Thành 
phần trầm tích á sét, đất nền có sức chịu tải RH: 2,5 - 3,2kg/cm2, so 
với các dải đất đọc theo sông Kim Long (nay là hai bờ Ngự Hà) và 
sông Bạch Yến (nay là các hô ao) có thành phần trầm tích sét - bùn; 
độ RH là 1,5 - 2kg/cm””“. Vả lại, đây cũng là phẩm đất cao nhất trong 
Kinh thành. Điều này có thể khẳng định được qua việc theo đõi tình 
hình ]ũ lụt trong những năm qua. Đành rằng, các vua nhà Nguyễn đà 
không ngừng bồi đắp Hoàng thành và Kinh thành cao hơn khu vực 
xung quanh, nhưng cứ theo dõi dòng chảy của nước sông và nước lũ, 
cũng như độ nghiêng của địa hình trên thực tế thì sẽ rõ, 


Những biến đổi tiếp theo do việc đào các con sông hộ thành và cải 
tạo đoạn dưới sông Kim Long thành Ngự Hà đã tạo cho Kinh thành 
Huế một khả năng tiêu thoát nước thật là hoàn hảo. Bên trong Kinh 
thành Huế, trước kia có 43 hồ ao lớn nhỏ đảm nhận chức năng điều 
hòa lượng nước mặt trong Kinh thành". Mùa mưa, nước từ các khu 
dân cư sẽ đổ ra các hồ nhỏ; rồi từ hồ nhỏ chảy ra hồ lớn, thoát ra Ngự 
Hà và đổ ra ngoài thành qua Tây thành thủy quan. Một lượng nước 
lớn từ phía tây Kinh thành sẽ được tiếp nhận qua sông Kẻ Vạn (bộ 


'“ Nguyễn Huy Côn, Khí hậu, biến trúc uù con người, Sđd, tr. 9, 
'5 Trần Đức Anh Sơn và Vũ Hữu Minh, Hồ trong Kinh Thành Huế, Tcđd, tr. 20. 


171 


thờnh hà ở mặt tây) rồi đổ ra sông An Hòa (hộ thành hà mặt bắc), đổ 
vào sông Hương ở Tiên Nộn, rồi xuôi ra biển. Xử lý tiêu thoát nước 
như thế thật là hoàn hảo. Tiết rằng, do tình trạng bồi lấp của các 
dòng sông, do sự lớn lên của đô thị đẫn đến việc ao hồ bị san lấp 
nhiều nên đã gây nên tình trạng ngập nước trong Kinh thành trong 
mùa mưa lũ những năm qua. 
* 
* * 

Từ những phân tích trên đây, chúng tôi mạnh dạng kết luận rằng 
việc quy hoạch và kiến thiết Kinh thành Huế dưới thời Gia Long 
(1802 - 1820) là một sự kết hợp tài tình, khéo léo các yếu tố lịch sử, 
Dịch iý và thuật phong thủy và trì thức khoa học về sinh thái nhân 
nước và một thủ phủ do tiên nhân chọn lựa để định vị Hoàng thành 
và sau đó là Kinh thành. Ông cũng đã vận dụng Địch lý, thuật phong 
thủy để chọn hướng, tìm kiếm các yếu tố minh đường, tiền án, thanh 
long, bạch hổ và sẵn sàng cải biến nó để nó trở nên phù hợp với địa 
hình, địa vật và chức năng mà nhà vua ban chọn. Ông cũng dựa vào 
đó để bố trí, xếp đặt các miếu, đài, điện vũ, đặt tên cho công trình 
phù hợp với vị thế và chức năng của các công trình đó. Nhà vua và đội 
ngũ những nhà quy hoạch, kiến trúc đưới quyển còn là những người 
hiểu biết, am tường tri thức khoa học, biết vận dụng kinh ngiệm kết 
hợp với điều kiện thực tế của vùng đất để chọn một phương án tối ưu 
cho việc quy hoạch và xây dựng Kinh thành. Duy có một điều mà 
chúng tôi vẫn băn khoăn là không biết tại sao vua Gia Long lại cứ 
chọn ngày Mùi, tháng TỊ để lo việc xây cất dương cơ cho dòng họ 
mình. Đại Nơm thực lục cho biết: ”Gia Long năm thứ hai, tháng tư, 
ngày Ất mùi (115/1803) định oị giới hạn Kinh thành...”; “Gia Long 
năm thú ba, tháng tư, ngày Kỳ mùi (9/5/1804) bắt đầu xây Cung 
thành uà Hoàng thành...”; “Gia Long năm thứ tư, mùa hạ, tháng tư, 
ngày Quý mùi, xây đắp Kinh thành...” “Gia Long năm thú tư, tháng 
tự, lấp sông cũ ở phía tây Kinh thành”... Tháng là tháng TỊ, nhà vua 
sinh vào tháng Dần năm Nhâm ngọ (8/2/1762). Phải chăng tuổi Ngọ 
hợp với ngày Mùi, tháng TỊ? 


°8 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sâd, tập 3, tr. 116; 118; 121. 


178 


YẾU TỐ “THỊ” TRONG ĐÔ THỊ HUẾ 
TRƯỚC 1945 


NGUYÊN VĂN ĐĂNG 


rải qua 310 năm tồn tại, đô thị Huế mang những đặc trưng đan 
(II của một đô thị thời trung đại và cận hiện đại, đặc biệt là 

những yếu tố cấu thành đô thị thời trung đại đã làm nên di sản 
thế giới ngày hôm nay. Trong bài viết này, chúng tôi muốn phác thảo 
vài nét về yếu tố “thị” trong tiến trình của đô thị Huế trước 1945 
nhằm góp phần vào việc tìm hiểu vai trò của nó trong quá trình lịch 
sử và trong công cuộc quần lý, xây dựng thành phố hiện nay. 


Trước hết, cần thống nhất vài khái niệm. Theo chúng tôi, đô thị 
là một vùng tụ cư khác biệt với nông thôn và là tên gọi chung cho các 
khái niệm tương đông và ít nhiều bị diệt: đô thị, thành thị, thành phố 
(có thể cả thị xã, thị trấn... nữa). Về tiêu chí, trước hết đó là vùng tụ 
cư không chủ yếu sản xuất nông nghiệp, thứ đến tại đó đóng vai trò 
của một trung tâm hành chính - chính trị, hoặc kinh tế, hoặc văn hóa 
của một tỉnh, của một vùng hay cả nước. Huế được hình thành và phát 
triển đến đỉnh cao vào thời trung đại, tên tại cho đến thời cận hiện 
đại nên có những đặc điểm riêng mà chúng tôi đã có dịp để cập đến 
(xem Tạp chí Sông Hương, 11/1996). Nhìn chung, ngoài hai thành tố 
chung đô và thị - thường thấy, thì ở Huế đã có đủ bốn thành tế nổi 
trội: thành - thị - phố - đô xuyên suốt trong lịch sử. Thành là diện 
mạo vật chất của quân sự, phố là điểm tụ cư. Thị theo nghĩa chung là 
hoạt động kinh tế, nghĩa hẹp là chợ, trung tâm buôn bán trao đổi. Đô 
theo nghĩa rộng là trung tâm đô hội về các mặt nhưng theo nghĩa hẹp 
lại là nơi trú đóng cơ quan hành chính của chính quyển trung ương 
(tức chính trị). Dù chúng có những nội dung riêng nhưng gắn bó hữu 
cơ với nhau. Trong đó, tổ hợp theo từng cặp đô - thành, phố - thị có 
nhiều điểm tương đồng hơn. Sánh với các đô thị nổi tiếng của Việt 
Nam thì phần đô thành nổi trội hơn phần thị - phố. Với cách hiểu 
như vây, yếu tố thị ở đây không đơn giản chỉ là chợ mà rộng hơn 
chính là phần kinh tế - xã hội trong quan hệ đối sánh với phần đô 
(chính trị, quân sự). Vì thế, yếu tố đô thị của Huế bao gồm một không 


179 


gian đô thị rộng sản xuất hàng hóa, một hệ thống chợ - phố tập trung 
nguồn hàng và một hệ thống các bến cảng bến sông, kho tàng... làm 
đầu mối phân tiêu hàng hóa. Dõi theo quá trình phát triển từ giữa thế 
kỷ XVI đến 1945, phần “thị” “Huế” luôn biến động thay đổi theo sự 
chuyển biến của phần đô - thành của nó. 


I. TIẾN TRÌNH PHẦN THỊ HUẾ TRƯỚC THẾ KỶ XIX: 


1. Phải nói ngay rằng, đô thị Huế đã có mắm mống từ rất sớm, 
Thành Hóa Châu trước khi trở vẻ lại quốc gia Đại Việt (1306) đã được 
người Chăm xây dựng thành một trung tâm lớn vùng cực bắc vương 
quốc. Người Việt đi cư sau đó đã biến nơi này thành vùng đô thị ly sở 
của Hóa Châu cho đến thời Mạc. Chung quanh hạt nhân “thành - đô 
thừa phủ Triệu Phong” là sự phổn thịnh của kinh tế - nó phát triển 
vượt bậc so với trước mà giữa thế kỷ XVI, Dương Văn An đã nhắc đến 
trong cuốn sách nổi tiếng Ô Cháu cận lục. Đó là một không gian kinh 
tế rộng bao gồm các làng nghề nổi tiếng như rượu An Thành, rau 
Thành Trung, bún Vân Cù, nón Triều Sơn, kim Mậu Tài, tranh, hàng 
mã làng Sình... Kinh tế thương nghiệp bao trùm cả một vùng: “đi buôn 
thï có hai làng Độ Khẩu, Chiêm Ân, câu Bao Vinh ngựa xe đông như 
nước, xóm Lại Ân ..khách thương buôn một bán mười”. “Chợ Lại Thế 
thuyền bè chen chúc lưi tới những khách giàu sang, gấm vóc phô bày la 
liệt những hàng tốt đẹp”? Còn con sông Hương (Linh Giang) thì “Xóm 
hoa nội biếc, đất tốt dân đông, chợ nọ cầu kia, vật hoa người quý đều la 
liệt ở hai bờ nam bắc”Š. Trung tâm Hóa Châu tuy chưa phải là vị trí của 
đô thị Huế sau này nhưng di sản của nó về cả phần đô lẫn phần thị là 
nên tảng để cho đô thị Huế ra đời khi bắt gặp những tác nhân mới. 


2. Sự ra đời của đô thị Huế bắt nguồn từ tiền để chính trị - xã hội 
từ giữa thế kỷ XVI khi thế lực họ Nguyễn rời quốc đô Thăng Long đi 
tìm đất đứng chân mới và có những chính sách kinh tế - xã hội 
thoáng đạt làm cho Hóa Châu trở thành trung tâm của xứ Đàng Trong 
rộng mở. Quá trình tìm đất đứng chân là quá trình nhích dần vào 
Nam và đứng chân hẳn bên bờ sông Hương với các địa điểm Ái Tử 
(1558 - 1570). Trà Bát (1570 - 1600), Dinh Cát (1600 - 1626), Phước 
Yên (1626 - 16386), Kim Long (1636 - 1687), Phú Xuân (1687 - 1712), 
Bác Vọng (1712 - 1738) và trở lại Phú Xuân (1738 - 1775). Đó cũng là 
quá trình nâng dần tầm vóc đứng chân từ Dinh (1558) đến Phủ (1626) 


! Dương Văn An, Ô Châu cận lục, Văn hóa Á châu xuất bản, 1961, tr. 65, 
? Dương Văn An, Ô Châu cận lục, Sđd, tr. 66. 
® Dương Văn An, Ó Châu cận lực, Sảd,tr. 17. 


180 


rồi đô thành (1744) của chúa Nguyễn, để rồi trở thành trọng trấn 
phương Nam của họ Trịnh (1775 - 1786) và kinh đô Phú Xuân (1788 - 
1802) của vương triều Tây Sơn. Điều đễ thấy là các địa điểm ở Thuận 
Châu và Phước Yên, Bác Vọng hoàn toàn mang tính chất đô phủ mà 
chưa có được sự phát triển kinh tế tương xứng bao quanh nó. Sự phát 
triển đô thị vì thế không lâu dài, chỉ từ khi Phú chúa đóng ở Kim 
Long và cho phép khai sinh ra đô thị Thanh Hà năm 1636 thì tiến 
trình đô thị hóa mới có sự phát triển về chất so với trước, 


3. Kim Long trải qua hơn nửa thế ký phủ chúa đóng ở địa điểm 
gần kể với vị trí lý tưởng của kinh đô sau này, đã nổi tiếng là nơi đô 
hội như Alexandre De Rhodes ghi nhận. Nó mở đầu cho thời kỳ đô thị 
hóa mới sau thời kỳ thành Châu Hóa - xuất phát từ cái lõi Phủ chúa 
đóng, không gian đô thị đã bao trùm một vùng từ Thiên Mụ đến Hóa 
Châu, như nhận định của tác giả Phan Du: “Mức phú túc của đám đân 
thị từ ngày càng tăng tiến và theo với đà thăng hoa này, phong thói 
xa xỉ, nể nếp đài các, phong lưu, cái văn vẻ của nên giáo hóa thiện 
hạnh chớm nở lần hồi ăn sâu từ các giới quyển quý đến tận tầng lớp 
sĩ thứ đồng thời lan rộng cả một vùng thôn hoa lục dã, ít nhất đến 
tận phường Phú Hòa bên tả ngạn sông Hương, đổ thấu xuống ranh 
giới Địa Linh, Thanh Hà, và ở phía hữu ngạn tới mạn Phú Cam cùng 
các khu vực ven sông của những phường Phú Ninh, Phú Vinh”. 
Phường Đúc với các sản phẩm của nó cũng đã bắt đầu xuất hiện. 


4. Nếu như Kim Long có thể được định danh là Đô chính hay Đô 
phủ thì Thanh Hà là một đô thị cảng hay đô thị thương nghiệp. Nằm 
bên tả ngạn sông Hương cách thành Hóa Châu 4km, Kim Long 7km, 
Phú Xuân 3km, ở khu vực sâu rộng và giữa một vùng làng nghề, có 
thể coi Thanh Hà là bước phát triển sâu hơn, trực tiếp hơn của phần 
thị Hóa Châu. Sự ra đời của Thanh Hà gắn liên với luồng thương mại 
thế giới và khu vực ven biển Đông với kinh tế hàng hóa Thuận Hóa 
phát triển mạnh thời bấy giờ được chứa Nguyễn Phước Lan cho phép 
lập chợ, phố và phổn thịnh trong hai thế kỷ XVII và XVIH. Ở đây 
hoàn toàn không có yếu tố Đô với các cơ quan hành chính - quân sự 
mà là một đô thị cảng với kết cấu kinh tế đặc trưng bao gồm thương 
cảng sông tấp nập, một khu phố thị đông đúc, một mạng lưới chợ làng 
nghề thủ công dày đặc xung quanh. Ở đó cấu trúc đân cư là phố đầu 
tiên xuất hiện ở Thuận Hóa năm 1685 dù còn mang tính chất đơn 
tuyến vừa để ở vừa làm nơi chứa hàng buôn bán và trong đó đã có vài 


* Phan Du, Mộng Kinh sư, Cáo thơm xuất bản, 1971, ty. 53. 


181 


nghề thủ công sản xuất tại chỗ. Thương cảng sông mang tính khu vực 
là đầu mối của các con đường thông thương thủy bộ với Ai Lao, với 
phiên chợ trung du Cam Lộ, với Phố Hiến Đàng Ngoài, với Hội An, 
Thị Nại Đàng Trong. Có thể coi hai yếu tố Phố - Cảng là đặc trưng 
nhất của đô thị cổ Thanh Hà. Các thương thuyển Trung Quốc, Nhật, 
Đông Nam Á, phương Tây thường lui tới buôn bán. Hàng hóa xuất 
nhập do nhà nước độc quyển, chủ yếu là phục vụ cho trung tâm đô 
chính Kim Long, Phú Xuân như kim loại, vũ khí, hàng xa xỉ (nhập) và 
tiêu, cau, thuốc nhuộm (xuất)”. Đến cuối thế kỷ XVIH, khi luông 
thương mại thuyển buổm ven biển không còn như trước, hiện tượng 
cên nổi giữa sông xuất hiện và Phú Xuân trở thành mảnh đất giành 
giật trong cuộc nội chiến thì Thanh Hà suy tàn dân dân trở thành 
một làng quê. Có thể nói rằng, trong thời kỳ thịnh đạt nhất, sự phát 
triển mạnh mẽ của luồng thương mại ở Thanh Hà là hệ quả đồng thời 
là động lực của kinh tế hàng hóa trong khu vực. Nó là điểm tập trung 
nổi bật nhất của phần thị Huế trước thế kỷ XIX, 


5. Trong khi Thanh Hà phát triển mạnh với tư cách là cảng giao 
thương thì phần đô chính Kim Long chuyển về khu vực Phú Xuân - 
gần với Thanh Hà hơn. Sự phát triển của đô và thị Huế thời này hoàn 
chỉnh hơn Kim Long. Chung quanh hạt nhân đô thành “Vương phủ 
hình vuông” là các phủ đệ, nhà xưởng, nhà quân, nhà kho của vùng đô 
thị như sử sách từng nhắc đến, trùm lên xen kể giữa cấu trúc đô 
thành đó là một không gian kinh tế phát triển mạnh hơn trước rất 
nhiều. Mạng lưới các làng nghề thủ công phong phú hơn: “Đốc sơ làm 
giấy; Võng Trì đúc cuốc, mài rìu búa; Mậu Tài làm dây thép, dây thau; 
An Lưu mài khí giới; Dạ Lê mui thuyền mưi kiệu, Đồng Di, Dương Nỗ, 
Quân Lỗ sản xuất vải nhỏ; An Cựu lụa vàng, lụa trắng; Phú Vang thêu 
gấm; Quảng Xuyên dệt mũ mã vĩ... phường làm nghề dệt hàng tơ sau 
Phú Cam... ba xã Sơn Điền, Dương Xuân, Vạn Xuân chia làm ba ấp, 
mỗi ấp 10 nhà, mỗi nhà 15 thợ dệt... có 2 ty thợ đúc đều 30 người... có 
phường Đúc ở bờ nam sông Phú Xuân cũng biết đúc súng đồng, vạc 
chảo”Ê. Bên cạnh đó chúa Nguyễn còn tổ chức các công xướng tập 
trung thợ giỏi khắp miền về đô thành để tổ chức đúc tiền, đúc súng, 
đóng thuyền, sản xuất để ngự dụng với tính chất tập trung, chuyên 
môn hóa và trình độ kỷ chiến thuật đạt đến mức độ cao. Chính các 


5 Đề Bang, Phố cảng uùng Thuận Quảng thế kỷ XVII - XVIHI, Nxb Thuận Tióa, Huế, 
1996, tr. 114 - 121. 

Lệ Quý Đôn toàn tập T1: Phủ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, tr, 
326, 332, 338. 


182 


sản phẩm thủ công từ hai nguồn đó là hàng hóa cho thị trường nội địa 
ở hệ thống chợ ven đô, cho xuất khẩu ở cảng Thanh Hà và cung ứng 
cho nhu cầu sinh hoạt của triều đình - quan lại ở đô thành. Kết cấu cư 
dân ven đô không còn như nông thôn mà đã xuất hiện phố chợ “ở 
thượng lưu, hạ lưu phía trước chính đinh thì phố chợ liền nhau, đường 
cái đi ở giữa, nhà cửa chia khoảng tiếp nhau đều là mái ngói. Cây to 
bóng mát, tả hữu thành hàng. Thuyên buôn bán đò dọc ngang đi lại 
như mắc cửi”. Địa điểm của phố này kéo dài dọc sông Hương từ trước 
mặt đô thành đến chợ Dinh. Trong bản đồ Giáp Ngọ niên bình nam 
đồ do Bùi Thế Đạt vẽ năm 1774 dâng chúa Trịnh có ghi địa điểm 
“Dinh Thị” bên cạnh “phủ” và Phủ biên tạp lục cũng đề cập “đò chợ 
Đinh Xuân Dương đến Dinh Cũ, chợ Sãi, Cam Lộ, Phả Lại (?) hàng 
năm tiển thuế 64 quan 6 tiển””. Rõ ràng chợ Dinh là chợ lớn ở đô 
thành có đò thông thương với vùng xa phía Bắc. Một tấm bia cổ ở hội 
quán Phúc Kiến cũng cho biết một bộ phận cư dân Hoa kiểu đã rời 
Thanh Hà lên Chợ Dinh từ trước năm 1794 và khuếch trương hoạt 
động thương mại ở đây. 


6. Nhìn chung trong hai thế kỷ XVII, XVIII tiến trình đô thị hóa 
ở Huế được đẩy mạnh trên đôi bờ sông Hương từ quốc tự Thiên Mụ 
đến thành Hóa Châu với ba vùng đô thị Kim Long, Thanh Hà, Phú 
Xuân. Trong đó Kim Long bắt nguồn từ nguyên nhân chính trị - quân 
sự nên khi phủ Chúa đời đi thì không còn đóng vai trò hạt nhân đô 
thị nữa. Thanh Hà bắt nguồn từ nguyên nhân kinh tế, tồn tại lâu hơn, 
phụ thuộc nhiều vào nguồn ngoại thương và yếu tế tự nhiên của một 
cảng sông nên cũng suy tàn khi không còn thuận lợi. Sự xích lại gần 
nhau giữa đô chính Kim Long và phố cảng Thanh Hà cấu thành đô 
thành Phú Xuân với đây đủ 2 yếu tế đô - thị. Ngoài các làng thủ công 
bao trùm một không gian rộng, triều đình còn tổ chức các xưởng thủ 
công của nhà nước. Hoạt động của các chợ sẩm uất hơn tiêu biểu là 
chợ Dinh. Đặc biệt là đã xuất hiện kiểu cư trú của phố - thị ở Thanh 
Hà, ở chợ Dinh. Điểm nổi bật là có một thương cảng sông như một 
đầu mối nối đô thị trung tâm Huế với nước ngoài, với Đàng Trong, 
Đàng Ngoài thời bấy giờ. Đó chính là điện mạo kinh tế của đô thị Huế 
trước thế kỷ XIX. 


7ï Lê Quý Đôn toàn tập T1: Phủ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977; 
tr. 327, 112. 

° M.D Chaigneau - Souvenir de Hué, Pari 1867, p 195. 

#1, Cadière - La Citadelle de Hué, Onomastique, B.A.V.H No 1-9,1933, p 76. 


183 


II PHẦN THỊ HUẾ TỪ 1802 - 194ã: 


1. Đầu thế kỷ XIX, vua Gia Long chọn Huế làm kinh đô của cả 
-nước thật sự thống nhất. Các nhà nghiên cứu đã bàn nhiều về các lý 
do đặt kinh đô, nhưng dù sao thì quyết định đó đã làm thay đổi về 
chất diện mạo đô thị Huế. Từ đó nó trở thành đô thị trung tâm của cả 
nước mà những di sản vật chất còn lại của thời kỳ này được đánh giá 
là di sản thế giới. Đều có ý nghĩa lớn mà ở đây là sự phình to của yếu 
tố đô thành. Vòng kinh thành 520ha chiếm điện tích của 8 làng (An 
Vân, An Hòa, An Bửu, An Mỹ, Diễn Phái, Phú Xuân, Vạn Xuân, Thế 
Lại) thực sự là hạt nhân mới của đô thị. Trong vòng kinh thành là nơi 
tập trung các cơ quan hành chính trung ương. Đi liền với nó là sự quy 
tụ tầng lớp quý tộc quan lại, nho sĩ trí thức các hạng, các loại rất đông 
đảo và có vai trò trọng yếu dẫn đắt sự phát triển của đô thị. Vì thế, 
hoạt động phần thị lúc này chịu sự chỉ phối của quyền lực nhà nước 
Nguyễn và nhu cầu của bộ máy triều chính - quan lại kinh đô. 


2. Diện mạo phố - thị lúc này có sự thay đổi theo chiều hướng phụ 
thuộc vào phần kinh thành đổ sộ làm hạt nhân. Nếu như trước đây, 
trung tâm điểm của các hoạt động kinh tế - thương mại tập trung ở 
Thanh Hà và chợ Dinh thì bây giờ nó xích lại gần kinh thành hơn, bao 
gồm một khu vực phía đông chạy từ góc đông bắc đến góc đông nam 
kinh thành và kéo dọc sông Hương. Khu này chính là sự phát triển 
tiếp theo của phố cảng Thanh Hà. Khi có hiện tượng cồn nổi và quan 
trọng hơn là việc xây đựng kinh thành đổ sộ bể thế đòi hỏi sự cung 
ứng kinh tế phải kịp thời và gần gũi hơn. Đó là lý do chính để thương 
nhân đi chuyển địa điểm buôn bán bắt đầu từ cuối thế kỷ XVII. 


ø) Bắt đầu là khu thương mại Bao Vinh, Kẻ Trài. Bao Vinh mang 
dáng dấp giống Thanh Hà - do tiếp liền với Thanh Hà ở ngã ba sông. 
Ở đây có cảng, có phố, có chợ buôn bán như sử liệu đã ghi “Phố xá đều 
đầy hàng hóa Trung Quốc, thường thường thuyền buôn Trung Quốc 
tiến vào Huế, ngược dòng sông chừng 12 cây số đến Bao Vinh, đây là 
nơi thương quán, khu vực tập trung của bọn họ. Chính phủ Việt Nam 
không cho họ đến gần đô thành”'”, Tiếp liền với Bao Vinh qua một 
cây cầu là khu vực Kẻ Trài, ngay ở khu vực này có một cái bến rất nổi 
tiếng “Đò nhà Hô: đó là chỗ xưa kia cập bến và neo đậu các chiến 
thuyền, loại phương tiện vận tải đường sông của An Nam, nối liễển 
Huế với miền bắc tỉnh Thừa Thiên,... tỉnh Quảng Trị!!. Nếu Bao vinh 


1° Huỳnh Đình Kết - Chợ Thế Lại - Tíc Huế xưa và nay, số 17/1996, tr. 95. 
!! L. Cadière - Op. cít; p. 87, 88. 


184 


là cảng ngoại thương thì đây là cảng nội thương vậy. Trên bến Kẻ 
Trài, trước khí xây dựng kinh đô, đây có thể là vị trí của chợ Thế Lại 
lớn nhất vùng Hóa Châu mà Ô Cháu cận lục đã nhắc đến)? Kẻ Trài 
có hai địa danh cửa Kê Trài (Đông Bắc môn) và cầu Kẻ Trài. Cadière 
đã chú giải rất rõ về hai địa điểm này như sau: “Xưa kia, trước mặt 
cửa này phía bên kia của Hộ Thành hà phía đông, ớ địa phận làng 
Thế Lại có một phường hội, tại đấy người ta buôn bán các sản phẩm 
thủ công, đồ dùng bằng đồng, tơ lụa, sơn mài... từ Bắc kỳ đưa vào và 
được chỉ định với hàng Trài. Trài có nhĩa là mái lợp ngói không vữa. 
Có thể cửa hàng của những người này được lợp mái theo kiểu như thế 
và từ đó chúng có tên gọi ấy”! Đông Hội Kiểu trước kia có tên là 
Thanh Tước thường dùng là câu Kẻ Trài. Đây là chiếc cầu gỗ bị phá 
“hủy từ lâu. Nó được làm chứng bởi những phường hội lớn và những 
công sở quan trọng (các quan phủ, các kho thóc, các thợ mỹ nghệ, các 
trại lính) hoặc nằm gọn trong vọng lâu X... hoặc là ở bên ngoài cùng 
với cửa chánh đông (vọng lâu IX). Đây là nơi đông đúc, náo nhiệt nhất 
của Huế xưa!?, Đúng như nhận định của Cadière nếu chúng tôi lần 
xem các chú thích gần đó của ông. Điều đáng lưu ý là khu vực Rẻ Trài, 
cầu Kẻ Trài nối khu thương mại Bao Vinh, các xưởng sửa chữa thuyền, 
các xưởng thợ trong kinh thành với các khu phố ở bên hữu sông Đông 
Ba. Bây giờ diện mạo khu Đông Bắc này không còn như trước và 
mang nhiều đấu tích phố cổ. 


b) Tiếp đến là khu ở phía đông thành (đường Bạch Đằng nay). 
Đại Nam nhất thống chí đời Tự Đức cho ta biết cụ thể sự ra đời của nó 
bởi bàn tay quy hoạch xây đựng của triều đình: “Năm Minh Mạng thứ 
18, Sai thự Thống chế Vũ Lâm Lê Văn Thảo đốc binh sĩ dựng nhà, lợp 
ngói (chợ Gia Hội) gồm 89 gian, đình hai tầng. Lại từ cầu Gia Hội đến 
chỗ đôi ngang Trấn Bình Đài, dựng một dãy phố gồm 399 gian, dài 
hai dặm linh, dân tình nguyện dựng là 149 gian, cột nhà đều xây 
bằng gạch, mặt trước đặt cách cửa cứ 3 gian lại có tường gạch xây 
ngang, mặt sau xây tường trổ cửa tròn. Từ phía bắc cầu Gia Hội đến 
phía nam cầu Đông Gia gọi là phố Gia Hội, từ phía bắc cầu Đông Gia 
đến phía nam câu Thế Lại gọi là phố Đông Gia, từ phía bắc cầu Thế 
Lại đến góc Trấn Bình Đài gọi là phố Đông Hội. Bờ sông xây lan can 
bằng gạch. Sau đổi ba phố là hàng. Gọi ba hàng phía đông thành”, 
Như vậy, từ quy cách, kiểu thức, vật liệu đến quy hoạch tổng thể các 


!Ê L, Cadière - Op. cít; p. 88. 
!* Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, T1, Nxb Thuận Hóa, Huế, 
1992, tr.181,182. 


185 


dãy phố đều được triểu đình đứng ra tổ chức xây đựng. Đầu mối của 
khu phía đông thành chính là phố - thị Gia Hội mà cảnh buôn bán 
tấp nập ở đó đã được Mechel Duc Chaigneau miêu tả kỹ càng ki ông 
sống cùng thời với nó. 


c) Một khu phố - thị gắn với các hoạt động kinh doanh của người 
Hoa ở Huế là khu Gia Hội - Chợ Dinh - phố thị này vốn có từ trước và 
được triểu đình cho xây dựng sớm nhất trong các khu phố ở Huế. Năm 
Minh Mạng 16 (1835) triều đình cho xây dựng lại thành 8 hàng: “Lại 
từ chợ Gia Hội thẳng đến ấp Hạ chợ Dinh chia đặt thành 8 hàng là 
các hàng Gia Thái, Hòa Mỹ, Phong Lạc, Doanh Ninh, Hội Hòa, Mỹ 
Hưng, Thụy Lạc, Tam Đăng gọi là 8 hàng ven sông, dài 3 dặm linh, 
giữa là đường phố, tả hữu nhà ngói liền nhau, buôn bán tấp nập, 
thuyển chài đi lại như mắc cửi”“. Ở khu vực này có hai bến cảng. Một 
tập trung hoàng hóa nội thương ở khu vực kiệt 16 Chi Lăng và một 
dành cho Hoa kiểu ở trước Quảng Triệu Hội quán. Cả hai đều còn lại 
dấu vết trên thực địa. 


Đó là 3 khu phố thị tiêu biểu nhất của Huế trong hơn nữa thế kỷ. 
Cũng lúc này, mạng lưới chợ ven Huế đã hình thành dày đặc hơn và 
trở thành những đầu mối cho các luỗng hàng địa phương tập trung về 
đô thị. Đó là các chợ Xước Dũ, Kim Long, An Hòa, An Vân, Nam Phổ, 
An Cựu, Bến Ngự, chợ Thợ Đúc, Vỹ Dạ, chợ Gia Lạc, Lại Thế... mà 
Đại Nam Nhất Thống Chí nhắc đến. Không những thế, từ giữa thế kỷ 
XIX, có tình trạng hồi cư tự do vào trong Kinh thành, nên trong khu 
vực kinh thành đã hình thành nhiều khu chợ: chợ Mới ở phường Tây 
Linh (cũ), chợ Phiên ở phường Tri Vụ, chợ Cửa Hữu, chợ Cầu Đất (gần 
cửa Chương Đức), chợ Nhà Đỏ, chợ Đông Phước và chợ Quy Dã ở trong 
và ngoài quách cửa Chánh Đông. Nối các chợ ven đô với khyu kinh 
thành, khu phố - thị Huế là hệ thống cầu, hệ thống đò ngang dọc 
khắp sông Hương và các sông đào: Đó là các bến Đò Bao Vinh, Đò Ba 
Bến, Đò Nhà Đỏ, ĐÐò Cên, Đò Chợ Dinh, Đò Trường Tiền, hệ thống 
phố - thị - bến cảng đó chính là các tụ điểm của sinh hoạt kinh tế 
thương nghiệp dân gian Huế từ xưa cho đến nay. 

3. Nuôi sống khu đô thành Huế là nhờ các hoạt động kinh tế hàng 
hóa thời bấy giờ. Ngoài các sản phẩm tự nhiên có tính tự cấp, tự túc, 
hệ thống các nghề, làng thủ công ven Huế còn sản xuất ra các chủng 
loại sản phẩm hàng hóa phong phú. Ngoài hệ thống làng nghề phân 
bố trên diện rộng thời trước, sang thế kỷ này đã nổi bật lên một số 


1“. Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam Nhất Thống Chí, Sảđ, tr. 182. 


186 


làng nghề nổi tiếng “gót Dạ Lê, nón Tam Giáp Thượng, Triều Sơn 
hay Phủ Cam, dệt thao đũi Mi Lợi, đan lát Bao La, hoa giấy Thanh 
Tiên, kim hoàn Kế Môn”. Đặc biệt có những làng chuyên nghề như: 
Phường Đức, rèn Hiển Lương, gốm Phước Tích, tranh làng Sình, chạm 
khắc Mỹ Xuyên, rèn sắt Phú Bài... đó là chưa kể các nghề phể biến ở 
các làng Huế nhự làm nón, nghề thêu, mộc. Ngoài hoạt động kinh 
tế thủ công nghiệp dân gian, do vị trí là Kinh đô nên hoạt động thủ 
công nghiệp nhà nước ở đây cũng chỉ cung cấp một lượng hàng hóa 
đáng kể. 


Nếu như thời Chúa bắt đầu ra đời hệ thống tượng cục tập trung 
thì thời các vua Nguyễn, bằng chế độ công tượng đã trưng tập thợ giỏi 
khắp cả nước về kinh và lập ra các công xưởng chế tạo với quy mô lớn 
hơn, được tổ chức chặt chẽ hơn, có tính chuyên môn hóa cao hơn. 
Thống kê bước đầu ở xưởng chế tạo ty Vũ khố có ð7 cục thợ khác 
nhau}, Các ngành đóng thuyền, đúc tiển, đúc vũ khí... đã phần nào 
đáp ứng đủ nhu cầu quốc gia; còn hầu hết các sản phẩm khác làm ra 
đều phục vụ cho nhu cầu của vương triểu; một số khác biến thành 
hàng hóa lưu thông trên thị trường. Dù vậy vẫn không đáp ứng đủ 
nhu cầu ở kinh đô, nên đành phải nhờ tới ngoại thương. Thương mại, 
thuyền buồm tuy không còn là động lực trực tiếp cho thị trường như 
trước, nhưng vẫn được tầng lớp Hoa thương lui tới và cung ứng cho thị 
trường. Hàng hóa ban đầu được tập trung về cảng Bao Vinh, chợ 
Dinh... sau đó được phân tiêu đến các khu phố - thị khác: “Ở Bao 
Vinh, người Tàu và người Nhật buôn bán rất đông, phần đông hàng 
hóa lấy xa xỉ phẩm làm chủ yếu. Phần lớn phố xá đô thị khách trú 
choán ở, các phố đều đầy những hàng hóa Trung Quốc chở đến những 
vải vóc, đồ sứ, trà, thuốc Bắc, trái cây ướp muối, trái cây ướp đường và 
đỗ chơi... và mua chở về Tàu các thổ sản Việt Nam như cau khô, tơ 
sống, gỗ sơn, sừng tê, ngà voi..."”, Ngược lại triểu đình cũng thường 
xuyên cử các thương thuyển ra nước ngoài: “Năm 1822 có nhiều 
thuyền bè Việt Nam đi từ Sài Gòn 30 chiếc, 16 chiếc đi từ Hội An và 
12 thuyển đi từ Bắc Kỳ sang Trung Quốc, từ đó trở đi năm nào nhà 
vua cũng phái các quan viên ởi tới những trung tâm mậu địch ở vùng 
Đông Nam Á để mua bán, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của triểu đình. 
Từ năm 1835 đến năm 1840 có đến 21 chiếc thuyển được chính phủ 


!5 Nguyễn Hữu Thông - Huế, Nghề oà làng nghệ thủ công truyền thống, Thuận Hóa, 
Huế, 1944, tr. 30. 

1® Nguyễn Hữu Thông - Sdd, tr.36,37. 

!? ML D Chaigneau - Óp. cit; p. 195. 


187 


phái tới các trung tâm theo kiểu này”, Với thị trường trong nước, 
Bao Vinh còn là một cảng nội địa với đủ loại tàu thuyền và hàng hóa 
từ các địa phương tụ về: “Ở Bao Vinh, giữa những chiếc thuyền lớn ở 
cao trên biến, thì thấy con tàu An Nam thanh khiết với những thủy 
thủ từ Bắc Bộ hay Nam Bộ. Có các chủ tàu từ Nam Định, Quy Nhơn. 
Tàu từ Nam Định nhập những hàng đắt tiền như: Lụa Nam Định, 
những đồ gỗ điêu khắc, chạm, khảm... hay lương thực gạo Bắc Bộ, đồ 
dùng sinh hoạt như chiếu cói ở Thanh Hóa. Những thuyển từ Quy 
Nhơn, Phan Rí mang đến nhiễu muối và đổ sành sứ với đủ loại kích 
thước và hình dạng”!®, 


Những hoạt động nội, ngoại thương đó hầu hết chịu sự quản chế 
của vương triểu đương thời, một số mặt hàng thuộc độc quyển kiểm 
soát của nhà nước. Cùng với bối cảnh chung của kinh tế thương 
nghiệp Việt Nam lúc bấy giờ, những điều kiện địa lý không thuận lợi 
của Huế đã làm cho kinh tế hàng hóa đô thị Huế không phát triển độc 
lập như Thăng Long, Gia Định... điểu đó không tương ứng với tầm vóc 
kinh thành bề thế và những giá trị văn hóa đặc sắc của nó. 


4. Sau khi Tự Đức mất đi cho đến 1945, vẫn có 9 vị vua ngự trên 
ngai vàng, nhưng chỉ là hư vị, người Pháp đã thực sự làm chủ đô thị 
này, tuy nhiên về tư tưởng quy hoạch, họ đã biết tiếp thu những giá 
trị truyễn thống, tạo được những vùng không gian chuyển tiếp rất tự 
nhiên, chính vì thế mà điện mạo đô thị cổ Huế không biến đối nhiều 
qua từng giai đoạn. Việc xây dựng khu phố Tây bờ Nam sông hương, 
chiếm 2 khu vực Mang Cá làm nhượng địa, chuyển phủ ly Thừa Thiên 
sang bờ nam kinh thành là các tác nhân cho sự biến đổi của phần thị 
trong giai đoạn này. 


Ngoài các khu phố - thị, mạng lưới chợ cũ tiếp tục hoạt động, đến 
thời điểm này đã xuất hiện các khu phố - thị mới do triểu đình quy 
hoạch hoặc thị dân tự xây cất trong sự cho phép. Theo Đợi Nam nhất 
thống chí đời Duy Tân cho biết cụ thể hai khu phố thị mới ra đời, đó 
là phố Cửa Đông, phố Trường Tiền: “Phố Cứa Đông từ bờ nam cầu 
Đông Gia chạy ra phía bắc câu Thanh Long, chạy vào phía nam đến 
cầu Gia Hội, dãy trại đài phía đông kinh thành và ngoài quách cửa 
Chánh Đông... năm Đểng Khánh nguyên niên (1886) chuẩn cho hai 
bên tả hữu ngoài quách cửa Chánh Đông và dọc theo bờ sông cho quân 


'8 Trương Thị Yến - Vài nét uễ thương nghiệp Việt Nam nữa đầu thể kỷ XIX. Tạp 
chí Nghiên cứu lịch sử, số 6-1994, tr. 71. 
19B. Morineau, Bao Vinh, Post Commnercial de Hué, B.A.V.H., 1916, p. 206. 


188 


cùng dân làm phố, chịu thuế, do bộ Hộ và bộ Công chỉ thị quy thước 
đo đạc tiêu chí, xứ sở chia là 3 đấy, nhưng phải lợp ngói, đợi làm xong 
kiểm xét được bao nhiêu phố sẽ do Bộ nghị định thuế lệ. Từ năm 
Thành Thái thứ 2 (1890) về sau mỗi người đều y theo xứ sở đã tiêu 
đạt hoặc cất dãy phố đài, hoặc cất phố hai tầng; trước sau đều có con 
đường thông hành. Mặt sau lại có hai đãy phố tả hữu đối diện nhau, ở 
giữa có con đường, buôn bán hàng hóa cũng được trù mật”?. Rõ ràng 
phố bấy giờ không còn đơn giản như trước mà đã có “hai con đường”; 
và vuông góc với phố cửa Đông là phố Trường Tiền được khai sinh 
năm 1899. “Năm Thành Thái 11, tiêu đạt cho quan dân, ai muốn 
nhận phần cất phố thì mỗi người nhận làm một số, tường phố liên lạc 
dài thắng một dây. Người Hán - Thanh ở xen nhau buôn bán, sánh 
với các phố có trù mật hơn. Trước mặt phố đắp đường quan, nhân đân 
qua lại, xe ngựa rong ruổi, giữa đô thị có cảnh trí, xe chạy đụng bánh, 
người đi chen vai nhau vậy””', Cũng vào thời điểm này khu chợ lớn 
nhất vùng kinh kỳ cũng ra đời. Từ chợ cũ có tên Quy Giã chuyển sang 
tên mới là chợ Đông Gia, có đình chợ, quán chợ... và lần đầu tiên cho 
dân lĩnh trưng thuế chợ, kịp khi xây đựng phố Trường Tiển thì đời 
chợ ra đó (chợ Đông Ba hiện nay). Đây là khu thương mại với quy mô 
bề thế “có 4 dãy quán: tả hữu, tiền hậu; mặt tiền có 1 dãy 8 gian, mặt 
sau 1 dãy lỗ gian, dãy tả 12 gian, đãy hữu 13 gian đều lợp ngói. Giữa 
chợ có 1 lâu vuông xây 3 tầng, tầng trên 4 phía làm cửa đều treo đồng 
hồ để biết thời khác”?2, 


Năm 1899 khi thị xã Huế (Centre urbain đe Hué) được Pháp phê 
chuẩn thành lập, vào năm 1929 được nâng lên thành thành phố Huế 
(Commune de Hué) gồm các phường nằm ngoài kinh thành thì khu 
phố phía nam sông Hương ra đời. Cũng từ đó Huế từ đô thị trung đại 
chuyển sang thành phố cận hiện đại. Bờ Nam sông Hương là nơi xây 
dựng các cơ quan hành chính, quân sự và nhà ở của chính quyền bảo 
hộ Trung Kỳ, Thừa Thiên và thành phế Huế. Chính quyển Bảo Hộ 
luôn luôn coi Huế là một trung tâm chính trị hành chính chứ không 
phải là trung tâm kỹ nghệ, canh nông hay thương mãi... nên việc xây 
dựng một cơ cấu kinh tế cho đô thị Huế không được chú trọng. Người 
Pháp chỉ bước đầu xây dựng một số cơ sở kinh tế có tính thực dụng 
như lập trường Canh Nông (1900), lập trạm quan sát thời tiết khí hậu 
(1904), công ty Kỹ nghệ và Thương mãi Trung Kỳ (1907), 2 nhà máy 


?°,*! Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, đời Duy Tân, Thừa 
Thiên phủ, tập thượng, Sài Gòn, 1961, tr. 135. 


? Quốc sử quần triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chỉ, đời Duy Tân, Sđd, tr. 136. 


189 


rượu tại Phú Cam và phường rượu An Thành, công ty vôi Long Thọ 
(1911) nhà máy điện (1919), nhà máy nước v.v... các cơ sở đó chủ yếu 
là phục vụ cho sinh hoạt của thị dân, đặc biệt là một bộ phận người 
Pháp và ngoại kiểu ở đây. Tuy nhiên nó cũng đủ để bóp chết các 
ngành nghề thủ công truyền thống tỉnh xảo của đô thị Huế cổ và tạo 
nên những sắc thái của hoạt động thị thành kiểu Âu Tây. 


II. VÀI NHẬN XÉT VỀ VAI TRÒ 
CỦA PHẦN THỊ ĐÔ THỊ HUẾ: 


Từ những phác thảo về tiến trình phát triển của hoạt động kinh 
tế đô thị Huế từ thế kỷ XVII đến 1945, với các tiền đề chi phối, diện 
mạo và hoạt động của nó, chúng tôi có một số nhận xét như sau. 


1, Cấu trúc của phần thị: 


a) Đô thị Huế có một mạng lưới các nghề và làng nghề thủ công phong 
phú, phân bố trong không gian rộng ven đô tạo nên một nguồn sản phẩm 
hàng hóa thú công khá dồi dào cho tiêu thụ của thị dân và cho xuất khẩu. 


Bên cạnh các nghề, do là kinh đô của vua chúa, nên nó xuất hiện 
các công xưởng thủ công của nhà nước mà ở đó tính tổ chức, tính 
chuyên môn hóa cao cùng nó du nhập kỹ thuật bên ngoài đã góp phần 
làm cho hàng hóa ở đô thị thêm phong phú về chúng loại, tỉnh xảo về 
kỹ thuật, mỹ thuật. Dù vậy, các hoạt động thủ công đó vẫn còn nằm 
trong khuôn khổ của kinh tế hàng hóa giản đơn thời quân chủ, vì thế 
khi có sự hiện diện của người Pháp thì nên kinh tế đó dễ dàng chuyển 
sang các ngành nghề kinh tế thiên về dịch vụ. 


b) Khác với các chợ làng, đô thị phải có các trung tâm buôn bán 
lớn, ở Huế không phải không có, thậm chí có nhiều. Nhưng phải nói 
rằng chúng chưa đủ lớn và hết sức phân tán, không tổn tại lâu đài như 
lịch sử của đô thị. Chợ Kim Long, Thành Hà, chợ Dinh buổi đầu thịnh 
vượng nhưng không kịp lớn lên cùng với kinh đô. Thay thế vai trò của 
chúng là chợ Gia Hội và một số chợ ven đô rải rác như An Cựu, Bến 
Ngự, An Hòa, Vỹ Dạ. Chúng có hơn hẳn chợ làng nhưng không quy tụ 
được thành 1, 2 chợ lớn nhất, có thể gọi chợ Đông Ba hiện nay là chợ 
lớn nhất kinh đô quy tụ được các đầu mối buôn bán nhưng chúng được 
đi chuyển địa điểm nhiều lần và chỉ thực sự lớn đầu thế kỷ XX. 


e) Phố ở Huế ra đời rất sớm, gắn liền với chợ trong một chỉnh thể 
cư trú, buôn bán (Phố - Thị) chứ chưa hoặc ít có những hoạt động sản 
xuất thủ công trong phố. Chính vì thế nó cũng không phát triển mạnh 
như các phố chuyên nghề, chuyên hàng ở Thăng Long, Gia Định. 


190 


đ) Huế có nhiều sông nên có nhiều bến đò, bến cảng. Điều này 
thuận lợi cho việc đi lại, thiết lập các bến cảng thời quân chủ với 
phương tiện giao thông bằng thuyền buồm. Sang thời cận hiện đại với 
kỹ thuật thuyển máy, sông Hương không đủ độ sâu, rộng nên không 
có những bến cảng lớn. Thanh Hà, Bao Vinh suy tàn đi vì thế và chỉ 
đóng vai trò giao thương trong vùng. 


Đó là một cấu trúc khá toàn diện nhưng không có thế mạnh nổi 
trội có thể làm nổi bật được vai trò của hoạt động kinh tế đô thị Huế. 


2. Trong quan hệ với phản đô, phần thị Huế luôn ở vị trí thấp 
hơn, có tính chất phụ thuộc, ăn theo phần đô. Nó chưa bao giờ phát 
triển mạnh để sống độc lập như Thăng Long, Gia Định. Đô thị cảng 
Thanh Hà có phát triển chủ yếu do luỗổng thương mại bên ngoài và 
nhu cầu của đô chính Kim Long, Phú Xuân. Sự phát triển đô và thị 
trước thế kỷ XIX có sự cân phân, hài hòa, nhưng sang thế kỷ XIX, 
phần đô phình ra quá to, hoạt động kinh tế tuy có toàn điện hơn trước 
vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của vương triều, của quan 
lại. Hoạt động kinh tế vì thế mang tính địch vụ. 


3. Trong quan hệ nhà nước, phần thị chịu sự chi phối chặt chẽ của 
nhà nước, nhà nước độc quyền mua bán một số mặt hàng chiến lược. 
Người thợ thủ công giỏi bị trưng tập trông công xưởng, sản xuất theo 
đơn đặt hàng. Phố ra đời sớm ở Thanh Hà, chợ Đinh là do một bộ 
phận Hoa thương xin nhà nước cho phép lập. Các phố khác còn lại 
đều có sự quy hoạch xây dựng trực tiếp của triều đình như 3 hàng phía 
đông thành, 8 hàng thẳng bờ sông, phố Cửa Đông, phố Trường Tiền... 
Điều này rất khác với sự ra đời của phố phường ở Thăng Long. 


4. Từ những vấn đề trên chúng tôi thấy rằng trong quy hoạch đô 
thị phải chú ý hơn nữa các khu phố - thị. Một mặt phải tránh phá vỡ 
tổng thể di tích đô thị cổ, mặt khác phải thiết lập được các trung tâm 
thương mại lớn làm đầu mối cho hoạt động kinh doanh, đồng thời xây 
dựng lại các khu phố thị ngoại vi có tính chất vệ tinh để nâng dần tốc 
độ đô thị hóa vùng ven đô. Ra sức phát triển các mặt hàng thủ công 
mỹ nghệ có giá trị truyền thống vốn rất tiểm tàng trong lòng đô thị. 
Ngày nay trong nên kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, 
hơn ai hết, nhà nước có đủ phương tiện để đóng vai trò chủ đạo trong 
việc định hướng phát triển đô thị. Vấn để là phải huy động được nhân 
lực và vật lực để xây dựng Huế xứng đáng với sự công nhận: “Di sản 
văn hóa” của nhân loại. 


191 


KHẢO CỨU VỀ ĐẾ QUYỀN NHÀ NGUYỄN 
ĐỒ BANG 


iáo quyền kết hợp với vương quyển là đặc trưng của chế độ 
(6 quân chủ Việt Nam và một số nước ở phương Đông. Các học 

thuyết chính trị ở phương Đông với quan niệm ĐẠO TRỜI - 
nhà vua được mệnh danh là THIÊN TỬ, là con Trời, làm Giáo chủ để 
cai trị thiên hạ. 


Nhà vua độc quyển tế trời ở đàn Nam Giao. Trị nước với mục đích 
để “hợp lòng dân và thuận ý Trời”. Khoa Thiên văn để xem xét các 
hiện tượng trong trời đất chiếu mệnh hoặc báo cho Thiên Tử nhận 
biết để điều hòa giữa Người với Trời - Đất cho phù hợp với quy luật 
Thiên - Địa - Nhân. Hoàng đế với danh hiệu Thiên tử là vị thánh 
sống có ngôi vị cao hơn các Thượng đẳng thần có sức quyển biến vô 
hạn, là người điều hành chính quyển vượt lên trên tất cả thế quyển 
với một quyển uy tuyệt đối. Do đó, người dân vừa là công dân, vừa là 
thần dân; họ trở nên nhỏ bé và chịu sự phục tùng tuyệt đối trước Nhà 
vua. Chống lại vua là chống lại đạo trời, là làm nguy hại đến xã tắc 
sơn hà nên đều xếp vào loại giặc, là làm loạn. 


Pháp quyền của Nhà nước với giáo quyển của Thiên tử kết hợp để 
thống trị nhân đân nên chế độ quân chủ phương Đông kéo dài mà ít 
thấy các cuộc cải cách hoặc cách mạng thành công triệt để. Di sản 
phong kiến nặng nề và nguy cơ tái lập chế độ quân chủ là trở lực của 
nhiều nước phương Đông trước ngưỡng cửa công nghiệp hóa và hiện 
đại bóa đất nước. 


1. Đế chế nhà Nguyễn có tính tuyệt đối. 


Bộ luật Gia Long quy định rằng: Bất cứ ai vô phận sự mà vào cửa 
Ngọ Môn, Tử Cấm Thành, cửa Đông Ba, cửa Chương Đức, cửa Hiển 
Nhơn, Thìn Các Môn và các vườn cấm đều bị phạt 100 trượng. Nếu tự 
tiện đi vào nhà bếp vua sẽ bị tử hình (điều 166). Binh sĩ không được 
lệnh vua mà mang vũ khí vào Tử Cấm Thành, bị phạt 100 trượng, 
phát phối đi biên giới (điều 173). Bất cứ ai phóng đạn, ném gạch, 
quăng đá, bắn tên hướng vào Thái Miếu và Cung điện sẽ bị xử tử (điều 


192 


ĐẠI hãng chung ©lla (Quang Ähánh, thời Cánh TH. đo đâu lảng Ø⁄4 tang (Xể 
Quảng Thái, long Điân) tít củng Ánh fu tệu: Nhả Bảo tảng Huế 


Jhấp Mỹ Khánh (Chăm na) Anh t 0u: Báo tâng Tống hơp Thừa Thiên Huế 


HH 


AM! lảng Phú Xuân (Thu tôi) được Ø\ữ 1i bê!! trong Ánh thảnh PMlú Xuân. đi 
tich lich sứ quốc g/a. Ánh tư 0@u: Nhả Báo tảng Huế 


(ấu ngỏi Thanh 7o0ä0. Án": Đào Hoa Nữ 


“hồ cố Øông 8a. Anh tư //@u: Nhà Bảo tảng Huế. 


“hồ cố 8ao MM. Anh: Pham Bả Thịnh 


Ao ñftôn. An: Phạm Văn Tý 


cà LỂN 
> #ã#///(IIIIIlIIIIIIÌÌIIININWAAA.. 


tầng 6/4 (ang 4A4nw: Pham Văn Tị 


tạc 77 Viên. Ãnh: Phạm Văn Tự 


liên ằ cÖ 


;i1 10 


Xung XM(êm tạ. lăng Tư Đức (đẫu th ký XX) Anh tư 0u: Phan Phùng 


tầng 7 Đúc. Án”: Phạm Văn Tý 


tầng Thiệu 7rỊ (đẩu thế Áÿ XX) Amh f 1/ệu- Phan Phùng 


Jng liể (đâu thê Xý XX) AM tư liệu Nhà Bảo tảng Huê 


174). Ai tự tiện vượt qua Hoàng Thành cũng bị tử hình (điều 179). 
Ban đêm, người nhà quan lại có công chuyện phải về khuya, gọi cửa 
ngoài Cấm môn bị phạt 100 trượng (điều 180). Nếu để gia súc chạy 
vào Tứ Cấm Thành, người chăn giữ bị phạt 100 trượng. 

Khi vua ra khỏi thành, nhà hai bên đường phải đóng cửa, khi qua 
cánh đồng vắng nếu không kịp lánh xa phải úp mặt xuống đường để 
xa giá đi qua. Nếu ai xông vào đám rước của vua, sẽ bị tử hình. Kê 
nào đón xe vua để giải bày, để đạt mà việc không thật cũng bị xử tử 
(điều 177). Lệnh dụ vua ban ra không thi hành, bị phạt 100 trượng 
(điều 60). Ai hủy bỏ chế thư và ấn tín sẽ bị tử hình (điều 61)... 


Tên vua không được lấy làm tên người, tên đất. Nếu có tên vốn 
trùng với vua thì phải đổi; như huyện Đăng Xương, sau khi vua Riến 
Phúc (Ưng Đăng) lên ngôi thì được đổi thành Thuận Xương (nay là 
huyện Triệu Phong, Quảng Trị)... 


Khi đọc, gặp tên vua phải đọc trại ra, như tiếng Đảm (tên vua 
Minh Mạng) thì đọc là Đản'... Khi viết, gặp tên húy của vua thì phải 
tìm từ đồng nghĩa, hoặc "chiết tự tị âm"; ví dụ khi gặp chữ "Ánh" (tên 
của vua Gia Long) thì dùng chữ “Chiếu” để thay vào. Nếu phải đọc 
hoặc viết đúng chữ “Ánh” cũng không được phát âm hay viết nguyên 
chữ đó mà thể hiện là “chữ mà bên tả chữ Nhật, bên hữu chữ Anh”?. 


Luật pháp và các quy ước đó đã đưa các vua triều Nguyễn ở vào vị 
trí cực tôn của quyền lực và sự cung kính. 


Hoàng đế đứng đầu cơ quan lập pháp. Bộ Hoàng Việt luật lệ được 
mệnh danh là bộ luật Gia Long, Nhà vua chịu quyển phúc quyết tối 
hậu trước khi ban hành. Hoàng đế là vị nguyên thủ tối cao của cơ 
quan hành pháp, chủ trì các hội nghị đình thần, phê duyệt và quyết 
định mọi việc triểu chính, bổ nhiệm hoặc bãi miễn các quan chức. 
Hoàng đế cũng là người nắm quyển tư pháp tối cao, Nhà vua ban 
hành mệnh lệnh các cấp thực thi luật pháp, ở phương điện này, 
Hoàng đế là người đứng đầu tòa án quốc gia. Các tội tử hình hoặc các 
quan đại thần phạm tội đều có mệnh lệnh của Nhà vua trước khi đưa 
ra thi hành. Bản án đã được chung thẩm, Nhà vua có quyển gia giảm 
hoặc đại xá cho tội nhân. 


Nhà vua có đặc quyển về khen thưởng và xử phạt không những 
đối với quan lại, dân chúng mà cả đến quỷ thần, đó là quyển phong 


1 Khẩm định Đại Nam hội điển sự lệ, Bộ Lễ, Q. 212, bản dịch, tập 8, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, tr. 148. 
? Khôm định Đại Nam hội điển sự lệ, Sđd, tr. 144, 146. 


193 


sắc, lập đến cho các công thần, phúc thần. Các gian thần, hung thần 
bị tước sắc phong và triệt phá đền thờ... 


Hoàng đế là người đứng đâu quân đội, là vị tổng tư lệnh tối cao, 
có quyển tổ chức quân đội và bổ nhiệm võ quan, quyển điểu binh 
khiển tướng, chỉ có Hoàng đế mới có quyền tuyên chiến hoặc nghị hòa. 


Hoàng đế là người độc quyển về ngoại giao, chịu trách nhiệm về 
chính sách đối ngoại và tiếp xúc với nước ngoài. Các triều thần không 
được phép của Nhà vua mà vi phạm thì khép vào tội bội nghịch. 


Hoàng đế là người có quyển tối thượng đặt ra các thứ thuế buộc 
dân chúng trong nước phải nạp và quan lại thi hành. Hoàng đế là 
người duy nhất trong vương quốc định ra các thứ thuế mà không ai 
được quyển đặt ra một thứ thuế khác, nếu vi phạm sẽ bị trừng trị. 

Đối với dân chúng, tô thuế là bổn phận của mọi người, là nhiệm 
vụ phải nộp với tư cách thần dân (thuế thân) và thuế nghề nghiệp 
(ruộng đất, hóa hạng...). Miễn - giảm - hoãn thuế cũng là quyển của 
Hoàng đế, không ai có quyển nhân danh Hoàng đế hoặc cá nhân để 
khoan thứ cho dân. Năm 1841, nhân ngày sinh nhật thứ 50 của mình, 
vua Minh Mạng đã ra dụ: “Năm nay, nhân dịp Khánh tiết ngũ tuân 
của ta, nhân dân các địa phương đều được tha nửa thuế”. 


2. Các biện pháp độc tôn đế quyền. 


Với những quyền hành tuyệt đối về hành pháp, lập pháp, tư pháp, 
quyền quyết định về thuế khóa, quân đội, ngoại giao... kể từ thời Minh 
Mạng, các vua Nguyễn còn áp dụng các biện pháp nhằm độc tôn đế 
quyền thành một quyển cá nhân tuyệt đối, không chia rẽ, không nhân 
nhượng hoặc ủy thác cho bất cứ ai. 


+ Các Hoàng thân không được giao nhiệm vụ chính trị, không 
được can dự vào công việc triều chính. Vua là thành viên của Hoàng 
tộc, nhân danh Hoàng tộc để lập đế quyển; nhưng quyển cai trị đất 
nước là quyền cá nhân Nhà vua, các Hoàng thân không vì danh nghĩa 
đó mà can thiệp hoặc dùng áp lực với Nhà vua trong việc trị nước. 

- Không lập ngôi Hoàng hậu: Hoàng hậu có một thực quyển chính 
trị rất lớn, ngôi vị đó sẽ trở nên tối thượng khi Hoàng Thái hậu nắm 
quyển nhiếp chính. Lo sợ trước họa khủng hoảng triều chính và sự 
lạm dụng quyển lực để các họ khác đoạt ngôi, từ kinh nghiệm đó 
trong lịch sử, triều Nguyễn không sách phong Hoàng hậu mà chỉ lập 


3 Châu bản triểu Minh Mạng (Ngày 12 tháng 6 năm XXL, tập 7, tr, 191). 


194 


Hoàng Phi và các cung tần, đây là một biện pháp cực đoan chuyên chế 
chưa từng có trong lịch sử nước ta. Sau khi vua mất, Thái tử lên nối 
ngôi mới tôn mẹ làm Thái hậu”. 


- Tể tướng ở cương vị phó vương là người nắm quyển hành pháp 
trong một vương quốc, mọi việc phải trình qua tể tướng trước khi tấu 
lên Thiên tử. Ở các triểu đại phong kiến Việt Nam, tuy không lập 
ngôi vị Tể tướng nhưng đã có các chức vụ tương đương như Phụ Quốc 
Thái úy (thời Lý), Tả Hữu Tướng Quốc (thời Trân), Tướng Quốc (thời 
Lê)”. Dưới triểu Nguyễn không đặt chức vụ tương đương Tể tướng như 
Tham Tụng, Bồi Tụng trước đó mà các quan lại cao cấp cũng chỉ 
phong đến tước bá, tước tử... ít người được phong tước hầu. Ngay cả 
Hoàng thân là trọng thần cũng chỉ được phong đến tước công mà thôi; 
không ai được ban tước vương lúc còn sống. 


- Hạn chế quyền hành Thái giám và hầu thần trong Nội cung: Sự 
tin tưởng các Thái giám và hầu thần trong Nội cưng, nhất là các Thừa 
Bút Thái giám, có trách nhiệm viết các lời vua rồi thay vua phê duyệt các 
công văn và điều hành công vụ. Từ đó, đội ngũ Thái giám trở thành tầng 
lớp trung gian giữa vua và các đại thần; trên thực tế, họ có nhiều quyển 
bình đã tạo nên sự ngăn cách, hình thành các phe phái làm hỗn loạn 
cung đình. Triều Nguyễn thấy rõ nguy cơ này nên cấm các quan Thái 
giám và hầu thầm sử dụng văn bút trong các văn kiện của Nhà vua. 


- Thi cử không lấy Trạng nguyên: Trạng nguyên là học vị cao 
nhất trong trường thi thời phong kiến Việt Nam. Người đỗ Trạng 
Nguyên sẽ là bậc thầy của thiên hạ, được quyển bất khả xâm phạm. 
Với nghịch lý của đặc quyển đó, Trạng Nguyên sẽ chi phối xã hội 
bằng giáo dục, văn hóa, tư tưởng và cả quan niệm về chính trị. Chính 
vì thế mà triểu đình Nguyễn không công nhận học vị Trạng nguyên. 


Như vậy, đến thế ký XIX chế độ quân chủ trung ương tập quyển 
đạt đến đỉnh cao nhất là dưới triểu Minh Mạng, thì đế chế nhà 
Nguyễn cũng đạt đến sự tuyệt đối của quyển lực, một chính thể quân 
chủ chuyên chế cực đoan có một năng lực thực tiễn, mạnh mẽ bao 
trùm trên cả nước, đã chỉ phối toàn bộ xã hội. Tuy nhiên, các vua 
Nguyễn cũng tự giới hạn mình trong sự điều tiết của mối quan hệ 
THIÊN - ĐỊA - NHÂN của học thuyết chính trị phương Đông. 


* Đỗ Bang, Nguyễn Minh Tường, Chán dụng các uua Nguyễn, tập 1, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, 1996, tr. 57. 

: Phan Huy Chú, Lịch triêu hiến chương loại chí, Quan chức chí, Nxb Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1992, tập I, tr. 464 - 465. 


195 


3. Những giới hạn của đế quyền. 
ga) Để hợp lòng dân: 


Ngoài việc dùng luật pháp để cai trị (pháp trị), các vua chúa Việt 
Nam và một số nước phương Đông còn dùng đức trị - lấy nhân đức, 
nhân ái để cảm hóa và giáo dục dân chúng. Mục tiêu cai trị đân cũng 
là giáo dân, đó là chính đạo đối lập với bá đạo. Trước khi xuất chính 
phải biết tu thân, tế gia... Mỗi lời nói, việc làm của Nhà vua đều có 
mục đích răn dạy, giáo hóa mọi người. Nhân dân nổi loạn, mùa màng 
điêu hao... các bậc đế vương đều cho mình vì đức mỏng, tài hèn. Do 
đó, các minh chúa luôn hướng thiện, biết khoan thư cho dân. Mặc dù 
uy quyền tuyệt đối, luật pháp trong tay nhưng các vua Nguyễn vẫn tự 
kiểm chế, điều tiết bằng đức trị cho hợp lòng dân cho ngôi vị được 
lâu bền. 

b) Để thuận ý Trời: 

Thiên tử thay Trời trị dân. Do đó, ngày xưa có quan niệm rằng 
Trời luôn giám sát ngôi quân chủ để bảo trọng lâu đài cho đế vương. 
Mỗi khi gặp quốc biến, luật pháp hà khắc, dân tình tha oán thì oán 
khí sẽ xông lên Trời, âm dương bất hòa, tắc sinh tai biến như hạn 
hán, bão lụt, núi lở, dịch kbí, sao băng... Đó là điểm ứng của Trời cho 
Thiên tử răn mình, tu chỉnh phép nước như xá tội, giảm thuế, bớt việc 
binh, nhẹ việc hình cho hợp lòng dân mới thuận ý Trời. Nếu không, 
vương nghiệp tất sẽ sụp để. Khâm Thiên giám có nhiệm vụ xem xét 
Thiên tượng để dự báo, có biện pháp làm bình ổn ngôi Thiện tử duy 
trì vương đạo lâu dài. 


Sự việc đưới đây cho chúng ta thấy Đạo trời của các vua Nguyễn: 


Năm Minh Mạng mới lên ngôi (1820), tháng sáu gặp tai biến ở 
các tỉnh Hà Tiên, Vĩnh Long và Định Tường bệnh dịch tràn lan; các 
tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hoa (nay là Thanh 
Hóa) bị đại hạn, hoàng đế sai các địa phương cầu đảo. 


Vua Minh Mạng bảo triểu thần rằng: “Trẫm từ khi lên ngôi đến 
nay, lúc nào cũng nâm nấp, nem nép chỉ sợ chưa hợp ý Trời. Nay hạn, 
dịch làm tai có phải đấng Thượng đế đã khiển trách ta là không có đức 
vậy ư?”. Quan lại bộ Thượng thư là Nguyễn Hữu Thận tâu rằng: “Tại 
Trời lưu hành, từ đời xưa thường có. Đấng vương giả mỗi khi gặp tai 
biến biết sợ mà lo sửa thêm đức chính thời tai lại chuyển làm vậy”Ê. 


° Quốc sử quán triểu Nguyễn, Äfinh Mệnh chính yếu, Q. I Kính thiên, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, 1994, 


186 


©) Quan niệm “dân uì quý, quân uì bh,nh”: 

Từ trong học thuyết trị nước của Trung Quốc đã có ý tưởng khinh 
vua trọng dân. Tuân Tử có nói: “Thiên chỉ sinh dân, phi vi quân đã; 
Thiên chỉ lập quân, dĩ vi dân đã”. Nghĩa là: Trời sinh dân không phải 
vì vua; Trời sinh vua chính là vì dân vậy. Từ quan niệm đó, ở Việt 
Nam có truyền thống “lấy dân làm gốc””. Truyền thống này chúng ta 
tìm gặp trong tư tưởng của Nguyễn Trãi ở thế kỷ XV, ông viết “Dân 
như nước, lật thuyển cũng vì nước”. Ở thế kỷ XIX, các vua Nguyễn tuy 
không để cao dân là quý nhưng vẫn thể hiện tư tưởng thương dân 
trong các văn kiện của Hoàng đế. 


Với quan niệm đó, trong lịch sử không phải vị Hoàng đế nào cũng 
được cung kính mà vẫn có những bạo chúa, hôn quân, vua quỷ, vua 
lợn, ngọa triều... Do đó, dưới thời quân chủ vẫn thừa nhận sự chính 
đáng của các cuộc khởi nghĩa “điếu dân phạt tội”, thừa nhận vai trò 
tích cực của nhân đân trong các cuộc khởi nghĩa đó. 


d) Thừa nhận quyền tự trị của làng xã: 


Nền văn minh sông Hồng với việc canh tác lúa nước đã tạo nên 
cộng đồng làng xã nông nghiệp phát triển sớm. Làng xã có ruộng đất 
riêng, tập quán riêng, cố kết bền chặt thành một ý thức xây dựng và 
bảo vệ làng xã như chính sự sống còn của mỗi gia đình, từ đó tạo nên 
những quy định, những hương ước, lệ làng buộc mọi thành viên phải 
tuân thủ. Do đó, lắm lúc “phép vua vẫn thua lệ làng”. Nhà nước phong 
kiến - đứng đầu là Nhà vua - quần lý, điều động nhân lực, thuế má của 
thành viên làng xã gián tiếp qua bộ máy quản lý xã thôn do dân 
chúng suy tôn hoặc bầu lên. Bởi thế, trong thực tế nhà nước vẫn thừa 
nhận quyển tự trị mức độ của làng xã và quyền sở hữu ruộng đất theo 
tập quán lâu đời của mỗi làng. Mọi cố gắng của triều Nguyễn nhằm 
can thiệp vào làng xã nhưng cuối cùng cũng phải thừa nhận một 
“hương thôn tiểu triểu đình” có mặt ở khắp mọi nơi. 


e) Khai luỗông dân ý: 


Chế độ quân chủ không phải lúc nào cũng độc đoán, hà khắc, chỉ 
biết ngôi vua mà không quan tâm đến thứ dân. Sỡ đĩ vua tổn tại là 
nhờ “tâm quy”, tâm bất phục thì chế độ sụp đổ. “Công tâm” là chiến 
thuật lấy lòng đân của bất cứ triểu đại nào cần duy trì sự ổn định, bảo 
vệ và xây dựng vương quyền. Đây là mối quan hệ hữu cơ, sinh tôn của 
ngôi quân chủ. 


7 Nguyễn Sỹ Hải, Tổ chức chính quyền trung ương thời Nguyễn sơ, Luận án Tiến sĩ 
Luật khoa, Sài Gòn, 1962, bản ronéo, tr. 250. 


187 


Mạnh Tử có nói: “Vua coi bể tôi như chó ngựa, ắt bể tôi coi vua 
như khách qua đường; Vua coi bể tôi như bùn rác, ắt bể tôi coi vua 
như cừu thù”. (Quân thị thần khuyển mã, tắc thần thị quân như quốc 
nhân; Quân thị thần như thổ mảng, tắc thần thị quân như khấu thù). 
Nguyễn Ánh lúc xây dựng chính quyền ở Gia Định đã mở hòm thư 
“dân ý” để thông suốt ý dân. Sau khi lên ngôi, vua Gia Long cũng ban 
chiếu “cầu ngôn” để được nghe lời nói thẳng, quy tụ nhân tâm, chiêu 
mộ hiển tài. 


Năm 1804, vua Gia Long ra Bắc, Nguyễn Công Trứ lúc còn là một 
thư sinh nghèo đã đến dâng “Thái bình thập sách”. Lưu Quý và Ngô 
Bình Dục Ílâng biếu xin vua Thiệu Trị bớt điều ham chuộng, tiết kiệm 
của tiền, cẩn thận dùng người và nghe lời nói thẳng lúc nhà vua mới 
làm lễ đăng quang năm 1841. 


Để được lời nói thẳng hoặc giải lời oan trái, người dân được quyền 
đón xa giá của vua hoặc đến nơi hành tại để đạt nguyện vọng của mình. 


Năm 1832, vua Minh Mạng lập Đô Sát viện với đội ngũ “Ngôn 
quan” để có lời nói thẳng, nói thật, khuyên ngăn việc nước. Chức năng 
sủa Đô Sát viện là “phàm hoàng thân quốc thích, quan viên lớn nhồ 
có làm điểu bất công, bất pháp, thực trạng tham nhũng hay liêm 
khiết, hay hoặc đở của quan chức trong ngoài, cùng các chương tấu có 
ý kiến không theo công lý đều được tham hặc. 


Phàm khi vua ngự triều, các khoa đạo chia làm hai ban tả hữu 
đứng châu: bên hữu sung làm chức khởi, bên tả sung làm người chép 
việc, viên nào đến ngày trực phải ghi tên rõ dưới giấy, cuối tháng làm 
tập viết cẩn thận do Viện trưởng duyệt sửa, đóng ấn của Viện, giao 
cho Sử quán lưu giữ”. 


Mặc dù triểu Nguyễn muốn thu tóm mọi quyển hành vào trong 
tay Hoàng đế và trở thành một thể chế quân chủ tập quyển cực đoan 
nhất trong chế độ phong kiến Việt Nam; tuy nhiên, dựa vào tập quán 
trị nước, truyền thống dân chủ làng xã và kỷ cương phép nước, triểu 
Nguyễn cũng dành sự khoan thư cho dân sự quan tâm đến xã hội và 
điều chỉnh kỷ cương phép nước cho thuận chính đạo, hợp ý Trời của 
vua quan; chính những điều tiết này đã làm cho triều Nguyễn có cơ sở 
xã hội để tổn tại khá lâu dài trong chế độ phong kiến nước ta. 


% Khản định Đại Nam hội điển sự lệ, tập XIV, Sád, tr. 130 - 131. 


198 


TỔ CHỨC QUẦN ĐỘI. TRIỀU NGUYỄN 
(1802 - 1858) MẤY VẤN ĐỀ ĐẶT RA HIỆN NAY 


HOÀNG PHƯƠNG 


au khi đánh bại phong trào Tây Sơn, tháng 6 năm 1802 Nguyễn 
Ánh lên ngôi vua lấy niên hiệu là Gia Long, khai sinh ra vương 
triều Nguyễn. 

Khác với các vương triều tiến bộ trước đây trong lịch sử nước ta, 
triều Nguyễn được dựng lên bằng một cuộc chiến tranh phản cách 
mạng. Tập đoàn phong kiến phản động do Nguyễn Ánh đứng đầu, cấu 
kết với tư bản và thực dân Pháp đánh đổ một chế độ tương đối tiến bộ 
của hàng triệu nông dân do anh em Tây Sơn lãnh đạo. Vì vậy, ngay từ 
khi mới thành lập, nhà Nguyễn phải lo để phòng và đối phó với 
những hành động chống trả lại của nông dân, tầng lớp đông đảo trong 
nhân dân ta thời đó. 


Một mặt triểu đình ra lệnh khủng bố rất đã man những chiến sĩ 
Tây Sơn và những người có quan hệ với họ, theo tuyên bố của Gia 
Long: “Trẫm uì chín đời mà trả thù”. Mặt khác các đời vua Nguyễn lo 
củng cố nền thống trị của dòng họ và tăng cường chế độ chuyên chế 
bằng những luật lệ hà khắc, mất lòng dân. Những cải cách tiến bộ 
trước đây của Quang Trung đều bị nhà Nguyễn thủ tiêu. Mọi thành 
quả chiến đấu và xây dựng của nhân đân dưới thời Tây Sơn đều bị 
tước đoạt. Bộ luật Gia Long được ban hành năm 1815 là công cụ để 
bảo vệ uy quyền tuyệt đối của nhà vua; khôi phục và củng cố trật tự 
phong kiến lạc hậu, đàn áp đã man mọi hành động, thậm chí cả ý 
định chống đối của nhân dân. Chế độ tập quyển chuyên chế được duy 
trì bằng một bộ máy quan lại nặng nề, cực kỳ hủ lậu và mục nát. Bộ 
máy đó hoàn toàn đối lập với lợi ích của đân tộc, với sự tiến bộ của 
toàn xã hội và trào lưu tiến hóa như vũ bão của thế giới thời kỳ đó. 


Chế độ quân chủ chuyên chế của nhà Nguyễn cùng với chính sách 
hà khắc được bộ máy quan lại mục nát thực hiện đã khiến cho lòng 


! Sử quán triêu Nguyễn, Đợi nam thực lực, Chỉnh biên, bản địch. 


199 - 


dân ngày càng ly tán. Khởi nghĩa nổ ra không ngớt. Gia Long lên 
ngôi chưa được bao lâu đã phải đối phó với nhiều cuộc nối dậy của 
nông dân. Chỉ trong vùng Sơn Nam và Hải Dương trong năm 1808, 
Tổng trấn Bắc Thành đã phải mở trên 30 cuộc công tiễn mới tạm dẹp 
yên. Dưới thời Minh Mạng khởi nghĩa càng lan rộng: khởi nghĩa của 
Tăng Kế (1821) ở Chân Lạp, của Lý Bá Khai ở Hưng Hóa, của Phan 
Bá Vinh (Ba Vành) ở Sơn Nam, của Lê Duy Lương ở Ninh Bình (1838 
- 1834), của Lê Văn Khôi ở Nam Kỳ (1833 - 1836), của Nông Văn Văn 
ở Bảo Lạc - Cao Bằng (1883 - 1836), v.v... 


Trong lịch sử Việt Nam, chưa khi nào có nhiều cuộc khởi nghĩa 
của nông dân chống lại chính quyển trung ương như dưới triều Nguyễn. 


Trước tình hình đó, các triểu vua phải duy trì một đội quân 
thường trực đông đảo để mong giữ vững chế độ phong kiến, Ngay từ 
khi mới chiếm được vùng đất Gia Định, Nguyễn Ánh đã xây dựng 
được một đội quân khá đông có tới 3 vạn người. Lực lượng quân sự này 
được sự giúp đỡ về nhiều mặt của tư bản Pháp để chống lại phong trào 
Tây Sơn. Sau khi lên ngôi vua, Gia Long đã lo tổ chức lại quân đội, 
ban hành lệnh giản binh. Lực lượng quân Nguyễn lúc đó gồm: bộ binh 
118.000 người trong đó có 30 vệ pháp binh, 16 vệ tượng binh với 200 
voi; thủy binh có 17.000 người, 20 chiến hạm, mỗi chiếc có từ 16 đến 
22 khẩu đại bác; 500 thuyền nhỏ, mỗi chiếc có chừng 40 đến 44 mái 
chèo, có súng bắn đá và ở mũi có một khẩu đại bác; 100 thuyền lớn 
mỗi chiếc có từ 50 đến 70 mái chèo và một số súng bắn đá và đại bác. 
Theo lệnh giản binh, triều đình đã cho giải ngũ những người già yếu 
và chấn chỉnh lại tổ chức quân đội để có một lực lượng quân sự đông 
đảo trước yêu câu phải đối phó với những cuộc nổi dậy ngày càng lan 
rộng của quần chúng. 

Ở các trấn từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận, cứ 3 suất đỉnh lấy 
một suất lính. Ở phía nam Bình Thuận trở vào cứ 5 suất định lấy 1 
lính. Từ Hà Tĩnh trở ra đến 5 nội trấn Bác Thành cứ 7 suất đinh lấy 
1 lính. Còn ở 6 ngoại trấn Bắc Thành (Tuyên Quang, Thái Nguyên, 
Cao Bằng, Hưng Hóa, Quảng Yên, Lạng Sơn) cứ 10 suất định lấy 1 
lính. Nhà có 3 con trai trở lên mới cung cấp lính. Lính chiêu mộ ở 
Nam Kỳ, Bình Định, Nghệ An thường được đưa về kinh gọi là lính sệ. 
Lánh ở các tỉnh gọi là /ính cơ. Lính vệ hay lính cơ đều phục vụ trong 
quân ngũ với thời hạn 10 năm, riêng ở Trung Kỳ thời hạn phục vụ là 
15 năm. Ở huyện có /í:b !ệ, tuyển tại các làng; đó là lính hầu, phục 
dịch mọi việc do quan sai phái. Ở tỉnh, ngoài lính cơ ra còn có 2 đội 
pháo thủ. Ở thành có cảnh binh riêng gọi là ií»b tuân thành do thành 


200 


thủ úy chỉ huy. Ở kinh đô, lính uệ phân làm 3 đạo binh: thén bình, 
cấm bình, tính binh cùng với một số ky bính để trình diễn khi cần 
thiết. Một số tỉnh cũng có tượng binh, song chủ yếu là ớ kinh đô. Đa 
số binh lính tập trung tại kinh thành và vùng xưng quanh ven thành. 
Tỉnh bình ở kinh đô và ở các tỉnh làm nhiệm vụ phòng thủ kinh đô 
và tỉnh. Thản bình hộ vệ nhà vua. Cấm bính là quân giữ hoàng 
thành. Ở mỗi tỉnh, số quân là đo số dân định ở tỉnh đó quyết định 
theo tỷ lệ 7 hoặc 5, hoặc 3 suất định lấy một suất lính. 


Quân đội gồm có bộ bính, tượng bình, pháo bình và thủy bình. 


Bộ binh được biên chế thành các đoønh, oệ (ở các tỉnh trong 
Nam) hoặc cơ (ở các tỉnh ngoài Bắc), (hộp, ngữ. Mỗi cơ (vệ) do chánh, 
phó cơ đứng đầu, gồm 10 đội. Đứng đầu mỗi đội là suất đội và đội 
trưởng, mỗi đội có 5 thập mỗi thập do thập trưởng chỉ huy. Mỗi thập 
được biên chế thành 2 ngữ, mỗi ngữ có 5 người. Các cơ (vệ) hợp thành 
doanh (đạo bình) do chánh lãnh bình (ở tỉnh nhỏ), hoặc đề đốc hay 
thống chế (ở kinh đô) chỉ huy. 


Tượng binh cũng được chia thành các đội, mỗi đội có 40 voi. Số 
voi được phân cho các tỉnh: Kinh thành có 150 con; Quãng Nam có 35 
con; Bình Định 30 con; Nghệ An 20 con; Quảng Bình, Quảng Ngãi, 
Thanh Hóa mỗi tỉnh 1ð con; Quảng Trị, Phú Yên, Bình Thuận, Ninh 
Bình mỗi nơi có 7 con. 


Thủy binh có 15 uệ, chia thành 3 doanh. Mỗi doanh có trưởng 
đoan? chỉ huy. Thống lĩnh toàn bộ thủy binh là một Đô thống. 


Dưới thời Tự Đức, ngoài lực lượng quân triểu đình và quân ở các 
tỉnh, nhà vua còn cho đặt thêm các ngạch fính hương dũng, dân dũng, 
thổ dũng ở các làng xã, nhất là ở miễn núi. “Quân chính quy ở kữnh 
đô có khoảng 1 ugn người, các tỉnh lớn có số quân từ 4.000 đến 5.000 
người, còn ở các tỉnh nhỏ khoảng 1.000 người hoặc uài trăm”? 


Việc tuyển lính cơ bản giống như các triều đại trước, được giao về 
cho các địa phương. Lý trưởng ở các làng xã phải chọn tuyển. 


Bình khí có gươm, giáo, đại bác, súng thạch cơ, điểu thương. Bộ 
binh được trang bị phần lớn gươm, giáo. Mỗi đội 50 người chỉ cé 5 
người mang súng châm ngòi. Pháo binh có đại bác cỡ lớn và đại bác cỡ 
vừa. Đại bác lớn triểu đình phong chức tôn làm thân; khi bắn phải 
cúng tế. Bắn không trúng đích là đại bác bị “ốm” do đó phái “đổ 


} Lịch sử Việt Nam, tập 2, Nxb Giáo dục, 1995, tr. 206. 


201 


thuốc”. Đại bác cỡ vừa thì tiếng nổ rất to khi bắn, nhưng ít có hiệu 
quả. Gia Long rất chú ý đến thủy quân nên phải cho chỉnh đốn binh 
thuyển và tuyển mộ khá kỹ lưỡng đân chài vào quân thúy. 


Dưới thời Minh Mạng, Thiệu Trị có đóng 3 loại thuyền máy. Đến 
đời Tự Đức thì thôi không đóng nữa. Chiếc thuyển có mái chèo và 
buồm cũng không còn nhiều nữa. Những chiếc thuyển này so với 
những thuyên buôn của Pháp chẳng khác gì thuyển nan trên sông so 
với thuyễển biển. 


Đọc biển, những hải đổ được xây dựng để phòng thủ và quan sát 
các tàu thuyền nước ngoài qua lại. 


Việc huấn luyện quân sự được đặt thành lệ thi võ hàng năm. 
Triều Minh Mạng năm thứ 18 (1887) bỏ lệ thi võ. Đến thời Thiệu Trị 
lệ thi võ được khôi phục lại. Thiệu Trị cho in 45 bệ võ kinh để phát 
cho các tổ chức quân đội học tập. Đời Thiệu Trị năm thứ 6 (1846) triểu 
đình mở trường võ bị ở kinh đô. Các môn thi gồm: 


1- Cử tạ 50kg đi ð5 thước; 
2- Cầm thương nhảy 3 bước, đâm hình nộm cách 12 thước; 


3- Cách 82 thước bắn 6 phát (2 phát trúng hồng tâm, 4 phát 
quanh hồng tâm). 


Người nào đạt được những mục tiêu trên được cấp bằng tú võ hay 
cử võ tùy theo số điểm. Các cử võ phải qua thi đấu với nhau để được 
tuyển vào thi bài thứ 4 ở trong nội. Ở đây có thi văn, sử, chiến lược, 
chiến thuật để lấy bằng Phó bảng hoặc Tiến sĩ võ khoan. 


Binh sĩ cũng được huấn luyện nhưng không thường xuyên dưới 
thời Thiệu Trị và Tự Đức. Mỗi năm người lính được bắn một lần, mỗi 
lần chỉ được bắn 6 phát. Thủy quân hàng năm cũng được thao luyện 
kỹ thuật hoặc diễn tập ở một trong các cửa bể Tư Hiển, Quy Nhơn, 
Hải Dương, Nam Định, 


Cứ 3 năm một lần triều đình tổ chức sát hạch tại kinh đô các võ 
sinh về các môn quyền thuật, kiếm thuật, xạ kích... nếu võ nghệ tinh 
thông, võ sinh mới được bố dụng. 


Trong việc xây dựng quân đội, nhà Nguyễn muốn tiếp tục thực 
hiện chính sách “Ngự bính ư nông” của các triểu đại Lý, Trần, Lê 
trước đây. Song kết quả không đáng kể do nhiều nguyên nhân quan 
trọng như: quân đội không được dân ủng hộ mà bị dân chống lại ngày 
càng kịch liệt; binh sĩ bị triểu đình bạc đãi; kinh tế - tài chính kiệt 


202 


quệ, ruộng đồng bỏ hoang, bộ máy quan lại nặng nề, nạn tham ô lan 
tràn khắp cả nước v.v... Đời sống người lính vô cùng cực khổ. Sáu năm 
một người lính mới được phát 1 bộ quần áo. Triều đình trả lương 12 
quan tiền và 35 cân gạo 1 năm cho mỗi người lính. Nhưng số tiền gạo 
gạo này khó được cấp phát đẩy đủ đến tay người được hưởng vì bị các 
quan bớt xén, ăn chặn. Binh lính ở kinh đê, tỉnh, thành mới có đoanh 
trại. Số đông phải ở nhà dân. Ăn mặc thiếu thì dân phụ trách. Thế là 
dân vừa phải đóng thuế nuôi quân, vừa phải trực tiếp đáp ứng những 
nhu cầu nuôi quân mà nhà nước phong kiến bỏ mặc. 


Một quân đội chỉ đại diện cho quyển lợi của những thế lực phong 
kiến phản động đang suy tàn không thể dựa được vào nhân dân. Vì 
vậy dù số lượng có đông, quân đội đó không thể có chất lượng gì đáng 
kể. Dưới thời Gia Long, Minh Mạng quân đội đó không còn có sức 
chiến đấu tương đối khá, đến thời Thiệu Trị quân đội đã xuống cấp 
nhiều. Qua thời Tự Đức, lúc đất nước lâm nguy thì quân đội lại yếu 
hơn nữa cả về số lượng và chất lượng. 


Nhìn chung, dưới triểu Nguyễn, khoa học và nghệ thuật quân sự 
trì trệ, không phát triển được. Về kỹ thuật tuy có những thay đổi nhất 
định, nhưng chưa tạo nên những nhân tố để thay đối chiến thuật. 
Chiến thuật là do con người tạo ra với việc sử dụng sáng tạo các yếu 
tố kỹ thuật, các điểu kiện về thiên thời, địa lợi và nhân hòa để đánh 
địch. Về những vấn để này, các tướng lĩnh chỉ huy của triểu đình vẫn 
vận dụng lối tác chiến chính quy, thời trung cổ, tiếp thu một phần lối 
đánh của phương Tây, không phát huy được truyền thống lấy nhỏ 
đánh lớn của dân tộc ta. Vì chống lại lợi ích của nhân dân, làm mất 
lòng dân nên trong việc xây dựng lực lượng cũng như trong chiến đấu 
chống ngoại xâm, nhà Nguyễn không thực hiện được “#oèn đán vỉ 
binh”, không phát động được chiến tranh nhân đân. 


Tổ tiên ta từ xa xưa đến đời Quang Trung đã tạo lập được một hệ 
thống về phương pháp tác chiến phù hợp với ta, nhưng nhà Nguyễn 
không coi trọng và cũng không kế tục được, nên đã bị thất bại. Vũ khí 
trang bị mạnh và tối tân của quân đội xâm lược đã làm cho triểu đình 
Nguyễn khiếp sợ và chỉ biết có cách nhượng bộ, cầu hòa, mặc đù trong 
nhân dân, phong trào chống ngoại xâm đâng lên sôi nổi, trong hàng 
ngũ triều thần cũng có người chủ trương quyết kháng chiến. 


Tổ chức quân đội triểu Nguyễn lâm vào tình trang khủng hoảng 
sâu sắc vì không có nên tảng vững chắc trước hết là lòng dân, do sự 
áp bức bóc lột thậm tệ của chính quyển. Trong khi đó nền kinh tế sa 


203 


sút nghiêm trọng. Địa chủ và quan lại đua nhau chiếm đoạt ruộng đất. 
Ruộng đất công của làng xã cũng bị xâm lấn. Triều đình phải thừa 
nhận: “Buộng đất công màu mỡ thì cường hào chiếm, còn thừa chỗ 
nào thì bào lý bao chiếm, dân chỉ được xương xểu mờ thôi”, Do ruộng 
công càng ít đi triêu đình phải bỏ chế độ lộc điển (chế độ cấp đất cho 
các quan lại) và thay thế vào đó bằng cách tăng thuế để có tiền phát 
lương cho các quan lại và chi dùng vào các khoản khác, nhất là chi 
phí về quân sự. Vì thế dẫn đến tình trạng dân không có ruộng cày, 
phải phiêu bạt khắp nơi, ruộng đồng bỏ hoang, làng xóm xơ xác. Triều 
đình phải để ra chính sách khẩn hoang mở mang đồn điển theo lối di 
đân lập ấp và thu được một số kết quả, nhưng không cứu vãn được sự 
suy thoái ngày càng trầm trọng của nông nghiệp. Do đó bài học “ngự 
binh ư nông” của thời trước không thực hiện được. Thương nghiệp, cả 
nội thương và ngoại thương, đều bị ức chế kìm hãm, công nghiệp đình 
đốn vì thị trường quá eo hẹp. 


Về đối ngoại nhà Nguyễn thực hiện chính sách bế quan tỏa cảng 
làm ảnh hưởng xấu đến nên kinh tế nói chung. Trong lúc đó chủ 
nghĩa tư bản phương Tây phát triển rất nhanh và muốn thông thương 
với nước ta, nhưng triểu đình nhà Nguyễn không mặn mà, bỏ lỡ nhiều 
thời cơ tốt để tăng thêm sức mạnh kinh tế và quốc phòng của ta. Trái 
lại nhà Nguyễn lại “giữ thái độ thân phục đến mức độ lệ thuộc mù 
quáng uào triểu Mãn Thanh”. Chế độ chuyên chế của nhà Thanh 
được các triều vua nhà Nguyễn coi như khuôn mẫu để làm theo một 
cách triệt để. Song đối với nước láng giểng phía tây và phía nam như 
Lào, Campuchia, nhà Nguyễn lại thi hành chính sách bành trướng của 
nước lớn, gây ra thù oán với các dân tộc đó và làm hao tổn sức người 
sức của của ta. 


Chế độ phong kiến lạc hậu, sự suy đốn của nền kinh tế tài chính, 
cuộc khủng hoảng chính trị và xã hội triển miên cùng với chính sách 
đối ngoại mù quáng của triều Nguyễn đã làm suy yếu nền quốc phòng 
và gây trở ngại to lớn cho việc tổ chức quân đội ở thời kỳ lịch sử này. 

Cuộc xâm lược của chủ nghĩa tư bản Pháp nổ ra là một thủ thách 
đối với quân đội đó. Qua những trận đánh đầu tiên ở Đà Nẵng, Gia 
Định, mặc dù quân ta đã gây cho quân Pháp khá nhiêu tốn thât và 
buộc chúng phải kéo dài thời gian đánh chiếm, nhưng triều đình lại 
hoảng sợ, không dám phát động quần chúng đứng lên chống ngoại 


* Sử quán triều Nguyễn, Đại Nưm thực lục, Chính biên. 
* Lịch sử Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, tập 1, Hà Nội, 1971, tr. 373. 


204 


xâm. Họ không tin vào sức chống cự của quân đội khi thấy những 
thành quách của triều đình không trụ nổi trước hỏa lực của kẻ thù. Họ 
không thấy được tỉnh thần yêu nước, ý chí kiên quyết chống ngoại 
xâm của nhân dân. Họ không biết được hiệu quả của cách đánh du 
kích mà nhân dân ở những vùng có giặc đến đã vận dụng, cách đánh 
mà kẻ địch phải thú nhận: “Nếu chiến tranh cứ tiếp tục theo biểu này 
thì sẽ béo dài hàng trăm năm "Š, 

Đưới triều Nguyễn, tổ chức quân đội không có sức chiến đấu chủ 
yếu là do tỉnh thần chiến đấu kém, đội ngũ cán bộ chỉ huy không phát 
huy được những kinh nghiệm và tryển thống “iấy ít đánh nhiều”, “lấy 
yếu đánh mạnh”, để giành thắng lợi trong cuộc đấu trí và đấu lực với 
quân xâm lược và trước hết là do mục đích xây dựng quân đội đó 
không phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, cửa dân tộc. 
Đến khi có giặc xâm lãng thì việc sử đụng quân đội đó không còn hiệu 
quả vì triểu đình giao động, đầu hàng quân xâm lược, tiếp tay cho 
chúng để đàn áp phong trào kháng chiến nổ ra ở nhiều nơi. Những lực 
lượng nghĩa quân đứng lên chống giặc rất kiên cường, nhựng lại 
không có đường lối rõ ràng, chiến lược đúng đắn và gặp rất nhiễu khó 
khăn, không liên kết được với nhau nên không thành công được. Việc 
nghiên cứu tổ chức quân đội triểu Nguyễn khẳng định đường lối tổ chức 
các lực lượng vũ trang, trong đó có quân đội nhân dân, của Đáng Cộng 
sản Việt Nam là đúng đắn. Nhờ đó mà các lực lượng vũ trang và Quân 
đội nhân dân Việt Nam đã thực hiện xuất sắc chức năng của mình 
trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 


Trước tình hình mới, mấy vấn đền sau đây cần được đặt ra 
trong việc xây dựng quân đội ta: 


1- Xây dựng về chính trị vẫn là cơ sở vững chắc để xây đựng quân 
đội về mọi mặt. Những nội dung cơ bản để xây dựng về chính trị như 
giáo dục lòng yêu nước, yêu dân, lý tưởng cách mạng; giáo dục lý luận 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng và củng cố tình đoàn 
kết giữa cán bộ và chiến sỹ, giữa cấp trên và cấp dưới, mối quan hệ cá 
nước giữa quân với dân; giáo dục ý thức kỷ luật tự giác, cần được giữ 
vững và gắn liển với việc nghiên cứu và quán triệt đường lối và chính 
sách của Đảng và Nhà nước. 


2- Đâu tư thích đáng vào việc nghiên cứu phát triển khoa học và 
nghệ thuật quân sự để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp quốc phòng và 
an ninh trước tình hình mới, cho việc huấn luyện quân đội, nhất là 

5 Lich sử Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, tập 2, Hà Nội, 1985, tr. 36. 


205 


huấn luyện cán bộ. Cụ thể là tăng cường các cơ quan nghiên cứu khoa 
học, các học viện, nhà trường trong quân đội, xây dựng hệ thống tài 
liệu giảng dạy, phát triển đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học quân 
sự, mở rộng mối quan hệ hợp tác khoa học với các cơ quan ngoài quân 
đội và ngoài nước ta. 


Công tác nghiên cứu khoa học trong quân đội có vị trí vô cùng 
quan trọng để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ 
quốc. Trong các cuộc kháng chiến trước đây của nhân dân ta chống 
quân xâm lược, ta thắng được những kẻ địch mạnh không phải vì ta 
có nhiều vũ khí hơn chúng, mà do có đường lối đúng đắn, nghệ thuật 
quân sự cao, cách đánh hiểm, được quân và dân thực hiện với ý chí 
kiên cường, tỉnh thần dũng cảm tuyệt vời và trí thông minh vô hạn. 


Đó là những bài học thực tế mà ngày nay càng cần phải tiếp tục 
kế thừa và vận dụng sáng tạo. Trong chiến tranh tương lai nếu xảy 
ra, ta vẫn phải đánh trong điêu kiện có vũ khí gì thì đánh bằng vũ 
khí đó. Vì vậy phải nghiên cứu tìm ra cách đánh hay của mình. Vũ 
khí của ta vẫn không nhiều và không hiện đại bằng kẻ địch, nhưng ta 
có trí cao thì vẫn thắng được. Muốn có trí cao phải nghiên cứu,,rèn 
luyện thì mới có kiến thức rộng, tiếp thu và vận dụng được những kinh 
nghiệm đã được tổng kết để tạo nên sức mạnh đánh thắng kẻ địch. 


3- Coi trọng việc xây dựng hậu phương. Hậu phương là lòng dân. 
Được lòng dân là có sức mạnh to lớn, không gì phá vỡ được. Trong 
việc xây dựng quân đội thời bình cũng như trong chiến tranh, nhà 
Nguyễn vì mất lòng đân nên không xây dựng được một quân đội hùng 
mạnh, đo đó khi bị quân xâm lược đánh chiếm quân đội triểu đình 
cũng không chống cự được. 


Ngày nay, những yếu tố tạo nên sự vững chắc của hậu phương 
treng 30 năm chiến tranh giải phóng vừa qua đã được tổng kết. 
Những bài học đó cần được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh mới. 
Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu để ra những chính sách 
chăm lo đến đời sống vật chất và tỉnh thần của nhân dân các dân tộc, 
củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường cảnh giác 
trong điều kiện mở rộng quan hệ quốc tế. Khâu then chốt trong xây 
dựng hậu phương là Đảng và Nhà nước có đường lối và chính sách 
đúng, đông thời đội ngũ cán bộ các ngành có phẩm chất và trình độ, 
chấp hành gương mẫu để hướng dẫn cho quần chúng thực hiện 
nghiêm chỉnh. 


206 


VỊ TRÍ KINH ĐÔ HUẾ 
TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ NƯỚC 


TRẤN THANH TÂM 


ghiên cứu vị trí kinh đô Huế về mặt chiến lược là một vấn đề 
đN Bạn học lớn. Phạm vi nghiên cứu phải để cập đến nhiều mặt. 

Hơn nữa Huế, với vị trí thủ đô cả nước trong một thời kỳ lịch sử, 
lại càng quan trọng hơn. Ở đây, chúng tôi chỉ nói vị trí Huế về mặt 
giữ nước trong cương vị thủ đô cả nước. 


MẤY ĐẶC ĐIỂM KHÁI QUÁT 
VỀ VÙNG ĐẤT HUẾ TRONG LỊCH SỬ 
1- Vùng đấy hẹp, có nhiều núi non, đầm phá, khí hậu khắc nghiệt 
nằm giữa hai đãy núi Đèo Ngang và Hải Vân. 
2- Vùng giáp lưu hai luồng văn hóa, dân tộc, “ngang nối”, giữa 
Poléniêng và Inđonésiêng với sự giao thoa nhiễu luông văn hóa, nhiều 
ngữ hệ xa xưa trong lịch sử. 


3- Vùng đất thường bị chia cắt trong các cuộc chiến tranh, để lại 
nhiều dấu ấn lịch sử. 


4- Trong thời cổ đại, sơ đại, từ một bộ phận Việt Thường của nhà 
nước Văn Lang, hình thành quốc gia Chămpa với ảnh hưởng văn hóa 
Ấn Độ hơn 800 nằm, sau cuộc khởi nghĩa Khu Liên (Tk thứ II). Từ sau 
cuộc hành quân của Lý Thường Kiệt, nhất là sự kiện Huyền Trân công 
chúa, vùng đất Bình - Trị - Thiên trở về Đại Việt, với những đợt đi 
dân quy mô, trở thành mảnh đất “phên dậu phía Nam Tổ quốc”. 

ð- Từ 15ã8 lại là thủ phủ xứ Đàng Trong. Sau năm 1802, Huế trở 
thành thủ đô cả nước cho đến 1945. 

MẤY SỰ KIỆN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KINH ĐÔ HUẾ, 
CẤN ĐƯỢC CHÚ Ý 

Trước khi nghiên cứu kinh đô Huế trong sự nghiệp giữ nước chúng 

ta không thể không nhắc lại truyển thống giữ nước từ xa của người 


207 


dân “xứ Huế” mà lịch sử đã ghi lại. Những trang sử như vậy không 
những nói lên tỉnh thần yêu quê hương đất nước của mảnh đất này từ 
xa xưa, mà còn thêm cứ liệu để nghiên cứu kinh đô Huế sau này. 


Sau đây là mấy trang sử chói lọi của “xứ Huế” đối với cả nước và 
cả nước đối với “xứ Huế”. 

1. Thời kỳ mở đầu: Địa vực “Bộ Việt Thường”, một trong 15 bộ 
Nhà nước Văn Lang rải rộng đến cực Nam Trung Bộ ngày nay với 
nhiều đi chỉ đê đồng Đông Sơn. Đến đầu công nguyên cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng với 65 thành trong cả nước hưởng ứng, đứng lên đánh 
đổ bọn thống trị nhà Hán. 


Năm 1387, Khu Liên nổi lên chống lại nhà Hán ở Nhật Nam. Nhà 
Hán đánh liên tục. Nhưng nhờ sự ủng hộ triệt để của nhân dân Cửu 
Chân (bắc Hoành Sơn), nên Khu Liên giữ được vùng đất nam Hoành 
Sơn. Cuộc nổi đậy của Lương Long (năm 178), chống nên thống trị 
phương Bắc, được cả bốn quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Hợp Phố, kể cả 
Nhật Nam (nam đèo Ngang) hưởng ứng cờ nghĩa. Như vậy rất có thể, 
lúc đầu, cư đân nam bắc Đèo Ngang, vốn là dân Việt Thường thuộc 
Nhà nước Văn Lang, trong đó Khu Liên có thể là một thủ lĩnh bộ tộc 
của đất Việt Thường. Lúc đó nhờ sự ủng hộ của cả vùng đất bắc nam 
Đèo Ngang, Ehu Liên về sau lập ra Lâm Ấp rồi trở thành Chămpa với 
nên văn hóa Ấn Độ sau này. Sự hình thành các quốc gia như vậy điễn 
ra ở nhiều nơi trên thế giới cổ trung đại. 


Quốc gia Chămpa buổi đầu lập đô thành ở phía Bắc Hải Vân: 
Thành Khu Túc (Cao Lao Hạo ở Quảng Bình hay Phật Thệ Thành 
Lổi?) nhưng về sau bỏ thủ phủ vùng bắc Hải Vân chuyển vào Trà 
Kiệu. Việc đi chuyển thủ đô buổi đầu không phải vì sức ép của phong 
kiến phương Bắc (và Đại Việt sau này) mà chính là phía bắc Hải Vân 
đất hẹp, dân thưa. Chỉ có thể đóng đô ở nam Hải Vân, đất rộng người 
đông, kinh tế sung túc mới đủ điều kiện dựng thủ đô để cho Chămpa 
phát triển cường thịnh sau đó. 


2. Thời kỳ thứ II (từ thế kỷ thứ X đến thế kỷ XTV) 


Trong thời kỳ lịch sử này các vùng Bố Chính, Ma Linh rồi Ô, Lý 
lần lượt thành đất Đại Việt. Ba lần tiến quân của Lê Đại Hành, Lý 
Thường Kiệt chống Tống, Trần Hưng Đạo chống Nguyên, vùng đất 
phía Nam đều nằm trong chiến lược giữ nước của Đại Việt. 

- Năm 982, Nhà Tống mưu toan xâm lược nước ta, bằng hai 
hướng, ở phương Nam, họ định cấu kết giai cấp thống trị Chămpa 


208 


đánh ta ở phía sau lưng. Nhà Lê chủ động kéo quân vào tiêu diệt âm 
mưu này, ngay ở kinh đô Chàm (Đông Dương - Quảng Nam). 


- Bước vào thế kỷ thứ XI, nhà Tống lại liên kết với Chămpa, 
chúng chuẩn bị xâm lược nước ta như trước. Chúng tích cực chuẩn bị 
lực lượng ở Ung Liêm và lên kế hoạch liên kết Tống - Chămpa để 
đánh ta ở cả hai phía. Lần này, Lý Thường Kiệt chủ động vào tận 
Phật Thệ (Bình Định) đánh tan mưu đồ giúp Tống đánh Đại Việt 
(1069) trước khi chủ động đánh Tống ngay tại sào huyệt của chúng ở 
Ứng Liêm (1075). 


- Trong thời kỳ này, Bố Chính, Địa Lý, Ma Linh (1069) rồi Ô, Lý 
(1106) với những đợt đi đân lập ấp vùng đất mới từ Đèo Ngang đến 
Hải Vân đã thành vùng “lá chắn” phía Nam. Nhưng nước ta phái tiến 
hành ba cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên. Đặc biệt, sau thất bại 
lần thú nhất (1257), chúng chuẩn bị cuộc xâm lược lần thứ hai (1285) 
với mưu đồ lớn hơn, thâm độc hơn. Lần này, quân Nguyên lại chiếm 
vùng từ Đèo Ngang trở vào, chốt gọng kìm ở đó hơn hai năm, đợi đến 
năm 1285, khi cánh quân phía Bắc tiến vào đất nước ta, cánh phía 
Nam của chúng tiến ra Bắc làm hai gọng kìm tiêu diệt đối phương. 
Nhà Trần biết ý định của giặc, tranh thủ xây dựng lực lượng ở Thanh 
- Nghệ, cổ súy lực lượng phía nam Đèo Ngang. Suốt hơn 28 năm giữa 
hai cuộc kháng chiến thứ nhất và thứ hai (1257 - 1285), Trần Quang 
Khải xây dựng một lực lượng lớn làm nức lòng vua Trần: “Cối Kê việc 
cũ, ngươi phải nhớ, Hoan Diễn ta còn mười vạn quân”. Chính sự chuẩn 
bị ở vùng Đèo Ngang có quan hệ như thế nào đến phía Nam, nay 
không đủ tư liệu để nói đến, nhưng chắc chắn vùng này đã sống dưới 
triều Đại Việt từ hơn 120 năm về trước với cư dân gốc phía Bắc, cùng 
với dân bản địa, dễ có tỉnh thần chống xâm lược Mông Nguyên. Chính 
Sử ghi lại việc tiêu hao dân lực lượng Toa Đô ở phía nam Đèo Ngang 
trong suốt hai năm chiến đóng của chúng cũng cho biết thêm một 
phần tinh thần đó. Sự tiêu hao dần lực lượng địch ở phía Nam đã tạo 
thêm thuận lợi cho chiến thắng Chương Dương, Hàm Tử năm 1285. 
Hai mươi tám năm xây dựng trong hòa bình của Trần Quang Khải đã 
để lại một bài thơ mang tính quy luật của ông: 


“Thái bình nên gắng sức, 
Non nước cũ nghìn thụ” 
Sự “gống sức” ấy có cả của phía nam Đèo Ngang. 
- Những trang sử vẻ vang và vị trí Tân Bình, Thuận Hóa (ở thế 
kỷ XV) của Đặng Dung, Trần Quý Khoáng (trước năm 1412) và việc 


209 


Lê Lợi lấy Nghệ An làm “chỗ đứng chân” để tiến vào giải phóng Tân 
Bình -Thuận Hóa (1426) trước khi tiến ra đất Đông Quan, giải phóng 
cả nước, đánh đuổi quân Minh cũng là bài học lịch sử để nghiên cứu vị 
trí Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp giữ nước trước đây. 


$. Thời kỳ thứ III (từ 1558 - 1802) 

Những sự kiện trong thời kỳ này có ảnh hưởng trực tiếp đến thủ 
đô Huế sau nây, trong việc định vị cũng như tầm nhìn về sau trong sự 
nghiệp giữ nước của dân tộc. 

Sau đây là mấy sự kiện lớn: 

- Việc cát cứ Đàng Trong của nhà Nguyễn: 


Vào đầu thế kỷ XVI, chế độ phong kiến Việt Nam bắt đầu suy 
vong. Việc tranh chấp ngôi vua Lê - Mạc dẫn đến sự hình thành hai 
tập đoàn Trịnh - Nguyễn, Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa với cớ dẹp 
Mạc nhưng đã có ý đồ “vạn đại dung thân”, cát cứ lâu đài ở phía Nam. 
Tuy nhiên với con mắt chiến lược, họ Nguyễn cũng thấy ở vùng đất 
đẹp, kém phát triển ở giữa Đèo Ngang - Hải Vân, không thể “dung 
thân” nếu không phát triển lực lượng xuống phía Nam. Chúa Nguyễn 
ra sức củng cố tuyến phòng thủ sông Gianh, chuyển dân thủ phủ từ 
Ái Tử vào Phước Yên, Kim Long rồi Phú Xuân. Việc khai phá, xây 
dựng vùng đất rộng, phì nhiêu ở phía Nam thành một vùng đất quan 
trọng là công lao đóng góp lớn nhất của nhà Nguyễn sau này, nhưng 
thời thế lúc bấy giờ, việc làm đó chủ yếu tạo thế chiến lược, làm 
chỗ đựa cho vùng đất dung thân từ Đèo Ngang đến Hải Vân. Đó là 
chiến lược sáng suốt, tạo điểu kiện cho các chúa Nguyễn ở Đàng 
Trong hưng thịnh trong một thời gian, cẩm cự được với họ Trịnh ở 
Đàng Ngoài. 


- Ý đồ chiến lược của Nguyễn Huệ: 


Trong ý đồ chiến lược của nhà quân sự thiên tài Nguyễn Huệ, có 
ba sự kiện lớn có liên quan trực tiếp đến thủ đô Huế sau này: 


- Từ 1775, nhân chế độ Đàng Trong sắp sụp đổ, quân Trịnh kéo 
vào chiếm Thuận Hóa, đánh vào Quảng Nam, định mưu diệt luôn nhà 
Tây Sơn. Sau vài trận, Nguyễn Tây Sơn dùng sách lược hòa hoãn với. 
quân Trịnh, để chuẩn bị đánh Trịnh sau này. Khi tiêu diệt xong bốn 
vạn quân Xiêm tại Rạch Gảm (tháng 1 năm 1785) Nguyễn Huệ được 
vua anh ủy thác, kéo ra Phú Xuân tiêu điệt quân Trịnh, chiếm thủ 
phủ Phú Xuân và cả vùng đất Đàng Trong cho đến sông Gianh (tháng 
ð năm 1776). 


210 


Điều đáng chú ý là: sau khi chiếm toàn bộ đất Đàng Trong, theo 
kế hoạch của vua anh giao, Nguyễn Huệ không dừng lại đó, Vương đã 
thừa thống, tiến thẳng ra Bắc, chiếm Thanh - Nghệ, chiếm Đông Đô, 
tiêu diệt gọn họ Trịnh trong chợp nhoáng. Việc không lấy mảnh đất 
Phú Xuân làm mục tiêu cuối cùng, mục tiêu ấy phải là Đông Đô uà 
uùng miễn Bắc rộng lớn, nơi thường xuyên quết định oận mệnh đất 
Phú Xuân; việc đó không những được lịch sử nhiều thời kỳ mình 
chứng, mà còn nằm trong ý đồ chiến lược của Nguyễn Huệ ngay từ lúc 
mới 20 tuổi, chiến đấu bên cạnh Nguyễn Nhạc ở buổi đầu cuộc khởi 
nghĩa. Vương đã nhắc lại trong tuyên cáo trước khi ra Bắc: 


“Chước uạn toàn đã khác đá Hoành Sơn 
Binh tức khắc lại giương buôm Bắc Hải” 


Như vậy, việc chiếm đất Bắc, nơi thường xuyên quyết định chiến 
lược cả nước là “chước vạn toàn”. Do vậy, việc chiếm giữ và ba lần ra 
Bắc để thu phục nhân dân, chiêu hiển đãi sĩ, dẹp mưu đổ cát cứ mới 
của Vũ Văn Nhậm, Nguyễn Hữu Cảnh và nhanh chóng diệt hai mươi 
vạn quân Thanh chứng minh thêm cho quyết tâm thực hiện chước vạn 
toàn đó. 


- Một sự kiện nổi bột khác: Thủ phù Phú Xuân là nơi xuất quân ra 
Bắc tiêu diệt quân xâm lược nhà Thanh. Được tin báo, Nguyễn Huệ 
sai lập đàn ở Núi Bân (gần Ngự Binh) lên ngôi vua, làm lễ xuất quân, 
thần tốc lên đường diệt giặc. Đạo quân Thuận Hóa và phía Nam được 
đứng dưới cờ đội Trung quân do vua Quang Trung trực tiếp chỉ huy. 
Cùng với nhiều đội quân phía Bắc tiến thắng ra Đông Đô ngay trong 
dịp tết năm 1789. Sau 10 ngày, tiêu điệt 29 vạn quân Thanh, giái 
phóng Đông Đô và cả nước. 


- Một uiệc làm quan trọng nữa, là vua Quang Trung thấy thành 
Phú Xuân (thủ phủ Đàng Trong) không đủ điều kiện trở thành kinh 
đô cá nước lúc này, vì “Kinh Phú Xuân thì hình thế cách trở, xa trị 
Bắc Hà sự thế rất khó khăn, theo Đình thân nghị rằng: chỉ đóng đô ở 
Nghệ An là độ đường uừa cân, uừa có thể khống chế trong Nam, ngoài 
Bác”?. Ý đồ đi chuyển kinh đô ra Nghệ An của Vương đã có từ khi còn 
là Nguyên soái Tổng đốc Chính Bình vương (trước 1775). Ý đổ đó được 
nhắc lại nhiều lần sau này trong một số văn bản đối nội, đối ngoại 
“nếu không lấy Nghệ An thì lấy đâu khống chế trong ngoài”. Việc 


1 Tuyên cáo Bắc tiến của Nguyễn Huệ (1786). 
? Theo chiếu truyền ngày mồng 1 tháng Sáu năm Thái Đức thứ 12 (1787) 
3 Thư gửi Nguyễn Thiếp ngày 3 tháng 9 năm 1788, 


211 


đóng đô ở Nghệ An không chỉ là nơi có quân của nhà Tây Sơn xưa” 
mà còn là đất căn bán, (Thanh - Nghệ) của nhiều thời kỳ lịch sử. Sau 
ổn định xứ Bắc lần thứ nhất, Nguyễn Huệ đã “chiếu truyền” cho La 
Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp ở Nghệ An, “tướng địa tác đồ” ở Phượng 
Hoàng Trung đô (gần Vĩnh Doanh). Mọi việc tiến hành khẩn trương 
để xây dựng một triêu đại “ngàn năm ít thấy” thì Nhà vua mất đột 
ngột vào năm 1782, sự nghiệp anh hùng bị bỏ dỡ. 


Đó là những sự kiện lịch sử xảy ra trước khi xứ Huế trở thành thủ 
đô cả nước. Sau đấy có những sự kiện sau 1945, thời kỳ không thuộc 
phạm trù thú đô Huế. Tuy nhiên, khi bàn về vị trí chiến lược một 
vùng quan trọng như xứ Huế, nằm chung trong quá trình lịch sử, 
không thể không nhắc đến: 


VỊ TRÍ KINH ĐÔ HUẾ (1802 - 1945) 


Bàn về vị trí Thừa Thiên Huế nói chung và thành phố Huế nói 
riêng trong sự nghiệp cứu nước, ngoài những tư liệu và bài học của các 
thời kỳ lịch sử trước khi Huế trở thành thủ đô cả nước cũng như 
những tư liệu bài học giữ nước sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, 
bài học trong xây dựng Huế thành thủ đô cả nước (1802 -194ð) là bài 
học chủ yếu. Muốn vậy, chúng ta thử điểm lại một số nét khái quát 
nhất về thế mạnh, thế yếu của vùng này và từ đó nhà Nguyễn có 
những biện pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục thế yếu ấy. 


1. Thế mạnh của xứ Huế nơi chọn làm kinh đô cả nước ở 
đầu thế kỷ thứ XIX. 


Khi chọn đất đóng đô ở Huế, vua Gia Long cùng triều thần đã cân 
nhắc kỹ càng, dựa trên mấy thế mạnh sau: 


- Đất Phú Xuân là đất cơ bản của nhà Nguyễn, nơi phát tích của 
triều đại Đàng Trong với cơ nghiệp khai phá suốt cả địa hạt miễn 
Nam Tổ quốc. Thế “nhân hòa” không nơi nào bằng. Còn về “thiên 
thời”? sau khi tiêu diệt Tây Sơn, thống nhất cả nước, khí thế nhà 
Nguyễn đang lên, đất Phú Xuân đang rạng rỡ hơn lúc nào hết. 

- Trên cơ sở ấy, Phú Xuân nằm giữa đất nước thống nhốt, tiện 
cho việc cai trị hai vùng Bắc, Nam có những đặc điểm khác nhau. Một 


khi thủ đô được lập và đất nước cường thịnh, thì vị trí chiến lược Phú 
Xuân sẽ đổi khác. 


# Nhiều thư từ, giấy tờ trong nước và gửi Phúc Khang An (Trung Quốc trong những 
năm 1789 đến 1791). Nhà Tây Sơn vốn là dòng dõi họ Hê ở Nghệ An, 


212 


- 8o với miễn Gia Định, vùng đất mới khai thác lại xa xôi, so với 
miền Bắc, vừa xa miền Nam lại “đân tình kiêu bạc” (theo ý vua Gia 
Long), chỉ có Huế, vừa sẵn “nhân hòa” lại đã sẵn cung điện, đền miếu 
tổ tiên từ mấy đời uê trước. 

- Với chiếc áo nhuốm khói bụi suốt mấy năm chiến tranh, vua Gia 
Long tin uào đội quân bằng chục Uuạn của mình. Khuynh hướng võ 
công nầy, nếu được thêm lực lượng và ảnh hưởng phương Tây, với lực 
lượng cả nước, Ìo gì việc giữ nước, dựng nước sau nầy... 


2. Những điểm yếu của Phú Xuân cần khắc phục. 


Trong việc cân nhắc những thế mạnh của Phú Xuân, vua Gia 
Long cùng triều thần, tất nhiên cũng bàn đến những điểm yếu của đất 
Phú Xuân với vị trí là thủ đô cả nước trải rộng từ Bắc chí Nam: 


- Trước hết, cái khó khăn lớn nhất cho vua Gia Long là thiết chế 
một triểu đại như thế nào khi hẩu hết yếu nhân “bước xuống từ lưng 
ngựa” để lân đều tiên quản lý cả một uùng rộng lớn, hiện chưa phải 
thống nhất tư tưởng, tình cảm, đang có ấn tượng trước mắt một chế độ 
“nghìn năm ít thấy” của uua Quang Trung. Điểm nây, chính Đặng 
Trần Siều, người trung thành tuyệt đối với vua Gia Long, đã nhiều lần 
lấy sự hưng thịnh của thời Tây Sơn để khuyên nhà vua chỉnh lại một 
số chính sách nhà Nguyễn lỗi thời. 


- Điểm dễ thấy nhất là vùng đất Phú Xuân quá hẹp, không có 
chiều sâu để tiến thủ, lại ở địa bàn ít dân, kinh tế kém phát triển so 
với miền Bắc, miền Nam. Thời bình không đủ điểu kiện trở thành 
trung tâm kinh tế, văn hóa cả nước. Thời chiến khó trở thành trung 
tâm cuộc kháng chiến lâu dài. Chính sự thiếu “địa lợi” cũng là điểm 
trăn trở nhất của nhà Nguyễn khi đóng đô ở Huế. Những phương 
pháp khắc phục sau nẩy của vua Gia Long và các vị kế vị sẽ cho ta 
thấy điều trăn trở đó. 


3. Những biện pháp khắc phục những yếu thế, phát huy 
những điểm mạnh, để xây dựng thủ đô Huế, trở thành trung 
tâm cả nước trong hơn 83 nămŠ, 


Trước hết, chúng ta đều thấy rằng, để bảo vệ thủ đô, không phải 
chỉ lo xây dựng thủ đô, mà phải ra sức xây dựng cả nước về cả hai 
mặt: dựng nước và giữ nước. Điều đó, nhà Nguyễn cũng làm như vậy; 
nước mạnh thì thủ đô mạnh. Tuy nhiên, về chiến lược quân sự ngoài 


Š Tính từ 1802 đế khi Huế bị Pháp chiếm (1885). 


213 


sức mạnh kính tế, chính trị, phải ra sức củng cố quốc phòng biến thú 
đô thành nơi bất khả xâm phạm hoặc có tạm thời rút lui (theo sách 
lược) để trở lại đánh bại hoàn toàn kế xâm lược (như hai lân tạm bỏ 
trống thủ đô Thăng Long của Trần Hưng Đạo ở thế kỷ XIH) cũng 
không thể không chú ý đến thủ đô, thường xuyên quyết định vận 
mệnh cả nước. 


Với quan điểm đó, chúng ta thấy nhà Nguyễn đã làm một số việc 
để khắc phục thế yếu, phát huy thế mạnh của Phú Xuân như sau: 


- Buổi đầu vua Gia Long đuy trì chế độ “quân quản” chia cả nước 
thành nhiều vùng: Trực lệ, Trực kỳ, và Gia Định trấn, Bắc Thành 
trấn bao gồm nhiều tỉnh do võ quan đứng đầu, mỗi đơn vị coi như một 
quân khu, nằm dưới quyển quản lý độc tôn của nhà vua. Chế độ quân 
quản này kéo đài đến đầu đời Minh Mạng, làm hạn chế tính thống 
nhất lực lượng cả nước. Việc định biệt lập hai trấn Gia Định và Bắc 
Thành của Lê Văn Duyệt, Lê Văn Khôi, những khuynh hướng biệt lập 
Nguyễn Văn Thành, Đặng Trần Thường là những thí dụ. Do vậy, đến 
đầu thời Minh Mạng, với con mắt “minh quân” Minh Mạng bổ dần 
chế độ “quân quản”, chia cả nước thành 30 tỉnh đo văn quan đứng đầu. 


- Riêng về thủ đô Huế, để khắc phục địa thế hẹp, thiếu chiêu sâu, 
vua Gia Long cho liên kết năm tỉnh kế cận thủ đô thành một vùng 
chiến lược làm thành hai cánh của thủ đô (Nam dực, Bắc đực) trực lệ 
vào Kinh thành, do một trọng thần võ quan chỉ huy. Đồng thời, ra sức 
xây dựng Kinh thành đề sộ chưa hề thấy với thành cao hào sâu theo 
kiểu phương Tây. Ở hầu hết các tỉnh đều có thành trì kiên cố, có 
những đến lũy ngày đêm canh phòng hết sức cẩn mật. Đi đôi với việc 
đó, một đạo quân thường trực cơ động gồm năm quân đoàn (Ngũ 
quân), nhiều đội quân thường trực cơ động, gồm năm quân thường trực 
ở Kinh đô, riêng tám vệ phòng thành hơn một vạn quân cùng với 
94 phường dân vệ canh giữ trên vòng Kinh thành ngày cũng như đêm. 
Từ Kinh thành về bốn mặt, nhất là về mặt phía đông có Trấn Bình 
Đài với một hệ thống đồn lũy kéo dài đến cửa Thuận An. Cùng với 
thành lũy kiên cố, đội quân các tỉnh, làm chỗ dựa vững chắc Kinh 
thành Huế. 


- Đông thời với công trình quốc phòng, nhà Nguyễn (nhất là triều 
Minh Mạng) đã phát triển mạnh mẽ nền nông nghiệp, mở rộng công, 
thương nghiệp đưa đất nước trở lại phong thịnh một thời gian. Về văn 
hóa, nhà Nguyễn mở lại việc thi cử, chọn nhân tài, sưu tập văn thư, 
biên soạn nhiều sách, phát huy nền văn hiến đất nước. 


214 


Chính việc phát triển văn hóa, kinh tế đã giúp quốc phòng vững 
thêm một bước. 


- Một việc làm khác của vua Minh Mạng là mở rộng phía tây và 
tây nam Tổ quốc, đẩy lùi sức ép ở hai phía đó đối với Tổ quốc nói 
chung, đặc biệt đối với vùng đất hẹp miễn Trung, nơi có thủ đô cả 
nước. Cùng với việc đó, triều Nguyễn chú ý giải quyết vấn đề dân tộc, 
nhất là phía Bắc và miền tây Trung Trung bộ, liên minh với các nước 
phía tây nam. 


- Để bảo vệ Kinh thành một cách nghiêm mật, triều đình đã cho 
xây ba vòng thành, nghiêm cấm mọi người vào Hoàng thành, kể cá 
những viên Tổng đốc ở các tỉnh mà vốn trước đó là những trọng thần 
trong triểu. Sự bảo vệ ngai vàng còn đặt ra chế độ Đế hệ, bỏ hẳn chế 
độ quan Giám tham gia chính quyển, cùng với chế độ “bốn không” 
(không học vị trạng nguyên, không Tể tướng, không Hoàng hậu, 
không Phò mã). Đó không chỉ là chế độ tập quyển cực đoan chuyên 
chế mà còn là sự “phòng xa” lật đổ ngai vàng. 


- Tất cả những biện pháp trên đã đưa lại sự ổ định, tạo điều kiện 
cho đất nước phát triển hưng thịnh một thời gian. Tuy nhiên những 
việc xây thành, đắp lũy triển miên, những cuộc hành quân liên tục, 
những chính sách hà khắc ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân: mất 
mùa liên tục, đê miễn Bắc vỡ liền 36 năm, trong lúc thuế khóa phu 
phen đổ lên đầu người dân nghèo đói. Sự bất công bị áp bức trong 
nông thôn về sau càng đẩy thành nhiều cuộc nổi dậy khắp nước. 
Trong lúc đó âm mưu xâm chiếm nước ta có từ trước nay đã thành sự 
thật. Trước họa ngoại xâm của chủ nghĩa đế quốc, đất nước ta đang 
trong cơn khủng hoảng kinh tế, chính trị, khoa học và đời sống. Sự 
bảo thủ, trì trệ của vua Tự Đức làm cho cuộc khủng hoảng thêm sâu 
sắc. Nhiều sĩ phu yêu nước, nhiều quan lại thức thời nhiều lần đưa 
điều trần, kiến nghị xin thay đổi đường lối kinh tế, chính trị, văn 
hóa... nhưng đều không được chấp nhận. Tình thế đó khó có thể đương 
đầu với âm mưu xâm lược của đế quốc. 


4. Âm mưu xâm lược của đế quốc Pháp và tỉnh thần của 
nhân dân ta. 


Như chúng ta biết, bọn thực dân xâm lược phương Tây đã có 
những bước xâm chiếm vùng béo bở châu Á và Đông Nam Á đã lâu. Sự 
kiện Bá Đa Lộc đưa Hoàng tử Cảnh qua Pháp cầu viện, ký hiệp ước 
Vecxai (Versailles) ngày 28-11-1787 là bước đầu của âm mưu đó. Hiệp 
ước có nội dung chủ yếu: Pháp hứa viện trợ quân sự cho quân nhà 


215 


Nguyễn đánh Tây Sơn và ngược lại nhà Nguyễn phải cắt Đà Nẵng, 
Côn Lôn cho Pháp và cho Pháp buôn bán tự do ở Việt Nam. Việc viện 
trợ không đi đến đâu, sau hơn 70 năm khi nhà Nguyễn thành chủ 
nhân của đất nước, thực dân Pháp nhắc lại tờ “lá cải Vecsai” đưa quân 
chiếm Đà Nắng năm 1858. Chiếm Đà Nẵng đế quốc Pháp nhằm hai 
mục đích chiến lược quan trọng để mở đầu xâm lược nước ta: Đó là 
chiếm Đà Nẵng, giặc Pháp cài lưỡi dao nhọn bên nách kinh đô Huế 
đẳng thời cắt đứt vùng phía Nam Hải Vân, mảnh đất chiến lược kể 
sát Kinh thành. Làm xong việc đó, chúng lần lượt đánh chiếm hết sáu 
tỉnh miền Nam, ra đánh chiếm miền Bắc, cắt đứt hai vùng chiến lược 
quan trọng của Việt Nam cô lập vùng Trung bộ. Từ khi mới mất Đà 
Nắng và ba tỉnh miền Đông Nam bộ, nhiều sĩ phu yêu nước, nhiều vị 
đại thần thức thời trong nước đã thấy âm mưu thâm độc của giặc 
Pháp cô lập Kinh thành Huế, đã đề nghị tổ chức lực lượng kháng 
chiến với một tầm chiến lược quy mô, vua Tự Đức không quyết tâm lại 
cần trở nhiều cuộc nổi đậy đòi đánh Pháp cứu nước. Nhiều người trong 
phe chủ chiến bí mật ủng hộ cuộc khởi nghĩa Trần Tấn, Đặng Như 
Mai đánh chiếm Nghệ Tĩnh với khẩu hiệu “chống cả Triểu lẫn Tây” 
cốt lập căn cứ chống Pháp, khi Kinh thành bị uy hiếp. Kế hoạch bị 
thất bại một số quan lại yêu nước lại bỏ quan về chủ trương văn thân 
đánh Pháp cố chiếm giữ Nghệ Tĩnh “làm chỗ đất đứng chân”. Phe chủ 
chiến lại chuẩn bị căn cứ “Tân Sở” phòng bị Kinh thành thất thủ, đem 
lực lượng đến đây tiếp tục kháng chiến. Nhưng Tân Sở ở phía tây 
Quảng Trị có hơn gì Kinh thành Huế. Do vậy, sau ít loạt súng đại bắc 
bắn quan đồn thủy, nơi quân Pháp đóng, Tôn Thất Thuyết đưa vua 
Hàm Nghỉ và ít triều thần lên Tân Sở trong đêm 5-7-1885. Đến Tân 
Sở chỉ dừng lại hơn một ngày, rồi tiến ra phía Bắc, nhưng quân Pháp 
nhanh chân chiếm Thanh Nghệ. Vua Hàm Nghi theo đường tây 
Trường Sơn ra vùng Hà Tĩnh, hạ chiếu Cần vương, đựa vào các phong 
trào Vụ Quang, Ba Đình... kháng chiến một thời gian. 


MẤY Ý KIẾN SƠ BỘ VỀ VỊ TRÍ KINH THÀNH HUẾ 
TRONG SỰ NGHIỆP GIỮ NƯỚC 
Qua vị trí thủ đô Huế và tư liệu lịch sử trước khi Huế thành 
thủ đô cả nước và những tư liệu của hai cuộc kháng chiến cứu nước 


xâm lược Pháp và xâm lược Mỹ vừa qua, chúng ta có thể rút ra mấy 
nét sơ bộ sau đây: 


1. Vùng đất Thừa Thiên Huế nói chung và đô thành Huế nói riêng 
có một truyền thống giữ nước từ xa xưa. Truyền thống đó phát huy 


216 


ngày càng cao: Nhất là từ cuộc kháng chiến chống Tống, Nguyên, 
Minh đã đóng góp nhiều chiến công cho đất nước. Từ khi Huế thành 
kinh đô cả nước, Huế đã trở thành trung tâm chính trị văn hóa, được 
xây dựng về quốc phòng nhiễu mặt. Trong hai cuộc kháng chiến cứu 
nước 1947 - 197ð, Huế là niễm tin của cả nước, trở thành một vị trí 
quan trọng, tiêu diệt một mảng lớn quân Pháp, Mỹ - ngụy, góp phần 
xứng đáng vào sự nghiệp thống nhất đất nước. 


2. Vùng đất Thừa Thiên Huế có vị rí trung tâm với địa thế hẹp, 
luôn bị chia cắt. Cuộc chiến tranh chia cắt và chống chia cắt luôn xảy 
ra. Người dân vùng chiến lược nẩy luôn chuẩn bị về mọi mặt, ra 
sức xây dựng lực lượng đựng nước và giữ nước, chống lại thành công 
mọi mưu đồ chia cắt đất nước. Lịch sử mấy nghìn năm mìỉnh chứng 
điều đó. 


3. Qua lịch sử mấy nghìn năm, cho thấy rằng: vùng đất Huế muốn 
giữ vững trước mọi cuộc xâm lược, trước hết phải tự lo xây dựng thành 
địa bàn chiến lược, nhưng bao giờ cũng dựa vào vùng địa bàn căn cứ 
phía Bắc (Thanh - Nghệ) hoặc phía Nam (Quảng Nam - Tây Nguyên). 
Lịch sử đã chứng minh rằng: muốn giữ vững vùng đất hẹp miền Trung 
nầy phải bảo vệ từ tầm xa, phải có hậu phương chiến lược rộng và 
mạnh. Quân khu Hải - Tây xưa kia và quân khu IV ngày nay gồm cả 
sáu tỉnh miền Bắc Trung bộ là mệt minh chứng. Chính trong thời kỳ 
chống thực dân Pháp (từ 1858 - 1885) nếu triều đình Tự Đức theo kế 
hoạch xây dựng địa bàn Thanh - Nghệ từ đầu, như để nghị của một số 
sĩ phu đương thời, thì chắc chấn thủ đô Huế không bị cô lập nhanh 
như vậy. 


4. Việc định đô Huế đã trở thành “vấn đề lịch sử? không bàn đến. 
Còn ý đồ vua Quang Trung dời đô cả nước đến Nghệ An là việc làm 
cần thiết. Sau năm 1945, Nhà nước ta lấy Thăng Long “ngàn năm văn 
vật” làm thủ đô là hợp lòng dân với quy luật giữ nước trong thời đại 
ngày nay. 


Huế, thúng 9 năm 1996 


217 


TƯ TƯỞNG YÊUNƯỚC _ 
TRÊN ĐẤT THỪA THIÊN HUẾ 
(THỜI KỲ 1802 - 1885) 
PHẠM HỒNG VIỆT 


tưởng Việt Nam. Tư tưởng yêu nước xuyên suốt trong toàn bộ lịch 

sử dân tộc, được nuôi đưỡng và phát triển từ thời đại này sang 
thời đại khác, từ giai đoạn này sang giai đoạn khác - đù ở mỗi thời 
đại, ở mỗi giai đoạn có thể được biểu hiện ở những dạng khác nhau. 


Lịch sử Việt Nam từ 1802 đến 1885 là thời kỳ triều Nguyễn quản 
lý đất nước. Triều Nguyễn tổn tại cho đến khi Bảo Đại thoái vị (30-8- 
1945) nhưng kể từ 1884 trở đi (6-6-1884), với Hiệp ước Patơnốt, chủ 
quyên dân tộc đã không còn được giữ gìn cho đến Cách mạng tháng 
Tám 1945. 


((Í ư tưởng yêu nước là nội dung chủ yếu trong dòng chảy của tư 


Trong bài này, chúng tôi không bàn vềể tư tưởng yêu nước trên 
phạm vi toàn quốc mà chỉ giới hạn vấn đề ở Thừa Thiên Huế. Dù vậy, 
cũng cần phải tính đến một điểm nổi bật: trong thời gian 1802 - 1885 
Huế là kinh đô của cả nước. Vì thế tư duy của vua quan triều đình Huế 
không chỉ có ảnh hưởng đối với Thừa Thiên Huế mà còn đối với cả 
nước. Do đó, khi nói về “tư tưởng yêu nước trên đất Thừa Thiên Huế” 
không thể không để cập đến thái độ trách nhiệm của các vua triểu 
Nguyễn đối với đất nước. Cùng với các nhà vua là các quan lại. Phân 
tích tư tưởng yêu nước của các ông quan triểu Nguyễn là một công việc 
lâu dài, phức tạp. Vả lại vấn đề đó không thuộc phạm vi trách nhiệm của 
đề tài. Chúng tôi - trong bài viết của mình - chỉ đễ cập đến những ông 
quan tiêu biểu cho tỉnh thần yêu nước vốn là người Thừa Thiên Huế trong 
thời kỳ lịch sử đã được xác định. Đương nhiên tình cảm yêu nước không 
chỉ được biểu hiện trong tư duy, hoạt động của vua, quan, sĩ phu, trí 
thức mà còn được thể hiện trong ý thức, trong hành động của nhân dân. 


Tỉnh thần yêu nước đối với mỗi người cũng như đối với nhiễu 
người, đối với cá dân tộc được biểu hiện qua trách nhiệm xây dựng - 


218 


phát triển đất nước và qua ý thức bảo vệ chủ quyển dân tộc, được 
biểu hiện qua thử thách từ hai nhiệm vụ nói trên. 


Thời kỳ lịch sử 1802 - 1885 trải qua hai thử thách lớn: xây dựng, 
mở mang đất nước thành một quốc gia hùng cường ở nửa đầu thế 
kỷ XIX và bảo vệ chủ quyền dân tộc trước sự bành trướng của tư 
tưởng phương Tây. Chúng tôi trình bày vấn để gắn liền với hai thử 
thách đó. 


1. Thái độ và trách nhiệm của các vua triều Nguyễn đối 
với đất nước: 


Từ nửa sau thế kỷ XIX sang thế kỷ XX, sự bức xúc về bi kịch mất 
nước đã ảnh hưởng đến các nhận định với những lời lẽ khá nặng nề 
đối với các vua triều Nguyễn. 


Ý kiến phổ biến xưa nay là thường phê phán thái độ nhu nhược 
và hành động “bán nước” của các vua triều Nguyễn và xem vua Gia 
Long là nhân vật đã “cõng rắn cắn gà nhà”. Tại một hội thảo khoa 
học về triều Nguyễn ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1992, không có 
tác giả nào biện hộ cho việc Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm. Nhưng 
tại hội thảo khoa học cũng về triều Nguyễn tổ chức tại Huế, có tác giả 
lập luận rằng trong “cuộc chiến tranh phong kiến, khi yếu người có 
thể cầu viện lực lượng bên ngoài”, 


Trong tham luận của mình, Giáo sư Trần Văn Giàu viết: “Nói 
rằng nhà Nguyễn “bán nước” thì không phải. Tự Đức cũng không “bán 
nước”. Chữ “bán nước ” không phải ai khác hơn là chính Tự Đức đưa 
ra. Tự Đức cho mình là người “khí đân mãi quốc” và xấu hổ đến muôn 
đời. (Khí dân trừ triểu cưu, mãi quốc thế gian binh). Tự Đức đã “tự 
phê bình” rất nghiêm khắc, nhưng thực ra chúng ta không nên dùng 
chữ “mãi quốc” đối với Tự Đức. Đó là bi kịch của họ?. 


Từ trong thực tiễn lịch sử, có thể nghĩ rằng, các vua triều Nguyễn 
từ Gia Long đến Tự Đức - mà trước hết là Gia Long và Minh Mạng, có 
ý thức chủ quyển dân tộc và có trách nhiệm đối với đất nước. 


Ý thức đó được thể hiện trong những công việc cụ thể: Sau khi 
đánh bại Tây Sơn, các vua Gia Long và Minh Mạng đã làm tất cả 


* Và tư tưởng “thực tiễn” và tư tướng “giáo điều” của triểu Nguyễn. Xem: Ký yếu số 
3, Chương trình nghiên cúu triều Nguyễn, Đại học Sư phạm Huế, tr, 55. 
? Trần Văn Giàu, Vải nhận xét uễ thời nhà Nguyễn. 
Xem: Những uấn để uăn hóa - xã hội thời Nguyễn, Nxb Khoa học xã hội, 1992, 
tr. 19. 


219 


những gì có thể làm được để tiếp tục sự nghiệp thống nhất đất nước 
được bắt đầu từ thời Nguyễn Huệ. 


Về phương diện lành thổ quốc gia, dưới thời Gia Long và Minh 
Mạng đất nước đã thống nhất hoàn chỉnh từ Nam Quan đến Cà Mau. 


So với các triều trước, đưới triểu Nguyễn, nước Việt Nam rộng lớn 
hơn hết, không những chỉ rộng lớn hơn hết về phương diện lãnh thổ 
mà về phương điện hành chính cũng thống nhất hơn hết. Được như 
vậy là do có nhiều biện pháp của Gia Long, đặc biệt là của Minh 
Mạng. Dưới thời Minh Mạng, các trấn được đối ra tỉnh (có 31 tỉnh), 
triểu đình trực tiếp nắm các tỉnh. Về chủ quyển quốc gia, triểu 
Nguyễn không chỉ sâu sát trên đất liền mà còn rất quan tâm đến các 
vùng hải đảo. Trong một bài báo “Dấu tích đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa) 
trên lịch sử Việt Nam ta” trên báo “Tiếng Dân” số ra ngày 23-7-1938, 
cụ Huỳnh Thúc Kháng viết: “Triểu Nguyễn từ đời Minh Mạng về trước 
rất lưu tâm về mặt quốc phòng, không chỉ về biên giới lục địa như 
Xiêm La, Cao Miên, săn sóc mở mang, mà về đường bải phận có 
thuyển quan phái đi khảo sát và giao thiệp với các xứ ngoài hơn”. Cụ 
Huỳnh còn cho biết đảo Hoàng Sa được nhiều lần nói đến trong các 
sách được viết, được biên soạn đưới thời Nguyễn. 


Trong Quốc Triêu chánh biên có ghỉ: “Tháng 6-1835 (thời Minh 
Mạng), lập đến thờ Hoàng Sa ở bãi biển tỉnh Quảng Ngãi. Bãi Hoàng 
Sa ngoài biển có cây cối rậm tốt, trong cồn có giếng, phía tây nam có 
cổ miếu có bia khắc bốn chữ: “Vạn lý ba bình”. Ngài (Minh Mạng) sai 
lập miếu dựng bia, đàng trước xây các bình phong ...”Ÿ, 


Ý thức về chủ quyển dân tộc, trách nhiệm đối với đất nước của các 
ông vua đầu triều Nguyễn được biểu hiện trước hết ở việc khẳng định 
cương giới lãnh thổ rộng lớn và chủ quyển quốc gia, củng cố sự thống 
nhất đất nước. Trách nhiệm đối với đất nước của các ông vua triểu 
Nguyễn còn biểu hiện ở sự lo lắng với cương vị đứng đầu đất nước, tổ 
chức bộ máy nhà nước có quy củ, khẩn hoang khai phá, bảo vệ biên 
cương, đặc biệt là trong chiến lược phòng thủ và bảo vệ đất nước ở 
phía Nam và phía Tây. Đã 30 tuổi mới lên ngôi vua cho nên Minh 
Mạng rất am hiểu việc triểu chính. Có khi xong buổi châu, nhà vua 
còn giữ các quan đại thần ở lại bàn việc kinh lý, hỏi những sự tích cổ 
xưa, những nhân vật và phong tục ở các nước xa lạ. Có đêm khi thắp 
đèn xem chương, sớ, đến trống hai, trống ba mới thôi. Nhà vua nói: 


3 Quốc triều chánh biên, Sài Gòn, 1971, tr. 197. 


220 


“Lúc trẻ mạnh mà không sửa sang mọi việc, thì rồi đến già yếu, mỏi 
mệt còn làm gì được. Bởi vậy trẫm không dám lười biếng”. 


Một phương châm cai trị của các vua nhà Nguyễn là “câu chính”, 
nghĩa là chú tâm lo việc nước. Buổi lâm triều vua phải có mặt từ sớm, khi 
bãi triều vua phải là người đi ra sau cùng. Các vua sâu sát với công việc. 
"Tất cả các báo cáo, thạm chí về các vụ án xây ra ở Sơn Tây, Nam Định, 
vua đều coi là phê “được” hay “không” được. Các vua nhà Nguyễn cũng 
dành nhiều tâm lực cho việc điều hành công cuộc khai phá, mở mang 
đất nước. “Công cuộc khai phá vùng đất mới phía Nam và việc mở rộng 
bờ cõi đất nước ta cho đến mũi Cà Mau và vùng hải đảo là thuộc công 
lao của các vua chúa triều Nguyễn đã lãnh đạo nhân dân thực hiện”Š, 


Các vua Nguyễn cũng rất có ý thức làm cho nên văn hiến dân tộc 
ngày càng phong phú. Điều này được thể hiện trong việc xây đựng 
nhiều công trình kiến trúc, viết sử sách, sửa sang các đến thờ, miếu 
mạo. Có thể xem Quốc sử quán như là cơ quan văn hóa lớn nhất của 
triều Nguyễn ở kinh đô Huế. Nhà vua đã cử những quan to, có tên 
tuổi, được tin cậy, có khi là hàng nhất phẩm ở triều đình tham gia 
biên soạn sách lịch sử. Về việc viết quốc sử, Minh Mạng đã xuống 
chiếu: “Nước có sử là để ở đời nay mà truyền lại đời sau. Nên cố gắng 
làm sao cho bút pháp được đúng đắn, vựng biên không thiếu sót”Ê. Tự 
Đức đã chủ trương biên soạn cho bằng được một số bộ sử của nước 
nhà, của dân tộc từ thời lập quốc cho đến các triểu đại về sau. Bộ sách 
được viết mang tên Việt sử thông giám cương mục. Dưới thời Nguyễn 
đã xuất hiện nhiều tác gia sử học uyên bác như Phan Huy Chú, Trịnh 
Hoài đức, Lê Quang Định. Ý thức dân tộc cũng được biểu hiện trong 
việc biên soạn các sách địa lý. Công việc này đã được chú ý ngay từ 
đầu nhà Nguyễn. Gia Long sai quan Binh bộ Thượng thư là Lê Quang 
Định kê cứu ở trong các trấn doanh, từ Lạng Sơn đến Hà Tiên, sem 
sơn xuyên hiểm trở, đường sá xa gần, sông bể, cầu quán, chợ búa, 
phong tục, thổ sản, có những gì làm thành sách Nhứt thống địa dư 
chí để dâng lên. Đến năm Bính Dần (1806), việc biên soạn bộ sách 
gồm 10 quyển nói trên được hoàn thành. Năm Đinh Sửu (1817), Gia 
Long lại cử Hữu tham tri bộ Công Nguyễn Đức Duyên và Tả tham tri 
Đoàn Viết Nguyên làm sách Duyên hải lục, nam đến Hà Tiên, bắc đến 


4 Minh Mệnh chính yếu, quyễn Cân chính, Xem thên: Trân Trọng Kim, Việt Nam 
sử lược, quyển II, Nxb Trung tâm Học liệu, Sài Gòn, 1971, tr. 188. 
Š Trần Bạch Đăng, Nhện thức lại uấn đã đánh giá triểu đại nhà Nguyễn. 
Xem: Những uấn đề uän hóa - xa hội thời Nguyễn, Sảd, tr. 23. 
® Minh Mạng chính yếu, tập I, 1972, tr. 63. 


221 


Yên Quảng. Các cửa biển sâu hay cạn, đường sá xa hay gần đều chép 
vào sách. Bộ sách gồm 2 quyển, chép cả thầy 4 đinh, l5 trấn, 143 của 
biển, dài 5.902 đặm (mỗi đặm bằng 540 trượng). 


Dưới thời Gia Long, văn quốc âm cũng thịnh đạt. Đôi khi, Gia 
Long cũng dùng chữ Nôm để làm văn tế. Nhiều tác phẩm chữ Nôm có 
giá trị xuất hiện: văn tế tướng sĩ (do Nguyễn Văn Thành chủ tế), 
truyện iioa Tiên của Nguyễn Huy Tự, Truyện Kiêu của Nguyễn Du... 


Các vua Nguyễn rất quan tâm đến việc thờ cúng các vị anh hùng 
dân tộc, những người có công lao với đất nước. Hàng năm triều đình 
cho tổ chức lễ hội trang trọng ở đên Hùng, đến Hai Bà Trưng, Bà 
Triệu. Các vua Nguyễn coi trọng việc lập bàn thờ các vị đế vương như 
Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành, Lý Thái Tổ, Trần Thái Tông, Trần 
Nhân Tông, Lê Thái Tổ... Năm 1809, Gia Long ban sắc thần cho các 
xã để thờ Thành Hoàng. Các vua Nguyễn cũng rất có ý thức về chủ 
quyền quốc gia trong quan hệ với các nước khác. Trong khu vực Đông 
Nam Á, Việt Nam dưới triểu Nguyễn là một quốc gia hùng mạnh mà 
các nước khác phải kiêng nể. Đối với Trung Quốc, tuy vẫn giữ lệ cầu 
phong như các vua chúa các thời đại trước, nhưng đến thời Tự Đức 
nhà vua không phải thân hành ra Bắc nhận lễ tuyên phong và vua 
Tàu phải đồng ý cử hành lễ tuyên phong tại Huế. Vua Tự Đức cũng bỏ 
hẳn việc quan ta phải lạy quan Tàu cũng như việc vua phải đích thân 
đến sứ quán Trung Quốc để tạ ơn sau lễ tuyên phong. 


Điều day dút trong tư duy của các vua Nguyễn với mục đích bảo vệ 
chủ quyền quốc gia - nhiều hơn hết. - là trong quan hệ với Pháp. Chắc 
không phải đơn giản mà Gia Long đã chọn Minh Mạng kế ngôi vua. 
Phải mang ơn dựa vào giáo sĩ và tư bản Pháp để đánh Tây Sơn, nên 
khi ở ngôi hoàng đế, Gia Long cố sức giữ quan hệ êm thấm với Pháp, 
tỏ ra ưu đãi người Pháp - nhưng thực lòng, nhà vua “ngày đêm suy 
nghĩ” về hiểm họa mà người Pháp có thể gây ra đối với chủ quyển đân 
tộc, cân nhắc việc chọn người kế tục ngôi vua. Gia Long đã chọn Minh 
Mạng, trong lúc về nguyên tắc là phải truyền ngôi cho con Hoàng tử 
Cảnh. Khi Nguyễn Văn Thành và Lê Văn Duyệt thắc mắc về quyết 
định chọn Minh Mạng, Gia Long giải thích: “Khi người ta chết mà còn 
để lại những món nợ trên đời, thì chủ nợ thường đến hỏi nợ ở con 
mình chứ không phải ở cháu mình. Trẫm thấy không sai gì khi chọn 
một đứa con mà không chọn một đứa cháu””. Giáo sư Nguyễn Phan 


7 Trương Vĩnh Ký dẫn trong Cours d'histoire annarite à Iuenge dee écoles de la 
Basse Conchinchine; 2 vol, I”°éd, Sài Gòn, tr. 255, 


222 


Quang nhận xét rằng: “Gia Long quyết chọn Minh Mạng, vì thấy ở 
Minh Mạng có đủ bản lĩnh vổ tuột món nợ lớn mà Gia Long đã trót 
vay của người Pháp và giáo sĩẺ, 


Trong giờ phút hấp hối, Gia Long trối lại cho Minh Mạng hai điều: 


- Bảo đảm thường xuyên một đội lính gác 50 tên để coi sóc, bảo 
vệ lăng mộ của Bá Đa Lộc. 


- Không được khủng bố những người theo một trong ba tôn giáo 
đang lưu hành trong nước: Nho, Phật, và Gia Tô. Vì như lời Gia Long 
dặn: “Cả ba tôn giáo đó đều tốt như nhau, và việc khủng bố tín 
ngưỡng bao giờ cũng tạo cơ hội cho những cuộc biến động và gây thù 
oán trong dân gian, lại thường khi làm sụp đổ ngôi vua”°. 


Trong bị kịch của Gia Long, có thể nhận thấy một sự day dút về 
việc bảo vệ chủ quyển dân tộc. Nhưng rồi cuối cùng nước vẫn mất. Tư 
bản Pháp vẫn xâm chiếm Việt Nam. Các vua Nguyễn không “bán 
nước” nhưng đã để “mất nước”. Nguyên nhân mất nước ở thế kỷ XIX 
đã có bao nhiêu sách vở bàn luận và một số vua quan nhà Nguyễn 
cũng chẳng thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng có điểu là chúng tôi 
thấy có thể đồng tình với ý kiến của giáo sư Hẻ Song: 


“Những thế hệ tiên bối nửa sau thế kỷ XIX, về mặt tư tưởng 
không chỉ có điểu hạn chế mà còn có nhiều điều tích cực đáng quý 
trọng. Đó là, dù vua quan, sĩ tử hay thứ đân, tất cả đều có ý thức khẳng 
định trước quân thù: Việt Nam là một quốc gia độc lập, thống nhất có 
chủ quyền, một quốc gia có chính lệnh, kỷ cương, pháp luật. Tất cả cũng 
đều khẳng định rằng trên mảnh đất mà họ chiến đấu bảo vệ, nhiều 
vương triều trước đây đã kế tục nhau, bằng văn trị và võ công, tạo dựng 
nên một nền văn hiến mà họ phải gìn giữ. Do đấy, cha ông chúng ta 
đã chiến đấu với tư thế của một quốc gia, một dân tộc, một cộng đồng 
người với một lý tưởng chưng, chứ không phải là một cuộc chiến đấu 
riêng lẻ của những buôn làng hay những bộ lạc kình địch nhau”!9, 


Chính vương triểu Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XI đã cùng với 
nhân dân cả nước góp phần vào việc tạo dựng tiếp tục, bôi đắp liên 


° Nguyễn Phan Quang, Đánh giá triêu Nguyễn ở nửa đầu thể kỷ 19. Kỷ yếu Sử học 
số 1, Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1977, tr. 284. 

* A. Launay dẫn trong: Histoire générdÌe đe la Société deg missions étrangères, t. I1, 
Paris, 1894, tr, 494. 

Dẫn lại của Nguyễn Phan Quang, Sđd, tr. 285. 

!® Hồ Song, Thử nhìn lại sự thất bại của nhôn đân ta nửa sau thể kỷ 19. Xem: Kỷ 
yếu số 2, Chương trình nghiên cứu triểu Nguyễn, Đại học Sư phạm Huế, 1993, tr.39. 


223 


tục “một quốc gia độc lập thống nhất, có chủ quyền, một quốc gia có 
chính lệnh, kỷ cương, pháp luật”, “một nền văn hiến phải được gìn 
giữ". Giáo sư Hồ Song bàn tiếp: “Những nét tích cực nói trên, không 
chỉ riêng dân tộc ta mới có, nhưng không phải bất cứ nơi nào cũng 
có... Nếu không có những nét tích cực nói trên, cuộc kháng chiến của 
nhân dân ta nửa sau thế kỷ XIX sẽ không có cánh tượng hùng tráng 
và cảm kích lòng người như chúng ta đã biết, và thất bại sẽ là cơ hội 
phân liệt, tan vỡ hoàn toàn của quốc gia dân tộc ”!', 


2ø. Tư tưởng yêu nước của một số ông quan dưới triều Nguyễn. 

Gắn bó với triều Nguyễn, có không ít các quan lại, sĩ phu rất tận 
tâm với nước. Trong phạm vi đề tài, chúng tôi không để cập đến tỉnh 
thần yêu nước của mọi ông quan triều Nguyễn mà chỉ bàn đến các 
nhân vật có nguồn gốc quê hương Thừa Thiên Huế như Nguyễn Tri 
Phương, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Lộ Trạch, Tôn Thất Thuyết... 

Những nhân vật nói trên biểu hiện tỉnh thần yêu nước của họ ở 
các đạng thức khác nhau: hy sinh không tiếc thân mình để bảo vệ độc 
lập và chủ quyển dân tộc; tích cực khai khẩn mở mang phát triển đất 
nước; đối mới, cải cách để mong góp phần cứu vãn tình hình nguy nan 
của đất nước và tìm đường cho sự phát triển đất nước. 


Có thể xem Nguyễn Tri Phương và Tôn Thất Thuyết là đại biểu 
cho tỉnh thần xả thân cứu nước trong hàng ngũ quan lại. 

Để bảo vệ Tổ quốc, tại Chí Hòa - Nguyễn Tri Phương bị thương và 
em ruột ông là Nguyễn Duy tử trận. Tại Hà Nội, con trai Nguyễn Tri 
Phương là Nguyễn Lâm và bản thân ông bị thương ở bụng, từ chối sự 
cứu chữa của giặc Pháp, đã hy sinh. 

Ở trận Kỳ Hòa, hình ảnh Nguyễn Tri Phương được Thomazi trong 
sách Ủa conquête de ÌˆIndochine tái hiện như sau: 

“Quân Việt chống cự rất dũng cảm và bị tổn thất cả ngàn người. 
Đại tướng Nguyễn Tri Phương bị thương ở tay, em ông là Tán lý 
Nguyễn Duy tử trận cùng với Tôn Thất Tri. Phạm Thế Hiển cũng bị 
thương. Tuy mình mang thương tích, Nguyễn Tri Phương và Phạm 
Thế Hiển vẫn liêu chết phá vòng vây của Pháp ...”2, 

Ở trận đánh giữa Hà Nội, hình ảnh Nguyễn Tri Phương được ghi 
lại trong gia phả nhà họ Nguyễn: “Cụ cùng con là phò mã Nguyễn Lâm 
đốc suất quân ra phía cửa đông Nam vượt lên thành chống giặc. Phò mã 


1 Hồ Song, Thử nhìn lại sự thất bại của nhân dân ta nửa sau thể kỷ 19, T1ảg. 
12? Dẫn lại của Đào Văn Vỹ, Nguyễn Trì Phương, xuất bản năm 1974, tr. 16. 


224 


bị một phát đạn vào đầu chết ngay. Cụ cũng bị thương. Người Pháp 
đem thuốc vào buộc, cụ đều rút ra, đưa đồ ăn vào, cụ đều phun nhổ không 
nuốt và nói: “Bây giờ nếu ta chỉ gắng lây lất, mà sống, sao bằng thung 
dung chết vì việc nghĩa”. Cụ mất ngày 20-12-1783. Sự hy sinh của Nguyễn 
Tri Phương, của em ruột cụ là Nguyễn Duy, của con cụ là Nguyễn Lâm 
đã được lịch sử ghi nhận bằng dòng chữ vàng: “Nhất gia tam kiệt”. 


Trong thời gian Pháp tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt 
Nam (ở giai đoạn cuối), Tôn Thất Thuyết như là người chủ chốt thuộc 
phái chủ chiến của triểu đình. “Chủ chiến” có nghĩa là không đầu hàng, 
không can tâm chấp nhận ách thống trị của ngoại bang. “Chủ chiến” lúc 
bấy giờ là thái độ có trách nhiệm đối với chủ quyền của dân tộc. Xuất 
phát từ động cơ vì nước, Tôn Thất Thuyết có thể làm tất cả: cùng 
Hoàng Eế Viêm phối hợp với quân Cờ Đen Lưu Vĩnh Phúc phục binh 
giết chết võ quan Pháp Fancis Garnier, phản đối Hiệp ước Hácmân 
(Harmand, 25-8-1883), tích cực chuẩn bị lực lượng - sau hiệp ước 
Patơnôt để tiến hành cuộc chiến đấu chống Pháp. Tôn Thất Thuyết trở 
thành đối tượng cần thanh toán hàng đâu của người Pháp. Ngày 22-5- 
1885, Freycinet, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp đại điện cho Khâm sứ Huế 
nói: “Không thể không trừng phạt hành vi của viên Thượng thư bộ Binh 
nước Nam”. Cùng với Hàm Nghi, kế từ năm 1885, Tôn Thất Thuyết đã 
phát động và tổ chức phong trào Cần vương để giành lại nước đã mất. 


Trong khi bị kịch của lịch sử sau nửa thế kỷ XIX, khi đất nước 
chưa có được những giai cấp mới tiên tiến, chưa có giai cấp vô sản và 
học thuyết Mác - Lênin thì những nhân vật có tỉnh thần, thái độ như 
Nguyễn Tri Phương, Tôn Thất Thuyết là đại biểu cho tư tưởng yêu 
nước Việt Nam, là những giá trị của dân tộc. Lúc bấy giờ chưa thể 
tách rời tư tưởng yêu nước với tư tưởng trung quân. Có lần, sau khi 
quân Pháp rút khỏi Đà Nẵng để vào đánh chiếm Gia Định, vua Tự 
Đức hỏi Nguyễn Tri Phương: “Hòa”, “Chiến”, “Thủ” nên thế nào? Ông 
tâu: “Người Pháp đã giỏi về binh cơ lại thêm có tàu mạnh, súng hay 
mình thủ thì hơn, chớ đánh thì bất lợi. Nhưng đạo làm tôi phải hết 
lòng trung với nước, như kẻ hạ thần này, nếu ra hòa với người ta, thật 
lấy làm nhục lắm! Còn đánh mà không hơn được lại là cái tội của ngu 
thần. Vậy xin theo ý hoàng thượng sở định, ngu thần cũng xin cúi 
mình hết sức cho đến lúc chất thì thôi, chớ có đâu đám tiếc thân giàP. 


Vua Tự Đức phán: “Nhận thấy rõ cái lòng trung thành của khanh, 
ai nghe mà không chảy nước mắt”$, 


'® Đào Đăng Vỹ, Sđd, tr. 98 - 99. 


225 


Lòng trung quân của Tôn Thất Thuyết thể hiện ở việc phò tá 
Hàm Nghi. Nhưng lịch sử đã chứng giám Tôn Thất Thuyết chỉ hết 
lòng thờ các ông vua yêu nước, không thỏa hiệp với thực dân Pháp. 


Trong tác phẩm Lịch sử nước ta, Chủ tịch Hỗ Chí Minh đã đành 
những từ vừa cô đọng, vừa quý báu khi viết vê Nguyễn Tri Phương; 
“tôi trung”, “tiết nghĩa", “rạng cùng tuyết sương”, “cùng thành còn 
mất”, “làm gương để đời”. 

..Nước ta có nhiều kê tôi trung 
Tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương. 
Hoàng Diệu uới Nguyễn Trị Phương 
Cùng thành còn mốt, làm gương để đời. 


Trong lịch sử đân tộc nước ta, “tôi trung” không thiếu, nhưng 
“lòng tiết nghĩa” sống chết với thành, với chủ quyển đân tộc - thì có 
thể nói Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu đã thuộc loại tiêu biểu và 
đạt đến phẩm chất điển hình”, 


Năm 1947, từ Việt Bắc, trong một bức thư gửi cụ Ưng Úy là thành 
viên trong hoàng tộc và nguyên là Thượng thư bộ Lễ của triểu đình 
Huế, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Xin mời cụ tham gia kháng chiến 
để chúng ta tiếp tục sự nghiệp bỏ dở của các cụ tiền bối: Hàm Nghị, 
Thành Thái, Duy Tân - là đánh đuổi thực dân Pháp để giành độc 
lập cho dân tộc, cho “Tổ quốc”. 


Nếu không tách rời những giá trị trong cuộc đời của Tôn Thất 
Thuyết với sự nghiệp cứu nước của vua Hàm Nghỉ thì có thể xem sự 
trân trọng trên đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là sự trân trọng 
đối với Tôn Thất ThuyếtŠ. 


Một biểu hiện khác về tư tưởng yêu nước của quan lại triểu 
Nguyễn trong nửa đâu thế kỷ XIX là ra sức khai khẩn, mở mang đất 
nước. Số quan lại có công này không ít, trong đó có Nguyễn Tri 
Phương. Nguyễn Trí Phương có nhiễu công lao trong việc khai hoang 
lập ấp. Cụ đã dày công thực hiện chính sách khai khẩn xứ Nam Kỳ, 
lập đồn điển, tổ chức phá rừng cày ruộng, xây dựng làng xóm trong 


!“ Phạm Hồng Việt, Nguyễn Trì Phương qua lời bình giải của Chủ tịch Hồ Chí 
Mini, Ban Khoa học kỹ thuật Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu khoa học Nhóm chủ chiến trong 
triểu đình Huế, Kỷ yếu về Nguyễn Trì Phương, Huế, 1890, trang 12. 

15 Phạm Hồng Việt, Yêu cầu giáo đưãng uà giáo dục khi giảng uê Tôn Thất Thuyết; 
Đại học sư phạm thành phố Hỗ Chí Minh, Kỷ yếu khoa học Nhóm chủ chiến trong 
triêu đình Huế, 6-1996, tr. 12B. 


226 


một quy mô rộng lớn, cùng với những nỗ lực rất lớn của Lê Văn 
Duyệt, Nguyễn Văn Thoại... những cố gắng của Nguyễn Trí Phương 
đã góp phần biến đất Nam Kỳ thành vùng trù phú, sản xuất lúa gao 
dồi dào. Nguyễn Tri Phương đã thực hiện chính sách đổn điển (dựng 
các đồn lính bên các sở ruộng đất lớn, nên mới có tên “đồn điển” - 
ruộng có đồn lính canh phòng). 


Một biểu hiện khác của tỉnh thần yêu nước trên đất Thừa Thiên 
Huế trong thời gian đang nói, đó là tư tưởng canh tân, cải cách của 
Đặng Huy Trứ, Nguyễn Lộ Trạch... 


Đặng Huy Trứ (1852 - 1847) là một trí thức lớn, sống giản dị, gần 
gũi với nhân dân, khẳng khái, tận trung, liêm khiết. Ông xuất thân từ 
“Cửa Khống sân Trình” nhưng lại có những tư tưởng đổi mới, cách tân 
khá toàn diện và sâu sắc: cách tân để cứu nước, để chống ngoại xâm, 
bảo vệ độc lập của Tổ quốc, cách tân để cứu đân thoát khỏi cảnh 
nghèo. Đặng Huy Trứ kiên trì bảo vệ nguyên tắc bảo vệ nền độc lập 
dân tộc, chống Pháp triệt để nhưng vẫn chủ trương học tập khoa học 
kỹ thuật của Pháp, của phương Tây. Ông nêu cao tư tưởng “dân vi 
bảo”, triệt để chống tham nhũng, sống thanh liêm. Ông là một vị 
quan khác thường, cai trị dân mà lại yêu thương dân, tự coi mình là 
“thứ dân chỉ tử”, yêu thương dân như con yêu cha mẹ, hết lòng lo cho 
“dân; tự nguyện cùng gia đình nhịn ăn để cứu đói; lập nghĩa trang 
chôn cất những hài cốt vô thừa nhận, cắt tóc cải trang đi ra nước 
ngoài mua vũ khí, học đóng tàu biển, học cách tự cường tự trị của các 
nước; đi buôn gây tài chính cho quốc gia, mở hiệu ảnh, nhà inlÊ, 


Phan Bội Châu xem Đặng Huy Trứ là một trong những người 
“trồng mắm khai hóa đầu tiên ở Việt Nam”. 


Một nhân vật có tư tưởng yêu nước và tiến bộ khác là Nguyễn Lộ 
Trạch (1853 - 1895), người huyện Hương Điển. Không chịu theo lối 
mòn khoa cử, Nguyễn Lộ Trạch chú tâm tìm đọc các tân thư, hướng 
tâm nhìn ra thế giới. Tuy không giữ một chức vụ gì, nhưng ông 
thường xuyên quan tâm tha thiết đến vận mệnh đất nước trước họa 
xâm lăng của tư bản phương Tây. Ông có viết hai bản điều trần gọi là 
“Thời vụ sách Thượng và Hạ” (Kế sách về thời vụ I và II) vào năm 
1877 và 1882. Trong tác phẩm nói trên Nguyễn Lộ Trạch đã vận dụng 
thực tế lịch sử, phân tích vấn để một cách biện chứng. Theo ông, con 
đường tất yếu của nước ta là phải mở rộng cửa ra bên ngoài để học hỏi 


'® Phạm Tuấn Khánh, Đặng Huy Trứ uà Đặng địch trai ngôn hành lục. Xem sách: 
Đặng Huy Trú, Đạng dịch trai ngôn hành lục, Hội Sử học Việt Nam 1993, tr. 5. 


32: 


và cầu viện, song điều chủ yếu là phải tự cường, tự trị. Ông kiến nghị: 
đời đô, đóng chỗ hiểm yếu để giữ vững đất nước; đưa quân lính làm 
đồn điền, tích lũy lương thảo; tỉnh tuyến, nuôi dạy quân lính cho 
mạnh; học ngón trội của Tây để chống lại Tây; mở cửa giao thiệp với 
nước ngoài. Ông tình nguyện nhận trách nhiệm đi giao dịch với nước 
ngoài để tìm đường cứu nước. Song cũng như đối với Nguyễn Tường 
Tộ, mọi ý kiến của ông đều bị triểu Nguyễn không để ý. 

Sẽ không đúng đắn và không đây đủ, nếu chỉ nói đến tư tưởng yêu 
nước của vua, quan mà không chú ý đến tỉnh thần yêu nước của quần 
chúng nhân dân. Tinh thần yêu nước đó được biểu hiện trong lao 
động; xây dựng (chúng tôi nghĩ rằng lao động của quần chúng nhân 
dân ở đây vừa có phần cưỡng bức, nhưng cũng có phần tự nguyện) các 
công trình thủy lợi (sông Lợi Nông, sông Phổ Lợi, các công trình kiến 
trúc to lớn khác). Tinh thần yêu nước đó còn biểu hiện trong các cuộc 
chiến đấu, trong các bài vè, câu ca vừa của nhân dân, vừa của những 
tầng lớp được học hành, sáng tác trong những tình huống éo le mà 
đất nước phải chịu đựng. Những tác phẩm đó có khi kêu gọi, cổ vũ, có 
những lời trách mác có nội dung yêu nước sâu sắc: 


Đôn anh uờn cũng giỏi, uõ cũng tài, 
Cớ sao cửa Thuận An Tây cướp, Trấn Bình ĐàiÊ cờ Tây treo. 
Có không ít lời ca của dân gian phê phán trách nhiệm để mất 
nước của vua, quan: 
Văn Thánh trồng thông, Võ Thúnh trông bùng. 
Ngó uô xã tắc hai hờng mù u. 
Nếu suy nghĩ những từ “Văn Thánh”, “Võ Thánh”, “Xã Tác”, “mù 
u” - có thể cảm nhận hết nỗi đau mất nước của một quốc gia có chiều 
dày văn hiến. Nỗi đau này còn được thể hiện trong nhiều câu ca khác: 
Vì ai thất thủ kính đô 
Vì ai ấu chúa phải uô chốn này? (nói chuyện Hàm Nghỉ xuất bôn). 
Tư tưởng yêu nước của đất Kinh kỳ thể hiện rất rõ trong “Vè thất 
thủ kinh đô”. Đọc lại một số đoạn trong bài về nói trên, hậu thế 


dễ dàng cảm nhận tỉnh thần cứu nước trong sự kiện ngày 4 và 5 tháng 
7-1885: 


! Nguyễn Văn Thuyên, Nguyễn Lệ Trạch. Những điều mới phát hiện. Tạp chí Xưa 
uà Nay, số 12 (12 -1995). tr. 23. 
15 Trấn Bình Đài là đồn Mang Cá ở Huế. 


228 


Quanh nha bính mã sẵn sàng 

Quyết đi giáp chiến bảo Tây bang hại mình. 
Nói cùng các 0ệ, các dinh 

“Gắng lấy khôi phục, Trấn Bình nước ta”. 
Nói cùng chư uệ chư nha 

Tôn miếu xã tắc, ông cha lưu truyền. 
Nay mình thúc thủ Tây phiên!® 

Ông cha lưu truyền, thôi nô còn chỉ. 


Từ 1802 đến 1885, từ vua, sĩ phu, dân gian trên đất Thừa Thiên 
Huế đều có ý thức trách nhiệm đối với chủ quyển quốc gia. Trách 
nhiệm đối với đất nước đó đưa đến nhiều thành tựu không thể phủ 
nhận trong sự phát triển của lịch sử dân tộc ở nửa đầu thế kỷ 19. 
Nhưng rồi trước nòng súng đại bác của chủ nghĩa tư bản Pháp, Việt 
Nam mất quyển độc lập. Tìm nguyên ngân của bị kịch này chỉ ở thời 
Tự Đức, mặc dù Tự Đức từng bị chê trách chỉ là “một thi sĩ tài ba", 
“một nhà nho uyên thâm” chứ không phải là “một vị lãnh đạo có chí 
quyết đoán”?, Đào Đăng Vỹ đã viết: “Tội nghiệp thay cho thi sĩ Tự 
Đức! Và khốn đốn thay cho nước Việt Nam”. 


Các vua nhà Nguyễn không “bán nước” nhưng để mất nước, vì ở 
giữa thế kỷ 19, chưa có được những điểu có thể có được ở giữa thế kỷ 
20: đó là sự gắn bó nhiệm vụ cứu nước của dân tộc với trào lưu chung 
của thế giới; gắn bó sâu sắc giữa cơ quan quản lý nhà nước với nhân 
dân trên cả nước; đoàn kết được mọi tầng lớn nhân dân trong cả nước; 
khắc phục được sự bảo thủ và tiếp nhận được sự canh tân đổi mới. 


Mặc dù vậy, những giá trị tư tưởng yêu nước từ 1802 đến 1885 
trên bình diện toàn quốc nói chung và ở Thừa Thiên Huế nói riêng 
vẫn có giá trị thực tiễn, đã góp phần làm cho đất nước một thời hùng 
cường trong phạm vị khu vực. Và những tấm gương xả thân vì nước 
của gia đình Nguyễn Tri Phương, của gia đình Tôn Thất Thuyết, của 
rất nhiều người hữu danh và vô danh khác, ý thức canh tân, cải cách 
của Đặng Huy Trứ, Nguyễn Lộ Trạch... vẫn là đi sản sáng giá trong 
kho tàng di sản tư tưởng của dân tộc thời quá khứ. Của quý ấy vẫn 
còn giá trị trong hiện tại và tương lai. 


! “Thúc thủ Tây phiên” ý nói đầu hàng giặc. 

Tôn Thất Thuyết từng nói với quân lính: “Thừa nhận Hiệp ước 1884 là dâng nước 
Nam cho kế địch. Đành rằng hòa bình là quý, nhưng không lo khôi phục sẽ mang tiếng 
là bỏ giang sơn của tiên triểu dày công xây dựng, và có tội với hậu thế” (Phạm Văn 
Sơn, Việt Nam cách mạng cận sử, 1963, tr. 44). 

?° Đào Văn Vỹ, Sđd, tr. 108. 


229 


THỪA THIÊN HUẾ TRONG SỰ NGHIỆP 
ĐẦU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 


LÊ VĂN ANH, NGUYÊN VĂN HOA 


1. Từ năm 1306 đến 1471, không dưới 15 lần vua Chiêm xua quân 
qua biên giới đánh Hóa Châu. Dân Hóa Châu nói chung, Thuận Hóa 
nói riêng, trong hoàn cảnh bị đe dọa thường trực, ở vị trí đầu sóng 
ngọn gió, không thể trông chờ vào sự bảo vệ của thế lực trung ương ở 
xa, đã tổ chức chiến đấu bảo vệ làng xóm, báo vệ Tổ quốc. Đặc biệt 
trong thế kỷ XV, quân đân Thuận Hóa đã hăng bái chiến đấu chống 
quân xâm lược Minh dưới ngọn cờ lãnh đạo của Lê Lợi. Năm Định 
Mùi, Lê Lợi có lời dụ khen ngợi quân dân Thuận Hóa như sau: “Trước 
bia... Chiêm Thònh trúi mệnh lấn bờ cỗi ta, ông cha các ngươi đã đem 
lòng thành quy thuận lo báo nhà nước, đánh bại quân giặc, lấy lại đất 
đai, tiếng thơm cây cỏ, sử sách còn ghỉ. Ngày nay người Minh bất đạo, 
trên trái lòng người, lạm dụng uũ lực, cốt mở đất đai khiến dân ta 
phải lầm than hơn hai chục năm rồi. Phòùm các kinh lộ của ta, chưa 
thấy ai phải lòng ra súc để dựng chiến công, thế mà các người là bê 
tôi nơi phên dậu lại biết nhớ công sức của cha ông trước, hết lòng 
trung thành uới nhà uua, lệp được chiến công, trung thònh như thế 
thật đáng khen”). Đúng như nhận xét của Việt Hồng: “Kể £ữ sưu khi 
Công chúa Huyền Trên “mượn màu son phấn” để "trả nợ Ô - Lý”, đất 
Thuận Hóa không chỉ uê lại uới bản đô Tổ quốc mò đã đánh Chiêm, 
chống Minh (chúng tôi nhấn mạnh LVA - NVH), khai hoang phục hóa, 
mở rộng diện tích, gia địa thế ổn định, tạo đà phát triển cho các thời 
hỳ ouễ sưu của lịch sử”. 


2. Từ năm 1786 - 1802, đất Thuận Hóa gắn bó với triều đại Tây 
Sơn, từng chứng kiến việc lên ngôi hoàng đế Quang Trung, mở đầu 
triều đại Tây Sơn, Huế trở thành kinh đô chính thức của Tổ quốc kể 


1 Dẫn theo: Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập 1 (1930 - 1954), Nxb Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, tr. 4. 

? Việt Hồng, 73086 - 1996 - Những chặng đường lịch sử, Tạp chí Huế xưa oà Nay, Số 
đặc biệt 1306 - 1996, 1996, tr. 4. 


230 


từ khi Nguyễn Huệ lên ngôi vua. Kinh đô Huế trở thành đâu não của 
một chiến công chống xâm lược anh dũng trong thế kỷ XVIHII - đập 
tan 28 vạn quân Thanh mượn có phò Lêm che đậy âm mưa xâm lược 
nước ta. Thuận Hóa không những là địa bàn chiến lược quan trọng 
trong cuộc kháng chiến chống Thanh, là nơi thao diễn tập dượt của 
nghĩa quân Tây Sơn, nơi có tiểm lực quân sự đổi dào, nơi được bố 
phòng vững chắc mà cũng là nơi cung cấp đại bộ phận các phương tiện 
vận chuyển cho nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Bắc. Có thể nói “Thuận 
Hóa là đất căn bản vững chắc để bảo vệ thành quả của phong trào 
Tây Sơn””. Theo nhà nghiên cứu Đỗ Bang: “T liệu mà các giáo sĩ 
phương Tây ghỉ lại không cho chúng ta biết con số cụ thể của nhân 
dân Thuận Hóa đã tham gia quân đội Tây Sơn, cũng như những điểm 
cụ thể uề chính sách tuyển quân của Nguyễn Huệ. Nhưng qua đó 
chúng ta cũng hình dung được chính sách quốc phòng thời Quang 
Trung là một nên quốc phòng toàn dân uà nhân đân Thuộn Hóa đã 
tham gia lực lượng nghĩa quân rất đông đảo. Có thể nói, trong 10 ouạn 
quân lên đường trong chiến dịch diệt Thanh, ít ra có chừng non một 
nữa số người được tuyển chọn từ Thuận Hóa”. 


3. Cuộc phản công của nhóm chủ chiến triều đình Huế vào năm 
1885 là sự vùng đậy cuối cùng của vương triêu Nguyễn. Biến cố thất 
thủ kinh đô (5-7-1885) đã để lại cho nhân dân Thừa Thiên Huế trang 
sử đấm máu chứng nhân còn tổn tại trong ký ức dân gian là lễ cúng cô 
hồn, đồng thời cũng bắt đầu một giai đoạn mới cho cuộc đấu tranh 
giải phóng dân tộc với các phong trào Cần vương, Văn thân. Từ cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX từ Huế rồi Quảng Trị, phong trào Cần 
vương lan rộng khắp cả nước, đã bùng nổ trên toàn quốc. Phong trào 
Cần vương chưa đi đến thắng lợi nhưng hàng loạt sự kiện trên địa 
bàn Huế đã tiếp nối tư tưởng cứu nước của sự kiện năm 1885: phong 
trào Duy tân đầu thế kỷ XX, cuộc đấu tranh chống thuế năm 1908, 
cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916, cuộc đấu tranh bảo vệ Phan Bội 
Châu năm 1925,... dù rằng cuối cùng phong trào bị đập tắt vì ngọn cờ 
ý thức hệ phong kiến lỗi thời, giai cấp phong kiến nhìn về toàn cục đã 
trở thành lực lượng cản trở bước tiến của một đân tộc. Song trước khi 


3 Đã Bang, Những trang sử uê uang của nhân dân Thuận Hóa dưới thời Nguyễn 
Huệ”, trong cuốn Nguyễn Huệ Phú Xuân, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1983, tr. 92. 

* Đã Bang, Sđd, tr. 93. 

Š Lê Văn Anh, Đặng Văn Hỗ, Cuộc phản công của phe chủ chiến triêu đình Huế 
188õ - Thử bùn uà nguyên nhân hệ quả của nó, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học, Nhóm chủ 
chiến trong triều đình Huế uè Nguyễn Văn Tường", Đại học Sư phạm, Tp. Hỗ Chí 
Minh, 1996, tr. 166. 


231 


phong trào đấu tranh của quần chúng bắt gặp ngọn cờ mới - làm cách 
mạng với ý thức hệ tư tưởng Mác - Lênin do giai cấp vô sản lãnh đạo, 
thì dù sao phong trào Cần vương (mà nó là hệ quả nảy sinh sau thất 
bại của cuộc tấn công ngày 5-7-1885 cùng phe chủ chiến Triểu đình 
Huế) vẫn là cái cầu nối giữ vững sự liên tục trong cuộc đấu tranh vũ 
trang bảo vệ và khôi phục nền độc lập đân tộc của nhân dân ta. 


4. Tháng 4-1930, tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và Đông 
Dương Cộng sản Liên đoàn hợp nhất thành Tỉnh Đảng bộ Đảng Cộng 
sản Đông Dương Thừa Thiên Huế. Lịch sử đấu tranh cách mạng giải 
phóng dân tộc và giải phóng quê hương của nhân dân Thừa Thiên Huế 
bước sang thời kỳ mới - thời kỳ đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ tư 
tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin. Cao trào Mặt trận Dân chủ Đông Dương 
1936 - 1939 là một trang sử đẹp của nhân dân Thừa Thiên Huế trong 
cuộc đấu tranh giải phóng đân tộc. Đó là thời kỳ sôi nổi của hiệu sách 
Hương Giang, của cuộc đấu tranh tại Viện Dân biểu Trung Kỳ, của Đại 
hội nhân dân Trung Kỳ (20-9-1936), của Báo Nhành Lúa, Báo Dân, 
cuộc đình công của thợ may (21-7-1937), cuộc đón tiếp Gôđa để đưa 
yêu sách, những cuộc bầu cử Viện Dân biểu Trung kỳ, hoạt động của 
các hội ái hữu, tương tế và truyền bá quốc ngữ, sự ra đời của đoàn 
Thanh niên Dân chủ cứu quốc, những cuộc biểu tình phản đối dự án 
đóng thuế của chính quyển thực dân,... Những thành quả to lớn mà 
nhân dân Thừa Thiên Huế giành được trong cao trào vận động dân 
chủ 1936 - 1939, là sự thắng lợi rất cơ bản đã khẳng định trong thực 
tiễn bản chất cách mạng và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thừa 
Thiên Huế, chuẩn bị một bước về lực lượng và trận địa cho cuộc vận 
động giải phóng dân tộc (1940 - 1945) và cuộc khởi nghĩa giành chính 
quyền thắng lợi trong cuộc Cách mạng tháng Tám - 1945 ở Huế, trung 
tâm đầu não của chế độ phong kiến cả nướcŠ. 


5. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, Đông Dương lâm vào 
cuộc chiến. Không cam chịu trong ngục tù, những cán bộ, đảng viên và 
quần chúng cốt cán từ các căn an trí, lao Thừa Phủ, Hộ Thành, Mang 
Cá, từ ngục tù Lao Bảo, Buôn Ma Thuột, v.v... tìm mọi cách trở về với 
dân, với nước. Đảng bộ Thừa Thiên Huế được khôi phục. Phong trào 
cách mạng của quần chúng có người lãnh đạo, lại tiếp tục phát triển. 
Những hội nghị: Bến Tu (7-1942), Ngã Ba Sình (giữa năm 1944), đầm 
Cầu Hai (š- 1945), Mặt trận Việt Minh ra đời... là những cái mốc lịch 
sử của địa phương tiến tới Cách mạng tháng Tám thành công năm 


® Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập 1 (1930 - 1954), Sđd, tr. 157. 


232 


1945, nhân dân Thừa Thiên Huế mãi mãi không quên ngày 23-8-1945. 
Với vũ khí thô sơ, hàng chục vạn người khắp nơi trong tỉnh kéo về 
Huế, cùng với cả nước khai tử nền thống trị thực dân, phát xít, chôn 
vùi vĩnh viễn ngai vàng nhà Nguyễn, chấm dứt chế độ phong kiến ngự 
trị mấy ngàn năm. Thắng lợi rực rỡ của Cách mạng tháng Tám ở Huế 
là kết quả của một quá trình lựa chọn đứng đắn và hành động mạnh 
mẽ của Đảng bộ và nhân dân Thừa Thiên Huế”. Với thắng lợi rực rỡ 
của cuộc Cách mạng tháng Tám, nhân dân Thừa Thiên Huế đã hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử của mình trên một địa bàn là trung 
tâm của chế độ phong kiến, góp phân quan trọng vào thắng lợi của 
Cách mạng tháng Tám trong cả nước. 


6. Cách mạng tháng Tám thắng lợi, hưởng ứng lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thừa Thiên Huế cho con em mình “Nam tiến” 
chống Pháp xâm lược, hoặc sang chiến đấu ở Sêpôn, Mường Phìn, 
Savanakhét với tinh thần quốc tế cao cả. Nhần dân Thừa Thiên Huế 
cùng cả nước hăng hái “diệt giặc đói”, “diệt giặc dốt”, “diệt giặc ngoại 
xâm”. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, quân và dân Thừa Thiên Huế 
lại đứng đậy nổ súng vào kẻ thù xâm lược. Các đội “Cảm tử quân” của 
công nhân nhà máy đèn, công nhân xe lửa, công nhân Phường Đúc, 
thanh niên, học sinh,... tung hoành đánh địch đêm ngày, Đánh địch ở 
Bến Ngự, ở miếu Đại Càn, ở khách sạn Morin, Sở Công chính, trường 
Khái Định,... giành đi giật lại với địch từng tấc đất, từng căn nhà, 
buộc địch phải đưa 5.000 viện binh đến giải vây và chiếm đóng Thừa 
Thiên Huế. Từ đó, tiếng súng chiến tranh nhân dân nổi lên khắp nơi. 
Thanh Lam Bồ, Dưỡng Mong, Mỹ Lợi, Hói Mít, Dương Hòa, Lương 
Miêu, Đất Đỏ,... đã ghi lại trên trang sử Thừa Thiên Huế những chiến 
công vang dội. 

Trong các trận thắng vang đội của quân và đân Thừa Thiên Huế, 
thì trận Thanh Hương - Mỹ Xuyên và trận Thanh Lam Bổ năm 1951 
là những dấu son trên mặt trận quân sự của cuộc đấu tranh giải 
phóng dân tộc”. Ngày 19-3-1951, Bác Hồ gửi thư khen ngợi bộ đội và 
đông bào Bình Trị Thiên: “Tôi £bân đi giả bộ đội uà đồng bào Bình 
Trị Thiên đã thắng một trận khá. Thống lợi đó là do sự anh dũng của 
bộ đội, lòng hăng hói của toàn dân uè sức đoàn kết của quân - dán - 
chính. Nhưng quân uà dân ta chớ uì thắng lợi mà chủ quan khinh 
địch. Trái lại chúng ta phải cố gắng hơn, cẩn thận hơn nữa uà phải 
nhớ rằng ở Liên khu IV uẫn du kích là chính, uận động chiến là phụ, 


? Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập † (1980 - 1948), Sđd, tr, 191 - 192, 
® Xem: Trần Quý Hai, Những ngày khói lửa, Nxb Thuận Hóa, 1984, tr. 128. 


233 


cộng nhiêu thống lợi to nhỏ để thành thắng lợi lớn uàè phải nhớ rằng: 
Kháng chiến lò trường kỳ gian khổ rội mới đến thắng lợi hoàn toàn"? 
Tháng 7-152, được tin chiến thắng Thanh Lam, Bác Hồ đã gửi thư 
khen ngợi Trung đoàn 101. Trong thư Người viết: “...Một lần nữa, Bác 
oui mừng 0à thân ái gửi lời khen ngợi cán bộ ouà chiến sĩ đã thắng 
trên ở Phú Vang. Thắng lợi ấy chúng tả bộ đội ta dũng cảm uà tiến 
bộ. Thắng lợi ấy một lần nữa nhờ súc mạnh đoàn hết uà ủng hộ của 
nhân dân. Vậy các chú chuyển lời Bác cảm ơn đông bào ...”19, 


`'f. Cuộc kháng chiến chống thực đân Pháp kết thúc, nhân dân 
Thừa Thiên Huế hân hoan mừng thắng lợi với tấm lòng háo hức chờ 
ngày Tổng tyuến cử thống nhất đất nước như Hiệp định Giơnevơ quy 
định. Nhưng đế quốc Mỹ và bọn tay sai Ngô đình Diệm lại âm mưu 
phá hoại Hiệp định, chia cắt lâu dài đất nước. Một lần nữa, nhân dân 
Thừa Thiên Huế cùng miền Nam lại tiếp tục đấu tranh giải phóng dân 
tộc. Từ những cao trào đấu tranh của quần chúng đòi chế độ Mỹ - 
Diệm thi hành Hiệp định Giơnevơ, chống khủng bố (1955 - 1956) đã 
phối hợp có hiệu quả với đồng bào các đô thị miền Nam như Sài Gòn - 
Chợ Lớn, hình thành nên phong trào cách mạng quần chúng rộng 
khắp miền Nam. Đến phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân 
Thừa Thiên Huế 1963 - 1967, phối hợp với phong trào đô thị miễn 
Nam là nhân tố tích cực, tạo điểu kiện cho các lực lượng cách mạng 
phát triển, đồn quân địch vào thế bị động đối phó và chịu nhiều tổn 
thất là một đóng góp vô cùng quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh 
chống Mỹ, cứu nước. 


8. Cùng với cả chiến trường miền Nam, mùa xuân 1968 quân và 
đân Thừa Thiên Huế đã thực hiện cuộc Tổng tiến công và nổi dậy 
oanh liệt ở thành phố và các huyện ngoại thành Huế, các huyện 
Phong Điền, Quảng Điền, Phú Lộc, bộ đội và nhân dân đánh địch hết 
sức ngoan cường, làm chủ thành phố 25 ngày đêm. Đây là thắng lợi to 
lớn, toàn diện cả quân sự, chính trị và có ý nghĩa chiến lược. Đảng bộ 
và quân dân Thừa Thiên Huế đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được 
Trung ương và Khu ủy giao, góp phần làm thất bại chiến lược “Chiến 
tranh cục bệ” của Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược của chúng. Khẳng 
định ý nghĩa công cuộc tống tiến công và nổi dậy của quân và dân 
Thừa Thiên Huế, xã luận báo hán dân số 5069, ngày 27-2-1968 viết: 
“Lịch sử chiến đấu của Thừa Thiên Huế, chưa bao giờ thấy những' 


® Dẫn theo Trần Quý Hai, Sđd, tr. 228. 
19 Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập I (1930 - 1954), Sảd, tr, 158. 


234 


chiến công oanh liệt bóc đi từng mảng lớn sinh lực địch như thế”, 
Một tác giả Mỹ trong cuốn Nước Mỹ uà Đông Dương có chương “Cuộc 
tấn công năm 1968” có viết: “Cố đô Huế là thành phố duy nhất mà 
những người cộng sản giữ được tương đối dài, đủ để bắt đầu thay đổi 
hệ thống xã hội, chính trị”, 


9. Từ năm 1969 đến 1972, quân và dân Thừa Thiên Huế vượt qua 
mọi khó khăn chống phá địch bình định, góp phần đánh bại chiến 
lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ, Từ năm 1973 - 1975, tiếp 
tục tấn công địch, chuẩn bị lực lượng, chớp thời cơ, anh đũng nổi đậy. 
Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, quân và đân 
Thừa Thiên Huế cùng với các đơn vị chủ lực chiến đấu hết sức kiên 
cường, tấn công địch dền dập, giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế 
ngày 26-3-1975, tạo thêm điều kiện cho chiến dịch Huế - Đà Nẵng 
hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của một trong ba chiến địch quyết định 
đại thắng Xuân 1975. Đánh giá thắng lợi này, trong bức điện khen 
của Trung ương Đảng có viết: “Việc đánh chiếm và giải phóng thành 
phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược về 
chính trị rất lớn. Chiến công đó đã làm cho cả nước ta nức lòng phấn 
khởi, làm cho địch suy yếu thêm một bước nghiêm trọng. Các đồng chí 
đã góp phần làm cho rạng rỡ truyền thống anh dũng kiên cường của 
quân và dân cả nước”)$, 

v 
* * 

Trên cơ sở đóng góp của Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng đân tộc vừa trình bày ở phần trên, chúng tôi rút ra 
một số kết luận sau đây: 


1. Huế - đất Thuận Hóa, Phú Xuân xưa - trở thành bàn đạp, điểm 
tựa cho sự phát triển của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Trong 
nhiều triểu đại phong kiến, Thuận Hóa đã từng được coi là “trọng 
trấn". Nguyễn Trãi cho là “phên dậu thứ tư ở phương Nam”, Đến 
giữa thế kỷ XVI, Dương Văn An cho rằng “nhân tài, phong thổ xứ ta 
có thể ngang hàng với thượng quốc”, Trên thành quả vật chất và 


}' Báo Nhân dân, số 5069, ngày 27-2-1968. 

!? Dẫn theo: Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập II, (1954 - 1975), Hà Nội, 
1995, tr, 270. 

!3 Dẫn theo: Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, tập 2 (1954 - 1975), Sảad, tr. 270. 

! Nguyễn Trãi, Dư địa chí. 

'* Dương Văn Án, Ô Châu cận lục, bản dịch của Bùi Lương, Văn hóa Á châu, Sài 
Gòn, 1961, tr. 7, 


235 


tỉnh thần đó, năm 1558, Nguyễn Hoàng vào Nam chọn Thuận Hóa 
làm đất “vạn đại dung thân” xây dựng vùng cát cứ vững mạnh để 
chống lại họ Trịnh. Đất Thuận Hóa trở thành vùng đất cơ bản của các 
chúa Nguyễn để dựng nghiệp, là miền địa đầu, là vùng tiền tiêu trong 
cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn vào thế kỷ XVII. Về sau này, vào 
năm 1ð58, Trịnh Kiểm có lần nhận định về đất đai và người của 
Thuận Hóa: “Xứ Thuận Hóa là một kho tỉnh binh trong thiên hạ. Buổi 
đầu Quốc triều ta (tức nhà Lê) bắt đầu xây đựng cơ nghiệp, cũng đã 
dùng xứ ấy để dẹp giặc Ngô. Xứ ấy địa thế hiểm trở, dân khí kiên 
cường, lại có nhiều nguồn lợi trên rừng dưới biển, là vùng trọng yếu 
không xứ nào bằng”'5, 


Chiến thắng quân Trịnh ở Phú Xuân năm 1786 có ý nghĩa lịch sử 
to lớn trong quá trình phát triển của phong trào Tây Sơn. Đứng trên 
bàn đạp chiến thắng Phú Xuân, nghĩa quân Tây Sơn đã đập tan chế 
độ phong kiến Đàng Ngoài, lập lại nền thống nhất quốc gia. Phú Xuân 
trở thành trung tâm lãnh địa phong trào Tây Sơn trong giai đoạn 
mới. Trong những năm 1786 - 1788, Phú Xuân là Trung tâm lãnh đạo 
phong trào Tây Sơn có ý nghĩa tích cực nhất cho ý chí và sức mạnh 
của nhân dân trong cả nước. Đứng trước nguy cơ đất nước bị xâm lược, 
thì trung tâm lãnh đạo Tây Sơn ở Phú Xuân trở thành trung tâm yêu 
nước, bộ chỉ huy Tây Sơn chuyển thành đội ngũ tiên phong lãnh đạo 
quân đội và nhân dân tiến hành cuộc chiến tranh giải phóng. Dinh 
lũy vững chắc để giữ ngọn cờ yêu nước, là đất đứng chân, là cơ sở xã 
hội để đảm bảo cho sự phát triển và thắng lợi của lực lượng yêu nước 
là Thuận Hóa”, 


2. Thừa Thiên Huế là điểm xuất phát của nhiều phong trào đấu 
tranh yêu nước trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Cuộc tấn 
công ngày ð-7-1885 của phe chủ chiến triều đình Huế bị thất bại, kinh 
thành bị chiếm đóng và vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần vương, phong 
trào kháng chiến chống Pháp nhờ thế có thêm sức mạnh đưa đến sự 
trỗi dậy khắp nơi của phong trào đấu tranh dưới danh nghĩa Cần 
vương, Văn thân do các văn thân yêu nước lãnh đạo. Sự kiện này giải 
thích sự vùng dậy của Ngự sử Phan Đình Phùng với nhân dân Thanh 
- Nghệ - Tĩnh; và cũng giải thích vì sao sau khi vua Hàm Nghi bị bắt 
các cuộc kháng chiến vẫn được tiếp tục. Từ đây trách nhiệm cứu nước 
không còn là trách nhiệm của nền quân chủ suy vong, nó là trách 
nhiệm của toàn đân tộc. Trên đất Thừa Thiên Huế hàng loạt các sự 


1° Dẫn theo: Việt Hông, Tcđd, tr. 4. 
! Đỗ Bang: Sđủ, tr. 99. 


236 


tiếp nối tư tưởng cứu nước của sự kiện 1885: Phong trào Duy tân đầu 
thế kỷ và cuộc chống thuế 1908, cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916, 
cuộc đấu tranh bảo vệ Phan Bội Châu năm 1925, cuộc bãi khóa của 
học sinh năm 1923... 


3. Thừa Thiên Huế là một mắt xích quan trọng trong các trận 
quyết chiến chiến lược để giành độc lập cho dân tộc. Trong lịch sử 
phát triển của dân tộc, Huế đã từng là kinh đô - trung tâm chính trị, 
kinh tế và văn hóa của đất nước. Trong lịch sử cuộc kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước tại miền Nam, Huế là thành phố lớn thứ ba, là 
trung tâm chính trị, văn hóa lớn thứ hai. Có thể nhận thấy rằng, 
trong quá trình phát triển của cách mạng miễn nam, Thừa Thiên Huế 
trở thành một mắt xích đặc biệt quan trọng trong đường lối chiến lược 
giải phóng dân tộc. Những thắng lợi của lực lượng cách mạng trên địa 
bàn Thừa Thiên Huế có tác động tích cực đến cục diện chiến trường 
miền Nam. 


Thắng lợi oanh liệt của quân và dân Thừa Thiên Huế trong cuộc 
tổng tiến công và nổi dậy, có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt quân 
sự cũng như chính trị, là mũi tiến công sắc bén xuyên thẳng vào một 
khâu quan trọng của hệ thống bố trí phòng ngự chiến lược của Mỹ - 
Ngụy làm đảo lộn thế chiến lược của chúng. “Cuộc chiến đấu của các 
chiến sĩ và đồng bào Thừa Thiên Huế có những nét tiêu biểu cho bước 
phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam. Cuộc chiến đấu đó là 
một bài ca hùng tráng về tiến công và nổi dậy”, 


Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, việc Thừa 
Thiên Huế được giải phóng, lập tức trở thành hậu phương trực tiếp chỉ 
viện cho cuộc tiến công chiến lược giải phóng Đà Nẵng và các tỉnh 
phía nam còn lại. Giải phóng Thừa Thiên Huế đã đập tan lá chắn 
chiến lược “ngăn chặn miền Bắc” của địch ở phía bắc miền Nam của 
địch, phá tan kế hoạch “phòng ngự co cụm chiến lược mới” của chúng 
ở đồng bằng ven biển miền Trung sau khi đã thất bại nặng nể ở chiến 
trường Tây Nguyên - Buôn Ma Thuột, góp phần đẩy nhanh quân ngụy 
lao vào vực thẩm hỗn loạn, sụp đổ. Thắng lợi đó đã tạo đà trực tiếp 
tấn công quân sự mạnh ở Đà Nắng đưa chiến dịch Huế - Đà Nắng đến 
thắng lợi hoàn toàn, góp sức mạnh thần tốc giải phóng miền Nam. 
Với những thành tích lớn lao đạt được, quân và đân Thừa Thiên Huế 
đã được Đảng và Chính phủ gởi điện khen ngợi: “Việc đánh chiếm và 
giải phóng hoàn toàn Thừa Thiên Huế là thắng lợi có ý nghĩa chiến 
lược về chính trị rất lớn. Chiến công đó đã làm cho nhân dân cả nước 
ta nức lòng phấn khởi, làm cho địch suy yếu thêm một bước rất 


231 


nghiêm trọng. Các đồng chí đã góp phần làm rạng rỡ thêm truyển 


thống anh đũng kiên cường của quân và dân cá nước”!Š, 


4. Nhân dân Thừa Thiên Huế phát huy cao độ truyền thống yêu 
nước của dân tộc, động viên sức mạnh của một nền văn hóa giàu bản 
sắc - văn hóa Huế vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Có thể 
nói, từ khi thất thủ kinh đô đến năm 1945 là thời kỳ chuyển tiếp để 
Huế bàn giao lại cho lịch sử vai trò kinh đô của nước Việt Nam, nhưng 
Thừa Thiên Huế vẫn giữ lại trong lịch sử vai trò là một trung tâm văn 
hóa, du lịch của cả nước. Đi qua hai cuộc kháng chiến chống thực đân 
Pháp và đế quốc Mỹ, bằng bản sắc của mình, Thừa Thiên Huế vẫn 
chứng tỏ khả năng miễn dịch hết sức mạnh mẽ trước sức tấn công của 
văn hóa thực dân cũ và mới, góp phần to lớn trong lĩnh vực báo vệ và 
phát triển văn hóa dân tộc. 


!° Dẫn theo: Lịch sử Đảng bộ Thừa Thiên Huế, Sảd, tr. 264. 


2538 


TRÁCH NHIỆM CỦA TRIỀU NGUYÊN 
TRONG SỰ THẤT BẠI CỦA XU HƯỚNG 
ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM CUỐI THẾ KỶ XIX 


ĐINH XUÂN LÂM 


ư bản Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam đúng vào lúc chế độ 
( j | phong kiến Việt Nam đang lún sâu vào con đường khủng hoảng, 

suy vong trầm trọng. Chính sách khắc nghiệt và sai lầm của 
triểu Nguyễn về kinh tế - tài chính đã làm cho nông nghiệp trong 
nước ngày càng tiêu điều xơ xác. Nông nghiệp sa sút, kéo theo luôn sự 
suy thoái rõ rệt của các ngành nghề thủ công truyền thống trong nhân 
dân. Còn công nghiệp thì với các quy định ngặt nghèo như các chế độ 
công tượng mang tính chất cưỡng bức lao động, đánh thuế sản vật rất 
nặng mang tính chất nô dịch v.v... cũng ngày càng lụi tàn. Thương 
nghiệp trong nước và với nước ngoài sút kém rõ rệt, riêng thuế cửa 
quan trước có 60 sở thu thì đến năm 1851 chỉ còn 21 sở. Một số cửa 
cảng trước kia buôn bán phồn thịnh, nay trở nên vắng vẻ. Trên cơ sở 
một nền kinh tế sa sút về các mặt như vậy, tài chính quốc gia ngày 
càng thêm kiệt quệ. 

Trong hoàn cảnh đó, mâu thuẫn giữa tập đoàn thống trị với nhân 
dân cá nước - chủ yếu là nông dân - đã trở nên vô cùng gay gắt và 
được bộc lộ ra ngoài một cách kịch liệt bằng hàng loạt các cuộc khởi 
nghĩa nông dân xuyên suốt các đời vua nhà Nguyễn, kể từ đời vua đầu 
tiên Gia Long đến vua Tự Đức là ông vua được chứng kiến sự xâm lược 
của tư bản Pháp. Để bảo vệ đặc quyển đặc lợi cho chúng, phong kiến 
nhà Nguyễn đã dồn mọi lực lượng quân sự trong tay vào việc bóp chết 
các cuộc khởi nghĩa nông dân. Chính trong quá trình tiến hành “tiểu 
phỉ” quyết liệt đó', chúng vừa làm cho những lực lượng quân sự của 
triều đình suy yếu dân, đồng thời cũng hủy hoại mất khả năng kháng 
chiến to lớn trong nhân dân, và như vậy đã tạo điều kiện cho tư bản 


! Phong kiến triểu Nguyễn đã để cao chiến công và tổng kết kinh nghiệm đàn áp 
phong trào nông dân đấu tranh trong hai bộ sách: Bếc k} tiểu phỉ phương lược và Nam 
hỳ tiểu phi phương lược. 


239 


Pháp dễ dàng thôn tính nước ta. Đó là chưa nói tới chính sách sai lắm 
của triểu Nguyễn về đối ngoại. Một mặt ra sức đẩy mạnh thủ đoạn 
xâm lược đối với các nước láng giểng đang cùng chung số phận bị chủ 
nghĩa tư bản Pháp uy hiếp, làm cho quân lực bị tổn thất, tài chính 
quốc gia và tài lực nhân đân ngày càng thêm khánh kiệt; mặt khác, 
đối với tư bản phương Tây đang gõ cửa đòi vào thì một mực bế quan 
tỏa cảng, tưởng đó là phương sách hay nhất để tự cứu. Bên ngoài, kẻ 
thù đang ráo riết đòm ngó trong khi bên trong lại rối loạn và suy yếu, 
hoàn cảnh đó chỉ có lợi cho kẻ thù. 


Nguy cơ mất nước vào tay bè lũ thực dân Pháp ngày càng rõ rệt, 
tình hình đó làm cho những người yêu nước và thức thời không thể có 
thái độ bàng quan, lạnh nhạt. Ngay cả một số quan lại của triểu đình 
- nhất là một số người: có dịp đi ra nước ngoài công cán nên thấy rõ 
sức mạnh văn minh thế giới - cũng phải lên tiếng, để đạt với triều 
đình một số công việc cấp bách cần làm để nước giàu, dân mạnh thì 
mới có khả năng bảo vệ độc lập dân tộc. Phạm Phú Thứ trong phái 
đoàn ngoại giao của triểu đình sang Pháp hồi đầu năm 1863? đã ghi 
chép những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi và tại xứ người, khi 
về nước đã cho khắc in ð bộ sách giới thiệu nền văn mính của thế giới 
phương Tây. Những bộ sách đó là: 


+ Bác uật tân biên (nói về khoa học). 

+ Khai môi yếu pháp (nói về khai mô). 

+ Hàng hải kứm châm (nói về cách đi biển). 

+ Tùng chánh đi qui (kình nghiệm đi làm quan). 
+ Vạn quốc công phóp (giao thiệp quốc tế). 


Tháng 5 năm 1863, Biện lý bộ Hình Trần Đình Túc tâu xin mộ 
dân khai khẩn ruộng đất hoang ở hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị; 
đến tháng 3 năm sau (1864), ông lại xin mộ dân, lập xã, lập ấp để rồi 
nhận phần khai khẩn ruộng hoang tại xã Lương Điền, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên”. Ngành khai mỏ cũng được đặc biệt chú ý. Tháng 3. 
năm 1867, cũng Trần Đình Túc xin khai mỏ sắt ở xã Lưu Biểu, thuộc 
huyện Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên). Sau đó, hoạt động khai mỏ được 
đấy mạnh ở nhiêu địa phương, có lúc do chính triều đình chủ đông 


? Phái đoàn ngoại giao do Phan Thanh Giản dẫn đầu sang Pháp năm 1888 để xin 
chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) đã bị Pháp 
chiếm năm trước. 

3 Đại Nam thực lục chính biên, trang 30. đệ tứ ký 4 (1863 - 1865), Nxb Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1974, tr. 18 và 68. 


240 


quyết định. Như tháng 3 năm 1868, ra lệnh cho các tỉnh khai thác 
than đá ở hai xã Sa Lung và Phú Xuân thuộc huyện Phú Lương, tỉnh 
Thái Nguyên; tháng 4 năm đó, đào lấy than đá ở núi Tân Sơn, tỉnh 
Quảng Yên. Tháng 6 năm 1868, vua Tự Đức chỉ thị cho tỉnh Khánh 
Hòa đào lấy than đá ở núi Điện Cơ; tháng 7 năm đó khai mỏ sắt Phổ 
Lý ở Thái Nguyên, mỏ than ở núi Hoàn Ngọc ở tỉnh Quảng Yên...". 
Chỉ có thể thấy được ý nghĩa quan trọng của các hoạt động dồn đập 
trên khi liên hệ tới tình hình bị đát của ngành khai mỏ lúc đó, đến 
đầu thời Tự Đức, nhiều mỏ đã đình lại không khai thác. 


Thương nghiệp cũng có những đổi mới đáng kể. Biện lý bộ Hộ là 
Đặng Huy Trứ trong năm 1865 được phái sang Hương Cảng công tác, 
lúc về đã xin đặt ty Bình chuẩn sứ để thu mua hàng hóa cất vào kho, 
chờ khi giá lên cao thì đưa ra bán rẻ cho dân để giữ giá cả thăng 
bằng, ngăn ngừa con buôn đầu cơ trục lợi (5-186ð). 


Căn cứ vào lời tâu của Đặng Huy Trứ tuy vẫn cho rằng “việc buôn 
bán là nghề mạt” nhưng lại khẳng định là “ích nước lợi đân, là việc 
lớn của triểu đình”, cũng thấy sự thay đối về tư đuy trong hoạt động 
kinh tế lúc bấy giờ của vua quan triều Nguyễn. Đặc biệt là có hàng 
loạt để nghị mở rộng quan hệ buôn bán với nước ngoài, một việc làm 
hoàn toàn đối lập với chính sách “bế quan tỏa cảng” truyền thống của 
chế độ phong kiến tập quyển. Tháng 9-1868, Trần Đình Túc và 
Nguyễn Huy Tế đi giao hiếu với nước Anh từ Hương Cảng trở về tâu 
xin vua Tự Đức mở cửa biển Trà Lý (Nam Định), nhấn mạnh tới yêu 
cầu “mở thương điếm thông thương với bên ngoài, chiêu tập nhân dân 
trong thiên hạ, tụ hội hàng ngoài thiên hạ để tính cách lợi ích lau đài 
sau này”? Đến tháng 1-1873 - lúc này toàn bộ Nam Kỳ đã bị tư bản 
Pháp nuốt gọn từ 6 năm về trước - các quan ở Nha Thương Bạc cũng 
xin mở 3 cửa biển để thông thương là Đà Nẵng, Ba Lạt, Đô Sơn. 
Trong lời tâu lên vua Tự Đức, có trình bày 5 điều lợi lớn của việc mở 
cửa biển để thông thương (như tụ đân ở bờ biển thì tăng cường lực 
lượng phòng thủ đất nước; tập trung các nơi buôn bán gần biển thì 
liên lạc và tiếp ứng với nhau dễ; có khả năng ngăn ngừa giặc biển, đội 
thủy quân chiến thuyển của vùng biển có thể bảo vệ đội thuyển vận 


* Đại Nam thực tục chính biên, trang 31, đệ tứ kỷ 5 (1866 - 1869), Sđd, tr. 120, 196, 
204, 214, h 

Š Đại Ngm thực lục chính biên (1866 - 1869), tr. 34, Sảd. Đến năm 1887, Đặng Huy 
Trứ lại được cử sang Áo Môn công cán. 

® Quốc triểu chính biên toát yếu, Q. 5, tr. 64 (bản dịch đánh máy của phòng tư liệu 
Khoa Sử, trường Đại học KHXH&NV - Đại học Quốc gia Hà Nội). 


241 


tải khi có giặc biển; tích tụ của cải trong dân, bố trí binh lính ngay 
trong những người làm nghề buôn bán để sắn sàng đối phó khi có 
giặc; đẩy mạnh buôn bán với nhau sẽ làm cho nhau tin tưởng, qua đó 
thông hiểu được tình hình nước ngoài)”. 


Còn nói về khoa học giáo đục, cũng có những nhận thức mới. Vua 
Tự Đức ra lệnh chọn 8 người có sức khỏe, thông minh, siêng năng đi 
học nghề chế tạo tàu máy chạy biển. Tháng 7-1867, nhà vua chỉ thị 
cho Viện Cơ Mật phiên dịch các sách khoa học kỹ thuật phương Tây 
ra chữ Hán để tiện phổ biến trong nhân dân. 


Tháng 5-1868, triểu đình lại cử một đoàn 8 người vào Gia Định 
học chữ Pháp. Như vậy là tới những năm của nửa sau thế kỷ XIX, yêu 
câu đổi mới về các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục đã được 
để ra với Việt Nam nhằm giải quyết những khó khăn to lớn của đất 
nước, yêu cầu đó mạnh mẽ và cấp thiết đến nỗi ngay cả vua quan nhà 
Nguyễn vốn bảo thú và trì trệ cũng không thể không nhận thấy, và 
trong một phạm vi nhất định đã có những việc làm nhằm giải quyết 
các khó khăn to lớn đó để đưa đất nước thoát khối cơn nguy khốn. 
Nhưng kiểm điểm lại, tất cả các việc làm đó còn rụt rè, có tính chất 
thăm dò và thường là để đối phó với thời cuộc nên thiếu kiên trì và 
triệt để, thường khi bị bỏ dở. Nhất là khi để xuất đổi mới lại do các 
giáo sĩ hay giáo dân - những người mà triểu đình đè bu gọi là “dĩu 
dân” - đưa ra thì vua Tự Đức và các quan lại trong triều, ngoài địa 
phương thường đem lòng nghỉ ngờ, lo ngại vì đã “nhập cục” một cách 
sai lâm, tai hại họ với bè lũ thực dân và tay sai. Vì vậy có khi do tình 
thế bức bách phải dùng họ thì cũng dùng nửa vời và sẵn sàng bỏ rơi 
họ nửa chừng. Cuối tháng 9-1866, Tự Đức phái Nguyễn Trường Tộ và 
Nguyễn Điền (cả bai người đều là giáo đân) cùng đi với giám mục 
Gôchiê (Gauthier) sang Pháp mua tầu, máy móc, sách khoa học kỹ 
thuật... Chuyến đi đó mua được một số hàng hóa, nhưng căn cứ vào 
bức thư viết tháng 12 năm đó của Thượng thư bộ Lễ triều đình Huế 
gởi vào Sài Gòn cho phó đô đốc La Grăngđie (De la Grandiere), thống 
soái và tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp, thì thấy rö việc mua 
bán tùy tiện, không có kế hoạch cụ thể, thích gì mua nấy nên lợi ích 
mang lại rất hạn chế, như đã mua một số máy móc thiên văn, máy 
điện thoại, các dụng cụ cho nghề in, 5 phong vũ biểu, máy phát điện, 
các loại axít sunforich, nitơrich... và một số sách nói về thuật hàng 


7 Quốc triêu chính biên toát yếu, Q. B, tr. 78, TIảd. 
® Đến năm 1870, vua Tự Đức lại định cứ Nguyễn Trường Tộ dẫn một đoàn học sinh 
sang Pháp học tiếng, đào tạo phiên dịch nhưng ông ốm nên không đi được. 


242 


hải, điện khí... Đó là không nói rằng trong rất nhiều trường hợp đã 
tìm mọi cớ khó khăn để cự tuyệt các để nghị đưa lên và phổ biến, 
nhất là bỏ rơi trong im lặng. Từ năm 1863 đến 1871, trong vòng 8 
năm rưỡi đằng đăng Nguyễn Trường Tộ đã kiên trì gởi lên triều đình 
tới 30 điều trần, để cập một cách có hệ thống tới hàng loạt vấn đề cấp 
thiết nhất của Tổ quốc đứng trước nguy cơ mất còn ngày một ngày hai 
sẽ tới. Thế mà trước sau, tất cả các đề nghị đó - những bản đề nghị có 
thể nói được viết bằng máu và nước mắt, bản để nghị cuối cùng được 
ông viết ngay trên giường bệnh, khi tử thần đang chờ ngoài cửa - đều 
vấp phải sự thờ ơ, lãnh đạm từ vua Tự Đức xuống tới các quan lại 
trong triểu ngoài nội. Thậm chí trước thái độ kiên trì của Nguyễn 
Trường Tộ, vua Tự Đức còn có lần nổi nóng, đã có lời quở trách vừa 
chủ quan vừa thiển cận: “Nguyễn Trường Tộ quá tin vào những điều M 
đề nghị... Tại sao lại thúc giục nhiều đến thế, khi mà các phương pháp 
cũ của Trấm đã rất đủ để diểu khiển quốc gia rổi?°. Đến Nguyễn 
Trường Tộ là một người nổi tiếng học giỏi, từng có cơ hội đi ra nước 
ngoài tham quan học hỏi, lại được giới chính trị và giáo hội Thiên 
chúa giáo muốn dùng, thế mà còn bị triểu đình Tự Đức coi thường, 
xem khinh như vậy thì việc cự tuyệt những để nghị vào tháng 11 năm 
1866 cũng không kém thiết thực của một giáo dân bình thường là 
Đỉnh Văn Điền ở huyện Yên Mô (Ninh Bình) như đặt nha Đinh điển 
để khai khẩn ruộng hoang, khai các mỏ, đóng hỏa thuyền, dựa vào 
phương Tây để lập các kho Bình chuẩn ở các nước để lưu thông hàng 
hóa, của cải cho nhân đân, tự do dạy và học binh thư, binh pháp, 
luyện tập quân binh, thưởng phạt nghiêm minh, có chính sách thích 
hợp đối với thương binh và các gia đình tử sĩ... cũng là điều hiển 
nhiên mà thôi! Lúc còn có thời gian để đổi mới mà không biết chớp 
lấy thời cơ cũng đã thất bại, huống chỉ đến lúc đã quá muộn, kẻ thù 
đã buộc chân tay rồi thì còn gì hy vọng nữa! Cho nên đến hai bản 
“Thời vụ sách” của Nguyễn Lộ Trạch ra đời vào các năm 1877 và 1882 - 
lúc này hiệp ước Giáp Tuất (1874) đã được ký kết xác nhận quyền 
chiếm đóng lâu dài và vĩnh viễn của thực dân Pháp trên toàn bộ 6 
tỉnh Nam Kỳ - thì chỉ có ý nghĩa nói lên lòng yêu nước nhiệt thành 
của người trí thức khao khát muốn đem những điều sở đắc của mình 
ra giúp nước, nhưng đã thấy trước sự thất bại. Chính Nguyễn Lộ 
Trạch đã đau đớn nhận rõ: “Đại thế ngày nay không còn là đại thế 
như ngày trước. Ngày trước có thể làm mà không làm, ngày nay muốn 


® Thái Văn Kiểm dẫn trong: Nguyễn Trường Tộ - patriole réformeste, poète et 
homime đaction (Nguyễn Trường Tộ, nhà yêu nước cải cách, nhà thơ và con người hành 
động), B.S.E.I. (Tập san Hội nghiên cứu Đông Dương, Sài Gòn, Q.3 - 1972). 


243 


làm mà không còn thì giờ và làm không kịp...”!°. Thế mà Tự Đức vẫn 
thường trách là “ngôn hà quá cao” (nói sao cao quá), rồi đình việc cử 
ông sang Hương Cảng học Cơ xảo", Sẽ là thiếu sót khi đê cập đến các 
để nghị cải cách đổi mới đưới triêu Nguyễn mà không nhắc tới Bùi 
Viện, một con người kết hợp khá chặt chẽ tư duy đổi mới và hành 
động, và đã được vua Tự Đức dùng vào một số công việc cụ thể như 
việc thành lập đội Tuần đương quân bảo vệ mặt bờ biển, mở cửa cảng 
Hải Phòng, hai lần đi sứ Hương Cảng và Mỹ vào các năm 1873 và 
1875, nhưng công việc đã bị dang đở với cái chết đột ngột năm 1878. 
Như vậy là đến những năm giữa thế kỷ XIX thì tất cả những đổi mới 
lớn nhỏ, hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh ở Việt Nam đều nối tiếp 
nhau thất bại. Tất nhiên là bởi nhiều nguyên nhân. Một phần là do 
các để nghị đó, kể cả các để nghị của Nguyễn Trường Tộ, nói chung 
đều nặng về ảnh hưởng bên ngoài mà thiếu cơ sở vật chất để tiếp 
nhận từ bên trong. Mặt khác, nội đưng của các điều trần trên đều 
không đả động gì đến yêu cầu cơ bản của lịch sử Việt Nam hồi đó là 
giải quyết hai mâu thuẫn chủ yếu: giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với 
tư bản Pháp xâm lược và giữa nhân dân lao động - chủ yếu là nông 
đân - với gia cấp phong kiến hủ bại đang trượt dài trên con đường 
khuất phục, đầu hàng thực dân Pháp, vì vậy đã không được chính 
ngay nhân dân đang sục sôi bầu nhiệt huyết đánh giặc cứu nước nhiệt 
tình hưởng ứng và hăng hái đứng ra làm hậu thuẫn, khả đi tạo thành 
một sức ép đáng kể với giới cầm quyên, buộc họ phải nghiêm chỉnh 
thực hiện. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất - có thể nói là chủ 
yếu - làm cho các để nghị mới thời đó thất bại chính là do thái độ bảo 
thủ, phản động của vua quan triểu đình, tuy có lúc do tình thế thúc 
bách nên có chủ trương một vài đổi mới về kinh tế, văn hóa, giáo 
dục..., nhưng về cơ bản thì tư tưởng, cũng như trong cơ cấu chính trị 
vẫn không bẻ thay đổi, nên không đảm bảo cho việc đổi mới được thực 
hiện triệt để, trót lọt, thường là nửa chừng bị bỏ đở. 


Công cuộc đổi mới cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam vì các hạn chế 
ngặt nghèo trên - nhất là thiếu sự tham gia của đông đảo quần chúng 
- nên cũng chỉ giới hạn trong một số người, một bộ phận nhỏ bên trên 
mà thôi, chỉ là một xu hướng mới trong phong trào trào yêu nước nói 
chung của nhân dân ta hỏi đó. Cứ tiếp nối đà phát triển đó, bước sang 
những năm đâu thế kỷ XX, trong những điểu kiện lịch sử khác trước, 
yêu cầu đổi mới của xã hội Việt Nam ngày càng trở nên cấp thiết hơn 


19 Nguyễn Lộ Trạch - Thời uụ sách thượng (1877). 
1! Nguyễn Lộ Trạch - Thời oự sách hạ (1882). 


244 


và được thể biện qua hai xu hướng bạo động và cải cách song song tồn 
tại và phát triển. Nhưng cũng phải đợi tới cuộc vận động Duy tân tiến 
tới những cuộc đấu tranh chống thuế năm 1908 với sự tham gia của 
đông đảo quần chúng nông dân miền Trung - hay ở mức độ thấp hơn 
là Đông kinh nghĩa thục ngoài Bắc - thì mới thực sự trở thành phong 
trào đổi mới có vị trí xứng đáng và ảnh hướng to lớn trong lịch sử đấu 
tranh giải phóng lâu dài và anh hùng của dân tộc. 


245 


QUAN HỆ VIỆT - XIÊM THỜI GIA LONG 
ĐĂNG VĂN CHƯƠNG 


ông vua đầu tiên của triểu Nguyễn - một triểu đại phong kiến tôn 

tại gần 150 năm ở Việt Nam. Trong thời gian trị vì của mình, vua 
Gia Long đã cho ban hành nhiều chính sách đối nội và đối ngoại quan 
trọng. Về sau những chính sách này trở thành nên tảng cho đường lối 
trị nước của các vua tiếp theo như Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức... 


NÑ ăm 1802 vua Gia Long lên ngôi hoàng đế, chính thức trở thành 


Trên lĩnh vực đối ngoại, thời Gia Long có nhiều thành tựu và có 
nhiều vấn đẻ - Nhưng trong phạm vi bài viết này chúng tôi chỉ dừng 
lại ở việc tìm hiểu mối quan hệ giữa Việt Nam với vương quốc Xiêm 
lúc bấy giờ và qua đó rút ra một bài học lịch sử cho vấn để quan hệ 
hiện nay ở khu vực. 


Có thể nói rằng, trong các mối quan hệ đầy phức tạp được đặt ra 
ở khu vực Đông Nam Á lúc bấy giờ, thì quan hệ giữa Việt Nam với 
vương quốc Xiêm là nổi bật hơn hết. Để xử lý các mối quan hệ mang 
tính khu vực đó, các vua Nguyễn, mà người đặt nên móng đầu tiên là 
vụa Gia Long, đã phải cân nhắc một chính sách hết sức mềm dẻo trên 
cơ sở hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau gọi là chính sách “nhu viễn”. 
Chính sách đó một thời đã đem lại sự ổn định đối với khu vực lục địa 
Đông Nam Á. Sau đây chúng ta lần lượt trở lại bối cảnh, nội dung và 
kết quả của nó. 


1. Bối cảnh khu vực và một chương mới mở ra trong quan 
hệ Việt Nam - Xiêm. 

Từ cuối thế kỷ XVIHI, chế độ phong kiến ở các nước Đông Nam Á 
rơi vào tình trạng khủng hoắng sâu sắc: kinh tế đình đốn, đời sống 
nhân dân khổ cực, nội bộ triều đình phong kiến các nước thối nát lục 
đục, chia bè kết đảng, tiêu diệt lẫn nhau. Giữa các tập đoàn phong 
kiến và giữa các quốc gia phong kiến láng giểng thì nổ ra nhiễu cuộc 
chiến tranh gay gắt nhằm tranh giằnh lãnh thổ và quyền lực. 


Trong quá trình suy thoái chung của chế độ phong kiến Đông 
Nam Á, vương quốc Xiêm đâần đẩn vươn lên, trở thành một quốc gia 


246 


phong kiến hùng mạnh, sau khi đã chiến thắng, đập tan cuộc chiến 
tranh xâm lược dai dẳng gần 10 năm của Miến Điện (Myanma), năm 
1776 dưới thời vua Phìn Tắc-xin. Từ đó các vua Xiêm, dưới thời Tắc- 
xin cũng như dưới thời Chặc-kri đều đã sử dụng sức mạnh của mình 
để bành trướng, làm bá chủ khu vực. Họ đã mở rộng lãnh thể, bắt các 
nước chung quanh lệ thuộc mình, liên tục xâm chiếm đất đai của 
Campuchia và của Lào, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, kể cả bằng 
con đường chiến tranh. Đây chính là thời kỳ mà lãnh thổ vương quốc 
Xiêm mở rộng hơn bao giờ hết. 


Ở nước ta sau gần 3 thế kỷ, từ XVI đến thế kỷ XVIII cả hai đòng 
họ Trịnh - Nguyễn không một dòng họ nào đủ khả năng vượt lên để 
thống nhất nước. Cuối cùng thì phong trào Tây Sơn do anh hùng 
Nguyễn Huệ lãnh đạo đã thống nhất đất nước vào cuối thế kỷ XVII, 
lập ra triểu đại Tây Sơn. Nhưng chỉ hơn 10 năm, triều đại phong kiến 
Tây Sơn cũng bộc lộ nhiều hạn chế và thiếu sót. Anh em Tây Sơn lại 
chia xé đất nước ra ba miễn để cai trị làm cho đất nước suy yếu. Do 
vậy, Nguyễn Ánh từng bước gây dựng được thanh thế và cuối cùng vào 
năm 1802 đã đánh đổ triều Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế tiếp tục hoàn 
thành việc thống nhất đất nước!, 


Trên thực tế, dưới thời Gia Long, kinh tế và sức mạnh quốc gia 
của nước Việt Nam ngày càng được củng cố. Việt Nam đẩn dẫn trở 
thành một quốc gia phong kiến hùng mạnh ở phía đông của khu vực 
Đông Nam Á. Chính vì vậy, các nước láng giểng chung quanh như 
Lào, Campuchia đều triểu cống và xin thần phục. Còn sử gia Thái 
Lan thì cho rằng từ khi Nguyễn Ánh lên ngôi, Việt Nam không chịu 
thần phục vương quốc Xiêm nữa.? 


Khi Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh, các vua triểu 
Nguyễn muốn thể hiện vai trò bảo hộ của mình đối với các nước lân 
bang. Từ đó, trong các quan hệ khu vực nổi lên vai trò của hai vương 
quốc là Việt Nam và Xiêm. Có thể nói mối quan hệ Việt - Xiêm đã bao 
trùm và chi phối các mối quan hệ giữa các nước khác trong khu vực 
cho đến khi chủ nghĩa tư bản phương Tây, trực tiếp là đế quốc Anh và 
thực dân Pháp, can thiệp và xâm lược khu vực này ở nửa sau thế 
kỷ XIX. 


! Nguyễn Huệ hay Nguyễn Ánh thống nhất đất nước là vấn để còn tranh luận, 
nhưng có ý kiến cho rằng Nguyễn Huệ là người mở đầu, Nguyễn Ánh là người tiếp tục và 
vua Minh Mạng là người hoàn thiện. Chúng tôi nhận thấy ý kiến trên đây là thỏa đáng. 

? Lịch sử nền thống trị Thái Lan, Bản dịch Viện Đông Nam Á, Hà Nội (người dịch 
Mai Văn Bảo). . 


247 


2. Quan hệ Việt - Xiêm diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác 
nhau nhưng chủ yếu ở lĩnh vực chính trị - bang giao. 


Việt Nam và Xiêm vốn có quan hệ láng giểng với nhau từ lâu đời. 
Nhưng chỉ đến khi Phìn Chặc-kri, tức Rama I (1782 - 1809) làm vua ở 
Xiêm và Gia Long (1802 -1819) làm vua ở Việt Nam thì quan hệ ngoại 
giao giữa hai quốc gia mới chính thức được thiết lập. Chỉ từ năm 1802 
trở đi thì quan hệ Việt - Xiêm mới thật sự bình đẳng và trở nên thân 
thiết hơn. Chính vì lẽ đó khi bàn về vấn để này, nhà sử học Thái Lan 
Chulacheeb Chinwanno của trường Đại học Tống hợp Trammsat đã 
viết: “Suốt thời kỳ Gia Long, quan hệ Việt Nam - Thái Lan rất thân 
thiện (During Gia Long's reign, the relations between Viet nam and 
Thailand were very freindly)”'. Thật vậy, suốt thời trị vì của Gia Long 
và Minh Mạng, ở giai đoạn đầu triểu Nguyễn, Việt Nam và Xiêm 
thường xuyên cử nhiều sứ đoàn ngoại giao lui tới tặng phương vật 
nhằm vun đắp cho tình giao hảo, mừng vua mới lên ngôiỄ. 


Chúng tôi đã thống kê trong thời gian từ 1802 đến 1819, dưới 
thời trị vì của Gia Long, sứ bộ của Xiêm đã 9 lânŠ đến Việt Nam 
nhằm để tạ ơn, đâng sản vật, báo tin mừng, báo tang. Có khi sứ Xiêm 
báo cho Gia Long về việc đe đọa xâm lược của Miến Điện hay của 
quân Anh để nhờ Việt Nam giúp đỡ, để nghị giải quyết những việc có 
liên quan đến hai nước, hay đề cập đến vấn để Campuchia (không kể 
những lần thuyển bè của Xiêm đi sứ Trung Quốc hay đi buôn bị bão 
phải vào lánh nạn ở nước ta). Cũng trong thời gian này, Việt Nam đã 
cử 7 phái bộ sang Xiêm để giao hảo, thông hiếu, đáp lễ, hay giải quyết 
những vấn để quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Vào năm 1810, 
Việt Nam cùng một lúc cử hai phái bộ sang Xiêm: Một phái bộ lo việc 
trợ tang vua Rama I và một phái bộ đến chúc mừng sự lên ngôi vua 
của Rama TỬ, 


* Năm 1184, Xiêm La đã có quan hệ với nước ta về buôn bán (theo Đại Việt sử ký 
toàn thư của Ngô 5ï Liên). 

† The 8econd Thailand - Vietnam round table seminar: Vietnam - Thailand: 
Tradition and Modernity, Hanoi, 1991, page 30. 

5 Đặng Văn Chương, Vương quốc Xiêm uà mối quan hệ uới Đàng Trong uà nhà 
Nguyễn từ 1782 đến 1846. Luận văn Thạc sĩ, Hà Nội, 1995. 

Š Vào các năm: 1803, 1807, 1809, 1811, 1812, 1813, 1814, 1816, 1817. 

Ÿ Lễ vật trợ tang vưa Rama I gồm có: đường phèn, đường phối mỗi thứ 1.000kg, 
đường cát 1.500kg, sáp vàng ð00kg, quyến, vải 100 tấm mỗi thứ. Lễ vật mừng vua Rama 
II lên ngôi gồm có: kỳ nam 2 cân, nhục quế 3 cân, quyến và vải 100 tấm mnỗi thứ. Tặng 
nhị vương kỳ nam 1 cân 8 lạng. Nhu Viễn trong Khám định Đại Nam hội điển sự lạ, 
Tạ Quang Thái dịch, Bửu Cảm hiệu đính, Nxb Văn hóa Giáo dục, Sài Gòn 1968, tr. 241. 


248 


Theo thống kê trung bình 2 păm một lần các phái bộ của Xiêm 
qua Việt và ngược lại; nhờ vậy tình bang giao lân hiếu giữa hai nước 
ngày càng được củng cố, thắt chặt. Mặc dù việc đi lại giữa hai nước lúc 
bấy giờ gặp nhiều khó khăn, nhưng hai nước cũng đã kịp thời báo tin 
cho nhau về những tình hình quan trọng của mỗi nước. Cũng chính 
việc qua lại, lui tới thường xuyên giữa hai nước như vậy cho nên vào 
tháng 2-1807, vua Gia Long lập ra quy định đi sứ giữa hai nước - về lộ 
trình đi lại và số ngườiỂ, rồi giao cho bộ Lễ soạn thảo và gửi qua Xiêm. 


Khi để nghị gửi sang Xiêm, vua Rama I đồng ý có bổ sung thêm 
như sau: “Khi chuyển công văn đến thì cử ð viên hành nhân đến trấn 
Gia Định và lưu lại ở đấy. Trấn quan ở Gia Định chiếu nhận công văn 
và do đường trạm đưa đến kinh đô”®, 


Qua đó cho thấy, quan hệ với các nước lân bang trong khu vực lúc 
bấy giờ, Việt Nam cũng giống như vương quốc Xiêm,: cả hai nước 
không hề thiết lập quy định đi lại với nước thứ ba nào cả, mà chỉ có 
giữa hai nước Việt và Xiêm. Điều đó nói lên sự phát triển về nhiều 
mặt của mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Xiêm - Việt lúc bấy giờ. 


Xuất phát từ lợi ích của quốc gia đân tộc và tình hình chính trị 
khu vực, nên trước lúc qua đời vua Gia Long đã đặn vua kế vị (Minh 
Mạng) hãy giữ gìn mối quan hệ hòa hiếu với nước Xiêm láng giểng. 
Năm 1823, vua Miến Điện cử một phái bộ mang nhiều lễ vật quý báu, 
vượt qua nhiều trở ngại để đến Đại Nam hòng liên minh với triểu 
Nguyễn chống lại Xiêm. Mặc dù có khoảng một nửa số đại thần muốn 
liên kết với Miến Điện để chống Xiêm, Minh Mạng đã suy ngẫm, đắn 
đo, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng ông đã từ chối liên kết với Miến 
Điện, Minh Mạng đều trả lại hết, chỉ thu nhận một chiếc nhẫn vàng 
nạm bảo thạch đỏ, rồi hậu thưởng cho sứ thần và cho người đưa về 
nước. Nhờ đó, triều Nguyễn đã giữ được quan hệ hòa hiếu vốn có với 
Xiêm, hai nước đã tránh được âm mưu chia rẽ, gây chiến của Miến 
Điện. Khi biết được tin này, vua Rama II vô cùng cảm kích và biết ơn 
Việt Nam. 


Việc Minh Mạng từ chối không đồng ý thiết lập quan hệ với Miến 
Điện là xuất phát từ những tình cảm và suy tính về chiến lược và 
ngoại giao của nhà Nguyễn mà trước đó Gia Long đã thiết lập. Điều 


° “Từ nay về sau hễ sai sứ sang nước Xiêm, đi đường thủy thì lấy 50 nhãn viên làm 
giới, đi đường bộ thì lấy 12 nhân viên làm giới hạn. Còn công văn thì chuyển giao cho 
nước Cao Miên, không cần phải sai người đem đi... ”. Nhu Viễn, Sảd, tr. 234, 235. 

® Nhu viễn, Sđd, tr. 235. 


249 


này cũng thể hiện một nhãn quan sáng suốt phù hợp với thực tế lúc 
bấy giờ. Vương quốc Xiêm thực sự là một nước lớn mạnh ở phía tây 
của Đông Nam Á lục địa, chứ không phải Miến Điện. Vương quốc 
Xiêm đã và đang chi phối ở Campuchia và cả ba tiểu quốc chia rẽ của 
Lào. Điều đó có tác dụng to lớn đối với biên giới phía tây và tây nam 
của Việt Nam, hơn nữa vương quốc Xiêm mà cụ thể là Rama II vẫn 
tiếp tục thi hành đường lối giao hảo thân với Việt Nam, vốn đã tốt 
đẹp từ mấy thập kỷ trước. 


Năm 1824, khi vua Rama IÏ mất, Minh Mạng ra lệnh bãi triểu 3 
ngày - điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử quan hệ bang giao 
giữa Việt Nam với các nước lân bang. Điều đó, thể hiện mối quan hệ 
tốt đẹp, mật thiết giữa hai nước Việt - Xiêm lúc bấy giờ. 


Sự bang giao tốt đệp giữa hai vương quốc đã tạo ra sự tiếp xúc, đi 
lại gần gũi giữa nhân dân hai nước, đông đảo nhất là giới thương 
nhân thường xuyên qua lại buôn bán với nhau, đã có nhiều người Việt 
Nam qua Xiêm làm ăn sinh sống. Các vua triều đại Chặc-kri khuyến 
khích người Việt sang Thái làm nghề nông và một vài nghề thủ công 
như thợ đúc, thợ mộc... động viên một số binh lính người Việt gia 
nhập vào quân đội của Xiêm. Mỗi lần sứ bộ hay người Việt sống ở 
Xiêm về nước nhà vua đã hỏi thăm cặn kẽ về phong tục, tập quán, đạo 
giáo, thuế má, thành quách, cung điện... của Xiêm La. 


Nếu trước đây nhân dân ta chỉ hiểu biết về đất nước này qua một 
ít sách vở thì đến đầu thế kỷ XIX, nhất là dưới thời Gia Long họ đã 
hiểu biết về đất nước và con người Xiêm khá tường tận và sâu sắc, 
thông qua những người đi sứ, thương nhân và cả những người Việt 
sống trên đất Xiêm. 


Chính nhờ những mối quan hệ tốt đẹp đó mà về sau những người 
Việt Nam yêu nước và chiến sĩ cách mạng bị thực dân Pháp đàn áp, 
đã chạy sang Xiêm lánh nạn. Họ đã được nhân dân Thái che chở, giúp 
đỡ về nhiều mặt. Vào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, cộng đồng người 
Việt ở Thái Lan đã lên đến khoảng 20 ngàn người". Đây là một lực 
lượng cách mạng, yêu nước - vô cùng quan trọng đã tạo điều kiện cho 
các nhà cách mạng Việt Nam hoạt động ở hải ngoại như Phan Bội 
Châu, Đặng Thúc Hứa... Kế cả sau này, lực lượng Việt kiểu yêu nước 
đã che chở, giúp đỡ cho lãnh tụ cách mạng Nguyễn Ái Quốc hoạt động 
ở Xiêm từ tháng 8-1928 đến tháng 6-1929. 


!° Lê Mạnh Trinh, Những ngày ở Quảng Châu bò Xiêm trong quyền Bác Hồ, Nxb 
Văn học, 1960, tr. 86, 


2ã0 


3. Quan hệ thân thiện Việt - Xiêm dưới thời Gia Long 
không chỉ mang lại sự yên bình, thân thiết, gần gũi giữa hai nước mà 
còn ảnh hưởng đến hòa bình, ổn định chung của cả khu vực vào 
khoảng 30 năm đầu của thế kỷ XIX. Cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ 
XI, ngôi vua tổn tại lâu đài nhất ở Campuchia, đó là Angchan II 
(1796 - 1834), đây cũng là khoảng thời gian hòa bình thân thiện giữa 
hai nước Việt - Xiêm. Một sự kiện khác cũng nói lên điều này, đó là 
vào năm 1811, nhân việc hai anh em Angchan II nổi lên tranh giành 
quyền bính, vua Xiêm liền đưa quân sang Campuchia, tấn công thành 
La Bích, khiến cho anh em Angchan II lo sợ chạy về Gia Định. Năm 
Tân Mùi 1811, vua Gia Long cho sứ mang thư sang Xiêm trách cứ về 
hành động nói trên của vua Xiêm. Năm 1812, vua Xiêm cho sứ mang 
thư sang phúc đáp lại vua Gia Long như sau: 


“Việc ấy là muốn giảng hòa cho anh em Angchan II, chứ không có 
ý gì. Vậy xin Việt Nam xử trí thế nào thì Xiêm La cũng thuận”, 
Trong thư trả lời thể hiện sự khéo léo trong cách ứng xử của Rama II 
Lời thư có vẻ mềm mỏng, ý như thuần phục nhưng nội dung thư cũng 
hàm ý thách thức, cứng rắn của họ. Nếu Việt Nam xử sự ôn hòa thì 
hòa khí hai bên được giữ vững, nhưng Việt Nam xử sự bằng sức mạnh 
thì họ sẵn sàng đối phó lại, không do dự. Hiểu được ý định và thế lực 
của Rama II, của vương quốc Xiêm, của tình hình khu vực lúc bấy giờ, 
Gia Long đã rất sáng suốt trong cách ứng xử với vương quốc Xiêm La 
về vấn để trên. Đó là vào ngày 18-5-1813, cả quân Việt và một bộ 
phận quân Xiêm đưa Angoban II về Campuchia, lập lại ngôi vua cho 
ông. Angoban vừa chịu phong thần với Xiêm vừa chịu phiên phục đối 
với Việt; điều đó phản ánh Campuchia đang chịu ảnh hưởng của hai 
thế lực phong kiến. Một ở phía Đông, một ở phía Tây. Cả hai thế lực 
phong kiến ấy cùng tác động lên ngôi vua Angoban II, thể hiện sự 
thống nhất tương đối về quyển lực và quyển lợi của hai vương quốc 
phong kiến Xiêm và Việt trên đất Campuchia. Đó là một nhân tế 
chính trị quan trọng, vừa mang yếu tế khách quan vừa mang yếu tố 
chủ quan đảm bảo cho sự ổn định lâu đài và ngôi vua Campuchia lúc 
bấy giờ (Angoban II). 


4. Trong khuôn khổ và đặc điểm của một nền ngoại giao thời 
phong kiến mà vương quốc Xiêm và Việt vẫn duy trì được quan hệ hòa 
bình thân thiện trong hơn 30 là điều đặc biệt hiếm có trong lịch sử 


! Trân Trọng Kim, Việt Nom sử lược, quyển II, Nxb Trung tâm Học liệu, Sài Gòn 
1971, tr. 180. 


251 


của các nước ở khu vực này. Có thể giải thích điều này bằng hai lý do. 
Một là, vua Rama I và vua Gia Long đã tạo được sự hiểu biết, tin 
tưởng và tôn trọng nhau thông qua một quá trình tiếp xúc lâu dài, 
giúp đỡ lẫn nhau và cùng nhau giải quyết những vấn đề có liên quan 
giữa hai nước với các nước khác ở trong khu vực. Hai là, cả hai vương 
quốc phong kiến Xiêm và Việt đã đạt được sự quân bình về lực lượng 
và quyền lực trên đất Campuchia. Nhờ đó cả hai thế lực phong kiến 
Xiêm và Việt đã đi đến thống nhất với nhau về các vấn đề trong khu 
vực, nhất là vấn đề Campuchia. 


Năm 1991, thủ tướng Thái Lan Chatiohai Chunohenvan sang 
thăm Việt Nam nói: “Biển Đông từ chiến trường thành thị trường”. Với 
khẩu hiệu này, Thái Lan phát đi một thông điệp hòa bình cho cả khu 
vực, được dư luận hoan nghênh, ủng hộ. Khẩu hiệu đó cũng thể hiện 
sự khôn khéo linh hoạt qua lại trong quan hệ ngoại giao Thái Lan. 


Thế giới ngày nay đang chuyển từ đối đầu sang đối thoại và Việt 
Nam đã là thành viên chính thức của khối Asean. Quan hệ hòa hiếu 
trong hơn 30 năm đầu giữa thế kỷ XIX giữa hai nước Việt - Thái cũng 
như giải quyết vấn đề Campuchia bằng con đường hòa bình thương 
lượng còn có giá trị thực tiễn cho việc xây dựng Đông Nam Á thành 
một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và các bên cùng có lợi của thời 
đại hôm nay. 


252 


VỀ CHÍNH SÁCH “ĐÓNG CỬA ” CỦA 
VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN TRONG QUAN HỆ 
VỚI CÁC NƯỚC TƯ BẢN PHƯƠNG TÂY 
THỜI CẬN ĐẠI 


NGUYÊN VĂN TẬN 


triều đại thực thi chính sách “đóng cửa” hay bế quan tỏa cảng 
“nghiêm ngặt” nhất so với các nước trong khu vực. Từ chính 
sách “đóng cửa” nhiều nhà nghiên cứu đã tìm đến cội nguồn gốc rễ của 
giai cấp phong kiến để khẳng định tính “hướng nội” của triều đình 
nhà Nguyễn và coi đó là nguyên nhân cơ bản đưa đất nước rơi vào ách 
thống trị trực tiếp của thực dân Pháp. 
Qua thực tiễn nghiên cứu lịch sử các nước trong khu vực đặc biệt 
là lịch sử Nhật Bản, chúng tôi thử tìm lời giải cho vấn đề trên qua các 
yếu tố sau đây: 


(IÍ rong quan hệ với các nước phương Tây, triều Nguyễn được coi là 


1. “Đóng cửa” hay “mở cửa” - sự lựa chọn của Việt Nam 
và Nhật Bản trước sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân 
phương Tây. 


Trước khi người phương Tây làm xáo trộn cơ cấu kinh tế - xã hội 
của các nước phương Đông thì các nước trong khu vực này đã có một 
mối quan hệ giao lưu buôn bán mang tính khu vực. Do vậy, khi tiếp 
nhận một mối quan hệ mới từ phương Tây, cả Việt Nam và Nhật Bản 
đã sẵn sàng tiếp đón với thái độ thiện chí trên tỉnh thần hợp tác. Tuy 
nhiên, qua một thời gian tiếp xúc, trao đổi các giáo sĩ và thương nhân 
châu Âu đã bộc lộ âm mưu dọn đường cho sự xâm nhập của chủ nghĩa 
thực dân nên cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản đều thực thi chính 
sách “bế quan tỏa cảng” hay chính sách “đóng cửa” với nhiều cấp độ 
khác nhau. Việc Việt Nam và Nhật Bản đều thực thi chính sách cấm 
đạo triệt để, thậm chí sát hại các tín để Thiên chúa giáo cùng với việc 
kiểm soát ngặt nghèo các hoạt động giao lưu buôn bán với nước ngoài 
là một thực tế khách quan không thể chối cãi. Tuy nhiên, trong khi 


253 


“đóng cửa” ngăn ngừa sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân phương 
Tây thì cả Nhật Bản và Việt Nam đều phải tiến hành “mở cửa” đối 
với các nước phương Tây thông qua việc cho phép Hà Lan buôn bán 
với Nhật Bản qua cửa biển Nagadaki và Pháp, Anh qua cửa biển Đà 
Nẵng. Riêng đối với Trung Quốc thì cả hai nước đều tiếp tục mở rộng 
mối quan hệ buôn bán. Như vậy, tính hướng ngoại và mở rộng tâm 
nhìn thế giới của những nước được coi là đại điện cho xu hướng “đóng 
cửa” vẫn không bị loại trừ. Chính đây là điểm “mở” để cho chúng ta 
giải trình hai khuynh hướng phát triển về sau của Nhật Bản và Việt 
Nam - một là rơi vào ách thống trị trực tiếp của chủ nghĩa thực dân 
Pháp (Việt Nam) và một là tránh được sự nô dịch và trở thành một 
nước độc lập được xếp ngang hàng với các cường quốc tư bản Âu - Mỹ 
(Nhật Bản). 


2. Việt Nam và Nhật Bản - những nét tương đồng và dị biệt. 


Như vậy, đứng trước áp lực của chủ nghĩa thực dân phương Tây cả 
hai nước Việt Nam và Nhật Bán đều thực thi chính sách “hướng nội” - 
Thể hiện tỉnh thần bài ngoại cao độ. Thế nhưng Việt Nam “hướng 
nội” với chính sách “trọng nông ức thương”, còn Nhật Bản “hướng nội” 
là đế tạo ra một nền kinh tế hàng hóa nhằm thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế đủ sức để đối trọng với phương Tây. 


Việc Gia Long bỏ Gia Định rút về đóng đô ở Phú Xuân một mặt 
phản ánh tính phòng ngừa của vị vua tiển nhiệm triểu Nguyễn trước 
sự thách đố của chủ nghĩa thực dân phương Tây nhưng đồng thời mặt 
khác ông lại làm giảm vị trí quan trọng của sự phát triển của một nền 
kinh tế hàng hóa. Ông bỏ rơi Sài Gòn - Gia Định thực chất là đang bỏ 
rơi một đô thị đang phát triển mạnh mẽ, bổ rơi một vùng kinh tế 
hàng hóa đầy triển vọng. Sau này, các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự 
Đức thực thi chính sách “bế quan tổa cảng” chẳng qua là nối tiếp 
truyền thống mà vua Gia Long đã lựa chọn nhằm kìm hãm sự phát 
triển của một nền kinh tế hàng hóa. Thời các vua Nguyễn, buôn bán 
không phát đạt. Thuyền buôn không bao giờ đủ hàng để trao đổi bởi 
những qui chế ngặt nghèo do triều Nguyễn ban hành. “Buôn bán chủ 
yếu phục vụ cho nhu cầu của triểu đình như gạo, thực phẩm, gỗ và vật 
liệu xây đựng cho binh lính, quân nhu cho các đạo binh”. Trên lĩnh 
vực ngoại thương, nhà nước nắm độc quyển và hạn chế đến mức thấp 
nhất việc buôn bán với nước ngoài. Do vậy, hoạt động buôn bán thời 
Nguyễn bị sa sút hơn rất nhiều so với các thời kỳ trước. John White 
trong tác phẩm “Một chuyến hành trình đến xứ Cochinchina” đã mô 
tả tình hình hoạt động ngoại thương Việt Nam thời Nguyễn như sau: 


254 


“Nên thương mại của Cochinchina chẳng có gì so với hoạt động trước 
kia... Tất cả số đường sản xuất năm 1819 từ Đông Nai đến Nha Trang 
chỉ được hơn 2.000 pients (1 picul = 62kg500) và hai chiếc tàu của 
chúng tôi đã mua hết. Việc buôn bán với Macao hoàn toàn bị cắt đứt. 
Thời gian tôi ở Sài Gòn có hai tàu Pháp đến Đà Nẵng và Huế. Bỏ neo 
ð tháng, họ chỉ được nửa số đường và một ít tơ sống, và đó cũng là 
sản phẩm chủ yếu của các tỉnh phía Nam”. Phố cảng Hội An một thời 
mà các hoạt động thương mại trở nên sôi động thì đến thời Nguyễn, 
Hội An trở nên nghèo nàn và hoang phế v.v... 


Với môi trường hòa bình ổn định Việt Nam có đây đủ điều kiện 
để phát triển kinh tế củng cố tiểm lực quốc phòng, xây dựng thành 
lũy, chế tạo vũ khí đủ sức đối phó với phương Tây. Thế nhưng, triểu 
Nguyễn chỉ tiến hành một số biện pháp cải cách chỉ giới hạn trong 
phạm vi khu vực nhà nước, hạn chế hoạt động của giới thương nhân 
đã không đủ sức tạo nên một cuộc cách mạng công nghệ trong toàn 
quốc. Dẫu rằng, triêu Nguyễn đã có những cố gắng nhất định trong 
việc tìm cách bảo toàn “chủ quyền” dân tộc, nhưng do chưa tạo ra được 
tiền đề kinh tế xã hội để đưa được ra khỉ quy đạo của phương thức sản 
xuất phong kiến nên trước áp lực của chủ nghĩa thực dân phương Tây 
triểu Nguyễn đã không đủ sức lãnh đạo nhân dân chống trả lại sử 
xâm lược của chủ nghĩa thực đân Pháp. Mặc dù vào thời kỳ đó ở Việt 
Nam đã xuất hiện nhiều nhà tư tưởng biết nhìn xa trông rộng như 
Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Phạm Phú Thứ, Bùi Viện, Đinh 
Văn Điền, Nguyễn Hiệp, Phan Liêm v.v... Họ là nhiều người có điều 
kiện tiếp xúc với phương Tây, sớm nhìn ra nguy eơ mất nước nên đã 
chủ trương củng cố và xây đựng một nước Việt Nam hùng cường bằng 
con đường canh tân đất nước. Những tư tưởng đổi mới được thể hiện 
đậm nhạt khác nhau ở mỗi người nhưng nói chung tất cả những nhà 
cách tân đều chủ trương khuyến khích du học ngoại quốc, mời chuyên 
gia cố vấn phương Tây để hiện đại hóa nền kinh tế trong nước, mở 
mang thương mại nhằm xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ. 
Đồng thời, trên lĩnh vực đốt ngoại, những nhà cải cách còn chủ trương 
thực thi chính sách ngoại giao với các nước Âu - Mỹ nhằm quân bình 
ảnh hưởng giữa các nước tư bản phương Tây. Thế nhưng, các vị vua 
triểu Nguyễn đã không để cho những để nghị cách tân đó trở thành 
hiện thực nên đã kìm hãm bước phát triển đi lên của đân tộc. Trong 
nội bộ triều đình nhà Nguyễn, phái bảo thủ chiếm đa số đã tạo thành 
xu thế chính áp đảo những tư tưởng cách tân của một số quan lại thức 
thời làm cho những để nghị cải cách bị thất bại. Nguyên nhân của 
những tình trạng trên là do Việt Nam vào thời đó chưa tạo ra được 


255 


một lực lượng gắn liền với nền kinh tế hàng hóa đủ sức đắm đương 
việc canh tân đất nước. Sự trì trệ, bảo thủ và lạc hậu của phương thức 
sản xuất phong kiến đã không cho phép triêu Nguyễn thực hiện 
những bước đổi mới cần thiết nên tất yếu phải tuân theo qui luật 
khách quan của xu thế thực dân hóa. 


Trong khi đó, Nhật Bản đã biết phát huy lợi thế của việc “đóng 
cửa” và “mở cửa” hạn chế nên đã tạo nên được sự chuyển biến trong 
lĩnh vực kinh tế, từ kinh tế tự nhiên tự cung tự cấp chuyển sang một 
nên kinh tế hàng hóa tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, một điều cần phải 
thấy là Nhật Bản vào thời kỳ “đóng của” buôn bán ở trong nước phát 
đạt hơn buôn bán ở ngoài nước. Một số nghành công nghiệp liên quan 
đến quốc phòng ra đời: nấu quặng, nấu gang, đóng tàu và vũ khí. Sản 
xuất hàng hóa và quan hệ hàng hóa đã có tác động to lớn đến xã hội 
Nhật Bản thời Tôcugaoa. Nó củng cố thêm chế độ phong kiến và mối 
liên hệ chặt chẽ phụ thuộc lẫn nhau giữa những nhà sản xuất, thương 
nhân cho vay lãi. Tầng lớp thương nhân ngày càng lớn mạnh. Họ đã 
xây dựng được một nền kinh tế hàng hóa vượt lên tất cả sự mong đợi 
của xã hội phong kiến. Chính sức mạnh của tầng lớp thương nhân đã 
làm cho các Shogun và Samurai quyết định theo khẩu hiệu thực dụng: 
“Nếu không thể đánh bại họ thì hãy hòa nhập với họ, sống chung với 
họ để khống chế họ tạo ra mối liên hệ gần gũi giữa chính phủ và giới 
kinh doanh”. Nhiều Samurai từ bổ đặc quyền quí tộc để tham gia vào 
các họat động thương mại. Một số khác gả con gái cho thương nhân 
giàu có. Tầng lớp thương nhân ngày càng đầy sinh lực và điểm tựa cho 
Nhật Bản tiến hành công nghiệp hóa một cách nhanh chóng sau khi 
cánh cửa thương mại được mở ra thế giới bên ngoài. 


Như vậy, sau 200 năm “đóng cửa” Nhật Bản đã tranh thủ thời 
gian hòa bình và ổn định để xây dựng và củng cố tiểm lực kinh tế và 
quốc phòng của đất nước, tạo đà cho việc hiện đại hóa nền kinh tế 
Nhật Bản trong giai đoạn về sau. Và điều đặc biệt quan trọng là nó đã 
tạo điều kiện thuận lợi để cho Nhật Bản có thể tiến hành được cuộc 
cách mạng tư sản năm 1818 tạo tiền để cho những cải cách vĩ đại của 
Minh Trị Thiên hoàng. Chính trên nền tảng của một nên kinh tế 
hàng hóa, một giai cấp tư sản và một tầng lớp quý tộc tư sản hóa đầy 
sinh lực ra đời đã đặt Nhật Bản vào con đường công nghiệp hóa và 
làm cho những cải cách củúa Minh Trị trở thành hiện thực. Tất cả 
những điều đó đã cho phép Nhật Bản đủ sức đối trọng với phương Tây 
để trở thành một nước độc lập tự chủ trong những năm cuối thế kỷ 
XIX đầu thế kỷ XX. : 


256 


3. Hệ quả đối với Việt Nam và Nhật Bản trong quan hệ với 
các nước phương Tây thời cận đại. 


Đến giữa những năm 50 của thế kỷ XIX chính sách “đóng cửa” của 
Việt Nam và Nhật Bản đều chịu sức ép một cách mạnh mẽ của các 
cường quốc Âu - Mỹ nên cả hai nước đều phải mở cửa với phương Tây 
trên nhiều cấp độ khác nhau. Đối với Việt Nam thực dân Pháp đùng 
súng đạn để bắt Việt Nam “mở cửa”, còn đối với Nhật Bản việc “mở 
cửa” được thực hiện bằng việc chính quyền Mạc phủ ký một loạt hiệp 
ước với các cường quốc tư bản Âu - Mỹ. Để bảo toàn chủ quyền đân tộc 
ở Nhật Bản, giai cấp tư sản và tầng lớp quý tộc tư sản hóa đã vạch 
định một chiến lược thận trọng và được tính toán cẩn thận để kết 
thúc chế độ phong kiến ở Nhật vào năm 1868, đưa đất nước Nhật Bản 
từ chỗ tách biệt đến chỗ hòa nhập vào thị trường thế giới. Từ đó, 
thông qua việc học hỏi kỹ thuật phương Tây hiện đại hóa đất nước 
Nhật Bản tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược bên ngoài lấy đó 
làm cơ sở để đàm phán với phương Tây nhằm giành lại nên độc lập 
cho đất nước. Bằng việc tiến hành thắng lợi hai cuộc chiến tranh 
Trung - Nhật (1894) và Nga - Nhật (1904 - 1905) về cơ bản Nhật Bản 
đã thủ tiêu các hiệp ước bất bình đẳng khỏi nguy cơ trở thành một 
nước lệ thuộc và trở thành một nước độc lập bình đẳng với các nước tư 
bản Âu - Mỹ. Trong khi đó triểu Nguyễn lại “mở cửa” từng bộ phận 
bằng cách cắt 3 tỉnh miễn Đông cho Pháp. Triểu Nguyễn coi thủ đoạn 
“cắt đất” chỉ là một biện pháp mang tính sách lược nên chủ trương 
dùng phương sách ngoại giao để đòi lại 3 tỉnh đã mất. Thế nhưng, do 
triều Nguyễn không đủ thực lực nên không những không đòi lại được 
những phần đất đã mất mà trái lại mất nốt thêm một số vùng đất 
khác (3 tỉnh miền Tây) và cuối cùng là mất chủ quyển dân tộc. Hòa 
ước Patenôtre (1884) chỉ là cái công việc cuối cùng là hoàn tất các thủ 
tục ngoại giao để Pháp biến Việt Nam thành một nước thuộc địa. 


Qua sự giải trình trên, chúng tôi thấy rằng trong thời kỳ Việt 
Nam và Nhật Bản đều “đóng cửa” trong quan hệ với nước ngoài. Cả 
hai nước đều thực thi chính sách “hướng nội”, song Nhật Bản “hướng 
nội” là để xây dựng tiểm lực kinh tế và quốc phòng, còn Việt Nam 
“hướng nội” với chính sách trọng nông ức thương, không thúc đẩy sự 
phát triển một nên kinh tế hàng hóa cũng như không xây dựng lực 
lượng quốc phòng đủ sức đối đầu với phương Tây. Đến giữa thế kỷ 
XEX, cả hai nước đều buộc phải “mở cửa” với phương Tây, nhưng Nhật 
Bản do có sự chuẩn bị đây đủ thực lực nên sau khi “mở cửa” đã có sự 
chuyển đổi hình thái kinh tế - xã hội từ hình thái kinh tế phong kiến 


257 


sang tư bản, trong khi đó Việt Nam vẫn giữ nguyên tình trạng của 
chế độ phong kiến. Do vậy, khi cá hai nước cùng tiến hành đấu tranh 
cuộc ngoại giao để thủ tiêu các hiệp ước bất bình đẳng bảo toàn nền 
độc lập đân tộc thì hai nước đã sử dụng hai phương sách khác nhau. 
Việt Nam dùng biện pháp “cắt đất lấy hòa bình” còn Nhật Bản kết 
hợp truyền thống và hiện đại để dung nạp phương Tây và lợi dụng 
trình độ kỹ thuật quân sự tiên tiến và kỹ thuật công nghiệp của họ để 
hiện đại hóa quốc phòng, tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược - 
lấy đó làm cơ sở thủ tiêu các hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây. 
Hệ quả của nó là Việt Nam rơi vào ách thống trị của chủ nghĩa thực 
dân, còn Nhật Bản thoát khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực đân 
và trở thành một nước độc lập tự chủ. 


Vấn đề cuối cùng thiết tưởng cũng nêu lên là trong khi thực thi 
chính sách “đóng cửa” và “mở cửa”, Việt Nam phải đối đầu với một 
nước thực đân duy nhất là thực dân Pháp, còn Nhật Bản lại “chấp 
nhận” sự phân chia phạm vi ảnh hưởng của nhiều nước tư bản Âu - 
Mỹ. Phải chăng đó cũng là một trong những nguyên nhân để cho 
Nhật Bản dễ dàng hơn trong việc loại trừ dần ảnh hướng của các nước 
phương Tây đến chỗ thủ tiêu toàn bộ ảnh hưởng đó trên đất Nhật 
Bản. Và cuối cùng cho phép Nhật Bản vươn lên địa vị bình đẳng với 
các cường quốc Âu - Mỹ. Trong khi đó Việt Nam chỉ đương đầu với 
một nước thực đân nên không thể thoát khỏi ách thống trị của thực 
dân Pháp. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
. Nguyễn Thế Anh, Kinh tế uà xã hội Việt Nam đưới các oua triều Nguyễn, Nxb 
Lửa Thiên, Sài Gòn, 1971. 
2. Phan Ngọc Liên, Lịch sử Nhật Bản, Nxb Văn hóa - Thông tín, Hà Nội, 1995. 


3. Nguyễn Khác Ngữ, Minh Trị Duy Tân dưới đời Minh Trị Thiên Hoàng, Trình 
bày, Sài Gòn, 1969. 


4. Nguyễn Phương, 82 nm Việt sử 1802 - 1884, Sài Gòn, 1963. 
5. Dại Nam thực lục chính biên, Nxb Thoa học xã hội, tập 3, 1878. 


Nội các triều Nguyễn, Khám định Đại Nam hội điển sự lệ, quyền 42, Nxb 
Thuận Hóa, Huế, 1993. 


John White, Về một chuyến hành trình đến Cochinchina, Boston, 1823. 
8. H, Gowen, Histoire du dapan Paris, 1933, 


:~“ 


, 


m 


258 


LƯỢC KHẢO THỦ CÔNG NGHIỆP 
THỪA THIÊN HUẾ TRƯỚC NĂM 1945 
NGUYỄN THỊ ĐẦM 


thủ công nghiệp Việt Nam, góp phần tạo nên những giá trị văn 

hoá vật chất, tỉnh thân của Việt Nam nói chung, của Thừa 
Thiên Huế nói riêng. Nó đã để lại cho hậu thế những thành tựu văn 
hoá vật chất quí giá: Kinh đô Huế cổ kính với một bộ sưu tập bất động 
sản đa dạng bởi hàng ngàn hiện vật hiếm quí. Đó là sản phẩm trí tuệ 
lao động sáng tạo của nhiều thế hệ cư dân, trong đó có sự phát triển 
của một giai đoạn lịch sử dân tộc và Thừa Thiên Huế. Năm 1993 Huế 
được xếp vào danh mục Di sản văn hoá thế giới. Với vị trí ấy thủ công 
nghiệp Thừa Thiên Huế cần được nghiên cứu một cách hệ thống và 
sâu sắc. 


(I hủ công nghiệp Thừa Thiên Huế là một bộ phận quan trọng của 


1 - THỦ CÔNG NGHIỆP THỪA THIÊN HUẾ 
QUA CÁC THỜI KỲ LỊCH SỬ 


1. Từ thế kỷ XIV đến giữa thế kỷ XVI (1306 - 1558). 


Từ năm 1307 châu Ô, châu Rí trở lại Đại Việt thành xứ Thuận 
Hóa. Các quan trấn thủ Thuận Hóa đời này qua đời khác đã di đân 
Đại Việt, với một số lượng lớn đến quần cư khai thác vùng đất mới. 
Họ dựng làng, lập ấp, xây dựng thành trì, đến giữa thế kỷ XVI Thuận 
Hóa trở thành xứ giàu có và hình thành khu vực cư dân Đại Việt ổn 
định. Theo Ô cháu cận lục ghi chép năm 1553, trên phạm vi Huế và 
lân cận hiện nay lúc đó đã có 3 huyện: Đan Điển, Kim Trà và Tư Vinh 
gồm 180 xã. 


Do nhu cầu sinh hoạt, người nông dân phải sản xuất lấy nông cụ 
và đồ dùng sinh hoạt khác. Một loại nghề thủ công: trồng dâu nuôi 
tầm đệt vải, đan lát, thợ mộc, nung gốm, đan lưới, rèn sắt v.v... ra 
đời. Có thể nói đến giữa thế kỷ XVI, nghề phụ thủ công đã xuất hiện 
ở hầu hết các làng xã đáp ừng nhu cầu tự cung tự cấp. Sự hình thành 
các làng nghề gắn liễn với quá trình hình thành làng xã. Theo Ô chôu 


2ã9 


cận lục trong 3 huyện Đan Điển, Kim Trà, Tư Vinh đã có 22 làng 
nghề thủ công trong tổng số 180 làng xã. Xem bảng dưới đây). 


Làng nghề Nghề thủ công K.N 


† Hoa Lang Rèn sắt Nay là Hiển Lương 
2 Bao La Ban lát 
3 Bác Vọng Làm đăng 
4 Thủ Lễ Đan lưởi 
bì Phú Nam Dệt lụa 
6 Lương Cổ Làm giấy 
r Thụy Lôi Đan lưới, kéo mật 
8 Vĩnh Cố Dệt gấm cải hóa 
9 Dũng Cảm Nung đất 
10 Vạn Hoa Kéo mật chín 
11 Dương Xuân Đánh cá 
12 Thủy Ban Đánh cá 
13 Hoàn Tài Lâm mực 
14 Thanh Lam Làm giấy 
15 Diêm Trường Xẻ ván đóng thưyển 
1 Phụng Chính Xẻ ván đóng thuyển 
17 Tẩn Lạn Rèn sắt 
18 Hoài Tài Rèn sắt 
19 Tân Lại Nấu rượu 
20 Mục Châu Trồng hoa hồng 
21 Lâng Châu Dật lụa 


ba 
b" 


Thủ Chí Dệt vải mặt nhỏ 

Sự ghi chép trên đây chắc chấn là chưa đây đủ, mặc dù đã xất 
hiện những nghề thiết yếu nhất. Song chưa thấy nói đến nghề trồng 
đâu nuôi tằm kéo sợi đệt vải, mà có thể nói hầu như làng quê nào 
cũng có, 22 làng nghề trong tổng số 180 xã quả là quá ít. 


Ở thời kỳ này thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế chưa có gì đặc biệt. 
2. Thời các chúa Nguyễn (1558 - 1788). 


Năm 1558 Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa đã ra sức 
chiêu mộ dân khai phá đất đai, mở rộng lãnh thổ củng cố biên viễn 
Đại Việt. Nguyễn Hoàng chú trọng tuyển lính biết nghề thủ công tố 
chức thành đội lính thợ để vừa bảo vệ vừa xây dựng. Nhiều thợ thủ 
công lành nghề, thậm chí cả dòng họ thủ công theo ông vào Thuận 


260 


Hóa. Nhiều nghề thủ công, do đó được truyền từ Bắc vào Thừa Thiên 
Huế làm xuất hiện thêm nhiều nghề mới, làng nghề mới. 


Các chúa Nguyễn kế vị đã quyết tâm tách khỏi Bắc Hà, xây đựng 
Thừa Thiên Huế thành thủ phủ Đàng Trong. Xây dựng Phú Xuân 
thành trung tâm kinh tế. Cảng thị Thanh Hà thành trung tâm buôn 
bán ở Đàng Trong, trung tâm phố chợ, cảng thị tác động mạnh mẽ 
vào thủ công nghiệp, làm xuất hiện nhiều làng nghề vượt ra khỏi 
phạm vi sản xuất tự cung tự cấp. Lê Qưí Đôn ghi chép trong Phú biên 
tạp lục số làng nghề đến thế kỷ XVII đã lên đến 48 làng, gấp hơn 2 
lần làng thủ công ở Huế thế kỷ XVL Đã xuất hiện loại hình thủ công 
có tính chất chuyên nghiệp phân biệt với nông nghiệp. Có làng dân 
không có ruộng, cả làng chuyên sản xuất một sản phẩm như làng gốm 
Phước Tích, làng rèn Hiển Lương, sơn son thếp vàng Tiên Nộn,... 
Nhiều nghề đã chuyên môn hóa theo sự phân công lao động sâu sắc 
hơn: Mỗi người thợ chỉ làm một công đoạn trong qui trình sản xuất, 
một bộ phận hợp lại hoàn thành một sản phẩm. Thợ thủ công sản 
xuất hàng hóa để buôn bán. Hàng thủ công Phú Xuân đưa vào bán ở 
Gia Định. 


Theo Phủ biên tạp lục (1776) có thể thống kê được số làng nghề 
và nghề thủ công Triệu Phong (nay thuộc Thừa Thiên Huế) như sau: 


STT Làng nghề Nghề thủ công Ghi chú 
q) (2) @) (4) 


Phủ Trạch hưyện Hương Trà | Làm chiếu đệm Nay là Hiển Lương 


Triểu Sơn Làm nón 
Đốc 8ø huyện Hương Trà Làm giấy 
Phường ngư võng Sảnh sứ 


Phú Xuân 
Phú Xuân 
Võng Trì - Phú Vang 
Mậu Tài 


Đúc đồng, có 2 ty thợ đúc 
Làm than 

Đúc 

Kéo dây than, đây thép, 
làm bánh 


Chúa Nguyễn 
Chúa Nguyễn 


œ >4 Ơ Cnï- > G3 Rì — 


9 |AnLưu Mài khí giới, dệt 
10 | Dã Lễ Mưi thuyển, đan gót 
11 | Ty thợ thiếc Đúc Chúa Nguyễn 


_ 
4 


Chữa đồng hồ 
Thiên văn Nội tạo 
Dật tơ 

Dệt 


Chúa Nguyễn 
Chúa Nguyễn 


- 
c 


Phú Xuân 
Phú Cam 
Sơn Điển 


~. ~ 
œŒ‹ +> 


261 


Dương Xuân Dật 

Vạn Xuân Dệt 

Phủ Xuân Dệt gấm, nhiễu đỏ 
Đồng Di Dệt vải nhô 

Dương Nỗ Dệt vải nhỏ 

Quan Lễ Dệt vải nhồ 

An Lưu Dệt lụa trắng 
Quảng Yên Dệt mũ mão 

Ly Khê Lâm bánh 

Tri Lỗ Làm bánh 

Hiển Lương Làm mũ 

Vu Lai Nấu rượu 

Việt Dương Men rượu 

Phú Lai Nấu rượu 

Tây Thành Chế men rượu 
Lang Hồ Kéo mía nấu đường 
Tân Quán Nấu đường trắng, đen 
Phường Tân Mỹ Nấu đường đen trắng 
Khánh Mỹ Làm muối 

Diễm Trường Làm muối 

Phụng Chính Làm mưổi 

Hà Thanh Làm đinh, diễêm 
Tiên Nộn Sơn son thếp vàng 
Lại Ân Làm tranh 

Xóm Ngõa Làm gạch ngói Chúa Nguyễn 
Thanh Tiên Hơa giấy 

Lạc Nô Dật vải 

Địa Linh Dệt vải 

Mỹ Lợi Dặt thao, đữi 

Bao La Đan lát 

Chợ Cống Làm chỉ 

Kim Long Dệt 

Phước Tích Làm gốm 


Sự ghi chép của Lê Quí Đôn như đã thống kê trên, có thể chưa 
đây đủ. Nhưng 48 làng nghề so với 22 làng nghề giữa thế kỷ XVI 
được ghi trong Ô châu cộn lục thì điện làng nghề đã tăng gấp hơn 
hai lần. 


262 


Về thủ công nghiệp nhà nước: 


Các chúa Nguyễn lập các công xưởng nhà nước phục vụ cho chính 
quyền cát cứ. Họ trưng dụng thợ lành nghề của Đàng Trong về Phú 
Xuân sản xuất vũ khí, tàu thuyền phục vụ chiến tranh và các đồ dùng 
phục vụ quan lại. Chúa Nguyễn lập ra hệ thống Tượng cục quản lý thợ 
dưới sự kiểm soát của bộ Công. Lập 62 ty thợ để tổ chức 62 nghề sản 
xuất thủ công khác nhau. Bộ phận này gồm: ty thợ mộc, ty làm nhà, 
ty thợ chạm ở nội viện, ty thợ chão, ty thợ tiện nội, ty thợ bạc nội, ty 
thợ bạc ở Tả Trung, ty thợ bạc ở Hữu Trung, ty thợ đúc, ty thợ may 
nội, ty thợ thêu nội, ty thợ sơn, ty thợ nhuộn nội, ty thợ khắc, ty đệt 
hoa, ty thợ vẽ, ty thợ lọng, ty thợ the, ty thợ giày, ty thợ bếp ở nội 
viện, ty thợ súng, ty thợ Mậu tài, ty thợ đúc mới, ty thợ giày ngoại, ty 
thợ tiền, ty thợ đắp tượng, ty thợ thiếc, ty thợ mộc, ty thợ mài, ty thợ 
đấu ngựa, ty thợ gương, ty thợ khắc chữ, ty thợ ngõa, ty thợ lò gạch, 
ty thợ làm chum, 2 ty thợ giấy sắc. š 


Đến cuối thế kỷ XVII!, thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế đã tiến 
kịp trình độ chung của Việt Nam. Điều đó biểu hiện cụ thể như sau: 


- Đã xuất hiện nghề thủ công chuyên nghiệp với các làng nghề 
nổi tiếng, sản xuất sản phẩm hàng hóa để trao đổi mua bán. Sự lưu 
thông hàng hóa thủ công đã phá vỡ tính tự cung tự cấp cổ truyền của 
nghề thủ công trong các làng nông. 


- Một số nghề đã xuất hiện sự phân công chuyên môn hóa từng 
công đoạn sản xuất. Người thợ không làm trọn vẹn một sản phẩm mà 
chỉ phụ trách một bộ phận. Sản xuất thủ công đã bắt đầu mang tính 
xã hội, Người thợ thủ công thành người lao động bộ phận thực hiện 
một công đoạn trong quy trình sản xuất. 


- Số nghề, làng nghề mở rộng tăng lên về diện hoạt động, nhân 
điểm sản xuất, từ một địa phương thành nhiều địa phương cùng làm 
một nghề. 


8. Dưới triều Nguyễn (1802 - 194ã). 


Sau khi xác lập triều Nguyễn, Gia Long và các vị kế vị có những 
chỉ dụ cụ thể để quản lý thợ thủ công rất chặt chẽ. Thợ thủ công Việt 
Nam nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng buộc phải lập số hộ tịch 
riêng là số thợ chứ không được ghi vào sổ đán. Triều Nguyễn duy trì 
hệ thống Tượng cục, trưng dụng thợ thủ công giỏi trong cả nước về 
Huế, xây dựng thành kinh đô của chế độ phong kiến Việt Nam. Thợ 
trưng dụng về kinh là công tượng. Công tượng được tổ chức thành 


263 


từng cục thợ với 6.554 thợ làm việc tại Huế do ty Tiết thận, ty Vũ 
khố, ty Doanh thiện thuộc gỗ quần lý, dưới sự kiểm soát của bộ Công 
và bộ Binh. Thợ thủ công Huế đã làm việc ở ð3 cục trong 76 cục nói 
trên. Có nhiều cục thợ hoàn toàn là người Thừa Thiên Huế. Sự phân 
công lao động đã tiến thêm một bước. Tính chất chuyên môn hóa cao 
hơn tiến đến chuyên biệt. Một người chỉ làm một việc cụ thể lặp đi 
lặp lại điêu luyện đến tinh xảo. 


Thủ công nghiệp nhà nước dưới triều Nguyễn đã đạt được một số 
thành tựu quan trọng. Đáng chú ý là nghề sắn xuất vũ khí. Triểu 
Nguyễn đã sản xuất được đội chiến thuyền 700 chiếc, chế tạo được tàu 
thủy chạy máy hơi nước. Năm 1839 Hoàng Văn Lịch người thợ rèn 
Hiển Lương cùng với thợ rèn ty Vũ khố chế tạo được 3 chiếc tàu chạy 
máy hơi nước, Minh Mạng gọi là Yến Phi, Vân Phi và Vũ Phi, chế tạo 
máy dùng sức nước, sức trâu để cưa gỗ, máy luyện thuốc súng. Kỹ 
thuật đúc súng thần công đạt đến đỉnh cao. 9 khẩu súng thần công 
thời Gia Long có kích thước lớn nhất và trang trí đẹp nhất. Hoặc đúc 
các đồ dùng khác đạt đến mức tỉnh xảo, tiêu biểu là Cửu đỉnh đặt tại 
sân Thế Miếu: đây thực sự là những tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu ở 
thế kỷ XIX. 


Nghề sản xuất vật liệu đạt đến đỉnh cao. Trung tâm sản xuất 
gạch ngói thông dụng được xây dựng trên khu vực rộng lớn kéo đài 
5,6km gồm 50 lò hoạt động. Hệ thống lò hoạt động liên hiệp chặt chẽ 
có tính chất công trường thủ công nhà nước gọi là quan diêu trường. 
Gia Long lập xưởng gốm Long Thọ sản xuất gạch ngói tráng men cao 
cấp phục vụ việc xây dựng kinh thành, cung điện, lăng tẩm. Năm 1880 
nghề gốm tráng men Long Thọ đã nổi tiếng thịnh vượng, có 1.000 
lính thợ sản xuất, hàng tháng cho ra lò 200.000 sản phẩm tỉnh xảo. 


Trong nghề đệt phân thành nhiều bộ phận khác nhau. Thợ 
chuyên dệt lụa, thợ chuyên đệt lĩnh, chuyên dệt gấm, chuyên dệt tất, 
chuyên dệt tơ. 


Nghề thêu tiến lên một bước, những sản phẩm thêu trở thành 
những tác phẩm hội họa phản ánh tài năng của thợ. Hầu như mọi 
nghề thủ công đều phát triển. 


Đặc biệt các nghề thủ công mỹ nghệ tại Thừa Thiên Huế đã góp 
phân xây đựng được nhiều công trình kiến trúc to nhất từ xưa đến nay 
chưa có. Đó là cung điện, lăng tẩm, thành quách đồ sộ: Kinh thành 
Huế, Điện Thái Hòa, cung Diên Thọ, Thế Miếu, các lăng tẩm Gia 
Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Khải Định... đều là những công 


264 


trình nghệ thuật tổng hợp tài năng kỹ thuật và mỹ thuật của thợ thủ 
công, trong đó có phần đóng góp lớn của thợ thủ công Thừa Thiên Huế. 


Các nghề thủ công dân gian phát triển mạnh hơn, có nghề trở 
nên phổ biến như nghề chằm nón. Nghề này không bó hẹp trong một 
làng nghề tập trung như Triều Sơn, Đồng Di, Tây Hồ, Phủ Cam mà 
mở rộng thành nghề phụ của số rất đông gia đình trong tỉnh. 


Phụ nữ, trẻ em nhiều nơi đều chằm nón, khi rảnh rỗi, lúc nông 
nhàn... Các nghề kim hoàn, khẩm xà cừ, làm tranh, nghề sơn mài, 
nghề dệt, nghề rèn, nghề đúc đều phát triển mạnh, đặc biệt nghề gốm 
Phước Tích, nhiều nghề phải thuê mướn nhân công. Đã phán công lao 
động đến mức chuyên nghiệp hóa: như nghề gốm có bộ phận sản xuất 
đồ vật sống bán cho xâu lò, bộ phận chuyên bưng kẻ (đồ vật sống - 
TG), bộ phận thiết kế lò nung v.v... 


Đầu thế kỷ XX Nam công thương Cuộc Phường Đúc ra đời là bước 
phát triển mới trong nghề đúc. Ở đây ban điều hành thuê mướn nhân 
công, mối quan hệ thợ chủ xuất hiện. 


Có thể nói thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế dưới triểu Nguyễn có 
sự tiến bộ rõ ràng. Sự tiến bộ ấy biểu hiện như sau: 


- Nhà nước phong kiến quản lý thợ chặt chẽ qua sổ hộ tịch riêng, 
theo chế độ cha truyền con nối. Số lượng thợ ngày càng đông hơn, 
diện nghề hoạt động mở rộng hơn, đo thợ bạn thành thợ cả tách riêng 
đi hành nghề độc lập ở các địa bàn mới. 


- Trình độ tổ chức sản xuất tiến một bước khá cao, qui mô lớn, 
xuất hiện những trung tâm sản xuất có đến 500 - 600 thợ, có công 
xưởng thủ công có đến ngàn thợ, tương đương với nhà máy cỡ lớn thời 
Pháp sau này. Sự phân công lao động chuyên môn hóa cao hơn làm 
cho sở trường của thợ phát triển thành kỹ năng, kỹ xảo để nâng cao 
chất lượng sản phẩm. 

- Thị trường tiêu thụ rộng hơn, vượt qua khỏi phạm vi chợ làng, 
chợ huyện, mổ rộng ra cả tỉnh, miền Trung và miền Nam. 

- Trình độ kỹ thuật sản xuất tiến bộ đáng kể, xuất hiện máy phát 
lực trong ngành chế tạo vũ khí. Một số nghề thủ công mỹ nghệ, người 
thợ đã biến sản phẩm của mình thành tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, 
những công trình kiến trúc có giá trị nghệ thuật thẩm mỹ cao. 

Sau khi Pháp hoàn thành công cuộc xâm lược, bắt đầu khai thác 
thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), rồi lần thứ hai (1919-1939), thủ 
công nghiệp Thừa Thiên Huế biến động phức tạp. Nhiều nghề không 


265 


cạnh tranh nổi với hàng công nghiệp của Pháp, đã bị bóp chết. Song 
vẫn có một số nghề tồn tại lay lắt, một số nghề thủ công mỹ nghệ lại 
có điều kiện phát triển vì có thêm khách hàng. 


Nhưng nhìn chung, sau khi triều Nguyễn trở thành tay sai cho 
thực dân Pháp, chúng tiến hành khai thác thuộc địa, du nhập nền sản 
xuất công nghiệp thì thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế không còn điều 
kiện phát triển bình thường nữa mà sa sút dân về diện nghề, thu hẹp 
phạm vi sản xuất. 


II - NHỮNG NHẬN XÉT CHUNG VỀ THỦ CÔNG NGHIỆP 
THỪA THIÊN HUẾ TRƯỚC NĂM 1945 


1. Về cơ cấu tổ chức sản xuất. 


- Về cơ cấu tổ chức sản xuất, thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế có 
những điểm đồng nhất với thủ công nghiệp Việt Nam: bao gồm 3 
bộ phận: 


+ Thủ công nghiệp tại gia, là nghề phụ của nông dân. 
+ Thủ công nghiệp chuyên nghiệp ở làng, phố,chợ 
+ Thủ công nghiệp nhà nước. 


Thủ công nghiệp tại gia là thuộc tính tất yếu của nền kinh tế tự 
nhiên, tự cung tự cấp. Đây là hình thức thủ công phổ biến ở Việt Nam 
nói chung, Thừa Thiên Huế nói riêng. Thủ công tại gia là nghề phụ 
của nông dân, hoạt động với tư cách là nghề hỗ trợ cho nông nghiệp 
nhằm giải quyết nhu cầu sinh hoạt của nông dân. Ở đây, thủ công 
nghiệp gắn liên với nông nghiệp, chưa tách thành ngành kinh tế độc 
lập. Người sản xuất cũng chính là người tiêu thụ chủ yếu, có dư chút ít 
thì trao đối trong làng xóm. Người thợ chính là người nông dân lúc 
nông nhàn. 


Thú công nghiệp chuyên nghiệp lẻ tế ở các làng, chợ, phố cảng 
xuất hiện ở Thừa Thiên Huế giống như ở Việt Nam. Loại thủ công 
nghiệp chuyên nghiệp, người thợ tách khỏi làm nông, chuyên sản xuất 
thủ công để buôn bán, trao đổi. Ở đây, người sản xuất không phải là 
người tiêu thụ chính mà họ sản xuất hàng hóa để buôn bán, tạo nên 
yếu tố kinh tế hàng hóa. Đã xuất hiện những làng thủ công chuyên 
nghiệp, làm một nghề thủ công nhất định. Đời Lê, Hà Bắc có 63 làng 
nghề, trong tổng số 1.156 làng thị, Thừa Thiên Huế có 48 làng nghà. 
Ở các làng nghề thủ công chuyên nghiệp, thợ đông đúc, hàng trăm gia 
đình đều bám một nghề, song chủ yếu họ làm riêng lẻ theo qui mô gia 
đình. Ở thành thị, cảng thị, là nơi tập trung nhiêu nghề thủ công, 


266 


hình thành các phường nghề, làng thủ công chuyên nghiệp. Sài Gòn, 
Hà Nội, Phú Xuân, đều là nơi hội tụ nhiều nghề thủ công truyền 
thống. Loại thủ công nghiệp chuyên nghiệp đã ít nhiều có thuê mướn 
nhân công làm theo tháng, theo mùa, theo năm dưới hình thức học 
việc. Những người thợ làm nghề có thể ly hương đi lập nghiệp nơi 
khác dẫn đến sự mở rộng diện của một nghề thú công. 


Thủ công nghiệp nhà nước phát triển mạnh ở Thừa Thiên Huế 
thế kỷ XVI, XVII, XIII và XIX khi Huế là chính dinh, vương phủ, 
kinh đô như Sài Gòn, Thăng Long và nhiều tỉnh lớn khác. Triều đình 
phong kiến trưng dụng thợ giỏi trong nước về kinh đô để phục vụ cho 
cung đình, thợ thủ công Thừa Thiên Huế cũng vậy, họ có mặt ở hầu 
hết các nghề thủ công của triều đình. 


2. Về quá trình phát triển sản xuất. 


Giống như sự phát triển của thủ công nghiệp Việt Nam, thủ công 
nghiệp Thừa Thiên Huế phát triển từ thấp đến cao theo qui luật phân 
công lao động xã hội. Giai đoạn hình thành, thủ công nghiệp gắn liền 
làng xã nông nghiệp. Dần dẫn, một số thợ thủ công tách khỏi nông 
nghiệp, chuyên sản xuất thú công, những làng nghề ra đời. Từ làng 
nghề, xuất hiện sự phân công lao động chuyên môn hóa trong qui 
trình sản xuất. Người thợ thủ công từ chỗ làm trọn một sản phẩm đến 
chỗ chỉ làm một công đoạn, thậm chí tiến đến sự phân công chuyên 
biệt, với công cụ lao động chuyên môn hóa; hình thức hợp tác đơn 
giản, đến hợp tác có sự phân công xuất hiện ở các cơ sở đại thủ công, 
trong đó có nhiều loại thợ: học việc, thợ bạn, thợ cả. Thợ cả cùng làm 
việc và chia tiền cho thợ bạn nhưng có những công trình lớn, thợ cả 
trở thành người thầu khoán. Sản phẩm thủ công phát triển, một số 
thợ thủ công trở thành nhà tư bản nhó. Họ mua nguyên liệu, thuê 
nhân công và bán sản phẩm. Thủ công nghiệp tạo điều kiện cho nội 
ngoại thương phát triển, tạo điều kiện cho mầm mống tư bản chủ 
nghĩa xuất hiện trong lòng chế độ phong kiến. Song nó bị kìm hãm 
nặng nê bởi chế độ phong kiến lỗi thời. 


8. Một số nét riêng của thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế. 
- Thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế hình thành muộn so với thủ 
công nghiệp Việt Nam. 


Thủ công nghiệp Việt Nam có từ lâu đời, đến thế kỷ IX - X đã 
hình thành và phát triển nhiều nghề, ở cả hai bộ phận: Thủ công dân 
gian và thủ công nhà nước. Đến thế kỷ XIV - XV, thủ công Việt Nam 
đã thịnh vượng, kỹ thuật sản xuất đạt đến mức tỉnh tế. Những trung 


267 


tâm sản xuất thủ công nghiệp lớn đã hình thành ở cả nông thôn và 
thành thị. Lúc đó, thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế mới hình thành 
một số nghề trong các làng nông thưa thớt. Có hiện tượng này vì 
trước thế kỷ XV, vùng đất này thuộc Chiêm Thành, dân cư Chiêm 
thưa thớt, hoang vắng. Từ thế kỷ XV, xứ Huế mới thuộc về Đại Việt. 
Các làng xã cư dân Đại Việt dân dẫn hình thành, và các nghề thủ 
công phục vụ cuộc sống của họ mới ra đời. 


- Thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế có tốc độ phát triển nhanh, 
trình độ sản xuất cao, không trải qua quá trình lâu đài như thủ công 
nghiệp Việt Nam. Thủ công nghiệp Việt Nam phải mất hơn chục thế 
kỷ mới đạt tới giai đoạn thịnh vượng. Thủ công nghiệp Thừa Thiên 
Huế chỉ hơn một thế kỷ sau khi hình thành đã tiến đến sự thịnh 
vượng. Đến thế kỷ XVII - XVIII đã tiến kịp mức phát triển chung của 
thủ công nghiệp Việt Nam. Thế kỷ XIX, một số ngành đã đạt đến 
đỉnh cao, như chế tạo máy móc thì chưa nơi nào ở Việt Nam có thể 
làm được 


- Thủ công mỹ nghệ đặc biệt phát triển, tạo ra sản phẩm có giá 
trị nghệ thuật, mỹ thuật cao như những vạc, đỉnh, súng thân công và 
hàng trăm công trình kiến trúc còn bảo tổn đến ngày nay. 


Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Thừa Thiên Huế có sự hỗn dung các 
yếu tố kỹ thuật, nghệ thuật Việt, Chăm, Trung Quốc và Pháp. 


- Tuy vậy, Huế chưa bao giờ là trung tâm kinh tế, nên dù phát 
triển nhanh, thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế vẫn chỉ nhằm phục vụ 
nội địa, vua quan, hoàng tộc, không có nét đặc trưng thương nghiệp của 
Phố Hiến, Hội An. Do đó Phú Xuân - Huế vẫn không tách khỏi nông 
nghiệp đế đứng vững một cách độc lập với kinh tế hàng hóa như Sài 
Gòn, Hà Nội. : 


Những đặc điểm chung, một số nét đặc trưng của thủ công nghiệp 
Thừa Thiên Huế cho thấy vị trí đặc biệt quan trọng của nó trong việc 
kiến tạo nên mắng văn hoá vật chất quí giá, đã nâng quần thể di tích 
lịch sử văn hóa Huế lên tầm cao thế giới. 


Huế 10-1996 


268 


H 


NHÂN VẬT LỊCH SỬ 


SỰ NGHIỆP CỦA ĐĂNG TẤT - ĐẶNG DUNG 
VỚI VÙNG ĐẤT THUẬN HÓA 
TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG 
GIẶC MINH ĐẦU THẾ KỶ XV 


ĐỖ BANG 


huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Sự nghiệp của hai ông gắn liền 
với vùng đất Thuận Hóa - Quảng Nam ngay từ đầu sau khi nhà 
Trần mở cõi về phía Nam. 


bộ ặng Tất - Đăng Dung là hai cha con, quê quán ở xã Tùng Lộc, 


Sách Đại Nam nhất thống chí tỉnh Quảng Nam của Quốc sử quán 
triểu Nguyễn viết rằng Đặng Tốt người phủ Thăng Bình! Sách Ô 
châu cận lục ưa ra giả thuyết Đặng Tất người huyện Hải Lăng?. Như 
vậy, từ thế ký XVI-XIX, các sử sách đều ghi quê quán của Đặng Tất - 
Đặng Dung ở vùng Thuận - Quảng, điểu đó hoàn toàn không đúng với 
sự thật qua tài liệu thực địa và gia phả họ Đặng mà các nhà phả học 
Đặng tộc đã công phu sưu tẩm và công bố trong nhiều năm qua. 
Nhưng qua vấn đề này cho phép chúng ta nghĩ rằng: Đặng Tất - Đặng 
Dung là linh hồn của cuộc kháng chiến chống giặc Minh ở Thuận Hóa 
và sự nghiệp của hai ông gắn bó sâu sắc với vùng đất này và trong 
lòng nhân đân ở đây, trở thành danh nhân kiệt xuất của vùng đất 
Thuận - Quảng trong thời kỳ đâu mới khai phá. 


Lê Quý Đôn đã viết mở đầu cho quyển V, Nhân tời uă thơ oăn 
trong Phủ biên tạp lục, đề cao sự khai sáng sự nghiệp văn vật ở vùng 
đất Thuận - Quảng của Đặng Tất - Đặng Dung như sau: Nhán tài đời 
mào là không có, đất Thuận Hóa ở thời nhuận Hồ có cha con Đặng Tốt 
0ì tài tướng uăn tướng 0õ mà nổi danh.Š 


` Đại Nam nhất thống chí tỉnh Quảng Nam, q.5 bản dịch Tu Trai Nguyễn Tạo, Sài 
Gòn, 1964, tr. 103. 
? Dương Văn An, Ô châu cận tục, bản dịch Trịnh Khắc Mạnh, Nguyễn Văn Nguyên, 
Nxb Khoa học xã hội, 1977, tr. 95, 
? Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1964, tr. 265. 


271 


Đối với vùng đất Thuận - Quảng nhân dân đã tham gia trong cuộc 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40-43), cuộc kháng chiến chống Tống 
(1075-1077) và cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông thời Trần thế 
kỷ XIII, nhưng trở thành vị tướng kiệt xuất mở đầu cho dòng chảy yêu 
nước của các tỉnh phía nam đèo Ngang là hai cha con Đặng Tất - 
Đặng Dung - danh tướng chống giặc Minh vào đầu thế kỷ XV. 


Qua những tư liệu trên, Đặng Tất - Đặng Dung xứng đáng là 
nhân vật hàng đâu và mở đầu cho truyền thống yêu nước và thơ văn 
của vùng đất Thuận - Quảng. 

Thời Trần, vào năm 1391, Đặng Tất được cử làm Hữu châu phán 
Hóa châu”. 


Khi nhà Hồ lên thay nhà Trản (1400), Đặng Tất được Hồ Quý Ly 
giao làm Đại tri châu Châu Hóa, nắm toàn quyền quyết định ở vùng 
đất này. 


Tháng 6 năm 1407, cuộc kháng chiến chống giặc Minh của nhà 
Hề nhanh chóng bị thất bại. Lợi dụng tình hình đó, quân Chămpa nổi 
dậy đánh chiếm lộ Thăng Hoa (Quảng Nam) rồi uy hiếp Hóa Châu để 
tiến hành thống trị vùng đất này. Trước tình hình đó, Đặng Tất phải 
dùng kế sách trá hàng quân Minh để lo đối phó với quân Chămpa về 
phía nam. Tướng nhà Minh là Trương Phụ giao cho Đặng Tất giữ chức 
Đại trị châu Châu Hóa. Với danh nghĩa này, Đặng Tất cùng với quân 
dân Hóa Châu đã đẩy lùi được cuộc tấn công của quân Chămpa, ổn 
định được biên giới phía nam. Đặng Tất bắt đầu chăm lo xây đựng lực 
lượng khởi nghĩa để chống quân Minh. 


Để triệt mầm khôi phục cơ đổ giành độc lập của nhà Trần, nhà 
Minh đã yết bảng tìm bắt con cháu và quan lại nhà Trần gửi về Trung 
Quốc. Trần Ngỗi là con của Trần Nghệ Tông (ở ngôi từ năm 1370 - 
1372) phải lẩn trốn, được lực lượng yêu nước của Trần Triệu Cơ tôn làm 
minh chủ để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống giặc Minh (ngày 1- 
11-1407). 

Nghe tin cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi, Đặng Tất cho quân tiến 
đánh các căn cứ quân Minh và giết bọn quan lại của chúng ở vùng 
Hóa Châu rồi đem quân ra Nghệ An hợp sức với Trần Ngỗi để tạo nên 
một thanh thế lớn của cuộc khởi nghĩa. Đặng Tất được Trần Ngỗi 
phong làm Quốc công và ông đã gả con gái là Đặng Thị Thúy Hạnh 
cho Trần Ngỗi để khẳng định sự cố kết và niễm tin trong lực lượng 


* Ngô Sĩ Liên, Đại Việt sử ký toàn thư, Tập II, Nxb Khoa học xã hội, 1971. 


272 


lãnh đạo chống quân Minh. An phủ sứ lộ Thăng Hoa (Quảng Nam) là 
Nguyễn Cảnh Chân vốn là bạn thân tín của Đặng Tất cũng đưa quân 
ra hướng ứng cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi. Các cuộc khởi nghĩa chống 
quân Minh khác cũng dần dần quy phục với nhà họ Trần đã làm cho 
lực lượng chống Minh lớn mạnh nhanh chóng. 

Theo để nghị của Đặng Tất, Trần Ngỗi cho nghĩa quân đánh 
chiếm vùng Nghệ An để làm căn cứ, nhưng sau đó bị quân Minh tấn 
công, lực lượng nghĩa quân phải rút vào Hóa Châu làm căn cứ địa 
của cuộc khởi nghĩa, 

Về phía quân Minh, sau khi dên đẩy quân khởi nghĩa vào Hóa 
Châu, chúng cho rằng cuộc xâm lược nước ta cơ bản đã hoàn thành. 
Trương Phụ được lệnh rút đại quân về nước giao quyền lại cho một số 
tướng và quan chức để thực hiện chính sách đô hộ ở nước ta. 


Sau khi cúng cố lực lượng, tháng 5 năm 1408, Đặng Tất từ Hóa 
Châu cho quân ra đánh chiếm Nghệ An. Tháng 7 năm 1408, Đặng Tất 
cho quân vào đánh chiếm Tân Bình (Quảng Bình). Nhân thế thắng, 
Trần Ngỗi ra lệnh cho Đặng Tất mở cuộc tấn công ra Bắc tiêu diệt 
giặc Minh. Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghì rằng: Tháng 10 năm Mậu 
Tý (1408) Quốc công Đặng Tốt điều quân ra các lộ Thuận Hóa, Tân 
Bình, Nghệ An, Hoan Châu, Thanh Hóa tiến đánh Đông Đô. Khi quân 
qua các xứ: Trường Yên, Phúc Thành, các quan thuộc uà các hào kiệt 
không ai không hưởng ứng đi theo. Tết chọn người có tài dều bổ cho 
quan chứcŠ. 

Nghĩa quân liên tiếp mở các trận tấn công tiêu diệt các đồn Bình 
Than, Hàm Tử, đánh chiếm vùng ngoại vi thành Đâng Đô như: Từ 
Liêm, Uy Man (Hà Đông), Thượng Hồng (Hải Hưng), Thạch Thất (Hà 
Tây). Khắp nơi nổi dậy hưởng ứng tham gia. Thanh thế cuộc khởi 
nghĩa vang đậy khắp nơiể. 

Trước sự lớn mạnh và cuộc tấn công như vũ bão của nghĩa quân, 
vua Minh cử Kiểm quốc công Mộc Thạch làm Chinh đi tướng quân 
tổng chỉ huy toàn bộ quân Minh cùng Thượng thư bộ Binh là Lưu 
Tuấn sang cứu nguy cho quân của đô đốc Lữ Nghị ở thành Đông Đô 
(Hà Nội). 


Cuối năm 1408, bốn vạn viện binh do Mộc Thạch chỉ huy và quân 
thủy bộ của Lữ Nghị hợp lực để đánh nghĩa quân, quân địch tập trung 


” Ngô St Liên, Sđd, tập II, 1971, tr. 259, 
° Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn, Khởi nghĩa Lam Sơn, Nxb Khoa học xã hội, 1977, 
tr. 48, 


273 


ở bến đò Bô Cô (một địa điểm trên sông Đáy, xã Hiếu Cổ, Ý Yên, 
Nam Định). ở đây, Đặng Tất đã dựng trận địa mai phục. Ông cho 
nghĩa quân đóng cọc ở giữa sông và đắp lũy hai bên bờ để đánh úp 
địch. Ngày 30-12-1408, đợi khi nước thủy triểu dâng cao và gió lớn, 
hai cánh quân thủy bộ của địch tiến vào trận địa, đã bị phục binh của 
nghĩa quân ô ạt tấn công. Trận chiến diễn ra từ giờ Ty đến giờ Thân 
(từ 11 giờ đến 17 giờ). Nghĩa quân đã chiến đấu anh dũng tiên diệt 
gần toàn bộ binh lực của địch. Thượng thư bộ Binh của giặc là Lưu 
Tuấn, Đô đốc Lữ Nghị, Tham chính Lưu Dục và gần 10 vạn quân 
Minh bị tiêu diệt. Mộc Thạch cùng tàn quân chạt thoát thân trốn vào 
thành Cổ Lộng (xã Bình Cách, Ý Yên, Nam Định)”. 


Chiến thắng Bô Cô là một chiến công oanh liệt nhất của nghĩa 
quân đã đánh bại giặc Minh gắn liên với tên tuổi của vị tướng chỉ huy 
Đặng Tất, trở thành niểm tự hào của dân tộc. Nhưng rất tiếc từ sau 
chiến thắng Bô Cô đã dẫn đến sự phân hóa trong nội bộ lãnh đạo 
nghĩa quân. Trần Ngỗi muốn luôn đà thắng tiến thẳng đánh chiếm 
Đông Đô, còn Đặng Tất cho rằng: hãy bết hết bọn giặc còn sống để trừ 
mốt lo uê sauÈ. 

Cuộc tranh luận trong Bộ chỉ huy lãnh đạo nghĩa quân chưa đi 
đến quyết định chính thức thì viện binh địch đã kịp đến Cổ Động đón 
Mộc Thạch thoát chạy về Đông Đô. Sau đó Đặng Tất chia quân bao ˆ 
vây các cứ điểm quân sự của địch và heo lệnh đi các nơi kêu gọi hội 
binh để chuận bị tấn công thành Đông Đô? 


Cơ hội “thừa thế chẻ tre đuổi theo một mạch như sét đánh không 
kịp che tai, tiến đánh thành Đông Quan, tất phải phá được” như chủ 
trương của Trần Ngỗi'" không thực hiện được. Nhà sử học Phan Phu 
Tiên vào thế kỷ XV cho đó là một lỗi lâm của Đặng Tất, viết rằng: 
Đặng Tốt chỉ biết uiệc hành quân là gấp mà không biết uiệc cứu Đông 
Đô lại càng gốp hơn. Đông Đô là nơi quan yếu của nước, chiếm 
được Đông Đô thì các lộ không đâu là không hưởng ứng mà hào 
biệt trung châu đều ở đấy cả. Bỏ uiệc ấy không tính đến chia quân 
tản đi các xứ cho nên biệu lệnh bất nhất rồi dẫn đến hỏng uiệc là 
phải lắm)! 

Cùng thời, nhà sử học Ngô S1 Liên lại có lý hơn khi bàn về shủ 
trương của Đặng Tất đã viết như sau: Đường Thái Tôn dụng bình 

?8 Ngô Sĩ Liên, Sđđ, tập II, tr. 259. 
* Phan Huy Lê, Phan Đại Doãn, Sđd, tr. B0. 
1911 Ngô Sĩ Liên, Sđd, tập II, tr. 259. 


274 


phẩn nhiều nhân thế chê tre mà thống, là 0ì có tư thới anh hùng mà 
tướng quân đều đã luyện sẵn cả. Vua tính uiệc quyết thắng mà Tốt 
không theo cố nhiêu là đóng tiếc. Song, Tết ý chừng cho uua không 
được anh hùng như Thái Tôn mà quân từ xa đến lương thực có khi 
không tiếp tế được, còn quân Kinh lộ thì chua tập trung được, thà 
rằng phép uay chỗ quân một thập đánh chôc quân một ngũ còn hơn. 
Nếu không thế thì thành Cổ Lộng cách Bỏ Cô chẳng qua nửa ngày 
(đường) mà không thừa thế chê tre tiến đánh, huống chỉ thành Đông 
Quan? Kế đó cũng chưa lấy gì làm hỏng lắm”? 

Vào thế kỷ XVIH, nhà sử học Ngô Thời Sĩ đã có sự phân tích xác 
đáng hơn: Đô Cô ở sông Thanh Quyết, theo thủy triêu đì thuyển 3 
trống canh có thể đến Lạc Trùng, đi thẳng lên Đông Đô không đến 
một ngày, thừa trận to ấy mà không tán thành lời quyết định của uua 
Giản Định ai chả tiếc là thất cơ. Nhưng mà Tốt đã uất uả ở Bố Chính, 
bị Trương Phụ đuổi phía sau. Thế Căng ngăn trước một mà phá được 
Thế Căng, lấy lại Tên Bình, mới điều động được quôn cúc trấn 
Thuận, Quảng, Hoan, Ái dễ có quân tiến đánh Đông Đô; lặn lội hùng 
tuần đến được Bô Cô may mà bẻ gãy được gươm giáo của quân Điện 
uà Kiểm, trương thanh thế quân Thanh, Nghệ, còn một bước nữa thì 
đến Thăng Long, còn xa tí nữa mà dùng dằng không tiến. Tốt đã trù 
tính kỹ lắm rôi, Mộc Thạch mới sang xa xôi nghìn dặm, quân bị đói 
khát mỗi mệt, thoát chết ở Bô Cô là may lắm. Còn Trương Phụ lò tay 
cáo già như con hổ ngôi nhìn ở Đông Đô. Bây giờ toán quân cô độc 
của ta xa xôi héo đến chưa dễ thủ thắng, uạn nhất trước mặt, sau lưng 
đều có quân địch, ta không có quân, lương cứu uiện có phải là dẫn 
quân đến chỗ chết không? Cho nên thà nghỉ ngơi để mà điều độ mới 
là kế uen toàn. Tết cũng là trí tướng đấy chứ. Nếu được dùng hết mưu 
đồ của ông thì người Minh cũng phải một phen khốn đốn, quyết 
không dám bảo nước ta tô nhân, Tiếc thay! uua Giản Định tự phá 
hoại búc trường thành của mình đóÊ, 


Do bất đồng chiến pháp giữa Trần Ngỗi và Đặng Tất đã không 
phát huy được sức mạnh của nghĩa quân để đưa đến thắng lợi trong 
cuộc kháng chiến chống giặc Minh mà lại gây tổn thất lớn cho cuộc 
khởi nghĩa. Đó là cái chết oan nghiệt của Đặng Tất đã dẫn đến sự rã 
rời, phân hóa trong toàn bộ nghĩa quân. Lo sợ trước uy thế của Đặng 
Tất, Trần Ngỗi lại bị bọn gian nịnh đèm pha nên tìm cách hãm hại 


1? Ngô Sĩ Liên, Sđd, Tập H, tr. 259 - 260. 
!8 Ngô Thời Sĩ, Việt sử tiêu án, Nxb Thanh niên, 2001, tr, 327. 


275 


hai danh tướng của mình là Đặng Tất và Ngyễn Cảnh Chân. Tháng 3 
năm 1409, khi thuyển Trần Ngỗi đóng ở sông Hoàng Giang, Trần 
Ngỗi cho gọi Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân đến để bàn việc quân. 
Đặng Tất bị Trân Ngỗi cho người bóp cổ chết tại chỗ. Nguyễn Cảnh 
Chân chạy trốn lên bờ bị đuổi theo chém chết. Hành động ám muội và 
độc ác của Trân Ngỗi đã làm tan rã lực lượng nghĩa quân. Các bộ 
tướng từ bỏ Trần Ngỗi đi theo các cuộc khởi nghĩa khác. Đặng Dung 
là con của Đặng Tất, Nguyễn Cảnh Dị là con của Nguyễn Cảnh Chân 
đưa toàn bộ nghĩa quân Thuận Hóa rút về Nghệ An tôn phò Trần Quý 
Khoáng làm minh chủ. 


Đặng Tất trước sau vẫn là một tướng lĩnh tài ba, chiến đấu đũng 
cắm và hy sinh cho lợi ích tối cao của dân tộc. Nhưng do phép điều 
binh có khác nhau giữa Trần Ngỗi và Đặng Tất trong trận quyết định 
cuối cùng và nhất là sự hạn chế về năng lực, uy tín và phẩm chất của 
Trần Ngỗi đã đưa đến cái chết oan trái của Đặng Tất, làm bỏ mất cơ 
hội giành lại độc lập dân tộc để rồi đất nước phải tiếp tục chịu gần 20 
năm đô hộ của giặc Minh (1409 - 1427). 


Đặng Dung (1373 - 1414) là con trưởng của Đặng Tất, sinh ra ở 
Châu Hoan, 18 tuổi cùng gia đình vào Châu Hóa dựng nghiệp. Ông 
giỏi võ nghệ và văn chương, từng theo cha xông pha nhiều trận mạc, 
là một tướng tài trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh dưới thời 
Trần Ngỗi, Năm 1409, sau khi Đặng Tất bị Trần Ngỗi hãm hại, Đặng 
Dung cùng Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy đưa nghĩa quân Thuận Hóa 
lui về Nghệ An tìm Trần Quý Khoàng là cháu đích tôn của vua Trần 
Nghệ Tông lập ngôi minh chủ, lấy niên hiệu Trùng Quang tiếp tục sự 
nghiệp chống Minh. Đặng Dung được phong chức Đồng bình chương 
sự (tương đương tể tướng). Nghĩa quân lập mưu bắt vua Gián Định về 
Nghệ An hợp lực với vua Trùng Quang, tôn Giản Định lên Thái 
thượng hoàng để thống nhất lực lượng chống Minh. Uy thế nghĩa 
quân ngày được khôi phục. 


Nghĩa quân tấn công ra Bắc tháng các trận: Bình Than, Hàm Tủ, 
Nam Sách, vây thành Đông Đô, được nhân dân ủng hộ, buộc quân 
Minh phải rút vào thành cố thủ. Sau đó, Trương Phụ nhận được lệnh 
tăng viện mang 47 ngàn quân sang giải vây Đông Đô, rồi bất ngờ 
đánh vào Hàm Tử lúc Đặng Dung đang chia quân đi gặt lúa để bố 
sung lương thực. Nghĩa quân bị thua đã rút vào Thanh Hóa. Quân 
Minh tiếp tục truy kích bắt được Trân Ngỗi (26-12-1409) và nhiều 
tướng lĩnh đưa về Yên Kinh xử tử. 


276 


Tháng 2-1410, Trương Phụ về nước, nghĩa quân lại tiếp tục đánh 
ra vùng Hải Dương, đốt phá nhiều thuyển giặc ở Bình Than, chiếm lại 
Thanh Hóa. 


Đầu năm 1411, Trương Phụ được lệnh mang quân trở lại nước ta, 
chúng huy động lực lượng đánh vào Thanh Hóa. Bị truy kích ráo riết, 
nghĩa quân rút vào Thuận Hóa lập căn cứ cố thủ (tháng 8 năm 1411). 


Năm 1412, từ Hóa Châu, Trần Quý Khoáng, Đặng Dung ra đánh 
ở vùng Nam Định, bắt giết nhiều quan lại của giặc, nhân đân ứng 
nghĩa làm vô hiệu hóa bộ máy cai trị của địch. 


Năm 1413, từ căn cứ địa Hóa Châu (có lẽ là ở làng Thế Vinh, Phú 
Mậu, Phú Vang). Đặng Dung cho quân vượt biển đánh ra các vùng 
Vân Đồn, Quảng Ninh, Hải Dương. 


Tháng 7 năm 1413, tên ngụy quan Phan Liên làm Trì phủ Nghệ 
An làm phản đã đem tình hình Thuận Hóa báo cho Trương Phụ. 
Trương Phụ quyết định mang đại quân vào đánh Hóa Châu, tiêu diệt 
căn cứ cuối cùng của Hóa Châu. Mộc Thạch lo sợ có lời ngăn: “Hóa 
Châu núi cao, biển rộng chưa dễ gì lấy được”, nhưng vẫn không cản 
được ý đồ xâm lược của Trương Phụ, hắn thể thốt: “ra sống được là 
nhờ Hóa Châu, ta có chết lò ở Hóa Châu. Hóa Châu chưa lấy được thì 
ta còn mặt mũi nào uê nhìn thấy Chúa thượng được”, 


Khi làm chủ đất Tân Bình, Thuận Hóa, nghĩa quân xây dựng 
phòng tuyến kiên cố ở của biển Nhật Lệ (Đểng Hới) để phòng thủ. 
Trương Phụ cho quân tấn công, nghĩa quân bồ phòng tuyến Nhật Lệ 
về cố thủ ở sông Trà Bát (có lẽ khoảng giữa sông Thạch Hãn và sông 
Ái Tử hiện nay). Địch tấn công vào Trà Bát rồi tiến vào phá vỡ phòng 
tuyến sông Bồ, đánh thành Hóa Châu (nay là làng Thành Trung, 
huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế). Thành Hóa Châu bị chiếm, 
nghĩa quân lùi về cố thủ ở bản doanh đóng ở làng Thế Vinh (xã Phú 
Mậu, huyện Phú Vang). Lại bị địch tấn công, nghĩa quân phải vòng 
lên phía bắc tiếp tục chiến đấu. 

Đầu năm 1413, Trương Phụ và Mộc Thạch mang đại quân tiến 
đánh Thuận Châu, Nguyễn Súy phục binh ở sông Ái Tử (huyện Triệu 
Phong, Quảng Trị) để chặn địch. Đang đêm, Đặng Dung đã dũng 
cảm đem quân đánh vào đại bản đoanh của Trương Phụ nhằm bắt 


'* Lê Quý Đán, Sđd, tr. 26. 
!Š Có tài liệu ghi là sông Thái Giả hoặc Thái Giả cảng. Theo Minh sử là sông Ái Tứ 
có lẽ là đoạn sông Thạch Hăn gần với Ái Tử hiện nay. 


DÀY ĐÀ 


sống tên chủ tướng của giặc. Nhưng đêm tối, không nhận diện được 
hắn, Phụ lên sang một chiếc thuyển nhỏ trốn thoát. Sau khi định tĩnh 
và củng cố lực lượng, Trương Phụ cho quân đánh quật lại làm phá vỡ 
đội hình nghĩa quân. Nghĩa quân rút vào núi Côn Truyền cố thủ. Khi 
địch cho quân tiến đánh, nghĩa quân chia làm 3 đội, đẫn đầu là đoàn 
tượng binh để cự chiến. Trương Phụ chia quân làm 3 cánh và dùng ky 
binh đánh sườn bên trái rồi bất ngờ cho quân đánh chính diện, dùng 
tên bắn quản tượng và vòi voi. Voi lùi chạy làm rối loạn đội hình. 
Trong lúc đó, Trương Phụ cho 2 cánh quân tấn công cạnh sườn bên 
phải, lực lượng nghĩa quân tan vỡ, nhiều tướng lính phải hy sinh, hơn 
700 nghĩa quân bị giặc bắt, số còn lại chạy ra phía Bắc. Trương Phụ 
cho quân truy kích đến sông Ái Mẫu (có lẽ là sông Hiếu - Quảng Trị 
hiện nay). Nghĩa quân bị thua, các tướng Đặng Thiết (em Đặng Dung), 
Phan Lỗ bị giặc bắt. Trương Phụ cho quân đuổi đến châu Chính Bình 
(Quảng Bình). 


Đặng Dung, Nguyễn Cảng Dị mang 700 quân theo đường bộ lên 
Lào, Trương Phụ cho quân đuổi theo, các tướng Nguyễn Cảnh Dị, 
Đặng Dung, Đặng Doãn (em của Đặng Dung) bị địch bắt. Nguyễn Súy 
trốn sang châu Nam Linh (nay là Vĩnh Linh) bị quân Minh đuổi bắt 
được. Trần Quý Khoáng chạy ra Nghệ An rồi trốn lên Lào cũng bị bắt, 
Tất cả đều bị đưa sang Trung Quốc (năm 1414). Trên đường thủy sang 
Trung Quốc, khi gần đến Yên Kinh, Trần Quý Khoáng, Đặng Dung 
nhảy xuống sông tuẫn tiết. Nguyễn Súy bị tên lính canh cẩm giữ. 
Hàng ngày Nguyễn Súy giả vờ đánh cờ với tên lính, bất ngờ Nguyễn 
Súy dùng bàn cờ đánh chết hắn rồi nhảy xuống biển tự tử. 


Cuộc khởi nghĩa Đặng Tất, Đặng Dung ủng hộ nhà Trần chống 
giặc Minh khôi phục sự nghiệp độc lập dân tộc bị thất bại 


Cái chết của Đặng Tất sau trận Bô Cô là một tổn thất lớn cho 
nghĩa quân, bỏ mất cơ hội chiến thắng quân Minh, đuổi địch ra khỏi 
Đông Đô, giải phong đất nước. Cái chết dũng cảm của Đặng Dung sau 
khi để lọt tên tướng Trương Phụ cũng là một thời cơ giành độc lập bị 
mất, nhưng tên tuổi của Đặng Tất - Đặng Dung vẫn sống mãi trong 
sự nghiệp đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, là niềm tự 
hào của người dân Hoan Châu, Hóa Châu và thân thuộc họ Đặng 
Việt Nam. 


Hai câu đối để ca ngợi hai anh hùng là hai cha con họ Đặng hiển 
vinh đầu thế kỷ XV ở quê nhà đo Lê Lợi ban tặng nay vẫn còn nguyên 
giá trị: 


978 


“Quốc sĩ uô song, song quốc sĩ 
Anh hùng uô nhị, nhị anh hùng” 


Hai câu đối này cho đến hiện nay chỉ xứng đáng và tiêu biểu cũng 
chỉ có hai cha con Đặng Tất và Đặng Dung. 


Thuận Hóa với các thành trì chống Minh như Hóa Châu, Thuận 
Châu, có đại bản doanh ở Thế Vinh với các phòng tuyến Ái Tử, Trà 
Bát, sông Bồ; với các trận Ái Tử, Côn Truyền, đặc biệt với lòng yêu 
nước của nhân dân làm cho giặc Minh nhiều phen kinh sợ. Vị trí 
Thuận Hóa tiếp tục được phát huy trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn của 
l,ê Lợi. Sau ngày kháng chiến chống Minh thắng lợi, Lê Lợi tuyên bố: 
“đán Bình Thuận Hóa là đết lòng dạ của ta, đã được đất ấy rồi, ta 


không còn mốt lo từ phương trong nữa"!Ê, 


}8 Lam Sơn thực lục trong Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb hoa học xã hội, 1996, tr. 60. 


279 


ĐẶC TRƯNG CỦA TÀI NĂNG QUẦN SỰ 
NGUYÊN HUỆ 


LÊ ĐÌNH SỸ 


Huệ. Song làm rõ những đặc trưng của nó vẫn là một vấn để mà 

nhiều người đang trăn trở, suy tư. Mặc dù đã có nhiều công 
trình, nhiều luận văn được công bố về sự nghiệp quân sự của Nguyễn 
Huệ, nhưng cho đến nay chưa có ai giải quyết vấn để trên một cách 
thỏa đáng. Ở đây tôi xin thử nêu vài suy nghĩ của mình. 


( húng ta đã nói và ca ngợi nhiều về thiên tài quân sự Nguyễn 


Nguyễn Huệ là một trong những tài năng quân sự độc đáo. Cuộc đời 
của người anh hùng áo vải cờ đào chỉ 39 mùa xuân; nhưng với thời gian 
ngắn ngủi đó, ông đã làm nên một sự nghiệp vĩ đại: Đánh tan ba thế lực 
phong kiến đương thời (Nhà Nguyễn, nhà Trịnh và vua Lê), xóa bỏ ranh 
giới chía cắt non sông. Đặt cơ sở cho sự thống nhất quốc gia sau hơn 
hai thế kỷ bị chia cắt, lãnh đạo quân ta đánh tan hai cuộc chiến tranh 
xâm lược quy mô lớn của khoảng ð vạn quân Xiêm ở phía nam và 29 
vạn quân Mãn Thanh ở phía bắc, bảo vệ vững chắc nên độc lập dân tộc. 


Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm cuối đời mà ông đã lập được một 
chuỗi chiến công kỳ điệu. Năm 18 tuổi, ông đã cùng đại huynh Nguyễn 
Nhạc khơi ngòi nổ phong trào Tây Sơn. Từ năm 22 tuổi đến năm 30 
tuổi, ông đã chỉ huy nghĩa quân lập bốn chiến công liễn, đánh tan thế 
lực phong kiến nhà Nguyễn. Đó là chiến thắng Phú Yên (1778), tiêu 
diệt hơn 2 vạn quân Nguyễn và tiếp đến là ba lần ông chỉ huy hạm 
đội vượt biển đánh tan giặc, giải phóng Gia Định (các năm 1777, 1783 
và 1783). 

Năm 32 tuổi, Nguyễn Huệ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân 
Xiêm, lập chiến công oanh liệt Rạch Gầm - Xoài Mút (1785), khiến 
cho quân Xiêm từ đó sợ quân Tây Sơn như cọp. 

Năm 33 tuổi, ông chỉ huy trận đánh nổi tiếng giải phóng Phú 
Xuân, đánh tan hơn 3 vạn quân Trịnh rồi vượt sông Gianh tiến thẳng 
tới Thăng Long, chấm đứt ngôi chúa đã từng tôn tại gần ba thế kỷ. 


280 


Năm 86 tuổi, ông đã lãnh đạo thành công cuộc kháng chiến chống 
Thanh làm nên chiến thắng oai hùng Ngọc Hỏi - Đống Đa, khiến cho 
29 vạn quân “Thiên ?riêu” tan nhanh như mặt trời đốt giá. 


Trong lịch sử thật hiếm có một thiên tài kiệt xuất như Nguyễn 
Huệ, mới 36 tuổi mà đã lập nhiều chiến công lớn lao như vậy. Lịch sử 
dân tộc ta hiếm thấy một thủ lĩnh quân sự nào đã tung hoành ngang 
đọc đất nước, vào Nam ra Bắc và chỉ huy trăm trận trăm thắng như 
Quang Trung - Nguyễn Huệ. 


Với tài năng đó, kẻ thù của ông cũng phải kinh ngạc thừa nhận: 
“Nguyễn Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh uà có tài 
cầm quân. Xem hắn ra Bắc uào Nam, ẩn hiện như quỷ thân, không di 
có thể lường biết được”, “ai nghe tiếng cũng phải khiếp sợ” (Hoàng Lê 
nhất thống ch. Đó quả là vị tướng hành quân như bay, tiến công 
thần tốc, chợt nóng chợt rét, anh đũng mưu trí khôn lường. 


Tài năng quân sự của Nguyễn Huệ là một thực tế lịch sử. Có thể 
so sánh Nguyễn Huệ với các thiên tài quân sự khác để làm nổi bật sự 
nghiệp của ông; song không nên cho rằng Nguyễn Huệ tài hơn các 
nhà quân sự trước đó; hoặc cũng đừng như ai đó đã đem so sánh 
Nguyễn Huệ với Napôlêông hay Cutuđốp để rồi đi đến kết luận 
Nguyễn Huệ tài giỏi hơn họ. Bởi như thế là không đúng với quan điểm 
lịch sử; vì mỗi thiên tài đều gắn liền với những chiến công, với những 
thắng lợi cụ thể, họ gắn liền với những thời đại, những hoàn cảnh lịch 
sử cụ thể. Tất cả họ đều có cái chung và cái đặc thù. 


Đã có nhiều người nghiên cứu và ca ngợi thiên tài quân sự 
Nguyễn Huệ, song đi đến phân biệt sự khác nhau giữa thiên tài 
Nguyễn Huệ và các thiên tài quân sự khác thì quả là một vấn đề khó. 
Khó bởi vì tất cả các thiên tài quân sự Việt Nam như Ngô Quyền, Lê 
Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi, Nguyễn Trãi cũng 
như Quang Trung - Nguyễn Huệ đều nằm trong một dòng chảy truyền 
thống, là kết quả của một quá trình kế thừa tổ tiên và cùng xây đắp 
nên một trường phái, một học thuyết quân sự chung, đó là học thuyết 
quân sự Việt Nam - một học thuyết thể hiện tư tưởng và nghệ thuật 
quân sự lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, lấy chất lượng thắng 
số lượng. Đó là một trường phái quân sự luôn dám đánh, biết đánh và 
biết thắng những kẻ thù lớn mạnh gấp bội mình, 


Có những luận văn đã viết, ca ngợi về tư tưởng chủ động tiến 
công của Nguyễn Huệ và coi đó như là một đặc điểm của thiên tài 
quân sự của ông, nhưng không phải như thế. Cái tư tưởng tiến công là 


281 


một đặc điểm chung của các anh hùng, nó xuất hiện rất sớm trong 
lịch sử quân sự dân tộc ta. Nói đến tư tưởng tiến công trước hết phải 
nói đến Lý Thường Kiệt, vì từ thế kỷ XI, ông đã đề xuất tư tưởng “tên 
phát chế nhân”, đã chủ động đánh sang đất Tống để triệt phá căn cứ 
xuất phát xâm lược của giặc; chủ động rút lui về xây dựng phòng 
tuyến Như Nguyệt; rồi chủ động phản công - tiến công khi thấy giặc 
đã nao núng tỉnh thần. Tất nhiên, trên những phương diện chung như 
thế, chúng ta cũng có thể bắt gặp những sắc thái quân sự riêng của 
mỗi thiên tài. 
Vậy cái gì là đặc trưng của tài năng quân sự Nguyễn Huệ? 


Trong tất cả các cuộc chiến tranh mà Nguyễn Huệ trực tiếp lãnh 
đạo, chỉ huy, chúng ta thấy nổi lên một đặc điểm của ông là £ tưởng 
uò nghệ thuật quân sự giải quyết chiến tranh nhanh gọn trong một 
trận quyết chiến. 


Năm 22 tuổi, ông chỉ huy công phá thành Phú Yên, chỉ bằng một 
trận đã diệt tan 3 vạn quân Nguyễn, gỡ cho Tây Sơn cái thế bị kẹp 
giữa hai gọng kìm Nguyễn và Trịnh. Ba lần tiến công vào Gia Định, 
ông thường giành thắng lợi trong một thời gian rất ngắn. Năm 1785, 
với tài quân sự của ông, số phận ð vạn quân Xiêm cùng hàng vạn 
quân bán nước Nguyễn Ánh được quyết định chỉ trong vòng một ngày. 
Và, sau đó bằng một trận hạ thành Phú Xuân, về cơ bản Nguyễn Huệ 
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu diệt 3 vạn quân Trịnh, tiến tới 
tận sông Gianh, tạo thời cơ thuận lợi để hoàn thành việc thu phục 
Bắc Hà. Trong cuộc kháng chiến chống Thanh, ông luôn luôn khẳng 
định trước các tướng sĩ quyết tâm đánh một trận thật oanh liệt giành 
toàn thắng. Tại lễ thệ sư Nguyễn Huệ tuyên bố trước ba quân tướng sĩ 
rằng: “Các ngươi aL muốn đánh giặc hãy uì ta giết cho hết quân thù. 
Ai không muốn đánh hãy xem ta đánh một trận giết đắm uạn tên 
giặc. Đó không phải là chuyện lạ đâu”. Và, trong bữa tiệc khao quân 
trước khi mở màn tiến công, một lần nữa ông nhấn mạnh: “Nhà 
Thunh từ khi uua Càn Long lên ngôi đến nay luôn luôn mưu toan 
khuyếch trương bờ cõi, đã chiếm phía Tây lại toan lấn phía Nam. Sự 
mốt còn của nước ta quyết định ở trận này”. Thực tế, chỉ bằng một 
trận Ngọc Hồi - Đống Đa, Nguyễn Huệ đã hoàn toàn đánh tan 29 vạn 
quân giặc. Sau khi đánh tan quân Thanh, Nguyễn Huệ lại dự định đến 
năm 1792 sẽ tiến vào tiêu diệt lực lượng Nguyễn Ánh “dễ như bê cành 
khô củi mục” và thu hồi vùng đất phía nam của Tổ quốc. Có thể nói, 
giải quyết nhanh chiến tranh chỉ bằng một trận quyết chiến chiến lược 
là một nét đặc sắc của tư tưởng và nghệ thuật quân sự Nguyễn Huệ. 


282 


Trước Nguyễn Huệ, Lý Thường Kiệt giải quyết chiến tranh trong 
ba bước với hai trận lớn. Đó là trận Ủng - Khâm - Liệm (1075) và 
trận Như Nguyệt (1077). Trần Quốc Tuấn và Lê Lợi - Nguyễn Trãi 
cũng phải qua nhiều bước nhiều trận đánh mới tạo được cơ hội để thực 
hành trận quyết chiến cuối cùng, giải quyết chiến tranh. 


Trong lịch sử dân tộc ta trước đây, chỉ có Ngô Quyên ở thế kỷ X 
và Nguyễn Huệ ở thế kỷ XVIII đã giải quyết chiến tranh nhanh gọn 
nhất, chỉ bằng một trận quyết chiến của mình. Tất nhiên, khái niệm 
trận ở đây không bó hẹp là một trận có ý nghĩa chiến thuật mà nó có 
nội dung như là một chiến địch, một hội chiến. 


Những đặc điểm nổi bật trong cách đánh của Nguyễn Huệ là ¿hân 
tốc, táo bạo, bất ngờ uà mãnh liệt. Đây là những nguyên tắc giành 
thắng lợi trong phép dụng binh, song ít ai có thể làm trọn vẹn được 
tất cả như Nguyễn Huệ. 


Phương pháp hành hinh nhanh chóng mãnh liệt của ông khiến kẻ 
thù bạt vía kinh hoàng, không kịp ứng phó. Quân Tây Sơn “ẩn hiện 
như quỷ thân”, “tướng từ trên trời rơi xuống, quân từ dưới đất chui 
lên”. Tướng giặc bất thân sợ hãi, bủn rủn chân tay, chẳng hiểu được 
“sạo mà thân đến uậy!”. 


Nguyễn Huệ thường dụng binh trong những điều kiện thật hiểm 
nghèo. Trong điểu kiện mà thế thắng và thua giữa ta và địch không 
rõ ràng mà ông đều đã giành được thắng lợi. 


Chiến lược trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc là chiến lược phản 
công. Lý Thường Kiệt thực biện phản công tại sông Như Nguyệt và 
Trần Quốc Tuấn ba lần thực hành phản công đều vào lúc kẻ thù đã 
suy yếu, bị động đối phó, hoặc chúng đã chuyển từ thế tiến công sang 
thế phòng ngự hay đang tháo chạy. Lê Lợi - Nguyễn Trãi trong chiến 
tranh chống Minh cũng đã thực hiện từng bước, tạo thế trận chiến 
tranh toàn dân, khiến quân Minh phải bó tay “thế cùng lực biệt”, buộc 
phải đầu hàng. Có nghĩa là các tướng soái quân sự trước Nguyễn Huệ 
thường dùng nghệ thuật từng bước tạo thế, dồn quân địch vào cái thế 
tất phải thua rồi mới tiến công hoặc chiêu bàng chúng. 


Còn đối với Nguyễn Huệ thì khác. Trong hai cuộc kháng chiến 
chống Xiêm và chống Thanh, Nguyễn Huệ thường thực hiện đòn phản 
công không phải lúc quân thù đã suy yếu hoặc đang tháo chạy, mà 
chính lúc chúng đang sung sức, lực lượng đang hầu như còn nguyên 
vẹn, vào lúc địch đang tiến công hoặc chuẩn bị tiến công ta. Nguyễn 
Huệ cũng sử dụng lực lượng ít hơn địch. Vậy mà ông đều giành được 


283 


thắng lợi. Dĩ nhiên để chiến thắng trong những tình thế như vậy, 
người tướng phải là người khéo dùng binh, phải tạo ra được sự ăn 
khớp nhịp nhàng trong các hoạt động quân sự của mình. 


' Chính vì vậy mà yếu tố bất ngờ đối với Nguyễn Huệ thật cần 
thiết. Ở thế kỷ XI, khi quân Nguyên tháo chạy, chúng biết tất yếu 
sẽ bị ta tiến công, chặn đánh, Giặc Minh vào những năm 1426 - 1427 
đã sa vào thế tất thua, như Nguyễn Trãi nói: “cái thế được thua có thể 
ngồi mà tính được”, lúc đó “dẫu có hàng chục Trương Phụ cũng không 
xoay chuyển được tình thế”. Còn Nguyễn Huệ thực hành phần công 
tiêu điệt quân địch vào lúc địch còn đông mạnh, nhưng chúng không 
thể dự tính được, bị đánh là điêu chúng chẳng ngờ tới. Vì thế, N guyễn 
Huệ luôn luôn giữ kín lực lượng. Ông đã khéo léo bằng nhiều cách làm 
cho quân Xiêm và quân Thanh không biết được ý đồ của mình. Do đó 
Nguyễn Huệ đã thắng. Đúng như điểu mà binh pháp đã nói: Thắng 
mà người khác không biết đó mới là tướng giỏi. 


Trần Quốc Tuấn là một thiên tài quân sự có phong cách riêng. 
Ông là người dụng binh quyên biến, rất nhạy bén trong chỉ đạo chiến 
lược, là người hiểu địch hiểu ta, biết đánh biết giữ. Trần Quốc Tuấn là 
người giỏi binh pháp nên ông thường đánh theo binh pháp, dụng binh 
theo những quy luật cơ bản của phép hành quân. 


Nguyễn Huệ không được học bình thư, bình pháp như Trần Quốc 
Tuấn, như Lê Lợi - Nguyễn Trãi. Là thủ lĩnh nông dân trở thành một 
lãnh tụ dân tộc, ông lớn lên và trưởng thành qua thực tiễn chiến trận, 
Ông được rèn trong lò luyện võ. Phải chăng vì thế mà tư duy quân sự 
của ông có những sắc thái của một anh hùng nông đân. Nguyễn Huệ 
không đánh trận theo bài bản của phép tắc hành quân trong binh 
pháp, nhưng ông nắm được quy luật hoạt động của địch. Nghệ thuật 
của ông là đánh theo từng miếng, từng đòn hiểm; nhĩa là Nguyễn Huệ 
biết tập trung sức mạnh vào chỗ hiểm yếu nhất, bất ngờ đánh những 
đòn điểm huyệt, làm rung chuyển cả đội hình quân địch, khiến cho 
quân thù như một cơ thể to lớn mà chịu bất lực và sụp đổ ngay. Nghệ 
thuật này thể hiện rất rõ trong trận Ngọc Hỏi - Đống Đa. ở đây 
Nguyễn Huệ dùng lực lượng đột kích mạnh ở hướng chính điện, kết 
hợp bao vây vu hồi và chia cắt địch; sử dụng đô đốc Long đánh vào 
cạnh sườn, chọc thẳng vào cung Tây Long, thực hiện một đòn đánh 
điểm huyệt. 


Để thực hành cách đánh đó người cẩm quân phải có tầm nhìn xa 
rộng, có con mắt đánh giá địch sắc sảo; phải có chuận bị chu đáo; biết 


284 


chọn đúng hướng và thời cơ tiến công; biết tập trung lực lượng vào 
những nơi cần thiết. Những yếu tố này cũng đã trở thành những đặc 
điểm trong nghệ thuật tác chiến của Nguyễn Huệ. 


Tại sao Nguyễn Huệ có cách đánh như vậy? 


Tài năng của Nguyễn Huệ trước hết xuất phát từ bản thân con 
người ông, yếu tố bẩm sinh ta không thể phủ nhận được. Tài năng đó 
được nuôi dưỡng và trưởng thành trong thực tế đấu tranh. Nguyễn 
Huệ là người thông minh, ham hiểu biết và luôn luôn tự trau đổi kiến 
thức. Trong đấu tranh Nguyễn Huệ là người cương nghị và quyết đoán, 
nhất là những giờ phút thử thách gian nguy, trước những bước ngoặt 
lịch sử. 


Điều quan trọng là hoàn cảnh lịch sử đã quy định những hành 
động anh hùng của Nguyễn Huệ. Ông không thể làm khác với hoàn 
cảnh của mình được. 


Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn, Lê Lợi - Nguyễn Trải đầu đánh 
giặc trong điều kiện chính trị, xã hội thuận lợi, còn Nguyễn Huệ tiến 
hành chiến tranh giữ nước khi không có những điều kiện thuận lợi 
như thế. Cơ sở chính trị - xã hội ở Nam Hà và Bắc Hà không cho 
phép Nguyễn Huệ thực hiện một cuộc chiến tranh toàn dân như các 
thời trước. Trái lại ông phải chiến đấu trong lúc còn có nhiều kẻ thù, 
các lực lượng chính trị xã hội chưa hẳn đã nhanh chóng theo ông. Vì 
thế buộc phải luôn luôn đánh nhanh, thắng nhanh, triệt để sử dụng 
yếu tố bất ngờ, thần tốc, táo bạo, tạo nên những đòn đánh sấm sét, 
giải quyết chiến tranh trong một trận sống mái với giặc, sự mất còn 
quyết định trong một trận quyết chiến. Thậm chí đánh xong giặc ông 
lại phải rút ngay về cơ sở ở miễn Trung để tiếp tục xây dựng lực 
lượng. Ủy tín của ông được xây cưng ° bởi tài năng, trí tuệ và mục tiêu 
chính trị mà ông theo đuổi. 


Nguyễn Huệ luôn luôn giành phân thắng về mình. Ông đã ra 
quân là thắng, đã đánh là giặc tan, đúng như lời ông nói: “Nơi đâu ta 
đã đem quân đến là quân thù ở đó đêu bị đánh cho thất bại uò tan 
tác. Nơi đâu ta mỏ rộng chiến tranh là quân ÄXiêm uà quân Thanh tàn 
bạo đều phải quy hàng” (Hịch gửi quan lại). 


Phải chăng trên đây là một vài nét đặc trưng của tài năng quân 
sự Nguyễn Huệ? Cái riêng của ông cùng với những cái chung khác 
trong lĩnh vực quân sự đã làm cho Nguyễn Huệ trở thành một tướng 
soái, một nhà chiến lược giỏi, một thiên tài quân sự, một anh hùng 
dân tộc vĩ đại. 


285 


GÓP THÊM TƯ LIỆU ĐỂ LÀM SÁNG TỎ 
DANH TƯỚNG NGÔ VĂN SỞ THỜI TÂY SƠN 


ĐỖ BANG 


riểu đại Tây Sơn kết thúc nhưng không để lại bộ chính sử của 

rnình là một, thiệt thòi lớn của triêu Tây Sơn, cũng là một khó 

khăn, phức tạp khó khắc phục cho công tác sử học của chúng ta. 
Diện mạo lịch sử đất nước thời Tây Sơn khó khôi phục đúng đắn và 
đây đủ, các sự kiện và nhân vật lịch sử thời Tây Sơn bị xuyên tạc, bóp 
méo, ngộ nhận hoặc không rõ ràng đã gây ngờ vực, tranh cãi trong 
nhiều năm qua như trường hợp Đô đốc Đông, Đô đốc Long hay Đô đốc 
Mưu trong chiến thắng Đống Đa mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789), tướng 
Nguyễn Văn Dụng, Nguyễn Văn Dũng hay Võ Văn Dũng đi sứ nhà 
Thanh năm 1792 rồi bị chết ở Huế năm 1802 hay ở Bình Định năm 
1835. Phức tạp hơn là việc tranh cãi về Đại tư mã Ngô Văn Sở và một 
viên tướng Ngô Văn Sở khác của Tây Sơn đầu hàng Nguyễn Ánh sau 
nhận chức Khâm sai Chưởng cơ dưới thời Gia Long. 

Năm 1976, Tạ Ngọc Liễu với bài Đại ¿ư mã Ngô Văn Sở, một 
danh tướng của Táy Sơn xác định quê quán ở làng Trảo Nha, Thạch 
Hà, Nghệ An, là cựu thần của Lê - Trịnh), 

Năm 1987, trên tạp chí Sóng Hương số 25, bằng tư liệu điển đã 
có tính phát hiện công phu, tác giả Phan Thuận An đã có một nhận 
định lý thú: Đã có hai nhân uật lịch sử cùng họ, cùng tên, cùng chữ 
lót uà càng làm tướng trong một thời kỳ lịch sử (cuối thế kỷ XVIII đều 
thế kệ XIX) nhưng hai người phục uụ cho hai thế lực chính trị khác 
nhau: tướng Ngô Văn Số nhà Nguyễn, người gốc Gia Định uà danh 
tướng Ngô Văn Sở của nhà Tây Sơn, người gốc Nghệ An. Đây là một 
trường hợp hy hữu trong lịch sử Việt Nam uè thế giới.? 

Năm 1988, sau khi tiếp xúc đầu tiên với trang tư liệu về nhân vật 
lịch sử Ngô Văn Sớ trong Đại Nam chính biên liệt truyện, quyển 25 

3 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 (196), 1976, tr. 66. 
? Tướng Ngô Văn Sở ấy không phải là danh tướng Ngô Văn Sử, Tạp chí Sông 
Hương số 25, 1987, tr. 91, 


286 


tác giả Phan Thuận An lại có bài Tư liệu mới uê Ngô Văn Sở trên báo 
Văn Hóa uò đời sống, số 15-10-1988 (Sở Văn hóa - Thông tin Bình Trị 
Thiên) và bài Thử đưa ra một hiến giải mới uề nhân uật lịch sử Ngô 
Văn Sở thời Táy Sơn trong hội thảo khoa học Phú Xuân - Thuận Hóa 
trong phong tròo nông dân Tóy Sơn vào tháng 12 năm 1988. Sau đó 
lại được giới thiệu trên tạp chí Sông Hương số 2B, số 41 năm 1990 với 
tiêu đề Thử đưa ra một kiến giải mới uề nhôn uật lịch sử Ngô Văn Sở. 
Nhân vật Ngô Văn Sở được chép trong Đại Nam chính biên liệt 
truyện, quyển 25 được dịch như sau: 


Ngô Văn Sở, trước người huyện Đông Xương, phủ Thừa Thiên sau 
uào ngụ ở Gia Định. Lúc đầu theo ngụy triều giữ chúc Đô úy, sau đầu 
hàng theo quân đi đánh giặc. Do lập được nhiều chiến công nên thăng 
chức làm Vệ úy uệ Hùng nhuệ. 


Năm Kỷ Mùi (1799), theo Võ Túnh giữ thành Bình Định. Khi 
tướng giặc là Trân Quang Diệu 0ây thành, các hàng tướng là Võ Văn 
Sự, Nguyễn Bá Phong mở của Bác ru hàng giặc. Túnh sai Sở chặn cửa 
thành lại. Từ đó nhiều bể phản bội không dám ra nữa. Khi thành bị 
chiếm, Sở trốn uê triều. 


Vào thời Gia Long thăng Khám sai Chưởng cơ, lãnh quản đạo 
Thanh Hoa ngoại, có tội bị cách chúc rôi chết. 


Năm Minh Mạng thứ 3 (1822) truy phục chúc Chưởng cơ, lại hậu 
ban cho con cháu. Con trai là Thắng làm quan chức Cơi đội. 


Sau khi khảo sát và đối chiếu nhiều nguôn tài liệu khác nhau, tác 
giả Phan Thuận An đã dè đặt kết luận: Có jẽ chỉ có một tướng Ngô 
Văn Sở chứ không có hai như trước đây chúng tôi đã lâm tưởng. Ông 
gốc người Thừa Thiên, uùào ngụ tại Gia Định, theo quân Tây Sơn đi 
đánh Nguyễn Ánh, nhưng sau uì trong thế bức bách đe dọa đến tính 
mạng, cho nên ông bỏ trốn uào Nam gia nhập lực lượng Nguyễn Ánh 
chống lại Túy Sơn. Nhờ chiến công, ông được thăng chúc Vệ úy, rồi 
khi Gia Long xưng đế, ông thăng chưởng cơ uờ được trọng dụng giữ 
Trấn thủ thành Thanh Hoa ngoại. Nhưng sau đó, trong thời Gia Long 
(1802-1819) hay dầu thời Minh Mạng (1820-1840), hoặc bị một lỗi lâm 
gì đó, hoặc là bị truy tội là đã man khui tông tích, nên ông bị cách 
chúc. Tuy nhiên, sau khi chết có thể 0ì già hoặc bệnh, ông uẫn được 


3 Tham khảo bản dịch của Phan Thuận Án trong bài Thử đưa ra một kiến giải mới 
bễ nhân uột lịch sử Ngô Văn Sở thời Tây Sơn, Hội thảo khoa học Phú Xuân - Thuận 
Hóa trong phong trào nông dân Tây Sơn vào tháng 12 năm 1988, tr. 86; Đại Nam 
chính biên liệt truyện, quyển 25, Nxb Thuận Hóa, 1993, tập 2, tr. 436. 


287 


truy phục nguyên hàm nhờ con gái đầu là Ngô Thị Chánh được uua 
Minh Mạng thương yêu”. 


Cũng trong hội thảo khoa học Phứ Xuôn - Thuận Hóa trong 
phong trào nông dân Tây Sơn vào tháng 12 năm 1988, tác giả Trần 
Viết Điển có bài Về tướng Ngô Văn Sở ấy khá sắc sảo và công phu. 
Sau khi khảo sát điển đã các nơi có liên quan đến nhân vật Ngô Văn 
Sở ở Thuận Nhơn, Hà Lỗ, Châu Chữ để đọc các bản gia phả, tiếp xúc 
với hậu duệ, khảo sát các khu mộ táng, nhà thờ tộc Ngô... rồi đối 
chiếu lại sử sách, tác giá Trần Viết Điền đi đến kết luận: 


1- Không thể nhập hai tướng Ngô Văn Sở làm một được vì lẽ: 


- Nếu “Tướng Ngô Văn Sở ấy" là “danh tướng Ngô Văn Sở” thì 
hóa ra Quốc sử quán triều Nguyễn đã thiếu nhất quán khi soạn bộ Đại 
Nam chính biên liệt truyện, quyển 25 chép Ngô Văn Sở còn sống sau 
năm 1802, còn quyển 30 lại chép sự kiện Ngô Văn Sở bị dìm chết ở 
sông trong cuộc đảo chính ở Phú Xuân năm 1795. 


Nếu “Tướng Ngô Văn Sở ấy” là “danh tướng Ngô Văn Sở” thì tại 
sao sử triều Nguyễn không chép chức vụ cao nhất của Ngô Văn Sở là 
Đại tư mã, Đại tổng lý khi ra hàng, lại viết ông giữ chức Đô úy của 
ngụy triều? 


2- Khả năng hợp với logic cũng như khớp với tư liệu hiện có là tôn 
tại hai tướng Ngô Văn Sở cùng phục vụ.triểu Tây Sơn. Một tướng nổi 
tiếng với chức vụ cao sau đó bị đìm chết ở sông, tướng còn lại chỉ giữ 
chức Đô úy khi phục vụ Tây Sơn và sau đó ra hàng Nguyễn vương... 


Cuối năm 1992, trên tạp chí Thông tin Khoa học uờ công nghệ của 
Ban Khoa học và kỹ thuật Thừa Thiên Huế, tác giả Trần Đại Vinh có 
bài Thương xác uê Đại tư mã Ngô Văn Sở. Sau khi phân tích tư liệu về 
nhân vật Ngô Văn Sở trong Đại Nam chính biên hệt truyện, quyển 25 
và kiến giải về những điều chưa hợp lý của tác giả Phan Thuận An cho 
rằng chỉ có một Ngô Văn Sở, tác giả Trân Đại Vinh cho rằng hoàn toàn 
không có chuyện Đại tư mã Ngô Văn Sở uễ hòng lại khai là Đô úy°S. 


Công việc sưu tầm tư liệu để xác minh về Đại tư mã Ngô Văn Sở 
đã được các nhà nghiên cứu ở Huế tìm tòi với một khả năng cao nhất 
nhưng vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn độc giả và những người quan 


Ý Phan Thuận An, Tcđd, tr. 91 - 92. 

Š Trần Viết Điển, T1đd, tr. 77 - 78. 

° Trần Đại Vinh, Thương xác uễ Đại tư mã Ngô Văn sở, Tạp chí Thông tin Khoa học 
bà công nghệ, Ban Khoa học và kỹ thuật Thừa Thiên Huế, số 2, 1992, tr. 52. 


288 


tâm. Đó cũng là điều mà chúng tôi bận tâm để tìm hiểu trong nhiều 
năm qua. 


Trong những năm 1996, 1997 và gần đây, nhờ có nhiều địp đi 
khảo sát thực địa để biên soạn Tịch sử thành phố Quy Nhơn và Địa 
chí tỉnh Bình Định nên tôi đã tìm được quê quán của Đại tư mã Ngô 
Văn Sở nay ở thôn Bình Thạnh, phường Nhơn Bình, thành phố Quy 
Nhơn. Tại đây có hơn 30 gia đình tộc Ngô, từ đường, lăng mộ, phổ đồ, 
tộc phổ và bản tiểu sử nhà họ Ngô... 


Bản tiểu sử cho biết: 

- Đại tư mã Ngô Văn Sở thuộc chánh phái. 

- Ngô Văn Ngũ, Ngũ Luận hầu thuộc thứ phái. 

Chánh quán làng Bình Thạnh, tổng Dương An, phủ Tuy Phước 
tỉnh Bình Định. 

Chánh phái theo uua Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Thứ phái theo Nguyễn Phúc Ánh - Gia Long. 

Bản tiểu sử cho biết: Ngô Văn Sở là con của ông Ngô Văn Diễn 
giữ chức Kinh xa Vệ úy và bà Nguyễn Thị Mỹ. 

Ngô Văn Sở có các bà vợ: Nguyễn Thị Quý, Đặng Thị Vây, Trương 
Thị Trà, Trân Thị Ngoạn, Lê Thị Yên, Huỳng Thị Lan. 

Có các em: Ngô Thị Nghé, Ngô Văn Tri, Ngô Thị Diệt, Ngô Văn 
Ngữ, Ngô Văn Dần. 


Ngô Văn Sở có các con trai: Ngô Văn Đắc, Ngô Văn Nhựt. 
Có các cháu trai: Ngô Văn Chương, Ngô Văn Kỳ 


Bản tiểu sử còn cho biết: Đại tư mã Ngô Văn Sở phò vua Quang 
Trung. Hướng ứng hiệu triệu 3 anh em Tây Sơn lên tòng quân ở núi Tây 
Sơn, rồi theo đoàn quân Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ ra trú ở Thuận Hóa. 
Sau khi Ngô Văn Sở bị giết thảm hại, rồi gia đình, vợ con ở lại tỉnh Bắc 
Ninh. Từ đó không còn liên lạc được với bà con ở Bình Định nữa”, 


7 Các tài liệu được các ông Ngô Đình Cường (sinh năm 1928) và ông Ngô Văn Cự 
(sinh năm 192ð) cung cấp. Bản tiểu sử còn cho biết: Hậu quân Ngô Văn Ngữ có một em 
gái tiến cung làm thứ phi cho vua Gia Long, không con. Sau bị bệnh chết, quan tài được 
đưa về chôn ở quê là thôn Bình Thạnh, xứ Gò Lăng, tục gọi là mã Bà Vua, được cấp tự 
điển. Hậu quân Ngô Văn Ngữ mất năm Nhâm Thìn (1832). Bia mộ bà Ngô Thị... ở xứ 
Gò Lãng cho biết bà mất vào năm Minh Mạng thứ 3 (1822) bia mộ do Ngô Văn Ngữ 
phụng lập năm Minh Mạng thứ 6 (1825). Như vậy, Đại tư mã Ngô Văn Sở cũng có một 
người em làm phi dưới triểu vua Gia Long. Tương truyền chợ Dinh ở đây do bà lập nên. 


289 


Quách Tấn cũng xác nhận Ngô Văn Sở người làng Bình Thạnh 
(Tuy Phước). Ông là người khỏe mạnh, giỏi võ nghệ, thông binh pháp 
đã cùng Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng kết bạn thân. 


Theo Nguyễn Bá Huân, Ngô Văn Sở kết nghĩa với Bùi Thị Xuân, 
Trần Quang Diệu trước khi tham gia khởi nghĩa Tây Sơn. Thân phụ 
Bùi Thị Xuân hứa gả cháu của mình là Băng Tâm cho Ngô Văn Sở) 
Sau đó cả ba người đều theo Tây Sơn và trở thành danh tướng của 
cuộc khởi nghĩa. Tư liệu này cho phép chúng ta xác nhận quê quán của 
Ngô Văn Sở là ở phủ Quy Nhơn và Ngô Văn Sở tham gia cuộc khởi 
nghĩa ngay từ đầu năm ông khoảng 20 tuổi. 


Từ ngày tham gia phong trào Tây Sơn, Ngô Văn Sở thành vị 
tướng lĩnh tài ba đánh quân Nguyễn ở phía Nam các trận ở Phú Yên, 
Diên Khánh, Bình Thuận năm 1773. Ngô Văn Sở theo Nguyễn Huệ 
đánh Nguyễn Ánh ở Gia Định trong trận năm 1783, đánh quân Trịnh 
ở phía Bắc năm 1786. Là một thuộc tướng của Võ Văn Nhậm, sau 
Nhậm làm phản bị Nguyễn Huệ giết (5.1788), Ngô Văn Sở được 
Nguyễn Huệ giao trọng trách trông coi 11 trấn Bắc Hà. Trong dịp 
này, các quan chức và tướng lĩnh được giao cai quản Bắc Hà như: Nội 
hầu Phan Văn Lân, Chưởng phủ Nguyễn Văn Dụng, Đô đốc Nguyễn 
Văn Tuyết, Hộ bộ Trân Thuận Ngôn, Học sĩ Ngô Thời Nhậm đều theo, 
Ngô Văn Sở giữ Thăng Long. Nguyễn Huệ nói rằng: “Sở oò Lắn là 
nanh uuốt của ta. Dụng uà Ngôn là lòng dạ của ta. Nhậm là bề tôi 
mới của ta. Nay ta lấy uiệc quân 0uụ uà Quốc chính của 11 trấn Bắc Hò 
ủy thác cho. Ta thuận cho theo tiện nghỉ mà làm uiệc, phải hội đồng 
thương nghị uới nhau, chớ uì cũ mới mà xa cách. Đó là điêu mong môi 
của ta uậy”19, 


Cuối năm 1788, Vua Càn Long nhà Thanh cử 29 vạn quân do Tôn 
Sĩ Nghị chỉ huy kéo sang xâm lược nước ta. Trước binh lực hùng hậu 
của giặc Thanh, Ngô Văn Sở cho đánh cầm chân địch rồi rút quân về 
giữ phòng tuyến Tam Điệp (Ninh Bình), Cử Đô đốc Nguyễn Văn Tuyết 
vào Phú Xuân cấp báo cho Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ đã đánh giá rất 
cao “nước cờ Tam Điệp” của Sở. Trong cuộc kháng chiến chống Thanh, 
Ngô Văn Sở được vua Quang Trung cử làm tướng tiên phong đã góp 
phần vào thắng lợi huy hoàng chống Thanh xâm lược vào năm 1789, 


: › Quách Tấn, Nước non Bình Định, Nam Cường, 1967, tr. 69. 
® Nguyễn Bá Huân, Tây Sơn danh tướng anh hùng truyện, Sở Văn hóa - Thông tin 
Nghĩa Bình, 1978, tr. 63, 65, 66. 
Ì° Đại Nam chính biên liệt truyện, Q.30, Sád, tr, 119. 


290 


Năm 1790, Ngô Văn Sở được vua Quang Trung giao cầm đầu đoàn 
sứ gồm có Đặng Văn Chân, Phan Huy Ích, Võ Huy Tấn, Võ Danh 
Tiêu, Nguyễn Tiến Lộc, Đỗ Văn Công đưa Phạm Công Trị (người giả 
làm vua Quang Trung) sang Yên Kinh mừng thọ vua Càn Long nhân 
dịp 80 tuổi. Vua Thanh đón tiếp hết sức nồng hậu cũng là một thành 
công về hoạt động ngoại giao của Ngô Văn Sở. Về nước, Ngô Văn Sở 
tiếp tục được giao nhiệm vụ phụ trách 11 trấn Bắc Thành cho đến 
thời Cảnh Thịnh. 


Năm 1795, vụ biến ở Kinh đô Phú Xuân do phe phái Võ Văn 
Dũng buộc vua Cảnh Thịnh giao nộp Bùi Đắc Tuyên. Sau khi nhấm 
chìm Bùi Đắc Tuyên chết, Võ Văn Dũng làm giả chiếu lệnh của Tiết 
chế Nguyễn Quang Thùy cho người bắt Ngô Văn Sở cho là phe phái 
của Bùi Đắc Tuyên, đóng cùm đưa về Kinh, lại sai Nguyễn Văn Huấn 
đem binh vào Quy Nhơn bắt Bùi Đắc Trụ - con của Bùi Đắc Tuyên giải 
về khép vào tội phản nghịch đều cho đìm xuống nước mà chết!". 


Đó là cái chết oan nghiệt, thê thảm của Đại tư mã Ngô Văn Sở do 
phe cánh thanh trừng lẫn nhau dưới thời Cảnh Thịnh. Còn Ngô Văn 
Sở trước sau vẫn là một tướng lĩnh tài ba phục vụ hết mình vì sự 
nghiệp Tây Sơn. 


1 Đại Nam thực lục chính biên, Q.30, Sảd, tr. 187. 
- Đại Nam thực lục, tập II, Nxb Sử học, Hà Nội, 1963, tr. 214 - 215. 
- Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, Hà Nội, 1984, tập II, tr. 221. 


291 


TƯỚNG TÂ Y SƠN VÕ VĂN DŨNG 
TRONG FOLKLORE Ở LÀNG LA CHỬ 


HÀ XUÂN LIÊM 


Íl a Chử là một làng đã có từ xưa, ở phía Tây thành phố Huế, cách 

Kinh thành khoảng 3km đường chim bay. Sách Ô cháu cận lực 

của Dương Văn An viết vào niên hiệu Cảnh Lịch nhà Mạc (1855) 

có nói đến một ông họ Hà, theo Bình Định Vương đánh giặc Minh ở 

Hành Sơn, được phong là Thái Liêu. Chỗ ông ở sau này đó là đến thờ 

của ông. Hiện nay ở La Chử vẫn còn di tích gọi là Miếu Ông, trên 
miếu đưới mộ, rất linh ứng. 


Hành Sơn mà sách nói ở đây thì không phải là dãy Hành Sơn 
hay Hoành Sơn, tức Đèo Ngang ở Quảng Bình, mà Hành Sơn đây 
chính là làng Hành Sơn ở đưới chân Lam Thành. Những trận đánh ở 
làng Hành Sơn để chiếm Lam Thành xảy ra trong các năm từ 1418 
đến 1423 gọi là “lục niên chiến đấu”, cho nên giai đoạn đầu Lam 
Thành được gọi là “Lục Niên Thành”. Hà Công (khuyết danh), người 
thôn La Chử tham gia các trận đánh này, tức trong khoảng 1418 - 
1423, vừa điều quân đánh giặc, vừa vận chuyển binh lương vũ khí từ 
Thuận Hóa ra. Hiện nay, Hà Công được dân làng La Chử thờ làm 
Thành Hoàng. Còn ngài khai canh cũng thuộc họ Hà, miếu thờ ở ngay 
bên phải con đường chính vào làng, mặt miếu nhìn xuống đồng ruộng 
khoáng dã. Bài văn tế của làng La Chử xướng là “Hà quý công tôn 
thần gia tặng Trung hưng Bảo Dực Trung đẳng thần”. Xét tộc phổ họ 
Hà Xuân hiện nay là họ đã có lâu đời nhất trong làng La Chử, thì con 
cháu đã đến đời thứ 21 chưa kể đời hai ngài nói trên. Tính một thế 
đại là 30 năm thì họ Hà này cũng đã 630 năm. Như thế có thể làng 
đã thành lập vào cuối đời nhà Trần, cách .đây phỏng 650 năm (2001 - 
650 = 1351), trong khoảng niên hiệu Triệu Phong (1814 - 1357) đời vua 
Trần Dụ Tông. 


Cuối đời nhà Trần và vào đầu đời nhà Hồ (1400), con đường thiên 
lý thượng đạo từ Bắc vào, chạy xuyên qua làng La Chử, ra Nham Biêu, 
Lựu Bảo hiện nay rồi cặp theo bờ bắc sông Phú Xuân để về Hóa 


282 


Thành ở làng Thành Trung bây giờ, nơi đóng lị sở của phủ Triệu 
Phong vào thời nhà Lê. Do tính cách quan trọng của vị trí chiến lược 
có con đường huyết mạch chạy xuyên qua làng này mà trải qua hai 
triểu vua của nhà Tây Sơn là Quang Trung và Cảnh Thịnh sau này, 
làng La Chử xưa đã trở thành điểm trọng yếu về quân sự: nơi đóng 
đại bản doanh Đại tư đổ Võ Quốc công Võ Văn Dũng để án ngữ mặt 
bắc của kinh thành Phú Xuân. 


Biết được tướng Võ Văn Dũng, một danh tướng của thời vua 
Quang Trung, triều Tây Sơn, đã có tham gia trận đánh quân Thanh 
năm 1789, có về đống tổng hành đinh ở làng La Chử là bởi vì hiện ở 
chùa làng có một quả Đại hồng chung đúc vào ngày tốt tháng Bảy 
năm Tân Hợi (Tây lịch là vào khoảng tháng tám 1791) tức là năm 
Quang Trung thứ tư. Trên khuông có khắc “Điện tiền Thái bảo giá 
Quận công Võ Văn Dũng chính thất Lê Thị Vi công đức”; cũng có tên 
phụ thân của bà Lê Thị Vi là cụ Lê Công học hàm “hội thủ”. Quả 
chuông này, thì trước đây 1986, ông Phan Thuận An đã viết; và mới 
đây, chúng tôi cũng đã viết khi nói đến chùa La Chử, in trong cuốn 
“Những ngôi chùa Huế” do Nxb Thuận Hóa xuất bản vào quý I năm 
2000. Ở đây tưởng không cần nói lại, song, sau này chúng tôi sẽ trở 
lại và nói đến hai hoa văn đặc biệt trên chuông. 


Tại làng La Chử, cho đến hôm nay vẫn còn hai từ ngữ truyền qua 
bao đời nay trên cửa miệng dân làng. Đó là “đất Công Dinh” và “Xóm 
Dinh”. Theo địa thế trên đất làng La Chử hiện nay, thì “đất Công 
Dinh” là vùng đất từ Cống chợ vào đến “Xóm Dinh”, gồm có trụ sở xã 
Hương Chủ, trường tiểu học La Chử và nhà để thóc với sân phơi thóc 
của Hợp tác xã La Chử. Theo địa bạ của làng La Chử, vùng đất này 
chiếm 20 mẫu ta. Quanh mặt đông và nam của vùng đất có hào nước 
chảy quanh năm, từ ngoài đổng La Chử chảy về trước mặt đình làng 
để nhập với đoạn hói chỉ lưu sông Bạch Yến. Danh từ địa phương gọi 
đoạn phía đông là “Rôột”, và đoạn phía nam, sau lưng chùa là “Hà”, có 
thể đây là di tích hai đoạn hào bọc phía ngoài hàng rào Công Dinh 
xưa. Phía tây vùng đất Công Dinh này giáp với đường thượng đạo 
xuyên qua làng - nay gọi là con Đường Bến chạy ra chợ, rồi thẳng 
theo Đường Đá ra miếu Ông, có đất Trường Thi rộng rãi, năm 1885, 
vua Hàm Nghỉ và triểu đình nghỉ tại đây, và theo con đường này để 
ra Văn Xá - có con hói, chỉ lưu sông Bạch Yến làm hòa thiên nhiên 
ngăn mặt tây xuống. Chỉ còn lại mặt bắc là mặt đất Công Dinh giáp 
với xóm nhà dân liên tiếp. Và chính xóm gần Công Dinh nhất được 
gọi là “Xóm Dinh”. Xa hơn bữa là mặt nam còn có Bàu Sen rộng đến 


293 


gân 9 mẫu ta. Cơ chỉ Hà Ông nằm trên bờ vùng Bàu này, và con 
đường thượng đạo chạy phía tây đến thờ để ra Liựu Bảo. 


Ngoài vùng đất Công Dinh là nơi võ tướng Võ Văn Dũng đóng 
Tổng hành dinh thì tại làng La Chử hiện có ruộng cấy lúa nước gọi 
là “ruộng Võ Hội”. Xung quanh toàn là ruộng lúa, nhưng dân vẫn còn 
để lại cái nên gọi là “nên Võ Hội” để cúng tế hàng năm. Đất Võ Hội 
xưa chính là nơi luyện tập s1 tốt đưới cờ Điện Tiền tướng quân Võ 
Văn Dũng, cái nên cao ấy chính là nơi khán đài ngày xưa và vùng 
này cũng là nơi hội thao về võ biển, cung kiếm, súng ống, cỡi ngựa 
bắn cung... 


Khi đóng Tổng hành dinh ở đây, tướng Võ Văn Dũng đã lấy một 
người con gái trong làng là bà Lê Thị Vi, ái nữ của cụ Lê Công Học, 
làm chính thất. Bà Lê Thị Vi thưộc họ “Lê Ích” biện nay ở La Chử. 
Và ông cụ Lê Công Học là một ngài thủy phái ở họ Lê Ích này. 


Tuy có một người con gái trong họ là “tướng quân phu nhân” và 
một người rể là “Điện Tiển tướng quân Thái bảo Giá quận công”, 
nhưng hiện nay họ Lê Ích không còn giữ được gì gọi là “vật chứng” 
của hai vị này, ngoại trừ cái tên và chức tước khắc trên hồng chung 
trong chùa và bài vị cũng thờ trong chùa. Ngày cúng ky thì họ Lê Ích 
vẫn có cúng ky. Song từ triều Minh Mạng (1820 - 1840) đến nay, 
toàn dân làng La Chử vẫn làm lễ ky vào các ngày sau, gọi là “ky 
Công đức”: 

07-11 âm lịch hàng năm ky tướng Võ Văn Dũng. 

29-10 âm lịch hàng năm ky bà Lê Thị Vi. 

27-05 âm lịch hàng năm ky nữ tướng Bùi Thị Xuân. 


Trong sách “Tư liệu điển đã vùng Huế thời kỳ Tây Sơn” (Nhà xuất 
bản Thuận Hóa - Huế - 1998), một cuốn sách nghiên cứu từ nhiều 
nguồn tư liệu quý, các tác giả đã cung cấp một dòng chú giải rất đúng 
với ngày ky trên này của dân làng La Chử đã ky tướng Võ Văn Dũng 
từ xưa tới nay. Câu của một tác giả trên viết như thế này: “Một nguồn 
tư liệu khác thì nói ông người Qui Nhơn (cụ thể thôn Phú Mỹ, xã Bình ˆ 
Phú, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định), sau bị vua Gia Long xử cực 
hình mà chết ngày mồng 7 tháng 11 năm Nhâm Tuất (01-12-1802)”. 
Rõ ràng là câu ở sách viết và ngày ky công đức truyền thống của làng 
La Chử là trùng hợp vậy. 


* Lê Văn Thuyên (cb), Lê Nguyễn Lưu, Huỳnh Đình Kết, Tư liệu điển dã uùng Huế 
về thời kỳ Táy Sơn, Nxb Thuận Hóa, 1998, tr. 108, 


294 


Bây giờ chúng tôi mới xin nói đến hai hoa văn trên chuông đồng 
ở chùa La Chứ. Trên khung chữ “Xuân” ở hồng chung này là hai hoa 
văn đặc biệt chỉ có một lần duy nhất trên chuông chùa La Chử, không 
nơi nào có nữa cả: Đó là bên góc phải phía trên có khắc hình hai cái 
lược, một cái lựoc thưa có lưng lược uốn cong cong và hai đầu có răng 
lược to bản hơn ở giữa; một cái lược dày có sóng lược ở giữa, hai bản 
lược hai bên to uốn cong rất gọn. Vào thời xưa, lược này làm bằng 
sừng trâu nếu quyền quý hơn thì làm bằng đổi mồi. Bên góc trái khắc 
hình cái gương đồng hình tròn có cán cẩm và cái hoa. Cả bốn vật này 
thì đều là đồ trang điểm của phụ nữ xưa. Gương soi mặt, lược chải đầu 
và hoa giắt lên mái tóc. Những hoa văn này, chúng tôi nghĩ không nói 
lên cái gì hơn là tướng quân Võ Văn Dũng đã biểu thị người vợ yêu 
của mình là bà Lê Thị Vi xinh đẹp. Hoa văn lại được đặt trong khung 
chữ “xuân” để chỉ mùa xuân thì hẳn là không có dụng ý. Thời này 
cũng là lúc nhà Tây Sơn triệt bỏ các chùa làng, giải tán tăng sĩ, mà 
riêng ở làng La Chử tướng Võ Văn Dũng và phu nhân, cùng nhạc gia 
đứng ra đúc chuông, trùng tu chùa làng thì ta biết uy danh của Điển 
Tiền tướng quân Võ Văn Dũng mạnh biết chừng nào. Điều này là một 
sự thật. Theo chính sử và căn cứ trên chuông đồng này thì ta thấy: 


- Năm 1791, tướng Võ Văn Dũng giữ chức và tước là “Điện Tiền 
tướng quân Thái Giá quận công”. Năm này là năm cuối của vua Qung 
Trung (1788 - 1791). 


- Năm 1792: Cảnh Thinh năm đầu, ông được phong chức “Đại tư 
để” tước Võ Quốc Công. 


- Năm 1794: Bùi Đắc Tuyên bức vua Cảnh Thịnh phân tán để 
triệt hạ những người thân tín của Qung Trung tiên đế, Đại tư đổ Võ 
Văn Dũng bị đổi ra Thăng Long thay cho Ngô Văn Sở về Phú Xuân. 
Gặp Trần Văn Kỷ ở trạm Hoàng Giang, Quảng Điền hiện nay, hai 
bên bàn bạc sự chuyên quyển của Bùi Đắc Tuyên, Ông liền trở lui, 
đang đêm tối, đem quân bản bộ cùng với tướng Nguyễn Văn Huấn và 
Phạm Công Hưng, vây chùa Thiển Lâm, vùng trước chùa Từ Đàm hiện 
nay làm coup đÉtat, bắt Bùi Đắc Tuyên bỏ ngục, sai Nguyễn Quang 
Thùy ngày đêm bắt Ngô Văn Sở đem về Phú Xuân; sai Nguyễn Văn 
Huấn đem quân đi tiếp vào Quy Nhơn bắt con trai của Tuyên là Bùi 
Đắc Trụ đem về Phú Xuân giam lại, sau đó tất cả bị kết án dìm xuống 
sông Ân Cựu cho chết... Chuyện này cũng có sách chép là năm 1795? 


Trở lại chuyện tướng Võ Văn Dũng cưới bà Lê Thị Vi làm “chánh 
thất”, thì hai ông bà có con cháu gì không? Từ xưa đến nay, không ai 


295 


nhắc tới chuyện này nhưng mới đây, vào thán 9 năm Ất Ty (2001), 
trong làng La Chử làm lễ thiên di những ngôi mộ làng ra khỏi trụ 
giới giải tỏa mặt bằng con đường quy hoạch thành phố Huế, có gặp 
một nhóm năm ngôi mộ. Năm ngôi mộ này chỉ chôn quanh rất gần 
với ngôi mộ ông Lê Công Học thân phụ của bà Lê Thị Vị. Ba ngôi mộ 
đã thuyên di ở cách mộ ông Lê Công Học độ 70m, nay mang cát táng 
gần chân ngôi mộ ông Lê Công Học. Còn lại hai ngôi vẫn để y cựu vì 
nằm ngoài ranh giới trụ giải phóng mặt bằng, hai ngôi này chỉ cách 
mộ ông Lê Công Học 30m. Cả ð ngôi mộ này đều nằm ở sơn phận 
làng An Lưu, xã Hương An, cạnh đường giáp giới với La Chử, xã 
Hương Chử. Ngày xưa, vào triểu Tây Sơn thì hai làng này thuộc tổng 
An Ninh, sau triều Nguyễn đổi sang tổng Long Hồ. 


Cái đặc biệt đáng lưu ý của năm ngôi mộ này là đều có bia. 
Nhưng dân làng cho biết một bia đã mất, có thể chỉ lạc đâu quanh 
vùng đó, chưa thể tìm lại được. Còn lại bốn bia, ông Lê Công Mẫu, cử 
nhân văn chương năm nay đã 60 tuổi, làm trưởng làng làng La Chử, 
chính ông cũng là thành viên trong ban viết sử làng La Chử; tuy 
không phải cùng họ với ngài Lê Công Học thời Tây Sơn, nhưng ông 
đứng chủ trì với tư cách là trưởng làng, việc thuyên đi các ngôi mộ ấy, 
đã đọc các bia ấy và cho biết: Những bia này không phải là bia có 
chạm đẽo như thường lệ, mà đây là những tảng đá núi thô sơ, có chất 
đá và màu đá giống nhau, mỗi tảng đá có một mặt nhấn, trên có khắc 
ð chữ: hai chữ “La Chử” nằm ngang ở trên, chữ “La” viết bộ vòng như 
chữ “tứ”. Ba chữ khắc dọc xuống chính giữa “Võ tộc mộ”, những ngôi 
đá thuyên đến cát táng gần mộ ông Lê Công Học đều được dân làng 
đựng lại bia mộ ấy như cũ. 


Từ xưa đến nay, trong làng La Chử không hề có họ Võ và năm 
ngôi mộ này thuộc mộ làng, do làng chạp. Không biết mộ của ai vì 
dân làng không đọc được chữ Hán, mà những nho sinh trong làng thì 
họ được hưởng “miễm sai, miễm điều”, nên không bao giờ họ vác cuốc 
đi chạp! Hiện nay ở La Chử có vài người mang họ Võ nhưng là dân 
ngụ cư mới đến ở được vài ba đời, nghĩa là độ bảy tám chục năm nên 
họ cũng không biết gì đến chuyện này. Người dân làng La Chử còn 
cho biết: theo các cụ đời xưa truyền lại thi năm ngôi mộ có bia đá này 
đã có từ xưa lắm. Vào năm Thành Thái thứ 8 (1896), Tả quân Đô 
thống chế Đô thống chưởng phủ sự hưu trí Lê Phú Ân đã có một lần 
trùng tu lăng mộ tướng quân Võ Văn Dũng và phu nhân Lê Thị Vị. 
Nhận thấy những ngôi mộ đất này bị sút xể, bia đá bị xiêu vẹo nên 
ông đã cho đắp lại mộ và dựng những bia này dậy cho thẳng để dân 


296 


làng nhớ mà đi chạp hàng năm, với vô số mộ khác của làng chạp. 
Cũng chính ông Lê Công Mẫu cho biết dấu tích dưới ba ngôi mộ đã 
được khai quật để thuyên đi là như sau: hai ngôi mộ còn dấu vết ràng 
ràng hai trẻ nhỏ từ 1 đến 5 tuổi và một ngôi có dấu vết của người lớn. 
Như vậy phải chăng đây là mộ của con cháu tướng quân Võ Văn Dũng 
với phu nhân Lê Thị Vi, mà dân làng La Chử đã đem táng gần lăng 
mộ ông ngoại và cố ngoại của họ là ngài Lê Công Học? Nếu không thì 
Võ tộc này từ đâu đến? Xin được nhắc lại là làng La Chử từ xưa không 
hể có họ Võ! Và vì sao những mộ của Võ tộc này lại nằm quanh gần 
mộ ngài Lê Công Học, phụ thân bà Lê Thị Ví? Lại bằng cách dựng bia 
bằng đá núi. Mỗi tảng đá cao khoảng 8đm, phần khắc chữ bên trên độ 
Bdm, phần chôn xuống đất độ 3dm, chữ khắc lại có bổ nét ở chữ “La” 
tên làng, Đây phái chăng là cách làm dấu vì sợ mất tích? Một đoạn 
sau, khi nói về tình trạng tộc phổ trong làng La Chử chúng tôi sẽ 
nói rõ hơn. 

Bây giờ chúng tôi xin nói về lăng mộ của tướng Võ Văn Dũng. 
Ngôi mộ này nằm cạnh mộ bà Lê Thị Vi ở Cổn Lăng Thầy Tu theo 
như dân làng La Chử thường gọi - vì gần đó có một tháp mộ cổ của 
một vị tỳ kheo Phật giáo, không biết xây từ đời nào, có lẽ đâu từ thời 
mới lập làng cũng nên - thuộc sơn phận làng Phụ Ổ. Năm 1963 dân 
làng có trùng tu lần thứ hai, đưới sự đốc công của ông Lê Đình Mậu do 
toàn dân bầu ra. 

Về ngôi mộ này các nhà viết sử đang phân vân và cho là mộ giả. 
“Giả” hay “thật” thì chúng tôi cũng chưa lấy gì làm quyết định đứng 
về phía nào. Thông thường để viết lại một sự kiện, người ta căn cứ 
vào mấy thứ tư liệu: đá, đẳng, gỗ, giấy, vải, lụa... và truyền khẩu dân 
gian mà hiện nay ta gọi là văn hoá folklore. Tất cả phải được các sử 
Bia so sánh, thẩm định trước khi đưa ra kiến giải của mình. Ở đây 
chúng tôi xin khảo góp một nét theo dạng tư liệu kê sau cùng tức là 
lấy tư liệu dựa trên văn hoá folklore. 


Ở làng La Chử có ông Hà Thúc Dư làm quan cuối triều Nguyễn 
Phúc Thuần (176ð - 1777), sau khi theo Nguyên Ánh và lại được làm 
quan khi Nguyễn Ánh thu phục Phú Xuân, lên ngôi lấy đế hiệu là Gia 
Long (1802 - 1819), và dân làng gọi ông là “quan lưỡng triểu”, tức là 
triểu chúa Nguyễn cuối cùng và triểu Gia Long, lúc Nguyễn Ánh làm 
lễ hiến phù (1802) xong, sai người dẫn Võ Văn Dũng ra Cồn Mồ Côi ở 
An Hòa, mà về sau gọi là Côn Chém để xử trảm, thi ông Hà Thúc Dư 
làm như giận đữ tên phần tặc của ngụy Tây Sơn, ông sai người đem 
chôn cho khuất mắt. Thật tình ông giả bộ như vậy để đễ bể mật sai 


297 


dân La Chử đem người rể quý của làng về chôn cất tử tế tại Côn Lăng 
Thầy Tu thuộc sơn phận làng Phụ Ô. Không đắp mô, chỉ làm dấu cho 
nhớ. Về sau khi sự trừng phạt nhà Tây Sơn của Gia Long có phần 
lắng địu, dân làng mới dám đắp một nấm mộ đất như bao nấm mộ 
khác. Về sau nữa khi bà Lê Thị Vi mất đân làng lại đem táng gần mộ 
ông, rồi như đã nói, đến năm 1896, lăng mộ cả hai ông bà được trung 
tu; năm 1963 dân làng La Chử lại trùng tu một lần nữa như ta đang 
thấy bây giờ ở Côn Lăng Thầy Tu. Hiện dân làng La Chử đang bàn 
thảo ý kiến đem ngày ky của bà Lê Thị Vi 29 tháng 10 âm lịch hiệp 
ky vào ngày ky của tướng Võ Văn Dũng, ngày 07 tháng 11 âm lịch. 
Cũng theo folklore ở làng La Chử thì bà Bùi Thị Xuân đã về đóng 
quân luyện voi trận ở vùng đất Hạ Lang, làng An Đô. Bà nữ tướng rất 
danh tiếng của Tây Sơn, phu nhân của Tư đồ Thái phó Trần Quang 
Diệu, cho nên đân làng La Chử gọi bà là bà Tư đồ Thái phó. Theo đân 
làng thì nguyên vùng đất Hạ Lang gần bốn mươi mẫu ấy là của bà Lê 
Công Thị Nhơn, sau bà Nhơn nhường lại để bà Bùi Thị Xuân làm nơi 
luyện voi chiến, Bà Lê Công Thị Nhơn này chúng tôi chưa khảo được 
là người họ Lê Công nào, song chúng tôi nghĩ bà là người đồng thời 
hoặc là trước ngài Lê Công Học, tức là bà sống vào đời trước khi tướng 
Võ Văn Dũng về đóng Tổng hành dinh ở La Chử. Bài vị của bà hiện 
thờ ở chùa La Chử để dòng chữ rất lạ: “Điện Tiền y phu Chưởng Thái 
Giám Lê Công Thi Nhơn chỉ thần chú”. Có thế thì bà mới nhường đất 
Hạ Lang cho nữ tướng Bùi Thị Xuân làm nơi luyện voi trận được. 
Cũng vì thế mà ngày 25 tháng 5 âm lịch hàng năm làng La Chứ đã tổ 
chức hiệp ky cả hai bà trong lễ “Ky công đức”. 


Nữ tướng Bùi Thị Xuân đối xử với đân làng thân thương đến nỗi 
khi bà bị vua Gia Long xử tứ ở một nơi nào đó thì đã có người đánh 
cắp một mảnh vái dính đẩy máu của bà rồi bí mật chuyển về La Chử 
để báo cho dân biết là bà đã hy sinh. Dân làng quý mến bà mà không 
đám tiết lộ điều bí mật ấy nên đã loan báo cho nhau bằng một huyền 
thoại là có tấm lụa vấy đây máu của bà đã từ nơi giảo trường bay bổng 
lên trời và bay về, sa xuống đình làng La Chử để báo cho dân biết là 
bà đã hy sinh. Tuy chuyện kể đã thần thánh hóa nhưng nội dung vẫn 
nói lên được tình quân dân giữa nữ tướng Bùi Thị Xuân với dân làng 
La Chử là quá khăng khít. 


Tại vùng đất Hạ Lang ngày xưa có một ụ đất rất lớn, dân các làng 
An Đô, Phụ Ổ, La Chử đêu truyền đó là ngôi mả voi. Thuyết truyền 
con chiến tượng già của nữ tướng Bùi Thị Xuân cỡi đã chết, người ta 
làm lễ tống táng rất long trọng, và quân dân dưới cờ nữ tướng chỉ mỗi 


298 


người một đấu đất mà đắp lên được ngôi mả voi rất lớn đó, rất tiếc chỉ 
cách nay độ chưa đây vài chục năm, chính xác là khoảng năm 1986 - 
1987, dân đã phá mả voi để lấy đất canh tác làm mất một dấu tích 
thời Tây Sơn. Năm 1972, chúng tôi đã tận mắt thấy được một quả 
chuông kiểu chuông chùa nhưng lại khác cách trình bày, vì không có 
hoa văn gì ngoài mấy nụ chuông gặp nhau ở bốn đường sáng đọc và 
vành đai ngang ở dưới. Tỷ lệ chuông cũng rất nhỏ, chỉ cao độ 5dm. 
Đặc biệt trên gần quai chuông, ở phần thân chuông có khắc lặn 5 chữ 
“Quang Trung tứ niên tạo”. Hai chữ “Quang Trung” bị cào nét, nhưng 
vẫn còn đọc được vì nét khắc lặn sâu và thanh nhỏ. Người ta truyền 
cái chuông ấy là của bà Tư đồ Thái phó đánh làm hiệu để luyện voi 
chiến. Sau đó mấy năm thì chuông thất lạc đâu mất. Thật là một thiệt 
hại quá lớn cho lịch sử Tây Sơn vậy. 


Ngoài chuông đồng thì tướng Võ Văn Dũng và phu nhân Lê Thị 
Vì còn đúc một bộ lư đồng để cúng vào thờ vĩnh viễn ở chính án, đình 
La Chử. Bộ lư này cũng có một sự thật gần như huyền thoại quanh nó. 
Lư hình chữ nhật, bốn chân đúc hình mặt sư tử, quai lư đúc hình quai 
vạc. Ở cổ lư mặt trước có khắc ba chữ Hán “La Chử xã” đúng y trên 
kiểu khắc trên chùa đúc năm Tân Hợi (1791), hàng chữ đọc từ phải 
qua trái. Phía cổ sau có chữ “chính” tức là thiết ở án giữa. Toàn bộ 
thân lư, nắp lư và đế lư vẫn còn y nguyên trọn vẹn. 


Trong thời kháng Pháp vệ quốc, bao nhiêu từ khí ở đình làng đều 
mất hết. Cái lư này mất từ bao giờ, dân cũng không biết rõ. Theo 
người cuối cùng có thờ bộ lư này kể lại với đân làng, thì ông biết 
nguyên lai có một chủ đem bán cho nhôm đồng, người buôn nhôm 
đồng đem bán ở chợ trời khi chợ trời đang còn đông ở mứi cầu Tràng 
Tiên. Ông là người ở đường Phan Chu Trinh, An Cựu mua về thờ. Ông 
cũng mua bình thường thế thôi, không biết gì, nhưng càng ngày làm 
ăn càng bất lợi sa sút, trong nhà lại sinh ra nhiều việc lộn xộn không 
hay. Đến lúc phải thỉnh Phật về thờ để cầu an chủ nhà mời một vị 
thượng tọa - rất tiếc là không biết chính xác vị thượng tọa nào - về 
chứng minh làm lễ an vị Phật tượng. Vị thượng tọa thấy được hiệu 
làng ở bộ lư mới bảo gia chủ là phải thông tin cho làng La Chứ về 
thỉnh lại bộ lư, chứ gia chú thờ không được. Gia chủ hỏi thăm bạn thợ 
mộc đang làm nhà bên cạnh, có ai biết làng La Chử ở đâu, chỉ giùm 
cho ông. May sao trong bạn thợ mộc ấy lại có ông thợ Viêm, người 
làng Quê Chữ ở gần La Chử. Gia chủ nhờ ông thợ già này bảo lại. Ông 
thợ Viêm về báo lại với ông Đề, ông này nói lại với ông Hà Xuân 
Liễm. Các ông đã mời làng họp để báo lại. Sau đó dân làng La Chử đã 


299 


cử mấy bô lão, thuê xe lam kết thành xe hoa cùng với hai ông nói 
trên, khăn đen áo dài về làm lễ tại nhà người An Cựu, xin chuộc bộ lư 
300 đồng, và thỉnh bộ lư về thiết ở án chính tại đình trung làng La 
Chử như xưa, và loan báo cho toàn dân làng biết. Chuyện xảy ra vào 
năm 1991. Những người đi rước bộ lư hiện đang còn sống ở làng La 
Chử. Từ đó làng đã có lại bộ lư đồng quý hiếm, từ khí của tướng quân 
Võ Văn Dũng và phu nhân Lê Thị Vi cúng đình làng từ năm 1791. 
Theo nhiều bô lão thì bộ lư đã thất lạc trong khoảng 40 năm, tính 
từ 1991 về trước. Như vậy, chính xác là bộ lự đã mất vào năm 1950, 
năm mà thực dân Pháp bị lực lượng kháng chiến đánh bật ra khỏi 
làng La Chử. 


Tuy làng La Chử là một trọng điểm về quân sự vì có con đường 
thiên lý thượng đạo băng xuyên qua làng, và có một vị tướng lãnh tài 
ba của Tây Sơn là Điện Tiền Tướng quân Võ Văn Dũng về đóng Tổng 
hành đinh tại trung tâm đất làng để án ngữ mặt Bắc cho kinh thành 
Phú Xuân; một nữ tướng lừng danh là bà Tư đồ Thái phó Bùi Thị 
Xuân, vợ của Đô đốc Trần Quang Diệu, về mở trường luyện voi chiến, 
lại có một người con gái trong làng là bà Lê Thị Vi là vợ chính của 
tướng Võ Văn Dũng, nhưng nay rất khó tìm tư liệu cho chính xác được 
ngoài những di tích và tư liệu văn hoá folklore mà chúng tôi đã trình 
bày lại “như thật”, không thêm bớt, không phê phán, không xác định 
theo tư kiến, chỉ mong khách quan ghi chép những gì còn lại trong 
dân làng La Chử mà thôi. Còn một điều mà tưởng chúng tôi cần nói 
rõ ở đây, đó là vấn đề nghiên cứu các bản phổ tộc. 


Vào triều Gia Long (1802 - 1819), bởi chính sách hận thù tàn diệt 
dấu tích Tây Sơn, của vị vua khai sáng triều Nguyễn, mà dân làng La 
Chử sợ đã hủy hết các bản tộc phổ có ghi chức tước và tên tuổi những 
người đã tham gia triểu Tây Sơn, tất cả những gì có dính dáng đến 
tướng quân Võ Văn Dũng, bà Tư đò Thái phó Bùi Thị Xuân đem bỏ 
xuống giếng. Về sau khi tình hình lắng dịu, người dân các họ tộc mới 
dám ghi lại các bản tộc phổ tân biên. 


Đến thời Tự Đức (1848 - 1883), một số dân làng La Chử lên làm 
phu giả vôi ở Khiêm Lăng, đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Đoàn 
Trưng, Đoàn Trực, mà sử triều Nguyễn gọi là “Loạn chày vôi” (1866), 
đân lại sợ truy lùng, lại hủy tộc phổ một lần nữa. Sau đó, người ta lại 
ghi lại các tộc phổ mới. Đến năm 1949 - 1951, giặc Pháp đến đòng 
đồn, hoành hành bắn giết, đốt nhà, một số tộc phổ lại bị hủy diệt theo 
nhà cháy do giặc đốt. Đến nay, hấu hết là những bản tộc phổ tân 
biên. Cho nên tổ tiên các đời xa xưa chỉ có ghi mà rất ít ngài được ghi 


300 


chức tước, phẩm hàm rõ ràng, thật khó tra cứu vào đâu cho tường 
được. Trong tình trạng chung này thì tộc phổ của họ “Lê Ích” là họ 
“Lê Công” của bà Lê Thị Vi xưa cũng không có gì sáng sủa cho lắm. 
Bởi vậy, chúng tôi cũng không làm hơn được ngoài điều căn cứ vào 
một số di tích ít ói về Điện tiền Tướng quân Võ Văn Dũng còn sót lại 
ở làng La Chử và một số tư liệu truyền khẩu thuộc văn hoá folklore 
còn lưu hành trong dân làng La Chử, mong đóng góp phần nào cho tư 
liệu điển đã về tướng Võ Văn Dũng, nữ tướng Bùi Thị Xuân triểu Tây 
Sơn tại làng La Chử vậy. 


301 


HỌ ĐẶNG LÀNG THANH LƯƠNG - 
CỘI NGUỒN VÀ NHÂN VẬT 
LÊ NGUYỄN LƯU 


1 - CỘI NGUỒN HỌ ĐẶNG THANH LƯƠNG": 


Họ Đặng là một thế gia vọng tộc tại làng Thanh Lương (tên cũ là 
Thanh Kê) huyện Quảng Điền (nay thuộc xã Hương Xuân, Hương Trà) 
nhiều đời nổi tiếng thi thư lễ nghĩa. Phạm Tuấn Khánh trong nhóm 
Trà Lĩnh cho rằng họ Đặng này Tiên tổ xưa kia vốn họ Trân. Song 
luận điểm cho rằng họ Đặng có nguồn gốc từ họ Trần là không có cơ 
sở khoa học và không đúng với các tư liệu Sử học đáng tin cậy. Trước 
hết, căn cứ vào Đặng Đại tông phả là gia phá nhà họ Đặng đã được 
Yên Quân Công Đặng Đình Thư biên soạn năm Chính Hòa thứ 4, Quý 
Hợi (1683); Quốc Lão - Ứng quân công, Tiến sĩ - Bắc sứ Lại bộ thượng 
thư Đặng Đình Tướng tiếp tục biên năm Chính Hòa thứ 7 (1686) và 
Tổng trấn Nghệ An Thái nhạc Quận công Đặng 8ï Hân phụng sao và 
tục biên năm Ất Sửu (1745), thời Cảnh Hưng, đã được Nhà xuất bán 
Văn hóa Thông tin ấn hành và xuất bản năm 2002. Căn cứ vào các 
nguồn phả liệu của các nhà phá học họ Đặng đã nghiên cứu và khảo 
sát trong hơn 20 năm qua (từ 1980 đến nay) đã được công bố trong 
nhiều năm qua; đặc biệt trong 6 thâng (3 - 8 năm 2002) đã tiếp cận 
nhiều lần với phả tộc 2 chỉ họ Đặng làng Hà Trung và họ Đặng làng 
Thanh Lương. 

Phả tộc Họ Đặng Hà Trung (nay thuộc Vinh Hà, Phú Vang, Thừa 
Thiên Huế) cho biết: Vị khởi Tổ là Tiến sĩ Đặng Tỏo Sinh, con Hiển 
sĩ Đặng Nghiêm (1170 - ?) ở An Đế, Vũ Thư, Thái Bình (nay thuộc 
Hiệp Hòa, Vũ Thư, Thái Bình) di cư về Thiên Lộc, phủ Hà Trung, 
Thanh Hóa lập nghiệp (nay thuộc xóm Tây Ngư, xã Ngư Lộc, huyện 
Hậu Lộc, Thanh Hóa), hiện còn 2 tòa từ đường khang trang cổ kính, 
con cháu nối đời phát triển phổn vinh. Ông Đặng Xuân Hùng thuộc 
thế hệ thứ 30 chịu trách nhiện nghiên cứu biên soạn phả tộc của Họ 
là ủy viên Ban liên lạc họ Đặng toàn quốc. 


" Phần này do BBT điều chỉnh, bố sung. 


302 


Đến đời thứ 15: phân nhiều chỉ phái đi đời nhiều vùng, có ông 
Đặng Quang Thái, Thượng tướng quân sinh ra ông Đặng Quang Huy. 

Đời thứ 16: Đặng Đại Lang tự Quang Huy sinh năm Mậu Ngọ 
(1582) triểu Lê Thế Tông, con Đặng Quang Thái, vợ họ Lê, hiệu Từ 
Thúc, sinh 4 người con trai: 1- Quang Luận, 2- Quang Luân, 3- Văn 
Đào, 4- Văn Điền. 

Đời thứ 17: Đặng Quang Luận con trưởng Đặng Quang Huy, sinh 
năm Đỉnh Mùi (1607), triểu Lê Kính Tông là người có sức khỏe, vợ họ 
Hồ, hiệu Từ Vân, sinh 3 con trai. 

Đời thứ 18: gồm các ông: 

1- Đặng Đại Lang, tự Văn Ngự. 

2- Đặng Trọng Lang, tự Văn Tây (húy Hài). 

3- Đặng Quý Lang, tự Vân Trung (húy Việt). 

Cả 3 đều vào Thuận Hóa định cư, khai căn lập làng Hà Trung 
(Vinh Hà, Phú Vang, Thừa Thiên Huế). 

- Đặng Đại Lang (tự Văn Ngự) và Đặng Trọng Lang (tự Văn Tây) 
trở thành Thần khai canh ở làng Hà Trung. 

Đời thứ 19: Đặng Quý Công, tự Văn Dị, húy Hùng, con Đặng 
Quang Ngự cùng phu nhân sinh được hai trai, một gái. 

Đời thứ 20: Đặng Văn Cạc (thường gọi ông Huy), con Trưởng của 
Đặng Văn Di ở Hà Trung, tôn tại phát triển đến ngày nay có 15 thế 
hệ, 1.500 hộ, 13.780 nhân khẩu. 


Con thứ 2 Đặng Văn Tại, em Đặng Văn Cạc di dời nhiều chỗ - 
Lần theo quyển phả tộc Họ Đặng làng Thanh Lương do Đặng Huy Trứ 
biên soạn mùa Đông năm 1867 khi đi công cán ở Quảng Đông (Trung 
Quốc) (thuê thợ khắc in rồi mang về tiến dâng vào dịp Tết Nguyên 
đán), có đề thơ: 

Loạn thự chép lại quyển uàng 
Đăng Gia thế mỹ 0ễ uang từ đường 
Cẩn hoa tám đạo sùng chương 
Nghị thư lê tử rõ ràng lệnh danh 
Tết Nguyên đán đóng hòm dâng 
Ngày uê ghi nhớ dương thành từ nơi 
Cháu con truyền tụng đời đời 
Mt mù đừng có than lời hậu sinh 


303 


Từ quá trình hình thành, tôn tại và phát triển của họ Đặng làng 
Hà Trung cho thấy cuộc hành trình họ Đặng làng Thanh Lương như sau: 


- Đợt đầu tiên: đạo sĩ Đặng Quang Minh xuất phát từ dòng thứ 2, 
Đặng Văn Tài ở làng Hà Trung ra đi lên Chính đinh Phú Xuân, lại ra 
làng Hiển Sĩ, Phong Điển". 


- Đợt hai: con Đặng Quang Thành, cháu Đặng Quang Khang theo 
mẹ về ngụ xã Hương Xuân, Hương Điền. Đặng Văn Minh, con Đặng Văn 
Tại có sự việc bị chúa trách phạt bèn đổi sang Đặng Quang Minh, nhân 
làm thuật tại Pháp lục ty của Chính phủ mới dời nhà lên Phú Xuân. 

- Đợt ba: Đặng Quang Tuấn, con Đặng Quang Khang sinh ra ở 
quê mẹ làng Xuân Hỏi, Lệ Thủy, Quảng Bình, lên 6 tuổi mẹ mất. 

- Đợt bốn: Đặng Quang Tuấn được cha đưa về về làng Hiển Sĩ 
nuôi dạy. 

- Đợt năm (1774): Chúa Trịnh chiếm Phú Xuân qua đốt làng Hiền 
Sĩ, Quang Tuấn đưa bà nội lánh nạn ở giáp tây Bác Vọng, Quảng Điền. 


- Đợt sáu: Đặng Quang Tuấn theo anh rể đến định cư ở xóm Liên 
Lý, Giáp Nhị, làng Thanh Lương, Hương Xuân, Hương Trà (Họ Đặng 
Thanh Lương từ Đặng Quang Minh đến ngài Đặng Quang Tuấn là 3 
thế hệ đã di đời chỗ ở đến 6 lân, đó là gia cảnh có sự bất ổn). 


Qua khảo sát thực tế và nghiên cứu phá tộc họ Đặng Thanh 
Lương không có một lời nào nói rằng: “Họ Đặng Thanh Lương gốc họ 
Trân”, vì vậy Ban Nghiên cứu và biên soạn phả tộc họ Đặng toàn quốc 
khẳng định: “hp Đặng Thanh Lương là họ Đặng Việt Nam”. 


II. NHỮNG NHÂN VẬT TIÊU BIỂU: 
« Đặng Quang Tuấn (1752 - 1825) 


Đặng Quang Tuấn chào đời khoảng tháng Mười năm Nhâm Thân 
(1752) tại quê mẹ là làng Xuân Hồi, huyện Lệ Thủy (nay thuộc tỉnh 
Quảng Bình), lên 6 mổ côi mẹ (17ð7), nhưng được cha đem về Hiền 8ï 
chăm sóc dạy đỗ, rồi cha cũng mất (1765). Ông kiên trì tìm thầy học 
tập, đến tuổi 20 đã thông kinh sử. Cuối năm 1774, quân Trịnh vào 


` Sách Đại Nam thực lực cho biết: “Mùa Thu tháng 8 năm Tân Mão, Thuật sĩ 
Nguyễn Hữu Thừa uà Đặng Văn Minh dâng lời nói rằng uào khoảng tháng Tám chắc 
có mưa to gió dữ. Chúa sai quân dân phòng bị trước, nhưng đến ngày không mưa gió gì 
Chúa giận là nói xăng bắt sung ào quân Hữu Thủy” (Đại Nam thực lục, tập L, Quốc sử 
quán triểu Nguyễn, Viện Sử bọc dịch, Nxb KHXH, Hà Nội, 1962, tr. 173). 


304 


đánh chiếm Phú Xuân, qua Hiển 8ï đốt phá làng mạc, ông phải đem 
bà nội lánh qua Giáp Đông xã Bác Vọng, huyện Quảng Điển, rồi theo 
anh họ đến định cư xóm Liên Lý giáp Nhị làng Thanh Lương, và thụ 
giáo với đanh sĩ Hỗ Quang Diệu (sau làm đốc học thời Gia Long). Ông 
bắt đâu đi dạy học vài nơi năm 1778, nổi tiếng danh sư. Năm 1786, 
Nguyễn Huệ đánh chiếm Phú Xuân, mộ thêm quân để chuẩn bị tiến ra 
Bắc. Ông làm đơn xin ở lại dạy học và được chấp thuận. Bản phả kí 
chép: “Lúc này, người nào biết chữ tình nguyện đi mở trường dạy học 
đêu có thể nộp đơn xin sát hạch một đầu bòi bằng thơ hay uăn tứ lục 
mà thông thạo một chút thì đêu được miễn trừ [quân dịch!” Ông đạt 
kết quả tốt, Thái úy Phạm Công Hưng quần lý huyện Quảng Điền lập 
Học sinh chuyên tỉ để trông nom việc nhà thờ, triệu tập 16 người 
“biết chữ”, trong đó có ông. Sau một thời gian, ông xin thôi, năm 1789 
đến xã Cổ Lão ngôi dạy học tại nhà Hoàng Tăng Thục, quan thái y 
triểu Tây Sơn, theo lời mời của các hương lão. Năm 1794, Phạm Công 
Hưng lại gọi ông về dạy học cho người con trưởng là Phạm Công Trị, 
người từng đóng giả vua Quang Trung sang Thanh (tên ghi theo sử, 
còn phả thì ghi Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Trị, và nói Trị sau làm 
phò mã Tây Sơn, trấn thủ đồn Tư Dung, nhưng sử thì chép trấn thủ 
cửa Tư Dung là Nguyễn Văn Trị, có sự nhầm lẫn chăng?). Nhà Tây 
Sơn đổ, ông vẫn tiếp tục dạy học, môn sinh rất đông, nhiều người đỗ 
đạt trong những khoa thi đầu tiên của triều Nguyễn. Ông mất ngày 24 
tháng Tám năm Ất Dậu (5-10-1825). Ông có bốn con trai: Đặng Quang 
Chất (mất sớm), Đặng Văn Hòa (tức Thiêm), Đặng Văn Chức, Đặng 
Văn Trọng, đều được đạy đỗ tác thành. 


s Đăng Văn Hòa (1791 - 1856) 


Đặng Văn Hòa, sử triều Nguyễn chép ông tên Thiêm, vì húy con 
đâu là công chúa Nguyên Phúc Tĩnh Hòa, vợ Đặng Huy Cát; trước còn 
có tên Chiểu trong danh sách đăng kí thi hương, hiệu Lễ Trai. Ông đỗ 
cử nhân trường Quảng Đức (Huế) khoa Quý Dậu, Gia Long 12 (1813). 
Cuộc đời làm quan của ông cũng khá hành thông, từ chức tri huyện 
Hà Đông, Quảng Nam (1819) mà lên dần: lang trung bộ Binh, tham 
hiệp rồi hiệp trấn Thanh Hóa (1822 - 1827), tham tri bô Bính lãnh 
Binh tào Bắc Thành (1828), quyên tổng trấn Bắc Thành, tuần phủ Hà 
Nội (18381), vào tổng đốc Định Yên (1832 - 1835), hàm Thái tử Thiên 
bảo, đổi tổng đốc Hà - Ninh (1835 - 1839), thượng thư bộ Công sung 
Cơ Mật viện đại thần kiêm quản Hàn Lâm viện (1839), tổng đốc Bình - 
Phú (1840 - 1842), rồi Bình - Biên (1842), Định - Yên (1843), về là 
thượng thư bộ Hình sung Cơ Mật viện đại thần (1843 - 1845), đổi 


305 


thượng thư bộ Lễ (1846), lại ra tổng đốc Hà - Ninh (1846 - 1847), 
Định - Yên (1847 - 1848), về triều giữ lại thượng thư bộ Hình sung Cơ 
Mật viện đại thần (1850 - 1855), sau đó làm khâm sai đại thần đi 
kinh lí Bình - Phú (1851), về kiêm thêm bộ Công, cuối cùng làm tổng 
tài Quốc Sử quán cho đến khi mất tại chức ngày 20 tháng Sáu năm 
Bính Thìn (22-6-1856), truy tặng Văn Minh hiện đại học sĩ, Thụy Văn 
Nghị, sau được đưa vào thờ ở đến Hiển Lương năm 1858. 

Ông làm chức to tước lớn, nhưng quan trọng hơn là với những 
chức tước ấy, suốt cuộc đời ông luôn luôn nhắm đến ích nước lợi dân. 
Ông chăm lo về giáo dục, làm giám khảo, chủ khảo các khoa thi, mở 
trường học đầu tiên trong thành Hà Nội (1831) xây dựng trường thi 
(1838). Ông rất chú ý đến các công trình thủy lợi - nông nghiệp, như 
khơi sông Hoàng Giang, đào sông Cửu An ở Nam Định, Hưng Yên 
(1832 - 1835), đắp đe ngăn mặn ở Ninh Bình (1835 - 1839), tổ chức lại 
việc quân điển ở Binh Định, Phú Yên để trừ nạn hào lí chiếm dụng 
ruộng tốt (1840 - 1842). Ông còn tham gia việc giao thông - quốc phòng, 
như khi làm ở bộ Công (1839), đã coi việc chế tạo thuyền đông, đạn lan 
can và liên châu (?), lập xưởng thủy sư ở Thanh Phước (huyện Hương 
Trà), xây pháo đài ở Quảng Nam, trùng tu các di tích... Ông cũng viết 
và duyệt các bộ sách lớn như Nam thổ anh hoa lục (1839), Thiệu Trị 
uăn quy (1846), Đại Nam hội điển sư lệ (1846, xong và in năm 1868) 


« Đặng Văn Trọng (1799 - 1850) 


Đặng Văn Trọng, con trai thứ tư của Đặng Quang Tuấn, tự Thúc 
Trân, hiệu quảng Hương và Dịch Trai, đi thi đổi tên Giản vì trùng húy 
với quan trường. Ông sinh ngày 22 tháng Sáu năm Kỷ Mùi (24-7-1799), 
học ở nhà, thi hương năm khoa (1821, 1831, 1837, 1840, 1843) đều chỉ 
đỗ tú tài (trong đó có hai khoa 1831, 1843 đáng cử nhân, nhưng vi 
phạm trường quy nên bị đánh xuống tú tài), mặc dù ông vẫn có kiến 
thức hơn người, tỉnh thông kinh sử, lí số. Ông bèn sống lạc đạo vong 
bần, nối nghiệp cha dạy học, môn sinh nhiễu người hiến đạt, như 
Nguyễn Mãn đỗ cử nhân, làm đến bố chánh Cao Bằng, Trần Văn Gia 
đỗ cử nhân, làm biện lí bộ Công, Dương Phước Vịnh đỗ phó bảng, làm 
đến tuân phủ Ninh Bình. Con cháu trong họ cũng đều do ông tác thành 
như Đặng Huy Tá, Đặng Huy Trứ, Đặng Huy Xán. Bản thân ông sáng 
tác nhiều, con trai là Đặng Huy Trứ thu thập lại thành các quyển Địch 
Trai Hiệu tân thì tập, Nghiêm lư khốp huyết thì tập, Dịch Trai tạp 
uăn tập, gồm thơ, minh tán, kí, văn tế, câu đối v.v... Năm 1848, huyện 
đưa ông vào danh sách cống sinh Quốc Tử giám, nhưng ông nhất 
quyết tạ từ. Ông mất ngày 5 tháng Chạp năm Kỷ Đậu (17-01-1850). 


306 


Đặng Huy Trứ viết quyển Đặng Dịch Trai ngôn hành lục kể lại những 
việc làm và lời nói hàng ngày của ông để dạy con cháu và môn sinh. 


se Đặng Huy Tá 


Đặng Huy Tá, con quan Ngự y viện Thái y Đặng Văn Chức (1795 - 
1847). Ông sinh năm 1817, hiệu Lương Hiên, đỗ cử nhân khoa Tân 
Sửu, Thiệu Trị 1 (1841), làm quan đến chức tri huyện Hà Đông (1851) 
ở Quảng Nam, chưởng ấn khoa Lại (1861), đến năm 1862, đối ra làm 
án sát sứ tỉnh Hưng Yên, rồi năm 1863, chuyển về án sát sứ Hà Nội. 
Thời gian ở cố đô “nghìn năm văn vật đất Thăng Long” này, ông chơi 
thân với Phương Đình Nguyễn Văn Siêu, Bích Giang Hoàng Văn 
Tuyển, cùng bạn bè sửa sang Văn Miếu, đến Ngọc Sơn (Văn Xương). 
Khoảng tháng 6-1867, ông đi bố chánh Nam Định, vì bản tính cương 
trực, không kiêng nể kẻ quyền thế, nên ông bị chúng tìm cách hãm 
hại, khiến phải cách chức, điều đi quân thứ Bắc Ninh. Ít lâu sau, được 
khai phục chức điển tịch. Năm 1869, bị ốm nặng, ông được về ngụ 
canh chùa Kim Cổ tại Hà Nội để điều trị. Ông mất năm Nhâm Tuất 
(1872), được truy phục viên ngoại lang. Tác phẩm có: Hương Tích sơn 
động thị tập (phụ bài chữ Nôm Nhật trình đi chùa Tuyết Sơn) và Trữ 
nguyệt đường thị (thơ và văn xuôi) 


e Đặng Huy Trứ (1825 - 1874) 


Đặng Huy Trúứ, con ông Đặng Văn Trọng tự Hoàng Trung, hiệu 
Vọng Tân và Tỉnh Trai, sinh ngày 19 tháng Ba năm Ất Dậu (18-5- 
1825). Thời thơ ấu, nhờ thân phụ chăm nom giáo dục, đến tuổi thiếu 
niên lại được học những vị thầy giỏi, ông sớm bộc lộ tư chất thông 
minh và tài năng, người ta khen là thần đồng. Ông ở với bà đì, bắt 
đầu đi học năm 1833, đến năm 1836 mới về ở với cha mẹ. Ông dự thi 
hương khoa Quý Mão, Thiệu Trị 3 (1848), đỗ cử nhân, được vào Quốc 
Tử giám ôn tập, rồi đự ân khoa hội năm Giáp Thìn (1844), trúng cách, 
nhưng sau khi diện thí, bị Hà Duy Phiên phát hiện phạm trường quy, 
bị cách tuột cả cứ nhân và chịu 100 roi đuổi về, may khỏi tù tội! Ông 
đi dạy học nhiều nơi, đến khoa hương Định Mùi, Thiệu Trị 7 (1847) 
lại dự thi và đỗ cử nhân giải nguyên. Suốt mấy năm sau đó, ông vẫn 
tiếp tục đạy học, môn sinh thành tựu không ít. 

Năm 1855, bắt đầu hoạn lộ, ông được cử vào Bình Định làm việc 
trường thi, năm 1856, được phái đi cùng Hoàng Kế Viêm kiểm tra tàu 
thuyền; năm 1857, làm thông phán ti Bố chánh Thanh Hóa, nhiếp 
biện ấn vụ phủ Quảng Hóa, tri huyện Quảng Xương. Năm 1861, ông 
được đối tri phủ Thiên Trường, hàm Hàm Lâm viện trước tác; năm 


307 


1862, vào làm việc ở Nội Các, chấm thi hội, năm 1863 làm ngự sử 
lãnh ấn Binh khoa; năm 1864, vào bố chánh Quảng Nam do nhân dân 
thỉnh cầu. Năm 1865, ông vâng mệnh cải trang thành người Trung 
Quốc, sang Hương Cảng thám thính tình hình các nước phương Tây. 
Trở về (1866), ông được làm biện lý bộ Hộ, bèn xin lập t¡ Bình chuẩn 
ở Hà Nội để chuyên lo việc kinh doanh buôn bán. Ông mở các cửa 
hàng, cổ vũ việc đóng tàu, khai mỏ, lập đồn điển... Năm 1867, ông lại 
được cử đi công cán ở Quảng Đông, đến nơi thì bị ốm nặng. Tuy vậy, 
ông cũng cố gắng mua 239 khẩu “quả sơn pháo” gởi về, viết sách, làm 
thơ; lại mua tân thư, binh thư, máy móc và vật liệu chụp ảnh để đem 
về nước. Năm 1869, ông làm thương biện Tỉnh vụ Hà Nội, rồi khâm 
phái thương biện quân sự Sơn Hưng Tuyên. Thời gian này, ông đã mở 
hiệu ảnh đầu tiên tại Hà Nội là Cảm Hiếu Đường, hiệu sách và nhà in 
Trí Trung Đường. Năm 1871, ông làm bang biện quân vụ Lạng - Bằng - 
Ninh - Thái, theo Hoàng Kế Viêm đánh đẹp ở biên giới. Năm 1873, 
Pháp đánh Hà Nội, danh tướng Nguyễn Tri Phương và con là phò mã 
Lâm hy sinh; ông cùng Hoàng Kế Viêm rút về Đôn Vàng tổ chức 
kháng chiến. Bệnh càng nặng, ông mất ngày 25 tháng Sáu năm Giáp 
Tuất (7-8-1874). Đặng Huy Cát đưa di hài về táng ở Hòn Thông, xã 
Hiển S1 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế). 

Trong cuộc đời làm quan, Đặng Huy Trứ luôn luôn nhiệt tình Ìo cho 
đân cho nước, có nhiều sáng kiến mà triểu đình cũng áp dụng nhân 
rộng ra như lập nghĩa trang, nghĩa thương. Về văn học, ông để lại rất 
nhiều tác phẩm, như Hoàng Trung thi uăn sao, Tứ thập bát hiếu bỉ sự 
tân biên, Khang Hy canh chúc đô. Việt sử thánh huấn diễn nghĩa, Nữ 
giới diễn ca, Đặng Dịch Trai ngôn hành lục, Từ thụ yếu quợ... 


« Đặng Huy Cát (1832 - 1899) 


Đặng Huy Cát con ông Đặng Văn Hòa, tự Thiếu Văn, hiệu Mộng 
Quế, sinh năm Nhâm Thìn (1832) tại Hà Nội. Mẹ là Nguyễn Thị 
Thảo, người Gia Định (Thành phố Hồ Chí Minh). Sau khi mẹ mất 
ngày 12 tháng Chạp năm Kỷ Dậu (24-1-1850), Huy Cát trở về Thanh 
Lương ở với chú là Đặng Văn Trọng. Chú yêu thương cháu như còn, 
hết lòng chỉ bảo. Khoa Nhâm Tí (1852), ông đi thi hương, văn bài ba 
kì đều ưu, bình, chẳng may phạm trường quy nên bị đánh hỏng, 
nhưng năm sau được chọn làm phò mã, lấy công chúa Nguyễn Phúc 
Tĩnh Hòa con vua Minh Mạng, em cùng mẹ của Tùng Thiện vương 
Miên Thẩm). Vợ chồng tương đắc, sinh bốn trai, ba mất sớm, chỉ còn 
Đặng Hữu Phổ. Bấy giờ, triểu đình huế phải kí hiệp ước Giáp Thân (6- 
6-1884), đất nước ta thuộc “hoàng đế An Nam” chỉ còn từ Thanh Hóa 


308 


đến Bình Thuận, nhưng cũng do Pháp “bảo trợ”. Thực chất là đô hộ. 
Tuy nhiên, một bộ phận chủ chiến ngay trong triểu đình Huế, đứng 
đầu là Tôn Thất Thuyết, nhất quyết không can tâm làm nô lệ, tích cực 
chuẩn bị lực lượng. Sau khi đưa vua Hàm Nghi lên ngôi (31-7-1884), 
Thuyết lập đội Phấn Nghĩa giao cho Trần Xuân Soạn chỉ huy, hoạt 
động bên trong kinh thành, lại lập đội Đoàn Kiệt, giao cho Đặng Huy 
Cát chỉ huy, có Hầu Chuyên (cháu của vua Minh Mạng) giúp việc, hoạt 
động bên ngoài; đồng thời, Đặng Hữu Phổ được cử làm hiệu úy, đôn 
đốc xây dựng đổn biên phòng Tân Sở. Có lẽ trong dịp này, Tùng 
Thiện vương gửi tặng ông một bài thơ chứa chan tấm lòng khác khoải 
trước vận mệnh Tổ Quốc, bài ¿r‡‡f#+:##t f2 Giang lâu uũ tọa 
thị Đăng phò mã Thiếu Văn: : 


Tạm dịch; 


r‡È# 2 818 tị 
‡c ï ‡8 Ấ BÀ tt g 
X3‡)^ #4 I#e ẤL 
1# m # 13I$ 1† 
&‡ã#3 & X. 
+23-#* & H 
Â,Fl ¡Ê Bộ Äf 3t 81 
tñÈ,”J i† # ft 


Giang lâu ân hợp uũ mô hô 

Bả tửu tương khan phú dũ lô 
Thiên địa cửu thu đằng sót khí 
Yên ba tứ bích độc âm phù 

Thời nguy đốn giác thì thư thiển 
Thế khứ nga bình tuế nguyệt tô 

Vị uấn Hoài Dương Đặng đô úy 
Thượng năng bhả kế sự chỉnh Ngô 


Lầu sông mây phủ với mưa sa 
Nâng chén nhìn nhau một tiếng khà 
Trời đất chín thu mờ khí chết 

Khói sương bốn vách ủ bùa ma 
Nước nguy mới biết thí thư hỏng 
Thế mất càng e thế nguyệt qua 

Xin hỏi Hoài Dương đô úy Đặng 
Mưu sâu dẹp giặc thế nào a 


309 


Cuộc binh biến nổ ra ngày 28 tháng Năm năm Ất Dậu (5-7-1885), 
quân Phấn Nghĩa đánh đồn Mang Cá và tòa Khâm 85ứ, quân Đoàn 
Kiệt đánh vào huyện Nha Quảng Điển (ở làng Hạ Lang, xã Quảng 
Phú), Pháp phản công, đìm cả vùng kinh kì trong biển máu lửa, 
Thuyết phải rước vua xuất bôn, mở ra phong trào Cân vương. Ở mặt 
bắc, cuộc tiến công của quân Đoàn Kiệt bị bẻ gãy ngay từ phút đầu, cả 
hai cha con họ Đặng đều bị bắt. Phiên tòa do lực lượng thân Pháp của 
triêu đình Huế mở tại nhà Thương Bạc, tuyên án Cát trảm giam hậu, 
Phổ tử hình... Đặng Huy Cát bị giam trong ngục tối, mãi khi vua 
Thành Thái lên ngôi mới xóa án cho ông (1892). Ông trở về Thanh 
Lương không quên mối thù mất con mất nước, chiêu mộ dân quanh 
vùng đến chân núi Thất Giới (xã Liễu Cốc, huyện Hương Trà) khai 
khẩn lập Ấp Thanh Khê, rồi ở luôn tại đó. Ông đắp đàn thờ chung 
những người yêu nước đã hy sinh, lại tổ chức rèn luyện võ nghệ, bình 
thư cho trai tráng, với ước mong có ngày lấy lại non sông... Ông mất 
ngày 29 tháng Mười Một năm Kỷ Hợi (31-12-1899). 

e Đặng Huy Xán (1833 - 1885) 

Đặng Huy Xán, em ruột của Đặng Huy Trú, hiệu Song Giang. Ông 
thi hương khoa Mậu Ngọ (1858), chỉ đỗ tú tài, đến khoa Mậu Thìn, Tự 
Đức 21 (1868) mới đỗ cử nhân, rồi phó bảng khoa Ki Tị, Tự Đức 22 
(1869). Sau đó, ông được bổ ra làm quan ở Bắc, trải các chức tri huyện 
Thọ Xương, Hà Nội (1872), bang biện Hưng Yên (1879), rồi về Huế 
sung thị độc học sĩ. Năm Ất Dậu (1885), quân Đoàn Kiệt đánh huyện 
nha Quảng Điển thất bại, hai cha con Đặng Huy Cát, Đặng Hữu Phổ 
bị bắt, dư luận nói do ngời trong họ phần; sách Hợp tuyển thơ uăn yêu 
nước (Văn học, Hà Nội, 1970, tr. 295) viết rõ người trong họ ấy là 
Đặng Huy Xán, không biết theo tư liệu nào, nhưng cũng có thể đúng, 
vì sau khi kinh đô thất thủ, ông được bổ án sát Bình Định, trên đường 
vào nhiệm sở cùng tổng đốc Lê Tiến Thông, ngang qua huyện La Sơn, 
phủ Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ông bị nghĩa quân Cần vương giết 
chết ngày 13 tháng Tám năm Ất Dậu (21-9-1885). Nếu đúng thế thì 
đây là một vết nhơ của họ Đặng. 


e« Đặng Hữu Phổ (1854 - 188ð) 


Đặng Hữu Phổ, con của Đặng Huy Cát và Nguyễn Phúc Tĩnh Hòa, 
sinh ngày 29 tháng Chín năm Giáp Dần (19-11-1854), được theo đòi 
thi hương, đỗ cử nhân khoa Mậu Dần, Tự Đức 31 (1887), bổ Hàm Lâm 
viện thị độc học sĩ. Bấy giờ, Tôn Thất Thuyết đang chuẩn bị đánh 
Pháp, giao cho ông và Hầu Chuyên (cháu nội vua Minh Mạng) chỉ huy 
quân Đoàn Kiệt hoạt động bên ngoài kinh thành. Khi cuộc binh biến 


310 


Ất Dậu bùng nổ ngày 23 tháng Năm năm Ất Dậu (5-7-1885), ông 
nhận nhiệm vụ tấn công huyện nha Quảng Điển đóng tại làng Hạ 
Lang (xã Quáng Phú). Thất bại ông bị bắt cùng với cha. Lực lượng 
thân Pháp của triều đình Huế mở tòa án tại nhà Thương Bạc bên bờ 
sông Hương, kết án xử tử (sách Hợp tuyển thơ uăn yêu nước, 1888 - 
1900, Văn học, Hà Nội, 1970, tr. 295, viết: Triều đình Đông Khónh 
mua chuộc ông. Quân Pháp tru tốn ông cực bì dã man, nhưng ông 
không chịu khoai một lời, chúng liên đem ông xử tử”. Nên lưu ý thời 
gian này, Thọ Xuân vương Miên Định quyển coi việc nước, Nguyễn 
Văn Tường bỏ hàng ngũ về làm tay sai cho Pháp, vì kinh thành bị tàn 
phá, nên phải đóng tại Thương Bạc, chứ Đồng Khánh thì đến tháng 
Tám mới lên ngôi ngày 29-8-1885, và qua tháng Mười mới ban bố 
niên hiệu mới). Ngày 20 tháng Bảy năm Ât Dậu (29-8-1885), người 
con yêu nước của vị phò mã đô úy, của quê hương Quảng Điển thọ 
hình ở bến đò Quai Vạc bên sông Bê, để lại bài thơ tuyệt mệnh: 


kèi# % E, 1š #L Ä 

‡u2¡E fL:Ê X lủ, 

3ì Œ 7 RỊ # trút 
Trừ nghịch an dân tín thủ thân, 
Nhất sinh trung hiểu khuất nhỉ thân. 
Như bim chính khí hoàn thiên địa, 
Tỉnh phách thường tùy quân dũ thôn. 

Tạm dịch: 


Vì dân giết giặc quyết lòng ta, 
Trung hiếu trong đời chẳng chút xa. 
Chính khí bay về cùng đất nước, 
Hồn thiêng thco mãi với vua, cha. 

Bài thơ này do anh Đặng Hưng Thước cung cấp. Sách Hợp tuyển 
đã dẫn trên chép bốn chữ đầu là “tuyệt đại tài hoa”, chắc không đúng, 
vì rất thiếu khiêm tốn. Chú thích: Nhượng Thủy: một vị quan thanh 
liêm đời nhà Tống, Trung Quốc, chúng tôi chưa rõ hành trạng. - 
Thường Sơn: Tên huyện ở Chiết Giang, Trung Quóc. Nhan Cáo Khanh 
là thái thú Thường Sơn đời Đường Huyền Tông (1712 - 1755), bị giặc 
An Lộc Sơn bắt được, dụ hàng; ông khẳng khái mắng chửi chúng, bị 
chúng cắt lưỡi rỗi giết chết. 

Nhân dân vô cùng thương tiếc, kính trọng, khâm phục tỉnh thần 
kháng khái ấy, tổ chức mai táng và lập miếu thờ. Mộ ông ở gần mộ 


311 


mẹ, chữ ghi bia cũ: “Vị quốc vong thân thị độc Đặng Hữu Phổ chỉ mộ”. 
Đền thờ có biển hành đề: “Thị độc miếu” và câu đối hai bên: 


#l£#Ù£# + 
#tất E2 TẾ th 


Sinh quý Tống triều uô Nhượng Thúy 

Tủ khan Đường quận hữu Thường Sơn 
Tạm dịch 

Đời Tống thẹn sinh không Nhượng Thủy 

Đất Đường dám chết có Thường Sơn 


Đại Nam thực lục chép truyện này rất khác về cả sự kiện lẫn thời 
gian. Tháng Bảy năm Ất Dậu (sau cuộc quật khởi gần hai tháng), “£hÿ 
độc ở quê là Đặng Hữu Phổ uì có tội bị chém đem rao. Hữu Phổ người 
ở Đông giáp Bác Vọng, con phò mã Đặng Cát (ấm thụ hàm ấy). Khi ấy 
phủ Thừa Thiên sức huyện Quảng Điền đòi bắt lính. Cót cùng Hà Bác 
ngăn gọt đi, bắt giam huyện phái; Hữu Phổ lại đem dân quân hơn 30 
tên đến huyện nha, buông thả tù phạm, nã bắt uiên bang biện huyện 
ấy, đem uê đình giáp ấy canh giam, cẩm súng dọa bắn, oiệc ấy đã 
phải cho nã xét, chuẩn cho Hữu Bác chiếu lệ côn quang xử trạm đem 
rao. Cát uì cha con cùng can, giảm đẳng xuống tội trâm giam hậu; bọn 
hiệp quản Lê Văn Ngãi, ấm sinh Nguyễn Tún cộng 5 người là lòng 
phạm đều bị hết ún đi đày” (tập XXXVI, Khoa học xã hội, Hà Nội, 
1976, tr. 140 - 241). Đến tháng Sáu năm Đỉnh Hợi (1887) thì “5a cho 
nguyên phò mã đô úy là Đăng Huy Cát (con của Văn Minh điện đại 
học sĩ Đặng Văn Thiêm đã chết) uề quê yên nghiệp làng ăn. Huy Cát 
khoảng năm Hàm Nghị, cùng uới con là Đặng Huy (sic) Phổ cùng can 
án uê ngăn lính đi thế uà đón chặn huyện uiên, bị xử tội chém đợi 
lệnh (Huy Phổ bị chém bêu đâu). Đến bây giờ làm đơn kêu ở uiện, 
uiện thân xin giúp y là con uị kỷ thạc của tiên triêu, phạm tội xét ra là 
do nhằm lẫn nhất thời, uè con hắn đã bị trọng hình, nên khoan thơ 
cho tột trước, giao cho xã dân quản thúc, để được tự sửa lỗi. Vua y 
cho” (tập XXXXVI1, Khoa học xã hội, Hà Nội, 1997, tr. 311). Chúng tôi 
chưa rõ vì sao có sự sai khác này, nhưng nếu chỉ có thế thì tội danh 
quá nặng, tù giam là cùng chứ không đến nỗi xử chém, nhất là đối với 
một phò mã đô úy và con. Sách Thực lục chép về giai đoạn sau 
khi vua Tự Đức băng hà thường không được rõ ràng và thiếu chính 
xác, nhất là trong nhận định, luôn luôn phần đối, “bêu xấu” những 
người chống Pháp và do đó chống luôn cả triểu đình Huế thỏa hiệp 
với Pháp. 


312 


GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ NHỮNG UẨN KHÚC 
TRONG CUỘC ĐỜI CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ 
NGUYÊN VĂN TƯỜNG" 


ĐỖ BANG 


của Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) đã truyền lại cho hậu thế 
một nỗi đau, một uẩn khúc khó lý giải trong cuộc đời làm quan 
của mình: 


đ ai câu cuối trong bài Giải triều (chia tách triển đình) vào cuối đời 


Ũ trung thùy bạch thiên thu hậu 
Xã tắc quân dân thục trọng khinh 


Có nghĩa là: 
Đúng sai xin để ngần thu xét 
Tổ quốc vua, dân, đâu trọng khinh 


(Trần Đại Vinh dịch) 


Ở Bình Định khi nghe tin Nguyễn Văn Tường mất, Đào Tấn - 
nhà soạn tuồng hàng đầu vào thế kỷ XIX cũng là một đại thần triều 
Nguyễn, được Nguyễn Văn Tường gợi ý xin về nghỉ hưu sớm lúc tuổi 
40 để chuẩn bị phong trào Cần vương ở các tỉnh nam miền Trung, đã 
viếng ông bằng hai câu đối: 


Quốc kế thị phi lân sử định 
Thiên phương sinh tử nhạn thư điêu. 


Có nghĩa là: 


* Tháng 7-2002, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung 
tâm Khoa học xã hội và nhân văn Đại học Huế tổ chức hội thảo về nhân vật lịch sử 
Nguyễn Văn Tường, Cho đến nay, việc tìm hiểu, đánh giá về cuộc đời và sự nghiệp của 
ông vẫn còn nhiều vấn để còn bỏ ngỏ, tổn nghỉ, chưa thống nhất. Trân trọng những cố 
gắng của Ban Tổ chức Hội thảo và các nhà khoa học, chúng tôi cho đăng một số bản 
tham luận tại Hội thảo, tuy rằng quan điểm có những chỗ chưa thống nhất, để bạn đọc 
rộng đường suy ngẫm. - Nxb Thuận Hóa. 


313 


Kế nước đúng sai trang sử quyết 
Phương trời sống chết cánh hồng chao 


(Tôn Thất Mạnh Hào dịch) 


Đó là những trăn trở của người trong cuộc mà hậu thế có trách 
nhiệm phải làm sáng tổ. 

Nguyễn Văn Tường - một đại thần hàng đầu triều Tự Đức, một 
quyển mưu sắc sảo trong các chính sách nội trị và ngoại giao của triểu 
Nguyễn trước họa ngoại xâm. Nhưng cuộc đời của ông còn để lại nhiều 
uẩn khúc, nhiều ẩn số cần có lời giải thỏa đáng. 

Đã có một cuộc hội thảo khoa học về Nhóm chủ chiến trong triều 
đình Huế uà Nguyễn Văn Tường do trường Đại học Sư phạm thành phố 
Hồ Chí Minh tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 1996; nhiều vấn để trong 
cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Văn Tường được khảo cứu, phân tích, 
nhưng cũng có nhiều vấn đề còn bỏ ngõ, tổn nghỉ cần có lời giải như: 

1- Về gia thế của Nguyễn Văn Tường và việc Nguyễn Văn Tường 
lấy họ Nguyễn Phúc để dự thi cử nhân vào thời Thiệu Trị (1842). 

2- Đặc điểm yêu nước và vai trò chủ chiến của Nguyễn Văn Tường 
trong cuộc đấu tranh với thực dân Pháp. 

3- Vai trò của Nguyễn Văn Tường trong việc phế lập các vua triều 
Nguyễn: Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc (1888). 

4- Nguyễn Văn Tường với những hoạt động tích cực cho công cuộc 
chống Pháp năm 1883 - 1885, 

õ- Nguyễn Văn Tường ở lại Huế là một sự đâu thú hay một sứ 
mạng giao phó của triều đình Huế (1885), 

6- Bi kịch yêu nước của Nguyễn Văn Tường (1885 - 1886). 


1. Về gia thế của Nguyễn Văn Tường và việc Nguyễn Văn Tường 
lấy họ Nguyễn Phúc để thi cử nhân vào thời Thiệu Trị (1842). 


Các gia phả họ Nguyễn, chi Nguyễn Văn ở làng An Cư, huyện 
Triệu Phong, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và ở thành phố Huế 
đều xác nhận Nguyễn Văn Tường sinh ngày 22 tháng 8 năm Giáp 
Thân. Bản chữ Hán ghi: “Công sinh Minh Mạng ngũ niên Giáp 
Thân bát nguyệt nhị thập nhị nhật”, Ông sinh vào ngày 22 tháng 8 


† Bản chữ Hán gồm 40 tờ (80 trang) do ông Nguyễn Thanh Đàn, 75 tuổi nhà ở 179 
Chỉ Lăng Huế giữ. Bản này đo chính Nguyễn Văn Tường đời thứ 7 phụng soạn năm 
Giáp Tuất (1874), lúc ông làm Thượng thư bộ Hình, sung cơ mật viện đại thân. Sau khi 
ông mất, cháu nội ông đời thứ 9 là Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Văn 
Phùng đều làm quan ở triều đình Huế tu soạn, dẫn tờ 13a, 


Jđ14 


năm Giáp Thân năm thứ năm niên hiệu Minh Mạng, nhằm ngày 14 
tháng 10 năm 1824. Ông mất ngày 1 tháng 7 năm Đông Khánh thứ 
nhất tại Tahiti, thuộc địa Pháp, thọ 64 tuổi, tức vào ngày 31 tháng 7 
năm 1886. 


Về việc Nguyễn Văn Tường lấy họ Nguyễn Phúc để dự thi cử nhân 
dưới thời vua Thiệu Trị là vấn để khó hiểu đã gây nhiều bàn luận 
về ông. : 


Bách Đại Nam thực lục ghi rằng: Nhâm Dần, Thiệu Trị năm thứ 
2, mùa Thu tháng Bả«y, trong danh sách trúng tủ tài trường Thừa 
Thiên có tên là Nguyễn Phước Tường, Vua ghét từ mạo dùng họ nhà 
Vua, sơi cắt bỏ nên trong sổ tú tài đổi làm Nguyễn Văn Tường 0à giao 
cho Viện Đô sút trị tội. Khi án xét dâng lên Vua lại giao cho đình 
thần bàn lại Tường bị tội đô 1 năm, học quan ở tỉnh, phủ, huyện, 
quan Quốc tử giảm, quan trường bộ Lễ uà Viện đô sát đều bị phân 
biệt giáng phạẺ. 


Gia phả cũng ghi rằng “Thiệu Trị ngũ niên thị trúng tú tài hậu dĩ 
can quốc tính quyển diện đề Nguyễn Phước Tường truất lạc nghị án”. 
Có nghĩa là: Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845, thi đỗ tú tài, sau vì phạm 
vào họ vua (ngoài quyển thi để tên Nguyễn Phước Tường) bị đánh hồng, 
nghị án”. 


Các thế hệ con cháu Nguyễn Văn Tường cũng có tiếp nhận lời 
truyền này qua người con dâu của Nguyễn Văn Tường là công chúa 
Đoan ThuậnŠ. Cho rằng Thiệu Trị biết rõ điều đó nên gởi tiển cho ăn 
học. Khi dự thi Nguyễn Văn Tường lấy họ nhà vua nên bị kết tội. Sau 
vua Tự Đức biết rõ nên lại cho đi thiỶ. Hậu duệ của ông ở làng An Cư 
cho biết: Sau khi bị án trường thi, Nguyễn Văn Tường bị tội đồ cắt có 
cho ngựa nhưng ông đã bỏ tiền ra thuê một số người làm là phù hợp 
với bản án mà Đại Nam thực lục đã ghỉ chứ không phải như một số 
tài liệu lưu trữ của Pháp cho rằng “Cha đẻ của Nguyễn Văn Tường là 
một người thợ mộc bình thường đã dính líu oào một cuộc nổi dậy. Vì 


? Quốc sứ quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lực, bản dịch, tập 24, Nxb Khoa học xã 
hội, 1971, tr.164 - 168. 

# Năm này không đúng, lấy theo năm thị của Đại Naới rhực lục là 1842. 

Gia phả chỉ Nguyễn Văn, tờ 13b. 

5 Là vợ của Nguyễn Văn Tộ, còn gọi là Công nữ Như Khuế là chị của Ứng Đăng, con 
nuôi của vua Tự Đức sau này lên ngõi là Riên Phúc. 

® Hạo Nhiên Tôn Thất Hào, Chiêu tuyết hỳ 0ï Quận công Nguyễn Văn Tường (1824 - 
1886), Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nhóm chủ chiến trong triêu đình Huế oà Nguyễn Văn 
Tường, Đại học Sư phạm Thành phố Hỗ Chí Minh, 20-6-1996, tr, 88. 


315 


tội của cha mà Tường không được ra ứng thí, nhưng đến đầu thời Tự 
Đức thì miễn xá uà thí đậu hết các bậc”, 

Ở Huế còn truyền lại câu chuyện đối đáp giữa quan giám khảo 
trường thi Thừa Thiên với Nguyễn Văn Tường về việc Tường mạo 
nhận họ Nhà vua để đự thi. : 

Tường trả lời: “Năm ấy đức Minh Mạng đi tuần du ở Quảng Trị 
có đem Tường Khánh công (lúc uua Thiệu Trị sau này) đi theo. Ở 
hành cung Quảng Trị, Công thấy một người con gái đẹp đi ngang, 
Công gọi uờo “dùng” Sau Công theo phụ hoàng trỏ lại Huế. Không 
ngờ người con gúi ấy lại có thai. Người con gái đó là mẹ tôi. Khi sinh 


rợ tôi, mẹ tôi cứ tình thật cho tôi mang họ nhờ uua”ề. 


Sự việc này, kiểm tra lại ở sử sách Chóu bắn triêu Nguyễn, triều 
Minh Mạng năm thứ 4 và Đại Nam thực lục đệ nhị ký, tập 6 (năm 
1822 - 1823) đều không thấy chép về sự kiện vua Minh Mạng đi 
Quảng Trị vào năm 1823 để Tường Khánh Công (tức Thiệu Trị) năm 
đó 1ð tuổi có dịp đi theo. Vua Thiệu Trị cũng xác nhận Nguyễn Văn 
Tường là người mạo họ nhà vua chứ không phải con vua. Nhà vua nói: 
“Văn Tường đã đi học, đi thị, không thể là không biết, sao lại còn mạo 
đội họ nhà uuad”®. 

Về Nguyễn Văn Tường, không hiểu sao vào năm 1842 lúc nộp 
quyển để dự thi ông lấy chữ lót là Phúc thay cho chữ Vớn để rồi bị 
phạm tội. Ông là người duy nhất trong họ này đã có lúc lấy lót chữ 
Phúc để nộp quyển cho trường thi, còn trong gia phả vẫn ghi chữ Văn. 

Dòng họ này lúc đầu lót chữ 7bế (Nguyễn Thế...), đến đời thứ 5 
lại lót chữ Vỡn. 

Nguyễn Văn Tường là đời thứ 7; gia phả ghi là Nguyễn Văn 
Tường. Chính ông vào năm 1874 lúc làm Thượng thư bộ Hình, sung 
Cơ Mật viện đại thần, ông đứng tên Nguyễn Văn Tường để soạn bản 
gia phả của dòng họ mình với lời đề từ rất trân trọng: “Họ Nguyễn ta 
từ lúc đến đây lập nghiệp sùnh tụ ngày cùng đông thành một họ lớn 
trong làng. Cũng nhờ phúc ấm của tổ tiên mà phái ta trở thành một 
chỉ phúi lớn ở trong họ...”. 

Theo gia phả, Nguyễn Văn Tường là con trai trưởng của Nguyễn 
Văn Dậu, sinh năm Mậu Ngọ (1798), chết năm Giáp Tý (1864) và bà 


7 Dẫn lại Yoshiharu Tsubơi, Nước Đại Nam đối diện với Pháp uà Trung Hoa (1847 
- 1885), Hội sử học Việt Nam, bản dịch Nguyễn Đình Đầu, ¡in lần thứ hai, 1993, tr. 291. 

® Nguyễn Đắc Xuân, Hương Giang cố sự, tủ sách sông Hương, 1986, tr. 46. 

* Quốc sứ quán triêu Nguyễn, Đại Nam thực lục, đệ tam kÿ, tập 24, Sđd, tr, 164. 


316 


vợ chánh tên là Liên, chết ngày 6 tháng 9. Bà Liên sinh được 3 người 
con trai, con đầu là Nguyễn Văn Tường và các em Nguyễn Văn Độ, 
Nguyễn Văn Phức và 5 người con gái. 


Ông Nguyễn Văn Dậu còn có hai bà vợ thứ tên là Cảnh và Vệ. 
Nguyễn Văn Tường có 7 bà vợ và 19 người con. 


Với trách nhiệm trước gia tộc trong việc tu soạn gia phả đòng họ 
của mình và với quyết tâm làm rạng rỡ dòng họ Nguyễn Văn, Nguyễn 
Văn Tường là người con ưu tú của họ Nguyễn ở An Cư, Quảng Trị. 


2. Đặc điểm yêu nước, thương dân và vai trò chủ chiến 
của Nguyễn Văn Tường trong cuộc đấu tranh chống thực dân 
Pháp (1850 - 1888). 


Sau khi đỗ cử nhân năm Canh Tuất (1850), Nguyễn Văn Tường 
được bổ nhiệm làm các chức vụ: Huấn đạo huyện Mộ Đức (Quảng 
NgãU, Trị huyện Thành Hóa (Quảng Trị - 1855), Tán lý bộ Binh 
(1858), Án sát Quảng Nam (1861), Biện lý bộ Binh *iêm Dinh điển sứ 
hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên (1863), Phủ doãn Thừa Thiên 
(1864) sau kiêm chức Khuyến nông sứ và Tuyên phủ sứ... 


Với những chức vụ nói trên, Nguyễn Văn Tường luôn quan tâm 
đến đời sống của nhân dân, như tổ chức chiêu dân lập ấp, khẩn 
hoang, phát triển thủy nông, mở mang chợ búa, mở ngành nghề, phủ 
dụ các dân tộc ít người ở miền núi Quảng Trị; tổ chức bố phòng nhằm 
bảo đảm trị an cho nhân dân. Đến đâu ông cũng khảo sát tường tận 
thế đất, lòng người để có chủ trương phù hợp làm tham mưu cho vua 
Tự Đức nên được dân thương và vua tin dùng. Nhiều nơi ở Cam Lộ 
nhân dân làm đền thờ Nguyễn Văn Tường để ghi nhớ những năm ông 
làm tri huyện Thành Hóa, Dinh điển sứ và Khuyến nông sứ ở vùng 
đất này. 


Năm 1866, với trọng trách là Phủ doãn Thừa Thiên nhưng đã 
để nổ ra cuộc khởi nghĩa của Đoàn Hữu Trưng ở ngay kinh đô Huế 
nên Nguyễn Văn Tường bị cách chức. Tuy thế, do trọng tài năng, 
Nguyễn Văn Tường vẫn được vua Tự Đức bổ nhiệm làm Bang biện 
huyện Thành Hóa và Khâm phái sơn phòng tỉnh Quảng Trị. Năm 
1867, Nguyễn Văn Tường được điểu về kinh để tham gia đoàn sứ 
vào Nam Ky thương thuyết với Pháp. Qua sự việc này, Nguyễn Văn 
Tường đã bộc lộ được bản lĩnh chính trị, tài năng ngoại giao, kế sách 
giữ nước nên được vua Tự Đức tin cậy giao làm Tán tương quân vụ 
vùng Tây Bắc: Sơn - Hưng - Tuyên, Lạng - Bằng để quan hệ với Trung 


317 


Quốc đánh dẹp tiểu phỉ, trấn áp giặc Khách (người Hoa) và vỗ yên 
nhân dán. Đó là những thực tiễn để chuẩn bị cho thời kỳ hoạt động 
ngoại giao sắc sảo và thành đạt của Nguyễn Văn Tường từ năm 1873 
đến 1883. 


Năm 1883, jJ. Dupuis gây hấn ở sông Hồng tạo cớ để cho F. 
Garnier đem quân chiếm đánh Bắc Kỳ. Trước tình hình đó, Nguyễn 
Văn Tường được vua Tự Đức triệu về kinh để làm Phó sứ (Chánh sứ là 
Lê Tuấn) vào Nam Kỳ thương thuyết với Pháp. Đến Gia Định, Nguyễn 
Văn Tường để nghị phía Pháp phải giải quyết vụ rắc rối ở Bắc Kỳ 
trước khi thương thuyết. Trưởng đoàn Pháp là Philastre đồng ý viết 
thư đề nghị Garnier rút quân. Philastre và Nguyễn Văn Tường đáp 
tàu ra Hà Nội để bàn định: Tàu đến Hải Phòng thì nghe tin E. 
Garnier và một số sĩ quan Pháp bị giết chết. Philastre tức giận đòi 
hủy bỏ cuộc thương thuyết về Sài Gòn để xin lệnh của Pari. Nguyễn 
Văn Tường khôn khéo thuyết phục, Philastre mới chịu nghe và đến 
Hà Nội để thương thuyết. Qua những biện giải khôn khéo của Nguyễn 
Văn Tường, Philastre đông ý trả lại các tỉnh Hải Dương, Nam Định, 
Ninh Bình và Hà Nội cho triều đình Huế. Vua Tự Đức khen Nguyễn 
Văn Tường: “Châm chước thời cơ làm việc khéo”19, 


'Tác giả Delvaux có nhận xét: Ông Philastre được ban phẩm hàm 
của triều đình cao quý An Nam uà chẳng mấy chốc dân dân chịu ảnh 
hưởng của ông Bộ trưởng đối ngoại uà nhất là ông Nguyễn Văn Tường 
trong khi ông Phiastre làm phiên dịch chính thức ở Sài Gòn uà ông 
Tường làm Phó lãnh sự". 


Sau sự việc này, uy tín ngoại giao của Nguyễn Văn Tường như 
ngôi sao chói lọi trở thành công thần đâu triểu Tự Đức. Rheinart 
(Khâm sứ Trung Kỳ năm 187ð) có nhận định: Tự Đức đã chịu ơn khi 
thâu hồi các tỉnh Bắc Kỳ trong một thời gian tưởng đã mất. Giả thiết 
này được người ta tin và làm cho Tường kể từ năm 1874 trở thành 
nhân vật ảnh hưởng nhất của triểu đình Huế. Ông được coi như con 
người dũng mãnh làm cho Pháp phải nhả Bắc Kỳ, nay Tường cũng 
được coi là người có khả năng làm cho Pháp nhả nốt Nam Kỳ!?, Sau 
thắng lợi này, vua Tự Đức đặc cách phong Nguyễn Văn Tường làm 
Thượng thư bộ Hình, sung Cơ mật viện đại thần, tước Kỳ vĩ bá!”. Ông 


19 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực luc, tập 32, 1975, Sđa, tr. 358. 

*' A, Delvaux, Phái bộ Pháp ở Huế uà những phái đầu tiên, B.A.V.H., 1916, Những 
người bạn Cố đô Huế, tập I, bản dịch Đăng Như Tùng, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1997, tr. 36. 

13 Tạm trữ AOM Aix - Amiraux 12940. Dẫn lại Yoshiharu Tsuboï, Sđd, tr. 292 - 293. 

!3 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Na: thực luc, tập 33, 1975, Sảd, tr. 68. 


318 


còn kiêm chức Thương bạc đại thần phụ trách ngoại giao và ngoại 
thương, là người đại diện triểu đình Tự Đức toàn quyền đảm nhận 
công việc đàm phán với Pháp. Qua tiếp xúc, Nguyễn Văn Tường biết 
rõ bản chất của thực dân Pháp và các nước phương Tây nên luôn ở thế 
đối đầu khi thương thuyết, ông cho đó cũng là một hình thức đấu 
tranh để bảo vệ chủ quyền. Chính Khâm sứ Rheinart sau nhiều lần 
tiếp xúc với Nguyễn Văn Tường cũng có nhận xét: Khi trở thành người 
đứng đầu phe cứng rắn, chính Tường đã xúi giục Tự Đức coi thường 
hiệp - ước năm 1874. Do đó làm mối quan hệ Việt - Pháp bị suy thoái 
dân''. Nhiều yêu cầu Khâm sứ Rheinart bị Nguyễn Văn Tường bác bỏ, 
người Pháp rất uất ức Năm 1881, khi thay làm Khâm sứ, De 
Champeaux đã dùng áp lưc với triểu đình Huế để Nguyễn Văn Tường 
từ chức quan Thương bạc. De Champaeaux đã viết rằng: Với tư cách 
sau (phụ trách Thương bạc), ông vẫn còn có thể chống đối chúng ta. 
Muốn thoát nạn, ta còn phải đập ông tan tành cả về phía ấy", 


Vua Tự Đức đã mắc mưu Khâm sứ Pháp, vua cho là: Hiệp biện 
Đại học sĩ Nguyễn Văn Tường kiêm nhiều chức, bận nhiều việc cho 
giảm bớt công việc ở Nha Thương bạc'Š, 


Tháng 4 năm Quý Mùi (1883), Nguyễn Văn Tường được sung làm 
Phụ chính đại thần cùng với Trần Tiễn Thành và Tôn Thất Thuyết 
thì đất nước ta rơi vào tình thế khó khăn và đen tối, nhất là sau cái 
chết của vua Tự Đức (19-7-1883). 


3. Vai trò của Nguyễn Văn Tường trong việc phế lập Dục 
Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc (1888). 


- Việc phế Dục Đức: 


Vua Tự Đức không con nên lấy 3 người cháu làm con nuôi. Đó là 
Ưng Chân (tức vua Dục Đức sau này) sinh năm 1853 (con của Nguyễn 
Phúc Hồng Y), Ưng Thị tức Chánh Mông sinh năm 1864 (sau này là 
vua Đồng Khánh) và Ưng Đăng sinh năm 1869 (sau này là vua Kiến 
Phúc). Ưng Thị và Ưng Đăng là con của Nguyễn Phúc Hồng Cai (Hợi), 


14 Dẫn lại: Yoshiharu Tsuboi, Sđd, tr. 293. 

'5 Dẫn lại: Yoshiharu Tsuboi, Sđd, tr. 294. 

15 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực luc, tập 34, 1976, Sád, tr. 6. 

!” Theo Nguyễn Phúc tộc thế phá, Hồng Cai sinh 5 người con trai, 7 con gái. Con 
trai trưởng là Ưng Thị (Thì, Kỷ, Đường), con thứ là Ưng Đăng, con thứ 5 là Ưng Lịch, 
saư này là vua Hàm Nghị, vì thế trong dân gian có truyền câu: 

Một nhà sinh được ba oua 
Vua còn, uua mốt, uua thua chạy đài. 


319 


Ngày 14 tháng 6 năm Quý Mùi (17-7-1883), 2 ngày trước khi chết vua 
Tự Đức cho triệu Trần Tiễn Thành, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết 
vào cung lập Phụ chính đại thần và ban di chiếu truyền ngôi cho Dục 
Đức. Để cảnh tỉnh vua mới, bài chiếu có nêu một số khuyết tật của Dục 
Đức, có đoạn như sau: “Đđn u¡ hữu mục tật, bí nhỉ bất tuyên, cửu khủng 
bất mình, tính phủ hiếu dâm, diệc đại bất thiện, uị tất năng đương 
đợi sự. Quốc hữu trưởng quân xã tắc chỉ phúc xã thử hò dĩ tai!" 


Có nghĩa là: Nhưng vì có tật ở mắt nên hành vi mờ ám sợ sau 
này thiếu sáng suốt, tính lại hiếu đâm cũng là điểu chẳng tốt chưa 
chắc đảm đương được việc lớn. Nước có vua lớn tuổi là điều may cho 
xã tắc, nếu bỏ đi thì biết làm sao đây!'Ẻ, 


Sau khi vua Tự Đức chết, ngày 21-7-1883, Dục Đức triệu tập quần 
thần ở điện Quang Minh và đề nghị đình thần cho bỏ đoạn di chiếu 
nói trên, nhưng đình thần không chịu vì cho rằng Hội đồng Phụ chính 
đã để nghị vua Tự Đức bổ đoạn này nhưng nhà vua không chịu. Dục 
Đức ...Sai sao tờ đi chiếu tự tay xóa bỏ đoạn ấy đi9. 


Đến lúc lễ đăng quang, Nguyễn Văn Tường cáo ốm không dự châu 
nhưng đứng ở phòng bên. Tôn Thất Thuyết đứng bên cạnh Trần Tiễn 
Thành. Khi đọc đến đoạn văn trên, Trần Tiễn Thành đọc nhỏ như cố 
ý không cho ai nghe. Khi đọc xong, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất 
Thuyết chất vấn Trân Tiễn Thành sao không đọc y như tờ di chiếu. 
Thành chống chế. Nguyễn Văn Tường yêu cầu Nguyễn Trọng Hợp đọc 
lại di chiếu. Bài chiếu đọc xong, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất 
Thuyết phái quân túc vệ canh gác cấn mật, bắt hết phe cánh của Dục 
Đức rồi tuyên bố các tội: 


- Tự ý sửa bỏ di chiếu. 

- Có đại tang mà mặc áo màu sặc sỡ. 

- Hư hỏng, chơi bời. 

Rôi đề nghị phế bỏ, lập vua mới. 

Phan Đình Phùng phản đối bị bắt trói, Trần Tiễn Thành và đình 


thần không ai dám trái lệnh đều ký tên xin ý chỉ của bà Thái hoàng 
Thái hậu Từ Dũ để phế bỏ Dục Đức”. 


!® Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc, Nguyễn Phúc tộc thế phả, Nxb Thuận Hóa, 
1995, tr. 371. Đại Nam thực lục, tập 35, Sảd, tr. 199. 

1® Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Na: thực lục, tập 35, Sád, tr. 207. 

?° Dục Đức bị giam ở Dục Đức đường, chuyển qua Viện Thái Y, rồi giam ở lao Phú 
Thừa Thiên, bị bỏ đói chết ngày 20-10-1884. 


320 


Hạnh thục ca cũng xác nhận Dục Đức chết vì cố ý cải lại di chiếu: 


Tự quân chưa chín ngôi trời 
Chiếu thư lợi cải quên lời sách xưa”, 


Như vậy, việc phế Dục Đức của hai đại thần Nguyễn Văn Tường 
và Tôn Thất Thuyết ngoài 3 lý đo nói trên còn có vấn để sâu sắc là 
Dục Đức không thể là người cáng đáng được việc nước, không đại diện 
cho thế đấu tranh vì lợi ích dân tộc của phái chủ chiến trong tình thế 
cấp bách khi thực dân Pháp luôn dùng áp lực quân sự để hòng chiếm 
toàn bộ đất nước ta. Các tác giả trong Hội đồng trị sự Nguyễn Phước 
tộc đã có nhận xét rất đúng về Dục Đức: Trước đáy ngòi có giao thiệp 
qua lại uới người Pháp, từ năm Tún Ty (1881), Ngài đã tùng chuyển 
giao nhiều tài liệu quan trọng uê uiệc nước cho Trú sứ Pháp là 
Rheinart. Tôn Thất Thuyết uà Nguyễn Văn Tường uốn nắm mọi quyền 
hành trong nước sợ tai họa khi Ngài lên ngôi, nên thừa dịp này âm 
mưu phế lập”? 


Mối quan hệ giữa Dục Đức với Khâm sứ Rheinart cũng được Trần 
Trọng Kim ghi lại trong sách Việt Nam sử lược: Bấy giờ ông Rheindrt 
lại sang làm Khaảm sử ở Huế, thấy con uua Đông Khánh còn nhỏ lại 
nhớ ông Dục Đúc ngày trước, khi 0uua Dực Tông (Tự Đúc) hãy còn 
thường hay đi lại uới người Pháp. Bởi uậy Khâm sứ nghĩ đến tình 
cũ mà lập Bủu Lân con ông Dục Đúc lên làm uua (sau này là 
Thành Thái)”. 

Vậy, Tự Đức chọn Dục Đức nối ngôi ngoài việc lớn tuổi, còn là một 
giải pháp hòa hiếu đối với Pháp điêu đó làm cho phe chủ chiến bất 
ngờ đứng đầu là hai đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết 
nên đã phản ứng quyết liệt dẫn đến việc phế bỏ ngay trong lễ đăng 
quang. Đây là vấn để quan điểm chính trị, sự lựa chọn con đường đấu 
tranh chống Pháp giữa phái chủ chiến và chủ hòa, thỏa hiệp, đầu 
hàng mà Dục Đức đã có nhiều bộc lộ chứ không phải như một số ý 
kiến trước đây cho rằng việc phế Dc Đức là do Nguyễn Văn Tường 
và Tôn Thất Thuyết đã đổi tờ di chiếu”, hay sợ Dục Đức sau này sẽ 
trả thù^, 


?! Câu 161 - 162, tác giả là Nguyễn Nhược Thị Bích, bí thư của bà Từ Dũ. 

?? Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc, Nguyễn Phúc tộc thế phả, Sâd, tr. 372. 

?# Trần Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Sâd, Tân Việt, Sài Gòn, 1964, tr. 556. 
*4 Trân Trọng Kim, Sđd, tr. 553. 

?5 Phan Trần Chúc, Vua Hàm Nghỉ, tái bản, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1996, tr, 9. 


321 


- Việc tôn, phế Hiệp Hàu: 


Sau khi phế Dục Đức, đình thần lưu ý đến 2 người có thể kế vị 
đó là Ưng Đăng, được vua Tự Đức rất quý. Vua cho rằng: Ứng Đăng 
hâu hạ cổn thận, biết sợ, dạy được, chưa thấy có uết gì, nhưng tuổi 
còn ít, đương học chưa thông, đương lúc khó khăn này chưa chắc đã 
am hiểu". 

Ưng Đăng lại là em của Công nữ Như Khuê (Đoan Thuận) vợ của 
Nguyễn Văn Tộ là con trai của Nguyễn Văn Tường, Tự Đức muốn tạo 
một uy thế cho Nguyễn Văn Tường như Khâm sứ Reinart đã nhận 
định: Tự Đức muôn gây thêm tín nhiệm uà ảnh hưởng cho Thượng thư 
mình, làm cho ông này trở thành kê thừa hành trung tín theo ý mình 
muốn, bồng cách làm cho ông ta quan tâm tới uiệc đưa lên ngôi một 
ông hoàng nay đã lò anh em rể uới con ông”, 


Phải chăng đây cũng là một lý do sâu xa mà Nguyễn Văn Tường 
không đồng tình lập Dục Đức lên ngôi. 


Trong khi đó dựa vào đi chiếu “Nước cần có vua nhiều tuổi”, Tôn 
Thất Thuyết để nghị đình thần lập Lãng Quốc Công, tức Hềng Dật em 
của vua Tự Đức lên ngôi. Tôn Thất Thuyết cho rằng: Hoàng đệ Lãng 
Quốc Công có tư chất thông mình, uốn quen biết sẵn”. Trước sự việc 
lớn lao và bất ngờ, Lãng Quốc Công lo sợ: “Đứng đậy khóc nói rằng - 
Tôi là con út của Tiên đế, tư chất tâm thường, thục uạn uạn phần 
không dám nhận”. Nhưng được Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn 
Tường thuyết phục cuối cùng việc đăng quang vẫn được tổ chức lập 
nên triều Hiệp Hòa (20-7-1883), Lo sợ trước uy lực của hai đại thân 
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, Hiệp Hòa quay ra dựa vào 
thế lực của Pháp nhằm củng cố thế lực phe chủ hòa, thân Pháp để ám 
hại Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết. Việc bị bại lộ, ngày 28 
tháng Mười năm Quý Mùi (28-11-1883), Nguyễn Văn Tường và Tôn 
Thất Thuyết họp đình thần truất phế Hiệp Hòa và sau đó bắt uống 
thuốc độc mà chết. 


- Việc Ứng Đăng (uua Kiến Phúc): 


Sau khi phế bỏ Hiệp Hòa, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất 
Thuyết cho người đến nhà Dưỡng Thiện ở Khiêm Lăng để rước Ưng 


?% Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 3B, tr. 201. 

?f Dãn lại: Yoihiharu Tsuboï, Sđd, tr. 295, 

?* Quốc sử quán triều Nguyễn, Đợi Nam thực lục, tập 3ð, Sđỏ, tr. 208. 
?® Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lực, tập 35, Sđd, tr. 209. 


322 


Đăng về làm vua. Ưng Đăng nói “7a còn bé sợ không kham nổi”? 
Nhưng được Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết giải thích, Ưng 
Đăng lên ngôi lấy niên hiệu là Kiến Phúc (2-12-1883). Dưới thời Kiến 
Phúc nhóm chủ chiến đã nắm được ưu thế ở trong triều chuẩn bị tích 
cực cho công cuộc chống Pháp. Song đến ngày Kiến Phúc bị chết, dư 
luận cho rằng, chính Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết tìm cách 
giết đi để không ai thực hiện hiệp ước đã ký với Pháp, hoặc vì Kiến 
Phúc thỏa hiệp với Pháp nên nhóm chủ chiến loại trừ, ác ý hơn khi có 
người cho rằng, chính Nguyễn Văn Tường đã giết Kiến Phúc vì bà 
Học Phi, mẹ của Kiến Phức, có tư tình với Nguyễn Văn Tường, bị vua 
quở trách. Lo sợ, Nguyễn Văn Tường tìm cách bỏ thuốc độc giết chết 
Kiến Phúc. 

Dư luận trên hoàn toàn có ác ý với Nguyễn Văn Tường. Vì Kiến 
Phúc là mục tiêu mà Nguyễn Văn Tường tôn lập làm vua trong quan 
hệ gia đình mà vua Tự Đức đã tín nhiệm và cũng để thực hiện mục 
tiêu thành công của phái chủ chiến. 

Sự thật thì vụa Kiến Phúc chết là vì bệnh. Nhà vua được điều trị 
trong một thời gian dài. Đại Nam thực lục ghỉ rằng: "Vua không được 
khỏe, tháng Bốn trước, ngọc thể u¡ hòa, đình thân đã xiu uua tĩnh 
dưỡng uò chia nhau đi cầu đảo các lình từ. Sau đó đã khỏe, nhưng 
chưa được bình phục như cũ. Đến ngày mông 7 tháng này, ngày Kỷ 
Mão mới ngự điện Văn Minh, chịu lễ chào mừng ban thưởng lụa hoa 
cho các bẩy tôi có sơi bậc, rồi sau lại không được khỏe. Thái y tiến 
thuốc không thấy công hiệu. Ngày mông mười Nhâm Ngọ, bệnh kịch, 
giờ ngọ hôm ấy uua mất ở chính tẩm điện Kiên Thành"È?, 

Cái chết của Kiến Phúc cũng được ghi lại trong Hạnh thục ca từ 
câu 399 - 404: 

Nào ngờ nhiều nỗi chẳng may 

Trị uì 6 tháng bệnh rày lại mang 
Hết lòng khốn uái thuốc thang 

Gẫm âu số mệnh đành khôn cãi trời 
Nương mây chút sớm tếch uời 

Nam thân tháng Sáu rụng rời cành Xuân 


Vua Kiến Phúc lên ngôi lúc 14 tuổi, sau 6 tháng trị vì thì chết, 
Phụ chính Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết, Thượng thư bộ Hộ 


®° Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 35, Sđd, tr, 257. 
®! Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đợi Nam thực lục, tập 36, Sđd, tr. 150 - 151, 


323 


Phạm Thận Duật và đình thần tôn Ưng Lịch là em vua Kiến Phúc lên 
ngôi lúc 12 tuổi lấy niên hiệu Hàm Nghị, tiếp tục tạo lợi thế cho nhóm 
chủ chiến trong triểu đình Huế, 


Từ ngày vua Tự Đức chết 19-7-1883 đến lúc Kiến Phúc lên ngôi 2- 
12-1883 chỉ hơn 4 tháng mà ở triểu đình Huế đã có 3 vua phế, lập: 
Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc nên dân gian có câu: 


Nhất giang lưỡng quốc nan phân Thuyết 

Tứ nguyệt tam 0ương triệu bất Tường. 
Nghĩa là: 

Một sông hai nước lời khôn nói 

Bốn tháng ba vua điểm chẳng lành. 


Cũng có nghĩa: Một sông (sông Hương), hai nước (Việt - Pháp) là do 
Tôn Thất Thuyết mà ra. Bốn tháng ba vua là tại Nguyễn Văn Tường. 


Hai câu này nhằm phê phán hai ông Nguyễn Văn Tường và Tôn 
Thất Thuyết trong việc phế lập các vua trong triều đình Huế. Nhưng 
thực chất việc phế lập của các phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường 
và Tôn Thất Thuyết là nhằm loại bổ phe cánh chủ hòa, thân Pháp ở 
trong triều mà những ông vua này không đại diện cho tỉnh thần yêu 
nước chống giặc ngoại xâm, trái lại họ đã có những hành động câu 
kết, thỏa hiệp với giặc Pháp. Việc phế, lập này là chính đáng phù hợp 
với nguyện vọng của nhân dân và dân tộc cần được tôn vinh. 


4. Nguyễn Văn Tường với những hoạt động tích cực chống 
Pháp (18883 - 18885). 


Việc phế lập các vua thân Pháp là mặt tích cực của phái chủ 
chiến ở trong triêu đình mà đứng đâu là Nguyễn Văn Tường và Tôn 
Thất Thuyết. Ngay lúc Tự Đức còn sống, Nguyễn Văn Tường đã tham 
mưu cho nhà vua để tìm cách vô hiệu hóa hiệp ước năm 1874. Rồi 
thành Tân Sở được xây dựng ở vùng núi Cam Lộ, Quảng Trị được 
Nguyễn Văn Tường trực tiếp chỉ huy triển khai từ năm 1883 cùng các 
sơn phòng khác được xây dựng ở vùng núi các tỉnh miền Trung để 
chuẩn bị cuộc kháng Pháp lâu dài là một nhạy cảm chính trị của 
Nguyễn Văn Tường, thể hiện tỉnh thần chống Pháp tích cực của ông. 
Sau Thuận An thất thủ (8-1883) mà nguyên nhân thất bại là do vua 
Hiệp Hòa không đám ra quân, mong nhờ giặc Pháp nương tay để vua 
không bị giết, cung điện không bị tàn phá thông qua một hiệp ước. 
Các hiệp ước 1883, 1884 như một sự sỉ nhục nên Nguyễn Văn Tường 
không ký tên để có lý do về sau không thực hiện điều khoản các hiệp 


324 


ước đó. Người Pháp nhận ra được điêu này, đã viết: "Ông Nguyễn Văn 
Tường cử hai đại diện để ông khỏi phải tự tay ký tên. Đến thương 
thuyết ở nhà phái bộ, cái từ “Bảo hộ "đã được bàn cãi kỹ lưỡng, rồi đến 
điều khoản Ý cho phép Khôm sứ uò tùy tùng được ngụ ở Mang Có, 
trong Thành nội cũng được bàn cũi rất lâu??, 


Giáo sư Đinh Xuân Lâm cũng cho biết: "Một uấn đê nữa rất gay 
cấn lúc đó: uiệc ghỉ hai chữ “Bảo hộ” uào điêu ước. Về phía Triệu 
đình, ý kiến là không muốn dùng từ "Bảo hộ" mà dùng từ “Bảo trợ”. 
Đại diện Pháp tại Huế là Rheinart biết rõ qua báo cáo một của các 
giáo sĩ Pháp rằng Phụ chánh Đại thân Nguyễn Văn Tường biêm 
Thượng thư bộ Lại, người trực tiếp theo dõi 0ò chỉ đạo thương lượng 
uới Pháp, cương quyết không chịu để trong điều ước hơi chữ “Bảo hộ”. 
Theo ông thà nhường hẳn tỉnh Bình Thuận cho Pháp chú không công 
nhận đưa hai chữ “Bảo hộ” uào nội dung điêu ước. Patenôtre phải 
điện uề-Poris xin ý biến. Chính phủ Pháp uẫn giữ hai chữ “Bảo hộ" 
nhưng phải tu chỉnh lời uăn trong điều ước cho mêm dẻo, lịch sự hơn, 
bỏ bớt những từ uà ý xúc phạm triêu đình Huế”, 


Sau khi hiệp ước đã ký, Nguyễn Văn Tường cũng tìm cách trì 
hoãn, từ chối việc Pháp thực hiện điều ước đóng quân ở Mang Cá. 


Cái chết của vua Hiệp Hòa làm thất vọng đối với Pháp, một ấm 
ức mà phía Pháp phải tự kiểm chế, rồi việc tôn Kiến Phúc lên ngôi 
không cần có ý kiến của Pháp dù Khâm sứ De Champeaux phản đối 
quyết liệt. Nay là lễ đăng quang vua Hàm Nghị, phái chủ chiến cũng 
không thông qua nhà nước bảo hộ là một sự phủ nhận những điều 
khoản đã ký là một thách thức đối với chính phủ Pháp. Do đó, trung 
tướng Pháp là Millot quyết định đưa gấp một trung đoàn ra Huế để 
đánh chiếm kinh thành và tấn phong vua mới. Đại tá Guerrier người 
chỉ huy đạo quân này đưa tin băm dọa Nguyễn Văn Tường hẹn trong 
vòng 12 tiếng đồng hồ sẽ pháo kích vào kinh thành”? Sau những trao 
đổi căng thẳng giữa Nguyễn Văn Tường và Đại tá Guerrier, Khâm sú 
Rheinart, cuối cùng lễ tấn phong vua Hàm Nghi vẫn được thực hiện 
như ý muốn của triểu đình Huế®Š, 


*? A. Delvaux, Sđd, tr, 59. 

33 Định Xuân Lâm, Với trò cúa sứ bộ Phạm Thuận Duật trong đấu tranh cho một số 
điều khoản có lợi cho phong trào Cân uương (1885 - 1896), Ký yếu Hội nghị Khoa học 
Nhóm chủ chiến trong triêu đình Huế uà Nguyễn Văn. Tường, Sảd, tr. 22. 

3 A. Delvaux, Sđd, tr. 62. 

' A. Delvaux, Sđd, tr. 62. 


325 


Thế là Kinh thành Huế vẫn của triểu đình Huế và vua Hàm Nghỉ 
vẫn lên ngôi theo đúng nghỉ lễ của triểu đình Việt Nam là nhờ có sự 
sắp xếp khéo léo và đấu tranh kiên quyết của Nguyễn Văn Tường. 


Tiếp đó Pháp đòi đóng quân ở đồn Mang Cá, yết hâu của Kinh 
thành Huế, Nguyễn Văn Tường lại quyết liệt phản đối. Một tác giả 
Pháp đã viết: Ông Phụ chính Tường đúng như chúng ta dự đoán phản 
đối hịch liệt hơn bằng cách cho rằng hiệp ước chưa được phê chuẩn uà 
điều V được nói trong hiệp ước là do bị ép, uà sự chiếm đóng này sẽ 
làm cho dân nổi loạn. Nhưng lý do thực tế là Pháp đóng đân gân gây 
trở ngợi cho uiệc phòng thủ kùnh đô Huế, công 0iệc mà ông Phụ chính 
muốn dấu các nhà chức trách Pháp?. 


Về việc xử lý chiếc ấn bằng bạc mạ vàng “Việt Nam quốc vương 
chỉ ấn” do Trung Hoa cấp cũng hết sức gay cấn. Patenôtre muốn đưa 
về Paris, Nguyễn Văn Tường lại kiên quyết không chấp nhận. Cuối 
cùng chiếc ấn bị nung chảy dưới sự chứng kiến của Nguyễn Văn Tường 
và Patenôtre. 


Về vụ án ông hoàng Gia Hưng, một tay sai đắc lực của Pháp mà 
Khâm sứ Rheinart có ý định đưa lên làm vua. Gia Hưng bị bắt, phía 
Pháp phản đối kịch liệt nhưng Nguyễn Văn Tường tuyên bố: “Ông 
hoàng phải được tòa án Việt Nam xét xử uê hành u¡ đời tư”. Sau vụ xử 
Gia Hưng, phe chủ hòa và tay chân thân Pháp trong triều đình Huế bị 
phe chủ chiến loại bỏ. Tổng đốc Hà Nội là Nguyễn Hữu Độ, tay sai đắc 
lực của Pháp, được lệnh phải tự sát”. 


Đấu tranh ngoại giao để hạn chế sự can thiệp của Pháp đối với 
chủ quyền đất nước, loại trừ phe chủ hòa làm tay sai cho Pháp, tăng 
cường thế lực của phe chủ chiến ở trong Triều cùng binh lực là kế sách 
đánh Pháp lâu dài; Nguyễn Văn Tường đã có những chỉ thị cho quan 
chức các tỉnh Bắc Kỳ không được tiếp tay cho quân Pháp, không được 
tuyển lính và phu phen cho đạo quân mà họ cần đến”. 


Một không khí chống Pháp khi âm Ï, khi sôi sục diễn ra từ trong 
Triểu đến các tỉnh ngay sau khi vua Hàm Nghi lên ngôi tạo thành 
một xu thế tích cực chi phối các hoạt động triều chính làm cho các 
giới chức Pháp vô cùng lo ngại. Triều đình Huế gửi mua 6.000 thước 
xích sắt cỡ lớn từ Hồng Kông để giăng ở các cửa sông nhằm chặn tàu 


3% A. Delvaux, Sđd, tr. 6. 

# A, Delvaux, Sđd, tr. 65; Phan Khoang, Việt Nam Pháp thuộc sử (1884 - 1945), 
Khai Trí, Sài Gòn, 1961, tr, 344. 

3 A. Delvaux, Sđd, tr. 68. 


326 


Pháp đổ bộ bị Pháp phát hiện trên một chiếc tàu treo cờ Đức làm cho 
Pháp càng thêm lo láng”°. 


Tờ báo ⁄e Temp (Thời đại) ra ngày 26-3-1885 đã đăng một phóng 
sự tại Hải Phòng với một tin làm cho các giới chức Pháp quan ngại: 
"Nhiêu dư luận bí mật được biết từ Huế làm ta có thể tiên đoán một 
cuộc nổi dậy của người An Nam trong tháng 4. Về mặt này tôi thấy lo 
lắng, uì đây là lần thứ năm hoặc thứ sáu, người ta phải tàn sát hết 
thảy chúng tôi rồi, kể từ khi tôi đặt chân đến Bắc Kỳ. Đúng là chúng 


tôi uẫn tiếp tục làm trò cười cho đên tộc này", 


Không chỉ phát động chống Pháp ở triều đình Huế và trên đất 
nước Việt Nam mà hai vị Phụ chánh Đại thần Nguyễn Văn Tường 
và Tôn Thất Thuyết còn liên kết với Cao Miên (Campuchia) để phát 
động cuộc chiến tranh chống Pháp rộng rãi có quy mô lớn hơn để 
giành lại chủ quyển, độc lập cho đân tộc. Sự việc này cũng được thể 
hiện trong báo cáo của Thomson, Thống đốc ở Sài Gòn: "Một cuộc điều 
tra cho sự chỉ đạo của ông Thomson ở Sài Gòn chúng mình rằng 
những rối loạn ở Cao Miên là do hai ông Phụ chính xúi giục bọn ấy 
gây rối", 


Những hoạt động chống Pháp ở trong và ngoài nước nói trên, 
người Pháp chỉ quy cho vị Phụ chính thứ nhất là ông Nguyễn Văn 
Tường mới có óc tổ chức, sự khôn khéo và có nhiều cơ mưu. Họ thấy 
hối hận khi đã nhận ra một thực tế không thể cưỡng lại được, họ cảm 
thấy: Nhu nhược uà khôi hài trước một u‡ Phụ chính tham lam uờ xảo 
quyệt mà ngay buổi đầu chỉ cần một tên cai uà bốn lính cũng loại bỏ 
được cho chúng ta. Một cuộc đảo chính như thế chỉ cách đây một năm 
khả dĩ có thể thực hiện được, rôi đây sẽ khó khăn”? 


Với những thông tin nói trên, rõ ràng hoạt động của phe chủ 
chiến không bị bó hẹp trong triểu đình Huế chỉ là cuộc đấu tranh 
nội bộ, tranh chấp trong hậu trường như nhiều người từng hiểu mà 
là một cuộc vận động đấu tranh chống Pháp rộng lớn khắp đất nước 
và cả nước ngoài mà linh hồn của các hoạt động này đứng đầu là 
đệ nhất Phụ chính Đại thân Nguyễn Văn Tường - người mà Pháp 
lo ngại nhất, một trở lực nguy hiểm đối với chính sách “bảo hộ” 
của Pháp. 


®,41! A. Delvaux, Sđd, tr. 65; Phan Khoang, Sđd, tr. 344. 
*° A. Delvaux, Sđd, tr. 66, 
** A, Delvaux, Sđd, tr. 70. 


327 


5. Nguyễn Văn Tường ở lại Huế sau sự kiện ngày 5-7-1885 
là sự đầu thú hay một sứ mạng khó khăn, phức tạp và nguy 
hiểm của triều đình Huế giao phó. 

Ngày 2-7-1885, tướng De Courcy mang theo 3 tiểu đoàn lính Phi, 
150 bộ binh, 2 tàu chiến. Vừa đặt chân đến Huế, De Courcy triệu tập 
ngay cuộc họp với các đại thần đầu triểu để trao hiệp ước 1884 vừa 
được Quốc hội Pháp thông qua, định ngày làm lễ ra mắt vua Hàm 
Nghi để y trao quốc thư của chính phủ Pháp. Nhân cuộc họp này để 
bắt Tôn Thất Thuyết. 


Biết trước âm mưu của Pháp, Tôn Thất Thuyết cáo bệnh không 
đến tòa Khâm sứ để dự họp. Vì thế, việc thương thuyết với De Courcy, 
Nguyễn Văn Tường phải đứng ra đảm nhận. 


Cuộc thương thuyết diễn ra hết sức căng thẳng nhất là vấn để 
nghi lễ tiếp kiến với vua Hàm Nghi của De Courey. Cả hai bên đều 
không nhân nhượng. De Courcy hậm hực đơn phương cắt đứt cuộc 
thương nghị và đòi khi nào chờ Tôn Thất Thuyết lành bệnh mới tiệp 
tục hội kiến. 

Qua tiếp xúc, Nguyễn Văn Tường biết rõ âm mưu của De Courey 
là bắt triểu đình Huế phải cung đốn tiền bạc, châu báu cho chúng. 
Nếu không được thỏa mãn chúng sẽ dùng võ lực để đánh chiếm mà 
trước hết là ngày 24 tháng Năm (6-7-1885) sẽ bắt Tôn Thất Thuyết. 


Nguyễn Văn Tường đến gặp Tôn Thất Thuyết và báo cho hay: 


Ba ngày thì phải đem qua. 
Không thì hai mươi bốn đáo gia bắt Ngài 
{ Và Thất thủ kinh đô) 

Để bày tô thiện chí, Tôn Thất Thuyết viết thư cho De Courcy sẽ 
từ chức Thượng thư bộ Binh và vị Thượng thư mới sẽ sang hội kiến ở 
Tòa Khâm. Nhưng De Courcy ngạo mạn không thèm trả lời. 

Trước tình thế cáp bách đó, Tôn Thất Thuyết quyết định tấn công 
quân Pháp mà không báo cho Nguyễn Văn Tường và đình thần biết, 
bản thân vua Hàm Nghỉ và Tam cung” cũng ngỡ ngàng trước quyết 
định của Tôn Thất Thuyết. Do đó Nguyễn Văn Tường tiếp tục đấu 
tranh bằng con đường thương nghị để trì hoãn và hạn chế cuộc đụng 
đầu tại Huế. 


* Tam cụng là ba vị: Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ (mẹ vua Tự Đức), Hoàng Thái hậu 
Thuận Hiếu vợ Tự Đức, bà Học Phi vợ thứ của Tự Đức (mẹ nuôi vua Kiến Phúc). 


328 


Có ý kiến cho rằng, Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã 
bàn mưu về cuộc tấn công quân Pháp trước ngày 24 tháng Năm âm 
lịch nhưng để phân công Nguyễn Văn Tường ở lại thương thuyết và 
đảm trách công việc của Triểu chính tại Huế một cách có hiệu quả, 
có sự trọn vẹn trong việc phân công “kẻ ở” và “người đi” sau khi 
Kinh thành Huế thất thủ, Nguyễn Văn Tường giả vờ như không 
biết kế hoạch tấn công quân Pháp của Tôn Thất Thuyết. Điều này 
cần có thêm tư liệu chứng mính để làm sáng tỏ hơn, vì sách Đại 
Nam thực lục có ghì: "Thuyết phân bổ xong, bèn ở lúc đầu cạnh tự 
(tức ngày 23) bắt đầu nổ súng ở đài Trấn Bình, tiếng kêu uang động. 
Khi ấy Văn Tường ở bộ Lại đang ngủ. Binh bộ thư Tham trí là Hoàng 
Hữu Thường nghe Hếng súng nổ, tức thì đến gö cửa bảo Văn Tường 
biết. Tường dậy, sợ nói: nguy rồi! Bèn uội ouàng mở tâu xin mở cửa 
Hiển Nhân uà cửa Đại Cung chạy uào Tả uu nhưng không biết làm 
thế nào), 

Nhưng nếu Tôn Thất Thuyết bàn với Nguyễn Văn Tường về cuộc 
tấn công này vẫn không lay chuyển được quyết tâm đánh Pháp của 
Tôn Thất Thuyết, mặc dù Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đều 
biết hậu quả sẽ bị thất bại và tang thương như thực tế đã xây ra. 


Trước sự bức hiếp của Pháp, Tôn Thất Thuyết bị bắt không tránh 
khỏi thân phận làm tù bính hoặc sẽ bị giết. Cảm bình quyển trong 
tay, không lš phải bó tay, một trận quyết tử là thượng sách của bậc 
anh hùng - Tôn Thất Thuyết đã lựa chọn một cách xứng đáng. 


Có ý kiến cho rằng, để khỏi lún sâu vào cuộc chiến tranh đang 
chuẩn bị dâng lên khắp cả nước, De Courcy đã cố tình khiêu khích 
Tôn Thất Thuyết - người nắm binh quyển của phe chủ chiến để ép 
Tôn Thất Thuyết vào thế “hành động non” để cuộc khởi nghĩa này 
nhanh chóng bị thất bại. Ý kiến này không đúng với mục tiêu từ đầu 
đến Huế của De Courcy là ổn định Bắc Kỳ và ngăn chặn triểu đình 
Huế đừng kích động và nuôi dưỡng các vụ bạo lực khác. Pháp cũng cần 
tôn tại một ông vua ở Huế để chúng thi hành chính sách bảo hộ qua 
hiệp ước 1884, rồi lấn lướt và khuất phục. Hậu quả của cuộc tấn công 
đêm 4-7-1885 quả là một bất ngờ lớn đối với Pháp. 


Việc Nguyễn Văn Tường ở lại Huế sáng ngày 5-7-1885 bị một số 
sử sách và đư luận cho là một sự quy hàng, là đầu thú, phản bội của 
Nguyễn Văn Tường. Đó là suy luận theo logie thông thường của tình 
huống sự kiện thất thủ kinh đó khi Tôn Thất Thuyết phò vua Hàm 


* Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thục lục, tập 36, Sảd, tr. 220. 


329 


Nghỉ “bôn tẩu” thì Nguyễn Văn Tường lại “đào tẩu” ra hợp tác với 
Pháp. Sử sách đã quy kết cho việc “ở lại” của Nguyễn Văn Tường đầu 
tiên là do bản cáo trạng buộc tội Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất 
Thuyết của Đồng Khánh trong bài dụ năm 1886. Một sự luận tội 
nghịch đảo theo quan điểm thống trị của thực đân Pháp như sau: 
“Tóm lại là do tự Nguyễn Văn Tường uà Lê Thuyết (Tôn Thất Thuyết 
bị đổi theo họ mẹ) lộng quyền giết uua này, lập uua khác, Hàm Nghỉ 
là công tử ở bên ngoài, chưa từng được giáo dục ở trong cung. Hai 
quyên thân ấy lên này đón lập, nhiều uiệc man muội, trước thì lợi uê 
dễ khống chế sau thì chỉ mưu cho bản thân, bỗng dưng gây hấn, 
nghiêng đổ tôn xã, bắt hiếp uua chạy đi; Nguyễn Văn Tường liên quỷ 
quyệt đem thân quay uê thú tội uới quan đô thống Đại Pháp, rồi đã bị 
tội lưu, Lê Thuyết thì sống một cách tạm bợ ở trong rừng. May mà 
nhờ nước Đại Pháp có lòng nhân thứ giúp ta chấn hưng được nước đã 
mốt, nối lại được thế đã đứt, nước nhờ đó mới còn "%5, 


Với bài dụ công bố rộng rãi này, cùng các dư luận có ác ý với 
Nguyễn Văn Tường nên các sử sách về sau phần lớn cho rằng Nguyễn 
Văn Tường đã ra đầu thú với Pháp. Nhưng sự thật không phải như 
những lời buộc tội nói trên, chúng ta căn cứ vào sử liệu đương thời để 
làm sáng tỏ vấn đề này. 


Theo sách Đại Nam thực lục, Đệ ngũ kỷ, tập 36, bộ sách được 
soạn dưới triều Thành Thái (1900), 15 năm sau khi xảy ra sự kiện 
đánh Pháp ở kinh đô Huế. Dù có nhiều hạn chế với quan điểm bảo 
hoàng và lệ thuộc thực dân, nhưng các sử gia triều Nguyễn đã nói rõ 
về việc ở lại của Nguyễn Văn Tường là do ý chỉ của bà Từ Dũ - người 
quyết định cao nhất của hoạt động cung đình dưới triểu Hàm Nghi 
như sau: Văn Tường tâu xin 0ua uà xa giá ba cung đi ra Khiêm cung 
tạm thời lánh loạn"Š. (Khi ấy Văn Tường đã uào bên của Tả Vụ, một 
lát xừu mở của Hòa Bình đến chỗ Thuyết điều khiển, nhìn trông biết 
là đã thất bại rỗi, lại uào Tủ Vu tâu xin Uuua xuất hành, trong 0ội 0ã 
chỉ soạn được cái ấn Ngụ Hiền Văn lý mật sót uà ốn hiếm hai quả uới 
hạng uàng bạc để đô đệ đem theo). Dùng Hữu quân Đô Thống Hồ Văn 
Hiển phù xe, giờ Thìn hôm ấy (khoảng 7- 8 giờ) bắt đầu từ cửa Tây 
Nam rơ. Văn Tường uông ý chỉ của Từ Dũ Thái Hoàng Thúi Hậu uà 


* Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đợi Nam thực lục, tập 37, Nxb Khoa học xã hội, 
1977, tr. 133. 

*® Như vậy, Nguyễn Văn Tường vào nhà thờ Kim Long để tìm cơ hội thương thuyết 
với Pháp thì Tôn Thất Thuyết đã đón Vua ra Quảng Trị trước. Do đó, không nên quy 
kết Nguyễn Văn Tường không xa giá đưa Vua ra quáng trị mà ở lại Huế . 


3530 


h¿u lại giảng hòa, túc thì đi tắt uào nhà thờ đạo Rìm Long. Thuyết ra 
sau gặp giá, bèn một mình hộ chuyển đi đến Trường Thị (ử xã La 
Chủ) nhôn kèm đi ra ngoài Bác”, 


Như vậy, Nguyễn Văn Tường ở lại là theo chỉ thị của bà Từ Dũ để 
làm nhiệm vụ giáng hòa, đó cũng là thế mạnh về ngoại giao của 
Nguyễn Văn Tường mà trong tình thế bức bách đó rất cần một người ở 
lại thương thuyết với Pháp để ổn định tình thế, hạn chế đổ máu, tang 
thương, bảo vệ cung điện, lăng miếu, xã tắc. Vai trò đó không ai có thể 
thay được Nguyễn Văn Tường - một con người qua thực tiễn đấu tranh 
đã tạo được nhiều thắng lợi trong mặt trận ngoại giao đối với Pháp. 


Trong bản tấu của Nguyễn Văn Tường gửi Tam cung (lúc đó ở 
Quảng Trị) cũng nói rõ lý do và sứ mạng ở lại Huế của ông: “Huống 
chí kinh thành, miếu điện, lịch đại sơn lăng, một buổi bỏ đi như 
không, lòng thân tử chịu sao được sự chua xót ấy nên thân phải tuân 
theo sắc uăn, đem thân lăn lộn nơi đây, cùng uới quan Pháp ởi lại, uì 
bản tâm của thân, nguyễn cùng uới xã tắc mốt còn, không dám lừa 
bỏ uậy ”%8, 


Tiếp đó, ngày 13-7-1885, cùng lúc ban dụ Cân vương, vua Hàm 
Nghi đã có dụ cho Nguyễn Văn Tường, nói rõ sứ mạng khó khăn, phức 
tạp và đề cao phẩm chất của Nguyễn Văn Tường, bài dụ có đoạn: “Nay 
đại thân Tôn Thất Thuyết cùng ta quanh quấn, còn ngươi là Phụ 
chính Đạt thân thì ở lịa mà thương đàm, kê ở người đi đều lấy lòng 
yêu nước lo dân làm căn bản. Trời đất cũng thực chứng giám, ngươi 
nên khéo để tấm thịnh tình của tiên hoàng đốt uới nước láng giêng rất 
có thủy chung uà cùng y giảng rõ uễ lý thế, cân nhắc uê lợi hại, hết 
lòng thỏa hiệp, phàm những khoản gì bách thiết, chung nhau bàn đổi, 
cốt khiến cho hơi nước như anh em, uinh nhục cùng quan hệ, uui Ïo 
cùng chung nhau mười phần chân thành, không còn dùng đến uy 
thuật. Lúc này ta mạnh cho hồi loan, trên để phụng dưỡng 3 cung, 
dưới để yên lòng thân dân, Khanh cùng uới Tôn Thất Thuyết trung 
trính chói lọi, muôn thuở cùng sảng, những phường nịnh từ gian phụ 
đều phải lặn hình dấu bóng. Nam triều ta há chẳng hân hạnh ư, nước 
Đại Pháp chắc cũng 0ui 0ê mà cùng giữ lấy cường thịnh uậy. Nếu 
không như thế thì miếu xã lăng tẩm uè các uương công không kịp đi 
theo ấy thì hết thầy ủy cho khanh...”®5, 


* Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 37, Sđd, tr, 221. 
*° Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 36, Sảd, tr. 224. 
3® Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 36, Sđd, tr. 225 - 296. 


331 


Cuối bài dụ vua Hàm Nghỉ có ghi bút: “Khơnh nên nghĩ cho kỹ 
nhé, có muốn nên tâu đối, thì gửi theo đường trạm chờ xét cũng chẳng 
hại gì”, 


Khi nhận được bài dụ này, chắc Nguyễn Văn Tường đã có bản 
tấu gửi đi theo đường trạm nên ngày 18-7-1885, vua Hàm Nghỉ lại 
có bài dụ cho hoàng tộc, có đoạn: “Nay đã có Phụ chính huôn thần 
là Nguyễn Khanh" ở lại giảng nói. Che chở nhiều uiệc, hơi được yên 
ổn, huân thôn tâm sự như thế, cáng đáng như thế, thực là đau khổ 
quá chừng. 


Nhân uột nước ta, những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không 
hơn được. Trầm cũng dụ cho đại thân ấy hết lòng bèn tính công việc, 
tâu chờ quyết định. Vương công đêu là cốt nhục chí thân, đều nên 
thương ta khổ tâm thể tất ta uô cùng. Phàm việc gì cùng uới Nguyễn 
Khunh châm chước thỏa đáng, cốt không trúi uới cương thường trời 
đất. Nên được nên bình trị lâu dài uới quốc gia, ngõ hồu để được tiếng 
thơm muôn đời, thế lò lành lắm, tốt lắm. Trời đất đài lâu, gặp nhau 
có hẹn. Nước nhà suy thịnh, gặp hội đổi thay, càng nên trận trọng di 
dưỡng, để yên tấm lòng xa của người tuổi trẻ. Còn ra sẽ ủy cho 
Nguyễn Khanh sẽ 0ì ý thân điều đình cho thỏa đáng, uụ được như 
thường. Phàm người họ ta cần tin lời ta nhé...” 


Sau khi trở lại Huế, bà Từ Dũ cũng có bài dụ, có đoạn nhắc đến 
Nguyễn Văn Tường: “trong khi uội uẽ, Phụ chính Đại thân Nguyễn 
Văn Tường tức thì đem lão cung 0à xe 0ua ra thành tạm lánh. Ta 
nhân dặn thâm đợi thân ấy rằng: Lui cùng với quan Pháp mè bàn 
tính; may được nghe lời uề sớm tan quân"5Š . 


Rõ ràng việc Nguyễn Văn Tường ở lại Huế là một sứ mạng nguy 
hiểm, phức tạp được vua Hàm Nghi và Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ là 
hai người chịu trách nhiệm tối cao của triêu đình Huế hồi bấy giờ giao 
phó. Đó cũng là một sách lược chính trị tích cực “Chia tách tiểu đình” 
trong một tình thế nguy nan chưa từng có, với một hy vọng bảo tổn 
được kinh đô, tôn miếu, xã tắc và khôi phục chủ quyền của đất nước. 


Nguyễn Nhược Thị Bích, tác giả tập Hạnh thục ca, đương thời là 
bí thư cho bà Từ Dũ cũng viết từ câu 631 - 635: 


5° Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 36, Sảd, tr. 226. 

®! Tức Nguyễn Văn Tường. 

5? Quốc sử quán triều Nguyễn, Đợi Nơm thực lục, tập 36, Sảd, tr. 227 - 228. 
%2 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 36, Sđd, tr. 320. 


332 


Thấy người trước đón lên đường 

Gửi rằng có Nguyễn Văn Tường chực đây 
Phán rằng: “Sự đã dường này 

Người tua ở lại ngõ này xử phân 
Vâng lời Tường mới lui chân 

Tác giả khuyết danh trong Dậu Tuất niên gian phong hóa kỷ sự?! 
lại cho rằng, việc đánh Pháp đêm 4-7-1885 là có sự bàn bạc giữa 
Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết và có sự phân công giữa hai 
người; nếu như việc đánh Pháp không thành, Nguyễn Văn Tường sẽ 
giả vờ đầu thú ở lại Huế làm kế hoãn binh để nuôi chí phòng xa; điều 
đó đã được thể hiện trong những câu thơ thừ ð3 - 59 như sau: 

Thuyết Tường sinh sự sự sanh 

Đem Hàm Nghi trốn bên hành Khiêm Lăng 
Cùng nhau bàn bạc rứa răng 

Thuyết đi hộ giá Tường băng uê đầu 
Khéo làm chước nhiệm mưu sâu 

Pháp quan mắc mớp tưởng đâu nhiệt tình 
Vốn. là cái cớ hưỡn bình. 

Đại loạn năm Ất Đệu của một tác giả khuyết đanh cũng đánh giá 

cao kế sách “đào ngũ' của Nguyễn Văn Tường để đánh lừa De Courcy: 
Ai ngờ bia làm 0iệc bậy quá to 
Bỗng chốc dĩ đào uì thượng sách 
Toàn nghe nói tưởng Tường kim thạch 
Mù nổi cơn giận Thuyết lôi đình `5. 

Vẻ kế hoãn binh này, Nguyễn Văn Tường ở lại như là một mục 
tiêu chấp nhận sự hy sinh để cản lực cuộc truy đuổi vua Hàm Nghi 
cũng được Nguyễn Văn Tường trình bày trong bức thư gửi ông nguyên 
soái Pháp ở Tahiti: 


“Bất ngờ 2 giờ đêm hôm ấy, trong thành nghe tiếng súng, Thiểm 
liền phái người đến bộ Binh, thì Tôn Thất Thuyết cùng gia quyến đã 
di đâu từ bao giờ. Túc thì Thiểm cùng đình thân uào nội tâu, Hoàng 
để sắc: Không biết uì sao mù có tiếng súng uùò cũng không thấy œì tâu 
báo cho ngài biết. Lúc hai bên giao chiến, điện đài sụp đổ, thế rất 


' In trong tập Tỉnh hoa công giáo ái quốc Việt Nam của Lam Giang, Võ Ngọc Nhã, 
Đặng Đức Tuấn, tác giả tự xuất bản, Sài Gòn, 1970, tr, 516. 
55 Tình hoa Công giáo ái quốc Việt Nam, Tìđd, tr. 478. 


333 


kinh nguy. Thiểm cùng đình thân tâu cùng hoàng thượng, Tù Dũ 
Thái hậu, Hoàng Thái hậu ouà Hoàng thứ phi xin ra ngoài thành ủy 
cho quan hậu hộ giá lên chùa Thiên Mụ tạm trú. Còn Thiểm lập tức 
lên Giám mục Lộc (Caspar) tại nhà thờ xã Kim Long, nhờ Giám mục 
biết thứ nói uới Tòa rằng uiệc ấy do Tôn Thất Thuyết làm quấy chớ 
Thiểm uà đình thân bổn quốc không có gì khác. Xin quan Toàèn quyền 
oà quan Khảm sứ châm chước thế nào để bảo tổn sự hòa hảo trước. 
Khi 7 giờ sáng mượn người đem thơ đến Sứ quán, Thiểm ở lại nhờ thờ 
để đợi. Vì đó là hai bên đang bắn nhau nên đến 12 giờ trưa thơ ấy. 
mới đến Sứ quán. Đến 3 giờ chiêu mới được phúc thơ của quan Khám 
sứ nói rằng nên rước Hoàng đế uê sẽ được hoàn hảo như cũ, không có 
ngại gì..."5S, 


Gia phả họ Nguyễn Văn Tường cũng cho biết: “Lúc nửa đêm 22-5, 
ông Tôn Thất Thuyết không thương nghị uới ông trước đêm quân lính 
tấn công quân Pháp. Mờ sáng quân Pháp phản công, quân ta thất 
trận, ông liên uào thành nội tâu uới uua Hàm Nghỉ cùng tam cung 
lánh ra ngoài thành lên Kừmn Long. Bà Tù Dũ ra lệnh cho ông phải 
trở uê kinh điêu đình uới người Pháp để cho nhân đân uà xõ tắc được 
yên ổn. (Việc này trong bài Hạnh thục ca của Nguyễn Nhược Thị có 
ghỉL rõ). 

Vâng lệnh ông trở lui uờ đến nhờ ông cố đạo Lộc can thiệp uới 
nguyên soái Pháp thì được nguyên soái Pháp phúc đáp: Nếu rước 0uuø 
Hàm Nghỉ uê triều thì hai nước sẽ được hòa hảo như cũ. Ông đích 
thân đến Tòa khâm thương nghị rồi lên chùa Thiên Mụ thì 0uua tà 
tam cung đã được ông Tôn Thất Thuyết phò ra Quảng Trị rồi”. 


Với những tư liệu minh chứng này, Nguyễn Văn Tường không 
những được minh oan về tội “đầu thú, quy hành” mà ông vẫn được 
xem như một trong những nhân vật hoạt động yêu nước tích cực nhất 
cho đến thời điểm xảy ra cuộc tập kích quân Pháp đêm 4-7-1885 ở 
Kinh thành Huế. 


6. Bỉ kịch yêu nước của Nguyễn Văn Tường (từ ngày 5-7- 
188ð -1886). 


Cuộc đụng đầu lịch sử Việt - Pháp đêm 4 rạng ngày 5 tháng 7- 
1885 ở kinh đô Huế đã đưa Triểu đình Huế và đất nước vào một vòng 
xoáy hiểm nguy dẫn đến sự phân hóa rã rời trong nội bộ giai cấp 


®° Trích trong Lô giang tiểu sử của Nguyễn Văn Mại, bản dịch Nguyễn Huy Xước, 
bản ronéo, Huế, 1961, tr. 40, 41. 


334 


thống trị. Hai người cẩm đâu phái chủ chiến, Tôn Thất Thuyết bỏ 
kinh thành đưa vua Hàm Nghỉ ra vùng kháng chiến để có danh nghĩa 
“phát động Cần vương”, Nguyễn Văn Tường ở lại Huế để tiếp tục đấu 
tranh ngoại giao nhằm hạn chế những tổn thất sau cuộc chiến nổ ra 
mà kế địch đã hoàn toàn thắng thế. Một vua Hàm Nghị, linh hồn của 
cuộc đấu tranh chống Pháp đã bỏ kinh thành theo kháng chiến và 
một vua Đông Khánh là anh ruột của Hàm Nghi được đưa lên ngôi để 
tiếp tay cho Pháp, chống lại Hàm Nghi và các cuộc khởi nghĩa của 
nhân dân. Thực đân Pháp đã nắm toàn bộ quyển điều hành Triểu 
đình Đồng Khánh. 


Nguyễn Văn Tường đã ở vào thế hiểm nghèo nhất của giai đoạn 
lịch sử ngắn ngủi đó. 

Theo bài dụ cho Nguyễn Văn Tường ngày 13-7-1885, vua Hàm 
Nghi nói rõ: 

- Ngươi là Phụ chánh Đại thần ở lại mà thương đàm. 

- Lấy lòng yêu nước lo dân làm căn bản. 


- Tôn miếu, xã tắc, lăng tẩm và các Vương công không kịp đi hết 
thảy đều giao cho Nguyễn Văn Tường. 


Vua Hàm Nghi dụ cho Hoàng tộc ngày 18-7-19885 cũng nhắc 
những nhiệm vụ trên cho Nguyễn Văn Tường. 


Như vậy, ít ra là sau gần nửa tháng khi nổ ra cuộc tấn công quân 
Pháp ở kinh đô Huế, Nguyễn Văn Tường vẫn giữ chức Phụ chính 
Triều đình Hàm Nghi lo việc ngoại giao với Pháp và quản lý kinh đô 
Huế. Với nhiệm vụ trên, Nguyễn Văn Tường đã làm được gì cho nhà 
Nguyễn và đất nước: 


1- Sự ở lại Huế của Nguyễn Văn Tường sáng ngày 5-7-1885 trở 
thành mục tiêu thu hút sự chú ý của Pháp và đổi từ biện pháp đấu 
tranh vũ trang qua sách lược thương thuyết để có thời gian “trì hoãn” 
cho vua Hàm Nghỉ lên đường lánh nạn an toàn. 


2- Cuộc chiến tạm dừng và hạn chế được sự tổn thất ở kinh 
đô Huế. 

3- Ổn định tình thế, giữ được an toàn cung điện, lăng miếu, xã 
tắc, hoàng tộc. 


4- Theo một số tư liệu đương thời, Nguyễn Văn Tường vẫn liên lạc 
với Tôn Thất Thuyết có sự phối hợp đấu tranh giữa đàm phán và vũ 
trang với Pháp. 


335 


Mặt khác sự có mặt của Nguyễn Văn Tường ở Huế và vai trò của 
ông đã gây trở ngại cho công cuộc đấu tranh chống Pháp của dân tộc: 


1- Nguyễn Văn Tường là gương mặt tích cực hoạt động trong phái 
chủ chiến, nhưng do không được bàn bạc và phân công với Tôn Thất 
Thuyết trong đêm 4-7-1885 nên ông đã không theo Tôn Thất Thuyết 
để phò vua Hàm Nghi tiếp tục chống Pháp đã làm phân hóa lực lượng 
kháng Pháp ở trong triều đình Huế. Ở lại Huế, Nguyễn Văn Tường đã 
theo lệnh Pháp tìm cách đón bà Từ Dũ trở về Huế, lực lượng kháng 
chiến lại bị suy yếu hơn, bà Từ Dũ trở thành người tiếp tay cho Pháp 
để chúng thực hiện các mục tiêu cai trị ở kinh đô Huế”. 


2- Nhiều tài liệu cho biết Nguyễn Văn Tường đã viết thư cho các 
địa phương đi tìm vua Hàm Nghi để rước về kinh theo yêu cầu của 
Pháp, mặt khác ông đã tổ chức lực lượng đuổi bắt vua Hàm Nghi và 
lên án Tôn Thất Thuyết”Š. 


Trong thời gian 2 tháng ở Huế, Nguyễn Văn Tường bị kiểm soát 
hết sức nghiêm ngặt bởi đại úy Schmitz, sau đó là Phó công sứ 
Hamelin, có một toán lính Pháp canh giữ. Khâm sứ De Champeaux 
được chỉ định làm Thượng thư bộ Binh sung Cơ mật viện đại thần, 
Nguyễn Hữu Độ - tay sai đắc lực của Pháp được triệu về Huế sung vào 
Hội đông Cơ mật. Trong hoàn cảnh bị kiểm soát và theo dõi như vậy, 
rõ ràng Nguyễn Văn Tường không dễ dàng gì hoạt động cho phong 
trào Cần vương, cũng như thực hiện đầy đủ chỉ dụ của vua Hàm Nghi. 


Người Pháp đã lợi dụng uy thế của Nguyễn Văn Tường để ổn định 
tình hình, kêu gọi vua Hàm Nghỉ trở về kinh đô, Nguyễn Văn Tường 
trở thành một thủ pháp đắc lợi cho Pháp trong giai đoạn đầu khi 
chúng chiếm được kinh đô mà không có vua, không có triều đình, 
không còn cơ sở để chúng thực hiện chính sách bảo hộ. Còn Nguyễn 
Văn Tường đã quá tin vào khả năng ngoại giao của mình và sự thiện 
chí của Pháp mong xoay chuyển tình thế để có lợi cho Triểu đình và 
đất nước là ảo tưởng. Khi chủ quyển không còn, đấu tranh vũ trang 
yếu ớt thì khả năng đàm phán sẽ không có hiệu quả. Nguyễn Văn 
Tường dù tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là bi kịch đáng thương của thời 
cuộc để cho kẻ thù lợi dụng mà thôi. Nguyễn Văn Tường bị quản lý 
ở tòa Thương Bạc nhưng thực chất là thân phận của một tù nhân 


5 Thực ra, ngày 9-7-1885, lúc Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghỉ lên Tân Sở, bà 
Từ Dũ đòi trở về Huế. Vua Hàm Nghỉ phải từ biệt tam cung rồi lên đường. 

®8 Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 36, Sảd, tr. 285; A. Delvaux, 
Sảd, tr. 77. 


386 


với nhiều kẻ thù hàng ngày phải đối mặt: thực dân Pháp, Hoàng 
thân theo Pháp, Nguyễn Hữu Độ và các đại thần tay sai vốn có hận 
thù với Nguyễn Văn Tường... thì sớm muộn Nguyễn Văn Tường cũng 
bị giết hoặc bị án lưu đày và số phận của ông, bi kịch nhà yêu nước 
Nguyễn Văn Tường không vượt qua được hoàn cảnh và nghịch lý 
cuộc đời. 


Tác giả Phan Khoang có nêu một chỉ tiết: ngày 6-7-1885, khi Tôn 
Thất Thuyết phò vua Hàm Nghi ra đến Quảng Trị thì nghe tin 
Nguyễn Văn Tường ra đầu thú với Pháp. Trước mặt vua Hàm Nghị, 
Tôn Thất Thuyết sai một gia nhân về Huế để đốt nhà riêng của 
Tường, nhà ở trong kinh thành gần cửa Đông Ba bị đốt ngày 24- 
7-18859, 


Chi tiết trên chúng tôi chưa có đủ tư liệu để kiểm chứng, nhưng 
rõ ràng, hành động này của Tôn Thất Thuyết nếu có là không phản 
ánh đúng tính thần bài dụ của vua Hàm Nghỉ gửi cho Nguyễn Văn 
Tường ngày 13-7 như đã nêu. Và quả là nhà Nguyễn Văn Tường bị 
đốt vào ngày 24-7-1885, khi đó Tôn Thất Thuyết đã đưa vua Hàm 
Nghi lên tận biên giới Việt - Lào? Nếu nhà Nguyễn Văn Tường bị đốt 
có thể là một đòn li gián của Pháp đối với Tôn Thất Thuyết và 
Nguyễn Văn Tường vì lúc đó Pháp đã kiểm soát toàn bộ Kinh thành 
Huế, cũng có tiể là do những mâu thuẫn, hận thù vốn có trước đây 
đối với Nguyễn Văn Tường trong nội bộ của triểu đình Huế nên đã 
gây ra. 


Không thể đưa vua Hàm Nghỉ trở lại Huế, phong trào Cần vương 
lại nổ ra khắp nơi gây cho Pháp nhiều khó khăn. Nguyễn Văn Tường 
quả là không đáp ứng được yêu cầu của Pháp, ngày 6-9-1885, đúng 2 
tháng sau khi cam kết với tướng De Coucry, số phận Nguyễn Văn 
Tường đã bị quyết định bởi bản án bị lưu đày. 


Sách Đại Nam thực lục ghi lại như sau: 


-ŠỖ Đô thống Pháp là Côraxi (tức De Coucry) bắt Thái phó Cổn 
chánh điện đại học sĩ lãnh Lợi bộ Thượng thư sung Cơ một uiện đại 
thân Kỳ uï Quận công là Nguyễn Văn Tường xuống tàu thủy chạy đi 
Gia Định. Cứ theo lời cáo thị của Khâm sứ Tham bô (De ChampeauA) 
nói: Văn Tường từng đã chống cự nước ấy (Pháp) nhiêu năm. Từ khi 
cùng uới Tôn Thất Thuyết sung làm Phụ chính, chỉn lại đổng suất 
quan quôn nổi dậy, công kích quan bùnh nước ấy (Pháp) oà Văn Tường 


8° Phan Khoang, Sđd, tr. 353. 


337 


do đô thống ấy xin cho 2 tháng Ìo uiệc nước cùng Bắc Rỳ cũng được 
bình yên uô sự. Đến ngày 27 tháng ấy hết hạn mà các tỉnh Tủ hỳ phía 
Nam có nhiều nơi nổi quân chém chết dân giáo. Đến đây Đô thống 
định án bết tội lưuệt. 


Tướng De Courcy - người quyết định số phận Nguyễn Văn Tường 
quả quyết cho rằng: Ông Tường luôn luôn liên lạc uới Tôn Thất 
Thuyết uà nhúng tay uào mọi âm mưu lột đổS), 


Hoạt động của Nguyễn Văn Tường còn được Puginer viết: Vưa 
Hàm Nghi đi theo Thuyết còn Phụ chính Tường ở lại uẫn giữ nguyên 
chức tước uà sơu một thời gian trá hàng lại tiếp tục có những hoạt 
động đối kháng. Chính theo lệnh của y mò khoảng 30 ngàn giáo dân 
đã bị hại trong uòng 2 tháng uà hơn 1 ngàn người khác cũng chịu 
chung số phận do các quan lại thị hành lệnh trên. 


Như vậy chúng ta hiểu được phần nào trong thời gian 2 tháng 
Nguyễn Văn Tường ở lại Huế và số phận của ông đã bị quyết định. 


Nguyễn Văn Tường cùng Tôn Thất Đính (74 tuổi - thân sinh của 
Tôn Thất Thuyết) và Phạm Thận Duật (Thượng thư bộ Hộ, Cơ mật 
viện Đại thần, bị bắt ở Quảng Trị) đều bị kết án đày đi Côn Đảo. Khi 
lên tàu ra Côn Đảo, tướng De Courcy có kèm theo mật hàm gửi cho 
chúa đảo là Caffort với lời dặn: Tâm quan trọng chính trị của những 
tù nhân này đòi hỏi phúi được giám sát hết sức nghiêm ngặt uới bất 
cứ giá nào". 

Khi bị đi đày, Nguyễn Văn Tường bị Pháp đổ thuốc độc vào miệng 
rụng hết cả răng”!. 


Ở Côn Lôn 6 tháng, đến tháng 2-1886, Nguyễn Văn Tường, Tôn 
Thất Đính, Phạm Thận Duật bị đưa lên tàu đế chuyển đi đày tại 
đảo Tahiti (thuộc địa của Pháp ở nam Thái Bình Dương). Nguyễn 
Văn Tường sống ð tháng ở Tahiti trong những nổi dần vặt, đau đớn 
và cô đơn với một kỳ vọng không thành, ông đã trút hơi thở cuối 


®° Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 36, Sảa, tr. 241. 

®' A. Delvaux, Sđd, tr. 80. 

®“ Dẫn lại: Nguyễn Văn Kiệm, Cuộc kháng chiến chống Pháp tiếp tục của nhà nước 
phong kiến Việt Nam những năm 80 của thế kỷ XIX, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nhóm 
chủ chiến trong Triều đình Huế uà Nguyễn Văn Tường, Sđủ, tr. 14. 

®* Cận Đảo, Ký sự uà tư liệu. Ban liền lạc tù chính trị, Sở Văn hóa - Thông tin, Nxb 
Trẻ Tp. Hồ Chí Minh, 1998, tr. 85. 

®4 Cận Đảo, Ký sự uà tư liệu, Sảd, tr. 85. 

S5 Trên đường đi Phạm Thận Duật bị chết, Pháp đã vứt xác xuống biển. 


338 


cùng lúc 4 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 1886 do bệnh ưng thư 
cổ họng. 


Thi hài của Nguyễn Văn Tường được đặt trong một quan tài bằng 
kẽm để trong một hầm mộ. Ngày 9 tháng 12 năm 1886, Pháp cho 
chuyển thi hài ông đưa về nước. Tôn Thất Đính người gần gũi bên ông 
trong năm tháng cuối đời, đã tổ chức khâm liệm lúc ông qua đời được 
tháp tùng đưa thi hài Nguyễn Văn Tường về quê. 


Có tài liệu cho rằng: Khi quan tài về đến Thuận An, vua Thành 
Thái nói với các quan rằng: Nên đem gộy sắt đánh lên quan tài đứa 
phản phúc ấy”. 

Sự việc này không đứng với sự thật lịch sử và tư liệu sưu tâm ở 
địa phương: Gia phả họ Nguyễn Văn cho biết: Định Hợi niên Pháp 
quốc phái bình thuyền tải quan cửu hồi quán, lăng mộ tại bổn xã 
Hồng Điền xú, sổ niên hậu tái cát táng Š. 

Như vậy, Nguyễn Văn Tường mất ngày 30-7-1886 đến ngày 9-12- 
1886 (Bính Tuất), quan tài được đưa về nước. Đến năm Đỉnh Dậu 
(1887), quan tài chuyển về đến quê nhà. Còn Thành Thái, con của Dục 
Đức bị Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết phế bó, lên ngôi vua 
vào đầu năm 1889, hai năm sau khi thi hài Nguyễn Văn Tường được 
đưa về quê, như vậy giả thuyết này hoàn toàn không có căn cứ. 


Hậu duệ của Nguyễn Văn Tường ở làng An Cư cho biết: Do nghỉ 
ngờ nên vài năm sau con cháu Nguyễn Văn Tường đã tổ chức cất bốc 
để biết đích thực người thân ở trong quan tài. Hòm kẽm được mở ra, 
hài cốt Nguyễn Văn Tường vẫn còn nguyên vẹn được chuyển vào một 
hòm gỗ thực hiện đúng nghi thức cải táng của gia đình. Lăng mộ 
Nguyễn Văn Tường ở cánh đồng xứ Hồng Điền, làng An Cư được xây 
dựng từ cuối thế kỷ XIX, đến nay cơ bản vẫn được bảo tổn. 


Nguyễn Văn Tường là nhân vật lớn của đất nước vào thế kỷ XIX, 
là đại quan đầu tiên trong triểu đình Huế bị kết án tù, đày qua đảo 
Tahiti, chết ở xứ người, rồi đưa về quê an táng. Ông yên nghỉ ở quê 


°® Bác sĩ Bùi Minh Đức trong bài viết: Một bệnh nhân tại mũi họng, đăng trên báo 
Y tế nguyệt san, bộ VIII, số 2 tháng 2-2000, tr. 15 - 19. Căn cứ vào các tư liệu để lại, 
nhất là bác sĩ đã theo đõi Nguyễn Văn Tường, tác giả cho rằng: trước và sau ngày khởi 
nghĩa ở kinh đô Huế, Nguyễn Văn Tường đã bị bệnh ung thư cổ họng hành hạ và ông 
chết sau 1 năm kinh đô Huế thất thủ. 

# Đào Trinh Nhất, Phan Đình Phùng uà Việt sử giai thoại, Nxb Văn học, Hà Nội, 
2000, tr. õ7, 6ð. Trên đường đi, Phạm Thận Duật bị chết, Pháp vứt xác xuống biển. 

®# Gia phả, tờ 13. 


339 


nhà đã được gần 120 năm, nhưng hậu thế nhận diện về sự nghiệp của 
ông vẫn chưa tỏ tường, lời bình phẩm về ông đến nay vẫn chưa dứt. 
Bài viết này chỉ mong đóng góp một phần nhỏ hiểu biết về ông, một 
tài năng lớn, một nhà ngoại giao hàng đâu của nước ta dưới triểu 
Nguyễn, sống và xây đựng sự nghiệp ở một giai đoạn chênh vênh nhất 
của lịch sử, ông đã vượt qua và giành những thắng lợi lớn. Nhưng cuối 
cùng ông lại sai lâm khi chọn một điểm rơi đúng vào lúc lưới bẫy của 
kế thù đang giăng ra. Tài năng của ông, sự nghiệp của ông, bỗng chốc 
bị thui chột, song bản án mà kẻ thù dưới triểu vua Đồng Khánh đã 
giành cho ông cùng những nhà yêu nước tiêu biểu khác (Tôn Thất 
Thuyết, Trần Xuân Soạn, Tôn Thất Đính, Phạm Thận Duật) cũng 
phần nào giải tỏa được những gì về một tấm lòng yêu nước, thương 
dân mà ông đã gửi lại cho hậu thế bằng bài thơ Giới triêu, trong đó có 
hai câu cuối phản ánh nỗi niểm của ông, về một hoài bão đở dang, 
một tài năng bất lực trước thời cuộc, nhưng cả cuộc đời ông vẫn một 
mực yêu nước, trung vua và lấy dân làm trọng. 


340 


LUẬN VỀ CHỖ ĐỨNG VÀ SỰ CHÍNH DANH 
CỦA NGUYÊN VĂN TƯỜNG SAU NGÀY 
THẤT THỦ KINH ĐÔ HUẾ 5-7-1885 

NGUYÊN QUANG TRUNG TIẾN 


trọng ở Việt Nam vào nửa sau thế kỷ XIX. Tuy nhiên, cuộc đời 

và sự nghiệp của nhân vật này lại chứa đựng khá nhiều uẩấn 
khúc rất khó nhận diện, vì thế mãi đến hôm nay người đời vẫn chưa 
có được một sự đồng nhất khi buộc phải đánh giá về ông. 


Trong số những khúc mắc về Nguyễn Văn Tường, công việc mà 
ông đã đảm nhận với thực dân Pháp sau ngày thất thủ kinh đô Huế 5- 
7-1885 được xem là mấu chốt để định hình cho một cách nhìn toàn 
điện công lao của ông đối với đất nước. 


Từ trước đến nay, do dựa vào những nguồn tư liệu khác nhau, 
quan niệm và cách đặt vấn để khác nhau, tiêu chí dùng để đánh giá 
cũng không như nhau... nên kết luận về Nguyễn Văn Tường của các sử 
gia, các nhà nghiên cứu và người đời nói chung đã không giống nhau. 
Người thì bảo ông là kế nhút nhát, không đám chiến đấu đến cùng, 
theo chủ nghĩa cơ hội, phản bội đất nước; người khác lại cho rằng ông 
vì dân vì nước nhận nhiệm vụ của Tam cung' giao phó ở lại để thương 
thảo với Pháp, nhằm cứu văn đại cuộc của quốc gia; thậm chí có ý 
kiến cho rằng có thể việc Tôn Thất Thuyết ra đi còn Nguyễn Văn 
Tường ở lại là một sự sắp đặt từ trước của phái chủ chiến, ngõ hầu vớt 
vát tình thế cho triểu đình Huế một khi biện pháp quân sự cứng rắn 
bị thất bại... 


Vậy Nguyễn Văn Tường quay trở về Huế là để theo ai, vì ai? Phải 
chăng ông vẻ là để quy hàng thực dân Pháp? Để cứu vãn thế nguy cho 
triểu đình Huế và quốc gia dân tộc? Hay chỉ là vì quyển lợi ích kỷ của 


E | guyễn Văn Tường là một trong những nhân vật lịch sử quan 


' Tam cung là ba bà gồm Thái hoàng Thái hậu Từ Dù - mẹ vua Tự Đức, Trang Ý 
Hoàng thái hậu - vợ chính vua Tự Đức, Hoàng thái phi bay còn gọi là bà Học phi - vợ 
thứ vua Tự Đức. 


341 


bản thân? Để giải quyết rạch ròi về vấn để này, bắt buộc chúng ta 
phải xem xét chỗ đứng của Nguyễn Văn Tường là ở đâu, khi ông quyết 
định đấn thân vào việc giải quyết hậu quả cuộc tấn công quân Pháp ở 
Kinh thành Huế. 


Qua nhiều nguồn tư liệu chính thức và trung gian mà đến nay 
chúng ta có được, cũng như kết cục bi đát của bản thân Nguyễn Văn 
Tường, có thể khẳng định một cách đứt khoát rằng hành động quay 
trở về Huế của ông không hề xuất phát từ động cơ ích kỷ cá nhân. 
Nguyễn Văn Tường đã không bán mình cho thực dân Pháp để mưu lợi, 
bằng không thì ông đã không gánh lấy bản án lưu đày biệt xứ, mà 
cùng với Nguyễn Hữu Độ hợp nên một "cặp bài trùng" sau ngày Kinh 
đô thất thủ, trở thành tay sai đắc lực cho thực dân Pháp Œ) 


Khả năng đâu hàng thực dân Pháp của Nguyễn Văn Tường cũng 
là không có thực, bởi quá khứ của ông là cả một bể dày hành vi yêu 
nước chống Pháp không ai có thể phủ nhận, và trước mắt ông là cá 
con đường kháng chiến thênh thang của phái chủ chiến mà vua Hàm 
Nghi vừa mới mở ra. Ông không hề phải gánh chịu một áp lực đe dọa 
trực tiếp nào từ phía thực dân Pháp khi quyết định quay về Huế, trái 
lại đó là một lựa chọn hết sức nguy hiểm mà ông cũng thừa biết kẻ 
thù khó có thể bỏ qua quá khứ chống Pháp của mình. 


Bằng thái độ và công việc mà Nguyễn Văn Tường đã thể hiện sau 
thời gian "hợp tác" với thực dân Pháp tại Huế, đặc biệt là bản án lưu 
đày mà chúng đã đành cho ông, có thể nhận thấy rõ Nguyễn Văn 
Tường đã không đứng trong trận tuyến với quân thù. Mặc dù từng ký 
tên vào bản tuyên cáo chung Pháp - Nam lên án những người đánh 
Pháp, và cam kết trong thời hạn hai tháng sẽ rước vua Hàm Nghỉ về 
ổn định tình hình ở Huế; nhưng Nguyễn Văn Tường đã hành xử với tư 
cách người đại điện của vương triều Nguyễn hơn là thân phận của một 
kể tay sai. Dụng ý của Nguyễn Văn Tường là muốn khôi phục tình thế 
của triều đình Huế như trước ngày 5-7-1885, hoặc chí ít vẫn còn quyển 
tự quyết những công việc mang tính nội bộ, chứ khôn, phải là một 
triểu đình lệ thuộc hoàn toàn vào thực dân Pháp. Ý ẩn. đó và vai trò 
đối lập của Nguyễn Văn Tường là nguyên nhân sâu xa tạo nên sự bất 
bình để rồi phải quay trở ra Bắc của Nguyễn Hữu Độ, còn thực dân 
Pháp thì không thể chấp nhận sự tổn tại tiếp tục của ông trong triều 
đình bù nhìn tay sai ở Huế. 


Như vậy, việc hợp tác của Nguyễn Văn Tường với thực dân Pháp 
sau ngày Kinh đô Huế thất thủ không đồng nghĩa với sự hèn nhát, ích 
kỷ hay phản bội, bởi chỗ đứng của ông vẫn không ở về phía kẻ thù, 


342 


mà mang tính đối lập rất rõ. Trong mọi nỗ lực cứu nước của đân tộc ta 
lúc bấy giờ, Nguyễn Văn Tường đã chọn lấy một con đường nhằm cứu 
văn thế nguy của vương triểu và sự tổn vong của quốc gia theo cách 
nghĩ của riêng mình. Cách làm này rất dề dẫn đến sự ngộ nhận cho 
người đương thời lẫn cả hậu thế, nhưng xét cho cùng, chỗ đứng của 
Nguyễn Văn Tường vẫn ở về phía những người Việt Nam chống Pháp, 
vẫn ở về phía đân tộc để chống lại kẻ thù dân tộc. Kết cục bi thẩm 
của cá nhân ông cũng giống với kết cục mà thực đân Pháp đã đành 
cho biết bao người Việt Nam yêu nước khác. 


Tuy nhiên, dấu Nguyễn Văn Tường đứng về phía dân tộc để chống 
lại thực đân Pháp, nhưng những việc mà ông đã làm trong hai tháng 
cộng tác với kẻ thù liệu có chính đanh? 


Nhiều người trước đây đã từng cho rằng Nguyễn Văn Tường vì 
hèn nhát không đám đi theo kháng chiến nên giữa đường lén trốn về 
đầu thú với Pháp. Để rồi sau đó lại mượn danh nghĩa Tam cung nhằm 
che đậy cho hành vi bội phản của mình. 


Ngày nay, qua nhiều nguồn tư liệu khác nhau, đặc biệt là bộ biên 
niên sử "Đợi Nam thực lục" của triều Nguyễn”, có thể xác định rõ việc 
quay trở lại Huế của Nguyễn Văn Tường là do ông tuân theo chỉ dụ 
của bà Thái hoàng Thái hậu Từ Dù. Ông đã trở về để hành xử việc 
nước theo mệnh lệnh của "cấp trên", chứ không phải là sự tự quyết 
của bản thân. Nói cách khác, Nguyễn Văn Tường có một thế đứng 
“chính đáng" và "hợp pháp" trước khi bắt tay vào việc cộng tác với kẻ 
thù, mà mục tiêu là để đấu tranh với Pháp nhằm bảo vệ và đòi hỏi 
những quyền lợi cho vương triều. 


Từ thế đứng "hợp pháp" của Nguyễn Văn Tường do phải nhận 
mệnh lệnh của Tam cung quay trở về cộng tác với Pháp, nhiều người 
đã ra sức biện hộ và ca ngợi sự hy sinh của ông là nhằm vớt vát phần 
nào lợi ích của vương triều và đất nước. 

Nguyễn Văn Tường có nhận mệnh lệnh của bà Từ Dũ hay không 
khi trở về bợp tác với Pháp không còn là vấn để phải bàn cãi, vì sự 
thật cũng đã phơi bày; song vấn đề đặt ra ở đây là mệnh lệnh của bà 
Từ Dũ có thực sự "chính danh" hay không? 

Những ai có quan tâm ít nhiều đến triều Nguyễn cũng đều biết 
rằng bà Từ Dũ giữ một vai trò khá lớn trong nội cung của vương triểu 


? Quốc sử quán triều Nguyễn, Đợi Na: thực lục, bản dịch của Viện Sử học, 38 tập, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1963 - 1978. 


343 


này kế từ thời vua Tự Đức. Ngay cả lúc vua Tự Đức đã mất, quyển 
bính trong triểu thuộc về phái chủ chiến do Tôn Thất Thuyết và 
Nguyễn Văn Tường nắm giữ, những cuộc lật đổ ngôi vua của phái chủ 
chiến rốt cuộc cũng đều phải thông qua sự tán đồng của bà. Ngoài sự 
kiện lật đổ Ưng Chân (Dục Đức), các việc tôn lập rồi phế bỏ vua Hiệp 
Hòa, lập vua Kiến Phúc và vua Hàm Nghỉ, Tôn Thất Thuyết cùng 
Nguyễn Văn Tường đều phải xin ý chỉ của bà Từ Dũ. Tất cả những 
điểu đó cho thấy bà Từ Dũ giữ một vị trí tối cao trong tôn tỉ trật tự 
của vương triều”. 


Căn cứ vào vai trò tối cao của bà Từ Dũ trong hoàng cung triểu 
Nguyễn, chúng ta có thể lý giải và thông cảm được cho Nguyễn Văn 
Tường khi ông quyết định thực thi mệnh lệnh của bà giao phó. Vả lại, 
công việc mà ông nhận lệnh để thi hành cũng phù hợp ít nhiều với 
cách suy nghĩ và giải pháp cứu nước mà ông theo đuổi. Sự suy diễn 
nẩy đã được kiểm chứng bằng thực tế là ông Nguyễn Văn Tường 
. không đồng tình với cuộc tấn công quân Pháp của Tôn Thất Thuyết 
hôm 5-7-1885, và ông trở thành người ngoài cuộc trong sự biến Kinh 
thành Huế. Nguyễn Văn Tường đã hành động đúng với tư thế của một 
bể tôi trước ý muốn của một Thái hoàng thái hậu đây uy quyển và 
đáng kính. Đấy cũng chính là chỗ dựa tính thân vững chắc giúp 
Nguyễn Văn Tường đủ nghị lực quyết định việc quay trở lại Huế để 
thương thảo và hợp lực ổn định triều chính cùng với kẻ thù. 


Trái ngược với Nguyễn Văn Tường, từ khi rời khỏi Kinh thành 
Huế Tôn Thất Thuyết không còn xem bà Từ Dũ là hiện thân tối cao 
của quốc gia đân tộc. Bằng chứng là trong cuộc họp ở hành cung Quảng 
Trị chiều 8-7-1885 Tôn Thất Thuyết quyết định để Tam cung ở lại, và 
chỉ có vua Hàm Nghỉ là người tiếp tục ra đi xướng nghĩa Cần vương, 
tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài và cam go chống lại thực dân Pháp. 


Giữa vua Hàm Nghi và bà Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ, Nguyễn 
Văn Tường đã chọn con đường chấp hành mệnh lệnh của bà Từ Dũ để 
gây dựng một triểu đình chịu sự kiểm soát của người Pháp. Còn Tôn 
Thất Thuyết lại chọn cho mình công việc phụng sự cuộc chiến đấu 
giành độc lập của dân tộc dưới danh nghĩa phò vua Hàm Nghỉ. 

Với lời kêu gọi của Cần vương, vua Hàm Nghi đáp ứng đúng 
nguyện vọng chung của dân tộc, nên đã nhận được sự đồng tình ủng 


? Dĩ nhiên hành động của Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường trong việc phế 
lập mới mang tính quyết định, còn việc xin ý chỉ của bà Từ Dũ chỉ là nhằm tạo sự 
chính thống cho người được đưa lên ngôi. 


344 


hộ của đại đa số sĩ phu và nhân dân cả nước, đấy nên làn sóng đấu 
tranh chống Pháp rộng khắp. Nhà vua đỡ fạo được sự chính danh 
trước quốc gia dân tộc, và Tôn Thất Thuyết có được sự chính danh 
cho rnình. 


Còn Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ thì chấp nhận sống trong vòng 
cương tỏa của thực dân Pháp, tiếp tay với Pháp và những chỉ dụ kêu 
gọi vua Hàm Nghi cùng những người kháng chiến trở về, không ủng 
hộ cuộc đấu tranh vũ trang được xem là nguyện vọng chung của dân 
tộc lúc bấy giờ. Bà Từ Dũ đã không giữ được sự chính danh trước quốc 
gia dân tộc, và Nguyễn Văn Tường đã không có được sự chính danh 
cho mình. 


Do không có được sự chính danh, nên khó có thể thừa nhận 
Nguyễn Văn Tường sau ngày 5-7-1885 đã góp tiếp công lao đối với đất 
nước. Đó là chưa nói đến những hệ quả từ công việc mà Nguyễn Văn 
Tường đảm nhận trong hai tháng cộng tác với thực dân Pháp đã gây 
di hại thế nào đến phong trào chung của dân tộc. Ông đã góp phần 
không nhỏ trong việc gây xao động lòng quân (dù ông không muốn 
thế) khi quay trở về hợp tác với Pháp; ông đã vô tình tiếp tay giúp 
Pháp nhanh chóng ổn định tình thế tại Huế và vượt qua cơn khủng 
hoảng "vô chính phủ” của triều đình bù nhìn sau sự kiện 5-7-1885; ông 
cũng là người đảm nhận nhiệm vụ tổ chức chính cho sự ra đời của 
chính quyền lâm thời Thọ Xuân Vương Miên Định, kể cả việc đưa Ứng 
Kỳ lên ngôi trở thành vua Đồng Khánh... 


Nhìn chung, khi đánh giá về Nguyễn Văn Tường một cách khách 
quan dựa trên quan điểm lịch sử dân tộc đúng đắn, phải thừa nhận 
ông đã có nhiều cống hiến to lớn cho lợi ích của quốc gia dân tộc trong 
gần trọn vẹn cuộc đời. Đó là cái đáng quý và đáng được lịch sử thừa 
nhận, được nhân đân ghi nhớ mãi mãi. Bên cạnh đó, ông cũng có một 
số hạn chế không thể vượt qua, nhất là quãng thời gian hai tháng sau 
sự biến Kinh thành Huế. 


Trong hai tháng hợp tác với thực dân Pháp, Nguyễn Văn Tường 
đã vô tình biến thành rào cản của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc 
của nhân dân Việt Nam, là hình ảnh trái ngược của khí thế rực lửa 
của ngọn cờ Cần vương được nhen nhóm đưới đanh nghĩa Hàm Nghi. 
Nếu kế hoạch đưa vua Hàm Nghi trở về Huế trong vòng hai tháng mà 
Nguyễn Văn Tường cam kết với thực dân Pháp thực hiện thành công, 
thì lịch sử Việt Nam ngày nay không thể ghi tên Hàm Nghỉ với tư 
cách là một ông vua kháng chiến hào hùng của dân tộc (!) 


345 


Dĩ nhiên, những hạn chế mà Nguyễn Văn Tường đã vấp phải cần 
có được sự cảm thông của hậu thế. Ông vẫn là người yêu nước chống 
Pháp, nhưng đến đoạn cuối cuộc đời, trong bối cảnh vận mệnh dân tộc 
đang nguy kịch, vẫn không thoát ra khỏi sự bế tắc về những đạo lý 
của Nho gia. Vua ở đâu và nước ở đâu? Đó là bài toán mà ông không 
dám thay đổi cách giải, để rồi vẫn nhắm mắt đưa chân, và nhường lại 
cho đời sau phán xét mình bằng hai câu thơ: 


"Thị phi nhiên phó thiên thu luận 
Xã tốc quân 0uương thục trọng khinh" 


Hạn chế của Nguyễn Văn Tường biểu hiện sự bế tắc chung trong 
đường hướng cứu nước của giai cấp phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ 
XIX. Con đường mà ông lựa chọn tuy không phải là một giải pháp 
truyền thống quen thuộc của dân tộc, song không hẻ mang động cơ 
chống lại dân tộc, mà chỉ là sự thể hiện hoài bão cứu nước theo cách 
nghĩ mơ hề đây bế tắc của nhiều quan lại và sĩ phu phong kiến Việt 
Nam cuối thế kỷ XIX. 


Những hạn chế của Nguyễn Văn Tường nếu được hiểu theo khía 
cạnh tâm lý và nhận thức cá nhân thì đáng thương hơn là đáng trách. 
Nhưng lịch sử vẫn buộc phải có cách đánh giá riêng của nó, nếu không 
thì lịch sứ sẽ không còn lịch sử! 


346 


CÔNG - TỘI, VỊ TRÍ CỦA NGUYÊN VĂN 
TƯỜNG TRONG NHÓM CHỦ CHIẾN 
Ở TRIÊU ĐÌNH HUẾ NỬA SAU THỂ KÝ XIX 


HÃN NGUYÊN NGUYỄN NHÃ 


một "sế phận oan nghiệt" tiêu biểu của lịch sử Việt Nam ở thế 

kỷ XIX. Cả hai người đều nhận "cái chết vì nước". Phan Thanh 
Giản đã uống thuốc độc mà chết, còn Nguyễn Văn Tường thì bị chết 
khi bị kẻ thù bắt đi lưu đày biệt xứ, qua Côn Lôn rồi Tabiti! 


([ ùng với Phan Thanh Giản, Nguyễn Văn Tường đều phải chịu 


Cái số phận oan nghiệt tiêu biểu ấy chính là lấy cái "chết vì nước" 
mà người đời vẫn không tha, vẫn kết tội đầu hàng, làm mất thành, 
mất đất hay đầu thú địch! 


Có phải con đường đi tới thắng lợi thì không sao, mà thua thì 
phải như thế? 


Phan Thanh Giản theo con đường hòa thủ làm chiến lược giữ 
nước, lấy chữ hòa để tổn tại và phát triển. Nguyễn Văn Tường theo 
con đường chiến thủ làm chiến lược, lấy chữ hòa làm chiến thuật, như 
trong bản tấu đệ trình nhà vua năm Tự Đức thứ 21 (1868) "Chiến rồi 
mới thủ được, thủ rồi mới có thể hòa được... Hòa để mưu giữ, giữ để 
mưu chiến mới hợp cơ nghi...". 


Cả hai đều thất bại, đều ở trong thế thua toàn cục của triều đình 
Huết Trách nhiệm của triểu đình Huế là làm mất nước, không xoay 
chuyển được tình thế thua! Ấy vậy mà chính triều đình Huế vẫn xứ tội 
Phan Thanh Giản phải chịu trách nhiệm làm mất thành, mất đất! 
Người đương thời còn phê phán "Phan Lâm mãi quốc"! Còn triều đình 
Huế đưới thời vua Đồng Khánh đã đầu hàng giặc mà vẫn kết tội 
Nguyễn Văn Tường là quyền thần, mà người đương thời phê phán 
Nguyễn Văn Tường là đầu thú giặc! Đến cái tên có tội tình đâu, ấy 
vậy mà Nguyễn Văn Tường ngay từ thuở học trò mà cũng bị triểu đình 
bắt tội đi tù 7 năm chỉ vì đám dùng tên Nguyễn Phước (Tường) để dự 
kỳ thi Hương! 


347 


Trên căn bản dân tộc, loại bỏ tình cảm yêu ghét cá nhân, lịch sử 
có thể công nhận Nguyễn Văn Tường cũng như Phan Thanh Giản là 
những liệt sĩ, chết uì nước. Kê thù của đân tộc Việt Nam là thực đân 
Pháp đã gián tiếp hay trực tiếp gây ra cái chết bi đát của hai người 
này. Truyền thống dân tộc cho phép hậu thế, người đời sau hơn một 
trăm năm phải tôn thờ những liệt sĩ chết vì nước! Cái chết vì nước 
của những liệt sĩ này là tấm gương sáng về lòng hy sinh cho hậu thế 
noi theo! 


Triểu đình Huế đứng đầu là vua Tự Đức phải chịu trách nhiệm về 
việc mất nước, song không bán nước! Triểu đình Huế từ thời vua Đồng 
Khánh đã đầu hàng thực dân Pháp, song có những ông vua yêu nước 
như Thành Thái, Duy Tân, không cam chịu làm bù nhìn cho Pháp nên 
bị Pháp cho đi đày biệt xứ! Hàm Nghi là ông vua anh hùng triểu 
Nguyễn đã sa cơ bị giặc bắt và cho đi đày. Ông đã giữ trọn khí tiết, 
cũng là tấm gương sáng cho muôn đời sau. 


Đánh giá một nhân vật lịch sử tất nhiên phải xét đến hoàn cảnh 
lịch sử cũng như trong quá trình hoạt động của nhân vật lịch sử như 
Nguyễn Văn Tường. 


1- Nguyễn Văn Tường là nhân uột hàng đầu trong oiệc hình 
thành nhóm chủ chiến trong triêu đình Huế. 


Những nhà chép sử nước ta thường xếp Nguyễn Văn Tường là 
nhân vật thứ hai trong nhóm chủ chiến ở triểu đình Huế, sau khi vua 
Tự Đức mất. Bởi Tôn Thất Thuyết là tướng võ, nên phải là linh hồn 
của nhóm chủ chiến. Sự xếp thứ tự như thế cũng hợp lý. Song nếu 
phân tích thực tế lịch sử lúc bấy giờ, người thực sự phế truất vua Hiệp 
Hòa để từ đó hình thành nhóm chủ chiến, không ai khác hơn là 
Nguyễn Văn Tường. Chính những người viết sử trong Đại Nam thực 
lục chính biên (quyển XLXV) đã xếp Nguyễn Văn Tường lên hàng đầu 
khi viết: 

“Ngày Định Sửu, Nguyễn Văn Tường cùng Tôn Thất Thuyết phế 
vua và giết đi. Giết luôn cả đại thần Trần Tiễn Thành, lập công tử thứ 


ba lên làm vua", 


3- Nguyễn Văn Tường là đâu não của các kế hoạch chuẩn bị cho 
cuộc chiến đấu lâu dài chống thực dân Pháp của nhóm chủ chiến 
trong triêu đình Huế. 


L Đại Nam thực lục chính biên, tập XXXV, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, 
tr. 255. 


348 


Quá trình hoạt động của Nguyễn Văn Tường trước khi nhóm chủ 
chiến ra đời là bằng chứng về con người cụ thể, về tính cách và nhân 
cách của Nguyễn Văn Tường. 


Ông có tài thao lược, hành trình làm quan của ông minh chứng 
"eon người có tầm nhìn xa trông rộng". Kế hoạch khẩn hoang ở Cam 
Lộ của ông đã thành công khiến dân sở tại lập miếu thờ. Hỏi chống 
bọn giặc Khách ở Bắc Kỳ, ông làm Tán tương quân vụ, lo mưu kế cho 
Tổng đốc Sơn Hưng Tuyên. Sau đó được vua Tự Đức tin cậy giao cho lo 
về ngoại giao thương thuyết với Pháp, kể thù là Rheinart đã nhận xét: 
"Sau khi trở thành đứng đầu phe cứng rắn, chính Tường đã xúi Tự 
Đức coi thường Hiệp ước năm 1874, do đó làm cho mối quan hệ Việt - 
Pháp bị suy thoái đần'?. 


Trong thư của Champeaux, đại điện của Pháp ở Huế gửi thư cho 
Thống đốc Nam Kỳ ngày 6-2-1881, đã viết: "Quan Thương Bạc 
(Nguyễn Văn Tường) vẫn còn là Thượng thư bộ Hộ, thứ trưởng (sie) Cơ 
Mật viện. Với tư cách sau, ông vẫn còn có thể chống đối chúng ta. 
Muốn thoát nạn, ta cần phải đập ông tan tành ở cả phía ấy'3, 


Chính ông là một trong những người được vua Tự Đức tin cậy 
trông coi xây dựng Tân Sở đề phòng khi có biến. 


Để có thể hiểu rõ về ông, chúng ta nghiên cứu kỹ các bản tấu của 
ông gửi cho vua Tự Đức trong tập Bốc Kỳ tấu nghị, Nam Kỳ tấu nghị, 
hơn ai hết, ông hiểu rõ về bản chất kẻ thù, khi ông viết: 


- "Mọi rợ là mối lo, từ xưa đã có, nhưng mọi rợ nào như người 
Phú" (Tấu 22-3 Mậu Thìn, 1868). 


- "Người Tây xảo trá trăm mối, việc nghe đoán cũng phải thận 
trọng" (Tấu 6-2 Mậu Thìn, 1868). 


- "Đánh thì việc đó đã qua, không đám nói lại. Hòa thì nay không 
có gì trông cậy"... 


? Lưu trữ AOH Aix, Amiraux 12940, Rheinart gửi Thống đốc Nam Kỳ, Huế ngày 30- 
11-1881. Xem: Yoshiharu Tsuboï, Nước Đại Nam đối diện ouới Pháp oè Trung Hoa, Ban 
Khoa học xã hội Thành ủy, Tp. Hồ Chí Minh, 1990, tr. 270. 

* Yoshiharu Tsubơi, Sđd, tr. 270, 

* Tập bản sao châu bản của con cháu Nguyễn Văn Tường có 6 tập với 700 chữ Hán 
gồm: Bắc Kỳ tấu nghị, Nam Kỳ tấu nghị và tập văn bản của Nguyễn Văn Tường gửi cho 
Pháp... 

Xem Trần Viết Ngạc, Nguyễn Nhã: Châu bản uễ Nguyễn Văn Tường, Hội nghị 
Khoa học lịch sử năm 1991 về Nhám Chủ Chiến trong triêu đình Huế cuốt thế kỷ XIX, 
Khoa Sử trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hỗ Chí Minh, 1991, tr. 65 - 69. 


`849 


"Không lo bọn giặc ngang ngược, chí ìo ta không thể tự cường, 
không lo giặc tham tàn, chỉ lo là không thể tự giữ. 


Kinh sư là đất căn ban, đồn lũy đã vững chưa? Chi quân, lòng dân 
đã được khích lệ chăng? Tỉnh Bình Thuận đường xung yếu, các tỉnh 
khác cũng có hải phận. Binh lính làm thế nào để sinh và đủ? Hào 
mục, sĩ, dân làm thế nào cho chuyên luyện? Nơi nào hiểm yếu cần 
phải giữ, phép phòng thủ nào tất vững?" (Tấu 27-10 Giáp Tuất)”. 


Với nhân thân của öng Nguyễn Văn Tường như trên, hản chúng 
ta tin ông đóng vai trò quan trọng cho kế hoạch chuẩn bị cho cuộc 
chiến đấu lâu dài chống Pháp của nhóm chủ chiến trong triểu đình Huế. 


Trước hết những chủ trương của nhóm chủ chiến được triển khai 
như sau: 


- Tiếp tục củng cố Tân Sở mà trước đây Nguyễn Văn Tường đảm 
trách, xây dựng sơn phòng Dương Yên ở Quảng Nam. Tích trữ lương 
thực và khí giới. củng cố hệ thống sơn phòng và thượng đạo phòng khi 
có biến. 

- Bổ sung các quan phụ trách sơn phòng, khi hữu sự sẽ là người 
chỉ huy cuộc kháng chiến. 


- Xây dựng chính sách đối với đồng bào dân tộc để làm chỗ dựa về 
sau, tuyến mộ từ đồng bào dân tộc ít người. 


- Mỡ các khoa thi Hương và thị Hội, kêu gọi nhân dân ta giúp 
nước (Nguyễn Thượng Hiền là người đự thi ân khoa năm 1885 bị bãi 
vì chiến biến 238 tháng Năm năm Ât Dậu). 


- Tăng cường chất lượng quân đội, lập quân Phấn NghĩaŠ. 


- "Việc lương đạo thù nhau, thần đã từng lấy làm lo. Đã cho đạo 
binh kinh lược đủ nhanh để trấn áp và tư cho các tỉnh bắt giữ, phủ dụ 
khiến cho cũng yên... (Tấu ngày 5-12 Quý Dậu). 


Chính những chủ trương trên của Nhóm chủ chiến đã mang "dấu 
ấn Nguyễn Văn Tường" là cơ sở cho phát triển của phong trào Cân 
vương sau biến cố 23-5 Ất Dậu (4-7-1885). 


Š Xem: Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Tường qua Châu bản triều Nguyễn, Kỷ yếu 
Hội nghị khoa học trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 1995, tr, 216. 

Ê Xem: Trần Viết Ngạc, Sự bình thành chủ trương uà hoạt động của nhóm chủ 
chiến trong triểu đình Huế uờ Tôn Thất Thuyết, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Nhóm chủ 
chiến trong triêu đình Huế cuối thế kỷ XIN, trường Cao đẳng Sư phạm Tp. Hỗ Chí 
Minh. 


350 


3- Nguyễn Văn Tường hoàn thành nhiệm oụ cho "Kế hoạch kê ở 
người đi cùng Ìo uiệc nước" uà “Kế hoạch bó thành" của Nhóm chủ chiến. 


Những sử quan viết Đại Nơm thực lục chính biên thời vua Đồng 
Khánh đệ Lục ký I, là những người không mấy thiện cảm với Nguyễn 
Văn Tường đã chép bức thư của vua Hàm Nghi gởi cho Nguyễn Văn 
Tường với nội dung rất đáng lưu ý như sau: 


“Nay đại thần Tôn Thất Thuyết cùng theo liên với ta, khanh là 
phụ chính đại thần vẫn lưu lại thương thuyết. Kẻ ở người đi đều một 
lòng tứu di, thực có Hoàng Thiên Hậu Thố xét soi. Khanh nên thể rõ 
cái thịnh tình của Tiên đế để giao thiệp với lân bang trước sau như 
một mà giảng rõ cho biết sự lợi hại của lý thế, quyền hành, hết lòng 
thương lượng cho thỏa đáng, phầm mọi điều khoán bức hiếp phải cộng 
đồng châm chước thay đổi lại...". 


Cũng sách Đại Nam thực lục chính biên kế trên còn chép bức thư 
của vua Hàm Nghi gởi cho các hoàng thân quốc thích: 


"Nay đã có phụ chính huân thần Nguyễn Khanh (Nguyễn Văn 
Tường) ở lại giảng giải, nghe đâu cũng được nhiều việc. Mọi sự hơi 
được yên ổn. Huân thần tâm sự như thế, cáng đáng như thế, thực là 
rất lấy làm khổ tâm, nhân vật nước Nam ta từ xưa trung nghĩa cũng 
khó bơn được...". 


Những sử quan thời Đồng Khánh, chép nội dung trên, nếu không 
phải muốn chép một sự thực lịch sử thì ít ra cũng muốn nói một điều 
rằng sự nghỉ ngờ của người Pháp về Nguyễn Văn Tường không thật 
lòng với Pháp là đúng sự thực! Và cũng đúng như lời lẽ trong bức thư 
kể trên của vua Hàm Nghi là "Ké ở người đi cùng một lòng ưu di của 
Uuùa với nước". Công việc khó khăn này chỉ có “Hoàng Thiên Hậu Thổ" 
chứng giám cho, chứ người đời làm sao hiểu thấu cho được! Bởi rõ 
ràng Nguyễn Văn Tường đầu thú cơ mà! Vua Hàm Nghi còn thấu rõ sự 
khổ tâm của Nguyễn Văn Tường mà đánh giá rằng nhân vật nước 
Nam từ xưa trung nghĩa cũng khó hơn thế được! 


Trung nghĩa với vua, với nước, hy sinh mạng sống của mình, chết 
trong tay của kẻ thù thì xưa nay đúng là có nhiều, song có ai hơn khi 
chết vì nước như vậy rồi mà vẫn cam nhận là kẻ đầu thú! 


Sự thật lịch sử đã rành rành khi Đại Nam thực lục đệ Ngũ kỷ đã 
viết rất rõ: "Nguyễn Văn Tường đã được lệnh của bà Từ Dũ ở lại để 
thương thuyết với người Pháp và cũng được vua Hàm Nghi xác nhận 
rằng Nguyễn Văn Tường đã làm được nhiều việc". 


Những người lãnh đạo trong Nhóm chủ chiến cũng thừa biết rằng 
với tình trạng những hoàng thân quốc thích đứng đầu là Tam cung rất 
có uy tín đối với triều đình thời bấy giờ, đễ gì chịu bổ nơi nhung lụa, 
kinh thành hoa lệ, chịu bổ nơi tôn miếu, xã tắc. Đối với họ nhất là 
Tam cung thì việc bảo vệ sự toàn vẹn của tôn miếu là sứ mạng ưu tiên 
trên hết. Chính vì vậy mà những người lãnh đạo Nhóm chủ chiến 
phải có "kế bỏ thành" bằng cách bất thần phản kích địch ngay ở kinh 
thành vào ban đêm. Đúng như đự kiến, không ai bảo ai, mọi người đã 
tháo chạy, bỏ thành lên phía Quảng Trị. Song nơi tỉnh thành nhỏ bé 
như tỉnh thành Quảng Trị làm sao có sức dung chứa toàn bộ những 
người đã quen sống trong nhung lụa như vậy! Và để đánh lâu dài thì 
không thể kéo đông đảo những người như thế lên Tân Sở hay một nơi 
nào đó ở rừng sâu! Chính vì thế mà Tôn Thất Thuyết đã bí mật ra 
lệnh chỉ cho những người có khả năng chiến đấu rời khỏi tỉnh thành 
Quảng Trị. Và như thế vai trò "kẻ ở người đi" lại trở nên cần thiết, để 
ổn định tình hình, bảo vệ xã tắc tôn miếu, chấm dứt sự tàn phá của 
kẻ thù. Ngày nay Huế được thế giới công nhận là Di sản văn hóa thế 
giới là có sự góp công bảo vệ của nhiều người, trong đó khởi đâu phải 
kể đến Nguyễn Văn Tường, đã làm tròn kế hoạch bỏ thành và nhiệm 
vụ của kẻ ở, người đi như vụa Hàm Nghi đã minh xác. 


Để tròn nhiệm vụ vô cùng khó khăn đó để kẻ thù tin, tất Nguyễn 
Văn Tường phải nói như thế nào, chẳng hạn Nguyễn Văn Tường 
không được bàn tính về kế hoạch tấn kích đêm 23 tháng Năm năm Ất 
Dậu... Song đâu có giản đơn và kẻ thù đã nhận định ông Nguyễn Văn 
Tường là người "An Nam gian xảo nhất" cơ mà! Người đời khi ấy lại 
cũng theo luận điệu của kẻ thù mà cho những người cứng cỏi nhất 
trong Nhóm chú chiến, nhất quyết chống Pháp rằng: "Tường gian, 
Viêm láo, Khiêm khùng, Thuyết ngu"! 

Song lịch sử lại rất công minh, qua thời gian sẽ không bị lắm lẫn 
như người đương thời. Lịch sử chính là "Hoàng Thiên Hậu Thổ" soi 
xét cho tâm sự khổ đau của liệt sĩ yêu nước Nguyễn Văn Tường như 
lời trong thư vua Hàm Nghi đã gửi cho Nguyễn Văn Tường vậy! 


3ã2 


TÌM HIỂU THÊM VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG 
(1824 - 1886) 


TRẦN VIẾT NGẠC 


1. Nguyễn Phước Tường? 


Nguyễn Văn Tường sinh ngày 22 tháng Túm năm Giáp Thân, giờ 
Tuất (14-10-1824)" oà mất lúc 4 giờ 30 sáng ngày 30-7-1886 (29 tháng 
Sáu năm Bính Tuất)' tại thủ phủ Papeete, đảo Tahiti, thuộc quân đảo 
Polynesie thuộc Pháp ở Thái Bình Dương. 


Theo gia phả, cha ông tên là Nguyễn Văn Dậu, mẹ là bà Dương 
Thị Liên. Ông Dậu có 3 vợ (húy Liên, Cảnh và Vệ) đã sinh cho ông 12 
người con (6 trai, 6 gái). Nguyễn Văn Tường là con trưởng. Gia cảnh 
"hàn vi" là vì nhiều miệng ăn chứ chẳng phải là không có nhà cửa, 
ruộng đất. Có lẽ vì vậy mà trong 6 con trai chỉ có Nguyễn Văn Tường 
được ăn học đàng hoàng và đỗ đạt. 


Thuở nhỏ, cậu bé Tường thông minh, ham đọc sách, lớn lên nổi 
tiếng văn hay? 


* Theo Gia phổ họ Nguyễn Văn, nguyên bản chữ Hán, bản dịch của Trân Đại Vinh. 

! Công báo của các cơ sở thuộc Pháp ở cháu Đại Dương (dournal officiel des _ 
établissements Francais de Océanie) ngày 5-8-1886, trang 202, có đăng tin: 

"Nguyen Van Tuong, ex premier ministre du Royame đAnnam, arrivé à Tahiti en 
Février dernier à bord du Scorff, est décédé à Papeete le Vendredi 30 Juiilet 1886, à 4h 
30 du matin. Son corps, renfermé dans un quadruple crecueil, a été dédeposé provisoirement 
dans un caveau, en attendans qưon transporte à Hué". 

(Ông Nguyễn Văn Tường, nguyên là Thượng thư đầu triểu tủa vương quốc Annam, 
đến Tahiti vào tháng 2 vừa rổi bằng tàu Seorff, đã từ trần tại Papeete, ngày thứ Sáu 
30-7-1886 lúc 4 giờ rườởi sáng. Thì hài được liệm trong một quan tài bằng bốn lớp, được 
quàn tạm thời trong một hầm mộ chờ ngày đưa về Huế). 

Vậy là từ khi bị hí đày (Huế, 6-Ð-1885) ông đã qua khám lớn Sài Gòn, nhà ngục 
Côn Lôn trước khi đến Papeete vào tháng 2-1886. Ông sống ở đây khoảng 6 tháng. 

? Gia phả chép: "Công sinh nhi phong tư tú dị..." Ngài sinh ra phong tư đẹp đề khác 
thường. Một thuật sĩ người Tàu cho rằng tương lai rất quý và khuyên gia đình nên 
chăm lo học hành cho cậu bé. _ 


353 


Năm Thiệu Trị thứ hai (1842) Nguyễn Văn Tường lần đầu tiên đi 
thi Hương ở trường Thừa Thiên và đậu tú tài”. Khi duyệt danh sách 
các tân khoa tú tài, nhà vua phát hiện một thí sinh đã mang họ 
Hoàng tộc, đó là Nguyễn Phước Tường, nên giận giữ sai gạch bỏ tên 
trong số tú tài, dạy đổi tên làm Nguyễn Văn Tường và giao cho Viện 
Đô sát trị tội”. Vua lại dụ rằng: 


"Đức Thái tổ Gia Dụ Hoàng để ta (Nguyễn Hoùòng) gây dựng nước 
nhà, lấy Nguyễn Phúc làm họ nhà 0uua. Nhoảng niên hiệu Minh Mệnh 
lại có dụ nhắc lại Phòm người không phải họ 0ua mà dưới họ 
(Nguyễn) của mình mạo đặt chữ Phúc thì cho dùng chữ khác để thoy. 
Quan dân trong ngoòi, ai cũng đêu biết kính cẩn, biêng tránh. Văn 
Tường đã đi học, đi thì, không thể nói là không biết (Tôi nhấn 
mạnh - TVN) sao lại còn mạo đội họ uud? Quan tỉnh Quảng Trị 0ò 
học quan ở phủ, huyện sở tại xét hạch, thu quyển, cứ uiệc sắp xếp đưa 
đi, quan Quốc tử giám uà quan trường lại không một người nào hiểm 
điểm nêu ra, sao mà đui điếc cả một lũ đến thế! Bộ Lễ trước đây thu 
nhận danh sách (tân khoa tú tàu cũng bỏ qua không biết. Tết cả đều 
là sơ sót, giao cả cho (Viện Đô sái) nghị xử'Ê. 


Án xét xong vua Thiệu Trị lại giao cho đình thần bàn lại (). 
Tường bị tội đồ một năm, học quan ở tỉnh, phủ, huyện, quan ở Quốc tử 
giám, quan ở trường thi, bộ Lễ và Viện Đô sát đều bị phân biệt giáng, 
phạt. Cũng do vụ này, vua lại xuống dụ: "Từ nay phàm kẻ nào có ý 
lạm mạo họ 0ua, nếu hai chữ họ hay hai chữ tên mà phạm uèo đòng 
dõi thế hệ thuộc tôn thất chỉ gần thì chiếu theo luật "đại bất kính", xử 


# Gia phả chép nhẩầm là năm Thiệu Trị thứ 5. 

* Đậu thủ khoa khoa này là Phạm Phú Thứ, cử nhân Trần Đình Túc... 

Š Đại Nam thực lục chính biên, (ĐNTL) bản dịch, tập 24, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1971, tr. 165. 

® Đại Nam thực lục chính biên, Sảd, tr.165 - 166: Vua Thiệu Trị trong lời dụ rõ ràng 
cho là Nguyễn Văn Tường đã chủ ý lấy họ Nguyễn Phước để đi thi, Ngay trong danh 
sách thí sinh do huyện, phủ rồi tỉnh thiết lập và trên quyến nộp cho quan của Nguyễn 
Văn Tường đều đã ghi là Nguyễn Phước Tường (gia phả chỉ ghi là "Ngoài quyển thi để 
tên Nguyễn Phước Tường"). Nguyễn Văn Tường phải biết như thế là mạo nhận quốc 
tính và các, quan từ huyện, phủ đến tính, Quốc tứ giám, bộ Lễ đều phải biết rằng hành 
vi của Nguyễn Văn Tường là phạm tội cần phải ngăn chặn. Vậy tại sao Nguyễn Văn 
Tường vẫn làm? Vậy tại sao cả một loạt cơ quan từ dưới lên trên như vậy đã làm ngữ 
(hay bỏ sót)? hay họ biết mà không can thiệp vì tìn Nguyễn Văn Tường là con rơi của 
Thiệu Trị? Vì lẽ gì? Chúng ta biết rằng theo quy định thì trong kỳ thi Hương, số tú tài 
lấy đỗ chỉ gấp đôi số cử nhân. Khoa này, trường Thừa Thiên lấy đỗ 38 cứ nhân, vậy số 
tú tài là 76, một con số không phái là qua nhiều để tất cả quan ở trường thí, bộ Lễ bó 
sót một vi phạm quan trọng như vậy. (Đến năm Kiến Phúc nguyên niên (1884) mới có 
quy định một cử nhân lấy trúng ba tú tài. ĐNTL, tập 36, tr.96). 


354 


từ! Nếu xưng hô mà phạm đến tôn thất chỉ xa thì chiếu theo luật "con 
nuôi mọo tập ấm, phát đi sung quân ở nơi lam chướng... 


Xem như thế, đù thịnh nộ, phạt, giáng rất nhiều người liên quan, 
nhưng án dành cho Nguyễn Văn Tường xem ra cũng còn nhẹ. Ở đây 
cũng có một điểm mà Quốc sử quán không nói rõ là Viện Đô sát đã 
làm án như thế nào mà vua phải giao cho đình thần xét bàn lại và 
cuối cùng Viện Đô sát cũng bị giáng phạt? Viện Đô sát đã giải thích 
vụ mạo phạm họ vua như thế nào? Viện Đô sát đã phạt quá nhẹ tay 
hay quá nặng? Viện Đô sát đã xét trách nhiệm của các quan huyện, 
phủ, tỉnh sở tại, quan Quốc tử giám và trường thi, bộ Lễ như thế nào 
mà Vua phải đưa ra đình thần bàn lại? 


Xét gia phả, tôi được biết từ đời thứ nhất đến đời thứ sáu (ông 
Nguyễn Văn Dậu, thân sinh Nguyễn Văn Tường) không có ai có họ 
Nguyễn Phước. Đời thứ nhất, hai, ba, tư đều lót chữ Thế (Nguyễn Thế 
Tráng, Nguyễn Thế Toản, Nguyễn Thế Tá, Nguyễn Thế Trung). Đời 
thứ năm, thứ sáu lót chữ Văn. Một câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tường 
lại lấy tên Nguyễn Phước Tường để đi thi? . 


Bản án của Viện Đô sát không được ĐNTL ghi lại, lời bàn của 
đình thần chúng ta cũng không được rõ, lý đo vì sao vua Tự Đức giảm 
án và điều gì liên quan đến nhân thân Nguyễn Văn Tường mà vua Tự 
Đức cho là oái oăm, là chuyện bất bình thuở thiếu niên của Nguyễn 
Văn Tường. Đó là những đữ kiện giúp chúng ta trả lời câu hỏi trên. 
Tất cả đều không thể biết! Chính đương sự cũng không để lại một 
điều gì để ta có thể đoán định cụ thể. 


Hàng con cháu ông không ai chính thức bày tỏ nguyên nhân. Phải 
chăng là điểu khó nói? Chỉ biết trong lúc trò chuyện trong gia đình, 
người ta cho rằng sở dĩ ông lấy họ Nguyễn Phước để đi thi là vì ông là 
con rơi của Hoàng tứ Miên Tông (về sau là vua Thiệu Trị). 


7 ĐNTL đã không ghi phần án phạt còn lại là "chung thân bất đắc ứng thí" (suốt 
đời không được đi thi), cho nên mãi đến 8 năm sau (1850), Nguyễn Văn Tường, mới 
được vua Tự Đức xét cho đi thí lại. Trong nhiều bản tấu gửi lên vua Tự Đức, Nguyễn 
Văn Tường luôn nhắc lại ơn huệ to lớn đó: "Nhờ đại tạo tác thành may được dự hàng 
cống sĩ (năm Tự Đức thứ 3, đội ơn chuẩn cho thi lại, trúng được cử nhân)" (Nam Kỳ tấu 
nghị, bản tấu số 15). 

Trong một bản tấu khác (20-6 năm Tự Đức 26) vụa châu phê: 

"Vá mạng của người cũng oái oăm, mới vào thi thị đã khố, bể hoạn cũng chìm nổi, 
đáng thương thay!... Lại như ngươi lúc thiếu niên, có chuyện bất bình, do kêu được thì 
sáng tỏ, rồi sau thị thôi". 

Oái oăm? Vậy là không có tội? Chuyện bất bình lúc thiếu niên là gì? Phải chăng 
vua Tự Đức đã được "nghe kêu" và đã hiếu nổi khổ của Nguyễn Văn Tường? 


đ55 


Chắt của ông là giáo sư Tôn Thất Hào, trong bài tham luận 
"Chiêu tuyết kỳ vỹ Quận công Nguyễn Văn Tường" đã kể rằng: 


"Chúng tôi lớn lên có nghe bậc tôn trưởng trong đại gia đình đàm 
đạo trò chuyện với nhau. Từ những cái nghe ấy, riêng về Nguyễn Văn 
Tường, còn đọng lại sâu trong chúng tôi mấy điểm sau đây: 


- Cụ Tường là con rơi của vua Thiệu TrỊ.. nên không được mang 
họ Nguyễn Phước... được giữ nuôi ở nhà thường dân. Thiệu Trị biết rõ 
là con để của mình nên có gửi tiền cho ăn học. Khi nộp đơn đi thi 
hương, cụ Tường bỏ họ Nguyễn Văn bách tính, lấy họ vua, bị kết tội 
mạo nhận Hoàng tộc, không được lấy đỗ, chịu phạt đòn và bị cấm thi 
cử, vua Tự Đức biết rõ sự tình, cho đi thi. 


- Uất ức vì mình thuộc Hoàng tộc mà không được công nhận, cụ 
Tường chủ trương cho con cháu lấy vợ chồng người Hoàng tộc. Cho 
nên ông Tộ, trưởng nam của cụ Tường lấy công nữ Như Khuê (tức công 
chúa Đoan Thuận, chị của vua Kiến Phúc, thường gọi là bà Chúa Nhì). 
Cụ Tộ có một trai và bốn gái. Ông cá Nguyễn Trinh Châu lấy tôn nữ 
và bốn gái lấy bốn ông chồng Tôn thất... Trong đại gia đình thường 
có câu nói: "Cụ Quận (tức cụ Tường, tước Quận công) trả thù Hoàng 
tộc đấy!"Š. 


Nếu truyền thuyết trong đại gia đình họ Nguyễn là đúng sự thật, 
một sự thật không bao giờ có thể kiếm chứng, thì chúng ta có thể lý 
giải vụ án Nguyễn Phước. Tường. Khi ông Tường còn nhỏ và cho đến 
khi 17 tuổi nếu biết được mình là con rơi của Hoàng tử Miên Tông thì 
cũng đành an phận, ít ra ông cũng được giúp đỡ tài chính để ăn học. 
Còn tìm cách chứng mỉnh nguồn gốc Hoàng tộc của mình thì chẳng 
những không được thừa nhận mà còn rước họa vào thân. Nhưng từ khi 
vua Minh Mạng băng hà, Hoàng tử Miên Tông được chọn kế vị, thì 
Nguyễn Văn Tường đã nghĩ rằng thời cơ để bộc lộ nhân thân đã đến 
và địp thi hương là dịp tốt để tự giới thiệu một cách chính thức dòng 
đõi Hoàng tộc của mình. Việc phủ, huyện, tỉnh và các cơ quan trung 
ương không xem việc lấy tên Nguyễn Phước Tường là mạo nhận - chứ 
không phải sơ sót, không phát hiện - phải chăng họ cũng được nghe 
và nói đến rằng Tường là con rơi của Tường Khánh Công và được trợ 
cấp tiền bạc để ăn học nên đã không can thiệp. Không thế thì quả họ 


8 Kỷ yếu Hội nghị khoa học Mhóm chủ chiến trong triểu đình Huế uà Nguyễn Văn 
Tường, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 1996, tr, 88. Nếu truyền thuyết trên là đúng 
thì Miên Tông có con riêng lúc 18 tuổi và khi Thiệu Trị làm vua thì Nguyễn Văn Tường 
được 17 tuổi. Vua mất nắm 41 tuổi (1847) và có 54 con (29 hoàng tử, 25 hoàng nữ). 


356 


là "một lũ đui điếc" như lời trách mắng của vua Thiệu Trị. Cho dù thế 
nào đi nữa, thì vua Thiệu Trị lúc bấy giờ lên ngôi mới 36 tuổi, lên 
ngôi chưa được hai năm, chưa có thể thừa nhận một cách bị động và 
công khai rằng Nguyễn Văn Tường là giọt máu của mình. Phải chăng 
vua tổ ra giận đữ, giáng phạt các quan từ phủ, huyện, tỉnh sở tại đến 
các cơ quan ở Quốc Tứ Giám, Trường thi, bộ Lễ và cá Viện Đô sát... là 
để đư luận thôi bàn tán, đồng thời bác bỏ những lời đồn đại bất lợi 
cho uy tín của bậc đế vương? Viện Đô sát đã xét án như thế nào mà 
khiến vua phải đưa ra đình nghị vụ một cậu học trò mới 18 tuổi mạo 
nhận gốc tích? Và rồi sau đó tiếp tục ban bố thêm một đạo dụ răn đe 
những ai có hành vỉ tương tự sẽ lãnh án tử hình! 


Đặt ngược lại vấn để, nếu không phải là dòng dõi Hoàng tộc, thì 
Nguyễn Văn Tường cố tình mạo nhận để làm gì? Cái tội danh "Đại 
bất kính" với án tử hình sẽ giáng xuống sau cơn thịnh nộ của bậc chí 
tôn chứ đâu phải chỉ tội đồ một năm và suốt đời không được đi thi! 


May thay, vua Thiệu Trị đã mất năm sau đó (1847) ở tuổi 41. Và 
vua Tự Đức đã giảm án cho Nguyễn Văn Tường, thuận cho Nguyễn 
Văn Tường thi Hương và ông đã đỗ cử nhân vào tuổi 26. Thế là "ơn 
đại tạo tác thành" đã thay đổi số phận của Nguyễn Văn Tường. Từ 
đây "gió mây gặp hội '. 

Tám năm vận hạn (1842 - 1850) là thời gian để Nguyễn Văn 
Tường thuần dưỡng để chín chắn hơn, trưởng thành hơn, để với ơn tri 
ngộ, bắt đầu một sự nghiệp rỡ ràng từ một chức khiêm tốn Tri huyện 
Thành Hóa ở quê hương Quảng Trị. Nhưng trên tất cả là cuộc hội ngộ 
Vua - Tôi. Quan hệ giữa vua Tự Đức - Nguyễn Văn Tường, trên thực tế 
vượt xa quan hệ Vua - Tôi. Vua Tự Đức rất tin dùng Nguyễn Văn 
Tường, có thể bàn bạc với Nguyễn Văn Tường mọi băn khoăn, mọi suy 
nghĩ của mình. Ngược lại Nguyễn Văn Tường có thể nói thẳng với nhà 
vua những ý nghĩ của mình về việc và về người liên hệ đến vận mệnh 
đất nước mà không ngại vua sẽ bắt lỗi bất kính, là phạm thượng. Vua 
gọi cuộc gặp gỡ ấy là tri ngộ, tôi gọi đó là hạnh ngộ. 


2. Cuộc hội ngộ vua tôi. 
Có thể nói mốt quan hệ giữa vua Tự Đức và đại thần Nguyễn Văn 
Tường là mối quan hệ tri kỷ. 


* “Trộm nghĩ thần khí cục hèn mọn, nhà có hoang sơ, buổi đầu vì tội trừ tên, kế đến 
mang ơn dự thí, gió mây gặp hội, gỗ vông đã nẫu mà còn tiếng vang" (Nom Kỳ tấu 
nghị, bản tấu số 16). 


357 


Châu phê trên bản tấu để ngày 1-7 năm Tự Đức 21 (1868) của 
Nguyễn Văn Tường về tình hình lương dữu)9: 


"Chức tước của khanh là do ân mệnh. Là bởi nghĩ đến sự lo lắng 
ngày xưa siêng năng, lao nhọc, được ơn trì ngộ, chứ không phải tâm 
thường. Như ta từ khi lên ngôi đến nay, đối uới khanh chưa có mảẩy 
may gì ân huệ, đã tùng lấy nghĩa tình cảm đối đãi (Hình lễ tương đâu), 
mỗi khi có hỏi han gì, khanh thường cảm kích ứa nước mốt. Ta cho là 
ý chí cũng hợp nhau". 


Phải, vì là án £rì ngộ, vì là ý chí cùng hợp nhau nên vua Tự Đức 
căn đặn Nguyễn Văn Tường không được đắn đo, ngại ngùng khi phản 
ánh trung $hực tất cả những gì Nguyễn Văn Tường biết cho vua. 


"Khanh đã biết rõ cái gì đáng lo, cói gì chưa thì từ nay uê sau 
phàm sự gì nghe được khanh cứ giãi bày dâng lên. Điều gì đã biết thì. 
không gì không nói hết, như họ Lý, họ Tủng của nước Thanh uậy. 
Trâm uốn muốn nghe, không câu nệ là ở trong hay ở ngoài, đều nghe 
sự giải tỏ đầu đuôi, đến khi nào tạm thấy hiệu nghiệm thì đúng là 
khanh trên không phụ Thái tổ, giữa không phụ Trẫm, dưới không phụ 
thiên hạ. Có được bây tôi như thế, muôn đời đêu khen. Nếu nói trau 
chuốt suông, hoặc có máy may ẩn giấu, không chịu hết sức, hoặc uiệc 
gì hủ rồi nói sau, hoặc là lâu ngày mà chẳng thấy có chút hiệu 
nghiệm, thì đó là khanh đem tất cả điều khinh khỉ để tự khinh mình 
uậy, quyết không thể dung được trên đời!) 


Nguyễn Văn Tường chân thành đáp lại sự tin cậy của vua Tự Đức. 
Ông luôn bày tỏ tình ý thiết tha, sự hàm ân, lòng cảm thông sâu xa 
với vua về những lo buồn, ray rứt của nhà vua về việc nước và cả 
nỗi buồn riêng vì chưa có hoàng tử nối dõi. Ông hứa sẽ tận lực vì vua, 
VÌ nƯỚC: 


"Phận tuy nhỏ nhưng được ôn trí ngộ như thân cũng hiếm. Thân 
mỗi khi tự nghĩ đều thấy mình uô tài, mà sứ mệnh lại hỏng, sợ khó 
mò báo đáp cho xứng uới trọng trách. Cho nên từ khi giúp uiệc bình 
tào? cho đến lúc lạm dụ kinh doãn' nhiều phen muốn trần tình xin 
giữ dụng để may mà khỏi phụ ơn bạn. Rồi lần lượt được Hoàng 
thượng thúc tỉnh cân nhắc cho. Sấm sét hay mưa móc đều ngụ ý sinh 
thành. Thần như thế chỉ biết cúi đầu tổ bày sự ngu muội, mong càng 


!9 Dữu; chí tín đổ Thiên Chúa giáo. Nguyên nghĩa là có trong lúa, 
!' Bản tấu ngày 6-8 năm Tự Đức thứ 27 (1874). 

12 Tán Tương quân vụ ở đất Bắc. 

!' Thừa Thiên Phú Doãn. 


358 


thấu cho sự cảm kích, nỗ lực. Tuy phong trần đã trải, nhưng còn được 
thân này, danh uà thực đêu nhờ Hoàng thượng gây dụng uậy... nay đi 
tây đã uâng lời giảm úy, lại uâng hỏi đến nhiêu điều trọng sự, thần là 
thế nào được quyên cố tin tưởng, dù lạm dự chứ chẳng là phận sẵn, 
thì biết báo đáp thế nào cho xứng đóng, thần xin dám quyết tâm, xin 
mạo muột tâu bày" : 


Tình ý Vua - Tôi thật là thắm thiết. 


- "Riêng thân là một bề hàn nho, được quyến cố, xin khắc lòng 
báo bổ... Nếu gặp lúc quan hệ, thần muôn uàn không dám làm ké bên 
lề ngôi xem thành bại, chỉ khư khư một tấm lòng đau khổ"), 


- "Ngẫm thấy Hoàng thượng xem thân như con, một thể tương 
quan. Cho nên dù không nói mà không gì không cho. Thân kính đọc 
xong, xúc động sâu xa, nước mốt tuôn rơi, không biết nói gì! !5, 


- Một hơi thở đang còn, nguyện đem hết súc ngựa hèn"”. 


Chính trong mối quan hệ đặc biệt hiếm có ấy, Nguyễn Văn Tường 
đã được hỏi ý kiến về nhiều vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau và 
ông đã thẳng thắn tâu bày ý kiến. Bộc trực, chân thành, đôi khi 
chẳng ngại chạm đến lòng tự ái của bậc quân thượng, vượt quá quan 
niệm Vua - Tôi, 

3. Tổ quốc trầm luân. 


Hơn ba mươi năm phục vụ đất nước ở nhiều cương vị khác nhau, 
lĩnh vực khác nhau nhưng Nguyễn Văn Tường luôn luôn tận tụy với 
công việc, mưu tính điều lợi ích cho dân, cho nước. 


Đầu tiên Nguyễn Văn Tường được bổ làm Huấn đạo huyện Mộ 
Đức (Quảng Ngãi) rồi thăng Trị huyện Thành Hóa (Cam Lộ, Quảng 
Trị). Ông đã ra sức chiêu tập, vỗ về đồng bào dân tộc, mở mang làng 
xóm... làm cho dân cư ngày càng đông đúc, sinh tụ mỗi ngày một phổn 
thịnh. Các phường tân lập nhớ tưởng công đức của ông đều có lập 
miếu thờ. Nhờ công vụ siêng năng ra sức khẩn hoang vùng Cam Lộ, 
ông được về Huế giữ chức Viên ngoại lang bộ Binh. Năm 1861, làm Án 
sát tỉnh Quảng Nam rồi thăng Tán lý bộ Bính kiêm Dinh Điền sứ hai 
tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị (1863), Thừa Thiên Phủ Doãn (1864). 


** Bán tấu để ngày 17-6 năm Tự Đức 26 (1873). 

1 Ngm. Kỳ tấu nghị, bản tấu ngày 1-11 năm Tự Đức 27 (1874). 
} Nai Kỳ tấu nghị, bản tấu năm Tự Đức 28 (1875). 

' Bản tấu năm Tự Đức 33 (1879). 


359 


Đo vụ khởi nghĩa của Đoàn Trưng, Đoàn Trực, ông bị cách chức 
(1866). Một thời gian sau vua cho khôi phục hàm Biên tu, Khâm phái 
sơn phòng Quáng Trị, được cấp ấn quan phòng riêng để tiện việc tâu 
bày ý kiến với nhà vua. 


Năm 1868, bọn giặc Khách quấy phá Bắc Kỳ, Nguyễn Văn Tường 
được điều ra Bắc với chức Tán Tương quân vụ Sơn Hưng Tuyên. Ông 
nhiều lần sang lãnh thổ Trung Quốc để thương thuyết về việc tiểu phi. 
Năm 1870, thành Lạng Sơn bị phỉ chiếm, Nguyễn Văn Tường bị cách 
chức và sau đó khôi phục hàm Trước tác Hàn Lâm viện. Cuối năm, 
ông thu thập tàn quân chiếm lại thành Lạng Sơn được thăng Tán lý. 
Bảy năm quân vụ ở Bắc Kỳ chẳng những giúp ông hiểu hơn về quân 
sự, lại có địp cho ông thử thách tài ngoại giao. F. Garnier đánh chiếm 
Hà Nội, ông được phái ra Bắc cùng Philastre dàn xếp. Hà Nội và 4 
tỉnh được Pháp trao trả, hòa ước mới được ký kết ngày 15-3-1874 giữa 
Lê Tuấn, Nguyễn Văn Tường cùng Dupré. Lê Tuấn mất, ông cùng đô 
đốc Krantz ký hiệp ước thương mại ngày 31-8-1874. 


Sau Hiệp ước Giáp Tuất (1874), ông hoàn toàn được vua Tự Đức 
tin cậy và về Huế giữ chức Thượng thư bộ Hình, sung Đại thần Cơ 
Mật viện và Thương Bạc viện, tước Kỳ Vỹ Bá. Có thể nói từ đây ông 
là trụ cột của triều đình, nhất là sau khi vua Tự Đức mất. Năm 1880, 
ông được thăng Hiệp biện đại học sĩ, Thượng thư bộ Hộ. Với chức Phụ 
chính đại thần, ông đã cùng Tôn Thất Thuyết và nhóm chủ chiến tích 
cực chống lại những kẻ chủ hòa, phế Dục Đức, Hiệp Hòa, tôn Kiến 
Phúc rồi Hàm Nghi để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu đài với thực 
đân Pháp; xây dựng thành Tân Sở, mở rộng sơn phòng Dương Yên 
(Quảng Nam), tu bổ thượng đạo, tăng cường luyện tập quân sĩ... 


Tất cả sự chuẩn bị đó đểu bị quân sĩ phương Tây theo dõi, 
Puginier ở Bắc Kỳ và Camellbeek ở Quy Nhơn tường tình rất chi tiết 
cho Pháp'°. De Courey đến Huế với nhiệm vụ bức ép triều đình Huế, 
loại trừ nhóm chủ chiến mà linh hồn là Phụ chính Tôn Thất Thuyết. 
. Sự kiện tấn công tòa Khâm sứ và Mang Cá mà Nguyễn Văn Tường 
không được hỏi ý kiến rồi đến việc kinh thành thất thủ (23-5 năm Ất 
Dậu) đã làm phân hóa triểu đình. Ba vị Phụ chính lại theo hai con 
đường: Nguyễn Văn Tường rước vua lên Khiêm Lăng để tiếp tục con 
đường thương thuyết, Tôn Thất Thuyết đổi hướng đi của ngự đạo, vòng 


'* Xem thêm Trần Viết Ngạc: Chiếu hay dụ Cân oương, Nguyễn Văn Tường qua 
Châu bản triều Nguyễn, ý yếu Hội nghị khoả học Nhóm chú chiến trong triều đình 
Nuế uà Nguyễn Văn Tường, T1đd, tr, 25 - 30, tr. 209 - 316. 


360 


ra Trường Thi (La Chử) rồi ra Quảng Trị, Tân Sở bắt đầu con đường 
chiến đấu Cần Vương'” cùng với Phạm Thận Duật. 


Khi vua Hàm Nghi không lên Khiêm lăng như dự tính, Nguyễn 
Văn Tường bị giam lỏng ở Thương Bạc với nhiệm vụ bất khả thi là 
rước vua Hàm Nghỉ trở lại kinh đô trong thời hạn 60 ngày! Và kết 
quả là bị đày sang đảo Tahiti, rồi mất ở đó ngày 30-7-1886°0, 


Suốt trong thời gian làm quan, mối ưu tư lớn nhất của ông là việc 
thực dân xâm lược Nam Kỳ và biện pháp bảo toàn phần còn lại của 
đất nước trước tham vọng của thực dân. 


Về thực dân Pháp, ông viết: 


"Trộm xét các nước Túy phương thường chuộng công lợi mà tham 
tam xảo quyệt, mà nước Phú (Pháp) uò nước Anh là nhất. Các nước 
phương Đông ta gặp lúc này khó tiến. Đại Thanh, Nhật Bán, Cao kự, 
Xiêm La, Cao Miễn, Miến Điện đều bị họ lộng hành, ta cũng thế... 


Miện nay Gia Định thuế phiền, sưu nặng, dân không đường sống, 
thì oiệc nổi dậy cũng không biết thế nào, 


tục tỉnh là đất phì nhiêu đã rơi uào họng đá của nó, tự không 
phải là bị thế bức bách, mà chính là lực không đủ để nó nhỏ rat, 


Giao thiệp với Pháp, ông hiểu rõ đã tâm của kẻ thực dân, không 
mảy may tin vào các hiệp ước đã ký. Ông gọi chúng là "cọp đói, ứng 
đói chẳng chịu bỏ miếng môi ngon"”?, Ông khẳng định đánh thắng rồi 
buộc ta ký hiệp ước là phương thức từng bước xâm lược để rồi lại vi 
phạm hòa ước, tiếp tục xâm lược: 


"Người Phú kia đã chiến thắng ta, oiệc đánh giữ khổ biết bao, 
mà uẫn đòi ta cùng thê, bởi uì nó từ trùng dương mà tới, chễm chệ 
ở đất ta, bên trong thì sĩ dân ta chống lại, bên ngoài thì các nước 
nước uây quanh dòm ngó, ăn ngủ sao yên, cho nên ắt phải đòi tu bý 
hòa ước, để khiến ta phái chịu đè nén, lấp đường công luận của các 
nước, mà cô lập tình trông mong của sĩ dân ta, tiện cho nó từ từ xử 
trí. Điều đó là sự khu xử xảo hoạt của nó. Nếu không thế, sao năm 
trước hòa ước phân mình, mà nay bhó hoàn toàn cho hư oăn, lại 
còn đòi sửa lại". 


'1 Nam: Kỳ tấu nghị, bản tấu ngày 10 tháng Tám Quý Dậu (1873), 

?9 Về việc ông ở lại thương thuyết xin xem một báo cáo khác cùng người viết. 
?L Man Kỳ tấu nghị, bản tấu ngày ngày 10 tháng Tám Quý Dậu (1873). 

?# Nam Kỳ tấu nghị, bản tấu ngày ngày 10 tháng Tám Quý Dậu (1873). 


361 


Ông đánh giá bọn thực dân phương Tây thì "tam lao xảo quyệt”, 
đứng đầu là Pháp và Anh, rằng: 


"Người Tây xảo trá trăm mối, uiệc nghe đoán cũng phải thận trọng"”® 


- "Bọn Tây dương tính tham lam, bất chấp theo điêu lợi... Ấy tà 
tìm được rồi lại sợ mốt đi. Thật là khó lấy nghĩa lý, trí thuật lờm lay 


chuyển nó nghe theo"?t, 


Mất Nam Kỳ là nỗi đau của đất nước, dân tộc, ông chia sẻ với 
nhà vua; 


- "Ôi đất đai khai thúc gian nạn mùò một sớm nhượng cho người, 
Hoàòng thượng nhức nhối trong lòng đã lâu, mà tôi con cũng không 
đám lộ ra ngoài miệng"”5. 


- "Riêng sáu tỉnh Nam Kỳ, khai thác gian nan mà một sớm 
nhượng cho người. Kính nghĩ: Trong lòng Hoàng thượng có điều u 
uẩn, phận bây tôi phải lập công báo đáp"”, 


Ông nhận định rằng Pháp không bao giờ chịu rời bỏ Nam Kỳ. 
Chiếm Nam Kỳ và Cao Miên để từ đó nhòm ngó Vân Nam, Lưỡng 
Quảng là ý đồ lâu dài của thực dân cho nên thu hồi sáu tỉnh là điều 
bất cập. 


"Thế thì toàn cõi trong Nam, muốn thu hôi hết cũng thậm khó mà 
chỉ một nửa cũng không dễ”. 


Cho nên thích hợp nhất là nuôi dưỡng nhân tâm chờ cơ hội quật 
khởi, tính thế không phải là hoàn toàn tuyệt vọng. 


"Thân trộm nghĩ có người mới có đất, mà thu phục nhân tâm thì 
chính trị tốt không bằng giáo hóa tốt. Các hạt trong Nơm uốn có dựng 
Văn miếu, có thầy dạy, có trường thị, nhưng từ khi hữu sự đến nay bỏ 
phế đã lâu uậy... xin được ứng thuận cho đem lý lš tranh luận uới nó, 
đòi hỏi cho tạ được trùng tu Văn Miếu để tiện phụng thờ, cắt đặt giáo 
chức để rèn luyện học trò uà mỏ trường thi để thu nhiều kê học. 

Dân giáo nếu xin nhập học, ứng thí cũng cho. Như thế thì bờ cỗi 
dù có mất mát chìm đắm, chính lệnh tuy chưa tới được, nhưng giáo 
hóa uẫn còn có thể thị hành, lấy đó mà uun trông đạo lý, bích thích sĩ 


?3 Tấu ngày 6 tháng Hai Mậu Thìn (1868). 

*“ Tấu ngày 10 tháng Tám Quý Dậu (1873). 

?5 Tấu ngày 10 tháng Tám Quý Dậu Tự Đức 26 (1873). 
?° ấu ngày 10 tháng Tám Giáp Tuất (1877). 

?ï mấu ngày 10 tháng Tám Giáp Tuất (1874). 


362 


phu. Chúng nó mới đến dùng chính sách hè khốc, tơ lấy thiện giáo 
dạy đỗ dân. Tuy mất đất đai nhưng có được lòng người, thì cũng có 
thể dùng uê sau. Vả lại, bên ngoài ta lấy uê mặt tươi cười chờ đợi, bên 
trong lại nghiêm chỉnh tự trị, bình khí, thuyền súng có chuyên uiên 
đảm trách, người người tự nỗ lực, tự mưu tính để chờ cơ hội, thì cái 
hiệu nghiệm lúc xế chiều không phải là muộn uậy"?5, 


Ngoại giao chỉ mạnh nếu ta có nội lực chứ không thể lấy trí lực 
mà được, "Cốt yếu ở chỗ ta phải có thể không thể xâm phạm, sau đó 
mới lấy lẽ không thể dung tha được để trách người" (TIảa). 

Vậy phải sửa đổi nội trị. Nội trị hưng thịnh thì ngoại giao mới có 
chỗ nương tựa. 


Ông thắng thắn trình bày với vua Tự Đức, lời lẽ bộc trực phản 
ánh nỗi bức xúc, lo lắng cho vận mệnh của Tổ quốc. Một năm sau khi 
Pháp bội ước, chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên (1867): 


"Đánh thì uiệc đã qua, không dám nói lại. Hòa nhụ nay thì có gì 
để trông cậy?... 


Vả không lo bọn giặc ngàng ngược, chỉ lo ta không thể tự cường, 
không bọn giặc tham tàn chỉ lo ta không thể tự giả... 


Kinh sư là đất căn bản, đôn lấy đã uững chăng? Đường bộ, đường 
thủy, phòng bị đã uững chăng? Tỉnh Bình Thuận đương xung yếu, các 
tỉnh đạo khác cũng có hải phận, quân lương, bình lính làm thế nòo 
cho tỉnh uà đủ? Hào mục sĩ dân làm thế nòo cho chuyên luyện? Nơi 
nào hiểm yếu cắn phải giữ? Hoặc đặt riêng chuyên uiên để ủy thác 
công uiệc, hoặc chọn cử thổ hào các nơi để chỏ quen thuộc. Phàm 
những điều ấy tưởng cũng nên xét kỹ, trù liệu chín chắn uề sớm thi 
hành để khỏi trở ngại uê sau"? 


Vua Tự Đức thừa nhận những điều ông trình bày là thiết thực. 
Muốn tự cường, chấn hưng đất nước thì vấn đề con người là hàng đầu. 
Ông chỉ ra sự yếu kém của bộ máy quan lại, khuyết điểm trong việc 
tuyển chọn và bổ dụng. 


Nay đương chức trong ngoài, gian dối yếu bém không phải là 
không có nhưng bê có tài lo liệu cũng chưa từng thiếu. Mà gặp uiệc lo 
thì tránh khéo, ở chức công mà chỉ lo oui uới uiệc riêng. Thậm chí có 
kẻ theo oiệc mà đòi ăn hối lộ, khác nào chợ búa, cùng không biết liêm 


”* Bản tấu ngày 10 tháng Tám Tự Đức 26 (1873). 
?° Bản tấu ngày 10 tháng Tám Tự Đức 26 (1873). 


363 


sỉ là gì nữa. Than ôi nhân tâm một phen sao đến thế! Hay là đường sĩ 
hoạn chưa được trong sạch? Không biết lấy gì để làm cho chính sụ 
ham chuộng như thế u?"°9, 


Vấn để nhân sự là chìa khóa để canh tân, chấn hưng đất nước. 
Ông cho rằng: "Người nước Thanh, nước Tây họ đâu phải tất cả đêu 
siêu Uiệt, chí có họ lấy cát thực mà làm, còn ta thì lấy cái hư để ứng. 
Lấy cái thực mà đối uới cái hư, thì mạnh yếu đã phán rõ. Sau này 0uiệc 
giao thiệp càng phiền toái, trách nhiệm uê bờ cõi cùng nặng. Thế cho 
nên đảm đương công tác rất gấp mò chưa lấy uiệc sửa đổi từ bên trong 


làm đâu... Thì cũng không đâu uào đâu uậy"®), 


Ông để nghị vua Tự Đức nên chọn người trung thực, thắng thắn 
trông coi việc tuyển trạch cho công bằng, nhà vua nên dùng quyển 
truất thăng của mình để khuyến khích người tài năng. 


Ông vạch ra khuyết điểm trong tuyển bổ quan lại. 


- Tuyển bổ không hợp với kiến thức, tài năng "ấy quan Thới y 
mà cử làm phú huyện, kẻ lại điển mù cất làm Học quan"? 


- Tuyển bổ mà chỉ dựa vào bằng cấp thì cũng không đáng tin cậy, 
Chỗ nào cho kẻ thư sinh tay. trắng mà có học thức, khả năng? 


- Tuyển bổ bằng cách điểm khuyết: Nhiều người chờ đợi được bổ 
vào chức vụ (Khi có người về hưu hay thuyên chuyển đi nơi khác...) 
Cách này dễ khiến người ta hối lộ để được ưu tiên, khiến "kế được bổ 
không cần đợi, người đợi thì không bổ'. 


Tình hình đất nước ngày một khó khăn, quan lại giao phó trọng 
trách thường không đạt được hiệu quả. Vì sao? Đó là điều băn khoăn 
của vua Tự Đức: 


"Lại như Nguyễn Tri Phương, Võ Trọng Bình làm như thế nào mà 
đều không hiểu, Đoàn Thọ tự hứa cũng không phải nhỏ, cớ sao chẳng có 
khả năng? Trẫm thường than thở: Biết người dùng người thậm khó 3$, 


Để biết rõ hơn các quan, biên thần cũng như triều thần, vua Tự 
Đức đã yêu cầu Nguyễn Văn Tường trình bày nhận xét của mình về 
từng người. Một công việc thật khó khăn và tế nhị. Nguyễn Văn 
Tường đã không phụ lòng vua Tự Đức. Ông ít lời, cố gắng trình bày 


*® Bán tấu ngày 27 tháng Mười Tự Đức 27 (1874). 
*V Bản tấu ngày 27 tháng Mười Tự Đức 27 (1874). 
* Bản tấu ngày 20 tháng Sáu Tự Đức 26 (1873), Bắc Kỳ tấu nghị. 
** Châu phê ngày 27 tháng Sáu Tự Đức 26 (1873). 


364 


một cách khách quan, nêu rõ sở trường sở đoản của từng người. Qua 
những gì ông trình bày sau đây với nhà vua, ông đã tổ rõ là một nhà 
chính trị có tài, có thể gánh vác được việc lớn: 


- "Trân Tiễn Thành, biết xa nghĩ sôu, đương được đại cuộc, trọng 
hậu hiên nhẫn, lay chuyển chẳng rung. Người đều bhen là có bhí 
lượng... xét kỹ thì tựa có nghỉ ngại, e sợ hoặc là do rờn mình uê Diệc 
thịnh mãn nên thu nên, chẳng dám nỗ lực đảm đương. 

- Lê Bá Thận, siêng năng, xét kín, oiệc Bộ làm tốt, nhưng lâm cơ 
ứng biến sợ hơi chậm. 

- Nguyễn Tư Giản, học uấn sâu rộng, nghị luận thông suốt, mà tòi 
năng liệu uiệc, thân chưa được thấy. 

- Phạm Phú Thú, học thức đã giỏi, tùng trải đã lâu, xử trí các Uiệc 
rắc rối chuyển xoay hiệu nghiệm, trước dự uào uiệc tuyển cử, có ít 
người nói là nối được uiệc chuyên giữ tính toán, công luận khó yên. 


Ò Phan Đình Bình, uăn học, chính sự đều khả quan xét rõ Uẹn 
toàn càng thêm thích hợp. Duy thể chất yếu, uiệc phiên nhọc chưa 
chắc chu toàn. 

- Võ Khoa, học thức không có gì hơn người, nhưng mạnh gánh 
ác, tài biện luận cũng khả thủ. 

- Nguyễn Tri Phương trung dũng có thừa, mà cơ mưu phương lược 
hoặc thiếu. 

- Võ Trọng Bình trị dân rất xúng đáng nhưng chẳng có tài liệu 
biện uới giốc. 

- Đoàn Thọ, trung hậu, siêng năng, cẩn thận mà không đủ quyết 
đoán. Vì uậy đều là tướng lược mà không sở trường nên khó thành tựu. 

- Hoàng Tá Viêm, bản chết trâm trọng bao dung, uốn có tài lâm cơ 
đoán định, láy chuyển chẳng dời, được xem là một tay đảm đương uậy... 

- Tôn Thất Thuyết, theo oiệc quân lâu ngày, am tường chỉnh 
chiến, bình lính, tướng tá đều sợ tánh nghiêm, nên cũng gọi là tay 
năng nổ. 

- Nguyễn Đình Thị, gặp uiệc nhận rõ chân tướng, chẳng nề gian 
hiểm, từng lâu biên địa, tình thế khả quan, nhưng 0iệc dùng bùnh 
không nghiêm trọng bằng Tôn Thất Thuyết. 

- Ông Ích Khiêm, khí chất hung hãn, hơn mười năm nay từng trải 
trdm trận, tuy trong khoảng đó có lúc cậy công nhưng gặp lúc nguy 


365 


nghèo đã uôâng mệnh, lâm cơ ứng biến, bình lính đều chịu sai phi, bẻ 
địch cũng sợ hối cho nên các bây tôi ở quân thứ hiện nay không di 
bượt qua. Nếu gặp được uị thống soái tài hiểu biết, có uy uọng hơn hẳn 
thì có thể làm cho ông ta kinh sợ, mới có thể từ bỏ hết lỗi lắm mà tô 
rõ công lao, đó cũng là uị lương tướng ngày nay 0uộy. Duy tài lộ rø ở 
khí, hàm dưỡng chưa sâu, mà bê đồng sự lại chưa có qì hơn mình, cho 
nên 0ì khính nhờn mà sinh kiêu căng, 0ì cưỡng cường mà sinh ngã 
ngược, đến nỗi tự mắc uào lỗi lâm rất đáng tiếc""^, 


Xét người, biết người, phê phán với cái tâm ngay thẳng nhưng độ 
lượng quả ít ai hơn được Nguyễn Văn Tường. 


#t 
# # 


Trần Đại Vinh trong bài tham luận "Tác lòng yêu nước son sắt 
của Nguyễn Văn Tường"? đã có một tổng luận về ông: 


_ "Từ những công việc cấp thiết lo toan mở mang cho cư dân miền 
núi Cam Lộ suốt 8 năm làm Tri huyện, những việc hành chính chuyên 
môn tại Quảng Nam, văn phòng bộ Binh và phủ Thừa Thiên, cho đến 
việc sung làm Tán Lý quân vụ (ở đất Bác), phải lao tâm khổ trí và 
xông pha trận mạc, khi thì thương thuyết giao háo, phối hợp với 
tướng nhà Thanh, khi thì trực tiếp lăn lộn trên chiến trường tiểu phi, 
rồi trải qua những lần đấu trí trong thương thuyết với sứ bộ Pháp, 
mong đem lại bình yên cho nhân dân, thu hồi tỉnh thành cho đất 
nước, kể cả việc tham gia làm Phụ chính đại thần phải có những 
quyết định táo bạo, dứt khoát, Nguyễn Văn Tường đã chứng tỏ là một 
người giữ trọng trách có nhiệt huyết, thể hiện một tấm lòng vì nước 
thương dân sâu sắc... sáng tỏ phẩm chất một người yêu nước chân 
chính và tích cực". 


Vũ Đức Sao Biển cũng có nhận định tương tự: 


"Nhưng vượt lên tất cả, thơ của Nguyễn Văn Tường vẫn là thơ của 
một sĩ phu giàu lòng trung quân, ái quốc... cuộc đời của ông là cuộc đời 
của một nhà Nho hành động... Ông đúng là cây Tùng cây Bách trong 
triểu đình nhà Nguyễn và phái chủ chiến, dù chỉ khiêm tốn nhận 
mình một cây Xà nhỏ: 


3 Bản tấu ngày 20 tháng Sáu Tự Đức 26 (1873), Bắc Kỳ tấu nghị. 
* Ký yếu Hội nghị khoa học Mhóm chủ chiến trong triêu đình Huế uà Nguyễn Văn 
Tường, Tìảd. 


366 


Chẳng muốn so đo chuyện ngắn dài, 
Sợ gì yếu ớt gió lung lay 

Có riêng gốc rễ, hiên ngang đúng, 
^à nhỏ trong nhà cũng một cây 


(Miếu trung ngọa mộc) 


367 


NGUYỄN VĂN TƯỜNG - MỘT NHÀ NGOẠI GIAO 
NHIỆT TÌNH NHƯNG BẤT HANH 
TRONG GỌNG KỀM CỦA LỊCH SỬ 


PHAN THUẬN AN 


thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, có lẽ chúng ta ai cũng cảm thấy đau 

buồn cho vận nước nói chung và thời mạt vận của triều Nguyễn 
nói riêng trước nạn ngoại xâm của thực dân Pháp. Ngoài tâm trạng ấy 
ra, riêng bản thân tôi còn cắm thấy băn khoăn về cách ghi nhận và 
đánh giá khác nhau của người đời đối với một số nhân vật lịch sử 
thuộc giai đoạn ấy, trong đó có Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886). 


Sinh ra đưới thời Minh Mạng, thi đậu Cử nhân dưới thời Tự Đức, 
Nguyễn Văn Tường ra làm quan trải qua các niên hiệu Tự Đức, Dục 
Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc và Hàm Nghi. Từ năm 1850 đến năm 1885, 
Nguyễn Văn Tường đã tham gia chính trường suốt 35 năm với một 
hoạn lộ đầy sóng gió, nhất là trong những năm cuối đời, do thời cuộc 
đưa đẩy. Có thể nói chính trường ở kinh đô Huế bấy giờ là chiến 
trường. Chiếc ngai vàng trong Hoàng cung triểu Nguyễn cũng đẫm 
máu như ở nhiều trận địa chống ngoại xâm trong Nam ngoài Bắc. 
Cũng có thể nói rằng Nguyễn Văn Tường vừa là người tham gia vào 
chính trường, vừa tham gia vào chiến trường, mặc dù ông không trực 
tiếp cầm vũ khí trong tay. 


3 ọc sử sách viết về lịch sử Việt Nam trong những thập niên cuối 


Trên cương vị một trọng thần của Nam triều, ông đã dùng trí tuệ 
và ngôn từ làm một thứ vũ khí lợi hại để đối phó với những công việc 
đối nội và đối ngoại mà giai đoạn lịch sử ấy đã đặt lên vai ông. Lịch 
sử cho thấy trong bất cứ cuộc xung đột vũ trang nào trên thế giới, 
chính trường và chiến trường thường hỗ trợ cho nhau. Nhưng, sự 
chênh lệch quá lớn trong tương quan lực lượng giữa Pháp và Việt trên 
chiến trường xâm lăng và phòng vệ lúc bấy giờ đã làm cho ông lâm 
vào tình trạng rất khó khăn, thậm chí bế tắc trên bàn đàm phán. Và 
trớ trêu thay, chính khả năng nổi trội của ông về thương thuyết ngoại 
giao đã đẩy ông vào thế kẹt giữa gọng kểm của lịch sử. 


368 


Kể từ những năm cuối thời Tự Đức, nhất là từ giai đoạn “tứ 
nguyệt tam vương”, đến biến cố “thất thủ kinh đô” là thời đoạn lịch sử 
đen tối nhất của triểu Nguyễn. Đó là thời điểm chủ quyển Việt Nam 
bắt đầu mất hẳn vào tay thực dân Pháp. 


Trong giai đoạn lịch sử đó, một số bộ phận của dân tộc ta không 
phải chỉ có một kẻ thù chung đơn thuần là ngoại nhân xâm lược, mà 
còn có những kẻ thù riêng trong quần chúng, trong nội bộ triểu đình 
và ngay cả trong hoàng gia nữa. Sở đĩ xấy ra tình trạng này là vì 
người ta có những chính kiến và lập trường khác nhau trước tình hình 
rối rắm của thời cuộc. 


Trong tình trạng nhân tâm bất đồng ấy, người ta đã ghi nhận các 
sự kiện đương thời với những góc nhìn khác nhau và với những suy 
nghĩ khác nhau về các vấn đề, thậm chí có những quan điểm trái 
ngược nhau về một số sự kiện và nhân vật lịch sử. Sự phức tạp ấy 
càng gia tăng đến mức tối đa trước áp lực của chính quyển thực dân 
khi họ đặt xong nền đô hộ trên đất nước ta và đưới ngòi bút đầy 
quyền lực của một số tác giả người Pháp lúc bấy giờ. 


Muốn biết được phần nào sự thật của các biến cố điễn ra một cách 
sôi động và đồn dập trong giai đoạn ấy, chúng ta đương nhiên phải 
tìm đọc các tư liệu lịch sử, vì “không có tư liệu thì không có lịch sử”. 
Tư liệu về thời ấy không phải chỉ có một nguồn duy nhất mà lại có từ 
nhiều hướng. Tựu trung, về nội dung, có thể kể đến bốn nguồn tư liệu 
lịch sử chính sau đây: Một là chính sử của triểu Nguyễn do Quốc sử 
quán biên soạn, hai là sách báo của người Pháp đương thời hoặc sau 
sự kiện không bao lâu, ba là các tư liệu đân gian, bốn là những sử 
sách do một số tác giả Việt Nam biên soạn và ấn hành trong hơn nửa 
thế kỷ vừa qua. 


Đành rằng “không có tư liệu thì không có lịch sử ”, nhưng trong 
các nguồn tư liệu vừa nêu, có những thông tin thuộc loại đem tâm tình 
để viết lịch sử, hoặc phiến điện, hoặc chủ quan, hoặc cực đoan, hoặc bị 
áp bức từ một phía nào đó, làm cho những thông tin thuộc loại “tín 
sử” bị nhiễu, làm cho người đọc hoang mang trước sự thật của lịch sử. 
Chỉ xin đơn cử một ví dụ: vào sáng ngày 23 tháng 5 năm Ất Dậu (5ð-7- 
1885), đoàn Ngự đạo của vua Hàm Nghi đã xuất bôn ra khỏi Kinh 
thành bằng cửa nào? Một số tác giả, tài liệu ghi là Cửa Hữu (tức là 
Tây Nam Môn), như là Quốc sử quán', Nguyễn Nhược Thị Bích?, tác 


° Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, bán dịch của Viện Sử học, tập 36, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 221. 


369 


giả về Thất thủ kinh đô... Nguyễn Văn Mại, một chứng nhân lịch sử, 
viết đó là cửa Chánh Tây". Một tác giả khác, linh mục Adolphe 
Delvaux, nói đó là cửa Quảng Đức”. Sự thật chỉ có một, nhưng các tác 
giả, kể cá chứng nhân lịch sử, lại ghi chép đến 3 địa danh khác nhau: 
cửa Hữu, cửa Chánh Tây, cửa Quảng Đức! Nếu chúng ta không chịu 
khó kiểm chứng các tư liệu thì việc sử dụng thông tin lịch sử rất dễ bị 
sai lạc. 


Vì tình hình chính trị phức tạp thời bấy giờ và vì tình trạng bất 
nhất như vừa nói, người ta đễ nhận thức thiếu chính xác về Nguyễn 
Văn Tường, nhất là về hành động của ông trong những năm cuối đời. 


Trên chính trường đây rối ren của đất nước dưới thời Tự Đức, 
Nguyễn Văn Tường đã được triều đình giao giữ một vai trò rất quan 
trọng về mặt ngoại giao. Trong các tư liệu viết về thời ấy, chúng ta 
bắt gặp nhiều lần danh từ “Sứ thần”, “Thương Bạc đại thân” hoặc 
“Quan Thương Bạc” để chỉ về ông. 


Chính vua Tự Đức cũng rất tin tưởng về khả năng ngoại giao của 
Nguyễn Văn Tường. Năm 1873, Nam triều cử ông giữ chức phó sứ để 
cùng với chánh sứ Lê Tuấn vào Sài Gòn điều đình với Pháp về một 
hiệp ước còn đở dang. Bỗng nghe tìn Francis Garnier đánh chiến một 
số tỉnh ở trung châu Bắc Kỳ rồi bị quân Cờ Đen phục kích bắt được và 
chặt đầu ở gần Hà Nội, Nguyễn Văn Tường được lệnh của Huế đi cùng 
với Philastre ra ngoài đó để thực thi ý định của Thống đốc Pháp 
Dupré về việc trả lại đất Bắc nhằm ký nhường đất Nam. Đầu năm 
sau, ông lại cùng Philastre trở vào Sài Gòn tiếp tục thương thuyết. 
Cuộc mặc cả giữa hai phía đã diễn ra một cách gay go trước khi đi đến 
thỏa thuận ký kết Hiệp ước Giáp Tuất (1874). Bấy giờ, Nguyễn Văn 
Tường đã có được một uy tín rất lớn tại triểu đình, và làm cho 
Rheinart phải viết những lời mỉa mai về ông: 

“Philastre ra tới Bắc Kỳ với ý định dứt khoát là lập tức trả lại 
những thành trì mà Francis Garnier đã chiếm được. Sứ thần Nguyễn 
Văn Tường chỉ phải mệt nhọc là nhận những thành trì đó từ tay phái 


? Nguyễn Nhược Thị Bích, Hẹnh Thực ca, Trần Trọng Kim phiên dịch và chú thích, 
Tân Việt xuất bản, Sài Gòn, 1950 (?), tr. 39. 

3 V chống Pháp: Thất thủ Kinh đô, thất thủ Thuận Án, Lương An sưu tâm, chỉnh 
lý và giới thiệu, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1983, tr. 80. 

* Nguyễn Văn Mại, Lô Giang tiểu sử, bản dịch của Nguyễn Huy Xước, in ronéo, Huế, 
1961, tr. 36. : 

° Adolphe Delvaux, La prise de Huá par les francais ð Juilet 1885, B.A.V.H,, 
1920, tr. 286. 


370 


viên Pháp; nhưng khi trở lại Huế, Tường đã tuyên bố rằng thành công 
là nhờ vào tài khéo léo, và sức thuyết phục của mình, rằng Tự Đức đã 
chịu ơn khi thâu hồi lại các tỉnh Bắc Kỳ trong một thời gian đã tưởng 
là mất. Giả thuyết ấy được người ta tin và làm cho Tường, kể từ năm 
1874, trở thành nhân vật ảnh hưởng nhất triểu đình Huế. Được coi 
như con người dũng mãnh (Thomme fort) đã làm cho Pháp phải nhả 
Bắc Kỳ, nay Tường cũng được coi như người có khả năng làm cho 
Pháp phải nhả nốt Nam Kỳ"$, 


Vì ông có nhiệt tình và năng lực nổi trội về công tác liên quan 
đến nội trị và nhất là ngoại giao, cho nên, vào tháng 6 năm Tự Đức 
thứ 28, tức là tháng 7-1875, Nguyễn Văn Tường được nhà vua giao giữ 
chức Thượng thư bộ Hộ, tiếp tục sung làm Đại thần viện Cơ mật và 
quản lý Viện Thương Bạc”. Về chức năng của Viện Thương Bạc, theo 
cách hiểu của một nhà nghiên cứu người Pháp, đây là “Bộ phụ trách 
về các công việc ngoại giao, hay nói đúng hơn, đây là cơ quan giữ 
nhiệm vụ giao thiệp giữa các đại diện của Pháp và Nam triểu 
(Ministere des Affaires Étrangères, ou, pour mieux dire, le Bureau 
pour les relations entre les représentants de la France et la Court 
đAnnam). Giữ chức vụ đó khá lâu, ông được vua Tự Đức ủy quyển 
tham dự vào mọi cuộc đàm phán giữa hai bên. Với tư cách ấy, ông đã 
từng thương thảo với các đại biện (chargé daffaires) Pháp tại Huế: 
Raul Rheinart rồi Félix Philastre. Và họ thường gọi ông là “Quan 
Thương Bạc”. 


Tiếp xúc thường xuyên với người Pháp, ông luôn luôn đứng về 
phía quốc gia dân tộc để chống đối họ. Chính Rheinart, một trong 


°® Dẫn bới Yoshiharu Tsubøi, Nước Đại Nam đối điện uới Pháp uà Trung Hoa từ 
1847 đến 1885, bản dịch của Nguyễn Đình Đầu và các cộng tác viên, Nxb Thành phố 
Hề Chí Minh, 1990, tr. 269. Nguyên văn tiếng Pháp như sau: “Philqstre arriua au 
Tonhin quec Lidée bien arrêtée de restitue immédiatement les citadelles prises par 
Francis Garnier. Lantbassadeur Nguyen uan Tương n'eut que Ìa peine de receuoir 
lesdites citadelles de la main đe [enuoyé fancdis; mais, de retour à Hué, Tuong déclera 
que c ótait à son habilité personnelle, à son pouuoir de persuasion, que Tu-Duục quait dụ 
de recouurer les prouinces dụ Tonhin, un moment considerées par lui comme perdues. 
Catte uersion trouua crêance et fit de Tuong, à partir de 1874, le personnage le plus 
ìnluent à la Court de Hué. Passant pour Ù'homne fort qui dudit fart lâcher DrLSE đi 
Ärancais dans le Nord, Tuong fut considéré comume également capable de faire lácher 
prise qux Francais en Basse Cochinchine" (Dẫn bài Georges Taboulet, La Geste 
Ârancoise en Indochine, Adrien - Maisonneuve Êditeur, Paris, tập II, 1956, tr. 741). 

7 Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, tập 32, Sảd, tr. 211, 

® Léopold Cadière, ba Citadelle de Huế: onornastique, B.A.V.H., Nos 1-9, Janvier - 
duin 1933, tr. 128. 


371 


những người từng đối thoại với ông về vấn để ngoại giao, đã viết rằng: 
“Khi trở thành người đứng đầu phe cứng rắn, chính Tường đã xúi Tự 
Đức coi thường hiệp ước năm 1874, do đó, làm cho mối quan hệ Việt - 
Pháp bị suy thoái đân””. 


Chính thái độ cứng rắn của Nguyễn Văn Tường đối với những đòi 
hỏi áp bức của thực dân Pháp mà họ xem ông như một cái gai trước 
mắt và đã tìm cách đẩy ông ra khỏi chức vụ quản lý Viện Thương Bạc. 
Chỉ vài tháng sau khi đến thay thế P. Rheinart làm quyền Đại biện 
Pháp tại Huế vào cuối năm 1880, Palasme de Champeaux đã gây áp 
lực lên phía Nam triểu bắt phải bãi miễn chức vụ quan trọng đó của 
ông. Vì đang ở trong thế yếu cho nên vua Tự Đức buộc lòng phải “cho 
Quyền Hữu Tham tri bộ Lại là Bùi Ân Niên sung làm quản lý Thương 
Bạc sự vụ đại thần” thay thế Nguyễn Văn Tường, nêu lý do nhẹ nhàng 
là vì ông đang “kiêm nhiều chức, bận nhiều việc”? , 


Trong lá thư để ngày 6-2-1881 đo P. de Champeaux viết tại Huế 
gởi cho Thống đốc Nam Kỳ, có đoạn nói về cuộc vận động ngoại giao 
đầy ác ý ấy như sau: 


“Hôm qua tôi đã tiếp kiến quan Thương Bạc, ông đến báo cho tôi 
biết là ông đã từ chức Thượng thư Ngoại giao... Tôi không ngờ việc 
vận động nhỏ của tôi chống Thượng thư đó lại có kết quả nhanh đến 
thế... Vì thấy rằng không thể mở rộng các mối quan hệ chính trị nếu 
cứ phải giao thiệp với quan Thượng Bạc mãi, tôi đã nghĩ phải buộc 
ông từ chức và thay ông ta bằng một người ít chống đối ảnh hưởng của 
ta hơn... Quan Thương Bạc vẫn còn là Thượng thư bộ Hộ và Thứ 
trưởng [sic] Viện Cơ Mật. Với tư cách sau, ông vẫn còn có thể chống 
đối chúng ta. Muốn thoát nạn, ta còn phải đập tan tành cả ở phía ấy”, 


Cho đến bây giờ với tỉnh thần đân tộc và bằng phương tiện ngoại 
giao, Nguyễn Văn Tường đã tổ rõ thái độ chống Pháp để bảo vệ quyền 
lợi của đất nước, nhưng hoàn cảnh đã không cho phép ông tiếp tục giữ 
trọng trách ấy. 


Đù ông không còn giữ trọng trách ấy trên nguyên tắc kể từ tháng 
1-1881, nhưng trong thực tế sau đó, vua Tự Đức vẫn tín nhiệm ông về 


® Nguyên văn như sau: “Đeuenu le cheƒ dụ parti de lintransigeance, e'est Tuong qui 
Đouseae Tu-‹Dục à faưe fƠ du trad¿ de 1874, prouoqguant qainsiL la détérioration 
Đrogressiue des rgpports franco - 0iefnammiens” (Georges Taboulet, Sđd). Dẫn lại bởi 
Yoshisaru Tsuboøi, Sđd, tr. 270. 

1? Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sảa, tập 3B, tr. 6. 

*! Dân bởi Yoshisaru Tsuboi, Sđd. 


372 


công tác này và bí mật giao cho ông làm một số việc liên quan đến 
ngoại giao. 


Trong một tờ Dụ viết ngày 15-6-1881 để lên án những việc làm 
tùy tiện và sai trái của một thông dịch viên tiếng Pháp tên là Nguyễn 
Hoằng, vua Tự Đức đã tái khẳng định rằng vị cựu quan phụ trách 
Viện Thương Bạc Nguyễn Văn Tường là người đã hết lòng với nước (vị 
bản quốc), cần phải khen thưởng để khuyến khích những kẻ làm tôi 
sau này trong thiên hạ (ưng thưởng chỉ di khuyến thiên hạ hậu thế 
chỉ thần dã)!°, 

Vào đầu năm 1882, vua Tự Đức ủy nhiệm Nguyễn Văn Tường thay 
mặt nhà vua bàn bạc một cách bí mật với một sứ giả Trung Hoa là 
Đường Đình Canh khi ông này đến Huế. Họ thảo luận với nhau về 
âm mưu của Pháp, về ý định của Nam triều muốn đặt một tòa lãnh sự 
ở Quảng Đông và lập quan hệ ngoại giao với một số nước lớn trên 
thế giới!$, 

Sau khi vua Tự Đức thăng hà vào ngày 19-7-1883, với tư cách là 
một Phụ chính Đại thần, Nguyễn Văn Tường ất hẳn cắm thấy mình 
có trách nhiệm nặng nề hơn đối với đất nước, vì trước đó 2 hôm, khi 
đang nằm trên giường bệnh, nhà vua đã tự tay phê vào tờ di chiếu ghi 
lại những điều cần thiết nhất, trong đó có căn đặn ông và hai Phụ 
chính Đại thần khác là Trần Tiễn Thành và Tôn Thất Thuyết rằng: 
“Bọn ngươi nên nghiêm sắc mặt đứng ở triểu đình, giữ mình đứng 
đắn, đốc suất quan thuộc, mọi việc cùng làm cho thỏa đáng, trên giúp 
vua nổi ngôi điểu không biết đến, đưới chữa chỗ lệch lạc cho các quan, 
để nước nhà yên như núi Thái Sơn, thế là không phụ sự ủy thác”, 


Thực hiện lời ủy thác ấy với tất cả lòng trung thành và nhiệt tình 
của mình đối với cơ nghiệp của triểu Nguyễn nói riêng và sơn hà xã 
tắc nói chung, Nguyễn Văn Tường đã phải cùng lo liệu mọi quốc sự 
chẳng những liên quan đến việc nội trị mà còn cả vấn để ngoại giao. 
Chúng ta có thể thấy được tấm lòng của ông trong cuộc thương lượng 
với Patenôtre và Rheinart tại Huế từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6- 
1884 để sửa đổi một số điều khoản quá nặng trong hiệp ước Quý Mùi 
(1883) mà Nam triểu đã ký với Harmand. Bên phía Nam triểu còn 


'* Tụ Đức Thánh chế uăn tam tập, bản dịch của Tây Hẻ Bùi Tấn Niền, Phủ Quốc vụ 
khanh Đặc trách Văn hóa xuất bản, Sài Gòn, tập I, 1971. Nguyên văn chữ Hán, quyển 
7, tờ 8a- 9b, phần dịch, tr, 236. : , 

13 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam thực lục, Sảd, tr. 89 - 91. 

'* Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam: thực tục, Sảd, tr. 198 - 209. 


373 


mấy đại thần khác tham gia cuộc hội đàm, “nhưng thực sự mọi việc 
đều do Nguyễn Văn Tường định đoạt. Ý của Tường là kéo dài cuộc bàn 
cãi để tỏ ra các nhượng bộ đều là những điều bất đắc di. Đầu tiên, 
Tường đòi đổi tiếng Bảo hộ (ra Bảo trợ), cho rằng tiếng đó quá nặng, 
vì chế độ Pháp ở Cao Mên là Bảo hộ, và Tường không muốn cho Việt 
Nam đứng ngang hàng với Cao Mên”°. Ông “nằng nặc yêu cầu chữ 
“protectorat” phải được dịch ra là “bang trợ” hoặc “bảo trợ” (aide), chứ 
không dịch là “bảo hộ”, một từ đã bị Harmand áp đặt..”'°, Thấy rõ 
tầm quan trọng của sự khác nhau trong nội dung của các từ ấy, ông đã 
cố gắng tranh luận với đối phương để uy tín và danh dự của nhà nước 
khỏi bị tốn thương chừng nào hay chừng đó. 


Nếu những tấu sớ của Nguyễn Văn Tường do hậu duệ của ông sưu 
tập được là những tư liệu chính xác, thì qua đó, chúng ta cũng có thể 
hiểu rõ hơn về lập trường chính trị, quan điểm chống thực đân và thái 
độ yêu nước của ông. Chẳng hạn, trong tờ Sớ đề ngày 24 tháng Mười 
năm Tự Đức thứ 27 (tức ngày 5-12-1874), ông đã tâu với nhà vua rằng: 
“Kính được sai làm sứ, thần nào đám tiếc tâm sức... Lúc đến kỳ sai 
phái tới lui với Tây, tùy cơ thương thuyết để tiện lo cứu vân, hoặc có 
thể đến đáp trọng trách trong muôn một””. Trong tờ Tấu để ngày 10 
tháng Tám năm Tự Đức thứ 26 (tức là ngày 1-10-1873), ông đã đưa ra 
nhận định rất chính xác về tính tham lợi bỏ nghĩa của quân xâm lược 
Pháp: “Bọn Tây dương tính tham, chấp theo điều lợi. Ấy là tìm được 
rồi lại sợ mất đi. Thật khó lấy nghĩa lý, trí thuật làm lay chuyển nó 
nghe theo". Trong một tờ Tấu khác đề ngày 6 tháng Tám năm Tự Đức 
thứ 27 (tức là ngày 16-9-1874), ông đã bộc bạch tấm lòng trung quân 
ái quốc của mình trước nạn ngoại xâm: “Riêng xét sáu tỉnh Nam Kỳ, 
khai thác gian nan mà nay một sớm nhượng cho người. Kính nghĩ: 
trong lòng hoàng thượng có điều u uẩn, phận bầy tôi phải lập công 
báo đáp”!?. 


Những gì vừa trình bày trên đây cho thấy sự lên án của Nguyễn 
Văn Tường trước họa xâm lăng của ngoại bang và tâm trạng xót xa 


' Nguyễn Phương, 82 nam Việt sử 1802 - 1884, Đại học Sư phạm Huế, Huế, 
1963, tr. 144. 

!9 Nguyễn Thế Anh, Äfonarchie et fait colonial an Viet Nawa Editions THarmattan, 
Paris, 1992, tr. B1, 

!? Dẫn dịch bởi Trần Đại Vinh, Tức lòng yêu nước son sốt của Nguyễn Văn Tường, 
in trong Xỳ uï Quộn công Nguyên Văn Tường thì tập. bán đánh máy ví tính, Thành 
phế Hà Chí Minh, 20-6-1996, tr. 12. k 

!* Dân bởi Trần Viết Ngạc, Thay lời giới thiệu ẤŒ uï Quận công Nguyễn Văn Tường 
thị tập, Sảd, Thành phố Hỗ Chí Minh, tr. 4. 


374 


của ông trước hiểm họa bành trướng của nạn thực đân. Ông đã ý thức 
được rằng “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Cho nên, ông đã 
đem hết tâm huyết của mình để đấu tranh với kẻ thù trên mặt trận 
ngoại giao nhằm góp phần cứu vãn tình hình đen tối của đất nước. 
Chính thái độ cứng rắn của ông đối với chính sách “tầm ăn dâu” của 
đối phương đã làm cho người Pháp căm ghét ông và muốn loại bỏ ông 
ra khỏi chính trường. Và họ đã nói xấu về ông?9. 


Còn về phía người Việt thì sao? 


Có thể nói còn có sự thiếu khách quan và chưa thống nhất trong 
phần lớn các nguồn tư liệu đã được công bố rộng rãi từ xưa đến nay, 
kể cả sử sách do Quốc sử quán triểu Nguyễn biên soạn. Các thông tin 
lịch sử về hành trạng của Nguyễn Văn Tường và sự đánh giá về tư 
cách của ông, nhất là trong giai đoạn “tứ nguyệt tam vương” và hành 
động của ông sau vụ “thất thủ kinh đô”, đều cần phải xem xét lại một 
cách nghiêm túc và công bằng. 


Vệ việc phế truất các vua Dục Đức và Hiệp Hòa, theo thiển ý, có 
lề hai Phụ chính Đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đã 
muốn củng cố kỷ cương triểu chính một cách chặt chẽ và trung thành 
với lời căn đặn trong di chiếu của vua Tự Đức, rằng “Bọn ngươi nên 
nghiêm sắc mặt đứng ở triểu đình... mọi việc cùng làm cho thỏa 
đáng...”. Mặt khác, làm như vậy là họ kiên định lập trường ngăn chặn 
sự lấn chiếm dẫn của người Pháp đối với chủ quyển của Nam triều. 
Các tư liệu cho thấy hai vị phế đế ấy đã có những mối quan hệ bất 
chính với người Pháp. Giải quyết vấn để như vậy, hai quan Phụ chính 
không hề có động cơ cá nhân, chẳng có ý đồ tranh đoạt vương quyền, 
mà chỉ để giữ gìn phép nước và bảo vệ quyển lợi của dân tộc. 

Về vụ “hậu thất thủ kinh đô”, một số tác giả cho rằng Nguyễn 
Văn Tường đã trốn khỏi đoàn Ngự đạo để ra đầu thú với Pháp với 
“lòng tà tây”””; trong đó có Đào Trinh Nhất”, Phan Trân Chúc”, Cố 
Nhi Tân”, Nguyễn Q. Thắng và Nguyễn Bá Thế”. Tuy nhiên, nhiều 


'3 Chẳng hạn như Adolphe Delvaux trong bài đã dẫn, tr. 293 - 293; hoặc Marcel 
SRIU Bé trong quyển Le roi proscrf, Imprimerie đ#xtrême - Orient, Hà Nội, 1940, tr, 69, 
?* Lòng tà tây là từ được dùng trong Về (hất thủ hình đã, ở câu 875, Sád, tr, 80. 

?t Đào Trình Nhất, Phan Đình Phùng, ïn lần thứ tư, Tân Việt, Sài Gòn, 1957, tr. 62 - 63. 

?? Phan Trần Chúc, Vưø Hàm Nghi, Nxb Thuận Hóa, tái bản, Huế, 1995, tr. 81 - 84. 

?3 Cố Nhi Tân, Tiếu truyện danh nhân Tôn Thất Thuyết... cơ sở xuất bản Phạm 
Quang Khai, Sài Gòn, 1969, tr. 12, 

”! Nguyễn Q. Thắng, Nguyễn Bá Thế, Từ điển nhân oật lịch sứ Việt Nam, Nxb 
thoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr. 687 - 688, 


375 


tác giả khác nói sở di Nguyễn Văn Tường không đi theo đoàn Ngự 
đạo là vì ông làm theo lệnh của Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ, và 
thậm chí có sự phân công trách nhiệm của Tôn Thất Thuyết nữa. 
Theo đó, ông phải quay trở lại Huế giả vờ giảng hòa với Pháp để 
giới hạn đến mức tối đa sự thiệt hại các cung điện, lăng tẩm, đến 
miếu ở kinh đô, và cũng tìm cách hòa hoãn để chờ ngày khôi phục 
cơ đổ. Dù nội dung này đây đủ hay ngắn gọn, đây cũng là những 
thông tin được ghi chép do Quốc sử quán”, Bà Nguyễn Nhược Thị 
Bích”, Nguyễn Văn Mại”, tác giả Dậu Tuất niên gian phong hỏa ký 
sự?, Trần Trọng Kim?®, Phan Khoang”, Phạm Văn Sơn”, Dương 
Kinh Quốc?. Trong số các tư liệu này, có giá trị lịch sử và khả tín 
nhất là Đợi Nam thực lục và Hạnh Thục ca, và Dậu Tuất niên gian 
phong hỏa hý sự. 


Bấy giờ, về phía Nam triểu, Thái hoàng Thái hậu Từ Dũ là 
người đàn bà có quyển lực cao nhất với uy thế bao trùm cả trong triểu 
ngoài nội. Bà biết rất rõ về năng lực ngoại giao vốn có của Nguyễn 
Văn Tường, cho nên, trong hoàn cảnh đầu sôi lửa bỏng của ngày 23 
tháng Năm ấy, bà đã giao phó cho ông trọng trách ở lại thương lượng 
với Pháp và dàn xếp mọi việc để mong cứu vãn tình hình. Là người 
trung thành tuyệt đối với vị mẫu nghì thiên hạ này, và nhất là với 
vua Tự Đức, Nguyễn Văn Tường đã nhận lãnh trách nhiệm nặng nề 


?5 Quốc sử quán triều Nguyễn, Đợi Ngư thực lục, Sảd, tập 36, tr. 221 - 230. 
*® Hạnh Thục ca, đã dẫn, tr. 40. 
Phán rằng: “sự đã dường này, 
Người tua ở lại ngõ rày xử phân”. 
Vâng lời Tường mới tui chân, 
Giá ra khỏi cửa, dân lần dõi theo. 
?? Lô Giang tiểu sử, đã dẫn, tr. 36 - 37. 
?* Dâu tuất niên gian phong hỏa ký sự, câu 55 - G0: 
Cùng nhau bùn luận rửa... răng... 
Thuyết đi hộ giá tường băng uễ đầu. 
Khảo làm chước nhiệm mưu: sâu, 
Pháp quan mắc móớp tưởng đâu nhiệt tình, 
Vốn là cải kế hưỡn bình, 
Nguyễn. Tường lại đăng uê Kinh thế 0ì. 
?° mrân Trọng Kim, Việt Nam sử lược, Tân Việt, in lần thứ 7, Sài Gòn, 1964, 
tr. 552. 
39 Phan Khoang, Việt Nam Pháp thuộc sử, Khai Trí, Sài Gòn, 1960, tr. 31. 
*' Phạm Văn Sơn, Việt Nam: cách mạng cận sử, tác giá xuất bản, Sài Gòn, 1963, tr. 
40 - 41, 
3“ Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự biện lịch sử, tâpL: 1858 - 1896, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1981, tr. 257. 


376 


ấy”, Tuy nhiên, như lịch sử cho thấy, trong hoàn cảnh chính trị cưc 
kỳ khó khăn và bất lợi thiếp theo sau đó, ông đã không thực hiện 
được những gì mà nhiều người kỳ vọng nơi ông. Ông bị đày và chết 
nơi đất khách quê người. ì 

Tôi xin nếu thêm một chỉ tiết đáng chú ý nữa liên quan đến nhân 
vật lịch sử này. Đó là sự vắng bóng ông trong hai bộ sách lịch sử và 
địa chí lớn của Quốc sử quán triểu Nguyễn: Đại Nam chính biên liệt 
truyện nhị tập và Đại Nam nhất thống chí (thời Duy Tân). Thử hỏi 
vì sao? 


Những bài Tấu in ở đầu hai bộ sách cho biết chúng đều được Quốc 
sử quán biên soạn từ thời Thành Thái (1889 - 1907) đến đầu thời Duy 
Tân (1907- 1916). Riêng bộ thứ nhất, quan trọng hơn, được cơ quan 
trước tác ấy cho biết cụ thể là bắt đâu biên soạn từ năm Thành Thái 
thứ 14 (1902), đến năm Thành Thái thứ 17 (1905) thì “làm xong dâng 
vua coi”. Vào năm Duy Tân thứ nhất (1907), Quốc sử quán xin nhận 
bản viết tay ấy lại và cho khắc inŸ*. 


Thông thường, khi lựa chọn cac nhân vật lịch sử của triểu Nguyễn 
để đưa vào trong hai bộ sách ấy, Quốc sử quán đã căn cứ vào hai tiêu 
chí chính: một là họ đã có công với triểu đại, và hai là họ đã quá cố, 


Như chúng ta đều biết, Nguyễn Văn Tường đã chết vào năm 1886 
tại Tahiti khi đàng bị thực đân Pháp lưu đày. Ông đã từng là một đại 
thần cao nhất trong triểu đình từ những năm dưới thời Tự Đức đến 
thời Hàm Nghi. Trong hoạn lộ của mình, ông đã giữ những chức vụ 
quan trọng và để lại khá nhiều công tích, nhất là về mặt ngoại giao. 
Thế nhưng tại sao ông lại không có tên trong những bộ sách đó? 


Theo thiển ý, một trong những lý do quan trọng là áp lực chính 
trị mà gia đình hai vua Thành Thái, Duy Tân đã đè nặng lên Quốc sử 
quán. Chắc hẳn trong những thập niên đầu thế kỷ XX, hai vị vua này 


*3 Có người cho rằng sở dĩ Nguyễn Văn Tường không đi theo đoàn Ngự đạo là vì ông 
thấy “mình già sức yếu, biết mình không chống nổi với sự gian lao...”, (Phan Trần 
Chúc, Sđd, tr. 82). Cùng có giả thiết cho rằng vào thời điểm ấy, ông đã phát bệnh ung 
thư cổ. Ông đã chết vì bệnh ấy sau đó hơn một năm vào ngày 30-7-1886 khi còn bị 
người Pháp lưu đày ở Tahiti. (Xem thêm bài Ea niort de Nguyễn Vấn Tường, Ancien 
Rógent đAnnan: của A. Delvaux, B.A.V.H., số 4, 1932, tr. 430.) 

3® Quốc Sử quán triều Nguyễn, Đại Nơm liệt truyện, bản dịch của Viện Sứ học, tập 
3, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tờ Tấu để ngày 19 tháng Chín năm Duy Tân thứ 3 (tức 
là ngày 1-11-1909), tr. 5 - 8. 

Xem thêm: Trần Văn Giáp, Tim hiểu kho sách Hán Nôm, tập ï, Nxb Văn hóa, Hà 
Nội, 1984, trạ302 - 303. 


377 


vẫn chưa nguôi quên được nỗi oán hờn đối với hai quan Phụ chính Đại 
thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết về việc họ phế truất vua 
Dục Đức là Hoàng khảo và Hoàng tổ khảo của mình trên dưới 20 năm 
trước (1883). Hơn nữa, tờ Tấu trong bộ Đại Nem chính biên liệt 
truyện nhị tập nói rõ rằng sau khi biên soạn xong, vào tháng 5-1905, 
bản thảo của bộ sách đã được Quốc sử quán viết tỉnh lại và đệ trình 
lên cho vua Thành Thái xem xét. Mãi đến hơn hai năm Sau, vào 
tháng 8-1907 (năm Duy Tân thứ nhất), bộ sách ấy mới được Quốc sử 
quán “ tuân lệnh lĩnh về” để “kiểm chính lại”. Và biết đâu, bấy giờ, 
khi người Pháp đã đặt xong nền đô hộ trên toàn cõi nước ta, còn có 
thêm một áp lực chính trị khác từ phía Tòa Khâm sứ Trung Kỳ và 
Phủ Toàn quyền Đông Dương lên trên những người biên soạn các bộ 
sách ấy? Chí ít, cũng đã có sự xuyên tạc của những người thân Pháp 
hoặc làm tay sai cho họ theo luận điệu “Thế gian có bốn anh hùng: 
Tường gian, Việm láo, Khiêm khùng, Thuyết ngu”!? 

Nay nhìn lại những biến động lịch sử đữ đội xẩy ra tại Huế trong 
những năm tháng sau cái chết của vua Tự Đức, chúng ta thấy đây là 
một chính trường đầy mâu thuẫn và xung khắc. Mâu thuẫn giữa Pháp 
và Nam triểu. Xung khắc ngay trong nội bộ triểu đình giữa hai thái 
độ cứng rắn (chủ chiến) và mềm đẻo (chủ hòa) đối với chính quyền 
thực dân. Trên sân khấu chính trị đó, Nguyễn Văn Tường đóng một 
vai trò quan trọng về mặt nội trị và nổi trội nhất là về mặt ngoại 
giao. Được giao nhiệm vụ làm “sứ thần đứng ra thương thuyết để hóa 
giải sự xung đột giữa đôi bên trong hoàn cảnh nghiệt ngã đẩy mâu 
thuẫn ấy, ông chẳng những không thể làm cho cả hai bên đều thực sự 
thỏa mãn, mà lắm khi còn bị cả hai phía hiểm khích, thù oán. Một số 
nội dung trình bày trên đây cho thấy ông đã bị kẹt cứng giữa gọng 
kêm của lịch sử. Oái oăm thay, chính tài ngoại giao của ông đã đưa 
đẩy ông đến những vị trí khó khăn và nguy hiểm trên chính trường, 
và cuối cùng, ông đã bị lưu đày khi đang cố gắng thi hành sứ mạng 
cực kỳ khó khăn đó. Ông đã trở thành nạn nhân của thời cuộc. 
Nhưng, có một số người chỉ nhìn vào hiện tượng mà chẳng thấy rõ 
bản chất của ông để lên án ông là quyển thần, là phản bội. Nói như 
thế là giết ông thêm một lần nữa. 

Gần đây, khi viết về Nguyễn Văn Tường, một tác giả người Nhật, 
tiến sĩ Voshiharu Tsubơi, đã cho rằng ông là người có tài thương 
thuyết, thông minh, có văn hóa, kiên nhẫn, bình tĩnh, khéo léo..., và 
đã xếp ông vào hàng những nhân vật quốc gia mới lúc bấy giờ”. 


*Y, Tsbøi, Sđd, tr, 265 - 271. 


378 


Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải lắng nghe tiếng lòng của chính 
nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường qua 4 câu thơ được trích từ một 
bài thất ngôn bát cú đo ông làm lúc cuối đời để gửi lại cho hậu thế: 

Sơn tái thiên trùng thượng thúy liều, 

Thần tâm nhất dạng luyến đạn đình. 
Thị phì nhiêu phó thiên thụ hậu, 

Xã tắc, quân uương, thục trọng khinh. 

Dịch: 


Xa giá ngần trùng lẫn dặm xanh, 

Lồng tôi riêng luyến chốn đan đình, 
Đúng, sai, phó mặc ngàn sau luận, 

Vua, nước, đôi đường hỏi trọng khinh??S 


3 Dẫn theo Phan Trần Chúc, Sđd, tr. 83 - 84. 


379 


NGUYÊN VĂN TƯỜNG TRONG THỜI GIAN 
LÀM PHỦ DOÃN THỪA THIÊN 


TRẤN HUY THANH 


nhân vật lịch sử có các mối quan hệ đặc biệt đối với lịch sử Việt 

Nam nói chung và lịch sử Thừa Thiên Huế nói riêng. Từ lúc bắt 
đầu bước vào hoạn lộ với chức Huấn Đạo huyện Mộ Đức (1850) cho 
đến lúc bị thực dân Pháp bắt đày sang đảo Tahiti rồi mất ở đó (30-7- 
1886), ông đã trải qua 36 năm gắn bó đời mình với sự thịnh suy của 
triều Nguyễn, với sự nguy nan tổn vong của đất nước trước nạn ngoại 
xâm. Trong 36 năm dấn thân vào chốn quan trường, Nguyễn Văn 
Tường đã lần lượt trải qua 26 chức vụ 'ớn nhỏ tại kinh đô và 10 tỉnh ở 
3 miền Bắc, Trung, Nam, một lần người bị cách chức, ba lần bị giáng 
chức và lần cuối cùng bị mất hết quan tước, gia sản, ruộng vườn. Như 
vậy, cuộc đời làm quan của ông diễn ra trong thời gian dài, trên địa 
bàn rộng, có nhiều khúc quanh thăng trầm và bi kịch. Trong bài viết 
này, chúng tôi không có tham vọng nghiên cứu toàn bộ hành trạng và 
sự nghiệp của ông, chỉ xin giới hạn đóng khung vấn để về vai trò của 
Nguyễn Văn Tường trong việc xây dựng, phát triển kinh tế xã hội ở 
Thừa Thiên Huế cụ thể là đi sâu phân tích về những công việc mà 
Nguyễn Văn Tường đã làm khi đảm đương chức Phú đoãn Thừa Thiên 
(1864 - 1866). Đây là vấn đến lâu nay chưa được ai quan tâm tìm 
hiểu kỹ. 


M› nửa cuối thế kỷ XIX, Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) là 


1. Sau khi thu phục thành Phú Xuân, vào tháng 9-1801, Nguyễn 
Phúc Ánh lấy ba huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang thuộc phủ 
Triệu Phong làm dinh Quảng Đức, đứng đầu là chức Lưu Thủ giúp việc 
Lưu Thủ có Cai Bạ và Kí Lục. Đến tháng 9-1809, đinh Quảng Đức 
cùng với ba dinh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam thành 4 dinh 
trực lệ. Tháng 12 năm Nhâm Ngọ (1822), vua Minh Mạng đổi dinh 
Quảng Đức làm phủ Thừa Thiên. Đầu năm sau (1823), cho đặt chức để 
đốc kinh thành, Phú doãn, Phủ thừa thay thế các chức danh Lưu Thú, 
Cai Bạ, Kí Lục để quản lý công việc của phủ và chịu trách nhiệm 


380 


trước vua. (Đề đốc, Phủ doãn đều chánh tam phẩm, Phủ thừa chánh tứ 
phẩm)!. Lưu thủ dinh Quảng Đức là Trương Văn Chính được đổi bổ 
làm Đề đốc kinh thành, Kí lục Nguyễn Văn*Phụng làm Phủ doãn và 
Võ Văn Đạo làm Phủ thừa. Tháng 12 năm Giáp Ngọ (1834), Minh 
Mạng đặt thêm 3 huyện mới là Phong Điền, Hương Thủy và Phú Lộc 
nâng số huyện của phú Thừa Thiên lên 6 huyện. Tháng 7.1853 phủ 
Thừa Thiên mở rộng thêm đạo Quảng Trị Bộ máy tổ chức hành 
chính nay cơ bản được giữ nguyên cho đến khi Nguyễn Văn Tường 
nhận chức Phủ Doãn (7-1864) song, tình hình chính trị, kinh tế xã 
hội của vùng đất “đưới xe uuœ” sau khi vua Tự Đức lên nối ngôi (1847) 
lại có nhiều biến động bất ổn. 


Về mặt kinh tế. Từ năm 1848 - 1864 trên địa bàn phủ Thừa 
Thiên, thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, hỏa tai, nạn cọp bắt xảy 
ra liên tục”. Thời tiết khắc nghiệt làm sản xuất nông nghiệp bị đình 
đốn, chỉ có hai năm 1856 và 1862 là được mùa. Đời sống nhân dân do 
đó ngày càng khó khăn, túng quẫn, nạn đói kém xuất hiện thường 
xuyên. Năm Tự Đức nguyên niên (1848), khoa đạo là Lưu Lượng xin 
cứu chữa cho dân hạt Thừa Thiên. Vua nói: “Thừa Thiên ở nơi đế đô 
là đất căn bản, ruộng ơn ban trạch để đều trước tỉnh lợi tưởng chẳng 
hại gì. Vậy thuế thân của định hạt ấy, trừ ra năm nay đã có ôn chiếu 
khoan miễn cho rồi thì không thể gia ơn lại tha cho một năm nữa” 
Năm ấy ở kinh có nhiều trộm cướp, phủ Thừa Thiên xin phái binh 
lính đi tuần bắt”. Từ 1848 - 1863, triều đình hơn 30 lần tha giảm thuế 
thân, thuế điển hoặc mở nhiều đợt khẩn cấp, lạc quyên, giảm giá gạo 
hoặc cho dân vay gạo để cứu đói. Năm 1863, chẳng hạn, vua ban dụ 
tha và triển hạn điển binh nộp thuế cho phủ Thừa Thiên vì dân bị 
điêu háo, đân tình quẫn bách. 


` Đến năm Minh Mạng thứ tám (1827), chuẩn định để đốc kinh thành trật tòng nhị 
phẩm. Năm Minh Mạng 17 (1836), trật chánh nhị phẩm. 

? Đạo Quảng Trị trước là tỉnh Quảng Trị (1831). Vua Tự đức thấy tỉnh nhỏ, việc ít 
và để giảm bớt quan lại nên đổi tỉnh thành đạo, có quân đạo đứng đầu. 

# Đơn cử những năm 1848, 1849, 1851, 1852, 1854, 1859, 1862 đều xấy ra đại hạn 
hai lân. Dịch lễ các năm 1858, 1859 kéo dài hơn năm tháng. Dịch hai năm 1862, 1863 
làm chết 3.600 người. Bão lụt lớn tháng 10-1864 khiến cho thuyền bè chìm vỡ, nhâr. 
dân bị thương bị chết rất nhiều (tổng hợp theo Đại Nam thực lục chánh biên, (ĐNTLI 
đệ tứ kỉ, tập 27 - 30). 

* Quốc sử quán triều Nguyễn, ĐX7L, quyển II, tập 27, bắn dịch của Viện Sử học, 
Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973, tr.84. 

5 Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, tr. 127. 

® Quốc sử quán triểu Nguyễn, Sđd, quyển 29, tập 30, 1974, tr, 57. 


381 


Về chính trị: Ngày 4-11-1847 vua Thiệu Trị băng hà, con trai thứ 
hai là Hồng Nhậm lên kế vị. Việc nối ngôi này theo sự ghi nhận của 
giới chức ngoại giao Pháp theo đöi tình hình Trung Quốc, Việt Nam 
đã gây ra sự tranh chấp quyển lực các phe phái trong nội bộ triều 
đình Huế”. An Phong Công Hồng Bảo, con trai trưởng của vua Thiệu 
Trị tìm cách chống lại vua Tự Đức để giành lại ngôi báu nhưng việc 
không thành dẫn đến cái chết vào tháng Giêng năm Giáp Dần (1854). 
Ngoài ra những thông tin lan truyền không rõ ràng về cuộc chiến 
tranh Việt - Pháp khiến cho dân chúng đâm ra hoang mang lo sợ, 
nhiều người ở quanh kinh thành vì “nghe t¡ đồn nhằm, sợ hối đời đi 
nơi khác”. Nhà vua phải ra lệnh cho phủ Thừa Thiên “rừng trị kẻ đôn 
nhằm ấy cho yên lòng dân”. Dư luận còn xôn xao bàn tán nhao nhao 
về hiệp ước Nhâm Tuất (1862) và có ý đổ lỗi cho Phan Thanh Giản, 
Trần Tiễn Thành đã ký văn bản này?. Cũng cần phải nói thêm rằng, 
do những sự khác biệt về mặt nội dung và hình thức giữa Thiên Chúa 
giáo và các tôn giáo, tín ngưỡng truyển thống và văn hóa bản địa, 
nhất là những sự liên can dính líu ngày càng lộ liễu của các giáo đoàn 
và các giáo sĩ Thừa sai phương Tây trong các hoạt động gây mất ổn 
định tình hình chính trị xã hội, đe dọa trực tiếp tới an ninh của vương 
quốc và vương quyển, nên triều Nguyễn hết sức lo lắng và cho thi 
hành chính sách cấm đạo Gia Tô. Thế nhưng những chính sách cấm 
đạo cứng rắn và khắc nghiệt lại sinh ra hệ lụy khác, đó là mâu thuẫn 
lương giáo sâu sắc, trầm trọng mà rõ nhất là ở phủ Thừa Thiên và các 
tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ AnẺ. 


Giữa lúc thực dân Pháp đánh chiếm ba tỉnh miền Đông Nam kỳ 
và đang lăm le dòm ngó ba tỉnh miễn Tây. Ở phía Bắc, nạn thể phi, 
giặc biển hoành hành, tình hình chính trị, kinh tế xã hội của phủ 
Thừa Thiên ngày càng xấu đi là điều quan ngại lớn nhất của triểu 
đình Huế. Từ tháng 11-1862 đến tháng 6-1865 trong vòng chưa đầy ba 
năm, triều đình đã 5 lần thay Đề Đốc kinh thành'?. Phủ Doãn phủ 
Thừa Thiên Trần Tiên Thọ vừa mới lãnh chức đầu năm 1864 thì làm 
việc không có hiệu quả, bị dân kiện đang đợi xét xứ. Trước sự yếu kém 
bất lực của các quan thân văn võ đầu phủ, vua Tự Đức cảm thấy bất 
an, lo lắng. Tháng 6-1864, vua muốn triệu đanh tướng Nguyễn Tri 


? V, Tsubơi, Nước Đại Nam đối diện uới Pháp oà Trung Hoa (1847 - 1885), Ban 
Khoa học xã hội, Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, 1990, tr. 159, 160. 

® Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđđ, tập 30, tr. 154. 

* Tính đến năm 1861, Giáo phận Huế có 16 giám mục, linh mục, cúng sinh, nữ tu bị 
hành quyết. Vụ tàn sát giáo dân (1861 - 1862), làm tình hình nội bộ xã hội thêm căng thắng. 

*° Nguyễn Sơn, Tôn Thất Đính, Đặng Hạnh, Nguyễn Cửu Lễ, Lưu Hội. 


382 


Phương đang bình định miền Bắc về kinh gấp nhưng Nguyễn Tri 
Phương tâu nói vùng biển Đông Bắc chưa yên ổn chưa thể vẻ được. 
Vua bèn dụ rằng: “Quán sỹ giỏi, bình mạnh không nên cho ở lâu chốn 
biên cương, sở có mối lo là ở trong kinh trống rỗng, cân phải sớm liệu 
để bớt chút lòng ta mong đợi”, Một tháng sau đó, tình hình cấp bách 
hơn, dân lương, giáo tiếp tục đố kị, khích bác nhau. Vua cho kinh ấp 
Thừa Thiên là hạt lớn, cân được người giỏi đế hiểu bảo cho yên, đã 
quyết định cử Nguyễn Văn Tường đang làm Biện Lý bộ Binh sung 
chức Phủ Doãn Thừa Thiên, năm ấy Nguyễn Văn Tường tròn 40 tuổi. 
Vua Tự Đức chọn cử Nguyễn Văn Tường không phải vì chuyện vì nhà 
vua đã từng biết đến năng lực của Nguyễn Văn Tường khi làm Tri 
huyện huyện Thành Hóa (Cam Lộ, Quảng Trị) trong thập niên 50, 
nay trước yêu cầu đòi hỏi “cẩn được người giỏi” Nguyễn Văn Tường đã 
có đủ điều kiện để vua Tự Đức tin tưởng giao cho trọng trách mới. 


2. Chỉ sau hơn một tháng nhận chức, cùng với Đề đốc kinh thành 
Đặng Hạnh, Phú thừa Nguyễn Hữu Dương ông đã trích phát được cuộc 
bạo động của công tử Hồng Tập và một số hoàng thân, quan lại, bình 
lính... mưu giết Phan Thanh Giản, Trần Tiễn Thành và chống lại chủ 
trương hòa nghị của triểu đình Huế, chống lại giáo dân. Thế nhưng 
vào tháng 11-1864 khi sĩ tử Thừa Thiên làm huyên náo, gián niêm yết 
ở cửa và tường của trường thi, công khai phản đối mạnh mẽ triều đình 
ký hòa ước với Pháp, và vào tháng 9-1866 nổ ra cuộc khởi nghĩa của 
Đoàn Trưng chống vua Tự Đức thì Nguyễn Văn Tường lại không kịp 
thời ngăn chặn, không lập được công trạng gì và phải chịu hình phạt 
nặng nể và bị cách chức. Cuộc khởi nghĩa “chày vôi” không bỗng 
nhiên bùng phát ngày một ngày hai mà đã được các yếu nhân trong 
Đông sơn thị tửu hội tích cực vận động chuẩn bị trong một thời gian 
khá dài. Vì sao có đủ phương tiện, lực lượng trong tay và nắm chắc 
mọi động tĩnh trong phủ, ông đã không phát hiện sớm và có biện 
pháp đối phó hữu hiệu ngay từ đầu không cho cuộc khởi nghĩa nổ ra? 
Ở đây có thể có nhiều nguyên nhân. Một phần là do nhóm Đông sơn 
thí tâu hội đã tiến hành chuẩn bị khởi nghĩa một cách bí mật, khôn 
khéo che mắt được quan quân. Mặt khác, chưa thấy ai để cập đến, đó 
là sự “lưỡng phân” trong con người của Nguyễn Văn Tường. Ông 
không chỉ trung thành tuyệt đối, hết lòng phục vụ vua Tự Đức mà còn 
có tình cảm nông hậu đối với Định Đạo, vị minh chủ của cuộc khởi 
nghĩa. Một số tài liệu lịch sử đã xác nhận điều này. Vào tháng 5-1865, 
khi nghe tin vua Tự Đức cải táng mộ Đinh Bảo, phủ thần Thừa Thiên 


!! Quốc sử quán triểu Nguyễn, tập 30, Sđd, tr. 90. 


383 


xin đem 4 người con của Định Bảo, trong đó có Định Đạo tới trước mộ 
thăm viếng cúng tế để cho biết tình thân của cha con. Vua y cho. 
Tháng 12 năm ấy, thấy có nhiều người lưi tới với Đinh Đạo mưu tính 
chuyện này khác có thể gây phương hại cho ngai vàng của vị đương 
kim hoàng đế, phủ Tôn Nhân bàn đem Định Đạo thắt cổ cho chết 
ngay, đình thần thì xin tâu xứ tội trảm giam hậu, ba anh em Định 
Đạo thì giao cho phủ Thừa Thiên quản thúc mỗi tháng phải kiểm 
điểm ba lần. Khi vua Tự Đức đem vấn đề ra hỏi phủ Thừa Thiên thì 
Nguyễn Văn Tường không đồng ý cách giải quyết trên đây. Ông “cjỉ 
xin chia ghép các người em đến các nơi gần tỉnh Thừa Thiên, Quảng 
Nươm, Quảng Bình mỗi tháng xem xét tình hình tư oào Mật Viện để đề 
phòng sự trể nãi". Cuối cùng, để dung hòa, vua Tự Đức cho giam ba 
anh em Đỉnh Đạo tại quân phủ nha Thừa Thiên. Có một giả thiết 
lịch sử được đặt ra là nếu Nguyễn Văn Tường ủng hộ ý kiến của phủ 
Tôn Nhân và đình thân thì chắc chắn sẽ không có cuộc khởi nghĩa 
tháng 9-1866 ngay tại Phú Xuân, hoặc nếu có khởi nghĩa thì xảy ra 
vào một thời điểm khác với một vị minh chủ khác, Cho nên nếu nói 
Nguyễn Văn Tường chính là tác nhân gián tiếp dẫn tới cuộc khởi 
nghĩa thì cũng không sai lắm vậy! 


8. Một thành quả quan trọng khác của Nguyễn Văn Tường không 
thể không nói tới đó là trên lĩnh vực kinh tế, xã hội. Hai vụ lúa chính 
năm 1863, 1964 bị mất trắng là do sâu bệnh, hạn hán, bão lụt, mưa 
dầm gió rét, giá gạo trở nên đắt đỏ. Trên cương vị mới, điều mà ông 
quan tâm hơn hết là tìm mọi cách cứu giúp dân thoát khỏi cảnh đói 
nghèo, thiếu ăn, thiếu mặc. Tháng 11-1864, phủ Thừa Thiên xin xuất 
kho 5.000 hộc bán ra cho dân theo hạt. Nhưng số lúa ấy chỉ đủ để bán 
với giá hạ cho dân đồng bằng. Biết được việc này, tháng 12 vua cho 
phủ xuất thêm 7.000 phương gạo trong kho để cứu đói ở miễn núi và 
ven biến. Trong hai năm 1864 và 1865, phủ Thừa Thiên nhiều lần 
làm lễ đảo vũ cầu mưa và sâu thôi hại lúa, tổ chức thu nuôi những 
người bần cùng cô quả không nơi nương tựa, cấp tiển chôn cho người 
chết, thuốc men cho kẻ ốm đau, cho 700 phương gạo đến kho. Hình 
thức phát chẩn cho đân hại tỉnh Quáng Nam và Quảng Ngãi đi phiêu 
tán kiếm ăn. Từ tháng 11-1864 triểu đình đã đồng ý cho phủ thần 
Thừa Thiên tạm lãnh tiền công 5 vạn quan để thu mua gạo tích trữ. 
Đến tháng 7-1865 dù đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực như phát 
chẩn, cho vay, xuất gạo tích trữ ra bán, giá gạo trên thị trường Thừa 
Thiên vẫn cứ cao và khan hiếm. Lo sợ dân hạt mình sẽ không có gạo 


!2? Quốc sứ quán triều Nguyễn, Sđd, tr. 197, 287. 


384 


Trắng đổng Ølồng ơi, Phong ÁMỹ (Phong Điền) Ánh tư /iêu' Bảo tảng Tổng hợp 
Thủa Thiên Huế 


Đình bạ lảng Xuân "Hoả (xã /£lU0ng tong. Tp fuế) F5 tháng Giêng. Quang Irung 
ở (1790) kê tiên tdản bộ 0â! đình! tham gia phong trảo Tây Sơn ú địa 0h00 
Anh tư liệu: Nhả Bảo tàng Huế 


XI 


Đăng tu 7ru (1828 - 1874) 


“han Bội Châu (1887- 1940) búc ánh cuối cùng vải neảy trước Á/? mất 
Ánh tư 0u: Trần Anh Vinh. 


(uũi A7? cU đại long 0h đả. Anh t/ 0ê: Nguyễn Hữu Thông 


S0 ØÓ Á(aM thánh #4uấ (Quắc sứ quấn triấu Ñguyên tê) Án# tư fiều: Trung tâm Bảo 
tấn di tích Uố đô Huế. (Sách: Những vẫn đễ lịch sú... tr.588+10) 


XIH 


Nhà ñâng AMorin đầu thế Áý XX. Ánh tư tiêu: Nhả Bảo tảng Huế 


Ähách sạn "ương Giang. An“: Dàu Hoa Nữ 


XIV 


đàn thỏ vua ØuJ, Tân. Anh: Đỗ Bang. 


Một th ảnh cư dân Khuê, đâu thể Áý XX. Ánh tự liệu: Trung tâm Bảo tôn di tích Có đô 
Huổ 


Xxv 


Đuải ngư đạo (đấu (Đế &ƒ XVJ) Ánh tư 164: Phân Phùng 


Gững trưởng (uốc #ợc (cuỗi thế kỳ XIX, đâu thê kỷ XX). Anh f 14u: Nhà Bảo tảng Huế 


(ha Đáng la nằm !985 Anh tu liệu: Nhả Bảo tảng Huế 


ăn, phủ Thừa Thiên xin cấm thuyển buôn Quảng Nam không được ra 
kinh đô mua gạo nhưng vua Tự Đức không đồng ý vì lúc ấy tình hình 
thiếu ăn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng rất nghiêm trọng. 


Tháng 2-1865 kinh kì hạn hán. Tham trị bộ Binh Hoàng Văn 
Tuyển vâng mệnh đi đảo vũ, tâu nói “ngoài cửa kinh thành, người dân 
bẩn cùng đi ăn xin liền nối đẩy đường, mình gầy mặt ốm, không thể 
để mắt được mà nhiều người bị chết đói, các huyện khác nghe cũng 
thế”!?. Vua bèn sai phủ thần lập tức đem tình hình tâu lên. Tháng 4 
cùng năm, Nguyễn Văn Tường dâng lên triều đình bản kế sách 4 điểm 
nêu rõ thực trạng đời sống của dân và mạnh dạn đề ra phương thức 
giải quyết bế tắc là phải làm “từ trước”, từ gốc, không đợi đến lúc đói 
rét mới cứu giúp dân: “gần đây ở nơi kinh thành mọi người đều tụ họp 
hiếm ăn rất nhiêu liền mấy năm mất mùa, lúa chiêm năm nay lại tổn 
hại, sau này tình hình quẫn bách so uới năm ngoỷái sợ lại tệ hơn. Nếu 
đợt đói mới cấp nuôi, rét mới cấp áo, không những thế khó làm được 
chu đáo mà của kho kế tiếp sao được. Vậy nên tính uiệc cứu giúp từ 
trước, để cho được tùy tiện sinh sống, rồi sẽ bổ cấp thêm”, Phương 
pháp “cứu giúp từ trước” này được triển khai cụ thể như sau: 


Điểm 1: “Xin cấp cho dân ở uen núi: Sức khắp cho các xã đân, ai 
có thể đi đấn củi, đốt than, lấy song, lấy đá được thì cho lĩnh trước 
tiên gạo, rồi đấn lấy được bao nhiêu, cho đem về quán mình, tùy tiện 
chữa tạm, cứ mỗi tháng hai lần các công thuộc sở đều phái thuộc hạ, 
hội đồng với nha Phủ Doãn tới nơi chiểu theo giá chợ cho cân thu 
khấu trừ tiên thuê để chở về, cốt trong một tháng tính xong các 
khoáản”!, Mục đích điểm 1 là nhằm khai thác tài nguyên, phát huy 
thế mạnh của vùng rừng núi, tạo công ăn việc làm cho đông bào kinh, 
thượng. Theo kế hoạch này, nhà nước giúp cho đân tiển gạo làm vốn, 
sản phẩm do đân làm ra sẽ được nhà nước thu mua và thanh toán 
định kỳ hàng tháng theo đúng giá thị trường. Với kế hoạch này, người 
dân hoàn toàn có lợi, vừa có vốn làm ăn mà không phải trả lãi, sản 
phẩm làm ra có nơi tiêu thụ mà không bị ép giá. 


Điểm thứ 2: “Xin cấp cho dân đánh cá ở uen biển: Các xã khai rõ 
số dân nghèo, lượng cấp cho tiền vốn công, hoặc gạo khấu thành tiền 
độ ba trăm, bốn trăm quan, để nhờ đó mua chất lưới; nhưng chia làm: 
hai thành, mỗi năm đệ nộp một thành, trong hai năm, phải nộp đủ số 
cho vay trước”!°. Mục đích khoản 2 là nhằm mở mang kinh tế miễn biển 


'3 Quốc sử quán triểu Nguyễn, Sđd, tr. 170 
141518 Quốc sử quán triểu Nguyễn, Sđđ, tr. 186, 


385 


và tạo điều kiện cho ngư đân thoát nghèo bằng cách cho họ vay tiền 
mua ngư cụ làm ăn. Tiền này sẽ trả dần cho nhà nước trong hai năm. 


Điểm thứ 3, ông tập trung bàn về vấn để mấu chốt trong nông 
thôn là ruộng đất công tư. “Xin cho ruộng đất ở các xã đã cẩm cố trả 
oêễ dân để cày cấy: Phàm các xã có ruộng đất công, theo lệ quân cấp, 
nếu có người đem cẩm cố cho nhà giàu, xin sức trao trả xã ấy, hoặc về 
kỉ phần của binh dân, đều chi ra cùng cày cấy trong một năm; vụ hạ 
sang năm, gạo ăn của đân đã hơi thư, lại giao trả tài chủ nhận để cày 
cấy khấu trừ đi. Hoặc tài chủ người nào đã có ruộng đất tư từ 5 mẫu 
trở lên thì các số ruộng đất công lấy cẩm ấy phải trả lại tất cả cho 
binh dân không có công nghiệp riêng; cùng là tài chú có một, hai mẫu 
riêng; mà lấy cảm ruộng công số nhiều thì liệu để lại số ruộng công 
cùng với số ruộng tư vừa đú 5 mẫu thôi, còn thì cũng châm chước giao 
trả lại để đều cùng giúp đỡ nhau hạn trong một tháng phải giao trả, 
chia cắt cho xong việc để kịp thời vụ. Nếu còn giấu giếm chiếm đoạt 
cho đân tố giác ra, chiếu luật “vi chế” (trái chế thư) gia thêm bậc lên 
mà trị tội. Lại sau khi quân cấp, bọn binh dân không đủ sức cày ruộng 
gieo mạ cấy thì cho tùy tiện để người có của đứng linh canh gặt rẽ 
chia đôi; hoặc do phủ châm chước cấp cho tiền gạo, tới kỳ lúa chín thu 
nộp”, Để có thể hiểu rõ điều khoản này, xin mở một dấu ngoặt nói 
thêm về ruộng đất công tư ở phủ Thừa Thiên. Theo nhà sử học 
Nguyễn Đình Đầu, trong cơ cấu sở hữu ruộng đất của Thừa Thiên xưa, 
tỷ lệ công điển công thổ chiếm một tỷ lệ cao hơn tư điển tư thổ. Phân 
tích 210 sổ địa bạ được lập ở dinh Quảng Đức từ năm 1810 - 1818, 
Nguyễn Đình Đầu đưa ra con số cho thấy tư điển tư thổ chiếm tỷ lệ 
thấp, 32,10% trong khi công điển công thổ chiếm 60,87%. Số còn lại 
là quan điển quan thổ 3,42% và viên tư thổ 3,61% cũng đều thuộc sở 
hữu nhà nước'$, Năm Tự Đức thứ 5 ruộng đất công ở phủ Thừa Thiên 
tiếp tục chiếm ưu thế. Tháng 3-1852 vua hỏi thượng thư bộ Hộ Hà 
Duy Phiên về sự thể ruộng công, ruộng tư của các tỉnh thế nào, Hà 
Duy Phiên thưa rằng: “Thừa Thiên, Quảng Trị thì ruộng công nhiều 

- hơn ruộng tư. Quảng Bình thì ruộng công ruộng tư bằng nhau. Còn các 
hạt khác thì ruộng tư nhiều mà ruộng công ít, tỉnh Bình Định càng ít 
hơn”, Với mục đích sử dụng công điển công thổ thành công cụ và cơ 
sở kinh tế cho chế độ quân chủ chuyên chế tập quyển các vua Gia 


1 Quốc sử quán triểu Nguyễn, Sđd, tr. 187. 

!# Nguyễn Đình Hậu, Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Thừa Thiên, Nxb Thành 
phố Hồ Chí Minh, 1997, tr, 112, 113. 

'® Quốc sử quán triểu Nguyễn, tập 27, Sdd, tr. 336. 


386 


Long, Thiệu Trị, Tự Đức đã nhiều lần ban dụ nghiêm cấm mua bán 
công điền công thổ, không cho tư hữu hóa ruộng đất thuộc sở hữu công 
cộng. Tuy nhiên qua lời bàn của Hà Duy Phiêu thì thấy trên khắp cả 
nước, ruộng tư đã lấn áp ruộng công ngoại trừ phủ Thừa Thiên. Lời 
tâu của Nguyễn Văn Tường cho thấy một sự biến đổi khác trong nông 
thôn phủ Thừa Thiên so với 13 năm về trước. Đó là nhiều tài chủ đã 
lợi dụng sản xuất suy đốn, người nông dân bị thất cơ lỡ vận để chấp 
chiếm ruộng đất “biến công vi tư”. Do đó ông đã để nghị xã dân nào 
đếm ruộng công cầm cố cho nhà giàu thì phải đem ruộng trả lại chia 
cho dân cày cấy. Tài chủ nào đã có ruộng đất từ 5 mẫu trở lên, nếu 
cần thêm ruộng đất công nữa thì cũng phải trả lại cho binh dân. Theo 
ông tài chủ chỉ nên có tối đa năm mẫu mà thôi. Quá số ấy thì phải 
giao trả, nếu che dấu thì chiếu luật trừng phạt. Với chức trách lệnh 
thú, Nguyễn Văn Tường không thể đi ngược lại quan điểm chính 
thống của triểu đình là bảo vệ ruộng đất công. Điều đáng lưu ý trong 
khi giải quyết vấn để ruộng đất vốn nhạy cảm, ông không hoàn toàn 
ngả theo bọn hào lí, tài chủ đang lũng đoạn làng xã mà đứng về phía 
đông đảo binh, dân và sẵn sàng giúp đỡ họ. 


Điểm cuối cùng là một để nghị cải cách hành chính địa phương 
nhằm tạo thuận tiện dễ đàng cho dân và chính quyền cơ sở: “Xin dời 
huyện lị Hương Thủy làm ở nơi khác. Hương Thủy, Phú Lộc hai huyện 
đường sá đài suốt, những dân ở núi, ở biển thuộc huyện Phú Lộc đến 
huyện Hương Thủy, đường sá xa cách các việc cứu giúp và khẩn yếu, 
thế khó kiêm coi được cả hai. Nay xin dời huyện Hương Thủy đến xã 
Sư Lỗ Đông, cho đường thủy đường bộ được tiện mà đường đi được vừa 
đều. Cho huyện Hương Thủy kiêm nhiếp huyện Phú Lộc mới đúng”?, 


Kế hoạch 4 điểm nêu trên là những đề nghị tâm huyết nặng tình 
với nước với dân của Nguyễn Văn Tường. Vua Tự Đức nhận thấy rõ 
đây là những để nghị “cốt dân có chỗ trông nhờ được” và thừa nhận 
“ruộng công thực là tệ hại đã lâu”. Song khi đem ra bàn thực hiện, 
vưa và các bộ thân đo dự, sợ “quan thêm bận giấy tờ” và “sinh thêm 
sự” nên rốt cuộc không cho thi hành”. Thật đáng tiếc. 


Sau khi được vua cho kiêm chức khuyến nông sứ (tháng 12-1864), 
Nguyễn Văn Tường đã dành thời gian đi khảo sát tình hình sản xuất 
nông nghiệp khắp các huyện trong phủ hạt, nghiên cứu địa thế tìm 
đất khai khẩn thêm. Đầu năm 186ð cho khơi con sông cũ Ấn Vân để 
lấy nước tưới ruộng. Sáu trăm đân ở ba tổng Phú Ốc, An Vinh, Long 


?9,?! Quốc sử quán triểu Nguyễn, tập 30, Sđd, tr. 187, 188, 


387 


Hồ được huy động đến công trường làm việc, mỗi ngày mỗi người được 
cấp một bát gạo và 40 đồng, kế đó đi khảo sát sông Vĩnh Định và 
hoàn tất việc khơi thông vào tháng 8 cùng năm. Cho sử dụng xe tát 
nước bằng trâu kéo do sở Đốc công chế tạo phỏng theo cách thức của 
người phương Tây để chống hạn cho lúa. Tháng 10-1865 nhân đi điều 
tra 7 mẫu ao sen bị nông cạn của Phú Bình quận công thuộc địa phận 
ba xã Vân Dương, An Cựu, Vĩ Dạ, phủ Thừa Thiên phát hiện thấy 7 
mẫu này không phải do triểu đình ban cấp. Phú Bình quân công đã 
bao chiếm thành sở hữu tư. Phủ đã làm tờ tâu để nghị giao số đất ấy 
cho phủ Tôn Nhơn đặt làm nghĩa điển”. tháng 12-1865 thực hiện kế 
hoạch nuôi tầm ở Thái Thường Tự theo sự phân công của triểu đình, 
phủ Thừa Thiên đã gọi thuê hai tên làm hộ nhiệm vụ nuôi tầm, mỗi 
tháng cấp tiền mỗi người ba quan, gạo một phương”. 


Những nỗ lực của Nguyễn Văn Tường nhằm đẩy mạnh sản xuất 
nông nghiệp và giải quyết nạn đói cho dân đã thu được những kết quả 
khả quan. Vụ lúa năm 1865 phú Thừa Thiên “được mùa vừa”?“. Sang 
đến vụ Đông Xuân 1866 thì “lúa má được mùa thu hoạch tốt””. Tháng 
2-1866, trong kì đại đế (xét công) vua Tự đức ban đụ khen Nguyễn 
Văn Tường là “siêng năng tài cán” và thưởng gia một cấp. 


Hai năm giữ chức Phủ doãn phủ Thừa Thiên ngắn ngủi chưa cho 
phép Nguyễn Văn Tường có nhiều thời gian thi thế và phát huy hết 
năng lực làm quan của mình, nhiều việc làm và đề xuất đúng đắn của 
ông lại bị các thế lực bảo thủ ngăn trở song không vì thế mà ông nắn 
chí, bi quan. Say mê, cần mẫn, tận tụy, chu đáo, làm việc nhiệt tình 
với ý thức trách nhiệm cao và luôn quan tâm chăm sóc cuộc sống của 
dân là những đức tính nổi bật, những phẩm chất đáng quý của 
Nguyễn Văn Tường. Trong công cuộc xây đựng và phát triển kinh tế 
xã hội của phú Thừa Thiên vào thập niên 60 (thế kỷ XIX), Nguyễn 
Văn Tường đã thể hiện một vai trò khá tích cực. Những cống hiến 
đóng góp của ông về phương diện chính trị và kinh tế trị nước và an 
đân có thể chưa nhiều nhưng đó là những đóng góp cụ thể, thiết thực, 
có tác dụng không nhỏ đối với xã hội và điều quan trọng hơn hết là nó 
bắt nguồn từ tấm lòng, tình cảm trong sáng và cao đẹp vì nước vì đân. 


?,?8 Quốc sử quán triều Nguyễn, Sđd, tr. 206, 261, 280. 
? Quốc sứ quán triều Nguyễn, Sđủ, tr. 279. 
*' Quốc sử quán triểu Nguyễn, Sđd, tập 31, tr. 34 


388 


SỰ NGHIỆP LÀM QUAN CỦA THÂN VĂN 
NHIẾP DƯỚI VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN 


LÊ THỊ THANH HÒA 


tiếng ở Thừa Thiên. Ông là con trai thứ hai của Bố chính sứ 

Thân Văn Quyển, có tiếng là văn hay. Ông sinh ra và lớn lên 
trong một gia đình thế gia có học, nhiều đời đỗ đạt làm quan. Ông 
vốn thuộc dòng họ Thân ở huyện Phong Điển, phủ Thừa Thiên. Thuở 
nhỏ ông có tiếng chăm học, phóng khoáng, có chí lớn. 


đ hân Văn Nhiếp (1804 - 1872) thuộc đồng dõi của một tộc họ nổi 


Thiệu Trị năm thứ nhất (1841), ông đỗ hương tiến (cử nhân) Ân 
khoa thi hương tại trường Thừa Thiên. Khoa thi này, lấy đậu 40 
người, chủ khảo là Tham tri bộ Hình Bùi Ngọc Quỹ, phó chủ khảo là 
Biện lý bệ Lại Trương Tấn Nhậm, ông xếp thứ nhất trong tổng số 
người lấy đậu. Sau khi đỗ đạt ông làm Hậu bổ ở tỉnh Khánh Hòa rồi 
chính thức bước vào quan trường với chức Tri huyện huyện Tân Định, 
làm chức quan cai quản của một huyện ông đã hết lòng vì chức vụ nên 
được thần dân trăm họ kính phục và mến mộ ông cho ông là người 
thanh liêm, tài giỏi rồi để cử lên bổ vào chức vụ Hàn lâm viện Trước 
tác làm công việc biên tập sách, chương sớ của triều đình rồi sung vào 
làm việc tại Nội các với chức Hành tẩu làm nhiệm vụ châu hầu, phụng 
thừa các sắc chỉ, tiếp nhận các sớ tấu, tuân thừa châu phê nơi cơ mật 
trọng yếu của triều đình. Với chức Hành tẩu trong một cơ quan hành 
chính cao nhất trong hành pháp của một quốc gia là Nội các, bước đầu 
tập dượt làm quen với công việc thực tập của người làm quan trong bộ 
máy hành chính triểu Nguyễn nhằm thực tập nghiệp vụ hành chính, 
tức tập làm quan của người được chọn để bổ nhiệm vào làm việc chính 
thức trong bộ máy quan lại. Hôm sau hôm Thân Văn Nhiếp vào Các, 
khí vua ra ngự ở Đông Các nhà vua đã cho tuyên triệu Thân Văn 
Nhiếp vào rồi dụ rằng: Ngươi là con thứ mấy của Thân Văn Quyển? 
Tuổi bao nhiêu? Có biết làm thơ không? Rồi ngoảnh lại bảo viên Các 
trưởng Nguyễn Cửu Trường rằng: Nhiếp là con nhà thế gia có học, 
mời vào Các hoặc có sự tới lui chưa quen, nên bảo cho biết. 


389 


Năm Mậu Thân, Tự Đức năm thứ nhất (1848), Thân Văn Nhiếp 
được thăng chức Thừa chỉ là một học hàm tại Hàn lâm viện. 


Năm Kỷ Dậu, Tự Đức thứ hai (1849), Thân Văn Nhiếp lại đổi làm 
Thị giảng ở Viện Tập hiển một chức quan làm việc trong Viện Hàn 
lâm ở dưới chức Thị độc, rồi lại sung vào chức Khởi cư trú làm những 
công việc giảng sách theo định kỳ (lớp tập huấn), chuyên ghi chép 
những việc Khởi cư cùng việc kê cứu, kiểm điểm, giữ sổ sách... chức 
đanh này chỉ tạm thời chứ không phải chức danh trong quan chức. 
Khởi cư trú còn làm nhiệm vụ phục vụ cho cả Quốc sử quán. Vua 
thường đi du hạnh quan ở Kinh Duyên, Thân Văn Nhiếp với chức 
trách của người bẩy tôi đã dâng sớ lên can vua... Vua sắc bảo: Lại là 
thủ bút (tay viết) của Văn Nhiếp, rồi thăng cho ông chức Thị Độc viện 
hàm cao nhất trong Viện Hàn lâm, chức quan này được dự vào việc 
giảng đạy và biên soạn sách vở ở các Tập hiển Quốc tử giám, rồi lại 
đổi ông sang làm Đốc học Gia Định làm công việc của một viên quan 
chăm lo việc học chính ở các cấp. 


Năm Nhâm Tý, Tự Đức thứ 5 (1852), sử dụng ông vào chức Thự 
Án sát sứ ở Bình Thuận, chức quan giúp việc cho Tổng đốc, Tuần vũ ở 
tỉnh, chuyên trách về công tác hình sự, rồi đổi đi tỉnh Bình Định. Ông 
luôn có ý thức và trách nhiệm của người làm quan, thường dâng sớ 
trình bày về chính trị khiếm khuyết cũng như việc xét án. 


Năm Quý Sửu, Tự Đức thứ 6 (1853) ông đổi sang Thự Hồng lô tự 
khanh, làm công việc xướng danh tại các khoa thi và những lễ nghỉ 
khác trong trường thị, tham biện việc Các. Sau một thời gian làm việc 
tại Các ông được đình thần để cử vào chức Quốc tử giám Tế tửu. Vua 
bảo: Nhiếp mới vào Các, làm việc cũng chăm khá, không nên vội bổ 
chức khác. Chưa đẩy một năm ông lại đổi làm Biện lý bộ Lễ làm 
nhiệm vụ đốc thúc việc xây dựng bảo thành ở Hiếu lăng, kiêm giữ ấn 
triện tự Đại lý. Lúc bấy giờ Tham tri bộ Lại là Hoàng Thu có đại 
tang, chuẩn cho nghỉ 4 tháng. Thân Văn Nhiếp trái lệ, có hại đến lễ 
giáo, xin cho theo lệ (12 tháng) để tang, khiến cho kể đưới nghe thấy 
đều rõ chí ý về giáo hiếu tác trung của triều đình, Vua cho là phải. Lại 
gặp có cái án dân ở hai tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình tranh nhau trưng 
ruộng đất. Hai tỉnh ấy đã khám xét phân xử hơn 10 năm vẫn chưa 
xong. Vua đã sai Thân Văn Nhiếp tới tra xét chỉ có hơn 20 hôm là 
xong. Sau khi về vì có công trạng Thân Văn Nhiếp được bổ vào chức 
Hồng lô tự khanh, rêi lĩnh chức Bố chính sứ ở Vĩnh Long, chức quan 
coi việc Hộ ở tỉnh, làm phó quan cho Tổng đốc đứng đầu tỉnh. Chưa 
bao lâu ông lại được thăng Thái bộc tự khanh rồi đổi Biện lý bộ Binh 


390 


làm nhiệm vụ xử lý các công việc có tính chất quy chế tại bộ Binh 
được coi là một trong những cơ quan cao nhất trong Lục bộ của triều 
đình Huế là một trong sáu bộ ( lục bộ) chuyên lo việc bổ nhiệm, tuyển 
dụng các chức võ quan trong ngạch như khảo duyệt vũ khí, lương thực 
để giúp việc chính trị trong nước. Trong chế độ của nhà Nguyễn, Nội 
các, Gơ Mật viện chỉ là những cơ quan có tính chất cố vấn, chức quan 
thường là những chính khanh các Bộ kiêm giữ, cho nên 6 Bộ được nhà 
vua đánh giá rất cao: "Chính sự của nhà nước phần nhiều thuộc về sáu 
bộ” (Dụ của vua Minh Mạng năm 1820), rồi Thân Văn Nhiếp lại đổi đi 
Thự Bố chính Quảng Nam. 


Năm Mậu Ngọ, Tự Đức thứ 11 (1858), khi tàu Pháp tới cửa biển 
Đà Nẵng, quan quân đại đội ngăn dẹp đang lúc khẩn cấp, Thân Văn 
Nhiếp đã ngày đêm lo mưu tính ổn thỏa. Trong thời gian ba năm làm 
quan ở Quảng Nam Thân Văn Nhiếp luôn có trách nhiệm với công 
việc của triểu đình và làm tròn chức trách tham mưu của bề tôi đối với 
vua như ông dâng sớ tâu bày về vấn để tiền thóc của dân vay đến việc 
phát chẩn cứu tế, các lời tâu bày có trách nhiệm của ông phần nhiều 
đã được vua Tự Đức tiếp nhận cho thi hành. 


Năm Tân Dậu, Tự Đức thứ 14 (1861), ở Nam Kỳ có biến động, 
viên phủ Thừa Thiên là Nguyễn Túc Trưng trình bày xin cho mộ lính 
nghĩa dũng tòng quân, lại cho Thân Văn Nhiếp là người có tài năng, 
sức khỏe, trí thức đều đủ cả, được sĩ phu tín phục nên xin cho đi cùng. 
Vua bèn đổi Thân Văn Nhiếp vào chức Binh bộ Thị lang sung làm 
Hiệp tán ở quân thứ. Khi tới quân thứ Thân Văn Nhiếp đã đem tình 
hình và sự thể chống giữ tâu lên, vua cho là lời tâu bày có kiến thức 
thao lược, lại hay cảm kích hăng hái nên cho được hết lòng mà làm 
cho ổn thỏa. Tháng 11, quân Tây Dương lại quấy rối xứ Suối Lũ tỉnh 
Biên Hòa, vì có công đánh dẹp nên Thân Văn Nhiếp được vua Tự Đức 
thưởng cho kỷ lục một thứ. Sau tỉnh Biên Hòa không giữ được phải 
cách lưu. Kíp lúc hòa nghị đã thành, ông lại đổi làm Bố chính sứ ở 
Bình Định, khi ông về tới Bình Thuận thì bị bệnh nên ông xin được 
về quê để dưỡng sức. 

Năm Quý Hợi, Tự Đức thứ 16 (1863), vua cho Thân Văn Nhiếp là 
người cứng ngạnh có học thức, đổi làm Hữu Thị lang bộ Lại, một chức 
quan cao cấp trong Lục bộ của triểu đình Huế, chuyên lo việc chính sự 
thăng, giáng về quan văn trong kinh, ngoài trấn cũng:như việc chỉnh 
đốn phương pháp làm quan giúp việc chính sự ở trong nước, rồi Tham 
biện công việc ở Viện Cơ Mật tức làm công việc tham mưu tư vấn của 
triểu đình giúp vua những ý lớn về việc giữ nước và trị nước. Do tầm 


391 


quan trọng của Viện Cơ Mật nên vua Minb Mạng đã nói trong khi 
thành lập Cơ Mật viện rằng: "Nay cho đặt Cơ Mật viện để có việc 
quân, việc nước to lớn sẽ có dụ chỉ các quan đại thần sung vào Cơ Mật 
viện theo phiếu thi hành để tỏ ý thận trọng". 


Năm Giáp Tý, Tự Đức thứ 17 (1864), Thân Văn Nhiếp đã cùng 
Biện lý bộ Binh là Nguyễn Văn Tường đi khắp 9 châu trong hạt 
Quảng Trị để xem xét về đân tình và địa thế. Công việc xong xuôi khi 
về làm Thự Tham tri bộ Binh là một trong những cơ quan cao cấp 
trong Lục bộ, một trong sáu bộ của Lục bộ chuyên lo việc bổ nhiệm, 
khảo duyệt vũ khí, lương thực để giúp việc chính trị trong nước, rồi 
Hộ lý Tổng đốc Bình Phú. Theo chế độ quan chức nhà Nguyễn, ngoài 
bộ máy cai trị ở mỗi tỉnh (Bố chính, Án sát với hai Phiên ty, Niết ty, 
giúp việc) của hai tỉnh, có khi ba tỉnh, triều đình lại bổ thêm một vị 
đại thần (ngang quyển chức với Thượng thư, hàm Nhị phẩm văn giai) 
về tăng cường cho bộ máy nhà nước ở tỉnh, có quyển lực tối cao về 
hành pháp và tư pháp của những tỉnh được cai quản. 


Tổng đốc là người thay thế triểu đình về nắm hai tỉnh một, để chỉ 
đạo về mọi mặt, đồng thời kiêm nhiệm luôn chức Phó đô ngự sử và cá 
chức Đề đốc các tỉnh về chỉ huy vũ trang đứng trên cương vị Lãnh 
binh ở tỉnh Bình Phú. Đo đó nếu có Tổng đốc không có mới có chức 
Tuần vũ ở từng tỉnh. Lúc bấy giờ dân ở hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình 
Định bị đói phải lưu tán đi kiếm ăn, lại do thiên tai mưa lụt nhiều 
nên phần lớn dân bị mắc bệnh. Là người làm quan phụ mẫu Thân 
Văn Nhiếp đã không quản ngại khó khăn gian khổ ông để hết lòng vì 
dân, tìm mọi cách để nhanh chóng đưa được người ốm về nghỉ tại 
Quán Chợ và chi tiên công để mua thuốc cứu chữa những người ốm 
cũng như việc nấu cơm, cháo cho người ốm ông đều làm cả. Sau khi 
công việc xong xuôi ông mới đem tình hình sự việc tâu lên. 


Năm Bính Dần, Tự Đức thứ 19 (1866), ông được thăng bổ Tuân 
phủ, nhưng vẫn Hộ đốc, chức quan Thủ hiến đứng đầu tỉnh có Bố 
chính và Án sát giúp việc. Khi ông nghe tin ở trong Kinh có biến loạn 
về Trưng và Trực, ông đã dâng sớ lên để trình về kế tự cường tự trị... 
vua phê bảo: Nói đơn giản mà thiết thực, có thể gọi là kỳ vọng cho 
vua biết khó làm được... 


Đến năm Mậu Thìn, Tự Đức thứ 21 (1868), ông thăng Thự Tổng 
đốc. Lúc bấy giờ, vua thường đi chơi ngự công việc xây dựng kế tiếp. 
Thân Văn Nhiếp lại dâng sớ tâu nói: Từ xưa người trị quốc gia, mà 
biết lo lắng siêng chăm thì thường thấy nguy biến, nếu nhàn rỗi vui 


392 


chơi thì thường thấy yên ổn. Thường thấy nguy biến là gốc tri trị, 
thường thấy yên vui là mầm họa loạn. Mã Chu đời Đường dâng sớ nói 
rằng: "Khi xưa đời Tùy lúc chưa loạn, tự cho là không bao giờ có loạn; 
chưa mất nước, tự cho là không bao giờ mất nước". Thế mà loạn vọng 
theo ngay, việc chia ra an nguy, tổn vong, là chỉ do ở bậc nhân chủ 
một lòng kính sợ hay làm giớ đó thôi. Thần cúi thấy sự thế ngày nay, 
là thời đại nào ư? Bờ cöi cũ chìm mất, giặc Bắc lan tràn, nắng lụt gió 
bão, chỗ nào cũng báo có tại biến sức kiệt, của hết, dân không lấy gì 
mà sống được... Thế mà gần đây công việc xây dựng kế tiếp tha hồ xa 
xỉ không thôi, làm ngôi lăng "Vạn Niên Cơ" so với lăng Thiên Thụ 
không những tốn gấp 10 lần,... Nay lại xúc phạm những điều kiêng 
ky, xin giao cho quan tư khâm kết thần tội chết, để chính cái tội của 
thần, mong thấy động đến nhà vua! Vua nói: Lời ngươi là thống trách, 
đêu do lỗi của trẫm vậy, sai Viện thần mật chép để biết. Rồi chuẩn 
cho Thân Văn Nhiếp được thực thụ. 


Năm Tân Mùi, Tự Đức thứ 24 (1871), Hải Phòng sứ ở Bình Định 
chỉ tên tham hặc việc Thân Văn Nhiếp làm không đúng, phải giáng 
hai cấp rồi đổi đi, nhân đương lúc ốm ông xin ở lại chữa bệnh rồi qua 
đời, thọ 69 tuổi, Vua cho Thân Văn Nhiếp là người cương trực được 
việc quen thạo, vốn có công lao tài năng, mắc tội cũng không phải là 
tham tang hối lộ, gia ơn cho truy phục hàm cũ, cấp cho tiên tuất và 
bắt trạm phu ở dọc đường phải hộ tống đưa thi hài ông về an táng: lại 
cho Phủ Doãn Thừa Thiên vâng mệnh đến tế một tuần. 


Thân Văn Nhiếp trong quá trình làm quan dưới vương triều 
Nguyễn, là người cứng rắn và quả quyết, có học vấn sâu rộng, ông làm 
quan trải khắp trong ngoài đến 30 năm. Những chương sớ tấu nghị 
mà ông tâu trình đều viện dẫn đú chứng cớ, lời rất thống thiết; dẫu 
phạm đến điều kiêng ky nhưng ông cũng không tránh. Ông là người 
có phong cách của một bể tôi đời xưa can ngăn vua. Trong thời gian 
làm Tổng đốc Bình Phú, ông được vua tin tưởng và quý mến, vua 
thường phái Thị vệ mang cho sâm, quế, lộc nhung và đem việc cơ mật 
hỏi ông. Thân Văn Nhiếp là người gặp việc dám nói nên ông từng 
được vua khen rằng: Văn Nhiếp cùng ta vốn không phải đã quen biết 
cũ, nhưng thấy lòng thành thực cảm thông nhau, hay nói những câu 
người ta khó nói, không thẹn tiếng trung thực, hơn nữa có lòng liêm 
khiết, lấy bụng thành tín đãi người dưới, nên nhiều người yêu mến. 
Sau khi Thân Văn Nhiếp chết, lấy Phạm Ý thay chân ông. Vua sắc 
bảo Ý rằng: Chớ để Thân Văn Nhiếp một mình chuyên được tiếng hay 
về trước. 


393 


Thân Văn Nhiếp có ba người con đều tiếp nối truyền thống làm 
quan của cha. Con thứ nhất là Thân Trọng Trữ làm quan đến chức Tri 
phủ phủ Tuy An; con thứ hai là Thân Trọng Huề làm quan đến chức 
Bố chính sứ ở Quảng Nam; con thứ ba là Thân Trọng Thoan do là ấm 
sinh được sung Ký lục, rồi đỗ hương tiến (cử nhân). 


394 


THÂN TRỌNG HUẾỀ (1869 - 1925), 
MỘT NHÂN VẬT LỊCH SỬ CÓ TƯ TƯỞNG 
CANH TÂN, MỘT NHÀ VĂN HÓA VIỆT NAM 
ĐẦU THẾ KỶ XX 


CHƯƠNG THÂU 


I 


Thân Trọng Huể tên chữ là Tư Trung sinh năm 1869, quê gốc 
làng An Lỗ, huyện Phong Điển, đến ở tại làng Nguyệt Biểu, xã Thủy 
Biểu, thành phố Huế. Ông xuất thân từ một gia đình "hoạn thế”, 
thuộc một trong ba "vọng tộc" (Hà, Đặng, Thân) của đất cố đô triểu 
Nguyễn. Ông nội là Thân Văn Quyền (1771 - 1873) từng có 30 năm 
làm nghề dạy học mà được bổ chức Giáo thụ và thăng dần lên Tư 
nghiệp Quốc tử giám, Hữu Tham tri bộ Hộ, rồi Tá Thị lang bộ Lễ, bị 
phạt cách chức trảm giam hậu, rồi phải đi "Hiệu lực theo thuyển sứ 
sang Lucon”; sau đó được phục chức, được thăng Thự Án sát Định 
Tường, cuối cùng là Án sát Gia Định và mất tại đây, được truy thụ 
chức Bố chính; cuộc đời "hoạn lộ" của ông thực gian truân! Thân sinh 
của Thân Trọng Huể là Thân Văn Nhiếp (1804 - 1872) người đỗ thủ 
khoa kỳ thi Hương khoa Tân Sửu (1841), ra làm quan dưới hai triều 
Thiệu Trị, Tự Đức, trải qua nhiều chức vụ quan trọng, đóng góp nhiều 
công sức cho đất nước, nhất là ông đang làm Tá Thị lang bộ Binh 
(1860) phải giao tranh và giao thiệp với thực dân Pháp. Năm 1863, 
ông được bổ Hữu Thị lang bộ Lại, sung Tham biện Cơ mật viện, rồi 
thăng Thự tả Tham tri bộ Binh, hộ lý Tổng đốc Bình Phú. Ông từng 
dâng sớ cấm nha phiến đến ba lần nhưng vua không nghe theo; lại 
đâng sớ khuyên vua kiệm ước chi phí của công, chăm lo tự cường, tự 
trị và chống ngoại xâm. Năm 1869, ông được thăng Tổng đốc Bình 
Phú, rồi lâm bệnh và mất tại nơi làm việc vào năm 1872. Thân Trọng 
Huế còn có người anh rể là Trần Thúc Nhẫn đậu Cử nhân làm quan 
đến chức Tham tri Năm 1883, khi thực đân Pháp tấn công thành 
Trấn Hải ở cửa biển Thuận An, ông đã cùng với một số tướng lĩnh và 
đân binh quật cường đánh trả quân xâm lược. Bấy giờ ông tuân lệnh 


-895 


triều đình cầm đầu phái đoàn thương thuyết với đối phương, nhưng sự 
bất thành, ông đã trầm mình tuẫn tiết ở giang phận Ngã Ba Sình của 
sông Hương. Ngày nay ở cố đô Huế có một đường phố mang tên ông. 


Khi thân sinh Thân Trọng Huể qua đời, ông mới lên bốn tuổi, 
phải lưu lạc sống ở quê mẹ tại Gia Định. Ông được Trần Thúc Nhẫn 
đón về Huế, ở với người anh cả (Thân Trọng Trữ), được là "ấm sinh” 
vào học trường Quốc tử giám. 


- Năm 1888 (19 tuổi), Thân Trọng Huế thi Hương, qua được "đệ 
nhị trường”. Liển sau đó (1889), ông được Nhà nước "Bảo hộ" chọn đưa 
sang Pháp học tại trường Thuộc địa nhằm đào tạo thành một quan 
chức của bộ máy chính quyền thuộc địa. Trong bảy năm học tập, qua 
các kỳ thi hạch, ông được các giáo sư người Tây ngợi khen là thông 
mình, học giỏi và cuối khóa, thi tốt nghiệp, Thân Trọng Huề chiếm 
ngôi vị Thủ khoa. 


- Năm 1895, ông về nước; triểu đình chiếu theo lệ "Tiến sĩ" nước 
nhà đặc cách cho hàm Biên tu, vào Viện Cơ mật và sung chức Ngự 
triểu thị thư, chưa được bao lâu (1896), ông bị quan Tiết chế Đại thần 
là Nguyễn Thân hạch tội và cách chức vì cớ "gặp quan mà không 
xuống ngựa”! Nhưng vua phê rằng: "Ông là con nhà thế gia, chữ Hán 
chữ Tây đều thông hiểu. Muốn hỏi gì đều đáp được. Dẫu cách chức, 
nhưng cũng cho lệ vào Viện Cơ mật, phòng khi hỏi han việc gì"), 


- Năm 1897, ông được phục chức, sung vào Bang tá Viện Cơ mật : 
liên tiếp thăng thưởng nhiều hàm vị cao cấp... và đến năm 1899 đã 
lên hàm Hồng Lô tự khanh; năm 1901 bổ làm Án sát tỉnh Khánh 
Hòa. Rồi năm 1902, "biệt phái" giúp Phủ Toàn quyển Pháp và được 
thưởng Thái Thường tự khanh. 


- Năm 1903 về lại Huế, nhậm chức Tả Thị lang bộ Lại, sung 
Tham tá Viện Cơ mật. Năm 1904, ông được bổ làm Bố chính tỉnh 
Quảng Nam. Tại đây, ông gặp phải vị quan đầu tỉnh là Tổng đốc Hỗ 
Đệ không ưa, bị coi là "đồng sự khác lòng", "làm điều sai trái"... mà bị 
"giáng bốn trật và cho về nhà"! Ông đã gửi lên triểu đình tờ trình 
biện mình rằng: "Hạ thần trước đã gặp Đại thần hẹp dạ, trong thành 
dạo ngựa mà bị hạch tội. Sau vì đồng sự khác lòng, vừa đến Quảng 
Nam, chưa kịp định vị đã bị biếm trích!... Người đèm pha, đố ky còn 
đó, khó yên phận ở Trung Kỳ. Vậy xin cho hạ thần được lánh mình ra 
Bác địa"? 


` Trích Gia phá họ Thân, GS. Thân Trọng Ninh cung cấp. 
? Trích Gia phả họ Thân, Tiâd, 


396 


Thời gian đâu, sau khi ở Pháp học tập được nhiều kiến thức "Tây 
học", kiến văn được mở rộng, rồi về Huế. Tại đây Thân Trọng Huề 
thường có tiếp xúc với một số nhân sĩ nho học tiến bộ như Phan Châu 
Trinh, Đào Nguyên Phổ... và chắc chắn là tư tưởng đân tộc - dân chủ 
của họ có ảnh hưởng đến ông và ảnh hưởng lần nhau. Các nhà yêu 
nước này ngay từ những năm 1903 - 1904 đã sắp sửa phát động một 
phong trào "duy tân" ở miền Trung (do Phan Châu Trình, Huỳnh Thúc 
Kháng, Trần Quý Cáp...) hoạt động rầm rộ từ năm 1904. Và ông 
Hoàng giáp Đào Nguyên Phổ sau khi thôi làm quan ở Huế đã về Hà 
Nội làm báo Đại Nam Động Văn (1906) rồi trở thành một trong 
những nhân vật sáng lập và giảng dạy tại trường Đông Kinh Nghĩa 
Thục năm 1907. 


Cũng chính thời gian đó (1905) Thân Trọng Huế đã kip có mặt ở 
Hà Nội. Ông được cử làm Đốc giáo trường Sĩ hoạn đào tạo các "quan 
chức mới” cho bộ máy chính quyền nhà nước "Thực dân phong kiến" 
đã định hình. 


Năm 1907, ông được khôi phục hàm Bố chánh, bổ làm Án sát tỉnh 
Bắc Ninh và rồi cứ thế mà thăng tiến: Tuần phủ Bắc Ninh; Án sát 
Hưng Yên, Án sát Hải Dương. Năm 1914, là Tuần vũ thành viên 
Phòng 4 Tòa Thượng thẩm Hà Nội. Năm 1915, thăng Tổng đốc sung 
vào Viện Thượng thẩm... đến năm 1921, thăng Hiệp tá Đại học sĩ 
sung Viện Thượng thẩm. 


Trong khi làm quan tại các tỉnh, các viện Thân Trọng Huê là người 
"Hiêm bình cần cán", nên mới được cất nhắc đề bạt nhanh chóng và đều 
đặn như thế. Nhưng ngoài ra, ông còn tích cực hoạt động trên trường 
"báo chí ngôn luận" của học giới nữa. Ông viết nhiều bài "chính luận", 
"xã thuyết" cho các báo Đông Dương tạp chí, Trung Bắc tân uăn, nhất 
là Nam Phong tạp chí đề cập nhiều vấn để văn hóa - xã hội - kinh tế 
v.v... Ông cũng là một trong những thành viên sáng lập và hoạt động 
trong Hội Khai trí Tiến Đức (1919) tức là một "hội đoàn” của "giới 
quan chức An Nam” cao cấp lúc bấy giờ. Những bài báo luận bàn thời 
sự, chính sách, học thuật của ông phản ánh tư tưởng, chính kiến của 
ông rất đáng được ghi nhận (ở phần sau, chúng tôi sẽ trình bày). 


Phải thừa nhận rằng Thân Trọng Huể có uy tín trong giới quan 
lại, ông không chỉ là một "lương thần” mà còn là một vị "năng thần" 
15 năm làm quan ở đất Bắc, ông đã làm nên nhiều việc "nổi đình 
đám". Cho nên, năm 1922, ông được điều về Huế sung Đại thần Viện 
Cơ mật, nhận lãnh Thượng thư hai bộ: bộ Học và bộ Binh, kiêm Đô 
Ngự sứ Viện Đô sát. Ở cương vị quan cao chức trọng, ông vẫn luôn 


397 


nghĩ đến nước đến dân. Là Thượng thư bộ Binh ông buộc nhà đương 
cục Pháp phải ký vào văn kiện lịch sử công nhận lãnh thổ Việt Nam 
bao gồm cả hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa (cách lãnh thổ đất 
liên hơn 300 đặm), cũng như trước đó (1918), khi chưa phải là Thượng 
thư bộ Học ông đã phê phán Toàn quyển A. Sarraut mở trường Pháp 
chính, trường Cao đẳng mà "chỉ có sự giáo dục con trai, không có sự 
giáo dục con gái thì còn là khuyết điểm..." "sự giáo dục chỉ riêng cho 
đàn ông, công lý có đâu lại thế?..."?. 

Thân Trọng Huể - con người và tính cách của ông - như ở bán 
"Gia phả họ Thân" biên soạn năm 1998 (do G8. Thân Trọng Ninh 
cung cấp) đã trân trọng ghi chép về ông, tóm tắt như sau: 


"Túnh chất: 
1- Thông mình, cả Hán uăn lẫn Pháp ngữ đêu thông thạo: 


Từ nhỏ ông đã thông đạt Hán văn. Lớn lên qua Pháp học 7 năm. 
Pháp ngữ ông cũng nói năng trôi chảy, viết lách rõ ràng, minh bạch. 
Tuy hấp thụ văn hóa Tây phương, nhưng ông vẫn không quên nề nếp 
gia phong, lễ giáo của đân tộc mình. 

2- Cương trực, trầm nghị, cao thượng, liêm khiết, chất tô, cần mẫn 
khó ai bì kịp: 

a) Ghét Nguyễn Thân, tên gian tặc, thân Pháp quên nhà, ông 


không xuống ngựa chào, mà phải bị cách chức (Do Nguyễn Thân quật 
má Phan Đình Phùng đốt di thể người anh hùng dân tộc). 


b) Không chịu luồn cúi Tổng đốc Hồ Đệ mà bị giáng chức... 


c) Ông đám nói những điểu mà người ta không dám nói (Truyền 
thống của gia đình). 


3- Yêu dân, yêu nước: 


Dù được vua Khải Định tin cẩn cho làm Đại thần Viện Cơ mật, dù 
được quan Khâm sứ Pasquier là bạn cũ nâng đỡ, nhưng ông không vì 
thế mà lợi dụng làm lợi riêng, trái lại luôn chăm lo cho dân, cho nước. 
Trong bài Hiểu tạ ơn vua của ông, có đoạn viết: "Bài vàng, mề đay đồ, 
ơn vua, được thế là vinh. Ngồi, nghỉ, nằm không yên, lòng tôi thật 
quá thẹn! Biết mưu gì cho thiên hạ được nhờ, biết kế gì cho vua khỏi 
nhọc, biết lấy gì mà hú lòng dân thương nước, biết lấy gì mà chữa 
bệnh quan tham tiền...”. 


Š Bài Con đường tiến bộ của nước ta, Tạp chí Nam Phong số 7, 8/1918. 


398 


Ông cũng đã từng nói với con cháu: "Ta chiếm chỗ lớn là không để 
kẻ a dua tiếm vị làm điều hại dân, hại nước. Ta jở mang ơn trọng của 
người (Pháp) nên khó có thể làm khác hơn, thôi thì theo phép trung 
dung mà khu xử mọi việc. Trước là không mất lòng họ, sau lại được 
việc cho dân. Nghĩ ơn vua lòng dân mà thẹn chưa báo đền được. Ôi 
thôi! Công việc khó thay!". 

4- Cẩn thận, bình dị: 


Bất cứ việc gì ông cũng dự trù, tính toán kỹ phần chuẩn bị, ghi 
vào số nhật ký để làm khỏi sai sót, luôn sắp đặt công việc có thứ tự 
hẳn hoi. 


Dù quan to nhưng ông rất bình dị, tiếp xúc với tất cả mọi lớp 
người trong xã hội. Bàn chuyện thì thấu đáo, nhắc nhở kỹ lưỡng, ban 
bảo nhiều lần mà không hề biết mệt. 

Lúc sắp mất, đặn con cháu phải chôn ngay trong vòng 24 giờ, 
không tổ chức linh đình lôi thôi. 

ð- Tiết kiệm: 

Chi tiêu trong nhà, ông đặn nên tiện tần, không phung phí xa 
hoa, để tiễn mà giúp đỡ dân nghèo khó..." 

Ông mất tại bộ Học, thọ ð7 tuổi, mọi người đều tỏ lòng thương 
tiếc, được vua truy thọ hàm Đông Các Đại học sĩ. Quan Hiệp tá Phạm 
Văn Thụ thay mặt triều đình viếng ông đôi câu đối: 

"Duyệt gìa thặng, hữu cốt ngạnh phong, dương lịch tứ triều, tằng 
kỷ gian lao 0uong bạch phát; 

Độc di biểu, giai huyết tánh ngũ, ái ưu nhất niệm, bất thăng thế 
lụy sái hoàng tuyên". 

(Dịch: Ái ưu gần thác chưa nguôi, đành tổ tấm lòng sùi sụt suối vàng ba 
mảnh giấy; 

Cốt ngạnh từ xưa đã sẩn, dầu thay mái tóc, theo đòi bệ ngọc bốn triểu vua). 


Báo Nam Phong có bài viết về "con người và sự nghiệp" của ông 
và kèm theo câu đối phúng: 


"Đường đường đấng anh hào, mấy ngàn đầu xanh, lối cũ đi oê uì 
Uiệc nước; l 

Bời bời lòng cố quốc, một cung gió thảm, cảo thơm lần dỡ khóc 
người xưa”. 


Hội Khai trí Tiến đức cùng đưa câu đối: 


399 


"Đời mấy hẻ anh hùng, nô nức gần xa người một hội; 
Cuộc trải qua dâu bể, than ôi! Tan hợp cỗi trăm năm". 


Nhà học giả Phạm Quỳnh, trong bài viết đăng trên báo Nam 
Phong số 96 (1925) tỏ lòng xót xa vì mất đi một "đồng nhân trong báo 
quán”, tri ân người đỡ đầu tờ báo "buổi sơ sinh” và là "người bạn thân 
khi trưởng thành", đã vinh danh ông bằng những lời thắm thiết "Cụ 
là một người cương trực, khẳng khái, một lòng ái quốc trung quân, mà 
ở đời này những người trung quân ái quốc, khảng khái cương trực lại 
rất ít cho nên một đời cụ làm quan đã gặp nhiều phen tỏa chiết. Bị 
tỏa chiết mà cái chí vẫn cương cường, kẻ trí thức phục cụ là người 
"cứng". Phường danh lợi thời lại chê cụ là người "vụng", vì "cứng" mà 
nên "vụng”. Nhưng ở đời này thiên hạ chỉ lấy cái tiểu xảo mà khuynh 
loát nhau, khôn là biết nịnh tài, khéo là kiếm tiền giỏi, - thời chê ấy 
há lại không phải là lời khen đích đáng sao? Lại người đời đều mềm 
cả - mềm cho đến nỗi không còn khí phách gì nữa - mà một mình cụ 
cứng, há lại chẳng đáng phục rư?" 


Hị 


Thân Trọng Huả, như ta đã biết, xuất thân từ một gia đình quyền 
quý, dòng đõi thế tộc; được thụ hưởng từ cha ông một nên học vấn nho 
học có truyền thống lâu đời. Ông lớn lên, khi đất nước đã bị thực đân 
Pháp xâm chiếm. Chế độ thuộc địa bảo hộ đã "ổn định" và đang muốn 
thống trị lâu đài nhân dân đất nước ta. Do đó mà chính quyền thuộc 
địa muốn có một lớp quan lại tay sai mới được đào tạo có bài bán hơn 
để thay thế. Thân Trọng Huế vốn là một người thông minh, lại là 
“con nhà quan", nên được chọn đưa sang Pháp học thành tài và trở về 
nước năm 1895, ở tuổi 27. Ngay lúc mới về đến nơi, tháng 9-1895 ông 
đã viết thư cho Toàn quyển Đông Dương nói: "Dù tương lai của tôi có 
sao đi nữa, tôi vẫn sẽ làm việc hết lòng hết sức, hầu đóng góp phần 
nào cho Chính phủ Bảo hộ và cho Đất nước tôi"Ý, 


Những năm tháng đầu của cuộc đời "làm quan" ở Huế, rồi ở Quảng 
Nam, Thân Trọng Huế đã đụng đầu, đã không ăn ý với các vị quan 
như Nguyễn Thân, Hồ Đệ, nên ông đã bị "đàn hặc", bị "biếm trích" 
phải "về vườn"! Những vấp váp nặng nể ấy phải chăng là ở ông có 
những ý kiến, ý tưởng mới... trong lúc hành xử việc quan và việc đời? 
Tài liệu thành văn (liên quan đến ông về những vụ việc này và liên 
quan thời gian ông làm quan ở Huế, Quảng Nam) không có nhiều, nên 


* Trích ở Phụ lục Gia phả họ Thân. 


400 


thật khó biện biệt phải trái. Còn như ở thời gian từ 1905 về sau (ở 
Bắc rồi về Huế), những việc làm của ông là khá rõ, có tương đối đây 
đủ cứ liệu xác thực. Sau này, khi ông mất, trong Điếu uăn của Khâm 
sứ P. Pasquier đọc ngày 9-9-1925 đã ghi nhận: 


"Ông là người chỉ biết có trung thực, người không hề tính toán 
nhỏ nhen, mà chỉ thật lòng hành động vì điều tốt đẹp, vì lẽ công bằng. 


.. Ông đã đóng góp vào việc thực hiện những cải cách ở xứ Bảo hộ. 


Ông tham gia tổ chức lại ngành tư pháp. Là cố vấn ở Phòng 4 Tòa 
Thượng thẩm Hà Nội, công việc của ông được các quan chức ngành Tư 
pháp đánh giá cao. 


Ông quan tâm đến các vấn để kinh tế, một thời gian đài ông phục 
vụ ở Phòng Nông nghiệp Bắc Kỳ và chuyên chú vào những công trình 
lợi ích chung... 


Ông có vai trò tích cực trong Ủy ban Bắc Kỳ của Hội liên hiệp 
Pháp văn. 


Năm 1916, vua Khải Định đăng quang, ông có cơ hội gần triểu 
đình hơn. Tuy là chú của vua (vợ ông con Kiên Thái vương tên là Như 
Sắc - em gái của 3 vua Kiến Phúc, Hàm Nghi và Đồng Khánh), ông 
không bao giờ xao lãng vai trò của một vị quan cố vấn trung thành và 
vô vụ lợi. 


Mọi người thấy ở ông có những đức tính lương thiện và trung 
thực, như lời Khổng Tử khi nói một tôi trung phục vụ quân vương thì 
phái "không được đối vua, mà lại không ngại nói nghịch ý vua". 


Mọi người đều biết ông là người luôn luôn hòa nhã, luôn luôn 
mình bạch trong quan điểm của mình... Ông biết cách và ưa thích 
tranh luận, thường đưa ra những giải pháp có khi làm ngạc nhiên các 
bạn đồng sự, bởi những giải pháp này mang đấu ấn từ bên ngoài của 
quan niệm mới mẻ ở Việt Nam. Ống tin tưởng cần thiết phải canh tân 
đất nước, phải dần dần nới lỏng những ràng buộc cổ hủ cản trở bước 
tiến của nó. Ông thấm nhuần tư tưởng của Khổng Tử: "Nhật tân, nhật 
nhật tân”, nhưng ông cũng không quên sức mạnh hãy còn lớn của 
những truyền thống tuy về bản chất là tốt đẹp, nhưng thường thường 
chỉ còn tần tại như những đải băng cột chặt người nước Nam"Š. 


Những nhận định, đánh giá con người và tư tưởng Thân Trọng 
Huề trên đây của P. Pasquier - Quan Khâm sứ Trung Kỳ (1925) và sau 


5 Trích ở Phụ lục Gia phả họ Thân. 


401 


- này (1930...) là Toàn quyền Đông Dương chống Cộng sản. khét tiếng - 
dù là của một viên quan thuộc địa, có cảm tình và nhận là "bạn" của 
Thân Trọng Huê, vẫn có thể cho ta một cảm giác: đó là sự đánh giá 
tương đối khách quan và thỏa đáng. 


Mặt khác, góp vào việc "nhận định, đánh giá" Thân Trọng Huẻ, 
các "tư liệu thành văn", các trứ tác (các bài chính luận, xã thuyết...) 
của ông cũng phản ánh "tư tưởng canh tân đất nước" khá rõ. 


Bài Con đường tiến bộ của nước ta đăng trên Tạp chí Nam Phong 
(số 8 và.9, 1918) có thể coi như một "để cương của chương trình canh : 
tân đất nước" mà ông từng suy ngẫm, nay nhờ có một cơ quan ngôn 
luận công khai, ông mới có điều kiện công bố. Điều đáng chú ý một 
cách thú vị là: ông viết nguyên văn bằng chữ Hán (hẳn là để cho giới 
sĩ phu, quan lại Nho học đọc) và lại do cử nhân Hán học (một nhà nho 
cấp tiến, một yếu nhân của phong trào Duy tân và của Đông Kinh 
nghĩa thục, từng bị đày Côn Đảo) dịch ra tiếng Việt để cung hiến "chư 
độc giả thức thời". Bài này ông không viết bằng tiếng Pháp để cho 
"các quan Bảo hộ” đọc. Với tư cách một người có trình độ học vấn, khá 
thông hiểu "truyền thống văn hóa dân tộc, văn hóa Trung Hoa cổ đại” 
cộng thêm cái thực học ở trường Thuộc địa, cái kiến văn mới mẻ hấp 
thụ được của văn minh phương Tây, Thân Trọng Huể trình bày thực 
trạng yếu hèn, lạc hậu của đất nước ta về đủ mọi phương diện kinh tế, 
văn hóa, giáo dục... Vậy muốn tiến bộ, cần phải chú trọng bốn điều 
cốt. yếu: 


1- Người dân trong nước có nghị lực (cũng có nghĩa là phải có bản 
lĩnh tự lực, tự cường...). 
`3- Đất cát trong nước tốt (phải biết cách khai thác nguồn lợi thiên 
nhiên sẵn có). 
đ- Công nghệ trong nước thịnh (xây dựng phát triển khoa học 
kỹ thuật). 
4- Giao thông trong nước tiện lợi. 


Trong bến điều ấy thì "nghị lực người dân" là quan trọng nhất. Vì 
có nghị lực thì mới chế thắng được mọi trở lực của thiên nhiên mà 
khai thác và lợi dụng được của cải của tạo hóa ban cho. Cứ xem gương 
nước Mỹ, nước Nhật Bản trước kia chẳng qua là chốn rừng hoang, đảo 
vắng, mà nay không đẩy vài trăm năm sau đã thành những nước 
mạnh giàu bậc nhất trên thế giới. Còn như nước ta, xét trong lịch sử 
"cũng là một dân tộc thượng võ, mà nuôi thành cái tính thượng võ ấy 
là bởi tại cái địa thế nước ta". Một đất nước từng "phạt Tống, bình 


402 


Chiêm" thắng lợi, "coi thế thì người nước ta sánh với người các nước 
khác ở Đông Dương này, còn có nghị lực hơn nhiều. Nếu được người 
xướng suất, có thể lợi dụng cái nghị lực ấy mà làm nên công to việc 
lớn gì cũng nổi..." Nếu "chỉ chịu để người ta sử linh thì được, mà chưa 
có tài kinh lý lấy, chắc có một cái cớ gì?! Ta xin nói quyết rằng: Tại 
người ta không biết cúch tổ chức. 


Ông nhấn mạnh: "Tiếng Tổ chức bây giờ tức là tiếng Kỷ cương 
ngày xưa, nghĩa là xếp đặt đâu ra đấy, có thứ có lớp vậy. Phàm tổ 
chức một việc gì, trước hết phải có một cái mục đích, lại phải biết suy 
xét đường hơn lẽ thiệt, mà phải có thêm cái lòng liên nhẫn. Đã có 
một cái mục đích rồi, mới tính cái phương pháp làm thế nào thì lợi, 
thế nào thì hại, chọn cái nào thật có lợi mà không hại, thì cứ thế mà 
làm; lúc đương làm rủi gặp sự gì ngăn trở thì lấy cái lòng kiên nhẫn, 
cố làm cho kỳ được mới thôi. Ấy là sự yêu câu nhất trong cách tổ chức. 
Vả lại, tổ chức việc nước cũng chẳng khác gì tổ chức việc nhà. Nước ta 
hơn 31 vạn km” đất, hơn 14 triệu đân. Lấy dân ấy kinh lý đất ấy, mà 
đắt nước ta lên con đường tiến bộ, tổ chức việc nước ta, tất phải lấy 
điều ấy làm cái mục đích thứ nhất, mà muốn đến được chỗ mục đích 
ấy, phương pháp làm, tất phải mở trí dân. Nghĩa là kiếm phương dạy 
dỗ, tài bồi cái nghị lực của người nước ta sẵn có vậy". 


Về việc giáo dục mở mang dân trí, đào tạo nhân tài, ông cho rằng 
"việc cải lương việc học, lập Hội đồng Giáo dục" như của Toàn quyển 
Beau năm 1906 là chưa đủ, là chỉ "mới nghĩ sự giáo dục phổ thông, mà 
chưa kịp nghĩ sự giáo dục nhân tài:. Và ngay đến thời Toàn quyền A. 
Sarraut tuy có mở rộng việc đào tạo ở các cấp Trung học, Cao đẳng... 

"nhưng con gái vẫn không được chú ý đào tạo là vẫn còn khuyết điểm”. 

Ở điểm này, ông có một tư tưởng "nam nữ bình quyển” khá tiến bộ. 
Ông phê phán quan ñiệm cổ hú của "sáo ngữ sách Tàu" cho rằng "phụ 
nhân nan hóa", coi "đàn bà là một giống phụ thuộc đàn ông mà không 
nghĩ đến phương giáo dục". Ông nói: "Đàn bà nước ta, có phải chỉ để 
lo bể bếp núc mà thôi đâu; có kẻ ruộng nương, có kể buôn bán, có kể 
làm thợ làm thuyễn (tiểu thủ công kỹ nghệ...) không kể còn phải cái 
trách nhiệm riêng coi sóc việc nhà, chăn dắt con cái, mà phàm những 
việc đàn ông làm đàn bà cũng làm được cả. Vậy mà sự giáo dục chỉ 
riêng cho đàn ông, công lý có đâu lại thế? Huống chỉ số con gái 
thường vẫn nhiều hơn số con trai, trong hơn 14 triệu dân ta, có khi 
đến trên 9 triệu đàn bà, không được giáo dục gì, thực là đáng tiếc quá". 


Về các vấn để khơi thúc tài nguyên, xây dựng công nghệ, Thân 
Trọng Huê cũng có những nhận định đánh giá thực trạng yếu kém và 


403 


đẻ ra biện pháp thực hiện (bắt chước các nước tiên tiến). Đó là những 
người, những nghề làm ra của cải vật chất, làm cho nước nhà thịnh 
vượng, “chứ không phải cái nghề đua nhau vào quan trường mà cho đó 
mới là tôn hiển nhất và có lợi nhất!" Vì rằng: "phàm nước nào được 
thịnh vượng là cốt tại công, nông, thương, các nghề phát đạt". 


Để thúc đẩy công cuộc canh tân, làm cho nước nhà tiến phát 
nhanh, ông nhấn mạnh vấn để phát triển giao thông uận tải, vì 
"đường sá quan hệ đến quốc thế nhiều": - Đi lại thuận lợi sẽ rút ngắn 
thời gian; - chuyên chở lưu thông hàng hóa nhanh chóng; - Đường bộ, 
đường thủy sẽ rất tiện cho việc xuất cảng sản vật, kể cả cái lợi "trao 
đổi, bắt chước" người ta mà làm, mà tiến bộ. Danh ngôn Pháp có câu: 
“Nếu không muốn bắt chước người, không lo bằng người, không mong 
hơn người, thì không thể nào tiến bộ được", Điều này thì đức Khổng 
Tử cũng từng nói: "thấy người hiển lo cho bằng người ta, thấy người 
không hiển mà xét xem mình có như thế không”. Hoặc: "Ba người 
cùng đi, ta lấy hai người kia làm thầy ta được. Người hay thì ta theo 
như họ, người không hay thì ta đừng làm như họ..." 


Kết thúc bản "để cương canh tân nhằm đưa đất nước lên đường 
tiến bộ”, một lần nữa, Thân Trọng Huể nhấn mạnh: "Ôi! Đất nước ta 
hơn ba mươi vạn km?, không phải là không tốt; dân nước ta hơn 14 
triệu, không phải là không nghị lực! Cái nguyên tố lập quốc, đã được 
hai thứ tài liệu quý báu thế... sao không tổ chức việc sinh kế mình để 
nước nhà trở nên thịnh vượng? Chắc dân ta phải đợi có người xướng 
suất. Phải chăng là trông ở bọn quan trường ta? Vậy thì trước hết 
quan giới phải cải lương, phải cố học cho bằng người, phải nên cảm 
chí cho bền, gắng công phu bách bội, làm sao cho đạt được mục đích 
mới thôi. 


Hội 


Tìm hiểu tư tưởng canh tân. của Thân Trọng Huề, chúng ta chú ý 
đến thời điểm năm 1916, khi Khải Định đăng quang, ông đã là Tổng 
đốc sung vào Viện Thượng thẩm và đến năm 1922, về Huế sung Đại 
thần Viện Cơ mật, nhận lãnh Thượng thư hai bộ Học và bộ Binh, 
kiêm Đô Ngự sử Viện Đô sát, như vậy ông đã là "Cố vấn tối cao" sủa 
nhà vua. Ông được coi là một vị đại quan trung thành, vô vị lợi và là 
một người trung trực "không ngại nói lời nghịch ý vua". Cho nên trong 
bài Cưng dịch thánh ý đăng trên Tạp chí Nam Phong số 50, tháng 8- 
1921, khi diễn dịch ý vua (hay chính là tư tưởng của chính ông?) về 
bốn điểm: Kính Bảo hộ, tôn Quân quyên, khai Dân trí và quảng Dân 


404 


tài, thì ông có ý giải thích lướt qua "cái chủ nghĩa Pháp - Việt tương 
thân là nội dung chính của kính Bảo hộ". Ông nhấn mạnh: "Người 
nước mình muốn thân với người Pháp, thì trước phải tu thân, bởi vì tu 
thân không phải là cái bùa riêng của Pháp - Việt tương thân, mà là 
cái bùa chung của Âu - Á tương thân... Hoàng thượng ban "Kính Bảo 
hộ” là kính mà thân, chớ không phải kính mà xa, mà người mình 
phải hính mình làm trước". 

Còn vấn đề Tôn quản quyển, ông dẫn lịch sử Việt Nam, từ năm 
1884, sau Hiệp ước 6-6-1884, vua đã nhận nước Pháp bảo hộ! Đến lời 
Dụ 25-7-1897 triệt bỏ Nha Kinh lược Bắc Kỳ giao quyển nội trị cho 
Thống sứ, và lời Dụ 24-9-1897 triệt Phủ Phụ chánh ở Huế cho vua, 
nhưng phàm việc gì Cơ mật và các bộ phải thương với quan Khâm sứ 
ở Kinh rồi mới được tâu! Còn quyển lập pháp và quyển thần quyền chỉ 
là quyển ban sắc cho các ông thần và quyền phong tặng cho những 
người chết ở trong lưỡng kỳ thì vua ta vẫn giữ! 


Dân mất nước vua cũng mất quyền. Việc "tôn quân thận thương" 
và cả một hệ thống quan chức Nam triều chẳng còn ra cái thể thống 
gì nữa! Ông đã không ngại ngân gì mà không vạch rõ thực trạng. 
Hàm vị, chức tước hết sức lộn xộn: "... Thuở trước ít Đại học sĩ, cho 
nên tiếng Đại học sĩ quý lắm, bây giờ Đại học sĩ nhiều: Đại học sĩ ở 
triều, Đại học sĩ ở tỉnh, Đại học sĩ ở thành phố, Đại học sĩ ở nhà quê! 
Từ mấy năm nay văn chương suy đổi hơn trước mà Đại học sĩ lại 
nhiều hơn xưa! 


Thượng thư là hàm của các quan Bộ trưởng, trung đẳng thanh giá, 
quý biết đường nào! Vinh biết dường nào! Bây giờ các quan Bộ trưởng 
đều hàm cao hơn Thượng thư, để mấy hàm ấy cho mấy quan Tham tri 
và Tuần vũ đương chức, hay là ban cho Tham tri, Tuần vũ về hưu, cho 
nên bấy giờ vào đất Trung Kỳ mà nhất là ở Huế, thấy Thượng thư 
cùng cả: quan Thượng ở trong Bộ, quan Thượng ở ngoài phố, quan 
Thượng thung dung đi đất, quan Thượng dủng đính trên xe, quan 
Thượng đi xem đồng, quan Thượng đi câu cá...!" 


Theo Thân Trọng Huê: "Tôn quân quyên là tại dụng nhân, hễ có 
nhiều người giỏi thì việc chi cũng xong, quốc bộ càng ngày càng đi tới, 
mà quân quyền tự nhiên tôn". Vậy thì "dùng người ở đâu?" 

"~ Không phải người ngoại quốc mà là những người nước ta được 
học hành chu đáo, có kiến thức tân học, lại biết việc nước nhà, phải 
học tập chánh sự Trung Kỳ ít lâu, rồi mới làm việc quan trường được. 
Quan trường "phải sửa lại" thì mới mong tôn quân quyển", 


405 


Ở bài Cung dịch thánh ý này, tác giả chú trọng nhiều hơn ở hai 
vấn để Khai dân trí và Quảng dân tài. 

Muốn hai dân trí, trước hết phải biết hiện tình dân trí thế nào 
rồi mới tìm cách khai hóa được. Nước ta trình độ đân trí đã quá thấp 
kém, lại từng bị cái "cựu học" làm cho trì trệ, sút kém. 


"Lúc trước, người nước ta chỉ học văn chương, triết lý, không biết 
cách trí; trọng lý tưởng, ít trọng thực hành, lấy ngũ kinh tứ truyện 
làm phạm vi hơn 2.000 năm, tư tưởng của người nước ta cũng như tư 
tưởng của người nước Tàu, không ra khỏi cái phạm vị kinh truyện; 
phạm vi ấy tuy đẹp, nhưng mà của một dân tộc Trung Hoa có bể cao 
mà thiếu bể rộng! Việc học bây giờ lấy tư tưởng cửa các nước văn 
minh đời xưa, đời nay làm phạm vi, gồm cả văn chương triết lý và 
cách trí, gồm cả lý thuyết và thực hành; cái phạm vi của học giới bây 
giờ đã cao mà lại rộng; người nước ta có sức muốn đi đến đâu cũng 
được, tưởng không ai cấm, tưởng không ai ngăn. Khi nào trong các 
Hội những người thông thái thế giới có người nước ta dự vào, thì khi 
ấy là kết quá hoàn toàn của sự học mới. Đến khi trong nước đã có 
người thông thái sánh vai được với người thông thái của các nước văn 
ninh, thì cái ánh sáng văn mình đã thấu đến các xưởng làm công, các 
nơi làng mạc, mà những người làm thuê và trai cày biết đọc, biết viết, 
không còn dốt nát như bây giờ. Thời kỳ ấy tưởng còn xa, nhưng không 
phải không đến được”. 


Muốn đạt được sự khai hóa, tiến bộ kịp các nước văn mỉnh, thì 
việc học tập theo hệ thống giáo dục từ sơ học, trung đẳng đến cao cấp 
đều phải có chương trình, sách giáo khoa, chuyên ngành chuyên khảo 
v.v... phải theo sát trình độ học vấn của từng cấp, "phải biết rõ cái cơ 
sở của xã hội nước ta ở đâu, rồi mới lo mà bồi bổ cái nền ấy được". 
Tóm lại, "khai dân trí là mở trí khôn của dân theo một phạm vi mới 
đã cao lại rộng... khiến cho người đân trong nước biết tu lòng trung 
hiếu để mà bồi bổ cái cơ sở của xã hội nước nhà ngày càng bền vững". 

Quảng dân tài là mở rộng của cải của dân, làm cho đân giàu, làm 
cho có nhiều tiền để ăn ngon, mặc tốt và nhà ở đẹp. Vì rằng: "Người 
trong thiên hạ đều lo ba sự ấy, là ăn, mặc và nhà ở. Ây là ba điều cần 
nhất của loài người, ba điều ấy chiếm một phần to trong lịch sử văn 
mninh của thế giới". 

Hiện giờ dân nước ta còn nghèo khổ, đói cơm rách áo. Vậy nghĩa 
vụ của Chính phủ là phải lo cho dân ăn no mặc ấm, rồi tiến lên ăn 
ngon, mặc đẹp, nhà ở tốt... Các nhà kinh tế phải lo làm cho tốt ba 


406 


điều: mở cái giá trị của người, mở cái giá trị của đất và lập phương 
pháp kinh tế (moyens économiques), nghĩa là lập những phương pháp 
làm ăn cho tiện. "Người là một cái tư bản quý nhất trong một nước". 
"Phụ thiên mẫu địa", nghĩa là cha là trời, mẹ là đất. "Đất là mẹ thì 
đất nuôi người, nhưng mà đất để cho tự nhiên sinh sản thì không nuôi 
nổi người, phải bắt nó sinh sản cho nhiều của cải, ấy là phần nhà 
canh nông; hóa các thứ thổ sản làm đề ăn đồ dùng, là phần nhà kỹ 
nghệ; mậu dịch các thứ thổ sản và các đỗ chế tạo là việc nhà thương 
mại. Kỹ nghệ thương mại nước ta chưa phát đạt là tại canh nông của 
nước ta chưa mở mang. Nếu mình có sản vật nhiều và tốt, mà người 
mình không thể làm, thì mời người ngoại quốc (chuyên gia) đến làm, 
rồi người nước mình cũng nhân đó mà được lợi... Tuy có người khỏe, 
tuy có đất tốt, mà không có phương pháp kinh tế thì nước ấy không 
thịnh vượng được". Phương pháp kinh tế, còn bao gồm cả đường sá, 
hỗổa xa, hỏa thuyền, nhà giây thép, nhà ngân hàng v.v..., đều là những 
phương pháp để làm ăn cho tiện. Lý luận về sự làm giàu là như vậy, 
nhưng tác giả nhấn mạnh vào điều kiện thực hiện rằng: "Chính phủ 
chí biết lập những phương pháp kinh tế, còn lợi dụng những phép ấy 
là tại nhân dân và muốn lợi dụng phương pháp ấy phải có tự do - Tự 
đo đi lại trong xứ Đông Dương hay là ra ngoại quốc phải được tiện lợi 
hơn trước". Rồi nữa: "Vậy thì sửa sang việc Tư pháp, có đủ phương 
pháp để mà bảo hộ lợi quyển cho dân, cũng là một cách giúp sự sinh 
tài trong nước”. "Nói tóm lại: quảng dân tài là khai trương cái giá trị 
của đân, khai trương cái giá trị của đất và tổ chức việc làm, mà nhất 
là sửa luật lệ thế nào cho dân được tự do làm ăn". 


Có thể nói rằng, Thân Trọng Huê, qua bản Cung dịch thánh ý đã 
tổ ra rất tâm huyết với quyển lợi của nhân dân, đất nước, đã nhân 
danh "thánh ý" để trình bày những tư tưởng canh tân của mình. Bản 
văn này có ý nghĩa như là bổ sung cho bài Con đường tiến bộ của nước 
tœ đã đề cập ở phần trên. 


IV 


Ở mấy phần trên, chúng ta đã tìm biểu, khảo sát qua tư tưởng 
canh tân của Thân Trọng Huê thể hiện qua hai "văn kiện” quan trọng. 
Văn kiện thứ nhất Con đường tiến bộ của nước ta, có ý nghĩa như một 
bản "để cương" chung. Văn kiện thứ hai Cung dịch thánh ý, ông đã 
bất đầu chỉ ra những vấn để cốt yếu cần cải cách. Tiếc rằng, chúng tôi 
chưa có trong tay hai trứ tác - có thể là có tầm quan trọng hơn - tức: 
Học luật lệ An Nam và Phép cơi trị An Nam để ởải sâu nghiên cứu và 


407 


khái quát tốt hơn tư tưởng của ông. Tuy vậy, chỉ với số "tư liệu" có 
được hiện nay (phần lớn đã đăng tải trên Tạp chí Wam Phong), chúng 
ta cũng đễ dàng nhận thấy, ở Thân Trọng Huể, từ rất sớm - khi mới 
tốt nghiệp trường thuộc địa - đã xác định xu hướng hành xử của mình 
trong cuộc đời làm quan, nối nghiệp cha ông, giữ trọn đạo trung hiếu 
với nước với dân. Theo đõi "sự nghiệp” của ông, quả thật đã rất đúng 
với lời phát biểu của ông M. Rheinart lúc ông khởi hành từ Pháp trở 
về: "Ông đã học tập có kết quả, ông đánh giá sáng suốt tình hình đất 
nước mình, đề cập đến những vấn để kinh tế một cách hiểu biết, hiểu 
được sự cần thiết phải cải tổ, nhưng với tỉnh thần trong sáng, ông 
cảm nhận rõ ràng là cần hành động có phương pháp, chừng mực, thận 
trọng không thô bạo. Ông thấm nhuần tình cảm đoàn kết gắn bó hai 
nước chúng ta và, tuy vẫn trung thành với Tổ quốc mình, ông sẽ phục 
vụ cho lợi ích chung của chúng ta". Đây là một lời dự đoán và cũng là 
một sự xác nhận như đã được "bảo hiểm" về tư cách con người, tư 
tưởng và sự nghiệp của Thân Trọng Huề vậy. 


Hơn ai hết, từ trước khi dấn thân vào chốn quan trường, Thân 
Trọng Huê đã có bài học xương máu của ông và cha mình truyền lại. 
Các vị tiền bối của mình đã chẳng lấy gì làm thành đạt, nhưng tấm 
gương về nhân cách, đạo đức vẫn là 'truyền thống tốt đẹp” đáng tự 
hào của gia đình họ Thân. Ông lại "sinh bất phùng thời" vào đúng giai 
đoạn mà nước đã mất, vua và dân đã không còn quyền, đã phải chấp 
nhận sự "bảo hộ của Đại Pháp!" Lúc này các cuộc chống Pháp hưởng 
ứng phong trào Cần vương đã đẩn dần bị chính quyển thực dân đàn 
áp, tiêu diệt. Nhiều nhân sĩ trí thức nho học đã buộc phải chấp nhận 
cộng tác với Nhà nước Bảo hộ theo từng mức độ khác nhau, trong số 
đó không ít người ôm ấp ý nghĩ "chờ thời" hoặc "tương kế tựu kế" 
mong được đền ơn đáp nghĩa phần nào cho dân, cho nước; Thân Trọng 
Huề được xếp vào thế hệ "khoa cử Nho họe" đở dang, nhưng lại đã kịp 
thời "hấp thụ tân học" lớp đầu tiên để rồi tiếp nối "con đường làm 
quan” trong hoàn cảnh lịch sử mới. Ông đã nói rõ điều ấy: "Nước ta 
nguyên trước là một nước tự chủ mà kể từ 1884 đổi làm Bảo hộ là 
giảm quyển của vua ta... Việc ấy đã vào sử giới rồi (tức đã là chuyện 
thuộc về lịch sử) không cân bàn nữa. Và sau hai lời Dụ (1897), càng 
giảm quyền của vua ta, và cũng đã vào sử giới rồi, tưởng cũng không 
cần bàn nữa!'?, Vậy phải làm gì đây? Và sẽ có thể làm được những gì 
có kết quả? Và ông đã chọn: ở cương vị một ông quan của quan trường 
Nam triểu để "chấn chỉnh quan trường", để "bảo hộ quan trường"'(tức 


Š Trích ở Phụ iục Gia phả họ Thân. 


408 


bảo vệ danh giá của quan trường), để nêu "guan giám" (tức là nêu cái 
gương của nghề làm quan). Ba vấn để trên được Thân Trọng Huề chọn 
làm mục tiêu của việc canh tân chế độ hành pháp lúc bấy giờ. 


Để Chấn chỉnh quan trường, trước hết ông mạnh đạn - đúng hơn, 
dũng cảm - vạch trân sự thối nát của quan trường lúc bấy giờ. Đó là zê 
tham những, ăn của đút lót lễ lạt của dân, đã thành một "lại tệ", ông 
cho đó là một thứ "ăn cướp" mà đân gian đã truyền ngôn: 

Than ôi! Sinh buổi đời này, 
Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan! 

Các quan được mệnh danh là "cha mẹ dân" mà bị coi là giặc cướp 
thật xấu hổ biết chừng nào! Quan trường nước ta bị nhục đến thế là 
cùng! Tệ nạn quan tham nhũng này cũng từng bị báo chí phanh phui. 
Thân Trọng Huề dẫn câu của báo Auenir đu Tonkin ngày 31-5-1917: 
“Một tên đầu đảng ăn cướp, ăn cướp một đời không bằng một ông 
quan lấy tiền của đân trong một năm! Ông cũng trích một câu trong 
bài xã thuyết của báo Hỏi Phòng: "Người An Nam, cái tệ hối lộ không 
phải tệ riêng của bọn quan trường, tệ ấy đã thành tập tục cả nước. 
Dân mất tiền cho quan không lấy làm ca thán, tuy quan muốn lấy 
tiên của dân, mà đân cũng muốn đem tiền lễ quan, cho là việc gì đến 
quan cũng phải tiền mới được, tự trên chí dưới, quan lấy làm thường, 
phải đợi ngày nào việc học mở mang, phong tục cải lương hết, , quan 
dân đều giữ phong thể cả, may ra tệ ấy mới trừ được chăng? Ấy thế 
mà các quan ta chỉ mỉm cười: "Nhật báo nói chỉ thì nói, mặc kệ chúng 
nó, ai kể lời nói của họ ra chỉ!" v.v... 


Ông cho rằng: "Cái sự đi lễ quan là cái mổi dẫn cho sự tang hối 
(tệ ăn của đút lót). Muốn trừ sự tang hối thì trước phải trừ khử tệ đi lễ 
các quan”. Ông biện luận thật cụ thể mà sinh động: 


"Dân đến hầu quan, quan nhỏ đến yết kiến quan lớn mà phải đem 
lễ vật là tại lẽ gì? Để mà tỏ lòng kính như đem lễ vật mà cúng tế quỷ 
thân chăng? Nói như vậy không chính xác, bởi vì cúng quỷ thần, lễ 
vật có nhất định, đem vật khác thì không phải lễ. Vả lại, cúng quỷ 
thần rồi mình dùng đồ lễ ấy được, chứ như cúng cho các quan thì mất 
hẳn đi! Có kẻ nói rằng đem lễ cho các quan để làm vật kỷ niệm, 
nhưng có vật không làm kỷ niệm được, như gà gạo, rượu chè, ăn rồi 
thì mất tích. Cái vật mà các quan thích hơn là bạc đồng và bạc giấy, 
hai món ấy lại khó làm vật kỷ niệm hơn, bởi vì đồng bạc giống nhau, 


? Trích Tạp chí Mam Phong số 28/1995. 


409 


tờ giấy bạc giống nhau, không biết đồng nào, tờ giấy nào là của người 
nào chol Có kẻ đem lễ đế được các quan thương, không có thì các quan 
ghét. Nếu các quan tùy theo lễ nhiều ít mà rủ lòng thương ghét thì 
hẹp lượng lắm; nếu nhân có lễ vật mà đối cái lương tâm thì cái lương 
tâm ấy bán rẻ quái... Hơn nữa, chẳng có luật lệ sách kinh điển nào 
nói rằng dân phải lễ quan, quan nhỏ phải lễ quan lớn cả. Trái lại, nhà 
nước đã có luật nghiêm cấm. Trong bộ Moờng Việt luật iệ, từ điều thứ 
312 - 319 cấm cách tang hối; điều thứ 317 lại cấm dân trong hạt 
không được đem "thổ nghỉ lễ vật cho quan; người đem phải đòn 30 roi," 
người nhận phải đòn 40 roi", Thổ nghỉ lễ vật thường mà còn cấm, 
huống chỉ là vật khác! Thế mà từ khi luật cấm đến bây giờ đã hơn 
100 năm, mà tệ tục vẫn còn, có thêm mà không bớt, tựa hỗ vật giá 
càng ngày càng cao, thì lễ quan cũng càng ngày càng hậu!".. "Cần 
phải bỏ cái tệ tục ấy đi thì nước nhà mau tiến bộ. Bởi vì các quan đã 
khỏi cung quan quan trên, thì không lo bác tước (bóc lột) đân, quan 
lấy cái thì giờ nguyên lo nghĩ cách kiếm tiển mà lo nghĩ việc công ích 
cho dân, thì dân được thở hơi thở mà đi tới. Các quan đã có tư cách làm 
cho dân giàu nước thịnh, thì quan trường càng ngày càng vinh hiển". 


Ông kết luận: "Nói tóm lại, quan trường nước ta bây giờ đang bị 
công kích rất kịch liệt. Muốn trừ lại tệ thì trước phải trừ cái mối của 
tệ ấy. Tức là sự đi lễ các quan. Thói quen ấy tuy có đã lâu mà không 
hợp lễ và không hợp luật. Một bên là lợi chung cho xã hội, một bên là 
lợi riêng cho một bọn người trong xã hội, bên nào trọng hơn?... Ý 
riêng tôi là như vậy, mong độc giả, chẳng luận ở trong quan trường 
hay là ngoài quan trường, ai muốn để hay là bỏ cái tệ tục đã kể trên, 
xin viết thư cho tôi biết". (Sau đó, có nhiều người hưởng ứng). 


Tiếp theo, ông viết bài Bđo hộ quan trường, đăng trên Nam 
Phong số 27. Ông trình bày ý kiến: muốn bảo vệ được danh giá của 
quan trường, thì các quan phải trừ bỏ thói xấu như ông đã trình bày 
trong bài Chấn chỉnh quan trường. Các quan không được phép làm điều 
gì trái luật pháp, không được trông chờ vào các lễ "tuế thời quy đị”, coi 
đó là "bổng lễ tự nhiên". Các quan cũng không thể sống theo cung cách 
"nhất thế nhị ngân", dựa vào thế lực quyển uy của mình để vòi vĩnh 
tiên bạc! Và đặc biệt phải chống lại "thói xu nịnh" của người đời. Thân 
thế, Tiên bạc, Xu mị làm hại cho đanh giá quan trường biết chừng nào! 
Những thứ đó đã làm ngăn trở chung sự tiến bộ của đất nước. Ông 
nghiêm khắc vạch trần thói xu mị: "Xu mị là một cái thuật làm cho 
người trên yêu mình. Có người đương sợ không có thân thế, không có 
tiền bạc, mà cũng không có tài cán chi.chỉ biết cách xu mị mà làm đến 


410 


chức to. Có người xu mị một cách rất đê tiện, những ai biết mình là 
con người thì không thể làm được. Xu mị là một cái phương pháp của 
người thuộc về loại yếu. Xu mị chẳng những làm hại cho đanh giá của 
quan trường, mà lại làm hại cho danh giá của tộc loại nước ta nữa". 


Theo Thân Trọng Huê, để góp phần bảo vệ quyển lợi cho giới 
quan trường, các quan Nam triều nên lập một "Hội của quan chúc" đề: 
- cố kết tình thân ái của các bạn đồng nghiệp, - bảo hộ lợi quyển và 
đanh dự của mỗi hội viên; - bảo vệ lợi quyển và danh dự chung của 
quan trường. Vì rằng: Lời nói của Hội có giá trị hơn cá nhân một ông 
quan. Hơn nữa, nếu Hội được thành lập thì có thể giúp cho các quan 
ta dẹp bớt tệ hại trong quan trường và việc giao thiệp với các quan 
Bảo hộ thân mật hơn. Nhưng ông cũng nhắc lại ý kiến "có chấn chỉnh 
quan trường, rồi mới bảo hộ quan trường được”. 


Vấn đề Quan giớm tức là nêu gương trong nghề làm quan, cũng 
được Thân Trọng Huề nêu lên trong việc "chấn chỉnh quan trường" 
như một sự phát triển tư duy, một biện pháp thực hiện theo một lô 
gích chặt chẽ. Ông có điểm qua các quan niệm xưa nay về "nghề quan" 
và kèm theo bình luận, như quan niệm: - "học cổ nhập quan" tức học 
đạo xưa, việc xưa để làm quan; người làm quan phải biết việc xưa mới 
tổ chức, điểu hành việc nay được, nhưng ông thêm: "Nhưng không thể 
chăm học cổ mà sơ việc học kim", - "học ưu tắc sĩ” tức học giỏi thì làm 
quan. Như thế chưa đủ! Đó chỉ là mới học Kinh truyện đời xưa. Nay 
còn phải học nhiều thứ kiến thức "đông tây kim cổ" nữa, mới có thể 
đương nổi trách nhiệm được giao. "Phò uuư giúp nước", cũng là một 
quan niệm trong đạo sống của thần dân, nhưng phải biết nghĩ sâu 
hơn ý nghĩa làm việc có ích cho nước tức là phò vua”; và quan niệm - 
"Quan quyên", cho rằng đã là quan thì có quyển. Vậy sao người cảnh 
sát, người tuần phu không là quan mà vẫn có quyển, vấn để là ở chỗ 
trách nhiệm của "chức danh" được xã hội giao phó. Ông phân biệt có 
hai hạng quan: chức quan được làm quyển (fonctions đautorité) như 
quan hành chính, quan tư pháp và chức quan chuyên môn (fonetions 
de gestion) như sở lục lộ, sở dạy học, sở giây thép... Vậy "quan là 
những người nhà nước dùng để làm quyển hay là làm việc công". Và 
“cái gương của quan trường tức là cái nghĩa vụ của các quan. Cái nghĩa 
vụ của các quan tức là cái quyền lợi của nhà nước". 


Nhà nước đòi hỏi ở các quan những tư cách gì? 
- Quan cai trị phải có tiên kiến, phải biết tài định cho lanh, phải 
khôn khéo... (de la prévoyence, de la đécision fromte ]'habilité ete...) 


411 


- Quan tòa án phải thuộc luật lệ, phải thanh liêm, phải không 
thiên vị... (du savoir, de lintégrité, de limpartialité ete...) 

- Quan lục lộ phải biết phép công tác... 

- Quan dạy học phải biết phép sư phạm v.v... 


Tóm lại, làm quan là phải: thanh liêm, cẩn thận, cần mẫn; làm 
uiệc phải có mưu du, tài năng và theo thủ - đó là sáu đức của 
quan trường. 


- Không thanh Hiêm là tham nhũng, mà tham nhũng thì như 
trộm cướp. 

- Không cẩn thận là sơ suất. 

- Không cần mãn là lười biếng. 


Làm quan là phải có cơ mưu, tài năng và thao thủ, nghĩa là phải 
có bản lĩnh. Bản lĩnh trọng yếu nhất là trung hiếu. Bất trung hiếu 
như là làm phản hay là giết ông bà cha mẹ, đều phải cực hình... tội 
riêng của các quan về mặt thao thủ nặng nhất là tội xu mị đại thần, 
tức "phùng nghênh để mong cho các ông đại thần tiến dụng hay là xu 
mị để trả ơn riêng" cho nên phải phạt nặng theo như điều thứ 223, 
273, 58 của bộ Hoàng Việt luật lệ" v.v... 


#: 


tt: 4 


Trở lại vấn đề Chấn chỉnh quan trường. Sau khi được công bố 
trên báo Nam Phong số 26, riêng tờ báo này đã nhận được hàng chục 
bài "hưởng ứng" biếu thị đồng tình với chương trình cải cách, chấn 
chỉnh quan trường của Thân Trọng Huể của đủ các nhân sĩ trí thức, 
quan lại về hưu, công chức, tư chức, giáo học, điển chủ, tiên chủ làng 
xã, nghị viên... hầu khắp cả nước. Tạp chí Nam Phong đã chọn ra 14 
bài tiêu biểu đăng trong các số 26, 27, 28, 29, 30. Dưới đây, chúng tôi 
trích lại một số ý kiến đó: 

Đặng Đình Điển, Nghị viên Bắc Kỳ ở Thái Bình: 

“Tôi chức phận nhỏ mọn, trước ngày cũng được hạ thuộc quan 
trường, hiện đương làm đại biểu thay mặt cho dân, thấy những sự 
quan tham lại nhũng, chỉ trời vạch đất, mong sao cái tệ ấy chóng được 
tẩy trừ, ấy là hạnh phúc của dân ta mai sau vậy". 

Dương Long, Chargé P. et T. à Phát Diệm: 

“Trong các việc cải lương về phong tực ngày nay, tưởng chẳng có 
sự gì quan trọng và ích lợi cho bằng việc quan lớn Thân đại nhân 


412 


đang chú ý đến. Ngài đang cỗ vũ cho đổng bang ta hiểu ý Ngài mà 
đồng thanh xin với Chính phủ gia ân cải lương hộ cho ta"... 


Nguyễn Văn Tụng, Tiên chỉ làng Lệ Chi, Bắc Ninh: 


“Tôi xin theo ý và thay mặt tất cả lão thiếu, kể có mấy trăm con 
người sau khi nghe đọc bài báo của quan Thượng Thân tại đình làng 
mà nhiệt thành công nhận rằng: việc tang hối ấy nên tức khắc bỏ đi 
là phải, nếu không thì hơn 20 triệu con Tiên cháu Rồng cùng phải coi 
như con nhà "ăn cướp" cả. Vì các quan phần nhiều là “dân chỉ phụ 
mẫu", quan phụ mẫu bị công kích là "ăn cướp", thì đân tài nào tránh 
khỏi là con nhà "ăn cướp" được. Nếu không cải lương ngay đi, thì tiền 
bạc càng ngày càng đầy túi quan, mà dân tình càng ngày càng nghèo 
khốn. Dân tức là gốc trong nước, dân chúng bần hàn thì Nhà nước lấy 
đâu mà cường thịnh?" 


Đăng Xuân Phương, cựu học trò, sống ở làng quê: 


"Tôi thiết tưởng quan có thanh thì dân mới yên, dân có yên thì 
nước mới trị, nếu quan tham lại nhũng, thì dân phải cùng túng sinh ra 
trộm cướp. Làm quan mà không biết dạy dân nghề nghiệp, ruộng nương 
sinh nhai, mà cứ khu khu chực khoét tiển của dân, thế thì quan dẫu 
không phải là quân trộm cướp, mà cái gốc trộm cướp từ các quan vậy...". 


Phạm Văn Thụ, Tổng đốc lĩnh Tuân phủ Thái Bình: 


"Ngày nay là ngày nên mở mang trí khôn cho dân, lại nên giữ gìn 
quyển lợi cho dân, chớ không nên mong dân ngu mãi, mà lợi dụng 
nghề riêng của mình. Nghề riêng ấy là gì? Tân thư Tàu gọi là nghề hở 
bao, tức cửa miệng ta gọi là nghề "đút túi" vậy. Lạ thay! Nghề ấy ai 
dạy mà sành; tạo hóa không có, học ai mà tinh? Phép ngày càng 
nghiêm, tệ ngày càng sinh; lương tăng không bớt, luật mới không 
kinh; trước còn tư túi, sau đến công hành; lấy bệnh truyền nhiễm, 
quen thói đua tranh. Than ôi! Mọt gặm cứt sắt, bọ bỏ nổi canh; nói ra 
thẹn mặt, nghĩ đến giật mình! Biết cùng ai chỉnh đốn quan trường, 
chiêu hôn liêm sỉ; nghe có lệnh tẩy trừ lại tệ của quan Thượng, thuật 
tạo phúc văn minh!"... 

ÑT. người đọc báo ở Trung Kỳ: 

"Quan lớn cũng là một người đương cục, lại có quyền thế đời nay, 
mà quan lớn nghĩ đến cái sự chấn chỉnh ấy, há chắng phải là một 
điều hạnh phúc cho chỗ quan trường lắm thay! Than ôi! Bài Chấn 
chính quan trường đời nay, có phải là bài Biện gian luận hay là bài 
Trảm nịnh sớ ngày xưa không? Làm sao mà lời lẽ hùng hồn, ý nghĩa 


418 


sâu xa, khiến cho những kẻ đương đồ ví như người không bị đánh mà 
đau vậy! Thôi, xin quan lớn gắng công lên, gắng công mà xin với 
Chính phủ chong chóng bỏ cái tệ tục ấy đi, sớm được ngày nào hay 
ngày ấy, may cho bọn hậu tiến, cho bọn xã đân ngày ấy. Cái hậu vận 
của quan trường nước ta, quan hệ vào cái tay tế độ của quan lớn lắm 
đó. Xin quan lớn gắng công...". 

Còn nhiều, nhiều lắm những ý kiến hổi âm, hưởng ứng chương 
trình chấn chỉnh quan trường của Thân Trọng Huế. Như là một làn 
sóng ập đến muốn đè bẹp, phá tan tệ hại quan trường nhũng lạm, đục 
khoét nhân dân, làm mục ruỗng thêm chế độ phong kiến thối nát lúc 
bấy giờ. Không phải chỉ có ý kiến của những người, những giới chức 
phản đối tệ hại hối lộ, đút lót quan trường, mà ngay trong dân gian, 
nhân đó cũng có những vần thơ ca hưởng ứng, xin được trích thêm 
một đoạn: 

"Năm Kỷ Mùi mùa thu tháng Tóm, 
Đêm hôm rằm xem quyển Nam Phong, 

Xem qua tôi cũng bằng lòng, 

Cảm ơn quan lớn có lòng thương dân. 
Đường đường một đấng uăn thần, 

Kim tiên bất đi, ái dân làm đầu. 
Dân tình lại tệ xưa sau, 

Muốn trừ cái tệ từ lâu đến giờ. 
Công liêm dân được nương nhờ, 

Hộng cho ai nói đưa thư đến nhà. 
Gửi thư tôt nói sẽ qua, 

Trường quan nghe thấy ốt là biết hay. 
Ăn tiên cái hại ghê thay! 

Kê gian khỏi tội người ngay mốc uào! 
Tiên thời chẳng cứ uiệc nào, 

Dù lớn dù bé tiên uào cũng xong. 
Đến như những hệ thị hùng, 

Giết người không tội bởi chưng 0ì tiền. 
Ngóún thay chỉ uị đông tiên, 

Mạng người bỏ thối cửa quyền không thương! 
Có người giết kê thiện lương, 

Tranh quyền cướp lợi tội đương gia hình. 
Thế mù cũng uị gia huynh, 

Thoát Dòng tột lệ, oan tình hay không? 


414 


Bỉ cho một cái hơi đông! 
Làm cho thiên hạ đen lòng khó trông!...Š 
* 
LG. 

Trở lên trên là những điều chúng tôi mới sơ bộ tìm hiểu về vị 
quan đại thần Thân Trọng Huề, cũng là một vị thức giả ở cái thời "tân 
cựu giao duyên". Ông là người vừa có kiến thức nho học vừa có kiến 
thức Tây học phục vụ Nam triểu và Bảo hộ ở vào giai đoạn lịch sử 
nước nhà suy vong, xã hội rối ren, kỷ cương điên đảo. Là một thượng 
quan tuy đã phải chấp nhận chế độ Bảo hộ (thậm chí đã tự nhận là 
trót lỡ chịu ơn người Pháp) và quyển vua đã mất (vua chỉ còn là hư 
vị)... nhưng ông đã tổ ra có tấm lòng ưu ái, có trách nhiệm trước dân 
nước, phải bảo vệ truyền thống trung hiếu tốt đẹp của cha ông, tổ 
tiên... mà dám "dấn thân", đũng cảm đưa ra những kế sách canh tân 
đất nước (dù có muộn màng). Cuộc đời làm quan của ông, nhân cách 
cao đẹp và tư tưởng lành mạnh của ông rất đáng được lịch sử ghi 
nhận. Những tư tưởng canh tân của ông dù chưa được thực hiện, 
nhưng cũng đã góp phần làm phong phú thêm xu hướng cải cách đất 
nước của lịch sử tư tưởng nước ta giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ 
X%X Ông xứng đáng là một nhân vật lịch sử, cuộc đời và sự nghiệp của 
ông có để lại một dấu ấn lịch sử và ông cũng xứng đáng được công 
nhận là một "nhà văn hóa của Việt Nam đâu thế kỹ XX". 


Viết bài này, chúng tôi coi như một nén tâm hương tưởng nhớ 
nhân dgày ky giỗ lần thứ 80 của ông. 


Hà Nội, thúng 9 năm 2004 


® Trích Tạp chí am Phong số 28/1925, 


4l 


THÂN TRỌNG PHƯỚC VÀ GIA ĐÌNH - 
NHỮNG GƯƠNG MẶTT TRÍ THỨC HUẾ 


ĐÀO HÙNG 


Trong những thộp niên 30 đến 50 của thế kỷ trước, ở Huế không mốy ơi không 
biết đến cói lên Thôn Trọng Phước. Trong cói thành phố nhỏ bé đó, hẳu như 
người tơ biết nhau dễ dàng hơn, nhốt !à trong giới trí thức. Mỗi khi nhắc đến cói 
†ên Thôn Trọng Phước thì không di không tỏ lòng kính trọng. Có lẽ đä đến lúc chúng 
ta nên lột lại những ký ức xưa, những ký ức chưa ghi thònh vön, để biết thêm 
vễ con người bình dị, nhưng có một nhữn cách lớn như bức sĩ Thôn Trọng Phước. 


coi là một nơi êm đêm lặng lẽ như đòng sông Hương, đã bắt đầu 

bị khuấy động. Sự kiện lớn nhất vang dội đến thành phố này là 
vụ cụ Phan Bội Châu, niềm ngưỡng mộ của toàn thể quốc đân, đã bị 
bắt ở Thượng Hải và dẫn độ về nước, gây nên một không khí bàng 
hoàng trong hầu hết trí thức và thanh niên học sinh. Bản án tử hình 
mà Tòa Đại hình Hà Nội gán cho cụ đã làm dấy lên một phong trào 
đòi "ân xá” cho nhà ái quốc lớn đó. Phong trào bắt đầu ở Hà Nội 
nhưng cũng nhanh chóng lan đến Huế, mặc dầu hôi đó ở Huế chưa có 
báo chí để đưa tin, nhưng những tin tức đó cứ truyền đi kịp thời. 


bbi ào cuối những năm 20 của thế kỷ trước, thành phố Huế vốn được 


Lúc đó ở trường Đông Khánh Huế, trường nữ học duy nhất của 
miền Trung, có hai cô giáo trẻ vừa tốt nghiệp cao đẳng tiểu học được 
bổ nhiệm dạy học tại trường. Đó là các cô Hoàng Thị Vệ và Trần Thị 
Như Mân. Cô Vệ xuất thân trong một gia đình viên chức ở thị xã Hà 
Tĩnh, còn cô Mân là con một gia đình quan lại lớn tại Huế, là một đôi 
bạn thân cùng chí hướng. Hai cô đã vận động một số chị em là giáo 
viên và học sinh trong trường cùng thảo một bức điện gửi lên Toàn 
quyền Varenne để xin ân xá cho cụ Phan Bội Châu. Bức điện bằng chữ 
Pháp có nội dung như sau: 


"Kính gới quan Toàn quyền A. Varenne ở Hà Nội. 
Chúng tôi tất cả nữ giáo uiên uà nữ học sinh trường Đông Khánh 
xin ngài lấy lòng khoan dung ân xá cho nhà ái quốc Phan Bội Châu". 


416 


Bức điện đưa cho người tùy phái của trường đi gửi ở nhà Dây 
thép, không biết có được chuyển đi hay không, nhưng ngay trưa hôm 
đó viên Giám đốc Nha Học chánh Trung Kỳ đến trường, cho gọi tất cả 
giáo viên lên phòng bà hiệu trưởng để xét hỏi xem ai là người khởi 
xướng gửi bức điện đó. Hai cô Hoàng Thị Vệ và Trần Thị Như Mân đã 
đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Các cô cho đây là một 
việc riêng không liên quan gì đến công việc của trường, vì vậy không 
cần hồi ý kiến bà hiệu trưởng. Hai cô còn phản đối việc nhân viên 
nhà Dây thép đã nhận tiền mà tại không chịu gửi bức điện đi. "Chúng 
tôi không xấu hổ về việc làm của mình, mà chỉ noi gương các chị em ở 
Hà Nội đã đám chặn xe quan Toàn quyền đệ đơn xin cho người anh 
hùng của dân tộc chúng tôi. Chúng tôi không bị ai bên ngoài xúi giục 
cả. Chúng tôi hành động với tư cách phụ nữ Việt Nam, chứ không 
phải với tư cách giáo viên hay học sinh của trường. Chúng tôi phản 
đối những điều thẩm vấn công khai đối với chúng tôi", 

Trước thái độ đứt khoát của các cô giáo, ông Giám đốc Nha Học 
chánh Trung Kỳ và bà hiệu trưởng không nói gì, nhưng tất nhiên họ 
không thể cho qua. Cuối năm học đó cô Hoàng Thị Vệ bị đổi ra dạy 
trường tiểu học Vinh, còn cô Trần Thị Như Mân thì cho thôi dạy học 
để làm công việc giám thị, một cái nghề không được học sinh và giáo 
viên thời đó coi trọng. 


Nhưng như câu tục ngữ đã nói: trong cái rủi có cái may. Chính vì 
bị đổi ra Vinh mà cô giáo Hoàng Thị Vệ mới có cái duyên gặp gỡ với 
một thanh niên người Huế cũng mới được điều về đấy. Đó là Thân 
Trọng Phước, tốt nghiệp Y sĩ Đông Dương ở Hà Nội. 

+» 
LẮ .¿ 

Xuất thân trong một dòng họ có tiếng ở Huế, Thân Trọng Phước 
sinh năm 1902, học hết bậc trung học ở trường Quốc học Huế, năm 
1921 vào học Trường Y khoa Hà Nội, sau 7 năm tốt nghiệp được 
phong danh hiệu Thây thuốc Đông Dương (médecin Indochinois). 
Bệnh viện Vinh là nơi ông được bổ nhiệm khi ra trường. 


Cụ thân sinh Thân Trọng Dược là người đã học chữ Pháp rất sớm 
khi còn theo học chữ Hán, cho nên năm 1900 đã ghi tên vào trường 
thuốc ở Hà Nội, nhưng rồi bỏ học vì cãi nhau với giáo sư người Pháp. 
Năm 1905 ông nộp đơn xin đi làm cho một công ty thăm đò khai thác 
quặng mỏ, rồi lại chuyển sang làm nghề đạy học tư ở Thanh Hóa... 


1 Trân Thị Như Mân (bà Đào Duy Anh), Sống với tình thương, Nxb Trẻ, 1999, tr. 15, 


417 


Chiến tranh thế giới bùng nổ, ông tình nguyện đăng lính sang Pháp, 
khi trở về được chính phủ bảo hộ trả ơn bằng việc cho làm thư ký tại 
bộ Lễ, mà thượng thư bộ này là người trong họ. Vì thông thạo tiếng 
Pháp và chữ Hán nên sau ít lâu ông được bổ đi làm Tri phủ Hòa Đa 
tỉnh Phan Thiết. Với tính tình cương trực, không chịu làm những việc 
có hại cho dân nên một lần ông đã chống lại lệnh Tuần phủ trong việc 
bắt đân nộp thêm sưu nên đã bị triểu đình cách chức. Trở về Huế, ông 
lên làng Cổ Bi giáp núi, phá rừng lập đền điển trồng chè, sống cuộc đời 
tự tại không khuất phục cường quyền, nhờ vậy mà nuôi được các con ăn 
học thành đạt. Đối với người con trưởng Thân Trọng Phước, ông cũng 
mong muốn cho theo học ngành y để sau này có thể làm việc độc lập. 


Chịu ảnh hưởng giáo dục trong gia đình, Thân Trọng Phước đã 
sớm có ý thức về trách nhiệm của một người đân mất nước. Cho nên 
không lấy làm lạ rằng ngay sau khi đến Vinh, ông đã có liên hệ với 
những người yêu nước ở đây, tham gia hoạt động trong đảng Tân Việt. 
Thân Trọng Phước được giao nhiệm vụ thủ quỹ của tổ chức đảng, trên 
danh nghĩa là như vậy, nhưng sự thực ông phải bỏ tiền lương ra để lo 
việc chỉ tiêu cho tổ chức. Những sự tiếp xúc của Thân Trọng Phước đã 
khiến nhà cầm quyển Pháp ở Vinh nghi ngờ, nhưng chúng không có 
chứng cớ cụ thể. Tuy nhiên để ngăn ngừa trước, chúng vẫn đổi ông lên 
làm việc tại Buôn Ma Thuột. 


Lúc này Thân Trọng Phước đã kết hôn với cô giáo Hoàng Thị Vệ, 
ông không thể ở mãi trên miễn núi xa vợ con. Vì vậy năm 1930 ông 
xin thôi việc để trở về Huế. Hai ông bà mua lại một ngôi nhà nhỏ ở 
đường Gia Long gần chợ Đông Ba cũ, mở phòng khám bệnh tư. Sau 
này ngôi nhà đã được sửa lại gồm bốn gian, có một tầng lâu, vẫn giữ 
nguyên cho đến nay ở số 161 Phan Đăng Lưu. Lúc này đảng Tân Việt 
ở Huế vừa trải qua một đợt bắt bớ của nhà cầm quyển thực dân, một 
số yếu nhân của đảng đã bị cầm tù như Đào Duy Anh... Hơn nữa lúc 
này đảng Tân Việt không còn hoạt động, vì vậy mà Thân Trọng 
Phước cũng mất liên lạc với tổ chức. Nếu như Đào Duy Anh sau khi ra 
tù đã tự lượng sức mình, thấy không thể tiếp tục con đường hoạt động 
chính trị, mà dên sức vào hoạt động văn hóa và giáo dục”, thì có lẽ 
Thân Trọng Phước cũng lấy hoạt động xã hội và y tế làm mục tiêu cho 
cuộc sống của mình. Và cũng từ đấy giữa Thân Trọng Phước và Đào 
Duy Anh đã kết một tình bạn lâu dài, gắn bó hai gia đình với nhau, 
cho đến tận thế hệ các con sau này. Vì lúc đó cô giáo Trần Thị Như 


? Đào Duy Anh, Nhớ nghĩ chiêu hôm, Nxb Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2003, tr. 47, 


418 


Mân, người bạn cũ của cô Hoàng Thị Vệ đã trở thành bà Đào Duy 
Anh. Nhờ có nhiều mối quen biết trong gia đình Thân Trọng, cô 
Hoàng Thị Vệ đã được nhận trở lại dạy ở trường Đềng Khánh. 


Huế hỏi đó là trung tâm văn hóa duy nhất của Trung Kỳ. Chỉ ở 
đây mới có các trường học đến bậc tú tài như trường Quốc học, trường 
Providence (Thiên hựu), trường dòng Pellerin. Nếu như trước kia, 
người ở Huế muốn làm báo thì phải vào Sài Gòn hay ra Hà Nội mới có 
đất dụng võ, thì từ năm 1927, sau khi báo Tiếng Dán của của Huỳnh 
Thúc Kháng ra đời, tiếp đấy còn có những báo khác, không khí sinh 
hoạt của Huế đã đổi khác. Vì vậy mà Huế trở thành nơi tập trung 
nhiều trí thức từ các tỉnh phía bắc và phía nam tìm về. Tuy không có 
những hoạt động sôi nổi như ở Sài Gòn hay Hà Nội, nhưng sự có mặt 
của nhiều trí thức có tên tuổi ở đây đã tạo cho Huế một điện mạo 
riêng, đặc biệt là những trí thức tuy phải nhận đồng lương của chính 
quyển bảo hộ, nhưng không hề hợp tác với chính quyền trong các lĩnh 
vực chính trị và văn hóa. Tuy mỗi người làm việc trên mỗi lĩnh vực 
khác nhau, nhưng giữa họ vẫn có một mối liên hệ vô hình đồng thanh 
tương ứng, ta có thể kế đến các tên tuổi: Đào Duy Anh, Tạ Quang Bửu, 
Trần Đình Đàn, Nguyễn Thúc Hào, Nguyễn Lân, Tôn Quang Phiệt, 
Thân Trọng Phước, Thân Trọng Khôi... Chính vì vậy mà những người 
trí thức này được các thành phần quan lại, Tây cũng như ta nể trọng. 
Sự thật thì bác sĩ Thân Trọng Phước đã trở thành bác sĩ gia đình cho 
nhiều gia đình quan lại và công chức cao cấp ở Huế. Đó cũng là cái vị 
thế tốt giúp cho ông hoạt động xã hội mà không bị nhà chức trách 
làm phiên. Phòng khám của ông không những chữa cho người có tiền, 
mà đối với người nghèo, ông vẫn thường có châm chước. Mỗi tuần ông 
đã dành ngày chủ nhật để khám bệnh miễn phí cho người nghèo. Với 
tính thần trách nhiệm cao, gặp những trường hợp không đủ khả năng 
điều trị, ông thường nhờ các đồng nghiệp ở Huế chia sẻ giúp. 


Thời kỳ Mặt trận Dân chủ Đông Đương 1936 - 1939, Đảng bộ 
Đảng Cộng sản Đông Dương ở Huế chủ trương mở rộng các tổ chức ái 
hữu, trong đó nổi lên ái hữu của thợ may mà Đoàn Quang Thìn, 
Thành ủy viên, là người lãnh đạo cùng với Lê Văn Chất (làm việc ở 
hiệu may Au+ ciseaux đ'argent trên đường Paul Bert tức Trần Hưng 
Đạo ngày nay). Thông qua liên hệ của Lê Viêm làm nghề nhiếp ảnh, 
Thân Trọng Phước đã tiếp xúc với nhóm ái hữu thợ may và cùng tham 
gia sinh hoạt với anh em thợ thuyền”. Khi cụ Huỳnh Thúc Kháng 


# Nói chuyện với Thiếu tướng Đoàn Quang Thìn ở Hà Nội ngày 18-9-2004. 


419 


được cử làm Chủ tịch Viện Dân biểu Trung Kỳ, thì những người cộng 
sản cũng chủ trương vận động để Thân Trọng Phước được bầu vào Hội 
đồng dân biểu. Đó là cơ hội cho ông có tiếng nói trong các vấn đề xã 
hội của địa phương. 
+ 
o8 

Cách mạng tháng Tám đã đem lại một luồng sinh khí mới trong 
cuộc đời của Thân Trọng Phước. Từ nay ông không còn phải giấu mình 
nữa mà đã công khai đứng về phía cách mạng. Rời bỏ phòng khám 
bệnh tư, ông đứng ra xây dựng lại bệnh viện Huế, vượt qua giai đoạn 
khó khăn khi tất cả các bác sĩ người Pháp không còn nữa. Ông phụ 
trách phòng phẫu thuật của bệnh viện, một công việc hết sức nặng nề 
trong hoàn cảnh thiếu thốn của đất nước khi mới giành chính quyển. 
Ông còn được bầu làm giám đốc Hội Hồng thập tự Trung Bộ, mà vai 
trò lúc này rất quan trọng, nhằm bổ sung nhân lực cho các hoạt động 
cứu thương trong quân đội cũng như trong nhân đân ở các địa phương 
chưa hể được hưởng thụ sự chăm sóc y tế. Ông không ngần ngại đi về 
tận làng quê, đến những vùng xa xôi, giúp đồng bào vượt qua những 
khó khăn thiếu thốn của một đất nước sau chiến tranh và đang phải 
đối mặt với một cuộc chiến tranh mới. 


Cùng gánh vác với ông trong công việc xã hội chính là người bạn 
đời cùng chí hướng, bà Hoàng Thị Vệ, lúc này cũng đang hăng hái 
hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Bà được mời tham gia Ủy ban hành 
chính thị xã Huế năm 194ð - 1946, mà người chủ tịch đầu tiên là ông 
Tôn Quang Phiệt, một trí thức được nhiều người Huế biết đến và cũng 
là người quen của gia đình Thân Trọng Phước. Một điều không ai biết 
là chính trong những ngày sục sôi của Cách mạng tháng Tám đó, ông 
bà Thân Trọng Phước đã tự nguyện gia nhập Đảng Cộng sản Đông 
Dương, điều mà ít người trí thức thời đó nghĩ tới. Những tâm nguyện 
từ hồi trẻ, trong những năm ở Vinh cũng như ở Huế, đến bây giờ mới 
có cơ hội thực hiện. Đối với người ngoài, ông bà Thân Trọng Phước 
chỉ là những trí thức "trùm chăn", không quan tâm đến các vấn để 
chính trị, giao du nhiều tầng lớp "thượng lưu" bơn là với tầng lớp 
bình dân. Nhưng bên trong, ông bà chính là cơ sở tin cậy của đảng 
bộ địa phương. Những người con lớn của ông bà là Thân Thị Thúy 
Hồng (còn gọi là Bê) và Thân Trọng Hiến cũng đem hết nhiệt tình 
của tuổi trẻ tham gia các hoạt động của phụ nữ và thanh niên, đồng 
thời còn là những trợ thủ đắc lực cho ông bà trong các hoạt động bí 
mật sau này. 


420 


Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, bác sĩ Thân Trọng Phước đã 
cùng các nhân viên bảo vệ rút khỏi thành phố Huế, đội phẫu thuật 
của bệnh viện đã đi theo quân đội đóng ở La Chử, giải phẫu cho 
thương binh. Sau Bð ngày đêm chiến đấu trong thành phố, mặt trận 
Huế bị vỡ, trong khi lực lượng kháng chiến phải rút dần về nông thôn, 
miền núi và ra các tỉnh phía bắc, thì hai vợ chồng Thân Trọng Phước 
lại được Thị ủy Huế yêu cầu trở lại thành phố. Biết trước cuộc kháng 
chiến sẽ lâu dài và gian khổ, cần xây dựng lực lượng ngay trong vùng 
bị địch chiếm, Đảng bộ Huế đã nhìn thấy triển vọng làm công tác vận 
động trí thức của vợ chồng bác sĩ Phước. Ông Vũ Xuân Chiêm được cử 
làm Bí thư thị xã Huế từ tháng 2-1947, đã xác nhận rằng "bác sĩ 
Phước có uy tín lớn nhất với Huế và vùng phụ cận, kể cả bọn quan lại, 
bọn tay sai bán nước. Phân công của Thị ủy cho đồng chí Thân Trọng 
Phước nắm đội ngũ trí thức quan lại, thân hào thân sĩ yêu nước. Số 
người này tuy yêu nước nhưng không ra mặt, chỉ thông qua bà Vệ (bà 
đốc Phước) trong lòng địch. Đêng chí Phước, mà chính bà vợ là Hoàng 
Thị Vệ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao tích cực và xuất sắc“, 


Tiếp tục làm giáo viên trường nữ học Đồng Khánh, bà Hoàng Thị 
Vệ có điều kiện tiếp xúc với tâng lớp phụ nữ trung lưu trong thành 
phố, làm công tác phụ vận do Thị ủy phân công. Bà đã quyên góp tiền 
Đông Dương và thuốc men, dụng cụ y tế cùng nhiều thứ cần thiết khác 
để gửi lên chiến khu. Khi đó chiến khu Bình - Trị - Thiên bị địch bao 
vây, thiếu thốn đủ mọi thứ, nên những chuyến hàng chuyển lên thông 
qua chị Quýt làm liên lạc và chị Diễm Trinh tiếp nhận là những đóng 
góp rất quý. Cùng tham gia công việc với mẹ có người con gái là chị 
Thúy Hồng (Bê), nhưng đáng tiếc là đến nay chúng ta không được biết 
gì nhiều hơn là có sự tham gia của người con gái bên cạnh mẹ. Còn 
người con trai là Thân Trọng Huế, vốn là học sinh trường Thiên hựu, 
cũng hoạt động trong tổ chức thanh niên nội thành. Nhưng trong một 
lân đi ra chiến khu dự họp đã bị dân quân chém nhầm bị thương ở cổ, 
sau cơ sở biết được đưa về Huế chạy chữa, nhưng vết thương quá nặng, 
sau này trở thành người tàn phế. Những sự hy sinh thầm lặng đó 
càng cho ta thấy ảnh hưởng của bác sĩ Thân Trọng Phước đối với gia 
đình, đã động viên toàn thể các thành viên càng phục vụ cho kháng 
chiến. Chiếc xe ô tô riêng của bác sĩ Phước, trước kia thường dùng để 
đi khám bệnh ở nông thôn và đi về nhà nghỉ ở Nguyệt Biểu, thì nay 
cũng lợi dụng được cái vỏ ngụy trang đó để chuyên chở lương thực, 
thuốc men và báo chí đến những vùng giáp ranh để rồi chuyển lên 


! Giấy chứng nhận cúa Thiếu tướng Vũ Xuân Chiêm viết tại Hà Nội ngày 16-5-2003. 


421 


chiến khu. Có lần ông đã cho vào chiếc hòm ắc quy rỗng 5 khẩu súng 
lục lấy được của cảnh sát ngụy để đưa lên vùng kháng chiến. Tuy lúc 
này đang phụ trách khoa giải phẫu của bệnh viện thành phố, nhưng 
phòng khám bệnh tư của bác sĩ Phước vẫn được duy trì. Chính chỗ đó 
đã trở thành nơi điểu trị cho những thương bệnh binh nặng không có 
điều kiện chạy chữa ở chiến khu, được bí mật đưa đến dưới vỏ bọc của 
dân thường”. 


Trong suốt 9 năm kháng chiến, có một điều kỳ lạ là bai cơ sở của 
đảng bộ thành phố Huế, một ở gần cửa Đông Ba, một ở gần cửa 
Thượng Tứ, đều là hai bệnh viện tư của hai bác sĩ có uy tín lớn trong 
trí thức Huế là Thân Trọng Phước và Lê Khắc Quyến, đã trở thành 
chỗ dựa tin cậy của lực lượng kháng chiến. Và cả hai cơ sở đều giữ 
được bí mật cho đến giờ phút chót, khi quân Pháp buộc phải rút khỏi 
nước ta sau Hiệp định Genève 1854. 

# 
LẠNG 

Năm 1954, đất nước bị chia cắt làm bai miễn. Huế thuộc phần đất 
phía nam thuộc quyền quản lý của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Bên 
cạnh chủ trương "tố cộng và điệt cộng", chính quyển họ Ngô còn buộc 
tất cả các trí thức đều phải ra phục vụ cho chế độ. Những trí thức bị 
coi là "trùm chăn" có thể bị truy tố vì tội thiếu thiện chí với chính 
quyển mới. Trong hoàn cảnh đó, cuộc đấu tranh của các trí thức như 
Thân Trọng Phước phải hết sức thận trọng. Lúc đó Tỉnh ủy Thừa 
Thiên Huế đã kịp thời chuyển hướng đấu tranh, đưa các trí thức tham 
gia các phong trào hòa bình công khai, làm hậu thuẫn cho việc thực 
hiện Hiệp định Genève. Một chi bộ đặc biệt gồm các trí thức do Tỉnh 
ủy trực tiếp chỉ đạo gồm các bác sĩ Thân Trọng Phước, bác sĩ Lê Khắc 
Quyến, giáo sư Tôn Thất Dương Ky, các ông Võ Đình Cường, Phạm 
Văn Mu... 


Nhưng trong khi bác sĩ Lê Khắc Quyến đứng ra làm chủ bút báo 
Tiến hóa, dựa vào con đường hợp pháp để vận động tỉnh thần yêu 
nước, tố cáo chế độ áp bức hà khắc của chính quyền độc tài, thì Thân 
Trọng Phước giữ một vai trò có chừng mực hơn, không hoạt động lộ 
liễu, vì chính ngôi nhà của ông là nơi nuôi đưỡng và bảo vệ cán bộ 
lãnh đạo hoạt động trong lòng địch như các đồng chí Lê Lén, Hoàng 
Lanh, Hoàng Kim Loan... trong suốt thời gian từ 1954 đến 1958, đến 


5 Theo ghi chép của Nguyễn Quang Hà trong bài viết về Tráng Thông, Tạp chí Sông 
Hương tháng 9-1995, tr. 12 - 18. 


422 


khi địch khủng bố ác liệt thì mới mất liên lạc. Chiếc xe ô tô của gia 
đình bác sĩ Phước vẫn làm nhiệm vụ bí mật chở thuốc men và các thứ 
cần dùng đến các căn cứ bí mật ở vùng nông thôn quanh thành phố 
Huế. Một số cán bộ khi cần di chuyển gấp cũng được cải trang để sử 
dụng phương tiện vận chuyển này. 


Với bệnh viện trung tâm Huế, bác sĩ Phước vẫn nhiệt tình xây 
dựng, làm việc không kể ngày đêm, Nhiều bác sĩ trẻ phải kêu rằng 
"Bác mạnh quá, chúng cháu trẻ mà chịu thua bác". Có đêm ông đứng 
mổ 4 ca liển, vì đúng phiên trực mà không có ai thay thế. Trong khi 
đó bệnh viện tư của ông trên đường Gia Long vẫn được duy trì, chủ 
yếu là nhà hộ sinh đã được tín nhiệm từ lâu đối với người đân Huế. 
Ông còn có ý định mở thêm một nhà nuôi trẻ, giúp cho người nghèo có 
chỗ gửi con trong khi phải chạy vạy suốt ngày để mưu sinh. Nhưng ý 
định đó chưa được thực hiện thì ông đã qua đời. Trong thâm tâm ông 
có ý định chuẩn bị cơ sở cho người con trai thứ là Thân Trọng Hiến 
đang theo học y khoa tại Pháp trở về nối nghiệp. Đôi lúc ông tâm sự 
với người trong nhà rằng, sẽ làm việc chừng hai ba năm nữa rồi về 
nghỉ ngơi ở Nguyệt Biểu, để cơ sở chữa bệnh lại cho con trai. Nhưng 
có biết đâu rằng định mệnh đã không cho ông được kết thúc cuộc đời 
thanh thản. 


Từ giữ năm 1959, căn bệnh có lẽ đã có từ lâu, nay mới bắt đầu 
hành hạ ông. Sau nhiều tháng khám nghiệm ở Huế không kết quả, 
gia đình đưa ông vào Sài Gòn chữa chạy. Tại bệnh viện Grall được bác 
sĩ Mazaud người Pháp có quen biết phát hiện là bị ung thư xương, 
đang ở giai đoạn cuối. Biết bệnh không qua khỏi được, bà đốc Phước 
quyết định đưa ông về Huế. Ông đi máy bay về Huế trưa ngày 16 
tháng 9-1960 thì chiểu tối hôm đó qua đời. Đám tang ông được đồng 
đảo đồng bào Huế đi đưa, kể cả những người không quen biết nhưng 
lâu nay vẫn ngưỡng mộ ông. Đây không những là một tổn thất cho gia 
đình, mà còn là một mất mát đối với cơ sở cách mạng ở Huế. 


Tuy nhiên, công việc của bác sĩ Thân Trọng Phước vẫn được bà 
Hoàng Thị Vệ gánh vác sau khi chồng qua đời. Có người khuyên bà 
nên bán cơ sở chữa bệnh tại Huế, rồi đọn vào Sài Gòn ở với các con. 
Lúc này con gái lớn đã lấy chồng làm việc ở Sài Gòn, con trai lớn 
cũng lập gia đình ở trong đó. Chỉ còn một con trai nhỏ đang học tú tài 
ở Huế. Con trai thứ hai thì đang học ở Pháp, không có điều kiện về 
chịu tang cha. Nhưng bà vẫn muốn giữ bệnh viện tư mà chồng đã bỏ 
bao tâm huyết xây dựng từ nhiều năm nay. Bà chỉ muốn thực hiện ước 
nguyện của chồng là sẽ có ngày trao lại bệnh viện đó cho người con 


423 


thứ. Bà phải mướn bác sĩ đến trông nom phòng khám. Riêng nhà hộ 
sinh vẫn được các bà ở Huế tiếp tục đến sinh con tại đấy. Một số 
người quen biết nói rằng: "Cứ tới sinh ở đó, sẽ được bác sĩ Phước phù 
hộ cho mẹ con mạnh khỏe. Có người đến sinh còn nằm mơ thấy bác sĩ 
về vào hỏi thăm từng người. Chính những tình cảm đó đã khiến cho 
bà Vệ không thể nào đóng cửa bệnh viện. Các con muốn bà vào Sài 
Gòn hoặc sang Pháp, bà đã trả lời rằng: "Mạ bây giờ không muốn đi 
đâu hết. Công việc từ thiện của ba còn lở đở, mạ gắng chống đỡ sao 
cho khỏi sụp đổ công trình của ba...". 


Trong thời gian đó, vì bị địch khủng bố gắt gao nên liên lạc với tổ 
chức cách mạng tạm thời bị gián đoạn từ năm 1958, Mãi đến năm 
1963, sau khi bác sĩ Phước qua đời, tổ chức cách mạng mới cho người 
liên lạc lại với bà Vệ. Đồng chí Hoàng Lanh, lúc đó là Ủy viên Thường 
vụ Thành ủy Huế đã xác nhận ngôi nhà 161 đường Gia Long là cơ sở 
nuôi giấu cán bộ hoạt động bí mật ở nội thành. Nhà bà Vệ vẫn là một 
địa điểm đi lại tin cậy của cán bộ cách mạng. Nhưng đến năm 1968, 
một chị cán bộ trú tại nhà 161 bị địch bát, không chịu nổi sự tra tấn 
chị này đã khai ra nơi trú ngụ của mình. Từ đó địch bắt đầu chú ý 
theo dõi, giám sát ngôi nhà 161. Quan hệ của bà Hoàng Thị Vệ trở 
nên căng thẳng, hoạt động gặp nhiều khó khăn tuy địch vẫn chưa có 
chứng cớ cụ thể. Trước tình hình đó, cộng thêm lúc này sức khỏe 
không được tốt, bà Vệ báo cáo với Thành ủy xin được chuyển vào Sài 
Gòn sống với các con để chữa bệnh, tạm lánh xa Huế một thời gian. 
Đồng chí Hoàng Lanh đồng ý. Từ đó bà Vệ sống ở Sài Gòn, sau đấy bà 
sang Pháp chữa bệnh cho đến sau năm 1975 thì được con gái đón sang 
Mỹ ở cho đến khi qua đời. Sống ở nước ngoài bà Phước mang theo một, 
tâm sự nặng nề mỗi khi nhớ đến con cháu và bà con ở quê hương. Viết 
cho một bà cô chồng, bà nói: "Còn như hồi xưa, anh Phước cháu và 
cháu có tham gia chút xíu, so với sự đắng cay khốn khổ của các anh 
chị mà thương mà quý, mà phục ý chí, mong có dịp là làm cho các anh 
chị phấn khởi, quên hết nỗi nhọc nhần của mình. Thật lòng có khi 
nào bảo là công trạng và mong đến đáp gì đâu. Đó là bổn phận làm 
đân một nước. Ai không làm là có tội", 


Câu chuyện gia đình bác sĩ Thân Trọng Phước cũng là câu chuyện 
của biết bao gia đình trí thức Việt Nam khác giữa những biến cố lớn 
lao của lịch sử nước ta. Đó là những con người trung thực, sống trọn 
vẹn với lý tưởng của mình, thương yêu gia đình và bè bạn mà không 


° Thư của bà Hoàng Thị Vệ gửi bà Thân Thị Kim ngày 25-2-1977. 


424 


hể mong một sự đến đáp. Riêng đối với tôi, những kỷ niệm từ bé đối 
với gia đình bác sĩ Thân Trọng Phước vẫn còn im đậm trong lòng. Mẹ 
tôi đã sinh ba anh em tôi tại nhà hộ sinh của bác sĩ Phước. Mỗi khi 
đau ốm, anh em chúng tôi đều được bác sĩ Phước chăm sóc. Mỗi kỳ 
nghỉ hè, chúng tôi lại được đến chơi ở ngôi nhà Nguyệt Biểu, hoặc có 
khi đi nghỉ mát tại ngôi nhà gỗ của bác sĩ ở Bạch Mã... Các anh Thân 
Trọng Huế và Thân Trọng Hiến là những bạn học cùng trường hay 
cùng lớp, cùng tham gia Sói con với nhau. Hình ảnh bác sĩ Phước 
nghiêm nghị, phúc hậu, hình ảnh bà đốc Phước vui vẻ, chan hòa với 
mọi người, vẫn còn ghi lại trong trí óc của tôi. Mỗi lần về Huế, đi 
ngang qua ngôi nhà 161 Phan Đăng Lưu, tôi tưởng như sẽ được gặp lại 
những bóng hình thân thuộc thuở thiếu thời. Nhưng người xưa không 
còn, ngôi nhà cũng đã đổi chủ. 

Gần đây được tin thành phố Huế đã trao trả lại ngôi nhà đó cho 
gia đình Thân Trọng. Tôi ước ao được thấy một phòng lưu niệm trong 
ngôi nhà đó, để cho những ai đã từng biết đến ông bà Thân Trọng 
Phước, dù số đó hiện còn rất ít, có thể đến để nhớ lại một nhân cách 
lớn của những con người bình dị. 


Hà Nội, tháng 9 năm 2004 


425 


VUA DUY TÂN TỪ CUỘC KHỞI NGHĨA 
MIỀN NAM TRUNG KỲ ĐẾN NHỮNG 
NĂM THÁNG LƯU ĐÀY HẢI NGOẠI (1916 - 1945) 


HOẢNG VĂN HIỂN 


PHẦN MỘT 
"Nước bẩn thì lấy máu mò rửa" 
VUA DUY TÂN 


Từ hơn một thế kỷ qua, vương triểu Nguyễn - nhà nước phong 
kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam - đã được các nhà khảo cứu, đặc 
biệt là giới sử học trong nước cũng như nước ngoài, quan tầm nghiên 
cứu trên nhiều lĩnh vực, khía cạnh. Trong quá trình đó, các vua Nguyễn - 
người đứng đầu triểu đại - cũng đã được nhìn nhận, đánh giá qua 
những lăng kính muôn màu muôn vẻ và khá phức tạp. Xin mạo muội 
phác họa đôi điều: nếu Gia Long - Minh Mạng - Thiệu Trị được xem 
như những “kiến trúc sư” tạo nên diện mạo đầu tiên của vương triều 
Nguyễn, đặc biệt cực thịnh ở thời Minh Mạng thì Tự Đức - con người 
có cuộc sống nội tâm mang đẩy kịch tính - lại được người ta nhắc đến 
nhiều, không phải ở tài năng văn học mà chủ yếu ở trách nhiệm trực 
tiếp của một ông vua đối với vấn để mất nước; Dục Đức - Hiệp Hòa - 
Kiến Phúc là những vị vua bất hạnh trong lịch sử đân tộc, với thời gian 
trị vì hết sức ngắn ngủi và chung cục bi thảm, đau buồn. Đồng Khánh - 
Khải Định - Bảo Đại, nhìn chung số phận gắn liền với người Pháp 
(hoặc tự nguyện, hoặc đành chấp nhận) kể từ khi vận mệnh của triều 
đại phong kiến nhà Nguyễn đã được chủ nghĩa thực dân Pháp định 
đoạt. Riêng Hàm Nghỉ - Thành Thái - Duy Tón, tự rất lâu, đã được 
khẳng định là những vị vua có lương tri, với những nỗ lực lớn trong việc 
tìm cách khôi phục lại nền độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc. Nhưng 
giữa ba vị vẫn có những điểm khác biệt, trong đó nhân vật lịch sử Duy 
Tân - con người mang nhiều hoài bão uà con người hành động hình 
như được giới nghiên cứu quan tâm hơn kể từ lúc ông còn trị vì (1907 - 
1916) cho đến những năm tháng lưu đày hải ngoại (1916 - 1945). 


426 


Xã hội Việt Nam đầu thế kỷ xx: một bức tranh toàn cảnh chứa 
đựng nhiêu bị kịch kế từ lúc người Pháp hoàn thành công cuộc xâm 
lược, và bình định về quân sự (1897) và thực sự bắt tay vào việc khai 
thác, bóc lột ở Việt Nam một cách có hệ thống trên quy mộ lớn và 
tàn bạo. 


Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc địa lần I (1897 - 
1914), xã hội Việt Nam có sự chuyển biến, từ một xã hội phong hiến 
cổ truyên trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến uới đặc 
trưng nổi bật là sự du nhập quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới 
hình thái thục dân. Cơ cấu xã hội Việt Nam từ đây bắt đầu thay đổi. 
Những lực lượng xã hội mới đã hình thành, phát triển bên cạnh sự 
phân hóa các giai cấp cũ nhưng chưa hoàn toàn có ý thức đây đủ về 
mình, đấy là tầng lớp tư sản dân tộc và tiểu tư sản cùng giai cấp công 
nhân', Đồng thời, bộ mặt thành thị Việt Nam cũng bát đầu thay đổi, 
kể cả phong cách sống. Tất cả những biến chuyển ấy cùng với ảnh 
hưởng của phong trào cách mạng thế giới, tất nhiên sẽ chỉ phối tính 
chất cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. - 


Lúc này, ở phương Đông, phong trào “Châu Á thức tỉnh” (thuộc 
phạm trù cách mạng dân chủ tư sản) nổ ra nhằm giải phóng các dân 
tộc ở đây thoát khỏi thân phận thuộc địa và phụ thuộc. Phong trào đó 
càng được kích thích mạnh mẽ bởi chiến thắng vang dội của nước 
Nhật trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật (1904 - 1905) và phong trào 
cải cách ở Trung Quốc. 


Trong hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, phong trào yêu nước Việt 
Nam đã đần dần chuyển từ ý thức hệ phong kiến sang xu hướng cách 
mạng dân chủ tư sản nhưng trong điều kiện lịch sử cụ thể của Việt 
Nam “trào lưu tư tưởng mới chưa có thể thông qua giai cấp tư sẵn dân 
tộc bấy giờ chưa thành hình mù lại thông qua một số sĩ phu tiến bộ 


trong giai cấp phong hiến có có xu hướng tư sản hóa”. 


Từ đầu thế kỷ XX, trên thực tế người Pháp vẫn vấp phải các cuộc 
đấu tranh gay gắt và mãnh liệt của nhân đân Việt Nam do mâu thuẫn 
sâu sắc giữa toàn thể dân tộc đối với thực đân Pháp và tay sai, do 
tỉnh thần dân tộc bị tổn thương. Chiến đấu để bảo vệ độc lập đân tộc, 
bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp Việt Nam chính là cơ sở của 
phong trào giải phóng dân tộc sôi nổi, mạnh mẽ từ đầu thế kỷ này. 


! Trân Văn Giàu, Giai cấp công nhân. Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1958, tr. 89. 
? Đinh Xuân Lâm (chủ biên), Đại cương Lịch sử Việt Nam, tập II, Nxb Giáo dục, Hà 
Nội, 1998, tr. 185, 


427 


Tuy nhiên, do tác động của hoàn cảnh lịch sử, phong trào yêu nước 
Việt Nam lúc bấy giờ diễn ra khá phúc tạp uà nổi lên hai xu hướng 
chính: xu hướng bạo động của Phan Bội Châu 0ò xu hướng cải cách 
của Phan Châu Trinh. Hai xu hướng này song song tôn tại và trong 
chừng mực nào đó có quan hệ mật thiết với nhau. Ngoài ra, còn phải 
kể đến các phong trào đấu tranh của nông dân uùò các đân tộc miền 
núi đến đầu thế kỷ XX vẫn tiếp tục tồn tại. 


Mặc dù diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, rộng khắp với nhiều hình thức 
đấu tranh lôi cuốn được nhiều giai tầng trong xã hội tham gia, phong 
trào dân tộc cuối cùng đều đi đến thất bại uà sự bế tắc uê đường lối 
lãnh đạo cho đến hết Chiến tranh thế giới thử nhất uẫn chưa được 
giải quyết. Cuộc khởi nghĩa ở miền Nam Trung Kỳ tháng 5-1916 với 
sự tham gia của vua Duy Tân cũng nằm trong bối cảnh chung đó. 


Trong lúc toàn thể dân tộc đang lao vào cuộc chiến đấu đai dẳng, 
quyết liệt chống lại người Pháp bằng mọi phương tiện, mọi hình thức, 
trong lúc các vị sĩ phu yêu nước, tiến bộ đang ưu tư vì vận nước và 
đang kiểm nghiệm phương hướng cứu nước mới, Triều đình Huế (chính 
quyền Nam triểu) đã có những thái độ và hành động như thế nào? 

Từ sau Kinh thành Huế thất thủ (1885), thực dân Pháp đã từng 
bước lập nên một triều đình phong kiến ở Huế làm công cụ phục phụ 
cho những lợi ích của họ, mặt khác dân dần thủ tiêu những quyền hạn 
hiếm hoi và cuối cùng của bộ máy thống trị cũ theo Điều ước Harmand 
(25-8-1883) và Điều ước Patenôtre (6-6-1884) quy định. Tháng 7-1885, 
Pháp buộc Hội đồng Cơ mật ký một bản Phụ ước nhằm thủ tiêu quyển 
quân sự và nội trị của Triều đình Huế. Một tháng sau, người Pháp lại 
sửa đổi Phụ ước này bằng một hiệp ước nặng nề hơn. 


Ngày 19-9-1885 Pháp đưa Ưng Đường lên ngôi, hai tháng sau, lấy 
niên hiệu là Đồng Khánh. 

Lên ngai vàng giữa lúc phong trào Cần Vương chống Pháp đang 
dâng lên mạnh mẽ, rộng khắp từ sau vụ biến động Kinh thành đẫm 
máu (1885) và dẫu sao hình ảnh cao đẹp của nhà vua yêu nước trẻ tuổi 
Hàm Nghi vẫn còn đọng lại trong tâm tư, tình cảm của người đân 
Việt Nam, đĩ nhiên Đông Khánh khó lòng tranh thủ được nhân dân 
lúc bấy giờ, nhất là lằng lớp sĩ phu Trung Kỳ. Đấy là chưa kể sự hợp 
tác thân thiện của ông với Pháp càng tạo nên những sự phản kháng 
lớn trong quần chúng nhân dân, mà chính người Pháp và bản thân 
nhà vua cũng nhận thức rõ điều đó. 


# Trần Văn Giàu, Chống xâm lăng, Q. III, Xây dựng phát hành, Hà Nội, 1957, tr. 95. 


428 


Tháng 1-1886, Paul Bert sang làm Toàn quyển Đông Dương. 
Tháng 9-1886, Bắc Kỳ bị buộc tách khỏi thế lực Triều đình Huế để 
nhập vào Pháp như Nam Kỳ. Tháng 7.1887, dưới áp lực của Pháp, 
Đồng Khánh ra lệnh dụ cho Pháp biến Nam Triểu trở thành người 
thừa hành và ăn lương của Pháp. Mọi quyển hạn trên thực tế của 
Nam Triểu đều đã vào tay của người Pháp thông qua Khâm sứ Trung 
tỳ và cả các Công sứ (tỉnh). 


Đến đời vua Thành Thái (1889 - 1907), tình hình lại cùng xếu 
hơn. Từ năm 1897, Pháp nắm tất cả quyền hành chính ở Bắc Kỳ còn 
lại, vua chỉ có quyển ban phẩm hàm và phong sắc thần mà thôi. Tại 
Trung Kỳ, Pháp buộc Thành Thái bãi bỏ Hội đồng phụ chánh và yêu 
cầu Khâm sứ Huế chủ tọa các buổi họp của Cơ mật viện khi vua không 
đến dự (thật ra sự có mặt của uua cũng chỉ là hình thức), các dự thảo, 
dụ của nhà vua phải được Pháp chuẩn y mới ban hành. Năm 1898, 
người Pháp kiêm luôn cả quyển cai trị tài chính Trung Kỳ. Có thể nói 
rằng, đến đây mọi quyên hành đêu thuộc uê người Pháp, chính quyên 
Nam Triểu chỉ còn trên danh nghĩa. 


Tình hình trên đã tác động rất lớn đến tầng lớp quan lại. Một 
thực tế khá chua xót là “¿hẳng hoặc cũng có những ông quan còn giữ 
tâm hôn dân tộc, nhưng nhìn chung bộ máy quan trường là bùn tay 
sốt của thực dân” 


Như vậy đến đầu thế ký XX, nền thống trị thực dân đã có chỗ dựa 
vững chắc để người Pháp có thể vừa hoàn thành “öiø} định”, vừa tổ 
chức cai trị và bóc lột nhân dân Việt Nam lúc này đang khổ sở điêu 
đứng trăm bể, nhất là Trung Kỳ và Huế - Kinh đô của nhà Nguyễn. 
Năm 1904, Huế uà Trung Kỳ lâm uào cảnh đói kém, mất mùa cùng 
uới thiên tai lớn (cơn bão Giáp Thìn) đến nỗi Thành Thái phải thân 
hành trông coi việc phát chẩn, cứu đói cho nhân dân. Những năm sau, 
tình hình cũng không sáng sủa gì hơn. Tháng 4-1908 (thời Duy Tân) 
tại Huế “hàng uạn người nghèo khổ, rách rưới như ăn mày”, “khuôn 
mặt đói khát, tiêu tụy”, “ngôi kín trên các mặt đường phố” để tham 
gia biểu tình chống thuế. Năm 1915, dân lại mốt mùa, gạo thua, đói 
kém, khổ sở triển miênŠ. 


* Trần Văn Giàu, Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ thế kỳ XIX đến Cách mạng 
tháng Tám, tập 1L, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1975, tr. 19. 

* Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn uê Cựu Hoàng đế Duy Tán, Sở, Văn hóa - Thông 
tin Bình Trị Thiên, Huế, 1987, tr, 17 - 18. 

* Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn uễ Cựu Hoàng đế Duy Tân, Sảủ, tr. 27. 


429- 


Hoàn cảnh nước mất, nhà tan, nhân dân đói khổ, cùng cực đã có 
những tác động lớn đến các sĩ phu yêu nước, tiến bộ. Ngay trong hàng 
ngũ phong kiến quan lại cũng có sự phân hóa sâu sắc, “trong hàng ngũ 
khoa bảng mới từ sau năm 1885, bể cả hàng ngũ quan trường còn khả 
nhiều người chống Pháp, nuôi chí khôi phục giang sơn, chí ấy còn đủ 
mạnh để ¡L nhiều ủnh hưởng đến củ một uời ngôi 0uuo trong những 
điêu kiện lịch sử nhất định” và những vị vua còn có lương trị, lòng tự 
tôn dân tộc đó chính là Thành Thói oà Duy Tón. 


Sau khi Đồng Khánh mất, ngày 1-2-1889 (Kỷ Sứu), người Pháp 
đưa Bửu Lân lên ngôi, lấy niên hiệu là Thành Thái. Lý do họ chọn 
Thành Thái trước hết có lẽ vì họ có thiện cảm với Dục Đức, một người 
có xu hướng thân Pháp. Mặt khác, có người cho rằng sự việc này phần 
lớn nhờ vào việc Diệp Văn Cương, chồng cô ruột nhà VuaŸ. Điều mà 
người Pháp cảm thấy lo ngại là nhà 0ua ngày càng đi xa quỹ đạo của 
họ 0à tô thúi độ cùng hành động chống đốt họ gay gắt, nhất là khi 
nhà uua đã trưởng thành. Thành Thới là một uị uua thông mình, sống 
gân gũi uới nhân dân lao động nghèo khố, thương dôn uà sớm ưu tư 
uê việc nước, đặc biệt uẫn nuôi ý chí đánh Pháp, khôi phục độc lập uà 
chủ quyên của quốc gia dân tộc. Trên thực tế, ông đã có những hoạt 
động chống Pháp khá cụ thể, được tiến hành bí mật hoặc dưới những 
hình thức hợp pháp”. Tất nhiên, những uiệc làm đó đều không qua 
mốt được người Pháp lẫn chính quyền Nam Triều uà uấn đề phế bỏ 
nhà 0uua chì còn chờ cơ hội. 


Màn cuối của triểu đại Thành Thái đã kết thúc vào ngày 3-9- 
1907, bằng việc các quan vào lạy nhà vua và đệ trình một tờ biểu yêu 
cầu: Vua thoái vị. Lý do khá đơn giản: do Thành Thái mắc bệnh điên 
nên hai chính phủ (Pháp uà Nam Triều) đã quyết định truất phế uua 
để bảo uệ lợi ích của quốc gia cũng như chính bản thân nhà oua (1). 

Việc phế bỏ và an trí vua Thành Thái đã gây trong đông đảo 


nhân đân và sĩ phu một tình cảm sâu rộng đối với nhà vua, cũng như 
ác cảm, bất bình đối với chính phủ Bảo hộ và Nam Triều. Cuối cùng, 


Trần Văn Giàu, 6 phát triển tư tưởng Việt Nam từ thế hỳ XIX đến Cúch mạng 
tháng Tám, Sảd, tr, 16. 

* Phạm Khắc Hòe, Kể chuyện ouua quan nhà Nguyễn, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1990, 
tr. 157. 

”® Phạm Khắc Hòe, Sđd, tr. 159-162. Xem thêm: Phạm Văn Sơn, Việt sử foàn thư, 
Sài Gòn, 1960; Nguyễn Viết Kế, Kể chuyện các đời uua chúa nhà Nguyễn, Nxb Đà 
Nẵng, 1994; Tôn Thất Bình, Huế những giai thoại, Sở Văn hóa - Thông tin Bình Trị 
Thiên, Huế, 1987;... 


430 


người Pháp và các viên đại thần đã tìm ra một giải pháp trấn an dư 
luận, đấy là: nhà vua đã “/ nguyện thoái uị 0ì lý do sức khỏe" để 
nhường ngôi cho con mình là Hoàng tử Vĩnh San mới có tám tuổi. 


Hoàng tử Vĩnh San là con thứ tám của vua Thành Thái sinh tại 
Thành nội Huế, ngày 19-9-1900 (tức ngày 26 tháng Tám năm Canh 
Tý (1900)'', mẹ là Nguyễn Thị Định có cấp bậc Tài nhân!!, 


Hoàng tử Vĩnh San được Pháp chọn lên kế vị vua Thành Thái, lấy 
niên hiệu là Duy Tân (chính thức từ năm 1908). Lễ đăng quang được 
tổ chức trọng thể ngày 5-9-1907 (tức ngày 28 tháng bảy năm Định 
Mùi) 0à xung quanh câu chuyện Vĩnh Sơn lên ngôi có nhiều điều cần 
phải suy ngẫm. 


Trước hết, vì sao người Pháp lại chọn con vua Thành Thái, một 
người mà họ vừa phế lập vì có tư tưởng yêu nước, chống Pháp? 


Sau khi Thành Thái buộc phải thoái vị, để trấn an dư luận, Pháp 
định đưa Trương Như Cương, Thượng thư Bộ Lại, cảm đầu Cơ Mật 
Viện, giữ chức nhiếp chính nắm mọi “quyên hành”, nhưng sự việc này 
bị nhân dân phản đối kịch liệt. Có lã đo áp lực đó hoặc bản thân 
Trương Như Cương còn có một lòng trung quân nào đấy, ông này đã 
cùng với một số người trong triểu yêu cầu Pháp phải thi hành Hòa ước 
Giáp Thân (1884) mà người Pháp đã ký (!) nhưng chỉ trên phương 
diện tập quán Việt Nam, đấy là: cha truyễền con nối (phụ truyền tử 
hế). Hơn nữa, người Pháp truất phế Thành Thái trên danh nghĩa nhà 
vua “căn bệnh không ổn địnE chứ không phải vì ông là người yêu 
nước, dám chống lại Pháp. Cho nên không có cách nào hơn, người 
Pháp, đứng đầu là Toàn quyển Đông Dương và Khâm sứ Levecque 
phải theo lời đề nghị trên. Và như thế cũng đáp ứng được yêu cầu của 
vua cha Thành Thái đang bị quản thúc, để xoa dịu câu chuyện đã qua. 


Tuy nhiên, với kinh nghiệm chính trị già đặn, người Pháp cũng có 
cách chọn vua theo “tiêu chuẩn riêng” của họ. Và đây là lý do vì sao 
Pháp đưa Vĩnh San lên ngôi. 


Nguyên Thành Thái rất đông con, đáng lẽ phải chọn người con 
trưởng hay một người lớn tuổi lên kế vị, nhưng Pháp sợ vua trưởng 
thành khó sai khiến, nên họ chủ trương nhắm vào người con thứ, tuổi 
còn măng sữa để “chọn mặt, gửi uàng”(). 


!9 Theo Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự biện lịch sử, tập II, Nxb Khoa học xã 
hội, Hà Nội, 1981; Trương Đình Tín, Vua chúa Việt Nam qua các triêu đại, Nxb Đà 
Nắng, 2003, và một số tài liệu khác. 

`! Cấp bậc-cuối cùng của các bà vợ vua trong “cửu giai” gọi là đệ cửu giai tài nhân. 


431 


Nhằm mục đích đó, sáng ngày 5-9-1907? viên Toàn quyển, viên 
Khâm sứ và một số viên chức cao cấp Pháp có cả một viên y sĩ tháp 
tùng, tất cả kéo vào Đại Nội họp với đông đủ các quan đại thần Nam 
Triêu, nhằm chọn một Tân quân vừa ý. 


Sau khi các anh em của Vĩnh San đã bị loại với nhiều lý do, trong 
đó có lý do quan trọng là: “cớc trẻ thừa kế mang những tột xếu của bố 
(túc là Thành Thái - HVH) đều có bộ mặt khó coi, tay chân lỏng 
không, uẽ mặt thâm hiểm” trước một hình ảnh Vĩnh San mới lên 
tám, lại tỏ ra nhút nhát sợ Tây, người Pháp rất ưng ý và quyết định 
chọn Hoàng tử này để tấn phong. Sự việc Vĩnh San lên ngôi thể hiện 
một thực tế khá phũ phàng, đấy là trên thực tế người Pháp đã nắm 
thực quyền uê mọi phương diện, 0à chính quyên Nam Triều chỉ còn là 
những cói bóng rất mờ nhạt. Nó còn tố cáo sự câu kết giữa thực dân - 
phong kiến trong uiệc biến Triều đình Huế trở thành một chính quyền 
phục uụ đắc lực cho chính phủ Bảo hộ uới một ông 0uua bù nhìn, với 
phân đông những uiên đại thần nghĩ đến bản thân hơn lợi ích quốc 
gia, dân tộc. 


Song người Pháp đã lầm! 


Ngay chiều làm lễ đăng quang (5-9-1907) Vĩnh San đã tỏ ra khác 
hẳn: tai to, mắt sáng, mặt mũi khôi ngô và tuy mới tám tuổi (do Triều 
đình đồng thanh phong lên một tuổi) nhà ouua đã tô ra chững chạc 
như người lớn uà không hề có một cử chỉ nhút nhát sợ Tây. Đối đáp 
với vị đại diện Pháp là quan Toàn quyền Đông Dương và Khâm sứ 
Trung Kỳ, 0ua nói bằng tiếng Pháp lưu loát, tỏ ra thông mình lạ 
thường, đôi khi còn thốt ra những câu nói xúc óc uà trịch thượng đúng 
khẩu khí 0uương quyên. Khi chọn niên hiệu, Hoàng tử Vĩnh San lấy 
hai chữ Duy Tân (Lamis des réformes) có ý nghĩa là thuật cải cách 
hoặc nhà 0ua canh tân (đổi mới) - đó cũng là điều mà vua cha Thành 
Thái suốt đời tâm niệm nhưng không được toại nguyện. Lúc này thực 
dân Pháp đang muốn kìm hãm nhân dân Việt Nam trong một chính 
sách ngu dân, lạc hậu để dễ bể cai trị, cái niên hiệu Duy Tên của nhà 
uua quả thật là một thách thức đốt uới người Pháp. Và họ cũng không 


!? Có tài liệu cho là ngày 4.9.1907, nhìmg như thế có lẽ không đúng với câu “Một 
ngày trên ngai vàng đã thay đổi toàn bộ mặt của một cậu bé lên tám” của một người 
Pháp có tham dự lễ lúc ấy. 

!® Theo Hoàng Trọng Thược, Hổ sơ uuœ Duy Tên, Nxb Thanh Hương, California, 
ỦSA, 1984, tr, 103, dẫn theo Roland Dorgelès, Sur ¿q route mandarine, Paris, 1999; 
Nguyễn Thế Anh, Monarclie et fait colonidl œu Vietnam, Le crépuscule đun ordre 
traditionnel, Paris, 1992. 


432 


thể ngờ con người Vĩnh San lại có thể biến đổi mau lẹ như vậy. Từ 
một cậu bé nhút nhát lúc sáng, thế mà “đến ba giờ chiều, lễ đăng 
quang được cử hành ... Vua nhìn xuống đám đông một cách kiêu hãnh 
uò khi đọc diễn từ, oua lấy giọng trầm bổng như nghỉ thức đã định. 
Chỉ cách chỗ nhà giam chưa đây 100 thước mà sáng nay một đứa trẻ 
dơ dáy đứng dậm chân, Hoàng đế ngõ lời uới thân dân. Sự biến đổi 
đã được thục hiện. Một linh hôn khác đã nhập uào thể xúc nhỏ bé 
lúc ấy”! 

Một nhà báo đã ghi cảm tưởng của mình về sự thay đổi đó như 
sau “một ngày trên ngai vàng đã thay đổi toàn bộ mặt của một cậu bé 
lên tám ” (nguyên văn: un Jour de trone q comeletment change ỉqa 
fgure dìun enfant a huit ans). 


Thật ra không có gì là lạ, mà chỉ do người Pháp nhằm lẫn Duy 
Tân trong buổi gặp gỡ đầu tiên thôi, chứ trong suốt thời gian tám 
năm trị vì sau đó, “nhà uua thiểu niên này đỗ có những ngôn ngữ, củ 
chỉ làm cho những người được nghe tận tơi, nhìn tận mắt phải khôm 
phục uà nhớ đời. Ngay cả những người được nghe bể lại cũng phải 
khám phục uà nhớ lâu”!?, 


Trước một sự đã rồi như vậy, người Pháp cuối cùng đã sửa chữa 
sai lâm bằng nhiều uiệc làm cụ thể mục đích tước đoạt mọi quyên hạn 
của nhà 0uua, 0ò hướng 0ị uua trẻ tuổi này theo con đường họ uạch ra. 
Tuy nhiên, người Pháp cuối cùng đã không thành công. Sự việc nhà 
vua yêu nước Duy Tân tham gia Việt Nam Quang phục hội, với tư cách 
là một người lãnh đạo, đã chứng tỏ người Pháp hoài công vô ích trong 
việc đào tạo một ông vua bù nhìn đứng ra để làm vì. Để nhận thức 
vấn để rõ hơn, chúng ta hãy tìm hiểu những năm tháng trị vì của nhà 
vua từ khi lên ngôi (1907) đến trước cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung 
Kỳ tháng 5-1916. 

Trước hết là cuộc sống đời thường, cung đình của u‡ uua trễ. 

Như đã nói, người Pháp tạo mọi điều biện để uị uua thiếu niên 
UuL chơi quên đi uiệc nước 0ò hướng nhà uua đi theo con đường họ 
oạch ra. Là vua, Duy Tân có thể hưởng tất cả mọi lạc thú mà ông 
muốn - điều đó người Pháp và chính quyên Nam Triều cũng biểu lộ sự 
đồng tình, mong đợi. Thế nhưng, Duy Tân lại hoàn toàn xo lạ uới các 
lạc thú phù phiếm trong chốn cung đình để miệt mài học tập, rèn 


!* Theo Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 104, dẫn theo Roland Dorgelès, Sư /a route 
mandorine, Paris, 1929, h 
!Š Pham Khắc Hòe, Sđd, tr. 170. 


438 


luyện trở thành con người có trình độ, am hiểu nhiều lĩnh. uực: tiếng 
Pháp, triết học, chính trị học, luật lệ, triều chế cũng như lễ nghị, võ bị 
(binh đao, võ lược), ky mã, sử dụng thành thạo 5 loại nhạc cụ: đàn 
nguyệt, tranh, tỳ bà, nhị, bầu, và cả vĩ cầm (violon) của Tây phương 
và nhất là nhà vua đã tiếp thu được các luồng tư tưởng tiến bộ của 
châu Âu, những thành tựu của nền văn minh, văn hóa Tây phương và 
nước Pháp. Sự thông minh, chăm chỉ của vị Thiếu đế này đã khiến 
cho các thầy phụ đạo từ giáo sư tiến sĩ Ebérhard đến Huỳnh Côn, 
Hệ Đắc Trung, Aurousseau và các bạn học của vua hết sức hài lòng, 
khâm phục!Ê. 


Nhà vua đã biết sắp xếp thứ tự công việc hàng ngày rất có nể 
nếp và một chế độ học tập, rèn luyện khá vất vả, thế nhưng nhà uua 
lại rất đạm bạc trong uiệc ăn uống. Nói đến mặc, ông lại còng giản 
dị, không thích trang phục xa hoa, từ chối tất cả các thứ vải vóc quý 
giá của Tây và ta. Ngoài bộ triểu phục Thành Thái để lại, vua chỉ 
dùng hàng nội hóa rẻ tiền với suy nghĩ sâu sắc rằng: xởi đổ sản xuốt 
trong nước để nâng đỡ nên kinh tế của mình lên... Những tác phong 
sinh hoạt như vậy, đi nhiên, chưa phải là quyết định, nhưng đã góp 
phần dịnh hình nhân cách đúng đến oà đáng bính của uị 0ua thiếu 
niên này” 


. như vua cha Thành Thái, Duy Tán sống gỗn gũi uới quần 
chúng nhân dân, cảm thông được nỗi cơ cực của họ, uà đã biếu lộ một 
tình thương đối uới những người dân nghèo khổ và có thể nói vụ 
kháng thuế ở Trung Kỳ và Huế vào năm 1908 là biến cố đầu tiên thể 
hiện tấm lóng cao quý của một vị vua mới lên tám tuổi với dân, với 
nước khi ông đề nghị với đình thân trích ba phần năm số lương tháng 
ít ồi của mình để giúp đỡ những người cơ cực hoạn nạn'Š, 


Duy Tân cũng rất thích ö¡ hành 0ì đây là những lúc ông thoát 
khỏi sự ngột ngạt ở nội cung, để có địp tiếp xúc uới nhân dân uè hiểu 
được cuộc sống thực tế của họ. Hơn nữa, đây cũng là dịp ông mở rộng 
tâm mắt khi gặp gỡ những sĩ phu có tâm huyết đang ưu tư uì phương 
kế cứu nước, cứu nhà. Ở những người này, hình như ông đễ tìm thấy 
sự đồng cảm lớn, mà điểu đó khó có thể bắt gặp trong những quần 


}® Georges Vĩnh San, Văn tế nhân lễ cải tảng dị cốt uua Duy Tên, Tài liệu đánh 
máy, bản dịch của Hoàng Quân, Hoàng Hiển, Huế, 1987, tr. 3; Hoàng Trọng Thược, 
Sđd, tr. 75. 

1” Hoàng Hiển, Vua Duy Tân, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1996, tr. 29 - 30. 

!® Hoàng Hiến, Sđd, tr. 31, dẫn theo Báo Cỏi fgo ngày 22.1.1949, và một số tài 
liệu khác. 


434 


thân của mình. Nhiều tài liệu cho biết rằng, mỗi lần đi nghỉ mát ở 
cửa Tùng, nhà vua thường tiếp xúc với Khóa Bảo - một nhà cách mạng 
ở địa phương, đẳng viên của tổ chức cách mạng Quang phục hội Trung 
Kỳ ở chợ phiên Cam Lộ. Những lần gặp như thế (hường gieo trong 
lòng nhà uua những nỗi u uất uì nhân dân đói khố, cũng như những ý 
tưởng chống Pháp, khôi phục lại cơ đổ. 


Đối với những người hầu hạ, Duy Tên rất mực nghiêm nghị 
nhưng nhân hậu, khoan dung. Khác với những vua Nguyễn trước, “kẻ 
hậu, người hạ” tấp nập trong cung, vua Duy Tân có khi chỉ giữ lại một 
viên Thái giám già để phục vụ cho mình. Duy Tân cũng đối xử rất 
mực tế nhị, không câu nệ lễ nghì phiền phức uới những người dưới 
quyền. Ông đã từng phản đối quan niệm “quân đáo gia, thần bất khả 
không bái” của Hỗ Đắc Trung vì mỗi khi vua đến, cụ đã có những cử 
chỉ kính trọng quá mức mà bản thân vua không muốn). Những ai 
giúp đỡ Duy Tân việc gì, ông cũng có sự trọng đối tương xứng uà hết 
sức tế nhị”. Cung cách ấy thật là hiếm hoi và không dễ tìm thấy ở 
các vị vua tiên triều, 


Trong quan hệ gia đình, Hoòng đế Duy Tán giữ đúng truyền 
thống uà đạo lý Á Đông, nhưng uới những thái độ ứng xử uò uiệc làm 
hết sức hợp lý, hợp tình. 


Trước hết, vị vua thiếu niên đã phản đối kịch liệt và đấu tranh 
thắng lợi trong việc buộc người Pháp từ bỏ ý định đưa vua cha Thành 
Thái sang an trí ở đảo Réunion. Qua câu chuyện với viên Khâm sứ 
Trung Kỳ, nhà uua không những xúng đóng là một người con chí hiếu, 
chí tình, mà còn là một uị uua đây lòng tự trọng, không làm nhục 
quốc thể, cũng như đã thấy được uị trí của mình giữa lòng dân với 
quan niệm: một người bất hiếu dù là uua đi nữa, không còn được dì 
kính trọng”, 


Đối với bà sanh mẫu và đích mẫu, Duy Tên đã có một sự quan 
tâm, săn sóc đúng mực, nhất là khi Thành Thái bị đi an trí ở Ô Cấp 
(Vũng Tàu). Hàng tuần ông đến vấn an hai bà vào sáng chủ nhật, ông 
cũng biết nghe theo những lời khuyên bảo của họ khi ông cảm thấy 
đúng hoặc cần thiết. 


!8 Theo lời kế của Sư bà Diệu Không, con gái của cụ Hỗ Đắc Trung, Hoàng Trọng 
Thược, Sđủ, tr. 88 - 89. 

?° Theo lời kể của cụ Tôn Thất Sa khi được vào làm việc với nhà Vua, Hoàng Hiển, 
Sđd, tr. 32 . 

?! Hoàng Hiển, Sđd, tr. 32 - 33. 


435 


Khi Duy Tân buộc phải “nợp ph?” theo yêu cầu thiết tha của mẹ 
và đình thần, trước bao nhiêu tiểu thư đài các, nhan sắc lộng lẫy, nhà 
vua không màng đến mà đã chọn cô Mai Thị Vàng, con gái của Quan 
phụ đạo Mai Khắc Đôn, dẫu rằng cô Vàng không đẹp, nhà cưả thanh 
bạch, lại lớn hơn vua một tuổi. Lý do vì cô Vàng là người nết na, đoan 
chính và vì nhà vua muốn trả ơn cụ Đôn - người đã đầy công dạy vua 
học chữ, học đạo lý làm người, biết yêu nước, thương dân, phân biệt 
được chính, tà”. Sau này, bà Hoàng Quý Phi đã xứng đáng với niểm 
tin yêu của nhà vua, dù thời gian hai người chung sống không được 
bao lâu thì đã cách biệt”. 


Những năm trị vì của vua Duy Tân không đài: lên ngôi lúc mới 
tám tuổi, đến mười sáu tuổi bị lưu đày vì tội tham gia “cuộc phiến 
loạn” năm 1916, tuy vậy, trong những năm tháng đó, Duy Tún đã có ý 
thúc trách nhiệm uới nước, uới dân mặc dâu ông đã gặp những phản 
tực rất lớn từ phía chính phủ Bảo hộ oà chính quyền Nam triêu. Có lẽ 
Uì thế, tên tuổi của nhà uua uẫn còn sống mỗi trong lịch sử dôn tộc uà 
nhân dân. 


Mới lên mười tuổi, nhờ uua đã nắm uững 0ai trò Chánh lễ trong 
các buổi lễ lớn có tính chốt uêề tôn giáo, và nhất là lễ tế trời ở Đàn 
Nam Giao. Trong “thiệm 0ụ thiêng liêng ấy, nhà uua đã tỏ ra nghiêm 
túc mặc đò còn quá trẻ” (Theo Thượng thư Huỳnh Côn), khiến cho các 
viên Toàn quyển, Khâm sứ và tất cả các nhân viên người Pháp rất 
khâm phục. Người ta đã ngợi khen sự cố gắng phi thường của vị Thiếu 
quân trong việc mưu cầu hạnh phúc và thịnh vượng cho thần dân, 
đất nước (!). 


Tuy nhiên, cần thấy rằng người Pháp chỉ rất rộng rãi cho nhà vua 
đóng vai trò quan trọng trong việc chánh lễ, còn việc triểu chính thì 
hầu như ngược lại. 


Như đã nói, dưới bóng các viên Khâm sứ Levecque và Groleau (từ 
năm 1909), Phủ phụ chính trên thực tế chỉ còn là một cơ quan thừa 
hành của chính phủ Bảo hộ, chỉ biết triệt để tuân theo các chỉ thị của 
Khâm sứ Trung Kỳ. Lấy cớ nhà vua còn nhỏ tuổi, Phủ phụ chính đã 
giành quyền quyết định những bản tấu dâng lên vua (dưới áp lực của 
Khâm sứ Pháp), vua chỉ còn quyển phê chuẩn các để nghị đưa lên 


?? Phạm Khắc Hòe, Sđd, tr. 174. 

? Nguyễn Đắc Xuân, Chuyện ba uua Dục Đức, Thành Thái, Đuy Tân, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, tr. 185 - 143, dẫn theo Phan Thị Nga, Bò uương phi của đức oua Duy Tân, 
Báo Sông Hương, số 5, 6-1936, tr. 6. 


436 


bằng cách chấm một điểm son lên các tấu bản - và như thế gọi là các 
châu bản”. Trong quan niệm của chính quyển Nam triểu, hình ảnh 
một nước Việt Nam thống nhất gồm ba miền quê hương ruột thịt Bắc 
- Nam - Trung đã không còn nữa và thực tế ở Trung Kỳ, nơi “buø nước 
Nam sẽ tiếp tục cai trị trong nước như cũ” theo Điều ước 1884 cũng 
chỉ là thứ cai trị giả tạo mà chính nhà vua đã nhận thức rõ điều đó. 


Năm 13 tuổi, uua Duy Tân dã khẳng định nhân cách cũng như ý 
thức bổn phận uà trách nhiệm của mình bằng uiệc phản đối nội các 
_ Nam triều (Hội đông phụ chính) đứng đằng sau là Khảm sứ Pháp đã 
cố tình gạt nhà uua ra khỏi cơ cấu quyền lực. Vào thời gian này, sau 
những buổi học quy định, Duy Tân hay vào nội các tìm lục những hiệp 
ước mà hai nước Việt - Pháp đã ký với nhau để xem và có lẽ ông đã 
chú ý nhiều đến Hiệp ước 1884 mà trên thực tế, việc thi hành nó 
không đúng với những điều khoản đã quy định giữa hai bên do sự 
thỏa hiệp của vua Đồng Khánh và do vua cha Thành Thái “ực bất 
tòng tâm” khi buộc người Pháp và Nam triểu xem xét hiệp ước. 


Năm 16 tuổi, Duy Tân đã họp quân thân lại uà buộc các Thượng 
thư phải uiết một uăn thư yêu câu xét duyệt lại toàn bộ Hiệp ước 1884, 
phải ký tên uào các uăn thư ấy uà phải đích thân mang đến cho Khâm 
sứ Phúp. Ngoài ra, nhà vua còn chỉ thị hai vị Thượng thư (một thuộc 
Hoàng tộc, một thuộc bộ Lễ) phải qua Pháp, đệ trình lên Giám quốc 
Pháp một bản sửa đổi dự án Hiệp ước Pháp -Nam. Tất nhiên, các 
quan đại thần đã từ chối sứ mệnh nguy hiểm đó và họ đã báo lại với 
Hoàng Thái hậu. Bị mẹ đích la rầy gắt gao và lại không được các 
Thượng thư đồng tình, nhà vua đành phải gác lại dự định đó, dù rằng 
ông vẫn không hề từ bỏ những ý nghĩ vì dân, vì nước. Từ đấy, quan. hệ 
giữa Duy Tân uà Nam triều uốn không mặn mà gì cho lắm, lại thêm 
phần rạn nút. Sự bực tức vì túi nhục của một ông vua khí khái đã 
khiến cho tâm tình ông có lúc thay đổi thất thường, nhưng khốn nỗi 
người ta lại cho rằng vì ông đã đến tuổi đậy thì nên phải tìm vợ cho 
nhà vua (!). Sự thật là khi đã “nợp phÙ” rồi, nỗi ưu tư oê uiệc nước uẫn 
ngày càng lớn thêm. 

Mâu thuẫn giữa vua Duy Tân và chính quyển Nam triều £hể hiện 
sự phân hóa trong nội bộ Triêu đình Huế lúc bấy giờ. Trong khi hầu 
hết các- quan đại thần tổ ra an phận, cam chịu hoặc bàng quan, thờ ơ 
trước thời cuộc, thì vua Duy Tân lại có suy nghĩ và hành động khác 


?* Châu bản triểu Ngyễn, bao gồm tất cả các bản tấu, sớ, thượng dụ, chiếu chỉ và 
các công văn do vua phê chuẩn. 


437 


họ, thể hiện trách nhiệm của một vị vua biết quan tâm đến dân, đến 
nước. Đấy là những điêu khiến chúng ta trên trọng. Tất nhiên mọi 
yêu cầu của nhà vua đưa ra không thể thực hiện được vì không có sự 
đồng tình của Nam triều, cũng chưa được đưa ra để tranh thủ sự ủng 
hộ của các lực lượng tiến bộ xã hội. Hơn nữa, nó cũng không có cơ sở 
thực tế vững chắc, đấy là dựa vào sức mạnh nào để có thể buộc người 
Pháp phải nhượng bộ Triểu đình Huế như sửa đổi Hiệp ước 1884 
chẳng hạn, trong khi chính Pháp đã khuất phục được chính quyền 
Nam triểu bằng sức mạnh của họ. Ở đây, cũng nên tìm hiểu thêm về 
thái độ, lập trường của Duy Tân đối với chính phủ Bảo hộ. 


Có thể nói rằng, trong quan hệ giữa Duy Tân và chính phủ thực 
dân cũng có những máắáu thuẫn khá sâu sốc uà khó có thể điều hòa uì 


trong nhờ uua luôn luôn nặng mối “nợ nước thù nhà”? 


Đối uới người Pháp, nhà uua luôn tỏ thái độ trịch thượng không 
tự ti, mặc cảm, không hề làm mất danh dụ 0uua của một nước. 


Ngay từ buổi lễ đăng quang, Duy Tán đã tỏ cái uy thế của một 
ông Uuua trẻ trước chính phủ Bảo hộ. Một viên y sĩ người Pháp đã có 
lần bị ông vua bé nhỏ này khiển trách về tội không mặc đại phục, 
trong lúc đó, ta hiểu rằng đối với những người Việt Nam dưới quyền, 
nhà vua lại rất ghét lễ nghỉ phiển phúc”. 


Đối với những người Pháp có chức vụ quyền uy cao nhất như Toàn 
quyền, Khâm sứ... Duy Tân uấẫn luôn luôn đối xử hoàn toàn bình đẳng 
uới ý thức rằng ông lò oua của một nước. Có lần viên Toàn quyền 
nhân nghỉ phép trở lại Việt Nam, để lấy cảm tình, đã trao tặng vua 
một số đổ quý giá từ Pháp sang. Nhà vuà từ chối không tiện phải 
nhận, nhưng sau đó lại đem tất cả quà tặng phân phát cho hoàng 
thân, quốc thích, với ngụ ý cho viên Toàn quyển kia hiểu rằng: nhà 
uua không quan tâm đến những quà tặng của người Pháp. Cóúi ông 
cần hơn đấy là: nên độc lập, tự chủ của đất nước. 


Đôi lúc, Duy Tên tô ra rất cương quyết đối uới người Pháp, buộc 
họ phải nhượng bộ. Câu chuyện Khâm sứ Mahé đào lăng vua Tự Đức 
tìm vàng chẳng hạn, thể hiện sự cứng rắn của nhà vua khi buộc người 
Pháp phải làm theo đúng những yêu cầu đúng đắn của mình. 7uy uậy, 
mối quan hệ hai bên từ đó thêm căng thẳng. 


? Thù nhà ở đây Hiên quan đến việc vua Thành Thái bị đày, và lăng vua Tự Đức 
bị đào. 

?® Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 99, dẫn theo Brieux, Voyage aux Indes et en 
tndochine, Paris, 1910. 


438 


Điều quan trọng ở vua Duy Tân ià ông không chỉ dừng lại ở múc 
độ căm ghét người Pháp mà còn có quyết tâm đánh Pháp để khôi 
phục độc lập, chủ quyên của Tổ quốc. 


Nhà vua quan niệm một cách mạnh mẽ rằng: “nước bẩn thì lấy 
máu mà rửa””” với hàm ý rằng muốn cứu nước thì phải đánh Pháp. 
Chính vì thế, đối với những người tổ ra an phận, buông xuôi trước 
thời cuộc thường bị nhà vua phê phán”? Thượng thư Bộ Lễ Huỳnh Côn 
trong một lần ở Cửa Tùng, đã kế lại một tình tiết khá thú vị rằng: 


“Một hôm Ngài uụt chạy 0è bảo chúng tôi chạy theo bắt cho kịp 
Ngài. Khó khăn lắm chúng tôi mới đuổi kịp. Chúng tôi cứ tướng đó là 
trò chơi nhưng Ngài lại nghĩ khác. Ngài muốn thử thách chúng tôi. 
Khi chúng tôi thú hổn hển bắt hịp Ngài, thì Ngài mía mai: các thây 
không thể chạy được, thì làm sao các thây đánh giặc được”? 


Quan điểm của Duy Tân như vậy là khá rõ ràng: muốn đánh đổ 
thực dân Pháp, khôi phục độc lập, chủ quyền đốt nước thì phải bạo 
động. Trong tư tưởng bạo động của ông chưa đựng những điểm tiến bộ 
dù rằng còn chung chung, chưa được cụ thể. Khi một quan đại thần 
hồi nhà vua lấy gì để đánh Pháp khi trong tay không có tài chính và 
quân đội, ông suy nghĩ hồi lâu rồi giận đữ nói: “ức này chính là lúc 
xút nhân dân nổi dậy, trong húc nước Pháp đang tham chiến” có nghĩa 
là theo Duy Tân, muốn bạo động thành công thì phải dựa uào sức 
mạnh của nhân dân, nhưng thực hiện bằng phương pháp nào, con 
đường nào ông cũng chưa nói đến, mà chỉ mới quan niệm chung chung 
rằng: “bã khí (để đánh Pháp) để khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam 
“tức là “ở trong lòng dân” Sự phản kháng gay gắt của ông đối với 
Chính phủ Bảo hộ trong việc đòi sửa lại Hiệp ước 1884 chứng tỗ ông đã 
Có sự mong muốn uương quốc mành, chính quyên của mình phải có một 
địa uị xứng đóng hơn, bình đẳng hơn trong quan hệ uới nước Pháp. 
Trên thực tế, một quốc gia như vậy sẽ không còn đơn thuần là một 
nhà nước phong kiến nữa và rõ ràng đánh Pháp, Duy. Tân cũng không 
thể quay lại chế độ quân chủ lỗi thời trong hoàn cảnh lịch sử đã thay 
đổi. Thế nhưng để lập nên chế độ dân chủ tư sản thì điêu đó hoàn toàn 
vượt xa khả năng của ông mà điều kiện lịch sử Việt Nam cũng không 
cho phép thực hiện. Cho nên con đường mà ông lựa chọn có lẽ chỉ còn là 


?" Theo Nguyễn Đắc Xuân, Chuyện bø oua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân, Sảd, 
tr, 70. 

?® Hoàng Hiển, Sđa, tr. 41. 

*®, 3? Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 77, dẫn theo Huỳnh Cân, Hỏi hý uễ uua Duy Tán, 
ievue Indochinoise, 1924. 


439 


con đường “qguổn chủ lập hiến”. Và chúng ta có thể khẳng định điều 
đó bằng sự kiện Đuy Tân tham gia cuộc khởi nghĩa tháng 5-1916. 


Nhìn lại, mười ba đời vua nhà Nguyễn kế tập trị vì đất nước và 
nếu tính từ đời Tự Đức (úc chủ nghĩa thực dân Pháp trực tiếp xâm 
lược Việt Nam) trước Duy Tân đã xuất hiện nhà vua yêu nước, chống 
Pháp là Hàm Nghi. Tuy nhiên, động cơ chính của Hàm Nghi (có bàn 
tay của Tôn Thất Thuyết) chỉ đơn thuần là vấn đề bảo vệ quyển lợi 
giai cấp mình, bảo vệ vương triều mình, và duy trì chế độ quân chủ cổ 
truyền. Việc Hàm Nghi xuất bôn và thảo hịch Cần Vương chống Pháp 
là điểu đễ hiểu đối với một vị vua có lương tri và lòng tự tôn đân tộc. 
Hơn nữa, Hàm Nghỉ còn được sự hậu thuẫn to lớn của phe chú chiến 
trong triều mà đứng đầu là Tôn Thất Thuyết - người có uy quyền và uy 
tín lớn, trong tay lại nắm một lực lượng quân sự khá mạnh. 


Nhưng đến đời vua Duy Tân, hoàn cảnh lịch sử đã thay đổi, chính 
quyên Nam triều không còn là vấn để “chủ hòa” hay “chủ chiến” nữa 
mà hoàn toàn khuất phục, thỏa hiệp với người Pháp. Trong điều kiện 
như vậy, sự phản kháng của vua Duy Tân trước hết vẫn là sự chống 
đối chính quyển Bảo hộ đã cướp nước ông, đày đọa nhân dân và tước 
hết quyển lực của ông với tư cách là vua một nước. Đồng thời, Duy 
Tân cũng không bằng lòng với cái chế độ quân chủ mà người Pháp đã 
định ra cho ông với những vị đại thần chỉ biết thừa hành mệnh lệnh 
người Pháp. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Duy Tân 
chống cả chế độ quân chủ mà chính bản thân ông là người đại diện.Vì 

_tằng Duy Tân tuy đồ uượt lên trên những người cùng giai cấp mình 
để tiếp thu những tròo lưu tư tưởng tiến bộ hơn, trong đó ít nhiều 
mâm mống của tư tưởng tư sản, tuy nhiên tư tưởng chính trị của Duy 
Tún cao nhất lúc này cũng chỉ có thể uươn tới khuynh hướng quân chủ 
lập hiển mò thôi, Đấy cũng là bối cảnh lịch sử chung của Việt Nam 
đầu thế kỷ XX - thời kỳ quá độ giữa từ tưởng quân chủ uà đân chủ - 
mà ngay cả những người được xem là “đán chứ” nhất như Phan Bội 
Châu và Phan Châu Trinh cũng còn những hạn chế trong nhận thức, 
lập trường, tư tưởng chính trị của mình, huống gì vua Duy Tân là một 
người mà ý thức hệ phong kiến vẫn còn chi phối khá nặng nể. Và sự 
thất vọng, chán nắn trước những đại thần Nam triểu phần nào đã 
phản ánh được ước muốn của ông là có những người đồng sự mang tư 
tưởng tiến bộ hơn, để thiết lập một chính quyền mới khá đi đương đầu 
được với người Pháp. Có lẽ sau này Duy Tân tham gia khởi nghĩa ở 
miền Nam Trung Kỳ tháng 5-1916 vì ông tìm thấy được những con 
người cùng chí hướng như thế ở Thái Phiên, Trần Cao Vân... 


440 


Hoàng đế Vĩnh San lên ngôi trong một giai đoạn lịch sử đẩy 
biến động của đân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX trên tất cả phương 
diện kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, tư tưởng... Trong đó, những 
yếu tố tích cực khách quan (kể cả truyền thống gia đình) đã tác động 
đến Duy Tân, một vị vua trẻ tuổi, thông minh và sớm có tỉnh thần 
yêu nước, chống Pháp. Mặc dù còn nhiều hạn chế được cắt nghĩa bởi 
hoàn cảnh lịch sử: yếu tố thời đại và thành phần xuất thân, hưng 
đúng như niên hiệu Duy Tên mà ông đã chọn, trong chừng mực, ông 
đã có sự đổi mới uươn lên từ nhộn thúc đến hành động. Những năm 
tháng trị vì của Duy Tân có iẽ là những năm tháng đẹp nhất trong 
cuộc đời ông uà để lại những đấu ấn khó phơi mờ trong lịch sử dân 
tộc, khó nhạt nhòa trong tâm hôn người Việt Nam. Bởi lẽ, trong 
những năm tháng đó, Duy Tân đã sống bằng lương tâm, nhiệt huyết 
của một vị vua có trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc. Đồng thời, 
Duy Tân xuất hiện trong một nhân cách rất xa lạ với các vua chúa mà 
chúng ta thường được biết, để trở nên gần gũi với tâm hồn của người 
Việt Nam, đấy ià sự bình dị, khoan dụng, có lòng thương người uò 
biết hướng uê lẽ phải. Đối với kẻ đối lập ngoại bang thì biết căm giận, 
không tự tL mặc cảm, không làm mốt danh dự dân tộc, danh dự 
Dương triểu.... 


Từ lâu, mọi diễn biến tư tưởng của uua Duy Tiên tất nhiên không 
thể lọt qua mắt người Pháp. Họ rất lo ngại nhưng chưa có gì để truất 
phế ông vì sợ dư luận. Khi nhà vua đòi sửa đổi Hiệp ước 1884, Khâm 
sứ Charles (và trước đó là Lefol) đã nói: “Hoàng thượng còn trẻ, phải 
trông coi ngài ”. “Trông coi” ở đây là sự giám sót, theo dõi chặt chẽ 
hơn từng bước đi của nhà uua, để ông khỏi có những hành động phản 
kháng bất lợi. Sự thất vọng quá lớn về Duy Tân khiến cho người Pháp 
ác cảm luôn với tất cả những người anh em của vua. Viên quan Châtel 
trong một lần gặp anh em của nhà vua đã phát biểu: 


“Không có một người nào trong các thanh niên ấy tô ra lịch sự 
thông mình cả. Tết cả đều giống Duy Tên”?! 


Khâm sứ Pháp từ đó đã nhiều lần nghĩ đến việc đưa con vua Đồng 
Khánh là Hoàng tử Bửu Đảo lên thay (tức Khải Định sau này). Việc 
loại trừ Duy Tôn ra khỏi Hoàng cung - như nhổ đi một cúi gai trước 
mắt - chỉ còn chờ cơ hội. Và cơ hội đó đã đến vào tháng 5-1916... 


#! Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 79, dẫn theo ñ THỦ Côn, Hồi ký uê uua Duy Tên, 
Revue Indochinoise, 1924. 


441 


PHẦN HAI 


“Nấu như tôi không có cúi nghĩa cử cầm đầu cuộc uận động ấy (tức 
là cuộc khởi nghĩa năm 1916 -HVH) thì đổi uới con mắt của dân tộc tôi, 
tôi được coi như là một kê hàn nhát, phản bội xứ sở tôi, phản bội cha ông 
tôi. Bất lực uề uiệc làm nghĩa uụ, uê uiệc bảo uệ xứ số, uề uiệc lãnh đạo 
đân tộc mình, thật không xúng đáng uới ngôi báu mà tôi đã nhận.” 

VUA DUY TÂN 


Trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Việt Nam thời 
kỳ Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), cuộc khởi nghĩa miền 
Nam Trung Kỳ của tố chức Việt Nam Quang phục hội do Thái Phiên, 
Trần Cao Vân, Lê Đình Dương... lãnh đạo rất đáng được chú ý??. Và 
trong cuộc khởi nghĩa đó, sự tham gia của nhà vua yêu nước Duy Tân - 
với tư cách một người lãnh đạo - đứng về góc độ giai cấp và hoàn cảnh 
lịch sử lúc ấy, phải chờng là một uấn đê cần được quan tâm hơn để có 
sự công bằng, đúng mực khi đánh giá uê một nhân uột lịch sử. 


Cuộc khởi nghĩa tháng 5-1916 có quy mô và phạm vi rất lớn - hầu 
như khắp cả miễn Nam Trung Bộ nước ta, từ Quảng Bình, Quảng Trị 
cho đến các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và một phần Tây Nguyên, 
đù rằng nó chỉ mới nổ ra lễ tế ở một số nơi, thì đã bị đập tắt do cơ 
mưu bại lộ từ đầu. 


Cuộc khởi nghĩa này hoàn toàn không phải là một cuộc đấu tranh 
tự phát của quần chúng nhân dân, cũng không phải do vua Duy Tân 
đề xướng ra, mà chính do những sĩ phu yêu nước, tiến bộ và một số trí 
thức tiểu tư sản, thuộc tổ chức cách mạng Việt Nam Quang phục hội 
chủ trương và lãnh đạo (trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, tổ chức 
này đã bị tan rã nhưng sau đó dần dân khôi phục lại lực lượng và hoạt 
động trở lại). Phân lớn đã được thử thách qua các phong trào Đông du, 
Học hội Trung Kỳ và chống thuế miền Trung (1908) - những cuộc vận 
động có tính chất tư sản đầu tiên ở Việt Nam vào đầu thế kỷ XX. 


Cuộc khởi nghĩa nổ ra vào năm 1916, nhưng quá trình chuẩn bị 
khá dài kể từ những năm 1910 - 1913, sau khi phong trào chống thuế 
bị khủng bố. Từ năm 1914 trở đi, khi Chiến tranh thế giới lẫn thứ 
nhất bùng nổ, nó mới có sự chuyển biến mới, lúc mà những người lãnh 
đạo chịu nhìn vào thực lực của cách mạng bên trong để tiến hành sự 
nghiệp giải phóng dân tộc. 


3# Do khuôn khổ của một công trình chung, chúng tôi không đi sâu vào các chỉ tiết 
của cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung Kỳ tháng 5-1916 mà chỉ để cập đến những vấn 
để có liên quan đến vua Duy Tân. 


442 


Động lực chính của cuộc khởi nghĩa là số lính tập và lính khố 
'xanh sớm được giác ngộ. Tuy vậy, yếu tố quần chúng trong nhong trào 
không phải là không có, đành rằng nó không được các nhà lãnh đạo 
chú ý và phát huy đây đủ, đúng mức. Và có thể nói rằng: đáy là cả 
quá trình uận động cách mạng hiên trì, lâu dời, gian khổ của những 
nhà cách mạng Việt Nam, của anh em bình lính người Việt uà của 
quần chúng nhân dân khốp cả miễn Nam Trung Kỳ. Nó nổ ra kịp 
thời, đúng lúc nên được nhân dân và binh lính hưởng ứng nhiệt liệt. 
Nó có sức lay động cả một bộ phận phong kiến cũ, buộc họ phải rũ áo 
đứng lên, cuốn hút họ uòo cuộc đấu tranh uì lợi ích đán tộc, mà sự 
tham gia khởi nghĩa của vua Duy Tân. là một bằng chứng khá cụ thể 
và sinh động. 


Trong giới lãnh đạo khởi nghĩa, dù nói rằng đã mang tư tưởng 
dân chủ tư sản nhưng trong hoàn cảnh lịch sử Việt Nam bấy giờ, như 
đã nói, £ tưởng đó cũng chỉ dừng lại ở mức cao nhất là quân chủ lập 
hiến mà thôi. 


Tuy thành phần xuất thân có khác nhau, chính kiến cũng chưa 
hẳn đã hoàn toàn thống nhất, nhưng tất cả đều chung một mục đích 
cơo cả là đánh đổ chế độ thực dân thống trị, xây dựng nước Việt Nam 
ổi lên theo một hướng mới hơn... Cho nên trong hoàn cảnh nhân dân 
lâm than, khổ nhục; dân tộc bị nô lệ, đọa đày, họ đễ hòa đồng để đứng 
vào một khối chung nhằm đưa sự nghiệp cách mạng giải phóng dân 
tộc đến thắng lợi, một nhiệm vụ thiêng liêng của bất cứ người Việt 
Nam yêu nước nào trong những năm tháng bị thực dân thống trị. Vì 
thế, chúng ta không thấy khó hiểu khi vua Duy Tân lại có sự tâm đắc 
và cùng chí hướng với những nhà cách mạng như Thái Phiên, Trần 
Cao Vân... cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy chủ trương khởi 
nghĩa của Lê Ngung rất nhiều lần bị đổng chí mình cực lực phản đối 
nhưng cuối cùng ông vẫn là người được đồng sự tín nhiệm. 

Cuộc khởi nghĩa nổ ra trong một hoàn cảnh khá thuận lợi. Bên 
ngoài Pháp - Đức xâu xé lẫn nhau, Pháp lại đại bại liên tiếp và khả 
năng đảm đương hết tất cả các thuộc địa (kế cả Đông Dương) cũng 
khó đứng vững. Trong nước, chính sách động viên trong chiến tranh 
về nhân, tài, vật lực của người Pháp đã làm cho mâu thuẫn trở nên 
gay gắt, tình thần hưởng ứng cách mạng của nhân dân và binh lính 
dâng cao... Tuy vậy, cuộc bhởi nghĩa cuối cùng uẫn không thể thu được 
thắng lợi. Nguyên nhân căn bản nhất, bao trùm nhất chính là cuộc 
khỏi nghĩa thiếu một bộ tham mưu đúng đến, có đẩy đủ năng lực uà 
thiếu một đường lối, phương phóp cách mạng đúng đến, thích hợp. 


443 


Hay nói khác đi, yếu tố lãnh đạo uà đường lối còn nhiều hạn chế, biểu 
hiện trong thực tiễn cách mạng, đấy là: cương lĩnh không để ra được 
những chính sách cụ thể để đáp ứng được yêu cầu cách mạng lúc bấy 
giờ. Phong trào thiếu hẳn một cơ sở xã hội mạnh mẽ làm hậu thuẫn. 
Những người lãnh đạo quá xem trọng lực lượng binh lính, coi đấy là 
động lực cách mạng, yếu tố quyết định để giành thắng lợi, trong khi 
đó quần chúng nhân đân (chủ yếu là nông dân ) lại bị xem nhẹ. Công 
tác binh vận thiếu hẳn chiều sâu. Công tác vận động quần chúng cũng 
vậy, chủ yếu hướng về tầng lớp trên của xã hội. Cuối cùng, về vấn để 
sách lược (chiến thuật) việc bắt tay với Đức để đánh Pháp là một chủ 
trương rất nguy hiểm do những người lãnh đạo không thấy hết được ý 
đồ đen tối của Đức ở Viễn Đông, mặt khác do tư tưởng liên kết bên 
ngoài để “nội công, ngoại ứng” vẫn còn ăn sâu trong những người lãnh 
đạo khởi nghĩa. Hầu hết trong họ đều không có sự am hiểu tường tận 
về tri thức khoa học quân sự cần thiết, ngay cả Thái Phiên là Tổng 
chỉ huy kiêm cả vấn để quân sự nên đã dẫn đến những sai lầm về 
chiến lược, chiến thuật như trong xây dựng “căn cứ địa”, cách tấn 
công, phòng ngự... Công tác tổ chức không được chặt chẽ, thận trọng 
để kẻ thù chui vào phá hoại phong trào. Công tác binh vận tuy sôi 
động nhưng thiếu sâu sắc và có phần bừa bãi. Kế hoạch khởi nghĩa cứ 
đời đổi nhiều lần đã đánh động cho kẻ thù biết để đề phòng. Cơ sở nội 
tuyến, liên lạc quá yếu cho nên một trung tâm bị lộ, vẫn không thể 
báo tin kịp thời cho các nơi khác biết để kẻ thù có điều kiện tập trung 
lực lượng tiêu điệt từng nơi một. 

Cuộc khởi nghĩa tháng 5-1916 đánh dấu sự kết thúc vai trò của 
các sĩ phu yêu nước , tiến bộ xuất thân từ giai cấp phong kiến, để sau 
Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhường bước cho một thế hệ mới tiên 
tiến bước lên vũ đài chính trị với lập trường cứu nước mới, đó là giai 
cấp công nhân Việt Nam. Mặc dù bị thất bại, nó uẫn là sự tiếp nốt các 
phong trào đếu tranh trước, thể hiện tỉnh thân yêu nước cao độ, sự 
nhạy bén cách mạng của các sĩ phu, của quần chúng nhân dân và của 
binh lính người Việt ở miền Nam Trung Kỳ, öổi đắp thêm truyền 
thống đếu tranh biên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam nói 
chưng. Đồng thời, nó còn góp phần tích cực uào uiệc chặn đứng bèn 
tay của đế quốc Pháp trong uiệc uơ uét súc người, sức của ở Việt Nam 
để cung ứng cho cuộc chiến tranh phi nghĩa ở châu Âu, từ đó góp 
phần làm suy yếu lụu phương của chủ nghĩa đế quốc trong thời gian 
Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918). Từ thất bại của cuộc khởi 
nghĩa miễn Nam Trung Kỳ tháng ð năm 1916, những nhò cách mạng 
Việt Nam sau này có điều biện rút ra những bài học kinh nghiệm 


444 


xương móu cho mình như vấn đê xác định động lực cách mạng, vấn đề 
kết hợp đấu tranh giữa lực lượng quân sự và lực lượng chính trị, tiếp 
thu và nâng cao truyền thống binh vận trong sự nghiệp đấu tranh 
cách mạng... Tất cả đâu được giải quyết thỏa đáng khi chính đẳng của 
giai cấp công nhân Việt Nam ra đời uào ngày 3-2-1930, chấm dứt thời 
hỳ khủng hoảng uê đường lốt lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. 


Trước đây, có người căn cứ vào sự tham gia phong trào của vua 
Duy Tân đã gọi đây là “Cuộc khới nghĩa của uuœ Duy Tún”, điều đó 
chưa phản ánh đúng nội dụng uà tính chất của phong trào, vì trước 
sau Duy Tân không phải là người để xướng cuộc khởi nghĩa. Mặt khác, 
ngoài động lực cách mạng là binh lính, còn có sự tham gia của quần 
chúng nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Việt Nam Quang phục hội, 


Cũng có ý kiến gọi đây là “Cuộc Dưy Túán khỏi nghĩa” xuất phát 
từ sự có mặt của những sĩ phu yêu nước, tiến bộ và những trí thức 
tiểu tư sản đã từng tham gia phong trào Duy Tân ở Trung Kỳ. Gọi 
như thế cũng chưa thật chính xác vì hai chữ “Duy Tân” ở đây chủ yếu 
nói lên sự đổi mới của một phong trào vận động có tính chất cải cách 
trước đó, trong khi cuộc khởi nghĩa là một cuộc đấu tranh cách mạng 
bằng bạo lực. Chưa kể khi nghe hai tiếng “Duy Tán” khởi nghĩa, có 
người lại hiểu đấy là: vua Duy Tân khởi nghĩa. 


Một số tác giả lại dùng thuật ngữ “Cuộc âm mưu khởi nghĩa ở 
Huế tháng õ-1916 của uua Duy Tên”, hay “Cuộc binh biến ở Huế”, “Vụ 
bạo động bằng binh cách”... cũng chưa phản ánh đây đủ nội dung vấn 
để. Vì rằng cuộc khởi nghĩa không chỉ diễn ra ở Huế mà hầu khắp 
miền Nam Trung Bộ nước ta (lúc bấy giờ gọi là miền Nam Trung Kỳ), 
nhất là hai trung tâm Nam - Ngãi, và cũng không phải chỉ làm “binh 
biến”, “binh cách” mà là một phong trào quần chúng thực sự. 


Cho nên, theo suy nghĩ của tác giả, có iZ nên sử dụng thuột ngữ 
“Cuộc khởi nghĩa ở miễn Nam Trung Kỳ tháng 5-1916 của Việt Nam 
Quang phục hội” uì như uậy nó phản ánh đúng hơn thực chất phong 
trào không phải do uua Duy Tên đề xướng 0à lãnh đạo chủ chốt. Mặt 
khác nó sẽ làm sóng tỏ thêm sự hoạt động của tổ chúc Việt Nam 
Quang phục hội ở trong nước, mà từ trước tới nay, người ta thường cho 
rằng Quang phục hội không có cơ sở "ở bên trong” như một uài nhà 
nghiên cứu đã nhận định. 


Việc mời vua Duy Tân tham gia cuộc khởi nghĩa với tư cách là 
một người lãnh đạo chính thức từ Hội nghị Huế lần I (9-1915) của 
Đảng bộ Việt Nam Quang phục hội, nhưng từ lâu, câu chuyện một ông 


445 


vua yêu nước, có tư tưởng bài Pháp, đang đau khổ vì vận nước (và cả 
thù nhà) đã trở thành chuyện thời sự của những sĩ phu còn quan tâm 
đến sự nghiệp cứu nước, cứu dân. : 


Người cách mạng đầu tiên mà vua Duy Tân tiếp xúc có lẽ là Khóa 
Bảo”? ở chợ phiên Cam Lộ (Quảng Trị ) trong những địp vua đi nghỉ 
mát tại Cứa Tùng. Qua Khóa Bảo, nhờ 0uua có địp mở mang tâm hiểu 
biết của mình hơn uê thời cuộc. Ngược lại, qua những lần nói chuyện, 
thấy vua Duy Tân có tư tưởng tiến bộ, tổ thái độ phán kháng chính 
quyển Bảo hộ và cả Nam triểu, Khóa Bảo mới báo cáo lại cho những 
người lãnh đạo của Việt Nam Quang phục hội Trung Kỳ như Thái 
Phiên, Trần Cao Vân biết. Từ đấy, Hội Quang phục mới bắt đầu đặt 
bế hoạch tiếp xúc uới nhà oua trẻ tuổi khí khái này. 


. Tuy nhiên, trong Hội nghị Huế lần II (2-1916), đo vấn để mời vua 
Duy Tân tham gia khởi nghĩa có liên quan đến chính thể, nên Hội 
nghị đã thảo luận rất lâu. Người chủ trương quân chủ lập hiến thì cho 
rằng lúc này nhân đân ta chưa biết đân chủ là gì, đưa chính thể đân 
chủ ra là quá sớm, cho nên mời vua tham gia phong trào để có danh 
nghĩa triệu tập - đại diện cho quan điểm này là ông Trần Cao Vân. 
Nhưng cũng có ý kiến xem chế độ quân chủ đã lỗi thời, nhân dân đã 
chán ghét, vì vậy lập nên chế độ dân chủ là hơn, có nghĩa là việc mời 
vua Duy Tân phải được bàn bạc lại. Cuối cùng hội nghị vẫn chưa ngã 
ngũ về vấn để chính thể. Để điều hòa ý kiến, Hội nghị nhất trí mời 
nhà uua đứng uào cuộc khởi nghĩa để yên lòng dân chúng. 


Một kế hoạch tìm gặp vua Duy Tân từ đó đã được đặt ra. Theo kế 
hoạch Hội Quang phục bổ ra một số tiển lớn để thương lượng với 
người lái xe hơi của nhà vua, yêu cầu người này thôi việc và giới thiệu 
Phan Hữu Khánh vào thay. Khánh là một đảng viên ưu tú của Quang 
phục hội, vừa tốt nghiệp trường Bá Công Huế (nay là trường Trung 
học công nghiệp Huế). Nhờ có tài năng, đức độ nên không bao lâu ông 
được nhà vua cảm mến. Sau khi nghe Phan Hữu Khánh báo cáo kết 
quả về nhà vua, Trấn Cao Vân đã viết một . bức thư khá dài, cho Phan 
đâng lên nhà vua khi có dịp. 


Một hôm nhà vua ngự du Cửa Tùng và lộ vẻ buôn bực, Phan Hữu 
Khánh không hề bỏ lỡ cơ hội liền đâng lên vua lá thư của Hội quang 


# Khóa Bảo (1860 - 1920) người xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, tên 
thật là Nguyễn Hữu Đông. Cụ Khóa Bảo là tấm gương yêu nước tiêu biểu của nhân dân 
Quảng Trị vào những thập niên đâu thế kỷ XX, (Theo Đỗ Bang, Nguyễn Vinh Quân, 
Lịch sử xã Cam Thành, Quảng Trị, 1993, tr. 45.) 


446 


phục. Bức thư với lời lẽ lâm ly, thống thiết đã khơi dậy ở ông vua trẻ 
tuổi một sự cảm kích lớn về cảnh “nước mất, nhà tan”, nhân dân lắm 
than, đau khổ, một nỗi uất ức vì gia tộc bị tù đày, lăng mộ cha ông 
bị đào bới cũng như sự căm ghét bọn quan lại ích kỷ, hai dân. Nhà 
vua “tim não nóng như lửa đốt, ruột gan đau như cắt” và ông đã yêu 
câu “được gặp người oiết thụ uà chỉ định nơi sẽ gữp””“ và ông càng 
quý trọng Phan Hữu Khánh hơn khi biết Phan là người của tổ chức 
cách mạng. 


Lời yêu cầu của vua Duy Tân đã được Trần Cao Vân, Thái Phiên 
và Phan Thành Tài bàn bạc kỹ lưỡng. 


Từ khi nhận được thư của Quang phục hội, vua Duy Tân sốt ruột 
muốn gặp ngay các nhà lãnh đạo để nói chuyện. Nhà vua ra lệnh cho 
hai thị vệ thân tín của mình là Tôn Thất Đề và Nguyễn Quang Siêu 
phải tổ chức cho được cuộc hội kiến đó càng sớm càng tốt. Nhưng lúc 
này, tai mắt của thực dân đây rẫy, ông lại bị giám sát chặt chẽ, không 
hành động gì được, nên việc ấy phải hoãn lại. Ngày 17-2-1916 vì quá 
bức xúc, Duy Tân phải cho bà Bát cùng Trương Thị Dương (người 
Quảng Trị) vào tận Điện Bàn (Quảng Nam) tìm cách mời Trần Cao 
Vân ra hội kiến. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ hội gặp gỡ nên ông đành 
phải nhẫn nại chịu đựng. 


Thế rồi cơ may cuối cùng đã đến! Ngày 14-4-1916, nhân có cuộc 
duyệt binh của bình lính Trường Thi (bờ bắc sông Ngự Hà, gân cửa 
Chánh Tây) chuẩn bị sang chiến trường Châu Âu, vua Duy Tân thân 
chính ngự xem, Nguyễn Quang Siêu và Phan Hữu Khánh đã tổ chức 
cho Thái Phiên và Trần Cao Vân giả làm hai ông câu, chèo thuyển 
thong thả câu để đợi vua. Cuộc duyệt binh vừa xong nhà vua thả bộ 
theo sông Ngự Hà rồi bí mật tạt vào Hậu Hỏ. Thế là bắt đầu cuộc hội 
kiến với các nhà lãnh tụ Quang phục hội mà bấy lâu ông đã mong đợi”Š, 


Có lề càng chí hướng nên mới gặp nhau lên đâu, Duy Tôn uà hai 
nhà cách mạng nói trên đã cảm phục lẫn nhau 0ò cùng sôi nổi bàn 


34 Nguyễn Đắc Xuân, Chuyện ba uua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân, Sảd, tr. 74 - 
75, dẫn theo Lê Ước, Cuộc khởi nghĩa của uua Đuy Tân uò Phan Thành Tài, Tập san 
Sử Địa, số 11, Sài Gòn, 1968, tr. 84 - 85. 

'” Và ngày giờ, địa điểm gặp gỡ vẫn chưa có sự thống nhất giữa các tài liệu. Đầu 
năm 1998, tác giả Tố Oanh có một bài viết đáng chú ý về vấn đẻ này. Bài viết tuy cũng 
chưa xác định được địa điểm hội kiến - đính ước cuộc khởi nghĩa năm 1916 nhưng đã 
gợi mở được một số điều, cân được tiếp tục trao đối để làm làm sáng tỏ vấn để. (Xem: 
Những uấn đề lịch sử oễ triểu đại cuối cùng ở Việt Nam, Trung tâm Báo tên Dĩ tích Cố 
đô Huế - Tạp chí Huế Xưa uà Nay, Huế, 2002, tr. 371 - 37B.) 


447 


luận uấn đê trong nước uà bên ngoài. Khi nghe Trần, Thái báo cáo 
tình hình, nhà vua rất chú ý đến công cuộc chuẩn bị bạo động trong 
nước. Tuy bị giam lỏng nhưng qua các giáo sư Ara, Ebérhard, Lê Đình 
Dương và có dịp tiếp xúc với Khóa Bảo, ông đã hiểu được rằng Pháp 
đang bại trận và dư luận đang bàn tán rằng người Pháp không còn đủ 
sức để cai quản hết tất cả các thuộc địa của họ, kể cả Đông Dương. 
Duy Tân đã đặt nhiều câu hỏi về lực lượng vũ trang đã được tổ chức”? 
trong công tác chuẩn bị khởi nghĩa. Có thể do kế hoạch khởi nghĩa 
trong Hội nghị Huế lần II (2-1916) đã khá chu đáo trong suy nghĩ của 
nhà vua nên ông tỏ ra yên tâm và hoàn toàn nhất trí với hai nhà cách 
mạng về kế hoạch. Ông tỏ lời cám ơn toàn thể quốc dân trong hoàn 
cảnh khó khăn mà cũng tìm cách liên lạc cho được biết và tiết lộ đến 
ngày 10-5-1916 thì 2.500 lính mộ sẽ xuống tàu sang Pháp nên đề nghị 
khởi nghĩa trước ngày đó mới kịp”. Về riêng bản thân mình, Duy Tân 
không có đòi hỏi gì mà chỉ tâm niệm rằng: “công uiệc sưu này xin 
nhường lại cho toàn thể quốc dân định đoạt”?". Thái Phiên và Trần 
Cao Vân đã chấp nhận lời đề nghị của vua, và sau khi bàn bạc, đã 
quyết định chọn ngày khởi nghĩa là tối mồng ba, rạng mồng bốn 
tháng năm năm 1916. 


Khi Trần Cao Vân hỏi nhà vua tình hình trong Hoàng phái và Cơ 
Mật viện cũng như thị vệ, Duy Tân đã cung cấp tin tức đây đủ, điều 
đó chứng tổ ông nắm khá chắc điễn biến tư tưởng của những người 
đưới quyền. Việc làm này khiến người ta nghĩ có thể trước lúc bắt tay 
uới Quang phục hội, nhà uua đã có những mâm mống bạo động uà suy 
nghĩ đến di có thể là người đồng sự uì bản thôn ông đã xem uấn đề 
đánh đổ thực dân Pháp là danh dự của cả dân tộc uùà phải thực hiện 
bằng được bất cứ giá nào khi có thời cơ. Tiếc vằng lúc đó xung quanh 
ông không còn người ủng hộ, hậu thuẫn. Khi Trần Cao Vân giao cho 
Duy Tân việc vận động người trong Hoàng phái và trong hàng ngũ thị 
vệ, ông nhận lời ngay, nhưng chúng ta thấy rằng đó là một nhiệm uụ 
mà Duy Tán khó hoàn thành được vì từ lâu mọi hoạt động của nhà 
vua (rút kinh nghiệm từ Thành Thái) đều có sự giám sát chặt chẽ của 
người Pháp và tay chân của họ. Trong nhất thời, Pháp không thể ngờ 
- rằng vua Duy Tân đã bí mật bắt tay với tổ chức Quang phục hội, điều 
đó thuộc về sự thông minh, cẩn mật của nhà vua nhưng sự việc đó 


38 Phạm Khắc Hòe, Sđd, tr. 179. 

*? Jạ Trọng Khánh và Đặng Huy Vạn, Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục 
hội ở miễn Nam Trung Kỳ, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 22, 1961, tr, 39 - 50. 

*® Hoàng Hiển, Sđd, tr. 58. 


448 


sớm muộn cũng không nằm ngoài khả năng dự kiến của Pháp trong 
tình hình lúc bấy giờ. Cho nên, nếu Duy Tân không hoàn thành công 
tác nói trên một cách trọn vẹn, trong một quãng thời gian hết sức 
ngắn ngủi, chúng ta cũng không thể đòi hỏi ở ông nhiều hơn. Điều 
đáng để chúng ta ghi nhận và trân trọng ià ¿ốm lòng yêu nước nhiệt 
thành của nhà oua, một người đang sống trên ngơi 0àng bệ ngọc, đã 
tự nguyện rời bỏ nó, để “nguyện đem hết sức tham gia” cùng uới đồng 
bào đấu tranh chống Pháp. 


Sự gia nhập khởi nghĩa của vua Duy Tân đónh dấu một bước tiến 
trong nhận thúc tư tưởng 0à hành động của nhà 0uua yêu nước - đứng 
uê góc độ giai cấp, thònh phân xuất thôn của ông - mà nói. Dĩ nhiên 
trong Duy Tân không phải không xảy ra “những trận bão lòng” 
lớn, vì đù sao ông cũng là người xuất thân từ giai cấp phong kiến mà 
ra. Khi Trần Cao Vân, Thái Phiên cử người đưa chương trình, tờ mật 
chiếu, bài hịch cho vua xem, Duy Tân đã tỏ thái độ bản khoăn đó cũng 
là điều dễ hiểu của một người còn vương vấn đến quá khứ. Trong thực 
tế, nhà vua cũng có ý định khi khởi sự, sẽ nhờ Quang phục hội cử 
người hộ giá vua lánh nạn vào Quảng Ngãi ít lâu?? không phải vì ông 
sợ hãi sự đổ máu, vì ở đâu cũng làm người chiến sĩ, nhất là Quãng 
Ngãi, phong trào cách mạng lại đang sôi sục. Phải chăng đây là sự 
“tránh tiếng” vì dù sao việc nhà vua tham gia khởi nghĩa ở Kinh đô 
Huế ít nhiều cũng ảnh hưởng đến dòng họ mình. Tuy nhiên, cuối cùng 
Đuy Tân đã uượt qua được những mễm yếu của mình, không phải để 
_ buông xuôi, phó mặc cho thời cuộc, mà có sự suy nghĩ, có sự đấu tranh 
ngay chính uớt bản thân, để uận động đi lên. 


Việc mời nhà vụa tham gia cuộc khởi nghĩa tháng 5.1916 có ý 
kiến cho rằng: đó là mặt hạn chế của những người lãnh đạo làm cho 
cuộc khởi nghĩa phần nào mang tính chất quân chủ lập hiến, không 
đảm bảo tôn chỉ của Việt Nam Quang phục hội là cộng hòa dân quốc. 


Và “uiệc mời uua Duy Tón tham gia... có thể cắt nghĩa bằng hai 
mặt. Một là... uấn đề chiến thuật; hai là nó cũng phán ánh sự hạn chế 
uễ tính chất giai cấp của những người lãnh đạo bấy giờ, tuy có tiếp 
thu được trùòo lưu cách mạng thể giới... nhưng ý thức hệ phong kiến 
uẫn còn tôn tại ít nhiêu ...”%, 


Theo suy nghĩ của tác giả để đánh giá một cách khách quan sự 
việc vua Duy Tân tham gia khởi nghĩa, cũng như vị trí, vai trò của 


3® Lạ Ước, TIđd, tr. 86. 
“° Lê Trọng Khánh và Đặng Huy Vạn, Tiđd, tr. 32 - BO. 


449 


ông trong phong trào, uấn đề có ý nghĩa quan trọng là phải tìm hiểu 
xem phương hướng cuộc khỏi nghĩa đi đến đâu, xôy dụng chính thể 
nào (phong biến, tư sản hay quân chủ lập hiến) trong bối cảnh lịch sử 
cụ thể của Việt Nam lúc bấy giờ. 


Trước khi nhà vua tham gia phong trào, ta thấy rằng trong đường 
lối kiến quốc mà Hội nghị Huế lần II để ra, dù đã ít nhiều mang tư 
tưởng dân chủ tư sản nhưng cũng chưa thể vượt qua tư tưởng quân chủ 
lập hiến đang chiếm ưu thế trong những người lãnh đạo”. Có tài liệu 
cho rằng, trong Hội nghị này đã định ra được chế độ đân chủ theo lối 
tống thống chế, điều đó hoàn toàn không phù hợp với tư tưởng chính 
trị của Đảng bộ Quang phục hội lúc này. Cho nên, nếu Duy Tân không 
đến uới cuộc khởi nghĩa, đường lối của những người lãnh đạo chắc 
chắn không thay đổi. 


Mặt khác, bản thân Duy Tân khi tham gia khởi nghĩa đã tiếp cận 
với những tư tưởng đân chủ tư sản (dù còn nhiều hạn chế) vì rõ ràng 
trong hoàn cảnh bấy giờ, Duy Tân không bằng lòng với địa vị hiện tại 
của mình không chỉ đơn thuần do bị chính quyền Nam triểu và thực 
dân Pháp chèn ép, mà trong ông đã có mâm mống của tư tưởng đổi 
mới, ông đã tìm thấy mình qua Thái Phiên uà Trần Cao Vân. Và nếu 
nhận thức chính trị của Duy Tân đã tiến kịp với yêu cầu của phong 
trào thì sự đến thân uào cuộc của nhà uua là một tất yếu của lịch sử. 


Khi tham gia phong trào, bản thân Duy Tên cũng chỉ xem mình 
như một người lính uà không có một đòi hỏi gì cho quyên lợi của cá 
nhân ông. : 


Không dự phần vào cuộc khởi nghĩa tháng 5-1916, có iẽ nhà 
bua cũng sẽ phải tự tìm đến một phong trùo yêu nước bhác uừa tâm 
Uới ông (hoặc tự trong ông sẽ có những dự định bạo động mà thôi). 
Bởi vì lịch sử lúc này đặt Duy Tân trước một trong hai con đường 
lựa chọn: hoặc là tiếp tục cuộc sống bù nhìn làm tay sai cho người 
Pháp để bán rẻ quyển lợi Tế quốc hoặc đứng về phía các lực lượng 
yêu nước và cách mạng để đánh Pháp, giành lại độc lập dân tộc. 
Tất nhiên, cuối cùng ông đã chọn con đường thứ hai, con đường duy 
nhất đúng đến. Chính vì thế, oua Duy Tán uẫn sống mỗi trong lịch sử 
dân tộc Việt Nam, trong tâm hôn những người Việt Nam yêu nước, 
thương nòi. 


*#' Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị này là vấn đề chính thế, Sau 
hai ngày làm việc, cuối cùng đa số hội nghị tán thành chính thể quân chủ lập hiến với 
nội dung dân chú tư sản như nước Anh (...). 


450 


Đặt vấn để như vậy, có nghĩa là chúng ta chấp nhận những người 
lãnh đạo Đảng bộ Quang phục hội ở đây có những hạn chế nhất định. 
Nhưng thực ra, hạn chế đó không phải là cá biệt mà lại nằm trong 
hoàn cảnh chung cúa lịch sử Việt Nam. Từ đầu thế kỷ XX đến đại 
chiến thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918) chỉ là thời kỳ quá độ từ tư 
tưởng quân chủ lập hiến sang dân chủ cộng hòa ở Việt Nam. Chưa 
một ai có tư tưởng vượt quá chính thể đại nghị tư sản, kể cá Phan 
Châu Trính được xem là người có tư tưởng dân chủ nhất, “là người 
đều tiên khởi xướng dân quyền ở Việt Nam” nhưng “sự phát triển 
không đây đủ uê xã hội, kinh tế sẽ dẫn đến những tu tưởng không 
hoàn bị mang tính hạn chế.. Con đường muốn “$ lạ” uào Pháp, 
thuyết phục uà cả phê phán Pháp nữa của Phan Châu Trình lúc đó 
thật sự đã mang đây tính ảo tưởng”"” Còn đối với Phan Bội Châu, 
“quân chủ hay dân chủ chỉ là thủ đoạn nhằm thực hiện “bạo động” 
giành lại chủ quyền, giải phóng đất nước mà thôi”? “cái nào thích hợp 
thì dùng , cốt yếu là đánh đuổi Pháp khôi phục chủ quyên, còn 
phương pháp nào, thú đoạn nào thì “tùy lúc thích nghỉ””“. Tư tưởng 
chính trị Phan Bội Châu, xét cho cùng, tàn dư của trị đạo Nho giáo 
không phải không còn. 


Từ quan điểm nhìn nhận trên, ¿2 (bấy rằng muốn đánh giá sự 
đóng góp của uua Duy Tên trong phong trào, cũng phải căn cứ uào 
điều hiện cụ thể (thành phân xuất thân) của ông mà xét. Đương nhiên 
không thể đánh đồng vị trí của vua Duy Tân với những nhà lãnh đạo 
cách mạng khác như Thái Phiên, Trần Cao Vân... được vì mỗi bên có 
những hoàn cảnh khác biệt. 


Vai trò của nhà vua rõ ràng không thể như những người lãnh đạo 
khác. Ông chính thức tham gia phong trào từ tháng 4-1916, tức là khi 
mọi việc chuẩn bị khởi nghĩa về cơ bản đã hoàn thành. Điều đáng ghi 
nhận ở đây iè ứấm lòng nhiệt thành yêu nước uà tỉnh thần sẵn sàng 
tham gia cách mạng của ông mò dù chỉ đóng uai trò lãnh đạo trong 
một thời gian rất ngắn (do cuộc khởi nghĩa sớm bị đập tắt, Duy Tón 
không phải là một người bù nhìn, hoàn toàn thụ động. Trong chừng 
mực (mà điều kiện cho phép), ông đã chủ động tham gia vào công việc 
như tìm hiểu rất kỹ lưỡng về công tác chuẩn bị khởi nghĩa của Trần 


* Nguyễn Văn Hồng, Mấy uốn đề uê lịch sử châu Á oà lịch sử Việt Nam - Một cách 
nhìn, Nxb Văn hóa Dân tộc, Hà Nội, 2001, tr. 585, 589. 

* Xem thêm Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 (182), 9,10/1978. 

* Xem thêm Trần Văn Giàu, Sự phát triển tư tưởng Việt Nam từ thế kỷ XIX đến 
Cách tháng Tám, Sảa. 


451 


Cao Vân, Thái Phiên... nhất là về tổ chức lực lượng vũ trang, trước khi 
nhất trí kế hoạch khới nghĩa. Lời để nghị khởi nghĩa sớm hơn dự 
định tiến hành của Đảng bộ Quang phục hội chứng tỏ nhà vua đã biết 
nắm tình hình lúc đó và thực sự có trách nhiệm đối với phong trào. 
Duy Tân cũng đã nhận nhiệm vụ giác ngộ những người trong Hoàng 
tộc (dù rằng mức độ kết quả chưa cao) và đã biết quan tâm, động viên 
những đồng chí của mình trong việc mưu đồ sự nghiệp. Mặt khác, việc 
ký các quyết định, văn bằng, mật ước... trong kế hoạch khởi nghĩa và 
mọi việc quan trọng của những người lãnh đạo đều được thông qua vua 
Duy Tân để xin ý kiến trước khi tiến hành....Tất cả chính là những cố 
gắng cao nhất của một uị uua yêu nước đáng để hậu thế trên trọng. 
bai 
» ba 

Như đã nói, cuộc khởi nghĩa tháng 5-1916 ở miền Nam Trung Kỳ 
đã bị lộ trước khi khởi sự. Phong trào ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng 
Nam... từ đó bị đdìm trong biển máu, nhưng tỉnh thần yêu nước bất 
khuất vẫn không bao giơ tắt trong tầng lớp sĩ phu tiến bộ, trong quân 
chúng nhân dân và anh em binh lính người Việt sớm giác ngộ. 


Riêng tại Huế, đêm 3-5-1916, mặc dù tình hình đã thay đổi hết 
sức bất lợi, theo kế hoạch vua Duy Tân cải trang theo lối thường dân, 
chân đi đất, đầu chít một cái khăn đen, mình mặc áo cụt đỏ sẫm và 
quần vải trắng bí mật ra khỏi Hoàng thành cùng với hai Thị vệ hộ giá 
là Tôn Thất Để và Nguyễn Quang Siêu để đến Thương Bạc. Nơi đây 
đã có thuyền của Thái Phiên, Trần Cao Vân chờ sẵn. Lúc này nhà vua 
đã phổ biến kế hoạch khởi nghĩa cho một số người trong Hoàng phái 
và thị vệ để họ chuẩn bị. 


Vừa đến Thương Bạc, chưa kịp xuống thuyển nhà vua gặp ngay 
Nguyễn Đình Trứ - phán sự tại Tòa Công sứ Thừa Thiên, nhưng là 
người của tổ chức. Những hành động phiêu lưu của những người lãnh 
đạo khởi nghĩa, sự mất cảnh giác của nhà uua uà sự phản bội của Nguyễn 
Đình Trú đã dẫn đến một kết quả bí thâm tại Kinh thành Huế", 

Sau khi vua Duy Tân đến bến Thương Bạc, Trân Cao Vân và Thái 
Phiên rước vua xuống thuyển và xuôi dòng về làng Hà Trung thuộc 
Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Tại đây, vua tôi được Mai Xuân Trí (hay 
Cửu Trí) một đảng viên Quang phục hội đón tiếp và nấu cơm nếp cho 


* Nguyễn Đắc Xuân, Chuyện ba uua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tôn, Sđd, tr. 81- 
82, dẫn theo Lê Ước, Tiđd và Thái Văn Kiểm, Đất Việt trời Nam, Nguồn Sống, Sài 
Gòn, 1960. 


452 


ăn”°. Đến ba giờ sáng, tất cả nóng lòng chờ đợi súng lệnh nổ nhưng 
vẫn không thấy động tỉnh gì. Biết sự việc bất thành, Trần và Thái 
quyết định đưa nhà vua ra khỏi Hà Trung, theo đường mòn rừng núi, 
đi tắt vào các địa điểm dự định là Bà Na (Quảng Nam), Giá Vút 
(Quảng Ngãi ) để tùy cơ ứng biến và dự định đưa vua ra nước ngoài. Ở 
Hà Trung một đêm, nhân dân biết được tim đến bái yết. Sợ lộ bí mật 
với dân Công giáo Hà Thanh, vua tôi phải đi ngược lên vùng núi Tây 
Nam Thừa Thiên. Sau một đêm mất ngủ, đi đường vất vả, Ìo lắng, mọi 
người đều mệt nhọc và phải tạm nghỉ tại khuôn viên chùa Thuyền 
Tôn (tức xóm Ngũ Tây, thôn An Cựu, xã Thủy An ngày nay)”, 


Tại đây, vua tôi đến nhà Đội Cơ (coi lính gián Hộ Thành ) cùng là 
người của tổ chức. Lúc này, Đội Cơ đi trực, chỉ có vợ ở nhà. Sau khi 
biết đích xác nhà vua Ngự giá, bà này làm cơm thết đãi tử tế”? rồi 
đem sự việc kể cho em chông là Trùm Tổn (làm nghề rao mỏ). Ai ngờ 
Trùm Tổn nghe tin đó, tức tốc đi báo cho nhà cảm quyển hay. Tòa 
Khâm sứ rất mừng và lập ngay kế hoạch bắt vua Duy Tân (với sự phối 
hợp của phía Nam triều). 


Đúng sáng ngày 6-5-1916, vua Duy Tân cùng các đồng chí chuẩn 
bị lên đường thì địch ập vào. Lập tức, Trần, Thái và hai Thị vệ bị bắt 
ngay và dẫn ra một góc sân. Riêng nhà vua, chúng phải đối xử tử tế 
và thuyết phục ông trở về ngôi báu. Tuy nhiên, trước mọi thủ đoạn của 
địch, Duy Tân vẫn một mực từ chối và tổ ý khinh bỉ chúng ra mặt. 
Pháp buộc phải dùng đến bạo lực, buộc ông lên xe và đưa về Tòa Khâm. 


Khi gặp Khâm sứ Charles, Duy Tân vẫn trả lời rất khẳng khái và 
từ chối việc trở về Hoàng thành (Charles phải điện ra Hà Nội mời 
viên Toàn quyển vào, gặp nhà vua, nhưng Duy Tân yêu cầu nếu ông 
trở lại ngôi uua, thì phải xem ông như một người trưởng thành 0à 
quyên có tự do hành động"°. Tất nhiên thực dân Pháp không thể chấp 
nhận yêu cầu đó được. Người ta đành phải đem ông tạm giam ở đồn 
Mang Cá và giao trách nhiệm cho Nam triểu trong một tuần lễ, phải 


*Š Các sự việc này về sau được nhắc lại trong Bản án vua Duy Tân. 

* Về địa điểm Duy Tân bị bắt, phản đông các tài liệu đều nhất trí là gần đàn Nam 
Giao hay trong một ngôi chùa gần Nam Giao cách Kinh thành chỉ vài cây số. Tuy thế, 
địa điểm cụ thể thì chưa có sự thống nhất. Có tác giả cho rằng vua bị bắt ở chùa 
Thuyển Tôn, vì đây là theo lời kể của Hòa thượng Thích Mật Hiến (trụ trì chùa Trúe 
Lâm, ở gắn đấy) Hòa thượng là người chứng kiến cảnh vua Duy Tân bị sa vào tay giặc. 
Năm đó Hòa thượng mới 13 tuổi. Xin chờ ý kiến của các nhà nghiên cứu về sự việc này. 

'* Các sự việc này về sau được nhắc lại trong Bản án vua Duy Tân. 

!® Có tác giả cho rằng sự việc trên xấy ra khi vua ở đồn Mang Cá và viên Khăm sứ 
Huế lúc này là Le Marchant de Trigon, vừa mới đến thay Charles., 


453 


thuyết phục cho được nhà vua thay đổi thái độ, nếu không thì phải kết 
án công khai tội tham gia khởi nghĩa. Trên đường đi đến Mang Cá, 
Pháp cho xe chở vua chạy quanh thành phố để thị uy với nhân dân. 


Tại Mang Cá, trong bảy ngày liên tiếp, Triểu đình Huế đã đưa ra 
mọi lý lẽ thuyết phục vua Duy Tân, nhưng từ lâu trong quan hệ giữa 
ông và Nam Triểu đã có sự rạn nứt, nên mọi lời khuyên của họ đêu 
không có ý nghĩa gì. Tiếp đó, hai bà đích mẫu, bà sanh cũng được 
Pháp đưa từ nơi an trí (Khiêm Lăng) về đây, với hy vọng dùng tình 
cảm ruột thịt để lay chuyển nhà vua, nhưng người Pháp đã bị thất 
bại. Mặc đù là người con có hiếu, khi bị bắt vẫn luôn viết thư vấn an 
mẹ, nhưng nhà vua đã xin hai bà cho được từ chối mọi lời khuyên nhủ 
về vận nước. 


Bất lực trong việc mua chuộc, dụ đỗ, thực dân Pháp đành phải 
đưa vua Duy Tân ra xét xử công khai. Viên Khâm sứ mới Le Marchant 
đe Trigon buộc triểu đình luận tội vua rất nặng và Thượng thư Hồ Đắc 
Trung được ủy nhiệm thảo bản án. Nhưng chính từ họ Hồ mà án vua 
được xử nhẹ hơn, là khỏi tội phải chém”5. 


Sau khi bàn bạc, các viên đại thần có mặt đều tán thành ý kiến 
“giảm tội” cho vua của Hồ Đắc Trung và để nghị ông này làm bản án 
để cứu vua”!. Tuy nhiên, có người nhận xét rất xác đáng rằng: qua bản 
án luận tội của Nam triểu, dù nhà vua có được giảm tội tử hình nhưng 
“chân lý đã bị xuyên tạc uà công lý bị đảo ngược đến mức trắng trợn”??, 

Thế là bản án được thi hành: Thái Phiên, Trần Cao Vân và hai 
Thị vệ Tôn Thất Đề, Nguyễn Quang Siêu đều bị Triều đình Huế tuyên 
án tử hình vì tội xúi giục vua làm loạn, tội trạng như sau: 

“Ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, tự chuyên quyền thảo tờ chiếu, kế 
đến neo thuyển đến bến Thương Bạc, chờ rước nhà vua. Mời vua dùng 
cơm lạt làng Hà Trung, ăn cháo gà núi Ngũ Phong, mình rồng phải 
chịu giãi dầu sương gió, tội nghiệt này đều do bọn kia tạo nên”. 

Bản án đã có, Toà Khâm phái người đến tận Lao Hộ Thành chụp 
hình các tử tội để lưu trữ hỗ sơ. 

Riêng vua Duy Tân thì bị kết tội: “›ghe theo lời dua nịnh làm cho 
nên tảng quốc gia bị lung lay” và phải đày. 


59 Theo ông Lê Thanh Cảnh, nhân viên Tòa Khâm sứ Pháp, người đã dịch bản án 
vua Duy Tân sang tiếng Pháp (Tài liệu đánh máy). 

5! Theo ông Lê Thanh Cánh, nhân viên Tòa Khâm sứ Pháp, người đã dịch bản án 
vua Duy Tân sang tiếng Pháp (Tài liệu đánh máy). 

°* Phạm Khắc Hòe, Sđd, tr. 185. 


454 


Ngày 17-5-1916 (nhằm ngày 16-4 Bính Thìn), Thái Phiên và các 
đồng chí của ông bị giải đến pháp trường cửa An Hòa, phía tây bắc 
Thành nội (cách Huế vài cây số) và đều bị chết chém. Thi hài của 
những nhà cách mạng bị kẻ thù vùi chung một chỗ ngay nơi thọ hình. 


Trong những ngày ở Mang Cá, chờ có tàu để đi đày, nhà 0uua uẫn 
không bê uan xin bọn thực dân một sự chiếu cố nào uà bhí tiết của 
ông làm cho hẻ thù phải kính phục. 


Sự việc vua Duy Tân bị bắt và những hành động khẳng khái của 
ông đối với kẻ thù đã tác động đến dư luận bấy giờ. “Dân chúng xao 
xuyến uà cảm động uô cùng trong cơn bàng hoàng lo sợ uà thương 
cảm. Nhiễu huyễn thoại đã được rì râm tung ra trong quần chúng. 
Nhiều câu thơ, uè đã xuất hiện bí mật... Nhiều người mục kích (cảnh 


uua bị giam ở Mang Có) đã không cẩm được nước mắt”, 


Sự việc đó cũng có tác động đến một số người Pháp. Viên bác sĩ - 
đại tá quân y Gaide đã triệu tập một số Pháp kiểu đứng lên phản đối 
việc bắt giam và chuẩn bị đày vua Duy Tân qua hải đảo Réunion ở 
châu Phi, bằng một điện văn gởi về Pháp. Tất nhiên là không được 
bọn thực dân Pháp chấp nhận. Dư luận quần chúng tại Pháp cũng có 
sự xáo động, nhất là trong giới Việt kiểu, nhưng rồi nhà vua cũng đã 
bị đày. 

Điều cần nói là cho đến giây phút cuối cùng, uuu Duy Tân uẫn 
xúng đáng uới niềm tin của các đồng chí - những người đã ngũ xuống 
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 


PHẦN BA 


“Hãy học đau khổ, đó là bí quyết sự giải thoát của tâm 
hôn để uươn lên ánh sáng” 
VUA DUY TÂN 


,_ Réunion là một thuộc địa của Pháp từ năm 1642, nằm trên biển 
Ấn Độ Dương, phía Đông châu Phi, diện tích khoảng 2.500kmÊ với 
dân số ước chừng 274.000 người (vào khoảng năm 1952) thuộc miễn 
khí hậu xích đạo nên rất khắc nghiệt. Về nguồn lợi kinh tế chủ yếu là 
các loại cây hương vị, trồng mía, làm đường, sản xuất rượu rum và 
vani. Đến năm 1946, đảo này mới chính thức trở thành một quận của 
nước Pháp, thủ phủ đặt tại thành phố chính là Saint Denis"'. 


°* Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 5 - 6. 
#4 Theo Tự điển La Rousse, Paris, 1.1952, tr, 1647. 


4ã5 


Đối với người Việt Nam, Réunion thật là xa lại 


Ngày 3-11-1916, vua Duy Tân (trở lại ông Hoàng Vĩnh San) bị 
đưa xuống tàu thủy Avardiana (hay Guadiana) cùng với thân phụ ông 
là Thành Thái, thân mẫu và gia đình trực chỉ hải đảo Poutre des 
Galets, một hải khẩu của đảo Réunion. Sau 17 ngày đêm chịu sóng gió 
liên tục, ngày 20-11 tàu cập bến. 


Hội đồng Phụ chính ban cấp cho Cựu hoàng một khoản trợ cấp ít 
ổi là 33 ngàn Franc mỗi năm. Tuy vậy, không bao giờ ông chịu hạ 
mình để khiếu nại hoặc xin gia tăng. 


Sau hai năm ở đảo Réunion vì không hợp được thủy thổ khí hậu, 
bị đau ốm luôn, thân mẫu (Nguyễn Thị Định), bà Mai Thị Vàng (trước 
đó bị sẩy thai) và em vua là Mệ Cưỡi (tức Mệ mười sáu) đều trở về 
Việt Nam. Cuộc chia tay đầu tiên này cũng chính là lần uĩnh biệt. 


Và ông hoàng Vĩnh San cũng cách biệt rất nhanh với thân phụ 
mình, uới nghị lực uà lòng dũng cảm uốn có, ông đã đối diện uới hoàn 
cảnh mới - những nghịch cảnh - nơi đất khách quê người. 


` Khi mới đến, Hoàng tử ngọa bệnh (ba lần sốt nặng) và phải ở 
riêng biệt trong một ngôi nhà cổ nằm trên phần đất cao của thành 
phố Saint Denis và sau thời kỳ dưỡng bệnh trong Helbourg, ông trở 
về Saint Denis, dọn lại ở trong một căn nhà tại góc hai con đường 
Jules - Aubert và Labour Donnais, khu vực trung tâm thành phố. 


Năm 1925, Cựu Hoàng gửi về cho Hội đồng Hoàng tộc một bức 
thư, kèm theo lời ly đị bà Mai Thị Vàng, xin Hội đồng chứng nhận để 
bà Vàng còn kịp tuổi lấy chồng khác (nhưng bà Vàng vẫn giữ tiết thờ 
chồng cho đến cuối đời). 


Sau đó, ông đã kết hôn với một thiếu nữ vùng Salazie của hải đảo 
tên là Fernande Antier và từ 1929 - 1988, bà này đã sinh được bến 
người con gồm ba trai, một gái. Về sau không hiểu vì lý do gì, Cựu 
hoàng lại xa bà Antier để sống chung với một người đàn bà khác ở 
vùng Saint - Benôit (Réunion) tên là Maillot Marie Ernestine và sinh 
được một bé gái. Cả năm người con nói trên đều được thừa nhận hợp 
pháp bởi Tòa án Saint Denis (ngày 22-7-1946) theo mong muốn của 
Cựu hoàng và họ đều mang tên Vĩnh San. 


Trở thành chủ nhân của một gia đình mới, công việc làm ăn có bê 
bộn hơn, vất vả hơn, nhưng ông vẫn chịu đựng tất cả với một cuộc 
sống tự lập. Mặc dù Triều đình Huế và thực dân Pháp đã tước mất. 
danh hiệu Duy Tân của ông, nhưng ông vẫn tự hào với cái tên Duy 


456 


Tân và nghĩ phải biến cái tên ấy thành hiện thực. Và Cựu hoờng đã 
có những nỗ lực cũng như thành công lớn trong lĩnh uực học tập, 
nghiên cứu uăn hoá, nghệ thuật, bỹ thuật (nhất là điện tử uà ouô tuyến 
điện)... để trở thành con người của thời đại ăn mảnh "5, 


Tuy nhiên, những thành công lớn trong các lĩnh vực nói trên, 
cùng với sự yêu mến, biệt đãi của nhân dân địa phương cuộc sống yên 
ổn của một gia đình nhỏ trên đảo... tố? cả không làm mờ nhạt đi tấm 
lòng yêu nước sốt son của một ông uua bị đày biệt xứ. Thành công 
trong các lĩnh vực chỉ là những yếu tố cần thiết để cho Cựu hoòng Duy 
Tân có sự cân bằng uê thể xác lẫn tính thần mà thôi. 


Trong cuộc sống đây hiu quạnh và cô đơn, đòng tâm tư của ông 
vua lưu đày vẫn miên man “chạy trên cánh gió mùa hướng uê xứ sở, uê 
quê cha đốt tổ, nơi chôn nhau cốt rốn của mình'"5, Có lần gặp các - 
công chức Đông Dương (người địa phương) về nghỉ phép ở đảo, Cựu 
hoàng đã dùng trà ướp hoa hồng (gợi lại một cái gì đó rất Huế) mà 
ông tự tay pha lấy và nói: “Đây là tất cả những gì mà Hoàng đế An 
Nam có thể thết các ông"””. Ông cũng đã từng tâm sự với nhà báo 
Pháp Wateblet khi ông này đến thăm đảo rằng: mọi điều ông tự hào, 
sung sướng, mãn nguyện ở đảo cũng không thể làm cho ông quên đi 
nước Việt°S, 

Hàm Nghị, Thành Thái và Duy Tân đều là những ông vua yêu 
nước, vì chống Pháp, mưu đồ cho độc lập, chủ quyển Tổ quốc mà bị lưu 
đày và trong những tháng ngày sống biệt xứ quạnh hiu, họ cùng mang 
những nỗi nhớ quê hương, đất nước da diết. Nhưng Hàm Nghi nhớ 
nước mà đành cam chịu sống ở đất khách, quê người cho đến cuối đời, 
dẫu rằng trong cách sống ông vẫn giữ lại những gì gọi là truyền thống 
dân tộc Việt Nam. Cựu hoàng Thành Thái cũng vậy, trong những năm 
tháng sống lưu đày, ông vẫn giữ trọn khí tiết của một vị vua yêu nước 
và trong ông ý niệm về một dân tộc Việt Nam vẫn rất mạnh mẽ. Tuy 
thế, không thấy dấu hiệu gì để chứng tổ ông sẽ quyết tâm trở về Tổ 
quốc. Sau này, ông được trở về nước (1947) cũng do sự vận động của 
con gái (nhờ vào thế lực của chồng). Chỉ có Cựu hoàng Duy Tên uẫn 
luôn luôn khát khao trở uê đất nước bằng chính nỗ lực của mình. 


®5 Xem thêm: Hoàng Trọng Thược, Sđd; Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn của Cựu 
hoàng đế Duy Tân, Sảd, và của Georges Chafard, Les Carnets secrets de la 
đácolonisation, Paris, 1965, 

®% Georges Vĩnh San, Tiảd, tr. 8. 

5 Theo nữ ký giả E. Revert ở Réunion, Hoàng Trọng Thược, Sđd. 

°® Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn của Cựu hoàng đế Duy Tân, Sđá, tr. 38. 


457 


Ngay từ những năm 1930, Cựu hoàng đã nuôi ý nguyện trở uê Tổ 
quốc, nhưng ông cho rằng sự trở uê đó phải đường đường chính chính, 
chứ không phải lén lút, bất hợp phóp. Theo Thébault, Chánh văn 
phòng của Thống đốc hải đảo Réunion, từ năm 1936 đến năm 1940 đã 
có “bốn đề nghị ngõ trốn thoút cùng Ngài, nhưng Ngài đêu từ chối” vì 
đó là những lối thoát không phù hợp với dự định của Cựu hoàng. Và 
để trở về quê hương, con đường vạch ra trước mắt cho Cựu hoàng là 
phải đến được đất Pháp. Nhưng bằng cách nào đây? 


Năm 1936, Cựu hoàng đã viết đơn xin Tổng trưởng thuộc địa 
Pháp cho qua trú ngụ tại Pháp, nhưng không được chấp thuận. Từ 
năm 1936 - 1940, trong hê sơ của Thống đốc Réunion, theo Thébault, 
có đến năm lá đơn xin nhập ngũ của Cựu hoàng, nhưng tất cả đều 
bị bác bỏ. Có lẽ việc gia nhập quân đội theo suy nghĩ của Cựu 
hoàng, là con đường duy nhất giải thoát cho mình khỏi cuộc sống 
lưu đày, nên dù bị từ chối ông vẫn không nản chí và vẫn kiên trì 
vận động. 


Tháng 9-1939, Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Năm 1940, 
Đức tấn công Pháp, nước Pháp bại trận và Chính phủ Vichy (đứng đầu 
là Pétain) lên cầm quyển trở thành tay sai của Đức. Tại Réunion, 
chính quyển địa phương cũng trở thành chính quyển phát xít, đứng 
đầu là Thống đốc Pierre Aubert. 


Ở Pháp, các lực lượng kháng chiến do Đảng Cộng sản Pháp lãnh 
đạo vẫn tiếp tục hoạt động chống quân xâm lược Đức. Tại Luân Đôn 
(Anh) tướng Degaulle đại điện cho tập đoàn tư bản tài phiệt Pháp 
đang lưu vong, đã thành lập “Hội đồng dân tộc Pháp” và chỉ huy đội 
quân Pháp tại Anh. Được sự hỗ trợ của nước Anh, nhiều thuộc địa của 
Pháp trước đây lần lượt thuộc quyển cai quản của lực lượng Degaulle 
trong đó có hải đảo Réunion. Vào đêm 18-6-1940 từ Luân Đôn, tướng 
Degaulle phát đi lời kêu gọi kháng chiến về Pháp và các nước thuộc 
địa của Pháp đã mất bởi tay quân Đức”?, 


Ở đây có vấn để khiến chúng ta khá băn khoăn !è rợi sao từ một 
ông uua có tư tưởng chống Pháp rất mạnh mẽ trước đây, lúc này Cựu 
hoàng Duy Tôn lại gia nhập quân đội nước Phúp uới một tỉnh thần 
hết sức tự nguyện uùò uới một sự hăng hái quá mức như uậy? 


'® Xem thêm: Lưu Văn Lợi, Nguyễn Hồng Thạch, Phóp tái chiếm Đông Dương nà 
chiến tranh lạnh, Nxb Công an Nhân dân và Công ty Văn hóa Phương Nam, Hà Nội, 
2002, tr. 22 - 25; Nguyễn Huy Quý, Lịch sử Chiến tranh thế giới thứ hai, Nxb Đại học 
và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1985, tr. 41 - 51. 


4ã8 


Trước hết, phải thấy rằng từ những năm 1940 trở đi, dù bị suy 
yếu rất nhiều nhưng Pháp vẫn là nước đứng trong khối Đông minh, 
tức đại điện cho các lực lượng hòa bình, dân chủ và tiến bộ chống lại 
chủ nghĩa phát xít đang gieo rắc thảm họa cho loài người. Một chính 
phủ kháng chiến của Degaulle vì vậy ít nhiều vẫn được sự thiện cảm 
đối với nhiều người mang xu hướng dân chủ, hòa bình lúc đó, nhất là 
những người chưa già dặn về kinh nghiệm chính trị. Và có thể cái 
nhìn của Cựu hoàng Duy Tân cũng xuất phát từ phía một nước Pháp 
“tự đo” như thế của Degaulle. 


Lời kêu gọi của tướng Degaulle (trong đó có những đoạn hết sức 
thống thiết) đế tác động rốt lớn đến Cựu hoàng. Ông tự nhận thấy 
mình nơi con người này - một người có cùng thái độ uà hành động 
như ông 0uào năm 1916 ngày đó. “Vĩnh San nghe uới tâm trạng của 
Cựu hoàng Duy Tón, ngọn cờ của cuộc khỏi nghĩa chống Pháp năm 
1916, một người mang tội phản loạn, bị đày theo dõi tiếng nói hào 
hùng của một người cũng mang tội “phản loạn” (do bị kết án từ hình 
đốt uới chính quyền Vichy) đang chiêu bình mãi mã khúng chiến. 
Không giữ được xúc động, tiếng nói của Deggullie uừa dứt, Cựu hoàng 
Duy Tân hơi tay ôm đâu khóc”, Degaulle trở thành vị cứu tình của 
nước Pháp trong suy nghĩ của Vĩnh San và ông thấy mình cần phải 
đứng về phía kháng chiến của “Nước Phúp tự do” để chống lại chủ 
nghĩa phát xít. Và đấy cũng là lối thoát cho ông. Cái ý thức gia nhập 
quân đội Pháp lâu nay, lại trỗi dậy mãnh liệt và có phần “sđu¿ sốc” 
hơn trước. 


Dù sao, sự việc Cựu hoàng Duy Tân tham gia quân đội của tướng 
Degaulle không phải xuất phát từ động cơ cá nhân hay quyển lợi 
riêng tư gì cho ông. Đằng sơu đó, ta có thể hiểu rằng ông đang ổn dấu 
những dự định, ôm ấp những hoài bão cứu nước. Tất nhiên, động cơ 
là tốt đẹp nhưng rõ ràng ông đã có sự ngộ nhận uê Degaulle. Vĩnh 
San không thể thấy được rằng: lúc này lực lượng để giải phóng loài 
người, giải phóng các dân tộc bị áp bức, đau khổ không phải là lực 
lượng “Nước Pháp tự do” của Degaulle (mới được uực dậy từ bàn tay 
của các cường quốc khác), mà chính là những lực lượng quyết định 
trong khối Đồng minh (rong đó có Liên Xô). 


Sự kiện Vĩnh San gia nhập quân đội Pháp đã bị vua cha là Thành 
Thái kịch liệt lên án và từ đó cha con hầu như cách biệt. Vấn để ở đây 


®® Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn của Cựu hoàng đế Duy Tân, Sảa, tr. 66, dẫn theo 
Degaulle, Mémoires de guèrre (Notament ï et III), Le Salut, Plon, Paris, 1954 et 1958. 


4ã9 


không chỉ đơn thuân là do Thành Thái từ lâu đã có mặc cảm uới 
người Pháp, mà có thể ông có suy nghĩ chín chắn hơn uà không thể có 
sự ngộ nhận uê thực đôn Pháp dù là Degaulle hay một chính khách, 
một lực lượng nào đi nữa. 


Dưới đây là những hoạt động đầu tiên để tham gia kháng chiến 
với “Nước Pháp tự do” của Cựu hoàng Duy Tân cho đến khi được về 
Pháp và được gặp gỡ Degaulle. 


Không đợi đến lúc bắt được liên lạc với Degaulle mới bắt đầu hoạt 
động, Cựu hoàng đã quyết tâm làm những gì có thể làm được để phục 
vụ cho cuộc kháng chiến của “Nước Pháp tự do”. Tại Réunion, một “# 
kháng chiến” đã được thành lập xung quanh Vĩnh San, gồm bác sĩ 
Vison, kỹ sư Decujix, các ông Revest, Guihard, thủ lĩnh Luật sư đoàn 
Nativel.. Cựu hoàng đã hoạt động không biết mệt môi bên cạnh 
những người “đồng sự”. Với một sở trường tuyệt diệu về vô tuyến điện, 
ông đã dùng đài tự chế tạo, để bắt liên lạc với bên ngoài. Chính nhờ 
Cựu hoàng, người Anh mới biết được đảo Réunion theo phe Degaulle 
(người đang được họ giúp đỡ) và từ đó người Anh mới yêu cầu hải đảo 
tham gia kháng chiến chính thức. 


Hàng ngày, ngoài việc vận chuyển tin tức đủ thứ ra bên ngòai, 
Cựu hoàng còn cố gắng thu thập thật nhiều thông tin về “Nước Pháp 
tự đo” và tình hình chiến sự, để cung cấp cho hoạt động kháng chiến 
và thông báo cho dân địa phương. Nhờ vậy, mọi thứ tin tức đêu được 
truyền đi rất mau lẹ trong hòn đảo bé nhỏ này. Hoạt động của Cựu 
hoàng đã làm cho Chính quyên Vichy ở Réunion hết súc tức tối. 


Ngày 7-5-1942, nhà cầm quyển Réunion với quyết định 880, đã 
tịch thu và phá hủy toàn bộ vô tuyến điện ở nhà Vĩnh San. Bản thân . 
ông bị chúng bắt giam 6 tuần lễ và khi trở về chỉ còn hai bàn tay 
trắng, phương tiện liên lạc bị mất sạch. Đây là đòn trừng phạt đầu 
tiên của Chính quyên Vịichy đối oới sự tham gia kháng chiến của một 
ông hoàng xứ An Nam. 


Ra tù, mặc đầu gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm, Vĩnh San vẫn 
tiếp tục hoạt động. Ông lại chế tạo ra một cái máy thu mới để bắt các 
đài bên ngoài, trong đó có đài Anh và lực lượng kháng chiến Pháp. 


Cuối năm 1942, lực lượng Degaulle dưới sợ hỗ trợ của quân Ảnh 
đã lần lượt cai quản các thuộc địa trước kia của Pháp trong đó có đảo 
Réunion. Cựu Hoàng xiết bao vui mừng khi nghe tin đảo này quy 
thuận. Ông lại được Chính phủ Pháp “? đo” tặng thưởng huy chương 
kháng chiến, chiếu theo lời để nghị của Capagorry - Thống đốc mới 


460 


thuộc phe Degaulle. Rõ ràng “đó iè những cơ sở phóp lý để ông chóng 
được uễ Pháp oà sau đó là biết bao dự tính..."S`, 


Cuối tháng 11-1942 chiếc tàu chiến chống thủy lôi loại khu trục 
hạm mang tên Léopard (con báo) của lực lượng Degaulle cập bến Saint 
Denis. Để bổ sung quân số, người ta quyết định tuyển mộ thêm lính 
tình nguyện vào hải quân Pháp. Nghe tin, Cựu hoàng hết sức phấn 
khởi và chạy đi đầu quân ngay. Lúc đầu ông được thu nhận trong thời 
hạn ba tháng với tư cách hạ sĩ quan hải quân vô tuyến điện (quartier 
maitre radio) làm việc trên tàu. Ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ này. Tại đây ông đã được tiếp xúc với thiếu tá De Boissieu (con rể 
Degaulle) và tướng Legentilhome (Cao ủy Pháp tại Ấn Độ). Họ tổ ra 
có thiện cảm với anh lính mới người Việt Nam, và khi biết đây là Cựu 
hoàng đế Duy Tân của xứ An Nam, một người bị lưu đày vì tội chống 
Pháp, họ càng quý ông hơn. Trong đầu của Legentilhome lóe lên 
những tin sáng mới. Ông ta thấy không nên giữ trên tàu một ông 
hoàng “có thể phục uụ cho chính nghĩa Đông Dương”! 


Theo lệnh của viên Cao ủy này, Deboissieu lập tức thảo một bức 
thư cho tướng Degaulle, trong đó để nghị gửi Cựu hoàng An Nam sang 
Anh để học trường sĩ quan Ribbedford. Không ngờ, việc làm của 
Legentilhome lập tức bị sự phản ứng của Bộ Thuộc địa Pháp (người 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong nền chính trị nước Pháp) và cuối 
cùng để nghị trên bị hủy bỏ. Hơn thế nữa, sau đó Cựu hoàng cũng 
không được tiếp tục phục vụ ở chiến hạm Léopard uì người ta không 
muốn ông rời khỏi đảo Réunion uới nhiều lý do. 


Thế là, lần đầu tiên sự nhiệt thành của Hoàng tử Vĩnh San bị phú 
nhận. Ông lặng lẽ và trở lại hải đảo trông tìm cơ hội mới. 


Đầu tháng 2-1943, Cựu hoàng lại viết đơn tình nguyện đăng lính 
bộ binh. Mãi đến ngày 3-1-1944 (gần một năm sau), yêu cầu của ông 
mới được chấp nhận. Và sự việc đó sẽ không bao giờ thực hiện được, 
nếu không có sự vận động của những người bạn của ông (hoặc có cảm 
tình trước chính kiến của Cựu hoàng) như Thébault, Chánh văn 
phòng, viên Thống đốc Réunion Capagorry. Cũng như Legentilhome, 
Capagorry ủng hộ Cựu hoàng ngoài tình cảm cá nhân, còn 0ì kế hoạch 
chung “trở lại Đông Dương” của lực lượng Degaulle°° Tuy uậy, thời 
gian này Cựu Hoàng cũng chỉ được phép phục uụ trên đảo. 

®' Hoàng Hiển, Sđd, tr. 89. 
®# Ngày 8-12-1943, tại Algeria, Degaulle tuyên bố ý định “giới phóng Đông Dương", 
bí mật tổ chức một mạng lưới kháng chiến chống Nhật ở Việt Nam nhưng thất bại. 


461 


Trong năm 1944, từ một anh binh nhì, Cựu hoàng được vinh 
thăng chuẩn úy trong chuyến đi công cán ở Madagascar (Mã đảo) phục 
vụ cho tướng Lelong - người được giao trách nhiện thành lập một đạo 
quân để đưa qua Á Đông, đang hết sức lúng túng trước sự đấu tranh 
đòi hồi hương của một tiểu đoàn lính thợ Việt Nam: ONS tại trại 
Moramangua?°. Trong các buổi gặp gỡ anh em bình lính người Việt 
cũng như tiếp xúc với các giới chính trị ở Madagascar, quan điểm 
chính trị của Cựu hoàng bộc lộ khá rõ ràng. Trước hết, ông muốn đựa 
vào Pháp để đánh đuổi Nhật, khôi phục lại độc lập, chủ quyển đất 
nước. Ông không hiểu được rằng ở Việt Nam lúc này, Pháp và Nhật 
đang câu kết với nhau để bóc lột, đàn áp đồng bào ông một cách dã 
man, tàn bạo. Ông cũng không hình dung được rằng tại Việt Nam giờ 
đây, một phong trào đếu tranh chống phát xí Nhật do Đảng Cộng sản 
lãnh đạo (uới hình thức Một trận Việt Minh) đã thu hút hàng triệu 
quân chúng yêu nước Việt Nam tham gia. Hoạt động tự phát, thiếu lực 
lượng, thiếu những thông tin cần thiết về đất nước, cho nên nhận thức 
chính trị của Cựu hoàng không sao tránh khỏi những hạn chế. Tuy 
nhiên, chúng ta trân trọng tấm lòng nhiệt thành uì nước của ông. Cựu 
hoàng đã tâm niệm rất chân thành rằng: “Về phần tôi, tôi không 
muốn trở lợi ngôi báu, mà chỉ muốn làm một chiến sĩ thôi. Sau này 
khi nước nhà được giải phóng, được độc lập, qL muốn làm uua, làm 
chúa gì sẽ do quốc dân định đoạt bằng bằu cử”®t. 

Vào đầu năm 1944, nguyện vọng lớn nhất của Vĩnh San vẫn là 
được qua châu Âu chiến đấu bên cạnh quân đội Pháp bằng bất cứ giá 
nào. Ông đã viết nhiều thư từ khẩn khoản yêu cầu giải quyết nguyện 
vọng trên (với sự giúp đỡ của Capagorry) nhưng hơn một năm trôi 
qua, đáp lại ông vẫn là một sự im lặng. 


Tháng 8-1944, thủ đô Pairs nước Pháp mới được giải phóng nhưng 
đã tâm của đế quốc Pháp trong việc tái chiếm các thuộc địa của chúng 
đã bộc lộ từ rất sớm và rất cụ thể (biểu hiện rõ nhất từ Hội nghị 
Bazzaville 2-1944). Cuối năm 1944, Ủy ban hành động giải phóng 
Đông Dương ra đời (do Bộ trưởng thuộc địa cầm đầu). Ngày 24-3-1945, 
Degaulle ra bản Tuyên bố về Đông Dương, thể hiện một lập trường 
rất cứng rắn của ông ‡a về vấn để thuộc địa, và phản ánh tham vọng 
đen tối của thực dân Pháp ở xứ này. Quay lưng lại một thực tế phũ 
phàng là Pháp bị Nhật hất cẳng ở Đông Dương, qua bản Tuyên bố nói 


3 Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 270, dẫn theo Georges Chaffard, Les Carnets secrets 
đe ia décolonisation, Paris, 1985. 
#4 Hoàng Trọng Thược, Sđd, tr. 275. 


462 


trên, “chính phủ lâm thời Pháp hình như còn mơ ngủ uà đã dùng lời 
lẽ trữ tình của triết lý thực dân hòng lý giải ý đô trở lại Đông Dương”Ê5, 


Tháng 3-1945, Deboissieu được gọi về Bộ tham mưu riêng của 
tướng Degaulle tại Paris. Degaulle giao trách nhiệm cho Deboissieu lo 
việc đưa Vĩnh San qua Paris để Vĩnh San được nhìn tận mắt sức 
mạnh của quân đội Pháp giải phóng, và kịp thời tham dự phần chót 
của chiến trận (theo ý nguyện của Cựu hoàng) mở đầu cho uiệc thực 
hiện “kế hoạch một” của ông ta trong uiệc trở lại Đông Dương. 


Việc làm trên của Degaulle đã bị Bộ Thuộc địa ngăn trở đến mức 
độ làm Degaulle nổi khùng (uì sợ kế hoạch mình uô hiệu nghiệm). 
Ông ta đã trực tiếp ra lệnh khẩn trương bằng điện báo cho đại tướng 
Tổng chỉ huy Madagascar tổ chức gấp cho, Hoàng tư Vĩnh San qua 
Paris trong một thời gian ngắn nhất. Lân này, sự nối nóng của 
Đegaulle đã có hết quả. 


Ngày 5-5-1945, lệnh đưa chuẩn úy Vĩnh San lên đường đã đến. 
Được tin ông tức tốc đi ngay. Do chậm trễ đọc đường, tháng 6-1945, 
Vĩnh San mới đặt chân được đến Paris, uà óng cẳm thấy như được hôi 
sinh sau ba mươi năm bị lưu đày, bốn lần sang châu Âu đêu bị từ 
chối, nay mới đạt được nguyện uọng. Ông hình dung ngày trở uê quê 
hương Việt Nam không còn xa nữa. 


Trên đường đi, khi ghé qua Bazzaville, sẵn mối xúc động và phấn 
khởi trong: lòng, ông viết một bài hiệu triệu quốc đân, mượn làn sóng 
điện gửi về cho dân tộc Việt Nam đang đau khổ dưới gọng kìm của 
phát xít Nhật. Ông không hình dung được rằng, lúc này tại Việt Nam, 
một cao trào kháng Nhật cứu nước của nhân dân do những người cộng 
sản lãnh đạo đã bùng lên mạnh mẽ, uà những tiên đề củo cuộc khởi 
nghĩa cướp chính quyền đã uò đang đi đến chín muôi. Dẫu sao, bản 
kêu gọi này thể hiện nhiệt tình rất lớn của Cựu hoàng đối với Tổ quốc 
và nhân dân Việt Nam và có lẽ “lịch sử trân trọng một tấm lòng yêu 
nước. Không ai đòi hỏi sự đây đủ chuẩn xác của một người tù"5Ê, 


Lúc này chiến tranh châu Âu đã kết thúc, nhưng theo lệnh 
Degaulle, người ta uẫn tiếp tục tạo điều kiện cho Cựu hoàng tập sự 
chiến trận. Ngày 20-7-1945, Cựu hoàng được gởi qua lực lượng quân 
đội Pháp đang làm nhiệm vị ở Đức và bổ sung vào Bộ Tham mưu của 
Sư đoàn bộ binh thuộc địa số 9 do tướng Valuy chỉ huy. Tại đây, ông 


Š8 Lưu Văn Lợi, Nguyễn Hồng Hạnh, Sđd, tr. 61. 
® Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn uê Cựu hoàng đế Duy Tôn, Sđd, tr, 74, dẫn theo 
Họa báo Đoàn kết, Paris, tháng 7-1987. 


463 


được đi tập sự ở tất cả các đơn vị của sư đoàn một cách vất vả đã hoàn 
thành đợt huấn luyện. Đến tháng 10-1945, Cựu hoàng được lệnh trở 
lại Paris. 


Nhằm tạo uy tín cho “con bài” của mình (đã trải qua nhiều lựa 
chọn, thử thách) Degaulle đã ký trong cùng một ngày (29-10-1945) sắc 
lệnh bổ nhiệm Vĩnh San hàm thiếu úy (5-12-1942), trung úy (5-12- 
1943), đại úy (12-1944) và tiểu đoàn trưởng (tương đương cấp thiếu tá 
từ ngày 25-9-1945). 


Trong mối quan hệ giữa Vĩnh San và Degaulle, có lẽ cuộc gặp gỡ 
chính thức ngày 14-12-1945 là sự biện quan trọng nhất, đứng uê cả 
hai phía. Đối với Vĩnh San, đây là cơ sở hợp pháp để ông được uễ 
nước chính thúc mà đằng sau đó ôm ốp bao dự tính.. Về phần 
Degaulle, đây là địp ông ta được nhìn tận mắt con bài trong “kế hoạch 
một” của mình, để đi đến một nước cờ quyết định cuối cùng. 


Trên thực tế, cuộc gặp gỡ này đã không đem lại kết quả mong 
muốn cho Degaulle uì trước hết chính biến, lập trường của Degaulle có 
rất nhiều điểm trúi ngược uới Vĩnh San, nhất là uễ uấn đề tương lai 
Đông Dương 0ò địa uị nước Pháp ở đó. 


Trước hết, phải thấy rằng lập trường của Degaulle uê thuộc địa 
ouẫn không thoát khỏi những công thúc thực đân cổ lỗ. Trong bản 
Tuyến bố ngày 24-3-1945 về Đông Dương, nguyên tắc cốt yếu vẫn là ý 
niệm một liên bang Đông Dương gồm 5 xứ được củng cố, tự trị nghĩa 
là ít phụ thuộc vào nước Pháp hơn nhưng thực ra chỉ là hình thức. 
Một Quốc hội bầu ra phải phản ánh quyển lợi của nước Pháp “mà 
quyền lợi của Pháp thì lại uô cùng tận oà không thể tách rời xứ Đông 
Dương uới tư cách là một thuộc địa - uấn đề sống còn của chúng!" 
Nói tóm lại, chế độ mà Degaulle đưa ra vẫn chỉ là một hình thức thực 
dân kiểu cũ lỗi thời. Ngay cả Thébault là Chánh văn phòng của Thống 
đốc Capagorry (cánh tay đắc lực của Degaulle) cũng lên tiếng phê 
phán nó$$. 


Tuyên bố của Degaulle ra đời vào tháng 3-1945 nhựng bước thực 
hiện nó đã bị phá vỡ bởi cuộc Cách mạng tháng Tám của nhân dân 
Việt Nam. Tuy nhiên, ý đổ đó vẫn tiếp tục được duy trì và thực 
hiện khi có thời cơ trở lại thể biện qua những huấn thị của tướng 


#? Hoàng Hiến, Sđd, tr. 108. 


°8 Hoàng Trọng Thược, 9đd, tr. 217; Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn của Cựu hoàng 
đế Duy Tân, Sảd, tr. 70. 


464 


Degaulle đối với Leclerc, Đô đốc D'Argenlieu... khi trở lại tái chiếm 
Đông Dươngề°. 


Trong khi đó, qua “Di chúc chính trị” (B-1945), Cựu hoàng thể 
hiện rất rõ lập trường của mình về Việt Nam. Đấy là thống nhất ba 
kỳ vì có chung một nòi giống, một ngôn ngữ, độc lập; hợp tác với Pháp 
nhưng không lệ thuộc Pháp về kinh tế, nước này được ủy quyển hành 
xử một số biểu hiện của chính quyền Việt Nam, nhưng căn nguyên 
vẫn là nơi quốc gia Việt Nam; liên minh (chứ không không phải hiệp 
nhất) với Ai Lao và Cao Miên, là những nước khác biệt với Việt Nam 
về nòi giống và lịch sử...” Có thể nói rằng cuộc gặp mặt ngày 14-12 
nói trên đã làm cho Degaulle thất vọng bởi vì con người Vĩnh San qua 
bản “Đi chúc chính trị” và con người Vĩnh San trong cuộc nói chuyện 
với Degaulle vẫn chỉ là một. Có nhà nghiên cứu nhận định rằng: “Có 
là Duy Tân đã bị giết chết trong lòng Degaulle ngay sau cúi ngày gặp 
gỡ đầu tiên 0à cuối cùng ấy. Degaulle nói không may mắn cho nước 
Pháp ở Đông Dương, có nghĩa là uì Degaulle đã thấy mình nhầm 
trong uiệc hy uọng đối uới Cựu hoàng Duy Tân”, 


Tiếc rằng, Cựu hoàng uẫn còn bị lóa mắt bởi áng sáng của một 
Degaulle trong cát ngày “lịch sử” ấy. 


Sau buổi hội kiến hai hôm, ngày 16-12-1945, Thébault đã gặp lại 
Vĩnh San tại khách sạn Louvre. Cựu hoàng tỏ vẻ sung sướng vì mộng 
ước của ngài sắp trở thành sự thật. Qua buổi nói chuyện giữa Thébault 
và Vĩnh San (sau này Thébault đã kể lại trong tác phẩm của mình), 
chúng ta thấy rất rõ những hạn chế trong nhận thức chính trị của 
Vĩnh San, mà bao trùm lên hết là sự ngộ nhận uê một “nước Pháp 
tự do”, thể hiện niềm tin quá đúng uề một Degaulle uà không nhận 
chân được bản chất của đế quốc, thực dân mà chính Degaulle là bê 
đại diện. 

Tất nhiên, không thể vì thế mà khẳng định Vĩnh San đã tự đánh 
mất chính mình và phản bội Tổ quốc để cam tâm làm tay sai cho 
Pháp. Động cơ của Cựu hoàng khi về nước là đúng đắn, thể hiện lòng 
yêu nước của một ông vua bị đày biệt xứ lâu năm, nay muốn trở về Tổ 
quốc (với tư cách là một người chiến sĩ) để góp phần tái tạo đất nước. 
Mặt khác, khi nhận lời Degaulle, không phải Cựu hoàng không hiểu 
những trở ngại, khó khăn mà mình sẽ gặp, những quyền lợi (thậm chí 


°8 Hoàng Hiển, Sđd, tr. 108 - 109. 
?° Hoàng Trọng Thược, Sđả, tr. 240 - 244. 
?! Nguyễn Đắc Xuân, Những bí ẩn của Cựu hoàng để Duy Tân, Sảd, tr. 84. 


465 


cả tính mạng) bị cản trở, đe dọa bởi sự trở về Đông Dương. Nhưng 
hình ảnh Tổ quốc vẫn có sức mạnh hơn cả để thôi thúc ông trở về. 
Tiếc rằng, do phương hướng hành động thiếu chính xúc nên bết quả 
không được như mong muốn; dù rằng sau đó Vĩnh San đã chết 0ì tai 
nạn máy bay uò chưa có hành động gì phản bội Tổ quốc. 


Ngay sau ngày 14-12-1945, theo lời yêu cầu của một số Việt kiều 
xoay quanh vấn đề: làm thế nào để nước Việt Nam được vinh quang 
và hùng mạnh, Cựu hoàng đã ra một Bản chỉ dẫn chính trị Nói 
chung, quan điểm của ông ở đây cũng không có gì khác hơn so với “Di 
chúc chính trị”. 


Tuy nhiên, rong diễn biến tư tưởng của Vĩnh San bình như có 
xáo động lớn uào đêm 17-12-1945 khi ông gặp gỡ Thóbauklt tại Saimt 
Germain des Pres. 


Đêm ấy theo Thébault kể lại, Cựu hoàng có về buồn bực và lo âu 
như cảm thấy được những điều gì không hay và không còn nói chuyện 
hứng thú như trước nữa. Lúc đó Thébault cho rằng sở đi có hiện tượng 
này là do vào ngày 14-12 Degaulle đã chấp nhận đưa Cựu hoàng về 
nước, ông mới cảm thấy từ nay phải gánh vác những trọng trách quá 
nặng nề trên vai, phải lo nghĩ đến những khó khăn mọi mặt, chẳng 
chất trong tương lai. Tuy nhiên, sau đó Thébault mới hiểu rằng đấy 
không phải là lý do Cựu hoàng buổn bực hay khiếp sợ. 


Trong cuộc nói chuyện, Cựu hoàng có những nhận xét trào lộng về 
Degaulle (kể cả những động tác khôi hài như bắt chước giọng nói và 
cử chỉ của nhân vật này). Những nhận xét đó như thế nào, tiếc rằng 
Thébault cũng không hê nói rõ. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng 
hình như “thân tượng” Degaule đã có phân nào sụp đồ trong con 
người Vĩnh San. Phải chăng giờ đây Vĩnh San mới “tìm thấy mình” 
không phải trong cương uị một Hoàng đế trở uễ, mà chỉ trong một sự 
ngộ nhận? Và phải chăng “miềm tin”, “niềm hy 0uọng” ở con người 
Degaulle giờ đây ông thấy quú mong manh không?? 


Ở đây có một chi tiết khá bất ngờ là khi đi đạo ngang qua vườn 
Tulleries Cựu hoàng linh cắm rằng ông sẽ không trở lại Việt Nam 
được nữa và tiết lộ một bí mật lạ lùng và tối quan trọng, đó là sự mặc 
cả của nước Anh đối với việc ông trở về. Điều đóng tiếc là theo 
Thébault, lúc đó ông không chú ý mấy nên không gạn hỏi kỹ hơn để 


*# Hoàng Hiển, Sđd, tr. 114. 
”# Hoàng Hiển, Sđd, tr. 115. 


466 


biết uấn đề một cách cụ thể mà sau này, ông cho rằng mới ý thức được 
sự nghiêm trọng của câu chuyện. 


Trong buổi gặp mặt cuối cùng này, Cựu hoàng cho biết ông sẽ về 
lại đảo Réunion để thăm bạn bè, gia đình trước khi hồi hương. Lúc 
này cháu bé gái thứ năm của ông mới chào đời (ngày 1-12-1945). Ông 
cũng hy vọng sẽ đưa được Thống đốc Capagorry sang Việt Nam làm 
việc với mình. 


Câu chuyện gặp gỡ đêm 17-12 nói trên đã được Thébault “xin lấy 
danh dự mà xác nhận rằng Hoàng tử đã nói như thế”. Điều chúng ta 
băn khoăn là z¿i sao đến giờ phút cuối càng, người Anh lại xuất hiện 
để mặc cả uới Cựu hoàng, mò trước đó quan hệ giữa ông uà người Anh 
hấu như không thấy đặt ra, oà cả những người bạn của ông cũng 
không hề biết? Và tại sao trong những câu chuyện nghiêm trọng này, 
Vĩnh San không tìm gặp Degaulle uới tư cách là chỗ đựa, niềm tin cậy 
của mình để bàn bạc, giải quyết? 


Cuối cùng, có ¿hể nói rằng những linh cảm của Vĩnh San hẳn 
phải có cơ sở thực tế của nó, một khi ông đã thấy được sự nguy hiểm 
trong cuộc bắt tay uới chủ nghĩa đế quốc. Và chỉ hơn một tuần sau, 
ông đã qua đời trong một tai nạn máy bay đây bí ẩn trên cánh rừng 
già Trung Phi, 


Và có lẽ trước khi nhắm mắt, hẳn Cựu Hoàng còn chút thời gian 

để ân hận uễ sự ngộ nhận đáng tiếc uà không có lối thoát của mình? 
* 
* kx 

Bị đày sang đảo Réunion, trước những nỗi đau đớn về tỉnh thần 
và thể xác, những thiếu thốn về vật chất... Cựu hoàng Duy Tủn đã 
nhanh chóng thích ứng uới boàn cảnh 0ò đã đương đầu uới những 
nghịch cảnh bằng tất cả ý chí, nghị lực của mình. Ông đã tận dụng 
thời gian ở đảo để học tập, rèn luyện trí lực, thể lực uớt một niêm tin 
sốt đá là sẽ có ngày trở lại phục uụ Tổ quốc. Những nỗ lực và thành 
công lớn của Cựu Hoàng trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, kỹ 
thuật, đặc biệt là khoa học điện tử và vô tuyến điện khiến chúng ta vô 
cùng khâm phục. 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939), Cựu hoàng Duy Tên 
tham gia oào lực lượng Đông mình chống phát xít. Hoạt động tự phút, 
thiếu lực lượng, thiếu tổ chúc, thiếu những thông tin uề đất nước cho 
nên nhận thức của ông khó lòng tránh khỏi những hạn chế: Ông đã tỏ 
ra quá tin tưởng vào một “Nước Pháp tự do” trong kháng chiến của lực 


4617 


lượng Degaulle (thực ra cũng chỉ là một nước Pháp mà thôi) và đã quá 
nhiệt thành vì nó. Sự ngộ nhận đó đã dẫn ông đến những sai lầm 
đáng tiếc trong cuộc vận động để trở về nước và rồi kết thúc bằng cái 
chết hết sức bi thắm và khó hiểu”. Cựu hoàng tưởng rằng mình đã đi 
trước nhân dân mình nhưng ông không thấy được rằng đông bào của 
ông đã uượt qua ông uê nhận thức chính trị uò lập trường CỨu nước 
dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của những người cộng sản Việt 
Nam đứng đâu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. 


Dẫu sao, tấm lòng yêu nước của Cựu hoàng vẫn đáng để chúng ta 
trân trọng. Và hình ảnh của ông trong những năm tháng bị lưu đày ở 
hải ngoại “vẫn sống mãi trong lòng người Việt Nam yêu nước như là 


một tấm gương và là một bài học kinh nghiệm ””Š, 


14 Trong Lời nói đầu cuốn Chuyện ba uua Đục Đức, Thành Thói, Duy Tên (Nxb 
Thuận Hóa, Huế, 1999), nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân - một người vốn rất tâm 
huyết và nặng nợ với nhân vật lịch sử Duy Tân - Vĩnh San đã viết: “Lúc mới nghiên 
cứu tôi tưởng tôi đã hiểu biết thấu đáo uua Duy Tôn, không ngờ càng nghiên cứu, tôi 
cùng thấy mình chưa hiểu gì mấy, đặc biệt là thời gian oua Duy Tân bị đày uà hoạt 
động ở nước ngoài.” (tr. 11). Tôi rất tán đồng quan điểm trên đây, bởi hiện nay tôi 
dường như cũng rơi vào “tâm trạng” như vậy. Tháng 2.1995, tôi đã công hố bài viết Về 
cái chết đây bí ẩn của Cựu hoàng Duy Tên (Tạp chí Xưa uè Nay, Hà Nội, sau đó được 
tái công bố trong sách của tôi - Vuœ Duy Tân (Nxb Thuận Hóa, Huế, 1996). Sau 10 năm 
nhìn lại, tôi thấy mình chưa làm được gì nhiều trong việc góp phần “uén đứm mây mờ” 
trong cái chết của Cựu hoàng. Một số công trình, gần đây có để cập đến vấn để này 
theo tôi cũng chỉ là những gợi mở bước đầu trong hành trình đây chông gai này. Thiết 
nghĩ để giải đáp bài toán khó liên quan đến cái chết của Qựu hoàng Duy Tân phải cần 
có thêm thời gian, tư liệu cùng trí tuệ uà tâm huyết của nhiều nhà nghiên cứu. Về phân 
mình, tôi cũng cố gắng làm một cái gì đấy để góp phần vào tiếng nói chung - tiếng nói 
của công lý. 

T8 Hoàng Hiển, Sđả, tr. 118. 


468 


PHAN BỘI CHÂU- 
DANH NHÂN ĐỔI MỚI ĐẦU THẾ KỶ XX 


CHƯƠNG THÂU 


I - ĐỔI MỚI TRÊN CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG 


Từ cuối thế kỷ XIX trở đi, phương Đông đầy sức quyến rũ, đã thực 
sự trở thành đích hướng tới không gì cản được của thế giới tư bản 
phương Tây. Đông Nam châu Á đâu còn là vùng đất trung tâm riêng 
của Thiên triều Trung Hoa. Cái thời kỳ lặng lẽ, chỉ biết một mình của 
châu Á đã qua rồi. Sau chiến tranh Nha phiến, các thương thuyền của 
tư bản châu Âu (sau đó là châu Mỹ) càng giương buồm, chĩa mũi đồn 
về đấy, đua nhau mở mang thế lực ở Trung Hoa, xâm chiếm các nước 
châu Á như Việt Nam. Trong lúc người da tràng đang làm mưa làm 
gió như thế thì Nhật Bản là nước đồng chúng, đồng văn gần gũi với 
Việt Nam đã canh tân, vươn lên tranh cường, tiên phong đánh thắng 
một nước đầu tiên của tư bản Tây Âu là Nga. Một luông gió mới duy 
tân đang thổi vào châu Á, đem theo những trang sách, những tấm 
gương lừng lẫy của các đanh nhân như Louis Kossuth của Hungari, 
Jean Jacques Rousseau của Pháp, Cát Điển Tùng Âm, Phúc Tạch Dụ 
Cát... của Nhật Bản, Khang Hữu Vì, Lương Khải Siêu của Trung Hoa... 
Một thế giới đang thực sự đối mới như thế ắt phải cần đến những con 
người đổi mới, mà Phan Bội Châu là một trong những con người đổi 
mới xứng đáng ở Việt Nam. Bởi Cụ là "Vị anh hùng, bậc thiên sứ, 
đấng xả thân uì độc lập, được 20 triệu con người trong 0òng nô lệ tôn 
sàng” như lời ca ngợi nhiệt liệt của Chủ tịch Hỏ Chí Minh. 


Phan Bội Châu lớn lên giữa những phong trào Cần vương với 
Phan Đình Phùng bắn những phát đạn cuốt cùng, Hoàng Hoa Thám 
trở thành mãnh hổ rừng xanh. Ngay trên quê hương của Cụ, đất Sào 
Nam, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An còn đâu nữa tiếng trống bình 
Tây dồn dập của Trần Tấn, Đặng Như Mai; đã vắng rồi bóng cờ diệt 
Pháp của Trần Xuân, Vương Thúc Mậu trên đỉnh Rú Chung; cũng hết 
cả việc ba thôn Nộn Liễu gần nhà Cụ Phan "đọ sức" với Pháp trên cầu 
Phù Long. Bởi phong trào Cần vương với vua Hàm Nghi chỉ còn là 


469 


hình ảnh trong lòng dân. Trong đó, có một số ít tản mác vào rừng 
xanh núi đỏ gọi là "lục lâm” quan hệ một cách công khai với Cụ 
Phan... Cho nên, thực dân Pháp ở Việt Nam có thể rảnh tay đi vào 
giai đoạn bắt đầu ổn định và khai thác thuộc địa lần thứ nhất... Rõ 
ràng, muốn thắng Pháp (một nước tân tiến ở phương Tây, có vũ khí 
hiện đại) giành độc lập cho dân tộc, không thể đi theo đường cũ, phải 
đổi mới. 

Để thắng Pháp, một trong những đổi mới hồi ấy là phải thành 
lập một đảng cách mạng theo xu hướng mới, Với hoàn cảnh giới hạn 
Việt Nam và châu Á lúc này, Duy tân Đông du là xu hướng mới nhất, 
đúng như Phan Bội Châu đặt cái tên Hội. Chữ "Duy" trong "Duy tân” 
gồm sợi dây ở bốn :góc cái lưới, chỉ sự liên kết nhau. Tân là mới. "Duy 
tân" chỉ sự đổi mới một cách có hệ thống, liên hệ nhau. Năm 1904, 
Phan Bội Châu và độ 20 đồng chí hội nghị ở nhà ông Tiểu La, lập Hội 
Duy tân, bầu Cường Để, hậu duệ đích tôn Hoàng tử Cảnh làm Hội 
trưởng. Cũng trong hội nghị này, Cụ Phan được cử xuất dương, cầu 
viện Nhật. Gọi là Hội nhưng thực chất là Đảng. Cái tên "Duy tân" của 
Đảng với toàn bộ ý nghĩa ấy, gắn với thời điểm sớm sủa (năm 1904), 
với việc lãnh tụ Đảng là Phan Bội Châu vượt khỏi vòng kiểm tỏa của 
một đất nước từng là phong kiến bế quan tỏa cảng để tới một đất nước 
duy tân Minh Trị. Chứng tỏ, đây là một Đảng đầu tiên của Việt Nam 
(theo đúng ý nghĩa hiện đại của nó) ở thế kỷ này đi theo xu hướng 
mới, thực hiện bước đầu những mơ ước mà các nhà canh tân nổi tiếng 
triểu Nguyễn như Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Huy 
Trứ còn đề cập trên giấy tờ. 

Để thắng Pháp còn phải thành lập một mặt trận dân tộc thống 
nhất. Trong tác phẩm Hởi ngoại huyết thư gửi thư về nước thời Đông 
du, Phan Bội Châu đã đưa ra mô hình của mặt trận này với sự đồng 
lòng của mười giới đồng bào gồm: phú hào, quý tộc, sĩ phu, lính tập, 
giáo đồ, du đồ, hội đảng, thông ngôn, ký lục, bồi bếp, con em có mối 
thù nhà, và sự đồng lòng cúa người trong ngoài nước ta. 

Tất cả các cuộc vùng dậy giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm ở 
nước ta từ xưa tới nay để đạt tới thắng lợi không thể không là một sự 
nghiệp chung. Nhưng có ý thức, để ra mô hình mặt trận, sắp xếp lực 
lượng trên văn bản "Cương lĩnh cứu nước”, thì Phan Bội Châu là người 
đầu tiên ở Việt Nam. Đó cũng là một cái mới nổi bật nữa. Trong mặt 
trận này có cả người giàu (như phú hào, quý tộc) lẫn người nghèo, cả 
quan lại, trí thức, cả những người làm công ăn lương cho giặc (như 
thông ngôn, ký lục, bổi bếp), cả lực lượng vũ trang trong hàng ngũ 


470 


"giặc (như lính tập). Cụ Phan là người Việt đầu tiên ở thế kỷ này trên 
văn bản đặc biệt để cao phụ nữ và tín đồ đạo Thiên Chúa, đưa các 
tầng lớp này lên thành một giới đông bào riêng quan trọng trong mặt 
trận. 5o với các triểu đại phong kiến trọng nam khinh nữ, so với triểu 
Nguyễn bình Tây sát tả, đàn áp công giáo, không phân rõ bạn thù 
trong hàng ngũ công giáo, trong lúc nước ta đang cần đoàn kết lương 
giáo chống giặc ngoài, thì đây là một bước tiến quan trọng. Đó là kinh 
nghiệm, là sự khởi đầu tốt đẹp chính sách đoàn kết lương giáo, nam 
nữ bình quyên, để cao chính đáng người phụ nữ mà Mặt trận Tổ quốc, 
Đảng và Nhà nước Việt Nam sau này đã phát huy, biến thành hiện 
thực, đi tới thành công tốt đẹp hơn. Sự thực ngay từ hỏi ấy, chính 
sách về phụ nữ, về đoàn kết lương giáo của Cụ Phan đã có những 
thành tích bước đầu. Như việc giới phụ nữ có nhiều người nô nức đi 
theo Cụ Phan ủng hộ người, của. Có người như bà Lê Thị Đàn đã để 
lại tấm gương hy sinh tiết liệt... Có hàng loạt xứ đạo, nhiều linh mục 
đi theo phong trào của Cụ. Có linh mục hy sinh oanh liệt trong nhà tù 
của địch (như Nguyễn Thận Đồng), có người trở thành yếu nhân của 
phong trào (như cụ Mai Lão Bạng). Trong mười giới đồng bào, Cụ 
Phan chưa nhắc đến công nông, đến các đồng bào miền núi, Nhưng 
hẳn là ở giới thứ mười: sự đồng lòng của người trong ngoài nước ta, 
trong đó đã có công nông, có các đân tộc miễn núi, tuy chưa cụ thể. 
Phan Bội Châu chưa đề công nông lên thành một giới đồng bào riêng 
biệt mà hòa tan vào đó. Bởi ở những năm đầu thế ký XX, công nhân 
Việt Nam chưa thể hình thành một lực lượng sau này. Bởi giai cấp 
nông dân Việt Nam tuy chiếm số lượng rất lớn, các dân tộc miền núi 
chiếm một địa bàn rất quan trọng nhưng ở một nước phương Đông 
như Việt Nam các lực lượng đó bị hạn chế, trong tình hình đân trí 
Việt Nam chưa nâng cao. Sau này, ở tác phẩm viết về Phạm Hồng 
Thái cụ đã thấy rõ hơn vai trò của công nông, thấy việc cần đi vào 
hầm mỏ, xưởng máy vận động công nông làm cách mạng. Ở vài tác 
phẩm khác (Việt Nam quốc sử khảo) Cụ đã thấy rõ hơn vai trò của các 
dân tộc miền núi, yêu cầu lập căn cứ địa ở miền núi. Mở rộng ra, 
Phan Bội Châu còn tính đến việc thành lập mặt trận đoàn kết quốc 
tế. Khi ở Nhật Bản, Cụ từng kết giao với các lãnh tụ cách mạng 
Trung Hoa (như Hoàng Khắc Cương, Chương Thái Viêm, Trương Kế), 
với các chí sĩ nước Triều Tiên (như Triệu Tố Ngang người từng gặp 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ớ châu Mỹ), và với các vị người Nhật Bản, Ấn 
Độ, Phi Luật Tân tổ chức ra Hội "Đóng Á đồng minh" vào tháng 10 
năm Mậu Thân (1908). Sau cách mạng Tân Hợi (1911), Cụ thành lập 


471 


Hội "Chấn Hoa hưng Á" với mục đích nâng cao địa vị Trung Hoa, giúp 
cách mạng Việt Nam và viết "Liên Á sô ngôn" (Lời kêu gọi mộc mạc 
về việc lên hợp châu Á). Đó là những mặt trận đoàn kết dân tộc, 
đoàn kết quốc tế đâu tiên ở nước ta thể hiện trên văn bản, hoạt động 
trên thực tế và Cụ Phan là một sáng lập viên lỗi lạc. 


Sinh ra ở một vùng đất có truyền thống anh hùng, vùng đất từng 
sục sôi trong phong trào Cần vương, trong bản thân mang cái “dũng” 
của người quân tử Nho, cái "hùng” của "hiệp sĩ đạo" lại chịu ảnh hưởng 
của các nhân vật bạo động ở phương Tây với câu ngạn ngữ: "Không 
đem máu rửa máu thì không cải tạo được xã hội", do vậy, xu hướng cơ 
bản nhất của Phan Bội Châu là xu hướng bạo động (nhất là giai đoạn 
hoạt động cách mạng đầu tiên, xu hướng này đã được Cụ Phan thể 
hiện rõ nhất). Để thực hiện bạo động, Cụ tính đến chuyện thành lập 
quân đội trong ba kế hoạch lớn vạch ra trước khi xuất dương, Phan 
Bội Châu nói đến "dư đảng Cần vương", "những tay tráng kiệt ở sơn 
lâm", trong "mười giới đồng bào", Cụ nói đến "lính tập". Đó là hai lực 
lượng quân đội quan trọng ban đầu. Ngoài ra là những người tham gia 
phong trào Đông du, được đào tạo ở các trường quân sự Nhật Bản, 
Trung Hoa được biên chế, tổ chức theo kỹ thuật tiên tiến là lực lượng 
quân sự được Cụ dự kiến đầu tiên ở thế kỷ này. Sau này, trong tác. 
phẩm Việt Nam Quang phục quân phương lược, Cụ đã nói cụ thể về 
tôn chỉ, nghĩa vụ, kỷ luật, binh chế, chức viên, lương bổng của lực 
lượng đó. Một mô hình quân đội theo kiểu mới ngay từ đầu thế kỷ này 
đã được Phan Bội Châu và Hoàng Trọng Mậu, bạn chiến đấu, người 
học trò thân tín của Cụ phác vẽ. 


Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi triệt để, 
bên cạnh những yếu tố, phải có "Tam tháp bảo” (ba yếu tố cơ bản: 
chính đắng, mặt trận, quân đội). Dù cuộc vận động cách mạng do 
Phan Bội Châu lãnh đạo chưa đi đến thành công là do nhiều nguyên 
nhân, nhưng để tiến hành sự nghiệp đó, thì ba yếu tố cơ bản trên đã 
thể hiện đây đủ trong tác phẩm và việc làm của Cụ. Đó chính là 
những bài học, gợi mở ban đầu quý báu để hậu thế đi tới thắng lợi 
toàn vẹn, triệt để. 


Để đốc sức đi đến thắng lợi, Phan Bội Châu đã phải có những 
điều chỉnh, đổi mới đường lối cho phù hợp với thời đại mới, lúc đầu Cụ 
từng vạch ra ba kế hoạch lớn: 1- Liên kết với dư đảng Cần vương và 
những tay tráng kiệt ở sơn lâm xướng khởi nghĩa binh, mục đích là 
đánh giặc phục thù mà thủ đoạn là bạo động, 2- Tìm người hoàng 
thân lập thành minh chủ; 3- Phái người xuất đương cầu viện. Mục 


472 


đích là cốt sao khôi phục được nước Việt Nam, lập ra một chính phủ 
độc lập, ngoài ra chưa có chủ nghĩa gì. Ba kế hoạch này gộp lại cho ta 
thấy Cụ Phan yêu cầu lập nên một nước quân chủ lập hiến. Điều đó 
không có nghĩa là Cụ không thấy rõ cái hay cái đẹp của chính thể dân 
chủ cộng hòa. Cuộc gặp gỡ giữa Cụ và Tôn Trung Sơn hai lần ở khách 
sạn Trí Hòa Đường, cuộc tranh luận với Phan Châu Trinh cho thấy Cụ 
rất tán thành chế độ dân chủ cộng hòa nhưng Cụ cho rằng hoàn cánh 
Việt Nam lúc này chưa thể thực hiện ngay chế độ đó được. Lúc này, 
Việt Nam vừa mới là một nước phong kiến bước sang một nước thuộc 
địa nửa phong kiến, Phan Bội Châu muốn hướng nước ta theo con 
đường Duy tân của Nhật Bản, một nước quân chủ lập hiến. Chủ 
trương của Cụ là vũ trang bạo động mà trong lực lượng vũ trang có dư 
đảng Cân vương là những người tôn quân. Những người ải theo Cụ hồi 
ấy nhiều người là quan trường, đặc biệt có nhiều nhân sĩ là người 
Nam Kỳ - vùng đất dấy nghiệp của nhà Nguyễn. Cho nên, việc Cụ 
theo xu hướng quân chủ lập hiến là thỏa đáng, nó gần với tâm các 
nước tư bản Anh - Nhật. So với chế độ chuyên chế phong kiến từ nhà 
Nguyễn trở về trước, quân chủ lập hiến là một bước tiến quan trọng (Vả 
chăng, quân chủ lập hiến, cũng đã gần tới phạm trù "dân chủ tư sản”). 


Nhưng từ năm 1909 trở đi, Nhật - Pháp ký hiệp ước với nhau, 
Đảng cách mạng Việt Nam bị trục xuất, hai người trọng yếu là Phan 
Bội Châu và Cường Để phải rời khỏi Nhật ngay. Phan Bội Châu và 
các đồng chí ngày càng nhận rõ dã tâm của bọn quân phiệt Nhật, 
thấy cái nghĩa phù nguy cứu tệ của luân lý bang giao cổ Á Đông không 
còn nữa nên Cụ chuyển hướng về Cách mạng Trung Hoa và các dân 
tộc trên thế giới đồng bệnh với ta. Đặc biệt càng ngày Cụ càng thấy 
rõ "Mãn triều Trung Quốc và Nguyễn triêu Việt Nam cũng là một 
phường chó chết như nhau mà thôi". Nhất là cách mạng Tân Hợi 
(1911), Trung Quốc lật đổ nên quân chủ Mãn Thanh, thành lập Chính 
phủ dân quốc Nam Kinh làm bừng tỉnh mọi người. Cho nên, Phan Bội 
Châu từ nước Xiêm trở về Quảng Đông (Trung Quốc). Cụ có thể công 
khai khẳng định việc xóa bỏ chủ nghĩa quân chủ để theo hẳn chủ 
nghĩa dân chủ, chủ nghĩa mà từ lâu mình thấy là hay là đúng. Năm 
1912, Phan Bội Châu cùng các đồng chí thủ tiêu Hội Duy tân, thành 
lập Hội Việt Nam Quang phúc với "Tôn chỉ đuy nhất của Hội là đánh 
đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, thành lập nước cộng hòa 
đân quốc Việt Nam". Trong khi ở nước ta, các cuộc bạo động không đi 
tới đâu, thất bại liên tiếp (như việc quân Hoàng Hoa Thám tan rã, Hà 
Thành đầu độc bị đàn áp, khởi nghĩa Thái Nguyên thất bại). Cho nên, 
khẩu hiệu "Pháp - Việt đê huể” do Toàn quyền Albert Sarraut đưa ra 


473 


mới dễ được Cụ Phan chấp nhận vào năm 1918. Cụ cũng muốn "tương 
kế tựu kế” lợi dụng thời cơ hoạt động trong nước. Năm 1920, Phan Bội 
Châu có viết hai quyển sách gửi về trong nước: quyển Y bổn đơn (Đơn 
thuốc chữa hồn) tán thành chủ trương bất bạo động của Găng-đi và 
quyển Dư cứu niên lai sở trì chủ nghĩa (Chủ nghĩa tôi ôm ấp 9 năm 
nay) chủ trương làm "văn mình cách mạng" mà không làm "dã man 
cách mọng". 


Qua đó, ta thấy về mục đích đuổi giặc xâm lược, giành độc lập, 
đem lại hạnh phúc cho dân, cho nước thì từ trước tới sau Phan Bội 
Châu vẫn thống nhất. Nhưng về chủ nghĩa, phương pháp, kế hoạch 
làm cách mạng của Cụ có nhiều thay đổi. Chính Phan Bội Châu cũng 
tự nhận, cho đó là một ưu điểm của mình: "Trong đời làm việc gì, cốt 
để ý đến mục đích, mong được thắng lợi ở phút cuối cùng, còn về thú 
đoạn, phương châm tuy thay đổi cũng không tiếc". Điều này cũng xuất 
phát từ nhận thức của Phan Bội Châu một nhà Nho từng chú giải và 
tỉnh thông Kinh Dịch. Vậy nên, Cụ hiểu lẽ "biến dịch" của trời đất và 
lẽ "bất biến địch" sao cho khớp với "thì". Tức là tùy thời đại mà đổi 
mới sao cho thích hợp. Trong Dịch có "biến dịch" như việc thay đổi 
thú đoạn, phương châm, đồng thời có "bất biến dịch" như mục đích 
thống nhất từ đầu đến cuối. Cũng như con người phải có Kinh (cứng, 
tương đối ốn định), có "Quyền" (mềm đềo, linh hoạt hơn), Nguyễn Du 
viết: "Có khi biến có khi thường" tùy nghì theo thời mà ứng xử. Chính 
vì vậy nên nhà Nho Phan Bội Châu không bảo thủ, cố chấp, không vì 
danh dự tư riêng, một quyển lợi gì mà cố níu lấy những hội đảng, 
những chú nghĩa đã lỗi thời. Tất cả những cái đó chỉ là thủ đoạn, 
phương châm, phải đặt dưới quyển lợi của dân tộc, phục vụ cho mục 
đích đuổi xâm lược, giành độc lập, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. 
Cho nên, nó luôn luôn đi đúng với quỹ đạo thời đại, phù hợp với dân 
tộc, tức là luôn luôn mới mẻ với thời đại, với dân tộc. Xuất phát từ tự 
tưởng linh hoạt đó của phương Đông, lại gặp những tư tưởng tiên tiến 
mới mẻ ở châu Âu và sẵn có lòng yêu nước nồng nàn, một ý chí điệt 
thù rất mãnh liệt. Cho nên, Phan Bội Châu sắn sàng và rất bền bỉ 
tiếp nhận, chọn lọc bất kỳ ý kiến nào có thể giúp cho công cuộc giải 
phóng dân tộc mà mình theo đuổi. Phan linh hoạt: đùng phương pháp 
này không xong thì lo tìm phương pháp khác, hỏng cuộc này lo cuộc 
khác, kỳ cho đến khi tìm ra con đường tương lai đúng đắn. Lúc Phan 
Bội Châu bị bắt năm 1925 chính là lúc Cụ đang đi trên con đường từ 
Hàng Châu về Quảng Đông để gập các nhà cách mạng Việt Nam, họp 
bàn nhằm cải tổ lại Đảng theo hướng mới. Con người yêu nước chân 
chính Phan Bội Châu là người luôn luôn đổi mới. Nếu Cụ không bị 


474 


Pháp bắt ắt phải đi vào con đường mới đúng đắn mà lịch sử đã dành 
cho dân tộc ta. Năm 1925, lúc bị Pháp giam lỏng ở Hỏa Lò, Cụ đã dự 
cảm rất đúng trong lời Tự uiếng: "Hý cuộc trước đã sốp tàn, uũ đời 
sau chính đương sốp dụng, thúc người sôi sục, gió Âu mưa Á tám 
phương dồn". 


II - ĐỔI MỚI VĂN HỌC 


Qua bộ Phan Bội Châu toàn tập gồm trên 6.000 trang in, được 
công bố năm 1990 cho thấy gia tài văn học của Phan Bội Châu thật 
đồ sộ. Càng nghiên cứu, ta càng cảm thấy Cụ quả xứng với lời nhận 
xét của cố Giáo sư Đặng Thai Mai: "Có lẽ từ xưa tới nay trong văn học 
Việt Nam chưa có nhà văn nào chịu khó và có gan đem ngòi bút ra 
thử thách trên nhiều loại văn khác nhau như Sào Nam". Đây là một 
điểm mới, đáng chú ý trên văn đàn Việt Nam thời cận đại. 


Tác phẩm của Phan Bội Châu thuộc đòng văn thơ yêu nước của 
Nguyễn Trãi, Nguyễn Đình Chiểu. Hơn nữa Cụ là người sáng lập 
nên văn học yêu nước cách mạng ở thế kỷ XX bắt đầu theo xu 
hướng mới. 


Ngay từ hổi trẻ, mới xuất hiện trên văn đàn, Phan Bội Châu đã 
tỏ ra mới lạ. Đó là một "thần đồng" văn chương, nổi tiếng hay chữ. 
Hay chữ thuở ấy là thông thạo thơ phú, giỏi chạm sâu, nhớ nhiều điển 
tích, đúng như dân gian Nghệ An đã suy tôn Cụ hồi trẻ là một trong 
Nam Đàn tú hồ: "Uyên bác bất như San" (Ñiến thức sâu rộng không ai 
bằng Phan Văn San - San là tên tuổi hổi nhỏ của Phan Bội Châu). Đó 
là cơ sở để Cụ tỉnh thông văn chương cử tử, đỗ đầu xứ Nghệ 3, 4 lần, 
đồ Giải nguyên (đầu thi Hương). Thuở đó cái khẩu khí của người anh 
hùng đám và trời lấp biển ở Cụ khi chơi đùa hát xướng và cũng thể 
hiện ở những tác phẩm văn học thành văn của Cụ. Với việc học tập 

' thi cử, Phan Bội Châu đã có những nhận xét khác những bạn cùng lứa 
tuổi. Trong đó, cũng thể hiện quan niệm văn học của Cụ: thấy đời còn 
ham chuộng danh vọng nên Phan Bội Châu buộc phải học tập để thi 
cử. Nhưng học mà Cụ vẫn thấy rõ là: một nước đã mất chủ quyển tự 
chủ thì theo đòi văn chương cũng chỉ là danh vọng hão huyền. Cụ dẫn 
câu của Tùy Viên để bày tỏ lòng mình: 


"Mỗi phạn bất uong duy trúc bạch, 
Lập thân tối hạ thị ouăn chương" 


(Khuya sớm những mong ghi sử sách, 
Lập thân hèn nhất ấy văn chương) 


475 


Nên khi đậu Giải nguyên, Cụ viết lời tự bộc lộ tâm sự, không 
muốn mình lẫn trong đám người tầm thường: 


"Bất như ý thường bát cứu sụ, sầu sinh liêm ngoại Tây phong, 
Hồn thiết xuy tư tam bách nhân, quý tử môn tiền Nam Quách" 


(Không như ý thường tám, chín việc, ngoài rèm căm tức ngọn gió Tây, 
Thổi sáo lẫn trong ba trăm người, ngoài cửa thẹn thùng chàng Nam Quách). 


Vượt ra ngoài sự tầm thường đó, với bản tính "trời phú”, nói như 
Phan Bội Châu trong Ngực trung thư: "Tôi được trời phú cho máu 
nóng không vừa, ngay từ hồi còn là thằng trả con đọc sách của cha 
ông để lại, mỗi khi đọc tới chuyện người xưa hăng hái thành nhân tựu 
nghĩa, tôi thường nhỏ nước mắt ròng ròng, thấm ướt cả sách". Cụ lại 
có tác phong quyền biến, linh hoạt nên đã thoát được nhiều khuôn sáo 
nặng nê của văn chương cử tử để đi vào lòng người một cách tự nhiên. 
Nhờ vậy, "văn chương của Cụ Phan có sức dựng người dậy", "gọi tỉnh 
hồn quốc dân". 

"Mỗõ chuông là cát lưỡi đây, 
Lôi đình trên ngọn bút này nổi lên". 

"Lôi đình trên ngọn bút" là phong khí, là thực chất thơ văn của 
Phan Bội Châu mà trên văn đàn Việt Nam hiếm người có được như 
Cụ. Nó rất phù hợp với những áng văn để tuyên truyền chính trị, gây 
xúc động đồng bào. Ở giai đoạn Đông du và Đông Kinh nghĩa thục cần 
"chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí, bồi đưỡng nhân tài" thì đó là 
những áng văn gây chấn động lòng người, tràn đầy khí thế nhất. Lúc 
này, trong "ngọn bút lôi đình" càng nổi bật lên giọng văn bí hùng. Âm 
hưởng bi hùng nổi bật lên từ những tiêu để thấm máu và nước mắt, 
đầy sức cuốn hút: L⁄u câu huyết lệ tân thư, Hỏải ngoại huyết thư, Ai 
cáo toàn quốc phụ lão v.v... 

Với Phan Bội Châu, văn chương tổ rõ sức bi hùng, được viết thành 
công nhất ở hai thể £hơ quốc âm và phú. Đến nay, trong thời đại đổi 
mới, đọc lại những vần thơ lục bát, song thất lục bát của Phan Bội 
Châu viết: 

"Thương ôi Bách Việt gian sơn 
Văn mình có sốn khôn ngoan có thừa 
Hôn mê mẩn tỉnh chưa chưa tỉnh 


2." 


Anh em ơi phải tính sao đây 


hay: "Cũng có lúc bằm gan tím ruột 
Vạch trời cao mà tuốt gươm rd` 


476 


ta vẫn thấy sôi sục tấm lòng. Sự quen thuộc, âm điệu, vần điệu đặc 
trưng của thể thơ này cũng góp phần phổ cập, tạo nên sức mạnh tình 
cảm của Phan Bội Châu trong dân tộc. Như bài thơ Ái cáo toàn quốc 
phụ lão... do Phan Bội Châu sáng tác và tự dịch: 


"Than ôi Lục tỉnh Nam Kỳ, 

Nghìn năm cơ nghiệp còn gì nữa không. 
Mỹt mù một dải non sông, 

Hỏi di ai có đau lòng chăng d” 


một thời từng rung động giới phụ lão và nhân sĩ Nam Kỳ, tranh thủ 
được sự ủng hộ sức người, sức của mạnh mẽ của phương Nam Tổ quốc. 


Nhưng tỏ rõ cái đẹp "bút mực tung hoành" của hùng văn hoành 
tráng, bi ca lâm ly mãnh liệt nhất trong văn Phan Bội Châu là các 
bài phú. Người xưa cho rằng “Phú giả phô dã", phú là để phô bày. Nó 
có nhiều ưu thế trong việc phô bày tình cảm. Tính chất đối của văn 
biển ngẫu trong phú; chất thơ, chất tưởng tượng, văn từ mỹ lệ trong 
phú quả là phù hợp với những áng văn bí hùng của Phan Bội Châu. 
Như bài phú rất nổi tiếng của Cụ: Bứi thạch ö¿ huynh. Đề bài này dựa 
vào điển tích: "Mễ Phái" (tức Mễ Nguyên Chương, Mễ thích hòn đá lạ 
bên sông, bèn sai người mang về ly sở, trải chiếu lạy và nói: "7i 
mong được gặp Thạch huynh đã hơn 20 năm nay rôi"). Nội dung đề 
bài chỉ có vậy, không có liên quan gì với tư tưởng cao xa, nhưng dưới 
ngọn hùng bút của Phan Bội Châu, điển tích được tận dụng theo 
hướng hùng mạnh hơn. Nhân đà, tác giả nói đến điển Nữ Oa luyện đá 
vá trời, nàng Tinh Vệ ngậm đá lấp biển. Phan Bội Châu đã viết bằng 
lời văn trau chuốt trở nên điễm lệ rực rỡ bằng bút pháp khoa trương, 
âm điệu hùng hồn đặc biệt của thể phú. Văn là người, Cụ đã khoa 
trương, nhân hóa hết cỡ để nâng đá lên tầm vũ trụ: 

"Đá nguyên khối nặng, hình oút từng không, 
Cột chống lưng trời, nêu cương thường muôn thuỏ, 
Tiếng uang mặt đất, dậy uăn bút hai uùng". 

Con người phi thường nên tác giả cũng phải dùng những đơn vị 
phi thường (kỷ, hội, nguyên...) để hình dung: 

"Quê đâu Bú Thị, cách đây mấy kỷ nửa nghìn năm 
Tuổi dậy trường xuân, có phải một nguyên 12 hội..." 

Con người ở đây bên cạnh "cốt cách hiên ngang”, "phong tư kỳ 
lạ", còn biết người biết ta, hùng kiếm kết hợp với văn bút dậy trời, 
khác hẳn với con người ở thời Cần vương. Bài phú đã nâng Phan Bội 


477 


Châu lên địa vị người "hay chữ nhất cả nước" như dư luận thời bấy giờ 
ngợi ca, làm chấn động đám khoa bảng ở kinh đô, có tác dụng tập hợp 
những nhà Nho yêu nước. Hoàng giáp Nguyễn Thượng Hiển đọc xong 
bài văn phải cảm động ngợi ca; 


"Bài phú ai dậy tiếng tông không 
Khaâm hoài lỗi lạc cũng như ông 
Đời non, đốc biển chí bình nhật 
Ngòi bút tuôn ra như cầu uông...". 


Ra nước ngoài, Phan Bội Châu viết Hởđi ngoại huyết thư (Lời 
huyết lệ gửi về trong nước), Hới ngoại huyết thư là lá thư bằng máu 
viết theo thể phú. Tác giả đã "rỏ gan máu" đốc hết tỉnh thần vào đó: 


"kịch can huyết dĩ điều canh để thiên diệc giám, 
Chủ tính thân ư nhất tiền bữm thạch năng khai", 


(Rỏ gan máu để điêu canh, trời soi xét; 
Chú tỉnh thần vào mũi tên vàng đá cũng vỡ loang). 


Cho nên, bài phú được trau vàng chuốt ngọc, trổ nên một áng văn 
có sức sống, sức lay động nhất nước ta thuở ấy. Áng văn đã được Lê 
Đại chuyển thể, dịch thành thơ lục bát, thể thơ đân tộc quen thuộc, 
một cách tài tình nên sức lay động càng được nhân lên, chinh phục 
nhiều tim óc con người hơn. 


Với Phan Bội Châu, những áng văn bi hùng tập trung chủ yếu ở 
lục bát, song thất lục bát chữ Việt và phú. Tuy thế ở các tác phẩm viết 
theo thể loại khác, đó đây ta cũng tìm thấy những câu văn xúc động. 
Chẳng hạn ở tập tự thuật Ngục trung thư ta thấy có câu như: "Than 
ôi, phương giời chiếc bóng, mưa gió ngọn đèn, vét giọt nước mắt còn 
lại trong 20 năm nay của tôi, hòa lẫn với máu, lượm lặt lịch sử một 
đời của tôi mà viết ra đây. Hai mươi triệu đồng bào rất thân mến của 
tôi ơi, có biết cho lòng tôi chăng, có oán trách gì tôi chăng? Đọc cuốn 
sách này của tôi chắc đồng bào còn thấy máu con cuốc đang tươi thắm 
đầm đìa trên mặt giấy vậy". 


Giọng văn truyền cảm ấy là một đặc thù của thơ văn Phan Bội 
Châu, cũng là một đặc thù của cá nhân Phan Bội Châu, một người hào 
kiệt tự toát ra vẻ hấp đẫn, đây sức chỉnh phục khó quên. Đúng như 
chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng đã diễn tả rất sinh động về Cụ Phan: 


“Miệng giọng quốc 0ạch trời kêu giật một, 
Giữa tầng không mù cuốn mây tan 


478 


Tay ngòi lông uỗ án múa châu ba, 
Đây mặt giấy mưa tuôn sốm nổ". 


Đau H;ch tướng sĩ uăn của Trần Quốc Tuấn và Bình Ngô đại cáo 
của Nguyễn Trãi, những tác phẩm của Phan Bội Châu cho thấy Cụ là 
người đã tận dụng một cách tài tình nhất thể văn biển ngẫu, phú 
trong tuyên truyền chính trị, cổ động quần chúng ở Việt Nam và viết 
bằng một bút pháp bi hùng linh động nhất, không gì có thể trộn lẫn 
được. Cho đến suốt thế kỷ XX này ở nước ta chọn được một lãnh tụ 
chính trị có giọng văn bốc lửa như Phan Bội Châu cũng không phái là 
dễ. Đó lại là cái mới. 


Mới uê đề tài: Tác phẩm Phan Bội Châu đã mở rộng hơn so với 
trước. Cụ là một trong những tác giả đầu tiên ở nước ta nói đến 
Lênin, đến chủ nghĩa xã hội và nước Nga... Tác phẩm của Cụ có 
những ý kiến sâu sắc về biển; sống trong một nước quân chủ phong 
kiến, bao nhiêu đời bị bế quan tỏa cảng, nay Phan Bội Châu băng 
mình vượt biển, mở mặt với năm châu bốn biển, đến một nước duy tân 
là một đổi mới. Việc ra đi đó của Cụ chính là đoạn tuyệt với công 
danh phú quý, với cái học khoa cử mà mình hằng đeo đuổi. Đó là sự 
chuyển biến lớn, một cuộc cách mạng với bản thân, đã được Cụ diễn 
tả thành thơ: 


"Giang sơn tử hĩ sinh như nhuế, 

Hiên thánh liêu nhiên tụng diệc sỉ 
Nguyện trục trường phong Đông hải khứ, 
Thiên trùng bạch lãng nhất tê phÉ" 


(Non sông đã chết sống thêm nhục 
Hiển thánh vời xa đọc uống thôi. 
Đông hải xông pha nương cánh gió, 
Nghìn lần sóng bạc tiễn ra khơi). 


Ngày nay, châu Âu già cỗi, châu Á trẻ trung hơn vươn lên, tầm 
mắt thế giới, nền văn minh đang dên về châu Á - Thái Bình Dương 
(nhất là Đông Nam Á) nên Phan Bội Châu càng thích hợp. Bởi Cụ là 
người thứ hai sau Bùi Viện có tâm mắt hướng ra Thái Bình Dương, 
vượt biển đến một nước lớn trên biển mưu quyền lợi cho dân tộc, mở 
đầu cho quan hệ Việt - Nhật tốt đẹp trong thời văn minh mới. Với 
việc trước tác công phu, hàng loạt cuốn sử đi vào chuyên môn như Việ? 
Nam quốc sử khảo, Việt Nam uong quốc sử; với việc chú giải công phu 
Kinh Dịch, viết Khổng học đăng.. Cụ Phan đã tô rõ là một trong 
những lãnh tụ chính trị rất hiếm có ở thế kỷ này đi sâu vào học thuật. 


479 


Rõ ràng, Phan Bội Châu là hiện tượng đổi mới, đổi mới trên 
đường cách mạng, đổi mới về văn học và học thuật. Cụ từng: "Chúc 
phường hậu tử tiến mau", đặt niễm tin tưởng vào hậu thế, vào tương 
lai, vào đối mới như: 

"Nếu may còn sống lại, thế giới nhân quyền như 
mặt trời đang đỏ bừng". 

"Đời đổi mới người càng thêm đổi mới"... 

"Mới thế này là mới hỡi chư quân" 

"Chữ rằng nhật nhật tân, hựu nhột tân". 

Chứng tỏ, Phan Bội Châu còn rất mới, vẫn thích hợp với thời đổi 
mới của chúng ta. 


Hà Nội, Thu Đông năm 1997 
Viết nhân dịp 57 năm mất uà 130 năm sinh 
của Cụ Phan Bội Châu 


480 


IH 


VĂN HÓA, VĂN HỌC, 
KIÊN TRÚC 


MẤY ĐẶC ĐIỂM VÀ VỊ TRÍ, Ý NGHĨA 
CỦA VĂN HÓA HUẾ 


NGUYÊN VĂN HOA 


sắc thái văn hóa địa phương độc đáo. Cùng với Thăng Long, Huế 

là kinh đô của nước Việt trong nhiều thế kỷ. Đã có nhiều trang 
sách, báo, tạp chí đành cho việc tìm tòi, suy ngẫm về văn hóa như 
B.A.V.H., Huế Xưa uò NayÌ, giúp chúng ta dân đâần hiểu được Huế 
nhiều hơn. Hãy còn sớm để có thể hệ thống toàn bộ điện mạo và sắc 
thái của văn hóa Huế. 

Nhiều tác giả khi nghiên cứu về Huế đã sử dụng các khái niệm 
"Văn hóa Huế", "Vùng uăn hóa Huế", "Văn hóa Phú Xuân"? v.v... Hầu 
như tất cá đều cho rằng có một nền văn hóa Huế với những đặc trưng 
phân biệt với nhiều vùng, miễn của đất nước. Hiện nay hầu hết đều 
nói rằng y Huế là do từ Hóa đọc trại ra: HOA - HUẾ (trong Huê Kỳ), 
HÒA - HUỆ và HÓA - HUẾP. Mặt khác, nói đến Huế, không chỉ là 
Huế trong phạm vi hành chính hiện nay, mà Huế là cở địa bàn Châu 


KT uế cũng như mỗi vùng, miễn khác trên đất nước ta đều có những 


ì BA.V.H. (Bulletin des Amis du Vieux Hué - Nội san của Hội Những người bạn của 
Huế xưa, xuất bán từ tháng 1-1914 đến tháng 6-1944), coi trọng nghiên cứu ruảng mỹ 
thuật, âm nhạc, ngôn ngữ và văn hóa dân gian Huế. Tạp chí Huế Xưa uà Nay, đang là 
điễn đàn cho việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa Huế. Tính từ số 1 (3-1992) đến số 12 
(6-1995) tạp chí này có 243 bài, trong đó có trên 120 bài liên quan đến việc nghiên cứu 
văn hóa Huế. 

? Xem: Lê Văn Hảo, Huế giữa chúng ta, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1984; Trần Quốc 
Vượng, Văn hóa Huế trên dặm dài lịch sử, Tạp chí Nghiên cứu uăn hóa nghệ thuật, 
Hà Nội, số 3-1993; Ngô Đức Thịnh, Văn hóa ouùng bà phân oùng oăn hóa Việt Nam, 
Nxb Khoa học và xã hội Hà Nội, 1993; Huỳnh Khái Vinh (chủ biên), Chấn hưng 
các uùng pà tiểu oùng oăn hóa ở nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1995, v.v... : 

3 Tên gọi Huế chưa rõ xuất hiện từ lúc nào. Trong thư tịch Hán - Nôm, hai từ HÓA 
và HUẾ đều viết giống nhau. Còn trong thư tịch bằng tiếng Latin, Alexardre đe 
Rhodes đã viết về "Ke Hué" từ thế kỷ XVII. Liên hệ trong cách nói hằng ngày hiện nay 
của người Huế (và ở nhiều nơi khác), ta vẫn thường nghe HUẾ (thay vì HÒA) và HUẾ 
KỲ (thay vì HOA KỲ). 


483 


Hóa xưa, nay là tỉnh Thừa Thiên Huế, từ Mỹ Chánh đến Lăng Cô, từ 
núi đổi Trường Sơn đến đầm phá ra biển Đông!. 


Nêu lên những đặc điểm và vị trí, ý nghĩa của văn hóa Huế không 
còn là điều mới. Song vẫn phải khẳng định hơn nữa về nó, về nét 
riêng của nó. Có thể khái quát bước đâu một số đặc điểm tiêu biểu của 
văn hóa Huế như sau: 


1. Văn hóa Huế, một nền văn hóa của sự hài hòa và gắn bó 
giữa môi trường sống và chủ nhân của nó. 


Xét riêng từng nhân tố tự nhiên, con người và lịch sử Huế cũng 
như xét mối liên hệ giữa các nhân tố đó, Huế nổi lên sự hòa quyện uào 
nhau mà mà ít nơi khác ở nước ta có. Đó chính là một trong những 
nét riêng của Huế. : 


Người ta thường nói văn hóa là cái tự nhiên được biến đổi bởi con 
người trong cuộc sinh tôn của mình, thì con người Huế trong lịch sử 
vươn lên phía trước đã ứng xử hợp với tự nhiên, để rồi tự nhiên hữu 
tình 0ì có con người uà cho con người. 


Huế không chỉ là xứ sở của sông Hương - núi Ngự mà Huế có đủ 
Núi - Đổi, Sông - Biển, Đảm - Phá, Đất - Cát, Cồn - Bàu. Huế có núi 
đổi nhấp nhô với Kim Phụng, Ngự Bình, Vọng Cảnh; có dòng sông êm 
đêm với Hương Giang, An Cựu, Như Ý, Lợi Nông: có đầm Chuồn, Cầu 
Hai, có phá Tam Giang; lại có Cên Hến, Giã Viên, v.v... Huế có tất cả 
đất núi đồi, đất thịt và cả đất cát ven phá, ven biển... 


Nằm gần gũi giữa đất nước, phía nam lại có đãy núi Hải Vân chạy 
ra biển chắn ngang, thời thiết Huế vì thế cũng có chút riêng của nó. 
Trước đây Dương Văn An mô tả một cách chung là "Thời tiết thì mùa 
xuân, mùa hạ thường nắng, mùa thu mùa đông thường mưa"Š. Nhưng 
đến với Huế vào những tháng cuối năm trước sáng đầu năm sau Âm 
lịch mới thấy cái da diết của mưa Huế. Chẳng phải mưa phùn ở xứ 
Bắc, cũng chẳng phải mưa rào ở miền Nam. Mưa Huế kéo dài cả 
tháng, mưa cho "thúi đất". Nhà thơ Tân Đà đã có chút ngạc nhiên pha 
lẫn thú vị khi chứng kiến cảnh: 


Ì Sách Đại Nam nhất thống chí (ĐNNTC) chép: "đời Trân Anh Tông năm Hưng 
Long thứ 14 (1306), chúa Chiêm Thành là Chế Mân sai sứ sang cầu hôn, vua gả cho. 
Huyền Trân công chúa, Chế Mân dâng đất hai châu Ô, Lý để làm lễ cưới; năm thứ 15, 
đổi hai châu Ô, Lý làm hai châu Thuận, Hóa", Quốc sử quán triểu Nguyễn, Đại Nam 
nhất thống chí, tập 1, Ñxb Thuận Hóa, Huế, 1992, tr. 14. 

Š Dương Văn An, Ô Châu cận lục, Văn hóa Á châu xuất bản, Sài Gòn, 1961, tr. 42. 


484 


"Hải Vân đèo lớn uừa qua 
Mùa xuân ai bỗng đổi ra nắng hè!" 


Các tác giả của Đợi Nam nhất thống chí qua mô tả hình thể sông 
núi của xứ Huế "sông lớn giăng phía trước, núi cao giữ phía sau, rồng 
cuốn hổ ngồi” mà cho rằng Huế có "ruộng nương màu mỡ, vừa giáp 
biển, vừa gần núi nên cá tôm, gỗ lạt, không sao dùng hết"”. Quả thực 
sự đa dạng của thiên nhiên Huế đã tạo cái vốn ban đâu cho những ai 
biết giữ gìn, khai thác. Nhưng mặt khác, thiên nhiên Huế cũng tạo 
nên cái thần sắc riêng của văn hóa Huế. Trời khác, đất khác nên văn 
hóa cũng khác, không lấy gì làm lạ. 


Một điều đễ nhận thấy trong cái ¿bẩn sốc đó là "non sông phẳng 
lặng", "hình thế ouững chãU"Ê. Và từ lâu, đã có những câu ca dao về bức 
tranh thơ của phong cảnh Huế”. 


Thiên nhiên Huế quyện vào nhau, sơn thủy hữu tình, phong cảnh 
kỳ thú. Núi của Huế không cao và hùng vĩ (núi Kim Phụng cũng chỉ 
427m, núi Ngự Bình - một trong những biểu tượng về Huế, chỉ cao 
104m). Sông của Huế không âm ào đữ tợn (sông Hương chỉ trừ lúc 
nước lũ nguồn tràn về, còn lại là xanh biếc, êm đềm quanh năm). 


Sống trong khung cảnh thiên nhiên hòa quyện như vậy, con người 
Huế đã sớm đàm bọc, gắn bó với nhau, kể từ ngày vào mảnh đất làm 
"guà cưới" nẩy lập làng, sinh sống. Thông tin hiện có về sự hình 
thành những làng xã ở Hóa Châu cho chúng ta biết vào thời Trần, Hồ, 
đã có những đơnvị làng tụ cư??9, 


Có tổ tiên là những người có công trong sự nghiệp đựng nước và 
giữ nước của dân tộc ở đất Bắc, chủ yếu là từ Thanh - Nghệ, những lớp 
cư dân Huế đầu tiên đã gắn kết với nhau, lo toan cuộc sống, xây dựng 
"Xóm làng trù mật... trâu bò béo tốt", Ngoài ra, họ còn biết sống 


S18 Đại Nam nhất thống chí, Sảd, tr. 13, 109, 18. 
k - Đường uô xứ Huế quanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh họa đô 
- Đi đâu cũng nhớ quê mình 
Nhớ sông Hương gió mát, nhớ non Bình trăng treo. 

!° Làng Dương Nỗ được khai canh thành lập năm 1471. Hiện nay làng còn giữ được 
tấm bản đồ của làng gốc là làng Nguyệt Viên, Thanh Hóa. Làng có 7 tộc họ như ban 
đâu và đã truyền đến đời thứ 22. Và theo tác giả Huỳnh Đình Kết trong bài Cư dân 
Thành nội (Tạp chí Huế Xưa uà Nay số 14/1995) làng Phú Xuân hình thành từ thời 
Trần, Hồ, có gốc từ Thụy Lôi, ngoại thành Thăng Long. 

!! Dương Văn An, Ô Châu cận lục, Sảa, tr. 43. 


485 


chan hòa với cư đân Chàm. Mảnh đất "phên dậu"!? của phương Nam 
Đại Việt với hai đầu là Hoành Sơn và Hải Vân tưởng thiên về phòng 
thủ, có xu hướng biệt lập, nhưng ngược lại, sự giơo lưu ăn hóa vẫn 
điễn ra mạnh mẽ. 


So với miền Hoan, Ái, Hóa Châu còn là uàng đất mới. Nhưng đất 
mới không phụ lòng người. Không phải đợi lâu, chỉ vài thế hệ lập 
nghiệp, mảnh đất Hóa Châu đã trù phú, tốt tươi "Miễn Hóa Châu ta 
(tức là cõi châu Ô, châu Rí, đất cũ của Chiêm Thành) tiếp giáp xứ 
Quảng, đất đai chật hẹp, phong tục quê mùa, nhân vật thì lưa thưa 
buồn tẻ, không ví được với miền Hoan, Ái. Từ khi Đặng Tất nổi tiếng 
là có tài làm tướng, Dục Tài do chân khoa bảng xuất thân thì nhân 
tài ở phong thổ xứ ta tiến bộ một cách rất mau, có thể ngang hàng với 
thượng quốc"}Š. 


Thế là con người Huế đã biết dựa vào và biến đối cái tự nhiên của 
Huế để sáng tạo nên lịch sử - văn hóa Huế. Cái hài hòa, êm đểm của 
phong cảnh Huế đã ăn nhập vào con người Huế nhuần nhị và sâu lắng. 


9. Văn hóa Huế, một nên văn hóa được làm giàu bởi các 
đòng văn hóa đô thị - văn hóa làng (chùa) và văn hóa cung 
đình (bác học) - văn hóa dân gian không có sự đối lập, loại trừ. 


Từ giữa thế ký XVI, Thuận Hóa qua mô tả của Dương Văn An, cố 
đạo Alexandre de Rhodes đã là nơi "đô hội lớn của một phương", với 
cung điện, nhà cửa, đường sá.. của phủ Kim Long (1636 - chúa 
Nguyễn Phúc Lan), rồi phủ Phú Xuân (1687 - chúa Nguyễn Phúc 
Trăn), bắt đầu gọi là Đó ¿hành, "thật xa hoa lộng lẫy". Huế - Phú Xuân 
đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đàng Trong. 


Thời các chúa Nguyễn (1558 - 1775) còn đánh dấu sự hình thành 
của nhiều làng thủ công chuyên nghiệp, góp phần làm kinh tế khởi 
sắc: Phường Đúc đúc đồng, Kim Long làm mộc, Triều Sơn chằm nón, 
Mậu Tài làm kim, Phước Tích làm gốm v.v... Đặc biệt nổi lên thương 
cảng Thanh Hà mà vào các thế kỷ XVII, XVII "là nơi đô hội có tiếng” 
của Đàng Trong!4, 


Đến năm 1802, vua Gia Long lập ra triều Nguyễn, định đô ở Phú 
Xuân, Huế trở thành kính đô của cả nước thống nhất từ Đông Văn 


1 Nguyễn Trãi toàn tập, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 234. 

13 Trọng Dư địa chí, Nguyễn Trãi chép dân Thuận Hóa "nhiễm tục cũ của người 
Chiêm", Sđd, tr. 92. 

4 Đại Nam nhất thống chỉ, Sđủ, tr. 182. 


486 


đến Cà Mau. Di sản kiến trúc hiện nay chủ yếu được xây đựng từ thời 
Gia Long trở đi. 


Quá trình đô thị hóa khái quát ở trên cũng là quá trình Huế trở 
thành xứ sở mang đặc điểm của một nên uăn hóa Huế đô thị. 


Ở chốn thần kinh, tỉnh hoa văn hóa được dịp hội tụ và phát triển, 
đòng uăn hóa cung đình - bác học xuất hiện với những đi sản tỉnh 
thần quý giá về các lĩnh vực thơ ca, âm nhạc, kiến trúc, nghệ thuật 
múa, nghệ thuật trang trí... 


Trong khi đó, không xa Kinh thành Huế, vẫn là các làng quê với 
lối sống làng quê của mình. Các làng An Hòa, Vĩ Dạ... sát nách Kinh 
thành vẫn là các làng chủ yếu sinh sống bằng kinh tế nông nghiệp. 
Ngoài nghề nông làm ruộng, nhiễu làng có thêm nghề làm vườn với 
những loại cây trái đặc sản: quýt Hương Cần, nhân lỗổng Kim Long, 
thanh trà Nguyệt Biểu, chè Tuần v.v...! 


Văn hóa làng của những làng quê Huế phản ánh qua phong tục, 
tập quán của cư dân làm ruộng, làm vườn và làm nghề thú công. 
Riêng trong lĩnh vực tín ngưỡng dân gian, hằng năm đều đặn diễn ra 
những lễ hội, cúng tế ở các làng'°. Ngoài ra còn có những lễ hội mang 
tính truyền thống của làng hoặc lễ hội của những làng nghề: Làng 
Sình mở hội vật vào ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, làng Thai Dương 
có hội Cầu ngư vào ngày 12 tháng Giêng Âm lịch, làng Hiển Lương có 
lễ cúng tổ nghề rèn vào 18 tháng 2 v.v... 


Trong làng có đình, nơi thờ cúng chư thần, cử hành tế lễ và hội họp 
của làng. Trong làng lại có chùa. Hầu hết các làng ở Huế đều có chùa. 
Trong chùa gian chính thờ các vị Phật, còn ở án hậu thờ ngài khai canh 
các họ của làng. Với số lượng trên 150 ngôi chùa lớn, nhỏ, Phật giáo đã 
và đang có một vai trò quan trọng trong văn hóa dân gian Huế. Có 
người cho rằng Huế còn là kinh đô của Phật giáo, ở Huế đã hình thành 
đòng uỡn hóa chùa, tiêu biểu cho bản sắc của văn hóa Huết”, 


Hình thành và phát triển trong quá trình đất nước bị phân liệt 
thành Đàng Trong - Đàng Ngoài và sau đó là dưới chế độ phong kiến 


!° Hai bờ söng Hương là những làng có vườn cây nổi tiếng của Huế, có nhà với diện 
tích vườn lên tới 5 - 7? mẫu, nhỏ nhất cũng vài ba sào. Đó là những làng Tuần, Dương 
Xuân thượng hạ, Nguyệt Biểu, Lương Quán, Kim Long, Văn Thánh, Ngọc Hồ... góp 
phần hình thành kiểu nhà - vườn độc đáo trong văn húa Huế. 

15 ĐNNTC chép "Làng nào cũng có đình, lễ tế vào mùa xuân, mùa thu", Sđd, tr. 116, 

'” Xem: Lê Viết Xuân, Suy nghĩ uễ xây dựng đời sống uan hóa cơ sở ở Thừa Thiên 
Huế, Tạp chỉ Huế Xưa uà Nay, số 14/1995, tr. 53 - 58. 


487 


trung ương tập quyển thời Tây Sơn và Nguyễn Gia Long, cũng như 
văn hóa Thăng Long thời Lý - Trần - Lê, văn hóa Huế mơng tính giai 
cấp của một xã hội có giai cấp. Tuy nhiên, giữa các dòng (bộ phận) 
văn hóa cung đình - bác học và văn hóa dân gian của các làng xã 
không diễn rơ sự đốt lập uò loại trừ nhau. Dân ở phố, ở định vẫn là 
dân làng, hằng năm về làng tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội, 
cúng tế của làng; có đình, chùa ở làng và có đình, chùa ở phố với 
những sinh hoạt văn hóa giống nhau; chợ làng và chợ phố cùng những 
sản phẩm từ làng, từ phố lên về; nghệ thuật cung đình kết hợp hài 
hòa với nghệ thuật dân gian, trong phủ chúa cũng như trong nhân 
dân vẫn lưu hành những điệu Nam Ai, Nam bình nổi tiếng. Cửu đỉnh 
đặt trên sân Thế miếu đúc dưới thời Minh Mạng có những họa tiết 
gần gửi với nông thôn, đồng ruộng, bia đá ở các lăng miếu dựng trên 
lưng rùa, con hạc ở các đình làng cũng đứng trên lưng rùa; nhà ở của 
quý tộc quan lại và bình dân chỉ khác về quy mô to nhỏ, sang hèn 
nhưng đều có mặt của vườn tược và hòn non bộ v.v... 


Sự dung hợp giữa các dòng văn hóa trên đây đã làm giàu cho văn 
hóa Huế. Theo thời gian, chúng bổ sung và nâng cao cho nhau, làm 
nên cái bản sắc "cái hẳn" của văn hóa Huế. 


3. Văn hóa Huế, một nền văn hóa của cái đẹp trong nghệ 
thuật kiến trúc và phong cách sống. 


Nói đến Huế không thể không nói đến di sản kiến trúc ở Huế và 
phong cách nghệ thuật sống của người dân Huế. Không phải ngẫu 
nhiên mà đã từ lâu người ta vẫn quen gọi thành những cụm từ mang 
sắc thái tiêu biểu riêng cho Huế, ví như người Huế, kiến trúc Huế, nhờ 
oườn Huế, món ăn Huế, màu tím Huế, nón lá Huế, giọng Huế - tiếng 
Huế, ca Huế, 0.u... Tất nhiên không phải cái gì thuộc về Huế đều là 
bậc nhất cả. Song trong nghệ thuật kiến trúc và phong cách sống, cái 
đẹp vẫn là nét trội, nét tiêu biểu. 

Cái đẹp trong nghệ thuật kiến trúc ở Huế được thể hiện trước hết 
là ở sự hòa hợp, gắn bó giữa công trình với môi trường tự nhiên, một 
bên là tạo hóa, đất trời, một bên là sáng tạo của thường đân, phối hợp 
nhuần nhuyễn với nhau, tạo nên một thể thống nhất, ehj‡ chẽ mà nên 
thơ, hùng uĩ mà duyên dáng. 

Kiến trúc ở Huế nếu so với ở Trung Quốc và châu Âu, châu Mỹ thì 
không nguy nga đồ sộ và xa hoa lộng lẫy. Nhưng Huế vẫn hấp dẫn 
con người bởi những công trình kiến trúc dung hợp với cảnh quan tự 
nhiên đó. 


488 


Nét đẹp của nghệ thuật kiến trúc ở Huế còn ở chiều cao của công 
trình (ngôi tháp Phước Duyên cao 7 tầng cũng chỉ 21m). Lầu đài, cung 
điện, lăng tấm, đình chùa... không vượt quá cao so với hàng cây làm 
đẹp cho không gian kiến trúc. Kiến trúc ở Huế quả thực không tổa ra 
sự thách đố đối với trời đất cao rộng và sự hăm đọa đối với con người 
bé nhỏ. 

Cái đẹp của nghệ thuật kiến trúc càng có ý nghĩa hơn khi có cái 
đẹp của con người qua ăn nói, ăn mặc, ăn uống, ăn học và cả ăn chơi 
nữa. Đây cũng là những nét riêng của văn hóa Huế. 


Trong ðn nói, người Huế luôn tôn trọng thứ bậc thể hiện qua cách 
xưng hô ở làng, họ và gia đình, không phân biệt tuổi tác, giàu sang, 
nghèo hèn (có cả một hệ thống cách xưng hô khác với nhiều vùng). 
Đối với xóm giểng, lạ cũng như quen đều căn cứ vào tuổi tác mà ăn 
nói. Trên địa bàn Thừa Thiên Huế hiện nay, từ Mỹ Chánh đến Lăng 
Cô đều nói chung một thứ tiếng là tiếng Huế, chưng một thứ giọng là 
giọng Huế, không phân biệt dân làng hay dân phố'Ÿ. Người ta vẫn 
biết đến giọng Huế nhẹ nhàng, có phần e ấp của những cô gái Huế. 


Trong ăn ở, theo nghĩa rộng của nó, nổi lên sự "có hậu" của người 
Huế. Đã từ lâu, người Huế đã có "tập tục thuần hậu "”?, xa lạ với những 
gì bất nhân, ác đức. "Có hậu” ở đây không phải là có con trai nối đõi 
tông đường, mà chính là biểu hiện của cái tâm thiện lành, của cái đức 
tình nghĩa. 


Có một nét riêng trong tín ngưỡng dân gian của Huế. Đó là ngoài 
việc thờ cúng ông bà, tổ tiên chu đáo hằng năm, người Huế ở hầu 
khắp mọi nhà đều có những cái am thờ ở trước sân, ngoài ngõ. Có nhà 
không chỉ một mà hai, ba chiếc, thờ cả những người thân và những 
người không cùng tộc họ. 


Tác giá Huỳnh Khái Vinh trong công trình nghiên cứu của mình 
đã dẫn một luận điểm rất hay của nhà đân tộc học nổi tiếng người Mỹ 
là Rút Bênêdích, cho rằng có sự đối lập giữa "uăn hóa hổ thẹn"” dựa 
trên Khổng giáo và Phật giáo của Á Đông với "oăn hóa tội lỗi" dựa 
trên Kitô giáo của phương Tây”, Cái lo bị xã hội chê trách, cái sợ bị 
người khác cho là "vô hậu" đã làm cho người Huế trong ăn ở, ăn nói 
luôn thể hiện sự có trước có sau, biết ơn người đã khuất và nhân ái 
với người đang sống. 

!8 Có lẽ cư dân Mỹ Lợi là có giọng hơi khác. 
!° ĐNN7C, Sảd, tr. 116. 
??° Huỳnh Khái Vinh (cán bộ), 8đd. 


489 


Trong ăn mặc, chiếc áo dài tím và chiếc nón bài thơ đã trở thành 
một trong những biểu tượng của Huế”, 


Trong ăn uống, người Huế có những loại bánh, kẹo giản đị mà 
hấp dẫn: bánh bèo, bánh canh, bánh khoái, cơm hến, mè xửng, mà nổi 
bật nhất là nước lèo, thứ nước chấm riêng của Huế. 


Huế từ lâu đã nổi tiếng hiếu học. Từ ngày định cư lập làng ở vùng 
đất mới Thuận Hóa, trong những lớp cư dân đầu tiên đã có những 
người con xuất sắc xuất thân từ khoa bảng, cống hiến tài sức cho sự 
nghiệp chung của dân tộc”. "Dón ¿hứ siêng cấy" tạo điều kiện cho "S? 
phu chăm bọc hành"?, đó là truyền thống của Huế. 

Trong đn chơi (và cũng là nghệ thuật), nghệ thuật âm nhạc, ca 
múa, sân khấu của Huế cũng có những nét riêng. Như đã nói, ở đây 
không có biên giới rạch ròi giữa bộ phận cung đình và bộ phận dân gian. 

Từ giữa thế kỷ XVI, Dương Văn An đã chứng kiến cảnh "Xuân 
sang thì mớ hội bơi trải, gái lịch trai thanh, hạ tới thì bày cuộc đấu 
thăm, đập rìu rộn rã nơi ca chốn múa"?%, 

Cho đến nay, ca Huế, hò Huế với các điệu hò giã gạo, hò mái nhì, 
hò bài thai, hò đưa linh, hò nện, lý tình tang, lý hoài xuân, điệu Nam 
ai, Nam bình v.v... vẫn là vốn quý của văn hóa dân tộc”, 

Văn hóa Huế với những đặc điểm tiêu biểu nói trên rõ ràng có uj 
trí xúng đáng và ý nghĩa to lớn đối với nền văn hóa, văn mình Việt 
Nam. Bước đầu có thể khái quát ở hai điểm: 

1- Văn hóa Huế là uăn hóa Việt Nam, nối tiếp un hóa Thăng 
Long rực rỡ. 


Văn hóa dân tộc Việt Nam thời phong kiến nổi lên nền văn hóa 
Thăng Long với nhiễu thành tựu xuất sắc, nhất là vào thời kỳ Lý, 
Trần, Lê sơ. 


?*' Xem: Lê Văn Hảo, Sđd, tr. 210 - 213. 

?? Trong mục "Văn giai" Dương Văn An chép, trong số không nhiều người làm chức 
tri phủ, tri huyện, có 9 người quê quán ở các huyện thuộc Thừa Thiên Huế hiện nay, có 
"tài văn học", "có tiếng mẫn cán", Ô Châu cận lục, Sđd, tr. 89 - 95. 

?3 ĐNNTC, Súd, tr. 116. 

?! Dương Văn An, Ó Châu cận lục, Sảd, tr. 43. 

?5 Trong nhạc hội ca nhạc Huế lản thứ nhất tổ chức tại Huế năm 1977, nhạc sĩ Lưu 
Hữu Phước, Viện trưởng Viện Âm nhạc đã khẳng định "Trong toàn bộ vốn ca nhạc cổ 
truyền cửa dân tộc, một kho tàng quý báu vô giá là nền nghệ thuật ca nhạc Huế của 
chúng ta... Nghệ thuật ca nhạc Huế là một cột mốc lớn đánh dấu một giai đoạn phát 
triển của nền văn hóa dãn tộc, đồng thời lại là một cơ sở xuất phát cho những làn sóng 
ca nhạc rộng lớn tràn khắp". Dẫn theo: Huế giữa chúng ta, Sảd, tr. 144. 


490 


Trong hoàn cảnh của đất nước, với trí tuệ và sức vóc của mình, cư 
dân Thuận Hóa đã xây dựng nên một nên văn hóa đầy bản sắc ở một 
vùng đất mới nhiều triển vọng của dân tộc. Phú Xuân trong gần hai 
thế kỷ là kinh đô trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đàng 
Trong và các triểu đại Tây Sơn, Nguyễn sau đó. Là một nền văn hóa 
được hình thành và phát triển dưới chế độ phong kiến từ lúc thịnh 
cho đến lúc suy, văn hóa Huế - Phú Xuân đã tiếp nối truyền thống văn 
hiến, văn minh của dân tộc Đại Việt. Những hậu duệ của cư đân Bắc 
Trung Bộ, Bắc Bộ Việt Nam đã dùng Phú Xuân làm bàn đạp để xuống 
phía Nam, mở rộng bờ cõi nước nhà như ngày hôm nay; họ đã theo 
chân anh hùng Nguyễn Huệ ra Bắc để lật Trịnh, đẹp Lê, phá Thanh 
để đem giang sơn uê một mối (và sau đó là hành động mang tính uốn 
hóa cao nhất); họ cũng ñã xây đựng cuộc sống - văn hóa phát triển 
đưới thời Tây Sơn và thời Nguyễn. 


Sinh ra từ mảnh đất châu Hóa - Phú Xuân - Huế, những Nguyễn 
Cư Trình (1716 - 1767), Ngô Thế Lân (thế kỷ XVII), Trần Văn Kỷ Œ - 
1801), Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873), Đặng Huy Trứ (1825 - 1874), 
Miên Thẩm (1819 - 1870), Nguyễn Lộ Trạch (1852 - 1895), Tôn Thất 
Thuyết (1835 - 1913)... đã làm rạng danh đất thần kinh, kế tục xuất 
sắc nhân tài của Thăng Long - Hà Nội. Họ không còn là của riêng 
Huế mà đã là danh nhân lịch sử, danh nhân văn hóa của cả dân tộc. 

3- Văn hóa Huế uới di sản tỉnh thân, di sản kiến trúc của mình 
đã uà đang làm giàu bản sốc uăn hóa Việt Nam. 

Trong cuốn Sưy nghĩ uê bản sốc 0uăn hóa đán tộc, Huy Cận viết: 
"Về bản sắc dân tộc, chúng ta thường đã nhắc đến: lòng yêu nước 
nồng nàn, yêu quê hương xứ sở, tính thần lao động cần cù, tỉnh thần 
quật khởi bất khuất, lòng nhân ái, tỉnh thần cộng đồng đậm đà, sâu 
sắc; cũng có thể thêm tỉnh thần trọng lẽ phải, yêu cái đẹp tế nhị 


trong tâm hồn và trong cách biểu hiện tình cảm "Ê. 


Văn hóa Huế với những đặc điểm như đã nói, xứng đáng góp phần 
hun đúc, nâng cao và làm giàu thêm bản sắc văn hóa của dân tộc. 

Di sản kiến trúc ở Huế trong sự dung hợp với thiên nhiên cho 
chúng ta một ý thức giữ gìn, bảo vệ tự nhiên, một ý thức về cái đẹp 
của cuộc sống trong đó con người, hòa hợp nhuần nhuyễn với môi 
trường. 


?® Huy Cận, Suy nghĩ uê bản sắc oứn hóa dân tộc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
1994, tr. 158. 


491 


Di sản tính thần của văn hóa Huế trên các lĩnh vực văn học, nghệ 
thuật, âm nhạc, phong cách sống đã và đang là một bộ phận có giá trị 
lớn của kho tàng văn hóa Việt Nam, 


Cuối cùng, ñiểu được Huế, hiểu được những đặc điểm riêng của 
văn hóa Huế, điều đó thật sự có ý nghĩa trong việc xây dựng Huế trở 
thành một trung tâm văn hóa và du lịch của đất nước. 


492 


VĂN HÓA LÀNG BẢN THỪA THIÊN HUẾ 


NGUYÊN VĂN MẠNH 


FÍÍ àng bản là một kiểu tổ chức xã hội cơ bản lâu đời của cộng đồng 
các dân tộc Việt Nam. Trong quá trình tổn tại và phát triển của 

mình, cộng đồng cư dân này đã sáng tạo nên các giá trị văn hóa 
vật chất và tỉnh thần nhằm đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Các giá trị 
văn hóa đó, thể hiện dấu ấn của một trình độ tư duy, của môi trường 
sống, của trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Và vì vậy, có làng bản 
là có văn hóa, văn hóa từng làng bán dẫu nằm trong tổng thể văn hóa 
Việt Nam - văn hóa của cư dân nông nghiệp lâu đời - vẫn có những 
sắc thái riêng, đặc thù của nó. Thực tế không thể có sự chồng khít, 
giống hệt nhau giữa văn hóa các bản làng, dù là trong cùng một xã, 
một vùng. 


Ở Thừa Thiên Huế, hiện có khoảng 75% dân số làm các nghề 
nông, lâm, ngư nghiệp, thủ công nghiệp đang sống ở các vùng nông. 
thôn từ đồng bằng ven biển đến vùng núi cao. Đơn vị tổ chức xã hội cơ 
bản của bộ phận dân cư này là làng (ở người Việt) và bản (ở các dân 
tộc thiểu số). Cả một bộ phận lớn dân cư ở thành phố Huế và các 
huyện ly sống bằng nghề nông - thủ công nghiệp, tuy tổ chức xã hội là 
phường, nhưng thực tế trong đó vẫn là làng với đây đủ các đặc trưng 
văn hóa của nó như phường Phường Đúc ở thành phố Huế. Vì thế, văn 
hóa làng, bản phải được coi là nên tảng của mọi sự phát triển xã hội 
trong giai đoạn hiện nay và sau này của Thừa Thiên Huế nói riêng và 
Việt Nam nói chung. 


Về cơ bản ở Thừa Thiên Huế hiện nay có mấy loại hình làng bản 
như sau: 


- Làng nông nghiệp: Phân bố chủ yếu ở các vùng đồng bằng hẹp, 
gần với các con sông như sông Hương, Truồi, Ô Lâu, Bê... hoặc gần các 
làng phân bố không đều nhau, có làng đông đến trên 10.000 người với 
hơn 1.000 nóc nhà, như làng Phú Bài, có làng số lượng ít khoảng vài 
nghìn người, như các làng của xã Lộc Bổn, Lộc Sơn, Lộc An, Lộc Điền, 
Lộc Trì của huyện Phúc Lộc, chỉ trung bình trên đưới 2.000 người. 


498 


Trong các làng, nghề nghiệp của đân cư cũng đa dạng hơn trước. Bên 
cạnh nông nghiệp là nghề chính, còn có các nghề thủ công nghiệp, 
dịch vụ buôn bán, ngư nghiệp, khai thác lâm thổ sản... ít có làng 
thuần nông. 


- bàng thủ công nghiệp: Gọi là làng thủ công nghiệp ở Thừa 
Thiên Huế, thực ra là gọi gốc gác nghề nghiệp của các làng trong thời 
phong kiến, còn hiện nay hầu như nghề thủ công nghiệp chỉ đóng vài 
trò thứ yếu; đồng bào đã chuyển sang làm nhiều nghề khác nhau, như 
nghề nông, nghề khai thác rừng, buôn bán... Điều đó cũng dễ hiểu xã 
hội càng phát triển, vai trò một số nghề thủ công truyên thống bị 
giảm sút và vì thế họ phải làm nhiều nghề khác nhau để tăng thêm 
thu nhập cho gia đình. Ví dụ trong các làng nghề thủ công nổi tiếng ở 
Thừa Thiên Huế, hiện nay đồng bào đã chuyển sang làm nhiều nghề 
khác nhau, đặc biệt là nghề nông, nghề thủ công nghiệp chỉ còn lại 
vai trò thứ yếu, như làng gốm Phước Tích, ngói Ngõa Tượng, đúc đồng 
Phường Đúc, điêu khắc Mỹ Xuyên, rèn Hiền Lương... thậm chí một số 
nghề thủ công truyền thống đã không còn nữa, như nghề luyện sắt 
Phú Bài. 

- bàng ngư nghiệp: Phân bố ở các vùng sông nước, đảm phá ven 
biển thuộc hầu khắp các huyện trong tỉnh như Phú Vang, Hương 
Thủy, Phú Lộc, Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền... Loại làng này, 
cư đân phân bố không đều, có làng đông lên đến 4.000 người, với trên 
500 nóc nhà, nhưng có làng chỉ vài trăm người với vài chục nóc nhà. 
Ví dụ, cư dân một số làng thuộc xã Lộc Hải huyện Phú Lộc như sau 
(số liệu của ƯBND xã Lộc Hải năm 1998): 


= 


An Dư Đông 
Đống Dung 
Loan Lý 
Lập An 


An Cư Tây 
Hói Dừa 


Nghề nghiệp của cư dân trong các làng cũng không thuần nhất. 
Ngoài ngư nghiệp là nghề chính, họ còn làm thêm nhiều nghề khác, 
như nông nghiệp, thủ công nghiệp, buôn bán..., ngay trong ngư nghiệp 
cũng không đơn thuần là đánh bắt cá mà còn nuôi trồng thủy hải sản. 


494 


- Bản: Là tổ chức xã hội cơ bản của đồng bào các đân tộc thiểu số 
Tà Ôi, Cà Tu, Vân Kiểu thuộc hai huyện miễn núi Nam Đông và A 
Lưới. So với làng của người Việt, dân số trong bản ít hơn nhiều, 
thường chỉ vài chục nóc nhà, thậm chí vài nóc. Trong bản quan hệ các 
đòng họ và vai trò "lão quyển" của hội đồng già làng còn chi phối rất 
lớn đến đời sống của nhân dân. Bản thường đựng gần nguồn nước, nơi 
các con suối chảy qua. Nghề nghiệp của cư tân trong bản chủ yếu là 
nông nghiệp dùng cuốc - kinh tế nương rẫy - và các loại hình khác 
nhau của kinh tế khai thác, kinh tế thủ công nghiệp truyền thống. 
Hiện nay ở một số bản đồng bào còn nuôi trồng rừng và khai thác gỗ. 

Đi vào cụ thể, chúng ta thấy hiện nay tình hình văn hóa làng bản 
ở Thừa Thiên Huế nổi lên những vấn để phức tạp sau đây: 


1. Về sinh hoạt kinh tế: 


Do sự mở cửa của kinh tế thị trường, nên kinh tế hàng hóa đã 
thâm nhập ngày càng nhiều vào các vùng nông thôn. Điều đó phá vỡ 
tính thuần nhất về hoạt động kinh tế, tạo nên sự đa dạng về ngành 
nghề của cư đân trong các làng bản; vì thế bên cạnh những ngành 
nghề truyền thống, trong các làng bản xuất hiện nhiều ngành nghề 
mới, như lái xe, thợ điện, dạy học... Giao lưu kinh tế vì thế cũng rộng 
rãi hơn trước, nhiêu chợ vùng, chợ làng, thậm chí chợ xóm được hình 
thành. Đi liên với điều đó là các tiến bộ của khoa học kỹ thuật công 
nghệ được đưa vào đời sống làng bản nhiều hơn. 

2. Về quan hệ cộng đồng: 

Yếu tố lệ làng, yếu tố "lão quyển" của chế độ hội đồng già làng 
trong quan hệ làng bản có xu hướng bị thu hẹp. Các quan hệ truyền 
thống theo tâm thức làng bản ngày càng lỏng lẻo, mai một, thậm chí 
có biểu hiện biến dạng một số nơi. Ý thức về làng, tính tự hào, tỉnh 
thần về truyền thống làng bản có chiều hướng giảm sút. Đại bộ phận 
thanh niên không còn biết thần Thành Hoàng làng mình là ai, lịch sử 
làng, hương ước làng như thế nào? Quan hệ xóm giêng có hiện tượng 
lung lay, tập quán lá lành đùm lá rách đang có chiều hướng bị quan 
niệm sống "đèn nhà ai, nhà nấy rạng" lấn át. Ngay những kỷ cương 
trong quan hệ gia đình, dòng họ cũng bị lỏng lẻo đi rất nhiều. Hiện 
tượng anh em đánh nhau, con cãi lại, thậm chí hành hung bố mẹ, vợ 
chồng ly hôn..., không còn là chuyện cá biệt trong các bản làng. 


3. Về sinh hoạt văn hóa: 
Một số sinh hoạt văn hóa truyền thống như hội mùa, các hương 
ước, chùa, miếu..., có khả năng mai một dần. Đặc biệt, hiện nay ở các 


495 


bản làng ít thấy các nhạc cụ dân tộc, điệu múa hát truyền thống; 
người biết hát dân ca, kể chuyện lịch sử làng bản cũng thưa thớt dân. 
Trong các bản làng, có biếu hiện phục hồi các boạt động mê tín dị 
đoan như bói toán, gọi hồn, số để... Thậm chí có hiện tượng lợi dụng 
niềm tin mù quáng của nhân dân để kinh doanh, cầu lợi. 


Một số làng khi tiếp thu cái mới đã không đứng vững trong văn 
hóa truyền thống của mình, nên đã không chọn lọc, dẫn đến hiện tượng 
lệch pha, khập khiễng, lai căng trong việc tiếp nhận văn hóa, ví như 
nhạc rốc (rock), nhạc đixcô (diseo), quán cà phê đèn mờ, phim chưởng... 


Tình hình trên tạo nên sự thay đổi diện mạo văn hóa của các 
làng bản, làm phá vỡ hoặc biến dạng bản lĩnh, bản sắc văn hóa 
truyền thống của nó. Thiết nghĩ trong sự nghiệp xây dựng xã hội mới 
ở Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung, vấn để giữ gìn và 
phát huy vốn văn hóa truyển thống của các bản làng có ý nghĩa vô 
cùng to lớn trong việc xây dựng con người mới, đặc biệt là xây dựng 
nông thôn mới hiện nay. Nghị quyết 13 của Thường vụ Tỉnh ủy Thừa 
Thiên Huế đã chỉ rõ: "Từng bước xây dựng và phát huy các thiết chế 
văn hóa và cơ sở văn hóa đã có ở huyện, xã, chú ý nghiên cứu để từng 
bước hình thành trung tâm văn hóa mỗi vùng bản sắc dân tộc và quê 
hương có đạo lý, tình nghĩa, bảo vệ thuần phong mỹ tục tốt đẹp của 
dân tộc”. 


Với mục tiêu đó, theo chúng tôi trong việc xây dựng mô hình nông 
thôn mới hiện nay ở tỉnh nhà, chúng ta cần chú ý những điểm sau đây: 


1- Cần giáo dục lịch sử văn hóa làng bản cho thế hệ trẻ; hướng 
mọi người có tình cảm, ý thức tốt đẹp về văn hóa và truyền thống của 
làng bản mình. 


Nhận thức đúng vai trò của gia đình, dòng họ trong việc củng cố 
quan hệ làng bản, cũng như giáo dục lối sống văn hóa của các thành 
viên trong cộng đồng. Phải lập lại kỷ cương trong gia đình và xã hội, 
loại bỏ những hiện tượng, những hành vi phi đạo đức, phi truyển 
thống, phi văn hóa dân tộc trong quan hệ cha con, anh em, vợ chồng, 
thầy trò, bạn bè, đồng chí... 


3- Cần phải xem xét các tổ chức bộ máy quản lý làng bản cổ 
truyền, cũng như những luật tục, hương ước của nó để học hỏi, kế thừa 
những tỉnh hoa văn hóa của cha ông. 


4- Cần khôi phục lại đình làng với tư cách là trung tâm sinh hoạt 
văn hóa (trong đó có tín ngưỡng) của làng. Khôi phục và phát huy mặt 


496 


tích cực của các lễ hội như hội mùa, hội xuân ở đồng bào các dân tộc, 
hội cầu ngư, bơi chải, hội làng, hội đến, chùa... ở người Việt. Tuy 
nhiên phải biết chọn lọc những giá trị tỉnh thần nhân văn và các tập 
. quán văn hóa của các lễ hội; và.phải loại bổ các yếu tố mê tín dị đoan, 
niềm tin mù quáng, hoặc lợi dụng lễ hội để kinh doanh, câu lợi. 


ð- Bảo tổn các di tích văn hóa, lịch sử, các danh lam thắng cảnh 
của làng bản. Nghiên cứu và phát huy vốn văn nghệ dân gian, đặc 
biệt là các loại hình ca, múa, nhạc, nghệ thuật điêu khác, kiến trúc 
dân gian... 


Tóm lại, nghiên cứu văn hóa làng bản ở Thừa Thiên Huế là một 
việc làm có ý nghĩa, thiết thực, nhằm hướng về cội nguồn văn hóa dân 
tộc; từ đó kế thừa có chọn lọc những yếu tố văn hóa truyền thống, 
đồng thời tiếp thu những giá trị văn hóa thời đại, để xây dựng còn 
người mới và nông thôn mới hiện nay ở tỉnh nhà. 


497 


BƯỚC ĐI BAN ĐẦU VÀ THÀNH TỰU CỦA 
NỀN GIÁO DỤC XỨ THUẬN HÓA (1306 - 1789) 


LÊ NGUYÊN LƯU 


nước thời Trần - Hồ và bộ phận trung chuyển thời cận hiện đại, 

đều vốn xuất phát từ đồng bằng Bắc bộ và Bác Trung bộ, từ 
thuở ra đi khai phá đã mang theo hành lý tỉnh thần truyền thống của 
ông cha. Cho nên dù bận trăm công nghìn việc trong buổi đầu tạo 
đựng và ổn định đời sống, họ vẫn không quên cho con em tranh thủ 
"kiếm dăm ba chữ thánh hiển". Do đó nên giáo dục nơi đây từng bước 
đặt cơ sở, bám rễ và phát triển ngày càng rực rỡ. Dưới đây chúng tôi 
chỉ xin tìm hiểu thời kỳ đầu từ năm 1306 đến 1789 qua hệ thống tổ 
chức việc học, việc thi và những thành tựu đạt được. 


(ƒ ư đân Thuận Hóa - Thừa Thiên Huế, bộ phận cực nam của đất 


1 - TỔ CHỨC HỌC HÀNH, THỊ CỬ 


1. Chặng đường từ năm 16138 trở về trước, nền giáo dục xứ 
Thuận Hóa là một bộ phận hậu tiến của nền giáo dục cả nước. 


Nước ta thời Bắc thuộc, thỉnh thoảng bọn quan lại có mở trường 
dạy "Thi, Thư'!, nhưng chỉ hạn chế ở vài trung tâm chính trị (quận, 
huyện ly) như Luy Lâu, Long Biên, và chỉ có ít người địa phương ở 
tầng lớp trên được theo đòi kinh sử” chủ yếu để phục vụ bọn đô hộ, 
cho nên Nho học không phát triển. Trái lại, Phật giáo rất phổ biến: 


! Chẳng hạn, Nhâm Diên quê ở Uyên (Trung Quốc), lúc 2ð tuổi được bổ làm Thái 
thú quận Cứu Chân (Thanh - Nghệ), vào năm đầu Kiến Vũ (29), hướng dẫn cho dân cày 
cấy và tổ chức giá thú. Tích Qủang người Mân Trung, làm thái thú xứ Giao Chỉ "đem lễ 
nghĩa đạy dân", đặc biệt 5¡ Nhiếp gốc nước Lô, tổ bảy đời sang ở Giao Châu, đến ông 
được cử làm thái thú 40 năm (187 - 228), cùng các sĩ phu Trung Quốc đến lánh nạn mở 
trường ở Luy Lâu, Long Biên. 

? Chẳng bạn; Trọng người Giao Châu thế kỷ I làm kế lại quận Nhật Nam, sau lên 
đến thái thú quận Kim Thành (Trung Quốc), thế kỷ II có Lý Tiến làm đến thái thú 
Linh Lãng (Trung Quốc) rồi thứ sử Giao Châu. Lý Cảm được trao chức Tư lê hiêu ủy 
triểu Hán (võ quan cao cấp), qua đời Đường, Khương Công Phụ đỗ tiến sĩ, từ chức Hàn 
Lâm viện học sĩ lên đến Trung thư Môn hạ bình chương sự. Tuy nhiên, hạng trí thức 
này chẳng có ích lợi gì cho dân tộc. „ 


498 


mỗi ngôi chùa trong dân gian trở thành một ngôi trường, bởi vì kinh 
Phật. được truyền đạy thông qua các bản Hán dịch. Do đó, Nho học 
không có vai trò gì đáng kể trong đời sống dân tộc ta, nhưng do phải 
biết và dùng chữ Hán, ít nhiều người học cũng bắt đầu làm quen với 
sách Nho... Mãi sau khi nước ta độc lập (939), chính quyển phong kiến 
một mặt. phải tiếp thu tư tưởng phương Bắc để tổ chức mô hình chính 
trị phong kiến cùng loại, một mặt phải tiếp tục dùng chữ Hán trong 
nhu câu truyền đạt, vì mình chưa có chữ riêng. Nhân đó, Nho học 
được dùng song song với tư tưởng Phật và dân dần thay thế nó. Hơn 
một trăm năm thoát ly khối vòng đô hộ của Trung Quốc, vua Lý 
Thánh Tông (1054 - 1072) chính thức công nhận Nho học qua việc xây 
dựng Văn miếu tại kinh đô Thăng Long để thờ Chu Công?, Khổng Tử, 
Tứ phối, Thập triết và Thất thập nhị hiển... Các triểu đại kế tiếp đều 
phải xuất từ Văn miếu để chấn hưng giáo dục và Nho học nhờ thế mà 
thấm dân vào xã-hội. Bên cạnh Văn miếu, chính quyển phong kiến 
còn tổ chức nhà trường, gọi là Quốc học viện, tiển thân của Quốc 
tử giámŠ. 

Đầu thế kỷ XV, Hẻ Quý Ly tuy nghi ngờ Khổng Tử và chê các học 
giả đời Tống là "chuyên nghề cắp lột văn chương tư tưởng" nhưng vẫn 
giữ thái độ sùng Nho trọng Đạo. Qua triều hậu Lê, kể từ vua Thánh 
Tông (1460 - 1497) Văn miếu ở Thăng Long bao quát một khu vực khá 
rộng, đàng trước là điện thờ Khổng Tủ, tiền nho, tiển hiển, đàng sau 
là nhà Thái học và nhà ở của sinh viên, lại có Bí thư khố để chứa 
sách vở. Về sau, Văn miếu còn là nơi tôn trí các tấm bia tiến sĩ. Đời 
Trương Dực, năm Tân Mùi (1511), tháng Mười một, sai Nguyễn Văn 
Lang sửa lại Quốc tử giám làm mới hai nhà bia bên đông bên tây, mỗi 
gian tả hữu đều để một tấm biaŠ. 


Š Chu công, tên Cơ Đán, là em của Võ Vương Cơ Phát, tổ chức mọi cơ cấu chính trị 
đầu đời nhà Chu, hậu Nho tôn ông làm tổ của phái mình về mặt chế độ phong kiến, 

* Tứ phối: bốn vị được thờ kể hai bền Khổng Tử, gồm Nhan Uyên, Tăng Sâm, 
Khống Cấp, Mạnh Kha. Thập triết tức mười cao đệ của Khổng Tử, gồm Mẫn Tử Khiêm, 
Nhiêm Bá Ngưu, Đoan Mộc Tử, Trọng Cung, Tế Ngã, Tử Công, Nhiêm Cảu, Quy Lộ, Tử 
Du, Tử Hạ. Thất thập nhị hiển: bảy mươi hai học trò nổi tiếng khác của Khổng Tử và 
các nhà nho đời sau. 

° Sách Đợi Việt sử ký toàn thư chép: 

- Mùa Thu tháng Tám (năm Canh Tuất 1070), Thần Vũ 2 làm Văn miếu, đắp tượng 
Khống Tủ, Chu Công và Tứ phối, vẽ tượng thất thập nhị hiển, bốn mùa cúng tế, Hoàng 
thái tử đến đấy. học. - Tháng Tư năm Bính Thìn 1076, anh Vũ Chiên Thắng lập nhà 
Quốc tử giám, tuyển trong các văn thần lấy những người có văn học, bổ vào đó. 

° Ngô S¡ Liên, Đạt Việt sử ký toàn thư, bản dịch Cao Huy Giu, tập IV, Nxb Khoa 
học xã hội, Hà Nội, 1968, tr. 70. 


499 


Văn miếu - Quốc tử giám ấy tổn tại cho đến ngày nay, trái qua 
các đời tất nhiên có hư hồng, trùng tu, mà cơ sở hiện thấy thì được tái 
thiết, tôn tạo lần cuối đời Nguyễn vào năm 1863, do các viên chức Hà 
Nội. Những tấm bia tiến sĩ cũng không phải đều được lập ngay sau 
một khoa thi, mà có khi rất lâu vễ sau. 


Hiện nay, Văn miếu - Quốc tử giám Hà Nội được trùng tu và bảo 
quản tương đối tốt, trở thành một tụ điểm sinh hoạt văn hóa truyền 


thống của thủ đô "nghìn năm văn vật". 


Trong giai đoạn này, châu Thuận và châu Hóa mới thuộc về lại 
Đại Việt, nên thấm nhuần "giáo dục" của triều đình muộn hơn nhiều 
so với ba châu Bố Chính, Lâm Bình và Minh Linh. Cư đân đi nhiên 
đều từ bắc vào, gồm nhiều thành phần, nhưng chủ yếu là người lao 
động nông nghiệp. Chắc hẳn nhu cầu về cái ăn, cái mặc thúc đẩy họ 
tập trung sức vào việc khai phá đất đai, sản xuất thóc, đậu, rau, dưa... 
Bảo đảm đời sống trước đã, nên chưa quan tâm đến việc học hành thi 
cử. Vả lại ngay triều đình cũng chỉ chú ý đến giáo dục ở Kinh sư mà 
bỏ trống các địa phương, thậm chí, mãi đến năm 1397, vua Trần 
Thuận Tông mới xuống chiếu "mở rộng giáo hóa" hạ lệnh cho các lộ 
phủ Sơn Nha, Kinh Bắc, Hải Đông đều đặt một học quan cho ruộng 
công theo thứ bậc khác nhau, phủ châu lớn thì 15 mẫu, phủ châu vừa 
thì 11 mẫu, phủ châu nhỏ thì 10 mẫu, để cung chỉ phí cho nhà học”. 


Vùng quanh Einh sư còn thế, huống chi nơi xa xôi biên tái như 
Thuận Hóa, việc học hành hoàn toàn bỏ ngỏ. Đến như Trương Hán 
Siêu” được vua Dụ Tông sai đem quân thần sách vào trấn thủ năm 
1353 để ngăn chống Chămpa sang cướp phá, chưa bao lâu đã buồn 
chán làm thơ than thở khiến vua phải cho về. Đọc bài thơ này, chúng 
ta mới cảm nhận phần nào tình hình Thuận Hóa giữa thế kỷ XIV: 


Ngọc kinh hồi thủ ngũ uân thâm 
Linh lực tàn hôn khổ bất câm 

Đi tịch hoang giao sai lệnh cốt 
Hải thiên thảo mộc cộng sâu ngâm, 


? Ngô Sĩ Liên, Sđd, tập II, 1967, tr. 201. 

® Trương Hán Siêu tự Thăng Am (hay Thăng Phủ) người làng Phúc Thành, huyện 
Yên Ninh, sau đời Gia Khánh (nay làng Phúc Am, huyện Yên Khánh, tính Hà Nam 
Ninh), trước làm môn khách cho Trần Quốc Tuấn, sau được vua Anh Tông chức học 
viện Hàn Lâm (1308) lên dẩn dần đến Tham tri Chính sự (1354) vào trấn thủ Hóa 
Châu (1353) về chưa đến kinh đô thì mất (1354) truy tặng Thái báo. Theo Phan Huy 
Chú ông là người giỏi văn chương và chính sự, vua kính trọng, chỉ gọi là thấy chứ 
không gọi tên. 


ã00 


Tạm dịch: Ngoảnh trông kinh khuyết rợp năm mây 
Lạc lõng hồn tan nỗi khổ đây 
Xương ốm đành chôn ngoài cõi vắng 
Biển trời cây cỏ nhuốm buồn lây 


Qua thế kỷ XV, nhất là từ khi vua Lê Thánh Tông đẩy đường 
ranh giới vào tận gần núi Đá Bia (Thạch Bi Sơn), tình hình có khá 
hơn, Thuận Hóa thoát hẳn ngoại hoạn, nhân dân yên ốn làm ăn, đẩy 
mạnh sản xuất, đời sống vật chất tiến bộ dần thì đời sống tinh thần 
cũng được nâng cao một bước. 


Tuy kinh tế vẫn là vấn để quan tâm hàng đầu của các nhà cai trị" 
nhưng có lẽ việc học hành thì cử cũng đã được chú ý bước đầu. Do đề 
nghị của Hàn lâm viện thị độc kiêm đông các đại học sĩ Thân Nhân 
Trung, đến năm 1483, vua Lê Thánh Tông phê chuẩn điều lệ, quy 
định số công sĩ của các xứ, trong đó có Thuận Hóa được 30 người 
(ngang với Yên Bang, Tuyên Quang, Hưng Hóa), thi hương được tổ 
chức vào tháng Tám mỗi khoa (ngày 8 trường Nhất, ngày 13 trường 
Nhì, ngày 18 trường Ba, ngày 26 trường Tư) và yết bảng người đỗ 
ngày 01 tháng Chín), 


Văn miếu - Quốc tử giám Thăng Long là trung tâm cửa cả nước về 
giáo dục, đầu mối cúa việc học hành, thi cử từ Bắc vào Nam, trải qua 
các triều đại Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, đầu đời Lê trung hưng. Ngoài ra, 
ở từng địa phương cũng có lập Văn chỉ và nhà học để truyễn bá "chủ 
nghĩa thánh hiển" cho con em đến tận cấp xã. Ngay cả nơi xa xôi 
nhất là Thuận Hóa, sách Ô chôu cận lực cũng chép về phủ Tân Bình 
(nay là tỉnh Quảng Bình và phần bắc Quảng Trị): "Tòa thành Niên 
Viễn gần giáp ngọn Trường Giang, miếu đức Văn Tuyên xa trông về 
Lỗ xá"! và về phủ Triệu Phong (phần còn lại phía Nam): "Nhịp kèn tay 
lính thú, chòi thành vệ trấn lấp loáng đưới trăng thanh, hôi trống gọi 


° Tháng Chạp Đinh Hợi (1468) năm Quang Thuận 8 "Thừa Tuyên sứ tỉ tham nghị 
Hóa Châu là Đặng Thiếp dâng sớ nói xin làm 5 điều tiện lợi: 1- Lập báo đế giữ biển Tư 
Dung. 2- Lấp cửa Eo. 3- Khai liễm cư. 4- Bãi chức thuế sứ ở đầu nguồn. õ- Chiêu mộ 
những kẻ lưu vong đến khai khẩn ruộng hoang ở châu Bố Chính" (Ngô Sĩ Liên, Sđả, tr, 
111, tờ 213). 

'9 Ngay xứ Quảng Nam mới lập, cũng được quan tâm, như ngày 3 tháng Mười năm 
Hồng Đức 19 (6-11-1488) vua sai bộ Lễ dụ cho tham chính Quãng Nam là Phạm Bá 
Tổng rằng: phàm quân và dân thuộc Thừa chính ty Quáng Nam sinh con trai từ 15 tuổi 
trở lên mà tuấn tú ham học, thì đến ngày thi hương, hai ty Thừa Hiếu bản xứ cộng 
đông chọn lấy, làm bản tâu lên cho cung sinh để bán bản phủ, đế được dạy báo cho biết 
lễ nghĩa (Ngô S¡ Liên, Sđd, t. II, tr. 201). 

!! Dương Văn An, Ô châu cận lục, Văn hóa Á châu, Sài Gòn, 1961, tr. 48. 


501 


nho sinh, trường học phủ đường che khuất trong mây trắng. Văn 
phong đã sẵn, vũ vệ càng oai..."'”, Tác giá cũng cho biết ở mỗi phú 
Tân Bình, Triệu Phong, ngoài tri phủ, đồng tri phú, còn có hai viên 
nho học huấn đạo và một số huấn khoa. Theo nghĩa từ, đó là những 
chức danh chuyên coi giáo dục trong phủ. 


3. Giai đoạn từ 1613 đến 1789, nền giáo dục Thuận Hóa là 
một cơ cấu độc lập của xứ Đàng Trong. 


Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa năm 15ð8 chỉ với tư cách 
là một võ tướng của nhà Lê, đặt mục tiêu củng cố lực lượng và mở 
mang kinh tế lên hàng đầu, chưa rảnh để lo toan đến giáo dục, học 
trò muốn thi cử phải ra Thanh Hóa, Thăng Long. Từ khi Nguyễn Phúc 
Nguyên đời trị sở vào Phước Yên (Phúc An, nay thuộc xã Quảng Thọ, 
huyện Quảng Điền), năm 1626 và đổi gọi là phủ chính, tổ chức bộ máy 
trung ương, nhằm tiến tới tách khỏi sự khống chế của họ Trịnh nhân 
đanh vua Lê, mới quan tâm đôi chút về giáo dục. Văn miếu các xứ 
Đàng Trong được xây dựng từ đấy, bên cạnh Phủ Chính, Tuy sử 
không nói gì đến trường học, nhưng hình như chúa Nguyễn đã cho mở 
ngay tại thủ phủ, ít nhất cũng để dạy các công tử và con em quan lại, 
vì giáo sĩ Chritoforo Bori đến Đàng Trong khoảng 1614 - 1626 “đã 
thấy nhiều trường bậc đại học với nhiều giáo sư cùng các cuộc thi hạch 
các cấp y như ở Trung Quốc vậy". Vả lại, muốn thành lập chính 
quyển riêng, họ Nguyễn không thể không lo đào tạo cho mình những 
con người "biết chữ nghĩa" để làm việc. 


. Sau thời vua Sãi, phủ chính đời đi đổi lại nhiều lần. Từ Phúc An 
vào Kim Long (1686), xuống Phú Xuân (1688) ra Bác Vọng (1712), rồi 
lại vào Phú Xuân (1738), nhưng ta chỉ thấy sử (Đại Nam thực lục tiền 
biên) ghi Văn miếu đóng tại xã Triệu Sơn (Quảng Điển) từ năm 169115 
mãi đến năm 1766, Nguyễn Phúc Thuần mới dời vào làng Lương 


!? Dương Văn An, Sđd, tr. 56. 

1# Dấu tích biện nay là cái nền và bức bình phong "Long Mã phụ đề" ở giữa khoảng 
đình làng Phước Yên và trường tiểu học, nhưng chắc đó là kiến trúc về sau trên di 
chí cũ. . 

! Ch, Bori, Relotion de la nouuelle mission au Royaume de la Cochinchime, Phan 
Khoang biên dịch, Việt Sử xứ Đăng Trong, Khai Trí, Sài Gòn, 1970, tr. 622. 

1Š Dị chỉ vẫn còn, nhãn dân địa phương cho biết trước đây, hàng năm lễ tế ấn chí 
được cử hành vào ngày 16-2 ẢI. Cụm di chỉ gồm "Nền trường" khổ 20 x 25em cao 0,6m 
trên đắp đàn đất vuông 7 x 7m cao 9,õm chung quanh la thành bao bọc, trong có lính 
phong bệ thờ, gọi là "Đền thánh" (theo ghi chép điền đã của anh Huỳnh Đình Kết, cán 
bộ Bảo tàng Huế). 


502 


Quán, rồi năm 1770 thì chuyển qua Long Hỏẻ°. Có lẽ nhà học tức học 
cung cũng tọa lạc bên cạnh Văn miếu. Năm 1776, nhà bác học Quế 
Đường Lê Quý Đôn viết trong bài tựa Phú biên tạp lục: "Ngày tế Đình 
tôi thân đến học cung xem lễ, học trò đến học có vài trăm người, tôi 
cũng cùng họ giảng học luận văn, khuyến khích đạy bả oẩn cân lắm"'”, 


Số học trò lên đến vài trăm, thì quy mô trường nhất định phải to 
lắm. Nhưng suốt thời gian các chứa Nguyễn, Văn miếu và Học cung 
chỉ làm nhiệm vụ giáo dục đối với xứ Đàng Trong, cũng như Văn miếu 
và Quốc tử giám Thăng Long chỉ lo đào tạo nhân tài cho vua Lê chúa 
Trịnh ở xứ Đàng Ngoài, vì hai bên đi đến chỗ giao tranh và phân lập 
từ năm 1627, kéo dài hơn 150 năm. Mọi sự đổi thay hẳn sau khi 
Nguyễn Huệ lên ngôi, đặt niên hiệu Quang Trung, ra Bắc đánh đuổi 
giặc Thanh xâm lược, đóng đô tại Phú Xuân năm Kỷ Dậu (1789) đặt 
nên tảng cho việc thống nhất đất nước. 


Nhưng đấy là ở trung hưng, phủ chính của các chúa Nguyễn còn ở 
địa phương như huyện, xã thì thế nào? Chúng ta không có tư liệu cụ 
thể để kết luận về hệ thống tổ chức giáo dục trong dân gian, nhưng 
chắc là nhà nước xứ Đàng Trong cũng thiết lập được trường học đến 
cấp huyện, do các viên huấn đạo giảng dạy. Chức danh này được đặt 
ra từ thời chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Sử chép năm Ât Mão (1615) 
bắt đầu quy định về chế độ chức vụ của phủ huyện: Tri phủ, trị huyện 
giữ việc từ tụng, thuộc viên cơ để lại, thông lại chuyển về tra khám, 
huấn đạo, lễ sinh chuyên lo việc tế tự, còn tô thuế sở tại thì đặt quan 
lại khác để trưng thu Ÿ, 


Từ khi tổ chức khoa cử (năm 1646 thời chúa Thượng Nguyễn Phúc 
Lan) thì người đỗ chính để hạng nhì (Ất) gọi là sinh đề, bổ làm huấn 
đạo, tuy nói huấn đạo và lễ sinh chuyên việc tế tự, nhưng có lẽ huấn 
đạo phụ trách về giảng tập ở trường phú, huyện, vì ngày xưa giáo dục 
cũng là một mặt của "lễ” thuộc bộ Lễ của triểu đình quản lý; và theo 
quan chế thời Nguyễn, chức ấy đảm đương giáo dục cấp huyện. Đọc gia 
phổ các họ ở Thừa Thiên Huế, ta thường gặp các vị "Nho học huấn đạo” 
và "Y học huấn đạo", rõ ràng không phải họ phụ trách lễ nghỉ tế tự... '. 


18 Theo: Thái Văn Kiểm, Cố đô Huế, Nha Văn hóa, Bộ Quốc gia Giáo đục, Sài Gòn 
1960, tr. 79 - 80. Sách ĐNTIL/TB không nói sự kiện Văn miếu đời vào Lương Quán. 

! Lệ Quy Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Đã Mộng Khương, Nxb Sứ học, Hà Nội, 
1964, tr. 15, 

` Sứ quán triểu Nguyễn, Đại Nam thực lục, bản dịch: Nguyễn Ngọc Tỉnh, tập I 
(tiền biên), Nxb Sử học, Hà Nội, 1963, tr. 47. 

!® Đời Mạc đã thấy chức Nho học huấn đạo và huấn khoa (xem trước). 


Có học thì có thi. Trước khi Nguyễn Phúc Nguyên từ chối sắc 
phong của Lê Trịnh, học trò xứ Thuận Hóa muốn theo đời khoa cử, 
phải cất công ra Bắc dự các kỳ thi của nhà Lê hoặc nhà Mạc. Vả lại, 
họ Nguyễn cũng chỉ "chuyên dùng" người đông tộc và đồng hương, nên 
không cần tổ chức khoa cử. Mãi đến năm 1646 Nguyễn Phúc Lan mới 
bắt đầu định phép thi 9 năm một kỳ, gồm 2 loại: Chính đồ và Hoa 
văn, gọi là "thu vi hội thi"?9. 


Khai khoa vào tháng tám năm sau (Đinh Hợi 1647) lấy đỗ 7 
người trúng cách về chính đổ, 24 người trúng cách về hoa văn. Như 
vậy chính đổ cũng như thi hương, thi hội, mục đích chọn người thông 
hiểu kinh sách để bổ làm quan, còn hoa văn chỉ là lấy người viết chữ 
đẹp để cho làm thư lại biên chép sổ sách... Tuy nhiên, niên hạn nói 
trên cũng không nhất thiết”, có khi cách mười mấy năm mới tổ chức 
được một khoa tại "công phủ". Vì vậy, trong lần cất quân "Nam phạt” 
năm 1672, chúa Trịnh truyễn hịch kể tội họ Nguyễn và chiêu dụ hào 
kiệt, có đoạn: "Kể ra, đất là đất của vua, dân là dân của vua, kẻ kia 
chiếm giữ chỗ đất này không biết là danh hiệu gì, mà sâu hào cao lũy 
để trái lệnh, thuế nhiều đóng nặng để hại dân, bắt các người phải 
cầm giáo cảm gươm, có gì là ban liên chức trật, để các ngươi học thư 
học lễ, có gì là khoa mục công danh '”?, 


II - NHÂN TÀI THUẬN HÓA - THÀNH TỰU 
CỦA VIỆC HỌC HÀNH THỊ CỬ THỜI KỲ 1306 - 1789 


Trong lời tựa sách Ô châu cận lục, Dương Văn An viết: "Miễn Hóa 
châu ta (tứẻ là cõi châu Ô, châu Rí) tiếp giáp xứ Quảng, đất đai chật 
hẹp, phong tục quê mùa, nhân vật thì lưa thưa buồn tẻ, không ví được 
với miền Hoan Ái, Từ khi Đặng Tất nổi tiếng là có tài làm tướng. Dục 
Tài do chân khoa bảng xuất thân thì nhân tài ở phong thổ xứ ta tiến 
bộ một cách rất mau, có thể ngang hàng với Thượng Quốc"?. Trong 
Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn cũng luận: "nhân tài đời nào là không 
có. Đất Thuận Hóa ở thời Nhuận Hồ có con Đặng Tất Tài vì tài tướng 
văn tướng võ mà nổi danh. Ở quốc triểu, vào khoảng Thuận Thiên 
Hềng Đức thì có Nguyễn Tứ Hoa làm quân sư. Bùi Dục Tài đỗ tiến sĩ, 


?° Sử quán triều Nguyễn, Sđd, tr. 75. 

?! Theo Lê Quý Đôn thì ngay từ thời Nguyễn Hoàng đã có tổ chức thi gọi là "Quận 
thỉ mùa xuân” ð năm một lần, lấy "nhiêu học tuyển trường" cho miễn sai và binh dịch; 
khoa này đến thời Nguyễn Phúc Chu thì bỏ, 

? Ngô Sï Liên, Sđd, t. IV, tr. 326. 

?3 Dương Văn An, Sđd, tr. 7 - 8. 


504 


thời ngụy Mạc thì có Dương Văn An, làm sách Ô Châu cận lục, từ đầu 
thời trung hưng của bản triều, Đoan quốc công vào trấn, đời sau nối 
nhau giữ việc quân, truyền tập riêng nhau, tự đặt quan lại, do đó nhân 
sĩ châu Ô châu Lý không ai là không theo thời thế mà lập công đanh, 
mà những người bộ khúc họ Nguyễn mang theo, phần nhiều là người 
Thanh Nghệ, kiểu cư ngụ quán, con cháu họ có tài nghệ kiến thức, 
hoặc do tập ấm mà tiến lên, hoặc do thi cử mà bổ dụng, cũng lại 
không ít. Tuy nhiên một trăm năm tới nay, họ tên của họ chưa vang 
thượng quốc, nhưng không thể bảo là không có nhân tài được"”. 


Thật vậy, nhân tài do giáo dục mà nên. Suốt Trần - Hồ tuy sử 
không ghi chép gì về việc học hành thí cử ở vùng đất Tân Bình - 
Thuận Hóa, nhưng cứ xem chính quyền trung ương thường chọn người 
bản hạt cho làm các chức "thổ quan" kể cả vị trí cao nhất (như đại tri 
châu Đặng Tất). Không phải tự nhiên mà cuối đời Trần nảy sinh một 
Đặng Dung, con của Đặng Tất giàu lòng trung nghĩa, khẳng khái cần 
vương, để lại bài thơ "Thuật hoài" nổi tiếng mà các sách sử học, văn 
học thường đẫn dụng. Trong Ô cháu cận lục, Dương Văn An cung cấp 
cho chúng ta nhiều nhân vật hoặc "xuất thân giám sinh" hoặc "nho 
sinh trúng thức" suốt thời Lê và thời Mạc, và ba vị đồ khoa tiến sĩ, 
khoa hoành từ trên dải đất Thuận Hóa (trong đó có Thừa Thiên Huế 
ngày nay). Dĩ nhiên sự sưu tầm của tác giả chưa thật đầy đủ, đi sâu 
khảo sát điển dã, chúng ta còn phát hiện thêm không ít”, Nếu thiếu 
sự tác thành, sao được như thế? 


Suốt thời các chúa Nguyễn, việc học việc thi tuy sơ lược, nhưng 
nhân tài xuất thân từ giáo dục chính thống càng phong phú hơn, nhất 
là chính dinh Phú Xuân đúng như nhận định của Lê Quý Đôn "Họ 
Nguyễn trước chuyên giữ một phương chỉ mở Thuận Hóa hương, song 
chuyên dùng lại trị, không chuộng văn học, ít thu lượm được người 
tuấn dị. Mỗi khi có khảo thí thi lấy học sinh hoa văn nhiều gấp năm 
lần chính đề và những nơi quan yếu thì ủy cho họ hàng coi giữ mà cho 
người đậu hoa văn giúp việc. Người đậu thi hương, bắt đầu bổ làm tri 
phủ tri huyện, chỉ coi việc kiện tụng, thứ nữa là làm ký lục thì chỉ giữ 
việc đòi thu thuế khóa, những kế lớn mưu lớn thì không hỏi han gì 
đến, còn bọn tiểu hậu sinh thì cũng không thấy có sự nuôi đạy tác 


4 Lệ Quý Đôn, Sảd, tr. 265, 

?5 Vị dụ: "Xà câu nhỉ có nên tuấn dật, bùi tả thị lừng danh" (Dương Văn An, Sđd, tr. 
57). Tìm về đó, chúng tôi đọc được một "tàng bản" chữ Hán cổ, thấy trước Bùi Dục Tài 
73 năm, đã có Nguyễn Kinh đỗ khoa Minh Kinh năm Ký Dậu Thuận Thiên 2 (1429) 
được bố làm giáo chức, nhưng văn bản này chưa được giám định. 


505 


thành (thế mà) văn mạch một phương đằng đặc không dứt, thực đáng 
khen lắm”. 


Nhà bác học nói "Không thấy có sự nuôi đạy tác thành” chắc chưa 
đúng lắm, vì thế thì sao năm 1776, ông "thân đến học cung xem lễ, 
học trò đến học có vài trăm người"? Nhưng cái hiệu quả "văn mạch 
một phương, dằng đặc không dứt" thì đúng quá, bởi vì giáo dục không 
chỉ nhằm đào tạo những con người "làm việc nước" mà còn sắn sinh 
các thế hệ nhà văn nhà thơ, phụng sự văn học nghệ thuật”. Nguyễn 
Khoa Chiêm (1659 - 1786) là tác giả Nam triều công nghiệp diễn chí, 
mở đầu cho thể loại tiểu thuyết chương hồi Việt Nam, trước #ioan 
châu ký của Nguyễn Cảnh Thị (?) chừng 100 năm, trước Hoàng Lê 
nhốt thống chí của Ngô gia văn phái hơn 2 thế kỷ. Nguyễn Hữu Hào 
(1642 - 1713) cũng là một trong những nhà tiền phong đất nước về 
thể loại truyện Nôm với Song finh bất dạ. Chính chúa Nguyễn Phúc 
Chu (1675 - 1725) cũng để lại bài văn bia chùa Thiên Mụ và một số 
thơ chữ Hán. Giai đoạn cuối cùng có nhiều tên tuổi không thua gì so 
với vùng đất Thăng Long "Nghìn năm văn vật" như Nguyễn Cư Trinh 
(1716 - 1767), Nguyễn Quang Tiên, Ngô Thế Lân... Đáng tiếc là "Binh 
hỏa" và thiên tai đã hủy diệt phần lớn các tư liệu văn bản, khiến 
chúng ta khó khôi phục lại đúng diện mạo giáo dục và hiệu quả của nó 
cả một thời kỳ dài trong lịch sử Thuận Hóa - Thừa Thiên Huế. 


?5 Lậ Quý Đôn, Sđd, tr. 266. 

?? Xứ Thuận Hóa nói chưng, suốt thời kỳ này cũng đóng góp cho đất nước 5 vị đại 
khoa: Bùi Dục Tài, người xã Câu Lâu (nay Câu Nhi, huyện Hải Lăng tỉnh Quảng Trị), 
đỗ hoàng giáp khoa năm Nhâm Tuất, Cảnh Thống 5 (1509); Dương Văn An (1514 - ?) 
người xã Phúc Tuy, huyện Lệ Thủy (nay huyện Lệ Ninh tỉnh Quảng Bình), đỗ tiến sĩ 
khoa Định Mùi, Vĩnh Định 1 (1547), Lê Đa Năng, người xã An Chế cùng huyện Lệ 
Thủy, đỗ hoàng giáp chế khoa Ất Sửu, Thuần Phúc 4 (1565); Nguyễn Trạch (1548 - ?) 
người xã Trung Hóa, châu Bố Chính (nay huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đỗ 
tiến sĩ khoa Canh Thìn, Quang Hưng 3 (1580). Phạm Đại Thắng người xã An Chế, 
huyện Lệ Thủy, đồ tiến sĩ khoa Nhâm Thìn, Hồng Ninh 2 (1592). Hoàng Đức Đôn 
(1627 - ?) người xã Mậu Tài, huyện Phú Vang (nay thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu huyện 
Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đỗ tiến sĩ khoa Bính Thân, Thịnh Đức 4 (1656). 


506 


PHAN BỘI CHÂU - NHÀ VĂN HÓA 
NGUYÊN ĐÌNH CHÚ 


1. Người Việt Nam ở thế kỷ XX này, không một ai không quý 
trọng Phan Bội Châu. Và chúng ta đã đến với Cụ Phan ở tư cách một 
vị lãnh tụ các phong trào giải phóng đân tộc đầu thế kỷ, "một bậc anh 
hàng, một uị thiên sứ được hai mươi triệu đồng bào tôn kính" (Nguyễn 
Ái Quốc: Những trò lố hay Varen uà Phan Bội Châu, 1925), "một nhân 
uột uï đại" trong lịch sử giải phóng đân tộc trước Chủ tịch Hồ Chí 
Minh (Tôn Quang Phiệt: Phan Bội Châu uò một giai đoạn chống Pháp 
của nhân dân Việt Nam, 1958)... Chúng ta cũng đã đến với Cụ Phan ở 
tư cách một nhà văn lớn tiêu biểu nhất cho nền thơ ca yêu nước và 
cách mạng đâu thế kỷ, "Một nhà uăn, nhà thị sĩ đâu tiên đã súng tác 
theo tỉnh thần... lãng mọn cách mạng trong uốn học nước nhà” (Đặng 
Thai Mai: Vấn thơ Phan Bội Cháu, 1958), một cây bút viết nên những 
"câu thơ dậy sóng" (Tố Hữu: Theo chân Bác, 1970), "những bài thơ... 
uiết ra từ bầu nhiệt huyết, bằng tất cả óc tim" (Lê Duẩn: Văn nghệ số 
B2 (658) ngày 18-12-1976), trong đó “có cổ một pho tình cảm ủï đại, 
không có một tí mập mờ nào uề hai phương diện ghét uà yêu... uà cả 
một tưởng tượng rất đẹp đẽ: tiên đô của nước Việt Nam nhất định sẽ 
độc lập thống nhốt uò quang uinh" (Đặng Thai Mai: Sảd),... Nhưng có 
lẽ chúng ta chưa quen lắm với một Cụ Phan nhà văn hóa lớn, nếu 
chưa muốn nói là vĩ đại của đất nước trong thế kỷ XX này nói riêng, 
trong lịch sử nói chung. 


2. Nói đến nhà văn hóa Phan Bội Châu, trước hết phải nói đến sự 
bết hợp giữa hai phương diện chính trị 0ò uăn hóa trong phạm 0ì một 
nhà cách mạng. Phan Bội Châu, tựa như Nguyễn Trãi ngày trước, Hỗ 
Chí Minh ngày sau, là những nhân vật lịch sử vĩ đại, tiêu biếu, vẻ 
vang nhất cho sự kết hợp này. Trong lịch sử, có rất nhiều bậc anh 
hùng, nhà cách mạng lừng danh, nhưng đã không có sự kết hợp vẻ 
vang đó. Phan Bội Châu, trước khi là lãnh tụ của các phong trào giải 
phóng dân tộc, đã là người nổi tiếng khắp cả nước về Hán học, có tri 
thức thuộc phạm trù văn hóa trung đại và mang tính chất khu vực. 
Khi trở thành nhà cách mạng chuyên nghiệp thì Cụ lại có quá trình 


507 


văn hóa, hai thứ gắn quyện với nhau. Chính đó là điều cho phép khu 
biệt Phan Bội Châu với các nhà Cần vương lớp trước, mặc dù nhiều 
lãnh tụ Cần vương cũng là những trí thức lớn. Ở đây quả có vấn đề tự 
giác hay chưa tự giác về vai trò của văn hóa trong chính trị cứu nước. 


3. Mối quan hệ giữa chính trị và văn hóa ở Phan Bội Châu cũng 
không phải là một sự nhịp bước sóng đôi đơn giản. Sách báo Mácxít từ 
lâu đã cho rằng: về chính trị, từ sau khi viết Pháp Việt đuê huệ chính 
biến thư (1918), tức là sau Thế giới đại chiến I, Phan Bội Châu, ít 
nhiều đã rơi vào trạng thái chao đảo giữa cách mạng và thỏa hiệp. 
Đặc biệt là từ sau 1925, bị bắt về giam lỏng ở Huế, thì với Cụ Phan là 
chấm dứt cuộc đời cách mạng. 


Đúng bể ngoài là như vậy. Nhưng vấn đề còn lại không đơn giản 
như vậy. Bởi từ góc nhìn văn hóa lại còn thấy rằng ở Phan Bội Châu 
khi viết Pháp Việt đuê huề chính biến thư, trình độ tư duy chính trị 
mang tính chất văn hóa lại chưa hẳn là sự tụt hậu, thậm chí còn 
ngược lại, nếu không nói là cao hơn trước. Ở đây, thiết tưởng cần 
phân biệt hai khái niệm: đường lối chính trị và tư duy chính trị, vốn 
có quan hệ khăng khít với nhau, nhưng không phải là một. Đường lối 
chính trị là sự hoạch định có tính toán cụ thể và mục tiêu đấu tranh 
gần và xa cùng với phương thức chủ đạo nhằm thực hiện mục tiêu đấu 
tranh đó. Tính đúng đắn của đường lối chính trị đi nhiên phải chịu sự 
kiểm nghiệm của thời gian trong đó lợi ích, hạnh phúc của nhân dân, 
dân tộc sẽ là đá thử vàng. Tư duy chính trị là thuộc khả năng hiểu 
biết, phân tích, dự báo xu thế phát triển của lịch sử thuộc phạm vi đất, 
nước và thế giới. Trong điều kiện số phận của từng quốc gia đã chịu sự 
chi phối gay gắt của các mối quan hệ quốc tế vốn rất chằng chịt, rất 
phức tạp do mưu đồ lợi ích dân tộc, tinh thần quốc gia chủ nghĩa hẹp 
hòi quy định, thì trình độ tư duy chính trị với nội hàm như trên dễ 
thường có sự cao thấp rõ rệt. Và ngay ở một nhà chính trị, một nhà 
cách mạng, tư duy chính trị cũng không phải là một cái gì nhất thành 
bất biến ngay cả khi với họ, đường lối chính trị đã được khẳng định 
dứt khoát. Nếu quan niệm như thế thì thấy, ở Phan Bội Châu, càng về 
sau, ngay cả khi không còn điều kiện hoạt động cách mạng, tư đuy 
chính trị vẫn còn tổn tại và có sự phát triển đáng ghi nhận, ít ra ở 
mặt này mặt khác, Cứ so sánh kiểu tư duy đân tộc của Phan Bội Châu 
về Nhật Bản ở thời Cụ tiến hành Đông du với thời viết Pháp Việt đuê 
huê chính biến thư (1918), kể cả thời gửi thư cho Bộ trưởng thuộc địa 
Pháp (tháng 10-1931), và thời đối thoại với Toàn quyển Varen (24-2- 
19837) sẽ thấy càng về sau, nhờ có một trình độ tư duy chính trị mang 


509 


tính văn hóa cao hơn mà Cụ Phan nhìn đúng bản chất và dự đoán 
chính xác con đường di của Nhật Bản hơn. Ngày trước, Cụ tư duy về: 
nước Nhật theo quan điểm màu da, "cùng trong một họ da uàng", từ 
đó rơi vào ảo tưởng "cùng họ thì phải giúp nhau" đề rôi phải vỡ mộng. 
Nay Cụ tư duy theo cách nhìn Nhật Bản trong tương quan thực tiễn 
mang tính cạnh tranh sinh tổn giữa Nhật Bản trong khu vực, giữa 
Nhật Bản trên thế giới mà từ đó nổi lên âm mưu bành trướng theo 
con đường phát xít hóa như lịch sử đã cho thấy. Không riêng gì khi 
nghĩ về Nhật Bản, mà khi nghĩ đến đất nước của mình cũng vậy. 
Ngày trước cách nghĩ của Cụ ít nhiều không tránh khỏi sự đơn giản. 
Bởi chủ yếu, nghĩ về đất nước vẫn là trong tương quan với thực dân 
Pháp để từ đó mà hoạch định đường lối đấu tranh chống Pháp, giành 
độc lập. Sau này, Cụ nghĩ về đất nước không chỉ trong tương quan 
Việt Nam - Pháp, mà còn là trong nhiều tương quan khác. Việt Nam 
với thế giới. Pháp với thế giới. Ngay với Pháp, ngày trước hầu như Cụ 
cũng chỉ nghĩ Pháp là một, một thực dân xâm chiếm Việt Nam. Nay 
Cụ đã tiến tới chỗ phân biệt thực dân Pháp với Pháp dân quyển. Ở 
Cụ, đường lối đấu tranh về sau quả là có thay đổi so với trước. Sự thay 
đổi đó chính là kết quả của sự thay đổi trong tư duy chính đó của Cụ. 
Tìm hiểu sâu vào tư duy chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách 
khách quan khoa học, chúng ta dễ có thêm cơ sở khoa học để nghĩ về 
sự thay đổi trong tư duy chính trị và cũng là đường lối chính trị của 
Phan Bội Châu ở giai đoạn sau một oách thỏa đáng hơn. Ít ra, cũng 
tránh được phần nào sự giản đơn trong cách nghĩ cũ mà đó đây 
thường gặp. Trong Dư cửu niên lơi sở trì chỉ chủ nghĩa (1921), Phan 
Bội Châu có đoạn viết: "Nay tôi xin quốc dân ta nên đổi cái óc chỉ biết 
nhìn gia tộc như đời xưa đi mà thay vào đó cái óc nhìn biết quốc gia; 
nên bỏ cái chủ nghĩa cũ kỹ đố man cách mạng mà mưu toan chủ nghĩa 
mới mẻ oờn mình cách mạng". Có lẽ đã đến lúc, các nhà khoa học nên 
tìm hiểu nghiêm túc, kỹ lưỡng hơn về cái gọi là "udn mình cách 
mợng”, "uăn hóa cách mạng" mà Cụ Phan từng nói đến cách đây hơn 
bảy mươi năm. 


4. Sự thật là sau ngày bị bắt về giam lồng ở kinh đô Huế, cuộc đời 
cách mạng của Phan Bội Châu, xét ở phương điện hành động, là dấu 
chấm hết. Phan Bội Châu trở thành "con ooi già" (tên bài thơ của 
Phạm Huy Thông) nơi Bến Ngự với cảnh sống đu hiu trong tâm trạng 
đầy uất nghẹn. Nhưng lại có một sự thật hiển nhiên là với Phan Bội 
Châu lúc này, bị mất mùa cách mạng nhưng lại được mùa thơ ca, được 
mùa nghệ thuật, được mùa văn hóa. Rõ ràng là con người văn hóa của 


ñ10 


Phan Bội Châu như trên đã nói là có mặt cả trước khi con người cách 
mạng, chính trị xuất hiện và sau đó cùng sóng đôi với con người cách 
mạng - chính trị, nhưng thực sự trỗi dậy bề thế, đảm bảo các tiêu chí 
nghiêm ngặt mà người đời, mà thế giới vẫn quan niệm về một nhà 
văn hóa lớn, một học giả lớn, chính là từ cảnh ngộ "con noi già” này. 


4.1. Tâm vóc nhà văn hóa Phan Bội Châu trước hết được đo bằng 
khối lượng và chất lượng của trình độ chiếm lĩnh tri thức văn hóa dân 
tộc, khu vực đã đành mà còn là nhân loại, thế giới, so với lịch sử và 
đương thời, nếu chưa nói với hậu thế. Dễ đàng thấy ở Phan Bội Châu 
đã diễn ra một quá trình chiếm lĩnh tri thức văn hóa từ phạm vỉ khu 
vực đến phạm vi toàn cầu theo cả hai chiều không gian và thời gian 
ngày càng mở rộng. Đã là nhà văn hóa lớn, để chiếm lĩnh tri thức văn 
hóa nhân loại, thông thường trong thời cận hiện đại, ắt hẳn phải có 
trình độ ngoại ngữ, không như ở thời trung đại, với các nhà đại văn 
hóa như Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú... thì chưa có ngoại 
ngữ gì ngoài chữ Hán. Với Phan Bội Châu, thì ngoài chữ Hán cổ, chắc 
chắn còn hơn các cụ tiên bối ở kim văn (Trung văn hiện đại). Mà kim 
văn Trung Quốc rõ ràng là có vai trò chuyển tải tri thức thế giới rất 
lớn, chứ không như cổ văn. Chưa thấy rõ chỗ nào nói là Phan Bội 
Châu biết Nhật văn, Triều văn, nhưng ngoài việc giao du, tiếp xúc với 
người Nhật, người Triểu Tiên, rất có thể Cụ cũng làm chủ được phần 
Hán văn vốn chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong kho tàng sách báo 
Nhật văn, Triểu văn. Cũng chưa thấy sách nào nói Cụ Phan có biết 
tiếng Pháp. Nhưng thực thế lại có hiện tượng: trong một số tác phẩm 
của mình Cụ đã đưa thêm chữ Pháp (thậm chí có chỗ còn chú chữ 
Anh). Đặc biệt, ở tác phẩm Thiên hồ! Đế hồ (1923), tác giả đã bên 
cạnh lời chữ Hán ghi rất nhiều lời Pháp văn ở trình độ tiếng Pháp 
đáng kể. Phan Bội Châu, về cờ bản, vẫn chưa vượt hẳn ra ngoài phạm 
trù các nhà văn hóa trung đại của đất nước vốn có hạn chế là chưa 
quan tâm đến vấn đề ngoại ngữ. Hạn chế này xét cho cùng là hạn chế 
của sự giao lưu văn hóa ở Việt Nam trong thời trung đại. Thế hệ nhà 
văn hóa lớn có tân học như Trương Vĩnh Ký trước Cụ, Nguyễn Ái 
Quốc sau Cụ... sẽ khắc phục hạn chế đó của tiên nhân đi nhiên là nhờ 
cuộc sống trong bối cảnh văn hóa hiện đại khác. Với Phan Bội Châu, 
cũng cần nói thêm là chúng ta chưa hình dung được thật cụ thể về 
phương thức chiếm lĩnh văn hóa, nhất là văn hóa phương Tây, thế 
giới. Nhưng qua Phơn Bột Châu toàn tập do G8. Chương Thâu biên 
soạn thì thấy khối lượng tri thức của Cụ quả là lớn lao vô cùng, vượt 
lên trình độ văn hóa trung đại, và so với các học giả đương thời, cũng 


511 


không phải có nhiều. Không kế phần văn hóa phương Đông trong đó 
có Nho giáo, Phật giáo, Lão Trang, Chu dịch... vốn đã quen thuộc với 
Phan Bội Châu, chỉ kế về văn hóa phương Tây và thế giới thì thấy Cụ 
đã đến với các triết gia cổ đại Hy Lạp như Aristote ở quan niệm 
"nhân loại sinh lai thị xã hội động vật” (Loài người từ khi sinh ra đã 
là động vật có tính xã hội), Platon ở học thuyết "lý tưởng quốc", 
Anaximandre ở thuyết "vô cùng lượng" Đến với Thomas More, 
Descartes, Bacon, Copernic, Galilée, Rousseau, Montesquieu, Fichte, 
Heisemberg, William đJérulen, Darwin, St. Simon, Auguste Comte, 
Eourrier, Proudhon, Henri Georges, Adam Smith, Karl Mark, 
Einstein, Calyers, Bakhounine, Mustanha Kémel, Guillaume... Qua 
Phan Bội Cháu toàn tập, cũng thấy Phan Bội Châu đã ít nhiều biết 
đến các loại hình khoa học hiện đại của thế giới: xã hội học, triết học, 
kinh tế học, luận lý học, tâm lý học, sinh lý học, bệnh lý học, tự nhiên 
khoa học (science naturelle), xã hội khoa học (seience sociale), chủ 
nghĩa xã hội khoa học... Riêng về bọc thuyết xã hội chủ nghĩa, những 
gì Phan Bội Châu đã nói đến trong cuốn Xố hội chủ nghìa (có người 
dự đoán là viết trong khoảng thời gian từ 1929 - 1934), nếu đem so 
với một số sách báo giới thiệu chủ nghĩa Mác cùng thời hoặc sau đó ít 
lâu ở nước ta thì cũng dễ thấy công phu tìm hiểu của Phan Bội Châu. 
Cũng như xem Lược truyện Liệt Ninh, uï nhân nước Nga đỏ da Phan 
Bội Châu viết in trên Bính sự tạp chí, Hàng Châu, Trung Quốc 1921 
sẽ thấy ở thời điểm đó quả chưa có người Việt Nam nào hiểu biết 
nhiều, viết kỹ về Lênin như Cụ Phan. Điểm qua đôi nét về khối lượng 
trí thức văn hóa như trên, ít nhiều có thể thấy Phan Bội Châu đã 
chiếm lĩnh được một bộ phận tri thức tiêu biểu đáng kể của lịch sử 
văn hóa nhân loại ở mức độ không dễ gì có nhiều so với trình độ của 
các nhà văn hóa Việt Nam đương thời. 


4.2. Tâm vóc nhà văn hóa Phan Bội Châu cuối cùng lại phải được 
đo bằng chính những công trình học thuật mà Cụ đã để lại muôn đời 
cho đất nước. Xin cứ từ bộ sách Phan Bội Châu toàn tập, gồm 10 tập, 
tổng cộng khoảng 5.770 trang in (di nhiên là còn có tác phẩm bị thất 
lạc như: Phật học đăng, Lịch sử triết học phương Đông,...) mà luận 
giải. Rõ ràng là qua đây, thấy trong các công trình của nhà văn hóa 
Phan Bội Châu, có đủ thể loại: chính trị học, triết học, văn học, đạo 
đức học, sử học... mà ở lĩnh vực nào, Cụ cũng có những đóng góp đáng 
quý. Về chính trị học, Cụ là tác giả viết sách báo tuyên truyền cách 
mạng vào loại ít ai sánh kịp. Văn tuyên truyền cách mạng của Cụ đã 
có tác dụng lớn lao như thế nào, điều đó mọi người đã biết. Về sử học, 


512 


chưa cần gọi Cụ là sử gia, nhưng cuốn Việt Nam quốc sử khảo cũng đã 
đưa đến cho người đọc một cách viết sử mang dấu ấn cá nhân bởi ở 
đây, lịch sử dân tộc đã được viết bằng nhiệt huyết hiếm có và bằng 
một cách tiếp cận riêng: lịch sử của công cuộc dựng nước, giữ nước và 
cứu nước. Về đạo đức học, qua các tác phẩm như Cao đăng quốc dân, 
Nưm quốc dân tu trì, Nữ quốc đân tu trí,.. cũng thấy Cụ Phan là một 
nhà đạo đức học có đóng góp mới vào hệ thống công trình đạo đức học 
của nước nhà. Nét nổi bật lên trong các công trình đạo đức học của Cụ 
là ý muốn thiết tha xây dựng cho đất nước một nên đạo lý trong đó có 
sự kết hợp cao độ tư đức và công đức, mà trong công đức thì đạo đức vì 
nước vì đân là trên hết. Nội dung đạo đức học trong các công trình của 
Cụ Phan thường đã có sự khích lệ hướng tới sự cao cả đi đôi với thái 
độ nghiêm khắc phê phán những điều sai trái, tệ hại nhất là những 
sai trái, tệ lậu bất lợi cho vận nước, vận dân. Có thể nói, Cụ Phan là 
thuộc trong số người Việt Nam xưa nay yêu nước thương dân nhất; 
nhưng không ai như Cụ Phan, thẳng thắn vạch rõ những tệ nạn, kém 
cỏi trong nhân dân đến mức như thế, trong khi Cụ thiết tha xây đựng 
đạo lý. Về văn học, vốn là một bộ phận của văn hóa, nhưng ở Cụ 
Phan, do khối lượng sáng tác quá lớn và đa dạng, cho nên từ lâu đã 
được tách riêng để bàn luận và hướng tới một kết luận gần như không 
bàn cãi gì rằng: Phan Bội Châu là nhà văn tiêu biểu nhất cho dòng 
văn thơ yêu nước và cách mạng đầu thế ký XX. Về triết học, rất tiếc 
là công trình Phát học đăng, Lịch sử triết học phương Đông hiện đang 
bị thất lạc, nhưng với những gì Cụ để lại đó đã cho phép khẳng định 
rằng: Cụ Phan là một nhà Đông phương học, một học giả bê thế, 
Trong đó nổi bật lên là các công trình Khổng học đăng, Quốc uốn Chu 
dịch diễn giải, Nhân sùnh triết học, Xã hội chủ nghĩa... Có người thấy 
Phan Bội Châu lúc mới bước chân vào con đường cách mạng cứu nước, 
đã viết trong bài thơ Xuát dương lưu biệt (1905), hai câu thơ: "Non 
sông đã chết sống thêm nhục, Hiền thánh còn đâu học cũng hoài”, nay 
(khoảng từ 1929 - 1985) viết Khổng học đăng cho là rơi vào tình trạng 
"lại giống". Người viết bài này từ lâu đã không nghĩ như vậy. Bởi thấy 
với hai câu thơ trên, chưa thể nói là Cụ đã từ giã Nho giáo. Bởi thấy 
với Khổng học đăng, Phan Bội Châu đã để lộ hai điều thật là quý 
hiếm trong học thuật: sự am hiểu cặn kẽ, sâu sắc Khổng học và tư thế 
học thuật vững chãi đầy bản lĩnh đối với những giá trị văn hóa, tỉnh 
thần của phương Đông cổ truyền. Kết luận này là ít nhiều đã có so 
sánh với nhiều công trình nghiên cứu Khổng giáo trong và ngoài nước 
trong sáu chục năm qua trong đó đáng tiếc là có sự chao đảo; xô bề, 


513 


phũ phàng của không ít học giới mà nguyên nhân sâu xa chính là sự 
tấn công áp đảo của phương Tây trên phương diện văn hóa tỉnh thần 
đối với phương Đông từ giữa thế kỷ XIX trở đi!. Nói thế này đã đúng 
chưa: cho đến nay cùng với Nho gióo của Trần Trọng Kim, Khổng học 
đăng (2 tập: 918 trang) của Phan Bội Châu vẫn là hai công trình học 
thuật có quy mô nhất và cũng là đáng tín cậy nhất về Nho giáo ở nước 
ta, mặc đù mỗi công trình có vẻ riêng của nó và với cả hai, không 
phải không có hạn chế này khác khi giải mã Nho giáo. Quốc oăn Chu 
dịch diễn giới (2 tập: 993 trang) cũng là một công trình học thuật 
sáng giá của Phan Bội Châu. Trước Cách mạng tháng Tám, Ngô Tất 
Tố cũng viết về Kinh dịch, sau này ở Sài Gòn trước 1975, Nguyễn 
Hiến Lê, Nguyễn Duy Cần,... cũng viết về Kinh dịch và gần đây Lê 
Văn Quán, cùng nhiều người khác đều đua nhau viết về Kinh dịch... 
Dù vậy thì Quốc uăn Chu dịch diễn giải của Phan Bội Châu vẫn là 
công trình có độ quy mô chuyên sâu ít ai sánh kịp. Xin mượn lời cụ 
Minh Viên tức là cụ tiến sĩ - chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng sau đây để nói 
về giá trị công trình học thuật của Cụ Phan Bội Châu: "Ký giả có một 
người bạn tỉnh thâm Hóún học trên 20 năm dụ lịch nước Nhật, nước 
Tàu, cùng học giả Đông Tây giao thiệp cũng nhiều, nay tuổi già không 
muốn chen mình uào cuộc đời đáng chún này, xoay lại đóng cửa đọc 
sách, làm bạn cùng mấy bậc danh triết đời xưa. Trong lúc thong thả, 
nhân đem bản Chu Dịch dịch ra quốc uản, lấy tư tưởng cao thượng 
dung hợp, mà giải thích theo lốt uũ trụ quan, nhân sinh quan, phát 
triển được nhiêu điệu tính diệu uò thích hợp với lẽ tiến hóa. Thủa 
nay, nhiều người xem bộ Chu Dịch như thứ sách chỉ dùng uê uiệc bói, 
uiệc số, đã không ích gì cho đời, mò lại dẫn người đời uào cõi mê tín. 
Nay có bản sách này, không khác gì dọn gai gốc mà thấy đường bồng, 
bẹt mây mà thấy mặt trời, làm cho chân tướng triết học của thánh 
hiển bị che lấp mấy trăm đời, nay được bày tỏ một cách sáng suốt, giá 
trị của bản sách này không phải là íf"` (Lời giới thiệu Quốc uăn Chu 
dịch diễn giả. Nhân sinh triết học, cũng rất tiếc là chưa được sưu 
tâm đăng tải chọn vẹn nhưng chừng ấy còn lại trong Phan Bội Châu 
toàn tập (tập 4, từ trang 181 đến trang 221) cũng chứng tô tác giả đã 
quan tâm tìm hiểu những vấn để cơ bán về con người mà triết học 
nhân loại từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đã và đang quan tâm tìm 
lời giải đáp như: "Vì sao mà có người?", "Người là giống gì?", "Người so 
` Xem: Nguyễn Đình Chú, Sự áp đảo của phương Tây đối oới phương Đông trên 
phương điện uãn hóa oà tính thần, Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, số 3 (20) 1995. 


ð14 


với động vật thời thế nào?", "Người so với trời đất thế nào?", "Loài 
người có ngày tiêu diệt không?”, "Các bộ phận thuộc về nhân loại sở 
hữu" gồm "Nhân thể" (Corps humain), "nhân tính” (caractères 
humains), "nhân dục" (đésir humain), "nhân cách" (personalité), "nhân 
sự”... là gì? Trong từng vấn để đó, ở mức độ nhất định, tác giả đã cố 
gắng tìm hiểu cách lý giải của các triết gia, các nhà khoa học Đông 
Tây, kim cổ, kể cả cách lý giải của tôn giáo. Xã hội chủ nghĩa là cuốn 
sách Cụ Phan viết để giới thiệu chủ nghĩa Mác mà cách viết cũng vẫn 
thể hiện phong cách học giả dù rằng cuốn sách chỉ hơn B0 trang. Bởi 
ở đây, cùng với việc giới thiệu nội dung cơ yếu của học thuyết Mácxít 
như: thặng dư giá trị, giai cấp đấu tranh, lao công chuyên chính, kinh 
tế học, phương pháp xã hội cách mạng, tư bản luận... còn là việc tìm 
hiểu những mầm mống tư tưởng xã hội chủ nghĩa ít nhiều mang tính 
chất không tưởng từng có trong lịch sử Đông Tây, từ Khổng Tử, 
Platon, đến Thomas More (Rayaume đUtopie), Auguste Comte, St. 
Simon..., kể cả những biến dạng của học thuyết xã hội chủ nghĩa sau 
Mác như Bakhounine, Tôn Dật Tiên... Phan Bội Châu đã tìm hiểu lịch 
sử hình thành và sự biến dạng đó trong khuynh hướng kết luận: "Ở 
trong các nhà xã học, ông (tức K. Mác - NĐC ghi thêm) thật đáng ià 
một uị tiên sư, sở dĩ chúng ta nghiên cứu xẽ hội chủ nghĩa, chỉ cần 
nghiên cứu Mã Khác Tư (K. Mác) chủ nghĩa là xong rồi". Chẳng 
những thế mà tác giả còn viết: "Chúng ta nghĩ đến đó, bất giác hô lên 
rằng: Xã hội chủ nghĩa uạn tuết Xã hội chủ nghĩa uạn tuết", 
* 
* % 

Tất cả những gì đã trình bày trên đây, người viết tự xem là bước 
đầu trên con đường khoa học nhằm làm rõ tư cách nhà văn hóa lớn, 
cũng có thể nói là vĩ đại, Phan Bội Châu trong lịch sử phát triển văn 
hóa dân tộc nói chung, ở thế kỷ XX nói riêng. Chỉ mong được sự chỉ 
bảo của các bậc thức giả, các bạn đồng nghiệp từng tôn kính và say 
mệ Phan Bội Châu. 


Đông Xa, thu Định Sửu (1997) 


B15 


CỤ SÀO NAM TÔ ĐÂM THÊM 
DIỆN MẠAO VĂN HÓA HUẾ 
VŨ NGỌC KHÁNH 


là nói đến mảnh đất đấu tranh, từng chứng kiến nhiều biến cố 

lịch sử mở mang bờ cõi, tạo thêm vẻ mới cho văn hóa dân tộc, 
khẳng định thêm bản sắc văn hóa phương Nam của quốc gia Lạc Việt. 
Nói đến Huế là nói đến một vùng của những lăng tẩm huy hoàng, 
những công trình biết nói - tất nhiên là nói theo ngôn ngữ riêng - để 
thành di tích văn hóa chung của thế giới. Huế cũng là đất của lời thơ, 
điệu múa, đã để tổn tại mãi những dư ba của các thi xã, các đoàn nghệ 
thuật. Huế còn là đất của những con người hay theo nghiệp học hành 
thi cử, kể cả những người thi hội và những người theo đòi văn hóa 
phương Tây. Rồi còn những cảnh sinh hoạt của Huế mà trong ngàn 
năm văn vật, ngoài Thăng Long ra có lẽ không nơi nào có, một nơi 
mà "tiện làng xa mã, trăng lơ lửng đón khách công khanh gió nhẹ 
nhàng!" Ông hoàng, bà chúa ở đây, sống gần chúng ta hơn nên có 
phần đậm nét bộc lộ hơn ở phía Bắc, Nhưng Huế còn một nét văn hóa 
khác nữa, nét của "Sông Hương biết ai tâm sự" có lẽ là duy nhất trong 
toàn cõi Việt Nam... 


đ uế là một vùng văn hóa đã được xây dựng lâu đời. Nói đến Huế 


Có biết bao nhiêu người từ xưa đến nay đã có những đóng góp để 
tạo cho Huế có được diện mạo văn hóa như vậy. Công lao là thuộc về 
tất cả, từ những người dân bình thường lam lũ, muộn nhất là khoảng 
thế kỷ XV, XVI, trong nhiều sắc tộc của cả một cộng đồng, cho đến 
những nhà chính trị những nhà văn hóa trải bao thế kỷ. Ấy là chưa 
nói đến những ưu tiên, những biệt đãi của Thợ trời... Cần phải trân 
trọng ghi công tất cả, trong đó nhà chí sĩ, nhà thơ, nhà văn hóa Phan 
Bội Châu rất đáng được Huế ghi công. 

bu 
‡k ®#® 

Hai chặng đường trong cuộc đời mình, Phan Bội Châu đã gắn liền 

với Huế: tuổi thanh niên, thời láo giả. Không như những người du 


ð16 


lịch, những dân ngụ cư, Phan Bội Châu đã đưa thêm vào "cuộc sống 
thần kinh" những cái chung, cái riêng của mình để cho Huế có thêm 
phần đa dạng. Thật ra, thì khoảng nửa đầu thế kỷ, so với nhiều nơi 
(nhất là Hà Nội) sinh hoạt văn hóa Huế không sôi nổi bằng. Hà Nội 
hay Sài Gòn, tiếp cận với văn hóa phương Tây và do điều kiện giao 
lưu được mở rộng, đã có nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn, cuốn hút 
một thời. Ở Huế, vào những năm đầu thế kỹ XX, không có không khí 
như vậy. Những thi xã như thì xã Tùng Vân hổi cuối thế kỷ XIX, đã 
khép cửa từ lâu, những hoạt động của Quốc tử giám vẫn còn nhưng 
khá âm thầm lặng lẽ. Nỗi đau từ ngày quốc biến (Kinh thành thất 
thủ) vẫn còn âm ỉ, tiếng vang của các phong trào Cần vương đây đó, 
ngày thêm chất chứa những buôn phiển. Huế trở nên trầm mặc. Phải 
chờ sự có mặt của Phan Bội Châu, tạm rời quê hương xứ Nghệ, vào 
đạy học, trọ tại Án Hòa, mới khơi lại cái không khí dạt dào cho những 
tâm hồn đang ấp ủ lý tưởng trở thành anh hùng thời đại. Phan Bội 
Châu đã có công tạo nên cái tráng khí cho Huế đang tưởng chừng bị 
chìm trong nỗi đau thương: 


Kỗ trượng phu đâu khuất chí 

Bậc thái thượng chẳng nao lòng 

Cột chống lưng trời, nêu cương thường muôn thuở 
Tiếng uang mặt đất, dậy uăn bút hai uùng! 


Những câu văn, ngay từ lúc này, đã có thể trọi là câu văn dậy 
sóng. Bài phú Bái thạch u¡ huynh, làm theo đầu đê trường Quốc tử 
giám, lúc bấy giờ đã làm cho những Nguyễn Thượng Hiển, Khiếu 
Năng Tĩnh giật mình trước hào khí lỗi lạc của chàng thanh niên, và 
sắn sàng tôn "bác" trẻ này (lúc bấy giờ Phan Bội Châu mới 30 tuổi) 
làm anh. Rôi còn phải được sống ở Huế vào những ngày ấy mới thấy 
được không khí sôi nổi do Phan Bội Châu gợi nên. Chương Thâu tạo 
được một hình ảnh khá hay: "Phan Văn San xếp mình sưu người uái 
đá. Nguyễn Thượng Hiền xếp mình sau Phan, uè nhiều nhà nho yêu 
nước khác lại xếp hàng sau Nguyễn". Chuyện không có thực, mà lại 
rất thực cho cái diện mạo văn hóa của đất thần kinh lúc bấy giờ. Và 
liên tiếp, cái cảnh tượng tấp nập lại sẽ được diễn ra sau năm 1897 ấy. 
Đó là vào khoảng từ năm 1903 trở đi, những bài viết như 1z cầu 
huyết lệ tân thư được gửi đến cho Thượng thư Hồ Lệ: giới văn hóa Huế 
(và cả các tỉnh miền Nam Trung Bộ) đều hào hứng trao đổi, tạo nên 
một sinh hoạt văn hóa mới tuy âm thẩm, bí mật nhưng không kém 
rộn ràng. Rõ ràng, Phan Bội Châu đã tạo nên chưa phải tất cả, mà là 
một cục diện của văn hóa Huế, 


517 


Nhưng rồi ngay sau đó, Phan Bội Châu đã ra đi - Ta không biết 
rõ những ảnh hưởng của ông vào những năm này ở Huế, nhưng chắc 
chắn là dù không sôi động thì cũng vẫn lúc này lúc khác, gây được 
những ấn tượng sâu sắc. Phải tìm đến những hoạt động bí mật của 
Cường Để, của Đông Kinh nghĩa thục, của phái nhà nho Duy tân lúc 
bấy giờ để biết Huế đã tiếp nhận ra sao, sau những bài Hởi ngoại 
huyết thư do Lê Đại dịch, những tác phẩm từ ngục Côn Lôn bay về, 
những hoạt động của phái minh xã, quý xã, không đâu là không có 
hình ảnh cùng những lời khuyến dụ của Phan Bội Châu. Con chim 
Việt chỉ biết đỗ cành Nam, bộ mặt rồng râu nay đã phăng quá biển 
(chữ dùng của Đặng Nguyên Cẩn)... vẫn luôn luôn âm ỉ trong tỉnh 
thần văn hóa Huế. 


Cho đến Phan Bội Châu về nước, và ở hẳn tại Huế, từ cuối năm 
1995 đến 1940. Thời gian ở Huế này dài hơn (đúng 15 năm), Phan Bội 
Châu không chịu bằng lòng với cuộc đời ẩn đật, nằm co (dù ông đã tự 
nhận như thế), mà vẫn tích cực tham dự vào sự sống. Sự sống này hẳn 
phải gọi là sự sống văn hóa Huế. Có thể nói, đù lúc này, trường văn 
chương, trường ngôn luận học thuật ở Huế có phần khởi sắc với nhiều 
hoạt động, báo chí thơ ca, nhưng phần đóng góp của Phan Bội Châu nếu 
không là chủ yếu, thì cũng vô cùng quan trọng. Diện mạo văn hóa Huế 
lúc này, phải nói là có Phan Bội Châu, nên đã đổi dào sắc thái hơn. 


1. Trước hết có Phan Bội Châu, Huế được cái vinh dự là nơi đầu 
tiên cho ra lò những công trình nghiên cứu học thuật có tâm cỡ. Nơi ở 
của ông già chí sĩ, của con người hay chữ thủa xưa, đã là nơi ra đời 
những bản thảo nghiên cứu triết học phương Đông, như bộ sách 
Khổng học đăng (và nhiều quyển trong bộ này) vĩ đại. 8o với cả nước, 
hình như chỉ có bộ Nho giáo của Trần Trọng Kim ra đời ở Hà Nội, các 
nhà nho, và các nhà tân học có vốn Hán văn lúc đó, ở các nơi và ở 
Huế nói riêng, không biết vì sao chưa để tâm đến công việc này (mãi 
sau này mới có các ông Ngô Tất Tố, Nguyễn Văn Tố đi vào nhưng 
cũng không kịp tầm cỡ). Tác phẩm của Phan Bội Châu chưa ra đời lúc - 
đó, nên tiếng vang hạn chế, nhưng nhìn vào quá trình nghiên cứu học 
thuật của đất nước thì đây vẫn là vinh dự của xứ Huế đã là nơi chứng 
kiến sự hoài thai và sản sinh của một công trình. Nhưng Phan Bội 
Châu không dừng lại ở đó. Cạnh những công trình nghiên cứu, ông 
còn có nhiều truyện ngắn, nhiều thơ ca. Ông vẫn có mặt với sinh hoạt 
văn chương của cả nước. Huế là nơi truyền đạt văn chương quốc âm 
(văn xuôi, văn vần) của Phan Bội Châu qua tờ báo tâm huyết như tờ 
Tiếng Dân. Và cũng từ Huế, các báo như Trung Kỳ ở Vinh, Văn học 


B18 


tuân san ở Hà Nội, rồi nhà xuất bản Thanh Thanh ở Sài Gòn, mới 
nhận được văn phẩm của Phan Bội Châu, được chính thức thu thập, 
ấn hành như cuốn Sởo Wưm uờn tập. Cái tên hiệu Sào Nam quen 
thuộc, chủ yếu là cái tên được phổ biến nhất ở Huế. Và cạnh đó còn có 
những Hạn Mạn Tử, những Cây Sung, lại chỉ thấy xuất hiện ở Huế 
mà thôi. Mà vừa xuất hiện, thì đã chiếm ngay được cảm tình người đọc. 


Tôi không có điểu kiện để làm một bản kê xem trong suốt mấy 
chục năm ở Huế, đã có bao nhiêu cuộc diễn thuyết, bao nhiêu buổi 
sinh hoạt, mà bây giờ ta hay gọi là sinh hoạt câu lạc bộ văn học. 
Nhưng tôi nghĩ rằng mình không lầm khi nói Phan Bội Châu đã đích 
thân tổ chức, hoặc được mời chủ trì những buổi nói chuyện giáo dục, 
chính trị, văn chương ở Huế, ngay từ khi Cụ về Huế cho đến lúc từ 
trần, Các hội nữ công, các trường học, các tổ chức cả chính trị và kinh 
tế, đều đã được Phan Bội Châu đến thăm và trình bày ý kiến của 
mình. Một phần vì uy tín của nhà chí sĩ, nhưng phần lớn là vì nội 
dung của các bài nói, mà những sinh hoạt câu lạc bộ ấy đã đạt được 
kết quả tốt đẹp. Có thể đem so sánh với một số buổi nói chuyện về 
thơ mới, về thi sắc đẹp, về đua xe đạp lúc bấy giờ (không tiện kể tên 
ra đây) thì mới thấy vai trò của Phan Bội Châu, dù vào giai đoạn văn 
thời, vẫn không giảm chút nào tác dụng. 


Lại có thể nghĩ thêm rằng, Phan Bội Châu cũng đã có những 
"sáng kiến" bất ngờ để tạo cho xứ Huế có điểu kiện diễn ra những 
cuộc trao đổi văn chương và cả chính trị nữa. Lấy một ví dụ thôi, có 
một hôm nào đó, Cụ nghe câu hát: "Ăn sung nằm gốc cây sung, lấy 
anh thì lấy, nằm chung không nằm", đã bất giác sáng tác nên một bài 
thơ Đường luật. Không ngờ trong bài thơ đó, có những chữ dùng đặc 
sắc, khiến cho dư luận phải rất quan tâm. Những người bình dân, 
những trí thức có quan tâm đến thời thế, ngầm hiểu ý tứ bài thơ theo 
cách suy luận của mình. Cũng có kẻ hiếu sự bảo rằng, bài thơ có câu: 
"Thời thế xui nên giả uợ chồng", đó là nói đến quan hệ hững hờ của 
đôi bên Pháp - Việt. Và câu: "bøo giờ duyên mới thay đuyên cũ", là ý 
nói đến sự mong chờ vào Nhật Bản sẽ đến nước mình! Thế rồi bài thơ 
trở thành vấn đề trao đổi khá sôi nổi trên nhiều báo chí ở Huế, khiến 
cho Phan Khôi phải viết bài biện hộ trên báo Trờng An, sau được báo 
Tiếng Dân đăng lại. Cũng chưa hết, có lần Phan Bội Châu gửi cho 
Khâm sứ Pháp là Saten bài thơ có câu: "Áo nối nhành hoa khắp cối 
Nam", thì cũng thành một đầu đề cho các báo chí đua nhau bàn bạc 
(cả các báo ở Hà Nội). Chỉ xét riêng trong phạm vi văn hóa, rõ ràng 
lúc nào Phan Bội Châu cũng tự thân khởi động, hoặc tạo cho một sự 


ð19 


chuyển động nối dây. Hỏi thanh niên cũng như lúc tuổi già, luôn luôn 
Phan Bội Châu dành cho Huế được cái vinh dự châm ngòi cho sinh 
hoạt văn hóa như thế. 


2. Huế là đất có nhiều diện tích văn hóa, nhất là các đến đài, 
lăng tẩm. Không biết trong nhận thức của Phan Bội Châu, ông đã 
dành cho những di tích này những cảm tình như thế nào. Theo Phan 
Bội Châu niên biểu, ông cũng là người thích "Khảo cứu thắng cảnh đồi 
cổ" nên đã bị lôi thôi khi đến thăm thành Bạch Đế và miếu Vũ Hảu... 
Thời gian ở Huế, chưa có tài liệu cho biết, ông có dành thời gian nào 
cho việc "khảo cổ" (chữ dùng của ông) không, nhưng tạo ra những di 
tích mới không đủ quy mô, mà thừa ý nghĩa, thì hình như ít người 
theo kịp ông. Tôi cho rằng, giờ đây chúng ta ở Huế cần kỷ niệm Phan 
Bội Châu, chỉ có tượng đài của Cụ, có nhà lưu niệm Cụ, thì cũng có thể 
là chưa đủ. Nên chăng có thể tôn tạo lại Ấu triệu bì đình, nghĩa địa 
Sào Nam, và cả mộ con chó Vd mà Cụ đã cất công xây đắp. Ta đã 
biết, mỗi vị trí như thế có kèm theo cả một giai thoại bi hùng. Tôn tạo 
lại, ta không có công trình quy mô to tát - sao lại cứ muốn cho lớn, 
cho to - nhưng ta có bài học sâu sắc và cảm động, ta có chứng tích để - 
hiểu Phan Bội Châu nhiều hơn. 


3. Huế nổi tiếng với sông Hương êm đẻm, thơ mộng. Nhưng sông 
cũng là nơi của tiếng hò man mác, của nhịp chèo hò khoan xúc động 
tâm hồn. Đất nước ta, sông hùng vĩ cũng nhiễu, sông quyện khúc bi ca 
cũng lắm, nhưng không đâu có con sông của những ai sâu, ai thảm, ai 
nhớ, ai mong... như sông Hương. Phan Bội Châu về Huế, đã luôn luôn 
gắn bó với dòng sông Hương lịch sử. Hắn là trên dòng sông này, đã bao 
nhiêu lần, Phan phải ngậm ngùi với những cảnh 'íò £ò trăng lặn, hiu 
hiu gió..", cái cảnh "ngống thấy kinh kỳ khói uấn uương...". Trăng 
sông Hương với ông là vầng trăng khó soi nhiễu tâm sự: "Trên trăng 
dưới nước một mình, thôi thì uới bóng tự tình ẩn uơ". Trăng luôn 
luôn được ông đặt cho câu hỏi: "Lòng hằng há lẽ riêng uì thỏ, sức cuội 
bao giờ đánh đổ mây?" (Tiếng Dân số ra ngày 9-6-1928). Mặt nước 
sông Hương với ông là làn nước khá Yrong trẻo, sâu sắc, khác với mây 
nước thông thường: “Trên mớt in uào trời chín lớp, giữa lòng soi thấy 
nguyệt năm canh" (Tiếng Dân số ra ngày 6-4-1940). Có lẽ khá nhiều 
người nhìn được sông Hương theo cách ấy. Câu hò Huế ở sông Hương, 
có biết bao nhiêu điệu tình tứ, thiết tha, cũng đậm đà lòng thương nước 
yêu nòi, nhưng với Phan Bội Châu nó vẫn cần mang một giai điệu khác: 

Thúi Bình dương gió thổi 
Chiếc buôm em trôi nổi tựa cánh bèo 


ã20 


CƯ DÂN HUẾ - NHỮNG THÔNG SỐ 
DÂN TỘC HỌC 


NGUYÊN XUÂN HỒNG 
NGUYÊN VĂN MẠNH 


Phúc Thái đời vương phủ từ Kim Long về định đô tại làng Thụy 
Lôi (Phú Xuân), chúng tôi, những người làm công tác nghiên cứu 
dân tộc học xin mạo muội giãi bày những hiểu biết hạn hẹp của mình 
về một khía cạnh tộc người: cư dân Huế - những thông số dân tộc học. 


X hân kỷ niệm 310 năm (1687 - 1997) kể từ ngày chúa Nguyễn 


* 
* w% 

1.1. Như chúng ta đã biết, cuộc hôn nhân lịch sử Chiêm - Việt 
giữa vua Chế Mân và công chúa Huyền Trân dưới thời Trân Anh 
Tông, niên hiệu Hưng Long thứ 14 (1306) đã đưa châu Ô và châu Lý 
trở lại thuộc chủ quyển của quốc gia Đại Việt. Và kể từ đó, những cuộc 
di dân từ Bắc vào Nam hoặc từ Nam ra với nhiều quy mô lớn nhỏ 
khác nhau bắt đầu điễn ra, hình thành nên cộng đồng người Việt sống 
xen cư với các tộc người khác trên đất liền cũng như trên sông nước 
của vùng Thuận Hóa. Quá trình đi dân này diễn ra liên tục suốt mấy 
thế kỷ như những đợt di dân: 


- Theo Huyền Trân công chúa. 


- Từ miền Bắc vào giữa thế kỷ XVI, khi Nguyễn Hoàng vào trấn 
thủ xứ Thuận Hóa. 

- Từ Quy Nhơn, từ miễn Nam ra thời Nguyễn Huệ và thời kỳ đầu 
vương triều Nguyễn. 

- Công giáo từ miền Bắc vào của những năm 1954 - 1955. 

- Và cũng có thể kể đến sự hội tụ của những cư dân Việt là các 
vùng đất khác đến Huế khi tỉnh Bình Trị Thiên được thành lập. 


Tuy nhiên, trong các đợt di dân đó thì các đợt đi dân thời kỳ các 
chúa Nguyễn là lớn và ổ ạt nhất, đáng quan tâm nhất. Bởi vì theo 
chúng tôi, có lẽ đây cũng là thời kỳ góp phần quan trọng vào việc làm 


521 


nên điện mạo cư dân vùng Thuận Hóa sau này... Như thế, quá trình tụ 
cư của người Việt trên đất Huế là một quá trình liên tục, lâu đài; quê 
hương bản quán của người Việt này có thể ở vùng Sơn Tây, Sơn Nam, 
Kinh Bắc, Hải Dương...', nhưng đông hơn vẫn là vùng Thanh - Nghệ - 
Tĩnh. Điều này đã được Dương Văn An nói rõ trong tác phẩm Ô Châu 
cận lục khi xét đến nguồn gốc dân cư vùng Thuận Hóa: “Nhân dân thì 
đàn ông khá cương cường; đàn bà hơi mềm mại. Tiếng nói hơi giống 
miễn Hoan Ái'?. Có điều khi đến Thuận Hóa làm ăn sinh sống, những 
người Việt này có những hoàn cảnh, những thân phận hoàn toàn 
không giống nhau. Có thể họ di cư đến Thuận Hóa một cách tự 
nguyện, nhưng cũng có thể bị lưu đày, bắt buộc. Theo sự tổng kết của 
Phan Khoang thì vào thời Lê - Trịnh - Nguyễn, "nhân dân Thuận Hóa 
bao gồm những thành phần rất phức tạp. Ngoài những người chăm lo 
cày cấy làm ăn còn có những người theo nhà Mạc hoặc khuấy động 
cho nhà Mạc, những người tù đày, những du đãng, phiêu lưu từ các 
miền Thanh Nghệ hoặc xa hơn nữa xâm nhập qua các thời đại, đi tìm 
may mắn ở miễn đất mới. Những quân nhân bất mãn họ Trịnh hoặc 
bị lầm lỗi bổ chạy vào Nam, những thổ hào, thổ tù cường ngạnh, 
nhũng nhiễu lương dân..."Š. 


1.3. Còn số phận của người Chàm thì sao? Nói gì thì nói, miễn 
Trung (trong đó có Huế) - đải đất có nhiều sông suối, có biển, có núi 
gối đầu lên nhau tạo nên những cảnh quanh kỳ điệu của đất nước Việt 
Nam - xưa vốn là vương quốc của người Champa, một quốc gia có nền 
văn hóa khá phát triển ở phía Nam nước Đại Việt. Quốc gia Champa 
có những tiến bộ mạnh mẽ ở thế kỷ VII, IX.., nhưng do những 
nguyên nhân khách quan và chủ quan tác động, đã suy yếu trong các 
thế kỷ XI, XII..., dẫn đến sự mất hẳn của quốc gia này khi người Việt 
mở rộng bờ cõi xuống phía Nam. Quốc gia mất nhưng người Chăm thì 
vẫn còn. Giáo sư Trần Quốc Vượng rất có lý khi cho rằng: "Có chiến 
tranh là có chết chóc, nhưng không hể có sự tiêu diệt và khu trục 
người Chàm ra khỏi vùng Thuận Hóa, Quảng Nam...'. Lân theo 
những dấu tích văn hóa Chăm có thể nói là đậm đặc trên đất Thừa 
Thiên Huế ngày nay, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Như vậy, người 
Chăm ở lại vùng Thuận Hóa sau khi quốc gia bị tiêu điệt đâu chỉ có 


' Huỳnh Đình Kết, bàng mạc xứ Huế - Những tiếp cận ban đầu, Báo cáo kỷ niệm 
690 năm Thuận Hóa - Thừa Thiên Huế. 

# Dương Văn An, Ô Châu cộn lục, Văn hóa Á châu, Sài Gòn, 1961, tr, 43. 

3 Phan Khoang, Việt sử xứ Đàng Trong 1568 - 1777, Khai Trí, Sài Gòn, 1967, tr. 139. 

* Đô thị cổ Hội An, Nxb Thoa học xã hội, Hà Nội, 1991, tr. 60. 


522 


một nguồn từ cuộc hôn nhân nhuốm màu sắc chính trị Chế Mân - 
Huyền Trân mà còn có nhiễu nguồn khác nữa. Bức tranh đân cư vùng 
Thuận Hóa thời bấy giờ bên cạnh người Việt có thành tố Chăm. 


1.8. Nhưng như thế đâu phải là đã hết. Nấu như không kể đến 
người Trung Hoa di cư vào thời Minh (hình thành nên những làng 
Minh Hương) thì ngược dòng lịch sử, chúng ta nghĩ gì về những địa 
đanh như Truôi, Nong, Sia... (ngôn ngữ Môn Khime), nghĩ gì về đoạn 
chép của Đợi Việt sử bý toàn thư: Năm Nhâm Thìn, Hồng Đức năm 
thứ 3 (1472), "có sắc chỉ cho Thái bộc tự khanh xét họ tên của số 
người Chiêm, người Mau...". Rõ ràng trên đất Thuận Hóa đã có sự 
cộng cư giữa người Việt với người Chăm, người Man. Và người Man ở 
đây theo chúng tôi là những người nói ngôn ngữ Môn Khme ở vùng 
núi phía Tây, có thể họ là tổ tiên của những người Tà Ôi, Cơ Tu, Bru - 
Vân Kiều hiện nay. Quả là việc tìm hiểu gạch nối giữa cư dân Việt - 
Chăm - Môn Khime trên đất Thừa Thiên Huế là một việc không đơn 
giản. Cố nhiên trong các thành tế tạo nên bức tranh cư đân Thuận 
Hóa ngày xưa và Huế ngày nay, chúng ta cần đặc biệt chú trọng đến 
thành tố Việt. 


2.1. Sự phân tích trên cho thấy: cũng như phương diện văn hóa, 
xét về mặt dân cư vùng Thuận Hóa xưa đã có sự hỗn dung đa phương, 
đa tuyến. Lịch sử từng ghi nhận có trường hợp người Việt lấy người 
Chăm, người Chăm lấy người Việt, người Việt lấy người Hoa... Hay 
như Mai Khắc Ứng trong bài Nghĩ uễ Huế xơ xưa có nói: "Có những 
người Việt từng làm vua Chăm. Có những người Chăm tham gia vào 
khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tham gia chống quân Minh xâm lược với Hồ 
Quý Ly'°. Tuy nhiên, sự pha trộn dòng máu đó vẫn được định hướng 
trên cơ tầng dòng máu Việt. 


9.2. Khẳng định những điều trên đây là nhằm để rút ra các nhận xét: 


Thứ nhất: Trong các tính cách của con người Huế sau này vẫn ẩn 
chứa tính cách của những người đi mở đất thuở trước. Có thể nói dòng 
máu của những người dân Kinh Bắc, và đậm đặc hơn là đòng máu dân 
Thanh - Nghệ - Tĩnh vẫn lưu giữ trong đòng máu của người dân xứ 
Huế. Có như vậy chúng ta mới biểu được một Trần Văn Kỷ mưu lược, 
một Ngô Thế Lân thi nhân nặng lòng cứu đời giúp dân trong đoàn 
quân áo vải Tây Sơn, một nhân dân trụng dũng kiên cường trong hai 


Š Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, tr. 248, 
® Mai Khắc Ứng, Nghĩ oê Huế xưa, Báo cáo tại Hội thảo Kỷ niệm 690 năm Thuận 
Hóa - Thừa Thiên Huế. 


523 


cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ... Nhưng quả là điều này ít 
được giới nghiên cứu quan tâm tìm hiểu khi giải mã con người Huế. 


Thứ hai: Do nhiều nguyên nhân tác động (môi trường, xã hội, 
nhân văn...), người Việt trên đất Huế đã hình thành nên những tính 
cách không giống với tính cách của người Việt trên các vùng đất khác. 
Đây lại là điểm mạnh của những nhà Huế học. Phải nói rằng các nhà 
nghiên cứu về Huế xưa và nay, trong cũng như ngoài nước, đã gặt hái 
được nhiều kết quả khi nêu lên tính cách của con người đất "thần 
kinh”. Những tính cách này là những bản sắc của con người Huế, giúp 
nhận ra người Huế giữa những người không phải Huế. Đó là cái đài 
các, bất cần, phó mặc; cái nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ, hư vô; cái kín đáo, 
thâm trầm, thành kính; cái cần mãn, tỉ mỉ, khéo tay; cái hiếu học, 
chăm làm, buôn bán... Các nhà nghiên cứu còn nói tới việc không 
thích vội vã, ồn ào, xô bề, nhộn nhạo... của những con người Huế. Còn 
nhiều những tính cách khác nữa mà không ít các tác phẩm, các bài 
nghiên cứu về Huế đã nêu ra. Nhưng vượt lên, tổng hợp tất cả những 
tính cách con người Thuận Hóa xưa và Huế nay lại, theo chúng tôi, đó 
là tính cách thị thành, hay nói đơn giản hơn là lối sống thành thị của 
cư đân Huế. 


Ngược dòng lịch sử, trở về thời chúa Nguyễn Phúc Thái khi 
chuyển phủ từ Kim Long về Phú Xuân, một nơi "đất rộng bằng như 
bàn tay, độ hơn mười dặm... đất cao, bốn bể đều thấp. Tức là chỗ nổi 
bật ở giữa đất bằng. Ngồi vị Càn (Tây Bác) trông hướng Tốn (Đông 
Nam), dựa ngang sống đất (long tích) trông xuống bến sông; đằng 
trước là quần sơn chầu về la liệt, toàn thu nước ở bên hữu, vật lực 
thịnh giàu.."” với quy mô kiến trúc "nhà ngói, thành gạch, cung 
vàng, gác báu, rất là hoa mỹ, xa xỉ.."" và mỗi khi có đàm hội thì 
"các quan liêu, dân bách tính, trai gái già trẻ, đắt con ôm cháu cùng 
tới xem chơi, không thể đếm xiết..."”, thì tính chân quê của người 
đân Huế đã có những sự thay đổi. Một thế ứng xử mới, có thể tạm 
gọi là thế ứng xử thị thành, ra đời và phát triển. Rõ ràng cùng với 
sự củng cố, mở rộng phủ Phú Xuân, kinh thành Huế thời kỳ các vua 
Nguyễn thì tố chất thị thành của người dân Huế càng ngày càng có 
tính nổi trội. 


7 Lê Quý Đôn, Lê Quý Đôn toàn tập, tập T: Đại Việt thông sử, Nxb Khoa học xã hội, 
Hà Nội, tr. 78. 

Š Lê Quý Đôn, Sđd, tr. 63. 

* Nguyễn Khoa Chiêm, Nam triểu công nghiệp diễn chí, Bản dịch: Hoàng Xuân 
Hãn, Tập san Sử Địa số 27 - 28, Sài Gòn, 1974, tr. 3. 


524 


Cố nhiên tố chất thị thành của người dân Huế có là tố chất thị 
thành của người đân Hà Nội ngàn năm văn hiến, có là tố chất thị 
thành của người đân Sài Gòn năng động, công nghiệp hay không... thì 
lại là một chuyện cẩn soi rọi, cần trao đổi, cần nhiều ý kiến của 
những nhà nghiên cứu. Ở đây chúng tôi chỉ nói được đôi điều về vấn 
để này như sau: 


Một là: Chúng ta giải mã tố chất thị thành, tế chất quý tộc của 
tầng lớp quan viên Huế ra sao đây khi mà vương phủ của họ "cửa lầu 
cao lớn rộng rãi..."!?” nhưng "trong vườn mít sai trái chín, dừa kết 
chùm xanh, đậu thuốc thấp cao, giàn hoa rực rỡ. Khổng tước lượn bay 
phía đưới, hươu nai ăn ngủ bên trong””', Đó là xưa, và nay thì cũng 
vậy. Lời trối trần của bà thân sĩ Nguyễn Đình Chi với con cháu trước 
khi đi vào cõi hư vô là làm sao giữ được hợp thể phủ đệ - vườn của cha 
ông cho hậu thế. Khó nói lắm, một thành phố của thành quách, lâu 
đài, lăng tẩm rêu phong cổ kính, nhưng lại là thành phố của màu 
xanh, của những vườn cây hoa thơm trái ngọt. Có thể nói đó là một 
thành phố - vườn. Và tầng lớp quý tộc của thành phố vườn đó như 
được nuôi dưỡng trong thiên nhiên, hay nói đúng hơn là được nuôi 
dưỡng trong sự tái tạo của thiên nhiên. 


Còn người nông dân Huế, xin hãy bình tâm lại để nghiên ngẫm, 
suy tư cái “chất quê” trong cái chất thị thành mà khó nơi nào có được. 
"Những sắc mục ở dân gian cũng mặc áo đoạn hoa bát tỉ và áo sa, 
lương, địa làm đổ mặc ra vào thường ngày, lấy áo vải mộc làm hổ 
thẹn... Đàn bà con gái thì đều mặc áo the là và hàng hoa, thêu hoa ở 
cổ tròn"12, 


Như vậy, chúng ta nghĩ gì về tầng lớp quan viên nhưng vẫn say 
mê với vườn cây, ao cá (và đâu chỉ để chơi ngông mà đó còn là nguồn 
thu nhập), nghĩ gì về người nông dân chân lấm tay bùn, nặng nghĩa 
với ruộng đồng nhưng lại lấy làm hổ thẹn khi mặc áo vải mộc (vải 
thô)... của thành phố Huế những ngày xa xưa. 


Hơi là: Chúng tôi có một dự tính trên cơ sở có được số lượng dân 
cư Huế trong lịch sử cũng như hiện nay một cách tương đối chính xác, 
đây đủ về các ngành công nghiệp, nông nghiệp, buôn bán, cán bộ, trí 
thức... để rồi từ đó định tính cho chiều hướng phát triển của cư dân 
Huế trong tương lai. Nhưng sau khi trao đổi với cán bộ của Chi cục 


19,1 Thích Đại Sán, Hỏi ngoại ký sự, Viện Đại học Huế, 1956, tr. 32. 
!# Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, Bán dịch: Hội Sử bọc, Nxb Khoa học xã hội, Hà 
Nội, 1994, tr. 369, 


525 


Thống kê, chúng tôi mới vỡ lẽ ra được một điêu, đó là những gì "vĩ 
mô” của một bán báo cáo khoa học. Vậy nên bằng vào những số liệu có 
được trong Niên giám thống kê Thừa Thiên Huế do Chi cục Thống kê 
tỉnh ban hành năm 1995`Ẻ chúng tôi mạnh đạn xin có một vài ý kiến: 


a) Huế ngày trước có Phường Đúc, có quan xưởng đúc tiển, gần 
hơn thì có nhà máy điện, nhà máy nước, nhà máy vôi Long Thọ... Huế 
ngày nay có bia Huda, có sợi Thủy Dương, có xi măng Văn Xá, và có 
nhiều cơ sở công nghiệp khác nữa... Nhưng hình như vẫn chưa có và 
rất thiếu một cái gì đó của công nghiệp nặng, công nghiệp hiện đại. 
Cố nhiên ở Huế lại rất phát triển các ngành nghề tiểu thủ công 
nghiệp, các ngành sản xuất hàng tiêu dùng và dịch vụ du lịch. Có thể 
nói số lượng này chiếm tỷ lệ phần trăm khá cao trong cư dân Huế. 
Vậy thì trong tương lai Huế nên đi theo xu hướng nào của sự phát 
triển công nghiệp? Chúng tôi cho rằng gấp rút bổ sung những cái chưa 
có là cân thiết, nhưng rõ ràng phát triển, hiện đại hóa những cái sẵn 
có, đổi dào trong bấy lâu nay lại là bước đi vững chắc. 


.b) Như đã nói, trong lịch sử, Huế là đất học, là nơi nhân nguồn 
của những người làm quan, những nhà lãnh đạo cho mọi miễn đất 
nước. Hiện nay, Huế có khá nhiều trường trung học, có Đại học Huế 
với 7 trường thành viên cùng một số khoa, trung tâm trực thuộc. 
Tương lai phát triển của Đại học Huế như thế nào còn tùy thuộc vào 
nhiều yếu tố. Có điều chúng tôi nghĩ trong tố chất thị thành của Huế, 
chất trí thức, chất học giả chiếm một tỷ lệ không nhỏ trong cư dân. 

e) Như nhà nghiên cứu Ngô Thời Đôn đã lên tiếng tại Hội thảo 
Kỷ niệm 690 năm Thuận Hóa - Thừa Thiên Huế, số dân thành phố 
Huế còn mỏng quá, dù biện tại đã là 300.000 người”. Các bạn bè của 
chúng tôi khi đến Huế đều có nhận xét: tốc độ đô thị hóa của Huế so 
với các thành phố khác của Việt Nam còn rất chậm. Hẳn là các nhà 
quản lý, các nhà lãnh đạo Huế không buồn trước nhận xét đó, nhưng 
sẽ nghĩ gì cho việc mở rộng, tăng cường các khu vực dân cư ở vùng ven? 

Ba ià: TT0NG tố chất thị thành của cư dân Huế,  KHŨNG ta nghĩ gì 
về những con số: 


Hơn 91.000 tín đồ Phật giáo. 
Hơn 12.000 tín đồ Công giáo. 
Có 170 tín đồ đạo Tin Lành. 


`3 Xem: Chi cục Thống kê, Niên giảm thống kê Thừa Thiên Huế, 1995. 
* Theo thống kê vào thời điểm năm 1996 - 1997 (B.T.). 


526 


Có 73 tín đồ đạo Cao Đài!$, 


Tổng số tín đồ các tôn giáo (trên 103.000 người) so với tổng số 
dân thành phố (gần 300.000 người) là một con số đáng kinh ngạc. Đó 
là chúng tôi chưa kể đến mức độ ảnh hưởng của các tôn giáo (nhất là 
Phật giáo) đối với người dân Huế. Như thế, đời sống tâm linh của cư 
dân Huế là một cái gì đó hết sức đặc biệt. Thành phố của chùa chiền, 
của nhà thờ, miếu mạo, của sự sùng kính, của hương khói ngút bay 
vào các ngày rằm, ba mươi, mỗổng một hàng tháng, hay lễ tết hàng 
năm... như muốn nói với chúng ta một cái gì đó về tâm linh của dân 
thị thành nơi đây. 


8. Có thể những thông số dân tộc học về cư dân Huế mà chúng tôi 
đưa ra đã là quá đài dù chưa đầy đủ, vậy nên chúng tôi xin có vài lời 
kết sau đây: 


Thú nhất: Cũng như dân Hà Nội, dân Sài Gòn và dân những 
thành phố lớn khác, cư dân Huế có nhiều nguồn gốc khác nhau hợp 
thành. Có điều khác với Hà Nội, Sài Gòn, trải qua quá trình lịch sử 
lâu đài, những dân "tứ chiếng" hội tụ lại trên đất Phú Xuân ngày xưa 
và Huế ngày nay đó đã hình thành nên những con người của Huế và 
rất Huế. Cụ thể dân gian thường nói: dân Hà Nội là dân Nghệ - Tĩnh 
hóa, dân Sài Gòn là dân bốn phương, còn đân Huế là dân “Mệ”. "Mệ" 
từ đi đứng, nói năng, ở, mặc... đến cả làm ăn và đối nhân xử thế nữa. 
Chúng tôi mường tượng trong tương lai khi Huế được công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa hơn biện nay gấp bội phần, khi các nguồn vật lực, nhân 
lực không chỉ của riêng Huế được huy động cho sự phát triển của Huế, 
thì khi đó những gì là tỉnh hoa sẽ được giữ lại, những gì cần trở sẽ bị 
chỉ trích. Một tính cách Huế phù hợp với xu thế phát triển sẽ được 
hình thành, khẳng định. 


Hơi là: Trong sự phát triển của thành phố Huế tương lai, nhân tế 
con người đóng một vai trò hết sức quan trọng. Mong rằng các nhà 
quản lý, các nhà lãnh đạo nhìn nhận đúng nhân tố con'người của Huế 
như những gì đã phân tích. Có như thế, những cốt cách riêng của con 
người Huế mới được phát huy cao độ trong việc xây dựng Huế thành 
một thành phố công nghiệp - hiện đại. 


!1 Những số liệu này do chúng tôi phối hợp cùng Viện Tôn giáo Hà Nội điều tra vào 
tháng 4-1994, 


527 


MÓN ĂN HUẾ: MỘT NÉT ĐẶC SẮC 
CỦA NGHỆ THUẬT SÔNG HUẾ 
HOÀNG VĂN HIỂN 


7 à một trong những trung tâm văn hoá Việt Nam (trải qua hơn 

300 năm tạo đựng, phát triển) một Cố đô (tổn tại hơn một thế 

kỷ), một đi sản văn hoá nhân loại (đã được UNESCO công nhận), 

Huế chứa đựng những giá trị nội sinh sâu đậm. Giá trị đó có khi là di 

sản Vữn hoá đô thị cổ đặc sắc, hay điểm sáng về Vốn ca nhạc cổ 

truyền, có khi là Mỹ thuật Nguyễn của một thời vàng son hay Phong 
cách uà lối sống Huế... 

Ở đây chỉ xin mạn bàn về món ăn Huế: một đỉnh cao trong nghệ 
thuật sống của Huế, vùng đất có nhiều đáng vẻ riêng biệt nhìn từ tổng 
thể diện mạo văn hoá đân tộc. Riêng về ẩm thực (chuyện của muôn 
đời), món ăn Huế thu hút nhiều người vì cái ngon gắn liền với cái đẹp. 
Đẹp ở trình bày, trang trí và thể hiện ở những nét đặc trưng, ở tính 
triết lý, tính biểu tượng xuất phát từ nếp nghĩ suy và lối sống của 
người Huế vậy. 

Theo dòng lịch sử... 


Những tài liệu xưa nhất để cập đến Phong hoá xứ Huế (trong đó 
có các sản vật phục vụ ẩm thực chốn cung đình và nơi dân dã), phải 
nói đến cuốn Dư địa chí của Nguyễn Trãi (đầu thế kỷ XV) và Ô chôu 
cận lục của Dương Văn An (giữa thế kỷ XVI). 


Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hoá mở đầu cho 
cơ đổ của dòng họ Nguyễn, từ các chúa (1558 - 1786) đến các vua 
(1802 - 1945). Những món ăn cung đình Huế dần dân hình thành 
để sau đó trở thành một đỉnh cao trong nghệ thuật sống của Huế 
gọi là ăn theo lối ăn quý tộc Huế. Riêng món chay Huế được “quý 
tộc hoá” có thể muộn hơn nhưng muộn nhất cũng phải từ đời chúa 
Nguyễn Phúc Chu (1681 - 1725), thời cực thịnh của Phật giáo Nguyễn. 
Từ chỗ những món ăn chay đạm bạc dành cho người tu hành, dần dà, 
các món ăn chay Huế ngày càng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu của 
giai tầng quý tộc Huế: thích độc đáo, lạ và ngon, được hiểu như một 


B528 


nghệ thuật nấu và trình bày những món ăn đặc sắc, thi vị hơn các 
miền khác. 


Ai cũng biết rằng Huế một thời vốn là phồn hoa đô hội. “Văn hoá 
Huế trên dặm đường dài” (chữ dùng của cố Giáo sư Trần Quốc Vượng) 
riêng về lĩnh vực ẩm thực, đĩ nhiên sẽ có hai loại món ăn: rnón ăn quý 
tộc (tạm hiểu là những món ăn cao lương mỹ vị, công phu tốn kém) và 
món ăn bình đân (đơn sơ giản dị nhưng có hương vị riêng đặc biệt). 

Trong Khám định Đại Nam hội điển sự lệ (Nxb Thuận Hoá, Huế, 
1992) có quy định rõ về những món ăn quý tộc. Chẳng hạn việc tiếp 
sứ bộ có ba loại cỗ (gồm rất nhiều món) được bày trong 1080 bát, đĩa 
quý. Tuy vậy, có thể thấy rằng những món ăn được gọi là quý tộc như 
nem công, chả phụng, súp yến sào, hải sâm, gân nai, bóng cá,.. không 
phải là món ăn thường nhật của những gia đình quan lại phong kiến 
Huế. Lý do dễ hiểu nhất, trừ những thời. kỳ nhất định với những quý 
tộc điển hình (vua chúa, quyền thần, Hoàng gia.), đại đa số đời sống 
của tầng lớp quan lại Huế nói chung cũng chẳng sung túc cho lắm và 
không đủ điều kiện để thưởng thức mãi những món cao lương mỹ vị. 
Trong thực tế, ở Huế có những món ăn đều được quý tộc, bình đân yêu 
chuộng và dùng phổ biến như xôi xanh, xôi đỏ, đổi lợn, gà vịt, luộc, 
quay, mứt gừng, mứt bí.. nghĩa là ranh giới bình dân - quý tộc có khi 
bị xoá nhoà. Và nếu cho rằng một bữa ăn cung đình Huế được thực 
hiện bởi những sản vật cao cấp thì xem như chưa hiểu kỹ về Huế vậy. 


Vì thế, có thể nói rằng những quý tộc Huế là người làm nên (hoặc 
tiếp thu rồi vận dụng, phát triển) các món ăn cao sang, quý phái. 
Nhưng chính lớp bình dân mới là lực lượng quan trọng, góp phần 
không nhỏ trong thú vui ẩm thực, trong việc tạo ra những món ăn 
Huế, đậm đà bản sắc dân tộc, nồng nàn hương vị địa phương. 

Theo số liệu thống kê tương đối đây đủ, chỉ tiết (vì có cả trình bày 
minh hoa, tập trung ở hai cuốn Những món ăn nếu lối Huế và Những 
món ăn chay Huế), số lượng món ăn Huế với nhiều “chủng loại”: mặn, 
ngọt, nửa mặn, nửa ngọt, chay thể hiện trên các kỹ thuật: chả nem, 
nướng, ram, phích, súp, cháo.. đã đạt con số kỷ lục: trên 600 món ăn). 
Những con số nói trên chưa hẳn là giới hạn cuối cùng. Có lẽ về số 
lượng (chưa nói đến cái chất, cái tỉnh tuý) ít vùng nào ở Việt Nam đạt 
đến mức độ như thế. 

Riêng về món ăn quý tộc, cung đình xin nêu thêm một vài ví dụ 
nhỏ: chỉ riêng các món ăn chay với ð thực đơn tiệc lễ lớn và 5 thực 


! Hoàng Thị Kim Cúc, Các món än Huế, Nxb Phụ nữ, Hà Nội, 1991. 


529 


đơn tiệc lễ vừa, khá cao sang đã tính được trên dưới 30 món ăn (trong 
hơn 100 món chay). Thời Minh Mạng (1820 - 1840) trong một dịp tiễn 
đưa sứ bộ Trung Hoa sang phong vương cho mình về nước (1822), nhà 
vua đã sai dọn hai bữa tiệc lớn. Mỗi tiệc đều có một mâm hạng nhất 
với 50 món ăn, 7 mâm hạng nhì với 40 món và 20 mâm hạng ba với 
30 món. Ngoài ra còn có 16 món tráng miệng ở mâm hạng nhất và 12 
món ở mâm hạng nhìỶ. 


Với hơn sáu thế kỷ phát triển đẩy thăng trầm của mình, người 
Huế đã dần dân hình thành một Phong cách Huế, một Bản lĩnh Huế 
với nét riêng đấy là: sự giản dị mà tỉnh tế, sự sinh động mà trầm 
tĩnh, nhẹ nhàng, dịu ngọt; sự sắc sảo mà hồn hậu, đằm thắm, tế nhị.. 
(ở đây chỉ xin để cập đến những yếu tố truyền thống mang tính tích 
cực để tạo cho Huế đáng yêu). 


Phong cách Huế là một sự hài hoà độc đáo, kết tỉnh của phong 
cách Việt Nam và được vận dụng uyến chuyển phù hợp với người Huế 
và đất trời Huế. Người ta có thể tìm thấy ở Huế thấp thoáng một nét 
Bắc (nơi cội nguồn của dân tộc) hay một nét Nam (vùng đất mới được 
khai sinh bằng món quà lịch sử giữa ông vua Chămpa si tình Chế 
Mân và nàng công chúa Việt mang tên Huyền Trân) nhưng rồi Huế 
vẫn là Huế, không lẫn vào đâu được. Điều đó được biểu hiện trên 
nhiều lĩnh vực, khía cạnh của đời sống, trong đó nghệ thuật ăn uống, 
thú vui ẩm thực Huế từ cung đình cho đến dân đã đã góp phần quan 
trọng trong các biểu trưng của lối sống Huế, của tâm hôn Huế. 


Có nhà nghiên cứu ở Hà Nội trong một lần đến thăm Huế đã 
nhận xét: “Theo tôi, hình như người Huế chúng mình ăn ngọt, mớn và 
cay hơn nhiều miền khác. Tôi nhận thấy trong bữa ăn của người Huế, 
các món ăn được bày biện rất nhiều nhưng món gì cũng “tí tỉ” đo đó 
càng ăn càng thèm. Nói đùa một tí theo kiểu “khảo cổ học” là “công 
cụ” phát. hiện trong “di chỉ” thì nhiều, nhưng “tầng văn hoá” lại mỏng”. 

Vị Giáo sư ở Hà Thành còn nói thêm: “Món ăn Huế tưởng đơn sơ, 
giản dị mà hoá lại tinh tế, cầu kỳ và hình như nghệ thuật pha nước 
chấm Huế cùng những món rau sống phụ gia trong bữa ăn đã làm cho 
hương vị bữa ăn Huế thêm đậm đà. Âu cũng là nét riêng của Huế vậy”Š. 


Thật đáng yêu và cũng tiếc cho vị khách quý vốn rất nhạy cắm 
của Huế lẫn ấy, vì ông chưa có dịp thăm Huế nhiêu và thưởng thức 


? Phạm Khắc Hoè, Kể chuyện uua quan nhà Nguyễn, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1986. 
® Nhận xét của GS. Nguyễn Văn Hồng (Đại học Quốc gia Hà Nội) trong chuyến công 
tác ở Huế năm 1995. 


530 


những món ăn Huế đơn sơ, giản dị hơn và cũng tỉnh tế, cầu kỳ hơn 
(những món ông đã gặp). Nếu thế có lẽ ông lại càng khó quên Huế được. 


Nhiều người cho rằng n (heo mùa là một nguyên tắc ăn uống 
quan trọng của Huế bới vì ở Huế bốn mùa đều có những thổ sản riêng. 
Điều đó đúng nhưng chưa đủ vì ở Việt Nam không thiếu vùng được 
thiên nhiên “ưu đãi” về sản vật như thế. Cái quan trọng hơn chính là 
ý thức vận dụng “mùa nào thức ấy” của người Huế hình như rö ràng 
hơn so với nhiều nơi khác. Do vậy, bữa cơm Huế thường ngon vì thức 
nấu (động, thực vật) đang mùa “tinh tuý” (cá, chim, gà, vịt, rau, đậu, 
hoa quả cũng có “thì” của nó, đâu phải lúc nào cũng tươi mát) và rẻ 
(phù hợp với túi tiên của người nội trợ Huế). Cho nên khi đến Huế vào 
mùa xuân (tạm gọi là vậy chứ Huế gần như chỉ có hai mùa rõ rệt: khô 
và mưa), nếu là người tỉnh ý, có vốn hiểu biết, du khách sẽ chọn được 
những món ăn ngon chế biến từ cá (chình, phát lát, tràu, trê, bống, 
rô..), chim (sẻ), và các loại tôm đất, mực tươi, cua khớp,.. bên cạnh các 
loại rau, đậu, hoa quả của mùa xuân. Hè là mùa của hải sản (Huế vốn 
gần biển) và các loại cá nước lợ, nước ngọt. Các món ăn chế biến từ vịt 
vào mùa này thì không có mùa nào ngon bằng. Ngay cả món cơm hến 
giản đị đến như vậy ăn vẫn thú vị hơn so với các mùa khác”. Tương tự 
mùa thu về, mùa đông đến.. trong các bữa cơm Huế luôn luôn có 
những món ăn phù hợp làm “đẹp” lòng người. 


Từ thủa hồng hoang của lịch sử, con người phải ăn để sống, để tổn 
tại và phát triển. Cho đến hôm nay, các nhu câu: ỡn no - ăn ngon - ăn 
đẹp của nhân loại hẳn đã trải qua nhiều cuộc biến thiên trong lịch sử, 
trong cuộc sống từng cộng đồng và trong mỗi một đời người. Muốn ăn 
“đẹp” (hài hoà với cái ngon) ngoài sự đổi dào của cải, vật chất cùng kỹ 
thuật nấu nướng, còn phải có sự tinh tế nữa. Huế cũng như nhiều vùng 
khác ở Việt Nam; qua nhiều thời kỳ, cuộc sống không được dư dật cho 
lắm nên cới tính tế thường đi uới sự giản dị. Có thể lấy món phở Hà 
Nội và món cơm hến Huế làm ví dụ: 


Nhiên liệu và phụ gia làm bát phở chẳng phải hiếm hoi và đắt 
tiền cho lắm: nào là bánh phở, thịt bò (hoặc gà), thảo quả và đấm 
thanh (chanh), hành tái (khô), quế chi, rau thơm, rau mùi, hạt tiêu, 
gừng, tương ớt, ớt quả... nhưng để có một bát phở đúng nghĩa Hà Nội 
(ăn “ngậm mà nghe”, ăn để nhớ đời) lại không phải hàng phở nào 
cũng làm được. Này nhé, nước phở phải nóng và trong đến veo, muốn 
vậy, phải có xương bò cạo sạch, đập dập đem ninh nhừ cho đến khi 


* Lê Văn Hảo, Huế giữa chúng ta, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1984. 


531 


tuỷ xương tiết sạch. Thịt phải mềm, bánh phở phải dẻo và trắng. Đồ 
phụ gia thì phải đúng liều lượng, đúng hương vị, cái nào bỏ vào trước, 
cái nào bổ vào sau. Chưa đủ, khâu bày biện mới thật là quan trọng vì 
hấp dẫn khách hay không là ở đấy. Làm thế nào để “cứ nhìn” bát phở 
không thôi, cũng thú. Một nhúm bánh phở, một ít hành hoa thái nhỏ, 
điểm mấy ngọn rau thơm xanh biêng biếc, mấy nhát gừng màu vàng 
nhạt mướt như tơ, mấy miếng ót mỏng vừa đồ màu hoa hiên vừa đỏ 
sẵm như hoa lựu.. Ba bốn thứ màu sắc đó cũng đủ cho ta cái cảm giác 
được ngắm một bức họa lập thể... 


Trên tất cả mấy thứ đó, người bán hàng bây giờ mới thái thịt bò 
từng miếng bày lên.Š 


Sự tỉnh tế, cầu kỳ đến thế là cùng. Ấy vậy phớ Hà Nội lại là món 
ăn của mọi người, mọi giới cho nên nó bình dân, giản dị. 


Cơm hến Huế cũng vậy. Ở đây người viết không mô tả chỉ tiết 
món ăn này vì đã có nhiều người viết về nó đầy đủ, hoàn hảo, chỉ xin 
nêu lên những nguyên liệu và phụ gia của nó có lẽ cũng đã làm ta giật 
mình và khẽ kêu: “sao mà cầu kỳ đến thế”. Này nhé, đây là “tổ hợp” 
làm nên cơm hến Huế: cơm nguội, rau thơm các loại, cọng bạc hà xắt 
nhỏ, bắp chuối, tương ớt, mè, đậu phụng đâm mịn, nước mắm tỏi, tóp 
mỡ và đặc biệt phải có ruốc sống. Thật ra, thành phần của “tổ hợp” 
này đều là những thứ rất rẻ, dễ kiếm nhưng cái giản dị nếu khéo 
trình bày, tô điểm sẽ trở nên tính tế, đẹp mắt. Cái đẹp trong sự 
thanh bân cúa Huế một thời là thế. Đã là người Huế, ai mà quên được 
câu chuyện kể của một nhà văn nổi tiếng về đời sống thanh bản ở 
Huế vào những năm nửa đầu thế kỷ XX. Chuyện về một cô gái Huế 
sinh ra trong một danh gia vọng tộc ở vào thời kỳ sa sút, tàn lụi của 
chế độ quân chủ (Nam triểu), vẫn muốn duy trì nếp sống quý phái của 
gia đình, gia tộc. Một lần cô mời bạn đến nhà chơi và thưởng thức 
tiếng đàn của mình. Sau món ăn tỉnh thần tao nhã đó, để đãi bạn, cô 
làm một bữa cơm cực kỳ thanh đạm, gồm 12 món muối khác nhau. 
Câu chuyện thật đẹp và cũng thật buồn, nó phản ánh phần nào đời 
sống tâm hên của Huế trong những năm tháng chứa đựng nhiều bi 
kịch lịch sử. ' 


Có nhà nghiên cứu cho rằng: “Nghệ thuật ăn của người Huế trước 
hết là ăn nóng sốt để giữ được mùi vị và để có được sự kích thích 
thèm ăn, bảo đảm vệ sinh ăn uống”Ê. Theo thiển ý, ăn nóng sốt không 


Š Băng Sơn, Thú chơi người Hà Nội, Nxb Văn hoá, Hà Nội, 1993. 
® Lê Văn Hảo, Sđd. 


532 


phải là cài gì đó của riêng Huế, mà nó nằm trong nghệ thuật truyền 
thống nấu ăn Á Đông. Câu nói của người xưa: “eơm nóng, canh sốt” 
nào phải xuất phát từ Huế mà có. Hơn nữa, ở những vùng lạnh như 
Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, trong những ngày đông tháng giá. 
không ăn nóng sốt làm sao mà ngon miệng và giữ gìn sức khoế được. 
Ngay ở Hà Nội trong mùa nóng, người ta vẫn chú trọng việc ăn nóng, 
ăn sốt như Huế vậy thôi. Có điều khiến chúng ta thú vị và thán phục 
hơn trong nghệ thuật nấu ăn của Huế là sự phong phú, đa dạng uê 
kỹ thuật. 


Xin nêu ra một số kỹ thuật nấu nướng của Huế, đấy là ram, 
phích, nấu, nướng rô ty, dồi, kho, luộc, chiên, xào, rang, hấp, chưng, 
cách thuỷ, kỹ thuật làm các món ăn: chả nem, chua ngọt, trộn, mì, 
phở, bún, gỏi.. Mỗi kỹ thuật có thể áp dụng trên nhiều món. Chẳng 
hạn món ram, phích có tôm phích bột, cá phích bột (mặn), su bông 
phích, nấm rơm phích, môn tàu ram, đậu xanh ram, bắp chuối ram, cà 
tím ram, bánh tráng ram (chay).. Món nướng thì có cá trê nướng, cá 
tràu nướng (khác với Nam Bộ), chim nướng, gà nướng (mặn), nấm mối 
nướng, mì căn nướng, lá lốt (chay).. Lại có nhiều dạng trong một kỹ 
thuật. Nướng thì có nướng tươi (không ướp gia vị), nướng ướp gia vị, 
nướng bọc lá chuối, lá chanh, lá thanh trà.. Kho thì kho mặn, kho 
nhạt, kho khô, kho nước, kho tươi, kho rim.. Một nguyên liệu tươi 
(động, thực vật) qua bàn tay khéo léo của một người nội trợ Huế sẽ 
cho ra nhiều món khác nhau làm vui lòng khách. Chẳng hạn cá thì có 
cá nướng, cá ram, phích, chả cá, cá chưng cách thuỷ, cá hấp, cá kho, 
cá rim, canh cá, cháo cá.. Thật là nhiều kiểu, nhiều vẻ. 


Nhưng sẽ không thật đẩy đủ khi để cập đến bữa cơm Huế, lại 
quên đi món rưu sống và nước chấm (mà kỹ thuật pha chế dược nâng 
lên như một nghệ thuật) có thể xếp chung vào đồ gia uị. 


Việt Nam không hiếm vùng nhiều rau sống, nhưng có “nhu cầu” 
dùng rau sống trong bữa ăn thường nhật không phải vùng nào cũng 
có. Hà Nội có nhiều loại rau xanh, rau thơm nổi tiếng: rau điếp thái 
chỉ, rau muống chẻ, mùi tàu, húng láng, gừng, rau răm.. Huế cũng 
không thua kém gì Hà Nội về “chủng loại” rau sống: rau muống, rau 
cải, xà lách, diếp cá, rau thơm, ngò, bạc hà, bắp chuối xắt rối, khế, 
chuối chát, vả xắt mỏng.. tuỳ từng món ăn, từng loại nước chấm mà 
dùng những loại rau sống thích hợp. Tuy nhiên, người Huế dùng ớt 
có nhiều hơn vùng khác (tương tự như Sài Gòn thích dùng giá đỗ 
sống vậy). 


533 


Có lẽ không đâu các thứ nước chấm pha chế lại nhiều như thế (với 
trên 20 loại nước chấm khác nhau về thành phần, cách pha chế, 
hương vị và công dụng). 


Muốn ăn mít trộn rau sống phải có mắm nêm hoặc nước chấm 
chanh tỏi; ăn bánh khoái, thịt bò tái phải có nước tương; ăn bầu chẩn 
phải có nước tôm kho đánh hoặc nước cá kho; ăn rau khoai phải có 
nước ruốc kho hoặc nêm.. Người Huế rất chú trọng sử dụng gia vị vì 
gia vị phù hợp sẽ làm tăng thêm sự bấp dẫn thơm ngon của các món 
ăn với đây đủ vị cay, đắng, ngọt, béo, bùi, thanh, chua, mặn... 


Nét đặc sắc trong nghệ thuật ăn uống của Huế còn thể hiện ở 
tính triết lý và tính biểu tượng cao trong lựa chọn thực đơn, trình bày 
món ăn. 


Trước hết cũng như một số vùng, người Huế quan niệm trong các 
món ăn phải chia thành hờn - nhiệt và phải có sự giao hoà giữa hai 
yếu tố âm - dương để tăng thêm sự bồi bố cơ thể và để chữa bệnh. 
Cho nên mùa hè thì cần món ăn mát, mùa đông thì nên chọn món ăn 
nóng hoặc món tạo nên khí nóng trong người". Ví như ăn trứng lộn - 
rau răm - muối tiêu (ngoài Bắc có cả gừng); ăn ốc luộc - lá chanh; ăn 
cơm hến - tổ hợp gia vị, màu mè.. Món ăn như vậy được xem như vị 
thuốc và những vật liệu tạo nên nó không chỉ có chức năng tạo nên 
hương vị, mà còn để tạo nên sự hài hoà đm đương. 


Khi trình bày món ăn, người Huế chú trọng đến việc sắp xếp 
(hoặc cắt tỉa) các thứ theo những biểu tượng riêng 'như hình ngôi sao, 
mặt trăng, mặt trời, mặt đất, đoá hoa, bột quả, con tôm, con gà.. thể 
hiện sinh động thế giới vạn vật (mỗi món ăn là một vũ trụ thu nhỏ) 
và mang sự chuyển hoá ý nghĩa tâm tình, còn làm cho món ăn thêm 
đẹp mắt, thêm phần trang trọng”. Trên bàn tiệc Huế, nữ chủ nhân 
thường thướt tha trong tà áo đài duyên dáng, ân cần chăm chút cho 
từng thực khách. Một lọ hoa màu sắc hài hoà thoang thoảng mùi 
hương nhẹ nhàng thể hiện sự thanh lịch của chủ nhà. Lắm lúc, thực 
khách hâu như không nỡ động đũa, vì sợ làm hồng đi các món ăn 
mà nữ chủ nhân bổ ra không ít thời gian và sự khéo léo để làm 
nên. Âu cũng là món quà tỉnh thần mang đẩy ý nghĩa đành cho phụ 
nữ Huế vậy. 


† Trần Ngọc Thêm, Triết lý âm dương uà odi trò của nó trong truyền thống uăn hoá 
Việt Nam, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, số 12-1998. 
® Trần Đức Anh Sơn, Lê Hoà Chi, Phong u¿ xứ Huế, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1991. 


534 


Huế có những món ăn gắn liên với những truyền thuyết, những 
câu chuyện dân gian nửa hư, nửa thực. Có những món ăn thể hiện 
nhân sinh quan rất cao. Có thể lấy bánh su sê làm một minh hoạ: 


“Nguyên trước bánh có tên là phu thê (vợ chồng) vì chính nó là 
thứ bánh cưới. Đám cưới nào cũng có mặt bánh su sê như để chứng 
nhận cho sự chung thuỷ, trong trắng của người vợ qua thứ bột lọc 
trắng trong. Hộp lá dừa vuông vắn màu xanh như thể hiện sức mạnh 
và uy quyền của người chồng từ nay đối với vợ. Nhân đậu xanH giã 
nhuyễn, vương mấy sợi dừa, bánh ngọt đậm như tình yêu đằm thắm, 


mặn nồng như cặp vợ chồng mới cưới”®. 


Xin nói thêm rằng, cũng như nhiều nơi khác, người Huế không 
dùng dưa giá trong các tiệc cưới, vì kiêng việc “ở giá”, “ở goá” về sau. 
Chuối ba lùn cũng vậy, không được dùng trong cúng bái vì theo quan 
niệm Huế, nó gắn với những chuyện không hay và đáng thương của 
các bà trong thâm cung thời Nguyễn. 


Nếu như cả nước đều biết đến một Hà Nội ngàn năm văn vật với 
những món ăn nổi tiếng: phở “tráng”, phở “Tư Lùn”, phở “Nam Ngư”; 
ốc luộc nhà chung, chả cá Lã Vọng, bánh cuốn Thanh Trì, thịt bò khô 
Hoàn Kiếm, cơm trắng giò chả phố Huế..'” thì ở Cố đô Huế, tự rất lâu, 
có những món ăn đã đi vào tiểm thức của con người như: bánh khoái 
Đông Ba (nay ở Thượng Tứ), bánh bèo Ngự Bình, bánh cuốn thịt 
nướng Kim Long, bánh canh Nam Phổ, cơm hến ở cền Hến.. Và còn 
không biết bao nhiêu món ăn thức uống ngon lành khác nữa, không 
biết kể sao cho xiết! 


Có người cho rằng những món ăn ngon ngày nay của Huế đã mất 
đi phần nào hương vị, xuân sắc của một thời vang bóng. Điều đó đo 
nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng sâu xa nhất vẫn là đo thực 
trạng kinh tế - xã hội và thực trạng văn hoá Huế (trong đó có vấn để 
ý thức, lối sống một thời bị “xuống cấp”). Huế ngày nay trong hành 
trình đổi mới, đã và đang khởi sắc sau những năm tháng “đông miên”. 
Đã đến lúc phải thực thi việc bảo tổn, khôi phục và phát triển món ăn 
Huế truyền thống với lối nấu riêng, một kiểu ăn riêng đậm nét Huế. 
Đây là những di sản văn hoá vật chất (và cả phi vật chất trên một ý 
nghĩa nào đó) vô giá của dân tộc, của Cố đô Huế. Xin hãy giữ gìn nó 
mãi mãi! 


® Nhiễu tác giả, Cố đô Huế - Đẹp uà thơ, Nxb Thuận Hoá, Huế, 1995. 
!Ê Vũ Bằng, Miếng ngon Hà Nội, Nxb Văn hoá, Hà Nội, 1990. 


535 


KHÍ PHÁCH VÀ TÌNH CẢM CỦA ĐẶNG DUNG 
QUA NHỮNG ÁNG THƠ TUYỆT TÁC 


ĐẶNG VĂN THẢO 


núi Hồng Lãnh thuộc quán Thiên Lộc, phủ Hà Hoa, trấn Nghệ 

Án xưa (nay là xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh). 
Người con trai đầu lòng của Đại tri Hóa châu Đặng Tất - anh hùng 
chống quân xâm lược nhà Minh thời Hậu Trần. 


Đặng Dung là một tướng lĩnh tài ba, một con người đầy lòng nhân 
hậu. Giận vị vua Trần Giản Định bất tài, nghe kẻ gièềm pha đã giết 
hại cha mình và cũng là cha vợ của nhà vua: một con người khẳng 
khái, trung thực luôn hết lòng phò vua giúp nước, Đặng Dung đã cùng 
các tướng lĩnh khác phế bổ Giản Định, lập Trần Quý Khoáng làm minh 
chủ lấy hiệu là Trùng Quang đế tiếp tục cuộc kháng chiến chống Minh. 
Tuy mang nặng mối thù giết cha nhưng khi lập Trần Quý Khoáng Đặng 
Dung không hại Trân Giản Định mà tôn làm Thái Thượng hoàng thể 
hiện một tấm lòng nghĩa hiệp nén thù nhà đền nợ nước. 


ñ ăng Dung sinh năm Quý Sửu (1878) bên bờ Yến Giang dưới chân 


Sinh ở ở đất Hoan Châu nhưng tuổi thơ của Đặng Dung gắn liền 
với đất Hóa Châu vốn nổi tiếng là vùng địa linh, nhân kiệt. Tương 
truyền Đặng Dung là người rất yêu sông nước, ngoài những lúc học 
hành ông suốt ngày lặn ngụp trên sông. Đặng Dung có thể bơi hàng 
chục đặm mà không biết mệt mỏi. Sông Hương, núi Ngự đã thấm vào 
máu thịt của người. Chính vì vậy mà khi đánh giặc Đặng Dung rất 
giỏi về thủy chiến. Khi làm thơ Đặng Dung thể hiện khí phách hiên 
ngang được đùm bọc trong tâm hồn lai láng yêu thương. 

Thơ Đặng Dung để lại cho đời không nhiều nhưng đó là những 
áng thơ tuyệt tác sống mãi với thời gian. Đặng Dung đã mượn thơ để 
biểu hiện tâm sự của mình. 


Đó là sự trăn trở của người trai đất Việt trước nạn ngoại xâm. 
Đó là nỗi nhớ quê nhà da diết. Chính từ nỗi nhớ nhung đó mà Đặng 
Dung cứ như thấy quê hương đang từng giờ, từng phút thúc giục mình 


536 


anh dũng xông lên tiêu điệt quân thù. Nỗi niễm này được thể hiện rất rõ 
trong bài thơ Hứt Giang cung thứ chu cảm tác Tân Mão niên thất nguyệt. 
Tân kỳ niên lập thủy lưu trường 
Thân ỷ thuyên lan uọng cố hương 
Dân tán, quốc nguy thùy diễm trọng 
Bình cơ lơi độ uĩ năng lường. 
Dịch thơ: 


Cờ tĩnh nghiêm chỉnh nước trôi đài 
Quê cõ bên thuyển ngóng đợi hoài 
Đân tán, nước nguy ai gánh vác? 

Việc quân thắng, bại biết chưa rồi. 


(Bắn dịch của cụ nghè Khiếu Năng Tỉnh trong sách Nghĩa hương 
lão niên ký). : 

Quân cơ đang tế chỉnh chờ lệnh thủy chiến. Tướng cầm quân bên 
thuyền nhìn thấy quê nhà đang ngóng đợi. Câu hỏi đặt ra, cũng là câu 
trả lời, đồng thời giao trách nhiệm cho người suốt cuộc đời trung 
quân, ái quốc. 


"Dân tán, nước nguy di gánh ác” 


Đặng Dung đã gánh vác giang sơn trên đôi vai bất tử của mình. 
Nỗi lòng trăn trở của ông đã được thể hiện bằng hành động. Sử sách 
ghi: tháng Chín năm Nhâm Thìn (1412) bọn giặc Minh do tướng 
Trương Phụ cẩm đầu cùng với cánh quân nhà Trần do Nguyễn Súy 
cầm đầu đánh nhau ở sông Thái Già. Chính lúc hai bên đánh nhau 
kịch liệt Đặng Dung đem quân tập kích trại của Trương Phụ. Ông 
nhảy lên thuyền của Phụ định bắt sống Phụ nhưng đo trời tối nhốn 
nháo không nhận được mặt Phụ, nhờ thế Phụ đã trốn thoát. Ì 


Đó là trận đại thắng quân xâm lược Minh của quân và dân nhà 
hậu Trần kể từ khi Đặng Dung lập Trùng Quang làm minh chủ. 


"Việc quân thắng, bại biết chưa rô 


Thắng, bại là chuyện thường tình của việc quân song đã là tướng 
cẩm quân giỏi thì phải biết chớp thời cơ biến bại thành thắng, điều 
này đã được Đặng Dung vận dụng tài tình. Theo sách sự tích điều 
thiên thủy thần Đặng Tướng Công triều Hậu Trần - Bộ Thứ hai, chỉ 
can Thượng đẳng nhân thân khúc triêu lễ độ chính bản thì ngày 17 
tháng Hai năm Kỷ Sửu (1409) Trần Quý Khoáng lên ngôi ở Chi La 
đặt niên hiệu là Trùng Quang đã phong: 


537 


- Nguyễn Súy làm quan Thái phó 

- Nguyễn Cảnh dị làm quan Thái bảo 

- Đặng Dung làm Đồng Bình chương sự 
- Nguyễn Chương làm đại Tư Mã 


Những địa danh nổi tiếng như Bình Than, Hàm Tử, Chương 
Dương, Bô Cô, Thái Già gắn liên với khí phách anh hùng, tài năng 
quân sự của Đặng Dung. 

Khí phách anh hùng và tình cảm trung quân, ái quốc của Đặng 
Dung còn được thể hiện qua bài Cđm hoài bất hủ: 

Thế sự du du nại lão hà 
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca 
Thời lai đồ điếu thònh công dị 
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa 
Trí chủ hữu hoài phù địa trục 
Tẩy bình uô lộ uãn Thiên Hò 
Quốc thủ u‡ báo đầu tiên bạch 
Kỷ độ long tuyên đới nguyệt ma 
Dịch thơ: 
Việc đời biết tính sao đây? 
Mênh mông trời đất rượu say hát trần 
Gặp thời đổ điếu cũng nên 
Anh hùng vận rủi khó toan cách nào 
Vì vua xoay trục đất sao? 
Rửa binh khôn khéo trời cao Ngân Hà? 
Quốc thù chưa trả đã già 
Uổng công mấy độ trăng tà mài gươm. 

Chỉ với 8 câu thơ Đường luật viết theo thể thất ngôn bát cú Đặng 
Dung đã biếu hiện rõ rệt khí phách, bộc bạch chân thật nỗi lòng mình. 
Ta thường ước ao giá lòng mình như tấm bánh để bóc ra cho mọi người 
xem. Với Cảm hoài Đặng Dung đã mở lòng mình như người bóc bánh. 


Nước có vận của nước, người có "số" của người. 


"Thời lai đồ điếểu thành công dị 
Vận khứ anh hùng ẩm hộn đa" 


Khi vận nước đã đến thì những con người xuất thân bình thường 
như Hàn Tín, Trần Bình cũng góp công đánh bại Sở vương Hạn Vũ 
lập nên triều Tây Hán huy hoàng. 


D 


538 


Nhưng khi thời vận đã suy tàn thì mưu lược như Khổng, Minh 
tướng giỏi như Quan - Trương - Triệu - Mã - Hoằng cũng Rhệng thể 
nào khôi phục được triều Đại Hán. 


Ở đây Đặng Dung cũng trong tâm trạng ấy. Vì vua sẵn sàng dùng 
sức mạnh của mình xoay trục đất, lấy nước sông Ngân Hà để rửa binh khí. 


"Trí chủ hữu hoài phù địa trục 
Tẩy bình uô lộ uãn Thiên Hà" 


Nhưng nhà Trần đã đến thời suy kiệt thì có tài xuất chúng đến 
mấy cũng không thể nào gỡ được mớ bòng bong đo triểu đại này tạo 
nên. Cuộc kháng chiến chống giặc Minh cũng suy yếu dẳn và kết quả 
là tháng Hai năm Giáp Ngọ (1414) Đặng Dung cùng vua Trần Trùng 
Quang bị giặc Minh bắt ở sách Bồ Kết. 


Thời gian là lưỡi cưa oan nghiệt gặm nhấm tuổi đời. Khác với 
những người nhờ thời gian mà thành đạt, với thời gian thì Đặng Dung 
chua xót thốt lên" 


"Quốc thù uị báo đầu tiên bạch 
Kỷ độ long tuyên đới nguyệt ma" 


Đó là sự ân hận của người thấy mình chưa làm tròn bổn phận 
trung quân, ái quốc. Đó cũng là sự tiếc nuối của người suốt đời dày 
công chuẩn bị cho biết bao việc lớn nhưng phải dừng lại trước lưỡi cưa 
oan nghiệt của thời gian. Sự tiếc nuối và ân hận đó cũng là sự khẳng 
khái không chịu khuất phục của Đặng Dung trước kẻ thù. Trên đường 
bị giặc giải về Yên Kinh ông đã nhảy xuống sông tuẫn tiết. 


Hình tượng mài gươm cho đến tà bóng nguyệt là đỉnh cao nghệ 
thuật trong thơ của Đặng Dung, nó biểu hiện khí phách của con người 
suốt đời vì nước quên thân. 

Đặng Dung là người đã đoán biết được thời vận và đã có dự kiến 
cho tương lai. Giặc Minh khi bắt được ông muốn dụ dỗ ông nên đã cho 
các con ông đi cùng. Trên đường đi Đặng Dung đã đạy các con phải 
giữ vững khí tiết của cha ông. Ông căn dặn: 

- Con cả Đặng Đình Nghị nên trở về cố hương xa xưa là Trúc Sơn, 
Chương Đức lập nghiệp. 

- Con thứ Đặng Di về Sơn Vi, Mạo Phổ lập nghiệp (nay là Phú 
Thọ đất tổ Hùng Vương). 

- Con thứ là Đặng Đình Quả về quê hương núi Hồng, sông Lam 
phụng thờ tiên tổ. 


539 


- Con út là Đặng Công Thiếp về nơi Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh 
Phúc lập nghiệp. 

Theo cuốn Ngọc phỏ của Yên quận công Đặng Tiến Thự biên tập 
vào năm 1688 thì hậu duệ của Đặng Dung đã đựng nghiệp lớn của 
tổ tông. 

Chi trưởng của người ở Trúc Sơn Chương Đức có nhiều nhân vật 
sáng danh như: 

- Đặng Huấn: Thượng Đặng Đại Vương 

- Đặng Tiến Vinh: Thượng Đặng Đại Vương 

- Đặng Thế Tài: Thượng Đặng Đại Vương 

- Đặng Tiến Thự: Trấn thủ Nghệ An 

- Đặng Đình Tướng: Tiến sĩ Quan Thượng Thư 

Và biết bao công hầu, khanh tướng là hậu đuệ của ông. 

"Thập bát quận công tam tế tướng 


4." 


Bách dư tiến sĩ cựu công hầu 
"Bao giờ núi Trúc hết cây 
Sông Ninh hết nước họ này hết quan": 

Rồi biết bao nhân vật lịch sử của các chỉ dưới như Tiến sĩ Đặng 
Minh Khiêm, Tiến sĩ Đặng Minh Cát, Tiến sĩ Đặng Kính Chi, Tiến sĩ 
Đặng Tán, Tiến sĩ Đặng Tòng Cù, Tiến sĩ Đặng Công Thiếp, Tiến sĩ 
Đặng Thận, Tiến sĩ Đặng Xán, Tiến sĩ Đặng Duy Minh, Thám hoa 
Đặng Văn Kiều, Tiến sĩ Đặng Đôn Phục... Và thời đại chúng ta ngày 
nay là lãnh tụ Trường Chinh tức Đặng Xuân Khu: nguyên Tổng Bí thư 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Chủ tịch Hội 
đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


Thi sĩ Đặng Dung, nhà quân sự Đặng Dung đã để lại cho đời 
những áng thơ tuyệt tác, để lại cho đời những nhân tài văn hay, võ 
giỏi mà tên tuổi của họ đã được ghi lại trên các bảng vàng, bia đá 
trong lịch sử của dân tộc Đại Việt làm rạng rỡ muôn đời cho dòng họ 
Đặng Việt Nam. 


Hiện nay trên các thành phố lớn: như Hà Nội, Hải Phòng, Huế, 
thành phố Hồ Chí Minh có những con đường mang tên Đặng Dung. 
Trên nhiều miền quê có những trường học mang tên Đặng Dung năm 
tháng miệt mài tạo những nhân tài cho tương lai đất nước. 


Đặng Dung đã cách xa chúng ta hàng 6 thế kỷ nhưng tỉnh thần 
của ông, áng thơ của ông sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam, trong 


540 


lòng con dân họ Đặng trên khắp miền Tổ quốc đúng như lời cảm xúc 
của một hậu duệ họ Đặng đã kính cẩn đọc trước phủ thờ của ông: 

Anh hùng họ Đặng tiếng thơm xa 

Nghĩa khí mài gươm bóng nguyệt tà 

Nén lại thù nhà đền nợ nước 

Phụng thờ mình chủ uõng sơn hà 

Cảm quân gươm tuốt tươi màu thép 

Khí phách thơ đề thắm sắc hoa 

Thất thế không hùng nên tuẫn tiết 

Đặng Dung sống mãi uới muôn nhà. 


541 


ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN HÓA DÂN GIAN XỨ HUẾ 
QUA 690 NĂM LỊCH SỬ 
TÔN THẤT BÌNH 


qua 690 năm lịch sử, văn học dân gian là một nguồn tư liệu 

phong phú được sáng tác từ đông đảo quần chúng, nhân dân địa 
phương. Nó là tiếng lòng, tiếng nói trung thực của một lớp người có 
cuộc sống thấp kém nhất trong xã hội dưới chế độ phong kiến, nhưng 
giá trị tư tưởng, nhân văn, xã hội lại đáng trân trọng. Ta hãy tìm 
hiểu những đặc điểm của nguồn văn học đó - nguồn văn học bám sát 
đời sống tỉnh thần và tình cảm của cư dân một vùng đất đang bứa 
hẹn những bước phát triển tương lai. 


#8 ánh dấu sự trưởng thành và phát triển của văn học Thuận Hóa 


1. Văn học dân gian Thừa Thiên Huế là nguồn tài liệu 
phong phú, phản ánh kịp thời những biến động lịch sử của 
địa phương. 

Cũng như các địa phương khác, văn học dân gian Thừa Thiên Huế 
được nhân dân sáng tác đủ các thể loại: truyền thuyết, giai thoại, ca 
đao, dân ca, vè... để phản ánh kịp thời các điễn biến lịch sứ. Đó là 
một loại báo chí khi kỹ thuật in ấn chưa phát triển. 


Khi Huyền Trân công chúa vâng lệnh vua Trần kết hôn với Chế 
Mân để đem về lại cho Đại Việt hai châu Ô, Lý, nhân dân vùng 
Thuận Hóa truyền nhau câu ca: 

Tiếc thay cây quế giữa rừng 
Để cho thằng Mán thằng Mường nó leo 
Hoặc: Tiếc thay hột gạo trắng ngân 

Đã uo nước đục lại uần lửa rơm... 
để nói lên số phận của Huyền Trân - một công chúa nhan sắc diễm lệ 
lại phải chung gối với một ông già xấu xí. Rõ ràng là nhân đân đã 
bằng quan điểm nhân bản, tôn trọng đời sống cá nhân con người hơn 
là suy tính hơn thiệt mới tỏ bày lời tán thán đó. 


542 


Vào thế kỷ XVIL, khi Nguyễn Hoàng xin được chị là Ngọc Bảo nói 
với Trịnh Kiểm cho vào Nam để dung thân theo lời khuyên của Trạng 
Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm "Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân”, 
ở vùng đất này, thần nhân đã giúp Nguyễn Hoàng dựng nghiệp. 
Truyền thuyết "Trảo trảo phu nhân" kể chuyện Nguyễn Hoàng nhờ nữ 
thần mách nước phải dùng mỹ nhân kế mới thắng được Lập Bạo, 
tướng nhà Mạc, Nguyễn Hoàng nghe theo, quả nhiên toàn thắng. 

Giai đoạn Trịnh - Nguyễn phân tranh (1627 - 1673) có rất nhiều 
truyền thuyết và giai thoại phản ánh thời kỳ tranh đua quyết liệt này. 
Năm 1629 Trịnh Tráng sai Nguyễn Khắc Minh đem sắc vào để hạch 
hỏi chúa Nguyễn Phúc Nguyên; năm 1630 Đào Duy Từ lập kế trả lại 
sắc trong một cái mâm hai đáy. Bài thơ Hán tự đặt trong đáy mâm 
được Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan giải bằng cách chiết tự thành 
câu: Dư bất thụ sắc (ta không nhận sắc). Rõ ràng đây là một giai 
thoại nhằm để cao tài trí của Đào Duy Từ, một người bỏ miền Bắc vào 
miền Nam giúp chúa Nguyễn thành công trong việc chống giữ với 
chúa Trịnh để bảo toàn lãnh thổ. 


Hệ thống giai thoại, truyển thuyết về các nhân vật lịch sử có liên 
quan đến sự tổn vong của chính quyển Nguyễn tập trung tại Thuận 
Hóa vào hai thế kỷ XVI, XVI chiếm một vị trí đáng kể. Có nhiều giai 
thoại về chúa Nguyễn Hoàng, Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc 
Lan, Nguyễn Phúc Tần, Nguyễn Phúc Chu... các đại thần như Đào 
Duy Từ, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Khoa Đăng. 
Những giai thoại như Tống Thị mê hoặc chúa thượng và chưởng cơ 
Nguyễn Phúc Trung bằng hoa trăm thứ. Nội tán, đem lại an bình cho 
dân chúng... đều là những giai đoạn hay trong lịch sử xây dựng đất 
Thuận Hóa. 


Trong thời gian triều Nguyễn trị vì (1802 - 1945) nhiều biến cố 
quan trọng đã xảy ra. Nổi bật nhất là biến cố thất thủ Kinh đô năm 
Ất Dậu 1885. Về Thất hủ kính đô được sáng tác sau sự kiện này là 
một bản về lịch sử có giá trị đã được nhân dân truyền miệng và say 
sưa nghe kể trong một quãng thời gian dài cho đến những năm 
thượng bán thế kỷ XX (Xem Phụ chú ở cuối bài). 

Loại về kháng chiến lại được sáng tác trong những năm tháng 
kháng Pháp để diễn tả lại những chiến công của quân dân Thừa 
Thiên Huế, nói lên tình cảm thắm thiết quân đân trong mục đích 
chung: chống giặc cứu nước. 


Sau Cách mạng mùa Thu 1945, Thừa Thiên Huế nằm trong vùng 
tạm chiếm. Bao biến động lịch sử đã bùng nổ trong quãng thời gian từ 


548 


1945 đến 1975. Về Côn đảo, về Chín năm dưới chính quyên tham, trá 
bạo được sáng tác, phản ánh kịp thời, nóng hổi những biến động lịch 
sử quan trọng của đân tộc. 


Đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng hoàn toàn miễn Nam, có 
bao câu hò ca ngợi đất nước thống nhất? Thật khó mà thống kê hết. 
Cho đến nay, qua ba thập kỷ xây đựng chế độ mới số lượng các câu ca 
dao mới, các truyện truyền miệng hiện đại, tục ngữ và giai thoại mang 
tính châm biếm, trào phúng vẫn còn cơ hội để phát triển trong quần 
chúng, chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của văn học dân gian ở Thừa 
Thiên Huế. 


2. Phản ánh trung thực tâm lý, tình cảm của cư dân. 


Nhân dân Thừa Thiên Huế khi sáng tác các câu hò, điệu lý là dốc 
hết tình cảm trung thực của mình trong các sáng tác ấy. Để tỏ lòng 
tiếc thương số phận của Huyền Trân, đúng hơn là tán dương sự hy 
sinh cao cả của nàng trong một tình thế nan giải, cả hai câu ca dao đã 
dẫn trên đều bắt đầu bằng hai chữ tiếc thay. Chế Mân là vua Chămpa 
lại được ví như "thằng Mán, thằng Mường", Huyền Trân là "cây quế 
thơm ngát" giữa rừng, là "hột gạo trắng ngân” đã bị vo với nước đục; 
lại vân (nấu) bằng "lửa rơm"; ngọn lửa chỉ cháy bùng trong phút chốc, 
ám chỉ mối tình nổng cháy ngắn ngủi của Trần Khắc Chung đối với 
nàng. Quãng thời gian tám tháng trời lênh đênh giữa biển cả mới về 
Thăng Long đối với một cuộc đời người quả thật là quá ngắn. Lòng 
tiếc thương của nhân dân Thuận Hóa dành cho nàng là đành cho một 
nhân vật có công "khai sơn phá thạch", mở mang bờ cõi, mà lại không 
được hưởng hạnh phúc của cuộc đời thường nhật. Bài ca Nam Bình 
"Nước non ngàn dặm ra đi" cũng trong ý nghĩa đó, phân tích thật sâu 
sắc mối đồng cảm của dân Thuận Hóa với cảnh ngộ Huyền Trân: 

Nước non ngàn dặm ra đi 

Cái tình chỉ 

Mượn màu son phấn 

Đền nợ Ô Ly, 

Đống cay uì 

Đương độ xuân thì 

Độ xuân thì 

Số lao đao hay là nợ duyên gì. 
Mó hông da tuyết 

Quyết liều như hoa tàn trăng khuyết 
Vàng lộn theo chì 


544 


Khúc ly ca sao còn mường tượng nghe gì 
Thấy chữm hông nhạn bay đi 
Tình lai láng bóng dương hoa quỳ. 
* 
. 
ĐDạn một lời mân quân 
Nay chuyện đà như nguyện 
Đăng uài phân 
Vì lợt cho dân 
Tình đem lại mà cân 
Đáng cay muôn phần! 

Mối duyên tình của Huyền Trân quả là một mối tình duyên 
cay đắng! 

Qua cuộc khởi nghĩa của anh em Tây Sơn một mặt quần chúng 
tích cực ủng hộ, nhưng về một phương diện khác, lại tỏ ý chê trách 
quân đội của Nguyễn Nhạc do thiếu nghiêm chỉnh, đạo đức trong tác 
phong, quân kỷ làm lòng dân oán hờn: 

Trách lòng Biện Nhạc, Tú Linh 
Làm cho con gái thất kinh hãi hôn 
Trách lòng Biện Nhạc nhiễu điều. 

Cuối triểu Tây Sơn, tình hình chính trị, quân sự, xã hội, kinh 
tế của đất nước suy thoái. Lòng dân Thuận Hóa lại bày tổ tâm tình 
của mình: 

Lạy trời cho chóng gió nôm 
Cho thuyền chúa Nguyễn giong buôm thẳng ra 

Khi Nguyễn Ánh thu phục giang sơn về một mối, hành quyết vua 
quan Tây Sơn, dân Thuận Hóa lại thể hiện tâm tư, tình cảm của mình 
qua bài về Bò thiếu phó, tiếc thương cho một nữ tướng đũng cảm của 
Tây Sơn. Hình ảnh Bùi Thị Xuân vẫn còn đọng mãi trong tâm tư 
những con người yêu trọng tài năng, đức độ của bà. 


Nguyễn Ánh như Nguyễn Huệ, chọn Phú Xuân làm kinh đô. Tâm 
lý đân chúng vùng nây hẳn bội phần hãnh điện và yêu quý mảnh đất 
mà cả hai vị vua đối nghịch nhau về chính trị lại có sự nhất trí. Đến 
năm 1885 mở ra một trang mới: Kinh đô thất thủ, vua Đồng Khánh 
được Pháp ủng hộ lên ngôi. Ca dao hò về trong giai đoạn này nở rộ 
thể hiện tâm trạng, tình cắm của dân chúng trước những sự kiện trên. 


545 


Qua hơn 2.000 câu thơ của bản về Thết thủ kinh đô ta thấy được tấm 
lòng yêu nước nồng nàn của đân Huế, yêu quê hương, đồng bào, chiến 
sĩ bảo vệ kinh đô trong cuộc chiến đấu với quân Pháp. Kinh đô thất 
thủ, bao cảnh tang thương xảy ra, mà người gánh chịu nặng nề nhất 
là nhân dân Thừa Thiên Huế. 

Nội dung bản vè đã phản ánh được tâm trạng bi phẫn tột cùng 
của dân kinh kỳ khi kinh đô thất thủ. 

Khi vua Hàm Nghỉ xuất bôn ra Tân Sở, nhân dân tỏ thái độ qua 
ca đao: 


Lân theo dấu thỏ non đoài 
Miễn phò đặng chúa đám nài chỉ công. 
Pháp đặt vua Đồng Khánh lên ngôi trong nghịch cảnh vua Hàm 
Nghi lập căn cứ địa chống Pháp, tình cảm quân chứng bộc lộ thật rõ ràng: 
Gầm xem thế sự thêm sầu 
Ở giữa Đông Khánh hai đầu Hàm Nghỉ 
Hoặc: 


Một nhà bai chủ không hòa 
Hai uua một nước ắt là không yên 
Đến khi vua Duy Tân khởi nghĩa bị thất bại, câu hò mái nhì 
"trước bến Văn Lâu" của cụ Ứng Bình nhanh chóng trở thành một 
giòng điện truyển cảm qua biết bao người, bao thế hệ ghi nhớ công 
lao, cảm thông nỗi khổ tâm của một vị vua anh hùng trong hoàn cảnh 
đất nước bị ngoại bang đô hộ: 
Chiêu chiêu trước bến Văn Lâu, 
Ai ngồi, di câu, ai sâu, di thẳm 
Ai thương, ai cảm, qý nhớ, ai trông 
Thuyền ai thấp thoáng bên sông 
Đưa câu mới đẩy chạnh lòng nước non. 
3. Ca ngợi và phê phán đúng lúc, đúng chỗ. 
Sức mạnh của văn học dân gian là thẳng thắn phê phán và chỉ 
trích mà không e đè, sợ sệt. Được lợi thế này là do tác phẩm truyền 


miệng có thuộc tính vô danh và tập thể xây thành hàng rào chắn bảo 
vệ sinh mạng tác giả sáng tác. 


Dưới triều Tự Đức, dân Huế phê phán sự xây dựng tốn kém của 
Khiêm Lăng: 


546 


Vạn Niên là Vạn Niên nào 
Thành xây xương lính hào đào máu dân 


Quan lại cũng bị chỉ trích thẳng thắn: 


Việt Nam có bốn anh hùng 
Tường gian, Viêm láo, Viêm khùng, Thuyết ngụ 


Nội dung câu này có vài điểm đáng bàn lại, nhưng nó phần ánh 
nhận thức của đân Huế trong thời điểm lịch sử ấy. 

Thời kháng chiến chống Pháp, hàng trăm bài vè kể lại chiến công 
chống Pháp như Đền địch ở Quảng Xuyên, Chiến thống Thanh 
Hương, Chiến thắng Phổ Lại... ca ngợi tức thì những anh hùng vô 
danh có công giữ nước. Đối với các vị lãnh đạo đân tộc, nhân đân Huế 
khẳng định: 


Dải Trường Sơn xanh rờn thăm thẩm, 

Công ơn Bác Hô muôn dặm trùng dương. 

Vững tin chiến đấu quột cường, 

Có Đảng câm sào đẩy mũi dẫn đường đếu tranh. 


Con đường đấu tranh giành lại độc lập đất nước dù gian khổ 
nhưng nhất định thắng lợi. Nhân dân Huế một mặt kêu gọi toàn dân 
đoàn kết chống giặc, một mặt lên án quân thù: 


Khí giới tối tân không bằng toèn dân đoàn kết 

Giết hết quân thù mới hết sôi gan 

Căm thù thuy lũ tham tàn 

Đông bào ơi mau giúp tiền giúp gạo để Vệ quốc Đoàn 
đánh Táy. 


Kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân dân Thừa 
Thiên Huế cùng dân tộc trải qua những biến chuyển thăng trầm. Văn 
học dân gian là tiếng nói chân thật phát xuất từ con tìm và khối óc 
của nhân dân vẫn có đời sống riêng mãnh liệt của nó. Nó vẫn được lưu 
truyền dưới hình thức truyền miệng như thuở nào, khi những cư dân 
đầu tiên đặt chân trên mảnh đất này để sinh cơ lập nghiệp. Xét về sự 
phát triển của văn học dân gian trong thời điểm hiện tại, thể loại ca 
dao, nói vần về, giai thoại, truyện đồn đại chiếm một vị trí đáng kể. 
Đây là thời điểm mà các sáng tác dài không còn chỗ đứng, chỉ có các 
câu ngắn gọn, dễ truyền, dễ nhớ do nội dung trào phúng của nó. Tình 
hình này cũng là tình hình chung của sự phát triển văn học dân gian 
hiện đại trên toàn đất nước. Tinh thần trào phúng đá kích có một vị 


547 


trí bển vững trong sáng tác dân gian ở mọi thời đại. Tập hợp lại các 
sáng tác này chúng ta sẽ có một số tư liệu khả đĩ giúp chúng ta điều 
chính lại phương hướng, hiểu biết thêm tâm tư và tình cảm của nhân 
dân đối với chế độ và những con người lãnh đạo trong từng thời điểm 
lịch sử. Từ đó chúng ta mới có cơ sở để bảo vệ, và phát huy những mặt 
tích cực, cải tạo những mặt còn thiếu sót để xây dựng tỉnh nhà vươn 
lên trong thế kỷ mới. 


PHỤ CHÚ 
Các thể loại vè lịch sử và kháng chiến đã sưu tầm 
A. VỀ LỊCH SỬ: 
® Bản in: 
1. Về Thất thủ Thuận An uà bình đô, Nha Trung Việt ấn hành, 1956, 


2. Về Thất thủ kính đô, do Viện Hán học Huế sưu tắm và chú thích. Tạp chí Đại 
học Huế, số 40 tháng 10-1964. 

8. Về Chống Pháp - Thất thủ kinh đô, Lương An sưu tâm, chính lý, giới thiệu, 
Nxb Thuận Hóa, 1984. 


4. Về Thất thủ hinh đô, Đình Xuân Lâm và Triệu Dương sưu tẩm, chú thích 
chỉnh lý, Hà Nội, 1959. 


6. Bản dịch về Thất thủ kinh đô do Đ. Le. Bris đăng trong Bulletin des Amis du 
Vieux Huế (B.A.V.H.) số 1/1942 để Complainte annamite sur Ìø prise de Hué par les 
Krancdis. 


› 


e Các bán ở dạng chép tay, đánh máy: 

1. Về Thất thủ kinh đô, Là Văn Hoàng sưu tâm. 

2. Về Thất thủ kinh đô . Huế 1885, Đạm Hiên hiệu đính, tài liệu của Quỳ Ưu 
Nguyễn Đôn Dư sưu tắm. 

s Các dì bản về 705đ? thủ Thuận An 


1. Về Thất thủ Thuận An, trong tập Vè chống Pháp do Lương An sưu tầm, chỉnh 
lý, giới thiệu, Nxb Thuận Hóa, 1984. 


2. Về Thất thủ Thuận An, Lê Văn Hoàng sưu tâm, 
3. Và Thất thủ Thuận An, Quỳ Ưu Nguyễn Đôn Dư sưu tầm. 
- Về Bà Từ Dà xin thuế cho dân, Lê Văn Hoàng sưu tắm. 


B. VỀ KHÁNG CHIẾN: 

- Về Tết Mậu Thân ở cố đó, Quỳ Uu Nguyễn Đôn Dư sưu tâm. 

- Về Tùu Ô cướp thuyên ở của Thuận, Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Huế sưu tâm. 
- Về Thương giải phóng quân, sưu tâm ö Thùy Diên, Lương Viện. 

- Về Đồn địch ở Quảng Xuyên, sưu tắm ở Lương Viện, Phú Đa. 

- Về Nhâm Thìn, sưu tắm ở Thùy Diên, Lương Viện 

- Và Địch uận, sưu tầm ở Thùy Lập, Quảng Lợi, Sa. 


548 


- Về Tục lăng, sưu tắm ở Thùy Lập, Quảng Lợi, Sịa. 

- Và Chống cản Phú Thạnh, sưu tâm ở Phú Thạnh, Viễn Trình. 

- Về Chiến thắng Phổ Lại, sưu tâm đớ Thùy Lập, Quảng Lợi, Sịa. 

- Về Chiến thắng Thanh Hương, sưu tâm ở Thanh Thủy Chánh (Hương Thủy) và 
Bao La. 

- Về Côn sơn, sưu tắm ở Phù Lai, Hương Điền (cũ). 

- Về Giải phóng, sưu tắm ở Phù Lai, Hương Điền (cũ). 

- Về Ông Quyẹt, sưu tắm ở Lương Viện, Phú Đa. 

- Về Diệt ác trừ gian, sưu tắm ở Hương Phú (cũ). 

- Về Kêu gọi phụ nữ, sưu tầm ở Hương Phú (cũ). 

- Và Biến cố (1954 - 1963) dưới chế độ tham, trá, bạo (278 câu), Quỳ Ưu Nguyễn 
Đôn sưu tầm. 


549 


MẤYCẢMNHẬNVỀ 
VĂN HỌC THUẬN HÓA - HUẾ 


PHẠM PHÚ PHONG 


Hà Nội và Thăng Long cố đô, hoặc vùng đồng bằng sông Hồng, 

đồng bằng sông Cửu Long, Thuận Hóa - Huế là một chặng dài 
lịch sử, thực chất đó là on hóa nổi trội, xuất phát từ đặc điểm của 
một trạm trung chuyển của cha ông từ thuở mở cõi về phương Nam, 
hay như cách gọi của Nguyễn Trãi trong Địa dư chí là vùng "Phên đậu 
thứ tư", còn là vùng đất tranh chấp, nơi đã từng diễn ra cuộc Trịnh - 
Nguyễn phân tranh kéo đài hơn 2 thế kỷ (1558 - 1786) với 5 đời chúa 
của hai họ, rồi tranh chấp giữa 2 họ Nguyễn Tây Sơn và Nguyễn Gia 
Long, nơi nổ ra những cuộc nổi dậy của các sĩ phu yêu nước, trong đó 
có cả một số vị vua và hoàng tộc chống lại xâm lược Pháp; nơi Huế 
cùng cả nước dưới sự lãnh đạo của Đảng đánh đuổi 2 đế quốc to là 
Pháp và Mỹ... 


đí ũng như nhiều vùng văn hóa khác, là Bắc Hà và Kinh Bắc, là 


Nếu tính chất "phên dậu" của một trạm trung chuyển đã tạo nên 
độ mở để tiếp nhận sự giao lưu văn hóa, thì tính chất quyết liệt trong 
vùng tranh chấp tạo nên sự cọ xát về tư tưởng, bên cạnh đó, Huế còn 
là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của xứ Đàng Trong từ thế kỷ 
18, như Lê Quí Đôn đã từng viết trong Phủ biên tạp lục, vừa tạo nên 
sức hút vừa có sự lan tôa, vừa biết nẩy nở vừa biết đón mời, vừa đặt 
cây bút vào tay những người sinh thành nơi đây, vừa mời gọi những 
người ở nơi khác đến - đến với cây bút để có văn hoặc đến để chính 
nơi sinh thành cuộc đời thứ hai: đời văn. Các đặc điểm loại biệt của 
Huế từ thời châu Thuận, châu Hóa đến nay, qua từng chặng đường 
lịch sử, càng làm sáng tổ phẩm chất của uờng uớn, làm nên bản sắc, 
tiếng nói có thể đễ đàng cảm nhận được từ góc nhìn có tính phồn vinh 
về văn hiến. 


1. Sức hội tụ của một vùng văn, đã thu hút sự quan tâm của nhiều 
tác giả lớn thời bấy giờ đến soi bóng tâm hồn mình vào nước non xứ 
Huế như Nguyễn Trãi với Địa dư chí, Lam Sơn thực lục, Lê Thánh 


550 


Tông với Thập giới cô hôn quốc ngữ uấn, Tư Dung hải môn lữ thú. 
Dương Văn An với Ô Cháu cận lục, Nguyễn Hữu Hàn với Song tỉnh 
bá? dạ, Lê Quí Đôn với Phú biên tạp lục, Phạm Nguyễn Du với Nam 
hành kỳ đắc tập và nhiễu tác giả khác mà sự nghiệp sáng tác gắn liền 
với mảnh đất nơi đây, như Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá 
Quát, Phạm Đình Hổ, Ngô Thời Nhậm, Phạm Phú Thứ, Phạm Quí 
Thích, Nguyễn Hàm Ninh, Trần Bích San, Phạm Văn Nghị, Nguyễn 
Xuân Ôn, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh hoặc thế hệ sau - thế hệ 
văn học hiện đại, như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Khương 
Hữu Dụng, Nguyễn Tuân, Hàn Mặc Tứ, Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn 
Bính, Tế Hanh, Nguyễn Văn Bổng, Vĩnh Mai, Đào Xuân Quý... Trong 
sáng tác của những người từ nhiều vùng đất trong cả nước đến Huế và 
viết về Huế đều mang ảnh hưởng ngợi ca cảnh sắc thiên nhiên nên 
thơ và con người thanh lịch, giàu tình cảm, dịu dàng, kín đáo, lặng lẽ 
như ở đòng sông muôn đời chảy qua thành phố, nhưng cũng có lúc 
quyết liệt dựng đứng một lưỡi gươm giữa trời. 


Trường Giang như biếm lập thanh thiên 
(Cao Bá Quát) 


Điều cần lưu ý là không phải ngẫu nhiên mà nhiều tác phẩm 
trong số này, đều là những sáng tác có ý nghĩa mở đổu cho những 
thời đại văn chương, đánh đấu sự phát triển của văn học dân tộc: 
Thập giới cô hôn quốc ngữ uăn của Lê Thánh Tông là "áng văn Nôm., 
đầu tiên ở nước ta", Tự Dung uãn của Đào Duy Từ là áng thơ Nôm 
đâu tiên ở miễn Nam'"?, Truyện Nôm Song tinh Bất dạ của Nguyễn Hữu 
Hào, tuy được sáng tác vào những năm trấn thủ ở Quảng Bình (1704 - 
1718) song ít nhiều vẫn mang cảm hứng của non nước Phú Xuân, Thủ 
phủ xứ Đàng .Trong, là một trong những truyện Nôm đều tiên sáng 
tác có dáng dấp như một tiểu thuyết. Điều này thể hiện rõ hơn đối với 
tác phẩm Việt Nam bhai quốc chí truyện của Nguyễn Khoa Chiêm, 
sáng tác sau đó mấy năm (1719), theo nhiều nhà nghiên cứu như Ngô 
Đức Thọ, Phan Khoang đều xác định đó là bộ tiểu thuyết chương hếi 
đâu tiên ở nước ta?. Đặc biệt tính tiên phong khơi mở còn thể hiện ở 
kiệt tác Truyện Kiểu của Nguyễn Du: "ắt có thể Truyện Kiểu cũng được 
viết ra trong giai đoạn từ sau 1813 kbi được gọi về kinh đô Huế thăng 


! Hoàng Nhân, Sáu thế kỷ thơ uăn Huế - Bình Trị Thiên, trong tập Tuyển tập thơ 
bãn Huế - Bình-Trị-Thiên, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, 1991, tr. 17. 

Trần Thanh Đạm, Hoàng Nhân, Tuyển tập thơ oan Huế, Sảd, tr. 62. 

9 Ngô Đức Thọ, Lời giới thiệu Việt Nam khai quốc chí truyện. Nxb Hội nhà văn, 
1994, tr. 8, 131, Phan Khoan, Việt sử xứ Đảng Trong (1558 - 1777). 


5B1 


chức Cần Chánh Điện học sĩ”. Nếu giả định khoa học trên đây của 
giáo sư Nguyên Lộc đúng, thì chính Huế là nơi sản sinh ra kiệt tác 
lớn nhất, kết tỉnh những truyền thống ưu tú nhất của văn học dân tộc. 


2. Sách Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn chép rằng: "Họ Nguyễn 
trước chuyên giữ một phương chỉ mở thi Hương, sòng chuyên dùng lại 
tứ, không chuộng văn học, ít thu lượm người tuấn dị. Mỗi khi có khảo 
thí thì lấy học sinh hoa văn nhiễu gấp năm lần chính đồ và những nơi 
quan yếu thì ủy cho họ hàng coi giữ mà cho người đậu hoa văn giúp 
việc. Người đậu thi Hương, bắt đầu bổ làm tri phủ tri buyện, chỉ coi 
việc kiện tụng, thứ nữa là làm ký lục chỉ giữ việc đòi thu thuế khóa, 
những kế lớn mưu lớn thì không hỏi han gì đến, còn bọn tiểu học hậu 
sinh thì không thấy có sự nuôi dạy tác thành. Thế mà, văn mạc một, 
phương, đằng dặc không dứt, thực đáng khen lắm!"Š. Đó là một thực 
tế và là quy luật tất yếu của quá trình phát triển nội tại của dòng 
sông văn học, dồn nén, liền mạch và làm sắn sinh ra những tác phẩm 
tiêu biểu của một vùng đất như Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Cư 
Trinh, Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Đăng Tịnh, Ngô Thế Lân, Mai 
Chiêu Tứ, Trần Tế Xương... Mỗi người sống và sáng tạo ở một hoàn 
cảnh, một thời điểm khác nhau, cùng tạc vào bức vách thời gian diện 
mạo một vùng đất, điện mạo đất nước một thời với bao biến động dữ 
đội và bạo liệt. Đó là chưa kể đến gương mặt văn hóa mang tính chiến 
đấu Nguyễn Đình Chiểu, quê gốc ở Bỏ Điền, Phong Điền, Thừa Thiên 
Huế, sinh ra ở Gia Định, đã đem vẻ vang cho truyền thống thơ ca 
Nam Bộ, thơ ca Việt Nam. 


Nhiều tác phẩm văn học của các tác giả trong giai đoạn này mang 
tỉnh (hân nhân đạo chủ nghĩa, mang tư tưởng yêu nước thân dân và 
ghi đậm dấu vết sử thi của một vùng đất. Với thể tài truyện kể lịch 
sử, Việ? Nam khơi quốc chí truyện của Nguyễn Khoa Chiêm đã dựng 
lại một chặng đường lịch sử đài của xứ Đàng Trong kể từ khi Nguyễn 
Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa đến gần hết cuộc Trịnh - Nguyễn 
phân tranh. Ở đó, song song với mảng chiến trận là những sự kiện 
lớn gắn liền vận mệnh của đất nước với các nhân vật lịch sử mà hành 
trạng cuộc đời gắn liên với lịch sử dân tộc. Ấn tượng đặc sắc về cuộc 
chiến tranh kéo đài tan hoang, đổ nát là hiệu ứng thẩm mỹ toát ra từ 
ý nghĩa khách quan của tác phẩm nhằm lên án, tế cáo chiến tranh, 
cho dầu lập trường nhân đạo chủ nghĩa của tác giả chưa được nêu rõ, 
Trong thơ Nguyễn Cư Trinh, qua về Sối oõi đài 34 câu và Đựm Am thị 


* Nguyễn Lộc, Từ điển uăn học, Nxb Khoa học xã hội, 1994, tập II, tr. 56. 
Š Lê Quý Đôn - Toản (áp, tập 1, quyển V Nxb Khoa học xã hội, 1977, tr, 242. 


552 


tập thể hiện rất rõ tư tưởng thân đân, từ việc "giữ lòng là chí, ngụ ý là 
thơ'® đến việc xác định: "Dân là gốc của nước, gốc không vững thì 
nước không yên, thường ngày không lo đem ân huệ để giữ lòng dân, 
đến khi hữu sự còn biết nương tựa vào đâu nữa"”, Toàn bộ sự nghiệp 
văn học của ông gắn với tâm sự và chí khí kinh bang tế thế. Thơ ông 
vừa hùng tráng vừa lắng đọng, vừa trầm tĩnh, bi hoài, độ lượng với 
người, cũng có khi thế hiện sự bất lực trước thực tại phong kiến, tạo 
nên sắc thái mỹ cảm cô đơn, muộn phiển. Ông không chỉ là Vị quan có 
lòng yêu nước thương dân mà còn là một nghệ sĩ, tâm hồn luôn hướng 
về những người lao khổ. Nét độc đáo của vè Sãi oi là những nội dung 
nhằm động viên quân lính mở đường vào Nam ông đã sử dụng thể văn 
biển ngẫu kết hợp với lối nói có vần, có nhịp, mang phong cách hoạt 
kệ dân gian nhưng vẫn ẩn chứa tính triết lý sâu sắc, trở thành tác 
phẩm văn học đầu tiên ảnh hưởng ca khúc đân gian, tuổng đồ của xứ 
Đàng Trong. Đến thơ ca Ngô Thế Lân, là bước phá vỡ phạm trù mỹ 
học phong kiến, thể hiện rõ nét trào lưu nhân đạo chú nghĩa với giá 
trị hiện thực của nó. Trước đó, Nguyễn Cư Trinh tiêu biểu cho lớp trí 
thức tiến bộ cuối cùng còn ít nhiều hy vọng ở chế độ phong kiến, đến 
Ngô Thế Lân thì niềm tín ấy không còn nữa: 

Quay nhìn thời trẻ tuổi 

Mọt uiệc đêu sai ngon 

May thay thoát xiêng xích 

Thâm nghĩ bụng uui hòa 

Triết nhã ôi xa uống 

ÄNay †d uề uới gi? 

Tự Vịnh 


Tác phẩm của ông thường dùng hình thức ngụ ngôn, ám dụ, mượn 
nhiều loại sinh vật như ruồi, muỗi, hổ lang, kình ngạc, chung quy cũng 
để tố cáo xã hội phong kiến. Trong lời tựa cho Phong trúc tập - ông 
viết: "Trúc nhờ gió mà có tiếng, gió nhờ trúc mà thành vần, cho nên 
gió đến thì trúc kêu, gió qua thì trúc lặng, gió to thì kêu to, gió nhỏ 
thì kêu nhỏ. Thế là kêu tại gió chứ không phải tại trúc'°. Với quan 
niệm như vậy. không chỉ tạo cho thơ ông phong phú về nội dung, đẹp 
về hình thức mà còn đưa ông lên hàng những người mở đầu cho trào 
lưu nhân đạo chủ nghĩa trong hệ tưởng, mỹ học phong kiến. 


° Lê Quý Đôn - Toàn rập, Sảd, tr. 260. 
7 Dẫn theo Đại Nam thực lục tiên biên, quyền 10, tờ 17b. 
° Lê Quý Đôn - Toàn tập, Sảủ, tr. 285. 


553 


3. Triều đại Tây Sơn chỉ kéo đài 16 năm chưa đủ để có những 
thành tựu văn hóa lớn. Các tác giả thời kỳ này như Phan Huy Ích, 
Ngô Thời Nhậm, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Huy Lượng, Bùi Dương Lạch... 
chủ yếu là nơi khác đến. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ là Hoàng 
Quang tác giả của Hoời Nam Khúc sáng tác trong thời kỳ này nhưng 
có tư tưởng phò chúa Nguyễn. Tác phẩm của ông nhằm ca tụng công 
đức 8 đời chúa Nguyễn, đến đời thứ 9 thì nội bộ tranh cướp nhau, dẫn 
đến chiến tranh liên miên, dân tình khổ sở. Hoàng Quang đã tả lại 
những cảnh khổ ấy với tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa và mong cho 
chúa Nguyễn trở lại, đem cảnh thanh bình thịnh trị cho dân. 


Điều cần khẳng định là giai đoạn văn hóa triểu Nguyễn là giai 
đoạn phát triển đỉnh cao của nền văn hóa dân tộc với những tác giả 
lớn như Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Công Trứ, 
Nguyễn Khuyến... trong sáng tác của họ đều có ít nhiều hướng về kinh 
đô Huế. Với thái độ ngợi ca hoặc phê phán, tố cáo. Và, trong thời gian 
gần một thế kỷ trước khi văn chương quốc ngữ ra đời, trên đất đế đô 
này đã xuất hiện một đội ngũ đông đảo các tác giả văn học, chỉ tính 
riêng trong hoàng phái cũng đã khó mà thống kê hết tên tuổi tác giả 
và tác phẩm. Lấn lượt theo thời gian xuất hiện có thể kể đến Lê 
Quang Định, Minh Mạng, Thiệu Trị, Miên Định, Miên Thấm, Miên 
Trinh, Mai Am Huệ Phố, Đoàn Hữu Trưng, Tự Đức, Miên Bửu, Miễn 
Thanh, Đặng Huy Trứ, Nguyễn Văn Mại,.z Đó là những ngôi sao góp 
phân làm sáng tỏ bầu trời văn học nước ta thế k»' thứ 19, mà tác 
phẩm của họ để lại khá đồ sộ, có người có đến hàng trăm tập thơ, hàng 
nghìn bài thơ. Tùy theo vị trí xã hội, thành phần xuất thân, mỗi người 
đều có một con đường riêng đến với văn chương một thể tài, một 
phong cách sáng tác, một loại hình, một ngôn ngữ phản ánh: có thể là 
chữ Hán hoặc chữ Nôm, có thể là thơ hoặc văn xuôi, có thể là văn tế 
hoặc văn cáo, cũng có thể là chiếu biểu, là thơ ngâm vịnh, xúc họa, cũng 
có thể là văn chương thuần nhất hoặc là triết, là sử giàu chất văn học. 


Ở những tác giả xuất sắc của thời kỳ này như Miên Thẩm, Mai 
Am, Tự Đức... có thể nhận ra dòng văn chương hoàng phái, song 
không hể xa rời đời sống của những người lao khổ. Thơ Miên Thẩm 
đặc biệt chú ý đến những thân phận đau khổ như người cung nữ, 
Người chinh phụ, những người nghèo khố, (Thổ xa dao, Tảo mộ hành, 
Miếu thương hình...) đồng thời đau xót trước cảnh đất nước bị xâm 
lược, ca ngợi những người vì nước vì dân. Thơ Mai Am là tình cảm chân 
thành đối với nỗi vất vả của người nông dân (Nông phu tử) vui mừng 
khi nghe tìn giặc Pháp rút khỏi Quảng Nam (Tức sự) bôi hồi xúc động 


554 


khi đọc “văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" (Độc điếu nghĩa dân tử trận uăn)... 
Bên cạnh đó, Đặng Huy Trứ, không chỉ là người khai sinh ra nên nhiếp 
ảnh nước ta mà còn là tác giả của một di sản đổ sộ gồm gân 1.000 bài 
thơ, 10 tập văn ẩn chứa một tấm lòng yêu nước sâu xa, sự thông cảm 
đối với cuộc sống khổ cực của nhân đân. Đặng Huy Trứ là một chân 
dung đẹp đẽ của một kẻ sĩ hành động, con người tích cực phản chiếu 
vào tấm gương của lịch sử một nhân tài xuất sắc của đất Thuận Hóa. 


Cũng cần phải ghi nhận, trong bước thăng trầm của lịch sử triểu 
Nguyễn vào giai đoạn có sự xâm lược của người Pháp, đã xuất hiện 
những nhà tư tưởng cải cách, với khát vọng muốn canh tân đất nước 
như Phạm Phú Thứ với Táy hành nhật ký, Nguyễn Trường Tộ với 14 
bản điều trần về quốc kế nhân sinh và đặc biệt với Nguyễn Lộ Trạch, 
người làng Kế Môn, huyện Phong Điển, tác giả của Thiên hạ đại thế 
luận, trong đó ông vạch ra vai trò của đường lối chính trị và giáo dục, 
phân tích tình hình thế giới và cuộc đấu tranh của nhân dân ta, bằng 
một tư đuy sắc sảo, cách lập luận logic, chặt chẽ, có thể thức tỉnh được 
đông đáo tầng lớp sĩ phu yêu nước thời bấy giờ. 


4. Cuộc cọ xát giữa văn minh phương Đông và văn minh phương 
Tây vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 làm nảy sinh một 
thế hệ trí thức mới - những nghệ sĩ đa tài về nhiều mặt, nhiều nh 
vực nghệ thuật, những nhà văn hóa được đúc kết từ truyền thống và 
là hệ quả của giao lưu văn hóa. 


Sự ra đời của chữ quôc ngữ chỉ góp phần thúc đẩy một tư duy văn 
học mới, một hệ thi pháp và những hằng số mỹ học mới, trên cái nền 
sôi động các đời sống thông tin báo chí hiện đại. Có thể nói sự ra đời 
của nền văn học hiện đại nước ta - văn học chữ quốc ngữ - đồng thời 
với sự ra đời của báo chí, mở đầu bằng Gia Định công báo (1865), 
Phan Yên báo (1868)... Trong bước chuyển có ý nghĩa quan trọng của 
văn chương quốc ngữ có sự tham gia của 3 nhà báo - nhà văn xứ Thần 
kinh là Đào Trinh Nhất, một người có 35 năm làm chủ bút các tờ báo 
lớn như Thực nghiệp dân báo, Trung hòa nhật báo, Phụ nữ tân uăn, 
tác giả hàng chục bộ feuilletion như Cô 7? Hồng, Con quỷ phong lưu... 
Diệp Văn Ấy người chủ trương lập ra các tờ báo tiến bộ thời bấy giờ 
như Đông Pháp thời báo, Thân Chung... Bủu Đình chủ bút tờ báo Tần 
thế kỷ, cố vấn tờ Phụ nữ tân uăn, tác giả của những tiểu thuyết Cậu 
Tám Lọ, Sóng hồ Ba Bề, Giọt lệ trí âm... Ở giai đoạn văn chương quốc 
ngữ với tư duy văn học hiện đại (không viết theo tuổng tích cũ mà tự 
sáng tác, hư cấu ra câu chuyện, nhằm tôn trọng sự phát triển của quy 
luật nội tâm), có thể kể đến một đội ngũ đông đảo những tác giả được 


555 


hun đúc, kết tinh từ truyền thống văn hiến Thuận Hóa - Phú Xuân 
như Ưng Bình Thúc Gia, Nguyễn Khoa Vy, Hải Triểu, Tố Hữu, 
Nguyễn Đình Thư, Thu Hồng, Mộng Huyền, Phan Thanh Phước, 
Trịnh Xuân An, Trần Thanh Mại, Phan Văn Dật, Thanh Tịnh, Trần 
Thanh Địch, Thanh Hải, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tô Nhuận Vỹ, 
Nguyễn Khoa Điểm... Có thể nói khó mà kể hết đòng góp của đội ngũ 
những tác giả nổi tiếng vắt dài qua 2 thế kỷ, trong đó nổi bật nhất là 
chân dung những vóc dáng tâm hồn đã cắm những cột mốc lớn trong 
đòng chảy của văn học như Hải Triểu - một trong những người đi tiên 
phong và trở thành nhà lý luận văn học Mác xít xuất sắc của Đảng, 
và Tố Hữu - /đ cờ đầu của thơ ca cách mạng Việt Nam. Chưa tính đến 
những đóng góp xuất sắc của Phan Văn Dật, Thanh Tịnh,... Hoặc các 
thế hệ sau như Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Khoa Điểm, Tô 
Nhuận Vỹ... Chỉ tính riêng hai đỉnh cao trên đây trong nền văn học 
của đất nước cũng đủ thấy trữ lượng, tiểm lực của một vùng văn học ở 
một nơi mà thời kỳ nào cũng có những người đi đầu, những tác phẩm 
mở đầu trong lĩnh vực văn hóa tư tưởng. 

Ở thế hệ kế tục những người đến sau đã và đang có những đóng 
góp mới, những màu sắc ánh sáng của bầu trời văn học mà có lẽ những 
đánh giá hôm nay mới chỉ là ghỉ nhận ban đầu, chưa thế có một sự 
khẳng định đẩy đủ chính xác dòng chảy ào ạt, dữ dội của đòng văn 
học đang trôi về phía trước nhất là trong bối cảnh công cuộc đổi mới 
của đất nước ta mở ra những điều kiện và khả năng mới để phát huy 
những tiểm lực, những khả năng có thể tạo nên những giá trị cao hơn, 

ki 
NGG 

Nhìn lại chặng đường lịch sử đài của vùng đất văn hiến, trở lại 
những đấu son truyền thống, là yêu cầu bức thiết. Bởi lẽ, truyền thống 
không hề là quá khứ mà truyền thống bao giờ cũng có mặt ở hiện tại 
và soi sáng cho tương lai. Từ lịch sử để hiểu hiện tại là cần thiết và 
xác đáng. Nhưng cần phải hiểu hiện tại trên chính bản thân nó. Văn 
học hôm nay chính là sản phẩm của đời sống nhân dân, sản phẩm của 
công cuộc đổi mới và sự tiếp tục khẳng định những thành quả của nền 
văn hóa cách mạng qua hai cuộc kháng chiến và thành tựu của mười 
năm đổi mới. Đó là đòi hỏi của thế hệ hôm nay, của cuộc sống hôm 
nay trong chiều dài lịch sử phát triển không ngừng tuôn chảy về phía 
trước. Đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội mà người trả lời chính 
là đội ngũ cầm bút hôm nay. 


Huế, 11-1996 


556 


TÌNH CẢM VÀ THÁI ĐỘ 
CỦA CÁC NHÀ VĂN THỜI TÂY SƠN 
ĐỔI VỚI VUA QUANG TRUNG 


NGUYÊN XUÂN HÒA 


rong lịch sử Việt Nam, thời đại Tây Sơn tuy ngắn ngủi (1788 - 
1802), nhưng đó là thời kỳ mang ánh hào quang của lịch sử 
dân tộc. 


Xã hội Việt Nam ba mươi năm cuối thế kỷ XVIII bộc lộ một mâu 
thuẫn phức tạp giữa hai thế lực phong kiến Lê và Trịnh. Vua Lê chỉ 
ngồi làm vì, chúa Trịnh nắm quyển nhưng hôn mê mù quáng gây chia 
bè cánh trong phủ chúa, quan lại thì bất lực, cơ hội tùy thời, chỉ biết 
nghĩ đến quyền lợi ích kỷ, hưởng lạc của mình. Nguyễn Huệ, lãnh tụ 
phong trào khởi nghĩa đã đứng dậy lật đổ chính quyền phong kiến Lê 
- Trịnh. Cuối cùng vì quyền lợi ích kỷ của chúng Lê Chiêu Thống rước 
kẻ thù bên ngoài vào xâm chiếm Việt Nam, Quang Trung đã lập nên 
sự nghiệp hiển hách của dân tộc, đánh thắng hơn hai mươi vạn quân 
Thanh xâm lược. 


Ý thức hệ của các nhà văn đương thời đều có cảm tình với vua Lê 
nhưng họ ý thức được cái mâu thuẫn sâu sắc giữa Lê Trịnh. Vì vậy khi 
Quang Trung dấy nghĩa thì một số nhà văn, đã hết lòng ca ngợi sự 
nghiệp của Quang Trung, đó là các nhà văn Nguyễn Thiếp, Ngô Thì Nhậm, 
Ngô Thì Chí, Ngô Tôn, Cao Huy Diệu, Ngô Ngọc Du, Lê Ngọc Hân... 


Nguyễn Thiếp (1723 - 1804), quê ở La Sơn, Can Lộc, Hà Tĩnh làm 
đến chức huấn đạo, tri phủ, sau từ chức, ở ẩn, Trịnh Sâm mời ra làm 
quan, ông kiên quyết từ chối, nhưng khi Quang Trung dấy nghĩa, hỏi ý 
kiến về kế đánh giặc thì Nguyễn Thiếp nói: "Nếu đánh gấp thì không 
quá 10 ngày sẽ phá tan. Nếu trì hoãn một chút thì khó lòng được nó!” 
Nguyễn Thiếp vui vẻ nhận ra làm quan cho Quang Trung, được sung 
chức Viện Sùng chính, chuyên dịch chữ Hán ra chữ Nôm được vua 
Quang Trung rất mến mộ. Nguyễn Thiếp còn để lại tập thơ Hạnh Am 
thị cảo. 


557 


Ngô Thì Nhậm (1746 - 1802), quê ở Thanh Oai, Hà Đông cũ, nay 
thuộc Hà Tây, còn Ngô Thì Sĩ, anh vợ Phan Huy Ích đỗ tiến sĩ từng 
làm quan cho Trịnh Sâm, thấy được nỗi khổ của dân tình trong thời 
họ Trịnh trị vì, năm 1778 Quang Trung ra bắc lần thứ hai được Trần 
Văn Ký tiến cử lên Nguyễn Huệ, Ngô Thì Nhậm bèn ra cộng tác với 
Tây Sơn, trở thành một nhân vật quan trọng, Ngô Thì Nhậm được 
Nguyễn Huệ (Quang Trung) cử làm Thị lang bộ Lại, chuyên lo việc 
giao thiệp với nhà Thanh. Ông có để lại tập Bang giao hảo thoại gồm 
nhiều bức thư, biểu tấu thay triểu đình Quang Trung giao thiệp với 
nhà Thanh trong thời kỳ 1778 - 1800. 


Bằng lời văn khi kiên định lúc mềm mỏng, cách lập luận chặt chẽ 
khúc chiết buộc nhà Thanh phải tôn trọng quyển độc lập chú quyền 
của dân tộc Việt Nam. Về mặt nghệ thuật Bơng giao hảo thoại đã góp 
phần vào thành tựu chung của văn xuôi chính luận Việt Nam. 


Ngoài Bang giao hảo thoại, Ngô Thì Nhậm có viết bài Chiếu tức 
uị! thay cho Quang Trung, lời lẽ thật khí thế, hùng hồn: "Trước đây 
nhà Lê mất chính quyền, họ Trịnh và họ Nguyễn chia bờ cõi. Hơn hai 
trăm năm kỷ cương rối loạn, vua Lê chỉ là hư vị cương thần tự ý vun 
trồng giêng mốc của trời đất một phen rơi xuống không nâng lên 
được, chưa có lúc nào hư hỏng quá như lúc này vậy. Vả lại mấy năm 
gần đây, Nam Bắc gây việc binh đao nhân đân rơi vào chốn bùn đen. 
Trẫm là người áo vải ở Tây Sơn, không một thước đất, vốn không có 
chí làm vua, chỉ vì lòng người chán ngán, đời loạn, mong mỗi được vua 
hiển để cứu đời yêu dân, vì vậy trẫm tập họp nghĩa binh, mặc áo tơi 
đi xe cỏ để mở mang núi rừng, giúp đỡ hoàng đại huynh rong ruổi việc 
nhung mã, gây dựng nước Tây thổ vỗ yên các nước Xiêm La, Cao Miên 
đánh lấy Phú Xuân, tiến ra Thăng Long, cốt ý quét sạch loạn lạc cứu 


an 


vớt dân trong vòng nước lửa”. 


Trong bài Tiện tôn biểu, Ngô Thì Nhậm tô lời ca ngợi hết sức 
thân thiết, chân tình đối với Quang Trung: "Hoàng đế bệ hạ, tuấn kiệt 
trời cho, thông minh trời giúp. Tây thổ vang lừng "nan đệ” một nhung 
y gây dựng sơn hà, ngọ thiên hun đúc chân dân, ba tước gươm quét trừ 
loạn lạc. Muốn yên dân nên phải dùng võ, khắp mọi nơi khiếp phục 
uy phong:... 


Ngô Thì Nhậm có một số tập thơ có giá trị như Tây hô mạn hưng, 
Yên đài thu uịnh. 


ì Dãn theo: Nguyễn Lộc, Vớn học Việt Nam nữa cuối thế kỹ XVHI đầu thế kỷ XI, 
Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1976. 


B58 


Phan Huy Ích (1750 - 1822) tự là Dụ Am, quê ở Thiên Lộc, Hà 
Tĩnh đỗ tiến sĩ, ông là một trong những người ra làm quan cộng tác 
với Quang Trung, khi Quang Trung ra Bắc lần thứ hai chiếm đất Bắc 
Hà, ông được Quang Trung bổ nhiệm làm thị lang bộ Hình và cùng 
với Ngô Thì Nhậm chuyên lo việc ngoại giao với nhà Thanh (Trung 
Quốc). Phan Huy Ích sáng tác vừa chữ Hán vừa Chữ Nôm. Ông có để 
lại tập Dự Am uăn tập. Ông còn viết một số bài tế, bài chiếu thay cho 
vua và những người trong hoàné tộc Quang Trung bằng chữ Nôm 
trong đó có bài Công chúa con Lê Ngọc Hân tế mẹ và bài văn tế của 
mẹ Lê Ngọc Hân tế con. Về thơ chữ Hán ông có Tình Sà K9 hành tập 
thơ có tính cách nhật ký bằng thơ, ghi lại những sự việc ông cùng 
phái bộ Tây Sơn đi sứ nhà Thanh năm 1790 để mừng thọ vua nhà 
Thanh 80 tuổi. Thơ ông thể hiện trách nhiệm của ông đối với triều đại 
Tây Sơn. Khi thành Phú Xuân thất thủ (1801) Quang Toản (con 
Quang Trung) chạy ra Thăng Long, Phan Huy Ích hết sức lo lắng đến 
thời cuộc, đo vậy trong bài Tự quốc tình Phan Huy Ích mong đợi nhà 
vua phải tính kế phục hải lại": 

Nước nhà sớm lo trung hưng bế 
Người dân ắt chịu khổ nằm gai 
(Tạm dịch) 
(Bang gia trước khẩn trùng hưng kế 
Tân đởm thường huyền niệm lự gian) 

Nhà thơ cũng tự bạch tài trí của mình có hạn không thể báo 
đáp được ân đức của vua Quang Trung, Quang Toản trong bài Thuật 
thân phận: 

Kế hoạch dùng bình khôn đóng góp 
Văn từ chẳng dụng được là bao 
Khó lòng báo đáp ơn mưa móc 
Phụ trách hai bộ gánh nổi sao 

(Tạm dịch) 
(Nhung chính hà năng phân tán hoạch - 
Văn từ am dụng nhĩ xu bồi 
Lưỡng triểu ác quyến nan đổ báo 
Nhị bộ phân khu điểm tổng tài) 

Ngô Ngọc Du là một trong những nhà thơ đã nhiệt liệt ngợi ca 
chiến thắng của Quang Trung đại thắng hơn hai mươi vạn quân 
Thanh xâm lược qua bài Long Thành quang phục kỷ thực: 


559 


560 


Điện cuông lũ giặc tới đây 

Lính uua phẫn nộ phân thây diệt thù, 
Thân tốc lướt tới xông uô 

Như trời giáng xuống, giặc ngờ được đâu 
"Rông lửa" phun trước phun sau 

Bỏ thùnh chạy trốn uê đâu bây giờ 
Quơn quân thẳng tiến chỉnh tê 

Trăm họ mừng rõ, hoan hô dậy đường 
Mưa tan, môy tạnh trời quang 

Trẻ già hoan hỉ, uui mừng hân hoạn 
Chen uơi thích cáng khoe rằng 

Cố đô uẫn thuộc núi sông của màình 

(Tạm dịch} 

(Hà vật nghịch tặc lai xương cuồng? 

Vương sự nhất nộ uy vũ dương 

Trường khu trực đáo chân thần tốc. 

Như tòng thiên, giáng nan để đương 

Hẻa long nhất trận tặc phi mỹ 

Khí thành sang độ tranh đào sinh 

Tam quân ngũ quân chỉnh đội tiến 

Bách tính tước dược giá đạo nghênh 

Vân vũ bạt khai kiến thiên nhật 

Mãn thành lão thiếu câu hoan nhau 

Ma kêu bả tý quần tương ngữ: 

Cố đô hoàn thị ngã hà sau.) 


Cao Huy Diệu trong bài Cảnh ban trưa đậu thuyền ở bến Bái 
Trờng và Nguyễn Huy Lượng trong bài Tụng Tây hô phú nói lên cảnh 
sinh hoạt tươi vui hô hởi của dân chúng, qua đó tỏ tấm lòng kính phục 
đối với công ơn của nhà Tây Sơn mà trước hết là công đức của vua 
Quang Trung. Ví dụ như trong bài 7áy hồ phú viết nhân dịp tế trời 
đất khi Nguyễn Quang Toản dời đô ra Thăng Long, Nguyễn Huy 
Lượng viết: 


Tới Mậu Thân (1788) từ rỡ u¿ Tường Vân, 


sông núi nhờ công đảng dịch. 


Qua Canh Tuất (1790) lại tươi cơn thời uũ 


cô cây đều gội đúc triên nhụ 


Tây hồ phú 


Tình cảm và thái độ của nhà văn thời Tây Sơn ca ngợi Quang 
Trung rõ nét nhất tự hào nhất là trong cuốn tiểu thuyết Hoàòng Lê 
nhất thống chí. Hoàng Lê nhất thống chí gồm 17 hồi cả hai phần 
chính biên và tục biên do họ Ngô sáng tác (có người cho phần chính 
biên là do Ngô Thì Chí, phần tục biên là do Ngô Thì Du lại có người 
- cho rằng Hoàng Lê nhất thống chí thuộc loại tiểu thuyết lịch sử viết 
theo kiểu chương hồi như Tam quốc chí diễn nghĩa, Thủy Hử của 
Trung Quốc, nhưng không hoàn toàn như vậy, bởi vì những sự kiện 
trong Hoàng Lê nhất thống chí là những sự kiện vừa mới xảy ra, các 
tác giả có thể chiêm nghiệm được chứ không phải những sự kiện lịch 
sử xa xưa. Điều đó khác với truyện Tơm quốc chỉ diễn nghĩa vì tác giả 
La Quán Trung - người sáng tác truyện Tœm quốc, sống ở thời đại cuối 
Nguyên, đầu Minh (thế kỷ XIV) mà viết về câu chuyện lịch sử Tam 
quốc thời Đông Hán (thế kỷ thứ ba). 

Hoàng Lê nhất thống chỮ phản ánh khá chân thực lịch sử Việt 
Nam khoảng 30 năm cuối thế kỷ XVIH cho đến năm 1820. Tác giả mô 
tả một xã hội rối ren phức tạp. Tác giả đã xây dựng được nhiều nhân 
vật chân thực rõ nét như vua Lê Hiển Tông bất lực "chỉ ngồi lên ngai 
vàng làm vì”, Trịnh Sâm “kiêu căng, ngày đêm mặc sức mua vui”, 
Đặng Thị Huệ được Trịnh Sâm yêu quý nên "lộng quyển", Đặng Mậu 
Lân "trác táng, dâm dật", Lý Trần Quang "ngu trung", Nguyễn Hữu 
Chỉnh "nham hiểm, lừa lọc, phản chủ". Nhưng dù sao, tuyến nhân vật 
ở trong Hoàng Lê nhất thống chí là thứ yếu mà sự kiện được nêu lên ở 
trong truyện mới là bình diện chủ yếu. Qua tác phẩm tác giả nhằm 
mô tả cảnh lục đục xấu xa trong phủ Chúa. Đáng lẽ Trịnh Sâm lập 
con trưởng là Trịnh Tông lên ngôi chúa lúc 6 tuổi. Tác giả mô tả việc 
Trịnh Tông dựa vào thế lực kiêu binh để tiêu điệt phe đối lập truất 
ngôi Trịnh Can rồi kiêu binh lộng hành. Nguyễn Huệ từ trong Nam 
kéo quân ra, đánh tan kiêu bỉnh đưa Lê Chiêu Thống lên làm vua. 
Nguyễn Huệ kéo quân về Nam, Trịnh Bông lại tranh giành ngôi chúa. 
Mâu thuẫn giữa vua Lê, chúa Trịnh lại tái diễn. Nguyễn Hữu Chỉnh 
được Nguyễn Huệ cử ra bắc để dẹp Trịnh Bỏng nắm chính quyển ở 
Đàng Ngoài. Vua Lê dựa vào thế lực của Nguyễn Hữu Chỉnh đốt sạch 
cơ nghiệp họ Trịnh. Nguyễn Hữu Chỉnh lộng quyền. Nguyễn Huệ sai 
Vũ Văn Nhậm ra Bắc diệt Nguyễn Hữu Chỉnh. Lê Chiêu Thống sợ hãi 
bỏ chạy cho người sang cầu cứu Nhà Thanh. 

Lợi dụng thời cơ đó, vua Thanh đem 29 vạn quân sang xâm chiếm 
Việt Nam, Nguyễn Huệ lại thần tốc đánh cho quân Thanh tan tác. 


?Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, Nxb Văn hóa, Hà Nội, 1958. 


561 


Như vậy, tác giả từ chỗ mô tả cuộc khởi nghĩa nông dân chống chính 
quyển phong kiến được nâng lên thành cuộc đấu tranh giải phóng 
dân tộc. 


Tác giả Hoàng Lê nhất thống chí nhiệt liệt ca ngợi "người anh 
hùng áo vải" một anh hùng lão luyện vào Nam ẩn hiện như xuất quỷ 
nhập thần. Nguyễn Huệ bắt Nguyễn Hữu Chỉnh như bắt trẻ con, giết 
Vũ Văn Nhậm như giết con lợn. 


Bức tranh Nguyễn Huệ tiêu diệt quân Thanh thật là tuyệt đẹp. 
"Mông ba, tháng Giêng năm Kỷ Dậu, vua Quang Trung tới làng Hạ 
Hỏi cho quân vây kín làng rồi sai người nhác loa truyền gọi quân lính 
đạ răm rắp như có mấy vạn người. 


Trong đền lúc ấy mới biết. Ai nấy sợ hãi cuống quít tranh nhau ra 
hàng, lương thực khí giới đều bị quân Nam lấy sạch". 


"Vụa Quang Trung sai quân lính lấy 60 tấm ván, ghép liền 3 tấm 
thành một bức, tất cả 20 bức, rồi đùng rơm thấm nước bện vào, làm 
thành bức tường di động che chắn cho bộ binh rồi giao cho 10 người 
phải khiêng một bức, mỗi người đều vác một thanh đoán đao, mỗi bức 
có 20 người nữa cầm binh khí đi vào. Vua Quang Trung cưỡi voi đi đầu 
xông vào đồn Ngọc Hồi. Quân Thanh bắn ra không ai chết cả. Vua 
Quang Trung lại sai đổi khiêng ván chạy vào trận, khi giáp lá cà, thì 
quăng tấm ván xuống, dùng đoản đao chém bừa, lại những người cầm 
binh khí đi phía sau nhất tê nhảy xổ lên đánh, quân Thanh sợ chạy 
cuống cuồng dẫm lên nhau mà chết. 

Tôn Sĩ Nghị sau khi nghe tin thất thủ Hạ Hỏi và ở trận gò Đống 
Đa thì Sầm Nghi Đống thua trận phải tự tử, y vô cùng sợ hãi, ngựa 
không kịp đóng yên, người không kịp bận áo giáp chạy xuống cầu phao 
rồi trốn sang Bắc, quân lính tranh nhau chạy qua cầu phao, cầu gãy, 
hàng vạn lính Thanh ngã xuống nước, nước sông không chảy được". 

Qua Hoàng Lê nhất thống chí các tác giả họ Ngô đã làm nổi bật 
vai trò, vị trí của Nguyễn Huệ một "nhân vật anh hùng, một người 
hào kiệt đất Nam Hà". Và dường như, tác giả muốn đối sánh tài ba, 
dũng lược của Quang Trung và sự sợ hãi khiếp vía đến nỗi tháo chạy rút 
lui mà “không kịp bận áo giáp của tướng quân xâm lược Tôn S1 Nghị”. 

Sẽ là thiếu sót nếu không đẻ cập đến Ai £ uãn” của Lê Ngọc Hân. 
Lê Ngọc Hân là con gái út của vua Lê Hiển Tông, thưở nhỏ đã thông 


3 Ai tư uăn, Tự điển uăn học, tập I1, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984. 


B62 


thạo kinh sử, biết làm thơ văn. Năm 1786, Lê Ngọc Hân 16 tuổi, được 
vua cha cho kết duyên với Nguyễn Huệ lúc Nguyễn Huệ kéo quân ra 
Bác lấy danh nghĩa "phò Lê diệt Trịnh". Nguyễn Huệ lên làm vua, 
Ngọc Hân được phong chức Bắc cung Hoàng hậu. 


Năm 1792, vua Quang Trung băng hà để lại hai con nhỏ. Ngọc 
Hân xiết bao đau khổ, Nàng làm bài thơ A¿ # oãn để khóc cho chồng. 


Ái tư ouãn là bài thở Nôm gồm 164 câu song thất lục bát. Bài thơ 
kế lại mối tình chân thực của nàng đối với Quang Trung từ những 
ngày mới kết hôn, cho đến khi chồng nàng lâm bệnh và qua đời. 


Trong suốt quá trình đó, Lê Ngọc Hân đã hết sức thuốc thang 
chạy chữa nhưng không khỏi. Lê Ngọc Hân đau buồn đến nỗi lắm lúc 
muốn chết theo chồng nhưng rồi vẫn cố gắng sống để nuôi hai con còn 
thơ dại, mặc đầu nàng sống trong cảnh bơ vơ, đau khổ và cô đơn: 


"Chữ tình nghĩa trời cao đất rộng 
Nỗi đoạn trường còn sống còn đau" 


Nỗi đau mất chồng, đông thời cũng là nỗi đau của người đân mất 
một người lãnh tụ tài năng và đức độ. 


Lê Ngọc Hân ca ngợi chồng mình là người xuất thân nông đân 
"áo vải cờ đào". Sự nghiệp hiển hách của Quang Trung có thể so sánh 
với sự nghiệp lớn lao của vua chúa thời cổ đại Trung Quốc: 


Nghe trước có đấng uua Thang, Võ 
Công nghiệp nhiều tuổi thọ thêm cao 
Mò nay áo vải cờ đòo 
Giúp dân đựng nước xiết bao công trình. 
Giọng thơ bi thương, thấm đượm chất thơ trữ tình một nỗi đau 
khôn lường không sao tả được. 


Ái tự uãn tiếp thu các khúc ngâm truyền thống như Chỉnh phụ 
ngâm, Cung oứn ngâm khúc nhưng lại viết về một con người cụ thể 
nên giàu tính hiện thực. Lời thơ trong sáng, mực thước có pha tính 
ước lệ trong văn học cổ phương Đông. Do vậy, Ái ? uãn có sức thuyết 
phục hấp dẫn đối với người đọc. 


Như chúng ta đều biết chung cuộc triểu đình Tây Sơn bị diệt vong 
bởi Nguyễn Ánh Gia Long. Và Nguyễn Ánh đã dùng nhiều thủ đoạn 
đê hèn để trả thù vua tôi của Tây Sơn. Chắc chắn một số tác phẩm 
tiến bộ của văn học Tây Sơn cũng bị phá hủy, đốt cháy. Tuy vậy, một 
số thơ văn còn lại, cũng cho chúng ta thấy được vị trí lớn lao của 


568 


người anh hùng áo vải qua đó thấu hiểu được tấm lòng và sự ngưỡng 
mộ của các tác giả nói trên đối với Nguyễn Huệ - Quang Trung; 


Văn học Tây Sơn không chỉ có ý nghĩa đối với thời đại đã qua 
mà còn có ý nghĩa nhận thức và giáo dục đối với mỗi một chúng ta 
hôm nay. 


Tháng 11-2001 


564 


PHAN BỘI CHÂU TRONG HIỆN ĐẠI HÓA 
VĂN HỌC DÂN TỘC 
LẼ TRÍ VIỄN 


1. Trong những điều kiện bình thường, hiện đại hóa một nền văn 
học là chuyển nền văn học ấy từ trạng thái một nên văn học trung đại 
sang một nền văn học hiện đại. Hiện tượng ấy xuất hiện với sự ra đời 
của hệ ý thức tư sản. Ở phương Tây, nói đúng hơn, ở Tây Âu, nơi sớm 
nơi muộn, ra khói văn học trung đại là bước vào văn học hiện đại 
trong một phong trào văn hóa rộng lớn là phong trào Phục hưng. 
Đương nhiên tiếng nói của tầng lớp thị dân ngày càng có thế lực đã có 
chứng tích trong giai đoạn hậu kỳ của văn học trung đại. Đến đó, có 
sự tác động lớn lao của nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, những chiến, 
tranh thập tự, những sự tiếp xúc giữa Đông và Tây, sự tan rã của đế 
quốc Đông La Mã và sự chiếm đóng Byzance của quân Thổ... đưa tới 
sự phát hiện trở lại các giá trị nhân văn thời Hy - La chắp cánh cho 
hệ ý thức tư sản vút lên trong lĩnh vực văn hóa, làm cho các giá trị ấy 
không những được phục hồi mà còn hưng thịnh lên tới những đỉnh 
tuyệt vời với những con người khổng lề trên mọi mặt hoạt động của xã 
hội, trong đó có văn học. Và người ta đều biết đến văn học đã từ bỏ 
những gì của thời trung đại và hình thành những gì là đặc trưng cho 
văn học Phục hưng. 


Nhắc lại vài câu của văn học Phục hưng kết quả của hiện đại hóa 
văn học từ văn học trung đại hắn là đễ thấy vai trò lịch sử của hệ ý 
thức tư sản và giai cấp tư sản trong sự biến chuyển này. Đến khi chủ 
nghĩa tư bản đã trở thành chủ nghĩa đế quốc và thiết lập được thị 
trường thế giới vào cuối thế kỷ XIX cuốn hút các quốc gia phương 
Đông trong đó có Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á vào thế lực thực dân 
của các nước phương Tây, hình thành dần ở các quốc gia thuộc địa này 
một nền kinh tế tư bản chủ nghĩa dạng thuộc địa làm cơ sở cho sự ra 
đời tại đó một cấu trúc ý thức xã hội phức tạp trong đó nổi lên ý thức 
tư sản và tiểu tư sản mà đặc trưng là một khao khát cháy bồng muốn 
vươn lên học tập phương Tây để mình cũng trở thành giàu mạnh và 


565 


khao khát nóng rát hơn là giải phóng nước nhà mình khỏi ách đế 
quốc. Đặc biệt, cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX nhiều sự kiện lớn lao 
dồn đập xảy ra ở phương Đông châu Á và thế giới: Nhật Bản duy tân 
thắng lợi khuất phục Trung Hoa phong kiến lạc hậu, đánh bại Nga 
hoàng, Cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Mãn Thanh... chiến tranh Thế 
giới thứ nhất và Cách mạng tháng Mười vĩ đại... Các dân tộc Đông 
Nam Á như bừng tỉnh. Một phong trào giải phóng dân tộc rộng lớn 
sôi nổi khắp nơi. Nó Vừa có tính chất như một phong trào Khai sáng 
bên phương Tây thế kỷ XVIII chống lại sự hủ bại của chế độ phong 
kiến nghìn đời vừa có tính chất một cuộc vận động giải phóng dân tộc 
chống ách đế quốc thống trị. Tác giả Đông Nam Á sử lược viết: "Hơn 
lúc nào hết toàn bộ châu Á tự nhận thức về vai trò của mình... Cuộc 
tấn công vào tinh thần cổ truyền, sự thâm nhập những nếp sống mới, 
những tư tưởng mới, những kỹ thuật và sự đổ vỡ của trật tự xã hội 
phong kiến lại là do sự đô hộ chính trị và kinh tế của ngoại bang mà 
ra"... Phong trào quốc gia lên đến cao độ ở Miến Điện, Đông Dương, 
Inđônêxia vì họ bị những cuộc tiến triển các nơi khác ở châu Á tác 
động mạnh mẽ... Tỉnh thần quốc gia ấy, đù có chịu ảnh hưởng của 
phương Tây, đều có nguồn gốc sâu xa... từ những thời kỳ xa xưa của 
lịch sử các dân tộc ấy" (Đông Nam Á sử lược, D.G.E. Hall, Khai Trí, 
Sài Gòn, 1968, tr. 837, 841). Du học, đọc sách phương Tây đủ loại, 
dịch thuật, biên soạn sôi nổi. Sự thành lập của nhà xuất bản "Nhà 
sách (Balai Boustaka) ở Inđônêxia với sự ra đời những tác phẩm cổ 
điển, những bản dịch các tác phẩm nổi tiếng thế giới, những công 
trình biên soạn của các tác giả Inđônêxia về khảo cổ, lịch sử, ngôn 
ngữ" (Lịch sử các nền ăn học, tập l, Bách khoa La Plêiát, Pais, 1959, 
tr. 1442) là một sự kiện tiêu biểu. Đồng thời với sự đóng góp của báo 
chí, văn học được hiện đại hóa, biến đần từ văn học nhiều màu sắc 
trung đại sang văn học hiện đại với những quan niệm mới về sáng 
tác, về chức năng, về tác dụng của văn học với đời sống, về nhiều thể 
loại mới nhập vào. 

Ở nước ta, văn bọc cũng biến diễn trên một quá trình có nhiều 
nét tương đồng. Nếu bàn kỹ thì quá trình ấy đã có mầm mống từ thế 
kỷ XVI, rõ hơn là từ giữa thế kỷ XVIII khi văn học bước vào hậu kỳ 
trung đại, từ chủ yếu vô ngã đổi thành vừa vô ngã vừa hữu ngã, từ chú 
yếu quy phạm biến sang vừa quy phạm vừa bất quy phạm, từ "giáo 
hóa" sang biểu hiện "những điều trông thấy" làm nảy sinh một tự trào 
nhân đạo chủ nghĩa có nhiều nét khiến nghĩ tới một sự bạo dạn phục 
hưng trong tay những thiên tài như Nguyễn Du, Hêề Xuân Hương và 


566 


tác giả nhiều bức tranh, bức khắc táo bạo. Cho đến khi thực dân xâm 
chiếm nước ta và cho khởi động một loạt những biện pháp cụ thể có 
tác dụng hướng hoạt động văn học vào quy trình hiện đại hóa: phổ 
biến chữ quốc ngữ, lập nhà in và xuất bản, ra báo chí, chủ trương biên 
soạn truyện kể, phiên âm quốc ngữ các sách Nôm, bắt đâu dịch tác 
phẩm văn học Pháp... nhen nhóm dần một dạng văn học có những nét 
hiện đại, đáng kể là chuyện vừa Thẩy Lazarô Phiên của Nguyễn 
Trọng Quản năm 1887. Trong khi đó về phía ta, khuynh hướng duy 
tân đất nước hoặc chỉ lẻ loi mà tin tưởng như Phạm Phú Thứ rằng 
"Phương Đông giá sớm thêm tài ấy, Pha - Lý, Long - Đôn đâu chắc 
chắn hơn" (Tảo giao Đông thổ kiêm trường kỹ, Pha - Lý, Long - Đôn vị 
túc hiển), hoặc quần quoại trong bi thương như Nguyễn Trường Tộ "Lỡ 
bước một lần hờn trọn hiếp, Quay đâu nhìn lại đã nghìn năm" (Nhất 
thất túc thành thiên cổ hận, Tái hồi đầu thị bách niên cơ). Chỉ có thơ 
văn chống Pháp đơn độc trăn trở để biến mình thành cuộc sống hiện 
thực, uất nghẹn và bật lên thành đủ thứ tiếng cười ra nước mắt, bứt 
bỏ từng mảnh quy phạm của văn bọc trung đại. 


2. Nông nỗi ấy kéo dài tới đầu thế kỷ XX. Việt Nam ta bắt gặp 
các nước trong khu vực tình hình quốc tế có nhiều biến động dữ dội và 
riêng mình tình thế càng hiểm nghèo trước nên nóng bỏng hơn: nước 
mất trọn vào tay Pháp, Cần vương thất bại, rời rạc còn đôi tiếng súng 
anh hùng chẳng mấy triển vọng. Tổ quốc đòi hỏi lớp trí thức ưu tú 
đứng lên. Thế là Duy tân, Đông du, Đông kinh Nghĩa thục, thế là khai 
sáng, là hiện đại, là cách mạng, những điều đáng lẽ phải thực hiện 
chậm nhất là giữa thế kỷ trước. Hiện đại hóa cả đất nước, mọi mặt, 
chứ không riêng gì văn học. : 


Hiện đại hóa cần con người cũng hiện đại hóa hay đúng hơn là 
con người có khả năng và dám đi vào hiện đại. Lịch sử bấy giờ không 
hẹn mà nên, chọn hai cụ Phan là người dám hiện đại hóa ấy. 


Thực ra đây là cả một thế hệ. "Vộn nước gặp cơn dâu bể, đeo ai 
thân sĩ, còn lòng đâu áo mão xênh xang" là nói về Phan Châu Trinh 
nhưng là nói về cá thế hệ hồi đó, thế hệ khoa bảng mà cách mạng, 
trong đó lớn tuổi nhất là Đặng Nguyên Cẩn (1866), Phan Bội Châu 
(1867), nhỏ tuổi nhất là Ngô Đức Kế (1879). Cả một thế hệ trí thức 
hàng đầu như thế sao lại coi Phan Bội Châu là một bậc đàn anh? - 
không nói tới Phan Châu Trinh, Điều ấy có lý do. Đây là lời nhận xét 
của Phan Châu Trinh: "Phan Bội Châu là người rất có chí khí, có nghị 
lực, nhẫn nhục dám làm; có điều tin vào thì không bỏ, dẫu có sấm sét 


Z0, 


cũng không đổi"; lại nữa: "Ông ấy là người khẳng khái đám làm, 


5687 


không tiếc thân mình, sức tự tin rất sâu. Người nước Nam chưa thấy 
ai có thể sánh ngang với ông ấy". (Phơn Châu Trinh, Nxb Đà Nẵng, 
1995, tr. 530, 532). Chí khí, nghị lực, không tiếc thân mình, các bậc 
anh hùng xưa đã có, nhưng dám làm, tự tin rất mạnh trong trường 
hợp một người xuất thân từ nông thôn, khoa cử đời Nguyễn và nước 
ta, có gì như mới - các bậc tiên bối cũng anh hùng nhưng đứng lên 
Cần vương là vì danh giáo, nói như Nguyễn Quang Bích, nếu được thì 
là nghĩa sĩ của triều đình, còn bại thì cũng là quỷ khôn giết giặc, 
chẳng tin gì ở thắng lợi. Đức tự tin mãnh liệt ấy mang màu sắc một 
lực lượng xã hội mới, chưa có ở ta thì có ở lý tưởng trong sách vở với 
của những ông Nã, ông Hoa bên Âu Mỹ, hoặc xa hơn hao hao kích 
thước những nhân vật Phục hưng. 


Học giỏi để thi cho đỗ, thi đỗ cao xong lại cảm khái là mình 
chẳng qua như anh chàng ngày xưa lộn sòng vào đám 300 tay thổi sáo 
để được có danh mà thôi, bởi thi đỗ nào phải để có danh tiếng như 
thói thường mà chỉ cốt có cái vốn khoa bảng để bà con tin mà theo 
mình. Mấy mươi thế kỷ quen thuộc với thế giới Trung Hoa, đi lại cũng 
không ra ngoài Khổng Mạnh, Lão Trang, nay nhất đán lại ra ngoài và 
sang Nhật chứ không theo ông Thuyết, ông Thuật, sang Trung Quốc, 
mang theo một sứ mệnh của quốc dân tin mình giao cho, vượt qua lưới 
cảnh sát, mật thám của thực dân, đánh đổi với tính mạng mình, con 
người ấy hẳn ý thức về đức tin, trí sáng và tầm trọng đại của mình 
làm. Điều đó ông cho là hiếm và lạ, bỏ thánh hiển lại trong cõi lặng 
im vô tích sự. 


Cũng vì vững vàng ớ đức tin ấy nên ông không thể bảo thủ, khư 
khư giữ lấy một chính kiến mà tùy tình hình biến đổi cho phù hợp và 
có lợi cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Ra đi với tư cách Hội chủ 
Duy tân hội là đi theo ngọn cờ quân chủ lập hiến, sau cách mạng Tân 
Hợi, từ Xiêm về Trung Hoa lại đương cờ dân chủ Việt Nam Quang 
phục, về sau nữa trong tư cách người yêu nước ông lại có khuynh 
hướng theo chủ nghĩa xã hội. Chính nhờ đức tin lớn ấy vào chính 
nghĩa nên ông được nhiều thức giả ủng hộ, kể cả những chính khách 
quan trọng, những Khuyển Dưỡng Nghị, những Tôn Trung Sơn, do đó 
lập nên Hội Liên Á tập họp các phong trào đấu tranh của các thuộc 
địa Đông Á chống các nước đế quốc, một hành vi chính trị như thế đã 
là vì một lý tưởng chính trị hiện đại là giải phóng đân tộc mà bản 
thân hành vi cũng là hiện đại. Chính từ một đức tin sáng ngời toàn 
bằng dấn thân và hy sinh cho lý tưởng cao quí bậc nhất nên lạc quan 
một cách thoải mái. Bị Long Tế Quang cẩm tù suýt đem nộp cho đế 


ã68 


quốc Pháp, ông vẫn bình tĩnh viết xong Ngực trung thư gửi lại mai 
sau rồi ngâm "Chạy mỏi chân thì hãy ở tù". Và ra trước tòa đại hình 
của thực dân ở Hà Nội, nghe công tố buộc mình tội thường phạm, ông 
đõng đạc tuyên bố: Các ông đến cướp nước tôi, gây không biết bao 
nhiêu tội ác, đồng bào tôi không chịu nối, họ chống lại, đó là tội cua 
các ông, các ông lại đem vu cho tôi. Còn tôi là một người đân mi 
nước, tôi chống lại các ông là kẻ cướp nước, kẻ xâm chiếm, nếu tôi c¡ 
trong tay mấy vạn quân, vũ khí đầy đủ thì tôi đàng hoàng khai chiếu: 
với các ông, để giành lại nước tôi, như vậy là tôi làm gì có tội. Nếu các 
ông cho thế là có tội thì mấy năm trước đây các ông chống lại quân 
Đức xâm lăng nước ông, các ông chống lại, vậy các ông cùng có tội 
sao? Chính bởi có niềm tin sắt đá ở nhân đân mình, ở việc mình làm, 
ở chính nghĩa sáng ngời nên ông đã buộc tội ké buộc tội khiến tòa 
cứng miệng, xử liễn, làm nổ ra việc ông Tú Khắc thành Nam xin chẻt 
thay cho ông và dấy lên trong nước, ngoài nước một phong trào phi: 
đối mãnh liệt. Đến thời gian sống âm thẩm gieo neo ở đốc Bến Ngự 
trong vòng bao vây của lính kín, ông vẫn tranh thủ sáng tác, biên 
soạn không mệt mỏi, cuốn Miên biểu là viết vào ban đêm, lộn từng tờ 
giấy trong ra ngoài ở một cuốn vở học chữ Hán để ghi, phòng khi tụi 
mật thám đến khám nhà, ấy là mong truyền lại kinh nghiệm đấu 
tranh cách mạng cho thế hệ sau. Trong bài Tư giá bạn bè lần cuối 
cùng, ông viết: "Có vài lời ghi nhớ về sau, chúc phường hậu tử tiến 
mau” là theo tỉnh thần đó. Rất tiếc là nhiều thanh niên hăng hái cách 
mạng lúc bấy giờ không đủ hiểu biết nên cứ chê, nên thiếu điểu 
quí trọng. 


8. Vào văn học cũng thấy con người hiện đại hóa ấy. Bài Xuốt 
đương lưu biệt là một điển hình. Lời dịch của Tôn Quang Phiệt: "Làm 
trai phải lạ ở trên đời, Há để càn khôn tự chuyển đời. Trong khoảng 
trăm năm cần có tới, Sau này muôn thuở há không ai? Non sông đã 
chết, sống thêm nhục, Hiển thánh còn đâu học cũng hoài. Nguyện 
vượt bế Đông theo cánh gió, Muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi”. Bỏ 
qua cái cũ, cái to tát, con người trong bài thơ hiện ra với bao vẻ lạ. 
Chí là xoay trời chuyển đất vượt lên trên mọi thế lực siêu nhiên của 
càn khôn. Cái nhục mất nước là đổi bằng tính mạng. Thánh hiển cũ 
mềm, vô bổ, mờ tối. Gạt lùi mà đi tìm ánh sáng, tìm phương cứu nước. 
Đi ấy là đi bí mật, đi nguy hiểm, len qua lưới súng gươm, nhà tù, máy 
chém của thực đân. Đi ấy là dấn mình vào chốn mênh mông như biển, 
sóng gió mù trời, rất hào hùng. Sóng gió đã trở thành thân thiết 
trong thế mãnh liệt xông pha. Cho nên lời dịch không xứng nguyên 


569 


văn. ?Öeo cánh gió quá yếu; lời thơ là đuổi theo gió (trục trường 
phong); Tiễn ra khơi cũng vậy; câu thơ là: Nghìn lớp sóng bạc cùng 
mình một loạt bay đi, mình như cắp sóng mà cùng bay (tê phi). Một 
khoanh đời, một khoảnh khắc sống mà nhiều mặt ở con người hiện ra 
sáng chói. Nét hiện đại đã rõ; kích thước con người lớn lao, vượt xa 
mức thường, đặc biệt rời cũ mà vươn lên mới. Con người hiện đại hóa 
mà thơ cũng hiện đại hóa. 


Hội đủ dân những cơ sở vật chất (nhà in, nhà xuất bản), những lực 
lượng hỗ trợ, thúc đẩy (báo chí, các hội khuyến học, công chúng), một 
số biến chuyển tiển để (ngôn ngữ, văn tự, nhà văn chuyên nghiệp), vào 
đầu thế kỷ XX ở nước ta, hiện đại hóa là thế giới hóa, dân tộc hóa và 
dân chủ hóa. Với bài thơ trên đây đã thấy hé ra hai hướng thế giới 
hóa và dân tộc hóa. Sự nghiệp Phan Bội Châu vốn là cách mạng, 
nhưng vì công tác cách mạng mà làm thơ văn. Công tác cách mạng 
của ông theo hướng dân chủ tư sản, một hướng hiện đại, nên tự nhiên 
thơ văn của ông có những đóng góp tích cực vào hiện đại hóa văn học. 


Đóng góp ấy cũng không giới hạn trong một mặt nào mà toàn 
điện. Nói hiện đại hóa không thể quên rằng đó là từ văn học trung 
đại mà bước ra cho nên vết tích trung đại hãy còn khẳng định, có điều 
đây không nhắc tới. 


Trước tiên là chức năng văn học. Trong bài Quan niệm của tôi đối 
uới uăn chương ông trở lại với quan niệm xưa từ Tổ đruyện, coi văn 
chương là một vấn đề rất mực nghiêm túc, nó là "lập ngôn" một trong 
"tam bất hủ" bên cạnh "lập đức, lập công". Ông cũng nhắc lại Kinh 
Địch với câu "Thở ra một cái nói tốt lành, tức khắc người ta ở ngoài 
ngàn dặm ứng theo ngay, thở ra một lời không lành, ngoài ngàn dặm 
chống cự lại ngay" (Xuất kỳ ngôn thiệt tắc thiên lý chỉ ngoại ứng chị, 
kỳ ngôn bất thiện tắc thiên lý chi ngoại vì chi). Cả câu của người xưa 
"Văn chương quan thế đạo thịnh suy". Ông suy thêm hai điều: một là 
văn chương phát từ cái "tâm", đó là "Tấm lòng đau đời xót tục, đôi tay 
chữa cháy vớt chìm... mượn ba tấc lưỡi làm bộ máy xoay đời, cậy một 
ngòi lông làm khuôn lò nấu tục" hai là gắn với việc văn chương với tư 
cách người làm văn chương, ý muốn nói tư cách ấy không chỉ ở cái 
tâm, ở tấm lòng nói trên mà còn ở hành động thực tế trên đời nữa. 
Tóm lại, lấy chức năng văn chương mà nói thì ông chỉ nhấn mạnh ở 
chức năng xã hội lớn lao của văn chương thực sự có giá trị văn chương. 


Sự thực quan niệm ấy chung cho tất cả thế hệ tri thức cách mạng 
bấy giờ, ông có khác chăng là đi trước, làm nhiêu, tính chất hiện đại 


570 


của nó sẽ ở trong thơ văn và đối tượng thơ văn nhằm tới, mà nội 
dung, đối tượng ấy là quốc tế, dân tộc, dân chủ. 


Theo tỉnh thần ấy, có thể coi ông là người hoặc một trong số ít 
người mở đâu cho nên văn học cách mạng đầu thế kỷ XX với thiên 
nghị luận Lưu câu huyết lệ tâm thư 1904 (tác phẩm này lúc đăng ở 
một tờ báo Thượng Hải ghi là Trương Tường Pháp viết tại Đồng Văn 
Quán, Lê Thước dịch và đoán là viết ở Huế năm 1908 - Phan Bội 
Châu toàn tệp, tập 1, Nxb Thuận Hóa, 1990, tr. 150). Tiếp theo đó, 
nhất là kỳ "đắc ý" của ông lúc còn ở nước ngoài và công việc Đông du 
của ông bắt đầu có kết quả, các tác phẩm theo nhau ra đời liên tiếp: 
Việt Nam 0ong quốc sử, Hải ngoại huyết thu, Tôn Việt Nam, các bức 
thư và lời kêu gọi, Việt Nơm quốc sử khảo... Vào những năm trắc trở 
bôn ba, ngọn bút cũng không ngừng trên những trang Truyện Trưng 
Nữ Vương, Việt uong thẳm trạng, Ngục trung thu, Chân tường quán, 
Tái sinh sinh, Trùng Quang tâm sử, Tước thói thiểu su, Xích Nga ui 
nhân Liệt Ninh lược truyện, Cam Địa, Phạm Hồng Thái truyện 0.u... 
chưa kể các tác phẩm thời sau 1925, Chương Thâu đã làm một việc 
đáng quí là sưu tầm, dịch thuật và cho xuất bản ở Nxb Thuận Hóa 
năm 1990 bộ Phơn Bội Châu toàn tập gồm 10 tập gần 4.000 trang. 
Chưa nói rõ ý nghĩa gì khác, chỉ nhìn bộ sách đủ thấy cây bút của nhà 
cách mạng - kiêm nhà thơ văn ấy quả là phong phú, cứ tính số chữ thì 
ở nước ta, trong quá khứ thì Lê Quý Đôn đã là sung sức, bác học, trùm 
cả thơ lẫn văn mà xem phải chịu nhường vị hậu sinh này. Không có 
cái học xưa uyên thâm, nhất là không có cái học hiện đại năm châu 
bốn biển thông qua văn ngôn đầu thế kỷ khá đắc lực thì không sao có 
được tầm vươn rộng đến thế, đương nhiên còn có cái tài và cái tâm 
hơn đời. Có thể khẳng định mà không nỗi gượng ép đó cũng là một 
cống hiến cho nền văn học hiện đại hóa buổi này chăng? 


Sẽ còn thấy đôi điều lý thú khi nghĩ tới phương pháp sáng tác. Lý 
luận văn học xác định cốt lõi của nền văn học hiện đại là con người - 
cá nhân làm nhân vật trung tâm, khác hẳn con người quần thể, con 
người công dân trong văn học trung đại. Tỉnh thần này đã xuất hiện 
trong văn học nửa thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX, nhưng xấy ra những 
tiêu cực của chính quyển triểu Nguyễn, tiếng nói của con người - có 
nhân ấy phải đổi màu, lặn xuống để đến thời điểm này mới xuất hiện 
và phát triển cho mãi đến sau, trong thơ mới. Ông Phan đã xưng tôi 
suốt sự nghiệp văn chương cũng như sự nghiệp cách mạng của mình. 
Mở đầu, Tợp ký đã viết: "Chúng tôi chỉ xin vì đồng bào bày tỏ sau 
đây", nói chúng tôi là nói lễ phép thay /ôi. Việt Nam uong quốc sử thì 


B71 


khẳng định: "Vâng, quá có thế. Nhưng /ới chưa muốn nói cho rành 
mạch đấy thôi..." Đó là văn dịch, không rõ nguyên văn chữ Hán có 
viết vậy không? Nhưng trong Thư gửi Phan Chu Trính chắc là có: 
“Tùnh thân tôi lúc này thiệt đã bay đến tận chốn chân trời... ÔU Ai 
làm cho tôi không cảnh mà bạy, không sửng mà húc mạnh mẽ như thế 
uày?”. Ở trường hợp này, dù chữ Hán cũng phải dùng đại từ ứô¿ (đư 
hoặc ngã). 

Thực ra, đi sâu chút ít vào tư tưởng nghệ thuật sẽ thấy ngay ở đó 
có tính sáng tạo, bản chất tâm hồn ông. Có thể mệnh danh tạm cho 
tư tưởng ấy là "đốt cháy mình đề truyền lửa". Chính ở chỗ đó mới dễ 
thấy văn chương của ông là không thể lẫn lộn với bất kỳ ai, nói là của 
ông dù ở bất kỳ hình thức nào. Trời đất phú cho ông một bầu nhiệt 
huyết luôn luôn nồng đượm, chăng bao giờ nguội, mà chỗ nhạy nhất là 
tất ca những gì có liên quan đến đất nước, đến nhân dân, đến đồng 
bào, không kê lớn nhỏ, Lớn thì như bức tranh đất nước lầm than dưới 
ách thực dân và vua quan tay sai ở... Nhỏ thì như cái giấy can cước 
của một vị hoàng thân, một tiếng rao bán mì của một bé gái giữa 
khuya trên phố, một tấm lịch người ta tặng đầu năm ngày Tây đặt 
trên, ngày Nam đặt đưới,,.. Nói lập luận mà bằng tình cảm như hói về 
truyền thống anh bùng ở đầu Thùng Quang tâm sử, như khuyến 
khích, động viên phụ nữ khi nói chuyện với nữ sinh Đồng Khánh ở 
Huế, nói gì đến lúc trái tim rung lên xúc cảm, nói như rút gan ruột 
phới ra ngoài, tuôi máu nóng mà chảy vào giấy mực, khiến người đọc 
không sao không cau mày, nghiến răng, hoặc sụt sùi thổn thức, những 
muốn đứng lên làm một cái gì đó để đáp lại. Ấy là lửa đã truyền từ 
trái tim rực cháy của người cảm bút. Người ta bảo đó là nghệ thuật 
tuyên truyền. Có lẽ chỉ đúng một phần. Bởi chỉ là lời cảm khái trước 
sự vật chứ chẳng nhằm thuyết phục một ai. Cảm cảnh mình khi 
nương nhờ bà họ Chu ở Quảng Châu, Đêm trăng hỏi bóng đốc Bến 
Ngự, chôn chân tại đó mà Wiớ nhà nhưng nào có về thăm được... thì 
chỉ là thương mình. 


Biện pháp nghệ thuật gì đã được dùng để tạo được những xúc 
động, lôi cuốn lòng người như thế? Dù còn vết tích thi pháp trung đại, 
văn thơ của ông sở đi có mãnh lực hấp dẫn là nhờ ông dùng nhiều 
biện pháp hành văn của riêng ông, rõ nhất là những đoạn văn kêu 
gọi. Thử đọc một đoạn trong mở đầu Ngực rung thư hay mở đầu 
Trùng Quang tâm sử. Ở đó - tuy là qua lời dịch - vẫn đủ chứng tích 
tác giả đã liên tục thay đổi kiểu câu, từ khẳng định tường thuật sang 
cảm thán, nghi vấn dường như kêu gọi buộc người đọc nghe mình, 


ñĩ2 


cùng cảm xúc với mình, đang nói xuôi bỗng lật ngược lại đường như tư 
duy biện chứng, hoặc giả thiết để rồi bác bẻ, hỏi rồi đáp hên đó, và 
thường là đồn đập ý nọ ý kia bằng những cụm từ cùng khổ, cùng cấu 
trúc tựa như những đợt sóng ào ạt đổ tới cuồn cuộn dồn đập vào trí 
vào lòng độc giả, xoáy vào để thuyết phục, chiếm lĩnh tình cảm nên 
những câu dài hơi mang khí văn hùng biện trang nghiêm kể cả linh 
thiêng vì để cập tới toàn chuyện bi thương hay phẫn uất trong bi kịch 
của đất nước. Có khi lại đánh vào tưởng tượng, dựng lên một chuyện 
huyễn hoặc. Tất cả tưởng chừng như người viết lôi người đọc nhập vào 
với mình để cùng mình chia sẻ mọi nghĩ suy cảm xúc. Cho nên không 
lạ gì khi nghe đồng chí Lê Duẩn kế lại rằng thuở thanh niên đọc thơ 
cụ Phan là như muốn đứng lên làm một cái gì đó cho đất nước chứ 
không thể ngỗi yên. Tác động ấy qua lời văn nhưng lời văn ấy là từ 
nội dung cách mạng, từ hiện thực đau thương của đất nước, từ cá tính 
nồng cháy của ông. 


4. Từ những quan niệm vĩ mô như chức năng, phương pháp sáng 
tác như thế, đi vào những thực tế vi mô như ngôn ngữ, văn tự, loại thể 
sẽ còn gặp những cống hiến khác cho hiện đại hóa văn học. 

Hiện thực biến chuyển trong nước cũng như trên quốc tế bấy giờ 
đem lại bao nhiêu điểm mới mẻ tràn qua ranh giới điễn đạt của ngôn 
ngữ Nguyễn Du, Phan Huy Chú. Ngay Phạm Phú Thứ trong Táy thủ 
nhật bý cũng đã phải sáng tạo những danh từ khoa học để ghi chép 
thực tế thấy nghe ở nước ngoài. Sẽ là một để tài hấp dẫn cho ngôn 
ngữ học nghiên cứu toàn bộ lớp từ vựng, lớp từ quan hệ chứng nhân 
của sự phát triển tính logích trong câu văn tức trong tư duy logích của 
thế hệ trí thức bấy giờ. Bởi đó là những bằng chứng hiện đại hóa. Du 
nhập hay sáng tạo từ vựng, học tập logích để nói được thực tế đất 
nước cho nhân dân rộng khắp được nghe, được hiểu thì đó là dân tộc 
hóa và dân chủ hóa ngôn ngữ. Đáng ngạc nhiên và đáng kính nể hơn 
là lớp từ ngữ mới mẻ ấy, những loại tường thiên diễn, mưa Âu gió Mỹ, 
cạnh tranh, doanh hoàn, những đân sinh, dân chủ, chất dân khí, hậu 
dân sinh, dân quyền bình đểng, những cạnh tranh, tiến hóa, thắng 
ưu, bại liệt, thậm chí những từ ngữ lắp lại từ vốn cũ như địơ linh, 
nhân biệt, con Lạc chúu Hồng... là cái âm hưởng, cái vang vọng từ 
nghìn xưa truyền thống dân tộc đến tưởng như chạm tới cái cơ tầng 
sâu kín, bền chặt và thiêng liêng nhất trong lòng mọi người, kể cả cái 
sức khêu gợi, đánh thức tính thần dân tộc cho người đọc rộng rãi như 
thế, nó có ý nghĩa dân tộc dân chủ không ngờ biết bao! Lại nữa, 
thường là nó được du nhập từ báo chí, sách vở tân thư vào nên tiếng 


573 


Việt ta hồi ấy đã nhận ơn thế giới thật không nhỏ và sức diễn đạt của 
nó đã gia nhập vào sức diễn đạt của thế giới. Có người hỏi: Vậy sao 
ông Phan lại viết nhiều bằng chữ Hán như thế? Xin thưa: đó là hồi ở 
nước ngoài, viết còn cho thế giới xem - thế giới phương Đông - lại nhờ 
người xuất bản, lại dẫu muốn viết bằng Nôm hay quốc ngữ thì ai in? 
Vá, một điểu rất thú vị là: Hỏi ngoại huyết thư đưa về nước là có 
người dịch ra ngay bằng thơ, ấy là một sự tiếp sức nhau dân tộc, đân 
chủ hoá và hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ này. Và tất cả những gì 
có đóng góp cho phong trào cách mạng đều được chăm chút sử dụng 
tối đa, kẻ này tiếp sức cho người kia, việc này phụ họa cho việc nọ 
nhằm góp thêm vào phong trào dân tộc, dân chủ. 


Lúc còn ở nước ngoài, ông viết văn ngôn Hán, một loạt văn đã 
hiện đại hóa để diễn đạt được những điều mới mẻ đương thời, loại văn 
ấy được dùng rộng rãi trên báo chí sách vở, các thức giả đều khen 
rằng tránh được bao nhiêu mắc mớ của văn Hán về trước. Được Lương 
Khải Siêu ban đầu giúp đỡ, ông chóng bắt được lối văn đó và ngày 
càng sử dụng thành thạo. Nhân đó lôgích phát triển, văn sáng sủa, 
linh hoạt. Về sau ông viết văn quốc ngữ. Tuy vẫn giữ được tính chất 
Việt Nam nhưng chưa thoát lên được khỏi hạn chế trung đại, nên hãy 
còn nặng nề chưa thanh thoát bắt kịp lời văn thật sự hiện đại từ sau 
1932 trở đi. 


Có người cho rằng chưa ai đám thử bút mình trên nhiều loại và 
thể như ông. Về tự sự, ông có đủ các thế ký, bút ký hoặc tùy bút, mẩu 
truyện, truyện ngắn, tiểu thuyết, nhật ký, nghị luận. Về chữ tình, ông 
đủ thơ cách luật, thơ lục bát, ca trù, trường ca yêu nước, ngâm khúc, 
thơ tự do, thơ pha dân ca. Về biển ngẫu, ông có phú, văn tế, câu đối. 
Về sân khấu ông có tuổng, không kể đân ca đối đáp. Sức viết như vậy 
tính trên thể loại, quả khó ai bì, nhất là vào thời bấy giờ. Viết nhiều 
lúc đó là Hồ Biểu Chánh nhưng cũng chỉ ở lĩnh vực tiểu thuyết. Phan 
Châu Trinh khá rộng nhưng chưa phong phú bằng. Phải là có tài văn 
chương thật lớn, một thôi thúc lớn của nhu cầu hiện đại hóa. Và nhự 
thế về loại và thể ông đã cống hiến cho văn học những tác phẩm của 
một nền văn học hiện đại, bổ sung và đổi mới cho gia tài văn học 
trung đại, đồng thời là dân tộc hóa và dân chủ hóa các loại và thể đó. 
Đáng nể trọng hơn là một tỉnh thần khá thoải mái cũng nên nói là 
khá tự do đến bất chấp, vượt ra ngoài quy phạm của từng thể cốt đạt 
cho được mục đích sáng tác của mình là phục vụ công tác cách mạng. 
Cho nên, trả lời Việt Nơm uong quốc sử là thể loại gì xét ra rất khó: 
nó vừa là bút ký một cuộc đối thoại, vừa là những trang biện luận, vừa 


574 


pha mùi vị tùy bút đây đó, vậy chỗ nào nó là sử? Nó bàn đến cả tương 
lai nước Việt Nam. Tư hữu ngôm lại là một khúc ngâm nhớ bạn viết 
bằng thơ chữ Hán thể song thất lục bát, điều lạ là chỉ thấy ở L2 
Thánh Tông di thảo và Thu dạ lữ hoài ngâm, một chứng tích gần gũi 
giữa tiếng Hán và tiếng Việt. Nói gì đến Hải Hô khoan nó là đân ca 
hay thơ? Chắc là dân ca thơ hóa hay thơ dân ca hóa bể nào cũng 
chẳng xong bề nào. Nhưng là thuộc cái nết một giây phóng bút tung 
hoành, kiểu như, theo lời Nguyễn Tuân kế, Tản Đà múa mấy đường 
gươm trước mặt mấy bạn nhà văn thân hồi sinh tiền nhà thơ. Đến bài 
Khóc hoàng sa thì là thơ tự do, thơ văn xuôi độc vận, Kênh uò càng 
đáng coi là một truyện ngụ ngôn... 


ð. Hiện đại hóa là một phong trào rộng lớn xuất hiện ở nhiều 
nước trong khu vực Nam Á, Đông Nam Á. Ở nước ta, nó sôi nổi ở đầu 
thế kỷ XX. Nó là một phong trào cách mạng toàn diện trong đó có 
văn học nhằm biến chuyển nền văn học trung đại sang nên văn học 
hiện đại. Căn cứ vào tính chất cơ bản của nó trong hoàn cảnh nước ta 
với những điều kiện xã hội chính trị cụ thể, có thể coi nó biến đổi 
theo hướng thế giới hóa, đân tộc hóa, và dân chủ hóa. Phan Bội Châu 
là một vị đi đầu trong phong trào thơ văn ông làm ra cốt nhằm phục 
vụ cách mạng. Nhưng vốn có bầu nhiệt huyết nồng đượm không bao 
giờ chịu nhạt, có một nền học vấn xưa sâu sắc lại được hấp thụ văn 
hóa cách mạng thế giới, giao kết với nhiều nhân vật cách mạng khu 
Đông Á, sẵn có tài văn chương lỗi lạc, nên tuy tự giới hạn mình trong 
cách mạng giải phóng, dân tộc và dân chủ, ông vẫn tự mình biến 
mình thành hiện đại trên những nét cơ bản và đóng góp không nhỏ 
cho quá trình hiện đại hóa nền văn hóa trung đại nước nhà, tiếp nối 
trên một quy mô lớn rộng những bước đầu lắm éo le của hiện đại hóa ở 
Nam bộ dưới chính quyền thực dân. 


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 11 - 1997 


575 


NHÀ KHAI SÁNG LỊCH SỬ VÀ VĂN CHƯƠNG 
VIỆT NAM THỂ KỶ XX 


TRẤN THANH ĐẠM 


4 ó là Sào Nam Phan Bội Châu (1867 - 1940). 


Nhà thơ Trần Tế Xương (tức Tú Xương) bình sinh thường 
châm biếm thời thế và châm biếm cả thân mình bằng những 
vần thơ chua cay và khinh bạc, song đối với Phan Bội Châu lại có 
những lời thơ xiết bao trân trọng và ái mộ. 
Mói tóc Giáp Thìn đã nhuộm tuyết 
Điểm đâu Canh 7ý chửa phai son 
Và trời gặp hội mây năm vẻ 
Lấp biển ra công đất một hòn... 

Canh Tý (1900), năm đầu thế kỷ 20, là năm Phan Bội Châu đỗ 
đầu thi Hương trường Nghệ, một mình chiếm một bảng Giải nguyên, 
danh tiếng văn chương lẫy lừng cả nước. Song tiên sinh đạt danh 
không phải là để tiến thân hay cầu lợi mà để có điều kiện khởi đầu 
công cuộc liên kết nhân tài, vận động cứu nước. Giáp Thìn (1905) là 
năm Phan Bội Châu xuất dương, mở đầu 20 năm bôn tẩu hải ngoại để 
mưu cầu độc lập cho Tổ quốc. Nhà thơ Tú Xương đã dùng các chữ: vá 
trời, lấp biển, chống vững cột càn khôn... để ca ngợi ý chí và sự 
nghiệp của nhà chí sĩ, điểu đó chứng tổ đối với sĩ phu cũng như quốc 
dân đương thời, Phan Bội Châu có một uy tín lớn lao, là niềm ngưỡng 
mộ và hy vọng. Xác đáng và toàn diện nhất là sự đánh giá của 
Nguyễn Ái Quốc, xem tiên sinh là "bậc anh hùng, vị thiên sứ, đang xả 
thân vì độc lập dân tộc, được 20 triệu con người sống trong vòng nô lệ 
tôn sùng”. Trong 2ð năm đầu thế kỷ XX, Phan Bội Châu là nhân vật 
trung tâm của lịch sử Việt Nam hiện đại, tiêu biếu cho tỉnh thần yêu 
nước, chí khí quật cường, khí phách "thà chết không chịu làm nô lệ" 
của đân tộc Việt Nam. Mặc dù sự nghiệp chưa hoàn thành, phải trao 
lại ngọn cờ cho thế hệ kế tiếp, song Phan Bội Châu là người tiên 
phong mở đầu công cuộc cứu nước của thế kỷ XX và cùng với các chí 
sĩ, anh hùng đồng bối đương thời, khai sáng thế kỷ của chúng ta. 


576 


XVH 


Ghủa Thiên Mu, khoảng những năm 1930 4a tư lệu: Nhả Báo tầng Huế 


ˆ 


CGhuủa Thuổn Mự, cuúi thế kỷ XX. Ánh: Đảo Hoa Nữ 


XVII 


Phan Phũng 


tư rêu. 


1 /@& 4 XX! An" 


Anh !/ 0u: Phan Phùng 


Đội nhạc cung đính (bên trong cúa I,o Môn) Ánh 00 1u: Nhà Bảo tảng Huế 


đần đại nhạc trước /lến lâm các. Aø/: Phan Phùng. 


khâu 0t “|Mễ 00I thúi NUuUấn, An tử 080 Trung tâm Bảo tân dị tích Cỗ đồ 


Voi 4Ã đtuốc Viên €ơ Aflt trong A(nh thánh) An? tư /ấu: Nhã Bảo tả nụ Huê 


XXI 


Tra!!! (tảng San. An. Pham Bả Thịnh. 


(lẩu kuế. Ánh: Đản Hoa Nữ 


) giêm Chú tích HỒ Chí Minh thời niên thiếu ó 0ương Mỗ. Phú Lang. Án, 
Phạm Văn Tỷ 


hả !uuU nệm cơ quan XÚ U/ 7rung Áÿ. “liệu sách Thuận Muá 
95c Phan Đăng lưu. Tp. Huế. A/⁄ £ /u: Bảo tàng Tổng hạp 
Thủa Thiên Huế 


lãn điều An“: Đào Haa Nữ. 


Cúu đính. Anh: Đào Hoa Nữ 


“ước 


A0": Pham Văn Ty 


Ễ 


Lậ! tảng 


ú: Pham Văn TỊ 


Nữ 1⁄40) 


XXIV 


1/ cẩu ngư (Tai 
ưng “#08 
Lang! Aah 
Phạm Bä Thiính 


Nhà khai sáng lịch sử cũng là nhà khai sáng văn chương. Cùng 
với sự nghiệp cách mạng vĩ đại, Phan Bội Châu còn sáng tạo một sự 
nghiệp văn chương đổ sộ và phong phú, thể hiện một nhân cách cao 
và toàn diện mà cho đến ngày nay việc nghiên cứu, khai thác, tiếp thụ 
cửa chúng ta mới làm được một vài phần rất nhỏ. Tôi tin rằng việc 
phát huy đi sản tinh thần của Phan Bội Châu sẽ có tác dụng vô cùng 
to lớn cho công cuộc đổi mới của Đảng ta và nhân dân ta hôm nay và 
mai đây. Trong bài này, tôi chỉ muốn nhắc đến một tác phẩm nhỏ (chỉ 
nhỏ về số câu, số chữ thôi!) thuộc những tác phẩm sớm nhất của tiên 
sinh, một bài thơ có lẽ đã ra đời cùng một thời gian với thế ký này 
của chúng ta. Đó là bài Chơi xuân: 

Quân bất kiến Nam Xuôn tự cổ đa danh sĩ 
Đã chơi xuân, đừng quản nghĩ chỉ chỉ: 
Khi ngân nga xáo lộn cổ kim đi 

Lùa tám cõi ném uễ trong một túi... 


Bài thơ chắc hắn được làm khi tác giả còn trẻ tuổi, đang ẩn thân 
nuôi chí lớn tại quê nhà. Câu thơ đầu (bằng chữ Hán) chứng tỏ điều 
đó. Anh không thấy đất trời Nam Xuân từ xưa đến nay có nhiều danh 
sĩ. Nam Xuân là huyện Nam Đàn và tổng Xuân Liễu, quê hương của tác 
giả. Bốn câu thơ mở đầu bài thơ là một cảm hứng mãnh liệt về mùa 
xuân và tuổi trẻ. 

Con người ở đây quả là một con người đang tràn đẩy một sinh lực 
của mùa xuân, với phong độ ngang tàng, phóng túng, xem cá vũ trụ là 
nhỏ bé, cả đất trời kim cổ đường như có thể thu về trong bàn tay nắm 
bắt của mình, trong "túi càn khôn" của mình. Tuy nhiên, đây không 
phải là một thái độ tự cao tự đại "coi trời bằng vung” một ngông 
cuồng, vô ý thức. Trái lại, con người ở đây rất có ý thức về thân phận 
của mình, số phận của đân tộc mình, về sứ mệnh của mình với non 
sông đất nước. 

Thơ rằng: 


Nước non Hồng Lạc còn đây mãi 
Mặt mũi anh hùng hú chịu rủ 
Giang sơn tô Uuẽ mặt nam nhị 

Sinh thời thế phải xoay nên thời thể 
Phùng xuân hội, may ra ờ cũng dễ 
Nắm địa cầu uừa một tí con con! 


517 


Phảng phất giọng thơ "Chí nam nhỉ” của Nguyễn Công Trứ, song 
chủ nghĩa anh hùng trong bài thơ Phan Bội Châu đã mang một sắc 
thái tỉnh thần hiện đại. Cũng là con người không chịu khuất phục số 
phận mà quyết chí xoay chuyển số phận. Cũng là người anh hùng sinh 
ra trong thời thế song phải tạo ra thời thế thì sau đó thời thế mới tạo 
ra anh hùng. Gặp vận hội thì sự nghiệp vá trời lấp biển thoạt đầu 
tưởng không làm được rồi cũng có thể làm được, quả địa cầu tuy có thể 
trở thành nhỏ bé, có thể nằm trong tay. 

Song, khác với Nguyễn Công Trứ, chủ nghĩa anh hùng của Phan 
Bội Châu không phải hướng về sự nghiệp thành đạt cá nhân mà 
nhằm mục tiêu khôi phục Tổ quốc. 


Đạp toang hơi cánh cần khôn 
Đem Xuân uẽ lại trong non nước nhà 
Hai oai gánh uác sơn hà 
Đã chơi chơi nốt, ố chà chà Xuân! 


Đến đây, chúng ta đã hiểu hàm nghĩa sâu sắc của hai chữ "Chơi 
Xuân". Theo tôi, bài thơ trên của Phan Bội Châu xứng đáng là một 
trong những bài thơ khai sáng thế kỷ. Một cảm hứng về mùa xuân và 
tuổi trẻ như vậy, 40 năm sau mới thấy xuất hiện lại trong bài "Ý Xuân" 
của Tố Hữu: 

Đúng lân đi hỡi tuổi trẻ xung phong! 
Sóng cách mạng đang gầm rung thế giới 
Xuân bước nhẹ trên nhánh non lá mới. 
Bạn đời ơi, uui lắm, cả trời hồng... 


Tôi cũng nghĩ không đợi đến thời "thơ mới" mới có hiện tượng mà 
Hoài Thanh nhận xét "Dòng tư tưởng quá sôi nổi không thể đi theo 
những đường có sẵn. Ý văn xô đẩy, khuôn khổ câu văn lại lung lay". 
Bài thơ của Phan Bội Châu được làm theo lối ca trù cổ điển song quả 
là ý thơ sôi nổi mãnh liệt, khuôn khổ câu thơ không những lung lay 
mà đã rạn vỡ. Hãy thử đọc toàn bài cho đến 4 câu thơ lục bát cuối bài 
là có thể thấy được điều đó. Phan Bội Châu không chỉ là duy tân về tư 
tưởng và cảm hứng mà còn là nhà cách tân về thi pháp và văn thể, 
người báo hiệu sớm nhất những cuộc cách mạng về hình thức trong 
các thập niên về sau. 


Tuy nhiên, tôi vẫn thường tâm đắc với một ý tướng rất xác đáng 
và sâu sắc của nhà thợ lớn hiện đại nước Đức Johannes Becher (1891 - 
1958): "Một nên nghệ thuật mới không phải ra đời oới những hình 


ã78 


thúc mới. Nó ra đời uới những con người mới” Phan Bội Châu trở 
thành nhà khai sáng của văn chương Việt Nam thế kỷ XX không phải 
chủ yếu sáng tạo nên những hình thức mới mà trước hết bởi vì cùng 
với tiên sinh, đã xuất hiện trong lịch sử cũng như trong văn chương 
Việt Nam những con người mới, tiêu biểu cho thế kỷ XX: đó là người 
yêu nước, người anh hùng kiêm nhà cách mạng, nhà duy tân, xả thân 
vì độc lập, tự do, vì tương lai, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Con 
người đó, kiểu người đó đã đi suốt lịch sử Việt Nam thế kỷ XX, đồng 
thời cũng trở thành hình tượng trung tâm của văn chương từ đầu đến 
cuối thế kỷ. 


579 


KIẾN TRÚC THỜI PHÁP 
BÊN BỜ SÔNG HƯƠNG 


PHAN THUẬN AN, 
NGUYÊN QUỐC THÔNG 


1954), người Pháp đã để lại tại đây những dấu ấn khá đậm nét 

về mặt kiến trúc, cụ thể nhất là ở các thành phố Sài Gòn, Hà 
Nội, Đà Lạt, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Luang Prabang, Vientiane, 
Pnom Penh... 


((IÍ rong non một thế kỷ chiếm Đông Dương làm thuộc địa (1862 - 


Một điều trớ trêu của lịch sử là những đấu ấn kiến trúc của chế độ 
thực đân ấy đã trở thành những quỹ đô thị cũ quý báu và mang giá trị 
cao về nhân văn, làm phong phú thêm cho điện mạo kiến trúc của 
nhiều thành phố hiện nay ở xứ cựu thuộc địa này. 

Điều đó đúng phần nào đối với Huế. 


“* 
LƯU NGu 

Về quy mô và nghệ thuật kiến trúc, tính đến những thập niên 
giữa thế kỷ XIX, triểu Nguyễn đã cho xây dựng Huế thành một kinh 
đô bể thế và hoàn chỉnh nhất trong lịch sử thời quân chủ Việt Nam. 
Nó bao gồm các công trình kiến trúc cung đình (như thành quách, 
cung điện, lăng tẩm, đến miếu...) và các công trình kiến trúc đân gian 
(như chùa chiên, nhà vườn, phế xá, chợ búa...) nằm đan xen hoặc rải 
rác ở các xóm phường và làng mạc chung quanh Kinh thành. Tất cả 
hòa quyện hữu cơ với phong cảnh thiên nhiên thơ mộng của miền núi 
Ngự sông Hương. 

Nhưng, từ những thập niên cuối cùng của thế kỷ XIX đến nửa đầu 
thế kỷ XX, sự hiện điện của người Pháp cùng với sự can thiệp về xây 
dựng của họ tại Huế đã làm thay đổi một phần nào cấu trúc hình thái 
đô thị vốn có của kinh đô triều Nguyễn. Đó là sự xuất hiện Khu phố 
Tây (Quartier Européen hoặc Ville Européenne) ở bờ nam sông Hương 
và Khu Nhượng địa (Coneession Erangaise) ở trong góc đông bắc của 
Kinh thành. 


580 


Cấu trúc hình thái đô thị hỗn dung ấy, về căn bản, vẫn tổn tại 
cho đến ngày nay. 

Tìm hiểu kiến trúc Pháp xây dựng tại Huế và nhất là tìm hiểu 
ảnh hưởng qua lại giữa hai phong cách kiến trúc châu Âu và truyền 
thống Việt Nam, chúng tôi hy vọng nêu ra được những ý kiến đánh 
giá tương đối khách quan và tích cực về kiến trúc Pháp tại đây, đồng 
thời góp một phần nhỏ bé của mình vào công cuộc quy hoạch, bảo tồn 
và phát triển đô thị Huế để cố đô này mãi mãi xứng đáng là thành 
phố bảo tàng, một đô thị cổ tiêu biểu của quốc gia, một tài sản văn 
hóa của quốc tế. 

= 
+ 

Theo tỉnh thân của điều khoản XX trong Hòa ước Giáp Tuất (1874) 
ký kết giữa Việt Nam và Pháp kể từ sau đó một năm, nước Pháp cử 
một phái đoàn ngoại giao đến cư trú thường xuyên tại kinh đô Huế. 


Vào năm 1875, triểu đình Tự Đức vì yếu thế phải nhường cho 
Pháp một khu đất ở gần bờ nam sông Hương, đối diện với kinh thành, 
để họ xây dựng Tòa Sứ. Khu đất hình vuông, mỗi bề khoảng 200m, 
nằm ở gần cầu Trường Tiển được xây dựng sau đó; tức là vị trí của 
Trường Đại học Sư phạm Huế ngày nay. 


Lúc đầu, người Pháp chỉ xây dựng ở đây một tòa nhà duy nhất 
dành cho viên Sứ, gọi là Đại biện (chargé đ' afaires) và một số rất ít 
nhân viên thuộc hạ ăn ở. Tòa nhà được gọi là Lhôtel đe la Légation 
và khánh thành vào 7-1878. Theo mô tả của một số tác giá Pháp vào 
đầu thế kỷ XX. Tòa Sứ ấy chỉ là một ngôi nhà đơn giản. Nhưng đây là 
cơ sở đầu tiên để sau đó họ dùng mưu mô và vũ lực ép buộc Nam triều 
phải nhường thêm cho họ quyền hành và đất đai tại Huế để họ lần 
lượt xây dựng thêm những công trình dùng làm cơ quan hành chánh, 
quân sự và nhà ở của chính quyền Bảo hộ Trung Kỳ và tỉnh Thừa 
Thiên. Cuối cùng, một khu vực thành phố mới của người Pháp đã hình 
thành bên hữu ngạn sông Hương, đoạn từ Đập Đá đến Ga Huế. 


Kể từ đầu thế kỷ XIX, khi quy hoạch và xây dựng kinh đô Huế 
dưới thời Gia Long, khu vực chạy dọc theo bờ hữu ngạn ấy đã được 
dùng để xây đựng các trại thủy quân của triều đình, gọi là Trại Thủy 
sư, và khu đất ấy được gọi là Thủy Trường. Dãy trại này bao gồm 15 
tòa nhà dài lợp tranh, dành cho 6.200 thủy binh ăn ở, được xây dựng 
vào năm 1806. Nhưng từ năm 1883, với Hòa ước Quý Mùi sau khi 
Thuận An thất thủ vào tay quân viễn chính Pháp, và nhất là từ ngày 


B81 


thất thủ kinh đô (5-7-1885), người Pháp đã vô hiệu hóa quân lực của 
Nam triều nói chung và đạo thủy binh ấy nói riêng. Cho nên, các dãy 
trại ấy càng ngày càng bị bỏ trống. Một số dãy được tháo dỡ chuyển vào - 
bên trong Einh thành. Còn những dãy khác thì tàn tạ dân, tuy nhiên, 
mãi cho đến khi lập ra trường Quốc học vào năm 1896 dưới thời vua 
Thành Thái, vai trò của các trại thủy quân ở đó mới thực sự chấm dứt. 

Sự thay đổi bộ mặt kiến trúc của khu vực Thủy Trường đã diễn 
tiến song song với những thay đổi về chính trị, tức là chú quyền của 
triểu đình Huế lọt dần vào tay Pháp. Các biến đổi ấy đã được diễn tả 
trong những câu ca dao địa phương bấy giờ như sau: 


- Kể từ ngày thất thủ hinh đô 
Ông Tây qua giăng dây thép, họa địa đô nước Nam. 


- Kể từ ngày Táy lại Sử sang, 
Câu Trường Tiên đổi bến, chợ Đường Ngang thay đình. 


Từ vị trí Tòa Sứ, người Pháp mở rộng dân khu vực của họ về phía 
nam và phía tây như An Cựu, Phủ Cam, Ga Huế... Vào thập niên cuối 
thế kỷ XIX, người Pháp đã lập nên một khu vực kiến trúc biệt lập ở bờ 
nam sông Hương đối điện với khu đô thị cổ của triều đình nhà Nguyễn. 

Tòa Sứ (Lhôtel de la Légation) chỉ là tên gọi lúc đầu. Về sau, khi 
người Pháp xây dựng thêm một số công trình kiến trúc quân sự và 
hành chánh ở chung quanh đó để đáp ứng cho nhu cầu làm việc của cơ 
quan Khâm sứ Trung Kỳ thì nó được gọi là Tòa Khâm Sứ (La 
Résidence Supérieure de lAnnam), nhân dân địa phương thường chỉ 
gọi tắt là Tòa Khâm. Bên phải của nó có xây một tòa nhà dùng làm 
văn phòng, Phía sau xây các dãy nhà rất kiên cố gọi chung là trại 
quân (Casernes) dành cho các sĩ quan và binh lính ăn ở. Đây là những 
kiến trúc đầu tiên do người Pháp xây dựng ở Huế bằng vật liệu kiên 
cố, cao 2 tầng và theo phong cách kiến trúc Tây phương, hoàn toàn xa 
lạ với các kiến trúc truyền thống của Huế thời bấy giờ. 

Cách Tòa Khâm một con đường về phía trái là khách sạn Grand 
Hôtel de Hué, sau đổi tên là Morin Frères. Đây là khách sạn đầu tiên 
và lớn nhất ở Huế, được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ XIX - 
đầu thế kỷ XX. Nó cũng được làm bằng vật liệu kiên cố, cao 2 tầng và 
hình thức trang trí đơn giản kiểu Tây phương. Khách sạn Morin 
Frères là hình ảnh thu nhỏ của loại kiến trúc cùng chức năng thường 
thấy được ở miền nam nước Pháp. 


Chếch sau lưng khách sạn là Nhà Dây thép (nay là Sở Bưu điện 
Thừa Thiên Huế) và trước mặt khách sạn là Tòa Công chánh Trung 


582 


Kỳ (nay là trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Huế). Cách đó một 
quãng là Câu lạc bộ thể thao (Cercle SportiÐ được xây dựng sát bờ 
sông Hương vào khoảng năm 1940. Công trình này mang phong cách 
kiến trúc hiện đại châu Âu đương thời, thoát ly khỏi những trang trí 
cầu kỳ và chấp nhận những đường nét hình học khỏe khoắn. 


Cách khách sạn vài trăm mét về phía tây là nhà Băng (nay là 
Trung tâm Học liệu Đại học Huế), có cùng phong cách với Câu lạc bộ 
thể thao nằm ngay trước mặt nó. 


Ở phía tay trái, bên kia đường, là Nhà Thương Huế, bấy giờ còn 
gọi nó Bệnh viện Bản Xứ (Hôpital Indigène). Nó được khởi công xây 
dựng vào năm 1894 trên đất cũ của Trại Thủy Sư. Công cuộc xây dựng 
kéo dài nhiều năm. 


Vào thập niên đầu của thế kỷ XX, tại Nhà Thương này đã có 
khoảng 25 tòa nhà, phần lớn được xây dựng theo phong cách Pháp. 
Trong gần một thế kỷ nay, tổng thể kiến trúc bệnh viện ấy đã được. 
cải tạo nhiều. Đa số các tòa nhà nói trên đều đã bị triệt giải để xây 
nhà nhiều tầng rộng lớn hơn theo một phong cách kiến trúc mới: phong 
cách kiến trúc hiện đại quốc tế. Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta vẫn 
thấy một ít tòa nhà thời Pháp còn tồn tại, nhất là ở khu vực phía sau. 


Cách Bệnh viện Trung ương Huế một con đường là Phủ ly Phủ 
Thừa Thiên ngày xưa, dưới chế độ cũ gọi là Tòa Tỉnh trưởng Thừa 
Thiên, nay là Trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Trước kia, cơ quan Thừa Thiên phủ đóng trong Kinh thành. Đến 
năm 1899, nó được dời qua đóng tại vị trí hiện nay. Mặt bằng khá 
lớn, phần phía trước là nơi các quan chức của tỉnh làm việc, phần phía 
sau là Nhà lao Thừa Phủ nổi tiếng xưa nay. 


Bên trái phủ ly Thừa Thiên là trường nữ sinh Đồng Khánh mà 
nay đổi tên thành trường Hai Bà Trưng. Chính vua Khải Định đã chủ 
tọa buổi lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 15-7-1917 để khởi công xây 
dựng trường này. Trường được thi công trong 2 năm dưới sự điều 
khiển của nhà thầu Leroy. Nó mang phong cách kiến trúc Pháp. 
Nhưng với việc sử dụng một tỷ lệ lớn mái đốc và nhất là hệ thống 
hiên mái, công trình không những phù hợp với điều kiện khí hậu địa 
phương nóng ẩm, mà còn gợi bóng dáng và tỷ lệ của kiến trúc truyền 
thếng Việt Nam. 


Trước khi thiết lập trường Đồng Khánh hơn 10 năm, bên trái nó 
đã có trường Quốc học. Sách Đại Nam nhất thống chí cho biết như 
sau: "Trường Quốc học tọa lạc tại khu đất công của Tả Doanh thuộc 


583 


đạo quân Thủy sư của triều đình. Trường được xây dựng vào năm 
Thành Thái thứ 8 (1896), gồm một tòa nhà Đốc Học ba gian hai chái, 
và ba tòa nhà dùng làm chỗ ở cho các thầy giáo, mỗi tòa hai gian. Đến 
năm Thành Thái thứ 10 (1898), xây thêm hai đãy phòng học. Dãy 
trước 30 gian, dãy sau 16 gian, dùng làm nơi dạy đỗ và học tập cho 
học trò. Ở sau tòa nhà Đốc Học lại xây thêm bốn ngôi nhà vuông. Ở 
bốn mặt, quanh trường đều xây thành bao bọc. Ở mặt trước, xây cổng 
hai tầng. Tầng trên treo một tấm biển sơn son thếp vàng, bên trong 
có khắc những chữ "Pháp tự Quốc học trường" (nghĩa là trường Quốc 
gia học đường, đạy và học bằng chữ Pháp), và khắc thời điểm xây 
dựng cổng là năm Thành Thái thứ 9 (1897) (Bộ sách ĐNNTC này 
được Quốc Sử quán thời Duy Tân phát hành vào năm 1910). 


Trước cổng trường Quốc học, gần bờ sông Hương, có một công 
trình kiến trúc tuy nhỏ hơn ngôi trường ấy nhiều, nhưng mang giá trị 
cao về mặt nghệ thuật. Đó là Đài Chiến sĩ trận vong (Monument aux 
Morts). Nhìn tổng quát, người ta thấy nó giống như một bức bình 
phong, cho nên, từ trước đến nay, có người đã hiểu nhằm và gọi sai là 
Bình phong Quốc học. Thật ra, nó đã được chính quyền Báo hộ Trung 
Kỳ tại Huế cho xây đựng để ghi tên một số người Pháp và Việt Nam 
đã tử trận khi tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất .ở châu 
Âu (1914 - 1918). Công trình kiến trúc này được xây dựng vào năm 
1920 theo đồ án của họa sĩ Tôn Thất Sa. Dù được kiến tạo dưới thời 
Pháp, công trình vẫn mang đường nét kiến trúc và trang trí theo các 
nguyên tắc truyền thống và rất phù hợp với vẻ đẹp của sông Hương. 


Bên trái trường Quốc học là Dinh Công sứ tỉnh Thừa Thiên. Công 
trình được xây dựng theo khuôn mẫu biệt thự châu Âu; nằm sâu trong 
một khuôn viên rộng rãi (nay là Nhà Thiếu nhi thành phố Huế). Đối 
diện bên kia đường Lê Lợi là tòa nhà Văn phòng làm việc của các bộ 
phận phụ thuộc Dinh Công sứ (nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh). 


Ở phía bên phải Văn phòng Dinh Công sứ là Phủ Thú Hiến (nay 
là Khách sạn 5 Lê Lợi). Công trình được xây dựng dưới thời Bảo Đại 
làm Quốc trưởng; mang rõ phong cách kiến trúc hiện đại, một xu 
hướng thịnh hành vào những năm 40 của thế kỷ này. 

Sát bên phải của Phú Thủ Hiến là Viện Dân biểu Trung Eỳ (nay là 
văn phòng Đại học Huế, 3 Lê Lợi). Đây là công trình có phong cách 
kiến trúc kết hợp giữa kiến trúc châu Âu và các chỉ tiết kiến trúc Á Đông. 

Tiếp đến là trường dòng Plellerin (nay là Trung tâm Văn hóa - 
Thể thao Thanh thiếu nhi tỉnh Thừa Thiên Huế). Và cuối cùng, ở bên 


584 


kia bờ sông An Cựu là Nhà Ga Huế. Cấu trúc này khép kín trục đường 
Jules Ferry (nay là đường Lê Lợi), trục chính của phố Tây ở bờ nam 
sông Hương. Trường đòng và Nhà Ga ấy đều được xây dựng theo chuẩn 
mực của phong cách kiến trúc châu Âu áp dụng cho từng loại chức 
năng cụ thể. 


Ngoài các công trình hành chánh quan trọng dùng làm bộ mặt 
của cơ quan cai trị Pháp tập trung trên trục đường dJules Ferry ấy, lùi 
sâu vào phía Nam trên các đường phố được quy hoạch theo phương 
thức châu Âu, người Pháp đã xây dựng một khu ở bao gồm các biệt thự 
có sân vườn rộng rãi dành cho các quan chức Pháp và Việt theo nhiều 
phong cách khác nhau: từ phong cách kiến trúc tân cổ điển Pháp, 
phong cách kiểu kiến trúc địa phương Pháp, đến phong cách kết hợp 
các chỉ tiết kiến trúc Á Đông. Các chỉ tiết kiến trúc truyền thống địa 
phương thường gặp trong các kiến trúc thời Pháp ở Huế là các lớp mái 
đốc, các họa tiết trang trí mặt nhà, cuốn thư, tường hoa chắn mái, hòn 
non bộ, bình phong, và đặc biệt là kiến trúc cổng nhà. 


Cũng trên khu vực phía nam sông Hương, một số công trình 
Thiên Chúa giáo đã được người Pháp xây dựng. Nhưng Thiên Chúa 
giáo dưới triều Nguyễn đã trải qua những bước thăng trầm, nên số 
lượng các công trình kiến trúc còn lại đến nay không nhiều. Dòng 
Chúa Cứu Thế (Les Pères Condemptoristes) trên đường Nguyễn Huệ 
hoặc Tòa Tổng Giám mục địa phận Huế ở đường Nguyễn Trường Tộ là 
những công trình tiêu biểu được xây dựng thuần túy theo phong cách 
kiến trúc cổ điển Pháp. 


Ở đông nam bên hữu ngạn sông Hương là Sân Vân động Huế 
(Stade de Hué) mà một thời đã mang tên Sân Vận động Bảo Long. 
Mặc dù từ năm 1954 đến nay có cải tạo nhiều ở hai khán đài A và B, 
nhưng nhìn chung, công trình này vẫn giữ được phần diện mạo chính 
của nó vào thời mới xây xong, với sân bóng đá ở giữa, chung quanh là 
đường chạy đua hoặc diễn hành, và nhất là hệ thống lòng chảo dùng 
để biểu diễn xe đạp và mô tô. 


Lùi xa về phía tây nam theo hướng thượng lưu sông Hương, nằm 
gần lăng Tự Đức, lăng Đồng Khánh, đổi Vọng Cảnh và Điện Hòn chén 
là Nhà máy Nước Huế (Ủsine des Eaux). Công trình do người Pháp 
xây dựng từ năm 1909 đến 1911, bằng vật liệu kiên cố, nhưng hoàn 
toàn phỏng theo hình dạng kiến trúc truyền thống địa phương. Khi 
phải xây dựng nhà máy nước ấy giữa vùng cảnh quan đặc biệt là núi 
sông thơ mộng, có đến đài lăng tẩm đậm đà nét truyền thống của 
Huế, người Pháp đã thể hiện hình thức kiến trúc và trang trí rất Huế 


585 


để có được sự hài hòa trong không gian. Kiểu thức kiến trúc Nhà máy 
Nước Huế mãi đến ngày nay vẫn còn tạo ra được cho du khách một 
ngạc nhiên thú vị. 


Ngoài khu phố Tây ở bờ nam sông Hương, quân đội thực dân 
Pháp còn chiếm hữu khu vực Mang Cá trong phạm vi Kinh thành, 
nằm ở phía bắc đòng sông ấy. Các tư liệu thời bấy giờ thường gọi là 
khu Nhượng Địa (Concession Erancaise). Đây là phần đất mà cũng vì 
yếu thế, triểu đình Huế đã nhường cho Pháp đóng quân theo tỉnh 
thần điều khoản V của Hòa ước Giáp Thân (1884) và theo sự thỏa 
hiệp giữa Toàn quyển Paul Bert và vua Đồng Khánh vào năm 1886. 
Phần đất nhường lúc đầu (1884) nằm trong phạm vi Trấn Bình Đài. 
Khi nhường thêm đất ở cạnh đó (1886), người Pháp đã xây dựng một 
vòng tường thành khá cao bằng gạch để ngăn cách địa phận của họ 
với địa phận còn lại bân trong Kinh thành của Nam triều. Vòng tường 
thành vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nó cho thấy một công trình kiến 
trúc phòng thủ quân sự của người Pháp trong lòng kinh thành Huế. 


Riêng bản thân kinh thành (L/Enceinte Fortiiée đe Hué) đã được 
xây dựng theo nguyên tắc cấu trúc thành lũy kiểu Vauban, kết hợp với 
những nguyên tắc thuộc Dịch lý và thuật Phong thủy của phương 
Đông và nguyên tắc kiến trúc cảnh quan truyền thống của Việt Nam, 
Ớ đó đây bên trong và bên ngoài Kinh thành, một số công trình được 
xây dựng vào những năm cuối thế kỷ XIX và những thập niên đầu thế 
kỷ XX cũng biểu hiện xu hướng kiến trúc kết hợp Âu - Á. Sự kết hợp 
biểu hiện trên quy mô một cụm công trình cũng như trong từng công 
trình kiến trúc riêng biệt. Ở bố cục mặt bằng một cụm công trình, 
chúng ta dễ dàng thấy nguyên tắc bố cục truyền thống: các công trình 
đối xứng qua đường trục chính và đều ở vào vị trí tiên, hậu, tả, hữu, 
thượng, hạ rất nhất quán. Nhưng, từng công trình trong tổng thể ấy 
lại được xây dựng theo những phong cách khác nhau: phong cách kiến 
trúc thuần túy truyền thống (ví dụ như cổng Viện Cơ mật, cổng Phủ 
Nội Vụ), phong cách kết hợp Á - Âu (như hai dãy nhà hai bên trong 
tổng thể trường Quốc tử giám), phong cách kiến trúc thuần Pháp (như 
Phú Tuyên Hóa Vương, Cung An Định). 


Trong những công trình mang phong cách kiến trúc kết hợp Đông 
- Tây, bên cạnh việc sử dụng vật liệu xây dựng kiên cố và kỹ thuật 
xây dựng ngoại nhập, như hệ thống cửa kính, cửa chớp, pa-nô, tường 
hoa con tiện và các gờ chỉ của phần bệ công trình; chúng ta còn thấy 
rõ phong cách kiến trúc truyền thống Việt Nam trên các họa tiết 
trang trí bờ nóc tường hoa chắn mái. 


ð86 


Thỉnh thoảng, sự kết hợp các phong cách kiến trúc còn thể hiện 
ngay trên hình thức cột trang trí: phần bệ và thân cột làm theo thức 
kiến trúc phương Tây, nhưng đầu cột lại theo phong cách truyền 
thống Việt Nam. 


Phong cách kiến trúc kết hợp ở Huế xuất hiện khá sớm và thể 
hiện xu hướng giao thoa văn hóa Pháp - Việt. Tuy nhiên, sự kết hợp 
các phong cách kiến trúc ấy ở buổi ban đầu chưa phải công trình nào 
cũng đạt được sự hài hòa, nhưng, có điều chắc chắn nó là cơ sở cho 
những phong cách kiến trúc ốn định về sau đó của Việt Nam. 


Nhìn chung, trong 80 năm từ 1875 đến 1954, người Pháp đã xây 
đựng hoàn thiện một đô thị nhỏ ở bờ nam sông Hương với một phong 
cách riêng, khác hẳn với quy cách truyền thống bản địa ở phía đối 
ngạn. Diện mạo kiến trúc có vẻ tương phản này thật phù hợp với ý 
nghĩa chính trị của 4 chữ "nhất giang lưỡng quốc" trong câu đối lịch sử 
xuất hiện tại địa phương lúc bấy giờ: 

Nhất giang lưỡng quốc ngôn nan thuyết, 
Tú nguyệt tam 0ương triệu bất tường. 

Trong một bài thơ xuất hiện cách đây khoảng 50 năm thường 
được trình diễn theo điệu "châu văn" trong các chương trình ca Huế 
trên sông Hương có câu: 

Núi sông trời đất cỏ cây, 
Bên kia lối mới, bên này kiểu xưa. 

Đô thị nhỏ được xây dựng theo "lối mới" ấy đã tổn tại song song 
cùng đô thị "kiểu xưa" trong một thời gian dài. Đến nay, nó đã trở 
thành một đô thị cũ, hay nói đúng hơn, một khu phố cũ mang phong 
cách kiến trúc châu Âu. 

#+ 
* *“ 

Vấn để quan trọng ở đây là trong sự tổn tại song song ấy, kiến 
trúc mới theo phong cách châu Âu đã được hình thành và phát triển 
như thế nào trong cảnh quan đô thị Huế, một đô thị cổ kính và hoàn 


chỉnh của Việt Nam, mà vẫn bảo đảm được tính hài hòa và liên tục 
của sự phát triển đô thị? 


Người Pháp lúc bấy giờ đã quy hoạch khu phố của họ ở bờ nam 
sông Hương một cách có ý thức. Họ đã tôn trọng vẻ đẹp của con sông 
nói riêng và của tổng thể kiến trúc kinh đô Huế nói chung, cho nên, 
công việc xây dựng khu phố Tây ấy không đối nghịch với cảnh sắc 


ñ87 


thiên nhiên và kiến trúc cổ kính vốn có của Huế xưa. Họ đã xây dựng 
các dinh thự, công ốc, nhà cửa của họ với chiều cao không lớn và ở 
những vị trí hơi xa bờ sông Hương, phần lớn là ở lễ phía nam của 
đường Jules Ferry. Từ bờ sông đến lễ phía bắc của con đường là 
khoảng cách không gian đệm, không gian chuyển tiếp, nơi bố trí chủ 
yếu những thảm cỏ xanh hoặc những vườn hoa xinh xắn. Ở hai bên 
đường, họ còn trồng hai đãy đại thụ, vừa để đạo bóng mát và làm đẹp 
cho con đường, vừa để che khuất màu vôi sáng của các công trình kiến 
trúc mới, che khuất khỏi tâm nhìn từ bên Kinh thành sang hoặc từ 
sông Hương nhìn lên, 


Chính nhờ những nguyên tắc, thủ pháp quy hoạch và kiến trúc ấy 
mà khu phố người Âu ở bờ nam sông Hương phát triển song song với 
sự tổn tại của đô thị cổ của Huế. Tuy hai hình thức kiến trúc hoàn 
toàn khác nhau, nhựng hai đô thị ấy không đối chọi nhau, cưỡng bức 
nhau, trái lại vẫn giữ được sự hài hòa và êm đẹp. 


Một điều đáng tiếc là sau khi chủ quyển của đất nước trở về tay 
người Việt Nam từ năm 1954 đến nay, môi trường và không gian 
chuyển tiếp ở hai bờ sông Hương, đặc biệt là đoạn chạy ngang trước 
mặt Kinh thành, không còn được bảo lưu một cách chu đáo như xưa 
nữa. Một số công trình kiến trúc mới, cao lớn theo phong cách hiện 
đại quốc tế đã mọc lên ớ hai bên bờ sông Hương, như Tháp lọc nước 
(Château đau). Khách sạn Hương giang, khách sạn Century, Lầu chợ 
Đông Ba... Các khối bê-tông để sộ của những công trình mới ấy không 
phải là những nét chấm phá của kiến trúc điểm xuyết vào thiên nhiên 
mà đang lấn át thiên nhiên, làm mất đi vẻ hài hòa thơ mộng của 
dòng sông. 


Tuy nhiên, trong cái nhìn khái quát, những công trình mới ấy 
chưa đến nỗi lấn át hẳn các kiến trúc cũ. 


Nhưng, thời gian, chiến tranh và sự thiếu ý thức của con người 
trong hơn nửa thế kỷ qua đã làm cho môi trường thiên nhiên và tổng 
thể kiến trúc đô thị Huế (ở khu đô thị cổ cũng như khu vực đô thị cữ) 
xuống cấp. 

Hiện nay, trong cơ chế thị trường của chính sách kinh tế mở cửa, 
Huế chắc chắn sẽ phát triển mạnh trong tương lai. Cải tạo, bảo tôn và 
phát triển đô thị Huế là việc làm cấp thiết, nhưng phải hết sức thận 
trọng. Bài học rút ra từ quá khứ chắc hẳn rất có ích cho tương lai. 


588 


Ý TƯỞNG VỀ MỘT KHU TƯỞNG NIỆM 
QUANG TRUNG TẠI HUẾ 


NGUYỄN THẾ TRUYỀN 


Sơn với anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ làm được thật vĩ đại, đã 

trở thành một mốc son của lịch sử đân tộc Việt Nam. Trong 
niềm tự hào chung của dân tộc, Phú Xuân - Huế vinh dự là mảnh đất 
gắn bó với những sự tích của anh hùng Nguyễn Huệ trong sự nghiệp 
dựng nước và giữ nước cúa đân tộc ta. 


Sau khi đẹp tan Chúa Trịnh giải phóng Phú Xuân 1786, quân đội 
Tây Sơn tiến ra Bắc, Thuận Hóa trở thành cứ địa của sự nghiệp cách 
mạng của Nguyễn Huệ. Đặc biệt, một sự kiện trọng đại mở ra từ chiến 
thắng quân Thanh năm 1789, Phú Xuân trở thành kinh đô của cả nước. 


đ riểu đại Tây Sơn tuy ngắn ngủi, nhưng những gì phong trào Tây 


Để tưởng nhớ công lao to lớn của Nguyễn Huệ và phong trào Tây 
Sơn đối với đân tộc nói chung, đối với Huế nói riêng, thành phố Huế cần 
sớm có một không gian tưởng niệm xứng đáng dành cho Nguyễn Huệ. 

« Lựa chọn địa điểm 

Thành phố Huế có 2 nơi gắn với Nguyễn Huệ - Quang Trung nhất 
là Phú Xuân và Núi Bân. Tuy nhiên thành Phú Xuân đã trở thành 
Kinh đô nhà Nguyễn và được xây dựng khá hoàn chỉnh trong gần 150 
năm sau. Núi Bân là nơi Nguyễn Huệ làm lễ tế trời lên ngôi Hoàng đế 
trước khi đưa đại quân ra Bắc đánh giặc Thanh năm 1788, vì vậy khu 
vực Núi Bân là địa điểm hợp lý nhất. 

Núi Bân có cao độ 41m, có diện tích khoảng 8,l1ha, so với trục 
Kinh thành hướng Nam chếch khoảng 20°, ]à một ngọn đổi trọc, cách 
đỉnh Ngự Bình 620m: 

- Phía Đông: Giáp Ngự Bình và đường trụe: 

- Phía Tây: Giáp đường và thôn Trường Cửi; 

- Phía Nam: Giáp thôn Tứ Tây; 

- Phía Bắc: Giáp QL 49. 


589 


Đây là ngọn đồi có độ đốc thoải đều 15 - 20%, hiện là khu vực 
nghĩa địa. Với địa hình khá lý tưởng, gần trục đường lớn, cảnh quan 
đẹp: có núi đổi; khe suối; rừng cây trong lòng thành phố. Công trình 
khu tưởng niệm đạt được ý nghĩa lịch sử, lại phù hợp Quy hoạch của 
thành phố và thuận lợi trong đầu tư xây dựng (gần đường điện, đường 
ống cấp nước, địa chất ổn định). Cùng với các thiết chế văn hóa trong 
khu vực quy hoạch, khu tưởng niệm sẽ là một địa điểm quí để nhân 
dân và du khách hiểu thêm về lịch sử dân tộc và người anh hùng 
Nguyễn Huệ. Công trình góp phần tạo nên điểm du lịch hấp dẫn cho 
khách, là một không gian lễ hội, nhất là khi Huế đã trở thành một 
thành phố festival. 


s Núi Bân trong tổng thể quy hoạch thành phố Huế 


Trong Quy hoạch khu văn hóa bắc Ngự Bình, Núi Bân cùng với 
Ngự Bình, Tam Thai tạo thành một khu cảnh quan được tổ chức 
thành một tuyến được bảo vệ chỉnh trang, tổ chức liên hoàn kiểu lâm 
viên với thảm cây xanh - hoa theo mùa (toàn bộ 65ha). Đây cũng là 
điểm khởi đầu của khu bảo tên Tây Nam thành phố, kéo dài từ Ngự 
Bình qua Nam Giao lên khu lăng tẩm. 


Khu vực phía Bắc của Tam Thai, Ngự Bình và Núi Bân là Trung 
tâm văn hóa với trục không gian chủ đạo hướng về Phu Văn Lâu - Cột 
cờ - Ngọ Môn. Được khởi điểm từ đường Trần Phú nối với đường vành 
đai 2 và kết thúc mở rộng thành Quảng trường lễ hội đưới chân Ngự 
Bình. Trên trục này xác định các công trình chủ thể của hệ thống các 
thiết chế văn hóa như: Bảo tàng tổng hợp, Trung tâm trưng bày; triển 
lãm, các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, trường văn hóa nghệ thuật, các 
khu bảo tồn, nhà truyền thống, khu ẩm thực. 


- Trục Đông Bắc Tây Nam: Nối quốc lộ 49 với đường Đào Tấn kéo 
dài, ở gần trung tâm là điểm vưi chơi giải trí, sân bại thể thao, trường 
quay ngoài trời. 


- Ở đây tạo ra 2 không gian tĩnh và động: Núi Bân nằm trong 
không gian tĩnh, là không gian xanh, không chỉ trồng thông và cần 
được bổ sung nhiều chúng loại cây xanh khác phù: hợp với khí hậu và 
thổ nhưỡng của Huế. 


- Phía Đông là khu Đại học sẽ được từng bước xây đựng. Như vậy 
khu Núi Bân gắn với Trung tâm văn hóa, mà trong đó được tổ chức 
thành nhiều khu chức năng khác nhau khá phong phú, tạo thành một 
quần thể hoàn chỉnh, tại đây có tầm nhìn đẹp về thành phố. 


590 


e Nội dung Khu tưởng niệm Nguyễn Huệ - Quang Trung 


Khu tưởng niệm được tổ hợp trong 1 tổng thể hoàn chỉnh với 
2 phần: 


- Bảo tôn; 
- Xây dựng mới; 


* Trong đó phần bảo tổn là khu vực "8 tầng" được chỉnh trang, gợi 
lại "Đàn tế trời". 


* Phần xây dựng mới bao gồm: Đền thờ, nhà trưng bày (bảo tàng), 
nhà hội thảo cùng các kiến trúc khác như: Tháp chuông, cổng tam quan, 
nhà nghỉ, tượng Quang Trung, sân, đường, vườn cây, hỗ cảnh... 


Như vậy công trình mang chức năng tưởng niệm là chính, nhưng 
bên cạnh đó không thể không có tính chiến thắng, ngợi ca. Như vậy : 
vừa có "bi" vừa có "hùng". Giải pháp bố cục tống thể phải giải quyết 
sao cho để làm nổi bật được 2 tính chất trên. 

Không gian kiến trúc ở đây phải thỏa mãn được yếu tố tưởng 
niệm, khơi dậy được lòng thành kính, ngưỡng mộ, lòng biết ơn của các 
thế hệ đối với Người anh hùng dân tộc khi đến tham quan, nghiên 
cứu. Qua đó mọi người có điều kiện tìm hiểu lịch sử vẻ vang của một 
giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc những năm cuối thế kỷ 18 về 
con người Nguyễn Huệ - Quang Trung. Vì vậy, đây trước hết phải là 
nơi thờ cúng Quang Trung - Nguyễn Huệ. 


Chủ thể của khu tưởng niệm phải là Đến thờ, đây là công trình 
kiến trúc chủ đạo, là nơi để mọi người đến đâng hương, tưởng niệm. 
Nếu có được tư liệu thì sẽ khôi phục đàn tế trời, nếu chưa có ta dành 
một không gian rộng để mô phỏng lại một không gian tế trời (không 
xây dựng áp đặt khi chưa có tư liệu đây đủ). 


* Nhà trưng bày ở đó có thể có những hiện vật gắn với phong trào 
Tây Sơn và Quang Trung - Nguyễn Huệ. Các sa bàn, tranh mô phỏng 
-các chiến công của Nguyễn Huệ. 


* Các kiến trúc khác như cổng, nhà bia được dựng theo một kiến 
trúc truyền thống cần có. 


Trong truyền thống dân tộc ta, loại hình kiến trúc tưởng niệm 
chủ yếu là đền thờ là một loại hình kiến trúc tưởng niệm của dân tộc 
đã có hàng ngàn năm nay, đã đi vào tiểm thức con người Việt Nam và 
trở thành kiến trúc truyền thống. Vào đền thờ tạo được cho ta không 
khí thâm nghiêm, thành kính; vừa ấm cúng, vừa trang trọng. Trên cơ 


591 


sở đó, ngôi đền là chủ thể chính trong quần thể tưởng niệm, trong 
đến thờ có thể có tượng. 


Nếu trong tổng thể có bố trí tượng đài như là công trình độc lập 
thì cân được cân nhắc về vị trí, đáng tượng, kích thước và tương quan 
với kiến trúc chính. Tượng là một bộ phận chứ không coi tượng là chủ 
thể của khu tưởng niệm. Vừa qua được biết đã có những nét khởi thảo 
về việc đựng tượng đài Quang Trung ở Núi Bân. Về vấn đề này tôi để 
nghị cân được cân nhắc kỹ, để khi dựng tượng phải tạo ra được một 
không gian thích hợp cho toàn bộ khu vực Núi Bân, 


- Nếu xây dựng tượng trước mà chưa có khu Quy hoạch hoàn 
chỉnh thì hiệu quả nghệ thuật sẽ không cao (nếu không muốn nói là 
hiệu quả xấu). 

- Việc xây dựng tượng phải có thời gian, từ việc chọn vị trí, chủ để 
chọn đáng tượng, kích thước cho đến phác thảo... một công việc đòi 
hỏi công phu, như vậy sẽ kéo dài thời gian. 


Từ suy nghĩ đó, tôi cho rằng khu tưởng niệm phải là một quần thể 
với nhiều hạng mục có quy mô thích hợp, một công trình văn hóa tiêu 
biếu, vừa thể hiện tính chất, nội dung, công trình còn mang được bản 
sắc Huế, lại là một điểm du lịch của thành phố Huế. Việc đầu tư khu 
tưởng niệm Quang Trung - Nguyễn Huệ lúc này không còn là sớm, đây 
là một việc làm văn hóa cần được khởi động. Cùng với các lĩnh vực 
khác một tổ chức xúc tiến cho việc xây dựng khu tưởng niệm phải 
được triển khai ngay, mà việc đầu tiên là xây dựng được tính chất, 
quy mô, nội dung từ đó để có cơ sở lập dự toán đầu tư xây đựng. 


Khu tưởng niệm Quang Trung- Nguyễn Huệ sẽ là một công trình 
văn hóa tiêu biểu của thành phố Huế, không những có ý nghĩa về lịch 
sử, mà đây còn là quần thể kiến trúc đẹp trong lòng thành phố di sản, 
thành phố du lịch. 


Huế, thúng 12 năm 2001 


592 


IV 


DI TÍCH, BẢN ĐỒ, ĐỊA BẠ, 
VĂN BẢN HÁN NÔM 


593 


ĐĂNG TẤT VÀ PHẦN MỘ, MIẾU THỜ CỦA ÔNG 
TẠI LÀNG THẾ VINH, THỪA THIÊN HUẾ 


TRẤN ĐẠI VINH 


Châu đưới thời cuối Trần. Khoảng tháng 6 năm 1391, ông được 

cử làm Hữu châu phán châu Hóa. Khi nhà Hồ thành lập châu 
Thăng Hoa, ông được cử làm Đại trí châu dưới quyên của Hoàng Hối 
Khanh. Khi quân Minh đánh đuổi vua tôi nhà Hồ, ông đã trở về Hóa 
Châu. Nhà Hồ mất, quân Chiêm lại chiếm cứ Thăng Hoa rồi đánh 
cướp Hóa Châu. Trước tình hình ấy, Đặng Tất đã xin với Trương Phụ 
cho làm quan cai quản Hóa Châu. Đó là một hành vi quyền biến. Vì 
mùa hè 1408, sau khi Giản Định đã lên ngôi ở Yên Mộ (Nam Bình), bị 
quân Minh đánh vào hành dinh nghĩa quân tan vỡ, vua phải vào Nghệ 
An đóng quân, Đặng Tất đã giết viên quan nhà Minh, kéo quân châu 
Hóa ra Nghệ An hội quân, trở thành một viên tướng phò tá tích cực. 
Vua đã phong cho ông làm quốc công, cùng lo việc khôi phục cơ đồ. 


Tháng 11 năm 1408, quốc công Đặng Tất điều quân các lộ Thuận 
Hóa, Tân Bình, Nghệ An, Diễn Châu, Thanh Hóa tiến ra Bắc. Tháng 
1 năm 1409 đại quân ta cản phá quân Minh ở bến đò Bô Cô, Sơn Nam 
Hạ. Đó là một chiến thắng lẫy lừng. Quân ta đã bắt được Bính bộ 
Thượng thư Lưu Tuấn, Đô ty Lữ Nghị và đánh tan đội quân xâm lược 
hơn 10 vạn tên, chỉ một mình Tổng bình Mộc Thạnh chạy thoát về 
thành Cổ Lộng. 

Tuy nhiên công trạng ấy lại là nguyên nhân dẫn đến sự hiểm 
nghi của Giản Định đế. Tháng 3 năm 1409, khi đại quân ở Hoàng 
Giang, vua đã nghe lời dèm pha của hoạn quan Nguyễn Quý và hiệu 
sinh Nguyễn Mộng Trang nên đã mai phục lực sĩ giết chết quốc công 
Đặng Tất và tham mưu Nguyễn Cảnh Chân. 

Sự giết hại công thần oan uống như vậy đã làm phân hóa lực 
lượng nghĩa quân. Ỷ 


Bội ặng Tất vốn là một trong những tùy tướng trấn đóng ở Hóa 


Sử đã không ghi chép gì về việc an táng Đặng Tất. Nhưng ngôi 
mộ đơn sơ và ngôi miếu thờ ông tọa lạc tại mặt tiên làng Thế Vinh 


595 


(xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ngày nay) đã tồn 
tại qua hàng trăm năm, chứng tô rằng thi hài ông đã được Đặng Dung 
đưa về Thuận Hóa, an táng nơi đây. 


Đó là một vấn đề chúng ta phải giải đáp. 


Cần ghi nhận rằng tài liệu đầu tiên (và có thể là duy nhất) ghỉ 
chép về ngôi miếu thờ Đặng quốc công tại làng Thế Vinh là Ô Chôu 
cận lục do Dương Văn An nhuận sắc, hoàn tất năm 1555. Trong đoạn 
lời bình về phong tục phủ Triệu Phong, ông đã nhắc đến: "Khoảng đất 
hiển phủ sạch trong, Thế Lại nhờ ơn; miếu thờ Đặng Công trung 
nghĩa, Thế Vinh nêu tiết" (Ô châu cận lục, tân dịch hiệu chú, Nxb 
Thuận Hóa, 2001, trang 82). Trong mục nhân vật, phần viết về tướng 
võ, tướng văn, ông cũng đã nhắc đến hàng trạng của Đặng Tất, với 
sáu dòng khái lược. Đồng thời, trong lời bình ông cũng đánh giá cao 
đóng góp của Đặng Tất và Đặng Dung, xem cả hai là nhân vật tiêu 
biểu của châu Ô. 


Như vậy, gần 150 năm sau cái chết oan uổng của Đặng Tất, việc 
phụng thờ Đặng quốc công đã nức tiếng gần xa, đến nỗi người nho 
sinh đồng hương của Dương Văn An khi ghi chép về phủ Triệu Phong 
đã nhắc đến và đến lượt Dương Văn An đã ghi nhận lại. 


Cho đến cuối triểu Nguyễn, việc thờ phụng Đặng quốc công tại 
làng Thế Vinh đã được các sắc thần do vương triểu phong tặng cho 
làng nay tiếp tục khẳng định. 


Trở lại câu hỏi trên đây, chúng tôi xin để xuất một kiến giải: 


Thế Vinh trước hết là một làng cổ được thành lập sớm ở châu Hóa 
dưới thời Trần, Cho đến cuối thời Trân (khoảng 1380) Thế Vinh đã 
trở thành một huyện ly kế cận thành châu Hóa, cùng thông thuộc vào 
châu Hóa như các huyện Lợi Bồng, Sạ Lệnh, Trà Kệ, Tư Dung, Bê 
Đài, Bỏ Lãng. Tên làng Thế Vinh xưa nay vẫn giữ nguyên, nhưng tên 
huyện thì lần lượt đổi là Sĩ Vinh, Tư Vinh rồi Phú Vang. 


Về duyên cách, Thế Vinh tọa lạc tại ven bờ nam hạ lưu sông 
Hương, cách bến đò Sình khoảng 3km và cách thành Hóa Châu 
khoảng 7km. 


So với các vùng đất khác ở hạ lưu sông Hương và sông Bồ, địa thế 
làng Thế Vinh khá cao ráo, lại không bị đòng sông xâm thực. Địa thế 
đó và khoảng cách tương đối với thành Hóa Châu, lại là nơi đóng 
huyện ly, nơi tiện lưu thông đường thủy, đã đưa đến việc Đặng Dung 
lựa chọn làm nơi an táng thi hài của phụ thân, người đã từng khởi 


586 


nghiệp ở Hóa Châu và cũng là chủ soái của phong trào kháng Minh 
của quân đân Hóa Châu. 


Đặng Dung đã không chọn thành Hóa Châu, vì đây là nơi thành 
trì, lại trong thời buổi chiến loạn, giao tranh giữa ta và địch, đất 
thành trì sẽ là chiến trường, mộ phần sẽ khó bảo toàn. 


Đặng Dung cũng không chọn nghĩa địa làng Thế Vinh, hắn là 
muốn xác lập vị trí riêng biệt của mộ phần cha. Ông đã chọn một 
miếng đất thổ ở mặt tiền làng Thế Vinh nhưng không phải là đất 
biển bãi sát cận sông Hương, vì tránh thấp lụt, lại vẫn là cận sông 
Hương để tiện qua lại viếng thăm. 


Hoàn cảnh chiến tranh và nhận thức riêng của Đặng Dung đã đưa 
đến việc ông không chọn lựa theo quan niệm phong thủy cổ truyền, 
truy tìm long mạch “nhất sơn nhất huyệt" tại vùng đổi núi Tây Nam 
Huế như tập tục phổ biến nơi đây của các nhà quyền quý. 


Tất cả những cơ duyên đó đã đem lại vinh dự cho làng Thế Vinh 
được xây đắp và bảo tổn mộ phần của danh tướng Đặng Tất và có 
vinh dự tạo lập miếu thờ đồng thời thờ phụng vị danh tướng, Hệt sĩ 
cứu nước thuộc thế hệ đầu tiên của nhân dân Thừa Thiên Huế. 


Đó là vinh dự của tất cả chúng ta - những người có trách nhiệm 
kế tục và phát huy sự nghiệp vẻ vang của tiền nhân. Vinh đự đó đòi 
hỏi chính quyển các cấp, các ngành và nhân dân Thừa Thiên Huế cần 
có kế hoạch tôn tạo và bảo tổn di tích danh nhân Đặng Tất, xứng 
đáng với công lao tiên phong của Đặng quốc công mà hơn 600 năm 
qua chúng ta đã có phần lãng quên. 


597 


DẤU TÍCH LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG 
NGUYÊN ĐẮC XUÂN 


DẤU TÍCH ĐỊA ĐIỂM LĂNG ĐAN DƯƠNG" 


Địa điểm đấu tích phủ Dương Xuân vừa tìm thấy trải ra trên một 
điện tích rộng từ bờ hề bán nguyệt lên đến đỉnh gò Dương Xuân, kể cả 
khu vực dựng chùa Thiển Lâm hiện nay'. X. Tọa lạc một nơi nào đó 
gần chùa Thiển Lâm (cũ) như các chương trước đã chứng minh. Nhà 
Nguyễn làm lễ Hiến phù đã quật phá lăng Đan Dương và tuyên bố "từ 
sau khi binh hỏa (với nhà Tây Sơn), phủ Dương Xuân mất tích". Rõ 
ràng phủ Dương Xuân "bị mất tích" vì ảnh hưởng cuộc trả thù của nhà 
Nguyễn đối với nhà Tây Sơn. 


Lăng vua Quang Trung hay Đan Dương Lăng đã được mã hóa là 
X, phủ Dương Xuân xin mã hóa là Y. Vấn đề đặt ra trong chương này 
là X ở gần Y hay X chính là Y? 


6.1. X ở gần Y? 


- Sau ngày vua Quang Trung thăng hà, vua Quang Toản còn quá 
nhỏ, Bùi Đắc Tuyên làm Thái sư thay vua cai quản mọi việc. Với một 


* Tham luận của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân gửi tới Hội tháo Phú Xuân - 
Thuận Hóa thời Tây Sơn nhan đề Để tiến đến uiệc khẳng định đấu tích lăng mộ hoàng 
để Quang Trung trên gò Dương Xuân ấp Bình An thành phố Huế, gồm 6 chương: 

._1- Những sự kiện của một khúc quanh lịch sử. 

2- Cung điện Đan Dương, sơn lăng của vua Quang Trung. 

3- Từ Nam sông Hương đến chùa Thiển Lâm. 

4- Đi tìm phủ Dương Xuân (T). 

ð- Đi tìm phủ Dương Xuân (T). 

6- Dấu tích địa điểm lăng Đan Dương 

Chương kết: Từ phủ Dương Xuân của chúa Nguyễn đến lăng Đan Dương của hoàng 
đế Quang Trung. 

Trong khuôn khổ tập sách này, xin phép trích ín nguyên văn chương 6. Rất mong 
tác giả Nguyễn Đắc Xuân và bạn đọc thông cảm. Và đây cũng là một trong những 
hướng tìm tòi, phát hiện nhằm giải quyết tổn nghỉ lịch sử - B.T. 

! Vị trí chùa Thiển Lâm cũ đã bị chuyển lúc người Pháp làm đường Nam Giao Tân 
Lộ. Vì thế ngày nay tháp Ngài khi sơn Khắc Huyền nằm bên trái đường Điện Biên 
Phú, trong lúc chùa lại đi về phía bên phải, nên không thể xác định khoảng cách của 
chùa Thiển Lâm và phủ Dương Xuân cũ một cách chính xác được. 


598 


vị trí tột đỉnh như thế, lý do gì mà Bùi Đác Tuyên không chiếm phủ 
Dương Xuân làm nhà ở mà lại chiếm chùa Thiền Lâm? 


- Giả thiết Y chưa được sử đụng làm X, thì lúc ấy ngoài Bùi Đắc 
Tuyên, ai là người có đủ tư cách để được ở một trong cái phủ quan 
trọng như thế? Vô lẽ bỏ trống phú Dương Xuân sao? Trong lúc các 
chùa chung quanh chùa Thiển Lâm đều bị trưng dụng cả, chắc triều 
Quang Toán không để trống phủ Dương Xuân đâu! 


Giả thiết Y chưa được sử dụng làm X, thế ở gần Y có một chỗ nào 
có đủ yếu tố để X tọa lạc không? Trong nhiều năm chúng tôi đã khảo 
sát khắp vùng chung quanh chùa Thiền Lâm và địa điểm phủ Dương 
Xuân nói trên, nhưng không tìm được bất cứ nơi nào đó có một biểu 
hiện đáng nghi ngờ cả. 


6.2. X và Y là một? 

Chúng tôi giả thiết X chính là Y. Thế thì những dữ kiện về Y đã 
đáp ứng được những gì cho đặc điểm của X? Được một số như sau: 

a) Ý nằm đúng hướng "Hương Giang chị nam" (phía nam ngạn 
sông Hương) của Ä. 


bì Ÿ ở trên gò cao (éléyation) vùng chân núi (piémont), hợp với 
hai chữ "Sơn Lăng". 


©) X ở gần chùa Thiên Lâm, Bùi Đắc Tuyên chiếm chùa Thiền 
Lâm làm dinh thất để được sống trong "cái hào quang" của vua Quang 
Trung là hợp lý. 

d) Những cơ sở của phủ Dương Xuân đủ sức thỏa mãn cho nhu cầu 
một số đông người phục vụ ở lăng vua như cung thất dành cho các bà góa, - 
cho tiểu giám giữ lăng, cho các quan đến lễ bái vào những ngày sóc vọng. 

đ) Có đủ những biểu hiện của một vùng cung điện đã bị triệt phá 
chôn vùi xuống đất. l 

e) Một vùng đất bị trừng phạt (terre maudite) bỏ hoang... 

g) Triều Quang Trung đã sử dụng phủ Dương Xuân làm cung điện 
Đan Dương và triểu Quang Toản đã táng "bảo y” Quang Trung ở điện 


Đan Dương là thích hợp với hoàn cảnh phải giữ bí mật tuyệt đối lúc 
ấy (1792). 


? Theo lời kể của anh Nguyễn Hữu Oánh, suốt thế kỷ XIX, nhà Nguyễn cấm dân ở 
trong vùng này. Đến đầu thế ký XX, dân đến ở nhưng không được lập đình làng. Vì thế 
mà đình ấp Bình An phải làm ở nơi khác. Cho đến khi nhà Nguyễn suy tàn, đân Bình 
An mới được làm đình trên đất quê mình, 


ã99 


Sự thống nhất giữa Y và X trên đây mới chỉ là những điều kiện 
cần chứ chưa đủ kết luận Y là đi tích của một cái lăng bị quật phá như 
sử triều Nguyễn (Đại Nam thực lục, Đại Nam liệt truyện tiền biên) đã 
ghi. Như vậy Y không bằng X, Y muốn bằng X, Y phải cộng thêm phần 
dấu tích huyệt mộ đã bị quật phá (di nhiên là không còn hòm, không 
còn sọ dừa, xương cốt, những thứ này nhà Nguyễn đã lấy khỏi huyệt 
mộ từ năm 1801). Xin mã hóa phần huyệt mộ ấy là x. Có thể viết: 


Xe=Y+x 


Đáp số của bài toán nửa thế kỷ qua là tìm x. Có gì biểu hiện của 
x không? 


6.3. Những biểu hiện của x. 


Thư tịch đĩ nhiên là không để cập đến x. Chúng tôi nghiên cứu từ 
thực địa và ghi nhận được những biểu hiện sau: 


6.3.1. Những bí ổn chưu giải thích được mà hấp dẫn. 


Gia đình anh Oánh làm nhà ở khu đất hiện nay mới ba đời. Đời thứ 
nhất làm lý trưởng, con đông, vợ mất sớm. Lúc ấy có người con gái nói 
giọng Nghệ An văn hay chữ tốt đến xin làm vợ thứ của ông lý trưởng. 
Bà không cho biết tông tích quê quán ở đâu. Bà hay nói chuyện thơ văn 
với ông Nguyễn Đình Hiến lúc ông đến xây đựng khu vực hai bên bờ 
suối Tiên. Bà có thiết lập một cái am thờ lớn hơn bất cứ am nào trong 
khu vực. Bà cho biết am thờ người khuất mặt chứ không nói rõ là thờ 
ai, Cho đến lúc bà qua đời, con cháu vẫn chưa biết quê quán bà ở đâu? 
Bà có họ hàng gì với anh em nhà Tây Sơn không? Phải chăng bà lập 
am” để thờ vua Quang Trung? (Bà là bà nội anh Nguyễn Hữu Oánh). 


6.3.2. Những chuyện đang hiểm chứng. 


6.3.2.1. Tấm đá kỳ lạ. Anh Oánh cho biết bà cụ thân sinh anh có 
kể, vào khoáng năm 1925, cụ thân sinh đào đất làm vườn đã gặp bốn 
tấm đá lớn. Cụ đã bán cho dân Phú Cam một tấm, cho một người 
thân ở Bến Ngự một tấm và tặng chùa Vạn Phước hai tấm. 


Chúng tôi đã đi thẩm tra, không tìm được tấm ở Phú Cam và tấm 
ở Bến Ngự. Hai tấm ở chùa Vạn Phước đã bị vỡ một tấm từ lâu, chỉ 
còn lại một tấm được dùng làm mặt bàn nhà bếp chùa Vạn Phước. 
Tấm đá này thuộc loại đá granít, mặt trên được mài trơn nhăn, mặt 
dưới xô xảm còn hằn rõ vết đẽo của một loại dụng cụ thô sơ. Tấm đá 
có kích thước lớn: dài 2,72m, rộng 0,67m; dày 0,035m. Ở đường mép 


ở Am này mới bị triệt hạ trong đợt chống am miếu mê tín dị đoan sau năm 1980, 


600 


tấm đá còn bám vôi vữa giống như loại vôi vữa chúng tôi bắt gặp trong 
vùng này và những nơi sẽ để cập đến phần sau. Phải chăng những tấm 
đá này bọc chung quanh quan tài vua Quang Trung? (xem ảnh A.16). 


Trong thời gian ấy, cụ thân sinh anh Oánh cũng đào được nhiều 
tượng đá. Những tượng đá này lại bị chôn xuống sau ngày vỡ mặt trận 
đầu năm 1947. 


Khi đào được những thứ này, gia đình anh Oánh tự giải thích là 
những hiện vật của một ngôi "mộ Chàm" (?). Ngày nay, anh Oánh và 
bà Liên không nhớ gia đình bà đã chôn những tượng ấy ở góc nào 
trong vườn. Việc xác định vị trí chôn tượng có một phần khó, vì từ 
năm 1947 đến nay các ngôi nhà trong vườn đã xê dịch nhiều lần. Có 
thể những tượng ấy đang nằm dưới nền một ngôi nhà nào đó. (phải 
chăng đó là những bức tượng trang trí trong Đan Dương Lăng?). 


6.3.2.2. Đường hậm nằm sôu dưới lòng đốt. Bà Liên và anh Oánh 
kể, trước năm 1945, người Nhật chiếm chùa Thiển Lâm sợ máy bay 
Đông Minh thả bom chống Nhật, nên họ phải đào hầm chống máy 
bay. Khi đào xuống gặp một đường hẳm bê-tông vôi lấp đây đất, 
những tay cuốc mừng rỡ nỗ lực vét hết đất trong hẳm và cả nhà hàng 
mươi người dắt díu nhau xuống núp. 


Bà Liên mới 12 tuổi bổng em là Nguyễn Hữu Oánh 6 tuổi. Lúc ấy 
anh Oánh còn quá nhỏ nên bây giờ anh không nhớ đường hầm nằm 
vào vị trí nào trong vườn nhà anh và nhà bà chị của anh hiện nay. 
Chúng tôi hỏi bà Liên thì bà tránh trả lời câu hỏi này. Chúng tôi đặt 
nghi vấn: phải chăng cái đường hầm ấy là huyệt mộ của vua Quang 
Trung mà người ta thường gọi là khuôn tỉnh hay kim tỉnh. 


Hàng trăm câu chuyện (chuyện thật và chuyện huyền bí) chúng 
tôi ghi chép được có lẽ chuyện cái đường hâm này là hấp dẫn nhất. 

6.4. Khai quật để thăm dò con đường hầm bí ẩn. 

Chúng tôi biết được những thông tin này trước ngày thành phố 
Huế tổ chức hội thảo kỷ niệm 200 năm ngày lên ngôi hoàng đế của 
Nguyễn Huệ ở Phú Xuân (22-12-1788 - 22-12-1988). Không thể chờ 
đợi được nữa, để kịp công bố trong Hội thảo, chúng tôi đã khẩn trương 
thu lượm thêm thông tin và quyết định khai quật để thăm đò. 

Người ủng hộ chúng tôi tích cực nhất lúc ấy là bác sĩ Dương Văn 
Sinh. Theo cách tính toán của bác sĩ Sinh, nếu có huyệt mộ ở đây thì 
chỉ có thể có được ở đầu hà phía tây nhà bà Liên. Nghe "ông thầy địa" 
nói như thế bà Nguyễn Thị Liên (tiểu thương bán gà ở chợ Bến Ngự) 


601 


không dám giấu điều bí mật mà bà đã cố tình giấu lâu nay, bà công 
nhận “đường hầm ở khoảng ấy". 

Ngày 17-12-1988, chúng tôi gồm có Phan Thuận An (Chuyên viên 
Công ty Quản lý di tích lịch sử văn hóa Huế), Lê Đình Liễn (Khoa Sử 
Đại học Tổng hợp Huế, Đỗ Bang (Chuyên viên về Tây Sơn Đại học 
Tổng hợp Huế), Phạm Thanh Tùng (Báo Bình Trị Thiên), Võ Xuân 
Trang (Khoa Văn Cao đắng Sư phạm Huế), Nguyễn Hữu Oánh (người 
chủ khu vực khảo sát), Nguyễn Đắc Xuân (chủ biên để tài), bác sĩ 
Dương Văn Sinh (thầy địa”), ông Nguyễn Hữu Thứ (một trí thức đã 
từng nghiên cứu lăng Ba Vành), đã tiến hành khai quật để thăm đò ở 
đầu hè phía tây ngôi nhà 63/13/12 Điện Biên Phú, phường Trường An, 
thành phố Huế. Chúng tôi đào xuống sâu 0,5m gặp một lớp thành đày 
chạy đọc theo hiên phía tây nhà bà Liên. Mặt trong của thành nằm 
sâu đưới nền nhà. Chúng tôi đào sâu thêm 1,50m vẫn chưa đến chân 
thành, đào dọc theo bức thành 3m vẫn chưa giáp với hai đầu bức 
thành. Những người có mặt đều rất vui mừng. Bà Liên xác nhận “cái 
đường hầm nằm dưới nền nhà bà không thể đào sâu thêm được nữa”. 
Chúng tôi tạm dừng công việc khai quật ở đó. 

Chúng tôi lấy vôi vữa của bức thành xem xét thì thấy vôi vữa này 
giống vôi vữa còn bám ở tấm đá đang dùng làm mặt bàn trong nhà 
bếp chùa Vạn Phước và cũng giống với những vôi vữa lộ thiên hay 
chôn đưới đất còn tìm thấy chung quanh khu vực khảo sát. 

Tính chất chung của các loại vôi vữa đó là gì? Đó là một loại vôi 
vữa trộn bởi nước mật mía, vôi nung từ vỏ sò, vẻ hến và cát. Đặc điểm 
dễ nhận biết nhất là những vỏ sò, vỏ hến được giã bằng chày nên còn 
nguyên cái "mày" lấm tấm trong vôi. Trong lúc chờ các nhà khảo cổ 
học xét nghiệm xác định niên đại, chúng tôi đem những chất liệu này 
so sánh với những chất liệu tương tự lấy ở lăng Ba Vành và lăng bà 
Chiêu Nghỉ” thì thấy đồng dạng. Điều đó chứng tỏ đi tích được chôn 
sâu ở hiên phía tây nhà bà Liên có trước nhà Nguyễn, khớp với giai 
đoạn lịch sử xuất hiện khu lăng mộ vua Quang Trung. 

Chúng tôi tạm kết luận: tấm đá lớn còn giữ được và đang làm mặt 
bàn trong nhà bếp chùa Vạn Phước và bức thành bên ngoài đường 
hấm (được xem là kim tỉnh hay khuôn tỉnh) ở phía chái tây nhà bà 
Nguyễn Thị Liên là những dấu hiệu của một cái huyệt mộ đã bị quật 
phá. Vậy x = tấm đá + bức tường thành bên ngoài huyệt mộ. 


* Vợ thứ của Võ Vương, bà sinh năm 1716 và mất năm 1751. Lăng tọa lạc tại Dương 
Xuân gần chùa Từ Hiếu ngày nay. Trong chiến địch đào bới lăng các chúa Nguyễn thực 
hiện năm 1790, lăng bà Chiêu Nghi không bị tàn phá. 


602 


MỐI QUAN HỆ LỊCH SỬ GIỮA BA DI TÍCH 
CUNG - LĂNG ĐAN DƯƠNG - CHÙA THIÊN LÂM - PHỦ DƯƠNG XUÂN 


(Bảng thống kê của Nguyễn Đắc Xuân) 


Cung - lăng : 
Tên Di lích Chùa Thiển Lâm (TL) Đan Dương (X) Phủ Dương Xuân (Y) 
Đổi với sông | Phía nam sông Hương Phía nam sông Hương | Phía nam sông Hương 
Hương (Theo Phan Huy Ích) (Liệt truyện) (Thực địa) 


Đối với đàn Phía bắc đàn Nam Phía bắc đàn Phía bắc đàn 
Nam Giao Giao Nam Giao Nam Giao 
(Thực địa) {Vì gần TL. theo PHI) | (Đại Nam nhất thống 
chí đời Tự Đức và đời 
Duy Tân) 


Địa danh gỗc 


Núi Dương Xuân 
(PHI) 


Không ghi rõ ở đâu Gò Dương Xuân (Đại 
Nam nhất thống chí 


đời Tự Đức vả đời 


Duy Tân) 
Địa danh thời | Ấp Bình An (Tự Đức) Không ghi rõ ở đâu Mất tích (Tự Đức) 
Nguyễn Xã An Dựu (Duy Tân) Mất tích (Duy Tân) 
Biểu hiện Một số bia tháp bị Gạch đá, vôi vữa bị 


thực địa mài, đực chôn sâu dưới đất 
Lòng đất sân vườn có 


nhiều gạch đá cổ 


Bình An là đất cũ của 
xã Dương Xuân vì sao 
viết xã An Cựu 


Nhận xét, 
nghỉ vấn 


Đại Nam thực tục ghi 
đã "quật mồ, bổ 
sãng...ˆ sao không ghi 
rõ nơi táng X? 


Y lớn và quan trọng vì 
sao có sự mất tích dễ 
dàng như thế? Y mắc 
tội gì mà bị đập phá 
chôn sâu xuống đất? 


Y đã được nhả Tây 
Sơn sửa chữa thành X, 
X bị đập phá xóa hết 
dấu tích, Y đĩ nhiên 
phải mất tích. 


Phải chăng vì 
lý đo... 


TL là một bộ phận của 
Y sau thành của X. TL 
bị mái đục bia, tháp, 
chuyển đổi địa danh 
để đánh lạc hưởng X 


X đã bị 'tận pháp 
trừng trị.." xóa hết dấu 
vết trong không gian 
và sử sách, 


Giả thiết: Phù Dương Xuân trên gò Dương Xuân là nơi trú tất của các 
chúa Nguyễn vào những tháng mùa đông. Nhà Tây Sơn đã chiếm phủ 
Dương Xuân để làm hành cung. Về sau chuyển làm cung điện rồi lăng Đan 
Dương. Khi Nguyễn Vương đập phá và chôn sâu lăng Đan Dương xuống 
đất, phủ Dương Xuân cũng phải mất tích. Chùa Thiên Lâm là một bộ phận 
của Đan Dương nên bị chuyển địa chỉ trong sử sách, mài đục bia tháp để 
đánh lạc hướng người đi tìm dấu vết lăng mộ vua Quang Trung. 


603 


PHÁT HIỆN DI TÍCH GÒ LĂNG (BÌNH ĐỊNH) - 
QUÊ MẸ NHÀ TÂ Y SƠN 


TRẤN ĐÌNH KÝ 


phong trào khởi nghĩa nông đân Tây Sơn nửa cuối thế ký XVIL 
Nơi sản sinh nhiều người con ưu tú gây dựng nên bộ tham mưu 
và lực lượng ban đâu. 


bU) ình Định được vinh đự là quê hương nhà Tây Sơn, là cái nôi của 


Về quê hương nhà Tây Sơn, sách Tây Sơn thủy mạt khảo chép 
"Nguyễn Văn Nhạc, Nguyễn Văn Huệ trước là người xã Thái Lão 
thuộc huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tổ hai người uào năm 
Thịnh Đức uua Thân Tông nhà Lê bị quân chúa Nguyễn bắt được đưa 
uê an trí ở ấp nhất xã Tây Sơn thuộc Quy Nhơn. Ông thân của hơi 
ông là Phúc lại dời uễ ấp Kiên Thành sinh được ba con trai Nguyễn 
Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ, Nguyễn Văn Nhạc làm nghệ buôn bán 
trầu bhông...". 


Theo các nguồn tài liệu đã công bế cũng đều cho rằng: tổ tiên của 
các thủ lĩnh Tây Sơn vốn họ Hồ ở Nghệ An. Vào giữa thế ký XVII, 
ông tổ bốn đời của Nguyễn Huệ bị chúa Nguyễn bắt vào Đàng Trong 
cùng với nhiều tù binh khác đưa đi khai hoang lập ấp ở vùng Tây Sơn 
thượng đạo (phủ Quy Nhơn) và lập nên ấp Tây Sơn, sau phân thành 
hai ấp: Tây Sơn nhất và Tây Sơn nhì (thuộc An Lũy và Cửu An - An 
Khê - Gia Lai). Đến đời ông Hồ Phi Phúc lấy vợ là Nguyễn Thị Đồng 
rồi chuyển cư về quê vợ ở làng Phúc Lạc thuộc Tây Sơn hạ đạo "ký 
ngụ tại quê vợ, quê mẹ”! (nay là Phú Lạc - Bình Thành - Tây Sơn - 
Bình Định). 


"Làng Phú Lạc thuộc ấp Kiên Thành" (7áy Sơn thủy mạt khảo), là 
một vùng bán sơn địa, thuở xưa là một dải đất hoang vu, nằm về phía 
tả ngạn sông Côn. Phía bắc là núi rừng hùng vĩ nối liên nhau kéo dài 
đến hòn Trưng Sơn (tục gọi là hòn Sung). Phía nam là đồng bằng được 
bồi đắp bởi phù sa sông Côn được con người khai phá dần trở thành 


! Theo Đại Nam nhất thống chỉ đây là tục lệ phổ biến của người Bình Định xưa. 


604 


những cánh đồng màu mỡ và lập nên làng Phú Lạc - cái tên thể hiện 
lòng mong mỏi sự yên lành - ra đời từ những năm đầu của thế kỷ XVI 
với những xóm cổ Phú Thọ Chính, Phú Thọ Nam, Phú An nằm cụm 
lại ở giữa. Theo các cụ già địa phương thì đòng họ bà Nguyễn Thị 
Đồng ở xóm Phú Thọ Chính, tổ tiên họ này là một trong những người 
lập xóm. 


Phú Lạc, từ xưa không có chợ, người dân muốn mua bán hàng hóa 
phải đi đến chợ Kiên Mỹ khoảng 2km về hướng đông - nam và xa hơn 
nữa là chợ An Thái (Nhơn Phúc - An Nhơn - Bình Định), đo vậy sau 
một thời gian ở quê vợ ông bà Hồ Phi Phúc lại chuyển cư sang làng 
Kiên Mỹ sinh sống để tiện việc buôn bán trầu (khuôn vườn còn lại là 
di tích Điện thờ Tây Sơn trong khu vực bảo tàng Quang Trung), nơi 
đây ba anh em Tây Sơn được sinh ra và lớn lên nên sự nghiệp sau 
này. Đầu thế kỷ XIX, đưới sự khủng bố gay gắt của chính quyển nhà 
Nguyễn ở quê hương nhà Tây Sơn, nhất là Phú Lạc, dòng họ bà 
Nguyễn Thị Đông bị ly tán, khuôn vườn và nhà cũ của họ bị san bằng 
không còn dấu vết và chỉ còn lưu truyền từ đời này sang đời khác 
những ký ức và truyền thuyết về tên gọi Gò Lăng! 


Gò Lãng tương truyền là nên nhà và vườn ở của ông bà Hồ Phi 
Phúc. Đó là khu đất cao, tương đối bằng phẳng, rộng 6.500m2, hiện còn 
một số cây cổ thụ, thiên tuế, thị... và miếu thờ Sơn quân, có người cho 
rằng miếu này thờ ông bà Hồ Phi Phúc. Tuy nhiên, việc thờ cúng ông 
bà Hồ Phi Phúc trước kia dân làng tổ chức ở đình Phú Lạc thuộc xóm 
Phú Thọ Nam với hình thức hương hoa và mật cáo để che mắt chính 
quyền nhà Nguyễn (đình bị sụp đổ trong chiến tranh chống Pháp). 


Năm 1999, UBND xã Bình Thành - Tây Sơn cho san ủi mặt bằng 
khu Gò Lăng đế xây dựng đến thờ ông bà Hồ Phi Phúc và thật bất 
ngờ, đưới lớp đất 0,2m chúng tôi phát hiện một số tảng đá xanh dùng 
để kê cột nhà, trong đó có một số tảng đá vuông kích thước 0,4m gắn 
chặt dưới đất theo bố cục từng hàng và một số mảnh ngói vảy, mảnh 
bát, chén... 


Hàng 1: có 04 tảng đá với khoảng cách 3,3m, 1,4m, 4,8m. 

Hàng 2: có 01 tảng đá, nằm cách hàng trước 3,6m. 

Hàng 8: có 01 tảng đá, nằm cách hàng trước 7m. 

Thật ra, trong khi san ủi đã có một số tảng đá được đi chuyển 
sang phía sau của Gò Lăng, hơn nữa trước kia trong khi đào đất nhân 
dân địa phương có lấy một số tảng đá xanh, vuông, bể mặt có hình 
hoa thị tại khu vực này. 


605 


Việc phát hiện những hàng đá kê cột nhà và những mảnh ngói 
vảy vỡ, mánh chén, bát tràng men ngọc, mảnh chén, bát bằng sành, 
bước đầu cho thấy đây là dấu vết của một ngôi nhà xưa kiểu nhà lá 
mái nhưng lợp ngói vảy, mặt nhà quay hướng đông - nam. Như vậy, sự 
tương truyền trong ký ức của nhân dân địa phương là có cơ sở. Ông bà 
Hồ Phi Phúc là những nông dân khá giả, ngoài việc buôn bán trầu, 
còn làm ruộng với điện tích 3 mẫu 6 sào (sau này nhà Nguyễn gọi là 
ngụy điền Tây Sơn). Phú Lạc là quê hương thứ hai của dòng họ Hồ ở 
Đàng Trong. 


Cũng trong nghiên cứu thực địa cho thấy khuôn vườn nhà cũ của 
ông bà Hồ Phi Phúc nằm trên một phần đất của Gò Lăng rộng lớn 
thuộc xóm Phú Thọ Chính giáp giới xóm Phú Thọ Nam. Trên Gò Lăng 
hiện nay có sự đan xen giữa các mộ vôi cũ và mới. Đáng chú ý là 
những mộ vôi lớn vô chủ từ xưa với hình đáng thượng đầu quy hạ đầu 
thành và hầu như không có bia mộ. Phải chăng ở Gò Lăng có ẩn chứa 
những lăng mộ nào đó liên quan đến nhà Tây Sơn mà nhân dân địa 
phương cố tình che giấu để tránh sự tàn phá của nhà Nguyễn cũng 
như ngầm nhắc cho các thế hệ sau ghi nhớ. Qua phát hiện b¡ø mộ từ 
dưới lòng đất gần di tích Gò Lăng, vào năm 1990 phần nào đã minh 
chứng cho điều đó. 


Bia mộ là một phiến đá lớn 125 x 38,5 x 13cm, chân bia có mộng 
cắm vào đế mộ với kích cỡ 20 x 45 x 13cm, bể mặt có ba đòng chữ 
Hán khắc chìm: 


Dòng lớn ở giữa: "Việt cố hoàng hiển tổ khảo cang nghị mưu lược 
mình triết công chỉ lớng" (ông nội đã qua đời của nhà vua nước Việt, 
ông là một vị minh triết, cương nghị, mưu lược). 


Chữ nhỏ dòng bên phải: "Tuế thứ Kỷ Hợi trọng xuân cốc nhật" 
(ngày lành tháng Hai năm Kỷ Hợi); 


Chữ nhỏ dòng trái: "Ngự chế" (nhà vua lập bia). 


Các chữ Việt cổ hoàng hiển tổ khảo có đấu tẩy xóa trước khi chôn 
dưới đất. 


Ở điềm mặt bia chạm nổi bốn con rồng năm móng nối đuôi nhau, 
_ hai con ở phía trên đối đâu vào mặt trời ở giữa theo kiểu "Lưỡng long 
châấu nguyệt". Phân điềm phía dưới chạm nổi vân thủy ba rất sắc nét. 
Bia mộ được bóc tách từ một ngôi mộ cổ gần đó (cách 15m) hướng về 
đông - bắc và chôn sâu 0,õm, mặt bia úp xuống. Riêng phần mộ nằm 
theo hướng bắc - nam, hình thể "thượng đầu quy, hạ đầu thành", mộ 
được xây bằng vôi, cát, đá núi. Thân dài 1,6m có thành nội, thành nội 


606 


và khoảng cách giữa hai thành là 0,6m. Trước mộ có hai trụ biểu cao 
1m và trên đầu trụ có một búp sen bị vỡ nham nhở. Cách mộ 4 - 5m 
còn hai trụ cổng thành mộ. Đây là một lăng mộ tọa lạc trên vùng Phú 
Thọ Chính cách Gò Lăng khoảng 200m về hướng tây - bắc. Có người 
cho rằng lăng mộ của ông nội nhà Tây Sơn”, 


Phải chăng với sự hiện diện của lăng mộ này mà khuôn vườn nhà 
cũ của ông bà Hồ Phi Phúc có tên gọi là Gò Lăng! 


Ngày nay, trên phế tích Gò Lăng đã được xây dựng một đến thờ 
với chất liệu xi măng, phỏng theo đáng mái cong cổ kính, bên trong 
bài trí các án thờ ba ngài Tây Sơn và họ nội, ngoại Tây Sơn. Hằng năm 
có tổ chức ngày cúng hiệp ky vào ngày rằm tháng Mười một Âm lịch. 


Việc nghiên cứu những ngôi mộ cổ trên Gò Lăng và nghiên cứu 
làm sáng tổ chủ nhân của lăng mộ mới phát hiện để phục hồi lăng mộ 
đưa vào trong quần thể di tích lịch sử Gò Lăng - Quê mẹ các thủ lĩnh 
Tây Sơn là công việc mang tính khoa học, không ngoài chức năng 
khai thác sử dụng giáo dục cho các thế hệ mai sau. 


Qua bản tham luận này, chúng tôi tham gia với tính chất thông 
báo về những phát hiện mới liên quan đến những ký ức và truyền 
thuyết ở di tích Gò Lăng và mong muốn các nhà khoa học lưu tâm 
làm sáng tỏ những vấn để tôn đọng hơn hai thế kỷ ở tại quê hương 
_ nhà Tây Sơn. 


? Lãng mộ cổ của dòng họ Tây Sơn, tác giả Vũ Ngọc Liễn, Đặc san Văn hóa Bình 
Định, 1993, tr. 29 - 33. 


607 


VỀ MỘT ĐỀN THỜ VUA QUANG TRUNG 
Ở THANH HÓA 


TRẤN THỊ LIÊN 


nhân văn hóa là một truyền thống tốt đẹp, lâu đời được duy trì 


đ» nước nhớ nguồn, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc, danh 
phát huy qua nhiêu thế hệ của dân tộc ta. 


Trong lịch sứ đân tộc nhiều vị anh hùng cái thế, xuất chúng: Bà 
Trưng, Bà Triệu, Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Lê Thái Tổ, Nguyễn 
Trãi... đã đi vào thần điện và trở thành minh thánh, như Đức Thánh 
Trần, Đức Thánh Bưng - Lê Phụng Hiểu... 


Với võ công oanh liệt: Phá tan quân xâm lược Xiêm, tiêu diệt 29 
vạn quân Mãn Thanh, Quang Trung - Nguyễn Huệ đã trở thành anh 
hùng dân tộc, nhân dân đời đời ngưỡng mộ. Mặc dù triều Nguyễn tìm 
mọi cách hủy diệt nhà Tây Sơn và những ánh hưởng của nó, nhưng 
trong tâm thức dân gian vẫn tồn tại ngời sáng hình tượng người anh 
hùng "áo uẻi cờ đào". Theo sự hiểu biết của chúng tôi, đến nay chúng 
ta mới phát hiện được rất ít những di tích tưởng niệm, các hình thức 
tôn vinh, đến thờ, miếu mạo có liên quan đến vị tướng tài ba trong 
lịch sử: Nguyễn Huệ. Ở đây, xin giới thiệu về một đến thờ vua Quang 
Trung ở Thanh Hóa, hy vọng có một cái nhìn dưới góc độ dân gian về 
vấn đề vương triều Tây Sơn và vua Quang Trung. 


Đền thờ vua Quang Trung ở Thanh Hóa xây dựng dưới chân núi 
Liên Phong, trên cửa biến Lạch Bạng, thuộc xã Hải Thượng, huyện 
Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, 


Cửa biển Lạch Bạng từ xa xưa có một vị thế rất quan trọng ở phía 
Nam Thanh Hóa. Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mãn 
Thanh vùng biển nơi đây trở thành căn cứ thủy quân của nhà Tây 
Sơn. Vùng biển này khá rộng, tương đối kín "thuyền bè qua lại không 
sợ sóng gió"', Vì vậy quân đội (thủy quân) của Tây Sơn rút về đây lập 
căn cứ. Tài liệu lịch sử cho,biết: Theo kế hoạch rút lui mà Ngô Thì 


` Đại Nam nhất thống chí, tập 2, Nxb Văn hóa, tr, 219. 


608 


Nhậm đề xuất thì: Thủy quân Tây Sơn lui về đóng đồn ở Biện Sơn. 
Quân đội Tây Sơn chia thành các đơn vị nhỏ, rải rác đóng quân trên 
địa bàn và chờ hội với đại quân của Quang Trung. Đến nay vẫn còn 
một số địa danh, di tích gắn với việc đóng quân đó. Sử sách cũng ghi 
lại: Trong cuộc hành quân thần tốc ra Bắc, vua Quang Trung đã dừng 
chân ở Biện Sơn?. 

Vùng cửa biển Lạch Bạng có một thứ được xem như đặc sản, đó là 
yến sào. Chính vì đặc sản này mà nhân dân trong vùng đương thời 
phải chịu nhiều thảm họa trong việc khai thác đặc sản yến sào để 
tiến vua, đâng "quà quý” quê nhà. 


Vùng đất Lạch Bạng có nhiều di tích tôn giáo và tín ngưỡng; 
nhưng đặc biệt được nhiều người quan tâm ấy là đển thờ vua Quang 
Trung. Sự ra đời của đển thờ Quang Trung gắn liển với ân huệ mà 
nhà vua đã dành cho nhân dân ở vùng này. 


Truyền thuyết dân gian vùng Lạch Bạng kể lại: Trên đường tiến 
quân ra Bắc, vua Quang Trung đã dừng chân chốn quê nhà. Sau chiến 
thắng oanh liệt năm Kỷ Dậu 1789, theo nguyện vọng của quần chúng, 
vua Quang Trung bãi bỏ cho nhân dân nơi đây lệ cung tiến yến sào. 
Cảm tạ ân đức lớn nhà vua, nhân dân đã lập đến thờ ngay tại nơi khi 
xưa đức Hoàng thượng đóng quânŠ. 


Có lẽ ngôi đến được xây dựng ngay sau khi Quang Trung đại phá 
quân xâm lược Mãn Thanh ca khúc khải hoàn trở về. Những vật liệu 
xây dựng còn lại cho thấy chúng có niên đại vào thời Tây Sơn. Ban 
đầu ngôi đền được xây dựng theo kiểu chữ "Đinh", hướng nam, phía 
trước có hai trụ gạch. 


Căn cứ vào dấu vết có thể thấy quy mô ban đầu của di tích không 
lớn lắm, nhưng so với các đển miếu tôn giáo, tín ngưỡng được xây 
dựng trong khu vực thì rõ ràng đây là di tích được tạo dựng ở một vị 
trí tôn nghiêm, trang trọng, thành kính. Đưới triều Nguyễn, do chính 
sách thâm thù của Gia Long, nên việc thờ cúng, tế lễ, hội họp ở đây ít 
được chú ý. Thậm chí bài vị thờ vua Quang Trung cũng được nhân dân 
cẩn thận phủ lên một lớp sơn để tránh sự soi mới, bới móc, nghi ky 
của triểu đình. Các dịp tế lễ nơi đây được tiến hành gọn nhẹ, việc 
cúng tế chỉ rất ít người biết và họ cũng chỉ "cúng thêm", không dám 
đọc to, gây sự chú ý không có lợi”. 


2® Địa chí Thanh Hóa, Nxb Văn hóa thông tin, tập 1, 2000, tr. 686 - 687. 
Ý Tự liệu uê phong trào Tây Sơn trên đất Thanh Hóa, Ty Văn hóa và thông tin 
Thanh Hóa xuất bản, 1980. 


609 


Đến năm 1945 đền thờ bị hư hồng nặng. Dấu tích còn lại của ngôi 
đến là phần hậu cung. Có hai câu đối có liên quan đến Quang Trung 
và ngôi đền; hiện tại vẫn được nhân dân trong vùng lưu truyền. 

Câu đối thứ nhất được ghi trên bai trụ gạch đối xứng nhau trước 
cổng đền thờ. 

Phiên âm chữ Hán: 


Anh hùng thanh sất Bán sơn cổ. 
Miếu mạo quang lưu Bạng hải kửn. 
Dịch nghĩa: 
Tiếng thét của người anh hùng vang dậy núi Bân xưa. 
Ánh sáng tòa miếu còn tỏa rạng Lạch Bạng nay. 
Câu đối thứ hai được ghi trên bức tường trong hậu cung của đến 
thờ. Phiên âm chữ Hán như sau: 
Thâm nghiêm thanh miếu sơn ôn sắc. 
Hách trạng uương linh hỏi lãng thanh. 


Dịch nghĩa: 


Đến miếu thánh trang nghiêm như sắc núi. 
Uy linh vua hiển hách (như) sóng biển khơi. 


Xưa, việc tổ chức tế lễ ở đến thờ vua Quang Trung được tổ chức 
_ vào ngày mồống 5 tháng Giêng Âm lịch. Đây chính là ngày vua Quang 
Trung lập nên một trong những chiến công vĩ đại nhất của lịch sử 
chống xâm lăng đân tộc. 

Việc tế lễ nơi đây dưới triểu Nguyễn không được tiến hành; do đó 
di tích hầu như không có dịp tế lễ hội họp. Bề ngoài thì có vẻ đã rơi vào 
miền quên lãng; nhưng thẳm sâu miền ký ức, vẫn sống cùng lòng dân. 

Trước đây đã có một số ý kiến về ngôi đến thờ này. Hiện nay 
ngành Văn hóa thông tin Thanh Hóa đã tiến hành tôn tạo, tu sửa lại. 
Di tích đến thờ vua Quang Trung được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng 
di tích lịch sử văn hóa. Lễ hội đền thờ vua Quang Trung được khôi phục 
và tiến hành sôi nổi vào địp Tết hàng năm, khi kỷ niệm Quang Trung 
đại phá quân Thanh. Lễ hội từ hơn hai thập kỷ nay đã trở thành 
ngày hội văn hóa tưởng niệm anh hùng dân tộc lớn nhất trong vùng. 


Việc tạo dựng, duy trì, bảo vệ đền thờ vua Quang Trung trên vùng 
quê được gọi là đất căn bản, đất quy hương của triểu Nguyễn cho thấy 
phần nào tâm thức của nhân dân xứ Thanh đối với anh hùng dân tộc 
Nguyễn Huệ. Việc tổn tại của di tích trong lịch sử đã khẳng định chỗ 
đứng của người anh hùng đân tộc trong lòng đân. 


510 


THƯƠNG XÁC VỀ ĐỊA ĐIỂM GẶP MẶT 
GIỮA VUA DUY TÂN, TRẦN CAO VÂN 
VÀ THÁI PHIÊN 


PHAN THUẬN AN 


gì cho ai nghe, người ta không thể không giới thiệu trước 

hết về thời điểm và địa điểm xảy ra câu chuyện. Trong 
phương pháp sử học, hai yếu tố ấy lại càng trở nên quan trọng biết 
đường nào khi ghi chép một sự kiện xảy ra trong quá khứ. Nếu thiếu 
một trong hai yếu tố vừa nói thì câu chuyện sẽ trở thành mơ hổ, 
khập khiễng. 


Trong bài tham luận này, chúng tôi chỉ nêu lên một chỉ tiết liên 
quan đến cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân. Đó là cuộc hội kiến bí 
mật và ngắn ngủi giữa nhà vua với hai vị sĩ phu yêu nước Trần Cao 
Vân và Thái Phiên để bàn quốc sự. Về thời điểm gặp mặt, ngày 12 
tháng Ba năm Bính Thìn, tức là ngày 14-4-1916, có lẽ không có gì 
ni bàn thêm ở đây, vì hầu hết các tư liệu lịch sử đều đã ghi như 
thế . Nhưng, về địa điểm của cuộc diện kiến thì các tác giả của một 
số sử sách xuất bản trong khoáng nửa thế kỷ nay lại ghi chép khác 
nhau: người thì nói là ở hồ Tịnh Tâm, người thì nói tại Ngự Hà, 
người thì nói ở bến Phu Văn Lâu, và người lại nói tại Hậu Hồ trong 
Đại nội. 


((Jƒ hông thường trong cuộc sống, khi kể lại bất cứ một câu chuyện 


Dưới đây, chúng tôi xin nêu lên một số tư liệu nói đến các địa 
điểm ấy để chúng ta cùng tìm và thương xác. 


! Hầu hết các tư liệu đều ghi nhận là cuộc diện kiến bí mật ấy đã điễn ra vào ngày 
14-4-1916. Riêng chỉ có một tư liệu ghi rằng cuộc gặp mặt lịch sử giữa vua Duy Tân và . 
các thú lĩnh Việt Nam Quang phục hội đã diễn ra vào lúc "10 giờ đêm ngày 3-5-1918". 
Đây là thời điểm do Dương Kinh Quốc ghi nhận. Ông viết: ”... số thủ lĩnh này đã họp kín 
với vua Duy Tân vào hôi 10 giờ đêm ngày 3-5-1916, và vua Duy Tân đã ra lời kêu gọi 
quan lại, sĩ đân nổi dậy khới nghĩa" (sie] (Dương Kinh Quốc, Việt Nam những sự hiện 
lịch sử, 1888 - 1945, tập II: 1897 - 1918, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1982, tr, 234). 


611 


I - CÁC TƯ LIỆU GHI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC NHAU 


Qua một số tư liệu ít ổi có được trong tay để nghiên cứu, chúng tôi 
thấy các tác giả đã ghi địa điểm của cuộc hội kiến không giống nhau. 
Ít nhất là có 4 địa điểm: Ngự Hà, hồ Tịnh Tâm, bến Phu Văn Lâu, 
Hậu Hỗ. Tất cả các địa danh ấy đều liên quan đến sông hoặc hồ, tức là 
những nơi có mặt nước để vua Duy Tân giả ngồi câu cá. 

1. Địa điểm thứ nhất: Ngự hà. 

Địa điểm này do Lãn Nhân Phùng Tất Đắc ghi chép trong sách 
Giai thoại làng Nho, ở chuyện kể về Trần Cao Vân. Tác giả viết: 

"Khoảng tháng 9 năm 1915, cùng bạn đồng chí Thái Phiên mưu 
việc tiếp xúc với vua Duy Tân để mời vua tham gia cuộc khởi nghĩa do 
Việt Nam Quang phục hội để xướng. 

"Hai người đưa Phan Hữu Khánh [sic] vào làm tài xế trong nội, 
rồi ủy Khánh dâng vua một bức thư để cập đến thảm cảnh toàn dân 
và ý định phục quốc. 

"Vua rất cảm động, hẹn ngày 12 tháng Ba Âm lịch (1916) hội 


kiến trên Ngự Hà, vua giả ngồi câu còn Trần Cao Vân và Thái Phiên 
làm người đi câu để toan tính khởi sự”. 


2. Địa điểm thứ hai: Hô Tịnh Tâm. 


Trong quyển Chế độ Pháp thuộc tại Việt Nam, tác giả Phạm Văn 
Sơn viết: 

"Đôi bên hò hẹn gặp nhau vào ngày 12 tháng Ba Âm lịch (1916) 
là ngày vua đi ngự xem lính tập ở bãi Trường Thị. Sau khi duyệt binh 
qua loa chiếu lệ, vua vờ đi đạo mát đọc theo con sông đào gần đó rồi 
tới hỗ Tịnh Tâm. Trần Cao Vân và Thái Phiên đã ngồi đợi sắn đưới 
hình thức người đi câu. Sau ngày ấy mọi chỉ thị đưa ra cho đảng cách 
mạng đều mang chữ ký "Cô Đà" là bí danh của Thái Phiên Š. 


8. Địa điểm thứ ba: Bến Phu Văn Lâu. 


Khoảng 40 năm sau khi sự kiện lịch sử xây ra, cụ Ưng Bình (1877 - 
1961), nhà thơ nổi tiếng một thời ở Thôn Vỹ, đã thi vị hóa câu chuyện 
khởi nghĩa của vua Duy Tân bằng cách cho rằng cuộc gặp gỡ giữa nhà 
vua và hai vị sĩ phu yêu nước đã diễn ra tại bến thuyển rồng trước 
mặt Phu Văn Lâu bên bờ sông Hương. Cụ viết: 


? Lan Nhãn, Giai thoại làng Nho, Nam Chỉ tùng thư xuất bản, Sài Gòn, 1972, tr. 723. 
3 Phạm Văn Sơn, Chế độ Pháp thuộc tại Việt Nam, tác giá xuất bán, Sài Gòn, 1972, 
tr. 23. 


612 


"Chiêu chiều trước bến Văn Lôu, 

Ai ngồi, gi câu, ai sâu, di thẳm, 

Ai thương, di cảm, di nhớ, ai trông, 
Thuyền di thấp thoáng bên sông, 

Đưa câu mái đẩy chạnh lòng nước non "^. 


Cụ Ứng Bình là người đầu tiên và duy nhất nói đến địa điểm này, 
nhưng câu hò quá hay và được trình bày hầu như thường xuyên trong 
các chương trình ca Huế, cho nên nó trở thành một địa điểm phổ biến 
nhất trong quảng đại quản chúng. 

Trong các tuyển tập thơ ca của cụ được xuất bản sau khi cụ mất 
(1961), những người biên tập còn chú thích thêm, cho rằng bến Phu 
Văn Lâu là một địa điểm lịch sử. Một lời chú thích đã viết: "Chữ AI ở 
đây là vua Duy Tân. Vua Duy Tân thường giả dạng ra ngồi câu cá ở bến 
Phư Văn Lâu, chờ gặp Trần Cao Vân để mật bàn chuyện quốc sự"$, 


4. Địa điểm thứ tư; Trong Nội. 


Vào khoảng năm 1960, Phan Khoang cho rằng cuộc gặp mặt nói 
trên đã xảy ra trong Đại Nội. Trong sách Việt Nam Pháp thuộc sử, 
tác giả viết: 

“Họ biết uua Duy Tân là người có chí lớn, nên mời oua uào Cuộc. 
Trần Cao Vân uà Thái Phiên thường giả đi câu cá, theo đường thủy 
đạo uùo nội, tâu dối (?) uới Ngài. Họ lấy uiệc phụ hoàng bị an trí, uiệc 
Đại Trú sứ Mohé đào mả uua Tự Đức (1913) để bích thích thêm lòng 


bất mãn của nhà uua trẻ tuổi"Š, 


Hai chữ "vào nội” có thể hiểu là đi vào trong Tử Cấm Thành hoặc 
trong Hoàng Thành. Như vậy, địa điểm của cuộc Bặp gỡ không phải ở 
đâu xa ngoài phạm vi cung cấm mà ở ngay trong Đại Nội theo cách 
nói ngày nay. Với tư liệu này, tác giả Phạm Văn Sơn đã đưa được cuộc 
gặp mặt lịch sử vào tận địa bàn mà các vua triểu Nguyễn sinh hoạt 
hàng ngày. 


5. Địa điểm thứ năm: Hậu Hồ (Hồ sau). 


Cách đây gần 50 năm, trong quyển Cự Trần Cao Vân, tác giả 
Hành 8ơn đã căn cứ vào bản án của triểu đình Huế đối với những 


* Ưng Bình Thúc Gia Thị, Tiếng hát sông Hương, Tôn Nữ Hỷ Khương xuất bản, Sài 
Gòn, 1972, tr. 51; Ứng Bình Thúc Gia Thị, Thơ ca, tuyển, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1992, 
tr. 315. 

5 Phan Khoang, Việt Nam Pháp thuộc sử, Nhà sách Khai Trí xuất bản, Sài Gòn, 
1961, tr. 462. 


613 


người tham gia cuộc khởi nghĩa để khẳng định điểm gặp là Hậu Hồ 
chứ không phải một nơi nào khác. Tác giả viết: 


".. Hai nhò cách mệnh Trên Cao Vân, Thái Phiên đã làm người 
câu cá, lên uào Hộu Hô, đúng theo giờ đã định, uua Duy Tên cũng 0ì 
hònh đến đó... Hậu Hồ mới chính là nơi đính ước của cuộc cách mệnh 
năm 19168. 


Một đoạn trong bản án đã kết tội các vị sĩ phu tham gia cuộc khởi 
nghĩa bấy giờ như sau: 


"Thủy nhỉ Hậu Hỗ thủy điệu, thiện tả chiếu uăn nhỉ Thương Bạc 
đình thuyên yêu nghĩnh Thánh giá. Hà Trung mạch phạn, Ngũ Phong 
kê thang, Thánh thể phong trần giai bỉ bốt 0ì chỉ tội nghiệt dã". 


(Ban đầu buông câu ở Hậu Hồ, mạo viết chiếu văn, rồi đậu thuyên ở Thương 
Bạc đến đón rước nhà vua, dâng cơm nếp làng Hà Trung, cháo gà núi Ngũ Phong, 
làm mình rồng phải chịu dãi dầu gió bụi đều là tội nghiệt của bọn Ấy cả)”, 


Nếu lời trích dẫn bản án trên đây là chính xác thì địa điểm gặp 
mặt giữa vua Duy Tân với Trần Cao Vân và Thái Phiên là Hậu Hồ 
như tác giả của sách Cụ Trần Cao Vân đã khẳng định. Chúng tôi cũng 
tin như thế. 


Nhưng Hậu Hề là nơi nào trên thực địa? Chúng tôi xin trả lời 
trong phần sau đây. 


II - ĐỊA ĐIỂM HẬU HỒ TRONG HOÀNG THÀNH 
Vào năm 1995, một tác giá đã viết trong sách của mình rằng: 


“Nhân ngày 14-4-1916 có cuộc duyệt bình của lính tùng chỉnh 
chuẩn bị sang châu Âu giúp Pháp đánh Đúc tổ chức ở Trường Thị (ở 
bờ bắc sông Ngự Hà, gần của Chánh Tôy), uua Duy Tón sẽ ngự xem. 
Nguyễn Quang Siêu oà Phạm Hữu Khánh nắm ngay cơ hội ấy thực 
hiện điểu chờ đợi lâu nay. Vào đúng ngày ấy, Phạm, Nguyễn tổ chức 
cho hai ông già chèo thuyền đến thả câu ngôi chờ ở một gốc cây cổ thụ 
bên bờ Hậu Hồ. Cuộc duyệt bình bừa xong, 0uua Duy Tên thả bộ theo 
sông Ngự Hà rồi bí mật tạt uào hỗ, thế là ông uua yêu nước Duy Tên 
được mãn nguyện hội kiến cùng các lãnh tụ Hội Quang Phục °Š, 


5 Hành Sơn, Cự Trần Cao Ván, Minh Tân xuất bán, Paris VI, 1952, tr. 81 - 82, 

? Dẫn dịch bởi Vĩnh Cao và các cộng tác viên, Nguyễn Phúc tộc thế phá, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, 1995, tr. 402. ộ 

® Nguyễn Đắc Xuân, Chuyện ba uua Dục Đức, Thành Thái, Duy Tân, Nxb Thuận 
Hóa, Huế, 1995, tr. 87. 


614 


Hai chữ "Hậu Hô" ở đoạn văn vừa dẫn, cũng như ở một số tư liệu 
của các tác giả khác xưa nay, không được viết hoặc in bằng chữ hoa. 
Nó không phải là một địa danh chăng? Và, trong đoạn văn trên còn 
có câu "vua Duy Tân thả bộ theo sông Ngự Hà rồi bí mật tạt vào hồ”. 
Người đọc dễ có cảm tưởng Ngự Hà và Hậu Hồ ở cạnh nhau hoặc rất 
gần nhau. Thật ra, hai địa điểm ấy cách xa nhau khoảng 500m. Ngự - 
Hà nằm trong Kinh thành nhưng lại nằm ngoài Hoàng thành, còn 
Hậu Hồ thì lại tọa lạc bên trong Hoàng thành. Hai địa điểm ấy được 
ngăn cách nhau bằng một hệ thống kiến trúc thành và hào rất 
nghiêm ngặt: vòng thành của Hoàng thành. Như thế thì khó mà "tạt 
vào" được. 


Nay xin căn cứ vào một số sử sách của triểu Nguyễn để xác định 
vị trí của Hậu Hồ một cách cụ thể. 


Trong bộ Đại Nam thực lục, Quốc sử quán triểu Nguyễn đã nói 
đến Hậu Hồ ít nhất là 5 lần. Đọc bán dịch của Tổ phiên dịch thuộc 
Viện Sử học gồm 38 tập dài gần 15.000 trang, chúng ta khó tìm ra địa 
danh Hậu Hỗ một cách chính thức và rõ ràng, vì bộ sử chữ Hán đồ sộ 
ấy do nhiều người dịch, mỗi người dịch một phần, và tất cá các tập 
cũng không phải do một người hiệu đính. Cho nên, địa đanh Hậu Hồ 
#§Š] trong nguyên bản đã được địch ra khi thì "hổ sau" (không viết 
hoa cả hai chữ), khi thì "hồ đằng sau” (không viết hoa hoa cả ba chữ), 
khi thì "hỗ Hậu" (chỉ viết hoa chữ Hậu). Tuy nhiên, nếu chịu khó đọc 
kỹ, chúng ta có thể nhận ra địa điểm hoặc địa danh ấy. 

Chúng tôi xin trích dẫn một số câu hoặc đoạn trong bản dịch để 
thấy rõ hơn về điều đó. 

- Vào tháng Giêng năm Minh Mạng thứ 12 (tức là tháng 2-1831), 
nhà vua đã cho "Dựng lâu đình ở hô sau"®. 

Cần hiểu rằng "hổ sau" ở đây là cái hỗ ở phía sau sát bên ngoài 
Tử Cấm thành, hoặc ở khu vực phía sau sát bên trong Hoàng thành. 

- Vào tháp Chạp năm Thiệu Trị thứ 3 (tháng 1-1844) triểu đình 
nhà Nguyễn quy định các điều lệ về công việc bảo vệ và tuần tra ở tất 
cá các vườn ngự và hỗ ao mà vua thỉnh thoảng đến hướng thú tiêu đao. 

"Nay chuẩn cho ở trong thành (tức là Hoàng thành): Cơ hạ uiên 
thì lây uệ Cẩm y uà Kim ngô, cung Trường Ninh uà hồ Hiệu thì lấy oệ 
Dực Vũ uà Dục Chấn; ở ngoài thành: bô Tĩnh Tâm thì lấy các doanh 


* Quốc sử quán triểu Nguyễn (QSQTN), Đại Nam thực lục (ĐNTL), bản “dịch của 
Viện Sử học, tập X, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1964, tr. 204, 


615 


Cấm bình, Thường mậu uiên thì lấy 2 dực Vũ Lâm coi giữ, mỗi tháng 
một lên thay đổi". 


Trong đoạn sử vừa dẫn, chúng ta thấy có sự phân biệt rõ ràng giữ 
"hồ Hậu" và "hồ Tĩnh Tâm". Hề Hậu ở trong Hoàng thành và hồ Tịnh 
Tâm ở ngoài Hoàng thành. Theo Đại Nam nhất thống chí, cái hồ thứ 
hai này đưới thời Gia Long gọi là hồ Ký Tế, qua thời Minh Mạng được 
đổi tên thành hỗ Tịnh Tâm và còn được gọi là Bắc Hầ'`'. 


- Vào tháng Hai năm Thiệu Trị thứ ð (tháng 3-1845), nhà vua cho 
"Di chuyển, làm lại lâu Nhật Thành sang bờ phía bắc hô sau""?. 


- Vào tháng Năm năm Thiệu Trị thứ 7 (tháng 6-1847), có một 
hiện tượng lạ xảy ra ở hỗ này: các giò sen đều nở ra ba đóa hoa sen. 
Vua Thiệu Trị cho đó là một điểm lành. Sách Đại Nam thực lục ghi: 


2w+13 


“Hô đằng sau, sen 3 hoa nở đây cả 


- Vào tháng Tư nhuận năm Tự Đức thứ 2 (tháng 6-1849), triểu 
đình quy định rõ lại việc coi giữ và tuần tra Tử Cấm thành và Hoàng 
thành. "Trong đó các cửa Gia Tường, Đông An, Tôy An, Tường Loan, 
Nghỉ Phượng nguyên thuộc uệ Dực Chấn, Dục Vũ canh giữ thì uẫn do 
hai uiên suất đội 2 Dực ấy đương tại ban coi giữ hỗ đằng sau, súc biển 
bình ngày đêm tuân biểm""^, 


Qua 5 lần trích dẫn trên đây, chúng ta có thể định vị được địa 
điểm của Hậu Hồ trên địa bàn của Hoàng thành. Nhưng, để việc xác 
minh có sức thuyết phục hơn, chúng tôi xin trích dẫn thêm một đoạn 
từ bộ sách #hảm định Đại Nam hội điển sự lệ do Nội các triều 
Nguyễn biên soạn. Ở mục "vườn và hồ" thuộc phần bộ Công, chúng ta 
đọc được một câu ngắn gọn nhưng quan trọng sau đây: 


"Hồ sau tức là hồ Nội Kim Thủy, ở một sau Hoàng thành..."!Š, Các 
tác giả của mục này còn cho biết thêm rằng trên hồ có cầu Nội Kim 


!' OSQTN, ĐN7L, bản dịch đã dẫn, tập XXIV, Nxb Khoa bọc xã hội, Hà Nội, 1971, 
tr. 449. 

!! QSQTN, Đại Nam nhất thống chí (thời Tự Đức), bản dịch của Viện Sử học, Nxb 
Khoa học xã hội, Hà Nội, 1969. 

!? QSQTN, ĐN7L, bản dịch đã dẫn, tập XXV, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971, 
tr. 251. 

!3 QSQTN, ĐN7L, bán dịch đã dẫn, tập XXVI, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, 
tr. 314. 

4 QSQTN, ĐN7L, bản dịch đã dẫn, tập XXVII, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1973, 
tr. 177. 

!Š Nội các triểu Nguyễn, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, bản địch của Viện Sử 
học, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1993, tập 13, tr. 32 - 38. 


616 


Thủy, bên bờ bắc có lầu Nhật Thành, giữa hô có đảo Trấn Bắc...”. 
Trên bản đồ "Hoàng thành nội" in kèm trong quyển Kinñ sư thuộc bộ 
Đại Nam nhất thống chí thời Duy Tân có vẽ và ghi một số hình ảnh 
và chi tiết liên quan đến các công trình kiến trúc vừa nói. 


Hiện nay, câu Nội Kim Thủy và đảo Trấn Bắc vẫn còn tên tại 
trên mặt hồ. Ở tấm bia đá dựng tại đầu cầu phía nam, chúng ta còn 
đọc được rất rõ 8 chữ Hán Kim Thủy Kiểu $zk‡§. 


Cách đầu cầu phía bắc một đoạn là cửa Hòa Bình cửa Hoàng 
thành. Dưới thời Gia Long, cửa này được đặt tên là cửa Cúng Thần. 
Qua thời Minh Mạng, vào năm 1821, nó được đổi tên thành cửa Địa 
Bình, rồi đến năm 1883, lại đổi ra là cửa Hòa BìnhÌÊ. Cái tên này 
được dùng cho đến ngày nay. Vì Hồ Hậu nằm rất gần mặt cửa này, 
cho nên không biết từ bao giờ, nhân dân địa phương chỉ gọi hô ấy là 
hồ Hòa Bình, chứ không thấy dùng các tên hồ Nội Kim Thủy hoặc 
Hậu Hồ trong sách xưa nữa. 


Tóm lại, địa điểm cuộc gặp mặt lịch sử ngày 14-4-1916 giữa vua 
Duy Tân với Trần Cao Vân và Thái Phiên là Hậu Hô theo cách gọi 
ngày trước hoặc hồ Hòa Bình theo cách dùng hiện nay. Với diện tích 
khoảng 35.000m?, đây là hỗ lớn nhất trong phạm vi Hoàng thành. Hỗ 
có bể rộng chừng 56,B0m, còn bể dài thì chạy song song với gần suốt 
mặt bắc của Hoàng thành. Nó nằm bên trong Hoàng thành và bên 
ngoài Tử Cấm thành. Xác định được địa điểm lịch sử này, chúng ta có 
thể thấy thêm một số tình tiết của cuộc khởi nghĩa. Đây nếu không 
phải là chốn thâm cung thì cũng có thể nói là nơi cung cấm, thường 
được canh gác rất cẩn mật. Cuộc hội kiến bí mật diễn ra tại đây 
chứng tỏ nó đã được tổ chức một cách khéo léo, vì nếu bị tiết lộ ra 
ngoài thì rất nguy hiểm cho đại sự ngay từ đầu; hoặc cuộc âm mưu 
chống Pháp đã có được sự đồng tình và hưởng ứng rộng rãi trong các 
tầng lớp quan lại và binh lính của triều đình... 


Hy vọng các chứng lý đưa ra trong nội dung bài tham luận này là 
tạm đủ để thương xác với các tác giả nêu trên về địa điểm gặp Hậu 
Hồ, một địa danh lịch sử chính thức của Huế. 


18 QSQTN, Đại Nam nhất thống chí, bán dịch đã dẫn, tập L, tr. 18. 


617 


VỀ CÁC DITÍCHLƯUNIỆM 
DANH NHÂN PHAN BỘI CHÂU TẠI HUẾ 


TRẦN HUY THANH 


ào những năm cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX, Huế là nơi 
đe từng chứng kiến nhiều hoạt động chống Pháp của nhà chí 

sĩ yêu nước Phan Bội Châu và ghi dấu biết bao kỷ niệm của 
“Ông già Bến Ngự” trong 15 cuối đời (1925 - 1940). Do vậy, trên 
thành phố cổ kính bên dòng Hương Giang thơ mộng này có rất 
nhiều di tích lịch sử văn hóa liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp 
cứu nước của Cụ Phan. Các di tích ấy được phân bố rộng khắp ở 
mạn Bắc và nam sông Hương, trong và ngoài thành phố, chứa đựng 
nhiều nội dung và giá trị quan trọng, không ngừng được bảo tổn và 
phát huy. 


I- NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA CÁC DI TÍCH TIÊU BIỂU: 

1. Thời kỳ trước năm 1905: 

1.1. Dạy học ở nhà thân sinh ông Võ Bá Hạp tại An Hòa: 

Sau những cố gắng chống Pháp trên quê hương Nghệ An không 
thành, năm Định Dậu (1897) lần đầu tiên Phan vào Huế làm nghề 
dạy học ở nhà ông Võ Bá Hạp tại An Hòa nhân đó thăm dò, tìm kiếm 
và kết bạn với những người cùng chí hướng đánh đuổi giặc ngoại xâm, 
lấy nghề văn chương cử tử để kết giao với các danh sĩ đại khoa trí 
thức chốn kinh đô. Năm 1898 được tin học sinh trường Quốc tử giám 
đang làm bài phú đầu để là Bứi thạch uì huynh (Tôn đá làm anh), 
Phan Bội Châu không để lỡ mất hội cơ hội liền làm ngay một bài dài 
46 câu có điển tích phong phú, nội đung mới lạ, ý tứ sâu sắc đem nộp 
cho trường. Bài phú có nhiều câu tổ cho thấy cái khí phách hiên 
ngang: “Đã bao năm, không uốn gối, phải đâu ra vẻ lạnh lùng... Há 
ngại khó làm anh, thẳng vách trông cao muôn nhận... 


. Nay có kẻ: dọc ngang vũ trụ; chế nhạo hồng trần. 
Rửa bụng bằng tám chín đầm Vân mộng; 


618 


Làm nhà đưới hàng muôn hác tùng quân”" 


và kết thúc bằng nỗi niềm tâm sự hay cũng chính là ước nguyện chân 
thành tìm người đông tâm, đông chí để cùng “lấp bể, vá trời”: 
“...Ba sinh lấp bể có lòng, chưa quên nhờ bác giúp; 
Một mảnh vá trời ra sức, nay lại gặp anh thân. 
Em xin: Chỉnh áo khăn mà lạy tạ; mong bốn bể 
cũng đều xuân”?. 


Nhờ có bài phú này, Phan Bội Châu từ chỗ là anh học trò xứ 
Nghệ vào Huế ít người hay biết, chẳng mấy chốc đã “tiếng dậy lừng 
không”. Quan lại, học sinh trường Giám tìm bài phú mà đọc rồi chép 
truyền tay nhau. Tế tửu Quốc tử giám là Khiếu Năng Tỉnh đọc xong 
bài phú hết sức tán thưởng và quý mến Phan Bội Châu từ đó. Kết quả 
có ý nghĩa nhất mà Phan thu được trong những ngày tháng làm thầy 
đồ ở nhà cụ Võ đó là đã tìm gặp nhiều bạn tâm giao để “kết nghĩa 
vàng đá” như với Thai Sơn Đặng Nguyên Cẩn, quê ở Nghệ An đang 
làm quan ở Quốc sử quán. Thông qua Đặng và bài phú, vị hoàng giáp 
trẻ tuổi Mai Sơn Nguyễn Thượng Hiền đã khâm phục cái “khí lỗi lạc”, 
cái “chí bình nhật” “đời non lấp bể” của Phan Bội Châu. Hai người bắt 
đâu kết thân tình bạn thắm thiết vì “sự nghiệp trung hưng mong mỗi 
xoay trời”. Để nuôi chí lớn “tay trói quân Hồ lổ” “ơn nước quyết đến 
xong” Mai Sơn đã sưu tầm và tàng trữ nhiều sách cải cách, tân thư. 
Những sách quý ấy Nguyễn Thượng Hiển chưa hề đưa cho ai đọc. Nay 
biết Phan Bội Châu “không phải người tầm thường”, Nguyễn đã đưa cho 
Phan xem bài Thiên hạ đại thế luận của Kỳ Am Nguyễn Lộ Trạch, 
các sách Trung đông chiến kỷ, Phổ Pháp chiến kỷ, Doanh hoàn chí 
lược. Các tác phẩm ấy đã giúp cho Phan Bội Châu “nhân đó tư tưởng 
mới nảy mầm... mới hiểu qua được thời trạng cạnh tranh ở trong hoàn 
hải, thảm trạng vì vong quốc, họa sâu vì chủng diệt, càng kích thích ở 
trong óc sâu lắm. Tiên sinh lại vì tôi mà kể những việc nghĩa dũng 
của ông Tăng Bạt Hổ cho tôi nghe, tôi chôn sâu con người ấy vào lòng 
và cái tư tưởng phá cũi sổ lông đến lúc đó mới manh động”. 


1.9. Vào Kinh tọa giứm 0ò nơi gặp gỡ Phan Bội Châu - 
Cường Để: 

Sau khi không thực hiện được kế hoạch đánh úp thành Nghệ An 
nhân ngày Quốc khánh nước Pháp (14-7-1901), theo lời để nghị của 


` Phan Bội Châu toàn tập, tập 1, Nxh Thuận Hóa, Huế, 1990, tr. 120. 
È Phan. Bội Châu toàn tập, Sảd, tập 1, tr. 120. 
* Phan Bội Châu toàn tập, Sảd, tập 6, tr. 59. 


619 


Ngư Hải Đặng Thái Thân “nếu ta chỉ khởi sự trong khoảng Nghệ 
Tình mà thôi, tôi e như chuyện cái thai đứa nhỏ khó đẻ, ở trong bụng 
mẹ lọt ra chưa kịp khóc oa oa mấy tiếng thì đã chết non mất rồi... 


Theo ý tôi tưởng, trước hết ta nên vô Nam ra Bắc, cầu anh em 
hào kiệt...”'. Phan Bội Châu “tỉnh ngộ, liên bàn định trước hết hãy vô 
Nam Trung rồi sau sẽ ra ngoài Bắc, liên kết với các phe đảng anh em 
toàn quốc, để sắp đặt khởi nghĩa sau"Š. 


Mùa xuân, tháng Hai năm Quý Mão (1903), mượn tiếng vào Kinh 
học trường Quốc tử giám, Phan đến Huế lần thứ hai và ở trong 
trường. Mới học một tuần, Phan vào Quảng Nam tìm gặp Tiểu La 
Nguyễn Thành. Tiểu La bàn với Phan nên tìm một người thuộc dòng 
đöi chính của vua Gia Long đặt làm mình chủ. Có “tôn quân thảo tặc” 
thì “danh nghĩa mới thuận, hiệu lệnh được chuyên” và mới mong thu 
phục nhân tâm. Trở về Huế, Phan chú ý xem xét tìm người tâm hợp. 
Tháng 3 năm ấyŸ, sau một thời gian thăm dò biết được Kỳ Ngoại Hầu 
Cường Để (đích tự tôn của Đông Cung Anh Duệ Hoàng Thái tử) sẵn có 
chí lớn, Phan lấy cớ xem tướng số tìm đến nhà Kỳ Ngoại Hầu nằm ở 
làng An Cựu xin yết kiến và trình bày sự việc lớn. Kỳ Ngoại Hầu vui 
vẻ nhận lời và nói: “...Nay các ông không từ xông pha muôn đặm, vì 
chỗ tỉnh khí với nhau mà tìm đến tôi, tôi xin vui lòng hy sinh tất cả 
mọi sự, để cùng các ông nằm gai nếm mật, nếu có thể báo đáp quốc ân 
trong muôn một, đầu tội có phải tan thây mất xác cũng vui”, 


Trong thời gian theo học trường Giám, Phan còn dành thì giờ viết 
quyển Lư câu huyết lệ tân thư dùng “âm tự khiêu phát” để “vận động 
các quan”. Trong tác phẩm này, Phan “tổ rõ những cái thảm trạng 
thành tan nước mất, những nỗi nhơ nhuốc đổi chúa làm tôi”. Muốn 
thoát khỏi nỗi thống khổ ấy thì phải làm ba điều: “Học thuật đổi được 
thì ta đổi dân, nhân tài nuôi được thì ta nuôi dần, đân khí chấn thì ta 


*,® Phan Bội Châu, Ngực trung thư, Nxb Tân Việt, Sài Gòn, 1950, tr. 17, 18, 

® Phan Bội Châu, Ngực trung thư, Sảd, tr. 21, Về địa điểm gặp gỡ giữa Phan và 
Cường Để, theo Cường Để thì không phải ở nhà mình mà ớ nhà Trần Xuân Hàn. “Trần 
Xuân Hàn là con trai ông Trần Xuân Soạn, một viên võ tướng theo quan tướng Tôn 
Thất Thuyết sang Tàu cầu viện rồi lưu trú ở Quảng Đông đã mười mấy năm. Hỏi bấy 
giờ người Pháp đã có ý nghĩ bỉ nhân thường ám trung gián thị chổ nhà bỉ nhân ở, nên 
Trần Xuân Hàn không muốn đưa ông Phan lại đó, bèn sai ern đến mời bí nhân qua 
nhà Trần Xuân Hàn. Nhà Trần Xuân Hàn vốn là chỗ bí nhân thường lụi tới, nên hôm 
đó trong khi chưa kịp đến mời thì bỉ nhân bất ngờ đã đến thế rồi cùng ông Phan hội 
ngộ lần thứ nhất. Lúc ấy là tháng Ba năm Quý Mão (1903), (Cuộc đời cách mạng 
Cường Để, Nxb Tôn Thất Lễ, Sài Gòn, 1957, tr. 13), 

” Xem chú thích 6, 


620 


chấn dân”Ẻ. Sách ấy được Phan đem trình cho các quan trong triều 
như Binh bộ Hồ Lệ, Lại bộ Nguyễn Thuật, Công bộ Đào Tiến, Đông 
các Nguyễn Thảng nhưng “các cụ chẳng đám nói rõ ý mình ra sao“. 
Tuy “không cậy nhờ gì được” đám quan trường, song nhờ sách giới 
thiệu, Phan đã tìm thêm được bạn đồng chí tâm phúc như Phan Châu 
Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Trinh Linh, Lê 
Thị Đàn. 


2. Thời kỳ 1925 - 1940: 
2.1. Nhà Nguyễn Bá Trác: 


Tin Phan Bội Châu bị Pháp bắt ở Thượng Hải (tháng 6-1825) rồi 
bị chúng giam ở Hỏa Lò (Hà Nội) đợi ngày ra xét xử ở tòa đại hình đã 
làm chấn động cả toàn quốc và nước ngoài. Ngày 23-11 năm ấy, Hội 
đồng đề hình của thực dân Pháp đưa Cụ ra xử tại Hà Nội và khép án 
khổ sai chung thân. Do sự đấu tranh mạnh mẽ của nhân đân ta, ngày 
24-12-1925 Toàn quyền Varenne buộc phải ký giấy ân xá Phan Bội 
Châu và đưa Cụ về giam lỏng tại Huế. Biết Phan là người chiếm được 
tình cảm sâu đậm của nhân dân ta, Pháp tìm cách ly gián, mua chuộc 
Phan hòng biến Phan thành tay sai hoặc ít ra làm suy giảm ảnh 
hưởng của Phan đối với quốc dân. Varenne dùng đủ mọi lời ngon ngọt 
yêu câu Phan nhận một trong ba chức vụ: Viện trưởng Viện Dân biểu 
Trung Kỳ, Thượng thư bộ Học, hoặc làm cố vấn cho chính phủ Nam 
triều nhưng Phan nhất định cự tuyệt cái bã lợi đanh của giặc. 


Ngày 16-12-1925, thực dân Pháp sắp đặt đưa Phan về ở nhà Thị 
lang bộ Binh Nguyễn Bá Trác (nay ở đường Nguyễn Biểu). Trác vốn là 
đồng chí của Phan trong phong trào Đông du. Lúc phong trào trào bị 
tan rã do việc Nhật trục xuất du học sinh, Trác về đầu Tây và làm 
đến chức Thị lang. Cũng như Varenne, kẻ đã phản bội giai cấp công 
nhân Pháp, Trác đã phản bội tổ quốc mình “cam kết đốt cháy những 
cái mình đã tôn thờ và tôn thờ những cái mình đã đốt cháy”. Nhiều 
giới đồng bào ta đã thấy rõ bộ mặt phản bội của Trác, vì vậy họ lo sợ 
cho tương lai chính trị của Phan, có thể bị Trác làm hoen ố. Trí thức, 
thanh niên, học sinh Huế với tấm lòng tha thiết thương yêu lãnh tụ đã 
nhận thức được rằng nhiệm vụ hành động yêu nước cấp bách lúc này 
là phải bảo vệ Cụ Phan. Đó là bổn phận thiêng liêng không thể từ chối. 


Ngày 27-12-1925, một nhóm trí thức Huế đã đến thăm Cụ và 
trình đọc một bức thư soạn sẵn, nội dung lo lắng cho danh tiếng của 


8 Phan Bội Châu toàn tập, Sảủ, tập 1, tr. 145. 


621 


Cụ khi phải sống trong hoàn cảnh o bế của Pháp và mong Cụ nên cẩn 
thận vì hiện dư luận xã hội về Cụ rất phức tạp. Trác có mặt lúc đó 
cảm thấy rất khó chịu trước sự quan tâm của nhân sĩ trí thức Huế làm 
cho mưu kế dụ dỗ mua chuộc Phan càng thêm khó khăn. Trần Đình 
Nam bác bỏ thái độ này của Trác và nói cho y rõ rằng địa vị Cụ Phan 
có quan hệ đến quốc dân cho nên phải hết sức giữ gìn cho Cụ nhất là 
giữa lúc đang có những kế quỉ quyệt muốn đẩy Cụ vào đường sai lầm. 
Đoàn tỏ vẻ bực bội trước mặt Trác vì quân lính canh phòng Cụ Phan 
quá cẩn mật gây khó dễ cho sự thăm viếng. Cụ Phan khẳng định cho 
đoàn yên tâm rằng: “ôi còn sống ngày nào tôi xin cẩn thận ngày ấy, 
nếu ngày sau mà tôi có bại hoại thời cứ đem súng lục mà bắn Phan 
Bội Châu này”? 

Hôm sau, ngày 28-12-1925 vào lúc 17 giờ, đoàn nữ học sinh 
trường Đông Khánh do cô Lê Thị Bảy dẫn đầu đến thăm Cụ Phan)9, 
Lần này đoàn không bị bọn lính canh gây khó đễ. Cô Bảy nói Thuận 
Hóa là nơi bịt bùng kín mít, cách tự do còn kém, đường ngôn luận 
chưa thông, vì vậy, chị em mong Cụ “giữ lấy quốc hồn cho vững, quốc 
hến tức là Cụ, Cụ tức là quốc hồn đó vậy”, 


Cảm kích trước nghĩa cử đẩy trân trọng mà đồng bào dành cho 
mình, từ Huế, Phan ra lời tuyên ngôn thông cáo cả toàn quốc có đoạn: 
“Ở Kinh vừa vài hôm, đồng bào quá thương đến thăm rộn rực, nhất là 
nam nữ học sinh, cho đến các đoàn thể, hoặc gửi thư, hoặc hỏi điện, 
hoặc phủ úy, hoặc trách nan... Tôi xin tự quyết thể trước mặt quốc dân 
một lời rằng: 


Cái hoàn cảnh của tôi bây giờ tuy khác trước nhưng tấm lòng ái 
quốc của tôi thì trước sau cũng như một”, 


2.2. Nhà ông Ưng Dĩnh: 


Những tiếng nói đấu tranh tích cực đưa Phan ra khỏi nhà Bá 
Trác đã có kết quả. Đầu năm 1926, Cụ sang ở nhà ông Ưng Dĩnh 
gần chợ Cống (nay là số 26 đường Nguyễn Công Trứ). Sống tại đây 
3 tháng, các bạn học sinh Quốc học đến chăm sóc giúp đỡ Cụ chu 
đáo: người quét nhà, người đun nước, pha trà tiếp khách giúp 


* Lựu Trần Thiển, Phan Bội Châu, tiểu sử uà thơ uản, Nxb Ngày nay, Hà Nội, 1949, 
tr. 37, 44. 

*° Gêm có Nguyễn Thị Hồng, Đào Thị Xuân Yến, Đào Thị Cấm, Nguyễn Thị Bích, 
Phan Thị Thuyền, Trần Thị Hường, Phan Thị Ngân. 

' Lưu Trần Thiển, Sđd, tr. 43, 44. 

}* Phan Bội Châu toàn tộp, Sảd, tập 4, tr. 25, 98. 


622 


Cụ' không khí tự do hơn nhà Bá Trác nhiều. Đồng bào đến thăm quá 
đông, Phan phải đán ảnh ngoài cửa để mấy chữ “nếu ai chỉ có lòng 
yêu mến mà muốn gặp ông thì xin xem bức ảnh ông”!4. 


2.3. Chùa Phổ Quang": 


Sau khi đưa được Cụ Phan ra khỏi vòng khống chế của Nguyễn Bá 
Trác về sống ở đường Nguyễn Công Trứ, nhóm Trần Đình Nam vẫn 
chưa thấy yên tâm nên đã cử người đến gặp Hòa thượng Tịnh Minh, 
trụ trì chùa Phổ Quang để tìm nơi tạm trú cho Cụ một thời gian trước 
khi chuyển đến nơi ở mới. Hòa thượng Tịnh Minh là vị cao tăng giàu 
lòng yêu nước, rất mến mộ Phan Bội Châu đã vui lòng chấp nhận và 
đành nhà tăng ba gian bên phải ở gần cửa tam quan cho Cụ Phan cư 
ngụ. Tại ngôi nhà tăng này, Cụ Phan và Nữ sử Đạm Phương đã có các 
cuộc bàn luận thành lập Nữ Công học hội, tổ chức đoàn thể tiến bộ 
đâu tiên của nữ giới nước ta. Từ chùa Phổ Quang, Cụ Phan đã đến 
diễn thuyết tại Hội nữ công (27-6-1926). Giữa tháng 6-1996, nhà sử 
học Đào Duy Anh đến bái yết Cụ Phan ở chùa Phổ Quang có kể lại: 
“Thỉnh thoảng tôi lại thấy một vài người có vẻ là học sinh đến chào cụ 
rồi tự ra các bàn rộng bày đây báo chí đặt ở gian bên để ngồi đọc. Sau 
đó tôi được biết rằng các nam nữ học sinh các trường Đồng Khánh, 
Quốc học và Bách công hay đến thăm cụ để nghe cụ nói chuyện và 
khuyên nhủ”!$, 


9.4. Ngôi nhà tranh Bến Ngự: 


Ý định muốn cho Cụ Phan có một ngôi nhà riêng biệt để giữ gìn 
thể diện và không bị ai ngăn trở đã có ngay sau khi Phan rời khỏi 
nhà Bá Trác và được ông Minh Viên cùng nhóm nhân sĩ trí thức Huế 
ngấm ngầm xúc tiến vận động. Ở Sài Gòn, luật sư Phan Văn Trường 
cổ động quyên góp tiển trên báo La Cioche Féiláe, một tờ báo có tư 
tưởng cấp tiến chống Pháp với lời kêu gọi: “... Hỡi đồng bào thân yêu, 
tùy tâm tùy sức hãy đóng góp, đây không phải là quyên góp từ thiện 
mà đây là món nợ thiêng liêng chúng ta phải trả... đây là một bổn 
phận một cách tình nguyện đối với một người trong suốt 20 năm đã từ 
bỏ tài sản, hy sinh tất cả cho đồng bào trở thành linh hồn cho nước 
Việt Nam”, Ở Huế, cụ Huỳnh Thúc Kháng đứng ra vận đông quyên 


!3 Theo cụ Phan Văn Dật. 

!* Báo Trung Bắc tân uản, 4-2-1926. 

!5 La Nguyễn Lưu, Chùa Phổ Quang, Tạp chí Sông Hương, số 9, tháng 3-4/1993. 
!5 Đào Duy Anh, Nhớ nghĩ chiều hôm, Nxb Trẻ, Tp. Hồ Chí Minh, 1989, tr. 13. 
!” Tài liệu của Trản Viết Ngạc. 


623 


góp. Với số tiên hàng nghìn đồng Đông Dương do đồng bào ba kỳ 
quyên được, cụ Huỳnh và cụ Võ Liêm Sơn đã mua một khoảng vườn 
trên dốc Bến Ngự (mảnh đất này của người láng giểng ở trước nhà 
thầy Võ Liêm Sơn) sau đó đựng lên một ngôi nhà tranh để ổn định 
nơi ăn chốn ở cho Cụ Phan. Hai cụ Huỳnh và Võ còn mua một sở đất 
gần đàn Nam Giao, sau này là nghĩa trang Phan Bội Châu và một 
chiếc đò để Phan ởi lại trên sông Hương. 


Ngôi nhà được chính thức khởi công và hoàn tất xây đựng cụ thể 
vào ngày tháng năm nào thì không có tài liệu gốc nào xác định rõ. 
Căn cứ vào hồi ký của các tác giả Nguyễn Đức Vân, Quang Đạm, 
Phạm Bá Nguyên, Trịnh Xuân An, Đào Duy Anh, Lê Thước, Anh 
Minh thì có thể ngôi nhà đã được chuẩn bị và bắt đầu làm từ cuối 
năm 1926 đến năm 1927 thì công việc trang hoàng, sắp xếp bên trong 
căn nhà cơ bản hoàn thành. Ngôi nhà được xây dựng theo ý Cụ Phan 
có hình chữ "Công" (D nằm ngang, 3 gian lợp lá (tức tranh), vách trát 
đất, tượng trưng cho ba miễn Bắc, Trung, Nam, thể hiện tỉnh thân 
đoàn kết, thống nhất dân tộc mà Phan luôn kêu gọi. Thật ra với số 
tiền lớn do đồng bào quyên góp, Phan có thể làm một ngôi nhà mới 
khá tân kỳ, hiện đại nhưng cụ không làm như vậy. Nhà ở của Phan có 
kiến trúc đơn sơ, giản dị như bản tính của cụ. Có người gọi đó là “túp 
lều” cũng không phải là sai. Điều quan trọng là Phan muốn chứng tỏ 
cho quốc dân biết cuộc sống của mình dù trong tay kẻ thù trước sau 
vẫn trong sạch, không để cho chúng đễ dàng mua chuộc và ngầm trả 
lời cho Pháp biết rằng Phan không bao giờ màng danh lợi phú quý xa 
hoa để làm tay sai, phản bội con đường cứu nước, cứu đân. Qua cách 
thiết kế căn nhà, Phan cũng muốn tự nhủ lòng mình phải giữ gìn tấm 
thân tù tội cho xứng đáng với lòng trông đợi của quốc dân. 


Theo lời kể của nhà báo Phạm Bá Nguyên và nhà văn Trịnh Xuân 
An, ngôi nhà tranh khi mới làm “chỉ có buồng Phan nằm nghỉ, ngoài 
ra trống rỗng, Nếu chống các cửa lên, từ ngoài nhìn vào có thể thấy 
hết được. Đây là dụng ý của Phan cho mật thám Pháp khỏi tìm tòi”!Ê, 
Sống gần gũi với Cụ Phan từ tháng 6-1926 đến tháng 1-1927, Nguyễn 
Đức Vân cho biết: “Nhà gồm ba ngôi, tượng trưng ba kỳ, rường cột 
bằng gỗ, lợp lá trát đất, rất đơn giản. Trong nhà chỉ bày bàn ghế và 
sách báo, ngoài sân có một số dụng cụ thể thao... 


'® Tài liệu của tác giá. Về ngôi nhà tranh, xin đọc thêm: Trần Thanh, Ngồi nhà 
tranh Bến Ngự uà phong trào đấu tranh yêu nước của thanh niên học sinh Huế (1925. 
1927), Phòng Tư liệu Khoa Sử, Đại học Sư phạm Huế. 


624 


Trong nhà Cụ Phan ở Bến Ngự hồi năm 1926 không có ảnh của 
Khổng Tử như có người nói mà chỉ treo ảnh Lênin và ảnh Tôn Trung 
Sơn mua được trong một cuộc triển lãm của Hoa kiểu ở Huế... Ngoài 
hai bức ảnh ấy ra trong nhà lại có 4 bức vẽ. Hai bức vẽ lịch sử, một 
bức “Trưng Vương đánh Tô Định”, một bức “Quang Trung đánh Tôn 8ï 
Nghị” với đẩy đủ quân lính, voi, ngựa, cờ quạt rất linh đình. Hai bức 
vẽ khác có tính chất ám dụ, Một bức vẽ hàng vạn con chuột vây đánh 
một con mèo, một bức vẽ một người đánh cá, tay trái cắp kè kè một 
cây dao, một cái thớt ở sau lưng. Bốn bức vẽ ấy đều do Cụ chỉ bảo cho 
một học sinh trường kỹ nghệ Huế vẽ”}Ẻ, 


Năm 1927, vì phải nuôi dạy một số học trò, một số đồng chí nên 
căn nhà có thay đổi, chia phòng riêng biệt. Nhà báo Quang Đạm 
nguyên học trò và thư ký ở với Cụ Phan trong năm này, nhớ lại: 
“Trước nhà có hai cổng tre, xung quanh nhà có hàng rào tre đóng chéo 
cạnh hình chữ X. Kế đến sân thể thao, giữa là thang du, bên trái là 
chiếc xà đơn nằm cạnh giếng nước và cây khế, bên phải làm nơi nhảy 
cao. Căn nhà Cụ làm theo hình chữ Công có ba gian lợp lá, 4 cột gỗ, 
đòn tay làm bằng lỗ ô. Chính giữa nhà làm nơi điễn thuyết, cụ có đặt 
một cái bàn 4 bên là các chấn song bằng tre. Hai gian tả hữu ở 4 góc 
có 4 buồng được che bằng các tấm phên cót đan bằng tre hình mắt con 
cáo. Buồng 1 sát cửa ra vào ở bên trái để giường tre của Cụ vừa đủ 
một người nằm, một chiếc bàn gỗ nhỏ dùng đựng sách vở và sai khiến 
học trò ghi chép văn thơ. Buông 2 nằm cuối gian trái là nơi ở của cô 
Nữ, có một cái cửa thông ra bếp. Buêng 3 là nơi ngủ của Tổng Oánh, 
cụ Hành. Buồng 4 dành cho học trò có một chiếc bàn nhỏ”. Trong nhà 
ngoài bốn bức vẽ nói trên còn có bức tranh “cá chậu, chim lồng”??, 


Có thể nói, ngôi nhà tranh đã phản ánh tư tưởng, tình cảm, đạo 
đức và nhân cách cao quý của Phan Bội Châu. Đó là một trong những 
lý do giải thích vì sao ngôi nhà tranh đã nhanh chóng biến thành một 
trung tâm hoạt động chính trị sôi nổi giữa thành phố Huế sào huyệt 
của chế độ thực dân, phong kiến. 

9.5. Nhà bia thờ Ấu Triệu Lê Thị Đèn: Năm ở góc bên phải 
của khu vườn nhà (cạnh đường Phan Bội Châu hiện nay) là nhà bia 
thờ bà Ấu Triệu Lê Thị Đàn, một đồng chí của Phan đã hy sinh anh 


đũng trong nhà tù thực dân (1908). Nhà bia do Cụ Phan xây sau khi 
dựng ngôi nhà tranh để tưởng niệm người nữ liệt sĩ anh hùng. Bia 


!9 Ông già Bến Ngự, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1989, tr. 72, 73, 74. 
29 Tài liệu sưu tầm của tác giả, 


625 


hình vuông mặt trước phía trên ghi bốn chữ “Ấu Triệu bi đình”. Chính 
giữa nhà bia là tấm bia bằng đá trắng hai mặt trước sau lòng bia khắc 
cô đọng tiểu sử cô Lê Thị Đàn bằng chữ Hán và chữ Quốc ngữ: 

“Bia cô Ấu Triệu liệt nữ, người xã Thế Lại Thượng, phủ Thừa 
Thiên, năm Canh Tuất đời Duy Tân vì án quốc sự bị khảo tấn hết sức 
khổ nhưng trước sau không khai một lời, ngày 16 tháng 3 năm ấy tự 
tử ở trong ngục, các người đồng chí nhờ đó được vô sự. Than ôi! Nghĩa 
liệt thiệt! Lời minh rằng: Sống vì nước, chết vì nòi. Bà Trưng, bà 
Triệu xưa nay mấy ai”. Bốn trục chung quanh nhà bia đều có câu đối 
(hai câu chữ Hán, hai câu chữ Nôm): 


1. Gần bùn không bẩn hoa quân tử, 
Ôm ngọc làm thỉnh đá hiển nhân. 


2. Tấm thân trót gả giang sơn Việt; 
Tấc dạ soi chung nhật nguyệt trời. 


3. Tơ nhân sợi nghĩa đây lưng trắng; 
Dạ sắt lòng son nét máu hồng. 


4. Câu đối mặt này còn thiếu chữ; 
Dám xin đồng chí góp vài lời.? 
2.6. Khu uườn mộ: 


Nằm phía trước ngôi nhà tranh và chính giữa khu vườn nhà là mộ 
bia của Cụ Phan Bội Châu. Vị trí ngôi nhà này do Cụ định sẵn từ 
1934. Sau ngày Phan mất (29-10-1940) với số tiền 900 đồng do đồng 
bào phúng điếu, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã đứng ra xây dựng ngôi mộ 
và nhà thờ. Mộ có chiểu dài 7m, ngang 5m, có 5 bậc cấp cao 0,8m, 
Cách bình phong phía đầu mộ chừng 1m là tấm bia cao 1,8m rộng 
0,8m, chung quanh chạm trổ hoa văn, bên trên là hình lưỡng long 
triều nguyệt. Trên bía là bài tự minh bằng chữ Hán do Cụ Phan viết 


từ năm 1934. 
“Lời tự minh sanh huyệt Phan Bội Châu, 


Đây là nhà ở muôn đời của Ta, khi Ta chết thì phải chôn ngay tại 
đây và phải tuân theo lời đặn sau này: 


Cấm không được khâm liệm quan quách, đắp mộ lập đến thờ cúng 
theo tục lệ. 


Cấm không được để tang cúng tế theo lối hủ văn. 


? Phan Bội Châu toàn tập, Sảd, tập 6, tr. 399. 


626 


Cấm không được cáo ai phó tang theo lối hư văn. 

Thân bằng cố hữu vì không được biết tin ta chết, chỉ để lòng 
thương nhớ thôi; phàm kẻ sau thành tâm thương ta, chỉ kế chí thuật 
sự, ngoài ra chả cần gì khác. 


Nam lịch năm Giáp Tuất ngày... tháng... 
Tây lịch năm 1934 ngày... tháng...””” 


Phía dưới ngôi mộ là hàng bia hai con chó, một con tên Vá, một 
con tên Ky đã sống trung thành với Cụ trong nhiều năm. Nằm bên Cụ 
Phan là lăng mộ ông bà Phan Nghì Đệ, Võ Bá Hạp. Từ cổng chính đi 
vào, về phía phải lăng Tăng Bạt Hổ, một đồng chí của Cụ Phan trong 
phong trào Đông Du, mất năm 1906. Năm 1969, chính quyển Bài Gòn 
cho đời từ Hương Trà về đây”. Trong khuôn viên khu vườn mộ, về sau 
còn được bổ sung xây dựng một số công trình: 


2.6.1. Nhà thờ Cụ Phan Bội Cháu: do Cụ Huỳnh Thúc Kháng xây 
năm 1941 nằm bên phải ngôi nhà tranh. Nguyên đây là một ngôi nhà 
rường 3 gian, tường gạch, mái lợp ngói liệt, dài 7,Bm, rộng 6m. Trong 
nhà thờ ở gian giữa là bàn thơ chính có 4 khung ảnh Cụ Phan, ông 
bà Phan Nghi Đệ và hai người con trai Phan Thiệu Cẩn và Phan 
Thiệu Tường”!, 

32.62. Ngôi từ đường: Khởi công xây dựng vào tháng 4-1955 do 
bác sĩ Thân Trọng Phước làm trưởng ban trùng tu. Họa đồ từ đường 
đo cụ Tôn Thất Sa vẽ, theo kiểu Á Đông lợp ngói âm dương, cao trên 
8m ngó mặt ra phía sau mộ Cụ. Mặt tiền của tòa nhà khá đồ sộ, trang 
nghiêm này có biển để dòng chữ “Từ đường các liệt sĩ tiền bối và 
Phan Bội Châu tiên sinh”. Bên trong gian hữu là án thờ bằng xi măng 
đặt bài vị bằng gỗ ghi “Việt Nam tiển bối cách mạng liệt sĩ chí linh”, 
1 bức tranh chân dung Cụ Phan và bức hoành phi “Chí sĩ tôn từ”. 


2.6.3. Tượng Phan Bội Chéu: Nằm bên phải khu vườn phía sau 
cách nhà bia cô Ấu Triệu m. Bức tượng do nhà điêu khắc Lê Thành 
Nhơn thực hiện vào năm 1978 với sự phối hợp giúp đỡ của ban cán sự 
giáo chức và trí thức giải phóng (thuộc Thành ủy Huế), trường Cao 
đẳng Mỹ thuật, gia đình Cụ Phan và các ban đại điện, cán sự sinh 
viên và học sinh Huế. Tượng Cụ Phan thuộc loại tượng đầu có kích cỡ 


3 Phan Bội Châu toàn tập, Sảd, tập 6, tr. 402. 

?3 Huy Thanh, Khu đi tích tưu niệm Phan Bội Châu ở Huế, Tạp chí Kiến thức ngày 
nay, số B0, 15-12-1990. 

? Xem chú thích 23. 

?5 Theo báo Công !ý số 9, 18-19-1955. tài liệu của Phan Thuận An. 


627 


lớn nhất Việt Nam, cao 3m, nặng 4 tấn đông. “Toàn tượng là khuôn 
mặt phóng lớn của Phan Bội Châu được tái đựng với những góc độ thú 
vị. Tượng dừng lại bằng một nét cắt ngang nửa chùm râu và chiếc 
cầm, làm khuôn mặt Phan Bội Châu trở nên cương nghị, trầm buồn 
mà rất thách thức””°. Thời gian đầu tượng được đắp bằng đất sét ở 
trường Cao đẳng Mỹ thuật, sau được làm khuôn chuyển lên Phường 
Đúc và nằm tại đó, mãi đến ngày 30-8-1988 mới được Phòng Văn hóa 
thông tin Huế chuyển đưa về vị trí hiện nay đặt trên một bệ hình 
khối chữ nhật xây bằng đá hộc cao 2m. 

9.7. Nghĩa trang Phan Bội Châu: Nằm gần đàn Nam Giao rộng 
hơn 4.000m”. Lúc mới mua Cụ Sào Nam định dùng sở đất này mở cô 
nhi viện nhưng Pháp không chấp thuận nên cụ dùng làm nơi an nghỉ 
nghìn thu cho các đồng chí của mình. Năm 1934 cụ dựng bia quy ước 
nghĩa địa định rõ tiêu chuẩn những hạng người nào được chôn cất ở 
đây. Tấm bia làm bằng chất liệu đá thanh cao 0,95x1,4m đặt nằm 
trên đế cao 0,30m, chạm khắc rồng mây, hoa văn cách điệu, lòng bia 
khắc 167 chữ Hán theo lối chân phương chia thành 10 dòng tạm địch 
như sau: 


“Ước quy nghĩa địa Phan Bội Châu. 


Châu trước khi chết, xin đem vườn này làm nghĩa địa, tức là theo 
ý cố nhân nói rằng: “Bạn bè chết không có chỗ chôn thì chôn tại nhà 
ta”. Nhưng vì đất hẹp vườn chật khó dung hết được nên có định ra 
quy ước về việc chôn cất như sau: 

Một là người đồng chí đồng sự với Châu, đeo đuổi chí mình đến 
chết không đổi. 

Hai là hàng tuy không cùng Châu đồng sự nhưng đã biết chắc 
cùng Châu đồng chí, đến chết không biến đổi. 

Ba là ảnh hưởng vì chú nghĩa của Châu mà hy sinh thống khổ 
đến chết không biến đổi. 

Tư cách ba hạng trên ấy rủi bị chết ở thành Thuận Hóa xin rước 
đi hài đến chôn tại nghĩa địa này. 

Bằng không có ba hạng người tư cách như trên, xin nhất thiết 
không nhận. 


Phan Bội Châu tự thảo ra. 


?® Nguyễn Xuân Hoa, Chuyện uễ tượng Phan Bội Châu, Tạp chí Sông Hương, số 34, 
tháng 10-11/1988, 


628 


Nam lịch năm Giáp Tuất, tháng ngày. Tây lịch năm 1934, 


tháng ngày””T, 


Với tấm bia “Phan Bội Châu nghĩa địa ước quy” Cụ Phan đã biến 
khu đất hoang vắng của mình thành một dạng nghĩa trang cách mạng 
công khai ở giữa kinh đô. Ngày 12-9-1939, đẳng chí Nguyễn Chí Diễu, 
Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương bị bệnh mất tại Huế. 
Cụ Phan đã đồng ý mai táng anh Diễu ngay tại nghĩa địa của mình. 
Chánh mật thám Trung Kỳ Sogny đã phản đối Cụ và cho viên tri 
huyện Hương Thủy cùng với lính về đạp đổ tấm bia. Năm 1945 ông 
Phan Nghi Đệ, thứ nam của Cụ, đã cho dựng trở lại. Sau ngày Cụ 
Phan mất, nhiều đồng chí thân cận và một số danh nhân đã được an 
táng hoặc cải táng trong khuôn viên nghĩa trang như vợ chẳng Cửu 
cai Trần Hoành, Nữ sử Đạm Phương, nhà văn Hải Triểu, nhà thơ 
Thanh Hải, liệt sĩ Lê Tự Nhiên. 


2.8. Các dị tích khác: 15 năm cuối đời phải chịu cảnh “trăng gió 
nhốt ba gian”, bị nhà cẩm quyển quản thúc chặt chẽ và hạn chế 
mọi quyền tự do song Phan Bội Châu vẫn tìm cách đi lại nhiều nơi 
như đến diễn thuyết tại các trường Quốc học, Đồng Khánh, tiểu học 
Pháp Việt Ao Hồ, Nữ công học hội Pháp Việt Đông Ba, Lý sự hội 
Tứ bang, thăm chùa Từ Đàm, Tường Vân, nhà cụ Võ Liêm Sơn hoặc 
dùng đò “neo đậu sẵn ở cây sung dưới chân đốc Bến Ngự xuôi ngược 
dòng Hương lên chùa Linh Mụ, qua Đông Ba, về Bao Vinh, Quy Lai, 
Thuận An. 


II. GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA: 


1. Với hơn 30 đi tích tại Huế, trong đó quan trọng nhất là khu di 
tích lưu niệm ở Bến Ngự, các di tích lịch sử văn hóa về Phan Bội 
Châu có vị trí quan trọng trong lịch sử đấu tranh yêu nước chống 
Pháp của nhân dân thành phố. Các di tích ấy là những sử liệu gốc 
chứa đựng lượng thông tin phong phú, đa dạng và đáng tin cậy, góp 
phần làm sáng tổ nhiều vấn đề về cuộc đời và sự nghiệp của nhà chí 
sĩ yêu nước Phan Bội Châu và của nhiều nhân vật lịch sử khác, chính 
diện cũng như phản diện trong thời kỳ lịch sử Việt Nam cận hiện đại. 
Đó còn là những nơi ghi dấu biết bao hình ảnh và sự kiện có ý nghĩa 
to lớn đối với lịch sử Huế nói riêng, lịch sử Việt Nam nói chung, 
khẳng định và chứng minh hùng hôn cho truyền thống đấu tranh yêu 


? Anh Minh Ngô Thành Nhân, Cự Sèo Nam 1ã bị giam lỏng ở Huế, Nxb Anh 
Minh, Huế, 1956, tr. 83,84. 


6298 


nước và cách mạng bất khuất, kiên cường của mọi giới đồng bào. Tại 
các đi tích này, các hiện vật.lịch sử quý hiếm còn lưu lại và hàng trăm 
tác phẩm đặc sắc lên đến hàng nghìn trang được Phan Bội Châu viết 
ra đã góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của dân 
tộc và giúp cho hậu thế hiểu đẩy đủ hơn về những đóng góp tích cực 
trên nhiều nhiều phương điện khác nhau của Phan Bội Châu đối với 
đất nước và nhân dân Việt Nam. Việc đánh giá phân tích nhân vật 
Phan Bội Châu, do đó, cũng khách quan, khoa học hơn. 15 năm cuối 
đời sống gắn bó với nhân dân Huế, với túp lều tranh đơn sơ, nghèo 
nàn, trong hoàn cảnh “cá chậu chim lồng”, tuổi cao sức yếu, mỗi một 
hành động, mỗi một bước chân đi đều bị kể thù theo dõi kiểm tỏa gắt 
gao, song Phan Bội Châu không vì thế mà bị quan, lo sợ, trái lại, Cụ 
vẫn chứng tố cho thấy sự chiến đấu bên bỉ và vẫn tiếp tục hoạt động 
chống Pháp bằng nhiều phương thức khôn khéo khác nhau như nói 
chuyện diễn thuyết, mở trường dạy học, sáng tác thơ văn, dựng bia kỷ 
niệm, treo ảnh lãnh tụ, tranh lịch sử và ẩn dụ tạo cho ngôi nhà mình 
ở có một sức hấp dẫn đặc biệt nhằm giáo dục, tuyên truyền cho thanh 
niên học sinh tính thần yêu nước thương nòi và ý chí giành lại non 
sông. Chính cuộc đời cao đẹp hy sinh vì dân vì nước, đạo đức trong 
sáng, tâm hồn thanh bạch và tính cách hiên ngang dũng khí trước 
quân thù của Phan Bội Châu đã làm cho ngôi nhà tranh vừa mới ra 
đời đã trở thành một trung tâm hội tụ và tỏa sáng những tư tưởng yêu 
nước và cách mạng. 


2. Các di tích về Phan Bội Châu trên đất Huế đã có ảnh hưởng 
sâu sắc đối với các phong trào đấu tranh chống giặc ngoại xâm của 
các tầng lớp nhân dân Thừa Thiên Huế vì độc lập tự do, vì thống nhất 
nước nhà. Sau thất bại của các phong trào Cần vương, Đông du, Duy 
tân, chống thuế và cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quang phục hội 
năm 1916 không thành, nhiệt tình và ngọn lứa yêu nước, căm thù 
giặc của nhân đân Huế vẫn cháy âm ¡ nhưng lại bị bế tắc đường đi 
nước bước. Nhu cầu tìm một lý tưởng sống, một con đường cách 
mạng đúng đắn trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Lúc Phan về 
Huế, lòng khao khát ấy của thanh niên học sinh đã được phần nào 
đáp ứng. Bất chấp mọi sự khó khăn gây khó dễ của nhà trường 
thực dân và của bọn mật thám, lớp lớp thanh niên học sinh và nhân 
sĩ trí thức. tiến bộ đã đến với Phan, với ngôi nhà tranh với một hoài 
bão cao quý là tìm hiểu, học tập và tiếp thu những ý kiến chân 
thành, quí báu của bậc tiền bối cách mạng. Lòng yêu nước nồng nàn 
và ý chí “xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ” đã được Cụ Phan truyền 


630 


cho phường hậu tử mà Cụ hằng trông mong tiến mau trên con đường 
đấu tranh đánh đuổi giặc ngoại xâm. Nhận thức được thế cờ cứu nước 
của mình đã bị sa sút, với tỉnh thần khiêm tốn, Phan ân cần khuyên 
nhủ và hướng dẫn thanh niên nên đi tìm ông Nguyễn Ái Quốc “đang 
cảm chắc trong tay nén vàng mười”. Niềm tin của Phan vào Nguyễn 
Ái Quốc và cách mạng vô sản đã tỏa ra ảnh hưởng đến những người 
gần gũi chung quanh. Nhiều người bắt đầu giác ngộ ý thức trách 
nhiệm đối với đất nước, từ đó tự nguyện dấn thân không chút ngần 
ngại vào các hoạt động cứu nước và quyết tâm đi theo con đường cách 
mạng vô sản. 


8. Bên cạnh những tác động tích cực và có nhiều ý nghĩa kể 
trên, các đi tích về Phan Bội Châu trên đất Huế còn cho thấy mối 
quan hệ gắn bó keo sơn mật thiết, tình cảm và tấm lòng kính trọng, 
ngưỡng mộ của các tầng lớp nhân dân Huế đối với nhà yêu nước vĩ 
đại Phan Bội Châu. Thực dân Pháp đã thất bại không thể xử án nặng 
cho một người tù “đẩy nguy hiểm” nên phải đi nước cờ cuối cùng là 
áp đặt giam lỏng Phan tại Huế, nơi tập trung bộ máy đầu não bù 
nhìn nhà Nguyễn, sào huyệt cai trị của Pháp ở Trung Kỳ. Ấy thế 
mà, ngay giữa chốn ngục tù vòng vây của thực dân, phong kiến, 
đồng bào thành phố đã công khai bày tổ lòng yêu kính, đón tiếp ân 
cần chu đáo nhà chí sì, chăm sóc che chở và đấu tranh bảo vệ 
thành công ngay sau khí Phan về Huế. Đứng trước tình cảnh nhà 
yêu nước bị địch nham hiểm âm mưu bao vây, ly gián, đồng bào ai 
nấy cảm thấy ái ngại và tìm cách cho Cụ có một cuộc sống độc lập. 
Ngôi nhà tranh Bến Ngự ra đời trong hoàn cảnh ấy là một ví dụ cụ 
thể sinh động nói lên trách nhiệm, nghĩa tình sâu đậm của nhân 
đân ta. 


II. VẤN ĐỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY TÁC DỤNG CÁC _ 
DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA VỀ PHAN BỘI CHÂU TẠI HUẾ: 


1. Từ năm 1954 đến 1975 là thời gian thành phố Huế nằm dưới 
ách thống trị của chủ nghĩa thực dân mới Mỹ. Cùng với cả nước nhân 
đân Huế tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc và tay sai. Để làm 
thất bại các âm mưu hiểm độc xâm lăng về văn hóa và tư tưởng của 
chủ nghĩa đế quốc, đưa phong trào đấu tranh đô thị chống Mỹ cứu 
nước phát triển mạnh mẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các giới trí 


?8 Nguyễn Đắc Xuân, Thánh nhân trong mắt anh hùng, Tạp chí Văn hóa Bình Trị 
Thiên, 1980, tr, 17, 


631 


thức, sinh viên, học sinh đã có nhiêu hình thức biện pháp sáng tạo 
trong việc đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền nêu cao gương sáng của 
các danh nhân và anh hùng đân tộc. Nhà ái quốc Phan Bội Châu, linh 
hồn của phong trào chống thực dân đầu thế kỷ XX “đã đánh bằng lưỡi, 
đánh bằng bút, đã đánh bằng óc não, hẳm hầm quyết đánh bằng 
gươm, thể quyết máu trôi đất nóng, cờ đào rõ mặt giống da vàng”? và 
những di tích Cụ Phan ở Huế đã được phong trào đấu tranh đô thị đặc 
biệt coi trọng và phát huy trong các đợt sinh hoạt văn hóa văn nghệ 
dân tộc và cách mạng. Ngày 16-11-1971 nhân địp lễ húy nhật lần thứ 
31 của nhà chí sĩ, tại khu vườn mộ, Mặt trận Văn hóa dân tộc miền 
Trung phối hợp với Tổng hội Sinh viên Huế đã tổ chức một buổi lễ 
tưởng niệm trang trọng với sự tham gia của gần 2.000 đồng bào, nhân 
sĩ, giáo sư, sinh viên, học sinh, các hội đoàn yêu nước. Tại buổi lễ, 
giáo sư Ngô Kha, chủ tịch Mặt trận văn hóa dân tộc miễn Trung “đã 
đọc một bài diễn văn dài một tiếng đồng bổ gợi lại cuộc đời cách 
mạng của nhà chí sĩ đã bỏ cả cuộc đời mình để đấu tranh cho sự tổn 
vinh của đất nước. Bài điễn văn đã công bố một tác phẩm quan trọng 
vào cuối đời Phan Bội Châu viết về Xã Hội Chủ Nghĩa, một ánh sáng 
mà Cụ vừa lóe thấy là chân lý có thể giải quyết được vấn đề của đất 
nước nhưng chưa thực hiện được thì đã qua đời. Buổi lễ đã gây một ấn 
tượng sâu sắc trong lòng người tham dự”. Dịp này, Mặt trận đã phổ 
biến “500 ấn bảng sưu tập, những bài báo tưởng niệm và thư bút của 
Phan Bội Châu. Ấn phẩm này tặng không và được trưng bày tại 
phòng triển lãm do Tổng hội Sinh viên tổ chức tại trụ sở Tổng hội với 
sự đến xem của một khối đổng bào, sinh viên học sinh đông đảo 
ít thấy””!, 


Năm 1973 sau ngày Hiệp định Paris được ký kết, với cuộc vận 
động tích cực của ban cán sự giáo chức và trí thức giải phóng ở nội 
thành và của Ủy ban dựng tượng danh nhân Việt Nam, một bức tượng 
tròn về khuôn mặt Phan Bội Châu “một tổng thể nét mặt ý nghĩa lời 
nói... có tính chiến đấu”? đã được thực hiện (xem lại phần 2.6.3.). 
Cuộc vận động ấy đã góp phần “tập hợp được một lực lượng khá đông 
những sinh viên và trí thức yêu nước, khơi dậy sinh hoạt của phong 
trào yêu nước đi từ Phan Bội Châu để tiếp cận và đến với cách 


?° Nhiều tác giả, Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Phan Bội Châu, Nxb Trình bày, Sài 
Gòn, 1967, tr. 6. 

sọ Tạp chí Mặt trộn Văn hóa đân tộc, số 2, tháng 2-1972, tr. 105, 106, 

3! Xem chú thích 30. 

*3 Nguyễn Xuân Hoa, Tcđd, tr, 8. 


632 


mạng..., thúc giục cuộc đấu tranh chống Mỹ ở đô thị cao hơn tự thân 
hình ảnh của Phan Bội Châu vào thời đó ở Huế”??. 


2. Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng cho đến nay, công 
tác giữ gìn, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy tác dụng các đi tích 
lịch sử Phan Bội Châu đã được các cấp, các ngành ngày càng quan 
tâm và đã thu được một số kết quả đáng kể. Sau cơ bão số 8 (1985) 
ngôi nhà tranh và từ đường bị bay tốc mái tôn 1⁄3, Ủy ban nhân dân 
thành phố Huế đã kịp thời cấp kinh phí để bảo quản chống đột, chống 
sụp để. Năm 1988 tượng Phan Bội Châu đã được thành phố cho 
chuyển từ Phường Đúc về đặt tại khu vườn mộ ở Bến Ngự trong khi 
chưa tìm ra một vị trí nào cho thích hợp (Năm 1997 UBND thành phố 
đã tổ chức hai hội nghị để bàn về vấn để địa điểm đặt tượng Cụ Phan 
nhưng vẫn chưa có thể thống nhất nên đặt ở đâu). Đường phố mang 
tên danh nhân Phan Bội Châu nguyên nằm ở địa bàn phường Phú 
Hòa đã được thành phố ra quyết định điều chỉnh thay tên đường phố 
Nguyễn Hoàng (có khu di tích lưu niệm Cụ Phan, cho hợp lý hơn). 
Năm 1997 đường Phan Bội Châu đã được tỉnh cấp kinh phí để nâng 
cấp và mở rộng mặt đường. Đặc biệt đúng vào địp kỷ niệm 50 năm 
ngày mất của Cụ Phan, Bộ Văn hóa thông tin thể thao và du lịch nước 
ta đã ban hành quyết định số 575 GD/VHTTTTDL ngày 14-7-1990 
công nhận di tích lịch sử khu lưu niệm đanh nhân Phan Bội Châu. 


Tuy nhiên do hậu quả của cuộc chiến tranh lâu dài, sự tàn phá của 
thiên tai và sự tác động không ngừng của thời tiết xấu và khí hậu 
khắc nghiệt làm đi tích hư hỏng và bị xuống cấp. Đợt khảo sát hiện 
trạng khu di tích Phan Bội Châu do Bảo tàng tính thực hiện mới đây 
cho biết: “ngôi nhà tranh Cụ Phan ở nay không còn nguyên vẹn, cột 
kèo, xà ngang, rui mèn bị mối mọt đục khoét nghiêm trọng, có nguy 
cơ sụp đổ. Ở lăng mộ Cụ Phan một số tam cấp bị rạn nứt, cây cối hai 
bên bình phong mọc lấn át đi tích. Nhà thờ chính, mái tôn bị thủng 
mục, một số kèo, đòn tay bị mối mọt đục khoét. Riêng nhà từ đường, 
hệ thống mái ngói bị mục vỡ, trần nhà có một số đoạn bị bung ra ảnh 
hưởng đến phần trưng bày bổ sung di tích. Nội dung các văn bia bị lu 
mờ, có một số chân bia đã hỏng, thân bia bị rạn nứt. Hệ thống đường 
thành bao quanh di tích có một đoạn bị sụp lở...”°*. Ở khu vực nghĩa 
trang vẫn còn tồn tại 20 lăng mộ không thuộc dạng quy ước do Cụ 
Phan đề ra. Những lăng mộ này rõ ràng đã trái với ý nguyện của Cụ 


"8 Xem chú thích 3. 
* Bảo tàng Tổng hợp tính Thừa Thiên - Huế, Để án tu bổ tôn tạo bhu di tích lịch sử 
tứ niệm Phan Bội Cháu. 


633 


Phan, thế nhưng vẫn cứ mặc nhiên tổn tại mà lại còn được xây mới 
đẹp hơn xưa. Nghĩa trang không có hệ thống tường thành bảo vệ, 
chưa xây dựng cổng chính và nhà nghiŠ. 


Căn cứ kết quả khảo sát, bản “Đề án tu bổ tôn tạo, khu đi tích 
lịch sử lưu niệm Phan Bội Châu” đã xác định các hạng mục công trình 
tu sửa phục hồi là nhà ở và nhà thờ Phan Bội Châu, các hạng mục 
công trình tôn tạo sẽ là lăng mộ, từ đường, khu vực nghĩa trang và các 
công trình còn lại. 


Cố đô Huế là thành phố nơi Phan Bội Châu đã đặt những bước 
chân đầu tiên trên con đường vận động cứu nước và cũng là nơi nhà 
chí sĩ lão thành đã sống qua những năm tháng cuối đời và an nghỉ 
nghìn thu ngay giữa khu vườn thân yêu của mình. Trải qua biết bao 
biến đổi thăng trầm của thế sự và thời cuộc, các đi tích lưu niệm Phan 
Bội Châu hiện còn ở Huế có những giá trị rất lớn về mặt lịch sử và 
văn hóa, là một đi sản vô cùng quí báu của quốc gia, một bộ phận 
quan trọng hợp thành quần thể di tích cố đô Huế, di sản văn hóa của 
nhân loại. Do đó việc giữ gìn, bảo vệ và phát huy ngày càng tốt hơn 
các di sản 'ấy là nghĩa tình là trách nhiệm cao cả, sâu nặng của hậu 
thế, một trách nhiệm không của riêng ai, không thể thoái thác. 


'Š Xin đọc thêm: Trần Huy Thanh, Nghĩa trong Phan Bội Châu oà uốn để tu bổ, tôn 
tạo, Báo Thừa Thiên - Huế, số 999, ngày 6-8-1997, 


634 


TẤM BẢN ĐỒ HUẾ 
CỦA LE FLOCH DE LA CARRIÈRE NĂM 1787 


VŨ HỮU MINH 


ôi không cho rằng đây là một phát hiện, bởi vì nhiều nơi đã lưu 
( i | trữ và khai thác tài liệu này. Tuy nhiên, trong tình hình các tư 

liệu về bộ mặt kinh đô Phú Xuân của thời kì thế kỷ XVI - 
XVIII quá ít io, thì việc sưu tầm và giới thiệu các tư liệu liên quan là 
một việc làm có ích cho giới nghiên cứu. 


Trong khi nghiên cứu ở Bảo tàng Dân tộc học Osaka (BTDTH - 
National Museum of Ethnology) - Nhật Bản (từ 21-10-1996 đến 14-4- 
1997), chủ yếu nhằm vào các tài liệu về lĩnh vực bảo tổn di tích, thì 
rất tình cờ, tôi lại gặp được cuốn lconographie hisiorique de 
PIndochine Frangmse (Sách ảnh lịch sử uễ xú Đông Dương thuộc 
Pháp) của Paul Boudet và André Masson in tại Paris. Số kí hiệu lưu 
trữ của BTDTH là 28804 trong thư mục Việt Nam. Sách được chia làm 
ba phần, gồm 129 trang. Phần đầu là lời bạt của tác giả. Phần hai là 
tác giả chú đẫn về nguồn gốc và có những lời bình ngắn ngọn về tư 
liệu. Phần ba, phần chính của cuốn sách là các tư liệu gồm: bản đồ, kí 
họa, minh họa, ảnh chụp, các bức thư, sắc phong... có nội dung liên 
quan đến Đông Dương. Tư liệu được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ 
thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XX. Để có được một cuốn sách như vậy, các 
tác giả phải tiến hành sưu tầm từ rất nhiều nguồn, trong đó ngoài các 
lưu trữ của nhà nước, giáo hội... còn cả lưu trữ của các gia đình, thân 
nhân, bạn bè của các nhân vật lịch sử. 


Cuốn ïconographie historique de ỨIndochine Frangwse, theo tôi, 
là tài liệu tham khảo tốt về nhiều vấn để của một gian đoạn quan 
trọng trong lịch sử Việt Nam. Chúng ta sẽ có dịp xem xét kĩ hơn về 
cuốn sách đó. Ở đây tôi chỉ muốn giới thiệu một tấm bản để mà trong 
sách Boudet và Masson kí hiệu là bản đồ số 26 - trang 23 - phụ bản 
XVL Bản đồ này đã được tác giả Nguyễn Sinh Duy giới thiệu một 
phần trong số 21 Tạp chí Huế Xưư & Nay. Tuy nhiên, về phần mình, 
chúng tôi muốn giới thiệu như một cách dịch - hiểu có khác đôi chút, 


635 


và sau cùng muốn xem bản đổ này như một cơ sở để phác thảo điện 
mạo đô thị Huế vào những năm cuối thế kỷ XVIIIL 


Dưới đây là toàn văn của tài liệu đã được cô Nguyễn Thị Thúy Vy 
- cán bộ của Phòng Nghiên cứu Hướng dẫn Trung tâm Bảo tồn Di tích 
Cố đô Huế dịch: 


BẢN ĐỒ VỊNH ĐÀ NẴNG (TOURANE) VÀ BỜ BIỂN TRUNG KỲ 
(ANNAM). TỪ HỘI AN ĐẾN HUẾ 
do Le Floch đe la Carrière vẽ năm 1787 
(Thư viện Quốc gia, kho bản đề) 
(Trích trong cuốn lconographie historique de ÙIndochine Fran gaise - Sách ảnh lịch 


sứ về xứ Đông Dương thuộc Pháp - của Paul Boudet và André Masson, Paris, Les 
éditions G. Van Oest, MCM XXXI, tr. 23, hình 26, phụ bản). 


Lời giới thiệu sách ảnh của Boudet uà Mosson: 


Tấm bản đồ vẽ bằng tay này được thực hiện rất cẩn thận, điểm 
xuyết thêm bằng màu, được vẽ vào năm mà vịnh Đà Năng (Tourane) 
được nhượng cho người Pháp theo Hiệp ước Veraailles, vịnh này được 
thể hiện trên bản đồ. Phía đưới khung tiêu đề ở trên, bên trái, ta đọc 
được: “Le Floch de la Carrière, đại úy hải quân, in lại tại Lorient ngày 
4 tháng 6 năm 1787”. Mà cũng tại Lorient, giám mục Bá Đa Lộc đã 
đáp tàu thủy đến 4 tháng trước đó. Ta cũng có thể phỏng đoán rằng 
Le Floch de la Carrière thực hiện tấm bản đổ này theo yêu cầu của vị 
giám mục; lúc đó tấm bản đồ có một lợi ích thời sự do có những kế 
hoạch nhượng đất tại Tourane. Thống chế De Castries, người được đề 
tặng tư liệu này, là Bộ trưởng Bộ Hải quân từ năm 1780, vào tháng 5 
năm 1787, cùng với Montmorin, ông đã tham dự lễ yết kiến của giám 
mục Bá Đa Lộc trước vua Louls XVI. 


Để thực hiện tấm bản đồ này vào năm 1787, Le Floch đe la 
Carrière đã sử dụng những ghi chép mà ông đã thực hiện vào năm 
1755 và 1756 và đã được Mannevillette công bố, dưới đạng sơ lược 
hơn, trong lần in thứ hai của cuốn Mep£une Orientol, phụ bản ð1 đưới 
tiêu để sau: “Bản đồ một phần bờ biển Đàng Trong, từ đảo Cù Lao 
Chàm cho đến sông Vua do ông Le Floch de la Carrière, thuyển 
trưởng thuyên hỏa công vẽ”. Kiến thức ông về bờ biển Trung Kỳ 
(Annam) làm cho năm 1775, Le Floch de la Carrière được chỉ định chỉ 
huy chiếc tàu chiến La Nourrice và đến Huế thương lượng một hiệp 
ước về thương mại. Nhưng kế hoạch này, nảy sinh từ sự xúi giục của 
một thương nhân người Pháp tại Quảng Châu là ông De Rothe, đã hủy 


636 


bỏ vì sợ phải tiêu tốn quá nhiều (so sánh Maybon, Lịch sử hiện đại 
của xứ Annam, Paris, 1919, các trang 170 - 172). 


Tấm bản đồ được vẽ bằng tay của Thư viện Quốc gia có nhiều chỉ 
tiết hơn so với tấm bản đồ khác của cuốn Wepfune Orienfal, ngoài ra ở 
phần phía trên của nó còn cho thấy một quang cảnh rất lý thú của 
vương phủ tại Huế vào thế kỷ XVIII, vương phủ này chắc chắn đã 
được thay thế dưới triều Gia Long và Minh Mạng bằng hoàng cung 
hiện nay. Ở phía dưới thể hiện những loại thuyển bè khác nhau của 
thời đó: thuyền chiến, thuyển để các công chúa đi dạo chơi, thuyền kiểu 
nửa thuyền chiến đùng để chuyên chở, thuyền đi biển, thuyền chài. 


(Những phần trên bản đồ được đánh số để dịch, tiện theo dôi - Người dịch} 
Các ghi chú trong bản đề: 
1- Bản đồ một phần bờ biển Đàng Trong (Cochinchine). 


Từ Cù Lao Chàm và sông Faifo (Hội An) cho đến sông Vua, hay 
nói cách khác là sông Huế, được vẽ trong các năm 1755 và 1756. Dành 
cho ngài thống chế De Castries, bộ trưởng và tổng trưởng Hải quân. 


2- A. Mặt đứng trước, nhìn ra sông, của một hành lang hay một 
hàng hiên bao quanh phủ chính của vua.- B. Thuyền chiến nhìn suốt 
chiều dài.- C. Cùng chiến thuyển đó nhìn ở cạnh bên phía trước.- D. 
Cũng cùng chiến thuyển đó nhìn ở cạnh bên phía sau.- E. Thuyền đi 
đạo dành cho các công chúa.- F. Thuyền kiểu nửa thuyển chiến dùng 
để chở lính thợ và để tập trận thông thường.- G. thuyền đi biển thông 
thường nhìn nghiêng.- H. Cùng chiến thuyền đó nhìn ở cạnh bên phía 
sau.- L Thuyển chài nhìn nghiêng. Chỉ có cái khác nhất là cái cánh 
đứng L dưới đáy thuyền giúp thuyểên khỏi đi chệch hướng, cánh đứng 
này đìm trong nước, cũng dùng làm bánh lái cho thuyền. 


637 


. 8- a. Phủ chính nơi vua ở.- b. Phủ dành cho mùa đông hay để vua 
chơi.- c. Phủ cũ nơi cất giữ kho tàng của vua.- d. Chỗ của khu phố nơi 
chúng tôi đã ở vào năm 1755 và 1756.- e. Mô dùng làm đích để tập 
bắn cho các thuyển chiến.- f Nơi ở của bà nữ quan Moutoudont (?), 
người rất có ích cho việc thương mại của chúng ta. 


4- Đảm Câu Hai (Coua) thông thương với sông tại kinh đô bằng 
nhiêu kênh rạch thiên nhiên tạo nên bởi những hòn đảo nằm giữa hai 
nơi này, nhưng tôi không biết chỉ tiết của chúng, tất cả các hòn đảo 
này đều thấp và thường là có được canh tác và có người ở, tại đây 
người ta thấy các làng lớn trong đó có chợ. 


Từ Cầu Hai, núi chạy ra xa bờ biển quanh về phía tây và thậm 
chí về phía nam, để đến khi gặp sông Huế thì núi cách xa bờ biển đến 
khoảng 5 đặm và vùng đất giữa núi và bờ biển là rất thấp. 


Khi từ Hội An (Faifo) hay Tourane (Đà Nẵng) bạn muốn đến kinh 
đô, bạn chỉ đi bằng đường bộ cho đến Cầu Hai; tại cảng của đầm này, 
bạn xuống thuyển, thuyển chở bạn đi theo các con kênh giữa các hòn 
đảo mà tôi vừa nói. 

Vào những năm mưa nhiều, đầm Cầu Hai (Lac de Coua) tự mở 
một lạch cửa ra biển băng qua những cồn cát ngăn cách nó với biển ở 
điểm I (Cửa Tư Hiền - ND). 


5- Sông tại triểu đình hay sông Huế chỉ có thể nhận những tàu 
nhỏ, có một cái bãi chặn ngay lối vào phía ngoài cửa sông, trên bãi 
này nước chỉ cao có 10 bộ trong gió mùa Đông Bắc, có thể là nước sẽ 
cao hơn trong mùa gió ngược lại, nhưng đây chỉ là một điều phỏng 
đoán đòi hỏi người ta phải kiểm tra cho chắc chắn trước khi dấn thân 
đi vào đây cùng với thuyền bè có độ mớn nước trên 9 bộ. Trước kia, 
người Nhật, người Trung Quốc, người Mã Lai và các người ngoại quốc 
khác buôn bán với Đàng Trong đã từng đi vào con sông này, nhưng số 
lượng đông đảo và tính tình dữ đần của nhiều người trong số họ làm 
cho chính quyền lo ngại, từ đấy trở đi họ bị chính quyển cấm không 
cho vào con sông này nữa và vua chỉ định cho họ con sông Faifo (Hội 
An) và vịnh Tourane (Đà Nắng) để làm cảng, nơi thuyển bè của 
thương nhân muốn buôn bán với kinh đô có thể đậu lại. Con sông 
Faifo cũng có cùng một sự bất tiện như sông Vua, một bãi bồi chắn 
ngang sông và trên đó nước ít, chỉ cho phép những tàu nhỏ đi vào; 
nhưng vịnh Tourane có thể tiếp nhận những chiếc tàu buôn lớn nhất 
và cảng của nó rất chắc chắn. Thành phố Faifo là nơi các thương 
nhân ở, họ thuê nhà và cửa hàng cho họ và của cải của họ, tại đây họ 


638 


bán và mua hàng cho thuyền bè của họ, và vì giữa sông này và vịnh 
Tourane, thiên nhiên đã tạo ra một con kênh thông thương giữa đôi 
bên, do đó thành phố này là trung tâm thương mại do hai cảng 
này tạo ra; do vậy, tại đây, các thuyền bè trong nước cũng nhận chở 
những hàng hóa mà người ta muốn gởi ra Huế, nơi có kinh đô và chỗ 
ở của vua. 


6- Các tàu thuyền từ những vùng đất phía nam đến Tourane, đi 
qua giữa quân đảo Hoàng Sa (Paracel) và bờ biển của vương quốc 
Đàng Trong (Royaume de la Cochinchine) [trải đài từ mũi Cambốt ở 
8980 vĩ độ Bác! đến sông Gianh tại vịnh Bắc Bộ ở 18°12' vĩ độ Bác?], 
khi họ đã đến được phía nam cù lao-Ré (Pulo Canton - còn gọi là đảo 
Lí Sơn) và thấy được đảo này; đảo nằm tại 15°15' đến 20”. Họ sẽ 
hướng đường đi để đi qua giữa đảo này và mũi Ba Làng An (Cap 
Batang) của lục địa, ít ra cũng có điều kiện là trời xấu và đêm tối 
không làm cho họ chạy lạc ra khơi; sau khi đã đi qua phía bắc của đảo 
này rồi, họ đi về các đảo gọi là Cù Lao Chàm (Cham collao) nằm tại 
bắc tây 1⁄4 bắc của đảo [đảo cù lao Chàm giả nằm gần phía nam nhất, 
cách khoảng 10 đến 11 lí (lieue) và Cù Lao Chàm kia xa hơn 3 lí nữa] 
và thường thường khi đi ngang qua phía đông của các đảo này, họ đi 
gần phía bắc của Cù Lao Chàm thật, cách 1 lí hoặc ít hơn, lúc đó họ 
cũng thấy được Mũi Bắc (Cap Nord - Mũi Đà Nẵng) nằm ở gần phía 
tây bắc của mðm đất xa nhất về phía bắc của Cù Lao Chàm, cách 
khoảng 6 lí, họ tiếp tục đi để qua tại 1⁄2 lí ở phía bắc của mũi này. Từ 
vị trí này họ có mũi đất trên cù lao Hàn (Collao Hanne - Đảo Sơn 
Trà), tức hòn đảo nằm phía bắc của vịnh Tourane, và họ chỉ ngừng lái 
thuyển về hướng này khi đã đến lúc định vị được một mõm đất tận 
cùng bằng một ngọn đổi tròn [mðm đổi xa nhất về hướng tây bắc (Cap 
Nord - Mũi Đà Nắng)] ở phía nam - tây nam và tây nam 1⁄4 nam, để 
tránh lại gần những tảng đá đưới nước, các tảng đá này nằm quanh 
bờ của phần phía nam nhóm núi này, lúc đó họ đi về phía mạn bên 
trái, cho đến khi quay về hướng tây nam, về phía cuối vịnh. Chẳng 
bao lâu sau đó, họ thấy được một mõm đất khác ở phía bên kia của 
mõm đổi tròn, họ đi đần về phía nam để tiến lại gần mðm này, và sau 
đó vượt qua nó với khoảng cách hơn 1 sãi cáp”; họ tiến cho đến khi 


' Mũi Cambốt: chắc là mũi Cà Mau, tuy vậy, mũi Cà Mau ở vào khoảng 9°35' chứ 
không phái 8°50' - ND. 

? Vĩ độ của sông Gianh cũng hơi bị lệch về phía Bắc (trên bản đô địa lí hành chính 
Việt Nam, sông Gianh nằm ở vĩ độ 18° Bắc, vào khoảng 17°75' - ND. 

# 1 gãi cáp khoảng 200m, 


639 


mõm này nằm ở phía đông nam, lái thuyền về đó để đi qua, cách 1 sãi 
cáp. Một hòn đảo nhỏ nằm trong cùng một rum' với mõm đất đã nói ở 
trên [được ghi trên bản đỗ với tên mõm những tảng đá] và sau này, 
khi họ đã vượt qua nó cũng với khoảng cách 1 sãi cáp, họ hướng về 
phía trong cảng bằng cách đi qua mạn trái và bỏ neo tại đây với độ 
sâu 4 sãi nước trên đáy bùn. 


Mặc dù tôi đã đi qua giữa các đảo ở tây bắc Cù Lao Chàm và lục 
địa, và mặc đù sự thăm dò độ sâu được ghi trên bản đổ này là các 
thăm dò mà tôi đã thực hiện được tại đây trong dịp này, nhưng tuy 
vậy tôi cũng không khuyên các tàu thuyền lớn đi qua đây, không phải 
là vì chúng có thể gặp một độ sâu ít hơn khi đã ít nhiều đi ra xa 
khỏi lục địa hay các đảo, nhưng còn là vị trí mà tôi gán cho các đảo 
này có thể là không được chính xác, và vì nói chung tấm bản đồ này 
bị thiếu chính xác vì tôi đã chỉ có thể vẽ nó một cách không hoàn 
hảo trong sự lo sợ bị dân địa phương chú ý, họ có thể gây ra những 
điều sỉ nhục đối với chúng tôi. Tuy nhiên, vị trí riêng biệt của các địa 
điểm là kết quả của việc xác định trên la bàn được làm rất cẩn 
thận, và các khoảng cách đã được xác định khá chính xác qua nhiều 
lần quan sát vĩ độ được thực hiện tại những địa điểm khác nhau tại 
bờ biển này. 


Các hàng hiên bao quanh vòng la thành, vây quanh những công 
trình khác nhau của vương phủ có 4 mặt bằng nhau, khoảng 280 
toises mỗi mặt”, tức là 1.120 toises suốt chiều đài hàng hiên này, giữa 
mỗi cột của mặt tiền nhìn ra sông có một khẩu đại bác bằng đồng 
có nòng trung bình mà phân lớn dùng đổ vũ trang cho các thuyển 
chiến; các thuyển chiến này đài từ 74 đến 80 bộ trên khoảng gần 
20 bộ bề rộng; đáy bằng, có một đường viền rộng hơn 2 bộ và đài 
hấu như là suốt dọc tàu dùng làm sống tàu [vì đúng ra là chúng 
không có] và tất cả các đường viền khác được làm đểng bộ và 
không có đóng định, cũng có chiều đài cùng với chiều dài của tàu. 
Người Đàng Trong cũng như người Đàng Ngoài, nguồn gốc xuất phát 
của người Đàng Trong [vì trước đây khoảng 220 năm, họ từng thuộc 
một đân tộc] điêu khiến các thuyên chiến này rất khéo léo và mau 
chóng, họ khiến chúng vận động rất mau lẹ và nếu dân tộc này 
cũng can đầm nhiều như họ năng động thì thuyển bè của họ thật 
đáng sợ. 


‡ Rum: khoảng chia trên địa bàn bằng 11°1õ', 
5 Toises: đơn vị đo chiều dài của Pháp, bằng 6 bộ, 1,944m, 


640 


NHẬN XÉT VỀ TƯ LIỆU QUA BÀI DỊCH TRÊN ĐÂY 

I. Về tác giả của bản đô. 

Như chú dẫn của Paul Boudet và André Masson, tác giả của bản 
đồ là sĩ quan hải quân, ông Le Floch de la Carrière. Vào thời điểm 
thực hiện này, nhu cầu tìm hiểu Việt Nam của người Pháp đang ngày 
càng trở nên bức thiết. Vì vậy, bằng con mắt của một nhà hàng hải, 
thám hiểm, tác giả đã tiến hành khảo sát ki lưỡng vùng ven biển, 
đường sông, các hòn đảo, luồng lạch, các bến cảng và một phần quan 
trọng các cơ quan đầu não của chúa Nguyễn ở Phú Xuân. 


Kết quả khảo sát được mô tả trên bản đồ đó đã gián tiếp phục vụ 
cho việc soạn thảo một số điều khoản trong Hiệp ước Versailles được 
kí kết giữa triểu đình vua Louis XVI với người được ủy nhiệm của 
Nguyễn Ánh là giáo sĩ Pigneau de Béhaine vào năm 1787. Cũng theo 
Boudet và Masson, người được để tặng tấm bản đồ này là thống chế 
De Castries, cũng là một trong những nhân vật chứng kiến lễ kí kết 
hiệp tiớc nói trên. 

TỊ. Về thời điểm uẽ bản đô. 


Theo Boudet và Masson, bản đổ được thực hiện vào năm 1755 - 
1756. Đối chiếu với lịch sử Phú Xuân thì đây là gian đoạn trị vì của 
Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. Bộ mặt Phú Xuân mà tác giả bản đồ 
quan sát được ở thời điểm này là sau cuộc chỉnh trang xây cất lớn 
diễn ra trước đó ít lâu. Theo chú dẫn của Le Floch de la Carrière thì 
ông đến phủ Phú Xuân khoảng cuối năm 17ðð - đầu năm 1756 trong 
mùa gió Đông Bác. Dinh phủ trong bản đồ ghi chú là “Phủ chính”, tức 
phủ của Võ vương Nguyễn Phúc Khoát. 


HII. Đặc điểm kĩ thuật của bản đồ. 


Vùng Thuận Quảng trước năm 1755 đã có một số bản đồ do người 
Việt Nam vẽ theo phương pháp đổ bản học của Trung Quốc (Thiên 
Nam tứ chỉ lộ đô thư, Giáp Ngọ niên bình Nam đô...). Trong các 
bản đổ này, các tác giả đã sử dụng phương pháp lưới bản đổ, kí 
hiệu quy ước khái quát và nhấn mạnh các đường viển với các thông 
tin chủ yếu là địa danh. Một số bản để khác được các giáo sĩ châu 
Âu vẽ bằng ngôn ngữ theo kiểu bán đổ trung cổ (bản đồ Ðe ïa 
Péninsule Indochinoise của Van Langren, bản đồ Tonhin e£t de 
PAnnam của Alexandre de Rhodes vẽ năm 16ð3...). Trong các bản 
đồ này chưa có hệ tọa độ, tỉ lệ... Như vậy thì ít nhất cho tới nay, 
tấm bản đồ của Le Floch de la Carrière (dưới đây gọi tắt là Bản đồ 


641 


Le Floch) là tấm bản đổ đầu tiên vẽ theo phương pháp bản đồ học 
hiện đại. Bản đổ Le Floch sử dụng hệ đo “rum”, là kĩ thuật xuất 
hiện ở châu Âu thế kỷ XIII - XIV. Bằng hệ thống này, các nhà 
hàng hải có thể đi theo bản đổ thông qua la bàn và ước tính các 
khoảng cách. 


Sau nữa, việc xuất hiện các vĩ độ cũng cho thấy bản đề đã cập 
nhật kịp thời phương pháp này. Vì vào đầu thế kỷ XVIII, việc thống 
nhất đường kinh tuyến gốc mới được xác định ở châu Âu. So sánh với 
kinh tuyến gốc (Greenwish - được quyết định năm 1884) thì có sai 
lệch như đã nêu trên. Ở đây chúng tôi cho rằng tác giả bản đồ đã quy 
về một kinh tuyến gốc khác, có thể là Paris. 


Tỉ lệ của bản đổ sử dụng hệ “lieue marine” (hải lí). Như vậy nội 
dung của bản đồ đã thể hiện đây là một hải đô, với sự kết hợp một số 
thông tin liên quan như là bổ sung cần thiết theo tác giả. 


IV. Các thông tin oê phủ Phú Xuân. 


1. Về uị trí. Cũng giống như phần vẽ về Hội An, Phú Xuân được 
vẽ rất sơ lược và ước lệ. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý chính là cách thể 
hiện khá chính xác về luông lạch, sông nước ở vùng này. So với hiện 
trạng thì hình như rất ít thay đổi. Hệ thống sông ngòi trong bản 
đồ tôi xem như hệ tọa độ thiên nhiên để từ đó xác định các yếu tố 
cần thiết khác. Trước hết là vương phủ hay còn gọi là chính phủ. 
Dựa vào bản đỗ này, ta có thể xác định vị trí của phủ bằng ba yếu tố 
thiên nhiên: ˆ 

- Hệ thống sông Hương (tác giả gọi là sông Vua) và sông Con 
(Tiểu giang, sau là Bạch Yến). 


- Hai côn nổi lên giữa sông Hương là Đại Sa Châu (Cên Dã Viên) 
và cồn Phủ Ao (Cên Hến). 


- Hai chi lưu của sông Hương là sông Phủ Cam (hay sông Bến 
Ngự, sông An Cựu, vua Minh Mạng đặt tên Lợi Nông) và sông Thiên 
Lộc (sau là Thọ Lộc hay Như Ý). 


Theo cách thể hiện của bản đồ thì chính phủ nằm ở bờ bắc sông 
Hương, khoảng giữa hai cồn nổi Dã Viên, Cên Hến và hai chỉ lưu Phủ 
Cam, Thiên Lộc. Phủ tiếp cận bờ sông. Vị trí này tương đương với Đại 
Nội của Kinh thành triều Nguyễn thế kỷ XIX. Tuy nhiên, cũng theo 
bản đổ; ở bờ bắc sông Hương lùi về phía hạ lưu một khoảng cách 
không xa, đối diện gần với mõm phía tây của Cổn Hến còn có một phủ 
khác mà tác giả gọi là “Phủ cũ”, nơi cất giữ các kho tàng của vua. Đối 


842 


chiếu với các sử liệu? thì chúng ta thấy trong khu vực này có tới hai 
phủ: phủ ban đầu được dựng vào thời chúa Nghĩa Nguyễn Phúc Thái 
(1687 - 1691) và thủ phủ thứ hai là phủ do chúa Nguyễn Phúc Khoát xây 
đựng vào năm 1738. Cũng theo sử liệu, vua Gia Long khi định đô ở Phú 
Xuân đã “khắc phục cựu đô nhân dấu cũ mà làm thêm rộng ra””. Như 
vậy, vua Gia Long đã sứ đụng vị trí của phủ chúa Nguyễn Phúc Khoát, 
còn phủ của Nguyễn Phúc Thái chính là nơi mà theo Đại Nam nhất 
thống chí là “nguyên ở góc đông nam trong kinh thành ngày nay”Š. 


%. Về hiến trúc. Quy mô phủ theo Le Floch mô tả thì mỗi cạnh 
khoảng 280 toises và bao gồm bốn cạnh với tổng số khoảng 1.120 
toises. Như vậy, phú hình vuông, chu vi khoảng 2.177m và diện tích 
khoảng 29,6ha. So với kinh thành hiện còn ð20ha thì diện tích này 
chiếm 1⁄20; so với Đại Nội thì 29,6ha/36ha, Đại Nội rộng hơn chút ít. 
Le Floch có lẽ đã không vào được bên trong phủ, nên chỉ dừng lại mô 
tả khái lược bên ngoài thôi. Có ba điểm cần xem xét như sau: 


- Các đãy hành lang chạy đài suốt mặt phủ, theo Le Floch, là nơi 
để súng trang bị cho các pháo thuyền. Đây là dạng kiến trúc có chức 
năng và hình thức khá lạ, vì thông thường, ở vị trí này sẽ là những 
tường thành hoặc chạy suốt hoặc trổ hỏa khẩu để làm chức năng 
phòng ngự. Với các hành lang giữ súng này, ngoài các cung điện được 
xây dựng như các sử liệu mô tả? có thể hình dung kiến trúc của phủ 
vừa có vai trò là thủ phủ, vừa là dinh trại nuận sự. Chúng tôi cho rằng 
đây cũng là một đặc điểm đáng lưu ý về vai trò của “Dinh Trấn”, 
“Trấn Ấp” hay “Đô Ấp”!9 dưới thời các chúa. Điều này hoàn toàn khác 
với chức năng của kinh thành Huế thế kỷ XIX. 


- Về cửa chính của Phủ trong bản đổ. Đây là kiến trúc theo kiểu 
lầu - cổng, ngoài 3 lối đi chính ở tầng I, còn thấy có hai cổng phụ, nhở 
hơn ở hai bên. Xét về đại thể, mặt đứng này có đáng đấp gần như 
cụm công trình hiện còn trong Đại Nội là: Hiển Lâm Các ở giữa, hai 
bên là Tuấn Liệt Môn và Sùng Công Môn. Chỉ có điểm khác là ở cổng 
trên bản để chỉ có hai tầng, còn Hiển Lâm Các là ba tầng mái. 


Š Phủ biên tựp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977; Đại Nam thực lục tiền biên, 
Nxb Sứ học, Hà Nội, 1962; Đại Nam nhất thống chỉ Nha Văn hóa, Bộ QGGD, Sài 
Gòn, 1960. 

7 Đại Nam nhất thống chí, Sád. 

* Đại Nam nhất thống chí, Sảd, tr.18. (Có lẽ tác giả nhầm, vì ở phủ “ở góc đông 
nam” này là phủ của chúa Nguyễn Phúc Khoảát - BBT. 

® Đại Nam nhất thống chí, Sảd. 

?* Chữ dùng lại của các sách đã dẫn. 


643 


- V kiến trúc của cửa chính, sát với mặt sông. Kiến trúc của toàn 
nhà này cho thấy đây là tòa nhà khá lớn, tầng dưới 7 gian 2 chái và 
tầng trên 5 gian 2 chái. Nếu xem lại thì có thể đoán định đây là “Các 
Triều Dương ngó xuống dòng sông, quy chế cao rộng...” Nhân đây 
tôi cũng xin nhắc lại một điểm khác giữa tài liệu của chúng tôi mà tác 
giả Nguyễn Sinh Duy đã dẫn trong trang 44, từ đòng 1 đến đòng 5, 
tác giả dịch (hoặc hiểu ?) “... mặt tiền kinh thành Phú Xuân thời Võ 
Vương chấp chính (1738 - 1765) với cửa Ngọ Môn và hành lang nhà 
cầu ...”. Theo chúng tôi, tên của cửa chính ra vào Phủ trong Bản đê Le 
Floch mà chúng tôi giới thiệu là không có, mặt khác cũng chưa thấy 
sử liệu nào để cập tới cái tên này. Ở dòng 11 - 12, tác giả dịch (hoặc 
hiểu ?) “... Khoảng cách từ Nội Cung ra đến Đại Cung Môn là 11.020 
toises...” Trong đoạn này, cũng tương tự như thắc mắc nêu trên của 
chúng tôi, tên Đại Cung Môn hay Nội Cung không thấy nêu trên bản 
đổ, mặt khác cũng chưa thấy sử liệu nào để cập trong Phủ của Võ 
Vương có các công trình mang các tên nhự trên. 


3. Về quy hoạch. Cũng tương tự như kinh đô Huế đầu thế kỷ XIX, 
phú Phú Xuân vào năm 177ð và 1776 có bố cục rải ra hai bên bờ sông 
Hương. Trong đó có các dinh phủ, khu nhà ở quan lại, hoàng thân 
phân bố ở bờ Bắc. Lui về hạ lưu là khu phố buôn bán đối điện với cồn 
Minh Hương (Minh Hương de Yilot) khoảng khu vực hai làng Thanh 
Hà, Địa Linh hiện nay. Đối diện với phủ, tác giả có về những chấm 
nhỏ tương tự với kí hiệu về khu phố nhưng không có ghi chú gì đặc 
biệt. Vì vậy chúng tôi cho rằng đây là các quần cư làng mạc. 


Ở điểm này, quy hoạch của phủ cũng bị chỉ phối theo luật phong 
thủy địa lí như Đại Nam nhất thống chí đã viết “... lấy núi trước làm 
án...”. Như vậy, ngay ở đoạn đinh phủ thời các chúa, việc lựa chọn vị 


z 


trí “địa cát địa lợi” cho Phú Xuân và sau này là Huế đã được đặt ra. 

Vì những điểm nêu trên được rút ra từ tấm bản đề của Le Floch, 
cùng với nhiều vấn để khác, một lần nữa lịch sử đô thị Phú Xuân - 
Huế cần được xem là một dòng chảy liên tục và lâu đài. Đặc điểm này 


ở Việt Nam chỉ có hai đô thị có được là Thăng Long - Hà Nội và Phú 
Xuân - Huế. 


H1? Đại Nam nhất thống chí, Sảd. 


644 


TÌM HIỂU THỪA THIÊN HUẾ 
QUA SƯU TẬP ĐỊA BẠ 


NGUYÊN ĐÌNH ĐẦU 


- 1815 cho phủ Thừa Thiên ta sẽ hiểu được cung cách quản lý và 

sử dụng đất đai thế nào cho các cơ quan công quyển cũng như 
cho mỗi người dân. Ở thời điểm lập địa bạ, phú Thừa Thiên giữ một vì 
trí quan trọng và là trung tâm của cá nước. Vì kinh đô Phú Xuân tức 
Huế đô đặt tại đây. Do đó, nếu nắm được tình hình Thừa Thiên thì 
cũng là bắt đầu tìm hiểu sâu sắc cả nên văn minh vật chất và tỉnh 
thần truyền thống Việt Nam. 


(Ò ua nghiên cứu sưu tập địa bạ - chủ yếu lập vào những năm 1814 


Từ nghiên cứu địa bạ Thừa Thiên và tư liệu có liên quan trực tiếp, 
chúng ta sẽ rút tỉa được nhiều bài học. Dưới đây chỉ là ba mục để tài 
quan tâm, ngõ hầu góp phần xây dựng công trình địa chí Thừa Thiên 
Huế một ngày không xa: 

I - Địa lý lịch sử Thừa Thiên Huế. 
II - Di tích lịch sử, văn hóa và khảo cổ học. 

III - Ruộng đất là cơ sở chính để nhà nước và dân gian sinh tồn 

phát triển. 


1 - ĐỊA LÝ LỊCH SỬ THỪA THIÊN HUẾ 


Theo truyển thuyết, Thừa Thiên nguyên là đất của nước Việt 
Thường'. Việt Thường dựng con rùa lớn cho vua Nghiêu (2357 - 2257 
trước Công Nguyên). Từ đó có tên nước Việt Thường. 

Nhà Tân (246 - 201 trước CN) xâm chiếm phương nam, đất Việt 
Thường thuộc về Tượng Quận. 

Năm 116 trước CN, nhà Hán đổi làm quận Nhật. Nam, quận này 


chia ra làm 5 thành là Tây Quyển, Tỷ Cảnh, Châu Ngô, Lư Dung và 
Tượng Lâm. 


` Quốc sử quán, Đại Nam nhất thống chí, Thừa Thiên phủ, tập thượng, Nguyễn Tạo 
dịch, Nha Văn hóa, Bộ QGŒD, Sài Gòn, 1961, từ trang 21. 


645 


Năm 1927, Khu Liêm nổi lên chiếm Tượng Lâm, xưng làm vua 
nước Lâm Ấp cai trị toàn vùng Nhật Nam. Năm 757, quốc hiệu Lâm 
Ấp đổi thành Chiêm Thành. Từ khi thuộc Lâm Ấp - Chiêm Thành, Tỷ 
Cảnh trở thành Ô Cháu và Châu Ngô trở thành Lý Châu. 


Năm 1044, vua Lý Thái Tông ngự giá đi đánh Chiêm Thành vì 
quân Chiêm Thành hay sang quấy rối Đại Việt. Quân Chiêm Thành 
dàn trận ở phía nam sông Ngũ Bồ (nay là Bồ Giang chảy qua Cổ Bi và 
Bồ Điển), Thái tông truyền thức quân đánh sang, quân Chiêm Thành 
thua chạy. Quân ta bắt được hơn 5.000 người và 30 con voi. 


Tướng Chiêm Thành là Quách Gia G¡ chém quốc vương là Sạ Đẩu 
đem đầu sang xin hàng. 


Bấy giờ quan quân chém giết người bản xứ rất nhiều, máu chảy 
thành suối. Thái Tông trông thấy động lòng thương xuống lệnh cấm 
không được giết người Chiêm Thành, hễ ai trái lệnh thì theo quân 
pháp mà trị tội. 


Thái Tông tiến quân đến quốc đô là Phật Thệ (nay ở làng Nguyệt 
Biểu, huyện Hượng Trà, tỉnh Thừa Thiên) vào thành bắt được vương 
phi là My Ê và các cung nữ đem vẻ. Khi xa giá về gần đấn sông Lý 
Nhân, Thái Tông cho đòi My Ê sang châu bên thuyền ngự. My Ê giữ 
tiết không chịu, quấn chiên lăn xuống sông mà tự tử. Nay ở phủ Lý 
Nhân còn có đến thờ. 


Thái Tông bắt về hơn 5.000 người Chiêm Thành ban công trình 
ruộng đất để lập thành phường ấp mà làm ăn. 


Năm 1306, vua Trần Anh Tông đặt Ô châu là ?huộn cháu và Lý 
châu là iióz chớu. Thuận châu nay là Quảng Trị, Hóa châu nay là 
Thừa Thiên (và phủ Điện Bàn ở Quảng Nam). Hai châu Ô - Lý thuộc 
vào cương vực Đại Việt vì vua Trần Anh Tông đã gả công chúa Huyền 
Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân và nhận 2 châu Ô - Lý làm lễ 
nạp (trưng. 


Năm 1404, cuối đời Trần lập phủ Thuận Hóa coi cả Thuận Châu 
và Hóa Châu. 

Đầu đời Lê, đổi phủ Thuận Hóa làm /ô Thuận Hóa thuộc đạo Hải 
Tây (cả nước chia ra 5 đạo). Năm 1469, cải làm /hửa tuyên Thuận 
Hóa coi 2 phủ: Tân Bình (sau thành Quảng Bình) và Triệu Phong. 

? Lê Thành Khôi, Le Việt Nam, Histoire et ciullisgHions, Paris, 1995, tr. LŨ?7. 
* Trân Trọng Kim, Việt Nam sử lược, năm lần thứ 6, Nxb Tân Việt, Sài Gòn, 1958, 
tr. 101. 


646 


Triệu Phong gồm 6 huyện và 2 châu: 3 huyện Kửn Trà, Đan Điền, Tư 
Vang sau thành địa bàn Thừa Thiên (các huyện và châu khác sau 
thành đất Quảng Trị và Quảng Nam). 


Năm 1558, Nguyễn Hoàng được cử vào cai quản đất Thuận Quảng, 
liên dựng dinh ở xã Ái Tử (gần Quảng Trị) và đổi tên 3 huyện: Kim 
Trà là Hương Trà, Đan Điền làm Quảng Điền, Tư Vang làm Phú Vang. 


Năm 1687, chúa Ngãi tức Nguyễn Phước Trăn đời dinh đến 
Phú Xuân. 


Năm 1775, chúa Trịnh Sâm sai Hoàng Ngũ Phúc chiếm cứ Thuận 
Quảng và gọi là Thuận Hóa xứ. 


Năm 1786, Nguyễn Huệ đánh đuổi quân Trịnh và chiếm cứ đất ấy. 


Năm 1801, Nguyễn Ánh khắc phục cựu đô, liên trích 3 huyện 
Hương Trà, Quảng Điển, Phú Vang (thuộc phủ Triệu Phong) đặt làm 
dinh Quảng Đức. Năm 1806, Gia Long định cho dinh Quảng Đức và 
Quảng Trị là dinh Trực Lệ. Ậ 


Năm 1814 - 1815, Gia Long cho tiến hành lập lại địa bạ dinh 
Quảng Đức. 


Năm 1822, Minh Mạng đổi dinh Trực Lệ Quảng Đức làm Phủ 
đoãn thừa. 


Năm 1834, Minh Mạng đặt thêm 3 huyện: Hương Thủy, Phong 
Điền, Phú Lộc, trích ra từ địa phận 3 huyện Hương Trà, Quảng Điển, 
Phú Vang. Sáu phủ đó của phủ Thừa Thiên tổn tại tới năm 1945 và 
năm 1955 sau Hiệp định Genève. Dưới chính thể Pháp thuộc, ranh 
giới huyện tổng và xã thôn đã thay đổi khá nhiều. 

Năm 1956, Chính quyển Sài Gòn “ấn định phân chia lãnh thổ 
Việt Nam” (SL 24-10-1956) và chính thức đổi phủ Thừa Thiên thành 
tỉnh Thừa Thiên. Trong thực tế, Pháp đã gọi phủ Thừa Thiên là 
Province de Thừa Thiên và chính quyển Cách mạng từ 1945 đã là 
tỉnh Nguyễn Tri Phương hay tỉnh Thừa Thiên rồi. 


Năm 1975, 3 tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị - Thừa Thiên được đồn 
thành (đỉnh Bình Trị Thiên. Nhưng từ năm 1989, lại chia ra 3 tỉnh 
như cũ. Thừa Thiên mang tên mới là ¿nh Thừa Thiên Huế. 

II - DI TÍCH LỊCH SỬ, VĂN HÓA THỪA THIÊN HUẾ 


Di tích lịch sử, văn hóa Việt Nam trên địa bàn Thừa Thiên không 
cổ kính như trên vùng đất Cổ Loa, Hoa Lư hay Thăng Long. Nhưng 


647 


kể từ khi Lý Thái Tông tiến chiếm thành Phật Thệ tại làng Nguyệt 
Biểu nay đã gần ngàn năm rổi. Còn thành Hóa, thành đá Hải Vân, 
chùa Thiên Mụ v.v... mà Ô châu cận lục đã ghi chép, cũng xây từ năm 
hay sáu trăm năm qua: Và hàng trăm kiến trúc khác nhau như thành 
quách, điện đài lăng tẩm, miếu đền, đình chùa, dinh thự, nhà cửa, cầu 
cống v.v... tạo thành một quần thể hài hòa giữa con người và thiên 
nhiên, kheo một phong cách và mỹ thuật Việt Nam thuần túy, đã hiện 
diện trên dưới hai trăm năm rồi. Có lẽ đây là một quần thể với mật 
độ dày đặc hơn đâu hết. Ấy là chưa kể các di tích khảo cổ học thuộc 
nên văn hóa Chămpa có tuổi thọ từ hai ngàn năm và di chỉ dân tộc 
học tiền - Việt còn nằm sâu dưới lòng đất từ năm bảy ngàn năm xưa cũ. 


Tìm hiểu các đi tích lịch sử văn hóa trên địa bàn Thừa Thiên Huế 
sẽ giúp ta hiểu biết về di tích lịch sử và văn hóa Việt Nam. Tạm thời, 
ta có thể gom việc nghiên cứu đó vào mấy chủ để sau đây: 


1. Tìm hiểu kiến trúc và cách cai trị. 


Kinh thành chu vì 2.487 trượng 3 thước 6 tấc, cao 1 trượng 5 
thước 6 tấc, dày 5 trượng, xây gạch, có 11 cửa: Thể Nhơn, Quảng Đức, 
Chính Nam, Đông Nam, Chính Đông, Đông Bắc, Trấn Bình, Chính 
Tây, Tây Nam, Chính Bắc, Tây Bắc. Ngoài thành có hào rộng ð thước 
7 trượng, sâu 1 trượng. Mặt tiền chỗ chính trung xây Kỳ Đài. Trên 
mặt thành có 24 pháo đài. Trong thành có 455 sở pháo xưởng canh 
điếm và 9ð phường. Góc đông bắc ngoài cửa Trấn Bình lại xây một 
tường thành lên trên gọi là Trấn Bình Đài (Mang Cá), chu vi 246 
trượng, 7 thước, cao 6 thước 7 tấc, đày 3 trượng 5 thước. (Thành cũ 
Phú Xuân nguyên ở góc đông nam trong kinh thành này). 


Hoàng thành ở trong Kinh thành có cả miếu điện, chủ vi 614 
trượng 1 thước, cao 1 trượng ð tấc, dày 2 thước 6 tấc, xây gạch. Từ 
nam đến bắc dài 151 trượng, từ đông sang tây dài 155 trượng 5 thước, 
có 4 cửa: Ngộ Môn, Hiển Nhơn, Chương Đức, Hòa Bình. Có điện Thái 
Hòa là chính, 


Tủ Cấm thành ở trong Hoàng thành là chỗ cung điện, chu vi 306 
trượng 12 thước, cao 9 thước 8 tấc, dày 1 thước 8 tấc. Trước sau đài 81 
trượng, tả hữu dài 72 trượng 6 thước. Có các điện chính là Cần 
Chánh, Cần Thành, Văn Minh, Võ Hiển, Đông Các... (quy chế trong 
điện đình lệ không dám biên). 


Viện Cơ mật ở hữu trực phòng phía Tả vu trong Tử Cấm thành. 
Nội các ở tả trực phòng bên Tả vu trong Tử Cấm thành. 


648 


Viện Tập hiên ở hướng đông tây Tử Cấm thành. 

Viện Thới y ở phía đông Duyệt Thị Đường trong Tử Cấm thành. 
Xứ Thị Vệ ở phía tả Tập Hiền viện. 

Phủ Nột 0uụ ở phía nam vườn Kỳ Hạ trong kinh thành. 

Phủ Tôn nhơn ở phường Trung Thuận trong kinh thành. 

Quốc Sử quán ở phường Phú Văn trong kinh thành. 

Bộ Lại ở phường Nhơn Hậu trong kinh thành. 

Bộ Hộ ở phía đông Lại bộ đường trong kinh thành. 

Bộ Lễ ỏ phía đông Hộ bộ đường trong kinh thành. 

Bộ Bính ớ phường Tích Thiện trong kinh thành. 

Bộ Hình ở phía đông Bính bộ đường trong kinh thành. 

Bộ Công ở phía đông Hình bộ đường trong kinh thành. 

Viện Đô sát ở phường Bảo Hòa trong kinh thành. 

Viện Hàn Lâm ở phía tây Quốc Sử quán trong kinh thành. 

Ty Thông Chính sử ở phía đông Quốc Sử quán trong kinh thành. 
Đạt Lý tự ở phường Quy Hậu phía tây viện Đô Sát. 

Phủ Thiêm Sự chưa đặt trụ sở. 

Thái Thường Tự phía tây Quốc Sử quán trong kinh thành. 
Quang Lộc Tự ở chung với Thái Thường Tự. 

Thái Lộc tự chưa đặt trụ sở. 

Hồng Lô tự chưa đặt trụ sở. 

Tùo Chính ty ở phía đông Quốc Sử quán trong kinh thành. 

Võ Khố ở phường Liêm Năng trong kinh thành. 

Thương Trường (nhà kho) ở phía nam Ngự Hà trong kinh thành. 
Kho Hỏa được điêm tiêu ở phường Phong Doanh trong kính thành. 
Mộc Thương ở phía hữu cửa Quảng Đức ngoài kinh thành. 
Khâm thiên giám ở phường Nam An trong kinh thành. 

Viện Cung giám ở phía đồng thành Hậu phố. 

Bình An đường ở phía nam viện Cung Giám. 

Tú Dịch quán ở phường Tứ Dịch trong kinh thành. 

Ty Sở lý thiện ở phường Túc Võ trong kinh thành. 


Sở Tể sinh nguyên ở phường Bảo Hòa, sau dời sang Thanh Long 
trong kinh thành, 


649 


Công thự các Quân uà Công sảnh Thống chế đều đặt trong kinh thành. 
Binh Xóú đủ loại cũng đặt trong kinh thành. 

Mã xưởng ở phía tả hữu trong Hoàng thành. 

Tượng xưởng ở phía tả hữu trong Hoàng thành. 

Pháo xưởng ở phía tả trước cửa Ngọ Môn. 

Thuyên xưởng ở bến sông Thanh Phước phía nam Hương Giang. 
Phủ ly Thùo Thiên trước ở phường Thừa Thiên trong kinh thành, 


nay đặt tại phường 8 tổng Phú Xuân, nơi xưa là trại Thủy Sư, chu vi 
xây gạch 498 mét. 


Trường thỉ nguyên đặt ở phường Ninh Bắc trong thành. Năm 
1874 dời tới xã An Ninh. Năm 1884, đặt tại xã La Chử. Năm 1894, lại 
đời về phường Tây Nghị trong kinh thành, 

Huyện iy Hương Trà đặt tại xã An Hòa, từ năm 1807. Năm 1865, 
đời sang xã Bao Vinh. Năm 1893, xây lại, chu vi 275 mét. 

Huyện ly Hương Thủy ở xã Thần Phù. Năm 1900, xây tường 
thành chu vi 256 mét. 

Huyện ly Quảng Điền ở xã Phú ốc, năm 1835 đời sang xã Bác 
Vọng, năm 1845 đời lần nữa sang xã Hạ Lang. Thành huyện chu vi 
188 mét. 


Huyện ly Phong Điên ở xã Úu Đàm, năm 1900 đời sang xã Mỹ 
Xuyên, đến năm 1908 lại trở về Ưu Đàm. Thành huyện chu vi 100 mét. 


Huyện ly Phú Vang (năm 1878) đặt ở xã Phổ Trì, 1901 dời qua xã 
Phú Khê. Thành huyện chu vi 130 mét. 


Huyện ly Phú Lộc (năm 1881) đặt ở xã Sư Lễ Đông, năm 1902 dời 
sang xã Cao Đôi. Thành huyện chu vi 176 mét. 


Trường Quốc tử giám ở xã An Ninh. 
Trường Quốc học đựng năm 1896, ở đất Tả doanh Thủy sư. 
Trường học Pháp - Việt, lấy đình chợ Đông Gia (Ba) để làm trường. 


Huyện học Hường Trà cất năm 1823 ở xã An Hòa. Năm 1865 dời 
sang xã Thế Lại Thượng. Năm 1892, đưa vào trong thành huyện. 


Huyện học Hương Thủy cất năm 1835 ở phía bắc bên trong thành 
huyện; năm 1900 đời sang phía tây, cũng ở trong thành. 


Huyện học Quảng Điền cất năm 1851, thuộc địa phận xã Hạ Lang 
trong thành huyện. 


Huyện học Phong Điền cất ở xã Ưu Đàm, năm 1900 đời sang xã Mỹ 
Xuyên, năm 1903 đem trở lại Ưu Đàm, chung trong thành huyện ly. 


650 


Huyện học Phú Vang cất ở xã Phổ Trì, năm 1901 đời qua xã Phú 
Khê, chung thành huyện ly. 


Huyện học Phú Lộc cất ở xã Sư Lỗ Đông; năm 1902 đời qua xã 
Cao Đôi, chung thành huyện ly. 

2. Tìm hiểu lễ hội và tín ngưỡng. 

Thúi miếu ở phía tả điện Thái Hòa. 

Thế miếu ở phía hữu điện Thái Hòa, có 9 đỉnh đồng lớn. 

Đàn Nam Giao ở xã An Cựu. 

Đàn Xã Tác ở phường Ngưng Tích trong kinh thành. 

Đàn Tiên Nông ở hai phường Hậu 5inh, An Trạch trong kính thành, 

Lịch Đại Đế Vương miếu ở xã Dương Xuân. 

Lê Thánh Tôn miếu ở phía đông miếu Lịch Đại Đế Vương. 

Văn miếu ở xã An Ninh. 

Đến Khải Thánh ở xã Long Hồ. 

Võ miếu ở xã An Ninh, 

Miếu Vương quốc Chiêm Thành ở xã Nguyệt Biểu trong thành cũ 
vua Chăm. 

Chân Lạp quốc 0ương miếu ở xã Dương Xuân. 

Trung hưng công thân miếu ở hai xã Thiên Lộc, Vì Dã. 

Khai quốc công thân miếu ở phía tả miếu Trung hưng công thần. 

Trung tiết công thần miếu ở phía phía hữu miếu Trung hưng công 
thần miếu. 

Thiên Thọ lăng, mộ Gia Long ở xã Định Môn, 

Hiếu lăng, mộ Minh Mạng ở xã An Bằng. 

Xương lăng, mộ Thiệu Trị ở xã Cư Chánh. 

Khiêm lăng, mộ Tự Đức ở xã Dương Xuân. 

Bồi lăng, mộ Kiến Phước ở xã Dương Xuân Thượng. 

Tư lăng, mộ Đồng Khánh ở xã An Cựu. 

An lăng, mộ Dục Đức ở xã An Cựu. 

Lăng mộ Khởi Định ở xã Bằng Lãng. 

Đình xã Phú Xuân ở phía bắc đàn Tiên Nông trong kinh thành. 

Chùa Giác Hoàng ở phường Đoan Hòa trong kinh thành. 

Chùa Diệu Đế ở ấp Xuân Lộc. 

Chùa Thiên Mụ ở trên đổi núi xã An Ninh. 


651 


Chùa bong Quan ở xã Xuân Hòa. 
Chùa Thánh Duyên ở núi Thúy Vân. 
Đình gò Long Thọ ở xã Nguyệt Biêu, 


III - CƠ CẤU SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT THỪA THIÊN XƯA 

Về mặt sở hữu, ruộng đất ở Thừa Thiên xưa cũng chia ra công 
điển công thổ và tư điển tư thổ. Song tỷ lệ công điền công thổ tại đây 
chiếm một tỷ lệ cao hơn tất cả các tỉnh khác. 

Ngoài các loại đất đai, sông hỗ, đường sá hay cầu cống... đo theo 
chiều dài ghi đại khái bằng khoảnh sở, các loại ruộng đất khác đều 
được đo đạc tính bằng diện tích theo mẫu sào thước tấc. 


Toàn bộ diện tích đo đạc của Thừa Thiên có 85037.8.11.3.9! 


1- Thực canh điền thổ 43022.4.11.3.9 
2- Viên thổ cư 1610.6.4.3.4 
3- Ruộng đất khác 4040404.7.12.9.6.5 


Ruộng đất khác (phần lớn ao hồ, bãi cát mộ địa, rừng hoang) đều 
thuộc sở hữu quốc gia công thổ. Viên cư thổ là công thổ (thuộc sở hữu 
nhà nước) để cho dân chia chau làm nhà cửa, vườn tược, người sử dụng 
đóng thuế theo hạng công thổ và tùy theo điện tích lớn nhỏ. Còn điện 
tích thực canh điền thổ thì chia ra phức tạp hơn: 


Diện tích thực canh điển thổ 43022.4.44.3.9: 
- Điền 3856.0.9.0.3 


. Công điển  25683.0.9.0 tức 66,60% 
. Quan điền 960.8.0.6.4 tức 2,49% 
. Tư điển  11919.1.10.3.9 tức 30,91% 


- Thể 4459.4.6.3.6 
. Công thổ 1487.2.0.0.6 tức 33,35% 


. Quan thổ 564.4.5.0 tức 12,66% 
. Tư thổ 2407.1.3 tức 54,00% 


Tư điển tư thổ tất nhiên thuộc sở hữu tư nhân. Đối với nhà nước, 
thì ruộng đất của riêng làng, xóm, họ hay đoàn thể tư nhân, đều là tư 
điển tư thổ. 


! Xin đọc: 85037 mẫu, 8 sào, 13 thước, 6 tấc, 9 phân, 5 ly. Mỗi mẫu rộng 4.970m? 
(tính nhẩm 2 mẫu bằng 1 hécta). 


652 


Công điển công thổ là loại ruộng đất thuộc sử hữu nhà nước để 
cho xã dân chia nhau trỗng trọt theo một định lệ quân cấp và thời 
hạn do nhà nước ban hành. 

Quan điển quan thổ cũng là loại ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước 
và quan chức nhà nước đứng ra tổ chức sử dụng hoặc khai thác, chứ 
không để cho xã thõn quản lý, mặc đầu những loại ruộng đất đó nằm 
trong một địa phận xã thôn và cũng thường để cho xã dân khai thác 
nộp thuế (cao hơn công điển công thổi. 


Tỷ lệ sử hữu điển 


Quan điển 2,49% 
Tư điển 30,91% 
Công điển 66,60% 


LIRSM 


Tỷ lệ sở hữu thổ canh 


Ñ Qaaat¿ 12652 
ElD cangthể 33,35% 
L] Tưthể 54,00% 


Nếu tính chung với diện tích viên cư thổ, chúng ta sẽ có 
44633.1.0.7.3 chia ra: 


. Công điền công thổ 27170.2.9.0.6 tức 60,87% 
. Quan điên quan thể 1525.3.5.6.4 tức 3,42% 
. Viên cư thổ 1610.6.4.3.4 tức 3,61% 
. Tư điển tư thổ 14826.9.11.6.9 tức 32,10% 


Sơ đồ tỷ lệ sở hữu theo sử dụng 


Quan điền quan thổ 3,42% 
Viên cư thổ 3,61% 
Tư điển tư thế 32,10% 
Công thổ công thổ 60,87% 


L] ñ ã 


653 


Sơ đồ trên đây cho thấy tư điền, tư thổ ngày càng thu hẹp, còn 
loại ruộng đất thuộc sở hữu nhà nước hoặc để xã đân trực tiếp sử dụng 
(viên cư thổ, công điển thổ) hay gián tiếp khai thác (quan điền thổ) 
thì lại chiếm đa phần. Đa phần đó chính là để chế ngự phần tư điển 
thổ: nhà nước không muốn số ít người có ruộng thẳng cánh cò bay và 
số đông thì không có chỗ cắm dùi, nhưng muốn có nhiều công điển thổ 
để nuôi quân và chia đều cho dân vô sản. 


Nếu đem so sánh với toàn diện tích có đo đạc của Thừa Thiên, thì 
tỷ lệ tư điển thổ còn khiêm tốn hơn nữa, vì diện tích các đảm hồ, bãi 
cát mộ địa, rừng hoang... coi như “quốc gia công thổ” rất lớn. 

Toàn diện tích cả phủ đã đo đạc 850.37.8.13.6.9.5: 


- Công điển công thể  27170.23.9.0.6 tức 31,95% 


- Quan điển thổ 1525.2.5:6.4 tức 1,79% 
- Viên cư thổ 1610.6.4.3.4 tức 1,90% 
- “Quốc gia công thổ" 40404.7.12.8.6.5 tức 47,B1% 
- Tư điển thổ 14326.9.11.6.9 tức 16,85% 


Tỷ lệ diện tích toàn phủ 

Quan quan thổ 
Viên cư thổ 

Tư điền thổ 

Công điển thổ 
Quốc gia công thổ 


LIRijiR 


Nếu chỉ tính riêng ruộng trồng lúa, tỷ lệ, công điền luôn lớn hơn 
tư điển. Hầu như tỷ lệ này ngày càng tăng lên, cho tới cuộc Cách 
mạng tháng 8-1945. Dưới đây là hai sơ đổ giúp ta đẽ so sánh: 


Tỷ lệ công - tư điền hỏi 1815 


- Công điển 26643.8.5.6.4 (gồm 25683.0.9.0 và QÐ 960.8.0.6.4) 
chiếm 69,09% 
- Tư điển 11919.1.10.3.9 chiếm 30,91% 


LÌ cảng điển 69,09% 
EÚ mác 20012 


654 


Tỷ lệ công - tư điển hồi 1930 

(theo số liệu tính bằng ha - 2 mẫu - của Y. Henry) 
- Công điển 24.084 ha chiếm 79,54% 

- Tư điền 9.116 ha chiếm 27,46% 


LÌ Gôngđiển 72,54% 
BE tan 27462 


655 


VĂN KHẮC THỜI TÂY SƠN Ở HUẾ 
LÊ NGUYỄN LƯU 


I. VĂN KHẮC TRÊN CHUÔNG ĐỒNG 


Trước đây, Đinh Khắc Thuân chỉ ghi nhận được một quả chuông 
đồng thời Tây Sơn ở xứ Huế, tuy ông không nói rõ quả nào, ở chùa 
nào, xã nào nhưng chắc chắn là quả chuông chùa La Chử. Đến nay, 
sau khi phát hiện thêm, ít ra thì trước mắt chúng ta cũng có hai quả, 
một ở chùa làng La Chử, một ở chùa làng Hạ Lang, nếu không kế 
chuông gia trì. 

1. Chuông La Chử. 

__ Chuông chùa làng La Chứ (nay thuộc xã Hương Chử, huyện 
Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã được Phan Thuận An giới thiệu, 
mô tả và nghiên cứu chi tiết; có lẽ đấy là quả chuông mà Định Khắc 
Thuân liệt kê, kích cỡ lớn hơn chút ít so với số đo đã dẫn, trang trí 
cũng có nét riêng: 

“Chuông đúc bằng đông; tương đối mỏng nên trọng lượng khoảng 
4 tạ. Chuông cao 1,26m, gồm quai uà thân. 

Quai chuông cao 35cm, đúc hình con bô lao, hai đầu quay ra hai 
phía, nối thân lạt uới nhau ở đoạn uốn cao lên, tạo nên dáng cong của 
quai chuông. Ở mỗi đâu có chân dang ra hơi bên, tất cả bám chặt uào 
thân chuông. Cả hai con đều hú môm, dương uì, như đang gầm thét, 
trông dáng mãnh liệt, oai hùng. 

Thân chuông cao 9lem. Đầu tròn, nưiệng loe, chụ uì ở bụng 
chuông đo được 180cm; đường kính 57cm. Đường bhính ủ miệng 69cm. 
Chuông đúc dày gần lcm, nhưng đã bị bán thủng 12 lỗ nhỏ có đầu 
đạn súng trường hoặc tiểu liên (đường hính mỗi lỗ khoảng lem) uò 
còn có mấy uết do đạn bắn xước qua. Thôn chuông được trang trí, 
chạm khắc khá đẹp. Về phương diện này, thân chuông có thể chia ra 
làm hai phần chính, giới hạn bằng một uành đai ở giữa có đúc nổi 
làm 0ú chuông. 

Phần trên cao 63cm. Nhìn uòng quanh đoạn trên cùng, ta thấy 
chạm trổ hình bát bửu: cái quạt, pho sách, bình hoa, bầu rượu, gương 


656 


soi, lược chải, tù uà, lá hương mộc. Từng cặp trong 8 hình ấy nằm hai 
bên uà phía trên của một trong bốn chữ đại tự uiết tên tứ thời (bốn 
mùa): xuân, hạ, thu, đông. Vào mùa nào thì dùng thứ ấy, mùa xuân: 
gương 0à lược, mùa hợ: cái quạt uò pho sách, mùa thu: bình hoa oà 
bâu rượu, mùa đông: lá hương lộc uà cói tà 0ò. Chung quanh đoạn 
giữa, chiếm phân lớn thân chuông, lò nơi dùng để khắc thơ uăn. 
Chung quanh đoạn dưới đó là hình ônh bát bộ kưm cang mạng khí 
giới (chùy uà dao) được chạm nổi. 

Phân đuôi cao 28em. Nhìn quanh phần này, chúng ta thấy có hình 
ảnh tử linh (bốn con uật thiêng liêng ngày xưa): long, lân, quy, phụng. 

Nằm tiếp cận giữa hai phân ấy là uành đai đúc nổi, hai bên trang 
trí hai đường hôi uăn chạy song song uới nhau nằm giữa những đường 
uiền khác. Vành đai này bị gián đoạn ở 4 chỗ cách đều nhau bởi một 
cái gù hình tròn nhô cao lên dùng để đánh uô uào chuông. Quanh mỗi 
uú chuông được trang trí hai uòng tròn uò những chấm nổi nằm liên 
tiếp nhau như những chuỗi họt ở giữa hai uòng tròn đó. Đường kính 
của uòng tròn ngoài cùng là 10cm. Ở phía dưới cùng tiếp giáp với 
phân miệng chuông là một uòng trang trí hoa uờn”, 

Đọc qua những đoạn mô tả này, chúng ta thấy ngay chuông thời 
Tây Sơn ở Huế mang nhiều nét riêng so với chuông thời Tây Sơn ở 
miền Bắc. Hình như không có biến động gì lớn về kĩ thuật đúc đồng 
và nghệ thuật tạo hình của người thợ Huế qua các gia đoạn lịch sử, 
tạo nên nét văn hóa truyền thống liên tục. Chúng ta có sẵn những 
khuôn mẫu thực tế để chứng minh cho nhận định trên, như chuông 
chùa Thiên Mụ năm 1710, chuông chùa Thuyền Tôn năm 1747, 
chuông chùa Trường Xuân năm 1804... Bài minh văn ý nghĩa bình 
thường, nói về công đức đúc chuông, cầu nguyện cho nhân dân trong 
làng sống yên vui. 

Một điều quan trọng đáng chú ý là chuông này được đúc vào ngày 
tốt tháng Bảy năm Tân Hợi (khoảng tháng 8-1791), tức niên hiệu 
Quang Trung thứ tư, thời gian thịnh nhất của nhà Tây Sơn ở Thuận 
Hóa, cũng là thời gian mà người ta cho rằng lệnh phá chùa hạch sãi 
diễn ra gắt gao, chủ trì lại không ai xa lạ, vợ chính của tướng Võ Văn 
Dũng như đòng văn khắc ghi: “[Điện tiền thái bảo] Giá quận công Võ 
Văn Dũng chính thất Lê Thị Vi công đức”. Vì vậy, chúng ta cần xem 
xét lại cái lệnh chế tài đối với Phật giáo là của vua Quang Trung từ 


! Phan Thuận An, Tìm thấy một số di tích thời Tây Sơn ở Bình Trị Thiên, trong: 
Tây Sơn - Thuận Hóa, những dấu ấn lịch sử, Bảo tàng Tổng hợp Bình Trị Thiên, Huế, 
1986, tr. 3Ô - 31. 


6ã? 


trước, hay do chính Bùi Đắc Tuyên về sau công bố năm 1794?? Hoặc 
giả đây là một ông Võ Văn Dũng nào khác sau đóỶ, như đã từng có hai 
Ngô Văn Sở, hai Nguyễn Du... ? 

La Chử là một làng cổ, có lẽ thành lập vào đời Trần không lâu sau 
khi ngự sử trung tán Đoàn Nhữ Hài vào kinh lí năm 1307. Ngay năm 
1427, một nhân vật ở đây là Hà công (mất tên) đã cung cấp lương thực 
cho nghĩa quân Lam Sơn và tham gia đánh giặc Minh, về sau nhân đân 
lập miếu thờ như Dương Văn An viết trong Ô cháu cận lục: “Một đến 
La Chử là cơ chỉ của Hà công”. Con đường thiên lí thượng đạo từ xưa 
xuyên qua làng, vượt Lựu Bảo rồi xuôi theo bờ bắc sông Hương mà về 
Hóa Thành, lị sở phú Triệu Phong. Do vị trí quan trọng như thế, nên 
trải qua hai triều Quang Trung và Cảnh Thịnh, La Chử là một khu 
vực bố phòng. Chắc những ngày đầu quân Tây Sơn mới chiếm được 
Phú Xuân, Võ Văn Dũng (nếu ông này là danh tướng của Nguyễn Huệ) 
đóng ở đấy nên gặp và cưới bà Lê Thị Vi. Hoặc bà đựa vào thế lực của 
chồng đã đứng ra đúc quả chuông cúng cho chùa bất chấp lệnh của vua 
Quang Trung; hoặc là trong thời gian này, vua Quang Trung chưa ban 
hành lệnh phá chùa hạch sãi. Chúng tôi tin vào lí đo sau hơnễ, 


Văn khắc trên chuông chùa La Chử rất đơn giản, nhưng cũng 
cung cấp vài thông tin đáng kể. Một là niên điểm đúc thuộc triều vua 
Quang Trung, chứng tỏ việc chế tài đối với Phật giáo không phải là 
chủ trương của vị anh hùng “áo vải cờ đào”, nhà vua không đại gì đi 
ngược lại tín ngưỡng của đại đa số nhân dân khi bước đầu cần phải có 
khối đại đoàn kết vì sự nghiệp bảo vệ và xây đựng Tổ quốc. Hai là họ 
tên của danh tướng Võ Văn Dũng được khắc rõ ràng, kết hợp với hai 
ngôi mộ, cho biết cái chết của ông ở Huế là xác thực hơn là truyền 
thuyết trốn thoát về An Khê (Bình Định)... 


2. Chuông Hạ Lang, 


Vùng bắc ở kinh đô Huế hình như là nơi tập kết và đóng quân 
phòng thú của nhà Tây Sơn, quan trọng hơn vùng nam, hiện còn 


? Xin xem bài chiếu nhân đanh vua Cánh Thịnh của Đức quốc công Bùi Đắc Tuyên ở 
bài Chính sách đốt uới Phật giáo của nhà Ty Sơn qua một tư liệu điền dã (trong Tư 
tiệu điền dã uùng Huế oê thời kỳ Tây Sơn, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1998). 

Ÿ Võ Văn Dũng người thôn Phú Phong, huyện Tuy Viên (nay thôn Phú Mỹ, xã Bình 
Phú, huyện Tây Sơn, Bình Định), kết bạn với Nguyễn Nhạc, sau theo Nguyễn Huệ, làm 
chức tư khấu, lập nhiều chiến công lớn, thăng đến đô đốc, tước Chiêu Vũ hầu. 

' Dương Văn An, Ô châu cận lục, bản dịch Bùi Lương, Văn hóa Á cháu, Sài Gòn, 
1961, tr. 56. 

Xin xem bài Chính sách đối uới Phật giáo của nhà Tây Sơn qua một tư liệu điễn 
dã, Tư liệu điên dã uùng Huế uê thời kỳ Tây Sơn, Sảd. 


658 


nhiều dấu vết và truyền thuyết đân gian về tình hình ấy, như Thái úy 
Phạm Công Hưng ở Thanh Lương - Bác Vọng, Tư đồ Võ Văn Dũng ở 
La Chử - Phụ Ổ, và đặc biệt nữ tướng Bùi Thị Xuân ở Hạ Lang. Hạ 
Lang là một làng cổ, muộn lắm cũng ra đời hếi đầu nhà Lê, Đương 
Văn An có liệt kê vào danh sách huyện Đan Điển trong Ô châu cận 
lục. Làng nay thuộc xã Quảng Phú, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa 
Thiên Huế. 


Dưới thời các chúa Nguyễn, nơi đây có các xây dựng của cung phủ, 
đặc biệt gác Quyển Bông, sinh hoạt khá phổn vinh. Nguyễn Khoa 
Chiêm đã mô tả một cuộc lễ hội thế kỉ XVIHI như sau: “Lợi kể năm 
Cảnh Thịnh thứ 10, Nhâm Tí, tháng Hai [thực ra là Dương Đức Ì đời 
Lê Huyền Tông, từ 26-2 đến 28-3-1672], chúa Hiền [Nguyễn Phúc 
Tân] nhùn họ, triệu trai gái xã Hạ Lang tới trước gác Quyền Bồng, 
bày cuộc chơi đùa làm uui: đánh cờ người, đá câu [hiện], xích đu. Có 
thể nói là một thắng hội. Khi ấy, các quan liêu, dân bách tính, trai gói 
già trê, dắt con ôm cháu càng tới xem chơi, không thể đếm xiết"5. 


Làng có chùa, tên chữ Quảng Khánh, không rõ niên điểm xây 
dựng, nhưng đã lâu đời. Theo bài minh sẽ phiên dịch sau, thì chùa 
khá lớn, nhưng bị chiến tranh tàn phá, có lẽ lúc quân Trịnh vượt sông 
Bái Đáp (sông Bồ) vào Phú Xuân (1775). Năm 1799, nhiều người làng 
là quan tướng triểu Tây Sơn hưng công trùng tu và đúc đại hồng 
chung. Chúng ta biết rằng sau khi vua Quang Trung băng (1792), 
Nguyễn Quang Toản nối ngôi, niên hiệu Cảnh Thịnh, nhưng Thái sư 
Bùi Đắc Tuyên nắm hết mọi quyền hành, có công bố bài chiếu chế tài 
Phật giáo. Sau cuộc chính biến năm 1794, ông bị đìm sông chết, vua 
Cảnh Thịnh mới thân chính. Ông bãi bỏ một số pháp lệnh cũ, và tổ ra 
mến mộ đạo Phật, thường đọc kinh, đi chơi chùa. Bởi thế, chuông các 
chùa hầu hết đều mang niên hiệu Cảnh Thịnh và Bảo Hưng (riêng ở 
miễn Bắc). Chúng tôi đã khảo sát, chụp ảnh chuông đại hồng và cả 
chuông gia trì chừa Quảng Khánh SưẴ: đây xin giới thiệu phần mô 
tả của Nguyễn Miên: 


“Chuông cao 141cm, đúc bằng đông, gồm ba phần: quai, thân uà 
uành miệng. Chu uì bụng phân có uú chuông 200cm, chu uì miệng 
223cm. Quai chuông cao 44cm, đúc hai hình rông, mỗi con đây đủ 
đầu, mình, tú chỉ, đuôi. Miệng rông ngậm hạt châu, lưng có uây. Hơi 
đầu rồng quay uề hai phía, đuôi ép sát uào nhau hướng lên trời, phần 


® Nguyễn Khoa Chiêm, Nam triểu công nghiệp diễn chí, bán dịch Hoàng Xuân Hăn, 
Tạp chí Sử địa, số 27-28, Sài Gòn, 1974, tr. 3, 


6ã9 


bụng nối uới nhau, uốn cao tạo thành quai chuông. Chân rồng năm 
móng, hai chân trước thấp, dang ra hai bên bám uèo đâu thân 
chuông. Rồng được đúc tỉnh xảo, dáng uễ uy nghỉ mò thanh thoót, có 
cả hình mây Uờn. 

Thân chuông chia thành bốn muúi theo chiều dọc, chia thành bai 
phân theo chiều ngang, ranh giới hai phần là uành đai đúc nổi. Phân 
trên đúc nổi 12 chữ Hán lớn, uiết chân phương: Quang Khánh tự hội 
chủ Lê Quang Cao chú đại hông chung, phân đêu ở bốn múi theo ba 
chữ một, uà một bài uăn khắc chìm bằng chữ Hán thỉnh thoảng xen 
chữ Nôm ở một số lên người. Trên uònh đai đúc nổi 4 uú chuông. 
Quanh mỗi 0ú trang trí hai uòng tròn uà những chấm nổi như chuỗi 
hại. Đường hính uòng tròn ngoài 19em. Trên uè dưới uònh đai được 
trang trí bằng bổn đường đúc nổi chạy Song song ở giữa các múi 
chuông, mỗi đường cách đều 2,ðcm. Phân thân dưới chỉa thành bốn. ô 
hộc, cách nhau bởi bốn đường dọc nổi song song hoặc bởi hơi 0ú 
chuông nằm đối xứng. Hai 0ú chuông này có trang trí, kích thước 
giống hệt bốn uú chuông trên, uè cùng dùng để đánh. Mỗi ô hộc chạm 
nổi một con uật tứ linh: long, lân, quy, phụng rất sắc sảo. Cũng như ở 
mút thân trên, mỗt góc ô hộc đều có hình con dơi dang rộng cánh. 


Vành miệng chuông hơi loe, bên trên chạm nổi hình cánh sen liên 
tiếp nhau. Đường kính miệng 71cm, dày 4,2cm'Ê. 


Lạc khoản bài minh ghi: “Hoàng triểu Cảnh Thịnh Dợn ugn niên 
chỉ thất, tuế tại KỈ Mùi, trọng thu thượng cán cốc nhật” (ngày tốt 
tháng Tám năm Ki Mùi, Cảnh Thịnh 7, tức năm 1799). Nội dung cho 
biết cụ thể hưng công ngày 20 tháng Bảy (20-8-1799), lạc thành ngày 
18 tháng Tám (12-9-1799), rất lâu sau khi Bùi Đác Tuyên chết. Đặc 
biệt đúc và khắc do thợ Nguyễn Đình Hiếu xã Nội Am, huyện Thanh 
Trì. Như vậy, đây không phải chính là chuông Huế, mà là chuông Bác, 
nên qua miệu tả, chúng ta thấy mang những đặc điểm như Đinh Khắc 
Thuân đã nêu; chỉ nhìn quai chuông không thôi cũng đủ thấy khác 
hẳn chuông La Chử. Đấy là điều lạ cần tìm hiểu, bởi vì Thuận Hóa 
chẳng thiếu gì thợ đúc giỏi, sao phải ra tận Thăng Long đặt làm, để 
rồi phải vận tải phiền phức? 


Trong bài và tạp chí đã dẫn, tác giả Nguyễn Miên cho rằng: “Có 
chùa tất có chuông, Các chuông đồng, một uật liệu quý đã được Tóy 


° Nguyễn Miên, Về hơi chuông đồng thời Tây Sơn mới phát hiện tại Hạ Lang, Tạp 
chí Thông tin khoa học uà Công nghệ, số 9, Ban Khoa học và Kĩ thuật Thừa Thiên Huế, 
1892, tr, 32 - 33, 


660 


Sơn phá hủy sử dụng. Vì thế, trong hàng trăm ngôi chùa hiện nay ở 
Huế, những chuông đúc thời trước thời Tây Sơn không còn mấy, loại 
chuông như ở chùa Phố Thònh làng Hò Trung, huyện Phú Vơng (đúc 
năm 1762 thời Cảnh Hung) họa hoần mới thấy” Thật ra, sử sách 
không nói gì chuyện nhà Tây Sơn phá chuông để dùng vào việc khác. 
Trước đó, quân tướng họ Trịnh đóng tại Thuận Hóa đã triệt để thu vét 
đô đông để đúc tiền, nhưng chắc cũng không lấy chuông chùa. Lê Quý 
Đôn viết: “Mùa Xuân năm Bính Thân, uâng truyền rằng phèm bắt 
được súng đông ở Thuận Hóa, nòng súng đã rộng không dùng được, 
càng là đô đông, tấm đông nặng lớn không dùng được uà không chở 
đi được, thì nên đem phú hủy đúc tiên cất chứa...”, kết quả “theo số 
tính, phá các hạng đô đông, đỉnh đông cùng là đồng đỏ, cân được 799 
lạ. Mỗi tạ nặng 100 cân... Đúc tiền mỗi tạ được 388 quan”. Còn quả 
chuông ở chùa Hà Trung thì do quan quân nhà Nguyễn thu lấy từ chùa 
Phổ Thành ở xã Ngâm Điền, huyện Gia Định, phủ Thuận An, xứ Kinh 
Bắc (nay huyện Gia Lương, tỉnh Hà Bác) đem về sau khi chiếm được 
Thăng Long năm 1802, cũng như chưông chùa Thiển Lâm cổ sau khi 
trùng kiến đầu thế kỷ XIX (đã mất). Chẳng qua ông Lê Quang Cao 
nhân làm việc ngoài ấy, có quyển có thế, đễ “huy động” người và vốn 
nên thực hiện việc đúc chuông (xem danh sách cúng tiền mấy chục 
người, thấy đều là thân hữu hay thuộc hạ của ông cả). 


Theo bài minh, chùa Quảng Khánh bị hư hỏng do bính lửa từ 
trước chứ không phải do Tây Sơn phá hủy: “7hời giơn qua, chiến 
tranh làm cho chùa Phật hư nát hoang tèn”. Đúng vậy, đầu năm 1715 
- cuối năm 1775, làng Hạ Lang nằm trên đường tiến quân của Hoàng 
Ngũ Phúc vào đánh Phú Xuân. Sau một thời gian, “Đến lúc thái bình, 
tất cả thiện nam tín nữ trong làng, không di không có ý muốn làm tại 
như cũ, nghĩ đến quả phước thiêng liêng, thật trong lòng ngữy ngáy 
không nguôi..” Thực hiện đại nguyện ấy, phu nhân Đoàn Thị Đoan, 
vợ của Tham đốc Lê Quang Cao, “bỏ của riêng cùng uởi cúc uiên chức, 
bô lão trong làng xây dựng một ngôi chùa bề thế, dùng cột lớn, lợp 
ngói son, tô trát lại những chỗ bị mối mọt nham nhớ. Ngôi chùa chốn 
cũ một phen đổi mới rỡ ràng”. Ông Cao là một võ tướng tín cẩn của 
triểu đình Phú Xuân, “gởi đã sớm theo tiệc quân, lập công lớn chính 
phạt, uua đã đặc biệt thương yêu phải theo uiệc quân ở Bác Thành, 
giữ binh biển, cầm cờ tiết hơn mười năm; hiển uinh nhuận đượm xóm 
thôn, ơn đức dạt dào thân thích”. Quả chuông do chính ông “không 


? Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Đỗ Mộng Khương..., Nxb Khoa học, Hà 
Nội, 1964, tr. 243 - 244. 


661 


tiếc tiền của, quyên góp bháp các tín đồ, chọn đông đó, mời thợ đúc 
đến của Tôn Khơi ngoài Bắc Thành, chuẩn bị than lò, lửa củi, một 
ngùy thì xong”. 


Nét đặc biệt ở chuông chùa Hạ Lang chính là bài minh. Nội dung 
thì cũng thông thường thôi, nói về lí do “làm công đức”, nhưng phần 
liệt kê thiện tín cung cấp cho chúng ta một số chức danh thời Tây Sơn 
(tham đốc, đô đốc, đại đô đốc, hiệp trấn, đô úy, đô tí, quán quân sứ, hộ 
quân sứ, tả thông phán, chỉ huy). Họ hầu hết đều là người làng Hạ 
Lang, phần ánh hiện tượng nhân dân Thuận Hóa ô ạt hưởng ứng nhà 
Tây Sơn (132 vị quan trong một làng quê, dù là làng huyện lị như Hạ 
Lang, quả thật quá nhiều). Đinh bạ các làng xã vùng Huế cũng cho 
biết tình hình như vậy. Chẳng hạn, không kể lính tráng, thư lại, định 
bạ làng Thanh Phước năm 1797 ghi tổng số dân 117 người, trong đó 
có 41 quan chức cấp cao; đỉnh bạ làng Dã Lê năm 1799 ghi tổng số 
295 người, trong đó có 122 quan chức cấp cao; định bạ làng Xuân Hòa 
năm 1788 ghi tổng số dân ð1 người, trong đó cũng có 29 quan chức 
cấp cao... Hầu như tất cả đinh tráng còn lại đều là lính. 


Ngoài quả đại hồng chung, chùa còn giữ một, quả chuông gia trì 
(tục gọi là chuông âu, vì hình dáng như cái chậu), kích cỡ khá lớn, 
bằng đông, cao 19,5em, đường kính miệng 27em, dày lem. Vành 
miệng dày 1,8em, nặng 10,5kg. Phần minh văn chỉ khắc người dâng 
cúng là hội chủ Hoàng Thị Đoạn, vợ chồng Lê Quang Cao, và lạc 
khoản giờ Thìn ngày 18 tháng Tám năm Ki Mùi, Cảnh Thịnh 7 (12-9- 
1799). Theo các cụ già địa phương thì quả chuông này nguyên đặt ở 
am Hộ Quốc thờ Quan Thánh, sau am hư hỏng và triệt giải, mới đưa 
vào chùa. Hiện nay, chùa Hạ Lang cổ không còn, do bị giặc MI cày xới 
toàn bộ vùng này để lập “vành đai trắng” năm 1968; sau năm 1975, 
nhân đân lại dựng theo kiểu mới, ngoài hai quả chuông, còn có một 
bức tượng Phật nhỏ bằng đồng. 


Tóm lại, qua ba quả chuông chùa ở La Chử (đúc năm 1791) và ở 
Hạ Lang (đúc năm 1799), kết hợp với bài chiếu ở làng Thanh Phước, 
chúng ta có thể tạm kết luận rằng nhà Tây Sơn tại Thuận Hóa không 
có chủ trương chế tài Phật giáo, mà đó chỉ là việc làm nhất thời của 
Thái sư Bùi Đác Tuyên. Ông nắm hết triểu chính, nhân danh vua 
Cảnh Thịnh nhỏ tuổi, công bố bài chiếu ấy để “hợp thức hóa” việc 
chiếm chùa Thiển Lâm làm tư dinh và công quán. Vì vậy, sau khi 
ông đổ, quan lại và nhân dân địa phương đã tiến hành trùng tu 
chùa chiến, không phải đợi đến sau khi vua Gia Long nhà Nguyễn 
khôi phục Phú Xuân. Chẳng hạn, về chùa Thiền Lâm, sách Đại Nưm 


662 


nhốt thống chí chép: “Tương truyên chùa do Thạch Liêm hòa thượng 
đựng (?). Sau khi Bùi Đắc Tuyên thói sư triều ngụy Tây dùng làm 
nhà ở; Đác Tuyên bị hợi, người trong ốp nhân nền cũ chữa lại, đến 
khoảng đời Gia Long bản triều, Thừa Thiên Cao hoàng hậu bỏ tiền ra 
sửa lại..." 


II. VĂN KHẮC TRÊN BIA ĐÁ 
1. Bia “Hổ hướng Tây Sơn khởi”. 


Ngày 20 tháng Hai năm Ất Dậu (1765), Võ vương Nguyễn Phúc 
Khoát qua đời, trước đó đã có đi chúc truyền ngôi chúa cho con thứ 
là Chưởng Vũ, vì trưởng tử Chương và kế hạo Tử đều chết trẻ), 
nhưng thái giám Chữ Đức hầu (không rõ họ tên) cùng Đạt quận 
công Trương Phúc Loan âm mưu đổi di chúc mà lập Nguyễn Phúc 
Thuần" mới mười hai tuổi lên làm vị chúa thứ chín. Dân tình đã chịu 
nhiều khốn khổ vì sưu caơ thuế nặng, phu dịch liên miên, càng thêm 
oán ghét...” 


Sang đến năm Tân Mão (1771), ba anh em họ Nguyễn ở ấp Tây 
Sơn khởi nghĩa, phá ngục thất thả tù nhân, lấy của nhà giàu chia 
cho người nghèo. Họ nêu cao khẩu hiệu đánh đổ quyền thần Trương 
Phúc Loan, lập vị thế tử hợp pháp là hoàng tôn Dương, con của kế 
tử Hạo. Với chủ trương nhân nghĩa, phong trào nông dân Tây Sơn 
phát triển nhanh chóng, đánh đâu thắng đó, chiếm thành Quy 


Š Sử quán triều Nguyễn, Đợi Nam nhất thống chí, bản địch Viện Sử học, Nxb Thuận 
Hóa (tái bản), Huế, 1992, tập 1, tr. 202. 

* Chỉ Nguyễn Phúc Cổn, con trai thứ hai của Nguyễn Phúc Khoát, và là thân phụ 
của vua Gia Long. Ông húy Gọ, sinh ngày 10 tháng Năm năm Quý Sửu (11-6-1733), 
tước Chưởng Vũ hầu, được chúa chọn làm kế tử năm 1763, cho tham gia các cuộc họp 
của các quan các tướng để học tập chính sự, lại cử Ý Đức hầu Trương Văn Hạnh làm 
thái phó, Lê Cao Ki làm thị giảng chăm lo việc dạy dỗ. Nhưng chúa mất, Trương Thúc 
Loan chuyên quyền, giết Hạnh và Kí, bắt giam ông mà lập Nguyễn Phúc Thuần. Sau, 
yên việc, ông được tha ra, buôn râu sinh bệnh mà mất ngày 10 tháng Chín năm Ất Dậu 
(24-10-1765). 

!9 Nguyễn Phúc Chương (1732 - 1763) là con trưởng, mất khi ba mươi tuổi, Võ 
Vương bèn chọn con thứ chín là Chưởng Văn hầu Nguyễn Phúc Hạo (1738 - 1763), 
nhưng ông này cũng mất sớm, chí sinh được một con trai là Nguyễn Phúc Dương (sau 
gọi là Hoàng tôn Đương). 

!' Nguyên biết Võ Vương có tính hiếu sắc, Đạt quận công Trương Phúc Loan tạo 
điều kiện cho công nữ Ngọc Cầu vào phủ. Ngọc Cầu vốn là con Dận quận công Nguyễn 
Phúc Điển, tức em con chú của Vương, nhan sắc kiểu diễm, khiến Vương say mê, và kết 
quả mối tình bất chính loạn luân ấy là công tử Nguyễn Phúc Thuần. 

!? Phần dưới đây trích theo bài Về hơi tấm bia “Hổ hướng Tỏy Sơn khối" (Tư liệu 
điện dã uùng Huế uâ thời kỳ Tóúy Sơn, Sâd), 


663 


Nhơn, tiến ra đến Quảng Nam... chỉ trong vòng có ba bốn năm. Nhân 
cơ hội ấy, quân Trịnh do Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy ồ 
ạt tiến vào với ý đổ “thu lại đất cũ” sau ba trăm năm chia xé, và 
ngày mồng 3 tháng Giêng năm Ất Mùi (1775) thì chiếm thành Phú 
Xuân, chiêu an dân chúng. Chúa tôi họ Nguyễn đã bỏ chạy trước đó 
ba ngày... 


Nhưng sức đã mòn, công việc ổn định đất mới chiếm gặp nhiều 
khó khăn, quân Trịnh không thể đi xa hơn, nên tạm cho Tây Sơn 
giảng hòa... Lợi dụng thời gian này, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn 
Lữ, Nguyễn Huệ tổ chức lại binh bị để tăng cường sức mạnh, và mười 
năm sau lại quật khởi. Nghĩa quân Tây Sơn do Bắc Bình vương 
Nguyễn Huệ chỉ huy, Nguyễn Hữu Chỉnh làm tham mưu, vũ bão tiến 
ra đánh chiếm đèo Hải Vân ngày 18 tháng Năm năm Bính Ngọ 
(1786), chiếm đồn An Nông ngày 24 cùng tháng, rồi nhanh chóng giải 
phóng Phú Xuân, tiến thẳng ra Thăng Long diệt họ Trịnh, tôn vua Lê, 
chấm dứt thời kỳ phân tranh, xóa bỏ ranh giới giả tạo sông Gianh. 
Chiến công tiếp theo lớn nhất vang dội lịch sử của vị anh hùng “áo 
vải cờ đào” là tiêu diệt 26 vạn giặc Thanh xâm lược mùa Xuân nắm 
Kỷ Dậu (1789). 


Trong lịch sử chiến tranh giải phóng và chiến tranh vệ quốc của 
dân tộc, bộ tham mưu lãnh đạo phong trào rất chú trọng đến nhiệm 
vụ huy động cao độ nhân tài, vật lực bằng cách dương cao ngọn cờ 
chính nghĩa, khơi dậy tiểm năng sức mạnh của quần chúng, trong 
đó, vai trò của nghệ thuật “tâm công”, tức loại hình “chiến tranh 
tâm lý” chiếm hàng đầu. Phải tuyên truyền để lôi cuốn mọi tầng lớp 
nhân đân vào cuộc, như Hội nghị Diên Hồng đời Trần chống Nguyên 
Mông xâm lược, quân dân một lòng, tướng sĩ tự tay thích hai chữ 
“Sát Thát” vào cánh tay, khẳng khái “Thà làm ma nước Nam còn hơn 
làm vương đất Bắc” (Trần Bình Trọng). Tất nhiên trong thời đại lịch 
sử ấy, những tín ngưỡng thần bí cũng được huy động để tạo hiệu 
quả nhanh chóng, rộng khắp, như nghĩa sĩ Lam Sơn viết chữ bằng 
mỡ trên lá cây, kiến ăn thủng thành câu “Lê Lợi vi quân Nguyễn 
Trãi vi thân”, để tập hợp nhân dân kháng chiến chống giặc Minh 
xâm lược... 


Riêng với phong trào Tây Sơn, nhân dân Thuận Hóa đã sớm 
hưởng ứng, bởi vì từ trước, họ đã chán ghét phú chúa nhiễu sự lắm 
điều, cao sưu nặng thuế, quyền thần Trương Phúc Loan vơ vét làm 
giàu, độc chiếm sác nguồn lợi; về sau lại căm giận quân Trịnh ngay 
lúc mới qua sông Bái Đáp đã đốt làng phá xóm, khi chiếm đóng Phú 


664 


Xuân thì tháo nhà chặt cây, thu đồ đồng đúc tiên”... phá tán không 
hể chùn tay! Cho nên “quân dân lìa lòng”, mong ngóng một sự đổi 
thay, cải cách nhằm cởi bỏ ách bóc lột, thực hiện công bằng xã hội, 
với mục tiêu cơ bản là ruộng đất cho dân cày, có làm có hưởng. Nghĩa 
quân Tây Sơn qua thực tế hơn mười lăm năm đang cho thấy họ đáp 
ứng được niềm mơ ước ấy, thì không vì lẽ gì mà cư dân Thuận Hóa 
không nhất tê đứng lên theo và vận động những người còn chần chữ... 


Những năm trước đây, qua thông báo của nhà nghiên cứu Đỗ 
Bang và qua sưu tâm điển đã, chúng tôi may mắn đã có dịp tiếp cận 
và phát hiện hai phiến đã có khắc dòng chữ Hán /k#1#uh$ “ 
hướng Tây Sơn khởi” Một phiến ở làng Lai Trung, xã Quảng Vĩnh, 
huyện Quảng Điển, và một tấm ở làng Xuân Hòa, xã Hương Long, 
thành phố Huế. Ở Lai Trung, người ta đã sử dụng một phiến đá tự 
nhiên có chiều cao 130cm, rộng 40cm, dày 14cm, mài nhắn một mặt, 
khắc chữ chân phương rõ ràng trong lòng ô chữ nhật kích cỡ 72x28em, 
khoét lõm 0,ðem. Lai Trung là một trong ba giáp của làng Lai Vu, 
huyện Quảng Điền, nơi dật sĩ Ngô Thế Lân cư trú. Ông chán ghét bọn 
cường hào ác bá, quan lại tham nhũng, từng muốn đem sở học của 
mình ra giúp chúa Nguyễn để góp phần cứu vãn tình trạng mục nát 
suy đổi của xã hội, nhưng không được tin dùng; khi quân Trịnh chiếm 
đóng Phú Xuân, ông theo cách bất hợp tác, Lê Quý Đôn có lời mớt 
nhưng ông từ tạ'”. Qua thời Tây Sơn, ông đã già song là người nhiệt 
thành ủng hộ chính nghĩa. Sử sách nhà Nguyễn nói ông ra cộng tác 
với Tây Sơn, nhưng không chắc và cũng không rô về sau thế nào. 

Phiến đá làng Xuân Hòa thì hình dạng như một tấm bia thô sơ, 
có thể đã được dùng vào một công trình kiến trúc nào đó, như bậu cửa 
chẳng hạn; bên trên tạo đáng tam sơn, góc trái khoét một lỗ tròn, 


!# L¿ Quý Đôn viết trong Phú biên tạp lục (bản dịch Đỗ Mộng Khương... Nxb Khoa 
học, Hà Nội, 1964): “Dinh Phú Xuân của họ Nguyễn cá nhà quan và nhà lính tới mấy 
vạn nhà. Từ tháng Giêng năm Ất Mùi, quan quân đóng đồn, tướng sĩ và binh lính theo 
làm việc có hơn ba vạn người, mặc ý đi lấy củi, lâu ngày phá rỡ, dân gian nhân đó mà 
lấy trộm cũng không ngăn cấm, mấy năm đốt cháy, không những gỗ kiển kiển, gỗ sao, 
đến cả gỗ trắc và gỗ giáng hương chứa đây một gian để làm củi” (tr. 352); “Các xã 
huyện Hương Trà xứ Thuận Hóa và các thôn chợ ớ trên dưới thành Phú Xuân, trỗng 
cây cao lớn rất nhiều, như những loại cây xoài cây sung, đến vào mươi sải, quan quân 
mặc sức chặt đốn, lấy ván lấy củi một năm không hết” (tr. 354 - 3ð)... 

! Lạ Quý Đôn cho biết: “Dật sĩ Thuận Hóa là Ngõ Thế Lân tự là Hoàn Phác, khi 
nhả có chí thú, rộng học giỏi văn, ấn ở xã Vu Lai huyện Quảng Điền, tự đặt hiệu là Ái 
Trúc Trai, năm nay [1776] chưng hơn 50 tuổi, ngụ ở phố Hà Thanh. Tôi sai người mời 
mà không đến, gởi thư cảm tạ, và nói lấy sự xu thời cầu cạnh làm hồ thẹn”, (Phú biên 
tạp lục, Sảd, tr. 313). 


665 


. kích thước cao 54cm, rộng 36cm, đày 18cm; dòng chữ được khắc trong 
khung chữ nhật khổ 40x20em, đục lõm 20cm, nét khắc chân phương, 
rõ ràng bị gãy mất chữ “khởi” ở đưới. Khi phát biện, phiến đá chìm 
dưới mặt đất, chỉ lộ thiên khoảng 5em. Chúng tôi đã được xem hòm bộ 
cổ ở đây, thấy trong đó còn bảo lưu nhiều giấy tờ thời Tây Sơn; đặc 
biệt sổ đỉnh các năm phản ánh hầu như toàn bộ trai tráng đều tham 
gia phong trào, ngay những chú bé “vị cập cánh” (chưa đủ tuổi), và 
một số người hi sinh trong các mặt trận giải phóng Thăng Long năm 
1786, 1789... 


Theo chúng tôi nghĩ, “Hổ hướng Tây Sơn khởi” là một câu khẩu 
hiệu với nét khắc dứt khoát, mạch lạc, với năm chữ gãy gọn, mạnh 
mẽ, đọc lên có tác dụng thúc đẩy, động viên. Danh từ “hổ” được 
chuyển loại thành trạng ngữ, làm nhiệm vụ bổ nghĩ cho động từ 
“hướng”, chỉ định một hành vi không do dự (quay về một cách mạnh 
mẽ, như cử chỉ của con cọp)'”. Một câu năm chữ mà có đến hai động 
từ C hướng” và “khởi”) khiến hơi văn hùng hồn, lôi cuốn hẳn lên, đủ 
điểu kiện ngữ pháp để làm chức năng động viên của một câu khẩu 
hiệu, khác xa câu thơ “Hổ £ự Táy Sơn xuất, Long tòng Đông Hải lai” 
trong Hoàng Lê nhất thống chÉ®. Xin tạm dịch: “Hãy quay mạnh mẽ 
về quân Tây Sơn mà nổi dậy”, hay “Hãy nổi dậy mạnh mẽ ủng hộ 
nghĩa quân Tây Sơn”, như cách chúng ta nói ngày nay: “Tích cực tham 
gia phong trào Tây Sơn”... Câu khẩu hiệu được khắc vào đá, trồng tại 
chỗ hay khiêng theo quân đều có tác động mạnh mẽ đến tỉnh thần 
nhân dân. 


2. Bia mộ bà Hoàng Thị Nghĩa. 


Qua khỏi đầu bắc cầu An Lỗ, huyện Quảng Điền, rẽ trái, ngược 
dòng sông Bồ, men theo đường lên Phong Sơn, cách Quốc lộ 1A 
khoảng nửa cây số, gặp chợ Phò Ninh. Tiếp tục chừng tám chục mét 
nữa, rẽ phải vào ngõ xóm về phía ga xe lửa Hiền Sĩ. Cách chỗ rẽ 
khoảng một trăm mét là trường Tiểu học Phò Ninh. Cên Nẫy ở phía 
đối điện bên trong một con đường nhỏ. Trước mắt là một mô đất cao 
1m, một vĩa vôi hàu và đá chứa oxýt sắt (nhân dân thường gọi là “đá 
cứt sắt”), nằm phía trên mộ ông Hoàng Công Đà người làng Xuân Tùy 
chừng bốn mét. 


'# Sự chuyển loại này trong Hán văn cổ rất bình thường, hàm ý so sánh, như câu: 
“Tăng thiển VŨ tập, sĩ nữ VÂN lai” (Sư sãi họp lại nhiều như mưa, trai gái kéo tới 
liên tục như nước chảy). 

!5 Nghia hai câu thơ này rất đơn giản, ý nói Nguyễn Huệ là một hổ tướng từ ấp Tây 
Sơn ra Bắc, còn Nguyễn Hữu Chính như con rồng từ Thăng Long vượt biển vào Nam. 


666 


Nguyên tháng 1 năm 1988, ông Hoàng Công Đà qua đời, dân làng 
giúp chủ đào huyệt tại xứ Cồn Nẫy. Khi lấy đất ở độ sâu khoảng một 
mét, họ đụng phải hai tấm đá Thanh hình chữ nhật ghép khít vào 
nhau, tư thế nằm theo mặt phẳng ngang, cạnh một gờ gạch hình chữ 
UƯ. Anh Trần Chơn đưa lên, gỡ xem mới biết là hai tấm bia, mặt có 
chữ Hán úp dính vào nhau. Không đọc được, nhưng cũng đem về nhà, 
kê để đặt đô... Bẵng đi một thời gian dài (1988 - 1992), chả ai quan 
tâm đến nó, kể cả anh Chơn. Cũng tình cờ, vừa rồi anh Đỗ Văn Trị, 
một cộng tác viên của Nhà Bảo tàng thành phố Huế, quê làng An Lỗ, 
nhưng sống và làm việc tại thành phố Huế, ra thăm quê, tiện đường 
ghé nhà anh Chơn chơi. Thấy hai tấm bia, anh Tri tò mò hỏi gốc tích, 
rồi lấy bản đập, đem về đưa chúng tôi xem. Nghe chuyện, đọc văn bia, 
biết ngay có “sự lạ”, Nhà Bảo tàng thành phố Huế liền tổ chức chuyến 
đi điển đã do anh Tri hướng đạo. Lần ấy, chúng tôi tiếp xúc thực tế 
hai tấm bia và viếng ngôi mộ cổ, rồi tiếp bục xem xót, nghiên cứu. 
Chúng tôi xin nói trước về hai tấm bìa. 

Văn bản trên bia. 


Nhìn chung, cả hai tấm bia đều bằng đá granit màu xám tro, 
thuộc đạng thô sơ, hình chữ nhật bốn góc vuông vắn, có kích cỡ như 
nhau: cao 7Z0em, ngang 47,ðcm, dày 8em. Mặt trước và bốn mặt bên 
được mài nhắn, mặt sau xô xảm, còn nguyên dấu đục đẽo sù sì, Chữ 
khắc chân phương, rõ nét, sắc sảo. Không có hoa văn. Không có đế. 
Tấm thứ nhất vốn nằm phía trên, mặt chữ úp xuống dưới và trơn tuột, 
khác 38 chữ cỡ lớn, chia làm năm dòng đọc, số chữ mỗi dòng từ phải 
sang trái: 11 - 10 - 10 - ð - 2 (chữ đâu dòng thứ nhất đài lên trên, hai 
chữ dòng thứ năm ngang với hai chữ cuối dòng thứ tư). Đó là mộ chí. 
Tấm thứ hai nguyên nằm dưới, mặt chữ ngửa lên trên, có một đường 
gờ nổi rộng 4em viên sát suốt cả bốn cạnh, khắc 131 chữ cỡ nhỏ hơn, 
gồm 9 dòng, dòng thứ nhất 16 chữ (đài chữ đầu), các đòng thứ hai đến 
thứ năm mỗi dòng 15 chữ, dòng thứ sáu 16 chữ (kể cả hai chữ cỡ nhỏ 
chú can chỉ trong cùng một ô), dòng thứ bảy 16 chữ (kể cả bốn chữ 
nhỏ chú can chỉ chiếm hai ô, bỏ trống ô thứ 12), dòng thứ tám 14 chữ 
(bỏ trống ô cuối) và dòng thứ chín 10 chữ. Đó là bài văn bia. Phiên âm 
và lời địch như sau: 

Tấm thứ nhất: 

Hiển tỉ y phu Đặc thiến phụ quốc thượng tướng quân thái úy 
Phạm quận công, tặng Đặc tiến đực 0uận công thân thượng trụ quốc 
thái sư quốc công chính thất Hoàng Thị húy Nghĩa chỉ mộ (Mộ bà 
hiển tỉ [mẹ] họ Hoàng tên Nghĩa, là vợ chính thức của ông họ Phạm 


667 


làm chức thái úy hàm Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân tước quận 
công, được tặng chức thái sư hàm Đặc tiến dực vận công thần thượng 
trụ quốc tước quốc công). 

Tấm thứ hai: 

Quy Nhơn phủ Tuy Viễn huyện An Khang thôn hiển khảo Hoàng 
Văn Vũ, hiển tỉ Nguyễn Thị Chí, Ất Sử niên cát nguyệt cốc nhật thì 
sinh Hoàng Thị húy Nghĩa. Thích 0u Phạm thị, sinh nam đại đô đốc 
Trị An hầu, dùnh tại Phú Xuân bình thành. Ÿ phu Đặc tiến phụ quốc 
thượng tướng quân thái úy Phạm quận công, tặng Đặc tiến đực uận 
công thân thượng trụ quốc thúi sự quốc công chính thất. Vãng Bính 
Thìn niên thập nhị nguyệt (Đình Sửu) nhị thập lục nhật (Định Dậu) 
Hợi thì chung. Chí Định Tì niên chính nguyệt (Nhâm Dân) nhị thập 
nhật (Canh Ngọ) thì nãi táng tại Triệu Phong phủ Quảng Điền huyện 
Phù Ninh xã Côn Ô xứ, tọa Canh hướng Giáp (Cha là Hoàng Văn Vũ, 
mẹ là Nguyễn Thị Chí, người thôn An Khang huyện Tuy Viễn phủ 
Quy Nhơn, ngày lành tháng tốt năm Ất Sửu sinh bà họ Hoàng tên 
Nghĩa. [Bà được] gả cho ông họ Phạm, sinh con trai là đại đô đốc Trị 
An hầu, đóng dinh tại kinh thành Phú Xuân, Bà là vợ chính của ông 
họ Phạm làm chức thái úy hàm Đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân 
tước quận công, được tặng chức thái sự hàm Đặc tiến dực vận công 
thần thượng trụ quốc tước quốc công. Bà mất giờ Hợi ngày 26 tháng 
Chạp năm Bính Thìn, Đến giờ Ngọ ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Tị 
thì chôn ở chỗ Cổn Ô” xã Phù Ninh huyện Quảng Điển phủ Triệu 
Phong, ngồi vị Canh, trông hướng Giáp). 

Xác định niên đại. 

Bia thứ nhất cho biết chủ nhân ngôi mộ cổ là bà Hoàng Thị 
Nghĩa, bài bia sau thuật sơ lược tiểu sử người chết. Cả hai đều không 
có lạc khoản, nhưng đã cung cấp can chỉ năm sinh năm mất (kèm cả 
ngày tháng) và thời điểm mai táng: năm Ất Sửu, năm Bính Thìn và 
năm Định Tị. Ta chú ý rằng tháng Chạp năm Bính Thìn và tháng 
Giêng năm Định Tị đối chiếu với Dương lịch thì cùng một năm, Chúng 
ta sẽ xem mấy điểm sau đây để xác định niên đại cụ thể hơn. 


Quê quán của bà Nghĩa được ghi là ở thôn Án Khang, huyện Tuy 
Viễn, thuộc phủ Quy Nhơn [Nhân]. Nguyên sau trận đánh Chămpa 
năm 1470 -1471, vua Lê Thánh Tông (1460 - 1497) thu đất từ Hái 
Vân đến Cù Mông đặt làm thừa tuyên Quảng Nam. Phủ địa đầu của 


! Thật ra, tiếng Nâm “nấy” (bùn nhâo) ý nghĩa cũng như tiếng Hán Việt "ô” (nhớp 
nháp). Có tên ấy vì côn nằm giữa vùng sình lây. 


668 


thừa tuyên thứ 13 này tên Hoài Nhơn [Nhân], lãnh ba huyện Bềng 
Sơn, Phù Li, Tuy Viễn (theo Hồng đức bản đỏ). Sau đó, năm 1651, 
chúa Nguyễn Phúc Tần (1648 - 1687) đổi ra Quy Ninh, rồi năm 1742, 
chúa Nguyễn Phúc Khoát (1788 - 1765) mới đặt làm phủ Quy Nhơn. 
Qua đời Nguyễn, năm 1831, vua Minh Mạng dùng lại tên Hoài Nhơn, 
là một phủ của tỉnh Bình Định được chia đặt năm 1832; đến thời Pháp 
thuộc, tách hẳn thành một tỉnh”. Xem thế đủ biết bài văn không thể 
được viết trước năm 1742 khi chưa có địa danh Quy Nhơn. Năm Bính 
Thìn - Định TỊ sau đó sớm nhất là 1796 - 1797, rồi 1856 - 1857... 


Nhưng từ năm 1848 đã thuộc triều Tự Đức (1848 - 1883). Vua Tự 
Đức khi chào đời được đặt tên Hồng Nhậm #‡4£ theo Đế hệ £h¡ của 
vua Minh Mạng; sau ngày đăng quang, mở kim sách, chọn chữ THÌ 
trong số 20 chữ cho sẵn làm tên mới. Hai chữ ấy phải viết húy; đân 
gian có thể viết sơ suất, nhưng học trò và quan lại thì không thể vi 
phạm. Chúng ta biết thời quân chủ phong kiến, tội này bị kết án rất 
nặng, mất mạng như chơi! Chữ NHẬM 3£ viết húy hoặc chỉ cần bỏ 
bớt một nét sổ giữa, hoặc đổi dùng chữ DỤNG ñl (ví dụ: #3 4£ Thánh 
chi nhậm = #3 ñÌ Thánh chỉ dụng), còn chữ THÌ HŸ được viết húy 
bằng cách bỏ trông bộ H, chỉ viết chữ TỰ * hơi lệch về bên phải, 
hoặc “chắc ăn” hơn, đổi dùng chữ THÌ & đọc THỜI. Trong văn bản 
khác bia, chúng ta thấy chữ THÌ vẫn giữ nguyên dạng, chứng tỏ người 
viết không phải sống đưới thời Tự Đức, và giữa khoảng 1742 - 1848 
chỉ có một năm Bính Thìn - Đính Tị 1796 - 1797 mà thôi, tức là dưới 
thời Tây Sơn. : 


Chúng ta có thể khẳng định thêm bằng những chứng cứ khác, dù 
không cần thiết lắm. Bia ghi nơi đặt mộ là xã Phù [Phò] Ninh, huyện 
Quảng Điền, phủ Triệu Phong. Ngay đầu đời Gia Long, hệ thống hành 
chính ấy đã bị bỏ. Cụ thể, năm 1801, Nguyễn Phúc Ánh vừa chiếm lại 
Phú Xuân, chưa đổi niên hiệu, đã cắt ba huyện Quảng Điền, Hương 
Trà, Phũ Vang của phủ Triệu Phong (Phủ lị tại thành Hóa Châu, nay 
xã Hương Phong, huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế) đặt làm dinh 
Quảng Đức, lệ vào Kinh sư; năm 1822 đổi làm phủ Thừa Thiên. Đến 
năm 1835, vua Minh Mạng cắt đất của ba huyện ấy lập thêm ba 
huyện Phong Điển, Hương Thủy, Phú Lộc, đều thuộc phủ Thừa Thiên, 
thì xã Phù Ninh nằm vào địa phận huyện Phong Điển... Vậy, địa 
danh ghi trên bia là ở thế kỷ XVII. 


1® Sử quán triểu Nguyễn (SQTN), Đại Nam thực lực (ĐNTL), Tiên biên, bản dịch 
Viện Sử học, Nxb Sử học, Hà Nội, 1962, tập 1, tr. 82, 204; SQTN, Đại Nam nhất thống 
chí, bản dịch Viện Sử học, Nxb Thuận Hóa (tái bản), Huế, 1992, tập II, tr. 7 - 8. 


669 


Mặt khác, chức danh đại đô đốc là chức danh thời Tây Sơn. Tuy 
sử không ghi rõ quan chế của triều đình này một cách cụ thể như thế 
nào, nhưng chúng ta thấy những nhân vật lúc ấy thường được viết 
kèm các chức danh như tư mã, tư đồ, tư lệ, đô đốc, tổng quần, thống 
binh, quản lãnh, đô úy... (hoặc có thêm chữ “đại” ở trước), thái úy, thái 
phó, thái sư... Những chức đanh ấy không giống hẳn Lê - Trịnh, mà 
cũng khác xa với Nguyễn. Binh chế thời các chúa, Gia Long vẫn đùng 
lại trong giai đoạn đầu; đơn vị lớn nhất là định, do chưởng dinh chỉ 
huy; dinh chia ra các cơ, các đội, có các chức cai cơ, chưởng cơ, cai đội, 
đội trưởng (chánh và thứ); cơ và đội lại chia ra thuyển, mỗi thuyền 
bình quân quản 50 lính (tối thiểu 30, tối đa 100), đo chức cai thuyển 
trông coi. Đến đây, chúng ta có thể kết luận chắc chắn rằng hai năm 
Bính Thìn và Định TỊ ghi trên bia phải ở vào cuối thế kỷ XVII. 

Như vậy, đây bia thời Tây Sơn, nói về những con người thuộc 
triểu đại Tây Sơn. Chúng ta thử tìm kiếm và xác định ba nhân vật 
này dựa vào sử sách, chủ yếu là Đại Nơm liệt truyện: bà phụ nhân 
Hoàng Thị Nghĩa, ông Thái úy Phạm quận công và ông đại đô đốc Trị 
An hầu. Họ là ai? Tên tuổi và hành trạng thế nào? 

Những nhán uật trên bịa. 

- Phu nhân Hoàng Thị Nghĩa 


Theo bia ghi, Hoàng Thị Nghĩa là con ông Hoàng Văn Vũ và bà 
Nguyễn Thị Chí, quê thôn An Khang, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn 
(Bình Định), sinh năm Ất Sửu (1745), mất ngày 26 tháng Chạp năm 
Bính Thìn (23-01-1797), an táng ngày 20 tháng Giêng năm Đinh Tị (16- 
02-1797). Bà là vợ chính của ông Thái úy Phạm quận công, sinh mẫu của 
đại đô đốc Trị An hầu. Ngoài ra, không có tài liệu nào cho biết gì thêm. 


Gần đây, trong một tập sách, Vũ Minh Giang giới thiệu: “Ở thôn 
Phú Mĩ [Bình Định] có một ngôi chùa nhỏ ba gian, dân gọi là chùa 
Bà Nghĩa. Theo các cụ già địa phương, chùa này còn được gọi là chùa 
Bà Má uì kị húy bà Nghĩa. Cách bố trí trong ngôi chùa uà đồ thờ 
chứng tỏ đây không phải là chùa thờ Phật. Ở bàn thờ có để một cái 
bát ăn cơm 0uà một đôi đứa, tương truyên là đồ bà Nghĩa dùng”. Tác 
giả còn cho biết thêm: “Hàng năm giỗ bà Nghĩa uào rằm tháng 11 âm 
lịch, khi ấy thì người ở Huế uào bà Sài Gòn ra rất đông”, và “có người 
đặt uấn đê bà Nghĩa có thể là Ngọc Hân uê ẩn tích ớ đây sau khi 
Quang Trung mất, hoặc uợ một nhân uật Tây Sơn nào đó”? 


1® Nhiều tác giả, Trên đết Nghĩa Bình, Sở Văn hóa - Thông tin Nghĩa Bình, Quy 
Nhơn, 1988, tr. 287 - 288. 


870 


Loại trừ trường hợp Vũ hoàng hậu Ngọc Hân mà ta biết chắc đã 
qua đời năm 1799 và không liên quan gì đến xứ Quy Nhơn - Bình 
Định, còn lại trường hợp “bợ một uiên tướng Tóy Sơn nào đó” có thể 
chấp nhận được, mà ngày giỗ hàng năm có cả người Huế vào rất đông 
nữa. Phải chăng chính là bà Hoàng Thị Nghĩa mà truyền thuyết bị sai 
lệch ít nhiều về sự tích, về húy nhật? 


- Thái úy Phạm quận công 


Bia không cho biết tên tuổi, quê quán của ông Thái úy Phạm quận 
công này. Xin tạm nêu hai giả thuyết để tìm kiếm. Thứ nhất, Phạm 
công người xứ Thuận Hóa, đo việc giao lưu và làm ăn, vào Quy Nhơn 
gặp gỡ và lấy bà Nghĩa, rồi đem vợ trở về quê nhà, hoặc bà Nghĩa ra 
Thuận Hóa, lấy ông và ở lại đây cho đến khi mất; sau năm 1786, 
Phạm công hưởng ứng phong trào, theo Nguyễn Huệ và được phong 
đến chức tước như được ghi trên bia. Thứ hai, Phạm công nếu không 
cùng thôn thì cũng cùng huyện với bà Nghĩa, hưởng ứng phong trào 
Tây Sơn từ những ngày đấu; đến năm 1786, ông theo Nguyễn Huệ ra 
đánh quân Trịnh chiếm Thuận Hóa, và sau khi ổn định mới đem vợ 
con ra theo. 


Xét bà Nghĩa sinh năm 1745, có thể lấy chồng khoảng 1761 - 
1763 (16 - 18 tuổi), sinh con đầu lòng khoảng 1762 - 1764. Ấy là cuối 
thời Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát (1738 - 1765). Bấy giờ, giai đoạn 
hoàng kim của họ Nguyễn đã qua rồi, từ sau khi Nguyễn Phúc Chu 
mất (1725), Nguyễn Phúc Khoát tuy xưng vương (1744), nhưng đang 
tuột xuống dốc. Ông là người “thông mình cương nghị, tham lam tàn 
nhẫn, nhiêu dục oọng, uiệc gì cũng quả quyết làm””", mở rộng cung 
phủ, tổ chức triều đình, lại ăn chơi xa xỉ, hiếu sắc hoang dâm, lấy cả 
công nữ Ngọc Cầu là cô em con chú (Dận quận công Nguyễn Phúc 
Điển) sinh ra Nguyễn Phúc Thuần (sau được nối ngôi, là Định 
Vương). Ông lại tin dùng ngoại tả Trương Phúc Loan (cậu ruột, em bà 
chính phu nhân Trương Thị Thơ, con ông quận công Trương Phúc 
Phan), phong tước Đạt quận công. Loan cũng vừa tàn bạo, vừa tham 
sắc, ra sức vơ vét, “oòng bạc, châu ngọc, uật báu, gấm uóc, uườn 
ruộng, nhà của, tôi tó, ngừa trâu không biết bao mù bể... Từng gặp lụt 
mùa thu, những rương hòèm ở uườn Phấn Dương bị thấm ướt, phơi 
bàng đây chiếu mây, sáng chói củ sân"?! Nhân dân bị bóc lột nặng nề, 


?9 La Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, bản dịch Viện Sử học, Nxb Khoa học xã hội, 1977, 
tr. 66. 
?! La Quý Đôn, Sđd, tr. 336. 


671 


đến nỗi Nguyễn Cư Trinh phải kêu lên: “Mười con đê đến chín người 
chăn, nghèo khổ thất nghiệp rốt là đáng thương”? 


Tình trạng xã hội bất ổn đã diễn ra, “Thuận Hóa luôn mấy năm 
mắt mùa đói kém, lại phải đánh giặc bắt lính không thôi, quân dôn 
ba lòng, sùng sục mong làm loạn” Qua triều Định Vương Nguyễn 
Phúc Thuần (1765 - 1774), tình hình càng tổi tệ hơn, sự sụp đổ không 
còn cơ cứu vãn. Loạn lạc nổi lên liên miên mà cao điểm là phong trào 
Tây Sơn, nơi thu hút các tay “anh hùng lạc thảo” tứ xứ như Trần 
Quang Diệu, Võ Văn Dũng, Nguyễn Văn Thuyết, Lê Văn Hưng... sau 
này trở nên những danh tướng trụ cột. Trong tình hình ấy thì thân ai 
nấy lo, việc đi xa làm ăn vô cùng khó khăn, cho nên chuyện Phạm 
công vào Quy Nhơn lấy vợ hay bà Nghĩa ra Thuận Hóa lấy chồng ít có 
khả năng xẩy ra. 


Vả lại, Phạm công làm đến chức thái úy, tặng thái sư, tước quận 
công, tặng quốc công, đúng là cực phẩm triểu đình. Một người ở Thuận 
Hóa mới theo Tây Sơn năm 1786, năm đầu tiên Nguyễn Huệ ra chiếm 
Phú Xuân, trong vòng dưới mười năm (Phạm công nhất định chết 
trước bà (năm 1794), dù được tin cậy đến mấy cũng không thể lên 
nhanh đến như thế được, vượt hắn Trần Quang Diệu, Võ Văn Dũng... 
Ngay Trần Văn Kỉ là văn thần bật nhất của vua Quang Trung cũng 
chỉ ngang tước hấu. Vậy, ông phải hưởng ứng phong trào Tây Sơn 
ngay từ đầu (1771), lại rất thân cận với vua Quang Trung và vua Cảnh 
Thịnh, nghĩa là ông phải ở Quy Nhơn. Dưới trướng vị anh hùng “áo 
vải cờ đào”, các tướng lãnh hầu hết đều người huyện Tuy Viễn... Giả 
thuyết thứ hai nêu trên dễ đàng được chấp nhận, nhưng cũng có điều 
cần bàn cho rõ thêm. 


Thời, Tây Sơn cũng như thời chúa Nguyễn, các văn thần võ tướng 
chỉ được phong hầu mà thôi, chết mới được tặng quận công, mà cũng 
rất hạn chế. Phải là người có công lao trận mạc rất lớn, hoặc thuộc 
hàng hoàng thân quốc thích mới được phong đến tước công. Trường 
hợp ông họ Phạm nói đây, tên họ ít thấy xuất hiện trong chính sử, đã 
sử, hắn công lao sự nghiệp chưa lấy gì làm to lớn lắm để xếp ngang 
hàng với các võ tướng khác như Ngô Văn Sở, Võ Văn Dũng, Trần 
Quang Diệu..., cho nên phải tính đến khả năng ông là quốc thích của 
nhà Tây Sơn. 


?? Tạ Quý Đôn, Sđd, tr. 200. 
?# 1a Quý Đôn, Sđả, tr. 71. 


872 


Trong Đại Neơm liệt truyện, phần Chính biên - sơ tập, chúng ta 
thấy một ông thái úy họ Phạm tên Công Hưng, xuất hiện lần đầu tiên 
năm 1792, sau khi vua Quang Trung mất và vua Cảnh Thịnh được 
triêu Thanh phong vương: “Nguyễn Quang Toản đã được phong, cho 
em là Quang Thùy làm Khang công, tiết chế các doanh thủy bộ ở miễn 
Béức, kiêm tổng lí bùnh dân thú uụ, cho Quang Bàn làm Tuyên công 
lãnh chúc đốc trấn Thanh Ba, tổng Ìí quên dân sự 0ụ, cho cậu Bùi 
Đác Tuyên làm thái sư, đốc thị các cơ uụ trong 0à ngoài, cho Thái úy 
Phạm Công Hưng cùng nắm Uiệc quân quốc trọng sự, cho Trung thư 
phụng chính Trên Văn K† làm các uiệc ở Trung Thư cơ một, uăn thư 
dò lịnh thị đều giao trọn cho cả”? 


Tiếp theo, năm 1793, Nguyễn Vương tấn công vây hãm thành Quy 
Nhơn, vua Cảnh Thịnh sai Thái úy Phạm Công Hưng, hộ giá Nguyễn 
Văn Huấn, đại tư lệ Lê Trung, và đại tư mã Ngô Văn Sở đem 17.000 
bộ binh, 80 voi đi đường bộ, đại thống lãnh Đặng Văn Chân đem hơn 
80 chiếc thuyền đi đường biển vào giải cứu. Nguyễn Vương liệu thế 
không chống nổi, rút lui trước”, Đuổi được địch rồi, bọn Hưng niêm 
phong tàng, chiếm giữ lấy thành, khiến Trung ương hoàng đế Nguyễn 
Nhạc tức giận hộc máu mà chết. Rỏi Hưng bị bệnh, trở về Phú Xuân. 
Mùa Xuân năm Giáp Dần (1794), Hưng cùng Võ Văn Dũng, Nguyễn 
Văn Huấn mật mưu bắt Bùi Đắc Tuyên cùng con y là Bùi Đắc Trụ và 
tướng Ngô Văn Sở đìm nước cho chết. Hưng cũng ốm nặng, qua đời 
sau đó ít lâu. 


Nhưng nếu công lao sự nghiệp của Phạm công chỉ có thế, mà 
chức tước lại vào hạng cực phẩm triểu đình, thì nhờ vào đâu? Chúng 
ta tính đến khả năng ông là thân thích của các vua nhà Tây Sơn. 
Sách Liệt truyện cho biết Quang Toản húy Trát, mẹ họ Phạm, người 
ở phủ Quy Nhơn, cùng Hình bộ Thượng thư Bùi Văn Nhật và Thái 
sư Bùi Đác Tuyên là anh chị em cùng mẹ khác cha; năm ba mươi 
tuổi, bà được sách phong hoàng hậu (tức năm 1790, Quang Toản 
được sách phong Đông cung thái tử). Bùi Đắc Tuyên người làng 
Xuân Hòa, huyện Tuy Viễn, phủ Quy Nhơn, vốn chẳng có chút tài 
năng gì đáng kể, nhưng là anh vợ của vua Quang Trung và là chú 
ruột của nữ tướng Bùi Thị Xuân, nên nắm chức cao quyền lớn, cùng 
một duộc với Đạt quận công Trương Phúc Loan thời trước. Bà hoàng 


? SQTN, Đại Nam thực lục (ĐNTL), Chính biên sơ tập, bản dịch Nhà Tây Sơn, Tủ 
sách Viện Khảo cổ, Phú Quốc vụ khanh đặc trách Văn hóa, Sài Gòn, 1970, tr. 179 - 180. 

? ĐNTL, Sảa, tr. 66 - 67, 

?® ĐNTL, Sơ tập, tập 30. 


673 


hậu Phạm Thị Liên, người thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn, là mẹ 
để của Quang Toản và Quang Thùy. Từ đó suy ra, Phạm quậm công 
cũng tức là Phạm Công Hưng, anh em ruột của bà Liên, cho nên 
đã đi theo Nguyễn Huệ từ đầu, và mới được cái “ơn mưa móc” lớn 
đến thế. 

- Đại đô đốc Trị An hầu 


Ông này bia cũng chỉ ghi có chức tước, không được chép rõ tên 
húy. Theo một tập truyền của các triểu đình phong kiến cuối thế kỷ 
XVIH - đầu thế kỷ XIX, khi phong tước hầu, người ta thướng lấy tên 
húy làm tên đầu mĩ hiệu, ghép với một từ đơn mang ý nghĩa tốt đẹp, 
chẳng hạn: Minh Vũ hầu Vũ Đình Minh (Trịnh), Hiệp Đức hầu Trần 
Văn Ki (Tây Sơn), Du Đức hầu Nguyễn Du (Nguyễn)... Cứ thế thì ông 
đại đô đốc họ Phạm tước Trị An hầu ở đây tên là Trị. 


Xét trong sử, thời Tây Sơn có một người họ tên như thế: Phạm 
Công Trị. Sách Đại Nam liệt truyện chính biên sơ tệp, quyển 30 của 
Sử quán triểu Nguyễn không cho biết nhân vật này là con của ai, 
nhưng lại nói ông là cháu bên vợ của vua Quang Trung. Như vậy, 
không nghi ngờ gì nữa, Phạm Công Trị chính là đại đô đốc Trị An 
hầu, con của ông Phạm Công Hưng và bà Hoàng Thị Nghĩa được 
ghỉ chép trên bia mộ cổ. Nhưng đến đây, một vấn để khác nảy 
sinh, nhân tiện chúng ta cũng nên xem xét. Sách Tiệt truyện nói 
Phạm Công Trị được chọn làm giả vương sang chẩu mừng thọ vua 
Càn Long nhà Thanh sau trận đại thắng mùa Xuân năm Ki Dậu 
(1789) và vua Quang Trung đã thụ phong. Nhưng theo Hoàng Lê 
nhất thống chí, hồi 15, thì đó lại là Nguyễn Quang Thực, một võ 
tướng người làng Mạc Điển, huyện Nam Đường (nay Nam Đàn), 
trấn Nghệ An”. Tại sao có sự sai khác nhau như thế? Đọc sử, 
chúng ta thấy sau trận đại thắng mùa Xuân Ki Dậu ấy, lần lượt có 
hai sự kiện sau đây: 

- Tháng Ba năm Kïỉ Dậu (1789), Ngô Thì Nhậm tổ chức một sứ bộ 
trong đó có Nguyễn Quang Hiển, Vũ Huy Tuấn, Ngô Vi Quý và 
Nguyễn Đình Sử làm nhiệm vụ sang Yên Kinh trao trả tám trăm tù 
binh và cầu phong. Hoàng đế Càn Long chấp nhận, nhưng lại mời vua 
Quang Trung thân sang triểu kiến nhân lễ mừng thọ bát tuần của 
mình. Sứ bộ ta nhận lời. Tháng Bảy, Càn Long ra chỉ dụ và đến tháng 
Mười một thì cử sứ bộ mang chiếu sang Thăng Long phong cho 


?? Ngõ gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch, tập II, Nxb Văn học, Hà 
Nội, 1984, tr, 195, š 


674 


Nguyễn Huệ vị hiệu An Nam quốc vương. Ngô Thì Nhậm tùy nghĩ 
chọn người giả làm vua Quang Trung tiếp chiếu. Sử thân triều Nguyễn 
chép rằng vua Thanh sai quân hậu bổ Quảng Tây sang sách phong, 
“Thành Lâm đã đến quan ải, uua Quang Trung Nguyễn Huệ nói thác 
rằng uượng khí thành Thăng Long đã tiêu tán hết, yêu câu đến Phú 
Xuân. Thành Lâm cho là trái lệ, không chịu đi. Vua Quang Trung 
Nguyễn Huệ bèn thác lệnh dân dà ngày tháng, mới cho cháu là Phạm 
Công Nghị giả mạo làm lễ thụ phong, rồi sai người đem phẩm uột địa 
phương sang tợ ơn”, 


- Không muốn gây khó khăn ngoại giao khi chưa cần thiết, lại 
cũng theo ý ngầm của Hòa Thân - một người rất thân tín của hoàng 
đế Càn Long - và Phúc Khang An, đầu năm Canh Tuất (1790), vua 
Quang Trung sai Ngô Thì Nhậm tổ chức một sứ đoàn mừng thọ gầm 
hơn 150 nhân vật, ngoài giá vương còn có Nguyễn Quang Thùy, Ngô 
Văn Sở, Phan Huy Ích, Vũ Huy Tấn, Đoàn Nguyễn Tuấn, Nguyễn 
Duật... Giả vương lần này, như đã nói trên, Hoàng Lê nhất thống chí 
chép là Nguyễn Quang Thực, Đại Nơm thực lục chính biên vẫn chép 
là Phạm Công Trị. Sứ đoàn thành lập xong ngày 29 tháng Giêng năm 
Canh Tuất (14-3-1790), xuất phát tại Thăng Long nửa đêm mông 8 
tháng Tư (21-5); ngày 15 cùng tháng vượt ải Nam Quan (28-5); mùa 
Thu tới Yên Kinh, được tiếp đón nổng hậu, đặc biệt. Giả vương làm lễ 
“bão tất” (ôm gối), hoàng đế Càn Long sai thợ vẽ hình tặng. Ngày 29 
tháng Mười (5-12), sứ bộ quay về và đến Nam Quan ngày mỗng 1 
tháng Chạp (5-01-1791)”. 


Giả vương lần này đúng ra là ai? Nguyễn Quang Thực, hay Phạm 
Công Trị? Chúng tôi nghĩ cả hai nhân vật đều không phải là bịa đặt, 
nhưng chắc có sự lầm lẫn. Như kể trên, ta thấy có hai lần chọn người 
đóng vai vua Quang Trung. Việc tiếp chiếu phong vương tại Thăng 
Long cuối năm 1789 không lấy gì làm quan trọng lắm. Trong lúc cần, 
Ngô Thì Nhậm có thể tùy nghỉ hành sự cho nhanh chóng, gọn nhẹ, 
đúng thủ tục ngoại giao, chọn một người nào đó gần gũi, tập đượt qua 
loa, đứng ra làm giả vua Quang Trung, không giống cũng chẳng hề gì, 
chỉ một buổi là xong. Võ tướng Nguyễn Quang Thực, không mấy tiếng 
tăm, dễ dàng đóng vai trò ấy. Tác giả sách Hoàng Lê nhất thống chí 
(hổi 15 -17) bổ qua sự kiện này nên đã đưa nhầm tên Nguyễn Quang 
Thực vào lần sau. 


?#® ĐNTL, Sảa, tr. 157. 
?° Dựa vào lời dẫn một số bài thơ của Phạm Huy Ích, chủ yếu quyển 7inj: sà kỉ 
hành (Dụ am ngâm lục). 


675 


Chuyến đi thứ hai rất quan trọng, phải chu đáo mọi mặt, cứ 
xem thời gian chuẩn bị hai tháng đủ rõ. Mặc dù có sự “rỉ tai” bày vẽ 
của bọn đại thân nhà Thanh (Hòa Thân và Phúc Khang An), phía 
ta cũng không thể cẩu thả. Giả vương cần được tập dượt khá kĩ, 
“diễn xuất” thành thạo mới mong che mắt Càn Long và triều đình 
của ông ta. Vì vậy, trung ương phải chủ động chọn người, chẳng 
những hơi giống vua ở diện mạo, mà quan trọng hơn, cần giống vua 
cả tác phong nữa, cư xử như một hoàng đế thực thụ. Có lẽ không ai 
hơn Phạm Công Trị, vừa có điều kiện ở gần bên vua, “đóng dinh tại 
kinh thành Phú Xuân”, dễ học tập tác phong vua, vừa là trong hàng 
quốc thích, đễ tin tưởng hơn người khác. Tuổi tác của ông so với vua 
Quang Trung cũng không đến nỗi quá chênh lệch; vả lại, tuổi nhỏ 
mà tác lại lớn”9, 


Trong sách Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, hai tác 
giả Nguyễn Lương Bích và Phạm Ngọc Phụng nói theo Hoàng Lê nhất 
thống chí, lại chú thêm rằng Đại Nam thực lục chính biên là sách 
viết sau, ít chỉ tiết nên không giám tinẺ!, Chúng tôi nghĩ khác. Viết 
trước chưa hẳn đã chính xác hơn viết sau, huống chỉ Hoàng Lê nhất 
thống chí không phải là chỉ do một người chấp bút và hoàn thành 
đồng bộ trong một thời điểm. Các nhà nghiên cứu cho biết sách 
gồm 17 hỏi, thì 7 hổi đầu do Ngô Thì Chí viết giữa đời Gia Long 
(1802 - 1819), 7 hồi tiếp theo đo Ngô Thì Du viết giữa đời Minh 
Mạng (1820 - 1840), 3 hồi cuối cùng có vấn để đang xót lại do một 
người khác nữa viết vội vào đời Tự Đức (1848 - 1883), nghĩa là đồng 
thời với Đại Ngm thực lục chính biên (bắt đầu soạn năm 1852), 
kể đại khái cốt để đưa đến việc Nguyễn Phúc Ánh thống nhất đất 
nước (1802), do đó dễ nhẳầm lẫn và bỏ qua nhiều chuyện. Hơn nữa, 
các sử thần nhà Nguyễn có nhiều điểu kiện thuận lợi để nắm chắc 
tình hình Tây Sơn hơn một cá nhân ngoài Bắc sinh sau đẻ muộn. 
Chẳng bạn: 


- Lực lượng gián điệp của Nguyễn Phúc Ánh ở Phú Xuân không 
phải là ít và hoạt động rất có hiệu quả. Cái “hang ổ” quan trọng nhất 
chính là chỗ ở “ni cô Vân Dương”, tức Công nữ Ngọc Huyên, con gái 
của Võ Vương (lấy chưởng dinh Nguyễn Cửu Thống, người giữ thành 


# Nếu bà Nghĩa sinh ông năm 18 tuổi (1762), thì khi đi sứ, ông khoảng 28 tuổi, mà 
vua Quang Trung 34 tuổi. Xem hình giả vương do Càn Long sai thợ vẽ tặng, chúng ta 
thấy phong độ ông rất chững chạc, già giăn, tuy điện mạo còn rất trẻ, 

*! Nguyễn Lương Bích, Phạm Ngọc Phụng, Tìm hiểu thiên tài quân sự của Nguyễn 
Huệ, Nxb Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1977, tr. 316 - 317. 


676 


Phú Xuân và tử trận năm 1774), cải trang tu hành để tiện theo dõi 
tình hình Tây Sơn, bà thường gửi mật thư liên lạc với Gia Định, có 
lúc còn kèm cả bản đồ phòng thủ cửa Tư dung và bài ifoài nam khúc 
của Hoàng Quang. Chính Nguyễn Vương cũng giao cho bà một số giấy 
tờ khống chỉ để tùy nghỉ điển tả ban cấp (theo Đại Nam thực lục và 
Hoàng triêu ngọc điệp). 


- Nguyễn Phúc Ánh có một chủ trương chặt chẽ để thu phục quân 
tướng Tây Sơn. Theo hồi ký của quận công chưởng Tượng chính 
Nguyễn Đức Xuyên (1758 - 1824), ông ban bố những điều lệnh cấm 
quân mình giết hại binh tướng địch, và thực hiện chính sách nhân 
đạo đốt với những ai đầu hàng hay bị bắt, hoặc thu dùng, biên chế vào 
đội ngũ, cho “lập công chuộc tội”, hoặc tha về nguyên quán yên nghiệp 
làm ăn. Vì vậy, số văn thần võ tướng giai đoạn sau về hàng Nguyễn 
Vương khá nhiều, như đô úy Ngô Văn Sở (sau, con gái là Hiển phi 
Ngô Thị Chính trong nội cung của vua Minh Mạng; phân biệt với 
đại tư mã Ngô Văn Sở đã bị dìm nước chết), đại tổng quản Lê Văn 
Thanh, đô đốc Lê Danh Phong, đặc biệt đô đốc Lê Chất, sau làm 
đến tổng trấn Bắc Thành... Khi được hỏi đến, họ sẵn sàng tâu báo 
đây đủ để mong còn chuộc lại lỗi lầm “theo giặc”! Tất cả đều có hồ 
sơ lưu, như lời Phạm Đăng Hưng nói với vua Minh Mạng khi sắp 
mất năm 1828”, 


Vì thế cho nên chúng ta có thể tin vào Đại Nam thực lục chính 
biên. Chuyện Phạm Công Trị đóng giả vua Quang Trung đi sứ là 
chuyện có thật. Sách còn cho biết ông Trị là cháu gọi Nguyễn Huệ 
bằng cậu. Từ cậu này địch chữ Hán “#3 sinh” [sanh] trong nguyên văn: 
“š 1É ‡C7Ä #416 e4 93 là 2236 fE'Ñ f2 Huệ toại thác bệnh khiên điên, 
thủy dĩ sinh Phạm Công Trị trá mạo hành chỉ” (Huệ bèn lấy cớ bị ốm 
dân đà mãi, rồi mới sai cháu là Phạm Công Trị đóng giả mà đi). Sách 
Hán Việt từ điển của Thiểu Chửu ghi chữ này âm “sánh” và giải thích: 
1. Cháu ngoại, cháu gọi bằng cậu, 2. Chàng dễ [rễ]. Khang Hi tự điển 
chú “sở canh thiết”, “sư canh thiết”, “tòng âm sinh [sanh]” và cho ta 
nhiều nghĩa hơn: 1. Cháu ngoại, con của chị và em gái; 2. Con của cô 
[chị và em gái của cha]; 3. Cháu gọi bằng cậu; 4. Anh hay em trai của 
vợ; 5. Chồng của chị và em gái; 6. Con của cậu; 7. Chồng của con gái 
{chàng rã]. Nghĩa của từ “sinh” thật rộng, không đơn giản chỉ là “cháu 
gọi bằng cậu". Như vậy, mối quan hệ thân thích giữa Phạm Công Trị 
với vua Quang Trung hoàn toàn phù hợp với mối quan hệ giữa đại đô 


3? ĐNTL, tập VHIII, Nxb Khoa học, Hà Nội, 1964, tr. 174. 


67? 


đốc Trị An hầu và Thái úy Phạm công quận công trên bia và bà hoàng 
hậu Phạm Thị Liên trong sử”. 


II. NHỮNG SUY NGHĨ BƯỚC ĐẦU 


Những hiện vật trên đây, dù còn quá ít, nhưng cũng hé cho ta 
thấy vài điều về giai đoạn lịch sử cuối thế kỷ XVIII - sang đầu thế kỷ 
XIX sau đây: 


1. Nhân dân Phú Xuân - Huế tích cực hưởng ứng phong 
trào Tây Sơn ngay từ đầu. Bia “Hổ hướng Tây Sơn khởi” có thể 
xem là một câu khẩu hiệu, tương tự hai chữ “Sát Thát" đời Trần, có lẽ 
xuất hiện ngay từ ngày đầu Nguyễn Huệ giải phóng Phú Xuân và lưu 
truyền rộng khắp xứ Thuận Hóa. Cũng có thể còn nhiều phiến đá đại 
loại như vậy, nhưng đã bị đập phá hoặc vùi lấp đâu đó mà chúng tôi 
chưa gặp “cơ duyên” tìm thấy. Quả thật, tình hình chính trị, kinh tế, 
xã hội nửa sau thế kỷ XVII biến động đữ đội với cảnh “cốt nhục 
tương tàn”. Sự tổn tại bất hợp lí gần ba trăm năm chế độ quân chủ 
một vua hai chúa, cũng như những cuộc chiến tranh phi nghĩa Lê - 
Mạc, Trịnh - Nguyễn giữa các thế lực cát cứ hai, ba miền, rồi nạn sưu 
cao thuế nặng, triểu chính mục nát, thế sự đảo điên, cho đến việc 
“người dùng thì không giỏi, người giỏi thì không dùng” đưa đến đỉnh 
cao của cuộc khủng hoảng nội bộ, miền Bắc thì Quận Huy Hoàng Đình 
Bảo lộng hành cùng họa kiêu binh, Trịnh Khải giành quyển cùng 
Trịnh Cán; miền Nam thì Quận Đạt Trương Thúc Loan lũng đoạn 
triều chính, tự ý đổi thay ngôi chúa có lợi cho mình... 


'# Chúng tôi giới thiệu thêm hai tư liệu điển đã liên quan mà chưa có ý kiến gì: 1. 
Gia phá họ Nguyễn Cửu xã Vân Dương, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, có ghi 
nhân vật Trị An hầu Nguyễn Cửu Trị, thuộc đời thứ năm phái ba như sau: “Ông hình 
đàng cao lớn, đẹp đề, tánh lại khôn khéo. Thủa giặc Tây Sơn Nguyễn Quang Bình [tức 
Quang Trung Nguyễn Huệ] chiếm cứ khiến ông cải trang làm giả vương sang triều kiến 
vua Cao Tông (Càn Long) nhà Thanh. Về sau ông lại sống tại Hà Nội, coi thuế hầm mỏ 
Tuyên Quang, không biết chết như thế nào”. Theo trực hệ thì: Đời 1 - Nghĩa quận công 
Kiểu (1599 - 1655); Đời 2 - Trấn quận công Ứng (1634 - 1705); Đời 3 - Trung quốc công 
Thế (1666 - 1731); Đời 4 - Hoán quận công Pháp (1703 - 1775); Đời 5 - Trị An hầu Trị. 
Thực ra họ này nguyên chỉ là Nguyễn, một chi của họ Nguyễn Gia Miêu; ông Kiểu được 
chúa Sãi cho mang công tính Nguyễn Phúc (1623), đến năm 1820, vua Minh Mạng mới 
sai đối Nguyễn Cửu. - 2. Trong bài phổ kí viết về thân phụ, Đặng Văn Hòa nói Đặng 
Quang Tuấn từng ở tại nhà Phạm Văn Hưng, thái úy Tây Sơn phụ trách huyện Quảng 
Điền, đạy học cho con Hưng là Phạm Văn Trị; sau Phạm Văn Trị lấy công chúa (?), làm 
phò mã và trấn thủ cửa Tư Dưng. Sách ĐÐNLT thì viết quân Nguyễn tấn công đồn Tư 
Dung do phò mã Nguyễn Văn Trị trấn thủ. Vậy thì mấy ông Trị này là một người hay 
nhiều người trùng tên? 


678, 


Trong bối cảnh lòng dân li tán, “sùng sục mong làm loạn” ấy, 
phong trào Tây Sơn nổi lên đúng lúc, nhanh chóng tập hợp được quần 
chúng, khiến cho cái chính quyển xây dựng hàng mấy trăm năm ở cả 
hai miền bỗng chốc một sớm một chiều rệu rã như đống gạch vụn! Có 
thể nói rằng bấy giờ, khắp nơi trên xứ Thuận Hóa mà đặc biệt là ở 
Phú Xuân, nhân dân đã hướng về người anh hùng “áo vải cờ đào”, góp 
phần tổ chức cuộc sống mới. Ngày nay, do những nguyên nhân khác 
nhau, những tư liệu liên quan đến phong trào Tây Sơn đã mất mát 
khá nhiêu, song đi vào làng xã bằng những cuộc khảo sát điển đã, 
chúng tôi phát hiện được không ít những giấy tờ, hiện vật có thể phản 
ánh được thực chất của giai đoạn lịch sử bi tráng này... 


Trên quả chuông đúc vào năm Ki Mùi triểu vua Cảnh Thịnh 
(1799) tại chùa Quảng Khánh, chúng ta đọc được trên 164 quan chức 
của làng phụng cúng và hưng công, trong đó có một Hàn Lâm thự đãi 
chiếu, một bí thư chính tự, tám tham đốc, sáu đô úy, mười bốn đô tị, 
hai mươi hộ quân sứ, bốn mươi sáu chỉ huy, mười bảy trung úy, bốn 
mươi mốt hùng úy, một đô đốc, ba đại đô đốc, một hiệp trấn, một tả 
thông phán, hai quán quân, hai hộ quân, thì đúng là nhân dân ở đây 
đã sớm hưởng ứng phong trào Tây Sơn không sót một ai... Một sổ 
đỉnh để ngày 21 tháng Chạp năm Cảnh Thịnh 7 (1799) của làng Dã 
Lê thượng (huyện Hương Thủy) cho biết trong tổng số 295 người mà 
có đến 2ð5 lính và quan của triểu đình”, tư liệu Hán Nôm làng Thanh 
Phước (xã Hương Phong, huyện Hương Trà) cũng nêu tên những người 
tham gia phong trào khởi nghĩa từ năm 1786, 1787, khi Nguyễn Huệ 
lần đầu tiên đặt chân đến Phú Xuân. Ngay một họ Huỳnh làng Long 
Hồ (xã Hương Hồ, huyện Hương Trà) cũng đã có đến tám người tự 
nguyện đứng ra làm việc... 


Nghiên cứu hòm tư liệu Hán Nôm làng Xuân Hoà (xã Hương 
Long, thành phố Huế), chúng tôi có dịp tiếp cận với tập định bạ nhiễu 
năm liên tiếp thuộc triều đại Tây Sơn. Đinh bạ lập ngày 14 tháng Ba 
năm Thái Đức 11 (1788) kê toàn bộ đân định đều tham gia quân đội, 
giữ các công việc khác nhau trong các đơn vị khác nhau; ngay cả người 
già trên sáu mươi tuổi và trẻ em dưới mười bốn tuổi cũng được bố trí 
công việc ở các Bộ, các Dinh; văn bản này còn cho biết có ba binh sĩ 
tử trận ở Bắc Hà tháng Mười năm Bính Ngọ (1786), và một người tử 
trận trong quân ngũ ngày 29 tháng Ba năm Đinh Mùi (1787), Điều 


# Bùi Thị Tân, Đỗ Bang, Ki yếu Hội thảo khoa học Phú Xuân - Thuận Hóa trong 
phong trào nông dân Tây Sơn, Huế, Tháng 12 năm 1988. 
* Tự liệu của Nhà Bảo tàng Văn hóa Dân gian thành phố Huế. 


679 


này chứng tỏ tỉnh thần hướng ứng phong trào khởi nghĩa của nhân 
dân làng Xuân Hòa là rất triệt để và rất sớm; đây cũng là nơi phát 
hiện bia đá khẩu hiệu “Hổ hướng Tây Sơn khởi”, và là nút giao thông 
quan trọng trên con đường thiên lí thời cổ đi qua đô thành Phú Xuân. 


Vai trò tại chỗ của lực lượng nhân đân xứ Huế đối với cuộc khởi 
nghĩa Tây Sơn là cực kì quan trọng. Bộ tham mưu tối cao đã làm rất 
tốt công tác chuẩn bị, tổ chức, và tiến hành trước một bước chiến địch 
tuyên truyền vận động đạt hiệu quả cao, nên đã được nhân đân Thuận 
Hóa hưởng ứng khắp nơi... Có điều, ngọn cờ đào của vị anh hùng 
Nguyễn Huệ đúng là ngọn cờ “lấy chính nghĩa diệt hung tàn, lấy chí 
nhân thay cượng bạo” mới được như thế, chứ mỗi khi “chính nghĩa - 
chí nhân” không còn, thì nhân dân Thuận Hóa cũng từ bỏ sự ủng hộ. 
Cho nên về cuối triều Cảnh Thịnh, nạn bè phái, nạn tranh quyển đã 
đưa đến nguy cơ sụp đổ; đó là lúc xuất hiện câu ca đao: 


Lạy trời cho chóng giá nêm 
Cho thuyên chúa Nguyễn dong buôm thẳng ra... 


9. Qua hai quả đại hồng chung đúc từ hai nơi, chúng ta 
thấy rõ nét khác biệt ít nhất là ở hoa văn, kiểu đáng giữa hai 
nền mĩ thuật Thăng Long và Phú Xuân. Cho đến nay, người ta đã 
phát hiện khá nhiều chuông thời Tây Sơn ở miền Bắc. Định Khắc 
Thuân cho biết, đi nhiên chưa được đầy đủ, "có khoảng 475 bản. Trong 
đó chủ yếu là văn bia 338 bản, sau đó là minh chuông 133 bản. Khánh 
chỉ có 3 bản, và biển gỗ 1 bản"*°. Con số đó có một ý nghĩa hai mặt, 
một là nhà Tây Sơn vẫn tiếp tục nâng cao một bước những thành tựu 
văn hóa đân tộc, hai là nhà Nguyễn không cế tiêu diệt những gì do 
“ngụy triểu” xây đựng được. Đã có một thời, người ta nghĩ rằng nhà 
Tây Sơn tịch thu chuông đồng để đúc vũ khí, hay nhà Nguyễn ra lệnh 
phá hủy chuông đềng đúc dưới thời Tây Sơn. Cả hai đều không đúng. 


Nhiều chuông đồng miễn Bắc đúc thời Tây Sơn, nói chính xác là 
trong niên hiệu Cảnh Thịnh, hay thời Gia Long, Minh Mạng, đều có 
bài minh nói về việc mất chuông do cuộc chiến năm Ki Dậu [1789], 
chẳng hạn bài minh chuông chùa Như (Viên Quang Như tự) ở Nam 
Ninh - Nam Hà đúc năm Cảnh Thịnh 7 (1799) ghi chùa vốn có 
chuông, nhưng “đến năm KỈ Dậu bỗng gặp nẹn bình dao tại biến 
chuông bị mất”, hoặc bài minh chuông chùa Thầy (Thiên Phúc tự) ở 


38 Đính Khắc Thuân, Vấn khác thời Táy Sơn, Hội thảo khoa học Phú Xuân - Thuận 
Hóa trong phong trẻo nông dân Tây Sơn, Huế, Tháng 12 năm 1988, bán in ronéo, từ 
tr. L0G, : 


680 


Hà Tây đúc năm Cảnh Thịnh 2 (1794) nói “oèo xuân Kí Dậu - Quang 
Trung 2, những quân lính tự do thấy ở các chùa quán có đô đông đêu 
thu uê để đúc tiền cả, do uậy, chuông chùa này cũng cùng chung số 
phận”, hay bài mình chuông chùa quán Huyền Thiên ở quận Hoàn 
Kiến, Hà Nội đúc năm đầu Cảnh Thịnh (1793) gợi hình ảnh “một thời 
bụi trần mù mặt, thân tiên nổi lên thì chuông đành câm Hếng"””, 


Như vậy, việc phá chuông đúc tiển là do quân lính tự ý làm, 
không phải do vua Quang Trung chủ trương, huống chỉ sự kiện ấy đã 
xẩy ra từ trước, khi nhà Lê còn làm chủ đất Bắc mà Nguyễn Hữu 
Chỉnh cảm quyển. Tác giả sách Jioờng Lê nhất thống chí viết: “Bấy 
giờ, tiền tệ trong nước phân nhiều bị các nhà giàu giấu cất, nhân dân 
đêu khốn khổ uề nạn khan tiền, hòng hóa không lưu thông, uật giá 
cao uọt. Chỉnh bèn xu uới triểu đình, ra lệnh thu uét hết tượng đồng, 
chuông đồng ở các chùa, miếu, đêm uê kinh sư, mở lò đúc tiền. Rồi 
Chinh thỏ cho thủ hạ đi uê khắp nơi, cướp bóc chuông tượng của các 
thôn ấp. Người nào mà giám dấu giếm, túc thì bị chúng tra khảo, 
trừng trị. Chỉ riêng có pho tượng bằng đồng đen ở quán Trấn Vũ phía 
bắc kinh thành, là chúng không giám lấy mà thôi”, Chính sử cũng 
ghi vào tháng Ba năm Đinh Mùi (1787), “kho tùng rỗng tuếch, không 
đủ tiếp tế đều đều mọi sự cần dùng cho uiệc quân. Các mỏ đồng ở 
thượng du lại bị thổ tỉ cân trở, thành thử không thu nộp được như 
trước. Hữu Chỉnh tâu xin thu oét hết tượng đông ở đền chùa các lộ uễ 
kinh đô để đúc tiền Chiêu Thống thông bảo”. Do đó, vua Quang 
Trung “chỉ là người chịu hậu quả” trong việc này. 


Chuông thời Tây Sơn được mô tả “gồm ba phân: quai, thân uà 
miệng. Quai chuông Tây Sơn khác uới quay chuông thời Lê uùà thời 
Nguyễn. Nó không phải là một hình rồng uốn cong, trên lưng có hình 
nệm rượu hoặc đài sen, mà thường là hai hình rông đấu lung uào 
nhau. Đuôi rồng cuộn tròn. Lưng rồng to có 0uấy. Thân chuông chia 
làm bốn múi theo chiêu dọc. Mỗi múi lại chỉa thành hat ô dọc theo 
- chiều ngang. Ô to phía trên để khắc mình uăn, các ô nhỏ phía dưới 
được trang trí đề tài: long, l, quy, phượng, đôi khí được khắc lên 
người công đúc. Ranh dưới giữa các ô trên uù ô đưới là núm chuông. 


1 Nguyễn Thị Minh Lú, Tbn hiểu chuông đông thời Táy Sơn, Tạp chí Khảo cổ học, 
số 1/1995, tr. 41, 

*# Ngô gia văn phái, Hoàng Lê nhất thống chí, bản dịch, tập [, Nxb Văn học, 1984, 
tr. 211 - 212. 

3 Sử quán triểu Nguyễn, Khâm định Viết sử thông giám cương mục, bản dịch, tập 
XX, Nxb Sử học, Hà Nội, 1960, tr. 34. 


681 


Bốn núm cho bốn hướng: Đông, Túy, Nam, Bắc; khác với một số 
chuông thời Lê, bốn núm đó chỉ thuần túy chỉ bốn hướng, còn hai 
núm gõ được làm riêng hai bên đối xứng nhau trên bốn núm ấy. Giữa 
các góc của các ô có hoa uăn hình con đơi hoặc hình con bướm dang 
rộng cánh. Vành miệng chuông hơi loe, phần nhiêu để trơn, đôi khi có 
hình cánh sen nốt tiếp nhau. Chuông Tây Sơn có kích thước không 
lớn. Loại uừa quơi chuông cao 0,35m, thân chuông cao 0,85m, đường 
kính miệng rộng 0,50m. loại nhỏ chuông cao 0,30m, thân chuông cao 
0,66m, đường kính miệng rộng 0,30m. Phổ biến hơn cả là loại có kích 
thước uừa. Loại này ở địa phương Hò Nội uà phụ cận thường do hiệp 
thợ họ Nguyễn ủ xã Đề Cân huyện Thuận Thành xứ Kinh Bắc đúc. 
Trên chuông họ được ghỉ như sau: Kinh, Thuận, Siêu, Đà, Nguyễn... 
chú tạo (Nguyễn... người xã Đề Cân, huyện Siêu Loại phủ Thuận 
Thành xứ Kinh Bắc đúc khắc chuông)”°. Nếu đối chiếu với bai quả 
chuông ở Huế, chúng ta thấy ngay những hình ảnh mô tả này giống 
với chuông Hạ Lang (đo thợ Thăng Long đúc), khác với chuông La 
Chử (do thợ Phú Xuân đúc). 


3. Nhà Nguyễn chưa bao giờ ban bố lệnh tiêu hủy những 
gì thuộc triểu đại Tây Sơn trừ tiền đồng và ấn đồng vì là biểu 
tượng của triểu đại. Nhờ đó số lượng chuông đồng ghi niên hiệu 
Quang Trung, Cảnh Thịnh vẫn còn lại khá nhiều. Nhà Nguyễn không 
hề có chủ trương thu phá chuông thời Tây Sơn, bởi vì nếu có thì bộ sử 
đồ sộ Đại Nam thực lục đã chép. Nguyễn Thị Minh Lí viết: “Rất nhiêu 
đình, đền trong cả nước uẫn còn giữ được sắc phong thân của triểu 
đình Tây Sơn bên cạnh sắc của nhà Lê uà của nhà Nguyễn. Thời gian 
tôn tại của nhà Tây Sơn quá ngắn ngài - chỉ 14 năm, thời gian đầu 
phải khác phục những hậu quả khủng hoảng xã hội trầm trọng của 
triều đình trước để lại, thời gian sơu thì chiến tranh liên miên, hẳn là 
số di tích uè di uật nghệ thuật súng tạo được chưa là bao, nếu như lợi 
bị nhà Nguyễn triệt phá thì làm sao từ năm 1969 nhà nghiên cúu mỹ 
thuật nghiêm túc oà uyên bác Nguyễn Đỗ Cung đã tìm được đủ bằng 
chứng đế khẳng định uễ một nên mỹ thuật thời Táy Sơn, uà từ ấy đến 
nay, các nhà nghiên cửu thế hệ sau đã phát hiện thêm rất nhiều bằng 
chứng nữa - mà chỉ riêng bộ sưu tập chuông đồng thời Tây Sơn chúng 
tôi trình bày khái quát ở bài này đã thật sự đâm bảo sự phong phú. 
Trong số chuông ấy, hãn hữu ở 0uài quả chuông bị đục xóa thì hoặc 
đục chữ Cảnh uẫn giữ chữ Thịnh, hoặc đục cả hơi chữ nhưng uẫn giữ 
lờ mờ nét chữ để ngày nay còn đọc được. Những chuông ấy phần lớn 


*® Định Khắc Thuân, Bđd. 


682 


tập trung ở Hà Nội - một trung tâm ăn hóa chính trị dưới thời 
Nguyễn, cũng như những sắc phong thân của triều Tây Sơn, hẳn 
chính quyên của nhà Nguyễn không thể không biết đến ”?, Sự đục xóa 
nếu có chỉ là “hònh động tự phát của dân địa phương ở uồi nơi để 
phòng xa” mà thôi. 


Định Khác Thuân thống kê minh chuông (theo đơn vị hành chính 
năm 1988) gồm 88 Hà Nội, 13 ở Hà Sơn Bình, 1Š ở Phú Thọ, 9 ở Hải 
Hưng, 3 ở Thanh Hóa, 38 ở Hà Nam Ninh, 1 ở Bắc Hà, và 1 ở Huế. 
Nguyễn Thị Minh Lí thì lập bảng phân tích 69 quả theo thứ tự thời 
gian đúc, sớm nhất là chuông La Chử một quả năm 1791; sau đó: 01 
quả năm 1792, 05 quả năm 1793, 09 quả năm 1794, 02 quá năm 1795, 
04 quả năm 1796, 07 quả năm 1797, l5 quả năm 1798, 09 quả năm 
1799, 08 quả năm 1800; đại bộ phận là chuông chùa, còn lại vài quả 
chuông đến, quán, nhà thờ họ, hầu hết trên phạm vi các tỉnh quanh 
Hà Nội. 

Tư liệu về Tây Sơn trong kho sách nhà Nguyễn cũng được giữ lại 
không thiếu mấy, thậm chí tiên đồng “ngụy hiệu” vẫn được cho tiêu 
dùng, ấn tín “ngụy triểu” còn được cất giữ trong kho cho đến giữa thời 
Minh Mạng mới hủy bỏ. Trước kia, vua Gia Long từng đã “chiếu cho 
các trấn Bắc Thành có ai thu chép được sự tích nhà Lê cũ uà sự tích 
giặc Táy Sơn thì đem sách đâng"”. Năm 1828, Minh Mạng cũng lại 
làm như thế. Ông bảo Phan Huy Thực: “Khi mới đại định, thu nhặt 
được uăn thư sách uở của Tây Sơn rất nhiều, trẫm cho là uô dụng nên 
gần đây sơi đốt hết cả. Nay lại nghĩ tay chúng bội nghịch, những uiệc 
chúng làm không đáng kể, song cũng là dấu tích một đời, kho sách 
chứa cất không nên thiếu sót. Nên tư giấy cho Bắc Thành, hỏi khắp 
các cố gia uồ sĩ thứ có ai ghỉ chép được uiệc cũ của Tây Sơn từ năm 
Bính Ngọ (1786) trở đi, từ năm Nhâm Tuất (1802) trở lại, phàm một 
chính một lệnh uò chiếu sốc tấu sớ, cùng mọi điều mục nhỏ mọn 
chúng đã làm, không nệ kị húy, không kế lời uăn quê màa, hết thảy 


đem nộp quan sẽ lượng khen thưởng”. 


Sự sưu tầm tư liệu là rất tích cực. Không thấy sử chép một sắc 
lệnh, chỉ dụ nào của triều Nguyễn bắt buộc tiêu hủy tư liệu về nhà Tây 
Sơn cả. Trong hòm bộ của làng xã ở Thừa Thiên Huế, mảng giấy tờ 
mang các niên hiệu Thái Đức, Quang Trung, Cảnh Thịnh còn rất 
nhiều, từ sổ định, sổ điển, đến văn khế, đơn từ, ngay cả tờ truyền, sắc 


#! Nguyễn Thị Minh Lí, Tcđd, tr. 39 - 40. 
443 ĐNTL, tập IV, Nxb Khoa học, 1964, tr. 121. 


683 


phong, chiếu chỉ của triều đình... Vá lại, triểu đại này quá ngắn ngủi, 
vỏn vẹn mười bốn năm, chưa đủ thời gian để làm bất cứ việc gì, thì tư 
liệu ít ỏi là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, so với những cái còn lại của bảy 
tám thế kỷ trước vẫn đổi dào hơn đấy chứ! Cho nên sử thần đời Tự 
Đức đã có đủ tài liệu cẩn thiết để viết quyển Ngụy Táy liệt truyện 
trong bộ Đại Nam thực lục chính biên. Ngay những người từng cộng 
tác chặt chẽ với nhà Tây Sơn như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích vẫn 
bảo lưu được nguyên vẹn tác phẩm của mình, không bị khám xét và 
tịch thu, trong đó có thơ ứng chế, văn thư, chiếu biểu... 


684 


CỨ LIỆU HÁN NÔM VÀ CÁCH LÝ GIẢI 
NHỮNG “KHOẢNG TRỐNG ” TRONG LỊCH SỬ 
THUẬN HÓA THỂ KỶ XIV - XVII 

NGÔ THỜI ĐÔN 


c( ((IÍ huận Hóa” và “Lịch sử Thuận Hóa” là một để tài lớn, đầy 
sức hấp dẫn đối với giới nghiên cứu khoa học. Tiếp cận 
những vấn đề Thuận Hóa và lịch sử Thuận Hóa chính là 

mở hướng nghiên cứu quá trình phát triển của một vùng đất lớn của 
dân tộc: Lịch sử miền Nam, vì Thuận Hóa chính là “bàn đạp”, “chỗ 
đứng” quan trọng bậc nhất trong quá trình Nam tiến của đân tộc. Chỉ 
riêng việc tìm ra những đóng góp của tư liệu quá khứ, phát hiện 
những “khoảng trống” của tư liệu (và của lịch sử)!, tìm phương thế bổ 
sung, giải thích... cũng là những nội dung mang tính cơ sở quan trọng 
cho công tác nghiên cứu khoa học lịch sử về Thuận Hóa. Công việc 
này sẽ giúp chúng ta đẩy xa quá trình nghiên cứu, khẳng định những 
đóng góp ngày càng cụ thể về khoa học. Với ý nghĩa ấy thì khi một tư 
liệu được tìm thấy - dù nằm ở lĩnh vực nào, cũng góp phần mở rộng 
con đường đi vào lịch sử Thuận Hóẩ, tạo ra những gợi ý, lý giải, đoán 
định ngày càng gần với sự thật lịch sử của vùng đất... Bài viết này có 
chủ đích là mở lại cánh cửa Thuận Hóa, góp phần đóng lại những 
cánh cửa hẹp, mở thêm những lối mới đi vào quá khứ, hy vọng không 
là gặp phải lối mòn. 


1. Tổng quan tư liệu về lịch sử Thưận Hóa: 


Thư tịch cổ của ta (tư liệu thành văn bằng chữ Hán và chữ Nôm) 
trong trường kỳ lịch sử đã ghi lại nhiều nét căn bản về cư đân và 
vùng đất Thuận Hóa. Do vậy, ta có thể tìm hiểu về thông sử Thuận 
Hóa được phản ánh liên tục trong lịch sử. Sự hiện tổn sinh động của 


Ì Những “khoảng trống” lịch sử nhiều lúc đã đồng nhất với khoảng trống tư liệu. 
Dưới thời phong kiến, do cuộc sống ít phát triển trong một thời gian khá dài, nên sự 
lặng lẽ của cuộc sống ít được phản ánh trong tư liệu. Đó cũng là loại “khoảng trống” đối 
với người nghiên cứu lịch sử bây giờ. 


685 


đời sống văn hóa thời hiện tại cũng không làm mai một những nét 
tỉnh hoa của vùng đất (trong môi trường tự nhiên, xã hội và văn hóa). 
lịch sử của vùng đất nào cũng là quá trình sống, vươn tới lý tưởng 
hoàn thiện cuộc sống về vật chất và tỉnh thần của một nhóm cư đân 
hay một cộng đồng dân tộc. Quá trình lịch sử, vì vậy mang đậm dấu 
ấn sâu sắc về sự phủ định những yếu tố không hoàn thiện, phi văn 
hóa, văn minh... Thế nên, quá trình lịch sử nhất thiết thể hiện bẩ sâu 
văn hóa của vùng đất - mà nhìn qua thì đường như quá trình ấy đang 
ẩn dấu đi sự chuyển biến trong vận động lịch sử. Do-đó mà càng lâu 
về sau, bao giờ, người ta cũng như đứng trước những “khoảng trống”. 
Lịch sử Thuận Hóa, do nhiều nguyên nhân (thiên tai, binh lửa, sự ghi 
chép không đầy đủ, tư liệu mất mát...) đã tạo ra nhiều khoảng trống. 
Người nghiên cứu ngày nay đều thấy những thiếu vắng đó. Và trước 
khi đến với sự thiếu vắng. khoảng trống, thiết nghĩ cũng nền nêu lại 
những đóp góp căn bản của thư thịch cổ. 


ga) Những biên bhủo theo hướng địa chí: 


Tuy không thuộc loại các vùng đất, xứ sở có nhiều may mắn trong 
quá trình phát triển của lịch sử dân tộc, song Thuận Hóa cũng đã hội 
nhập với lịch sử thành văn của dân tộc từ năm 1306 đến nay. Nhìn 
chung, Thuận Hóa có những bước khởi phát ban đầu của cư dân đối 
với môi trường và cuộc sống, có được sự tiếp nối không đến nỗi ngắn 
lắm về mặt lịch sử, do đó, vùng đất này có thể nghiên cứu thấu đáo về 
cội nguồn lịch sử. So với Thanh Hóa, Nghệ An... thì Thuận Hóa đến 
với lịch sử dân tộc có phần chậm hơn (nguyên nhân lịch sử). Buổi ban 
đâu, cư đân Thuận Hóa không thể thể hiện sự hồn nhiên một cách 
đây đủ đối với vùng đất. Cư dân phần lớn là từ Thanh - Nghệ vào, 
mang theo một tâm lý khá phức tạp, khó có thể ngạc nhiên trước núi 
sông, cảnh vật (bản thân họ lại là những người đang sống trong 
những thế kỷ trung đại đầy biến động!). Tính chất thần thoại trong 
cảm nhận môi trường sẽ không có nhiều, tính chất truyền thuyết cũng, 
có thể bị nghèo đi. Còn chăng là những thân thoại, truyền thuyết 
trước đó (chủ nhân là người Chàm), Cư dân tìm hiểu, sưu tâm nhằm lý ' 
giải về môi trường sống của họ. Việc lưu truyền những thần thoại, 
truyền thuyết trước đó đối với cư dân có ý nghĩa như sự vượt qua giai 
đoạn “thơ ấu” trong nhận thức về môi trường, kéo lại sự cân bằng 
trong nhận thức về văn hóa... Tìm hiểu thư tịch cổ liên quan đến lịch 
sử xứ Thuận Hóa, người ta ngạc nhiên thấy trong hai loại thư tịch lịch . 
sử và địa lý, số sách nói về lịch sử địa lý nói chung và sách nói về địa 
lý nói về các vùng 'đất từ Nghệ An trở ra Bắc chiếm một khối lượng 


686 


lớn (Lịch sử nói chung: 64 đầu sách, phả lục: 24 đầu sách, đư địa chí: 
10 đầu sách, sơn xuyên lý bộ: 4 đầu sách, địa phương chí: 23 đầu 
sách)”. Số sách thật ít còn lại viết về Thuận Hóa là Dư địa chí của 
Nguyễn Trãi (1438), Ô châu cận lục của Dương Văn An (1553) và Phú 
biên tạp lục của Lê Quý Đôn (1776). Ba tác phẩm ấy ra đời trong 
những thời điểm khác nhau nhưng lại có những điểm giống nhau: Quá 
trình địa lý - lịch sử của vùng đất và sự thành lập cư dân được nói đến 
như một phác thảo; đặc điểm cư dân, phong tục tập quán văn hóa được 
chú ý ở mặt nổi trội, “lạ”; Tâm lý, ý thức về thần thoại, truyền thuyết 
của cư đân trong vùng đất không được nái đến (điều này phù hợp với 
sự thoát ly tính hồn nhiên của cư dân đối với vùng đất; họ là người 
mang theo nhiều kinh nghiệm khi đến vùng đất này). Dư địư chí chỉ 
dành cho Thuận Hóa một mục nhỏ gồm mươi dòng; những người làm 
tướng thời tác giả như Nguyễn Thiên Tùng, Nguyễn Thiên Tích và Lý 
Tử Tấn đã góp sức nhiều trong việc diễn giải thêm qua các phần “tập 
chú”, “cẩn án”, “thông luận” (gần nghĩa như “chú thích”, “kê cứu”, 
“nhận định, đánh giá” như bây giờ). Sách có nhiều điểm sơ lược, sót 
nhầm. Riêng phân nhận định sau đây của Lý Tử Tấn về cư dân Thuận 
Hóa rất đáng chú ý: 


“Dân vùng này nhiễm tục cũ của người Chiêm, tính hung hãn, 
quen khổ sở. Triều trước dùng họ để ngừa người Chiêm”!. 


Dương Văn An và Lê Quý Đôn trong tác phẩm của mình đã nghiêng 
về phía lược thuật, thống kê về đất đai tên làng, xã, huyện, phú của 
Thuận Hóa và một phần của Quảng Nam. Ô cháu cận lục thiên về tả 
và kể, tính chất biển ngẫu của tác phẩm đã làm nhòa đi nhiều sự thật 
lịch sử, văn hóa của vùng đất. Tất cả chỉ được biết đến như những điều 
khái lược. Phú biên tạp lục nhìn nhận vùng Thuận - Quảng là biên viễn; 
khi nhận định, tác giả có phần nghiêng về phía hướng tới khía cạnh 
giáo hóa. Đọc lời tựa của Dương Văn An trong Ô châu cận lục và lời bạt 
của Ngô Thì Sỹ trong Phủ biên tạp lục, người ngày nay có thể thấy 
một nỗi băn khoăn lớn của các tác giả trước thực tế của vùng đất này. 


“Ở ngoài bốn thừa tuyên thì người Châu Ái (Thanh Hóa) phóng 
khoáng ưa chuộng điều nghĩa, người Châu Hoan (Nghệ An) thuần túy, 


? Tham khảo: Trần Văn Giáp, Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, tập I, 1984, tập 2, 
1892, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội. 

3 Tham khảo: Viện Sử học, Nguyễn Trãi toàn tập,, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, 

- Dương Văn An, Ô ebôw cận tục, (Bùi Lương dịch), Nxb Văn hóa Á châu, Sài Gòn, 1962. 

- Lê Quý Đôn, Phủ biên tạp lục, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1984, 

k Nguyễn Trãi toàn tập, Sđd, tr. 234. 


687 


ham việc học. Còn Hóa Châu ta, tiếp liền xứ Quảng, đất đai hẻo lánh, 
phong tục chất phát, cư đân thưa thớt rất là quanh hiu, không ví với 
Hoan châu, Ái châu được...” (Tựa Ô châu cận lục). 


“Xứ Thuận Hóa - Quảng Nam là hai xứ ở biên cương phía Nam 
nước nhà. Hồi đầu Trung hưng, họ Nguyễn vừa là bầy tôi có công, vừa 
là họ ngoại được giao giữ việc quân, việc thuế má ở đấy. Rồi sau đân 
đần không làm tròn nhiệm vụ nộp thuế, các triều trước cũng ngơ đi để 
yên. Từ La Hà trở về phía Nam trở thành ra đất khác. Từ hai trăm 
năm nay, đất Bố Chính bị cắt đôi, thuộc về đôi nơi: cách một con đò 
mà sự việc phái Nam con sông ấy đều mập mờ không biết chi cả. Tôi 
là Sỹ, lúc trẻ đọc Ô Châu Cận Lục, khảo về bờ cõi đất nước ở trên tờ 
giấy, cũng chỉ gọi là biết đại khái mà thôi, một phần vì chữ viết lèm 
nhèm, sách bị mọt đục thủng nát” (Bạt Phủ biên tạp lục)Š. 


Tác giả Ô châu cận lục chú ý đến yếu tố kém phát triển của cư 
dân và môi trường, ghi nhận về lịch sử vùng châu Ô rất mờ nhạt. Ngô 
Thì Sỹ thì chú ý đến tính chất biên viễn của vùng đất, kêu về sự thiếu 
hiểu biết về vùng Thuận - Quảng và cho rằng Ô chêu cận lục cồn 
nhiều chỗ đại khái. 


b) Những biên khdo khác: 


Tuy không thuộc những biên khảo trực tiếp về lịch sử, địa lý 
Thuận Hóa, song những biên khảo về các lĩnh vực khác của đời sống 
cư dân cũng góp phần làm rõ lịch sử vùng đất. Từ nho y lý số đến các 
ngành nghề thủ công, từ những hoạch định về văn hóa cho đến nhân 
tài và văn chương vùng đất, tổng số tri thức lớn lao này góp một phần 
lớn vào việc lý giải những vấn đề ẩn khuất của Thuận Hóa. Tiếc là, 
trong suốt lịch sử mấy thế kỷ, những biên khảo này chưa bao giờ được 
nghiên cứu một cách đây đủ nên cũng chưa mấy tác giả nào nêu ra 
những đóng góp bổ sung và làm rõ lịch sử Thuận Hóa. 

c) Những đóng góp của tư liệu đã được dịch thuật, giới thiệu: 

- Về mặt địa lý: Các tư liệu đem lại những tri thức cơ bản về vùng 
đất Thuận Hóa. Những dẫn liệu tuy chưa thật chính xác, nhưng có thể 
giúp người sau vẽ phác một bản đổ với tên các thôn xã, tổng huyện. 
Do thiếu điều kiện, phương tiện quan trắc địa dư nên tác giả cũng 
chỉ ghi chép, đoán định qua sử sách mà không thể vẽ ra những bản 
đổ cụ thể. Dầu vậy, bản danh mục về đầm phá, sông núi, ruộng đồng 


Š Trân Văn Giáp, Sđd, tr. 37õ - 376, 
® Lê Quý Đôn, Sđd, tr. 382 - 383. 


688 


đã cung cấp cho người sau hiểu được những vùng miễn tiêu biểu của 
vùng đất. 

- Vẻ mặt lịch sử: Các tư liệu cung cấp tư liệu lịch sử theo hai 
đạng: Biên niên sử về lịch sử dân tộc và thông sử của các triểu đại. 
Những tri thức này rất phong phú, đẩy đủ về các mặt của đời sống 
dân tộc song nó vẫn là sử chung, chứ không phải là sử của một vùng 
đất nào. Chính vì vậy, tính chất địa phương đặc trưng, đặc thù của 
lịch sử vùng đất ít được tìm thấy trong các tư liệu lịch sử. 


- Về mặt văn hóa: Các tư liệu đưa ra những biểu hiện của đời sống 
cư dân vùng đất và đời sống dân tộc. Người ta hoàn toàn có thể vẽ 
phác những quá trình thích nghi, phát triển của cư dân Thuận Hóa, 
thấy được những bước tiến của cư dân. 


2. Những “khoảng trống” lịch sử: 


Từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVIII, Thuận Hóa có biết bao sự kiện 
lớn nhỏ về lịch sử. Các tư liệu mà người nay được biết hầu như không 
nói đến, nói hết. Cũng có thể là do tư liệu bị mất mát. Những “khoảng 
trống” lịch sử chính là những vấn để mà lịch sử chưa làm rõ. 


a) Từ năm. 1306 đến năm 1407: Sự kiện Huyền Trân công chúa và 
buổi ban đầu của mảnh đất Thuận Hóa, sự sắp xếp ban đầu của vương 
triểu Đại Việt, những khó khăn buổi đầu khi quản lý vùng đất mới... 
đều không được ghi chép đây đủ trong sách sử. Sự suy thoái của nhà 
Trần, sự tranh đoạt quyên bính của nhà Hề, lòng dân và ý thức bảo vệ 
vùng đất, sự phân tán trong ý thức sỹ phu... Tất cả chỉ được nói đến 
như những sự kiện đơn tuyến theo quan điểm chính thống. 


b) Từ năm 1407 đến năm 14297: Cuộc xâm lược và đặt ách thống 
trị của nhà Minh đối với vùng đất; những cuộc khởi nghĩa của cư 
dân..., phong trào Lam Sơn trên đất Thuận Hóa, những nguyên nhân 
thắng lợi, những vấn để ấy cũng chưa được tìm hiểu thấu đáo qua sử 
sách để lại. 


c) Từ năm 1428 đến năm 1557: Triều Lê và những chính sách đối 
với Thuận Hóa; cuộc tương tranh Lê - Mạc; sự ra đời của hai thế lực 
Trịnh, Nguyễn và ảnh hưởng cụ thể của nó đến Thuận Hóa ... những 
vấn để ấy cũng chưa thấy được trình bày đầy đủ trong chính sử. 

ở) Từ năm 1558 đến 1774: Nguyễn Hoàng và đội quân của ông ta 
đến Thuận Hóa như thế nào, theo đường nào? Trong ba lần vào Thuận 
Hóa, Nguyễn Hoàng đã có những dự định gì về vùng đất này? Thành 
Hóa Châu và những khoảng cách của nó đối với đường thiên lý, những 


689 


thủ phủ của các chúa Nguyễn, thủ phú Phú Xuân... Đó cũng là những 
câu hồi cần được trả lời. 


c) Từ năm 1774 đến năm 1801: Quân Trịnh tiến chiếm Phú Xuân 
hơn 10 năm liền; thế lực Nguyễn xây dựng hơn 200 năm mà không 
chống lại nổi sức mạnh của thế lực Tây Sơn, những cải cách của Tây 
Sơn trên đất Thuận Hóa, nguyên do? Đấy là những vấn đề mà lịch sử 
Thuận Hóa cần có sự đóng góp đề làm rõ. 


3. Những hướng bổ sung, lý giải lịch sử: 


Trên nền tư liệu có và đang sử dụng, những nghiên cứu về Thuận 
Hóa vẫn chưa khai thông được những lối đi mới. Vì thế, thật cần thiết 
khi đưa ra những hướng bổ sung tư liệu mới, tìm tòi và đưa ra những 
lý giải ngày càng hợp lý hơn về lịch sử. Có ba nguồn tư liệu đáng chú 
ý: 1. Nguồn tư liệu chung, đa ngành, giúp giải quyết những mối tương 
quan về các phạm vi nghiên cứu. 2. Nguôn tư liệu từ điều tra thực tế, 
thực tại giúp đối chứng, suy nghiệm quá khứ. 3. Nguồn tư liệu chuyên 
biệt - tư Hệu Hán Nôm ở các làng xã giúp mở ra tầm nhìn mới, xác 
định những quá trình hình thành về lịch sử cụ thể của từng vùng đất, 
từng biến cố. Dưới đây là một số dẫn liệu mang tính thí dụ cho một 
vài trường hợp. 


a) Nguồn tư liệu chung, đa ngành: Quan niệm nguôn tư liệu chung 
đa ngành là quan niệm về cách sử dụng, lý giải tư liệu. Về mặt này 
thì bất cứ tư liệu nào từ thư tịch cổ, điều tra thực tế, thực tại và từ 
mối quan hệ tổng hợp... đều là tư liệu chung. Việc sử đụng các tài liệu 
lâu nay hầu như đều theo hướng chuyên ngành nên đã không tạo đà, 
mở hướng, không đem lại nhiều hiệu quả cho nghiên cứu. Kết quả là, 
sự hiểu biết về Thuận Hóa không tăng thêm bao nhiêu; trái lại, sự 
hiểu biết ấy đã dẫn người nghiên cứu vào lối quen hoặc ngõ cụt. 
Chẳng hạn, với Đại Việt thông sử của Lê Quý Đôn, nếu người nghiên 
cứu nó chỉ chuyên sử đụng nó như là dẫn liệu lịch sử thì như thế là đã 
hạn chế sức cống hiến của tư liệu. Nó là một tư liệu có thể được sử 
dụng theo hướng đa ngành. Ở đấy, ta không những thấy được quan 
điểm lịch sử của họ Lê về triểu Mạc mà còn thấy những biến động có 
tính nguyên nhân lịch sử sự ra đời của phong kiến Trịnh - Nguyễn 
cùng những dẫn liệu hỗ trợ cho những lý giải về mối tương quan giữa 
các ký sự, truyện chí lịch sử như Hoan châu ký, Ngm triều công 
nghiệp diễn chí và cả Hoàng Lê nhốt thống chí Cách xử lý tư liệu 
theo hướng chung, đa ngành làm cho bức tranh lịch sử quá khứ bớt 
nghèo nàn, đơn điệu; trái lại còn tăng thêm phần dễ cảm nhận, đánh 


690 


giá lịch sử hơn. Một ví dụ khác, sự xuất hiện của Lê triểu giáo hóa 
điều lệ, cho phép chúng ta hình dung một chế độ giáo hóa vừa có 
vẻ quan phương vừa có về thông thường, bình dị phù hợp với đời 
sống của cư dân xưal Tiếc là, cho đến nay chưa thấy có những nghiên 
cứu về tư tưởng, văn hóa của vùng Thuận Hóa nói riêng và đất nước 
nói chung trong thế kỷ XVII, XVIH khi so sánh với Lê triểu giáo hóa 
điêu lệ. 

b) Nguôn tư liệu điều tra thực tế, thực tại: Đối với Thuận Hóa, 
cần có những điều tra nghiên cứu kỹ càng, công phu ở hai hướng: trên 
mặt đất và đưới mặt đất. Ở dưới mặt đất, những kết quả khảo cổ học 
về các thời tiền sử, sơ sử đã mang lại nhiều giá trị sử học to lớn trong 
vòng hai mươi năm trở lại đây. Tuy thế, nếu chú ý thêm những hiện 
vật của các thế kỷ XIV - XVIII, người ta cũng cắt nghia được nhiều 
vấn để của Thuận Hóa. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, 
nhiều công trường xây dựng mọc lên, kết quả việc san bằng mặt bằng, 
đào lấp nơi xây đựng có thể đem lại nhiều may rủi khôn lường cho sử 
học Thuận Hóa. 


Hiện trạng di tích, di vật, di chứng lịch sử Thuận Hóa cũng còn 
ẩn khuất nhiều tư liệu quan trọng giúp lý giải những khía cạnh đặc 
biệt của Thuận Hóa. Chẳng bạn, sự xuất hiện của một thành Hóa 
Châu ở phía bắc sông Hương trong các thế kỷ đầu của lịch sử Thuận 
Hóa và hai thành Phú Xuân thời Tây Sơn và Nguyễn là một điều 
đáng chú ý. Và so với Hội An, thành Hóa Châu đã có ý nghĩa gì 
trong sự chứng minh xu thế thành phố - cửa sông - sát biển của người 
Thuận Hóa xưa? Lại nữa, hầu như ở Thuận Hóa không thấy một tháp 
Chàm nào trong khi những di vật, di tích Chàm, điêu khắc Chàm, mộ 
Chàm vẫn có; điều đó chứng minh rằng đã có một sự cộng cư gần 
như hòa hợp với văn hóa Chàm và Việt ở Thuận Hóa; trong khi đó 
ở Bình Định, Phan Rang... tính chất riêng biệt của cư dân Chàm 
vẫn hiện diện?... 


c) Nguồn tư liệu chuyên biệt - tư liệu Hón Nôm ở các làng xõ: 


Trong quá trình sưu tâm, nghiên cứu dịch thuật tư liệu Hán 
Nôm ở các địa phương, người ta có thể thấy những đóng góp đặc 
biệt của nguồn tư liệu này trong việc lý giải lịch sử, lấp đần những 


khoảng trống. 


- Nếu tư liệu địa chí chỉ cho biết tên hành chính của các huyện, 
tổng, xã, thôn ấp thì tư liệu Hán Nôm ở các làng xã đã cho ta biết cụ 
thể từng miếng đất ở các làng. Những tên Nôm của các xứ đất có lẽ là 


691 


những tên thuần Việt xưa nhất của xứ đất. Sau này đến thời Gia 
Long, các tên làng phần lớn đều đổi tên chữ”, 


- Tư liệu Hán Nôm ở các làng biển (như vùng Điển Hải, Quảng 
Ngạn...) đều nói đến các vị tổ theo Nguyễn Hoàng từ biển mà vàoế. 


- Có những tư liệu đặc biệt giúp lý giải rành rẽ cả một quá trình 
lịch sứ. Trấn nhân tiên liệt biếu kể về toàn bộ sự nghiệp của tộc 
Trương Phước (Trương Phúc), những con người phò tá các chúa 
Nguyễn và vua Nguyễn; tư liệu này làm rõ những sự việc quan trọng 
từ buổi đầu dựng nghiệp, từ Gia Miêu ngoại trang đến Phú Xuân, Gia 
Định?. Trích bản Lam Sơn thực lục chứng minh sự tổn tại của một đội 
quân vua Lê trên đất Thuận Hóa, chính sách giáo hóa, ứng xử đặc biệt 
của nghĩa quân: 


Sơ lai Hóa Châu 

Vụ Ïý bu cương 

Chính hóa đại hành 
Ủy thanh uiễn dương)9, 


(Lúc mới đến Hóa Châu 

Ở theo lẽ phải, ở theo vùng đất 

Thi hành rộng rãi chính trị giao hóa 
Tiếng tăm và uy thế lan xa). 


- Sự tôn sùng vua Lê và ý thức tự lực tực cường của các chúa 
Nguyễn trên đất Thuận Hóa là chỗ mâu thuẫn trong tâm thức của cư 
dân. Những tên làng vùng Sịa như Phò Lê, Thủ Lễ, Phò Nam; những 
cột mốc mang niên hiệu vua Lê (Bảo Thái, Vĩnh Hựu), những giấy tờ 
hành chính ghi niên hiệu Cảnh Trị, Vĩnh Trị, Chính Hòa'! chứng tỏ 
trong quá trình xây dựng miền Nam và Thuận Hóa nói riêng, các chúa 
Nguyễn chưa bao giờ có ý thức mình là Hoàng đế (Sau này, Gia Long 
truy tôn các chúa). 


- Suốt từ thế kỷ XIV đến thế kỷ XVII, phần lớn các văn bản 
hành chính ở các làng xã đều viết bằng chữ Hán, hạn hữu lắm mới có 
một vài văn bản Nôm: điều này cho thấy từ khi có nhà nước phong 


” Theo tư liệu điển đã của người viết. 

® Như chú thích 7. 

® Xin xem bài của người viết: Trến nhân tiền liệt biểu uà sự lược thuật uê những 
người phò tá các chúa Nguyễn, uua Nguyễn, Tạp chí Thông tin Khoa học oà Công nghệ, 
số 2-1995, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thừa Thiên Huế. 

'9 Tự liệu đo một cán bộ hưu trí cung cấp. 

!! Tự liệu điển đã của người viết. 


692 


kiến độc lập cho đến thế kỷ XVIIL, chữ Hán vẫn là văn tự chính thức 
của dân tộc}, 


- Văn bản nói về việc kén lính và miễn lính thời Trịnh - Nguyễn 
phân tranh ở Thuận Hóa: 


“Tiết chế các xứ thủy bộ chư doanh chẩn việc bắt lính vũ tượng. 
Kể rằng: 


Huyện Quảng Điển, tổng Phò Lê, các xã Tráng Dực, Phò Lê, 
Thủ Lễ, An Gia, Thạch Bình, Mạc Gia đã có các thuyền linh, hễ bắt 
lính vũ tượng đều được cho trừ; để tiện bắt lính, chuẩn cho đến 
hạng nhiều. 


Giao cho sáu xã tống Phò Lê chuẩn việc ấy. 
Chính Hòa năm thứ XIV (1690), tháng Sáu ngày 14. 


(đóng ấn triện son)°!3, 


- Văn bản nói về văn miếu của một làng thời Tây Sơn; 


“Huyện Quảng Điển, xã Thủ Lễ, Chỉ huy sứ Vệ trung hầu là 
Nguyễn Văn Nhuận, Hồ Đăng Châu, Hồ Đăng Niên, Trùm Nhâm, 
Trùm Khác cùng các hương lão xin được chỉ giáo. 


Nguyên bổn xã chúng tôi có phụng lập một tòa văn miếu, thường 
năm lo cúng tế. Từ năm Bính Ngọ (1786), xã chúng tôi thường theo 
binh lính các vệ, hiệu đến nỗi không thường lo cúng tế, e đến nỗi u 
trệ. Trộm nghĩ, Đạo của Thánh sư được phù trì, che chở... mà việc 
hương khói nay khó bể nghĩ tưởng! Đến năm Giáp Dần (1794), các 
viên chức các vệ của bản xã mới họp cùng nhau. Vá, trong bản xã, chỉ 
huy Thiên sự về ở, Thị Nội An Công Cơ mong được Kim thượng phê 
duyệt hương điển tại bản xã là một mẫu. Năm đó, Chỉ huy nghỉ hưu... 
nay được ra lão, nên các viên chức các vệ của bản xã mới lấy một mẫu 
ruộng ấy cúng vào Văn Thánh miếu, lưu giao cho hương lão canh tác 
để lo hương hỏa. Sợ không lấy gì làm bằng, chẳng dám tự tiện, dám 
xin chiếu cho bút tích làm bằng may khỏi ngày sau các vệ, hiệu tranh 
nhau ruộng ấy, để tiện cho việc làng. Nay được bái nhờ. 


Cảnh Thịnh năm thứ III (1794), tháng Năm mồng 9. 


)? Xin xem bài của người viết: iœ uăn bản Nôm thời Cảnh Thịnh, Tạp chí Thông 
tin Khoa học uà Công nghệ, số 2-1992, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Thừa 
Thiên Huế. 

!9 Tự liệu Hán Nôm của làng Thú Lễ. Người viết dịch. 


693 


(đồng triện son lớn “Triều đường chi ấn”)”!4, 


Những dẫn liệu và nhận định ở trên hắn đã gợi được ít nhiều suy 
nghĩ cho người nghiên cứu về Thuận Hóa. Và dù cửa đã mở, đường đã 
đi thì không có nghĩa là đã đến đích. Nó mới chỉ là đích gần, còn đích 
xa? Đó là những phạm vi nghiên cứu mà người viết chưa thể có điều 
kiện để trình bày. 


14 Như chú thích 13. 


694 


ĐÓNG GÓP TƯ LIỆU HÁN NÔM LÀNG XÃ 
THỪA THIÊN HUẾ VỀ VIỆC KHÁM PHÁ 
TRIỀU TÂY SƠN 


TRẤN ĐẠI VINH 


một cách đây đủ. Trong tình trạng ấy, tư liệu Hán Nôm làng xã 

đương thời trên các miền đất nước có thể góp phần tái hiện 
vương triều này. Trong đó, tư liệu Hán Nôm làng xã Thừa Thiên Huế 
đã khai thác bước đầu từ năm 1995, đã góp ít nhiều trên những góc độ 
liên quan đến vương triểu anh hùng nhưng ngắn ngủi này. Đương 
nhiên đó chỉ là những khía cạnh nhỏ bé của lịch sử. 


§: hoàn cảnh đặc biệt, vương triều Tây Sơn chưa được soi sáng 


1. Việc nhập cư của bình đinh (và gia đình) gốc Nam 
Trung Bộ vào Thừa Thiên Huế. 


Sau khi chiến thắng ngày Rằm tháng Sáu năm Bính Ngọ - 1786, 
và nhất là sau khi ổn định việc trị an, triều đình Tây Sơn đã có tờ 
truyễn các làng xã cho nhập tịch số binh định ngụ cư. Số binh định 
này phần lớn là người Nam Trung Bộ, gốc gác ở các xứ Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Phú Yên, là quân bản bộ của Bắc Bình vương 
Nguyễn Huệ đã được nhập tịch vào các làng xã Thừa Thiên Huế. Tuy 
không còn những văn bản này, nhưng qua các tờ khiếu kiện của làng 
xã về việc phân định chánh hộ, khách hộ và hưởng ruộng khẩu phần 
đã xác định được điều đó. 


Đơn xin xác nhận để tu bổ đình làng Hồng Phước, tổng Mậu Tài, 
huyện Phú Vang (nay là làng Thanh Phước, xã Hương Phong, huyện 
Hương Trà) đã viết: “Ngữa trông ơn, do nay kính vâng thể định phân 
biệt chánh hộ, khách hộ phân minh, và số viên nhân gia cư hay ngụ 
cư cũ mới theo bộ đỉnh làng chúng tôi, thì vào thời ngụy tông đã có 
thể truyền cho nhập vào chính xã, nên số viên nhân này nhập vào 
trong sổ bộ...”. 


Qua việc tiếp cận các gia phả, chúng tôi cũng đã phát hiện một số 
các dòng họ nhập cư trong hoàn cảnh này vào Huế như sau: 


695 


- Dòng họ Ngô gốc Quảng Ngãi nhập tịch vào làng Dương Xuân hạ. 
- Dòng họ Nguyễn gốc phủ Quy Nhơn nhập tịch vào làng Án 
Dương, Phú Vang. 


- Dòng họ Trần Văn gốc Quảng Ngãi, nhập tịch vào làng Dương 
Nỗ, Phú Vang. 


- Dòng họ Võ, hậu duệ của Tư khấu Định nhập tịch vào làng Xuân 
Hòa xã Hương Long. 


2. Việc tham gia đông đảo của binh đỉnh Thừa Thiên Huế 
vào quân đội Tây Sơn từ chiến dịch giải phóng thành Thăng 
Long mùa Xuân Ký Dậu. 


Tham khảo các sổ bộ định thời Tây Sơn của các làng Phù Bài, 
Dã Lê Thượng, Thanh Phước, Mỹ Lợi... cũng như các nhà nghiên 
cứu khác, chúng tôi đã nhận thấy sự tham gia đông đảo của dân 
định Thừa Thiên Huế vào đại quân của vua Quang Trung. Bài văn 
chuông làng Hạ Lang (xã Quảng Phú, Quảng Điển) khắc trên chuông 
đúc năm 1799 cũng cho thấy trên 100 viên quan quân tham gia 
quân đội hay guồng máy chính quyển Tây Sơn như nhiều tác giả đã 
đề cập. 


Bản thẩm án năm 1797 của triểu Cảnh Thịnh về việc phân xử 
vụ tranh chấp đâm phá của làng Bác Vọng và thôn Trung Hòa đã 
ghi: “Chí Bính Ngọ niên, chưởng cơ Tiến tận cấp bỉ xã nhập thủy 
binh, tòng trận tại Bắc Kinh, hậu hồi tái tòng viễn trấn” (Đến năm 
Bính Ngọ 1786, chưởng cơ Tiến đã bắt sạch dân làng ấy vào thủy 
binh, theo đánh trận tại kinh đô ngoài Bắc, sau trở về lại đóng ở các 
trấn xa). 


Sổ bộ Định của làng Thanh Phước để niên hiệu Thái Đức 11 
(1788) ghi “Bổn xã nhân các số hạng: 173 viên nhân. 

- Chức sắc: 4 viên 

- Tỉnh binh: 185 người 

- Số còn lại là lão nhiêu, nhiêu tật, và hạng trốn”. 

Các sổ bộ Đinh tiếp sau dưới triều Cảnh Thịnh lại cho thấy sự sụt 
giảm nhân số, do chết trận, trốn, nhưng lại gia tăng tỷ lệ viên chức, 


vì dần đà đã có quân công và thâm niên, nhưng cũng chứng tỏ tình 
trạng lạm phát quan tước. 


Ngoài việc hầu hết định tráng tham gia chiến trận, các viên chức 
phường làng còn phải xoay xở mua heo mừng công cho đội quân thắng 


696 


trận, cũng như mua da trâu, may áo trận trang bị cho quân đội (viên 
chức phường Mỹ Đồng (nay là Mỹ Lợi), mua heo mừng công đội Bằng 
lung tại Quảng Nam vào ngày 16 tháng Sáu năm Định Mùi 1787, 
không có tiên phải bán sở vườn, điện tích 3 miếng giá 10 quan; đến 
năm 1789, nhân việc công, mua da trâu và may áo, lại phải bán sở 
đất trưa má, diện tích 3 miếng, giá 9 quan). 


3. Hệ thống tổ chức quân đội Tây Sơn cũng được xác định 


phiên hiệu qua các văn bản đỉnh bộ và đơn hờ: Dưới đây là 
tên gọi thống kê được. 


Đạo Tỏ quân Thị nội Đạo Hữu quân Thị nội: 
Đạo Hữu quân: - Vệ Tuấn Nghị 
- Vệ Tam võ Dũng Đạo Hữu Bật Thị nội: 
- Vệ Võ Lược - Vệ Hổ Bôn 
Đạo Tây Kỳ: - Vệ Hổ Dực 
- Vệ Nhì Trung Tín - Vệ Kiên Võ 
Đạo Hòa Nghĩa: - Vệ Khuông Phò 
- Vệ Hùng cự khai - Vệ Hùng Dũng 
Đạo Oai hùng: - Vệ Thanh Thiên 
Đạo Võ Thành: - Vệ Ngũ Bữu Trính Diệu 
- Vệ Tiền Hùng - Vệ Ngũ Bửu Thập kỳ 
- Vệ Thần Sách - Vệ Hùng Nghị 
Đạo Trung Thành: - Vệ Nhất Võ cư 
- Vệ Võ khúc - Vệ Nhì Võ cư 
- Vệ Võ Lương - Vệ Tam Võ cư 
- Vệ Trung Nghị - Vệ Kim Long Kiên võ 


- Vệ Nghĩa chiến 

- Vệ Nghĩa Kích 

- Vệ Nguyên Thống 
- Vệ Sư Trinh 

- Vệ Thiên Khai 

- Vệ Long Điện 

- Vệ Lôi Chấn 

- Vệ Hùng Oai Tả 

- Vệ Hùng Oai Hữu 


697 


698 


Dinh Trung quân 
Định Hậu quân 
Dinh Tiền phong 
Về thủy quân, có các phiên hiệu: 
Cơ Thiêm Thủy 
Cơ Tả Dực 
Cơ Trí Thành 
Cơ Vĩnh Khánh 
Cơ Vĩnh Thạnh 
Cơ Hậu Thủy 
Về tượng quên, có 10 hệ cơ Trung tượng 
Về kính hầu cận, có: 
Tây Long điện thị trà 
Tây Long điện thị học 
Tây Long điện Vũ điệu vệ tứ 
Tây Long điện Vũ điệu vệ nhì 
Về đội dệt uải trắng, có các đội: 
Đội Bạch bố thuộc Hữu cung 
Đội Bạch bố thuộc Hoàng công chúa đệ tứ bà 
Đội Bạch bố thuộc Hoàng tam công 
Và các ty thợ, các đội khác: 
Ty thợ gạch 
Ty thợ Đổi mỗi 
Ty thợ thuyền 
Đội chài ngư 
Đội Can thủy 
4. Về nhân vật quan chức cao cấp, rải rác có tên các vị. 
Trung Thú lệnh Trần Văn Kỷ (người làng Vân Trình) 
Binh bộ Thượng thư Nguyễn Đại Phác 
Tả Đồng nghị Nguyễn Văn Cơ 
Hữu Đồng nghị Dương Đức Uyên 
Tả Thị lang Hoàng Kim Thắng (người làng Bác Vọng) 
Thiếu bảo Nguyễn Văn Dinh 
Hoàng đệ Nguyễn Văn Kỷ (1797) 
Hoàng tử Thạch Công (1792) 


Hộ bộ Ngôn 
Đại đô đốc Trị An hầu 
Đại đô đốc Thắng An hầu 
Đại đô đốc Phong Lộc hầu 
Đại đô đốc Lương Thanh hầu 
Khâm sai đốc thị Hưng Quang hâu 
Nội hầu Đại đề điểm Phạm Đắc Viễn 
Đại kiểm điểm Trần Viết Kết 
Đại tuần kiểm Châu Văn Uyển, thống lãnh đạo Hòa Nghĩa 
Tư khấu Định 
Đại Tư đỗ Võ Văn Dũng 
Đại Tư mã Chấn 
Đại Tư lệ Trung quận công Lê Văn Linh 
Điện tiên Đại hộ đốc thượng tướng quân. 

Trong số lượng trên 10 làng đã được sưu tập, nghiên cứu văn bản 
Hán Nôm những tín hiệu về phong trào Tây Sơn quả là không nhiều, 
nhưng cũng không kém phần ý nghĩa. Ước mong rằng trong thời gian 
tới, tại tỉnh nhà cũng như nhiều tỉnh khác, việc khai thác di sản Hán 
Nôm làng xã sẽ đem lại một nhận thức đây đủ hơn về diện mạo 
phong phú của vương triểu Tây Sơn; bổ sung những khiếm khuyết của 
chính sử. 


699 


VỀ “ĐẠI NAM LỊCH ĐẠI LONG PHI ĐỒ ” 
THỜI NGUYÊN 


NGUYÊN HỮU THÔNG, 
NGUYÊN VĂN ĐĂNG 


rong lịch sử đồ bản Việt Nam, loại hình bản đồ địa lý, vẽ hình 
thể núi sông của cả nước, của từng địa phương xuất hiện sớm và 
khá phổ biến trong các triểu đại phong kiến tự chủ. Lý Thường 
Kiệt đã từng sai vẽ bản đổ trước khi tiến hành cuộc kháng chiến 
chống Tống; đặc biệt nổi tiếng là bộ bản đổ Hồng Đức bản đồ thời Lê 
sơ. Đến thời Nguyễn thì loại hình này phát triển mạnh mẽ, giúp cho 
hậu thế rất nhiều trong việc tìm hiểu lịch sử, địa lý, địa danh... của 
đất nước. Thế nhưng, có một dạng đồ bản khá mới lạ, đặc biệt và có lẽ 
khó tìm thấy trước thời Nguyễn, đó là bản đề lịch sử mà chúng tôi tìm 
thấy ở Huế: Đại Nam lịch đại long phí đồ (tạm địch: Đỗ bản lịch đại 
long phi nước Đại Nam). Đây là một tác phẩm nghệ thuật, một tư liệu 
lịch sử đáng được chúng ta quan tâm nghiên cứu. 
+ 
+ *wh 
Đạt. Nam lịch đại long phì đồ vốn nằm trong thư viện gia đình 
Lục Khanh, tức nhà của Hồng Thiết, cháu nội vua Minh Mạng (con trai 
thứ 18 của Tuy Lý Vương Miên Trinh). Trong hoàn cảnh đất nước và 
hoàng gia trải qua nhiều biến động, hầu hết sách vở của thư viện này 
đã phân tán nhiều nơi. Khi chủ nhân mất, một số được chuyến lên cất 
giữ ở chùa Từ Quang, số còn lại tản mát khắp các gia đình của hoàng 
tộc. Tấm bản đổ chúng tôi tìm thấy ở nhà ông Vĩnh Tuấn, một trong 
những hậu duệ của tác giả, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. 
Phía phải trên bản đổ cho biết niên đại khắc in: “Đồng Khánh 
tam niên tuế thứ Mậu Tý trọng thu cát nhật tân thuyên (hay tuyên?). 
Nghĩa là được khắc in lần đầu vào ngày tốt giữa Thu năm Mậu Tý 
Đông Khánh thứ ba (tức năm 1888)”Ẻ, 


LỞ góc dưới cùng bên phải có ghi hai dòng chữ đã mờ đến mức không thể đọc được. 
Tất cả gồm 11 chữ, chữ đầu ở giữa đứng tách ra. Tám chữ tiếp theo được tách thành hai 


700 


Tác giả là người của Hoàng tộc Nguyễn, dòng chữ bên phải đoạa 
giữa tuy đã mờ nhạt nhưng có thể đọc được: “Quốc sử quán Biên tu 
Hồng Thiết Lục Khanh tập hội” (Quốc sứ quán Biên tu Hồng Thiết sưu 
tập và vẽ ra). Theo tác giả Phan Hứu Thụy? và kết quả tìm hiểu của 
chúng tôi thì Hồng Thiết tự là Lục Khanh, hiệu Liên Nghiệp Hiên, em 
cùng mẹ với Hông Nhung”. Ông sinh vào ngày 25 tháng Mười một Kỷ 
Dậu tức ngày 7 tháng 1 năm 1850 tại Huế. Năm 1880 vào học Quốc tử 
giám, trúng trường khoa thi Hương năm Nhâm Ngọ (1882), sau được 
sung vào chức biên tu Quốc sử quán một thời gian rồi chuyển làm Bế 
chánh tỉnh Bình Thuận. Duy Tân nguyên niên (1907) được thăng Thị 
lang bộ Công. Năm 1908 do tham gia phong trào chống thuế ở Huế, 
ông bị Pháp bắt giam ở Thuận An một thời giản ngắn, nhờ sự can 
thiệp của triều đình mà được tha. Sau vụ này Hông Thiết về hưu và 
mất ngày 22 tháng Ba năm Đinh Sửu tức ngày 02-5-1937 tại Huế. 
Ông được truy phong Vinh Lộc Đại phu, Hiệp Tá Đại học si. 


Ông trước tác nhiều. Ngoài Đại Nam lịch đại long phi; còn có các 
tác phẩm: Quốc toàn đô, Liên Nghiệp Hiên tập, Hoàng triều nhân thọ 
lược biên, Ngũ châu liệt quốc, Khuyến hiếu quốc âm ca, Quốc danh ca, 
Việt sử diễn ca, Việt sử diễn nghĩa tứ tự ca, Tế mỹ truyện, Thúy Kiêu 
tập chú, Tóp Kiêu. 


Như vậy, ngoài công việc Biên tu ở Quốc sử quán cùng góp phần 
biên soạn sách địa lý, lịch sử của vương triểu, Hồng Thiết đã để lại 
nhiều tác phẩm có giá trị. Với tấm bản đồ này, ông là người có công 
sưu tâm và viết lại lịch sử dân tộc, đồng thời tác thành hình tượng 
"rồng bay" của nước Việt Nam, và không ngoại trừ trường hợp tự ông 
tham gia vào công việc khắc ín ra nó. 


Theo bà Tôn Nữ Hợp Văn, thủ từ Liên Nghiệp Hiên, thì sau khi 
khắc in, bản đổ sẽ được tô vẽ thêm nhiễu màu sắc trông rất rực rõ. 


dòng song song, Hai chữ cuối ở giữa: trong đó, chữ đầu đọc được là (đồng) và chữ sau có 
tự dạng giống chữ “thuyên”, chúng tôi nghĩ rằng đây có thế là hai dòng nói về danh 
tính những người tham gia bản khắc ín. ` 

? Phan Hứa Thụy, Việt sử diễn nghĩa - một bộ diễn ca đáng chủ ý, Tạp chí Văn học, 
số 4, 1983, tr, 87-100, 117. 

3 Hồng Nhung tự Tiêu Khanh, hiệu Hạnh Phế, con trai thứ 8 của Tuy Lý Vương và 
bà họ Phạm. Ông trước tác nhiều, trong đó, có 3 tác phẩm chữ Nôm cùng soạn chung 
với Hồng Thất Việt: Việt sử diễn nghĩa tử tự ca, Khuyết hiếu ca. Dẫn theo Phan Hứa 
Thụy, Tcảd. 

* Tiểu sử này viết dựa theo bài văn bia do chính tay Hồng Thiết tự soạn cho mình 
khắc năm Khái Định thứ 10 (1925) và bản gia phổ hiện do bà Tôn Nữ Hợp Văn cất giữ 
tại phủ thờ ông. 


701 


Trong tay chúng tôi là bản nền chưa tô vẽ, được khắc in ra giấy bổi đã 
ố vàng, có hình chữ nhật, kích thước 39,5x108em. Dòng chữ “Đại Nam 
lịch đại long phi đô” được ín trên cùng bằng khổ chữ lớn (3,5 x 3,5em) 
theo dạng chân tự, so với dạng chân tự trình bày trong nội dung 
(0,8 x 0,8em). 


Toàn bộ bể mặt tác phẩm thể hiện hình ảnh một con rồng đang 
lượn trong mây, thân uốn suốt chiều đứng của bản để theo hình chữ S 
kéo đài như địa thế đất nước, đầu hướng ra biển Đông. Văn tự thể 
hiện nội dung, chạy dọc suốt thân rồng với chiều rộng từ 4 - 8em. Sự 
sắp xếp trật tự của văn tự được dàn trải theo dáng cấu tạo của vảy 
rồng, chính vì vậy đồ bản long phi đã thể hiện nét sống động của một 
bức tranh đồ họa có giá trị nghệ thuật. Trong tư thế “rồng bay”, cho 
nên vị trí của đầu rồng tường ứng với vùng phía Bắc trong hình thể 
đất nước, ở đây không lồng văn tự và đầu rồng được thể hiện như một 
mảng đồ họa thuần túy. Họa tiết đầu rồng trong đề bản long phi bộc 
lộ chất uy nghiêm qua việc nhấn mạnh và chỉ tiết hóa khuôn mặt với 
thủ pháp lột tả: mắt lỗi trợn trừng, bờm dựng, nanh nhọn, miệng há 
rộng... chỉ riêng phần diễn tả này, tấm bản đổ đã mang đây chất 
trang trọng, đó là chưa nói đến những mảng phối hợp khác như: bờm 
rổng dựng chạy suốt sống lưng, đuôi xòe, chân giương móng vuốt 
nhọn, rắn rồi, đang vươn cao dáng dấp uy nghỉ giữa lưng chừng trời 
bên cạnh những mảng mây trong thế “long vân khế hội”. Để dàn trải 
hết nội dung văn tự, thân rồng phải uốn lượn nhiều lần, nhưng không 
phải vì thế mà mang tính chất gượng ép trong bố cục thể hiện, cũng 
như làm xa rời sự liên tưởng của người xem với hình thể đất.nước. Sự 
gấp lại bằng một góc rất hẹp của đuôi rồng phần dưới cùng là một sự 
đụng ý tỉnh tế của tác giả, về mặt hình khối giúp người xem cảm thấy 
có sự quân bình trong bố cục, về mặt biểu tượng cũng giúp ta nhìn 
được khoảng rộng ra của dải đất phía Nam đất nước. 


Hình tượng “long phi” được đưa vào đề bản biểu trưng cho hình 
thể đất nước Đại Nam đang vươn mình bay lên, hướng ra biển đông, 
sánh vai cùng năm châu, bốn bể. Nếu hình tượng “rồng bay” trong 
giấc mơ của Lý Công Uẩn được ông hiện thực hóa bằng cách đổi đế đô 
của Đại Việt từ Đại La ra Thăng Long để trở thành kinh đô ngàn 
năm văn vật, thì hình tượng đó được Hồng Thiết tác thành đáng đứng 
của đất nước Đại Nam từ “miền Bắc khai nguyên” cho đến “miền Nam 
phú cường” bằng một tác phẩm đổ họa nhiều chất biểu trưng. Bản 
thân hai chữ “long phi” nằm trong hào Cửu ngũ “Long phí tại thiên, 
lợi kiến đại nhân” của quê Càn. Đây là hào cứng mạnh, trung chính, 


702 


là đức của trời, là tượng con rồng, là biểu tượng của thánh nhân được 
ngôi trời. Tựu trung, là biểu tượng của đế vương, của sự tiến triển tốt 
đẹp. Ở đây nội dung lịch sử và hình thức đổ họa để biếu đạt, hòa 
quyện làm một, cấu thành một tác phẩm lịch sử, hội họa, đổ bản địa 
lý mang tính sáng tạo độc đáo. 


Như trên đã nói, toàn bộ thân rồng là một bản tóm tắt lịch sử 
dân tộc gồm 1039 chữ Hán chân tự sắc sảo; tuy có chữ đã mờ vì thời 
gian, nhưng vẫn còn có thể đọc được. Bố cục văn gãy gọn, nhưng vẫn 
đây đủ và mạch lạc"*. 


+ Câu mở đầu khái quát nội dung gồm 13 chữ được cách biệt bằng 
đấu hình thoi. 


+ Từ Kinh Dương Vương đến triểu Mạc có thể được coi là một 
đoạn với 487 chữ, được kết thúc bằng dấu hình chữ nhật (cách viết 
chữ của đoạn này là chữ đứng thông thường từ trên xuống, từng cột 
chữ uốn theo thân rồng một cách uyển chuyển). 


+ Từ triểu Lê trung hưng đến trước vua Gia Long có thể coi là 
đoạn 2, bao gồm 415 chữ (có lối viết riêng, không thành từng cột chữ 
đứng mà chọn chữ lượn theo thân rồng). 


+ Đoạn còn lại có thể được coi là đoạn kết thúc 124 chữ nói về hai 
đời vua Nguyễn Gia Long và Minh Mạng với sự nghiệp thống nhất 
đất nước. 


Giữa các triểu đại vua chúa trong nội dung văn bản đều có đấu 
khuyên, mạch văn cô đọng mà hàm súc. 


Vừa là đòng dõi Hoàng tộc Nguyễn lại nhiều năm làm chức biên 
tu ở Quốc sử quán nên tác giả không thể tách khỏi sử quan của các 
nhà viết sử triều Nguyễn. Chẳng hạn nhà Triệu được xem là chính 
thống, ngược lại khi nhắc đến phong trào Tây Sơn, tác giả dùng từ là 
nghịch đáng. Bản thân sự sáng tạo hình tượng rồng bay, sở trường 
điễn ca lịch sử và việc ghi chép đẩy đủ tên và thứ tự các triểu đại 
trong văn bản, chứng tỏ tác giả đã bộc lộ niềm tự hào, ý thức để cao 
và trân trọng lịch sử nước nhà theo cách nhìn của mình. 


Tác giả đồ bản không làm công việc nghiên cứu sử mà chủ yếu là 
sưu tập, viết lịch sử theo lối biên niên. Nội dung là một bản tóm tắt 
khá đây đủ tên của các triểu đại cai trị đất nước từ Kinh Dương Vương - 
đến triều Nguyễn (kể từ triều đại Trung Quốc mà ta lệ thuộc thời Bắc 


* Xem phần Phiên âm, Dịch nghĩa ở cuối bài. 


708 


thuộc). Tên từng vị vua và thời gian trị vì của các dòng họ vua, chúa; 
tên nước qua từng thời kỳ. Nếu như ở đoạn một nặng nề về liệt kê các 
"triểu đại và dùng các từ tiếm xưng, tiếm vị, sở thuộc, soán lập để chỉ 
sự thay thế của các triều đại thì ở đoạn cuối tác giả đã để cao triêu 
Nguyễn với công cuộc khôi phục và thống nhất đất nước của vua Gia 
Long như là một điểm son trong lịch sử dân tộc. Trong đoạn 2 (triểu 
Lê trung hưng và Tây Sơn) tác giả ởi vào chi tiết hơn, luận bàn nhiễu 
hơn, lột tá được sự xung đột gay gắt giữa các thế lực chính trị thời bấy 
giờ là nhà Lê, chúa Nguyễn, chúa Trịnh và nhà Nguyễn (Tây Sơn). 
Sau khi nêu đủ các vị vua Lê, trước sau tác giả vẫn cho nhà Lê là 
triêu đại chính thống và duy nhất của đất nước, trị vì 366 năm cho 
đến khi vua Lê Chiêu Thống chạy sang Tàu thì nước mất “đế bôn 
Thanh, quốc vong”. Triều đại kế tiếp là Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn 
Quang Toản. Các chúa Nguyễn được nhắc tới với công cuộc phục hưng 
nhà Lê của Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng và con cháu tiếp tục “trấn 
nhậm” Thuận Hóa với một đường lối trị dân khoan bình, mở mang bờ 
cõi đến tận Cao Miên. Chỉ khi thấy họ Trịnh khuynh loát triều Lê, họ 
Nguyễn mới chống lại Trịnh. Còn họ Trịnh thì “tiếm xưng vương” gây 
nên tình trạng “vua Lê, chúa Trịnh”. Văn bản trình bày các thế lực 
vua Lê, chúa Nguyễn, chúa Trịnh đều bị “Nguyễn Văn Huệ” tiêu điệt 
với mức độ có khác nhau: “diệt Lê tiếm lập”, “chiếm cương vực” chúa 
Nguyễn và “phạm Thăng Long, Khải binh bại” và chính Nguyễn Hữu 
Chỉnh kết liễu dư đảng còn lại của chúa Trịnh. Nói chung một trong 
những “điểm sáng của lịch sử” mà tác giả muốn nhấn mạnh vẫn là: 
“Ngã Thế Tổ ký trung hưng phục kiêm khai sáng - chí ngã Thánh Tổ 
Nhân hoàng đế xưng quốc hiệu viết Đại Nam, nãi lịch truyền thánh tự 
kế thống ức vạn dư niên” (Ngài Thế Tổ ta đã trung hưng (nhà Nguyễn) 
và còn mở rộng đất nước. Đến Thánh Tổ Nhân hoàng đế ta xưng quốc 
hiệu là Đại Nam, truyền ngôi cho con cháu kế tục đến muôn đời). 


Bản tóm tắt sử biên niên trong văn bản có tham khảo các bộ sử 
đương đại, do đó, có những điểm tương đồng trong quan điểm lẫn nội 
dung. Tuy là một bản tóm tắt nhưng vẫn đầy đủ những nét chấm phá 
thịnh suy của từng triểu đại. Giá trị đích thực của đổ bản “long phi” 
theo chúng tôi vẫn là một tuyệt phẩm đổ họa có giá trị, chuyển tải 
thông tin lịch sử dân tộc bằng một hình thức độc đáo. Nội dung dù có 
nhấn mạnh đến tính lịch đại, nhưng vẫn mang tỉnh thần giáo dục 
lòng tự hào dân tộc. Vì là bản khắc gỗ nên đương thời có thể nhân 
bản rộng rãi và nội dung cũng dễ đi vào lòng người. 


* 
** 


704 


PHIÊN ÂM 

Thị đồ tự Kinh Dương Vương chí Hoàng triều định đĩnh thống nhất. 

Hồng Bàng thị Kinh Dương Vương sinh Lạc Long Quân. Lạc Long 
Quân sinh Hùng Vương, thủy kiến quốc viết Văn Lang, truyển thập 
bát thế, giai xưng Hùng Vương, lịch nhị thiên lục bách nhị thập nhị niên. 

"Thục An Dương Vương cải quốc viết Âu Lạc, tại vị ngũ thập nhị niên. 

Triệu Võ Đế cải quốc viết Nam Việt, truyền ngũ chủ (chúa) cửu 
thập thất niên. 

Vị Hán sở thuộc, nhất bách tứ thập niên. 

Trưng Nữ Vương tại vị tam niên, vị Đông Hán sở thuộc nhất bách 
bát thập nhất niên. 

Nội 5ï Vương vi. Thái thú tứ thập niên. 

Vi Ngô, Tấn, Tống, Tẻ, Lương, sở thuộc tam bách nhị thập dư niên. 

Lý Bí ư Tiêu Lương thời, xưng Nam Việt Đế, kiến quốc viết Vạn 
Xuân, tại vị ngũ niên. Triệu Việt Vương Quang Phục tại vị nhị thập 
nhị niên. Lý Hậu đế Phật Tử tại vị tam thập nhị niên, nãi hàng Tùy. 
Chí Đường Cao Tông trí An Nam đô hộ phủ. Đường Đức Tông thời 
Phùng Hưng cứ phủ lị, tâm tốt. Tử An tự thế cô bất năng tự lập phục 
hàng Đường. Kế tự vi Tùy Đường sở thuộc tam bách thất niên dư. 

Nam Bắc phân tranh ước tam thập dư niên. 

Ngô Quyền binh tiếm loạn, xưng Ngô Vương tại vị lục niên. 

Dương Tam Kha tiếm xưng Bình Vương lục niên. 

Ngô Vương Văn trục Tam Kha, xưng Nam Tấn Vương, tại vị thập 
ngũ niên hoăng. Thời thổ hào cạnh khởi, giai xưng sứ quân, tự tương 
công kích, tiền hậu phàm thập nhị nhân. 

Định triểu, Đinh Tiên Hoàng bình nhị thập sứ quân, tức vị, nãi 
kiến quốc viết Đại Cô Việt, truyền đế Duệ nhị thế thập tam niên. 

Lê triều, Lê Đại Hành thoán (soán) vị lập tử Long Việt, Long 
Đinh phàm tam chủ nhị thập cửu niên. 

Lý triều, Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông kiến quốc viết Đại 
Việt. Nhân Tông, Thần Tông, Anh Tông thủy xưng An Nam quốc, Cao 
Tông, Huệ Tông, Chiêu Hoàng, nhị bách thập lục niên. 

Trần triều, Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông, Anh Tông, Minh 
Tông, Hiến Tông, Dũ Tông, Dương Nhật Lễ tiếm lập. Nghệ Tông, Duệ 
Tông, Đế Nghiễn, Thuận Đế, Thiếu Đế, nhất bách thấp thập tứ niên. 


705 


Nhuận Hỏ, Quý Ly soán Trần, truyền Hán Thương, phụ tử tiếm vị 
thất niên, vi Minh sở cẩm. 

Hậu Trần, đế Ngủy (hay Ngổi) đế Quý Khoáng, thất niên, diệc vi 
Minh sở tiếm, thuộc Minh chỉ tứ niên. 

Hậu Lê triều, Thái Tổ bình định cảnh nội, tức vị kiến quốc viết 
Đại Việt, truyền Thái Tông, Nhân Tông, Nghi Dân tiếm vị, Thánh 
Tông, Hiến Tông, Túc Tông, Uy Mục Đế, Tương Dực Đế, Chiêu Tông 
Đế, Xuân, Mạc Đăng Dung soán lập, truyền Đăng Doanh, phụ tử tiếm 
vị kế thống Ìục niên. 

Hậu Lê trung hưng, Trang Tông nãi Chiêu Tông chỉ tử, ngã Triệu 
Tổ nghênh lập dĩ phạt Mạc, khắc phục Tây Đô, truyền Trung Tông, 
Anh Tông, Thế Tông nãi thu phục Thăng Long, tru Mạc Mậu Hợp, 
truyền Kính Tông, Thần Tông, Chân Tông. Thần Tông phục vị, Huyền 
Tông, Gia Tông, Hi Tông, toại khắc Cao Bằng, Mạc thị nãi tuyệt, 
truyền chí Dũ Tông, Duy Phường (hay Phượng) Thuần Tông, Ý Tông, 
Hiển Tông, Mẫn Đế. Nguyễn Văn Huệ phạm Thăng Long, đế bôn 
Thanh, quốc vong. Kế tự Thái Tổ Mãn Đế, nhị thập lục chủ, tam bách 
thập lục niên. 


Nguyễn Văn Huệ diệt Lê tiếm lập, truyền Quang Toản, phụ tử 
tiếm vị chỉ thập tam niên đư vi ngã Thế Tổ sở diệt. 


Nguyễn chúa, ngã Thái Tổ nãi ngã Triệu Tổ chỉ tử. Lê mệnh nhập 
trấn Thuận Hóa, chính lý khoan bình, xưng dân vi tiên chúa, sinh 
ngã Hy Tông, kiến Trịnh thị tiếm loạn, nãi cự Trịnh truyền ngã Thần 
Tông, đại phá Trịnh binh. Ngã Thái Tông lập, Trịnh đại cử lại xâm, 
nãi dữ Trịnh chiến, Trịnh binh lũ bại nãi thoái, truyền ngã Anh Tông, 
Hiến Tông, Túc Tông, Thế Tông tương kế, khai thác chí Cao Miên. 
Thế Tông băng, ngã Hưng Tổ vị thứ đương lập. Trương Thúc Loan Úy 
kỳ anh đoạn nãi kiểu chiếu lập Duệ Tông. Quy Nhơn lưu dân Nguyễn 
Văn Huệ đẳng tác loạn, chiếm ngã cương vực. Chí ngã Thế Tổ trung 
hưng nãi thu phục. Ngã Liệt thánh chí Gia Long niên gian tôn liệt 
miếu hiệu. 

Trịnh chúa, Trịnh Kiểm, nãi ngã Triệu Tổ chỉ tế, tòng Triệu Tổ 
phạt Mạc khắc phục Tây Đô. Triệu Tổ băng, ngã Thái Tổ phương niên 
thiếu. Trang Tông nãi mệnh Kiểm đại tướng dĩ cự Mạc. Kiểm tốt, tử 
Hội lập. Hội đệ Tùng tập công Hội. Hội bại nãi hàng Mạc. Tùng tiếm 
xưng vương, hậu kế giả giai xưng vương. Cố ngạn vân: Lê hoàng, 
Trịnh chúa. Tùng truyền tử Tráng, Tráng truyền tử Tạc, Tạc truyền tử 
Căn, Căn truyển tầng tôn Cương, Cương truyền tử Giang, Giang bị 


706 


phế. Giang đệ Doanh lập, truyền tử Sâm, Sâm truyền tử Cán, Cán 
huynh Khải công trục Cán tự lập. Nguyễn Văn Huệ phạm Thăng 
Long, Khải binh bại, tự phúc Trịnh đảng nãi lập Bông, dữ Nguyễn 
Hữu Chỉnh chiến, bình bại, đôn vong. Trịnh thị toại tuyệt. 


Ngã Tế Tử Cao hoàng đế nãi ngã Thế Tông Hiếu Võ hoàng đế chỉ 
tôn, ngã Hưng Tổ Hiếu Khang hoàng đế chỉ tử. Duệ Tông Hiếu Định 
hoàng đế chi do tử dã. Danh chính ngôn thuận, thiên dữ nhân quy, cử 
bình phục thù, thu hồi cựu cảnh, toại thân đổng Lục sư bắc chỉnh tảo 
tĩnh, ốc phần tru sừ Nguyễn Quang Toản chỉ nghiệt đảng, thống nhất 
nam thiên, thủy tuyết thần nhân chỉ phẩn, nãi chính đế vị, kiến quốc 
hiệu viết Việt Nam. Ngã Thế Tổ ký trung hưng phục kiêm khai sáng. 
Chí ngã Thánh Tổ Nhân hoàng đế xưng quốc hiệu viết Đại Nam, nãi 
lịch truyền thánh tự kế thống ức vạn dư niên. 


DỊCH NGHĨA 


Đồ bản “rồng bay” này từ Kinh Dương Vương đến Hoàng triểu 
đựng nghiệp thống nhất. 


sk 
*« «+ 


Kinh Dương Vương họ Hồng Bàng sinh Lạc Long Quân. Lạc Long 
Quân sinh Hùng Vương, buổi đầu dựng nước đặt tên là Văn Lang, 
truyền 18 đời, đều xưng là Hùng Vương, kéo đài 2.622 năm. 


Thục An Dương Vương đổi tên nước là Âu Lạc, trị vì được 50 năm. 


Triệu Võ Đế đổi tên nước thành Nam Việt, trải qua 5 đời vua! 
được 97 năm. 


Tiếp đó nước ta bị lệ thuộc nhà Hán 148 năm”. 


Trưng Nữ Vương ở ngôi được 3 năm, sau đó bị nội thuộc Đông 
Hán đến 181 năm. 


Trong thời gian ấy, Sĩ Vương” làm Thái thú 40 năm. 


! Đó là Triệu Võ Vương - Sau xưng đế (Triệu Đà: 207 - 137 TCN); Triệu Văn Vương 
(Triệu Hồ: 137 - 125 TCN); Triệu Minh Vương (Triệu Anh Tả: 125 - 133 TƠN); Triệu Ai 
Vương (Triệu Hưng: 113 TƠN); Triệu Dương Vương (Triệu Kiến Đức: 113 - 111 TƠN), 

? Có thể tác giả tính nhầm, thực ra nhà Hán cai trị nước từ năm 111 TƠN đến khởi 
nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 là 151 năm. Chỉ ly ra, triều Tản đã cướp ngôi nhà Tây 
Hán lập ra một triểu đại mới (8 - 23) và từ năm 25 đến 220 đã là nhà Đông Hán. 

3 8ï Vương tên thật là Sĩ Nhiếp, tổ tiên là người nước Lỗ. Khi Vương Măng cướp 
ngôi nhà Tây Hán, thì tránh loạn di cư sang nước ta, đến Sï Nhiếp là đời thứ 7, ông 
làm Thái thú quận Giao Chỉ từ năm 187 đến năm 226. 


707 


Tiếp đó nước ta bị lệ thuộc các nhà Ngô, Tấn, Tống, Tẻ, Lương 
hơn 320 năm. 


Đến thời Tiêu Lương”, Lý Bí xưng là Nam Việt Đế, lấy quốc hiệu 
là Vạn Xuân, trị vì được 5 năm. Triệu Việt Vương Quang Phục ở ngôi 
được 22 năm. Lý Hậu Đế Phật Tử ở ngôi được 32 năm, bèn hàng thuộc 
nhà Tùy. Đến đời Cao Tông lại đặt thành An Nam Đô hộ phủ. Thời 
Đường Đức Tông, Phùng Hưng chiếm cứ phủ ly; khi mất con tên là An 
lên nối ngôi vì cô thế không thể tự lập nên phải trở lại nhà Đường 
khuất phục. Kể từ khi bị phụ thuộc nhà Tùy và Đường, tính ra hơn 
307 năm. 


Nam Bắc triều phân tranh khoảng hơn 30 năm. 


Ngô Quyển đẹp bọn tiếm loạn, xưng là Ngô Vương được 6 năm. 
Dương Tam Kha chiếm ngôi xưng là Bình Vương được 6 năm. 


Ngô Xương Văn lật đổ Tam Kha, xưng là Nam Tấn Vương ở ngôi 
được lỗ năm thì mất. Nhân lúc ấy, các hào mục địa phương nổi dậy, 
đều xưng là sứ quân, tiến đánh lẫn nhau, trước sau gồm 12 người. 


Triều Định, Định Tiên Hoàng dẹp loạn 12 sứ quân, lên ngôi, đặt 
tên nước là Đại Cô Việt, truyền ngôi hai đời vua được 13 năm. 


Triều Lê, Lê Đại Hành cướp ngôi, lập con là Long Việt, Long 
Đĩnh nối ngôi, qua ba đời được 29 năm, 


Triều Lý, các vua Thái Tổ, Thái Tông, Thánh Tông dựng nước lấy 
tên là Đại Việt. Các vua Nhân Tông, Thần Tông, Anh Tông gọi tên 
nước là An Nam. Tính đến các vua Cao Tông, Huệ Tông, Chiêu Hoàng 
được 216 năm. 


Triều Trần, bắt đâu từ Thái Tông truyền Thánh Tông, Nhân 
Tông, Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông đến Dũ Tông thì Dương Nhật 
Lễ” tiếm tập. Sau đó là các vua Nghệ Tông, Duệ Tông, Đế Nghiễn, 
Thuận Đế, Thiếu Đế. Tính ra được 174 năm, 


Thời Nhuận Hồ, Quý Ly cướp ngôi nhà Trần, truyền cho Hán 
Thương, cha con tiếm vị được 7 năm thì bị nhà Minh bắt. 


. „ Tiêu Lương: Ý nói là Thứ sử Giao Châu Tiêu Tự đời nhà Lương. 

° Dương Nhật Lễ (1369 - 1370). Khi Dũ Tông mất, không có con. Triều đình định 
lập Cung Định Vương là Anh Đũ Tông lên làm vua. Hoàng Thái Hậu nhất định lập con 
nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ. Khi lên ngôi, Nhật Lễ muốn cải họ là 
Dương, giết Hoàng Thái Hậu, Cung Định Vương. Triều đình trốn lên Hà Giang. Sau đó, 
tôn thất Trần mới bắt giết được Nhật Lễ, lập Cung Tĩnh Vương, tức Nghệ Tông. 


708 


Thời Hậu Trần, các vua Đế Ngủy (hay Ngổi), Đế Quý Khoáng? nổi 
dậy khởi nghĩa được 7 năm cũng bị đánh bại và nhà Minh thực sự cai 
trị nước ta chỉ được 4 năm. 


Triều Hậu Lê”, Lê Thái Tổ bình định được đất nước, lên ngôi vua 
đặt tên nước là Đại Việt, Thái Tổ truyền cho Thái Tông, Nhân Tông 
thì Nghi Dân tiếm vị, Các vua Lê sau đó là Thánh Tông, Hiến Tông, 
Túc Tông, Uy Mục Đế, Tương Dực Đế, Chiêu Tông Đế, Xuân”: bị Mạc 
Đăng dung cướp ngôi, rồi đến Mạc Đăng Doanh, hai cha con tiếm vị 
truyền ngôi cho nhau được 6 năm. 


* 
+ * 


Hậu Lê Trung hưng, Trang Tông là con của Chiêu Tông được 
Triệu Tổ ta nghênh lập nên để đánh lại nhà Mạc, lấy lại Tây Đô. 
Trang Tông truyền ngôi cho các vua Trung Tông, Anh Tông, Thế 
Tông. Bấy giờ [vua Lê] thu phục được Thăng Long, giết Mạc Mậu Hợp, 
sau đó truyền đến Kính Tông, Gia Tông, Hi Tông thì thu phục được 
Cao Bằng, nhà Mạc bị diệt hoàn toàn. Kế đến là các đời vua Dũ Tông, 
Duy Phương, Thuần Tông, Ý Tông, Hiển Tông, Mẫn Đế. Nguyễn Văn 
Huệ xâm phạm Thăng Long, vua chạy sang nương náu nhà Thanh, 
nước mất. Tính từ vua Thái Tổ đến Mẫn Đế gồm 26 đời, ở ngôi được 
366 năm. 


Nguyễn Văn Huệ diệt nhà Lê cướp ngôi vua, truyền cho Quang 
Toản. Cha con tiếm vị chỉ hơn 13 năm thì bị Thế Tổ ta tiêu diệt. 


Chúa Nguyễn, Thái Tổ ta là con của Triệu Tổ vâng mệnh nhà Lê 
vào trấn Thuận Hóa, chính lý khoan bình, dân chúng tôn là chúa 
Tiên. Đến thời Hy Tông, thấy họ Trịnh tiếm loạn, bèn chống lại 
Trịnh; truyền cho Thần Tông, đại phá quân Trịnh. Thái Tông lên 
ngôi, họ Trịnh cử đại quân vào xâm lấn, bèn cùng nhau đánh với 
Trịnh. Quân Trịnh thua liên tiếp nên phải rút lui. Sau đó Anh Tông, 


Š Đó là Giản Định Đế (Trần Ngỗi: 1407 - 1409); Trùng Quang Đế (Trần Quý 
Khoáng: 1409 - 1413). 

? Nhà Minh chiếm nước ta từ 1407 đến 1437 thì bị đánh bại. Sau hai cuộc khởi 
nghĩa của nhà Hậu Trần từ 1407 đến1413 thì đến năm 1416 khởi nghĩa Lam Sơn đã nổ 
ra. Nên nhà Minh chỉ thực sự cai trị toàn bộ nước ta từ 1413 đến 1416. 

° Lê Nghị Dân vốn là con trưởng của Lê Thái Tông nhưng không được lập làm Thái 
tử. Khi người em là Hoàng tử Bang Cơ lên ngôi lấy niên hiệu là Lê Nhân Tông; thì Lê 
Nghỉ Dân giết em tự lập làm vua năm 1459 nhưng chỉ được 8 tháng thì bị các đại thần 
giáng xuống làm tước Hầu, lập người con út của Lê Thái Tông là Tư Thành lên nối 
ngôi, niên hiệu Thánh Tông. 


709 


Hiển Tông, Túc Tông, Thế Tông cùng kế nghiệp khai thác đến tận 
Cao Miên. Thế Tông mất, theo ngôi bậc, Hưng Tổ đáng được lập làm 
vua. Trương Thúc Loan sợ sự anh minh của Hưng Tổ bèn cắt, đổi di 
chiếu lập Duệ Tông lên làm vua. Bọn lưu dân ở Quy Nhơn Nguyễn 
Văn Huệ tác loạn, chiếm cương giới nước ta; đến thời Thế Tổ trung 
hưng mới thu phục lại được. Các liệt thánh đời trước đến đời vua Gia 
Long mới truy tôn miếu hiệu. 


Chúa Trịnh, Trịnh Kiểm là rể của Triệu Tổ ta, cùng Triệu Tổ 
đánh nhà Mạc, lấy lại Tây Đô. Triệu Tổ mất, Thái Tổ còn đang tuổi 
thiếu niên. Vua Trang Tông bèn cử Kiểm làm đại tướng đi đánh nhà 
Mạc. Trịnh Kiểm chết, con là Hội lên thay. Em của Hội là Tùng đánh 
úp Hội. Hội thua bèn quy hàng nhà Mạc. Tùng tiếm xưng vương, các 
đời sau kế tập đều xưng vương. Vì thế ngạn ngữ cổ mới nói rằng: “Vua 
Lê, chúa Trịnh”. Tùng truyền cho con là Tráng, Tráng truyền cho con 
là Tạc, Tạc truyền cho con là Căn, Căn truyền cho cháu bốn đời là 
Cương, Cương truyền cho con là Giang. Trịnh Giang bị phế. Em Giang 
là Doanh kế lập, truyền cho con là Sâm, Sâm truyền cho con là Cán. 
Em Cán là Khải đánh truất Cán, tự lập làm chúa. Nguyễn Văn Huệ 
xâm phạm Thăng Long, quân Khải thất bại. Các phe phái của họ 
Trịnh tranh chấp lẫn nhau. [Vua Lê] lập Trịnh Bềng lên ngôi chúa; 
(quân Trịnh] cùng giao chiến với Nguyễn Hữu Chỉnh. Quân Trịnh bại 
vong. Họ Trịnh bị diệt từ đó. 


Thế Tử Cao hoàng đế ta là cháu của Thế Tông Hiếu Võ hoàng đế, 
là con của Hưng Tổ Hiếu Khang hoàng đế. Đuệ Tông Hiếu Định hoàng 
đế coi Thế Tử như con. Danh chính ngôn thuận, ý trời hợp với lòng 
người, Thế Tổ cử bính phục thù, thu hồi đất cũ, tự mình chỉ huy lục 
sư!” Bắc chính quét yên hung khí quân đữ, giết sạch đảng phản 
nghịch Nguyễn Quang Toán, thống nhất trời Nam, bắt đầu rửa sạch 
cái căm phẫn của thần dân sau đó lên ngôi hoàng đế, dựng quốc hiệu 
là Việt Nam. Đến Thánh Tổ Nhân hoàng đế ta xưng quốc hiệu là Đại 
Nam, truyền ngôi cho con cháu kế tục đến muôn đời, 


Phiên âm uà hiệu đính: Nhà giáo ưu tú NGUYÊN ĐÌNH THẢNG 
Dịch nghĩa uà chú thích: NGUYÊN VĂN ĐĂNG 


!“ Theo từ điển Tử bởi thì Lục sư là Lục quân, có nguồn gốc từ thời Tam Đại (Hạ, 
Thương, Chu) của Trung Quốc cổ đại. Lục sư là để chỉ cách tổ chức quân đội của nhà 
vua, có người cho lục sư là 5 quân (Trung, Tiền, Hậu, Tả, Hữu) và quân thủy. Theo 
chúng tôi, lục sư là gọi chung cho toàn quân của vua Thế Tổ tấn công ra Bắc. Tác giả 
Hồng Thiết sử dụng nặng nề điển tích hơn là có trong thực tế lịch sử. 


710 


VỀ CÁC BẢN HƯƠNG ƯỚC 
Ở THỪA THIÊN HUẾ 


LÊ ĐÌNH PHÚC 


rước Cách mạng tháng Tám năm 1945, ở phần lớn các làng Việt 
( j | trên vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều có 

các bản ghi chép về các tục lệ của làng, được gọi bằng nhiều tên 
khác nhau mà phổ biến nhất với tên gọi: Hương ước. Đây là nguồn tài 
liệu có giá trị nghiên cứu về nhiều mặt: văn bản học, sử học, luật học, 
văn hóa học, dân tộc học... 


Trong quá trình khảo sát nghiên cứu làng Việt trên đất Thừa Thiên 
Huế chúng tôi đã phát hiện được một số bản hương ước và bổ sung 
hương ước đang được lưu trữ tại các làng và hơn chục bản đang được 
giữ tại Thư viện Hán Nôm (Hà Nội). Đây là nguồn tài liệu quý để 
nghiên cứu về nhiều lĩnh vực của làng xã nói riêng và lịch sử Thừa 
Thiên Huế nói chung, thời kỳ trung đại và cận đại. Về mặt văn bản, 
các bản hương ước (điều lệ hay điều ước) này đều là bản gốc, được làm 
vào thế kỷ XIX hay do các chức dịch sao lại gửi cho bộ Lễ vào nửa đầu 
thế kỷ XX nên tất cả đều viết bằng chữ Hán trên giấy bản sơ, có chữ 
ký của đại điện làng và có dấu của xã, bởi vậy có thể coi đây là những 
văn bản gốc có giá trị. 


Những bản hương ước hay quy ước, quy định của 13 làng ở Thừa 
Thiên Huế với khối lượng hơn 220 trang chữ Hán đã được chúng tôi 
phiên âm, dịch nghĩa trong đó chủ yếu được soạn thảo vào thế kỷ XIX, 
đầu thế kỷ XX cho đến trước công cuộc “cải lương hương chính” chỉ có 
một bản hương ước cải lương của làng Lễ Khê được soạn vào năm 
1924. Riêng làng Phú Bài, ngoài bản hương ước với 12 điều khoản 
được làm vào đầu thế kỷ XIX còn có nhiễu văn bản quy định về phân 
chia công điền, công thổ, bảo vệ công trình công cộng của làng hay 
từng mặt riêng lẻ trong sinh hoạt làng quê. 


Nói chung, hương ước hay những bản quy ước của làng có hình 
thức và những nội dung trình bày rất khác nhau. Nếu đem so sánh 
các bản được ra đời trước công cuộc “cải lương hương chính” của thực 


711 


dân Pháp với bản hương ước cải lương thì cả hình thức lẫn nội dung 
có nhiều nét khác biệt. Dù đều do các bậc trong làng soạn thảo ra 
nhưng hương ước cải lương được xây dựng trên một bản mẫu do chính 
quyền thực dân đặt ra. Hội đồng lý dịch của làng căn cứ vào tục lệ 
riêng của địa phương mình để soạn những điểu cụ thể. Trong bản 
hương ước cải lương có lập ra “sơ đổ thu phạt cải lương” mà các hương 
ước trước đó không hể có. Đây cũng là một thành công đáng kể của 
thực dân Pháp trong việc lợi dụng truyền thống tự quản của làng xã 
người Việt, thông qua hương ước khôn khéo đưa pháp luật của nhà nước 
Bảo hộ vào trong lệ làng (lệ làng hóa phép nước), khuôn hương ước vào 
một khuôn mẫu chung theo hướng có lợi cho chính quyền thực dân... 


Về nội dung cụ thể của hương ước, do mỗi làng tùy theo đặc điểm, 
mà có những tập tục, quy ước riêng và hương ước trước, sau cải lương 
hương chính cũng có sự khác nhau, xáo trộn thay đổi về nội dung. Bởi 
vậy, nhìn chung, các điều khoản ghi trong hương ước rất đa đạng và 
phong phú. Tuy nhiên, chất gạn những dị biệt của từng làng, các bản 
hương ước ở Thừa Thiên Huế đều phản ánh những nội dung chính 
sau đây: : 


1. Những quy ước nhằm đảm bảo nghĩa vụ với nhà nước, 
với làng xã. 

Làng Việt Nam là đơn vị cộng cư đồng thời là xã - đơn vị hành 
chính cấp cơ sở. Nhà nước phong kiến trước đây quản lý và bóc lột các 
công dân theo đơn vị xã, thông qua cộng đồng làng xã chứ không trực 
tiếp đến các cá nhân và hộ dân cư. Làng là đơn vị đánh thuế, bổ sung 
và bắt lính. Để hoàn thành được nghĩa vụ này, bộ máy quản lý của 
làng thường thông qua các điểu khoản quy định thành lệ làng ghi vào 
hương ước để buộc các thành viên phải tuân thủ. Hầu hết các bản 
hương ước đều quy định rõ trách nhiệm nộp thuế đinh, điển, nghĩa vụ 
sưu dịch và lệ phạt những thành viên không chấp hành (không nộp 
hoặc nộp thuế chậm, trốn sưu, lính...). 


2. Những quy định về bảo vệ lãnh thổ, phân chia, sử dụng 
ruộng đất công và sản xuất nông nghiệp. 


Mỗi làng Việt có không gian lãnh thổ riêng được xác định trong 
lịch sử khai phá tạo dựng làng. Hầu hết các hương ước các làng đều có 
điều khoản khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình, xác định rõ địa 
giới bằng các cột mốc rõ ràng. Cho đến nửa đầu thế kỷ XX, Thừa 
Thiên Huế vẫn là tỉnh mà ruộng đất công làng xã còn tổn tại phổ 
biến và phần đông các làng đều có tỷ lệ công điển lớn hơn tư điển, tư 


712 


thể rất nhiều. Vì vậy, một trong những nội dung quan trọng nhất mà 
các bản lệ làng đề cập là những điều khoản quy định bảo vệ, phương 
thức phân phối và sử dụng ruộng đất công làng xã. Cho đến đầu thế 
kỷ XIX, bắt đầu từ thời Nguyễn, thời hạn quân cấp công điển công 
thổ, hương ước các làng đều quy định là 3 năm, nhưng cách thức chia 
ở từng làng không hoàn toàn giống nhau. Một số làng, chẳng hạn ở 
Phú Bài, ngoài quy định cách thức chung trong hương ước, làng còn có 
6 bản quy định cụ thể, chi tiết cách chia công thổ, công điển đến từng 
hạng dân của làng, quy định trích ruộng đất công làm tư điền cho các 
bậc có công, các họ khai canh, quy định cách sử dụng “công dụng” của 
làng... Ruộng đất công ở mỗi làng thực sự là nguồn tài sản, nguồn vật 
chất để làng tiến hành mọi sinh hoạt cộng đồng, thực hiện các nghỉ lễ 
tôn giáo, tín ngưỡng, thăng thưởng người có công, bậc khoa bảng. Và, 
tất nhiên với người phạm lỗi, hình phạt nặng nhất là tước khẩu phần 
công điển và đuổi ra khỏi làng, Tất thảy đều được quy chế hóa thành 
luật tục. 


Ở hầu hết các làng, kinh tế nông nghiệp là ngành chủ đạo và 
quan trọng nhất trong cơ cấu kinh tế. Quan tâm đến sản xuất, đặc 
biệt việc xây dựng, bảo vệ các công trình thủy lợi, bảo vệ môi trường 
sinh thái... là chăm lo đến đời sống của mỗi gia đình và cả cộng đồng. 
Hương ước của làng nào cũng thể hiện tỉnh thần khuyến nông... 


3. Những quy ước liên quan tới cơ cấu tổ chức và quan hệ 
xã hội, sinh hoạt văn hóa ở làng. 

Đây là nội dung quan trọng của hương ước bao gồm phần lớn các 
điều khoản liên quan đến nhiều mặt của đời sống xã hội làng quê thuở 
trước. Trước hết là những hương ước liên quan đến các thiết chế tổ 
chức trong làng, chức năng quyển hạn và lề lối làm việc của từng tổ 
chức cũng như các thành viên trong đó (quản lý con người và làng xã 
theo “trục ngang”). Những quy ước về các quan hệ xã hội hay thứ bậc 
xã hội (lão quyền, nam quyền, phụ quyển, trưởng quyển...). Có thể coi 
đây là những quan hệ xã hội theo “trục dọc” mà nét nổi bật là sự phân 
biệt giữa “chức ắc, quan viên” và “bạch đinh”, giữa già và trẻ, nam và 
nữ, giữa chính cư và ngụ cư... Sinh hoạt văn hóa cộng đồng với các lễ 
hội tế thần, xây dựng, bảo vệ, tu bổ các công trình văn hóa, tín 
ngưỡng cho đến quy định thờ cúng, hình thức cúng tế... cũng được quy 
chế hóa thành lệ làng. Cưới hỏi, ma chay, đình đám, khao vọng, mỗi 
làng cũng có một lệ tục khác nhau... 


Ngoài những nội dung văn bản, bao trùm trên mỗi hương ước do 
đặc thù riêng của mỗi làng quê còn có những nội dung chỉ tiết phản 


713 


ánh hầu hết các mặt của đời sống làng xã mà khó có thể nêu cụ thể 
và chi tiết ở đây. 

Nhìn chung, so với dải đất Đàng Trong, Thừa Thiên Huế và 
Thuận Hóa là địa bàn làng Việt được thiết lập sớm. Đô thành Phú 
Xuân - Thủ phủ của chính quyển họ Nguyễn được thiết lập ở đây và 
sau đó là Kinh đô của đất nước thống nhất. Điều đó có tác động không 
nhỏ đến sự phát triển các mặt nhất là văn hóa, xã hội vùng làng xã 
đồng bằng vốn không lớn của Thừa Thiên Huế. Điều đáng tiếc là 
trong số gần hai chục bản hương ước, điều lệ hay quy định của làng xã 
ở đây mà chúng tôi được biết đêu được làm vào thế kỷ XIX và nửa đầu 
thế kỷ XX, chưa tìm được các bản hương ước của các thế kỷ trước. 


Về mặt nội dung và hình thức, hương ước ở các làng xã Thừa Thiên 
Huế về cơ bản cũng giống như hương ước ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ - đều là các bản lệ làng thành văn, để cập đến mọi mặt của 
đời sống làng quê. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của hương ước ở đây chủ 
yếu trong phạm vi từng làng, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có một số 
bản hương ước được xây dựng sớm, có ảnh hưởng đến nhiều làng 
(hương ước làng Nguyễn ...). Trong lịch sử, cộng đồng người hay tổ 
chức xã hội nào muốn tồn tại và phát triển cũng cần đến sự trật tự và 
ổn định. Sự trật tự và ổn định trong xã hội có được nhờ một hệ thống 

- rất phong phú của các quy tắc xã hội. Hệ thống các quy tắc xã hội bao 
gồm: quy tắc đạo đức, tập quán truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo, các 
quy định có tính chất điều lệ của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn 
thể quân chúng và các quy phạm pháp luật. Tất cả cùng tham giam 
gia vào việc điều chỉnh các quan hệ xã hội thuộc mọi lĩnh vực. Các quy 
ước làng cũng như các hương ước xưa cũng là một loại quy tắc xã hội. 
Chúng có vai trò quan trọng trong việc điểu chỉnh các mối quan hệ ở 
làng góp vào việc tự quản, tự trị cúa làng. 

Hiện nay và có lẽ trong một thời gian lâu đài nữa vẫn còn những 
nhu cầu xã hội đối với việc điểu chỉnh các quan hệ xã hội làng xã 
bằng quy ước làng. Có nghĩa là nhu cầu xây đựng hương ước mới ở các 
làng xã là chính đáng và cần thiết. 


714 


V 


BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN 
DI SẢN LỊCH SỬ CỔ ĐÔ HUẾ 


71ỗ 


BẢO TỒN DI SẮN CỐ ĐÔ 
TRONG LÒNG ĐÔ THỊ HIỆN ĐẠI 


PHAN THUẬN AN 


o với các đô thị khác trong cả nước hiện nay*, Huế là thành 
phố duy nhất chứa đựng trong lòng nó đi sản văn hóa của một 
cố đô thời quân chủ còn tương đối nguyên vẹn. 


Xu thế chung hiện nay là cần công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 
đô thị hóa đất nước càng mạnh càng hay, càng nhanh càng tốt, để 
một mặt nâng cao đời sống kinh tế - xã hội của quốc dân, một mặt 
bắt kịp nhịp độ phát triển của bạn bè, ít nhất là trong khối Asean. 


Huế cũng đang cần phải hòa mình vào trong bước đi chung đó của 
các thành phố anh em. Nhưng, bên cạnh những thuận lợi, Huế còn có 
những khó khăn riêng của nó, vì trong khi phát triển để trở nên một 
thành phố hiện đại, còn phải bảo tổn diện mạo và tâm hồn của một 
đô thị cố với những đặc trưng văn hóa không hể có ở nơi nào khác 
trong nước và cũng hiếm thấy trên thế giới. 


Nếu phát triển đô thị và bảo tổn văn hóa bản địa là một vấn đề 
bức thiết của thời đại, thì nó cũng là một vấn để thời sự nóng hổi ở 
nhiều thành phố. Ở nước ta trên các phương tiện truyền thông đại 
chúng và trong các cuộc hội thảo khoa học, vấn đề đó chưa bao giờ được 
nói đến một cách rôm rả và góp ý một cách tích cực như hiện nay. 


Riêng về các cuộc hội thảo có nội dung liên quan đến vấn đề bảo 
tổn và phát huy tác dụng các loại tài sản văn hóa và thiên nhiên của 
Huế, chỉ trong vòng 3 năm, 1994 đến 1997 đã có đến khoảng một chục 
hội thảo quốc tế: 

1- Hội nghị các chuyên gia quốc tế về việc giữ gìn và phát huy di 
sản văn hóa Phi Vật thể vùng Huế (Intennational Pxpert Meeting 


Cultural Heritage of the Hue Region) được tổ chức tại Huế từ ngày 21 
đến 24-3-1994. 


* Có B16 đô thị lớn nhỏ khác nhau, gồm các loại thành phố, thị xã và thị trấn - 
thống kê đầu năm 1997. 


717 


2- Hội thảo quốc tế về chính sách đô thị và bảo tổn đi sản kiến 
trúc của Việt Nam (Politique Urbain et Protection du Patrimoine 
Architectural du Viet Nam) mà chủ yếu là Hà Nội và Huế, được tổ 
chức tại Huế từ ngày 1 đến 2-4-1994. 


3- Hội thảo quốc tế về vấn để tôn tạo các khu phố lịch sử Đông 
Dương: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Phnom Penh, 
Luang Prabang, Vientiane (Les Enjeux de la Restauration đes 
Quartiers Historiques de LTndochine...) tổ chức tại Hà Nội ngày 23 
đến 26-5-1994, 


4- Hội thảo về bảo tổn di sản thế giới và quy hoạch phát triển du 
lịch bên vững cho Huế (Presservation of World Heritage and 
Sustainable Tourism Developement - Planning for Hue) tổ chức tại 
Huế từ ngày 3 đến 6-5-1995. 


ð- Hội thảo quốc tế về du lịch bển vững cho Việt Nam, trong đó có 
Huế, tổ chức tại Huế từ ngày 22 đến 23-5-1997. 


6- Hội nghị thượng đỉnh các thành phố cổ có thành quách hình 
ngội sao trên thế giới (thế giới tỉnh hình thành quách thượng đỉnh 
hội nghị) tố chức tại thành phố Hakodate ở Nhật Bán từ ngày 29-7 
đến 2-8-1997 (trong số các đại biểu của 10 thành phố cổ có hình ngôi 
sao trên thế giới được mời đến tham dự, có 3 đại biểu của Huế với bài 
tham luận viết về Kinh thành Huế). 


7- Hội thảo Việt - Nhật vẻ khả năng phục hổi điện Cần Chánh 
(Workshop on Possibility of Rehabilitation of Can Chanh Place) tổ 
chức tại Huế vào ngày 16-8-1997, 


8- Các cuộc họp của nhóm công tác Huế - UNESCO (Huế - 
UNESCO Working Group) được tổ chức thường kỳ 2 năm một lần tại 
Hà Nội và Huế kể từ năm 1982, với mục đích tìm các phương thức hữu 
hiệu để bảo vệ di sản văn hóa Huế. Năm 1997 là kỳ họp lần thứ 9 của 
nhóm chuyên gia quốc tế ấy. 


Đó là chưa kể hàng chục cuộc hội thảo địa phương và quốc gia liên 
quan đến ít nhiều việc quy hoạch, phát triển và bảo tổn đô thị Huế. 
Đã có bàng chục quyển sách, tập kỷ yếu hội nghị và hàng trắằm bài 
báo của các nhà nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân 
văn đề cập đến vấn đề. 


Thực tế vừa nêu cho thấy rõ tầm quan trọng của đi sản văn hóa cố đô 
trong mối tương quan với công cuộc phát triển đô thị Huế và sự quan tâm 
sâu sắc của rất nhiều người trong nước và ngoại quốc đối với vấn đề này. 


718 


Qua các hình thức diễn đàn nói trên, sau khi nêu bật những giá 
trị đặc biệt của di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cùng phong 
cảnh thiên nhiên của Huế, nhiều tác giả và diễn giả đã trình bày và 
phát biểu nhận thức đây chất trí tuệ, nhiều ý kiến đẩy tâm huyết và 
nhiều lời góp ý chân thành, trong đó có cả những hồi chuông báo động. 


Về vấn để này, theo thiển kiến, có thể nêu ra những nội dưng 
chung nhất và vắn gọn sau đây: 


- Vùng Huế có một chiểu dài lịch sử và một bể dày văn hóa với 
những tầng văn hóa khác nhau: di chỉ khảo cổ học thời tiền sử, đi chỉ 
văn hóa 5a Huỳnh, di chỉ văn hóa Chăm Pa, di tích lịch sử và văn 
hóa Đại Việt mà quan trọng nhất là quần thể đi tích cố đô triểu 
Nguyễn. Về di sản kiến trúc ngoài quần thể di tích Huế đã được công 
nhận là tài sản văn hóa thế giới. Nhiều người còn lưu ý đến việc duy 
trì hệ thống nhà vườn và khu phố Tây (Quartier Européen) ở bờ nam 
sông Hương, một quỹ đô thị lịch sử kiến trúc của Huế. Giới kiến trúc 
sư hiện nay thường gọi quỹ đô thị đấy là khu phố cũ (ancien) để phân 
biệt với khu phố cổ (antique). 

- Phát triển đô thị Huế là một tất yếu và đã được thực hiện đần 
dân và cụ thể ở một số địa hạt hoặc đã được khởi động qua nhiều dự 
án quy hoạch tổng thể và chỉ tiết của ngành xây dựng, công nghiệp, 
văn hóa, du lịch, bảo tổn bảo tàng... Có một số dự án đã được phê 
duyệt, một số khác đang được chuẩn bị, điểu chỉnh và hoàn thiện. 
Nhưng, hầu hết các dự án quy hoạch của Thừa Thiên Huế đều có liên 
quan ít nhiều đến vấn đề bảo tên đi sản cố đô. 

Ở nhiều tỉnh khác, công tác quy hoạch để phát triển đô thị là 
tương đối đơn giản và dễ dàng hơn ở Huế, vì lịch sử đã để lại nơi đây 
một đô thị cổ hoàn chỉnh với đẩy đủ các yếu tố kiến trúc, thiên nhiên 
và con người hoà quyện vào nhau một cách tuyệt diệu. Nhiều thức giả 
trong nước đã cho rằng “Huế là một thành phố bảo tàng” (Hoàng Đạo 
Kinh), “Nước Việt Nam chỉ còn lại một kinh đô bảo tàng... Huế là tấm 
gương cho nhà Văn hóa học nhận thấy thế nào là sức mạnh của văn 
hóa Việt Nam” (Phan Ngọc). Trong một địp phát biểu ý kiến tại Huế 
ngày 2-5-1993, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khẳng định rằng: “Về khu 
di tích, cần tính toán cụ thể để có kế hoạch lâu dài đầu tư cho việc 
trùng tu. Phải coi đây là công trình trọng điểm quốc gia. Yêu cầu đặt 
ra là phải “đảm bảo cho thành phố Huế phát triển xứng đáng là một 
thành phố cố đô..., phải đảm bảo tính kế thừa và nâng cao những giá 
trị văn hóa lịch sử truyền thống của dân tộc, kết hợp chặt chẽ với việc 
cải tạo, xây dựng đô thị và việc trùng tu khôi phục làm sống lại những 


719 


đi sản kiến trúc văn hóa, lịch sử của dân tộc và của nhân loại... Vùng 
phụ cận Huế với các di tích văn hóa, lịch sử, lăng tẩm, lâm viên và 
sông Hương, núi Ngự Bình là một bộ phận chức năng hữu cơ không 
tách rời với cơ cấu quy hoạch thành phố” (Trích điều I trong Quyết 
định số 605 TTg ngày 20-12-1993 về phương hướng quy hoạch thành 
phố Huế). Nghĩa là trong quy hoạch phát triển thành phố Huế, cần có 
sự giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa bảo tổn phục hồi cái cũ và cải 
tạo, xây dựng cái mới. Cái cũ phải được bảo tổn nhưng không cần trở, 
níu kéo cái mới, ngược lại cái mới phải được phát triển nhưng không 
lấn át cái cũ, nhằm tăng thêm vẻ đẹp của cố đô lịch sử, theo mô hình 
“cổ kính - thiên nhiên - hiện đại”. 


- Nhận chân được di sản văn hóa Huế, các chuyên gia và quan 
chức UNESCO trong nhiều thập kỷ, từ Pierre Pichard, AM MBow 
đến Richard Engelhardt, Daniel Janicot đều nhất trí với nhau rằng, 
không như các cế đô khác ở Việt Nam và ở vùng Đông Nam Á đã điêu 
tàn, mai một hoặc bị tách rời ra khỏi cuộc sống mới, hoặc bị chèn ép 
bởi sự phát triển hấp dẫn bừa bãi của đô thị hiện đại, “Huế thực hiện 
được cổ xưa và hiện đại, qua đó cố đô cổ kính chung sống hài hòa với 
thành phố mới ngày nay” (M'Bow, 1981). 


Trong kỳ họp lần thứ 8 của nhóm công tác Huế - UNESCO vào 
năm 1995, họ đã đưa ra kiến nghị cần phải bảo vệ tính thống nhất 
của quần thể di tích cố đô và cảnh quan thiên nhiên của nó như ý 
định của những người đã xây dựng ra đô thị cổ này, nghĩa là vùng phụ 
cận di tích Huế phải rộng đủ để bảo vệ ngoại cảnh thiên nhiên, bao 
gồm cả những triển núi có thể nhìn thấy được từ kinh thành và các 
lăng tẩm, tất nhiên trong đó có núi Ngự và toàn thể sông Hương. 
Ngoài ra, họ còn đề nghị thiết lập tại Huế một Học viện (Institute) để 
nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa và du lịch văn hóa cố đô này, 
với sự giúp đỡ của ƯNESCO. 


Suy cho cùng các nhận thức và ý kiến nói trên đều là những góp ý 
rất khách quan và đầy thiện chí nhằm đến mục đích bảo tổn giá trị cũ 
để phát huy và nâng cao lên thành giá trị mới. Đó là sự vận dụng 
tiêm năng văn hóa và thế mạnh du lịch vào hoạt động du lịch văn hóa 
để mang lại sự tăng trưởng kinh tế chung cho địa phương. Lợi nhuận 
kinh tế nhờ ngành du lịch mang lại là một trong những thế mạnh 
nhất của nhiều nước hiện nay. Theo các nguồn dự báo, đến thế kỷ XXI 
du lịch sẽ trở thành một ngành kỹ nghệ hàng đầu có ảnh hưởng lớn 
đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trên thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào 
hiện trạng của hoạt động du lịch tại địa phương, trình độ tổ chức và 


720 


cung cách làm ăn của chúng ta vẫn chưa ngang tâm với tiêm năng sẵn 
có và hầu như vẫn còn ở trong tình trạng “khấu hao lịch sử”. Thay 
bằng gia tăng lợi nhuận đều đặn, địa phương chúng ta đã có “dự báo 
không vui về du lịch 1997”°”. Sau khi được ghi tên vào danh mục Di 
sản thế giới, lăng Taj Mahal ở Ấn Độ đón 5.000 du khách mỗi ngày, 
đến Borobudur ở Indonesia có 10.000 khách/ngày. Cố Cung Bắc Kinh 
20.000 khách/ngày, Định lăng có khoảng 100.000 khách đến viếng. 
Trong khi đó, vào ngày cao điểm của năm 1997 Hoàng thành Huế chỉ 
có 2.500 du khách đến viếng. So sánh như vậy chẳng hay có khập 
khiểng lắm không, nhưng dù sao cũng nói lên một thực trạng đáng 
cho chúng ta suy nghị, 

Sự thật ấy còn cho thấy một điều lớn hơn khi chúng ta đi tìm 
nguyên nhân của vấn đề. Theo thiển ý, ngoài các nguyên nhân khách 
quan, nó còn đo cơ cấu tổ chức guồng máy vận hành các hoạt động văn 
hóa và du lịch tại địa phương kém hiệu lực và do sự thiếu đồng bộ của 
các ngành liên quan hữu cơ đến lĩnh vực này. Một trong những đây 
chuyển chủ yếu trong guồng máy du lịch văn hóa Huế là công cuộc bảo 
tổn và tôn tạo di tích cố đô. Nhưng, dường như quần thể di tích Huế 
đã và đang ở ngoài phạm vi quan tâm đúng mức của một số ngành, do 
đó, đôi khi xảy ra cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”°”" 

Tuy nhiên, nhìn chung vào tình hình đô thị trong cả nước, nhiều 
ý kiến có thẩm quyển phát biểu trong hội nghị lần thứ 12 của Ủy ban 
Quốc gia Thập kỷ Quốc tế phát triển Văn hóa của Việt Nam tổ chức 
tại Hà Nội vào tháng 3 năm 1997, cho rằng bức tranh chung của đô 
thị Việt Nam vẫn còn nhuốm những màu sắc ảm đạm. Bên cạnh 
những vấn để cấp bách hiện nay về mọi phương điện, quá trình phát 
triển đô thị đã và đang phải đối phó với nhiều thách thức mang tính 
văn hóa, nhất là vấn để bảo tổn các di sản văn hóa và các giá trị 
truyền thống của dân tộc và của các đô thị trong khi phát triển xây 
đựng và tăng trưởng kinh tế. 


Đô thị Huế cũng không thoát ra khỏi tình trạng đáng ngại chung 
đó, mặc dù chưa đến nỗi trầm trọng và gay gắt như một số thành phố 


** Nhiều doanh nghiệp du lịch bị thua lỗ hàng trăm triệu đồng, thậm chí một số 
khách sạn bị phá sản. - Báo Thừa Thiên Huế, ngày 28-7-1997. 

*** Sự kết hợp và hỗ trợ công tác bảo tồn giữa Thành phố, Sở Văn hóa, Sở Du lịch, 
Sở Xây dựng đối với Trung tâm Bảo tổn Di tích Cố đô Huế là có, nhưng chưa chặt chẽ 
và tích cực. Cho nên, Thủ tướng Chính phủ đã có lần chỉ thị về vấn đề tại Thừa Thiên 
Huế rằng: “Các ngành Văn hóa, Du lịch, Bảo tên Di tích phải kết hợp chặt chẽ với 
nhau, có quy chế phân định trách nhiệm rõ ràng nhằm phát huy và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ cúa mình” (ngày 2-5-1993). 


721 


khác. Có một điều trớ trêu là vì sự phát triển của đô thị Huế tương đối 
chậm, cho nên tài sản kiến trúc và môi trường sinh thái vốn có chưa 
bị phá vỡ một cách nặng nể và hy vọng có thể tránh được một phần 
nào những vết xe đổ của các đô thị đi trước. 


Tuy nhiên, vẫn có những việc thật muộn màng. Mặc dù Huế đã 
được Trung ương bật đèn xanh từ năm 1993 cho phép thực hiện quy 
chế kiến trúc sư trưởng thành phố để tập trung đầu mối trong việc 
quản lý phát triển xây đựng thành phố và bảo tổn đi sản cố đô, nhưng 
quy chế rất cần thiết đó vẫn chưa thực hiện được. Nếu chưa có đủ điều 
kiện để thiết lập văn phòng kiến trúc sư trưởng, thiết tưởng thành 
phố nên hình thành một nhóm tư vấn gồm những nhân sĩ trí thức có 
tâm huyết với Huế sẵn lòng đóng góp ý kiến cho thành phố trong các 
quyết định liên quan đến vấn để quy hoạch, bảo tôn, tức là chiến lược 
phát triển đô thị. 


Tóm lại, trong đô thị của chúng ta hiện nay có hai yếu tố tồn tại 
song song, là kinh đô cũ và thành phố mới, do đó, công việc phải làm 
nặng gấp đôi so với một số đô thị khác. Từ lâu, phát triển và bảo tổn 
ở Huế là tổng số hằng xuyên của hai số hạng trong một đẳng thức 
toán học khá đơn giản (a+b=c). Nhưng thực ra đây là một bài toán 
khó. Có được lời giải hay và đáp số đúng trên lý thuyết nhưng khi 
đem ra thực hiện trong bối cảnh xã hội hiện nay xem ra chẳng dễ 
chút nào. Từ luận cứ khoa học đến thực hiện thành công còn có một 
khoảng cách khá xa. Do đó, nó đã gây ra sự lúng túng và loay hoay 
không ít cho những người có trách nhiệm tại địa phương trong nhiều 
năm qua. Thực tế cho thấy, vấn để này đang và sẽ còn có rất nhiều 
người chưa yên tâm, không nói là vẫn thao thức, trăn trở. Chắc rằng 
tất cả những ai nặng lòng với Huế, những người trân quý nó hơn 
cả chính mình, sẽ còn phải tiếp tục động não để làm sao cho Huế trở 
nên một thành phố cổ kính - thiên nhiên - hiện đại như nhiều người 
ao ước. 


722 


ĐÔI ĐIỀU GÓP BÀN VỀ ĐÔ THỊ HUẾ 
THỜI MỞ CỬA 
HUỲNH CÔNG BÁ 


1. Trong diễn trình đô thị hóa của Huế, năm 1687 là một trong 
những cột mốc có ý nghĩa. Sách Đại Nam thực lục tiên biên chép 
rằng: “Đinh Mão, mùa Thu tháng Bảy (Anh Tông Hiếu Nghĩa hoàng 
đế, tức chúa Nguyễn Phúc Thái/Trăn lúc bấy giờ vừa lên ngôi) bèn sai 
lấy phủ cũ làm miếu Thái Tông, dời dựng phủ mới sang Phú Xuân (tên 
xã thuộc huyện Hương Trà, tức Kinh thành bây giờ), lấy núi đằng 
trước (tức núi Ngự Bình) làm án, đắp tường thành xây cung điện, 
trước mặt đào hồ lớn, trồng hoa có cây cối, thể chế rất tráng lệ. Lại 
lấy nước sông ở thượng lưu chảy xói vào phía hữu, sai xây tháp ở bờ 
sông để trấn áp” (Đại Nam thực lục tiên biên, bản dịch, tập 1, Nxb Sử 
học, Hà Nội, trang 134). Từ sự kiện đó cho đến nay vừa tròn 310 
năm”. Và ý kiến đã dựa vào điểu đó nói đến lịch sử 310 năm của đô 
thị Huế. Thực ra đây chỉ là cái mốc mở đầu cho lịch sử của đô thành 
Phú Xuân (Huế) với cái “trục quy hoạch” hoàn chỉnh/““tối ưu”, một mô 
hình việt hóa toàn thiện, trên cơ sở vận dụng triệt để khoa địa - văn 
hóa cổ Đông phương (thuật phong thủy) và hơn 600 năm giao thoa 
văn hóa Việt - Chàm. Với ít ra hai lần thể nghiệm trên hai trục quy 
hoạch vạch ra trên đất Thừa Thiên: lần thứ nhất của chúa Sãi Nguyễn 
Phúc Nguyên với dinh trấn Phước Yên ở huyện Quảng Điển trên trục 
sông Bồ và lần thứ hai của chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan với dinh 
trấn Kim Long thuộc huyện Hương Trà theo trục Kim Phụng - Hương 
Giang, đặc biệt với lần thử nghiệm thứ hai này, một đô thành/phú 
thành thời chúa Nguyễn Phúc Thái có 3km. Vẫn chưa hết. Nếu ngược 
dòng lịch sử, chứng ta còn bắt gặp những tiên thân của cái phủ thành 
ấy là châu Trư/châu Thành, châu Hóa thời Trần, châu Tri/châu Thành, 
châu Lý thời Chăm Pa và đặc biệt có một cái trục quy hoạch đường 
như đã định hình từ sau thế kỷ II: đó là cái trục Tây - Đông dọc theo 
dòng Hương Giang từ núi đến biển: núi Kim Phụng - Điện Hòn Chén - 


* Thời điểm của bài viết - 1997. - B.T. 


723 


Thành Lỏi - cảng Thanh Hà, cửa Eo, cửa Địa - chính trị - văn hóa 
Chăm Pa trên tầng nên Ấn Độ hóa/Bà La Môn hóa. 


2. Theo định đanh một đô thị đúng nghĩa phải bao hàm hai thành 
phố: thành phố “đô”, thành phố “thị”, tức nó vừa là một trung tâm 
hành chính - chính trị, lại vừa là một trung tâm phát triển công - 
thương nghiệp và trong đó phần “thị” giữ vai trò quyết định và phải 
ra đời trước. Nhưng quy luật chung trong sự ra đời của đô thị ở Việt 
Nam cũng như trường hợp cụ thể của đô thị Huế, thì tình hình lại 
ngược lại: phân “đô” xuất hiện trước và sau đó mới bổ sung phản “thị” 
và theo quy luật đó, “vùng Huế” ít nhất đã có quá trình đô thị thị hóa 
cách đây mấy trăm năm. Nói như cách nói của các nhà nghiên cứu “đô 
thị cổ Việt Nam”, thì các chúa Nguyễn Phúc Lan và Nguyễn Phúc 
Thái, cũng như vua Gia Long sau này đều là những người đem lại cái 
thiết chế chính trị “thành”⁄“đê” cấy lên trên cái kết cấu nông 
thôn/làng xã của cái mảnh đất nay ta gọi là “thành phố Huế”, mà qua 
tư liệu cho biết: trước đó vốn là làng Kim Long (thuộc huyện Hương 
Trà), rồi làng Phú Xuân, cũng thuộc huyện Hương Trà, và sau đó, với 
Gia Long, là đất đai của 8 làng: Phú Xuân, Vạn xuân, Diễn Phái, Thế 
Lại, An Vân, An Hòa, An Bửu và An Mỹ, trong đó phần lớn nhất là 
đất làng Phú Xuân, nên thường được gọi là đô thành Phú Xuân/ kinh 
đô Phú Xuân/kinh thành Phú Xuân (gọi tắt là Xuân Kinh). Vậy là, từ 
một trụ sở của châu ly, Huế đã từng bước trở thành một phủ thành 
của nước Đại Việt hay đô thành của “nước” Đàng Trong (người Âu gọi 
là Cochinchine), rồi kinh đô đầu tiên của cả nước Việt Nam/Đại Nam 
từ Lạng Sơn đến Cà Mau từ đầu thế kỷ XIX và sau cùng (từ 1945) Huế 
trở thành/hoặc trở về lại “cố đô” một thời vang bóng. 


Đó là khái quát mấy nét về diễn trình của cái “đô” Phú Xuân và 
nó đã chi phối sâu sắc đến diễn trình của cái “thị” cùng Huế, khiến 
cho mặc dù “cửa đã mở” nhưng Huế dường như vẫn “dẫm chân tại 
chỗ”, vừa thiếu cái “hích” mở đường đẩy lên về phía trước, trong khi 
đó lại bị cả một sức “ì” quá khứ đang đè nặng trên lưng. Nói như lời 
ông Nguyễn Khắc Viện (dẫn theo G8. Trần Quốc Vượng): Một xứ Huế 
cho đến cuối thế kỷ XX mà vẫn cứ yên lặng, “vẫn đòng sông yên 
lặng”, “vẫn những vườn cây yên lặng” 


3.Ở đây, chúng tôi xin được dừng lại trao đổi về cái “sức ì quá 
khứ” của Huế cùng với cái “nguồn” của nó, và từ đó góp bàn đôi điều 
về cái “hích” cần có của Huế hôm nay. 

3.1. Như trên đã trình bày, trong điễn trình đô thị hóa của Huế, 
tính chủ động và chủ đạo tạo nên một “Huế ngày xưa” là thuộc về 


724 


phần “đô”, cái mà lần lượt qua thời gian hơn nửa thế kỷ nay đã bị 
xuống cấp, trong khi đó phần “thị” chỉ là một thứ “ăn theo”, vốn là cái 
“chợ” dùng để mua ăn hàng ngày của giới quý tộc quan lại ở kinh đô. 
Mà một khi công, thương nghiệp không có được điều kiện để tự thân 
phát triển thì số phận của phần “thị” sẽ bị trì trệ, thậm chí suy tàn 
cùng với sự “đổi ngôi” của cái “đô” là lý đương nhiên. Nhìn đại thể, 
suốt cả một thời gian dài trên 6 thế ký, Huế chưa bao giờ có được vị 
trí của một trung tâm công, thương nghiệp khả di là bàn đạp để tự 
tiến lên (trừ vài hoạt động ngoại thương ở cảng Thanh Hà hồi thế kỷ 
XVII - XVIII nhưng sau đó cũng bị thui chột). Trong khi đó như đã 
nói, đô thị Huế chỉ là một thiết chế chính trị - hành chính được “cấy” 
lên trên cơ tầng kinh tế - xã hội làng xã Chàm - Việt, rồi Việt - 
Chàm, với 3 chân vạc vững chãi là nông nghiệp, nông thôn và nông 
dân, nở trên một dãy đất hẹp “trước là biển, sau là núi”, đồng bằng 
không đáng kể, hệ sinh thái chủ yếu là gò - đổi, cồn - bàu và đầm - 
phá. Một trong thực tại như vậy, nếu không có được một quần thể di 
tích lịch sử - văn hóa phong phú, một trung tâm đại học lớn và có 
truyền thống, một trung tâm Phật giáo lâu đời với một hệ thống chùa 
chiến đậm đặc, một hệ thống giao thông thủy - bộ tương đối thuận 
lợi.., thì một khi mất đi sự hỗ trợ của phần “đô”, khả năng “nông 
thôn hóa đô thị" sẽ là tình trạng không tránh khỏi và do đó nếu 
không bị xuống cấp thì chuyển động cũng trở nên ì ạch. Trong lịch sử 
Việt Nam đã từng có một Tây đô, một Dương kinh và rõ nét nhất là 
một Hoa Lư bị điêu tàn như thế. Tất cả chúng ta đều đã từng biết có 
một Hoa Lư nức tiếng là Kinh đô của nước Đại Cô Việt, một kinh đô 
ra đời trong ý thức “các đế nhất phương" của tỉnh thần độc lập đân 
tộc mạnh mẽ và tổn tại gần nửa thế kỷ, nhưng nay, trước mắt ta Hoa 
Lư chỉ là một làng quê không hơn không kém! Nơi đây, hôm nay, 
những bờ tre và ruộng lúa đang “ôm ấp”, “vỗ về” các chứng nhân của 
“một thời oanh liệt”: những đền vua Định, vua Lê cùng với mớ huyền 
tích gắn liền với núi sông của một vùng non nước “Trường Yên”! Cố đô 
Huế có may mắn hơn cố đô Hoa Lư, nhưng trong bước đi của Huế hôm 
nay dường như vẫn đương dùng dằng vì sự “níu áo” nào đó. 

3.2. Do đó, theo tôi, cái chìa khóa mở đường cho Huế vươn lên 
một đô thị hiện đại chính là công, thương nghiệp, những cái yếu mà 
trầm kha của “đô thị” Huế từ bấy thế kỷ nay. Phải là một nền công 
nghiệp thực sự theo đúng nghĩa của từ này, chứ không phải là thứ 
“công nghiệp không ống khói” như có người đã tự mãn. Tất nhiên Huế 
cũng phải ra sức khai thác triệt để ngành “công nghiệp” thế mạnh 
này của Huế để làm chỗ dựa phát triển trước mắt và lâu dài. Một khi 


725 


công nghiệp phát triển nó sẽ kéo theo sự phát triển của thương 
nghiệp và cả hai sẽ hỗ trợ đắc lực cho ngành công nghiệp “không 
khói” của Huế tiến lên. Chứ như hiện nay thì thu nhập bình quân của 
người đân Huế chẳng có gì khả quan, mà ngành “công nghiệp” thế 
mạnh của Huế cũng chỉ mới thu được cái ngọn. Nhưng để tạo một bước 
tiến căn bản trong công, thương nghiệp, tự bản thân Huế và chỉ bản 
thân Huế sẽ không làm được, hoặc có làm được thì cũng hết sức chậm 
chạp ì ạch. Ở đây Huế cần phải chủ động và năng động tranh thủ sự 
hợp tác và đầu tư của nước ngoài, sự hợp doanh “hai bên cùng có lợi” 
(chứ không phải chỉ giúp đỡ) của “những người bạn của Huế” khắp bốn 
phương, nhằm tạo cái “hích” ban đầu của mình. Mặt khác để tồn tại 
và không bị tụt hậu quá xa, Huế rất cần một cái “hích” khác từ phía 
nhà nước Trung ương. Đã có một số người tiết rẻ rằng Huế không còn 
được chọn làm thủ đô nên đành phải chịu đựng với số phận vậy thôi! 
Đó là một sự nuối tiếc thật thà nhưng thiếu so sánh khách quan. 
Nhưng có một thực tế không chối cải, như đã nêu ở trên là Huế đang 
thiếu nghiêm trọng một sự tác động tiếp tục của một phần “đô” và 
cùng với nó là sự trợ lực tích cực cho phần “thị” phát triển. Đó chính 
là tác nhân trực tiếp khách quan làm cho Huế xuống cấp hoặc dẫm 
chân tại chỗ hơn nửa thế kỷ nay. Do đó để “cứu vãn” đô thị Huế, cho 
Huế và cho cả nước, Huế phải được nâng bậc thành thành phố trực 
thuộc Trung ương và phải được đầu tư của Trung ương càng sớm càng 
tốt. Các nhà quản lý thành phố cần luận chứng cho Trung ương thấy 
rằng đó là một biện pháp cấp bách, cho dù Huế còn thiếu một số tiêu 
chuẩn cần thiết theo như tiêu chí chung, có như thế mới thuận tình và 
hợp lý, mới “trọn vẹn nghĩa tình đối với Huế”. 

Tất cả sự đầu tư trong và ngoài nước kể trên, nếu được, phải dành 
ưu tiên cho sự phát triển công - thương nghiệp và xây dựng cơ sở hạ 
tầng của Huế. Tất nhiên việc trùng tu, bảo tổn các di tích lịch sử - văn 
hóa cũng là cần thiết. 


3.3. Từ những vấn để đã nêu ở trên, cho thấy một sự phát triển 
đúng hướng và bên vững của đô thị Huế không thể chối từ nhiệm vụ 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không thể giữ mãi ở một thành phố cổ 
kính, thành phố hoài niệm, thành phố du lịch. Nhưng nếu mở cửa 
hiện đại hóa thì liệu rồi đây bộ mặt của Huế có bị biến dạng, có mất 
đi sự hấp dẫn hay không? Không phải không có ý kiến cho rằng chính 
nhờ sự phát triển chậm chạp đó mà Huế còn giữ lại được những 
“hương đồng gió nội” làm nên cái “duyên quê” đậm đà của nó, để Huế 
vẫn còn có sức hấp dẫn, được du khách trong và ngoài nước chú ý. Ý 


726 


kiến đó không phải là không có cái lý của nó, nếu đặt trong sự phát 
triển xô bễ hỗn độn, tự phát ở một số thành phố nước ta hiện nay. Có 
thể nói, không mở cửa công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì thành phố sẽ 
xuống cấp và suy tàn, nhưng mở cửa hiện đại hóa, nếu gặp phải sự 
định hướng thiếu cẩn thận (do chủ quan), hoặc một lúc nào đó bị lơ là 
buông lỏng trong quản lý cũng sẽ dẫn đến những hối tiếc không sửa 
được. Những trường hợp đáng tiếc, cho đến nay, đối với Huế không 
phải là không có. Để khắc phục những thiếu sót không đáng có, Huế 
phải có một quy hoạch tổng thể, trên cơ sở tổng hợp những ý kiến của 
những nhà quản lý, luận chứng của giới chuyên môn và dư luận rộng 
rãi của nhân dân. Tư tưởng chủ đạo trong quy hoạch là nhằm xây 
dựng Huế thành một thành phố “vừa lịch sử vừa hiện đại”. Một thành 
phố phát triển toàn diện cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, 
nhưng phải có sự phân vùng hợp lý và cụ thể giữa các khu vực bảo 
tàng, trùng tu, tôn tạo và tân tạo. Đặc biệt, đối với những cái tân tạo 
phải hết sức chú ý đến đặc điểm cảnh quan môi trường, khí hậu, 
truyền thống lịch sử, phong tục tập quán, tư đuy... và cả xu hướng thời 
đại. Quyết không để cho cái “hiện đại” làm hại, làm hỏng cái “lịch sứ” 
nhưng mặt khác cũng không để cho cái lịch sử trói chân trói tay cái 
“hiện đại”. Hãy lấy một ví dụ, kiến trúc nhà - vườn Huế là một mô 
hình sinh thái, nhân văn tối ưu, nhưng bản thân nó chính là tàn đư 
của chất nông thôn, là hình ảnh của làng quê trong lòng đô thị. Một 
biểu hiện của sự níu kéo của nông thôn với đô thị. Trong điểu kiện đô 
thị phát triển, dân số gia tăng thì dù chúng ta có muốn giữ lại mô 
hình đó cũng không thể được. Vậy có cần thiết giữ hết nó lại và nhân 
rộng nó ra, hay nên chăng chỉ giữ lại ở một số khu vực tiêu biểu có 
truyền thống để làm “bảo tàng”? Bảo tổn văn hóa không có nghĩa là 
đóng khung văn hóa. Cái “biện đại” và cái “lịch sử” ở đây phải hỗ trợ 
cho nhau để Huế phát triển. Thiếu cái “hiện đại” thì cái “lịch sử” sẽ bị 
khô cần héo hắt. Mà thiếu cái “lịch sử' thì cái “hiện đại” cũng sẽ mất 
gốc, phát triển dị dạng và không bên vững. Nếu khéo quản lý và điều 
hòa tốt hai phạm trù hiện đại và lịch sử thì sự “hôn phối” giữa cái nội 
sinh và cái ngoại sinh hôm nay chắc chắn sẽ tạo ra cho văn hóa Huế 
những yếu tố nội sinh mới, khiến cho Huế không những tổn tại mà 
còn luôn luôn mới, giữ được vẻ hấp đẫn của mình, cứ ở tình trạng như 
hiện nay thì rất nhiều Việt kiểu người Huế về thăm lại quê hương đã 
rất “thất vọng” đối với chúng ta. 


3.4. Để làm cơ sở cho công tác phát huy bản sắc văn hóa Huế, 
chúng tôi nghĩ một vấn để trọng tâm hiện nay là bên cạnh việc tiếp 


T27 


tục sưu tâm bảo quản vốn văn hóa quá khứ của Huế (cả văn hóa vật thể 
lẫn văn hóa phi vật thể, cả văn hóa cung đình lẫn văn hóa dân gian) đã 
đến lúc chúng ta cần tập hợp lực lượng để tổng kết (biên soạn) vốn văn 
hóa đó. Trước hết là biên soạn một bộ lịch sử Huế có độ dày tương đối 
(chứ không phải là một quyển “sử lược” vài trăm trang hay một quyển 
“những sự kiện lịch sử” nào đó). Đất nước đã được yên ổn rồi, nhiều địa 
phương quanh ta đều đã có bộ lịch sử của mình, không lý gì thành phố 
Huế, với một đội ngũ cán bộ nghiên cứu không đến nỗi ít, lại không 
thể làm được. Ở đây cần có sự đầu tư của tỉnh và thành phố, chứ 
không thể là công việc “hạch toán” của một nhà xuất bản nào đó. Mà 
không xong bộ sử thì bộ địa chí và các bộ sách khác cũng sẽ bị ách 
tắc, nếu như chúng ta muốn biên soạn nó với một ý thức trách nhiệm 
cao. Phải có các công trình tổng kết nói trên thì sau đó chúng ta mới 
có cơ sở để bàn luận cân nhắc nên kế thừa di sản nào và từ bỏ dị sản 
nào. Chứ chúng ta sẽ rất khó khăn để có được một cái nhìn tổng thể. 


3.õð. Riêng trên lĩnh vực “khai thác” văn hóa hiện nay, “khai thác” 
theo nghĩa đặc biệt nhất của từ này, chúng tôi thấy những việc chúng 
ta cân phải suy nghĩ lại. Một khi đã mở cửa thì không thể không đối 
mặt với kinh tế thị trường. Và hiện nay kinh tế thị trường dường như 
đã chen chân vào phần lớn các ngóc ngách của đời sống xã hội. Do đó 
đã có nơi, có lúc việc khai thác đi sản quá khứ cũng bị cuốn lốc theo 
thị hiếu thị trường “khách hàng là thượng đế”. Do đó điều gì “thượng 
đế” cẩn thì người kinh đoanh có nghĩa vụ phải sẵn sàng đáp ứng. 
Nhưng, như chúng ta đã biết, yêu cầu của “thượng đế” lại rất không 
cùng: có những yêu cầu có văn hóa, nhưng cũng có những yêu câu vô 
văn hóa. Đó là điều phải hết sức cảnh giác, nhất là đối với các cơ quan 
“kinh doanh khai thác” đi sản văn hóa. Lợi nhuận là mục tiêu của 
kinh tế thị trường, nhưng đặc điểm của những người làm công tác 
kinh doanh văn hóa không thể nhân danh vì lợi nhuận mà khai thác 
văn hóa một cách thiếu văn hóa. Trong bất kỳ lý do nào cũng không 
thể lấy ông cha ra làm vật “mỗi chài” để “móc túi” khách hàng. Đừng 
để cho những “ông Tây” ấy ngộ nhận rằng hễ có tiền thì họ muốn “làm 
vua" Việt Nam hoặc “nhậu nhẹt” với vua Việt Nam cách đây một thế kỷ 
cũng vẫn được! Ngoài ra một số khách tham quan công tác ở thành phố 
ta cũng có nguyện vọng mong muốn hơn nữa ở chứng ta cách ứng xứ 
có văn hóa, vấn để chữ “tín”, cũng như ý thức trách nhiệm... Có lẽ 
trong chúng ta cũng nên lưu ý hơn nữa những điểm này để Huế mãi 
mãi xứng đáng là một trong trung tâm văn hóa của cả nước! 


Huế, ngày 30-7-1997 


728 


HUẾ ĐI LÊN CHÍNH TỪ BẢN SẮC VĂN HÓA 


NGUYỄN VĂN HOA, 
LÊ VĂN ANH 


1. Huế là một vùng đất giàu truyền thống lịch sử và văn hóa. Qua 
bao thăng trầm của lịch sử, người dân Huế đã cùng với cả nước chung 
sức, xây dựng và giữ gìn non sông, dần dần định hình một nền văn 
hóa với nhiều bản sắc độc đáo. Trong thời gian mở cửa, Huế trong 
lòng Việt Nam cũng phải chuyển mình, hiểu chính mình và chính từ 
cái riêng của mình để ải lên. 

Chúng ta vẫn thường nói ra sức giữ gìn bản sắc dân tộc, xây dựng 
một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc... Thế nhưng việc xác định 
cái gì là bản sắc chung của dân tộc ta, và cái gì là của riêng Huế, của 
riêng một vùng văn hóa nào đó là không đơn giản. Đối với văn hóa 
Huế, bên cạnh việc đi nhiều, nghe thấy, tiếp xúc (tư liệu, con người...), 
thiết tưởng cũng cần suy ngẫm, chiêm nghiệm, đặc biệt là phải gắn bó 
máu thịt với Huế, mới có thể nắm bắt và có thể tiếp cận cái bản sắc 
của văn hóa Huế. 


Huế là một xứ sở của sự hài hòa, của sự gắn bó giữa con người với 
môi trường tự nhiên, giữa con người với con người, giữa tự nhiên với 
cái làm ra của con người - “Sự hài hòa rất tự nhiên đến nỗi người ta 
quên bàn tay con người đã sáng tạo ra nó” (A.M. MBow)'. Trong cái 
thần sắc “non sông phẳng lặng”, “hình thế vững chãi”” của xứ Huế, 
con người Huế là “những con người thanh nhã” (A.De Rotalier) đã xây 
dựng nên “thành phố thơ mộng trong cái yên ả của bao nhiêu lăng 
tẩm giữa những cánh rừng”. 


! Lời kêu gọi của ông A.M. M'Bow, nguyên Tống Giám đốc UNESCO. Xem: Huế 
ngàn năm ouăn 0ật, nhiều tác giả, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam xuất bản, Huế, 
1990, tr. 1ã. 

? Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập I, Nxb Thuận Hóa, Huế, 
1992, tr.18. 

3 A.De Rotalier, Ville royale, Lê Nguyễn Lưu dịch. Xem: Huế đẹp Huế thơ, nhiều tác 
giả, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1997, tr. 26. 


729 


Đất - Trời - Người gắn bó, hài hòa là cái nên để nẩy sinh tính 
không đối lập, loại trừ giữa các dòng văn hóa đô thị và văn hóa làng 
xã, văn hóa cung đình và văn hóa đân gian. Sự dung hợp giữa các 
đòng văn hóa đó đã làm giàu cho văn hóa Huế, đồng thời tạo nên sắc 
thái riêng Huế. 

Văn hóa Huế còn là một nền văn hóa của cái đẹp trong nghệ 
thuật kiến trúc và phong cách sống “Huế thực hiện được sự tổng hợp 
đạo và đời trong kiến trúc, tổng hợp được cổ xưa và hiện đại, qua đó 
cố đô cổ kính chung sống hài hòa với thành phố trẻ mới ngày 
nay”4A.M. M'Bow)Í trong ăn ở, ăn nói, ăn mặc, ăn học, ăn làm, ăn 
uống và cả ăn chơi của người Huế cũng thể hiện một phong cách sống 
đầy tính văn hóa, nghệ thuật. 


Đó là một số thu hoạch bước đâu về bản sắc văn hóa Huế. 


2. Thông thường, hiểu được mình sẽ biết sở đoản, sở trường của 
mình, từ đó mà giữ gìn, phát huy những yếu tố tích cựu của riêng 
mình để tiếp tục đi lên. Nhân dân ta đang phấn đấu thực hiện nhiệm 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Huế muốn và phải cùng cả nước 
chắp cánh thì không thể đánh mất chính mình, biết duy trì và phát 
huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong thời mở cửa hiện nay. 


Để có một vùng đất “non sông nước biếc như tranh họa để”, người 
Huế từ bao đời nay đã gắn bó với thiên nhiên, ra sức giữ gìn chăm 
chút cỏ cây, hoa lá, vườn tược. Có thể nói, “tình yêu thiên nhiên là 
một tình cảm lớn trong Huế, đến nỗi nó mang màu sắc của một triết 
học chỉ phối toàn bộ tỉnh thần của người Huế”, Nhà vườn ở Huế 
không chỉ ở các làng xã vùng ven, nơi có điều kiện về đất đai, mà còn 
có mặt ở nội thành. Nhiều làng có nghề làm vườn với những loại cây 
trái đặc sản: quýt Hương Cần, nhãn lồng Kim Long, thanh trà Nguyệt 
Biểu, chè Tuần, cau Nam Phổ,... Bên cạnh việc đáp ứng chi tiêu phần 
nào trong gia đình, mảnh vườn còn nhằm thỏa mãn tình yêu của con 
người đối với cây cỏ. Mỗi khi trong nhà có người nằm xuống, cây trái 
trong vườn cũng thương tiếc với dải băng tang trên mình. Trong xô bổ 
của đời thường, trở về với thiên nhiên hoa lá, sẽ khiến cuộc sống của 
con người dịu đi, tỉnh táo hơn, thông tuệ hơn, chưa cần kể đến yêu cầu 
phải cân bằng sinh thái, giữ gìn và báo vệ thiên nhiên, 


* Lời kêu gọi của ông A.M. M'Bow, Sđd, tr. 15. 
* Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huế - Con người uà Di tích, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1995, 
tr. L1. 


730 


Tính đến nay đã gần 700 năm kể từ những ngày đầu tụ cư, nhiều 
tộc họ đã truyền đến trên đời thứ 20, trên mảnh đất Thuận Hóa đã có 
những “xóm làng trù mật”? được gây đựng bởi các sức vóc và trí tuệ 
của con người. Vừa là bà con thân thích, vừa là láng giểng “tối lửa tắt 
đèn có nhau” của một cộng đồng chuyên về hoạt động nông nghiệp, lại 
ở đất Thần kinh - Đế đô vốn ràng buộc với nhau bởi những phép tắc, 
tôn tỉ trật tự bến chặt, người Huế ở trong cuộc sống của mình ở các 
làng xã hết sức cơi trọng thứ bậc trong ăn nói và xử thế. Riêng trong 
đạo vợ chồng, có nhiều trường hợp tuy đã cạn tình chồng vợ nhưng họ 
vẫn sống với nhau cho đến cuối đời bởi vì còn cái nghĩa vợ chồng. Có 
lẽ Huế là một trong những địa phương xảy ra ly hôn ít nhất ở nước ta. 
Nay chuyện ly hôn gản như bình thường, nhưng chưa xưa lắm, chỉ 
cách đây vài mươi năm, có ai xảy ra cảnh “chia đàn sẻ nghé” thì làng 
họ lấy làm lạ vô cùng, rồi lập tức lên án, chê bai. Chính sự bình ổn 
của cộng đồng với những thứ bậc, phép tắc được tôn trọng sẽ góp phần 
hạn chế những biểu hiện thái quá của đời sống kinh tế thị trường 
hiện tại. 

Đã từ lâu, cư dân các làng xã Thuận Hóa đã có “tập tục thuần 
hậu”, và trong đối nhân xử thế, ăn ở với nhau nổi lên sự “có hậu” của 
người Huế. Rất nhiều biểu hiện nói lên lòng tri ân những bậc tiền 
nhân đã có công trong sự nghiệp bảo vệ đất nước và xây dựng cuộc 
sống, trong khai hoang lập làng, giúp dân làm ăn, trong sinh thành 
dưỡng đục. Cũng rất nhiều biểu hiện của “cái tâm” thiện lành của 
những người đang sống cùng nhau, không muốn để người đời chê cười, 
trách móc, chỉ muốn để tiếng thơm là sống “có hậu” với người, với đời. 

Phần nào có thể ghi nhận ý kiến cho rằng người Huế “thích sống 
văn hóa hơn là hưởng thụ vật chất, thích sống đẹp hơn là giàu có"Š, 
Thời buổi mở cửa không thiếu những cách làm ăn, ăn ở dẫm lên đạo 
lý, tình nghĩa để mong cho mau giàu, thì cách sống “có hậu” của Huế 
thật nên trân trọng và bồi dưỡng. 

Huế vốn là đất học, từ lâu đã có truyền thống “Dân thứ siêng 
cấy”? và “sĩ phu chăm học hành”!'. Nhà nghiên cứu Trần Ngọc Thêm 
cho rằng “Trọng văn là truyền thống của văn hóa nông nghiệp” và 


®Dương Văn An, Ô châu cận lục, Văn hóa Á châu xuất bản, Sài Gòn, 1961, tr. 43. 

† Đại Nam nhất thống chí, Sảd, vr. 116. 

® Hoàng Phủ Ngọc Tường, Sđủ, tr.116. 

$18 Đại Nam nhất thống chí, Sád, tr. 116, 

1ì mrân Ngọc Thêm, Cơ sở oán hóa Việt Nam, Trường Đại học Tổng hợp Tp. Hỗ Chí 
Minh, 1996, tr. 320. 


731 


“Việt Nam thì trọng văn hơn vỡ”? Trong lớp người đầu tiên sinh 
sống ở Thuận Hóa đã có những văn nhân xuất hiện. Ở mục “Văn giai” 
Dương Văn An chép 25 người làm chức tri phủ, tri huyện, trong đó có 
9 người quê quán thuộc các huyện ở Thừa Thiên Huế hiện nay, có “tài 
văn học” và “có tiếng mẫn cán”!3, Về sau trên cả đải miễn Trung, Huế 
là nơi hấp dẫn học trò của cả xứ Quảng (học trò trong Quảng ra thi...). 
Vì sự nghiệp xây dựng một xã hội công bằng, văn minh, sự học lại 
càng cần thiết, vô cùng cần thiết. 


Huế đẹp trong ăn ở, ăn làm, ăn học. Huế còn đẹp trong các công 
trình kiến trúc. Cho đến nay Huế còn giữ được tương đối nguyên vẹn 
một quần thể kiến trúc được xây dựng chủ yếu dưới thời Nguyễn (1809 - 
1945), bao gồm lăng tẩm, cung điện, đền đài, miếu vũ. Và ngày 11-12- 
1993, Ủy ban Di sản Thế giới (thuộc UNESCO) đã công nhận quần 
thể đi tích Huế là Di sản Văn hóa của nhân loại. 


Cái đẹp trong nghệ thuật kiến trúc Huế chính là sự hòa hợp, gắn 
bó giữa công trình do con người làm ra với cái tự nhiên phong cảnh 
của đất trời. Cái sáng tạo của quần chúng hôm qua rất đáng giữ gìn, 
tôn tạo để hôm nay Huế có thế mạnh để phát triển trong thời mở cửa. 


3. Thời mở cửa với cơ chế thị trường, hòa nhập với cộng đồng khu 
vực và thế giới đang đặt ra nhiều bài toán cần giải đáp. Không phải là 
các bài toán đó cùng đặt ra cùng một lúc mà thường nảy sinh theo 
từng lúc, từng giai đoạn. 


Bên cạnh cái đẹp là nét nổi trội, nét tiêu biểu, cũng còn nhiều 
biểu hiện chưa đẹp, thậm chí là cái đở, tôn tại - có khi đai đẳng trong 
văn hóa Huế. 


Trong giáo trình Cơ sở uăn hóa Việt Nam, PGS. Trân Ngọc Thêm 
đã lập bảng so sánh sự khác biệt, đối lập giữa văn hóa cổ truyển và 
kinh tế thị trường để rút ra cái hay, cái dở của chúng. Thiết tưởng 
cũng tương đối đây đủ. Riêng đối với văn hóa Huế, xin nêu một vài ý 
kiến nhỏ. 

Đối mặt với kinh tế thị trường, Huế còn như chưa thật thích ứng 
và còn lắm ngỡ ngàng, lúng túng khi gặp thật nhiễu trái ngược: giữa 
cái lý lạnh lùng nghiệt ngã và cái tình day đứt băn khoăn, giữa cuộc 
sống nội tâm tĩnh lặng và cảnh bon chen xô bổ, giữa cái ổn định của 
thói quen và cái phát triển của nhu cầu... Từ lâu rồi không mấy người 


!* Trần Ngọc Thêm, Sđd, tr, 320, 
'° Dương Văn An, Sđd, tr. 89 - 9õ, 


732 


làm giàu được ở đất Huế, trong khi có không ít người Huế đi xa làm 
ăn lại trở thành phú gia. Sự trầm lặng, cả lo, cả nghĩ, thậm chí rụt rè, 
không giám quyết đoán... là nhiều vật cản không nhỏ trên con đường 
thực hiện nền kinh tế thị trường đầy bất trắc và biến động. 


Năng động và linh boạt là thuộc tính của nên kinh tế thị trường. 
Nó đối lập hoàn toàn với tính bảo thủ và khuôn mẫu cứng nhắc. 
Nhưng phần nào đó người Huế còn mang tính bảo thủ. Không chỉ 
trong các thế kỷ đầu lập nghiệp, người Huế tiếp thu “cái mới còn quá 
ít”'“ như nhận định của Dương Văn An, mà trong các gian đoạn gần 
đây thôi, cái mới tiến bộ trong lối sống cũng khó mà thâm nhập được 
vào. Trong cảnh vật thiên nhiên nên thơ hữu tình thì thời gian như 
chậm trôi, và trong rêu phong của tường mái đến đài thì con người 
như muốn ngược dòng hoài niệm. Thật khó mà không luyến tiếc cái 
cũ, có bỏ đi không thể nén tiếng thở dài. 


Người Huế vốn quen nhìn nhận sự vật bằng cảm tính, trong khi 
cuộc sống phía trước cần lý tính nhiều hơn. Kinh tế thị trường cần phán 
đoán, tính toán, cân đong đo đếm, chứ không thể cảm nhận mơ hồ... 


Nền kinh tế thị trường mà chúng ta đang dồn sức xây dựng sẽ 
hướng đến việc thiết lập một xã hội công thương nghiệp với sự phát 
triển' của các đô thị Huế đang phấn đấu cùng cả nước thực hiện 
nhiệm vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa, làm cho cuộc sống vật 
chất và tỉnh thần phong phú hơn thêm. Trong văn hóa Huế, bên cạnh 
những yếu tố tích cực còn có yếu tố tiêu cực, cái hay tổn tại cùng cái 
đở, và trong cái hay cũng có mặt trái chưa hay. Hiểu được Huế, gắn bó 
máu thịt với Huế thì Huế sẽ không phụ lòng. 


4 Dương Văn Án, Sđd. 


733 


MÔI TRƯỜNG CẢNH QUAN ĐÔ THỊ HUẾ - 
NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC 
VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CẤP BÁCH 


LƯU ĐỨC HẢI, LÊ PHƯƠNG THẢO, 

NGUYÊN DANH BẢY, NGUYỄN THỊ MINH HẠNH, 
NGUYÊN HỒNG CHÍ, VŨ THỊ THANH HOA, 
NGUYÊN THÀNH HƯNG, NGUYÊN QUYẾT THẮNG 


BỐI CẢNH' 

Năm 1687, chúa Nguyễn Phúc Trăn, đứng đầu vương triều Nguyễn 
cát cứ ở phía Nam, đối địch với các chúa Trịnh cát cứ ở phía Bắc, 
trong việc củng cố và phát triển thế lực của mình đã làm một số việc 
có ý nghĩa quyết định đối với việc khai sinh đô thị Huế. Đó là quyết, 
định lập phủ chúa - “dinh” trên đất cổ Phú Xuân, ven bờ sông Hương, 
ở giữa chùa Thiên Mụ và chợ Bao Vinh - chính là “Kinh thành” Huế 
về sau, tức trung tâm thành phố Huế ngày nay. 


Cho đến thế kỷ XVIH, sau một trăm năm thành lập, Huế vẫn bảo 
lưu trong mình một thiết chế xã hội nông thôn. Nơi xây đựng đô thị 
kinh thành, trong danh mục được ghi chép tại chỗ và đương thời, ở 
sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, thấy đất Phú Xuân vẫn được 
gọi là một tổng: tổng Phú Xuân với 3 xã và 1 giáp, là các xã Phú 
Xuân, Thế Lại Thượng, Thế Lại Hạ, cùng với giáp Vạn Xuân, 


Làng cổ Phú Xuân, cho đến đầu thế kỷ XIX, khi Nguyễn Gia Long 
xây tòa kinh thành lớn đã bị tích hợp và nằm lọt trong kinh thành. 
Ngôi đình của làng vẫn được giữ lại, mục Kinh sư trong sách Đại Nam 
nhất thống chí cho biết là “ở phía Bắc đàn Tiên Nông trong kinh 
thành. Khi trước dân xã Phú Xuân lập đến để thờ Linh thần trong xã. 
Bản triều đầu niên hiệu Gia Long, đắp kinh thành, đình ấy lọt vào 
trong thành”. Ngôi đình dấu tích của làng Phú Xuân ở giữa kinh 
thành Huế ấy, ngày nay nằm trên đường Thái Phiên, phường Tây Lộc. 


} Đồ thị cổ Việt Nam, Viện Sử học Việt Nam, Hà Nội, 1989. 


734 


Bộ mặt đô thị của Huế trước thế kỷ XIX đã hiện ra cùng với việc cấy 
dựng phần “đô”, “thành” trên một vùng đất nông thôn như thế. Và ngay 
từ đầu, nó đã có đáng vẻ riêng. Vẫn theo sự mô tả của Lê Quý Đôn, thì: 

“Các nhà đều lát nền bằng đá, trên lát ván kiển kiển. Những 
máng xối đều làm bằng kẽm để hứng nước. Trồng xen cây cối: loài vả, 
loài mít đều to mấy ôm. Vườn sau xây dày mấy thước, lấy vôi và mảng 
sứ đắp thành hình rêng, phượng, lân, hể, cỏ hoa...”. 


Đó là những mẫu nhà vườn, đặc trưng nhà cửa của đô thị Huế, cho 
mãi về sau, đến tận ngày nay. Sự hình thành từ ban đầu của nó, vậy 
là gắn với thị hiếu và điều kiện của giới quý tộc, quan lại nhà Nguyễn 
từ các thế kỷ XVIHI, XVIIL 

“Quy hoạch” đô thị như vậy có hạt nhân, trung tâm là khu chính 
đính ở bờ bắc sông Hương chủ yếu đất làng Phú Xuân cũ, kéo giăng 
ngang đọc theo triển sông, những công trình của thành, giới thị đân 
hàng đầu Huế ngày ấy, là quý tộc và quan lại, quân lính. Lê Quý Đôn 
một lần nữa, cho thấy rõ điều này: 


“Ở thượng lưu và bạ lưu chính đỉnh, đều là nhà quân bày hàng 
như bàn cờ. Những nhà của thủy quân lại ở đối ngạn. Xướng thuyển 
và kho thóc thì ở xã Hà Khê, Thọ Khang, trên thượng lưu. Còn nhà 
vườn của các công hấu quyên quý thì chia bày ở hai bờ phía thượng lưu 
sông Phú Xuân (sông Hương) cùng hai bờ sông con, bên hữu Phủ Cam”. 


Bước sang thế kỷ XIX, trở thành quốc đô của nước Việt Nam cuối 
thời quân chủ, đô thị Huế được mở rộng và nâng cấp lên rất nhiều, 
nhưng vẫn trên cơ sở của cái “quy hoạch” đã hình thành từ trước đấy. 
Trung tâm của đô thị là tòa kinh thành, khởi dựng rất quy mô ngay từ 
đầu đời Gia Long “vào tháng 3 năm Gia Long thứ 3 (Giáp Tý, 1804) 
Hoàng đế đã thân hành đi xem xét các địa điểm từ làng Kim Long 
đến làng Thanh Hà, để nới rộng và tái thiết kinh đô. Ông hạ lệnh cho 
quan Giám thành là Nguyễn Văn Yến đi cắm cọc ở bên ngoài kinh đô 
cũ để xem định giới hạn thủ phủ mới của ông”. Xây dựng suốt 3 thập kỷ 
đầu thế kỷ XIX và không ngừng được bổ sung, tôn tạo trong những năm 
tháng tiếp theo đô thị kinh thành Huế của triều Nguyễn, cuối cùng đã 
nổi lên một tòa thành trung tâm, với diện tích trên 500ha, có chu vi 
gần 10km, không chỉ tọa lạc trên đất đai của một làng cổ Phú Xuân là 
chủ yếu, mà cả ở làng của hai tổng Phú Xuân và An Ninh thuộc huyện 
Hương Trà cũ, cũng đều có địa phận tích hợp vào tòa kinh thành. 


Những công trình kiến trúc cung đình này ở đô thị Huế còn kết 
hợp với hàng trăm đến đài, miếu mạo, vườn cây và đặc biệt là lăng 


735 


tẩm, xâm canh vào các khu dân cư, rừng núi ruộng vườn gần xa. Làm 
nên phần chủ yếu của quy hoạch đô thị Huế thế kỷ XIX. 


MỖI TRƯỜNG VĂN HÓA - LỊCH SỬ 


Nằm giữa miền Trung, Huế trong một thời gian dài là kinh đô 
lịch sử của Việt Nam. Trong Huế hội tụ tỉnh hoa của những giá trị vật 
chất và tỉnh thần tạo nên một nét văn hóa đặc sắc rất Việt Nam 
trong suốt một thời kỳ lịch sử. Trong lời kêu gọi của ông A.M. MBow, 
Tổng Giám đốc UNESCO về công cuộc bảo vệ, giữ gìn, tu sửa và tôn 
tạo đi sản văn hóa Huế có đoạn viết: 


“., Giữa lòng Huế, Thành nội lịch sử là một mẫu mực về cấu trúc 
cân đối, hài hòa rất tự nhiên đến nỗi người ta quên rằng bàn tay con 
người đã sáng tạo ra nó. Phía Nam, các lăng tẩm của vua nhà Nguyễn 
rải ra dọc hai bờ sông Hương. Là tác phẩm những người dân lao động 
và những người thợ thủ công khéo tay nhất nước, những hệ thống kiến 
trúc ấy biểu hiện những biến tấu độc đáo trên một chủ đề thống nhất. 


.. Cách cấu tạo tượng trưng của các khoảng không gian khác nhau 
làm cho Huế trở thành một thành phố của sự hài hòa tuyệt diệu. Huế 
thực hiện được sự tổng hợp đạo và đời trong kiến trúc, tổng hợp được 
cổ xưa và hiện đại. Qua đó cố đô cổ kính chung sống hài hòa với 
thành phố trẻ ngày nay. 


Nhưng Huế không phải chỉ là một mẫu mực về kiến trúc mà còn 
là một cao điểm về tinh thần và trung tâm văn hóa sôi động. Ở đó, 
đạo Phật và đạo Khổng đã thấm sâu và hòa nhuyễn vào truyền thống 
địa phương, nuôi đưỡng một tư tưởng tôn giáo, triết học và một đạo lý 
hết sức độc đáo”. 


Nhưng hiện trạng các công trình kiến trúc trong kinh thành Huế 
hiện nay nói chung đã bị hư hỏng khá nặng. Một phần do thiên 
nhiên, nắng mưa, lụt lội, do chiến tranh tàn phá, một phần do chính 
con người gây nên. Mặc dù sau khi đất nước thống nhất, hệ thống di 
tích cố đô Huế đã được sự quan tâm đầu tư, giữ gìn, sửa chữa, tu bổ 
của nhà nước và các tổ chức quốc tế, song công việc vẫn cần phải tăng 
cường hơn nữa khi mà thực trạng của các di tích quý báu này hiện còn 
nhiều tôn tại đáng quan tâm. 


Khu tường thành và eo bàu: 


Mặt bằng kinh thành Huế có dạng gần hình vuông, thân tường 
thành cả bốn mặt đều chạy khúc khưỷu, lỗi lõm đều đo việc bố trí các 
pháo đài trên quanh tường thành để phòng thủ. Tổng cộng 4 mặt 


786 


thành dài xấp xỉ 9.950m. Nếu kể Trấn Bình Đài (thành phụ của kinh 
thành) thì chu vi kinh thành thành đo được 10.937m. Chiều cao của 
tường thành là 6,60m, bể dày của tường thành trung bình là 21m. 
Hiện trạng tường thành hiện nay hỏng khoảng 25%. Nguyên nhân là 
do cây cỏ miền nhiệt đới mọc hoang trên thành lũy không mấy khi 
chặt bỏ, phát triển rất nhanh và mạnh làm nứt tường thành bằng 
gạch và sụt lở bờ kè bằng đá. Nhân dân địa phương đã dựng nhà ở, 
làm vườn, trồng hoa màu ngay trên tường thành và trong lòng các 
pháo đài (gọi là eo bàu). Họ xả chất thải xuống bờ tường thành qua lỗ 
châu mai hoặc xả ngay trên thượng thành trong các eo bàu gây mất 
vệ sinh, ô nhiễm môi trường và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến độ 
bến di tích và cảnh quan Kinh thành Huế. 


' Các cửa thành: 


Để phục vụ việc đi lại vào cửa thành, các nhà kiến trúc đầu thế ký 
XIX đã xây tất cả 12 cửa thành gồm 10 cửa bằng đường bộ và hai cửa 
bằng đường thủy (ở hai đầu sông Ngự Hà). Đó là chưa kể hai cửa bằng 
đường bộ từ Trấn Bình Đài thông qua cửa kinh thành gọi là Trấn 
Bình Môn và thông ra bên ngoài gọi là Trường Định Môn. Mười cửa 
bằng đường bộ của kinh thành, bên trên đều xây các vọng lâu. Người 
xưa đã dựa vào phương hướng nhìn từ trung tâm của Thành nội để đặt 
tên cho các cửa thành, bao gồm: 

+ Đông Nam Môn (cửa Thượng Tứ) 

+ Quảng Đức Môn (cửa Sập) 

+ Chánh Động Môn (cửa Đông Ba) 

+ Tây Nam Môn (cửa Hữu) 

+ Chánh Bắc Môn (cửa Hậu) 

+ Thể Nhơn Môn (cửa Ngăn) 

+ Chánh Nam Môn (cửa Nhà Đồ) 

+ Đông Bắc Môn (cửa Kẻ Trài) 

+ Chánh Tây Môn (cửa Chánh Tây) 

+ Tây Bắc Môn (cửa An Hòa) 

Các cửa này đều được trổ ngay trong thân thành và ngay ở chính 
giữa các đoạn thành thẳng. Khi mới xây dựng vào năm 1809 đưới thời 
Gia Long, mỗi cửa chỉ là một cái vòm, bên dưới có lối đi; rộng 3,37m, 


vòm cao 5,14m, có hai cánh cửa bằng sắt, bên đưới cánh có bánh xe để 
đóng mở dễ dàng. Dưới thời Minh Mạng, từ năm 1824 trở đi, vọng lâu 


T37 


bên trên các cửa mới được kiến trúc thêm hai tầng, cộng với tầng vòm 
ở đưới là ba. 


Hiện nay hầu hết các cửa đều bị hư hỏng, lũ lụt bàng năm, nhất 
là trận lụt lớn 1953 đã làm xói lở và sụp đố một số cửa thành và vọng 
lâu bên trên, như các cửa: Chánh Nam Môn (cửa Nhà Đồ), Quảng Đức 
Môn (cửa Sập), Tây Nam Môn (cửa Đông Ba), Chánh Tây Môn... Hiện 
trạng cửa thành bị nứt đổ, sạt lở, có thể gây nguy hiểm cho người đi 
lại tuy rằng chúng vẫn là nơi ra vào của nhiều loại phương tiện giao 
thông, của dân sống trong thành và khách du lịch. 


Khu Đại Nội (Hoàng thành): 


Đại Nội được xây đựng vào năm 1804, nâng cấp hoàn chỉnh vào 
năm 1883. Đại Nội là nơi diễn ra các sinh hoạt chính trị, hành chính, 
văn hóa quan trọng của triểu đình, là nơi ở và sinh hoạt của nhà vua 
và gia đình hoàng tộc. 


Với hơn 100 công trình kiến trúc đẹp và có giá trị, Đại Nội chia 
ra các khu vực có chức năng khác nhau. Nói chung, Đại Nội hiện nay 
được giữ gìn và bảo vệ cẩn thận, được bảo tổn, sửa chữa và tôn tạo 
dưới sự quản lý của Trung tâm Bảo tổn Di tích Cế đô Huế. Nơi đây 
hàng ngày thu hút một lượng khách tham quan, du lịch trong và ngoài 
nước khá đông. Cần phục hồi lại một số công trình quan trọng như 
Đại Cung Môn, Điện Cần Chánh, tường của Tứ Cấm Thành... để nâng 
cao giá trị của đi tích. 


Các công trình kiến trúc nằm trong Kinh thành: 
Hồ Tịnh Tâm: 


Hồ Tịnh Tâm là một thắng cảnh nổi tiếng của Huế đã từng được 
thơ ca, nhạc họa miêu tả và ca ngợi. Hồ Tịnh Tâm là đi tích còn lại 
của sông Kim Long, một trong hai phụ lưu cổ của sông Hương. Dưới 
thời Gia Long, khi Kinh thành Huế được xây dựng, nhánh sông này bị 
ngăn lại, các nơi khác được mở rộng, đào sâu thêm tạo thêm các hồ. 
Một trong những hồ ấy là Hồ Tịnh Tâm. 

Đến triểu Minh Mạng, năm 1838, hồ được vua cho quy hoạch xây 
đựng lại thành nơi nghỉ mát tiêu khiển của nhà vua gồm nhiều lâu, 
đài, đình, tạ, cầu, cống... trồng cây hoa cảnh, nuôi chim thú, tạo thành 
một cảnh vật xanh tươi bốn mùa. Vì là nơi thưởng ngoạn và an dưỡng 
nên mới gọi là Tịnh Tâm. Đến năm 1922 thì khu vực này chẳng còn 
gì ngoài bức tường cao bao xây quanh và 4 cái cổng ở 4 hướng. 


738 


Hiện nay, khu vực Hồ Tịnh Tâm đã có bộ mặt khác xưa rất nhiều, 
thuộc địa phận phường Thuận Thành và Thuận Lộc, có chu vi tổng 
cộng 1.980m, diện tích 107.533m2, Các đảo cây cỏ dại mọc um tùm, 
các công trình đêu bị sụt lở, hầu hết chỉ còn móng và nền, tường lan 
can cũng bị sập lở. Quanh hề, bờ đất sụt lở không đều, ở một phần 
mặt nam, hầu hết mặt tây và mặt bắc, người ta lấn chiếm để trồng 
cây, làm nhà ở tận đến bờ hồ, phá hỏng các đoạn tường quanh hồ, 
phía bắc còn có một chợ nhỏ, gây mất vệ sinh, xả rác bừa bãi. Ở một 
đoạn bờ hồ thuộc phường Tây Lộc quản lý, cư dân xung quanh đã biến 
thành nơi đổ rác, gây mùi xú uế. 


Toàn bộ khu vực Hồ Tịnh Tâm chưa được quan tâm và đầu tư tôn 
tạo đúng mức; để có thể hy vọng, sẽ dân dần trở về với bộ mặt và ý 
nghĩa xưa của nó. 


Lâu Tùng Thơ uò hô Học Hải: 


Lầu Tàng Thơ (Tàng Thơ Lâu) được vua Minh Mạng cho xây dựng 
năm 1825, là một trong những kho lưu trữ tài liệu, sổ sách mang tính 
quốc gia của triểu đình nhà Nguyễn, nó nằm giữa một cái hồ lớn trong 
Kinh thành gọi là hồ Học Hải. Sở dĩ vua cho xây Lầu Tàng Thơ trên 
đảo giữa một cái hồ là để tránh mọi sự rủi ro ảnh hưởng từ bên ngoài 
đến tài liệu giấy tờ lưu trữ bên trong như hỏa hoạn, giặc giã. 


Lâu Tàng Thơ có 2 tầng với diện tích là 738m”, chiều dài 41m, 
chiều rộng 18m. Nó cách ly với đất liền xung quanh, chỉ nối với bờ 
bằng một chiếc cầu khá dài. Hiện tại cầu đá không còn mà thay vào 
đó là con đường đất đài 50m. 


Trong kháng chiến chống Pháp và kháng chiến chống Mỹ, thực 
dân Pháp và chính quyền Sài Gòn dùng làm nơi giam giữ tù bính - 
những người hoạt động cách mạng. Năm 1975, quân giải phóng vào 
giải thoát tù nhân và tiếp quản tòa nhà này. Từ đó tới nay, Lầu Tàng 
Thơ được quyền sử dụng của quân đội, không còn đứng cô độc giữa hồ 
Hải Học mà đã trở thành khu tập thể của 27 gia đình quân nhân. Tòa 
nhà hiện bị tróc lở, vá víu rất nhiều. Tất cả các gian của tầng 2 đều 
được ngăn bằng tường xây, bằng phên nứa... thành những phòng nhỏ 
cho mỗi hộ gia đình. 


Còn hồ Học Hải có hình chữ nhật, đài 232m, rộng 148m, sâu 4m, 
chu vi 760m. Hiện trạng của hề bị chia ra thành 6 hô nhỏ để thả bèo, 
nuôi cá và nuôi vịt. Tình trạng giữ vệ sinh kém, khiến cho nước hổ 
này càng bị ô nhiễm nặng. 


739 


Đặc điểm cây xanh Kinh thành Huế: 


Tính từ vua Gia Long khởi công xây dựng Kinh thành Huế (1805) 
đến Cách mạng tháng Tám thành công (1945), Huế có 140 năm là 
kinh đô và nếu tính từ thời chúa Nguyễn định dinh ở làng Phú Xuân 
(1887) Huế có gần 260 năm là đất kinh kỳ (không kể thời gian từ 
năm 1945 đến nay). Sự hình thành các làng mạc Đàng Trong thời 
chúa Nguyễn đã tạo tiên để cho sự hình thành nhà vườn. Vùng đất 
mới hình thành đất rộng người thưa đã tạo cho mỗi người, mỗi gia 
đình một khoảng đất rộng, một khuôn viên lớn mà ít nhiều còn tổn 
tại đến ngày nay. Cấu trúc xã hội trong Kinh thành Huế là cấu trúc 
nông thôn chen vào đô thị và tạo nên nét riêng gọi là “thành phố 
vườn”, thành phố của sự hài hòa tuyệt điệu giữa thiên nhiên và kiến 
trúc. Gọi là đấu ấn của nông thôn được cung đình hóa, phong thủy hóa 
tốn tại với dòng họ Nguyễn trải qua 13 đời vua, cha truyền con nối đã 
tạo nên nét đặc sắc của Kinh thành Huế. 


Cây xanh trong Kinh thành bao gồm cây đường phố, vườn gia 
đình, vườn chùa, vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, vườn Hồ Tịnh Tâm, vườn 
hoa Trần Quốc Toản, các mảng cây xanh bên các hồ, bên sông Ngự ¬- 
Hà... Với một khí hậu khắc nghiệt, lũ lụt, cả một vùng hè nóng gắt 
của Huế, cây xanh là yếu tố vô cùng quan trọng và chủ đạo để giảm 
nhiệt độ cho môi trường ở, đẫn gió vào lá phối xanh trong lành cho 
hơi thở con người. 


Đường phố trong Kinh thành phần lớn rất hẹp. Lòng đường 
thường rộng khoảng 3 - 6m. Vỉa hè chỉ một số đường có mà thực chất 
có rất ít được lát gạch. Một số đường rộng 6m thì lễ đường còn trồng 
được cây nhưng cũng không đều, chỗ thưa dăm ba cây, chỗ trống. Cây 
trồng đường phố chủ yếu là cây tạo bóng mát như sấu, xoài, bông gòn, 
muỗng trâu, muềng lác, muỗng đen, phượng vĩ, me, phi lao, cây trứng 
cá, bạch đàn, liễu, muối (cây nhội), long não, gội trắng, lim sẹt, đa, bồ 
đề, sung... Mỗi trục đường có ð - 7 loại cây dẫn đến không đồng đều về 
màu sắc, chiều cao, mật độ và hình đáng tán, tạo nên một sự thiếu 
nghiêm chỉnh. Do đặc điểm giao thông trong khu đi tích nên đường 
phố hẹp, (lòng đường rộng nhất như đường Nguyễn Trãi, Đinh Tiên 
Hoàng, Lê Huân, Đoàn Thị Điểm... chỉ mới 6m); ở đường lớn chiều 
rộng lễ đường khoảng 2-3m chưa có lát hè, nên việc trồng cây đường 
phố trong Kinh thành là khó khăn, chưa kể cả một số đường có hệ 
thống cống rãnh ngâm cũng không thể trông cây được. 


Theo số liệu của Trung tâm Công viên Cây xanh thì chỉ tiêu cây 
xanh (cả mặt nước) chỉ đạt 0,8m2/người (chưa kể vườn nhà và vườn 


741 


trong các cơ quan). Như vậy cảnh quan Kinh thành Huế được ẩn mình 
trong thảm xanh của cây cối không phải là do cây xanh nơi công cộng 
mà chủ yếu tạo nên mảng xanh thơ mộng chính là những mảnh vườn 
tư nhân liên tiếp nối nhau, đan nguyện từ đường phố này, xóm này 
sang đường phố khác, xóm khác tạo cho Huế một nét đặc thù: thành 
phố vườn. 


Bảo vệ môi trường thành phố cổ ngoài các công trình kiến trúc 
phải bảo vệ và “chăm sóc” đến “nhà vườn”, nét đặc thù của Kinh 
thành Huế. Cần phải giữ gìn và phát triển thêm điện tích cây xanh 
trong Kinh thành. Do hoàn cảnh và điều kiện xã hội cụ thể chi phối, 
mật độ dân số trong Kinh thành ngày một phát triển (gần 200 
người/ha). Dân số gia tăng đã và đang dẫn đến thiếu đất xây dựng, 
mảnh đất “vườn” bị thu hẹp dân, nguy cơ “nhà vườn” một đặc trưng 
của Huế sẽ biến dần và khu vực dân cư trong thành nội sẽ giống như 
thị trấn trong khuôn viên thành di tích. Điều đáng tiếc đó đã và đang 
tiếp tục xẩy ra. 


“Vườn nhà” ở Huế: 


Cảnh quan sông núi kết hợp với nhà vườn đã tạo nên một loại 
quần thể du lịch độc đáo của thành phố Huế. Người xứ Huế yêu thiên 
nhiên phong phú của mình và tình yêu đó đã thể hiện trên các loại, 
kiểu vườn nhà. Chủ nhà của các vườn cổ thường là đồng đõi quan lại 
cũ, dòng tộc vua chúa, do thời thế thay đổi, đất đai bị thu hẹp do xây 
cất hoặc sang nhượng nên vườn cổ này cũng bị biến động nhiều, phần 
lớn tập trung ở các phường Vỹ Dạ, Kim Long, Nguyệt Biểu và khu 
nội thành. 


Diện tích vườn cổ thường là 3-5 sào (xấp xỉ 1ha). Nhà trong vườn 
phải mang đây đủ tính chất nhà cổ (ngói âm đương, gạch Bát Tràng, 
đá thanh, nhiều cột gỗ quý, kiến trúc nhà kiểu vỏ cua...), có quy hoạch 
vườn theo nguyên tắc kiến trúc cổ: cổng vào - bình phong - sân vườn - 
nhà thờ chính - vườn sau (hàng rào chè tàu cắt xén có chiều cao từ 0,8 
- 1,2m); còn giữ được nhiều nét kiến trúc văn hóa nghệ thuật cổ như: 
nhà cổ, non bộ, bể nước... Ví đụ điển hình như: nhà vườn An Hiên, 
Lạc Tịnh Viên, 29 Nguyễn Chí Thanh... 


Kiểu vườn văn hóa nghệ thuật và kiểu vườn truyền thống pha 
hiện đại. Yếu tố cấu thành của loại vườn này là: 


- Tạo cảnh theo sở thích của chủ nhà, theo một chủ để, một câu 
thơ, một kiểu cảnh thiên nhiên thu nhỏ; sơn thủy hữu tình tạo nên 
một không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, thư giãn. 


742 


- Cây trồng trên đất tạo thế tự nhiên. 


- Cấu trúc vườn nặng về cây cổ truyền thống trong vùng: chọn 
những cây có cảm xúc văn học như lựu, đào, mận, hường, hải đường, 
trà mi, thanh trà. 

- Cây trồng phối kếtt theo truyền thống văn hóa như: trúc - cúc - 
mai - lan (4 mùa); sim - mua - tràm - chối (chất đân đã tự nhiên); 
sung - mãn - quan - quý (tứ quý); sói trồng cạnh hường: đọc chệch 
thành “sướng hoài”; tùng đặt cạnh hoa hiên: đọc chệch thành “tiền 
hưng” (tiên nhiều)... 

- Cấu trúc nhà vẫn tuân thủ theo nguyên tắc: cổng (có hàng rào 


chè tàu cắt xén) - Bình phong - Sân vườn - Nhà - Vườn sau. Ví dụ điển 
hình như Tỳ Bà Trang, 3 Thạch Hãn... 


Đặc trưng kiểu vườn cảnh ở Huế: 

- Xu thế tự do, vừa là vườn sinh hoạt, vừa là vườn kinh doanh cây 
cảnh. Cây cảnh là những cây để ở thế tự nhiên hoặc cây bonaal. 

- Sưu tâm các loại cây thế đang được ưu chuộng như: vạn tuế, 
sung, quan âm, nguyệt quế, mai tứ quý, mai chiếu thủy, mai vàng, 
mai trắng... 

- Kết hợp một số vườn quả để tăng thu nhập, để đãi khách và để 
thờ cúng: sapochê, mận, hồng, ổi, thanh trà, cóc... 


Vườn vẫn tuân thủ theo nguyên tắc: cổng - bình phong - sân cảnh - 
nhà vườn, 


Trong Kinh thành còn có các loại cây xanh, vườn hoa: 

1- Công viên Nguyễn Văn Trỗi: 8.400m? 

2- Công viên Trần Quốc Toản: 6.385m” 

3- Khoảng cây xanh trước cửa Ngọ Môn: 8.944m2 

Những công viên này thực tế vẫn được Công ty Công viên Cây 
xanh Huế quản lý và chăm sóc. Đó là những khu vui chơi giải trí 
chính của thiếu niên (công viên Trần quốc Toản và Nguyễn Văn Trỗi). 
Đó là những mảng xanh quý giá, nơi giải trí gần nhất của dân 4 
phường trong thành nội, cần tôn tạo và bảo vệ. 

Môi trường xây dựng: 


Nhìn lại quá trình hình thành, phát triển và mở rộng kể từ khi 
mang tính cách là một đô thị cho đến năm 1945, có thể nói Huế đã 
trải qua hai đợt quy hoạch chính: 


743 


- Đợt quy hoạch đưới thời vua Nguyễn. 
- Đợt quy hoạch thời Pháp thuộc. 


Cho đến nay diện mạo của thành phố đã không còn giữ được các 
nét hài hòa như vốn có, nhất là cảnh quan hai bên bờ sông Hương và 
khu vực Kinh thành. Môi trường cảnh quan có nguy cơ bị phá vỡ, chủ 
yếu do các nguyên nhân sau: 


+ Do sự gia tăng dân số: Dân số hiện nay trong khu vực Kinh 
thành có khoảng 6 vạn người, dự kiến đến năm 2000 dân số sẽ tăng 
khoảng 7,2 - 7,3 vạn. Với khu vực Kinh thành được giới hạn cố định 
bởi bốn mặt thành thì sự gia tăng này đang ở mức báo động. Nếu 
không có biện pháp hữu hiệu để lo cho 1,2 - 1,3 vạn dân trên Kinh 
thành sẽ mất thêm khoảng 0,4 - 0,õha đất cho số đân cư này. Một số 
hiện tượng tiêu cực đã nảy sinh: 

» Hiện tượng chia nhỏ đất để phân cho các thế hệ sau đã trở nên 
khá phổ biến. 

» Hình thức nhà chia lô kiểu ô phố rải rác trong các phường ngày 
càng phát triển. 

+ Chiều cao nhà được nâng lên nhằm tận dụng đất xây dựng. 

Do sự thiếu đồng bộ trong quản lý xây dựng: Do chưa có quy 
hoạch chỉ tiết thành phố. Đồng thời quản lý xây dựng lỏng lẻo dẫn 
đến xây nhà trái phép. 

Các biện pháp khắc phục tình trạng trên: 

- Tiến hành quy hoạch chi tiết thành phố. 

- Khống chế chiều cao và mật độ xây đựng tối đa (căn cứ vào quy 
hoạch chỉ tiết). 

- Đánh giá phân loại nhà vườn để có chính sách bảo tổn và 
phát huy. 

- Áp dụng các phong cách kiến trúc truyền thống trong xây dưng: 
Như bố cục mặt bằng, sử dụng chất liệu màu sắc, sử dụng vật liệu 
truyền thống. 

Cải thiện nhà ổ chuột: 

Hiện nay một vấn để môi trường bức xức nữa được đặt ra cho 
thành phố Huế, đó là làm sao giải quyết hết được những khu nhà ổ 
chuột nằm rải rác trong khu vực thành nội và một số điểm bên sông 


Hộ Thành Hà. Những cụm nhà ổ chuột tập trung chủ yếu ở các khu 
VỰC sau: 


744 


- Thượng thành: Cụm cư dân sống trên tường thành. 


- fo bàu: Cụm cư dân sống trong các eo bàu ngay đưới chân 
tường thành. 

- Các hộ dân sống ở đây đến vào nhiều thời điểm khác nhau, có 
nhiều nguên gốc khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là sau năm 1975 và 
thường mua lại đất bằng hình thức không hợp pháp và xây nhà trái 
phép. Thống kê các hộ xây dựng lấn chiếm trái phép, vi phạm hành 
lang bảo vệ di tích Kinh thành khu vực tường thành nêu ở bảng 1. 


BẰNG 1: Thống kê cúc hộ xây dựng lấn chiếm trái phép ủi phạm 
hành lang di tích Kinh thành Huế khu tường thành: 


1. Thuận Hòa 


2. Thuận Lộc 
3. Thuận "Thành 
4. Tây Lộc 


Ngoài ra còn khoảng 1.200 hộ xây dựng bất hợp pháp nằm rải rác 
trong các phường và vùng ven sông Ngự Hà. Nhìn chung các cạm dân 
cư này đều có những đặc trưng như sau: 


- Dân cư tập trung từ nhiễu thành phần, nhiều địa phương khác 
nhau, mang theo nhiều tập tính, lối sống khác nhau cho nên tính chất 
xã xã hội rất phức tạp, khả năng hội nhập cao, thích nghi đễ dàng. 

- Chịu tác động trực tiếp của tiến trình đô thị, biến động theo sự 
biến động của đô thị. 

- Mức sống gắn liễn với tính đa dạng, cơ động. 

- Phụ nữ và trẻ em dưới độ tuổi lao động cũng là nguồn tạo thu 
nhập quan trọng trong gia đình. 

- Hạ tầng kỹ thuật trong khu nhà ổ chuột rất yếu kém không đáp 
ứng được nhu cầu sử dụng. 

+ Về cấp nước: Hầu như không có hệ thống cấp nước vào khu vực, 


nguôn nước chú yếu vẫn là giếng, các hộ sống trên mặt tường thành 
chủ yếu vẫn dùng nước mưa. 


+ Về thoát nước: Không có hệ thống cống kéo sâu vào trong các 
khu vực này, toàn bộ hệ thống thoát nước bẩn đều được làm một cách 
tùy tiện và riêng lẻ, không hề qua xử lý khi thoát vào cống thoát 


745 


chung. Đặc biệt là các hộ ở thượng thành hầu như nước thải để ngấm 
tự do vào mặt thành hoặc thoát trực tiếp từ trên tường thành xuống 
Hộ Thành Hà gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và góp phần phá 
hủy hệ thống tường thành vốn là một trong những hạng mục quan 
trọng trong quần thể di tích của Kinh thành. 


+ Về điện: Hơn 65% các hộ sống trong các khu nhà này đều 
không có đồng hồ điện. Điện sinh hoạt hành ngày đều tự do câu móc 
hoặc mua lại của các hộ có đồng hỗ theo giá thỏa thuận. 


+ Giao thông: Ngoài một số đường chính bao gồm: đường Tôn 
Thất Thiệp, Định Tiên Hoàng, Mai Thúc Loan, Ông Ích Khiêm... hệ 
thống đường tương đối hoàn chỉnh, còn lại đường trong khu vực chủ 
yếu vẫn là đường đá và đất. 


Tóm lại, với 2.700 hộ và khoảng 16.865 nhân khẩu sống và xây 
dung trái phép nhiều năm trong khu thành nội mà đa số tập trung 
trên thượng thành và quanh thành tạo ra nhiều khu nhà ổ chuột với 
đời sống thấp, hạ tầng kỹ thuật kém, chất thải hàng ngày đều đổ 
xuống hệ thống kênh đào vốn có của Kinh thành là một điểm nóng về 
môi trường cần phải được giải quyết. 


Muốn có được cách giải quyết thực thỏa đáng đối với các hộ nghèo 
sống trong các khu vực nhà trên và để dự án có tính khả thi cao ta 
cần có sự phân loại rõ ràng về nguôn gốc, sở hữu, thu nhập... để đưa 
ra phương pháp cải tạo môi trường sống hữu hiệu nhất. Tạm thời cần 
phân loại các hộ trên như sau: 


- Loại 1: Những người được tái định cư (cải tạo nâng cấp tại chỗ). 
Loại này bao gồm những hộ có chủ quyển nhà, có hộ khẩu thường trú 
hoặc những khu vực có tính truyền thống cao, mang đậm những nét 
văn hóa của Huế mà đã được các cấp có thẩm quyển công nhận. Đặc 
biệt nếu có được quy hoạch lại thì các sinh hoạt cộng đồng sẽ không 
ảnh hưởng tới hệ thống di tích. 


- Loại 2: Những người được bế trí các khu định cư mới (giải tỏa). 
Loại này gồm những căn hộ có nhà mượn chủ quyền, hoặc mua lại nhà 
xây dựng bất hợp pháp, có bìa tạm trú đài hạn, có hộ khẩu, có công ăn 
việc làm tương đối ổn định tại thành phố, sinh hoạt hiện nay ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến hệ thống di tích (tường thành). 

- Loại 3: Những người phải quay về nơi ở cũ. Loại này gồm những 
hộ mới định cư nhưng trái phép không có hộ khẩu, không có công ăn 
việc làm ổn định, các sinh hoạt hàng ngày gây phá hoại tường thành 
và các di tích khác. 


746 


Tóm lại, đối với cư dân vùng eo bàu là cư đân lâu đời, ví đụ như: 
Ty Bà Trang - một khu tưởng niệm và lưu giữ một số tư liệu liên quan 
đến nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba cùng với sự phát triển của dòng nhạc 
cung đình Huế, sự ảnh hưởng của sinh hoạt tới tường thành là không 
đáng kế nếu có một quy hoạch chặt chẽ. Tuy nhiên do chưa có một quy 
hoạch chỉ tiết nào cá và do không có một chính sách cụ thế cho đời 
sống của đân khu vực eo bàu này nên hạ tầng cơ sở không được đầu tư 
dẫn đến môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm. 

Vậy giải pháp cải tạo tại chỗ là phù hợp nhất với đân cư khu vực 
này, bao gồm: 

+ Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 

+ Xây đựng đường vành đai bảo vệ tường thành, 

+ Ngăn chặn sự di cư vào eo bàu. 

+ Khống chế số hộ (số đân) trong khu eo bàu. 

+ Khống chế độ cao và mật độ xây dựng. 


Hiện nay Huế có 250 hộ với 1.079 khẩu sống trên thượng thành 
với diện tích xây dựng trái phép là 5.884m?. Dân cư khu vực này nói 
chung có đời sống thấp. Nghề nghiệp chủ yếu là làm nông nghiệp 
(canh tác trên mặt thành). Ngoài ra còn có một số gia đình làm nghề 
tự đo không ổn định như đạp xích lô, “cửu vạn”, chài lưới và các nghề 
dịch vụ khác. 


Môi trường nhà ở tại đây bị đe dọa nghiêm trọng. Nhà ở không 
đảm bảo vệ sinh tối thiểu chủ yếu là nhà tạm lợp mái tôn. Gần 100% 
gia đình không có hố xí tự hoại, không có hạ tầng cơ sở. Nước thải 
sinh hoạt thoát trực tiếp trên thành và đổ xuống đường hoặc xuống 
Hộ Thành Hà... Do luật bảo vệ di tích của thành phố quy định cấm 
trồng cây lưu niên tại mặt thành nên toàn bộ khu vực không có cấy 
xanh che phủ. 


Tóm lại, môi trường của cụm dân cư sống trên thượng thành đang 
ở mức báo động. Vì vậy giải pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu nhất cho 
khu vực này là giải pháp di đân tới những khu định cư mới ven đô. 

Môi trường cảnh quan sông Hương và vấn đề vạn đò: 

Hình thành và phát triển cách đây hơn 100 năm, cộng đồng dân 
cư vạn đò ở thành phố Huế ngày càng bành trướng. Không chỉ riêng 
trên sông Hương mà trên khắp các kênh rạch, sông đào như sông 
Đông Ba, An Cựu, Bạch Yến... ta đều thấy có dân vạn đò sinh sống. 
Tùy thuộc vào nghề nghiệp mà dân vạn đò hợp thành cụm ở dòng 


147 


sông hay xung quanh một cồn cát nhỏ và mỗi cụm như vậy thường được 
gọi nhà là một “vạn” chài hay “vạn” đò. 

Trước năm 1975, cộng đổng dân cư này được chia thành 5 vạn: 
Trường An, An Phú, Lang Kênh, An Hội, Tân Phú hợp thành phường 
Phú Gia, sau ngày giải phóng, Đảng và Chính quyển địa phương đã 
vận động những cư dân này trở về quê quán, đi xây đựng vùng kinh tế 
mới được hoặc chuyển nghề lên bộ sinh sống, đổng thời giải thể 
phường Phú Gia để nhập vào các phường của thành phố. Hiện nay 
dân vạn đò được chia thành nhiều vạn sinh sống tại địa bàn 8 phường 
nội thành và biến động rất phức tạp. 

Theo số liệu điều tra có 777 hộ đò với 4.934 nhân khẩu, 2.431 lao 
động trong độ tuổi chiếm 49%. Bình quân 6,35 khẩu/hộ. Trong 777 hộ 
có 266 hộ làm nghề đánh cá (chiếm 34,2%), 193 hộ làm nghề cát sạn 
(chiếm 24,83%) và 318 hộ làm nghề bốc vác, xích lô, xe thổ, bán hàng 
rong, bán vé số... (chiếm 40,97%), 


Như vậy số người làm nghề lao động gián đơn chiếm nhiều nhất 
mặc dù thu nhập chẳng đáng là bao. Đứng thứ hai là nghề đánh cá. 
Đây là việc làm ổn định có thu nhập vào loại tương đối khá nhưng vào 
mùa mưa (từ tháng 9 - 12 hàng năm) nghề này gặp nhiều khó khăn. 
Nghề cát sạn đem lại thu nhập ð0 - 60 nghìn đồng/ngày nhưng vào 
mùa lạnh công việc cũng không dễ dàng gì. 

Kết quả điều tra (1996) đã cho thấy mức độ thu nhập của dân vạn 
đò là 116.762 đồng/ngườitháng. Mức thu nhập quá khiêm tốn so với 
cuộc sống hiện nay. Với số tiền ít ỏi như vậy, người vạn đò chỉ có khả 
năng duy trì cuộc sống thiết yếu của mình mà không có điều kiện đầu tư 
cho học hành của con cái cũng như chu câu vui chơi, giải trí của chính 
bản thân họ. Do khó khăn về kinh tế cộng với cuộc sống nay đây mai 
đó theo nghề nên con em đân vạn đò không có điểu kiện học hành, 
trình độ văn hóa thấp, chỉ có 7,9% số hộ khá giả, 67,4% số hộ đủ ăn 
qua ngày và có đến 24,7% thiếu đói. Trong khi đó tỷ lệ sinh rất cao 
3,48% - gấp 2 lần tỷ lệ sinh trong nội thành và 1,5 lần dân cư trên bờ. 


Theo tập quán, khi lập gia đình cư đân vạn đò thường lấy nhau, 
hiếm có trường hợp lấy ngoài. Thông thường khi trên một chiếc đò đã 
quá đông, cặp vợ chồng nào có khả năng sẽ tách ra mua một con đò 
mới. Đó là nguyên nhân làm số lượng đò trên sông Hương ngày càng 
một gia tăng. 


Không những khó khăn về kinh tế, cư dân vạn đò còn chịu ảnh 
hưởng nặng nê của việc ô nhiễm môi trường do chính họ gây ra. Do 


748 


điểu kiện sống chật hẹp và ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường kém, 
hầu hết dân vạn đò thải phân rác trực tiếp xuống sông không qua xử 
lý trong sinh hoạt hàng ngày. Đó chính là nguyên nhân gây ra hàng 
loạt dịch bệnh như: tả, thương hàn, sốt xuất huyết... xẩy ra hàng năm 
trên địa bàn thành phố. Thêm vào đó dân cư vạn đò còn sử dụng dòng 
sông và bờ sông để sinh sống gây mất cảnh quan và an toàn giao 
thông đường thủy cho các phương tiện tàu bè qua lại. 


Ngoài ra do cuộc sống gắn trực tiếp với thiên nhiên nên dân vạn 
đò hàng năm còn bị thiệt hại nặng nề do bão và lụt gây ra. Cơn bão 
số 8 năm 1985 khiến cho thành phố có gần 1.000 người chết trong đó 
phần lớn là dân vạn đò. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, cuộc sống bấp 
bênh lại luôn bị thiên tai đe dọa, hầu hết đân vạn đò đều thiết tha 
được lên bờ để: 


+ Thoát khỏi sự đe dọa nghiêm trọng của thiên tai (đặc biệt trong 
mùa mưa bão) đến tính mạng, tài sản. 

+ Con cái được học hành (100% hộ dân ý thức được lợi ích của 
việc cho con đi học). 

+ Được chữa bệnh kịp thời trong lúc ốm đau nguy kịch, được có 
đất ở khi sống và có đất mai táng khi qua đời. Cuộc sống được cải 
thiện theo một tương lai tốt đẹp hơn. 


Để đáp ứng nguyện vọng định cư của dân vạn đò, từ năm 1989 
thành phố đã xây dựng và quy hoạch các khu định cư như Trường An, 
Kim Long, Bãi Dâu đảm bảo cho dân vạn đò có một cuộc sống ổn định 
đồng thời giải phóng mặt nước, trả lại mỹ quan và sự trong lành cho 
dòng sông Hương thơ mộng. 

Trở ngại của việc định cư dân vạn đò: 

- Dân vạn đò chỉ “độc” nghề đánh bắt thủy sản, ngoài ra họ 
không có kỹ năng về các nghề sản xuất khác: lạ lẫm với nghề nông, 
xa lạ với nghề nuôi trồng, chế biến thủy sản vì vậy khi định cư trên 
bờ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc mở mang ngành nghề sản xuất. 

- Nhà tạm ban đầu hư hồng không sửa chữa được. 

- Con cái còn nhỏ, thiếu người trông nom khi đi làm nghề. 

- Sản xuất không ốn định, nghề đánh bắt đòi hỏi phải di chuyển, 
thu nhập thấp. 

- Không chịu được sức ép và miệt thị nặng nể của một số dân 
trên bờ. 

- Thiếu đất ở khi tách hộ. 


749 


Vì những lý do trên, vấn để định cư cho dân vạn đò cần phải có 
những chính sách cụ thể, phù hợp. Có như vậy mới đảm bảo cho đân 
vạn đò một cuộc sống ổn định, bạn chế tối đa những trường hợp quay 
về nơi cũ. Từ đó chương trình định cư dân vạn đò mang tính hiện thực 
và bền vững hơn, tạo điều kiện để tiếp tục đi đân. 

Một số chính sách cụ thể cần được nghiên cứu đối với khu vực đân 
vạn đò. 


Đối uới dân uạn đò chưa định cư: 


Việc đưa dân vạn đò lên bờ là một việc làm đòi hỏi phải có thời 
gian và nguồn kinh phí lớn. Vì vậy trước mắt đối với đân vạn đò chưa 
được định cư cần phải có một số chính sách nhằm ngăn chặn việc tiếp 
tục làm ô nhiễm môi trường và cải thiện phần nào cuộc sống cho họ, 
cụ thể: 


- Quy hoạch lại số dân vạn đò chưa được định cư, cải thiện đời 
sống cho họ như: Xây đựng nhà vệ sinh trên bờ, xây dựng một số 
vòi nước công cộng, cung cấp bể lọc nước đến từng gia đình... để 
khuyến khích dân vạn đò sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh 
hoạt bàng ngày. 


- Quản lý sát sao việc vệ sinh môi trường bằng cách buộc dân vạn 
đò phải đi vệ sinh trên bờ hoặc phải có nhà vệ sinh trên thuyền mới 
được phép cư trú. 


- Về vấn để rác thải cũng phải quản lý chặt chẽ. Các hộ vạn đò 
không được vứt rác bừa bãi mà phải có sọt đựng rác trong mỗi hộ gia 
đình, sau đó mang đến điểm tập kết hoặc có một bộ phận gom rác 
hàng ngày trên sông. 


Đối tới oạn đò định cư: 
- Phải quy hoạch và thiết kế chu đáo để hình thành khu định cư 
cho dân vạn đò cũng là hình thành những khu đô thị mới hiện đại, 


khang trang, không diễn lại tình trạng từ “thuyển ổ chuột” ở dưới 
nước sang “nhà ổ chuột” ở trên bờ. 


- Nhà nước cho vay vốn và đảm nhận việc xây dựng các khu dân 
cư theo đúng thiết kế, sau đó cho dân mua trả ngay, trả góp hoặc thuê. 


- Đảm bảo xây dựng kết cấu hạ tầng và phúc lợi công cộng tương 
đối hoàn chỉnh nhằm thực sự cải thiện đời sống cho nhân dân. 


- Các khu định cư dân vạn đò cần quy hoạch thích hợp, gần sông 
nước để họ vẫn cám thấy gần gũi con sông, tiện lợi cho một số hộ vẫn 


750 


sinh sống bằng nghề dưới nước. Các khu này có thể vừa bố trí dân vạn 
đò và đân cư khác tạo cho họ hòa nhập cộng đồng dễ dàng hơn, tránh 
sự miệt thị dẫn đến tự ti rồi quay trở lại cuộc sống cũ. 


- Mở những cơ sở dạy nghề và thu nhận lao động, giải quyết việc 
làm cho nhân dân sẽ được định cư ở các khu quy hoạch trong độ tuổi 
lao động không có công ăn việc làm ổn định, không có nghề nghiệp. 
Từ đó ổn định đời sống các hộ đi dân để họ thích nghỉ với nơi ở mới, 
từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của từng gia đình, tạo 
điều kiện hòa nhập với cộng đồng dân cư lân cận. 


- Hình thành các điểm sản xuất tiểu thủ công nghiệp cho bộ phận 
đi dân tại các khu quy hoạch. 


- Đối với những hộ gia đình vạn đò có công việc ổn định ở trên 
bờ, chỉ sử dụng thuyền để ở mà không sử dụng thuyển như một công 
cụ làm việc ở đưới nước, chính quyên cần có những biện pháp kiểm 
soát chặt chẽ, có thể thu hổi thuyền mới cấp giấy phép sử dụng đất. 
Những con đò đã trưng thu cần được xem xét mức độ an toàn cũng 
như tính thẩm mỹ để quyết định cho lưu hành trên sông Hương thơ 
mộng hay không, hoặc hủy bỏ. 


- Để hạn chế tình trạng “vạn đò hóa” một cách tự phát nhằm được 
hưởng quyên lợi cấp đất trên bờ, cần có biện pháp quản lý chặt chẽ 
không để phát sinh thêm số lượng thuyển mới ra nhập dân vạn đò 
sau ngày ra quyết định. Đồng thời chính quyển địa phương cần có các 
biện pháp quản lý các gia đình đóng thuyền (các rạp đò) trên địa bàn 
thành phố Huế. Việc đóng và hạ thủy các thuyển mới phải được phép 
của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. 


Hà Nội, 10-8-1997 


751 


THỬ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHỤC 
HỒI VÀ PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH NGHỆ 
THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG HUẾ 


NGUYỄN HỮU THÔNG 


I- ĐẶT VẤN ĐỀ. 


Chúng tôi xin được không trình bày ở đây các kiểu thống kê, 
những dòng mô tả hay đánh giá, phân tích, dù là tổng thể hay chỉ 
tiết, các ngành nghề thủ công ở Huế, bởi công việc này chúng tôi đã 
có dịp công bố lần lượt trong thời gian qua), 


Tập trung ở khía cạnh để xuất một số giải pháp kịp thời và phát 
triển các ngành nghề thủ công truyển thống Huế, chúng tôi cũng ý 
thức rất rõ sự phiến diện của mình. Bởi lẽ, bằng vào tư liệu thành 
văn, điển đã, thông qua những cuộc thảo luận với chính người thợ thủ 
công, với đồng nghiệp và những người quan tâm... Chúng hình thành 
những suy nghĩ hoặc đề xuất đơn thuần mang kiểu thấu tình, đạt lý 
một cách chủ quan của người làm khoa học thuần túy; trong lúc thực 
tế không đơn giản dưới cái nhìn của người làm lãnh đạo chính trị, 
hành chính hay quản lý kinh tế. Chúng tôi cũng có thể hình dung đến 
cái khó về mặt chính sách, ngân sách, điều kiện lịch sử, kể cả vấn đề 
ý thức quan niệm, năng lực của không chỉ một tổ chức, một ngành mà 
là mối liên hệ của cá guồng máy; dù không phải là phức tạp đến mức 
cứng đờ, nhưng cũng không phải một lúc có thể chuyển động nhịp 
nhàng tiến về phía trước. 


Ngay trong giới khoa học và chỉ riêng trong lĩnh vực thuần khoa 
học, vấn để này không phải đã có những ý kiến để xuất thống nhất, 


Ì Huế, nghề uà làng nghệ thủ công truyên thống, Nxb Thuận Hóa, Huế, 1994, 

- Các ngành nghề thủ công truyễn thống Huế, Internaltional expert meeting for the 
aafeguarding and promation of intangible cultural heritage of the region (UNESCO), 
Huế, 21-24 March 1994, 

- Nghề uà làng nghề thủ công truyền thống Huế: Quá khứ - thực trạng triển oọng, 
Tạp chí Văn hóa dân gian, Hà Nội, số 3 (B1) 1995, 


752 


và dĩ nhiên trên con đường tìm ra lối đi thích hợp nhất cho sự phát 
triển bất cứ vấn để nào cũng từ sự đối thoại và thảo luận dưới những 
đề xuất, đề án, luận chứng và diễn trình khác nhau. 


- Bằng vào những lần thảo luận có tính cách trong phòng hay qua 
những buổi nói chuyện, tâm sự thân tình bên cốc rượu trong xưởng với 
những người thợ trực tiếp sản xuất đang ở Huế hoặc một số đang làm 
thuê ở các tỉnh bạn; những người thợ già không còn sức để sản xuất 
nhưng đầy ắp kinh nghiệm và kỹ xảo; những người thợ không có điều 
kiện sản xuất hoặc mặt hàng của họ không tìm được địa chỉ tiêu thụ 
hoặc những người chủ một số đơn vị sản xuất. 


- Bằng những cuộc hội thảo thẳng thắn với những người kể cả 
trong và ngoài nước quan tâm đến sự phát triển các ngành nghề thủ 
công truyền thống Huế, kể cả khách du lịch từ phương xa đến Huế. 


- Bằng vào những tư liệu quý giá giúp chúng ta Ìưu dung lại thuở 
hoàng kim của một số ngành nghề quá khứ hoặc những khó khăn, 
thuận lợi đã trải qua trong từng giai đoạn lịch sử. 


Chúng tôi muốn được trình bày ở đây một số suy nghĩ của mình 
hoàn toàn mang tính chủ quan, thậm chí là cảm tính, bởi lẽ, cái khó 
trong quá trình thực hiện là muôn hình muôn vẻ và hoàn toàn không 
đơn giản cứ thấy có lý là làm được. 


Thực ra các sản phẩm thủ công trên thực tế của cuộc sống rất đa 
dạng, chúng có mặt hầu hết trên mọi lĩnh vực của đời sống từ cái ăn, 
mặc, sinh hoạt vật chất, tỉnh thân của cá nhân với từng thân phận 
khác nhau của cộng đồng và cả trên bình diện quốc gia, tổn tại nhiều 
lúc chỉ ở từng giai đoạn lịch sử. Đề cập những giải pháp phát triển ở 
đây, chúng tôi dù không nói rõ nhưng cũng tập trung chủ yếu vào các 
ngành nghề thật sự mang tính truyền thống, có khả năng phục hồi, có 
triển vọng hoặc thực sự đóng góp trong lĩnh vực kinh tế và quan trọng 
nhất là có vai trò trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của vùng đất Huế 
văn vật, cổ kính. 


1I - HIỆN TRẠNG CÁC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG 
TRUYỀN THỐNG HUẾ: 


Huế sẽ nằm trong không gian và cảnh quan chung của những 
làng quê Việt Nam, với những sinh boạt ngành nghề thủ công phổ 
biến thường thấy nếu không có hơn ba thế kỷ trở thành chính dinh, 
vương phủ, kinh thành của một miễn rồi kinh đô của một nước. Hệ 
thống các tượng cục (công trường thủ công phong kiến) chính là phương 


753 


diện phục vụ cho quốc sách, cho tầng lớp quý tộc, quan lại, thượng lưu... 
cộng với những nghề và làng nghề truyền thống đân gian đã đáp ứng 
phần lớn nhu cầu con người và làm nên những đặc trưng sản phẩm 
thủ công Huế. 


Cùng với lịch sử, các ngành nghề thủ công truyền thống Huế cũng 
có những bước thăng trầm đáng lưu ý. 


- Một số ngành thủ công và sản phẩm đã biến mất theo với sự suy 
tàn của phong kiến Nguyễn, hoặc do không còn phù hợp với xã hội 
hiện đại. Chẳng hạn như nghề vẽ trong nội tạo, nghề làm bánh voi, 
nghề trang sức đổ ngựa, nghề đóng xe, nghề thợ súng, nghề thợ máy 
đá (súng), nghề đệt mã vĩ, nghề vẽ giấy Kim Tiên. 


- Một số ngành thủ công biến mất do thất truyền như nghề làm 
đồ pháp lam, nghề dệt gấm, nghề làm pha lê... 


- Một số ngành nghề quan trọng vốn nằm trong các cục tượng nhà 
Nguyễn. Sau sự suy tàn của triểu đại phong kiến đân dần đi vào quỹ 
đạo của phường hội đân gian như nghề đúc (chú tượng), nghề nể ngói 
(nể ngõa tượng), nghề đóng thuyển (chu tượng), nghề sơn son (tất 
tượng), nghề kim hoàn (nội kim tượng)... 


- Một số lớn các làng nghề dân gian, hình thành từ nhu cầu quân 
chúng trong các đơn vị cơ trú như làng nón Triều Sơn, Đồng Di, Tây 
Hỏ, Phủ Cam; làng rèn Hiển Lương, Võng Trì; làng gốm Phước Tích; 
làng kim và dây thau Mậu Tài; làng giấy Đốc Sơ; làng đệt tơ Phủ 
Cam, Dương Nổ, Kim Long, An Lưu; làng đan lát Bao La; làng chỉ chợ 
Cống; thêu gấm Phú Vang; làng gót Dã Lê; làng hoa giấy Thanh Tiên; 
làng trướng liễn An Truyền; làng tranh Sình, Tây Hỏ. 


Trải qua bao biến động, do nhiều nguyên nhân, hệ thống những 
ngành nghề vốn có của Huế đang ngày càng mai một. Từ số liệu thống 
kê trên các văn bản cho đến thực tế, con số ấy đã giảm sút đi nhiều. 
Tất nhiên, cũng có những nghề theo sự phát triển của lịch sử tự mình 
đào thải, nhưng cũng có không ít những trường hợp do nhiều nguyên 
nhân chủ quan đã không tồn tại hoặc phát triển, mà nó có thể đóng 
góp cho Huế, không chỉ ở mặt gìn giữ bản sắc mà còn có thể phát huy 
về mặt kinh tế nữa. 


Hiện trạng đội ngũ của nghề đúc, nghề chạm khắc, nghề thêu... 
là một ví dụ cho chúng ta thấy thị trường lớn của Hà Nội, Sài Gòn 
đã tạo nên lực hút những nghệ nhân giỏi của Huế rời quê hương 
kiếm sống. 


754 


Chẳng hạn như nghề chạm khắc ở Mỹ Xuyên vào cuối triều đại 
phong kiến Nguyễn, đội ngũ thợ tập trung trong hai ty tượng với số 
lượng trên dưới 1.000 người. Số thợ hiện nay vào khoảng 400 người 
trên tổng số 2.700 dân, nhưng do nhiều nguyên nhân chủ yếu là vấn 
đề thị trường và mức thu nhập, họ đã bỏ làng ra đi trên 250 người vào 
Sài Gòn, phần lớn số còn lại đi trú vào trung tâm thành phố Huế hoặc 
các tỉnh kế cận để hoạt động, khiến số thợ còn lại ở trong làng không 
bao nhiêu. Mọi người gọi đùa đây là làng “vọng phu” vì phần lớn phụ 
nữ trong làng đều có chồng kiếm sống tha phương. 


Hoặc nghề thêu, mặc dù thợ không tập trung thành làng thêu, 
nhưng sinh hoạt của họ vẫn gắn bó với nhau. Vào những năm đầu thế 
kỷ XX đã có đến 300 thợ thêu hoạt động trong phổ Cẩm Tú do ông Lê 
Văn Hới, (tục gọi là ông Nghè Tư) làm Phổ trưởng. Sau năm 1975, sản 
phẩm thêu ở Huế được khách hàng thế giới thừa nhận và đã có những 
hợp đông gia công cho Nhật, Pháp, Ý... khiến đội ngũ ngành nghề 
thêu ở Huế phát triển khá nhanh, nghệ nhân Lê Văn Kinh là một 
trong những sáng lập viên tổ thêu Phú Hòa đầu tiên trong thời gian 
này. Sau đó ông đã tham gia nhiều khóa đào tạo khắp nơi nâng tổng 
số thợ thêu lên đến hàng vạn người. Cũng như nghề chạm khắc, hàng 
ngàn thợ thêu giỏi của Huế đã và đang đi trú vào Sài Gòn, nơi có rất 
nhiều nhu cầu xuất khẩu mặt hàng thêu, là nơi người thợ nhận được 
những khoản thù lao đủ sống. 


Một trường hợp khác là sản phẩm sản xuất tại Huế, nhưng người 
thợ chỉ bán rẻ công mình để chuyển đến một số công ty tỉnh khác 
xuất khẩu. Đó là sản phẩm đúc đồng cho đến bây giờ vẫn còn bảo lưu 
gần như nguyên vẹn quy trình kỹ thuật sản xuất cổ truyền. 


Tất nhiên vấn để này không chỉ xảy ra ở Huế. Trong “Để án 
nghiên cứu ngành nghề - làng nghề - vùng nghề - phổ nghề thủ công 
truyền thống ở Việt Nam” - Giáo sư Trần Quốc Vượng cũng có nhận 
xét: nguy cơ suy thoái hiện rõ trong các nghệ nhân thủ công già 
không có lớp cháu - con kế tiếp truyền nghề, và với thời làm ăn theo 
cơ chế thị trường, hay trước đó do đói kém, thiếu thốn nhu cầu kiếm 
sống vượt lên trên nhu cầu nhất nghệ tỉnh, nghệ nhân nghĩ đến tiền 
mỗi lúc ngày càng nhiều hơn nghĩ đến chất lượng, họ bỏ vùng văn hóa 
truyền thống của tổ tiên để ra đi (ải Sài Gòn chẳng hạn), tìm nơi kinh 
tế thịnh vượng, có nhu cầu tiêu thụ hàng thủ công cao cấp. 


Với những thực trạng như vậy, chúng ta đang mất dần tên tuổi 
của những nghề một thời hưng thịnh, và mất luôn tỉnh hoa, tuyệt kỹ 
của những nghề đang sống sót. 


755 


HI - MỘT SỐ ĐỀ XUẤT: 


Trong một hội nghị quốc tế (UNESCO) tổ chức tại Huế (tháng 3 
năm 1994), chuyên gia người Pháp Dominique Bouehart sau khi tìm 
hiểu hiện trạng những làng nghề thủ công truyền thống Huế đã phát 
biểu: “... Xem ra thì lúc này có lẽ nên nói về khôi phục các hoạt động 
của nghệ nhân thông qua những công trình họ đã tạo ra, hơn là nói 
về khôi phục những ngôi làng nghệ nhân”. Lời phát biểu này ít nhiều 
nói lên hiện trạng về sự sống sót có tính phân tán của đội ngũ nghệ 
nhân khi các làng nghề, các tượng cục phong kiến không còn điều 
kiện tổn tại. Đội ngũ ấy không nhiều và có nguy cơ kéo theo xuống 
“lòng đất” những tuyệt kỹ nghề nghiệp. 

Chính vì vậy, công việc cấp bách trước tiên chúng ta cần thực 
hiện là: 


1. Công tác điểu tra cơ bản đội ngũ nghệ nhân (đang còn hoặc 
không còn ở Huế): Công tác này thực ra không đơn giản bởi lẽ không 
chỉ tìm bọ “thông qua những công trình họ tạo ra” như quan điểm của 
D. Bouchart, mà thực ra, một số nghệ nhân khéo tay, đã già và không 
còn giữ trong tay một tác phẩm nào của mình, họ sống lâm lũi, không 
có truyền nhân bởi họ nghĩ: “sản phẩm của mình không còn phù hợp 
với đời sống hiện đại nữa”, một số theo con cháư sống xa quê hương, 
một số rời Huế bởi hấp lực của các thị trường tỉnh bạn; một số già cả, 
đau yếu không còn hoạt động được nghề nghiệp. 


Công việc điều tra này mang tính cấp bách, không chí do một 
người, một nhóm mà phải bằng cả một hệ thống cộng tác viên hoạt 
động thường xuyên theo ngành đọc của tổ chức hành chính hiện nay. 
Như vậy theo chúng tôi, từ Sở hoặc Phòng Văn hóa thành phố (hoặc 
tổ chức Liên hiệp xã, Phòng thủ công nghiệp...) tạo nên một mạng 
lưới cộng tác viên ở các phường xã làm công việc, phát hiện, điều tra, 
thống kê số nghệ nhân đã từng hoặc đang hoạt động trong lĩnh vực thủ 
công truyền thống bằng các biểu mẫu cần thiết (tên tuổi, quê quán, 
phẩm hàm nếu có, ngành, số tuổi nghề, tác phẩm, nguyện vọng...). 
Trong công tác này, chúng ta cần tổ chức những buổi tập huấn cho đội 
ngũ cộng tác viên để việc nhìn nhận, phát hiện và thống kê thuận lợi. 


Số liệu điêu tra sẽ được tập hợp về một nơi, từ đó, chúng được hệ 
thống lại theo từng nhóm nghề và lần lượt có những cuộc hội thảo nhỏ 
có mặt chính quyền, các nhà khoa học, các nghệ nhân... để phổ biến 
chủ trương, khuyến khích sự khôi phục nghề, và trao đổi giải quyết 
những vướng mắc. 


T56 


2. Soạn thảo và ban hành những văn bản pháp quy bảo vệ và 
khuyến khích, hỗ trợ các ngành nghề thủ công truyền thống. 


Đây chính là những gút mở, tạo ra triển vọng cho những nghề 
đang sống yếu hoặc đã và đang mai một dần. Bởi lã, do bị sống cô lập 
với thông tin thị trường, một số nghệ nhân nghĩ rằng, sản phẩm của 
họ đã lỗi thời, không còn phù hợp và được thị trường chấp nhận nữa. 
Hoặc một số khác không giám bỏ công bỏ sức để khôi phục sở trường 
nghề nghiệp của mình vì không biết đồng vốn sẽ đi về đâu. 


Chẳng hạn như tranh đân gian, làng Sình hiện nay, chỉ còn một 
nghệ nhân nắm vững công thức phủ điệp, pha màu, tô tranh. Họ có 
thể khôi phục những bức tranh dân gian như xưa. Nhưng thị trường 
bây giờ chỉ cần những sản phẩm rẻ, màu hóa chất rực rỡ, dễ tiêu thụ. 


Với tình hình ấy, chúng ta còn có thể thấy được ở nghề kim hoàn, 
nghề thêu, nghề đệt... chẳng hạn như các loại kiểng, neo, xuyến, bông 
tai, nút áơ được chạm chìm, chạm nổi, chạm lọng từ vàng hay bạc rất 
điêu luyện, tỉnh xảo. Dù khách tiêu thụ nội địa bấy giờ không cần 
đến, nhưng nó vẫn là một món hàng du lịch đặc sắc nếu nó thật sự có 
chất lượng. Những ông thợ già kim hoàn hiếm hơi này đang còn sống 
những ngày cuối cùng buổn tẻ vì không một truyền nhân. Cũng có khi 
việc phục hồi một nghề nhưng bản thân nghề ấy lại kéo theo một số 
nghề khác phục sinh. Chẳng hạn như nghề thêu lụa cổ truyền ở Huế 
phát triển sẽ đánh thức nghề đệt lụa ở Mỹ Lợi, nghề xe và nhuộm chỉ 
tơ nổi tiếng ở chợ Cống sống dậy. 


3. Ngân sách phục hồi và phát triển: thông qua công tác điều tra, 
chúng ta sẽ phát hiện và nắm được số nhóm, số nghề, số nghệ nhân 
được có trong tay kiến thức, tài năng của một số nghề xét ra thấy cần 
phục hổi hoặc phát triển. Bằng các nguồn tài chính trong và ngoài 
nước có thể huy động được. Chúng ta hợp đồng với đội ngũ này tiến 
hành sản xuất thử. Thông qua những sản phẩm làm thử, chúng ta có 
thể chọn lựa để đầu tư lâu dài đối với những sản phẩm thực sự có giá 
trị Chúng tôi cho rằng, với một số lớn nghề thủ công, sự đầu tư 
nguyên liệu và dụng cụ sản xuất bước đầu là không lớn. 


4. Triển lãm giới thiệu sản phẩm: Công tác này cẩn phổ biến 
rộng rãi với các hình thức khác nhau: hội chợ đấu xảo, gian hàng 


? Được sự tài trợ của ông Lê Huy Cận (Việt kiểu đ Pháp), vào nắm 1994 chúng tôi 
đã tiến hành phục chế một số tranh tín ngưỡng dân gian, cộng với một số rnẫu mới 
mang tính trang trí với phương pháp là tranh truyển thống. Với việc phục chế này, 
tranh sình có triển vọng thành một mặt hàng lưu niệm giá trị. 


Lyi 


trưng bày giới thiệu, triển lãm thăm đò ý kiến khách hàng, các cuộc 
thi tay nghề có giải thưởng... Kết hợp những catalogue giới thiệu về 
quy trình, kỹ thuật, nguyên liệu, giá trị sản phẩm, tài năng nghệ 
nhân, giá trị văn hóa, lịch sử làng nghề giao lưu với các địa chỉ sưu 
tầm, thương mãi, trao đối ở trong và ngoài nước. 


ð, Công tác tiếp thị, tìm kiếm thị trường: Đây là một khâu kinh 
tế mà bản thân người trực tiếp sản xuất rất bị hạn chế. Có trong tay 
những sản phẩm mẫu, đội ngũ tiếp thị của các nhóm, các cơ quan chức 
năng, có thể bằng chuyên môn và điều kiện quan hệ đối ngoại của 
mình cung cấp cho các xưởng thủ công những thông tin thị trường cần 
thiết, cũng như giúp họ dưới nhiều hình thức khác nhau để tiêu thụ 
sản phẩm. 


6. Cung cấp và góp ý mẫu mã: Đây là mối quan hệ cần thiết giữa 
những người quan tâm - khách hàng - nghệ nhân. Mối quan hệ này có 
thể giúp người thợ có được những mẫu mới được sưu tâm, sáng tác 
hoặc điều chỉnh sản phẩm đang có cho phù hợp với thị hiếu khách 
hàng và thực tế thị trường. 


7. Trung tâm lưu trữ tư liệu và nghề thủ công: đây có thể là nơi mà 
các nhà khoa học, những người lưu tâm, đóng góp những tư liệu thành 
văn, tư liệu điển đã, các bản khảo tả chỉ tiết, giúp lưu trữ, bảo tồn 
những vốn quý dân tộc và đồng thời có thể để các nghệ nhân có điều 
kiện tham khảo, đối sánh, hoặc liên hệ trao đổi ý kiến, kinh nghiệm. 

* 
* #® 

Trên thực tế, môi trường phát sinh và tổn tại chính của một số 
nghề thủ công nhiều tiểu xảo vẫn là những xưởng hoạt động trong quy 
chế tư nhân, thậm chí còn mang tính chất dòng họ, gia đình. 


Một số ngành có thể tổ chức quy mô để được sự hỗ trợ của các 
phương tiện kỹ thuật hiện đại, sức mạnh của sự liên kết trí tuệ hợp lý 
trong sản xuất và vấn đề cung tiêu; nhưng bên cạnh đó, cũng nên tách 
riêng một số ngành chỉ có ưu thế ở mức cá thể, bởi quy trình kỹ thuật 
đối với người thợ do họ tự xây đựng một cách hợp lý trong hoàn cảnh 
cụ thể của mình và cũng bởi sự cảm hứng, tiểu xảo, “bí kíp” nghề 
nghiệp không bao giờ người thợ cũng muốn phô bày rộng rãi, vì nó là 
sự tự hào chính đáng về tay nghề và vị trí của mình trước sản phẩm 
và người tiêu thụ. 1 


Ngày trước, dù tính phường hội trong các tổ chức vốn gốc gác là 
các tượng cục không cao, nhưng chế độ gia trưởng trong tổ chức xưởng 


758 


tư nhân đã khiến họ chọn được những học trò có năng khiếu, yêu 
nghề, cũng như trung thành với nghề. Qua quá trình đào luyện, những 
tay thợ hợp ý thầy sẽ được truyền những tuyệt kỹ n?hề nghiệp để lưu 
truyền. Cho nên, việc đào tạo thợ kế thừa nhiều khi không đạt được ở 
những lớp dạy nghề, mà phải cho người thợ cả được quyển chọn lựa và 
đào tạo trong mối quan hệ lễ nghỉ của tình thầy trò. Như đã nói, 
những bí quyết nghề nghiệp, linh hồn của các ngành nghề thủ công 
không thể lúc nào cũng được truyền thụ thông qua các lớp đào tạo, tập 
huấn có tính đại trà, tùy tiện. Học nghề thủ công là một quá trình 
gần gũi bên cạnh thấy, thời gian sẽ làm nảy sinh tình cảm từ hai 
phía. Bằng tình thương và sự cảm thông nhau. Mọi hiểu biết và kinh 
nghiệm của thầy sẽ thẩm thấu dần qua những người học trò xứng 
đáng và đó cũng chính là con đường bảo tên những tỉnh hoa, những 
giá trị văn hóa truyền thống trong nghê. 


759 


LÀNG NGHỆ Ở THỪA THIÊN HUẾ 
VÀ VẤN ĐỀ ĐÔ THỊ HÓA 
BÙI THỊ TÂN 
1. Vài nét khái quát: 


Sau khi sáp nhập vào lãnh thổ Đại Việt từ đầu thế kỷ XIV (1306) 
đến thế kỷ XŨX, trải 6 thế kỷ, vùng đất Thừa Thiên Huế cùng với 
Thuận Hóa từng bước hội nhập vào sự phát triển chung của Đại Việt. 
Là vùng đất mới, tiểm năng dồi dào, lại chịu tác động bởi yếu tố chính 
trị, xã hội riêng nên Thừa Thiên Huế thời các chúa Nguyễn đã có tốc 
độ phát triển nhanh chóng. Chính sách di dân lập làng có quy mô lớn 
của các chúa Nguyễn trong các thế kỷ XVI đến XVIII làm cho sự hình 
thành, phát triển làng Việt ở đây điễn ra mạnh mẽ. Kinh tế nông 
nghiệp tăng trưởng nhanh, kinh tế tiểu thủ công nghiệp cũng từng 
bước gắn bó và đáp ứng nhu cầu các làng xã. Từ thế kỷ XVII, trên nền 
tảng kinh tế xã hội phát triển, cơ sở cát cứ của họ Nguyễn từng bước 
xác lập, chính quyển quân đội chúa Nguyễn lớn mạnh, thủ phủ địch 
chuyển dẫn về phía Nam và định vị ở Phú Xuân. Công xưởng thủ công 
của nhà nước, thủ công dân gian quy tụ dần quanh đô thành, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng, xây dựng và trang bị cho quân đội, cơ quan trung 
ương của một triều đình đang hình thành... Thủ công nghiệp Thừa 
Thiên Huế bấy giờ phát triển nhanh chóng, nhất là các nghề thuộc 
kiến trúc, luyện kim, chế tạo vũ khí, phương tiện cho quân đội, mộc, 
nể, gốm... Làng nghề thủ công xuất hiện nhiều và mở rộng quy mô. 
Những năm cuối thế kỷ XVIII, khi cuộc chiến tranh nông dân Tây 
Sơn thắng lợi, Phú Xuân trở thành đế đô, bối cảnh thuận lợi cho sự 
phát triển của kinh tế công thương nghiệp Thuận Hóa tiếp tục mở ra. 
Đô thành - kinh đô Phú Xuân - Huế đã tác động không nhỏ đến kinh 
tế xã hội các làng xã ở Thừa Thiên Huế nhất là từ đầu thế kỷ XIX, 
khi triểu Nguyễn thành lập, Huế thực sự trở thành kinh đô của nước 
Đại Nam rộng lớn và thống nhất với thiết chế chính trị chặt chẽ và 
thực hiện chính sách ưu đãi miễn kinh kỳ, triển khai xây dựng đế đô, 
quy mô đồ sộ. 


760 


Từ thủ phủ - đô thành Phú Xuân, trung tâm của đất Đàng Trong 
đến kinh đô Huế của đất nước thống nhất, một tiến trình phát triển 
vươn lên không ngừng từ cụm làng xã đến dinh phủ và trở thành đô 
thị, nơi hội tụ công thương nghiệp sầm uất. Trên con đường đô thị hóa 
để từ nơi đô thành, thủ phú đóng giữ của chính quyển trung ương 
Đàng Trong - thành đô thị Phú Xuân - Huế nó cũng chịu tác động 
không nhỏ bởi các làng nghề thủ công bao quanh Huế suốt các thế 
kỷ trên. 

2. Các làng nghề thủ công dưới tác động của Phú Xuân - 
Huế (qua tư liệu từ một số làng nghề tiêu biểu): 


- Luyện kim và chế tạo đổ dùng bằng kim loại là một trong những 
nghề thủ công thiết yếu vào bậc nhất đối với nghề nông và các nghề 
thủ công khác. Nó phát triển gắn bó đáp ứng nhu cầu các làng xã, Lễ 
đương nhiên khi các làng Việt được thiết lập ở đây, nghề thủ công 
luyện, rèn kim loại cũng được phát triển hoặc trên nên tảng các trung 
tâm vốn có từ trước hoặc được mang theo bởi làn sóng di dân để đáp 
ứng công cuộc khai hoang, phát triển nông nghiệp, thủ công nghiệp, 
xây đựng làng xã mới. Từ dân gian các nghề luyện rèn sắt Võng Trì, 
Phú Bài, Hiền Lương đã hình thành, phát triển. Thế kỷ XV, XVI 
hưởng ứng chính sách di dân, xây dựng vùng phên dậu phía Nam Tổ 
quốc của các triểu đại, làng Việt ở đây được mở rộng và phát triển 
nhanh. Lực lượng lao động được tăng cường, nhu cầu về công cụ, 
phương tiện lao động, đồ dùng bằng sắt đặt ra lớn. Việc tìm quặng 
nấu sắt để rèn công cụ, vũ khí thô sơ để đáp ứng nhu cầu sản xuất, 
đời sống nhân dân các làng xã vùng Thuận Quảng trở nên bức thiết. 
Công việc tìm kiếm quặng, khai mỏ, nấu, rèn sắt bắt đầu điễn ra và 
phát triển ở Phú Bài, Hiền Lương... 

Nửa sau thế kỷ XVI, đặc biệt thế kỷ XVII, XVIII khi họ Nguyễn 
thực sự xúc tiến, thí hành mọi biện pháp xây dựng củng cố khu vực cát 
cứ, từng bước chuẩn bị và đi đến chống Trịnh một cách quyết liệt thì 
nhu cầu nguyên liệu sắt đặt ra càng lớn, nó không những chỉ cung cấp 
cho nhân dân các làng xã phục vụ khai hoang, sản xuất nông nghiệp, 
thủ công nhgiệp, chế tạo vũ khí thô sơ để săn bắn, tự vệ... mà việc 
xây dựng đinh thự, cung phủ cho triều đình đang hình thành, phát 
triển, chế tạo vũ khí cho quân đội ngày càng đông đảo để tham chiến 
chống Trịnh, giữ vững giang sơn cát cứ, tiến hành các cuộc chiến tranh 
mở rộng bờ cõi vềể phương Nam... đòi hỏi một khối lượng kim loại rất 
lớn và bức bách. Trong khi đó, việc giao lưu trao đổi với Đàng Ngoài - 
vùng đất giàu khoáng sản, có nhiều trưng tâm luyện kim lâu đời bị hạn 


761 


chế rồi nghiêm cấm chặt chẽ khi cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn 
thực sự bắt đầu. Cả xứ Đàng Trong bấy giờ như Lê Quý Đôn cho biết, 
chỉ có hai nơi khai thác quặng luyện sắt nộp thuế cho họ Nguyễn là 
xã Phú Bài, huyện Phú Vang và trang Điển Phúc châu Bố Chính), 


Bối cảnh xã hội kinh tế như đã phân tích trên là những điều kiện 
khách quan thúc đẩy các trung tâm luyện sắt này phát triển mở rộng 
để đáp ứng nhu cầu gia tăng gấp bội đang đặt ra. Hiển Lương và Phú 
Bài đều là hai làng hình thành sớm ở cách thủ phủ Phú Xuân không 
xa về phía bắc và nam, nằm gần trục đường thiên lý Bắc Nam, nguồn 
quặng sắt đồi dào (nhất là Phú Bài), nguồn lao động cũng tăng nhanh 
sau các đợt di dân từ Bắc vào. Nó hội đủ điều kiện để phát triển mở 
rộng nghề luyện rèn sắt. Thế kỷ XVII, XVIII, nghề sắt ở đây phát 
triển nhanh chóng và Phú Bài thực sự trở thành trung tâm luyện sắt 
lớn nhất Đàng Trong. Hàng năm Phú Bài đã đóng góp cho chính 
quyển họ Nguyễn ở Phú Xuân hàng chục tấn nguyên liệu sắt đưới các 
hình thức thuế lỗ lạt”. Nghề luyện sắt phát triển thu hút một lực 

' lượng lớn lao động. Hầu hết dân đỉnh khỏe mạnh đã bị cuốn hút vào 
nghề này. Phú Bài bấy giờ quả là một trung tâm thủ công nghiệp 
luyện sắt sôi động với hàng trăm lò hoạt động... Luyện rèn sắt Hiển 
Lương cũng phát triển nhanh chóng. Thợ rèn Hiển Lương tham gia 
làm trong các công xưởng rèn đúc chế tạo vũ khí ngày một đông, nhất 
là thế kỷ XIX. Đông thời số thợ rèn tự do cũng rời làng đến Phú Xuân - 
Huế và các vùng phụ cận mở lò, hành nghề đông đảo lập nên tổ chức 
“hàng kinh” ở nhiễu nơi. Nghề đúc đồng (Phường Đúc) kéo dây thau, 
dây thép làm kim Mậu Tài, kim hoàn Kế Môn... phát triển mạnh theo 
nhu cầu của đân gian một phần mà cái chính là để phục vụ cho cung 
phủ, đô thành Phú Xuân rồi kinh đô Huế. Nhu cầu của cung đình, của 
tầng lớp vua quan, quý tộc gia tăng nhanh chóng cùng với quy mô mở 
rộng đế đô. Công xưởng thủ công của nhà nước được mở rộng hơn rất 
nhiều vào thế kỷ XIX nhưng cũng không thể đáp ứng được đầy đủ nhu 
cầu mọi mặt. Các nghề thủ công vốn có trong lòng các làng xã quanh 
vùng Phú Xuân - Huế dưới tác động của đô thành, cảng thị phát triển 
trên quy mô mới. Đội ngũ thợ thủ công khéo tay, tài hoa từ các địa 
phương của Đàng Trong rồi cả nước bị trưng tập về đây làm việc trong 
các quan xưởng thủ công, khi mãn hạn không ít người đã ở lại Huế, 
các làng quê phụ cận sinh sống, hành nghề. Điều này cũng tác động 
không ít đến sự phát triển thủ công dân gian ở Huế thậm chí tạo nên 
những vùng, làng nghề thủ công mới. 


1,3 Lệ Quý Đôn toàn tập, tập I, Phú biên. tạp lục. 


762 


Các nghề thủ công: gốm, mộc, điêu khắc, chằm nón, đan lát 
không chỉ phát triển mở rộng ở các làng quê mà cũng hình thành 
những làng chuyên khá nổi tiếng như làng gốm Phước Tích, điêu khắc 
Mỹ Xuyên, mộc Quảng Phước, đan lát Bao La, đan đệm Phò Trạch, 
nón Triểu Sơn, hoa giấy Thanh Tiên, tranh làng Sình... Thuận Hóa - 
Huế nhanh chóng trở thành vùng thủ công nghệip phát triển nhất 
Đàng Trong góp phần đưa Huế xứng đáng là kinh đô của đất nước 
thống nhất vào thế kỷ XIX. Làng nghề thủ công ở Thừa Thiên Huế ra 
đời, phát triển trong những bối cảnh riêng, muộn hơn so với các làng 
nghề thủ công truyền thống ở vùng đất Bác Hoành Sơn trở ra, nhưng 
tốc độ phát triển nhanh cä về quy mô sản xuất lẫn khối lượng và chất 
lượng sản phẩm. Đô thành Phú Xuân, kinh đô Huế thực sự có tác động 
mạnh đến sự phát triển của các làng nghề thủ công. 


3. Vấn đề đô thị hóa: 


Như đã nêu trên, từ Kim Long - Phú Xuân trở thành thủ phú của 
chính quyên Đàng Trong rồi Kinh đô của cả nước thống nhất, làng 
nghẻ thủ công trong vùng phát triển nhanh chóng, góp phần vào sự 
phát triển của chính các trung tâm này. Tuy nhiên, nó đã đóng góp 
như thế nào vào quá trình đô thị hóa Phú Xuân - Huế, hay quá trình 
đô thị hóa của chính các làng nghề - trung tâm thủ công nghiệp này 
ra sao? Đó là vấn đề quan trọng liên quan đến đặc điểm của làng nghề. 


Trước hết, các làng nghề thủ công nằm rải rác bao quanh Huế 
trong một không gian không lớn, giao lưu với Huế thuận tiện. Dù mới 
ra đời phát triển vài ba thế hệ hay hàng mấy trăm năm thì các nghề 
thủ công vẫn phát triển tại các làng trong không gian làng (trừ nghề 
rèn Hiền Lương). Sự dịch chuyển thợ thủ công về Huế tạo lập các phố 
phường để hành nghề và trao đổi sản phẩm hầu như không diễn ra. 
Phú Xuân - Huế chủ yếu vẫn chỉ là địa bàn cư trú sinh sống của vua 
quan, đội ngũ quý tộc quan liêu, quân đội, nơi đóng của các cơ quan 
hành chính trung ương và địa phương sở tại, các công xướng thủ công 
nhà nước và một bộ phận thị đân. Ngay cả đến thế kỷ XIX, không 
gian kinh đô Huế mở rộng hơn hẳn các thời kỳ trước về kiến trúc đế 
đô, hoàng phủ và kinh tế văn hóa thì vẫn dựa trên nền tảng làng xã, 
bảo lưu sự tổn tại và phát triển của làng. Các vua triều Nguyễn đã 
dựng lăng tẩm của mình vươn đến Đình Môn, ngã ba Bằng Lãng, 
Dương Xuân, Cư Chánh, Châu Ê. Trong hệ thống 85 phủ của các 
Hoàng tử triểu Nguyễn có đến một nửa số phủ nằm ngoài các phường 
thuộc địa giới hành chính thành phố hiện nay. Phần lớn các “danh 
gia vọng tộc” và những thợ thủ công nghề dịch vụ lại sống ở khu vực 


763 


Bao Vinh, Kim Long, Vỹ Dạ, Nam Phổ, Ngọc Anh, Thế Lại, Nguyệt 
Biểu, An Cựu”. Vậy là Phú Xuân - Huế trên con đường đô thị hóa, 
phát triển vẫn bảo lưu làng xã, lấy hệ thống làng xã xung quanh làm 
vệ tỉnh. Cho đến thế kỷ XVIH, sau cả trăm năm thành lập, Huế vẫn 
bảo lưu trong thiết chế xã hội nông thôn. Làng xã ở ngay trong kinh 
thành, nên không lấy làm lạ khi những địa khu gắn bó với kinh 
thành, cũng vẫn là, tổng xã như Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn đã 
ghi. Trên một miễn có thiết chế nông thôn như thế, các vua chúa, 
quan lại nhà Nguyễn đã “cấy” vào đây trước hết là một khu vực 
“thành” “đô” của đô thị. Các phường trong kinh thành Huế theo ghi 
chép ở sách Đại Nam nhất thống chí rất nhiều (95 phường), diện tích 
nhỏ, chủ yếu chỉ là nơi bố trí các cơ quan của triểu đình, không phải 
là tổ chức cư trú sinh hoạt và kinh đoanh công thương nghiệp cửa thị 
đân'”. Đó là những địa khu hành chính, do triều đình đặt định. Nó 
không giống với phố phường của Thăng Long - Hà Nội nhiều thế kỷ 
trước đó - là nơi cư trú, hành nghề của thợ thủ công từ các làng quê đi 
chuyển đến. Làng nghề thủ công Huế đóng góp cho Phú Xuân - Huế 
vẫn với hình thức là làm nghĩa vụ của các đơn vị cơ sở - làng xã với 
nhà nước. Sự phát triển của các làng nghề chỉ như là sự mở rộng của 
không gian đô thị Phú Xuân - Huế chứ không thực sự đóng góp vào sự 
đô thị hóa của chốn này. Các làng nghề thủ công như là các "vệ tỉnh" 
phát triển xung quanh Phú Xuân - Huế, cung cấp nhu yếu phẩm cho 
đô thành, chịu tác động trực tiếp bởi những chính sách xuất phát từ 
đây. Phần lớn các sản phẩm sắt của lò luyện Phú Bài là cung cấp cho 
chính quyền họ Nguyễn. Một lực lượng thợ rèn khá đông, có tay nghề 
cao của Hiển Lương trực tiếp tham gia phục vụ triều đình. Phần đông 
thợ Mậu Tài làm gia công hàng cho nhà nước theo chế độ lĩnh nguyên 
vật liệu, chế tạo thành phẩm, nộp lãnh công; thợ kim hoàn Kế Môn 
chủ yếu gia công các sản phẩm mỹ nghệ vàng bạc trang trí trong cung 
thành, dinh phủ; thợ gốm Phước Tích chịu lệ cống “Om Ngự”... Nhu 
câu của cung phủ, triều đình ngày càng lớn càng thúc đẩy các nghề 
phát triển mở rộng. Tuy nhiên tất thảy đều phát triển trong khuôn 
khổ làng xã, bảo lưu thiết chế làng xã truyền thống. Chẳng hạn, thủ 
công luyện sắt ra đời phát triển ở Phú Bài suốt mấy thế ký đã biến 
nơi này thành tụ điểm kinh tế sôi động. Một trung tâm thú công 
nghiệp phát triển ngay cạnh đô thành Phú Xuân đã kéo theo nó sự 


° Nguyễn Xuân Hoa, Nhìn lạt quá trình đô thị hóa ở Thừa Thiên Huế, Tạp chí 
Thông tin Khoa học uà Công nghệ, Sở Khoa học và Môi trường Thừa Thiện Huế, số 2. 
* Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, Kinh sư. 


764 


chuyển biến quan trọng trong đời sống kinh tế văn hóa của làng và cả 
vùng. Song hoạt động thủ công vẫn là tập hợp các hộ cá thể, tự tổ 
chức lao động và đóng góp nghĩa vụ thuế thông qua các tổ chức làng 
xã. Nó vẫn gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp bởi gồm nhiều gia đình 
“chồng thợ vợ nông”. Ở làng điêu khắc Mỹ Xuyên, mộc Quảng Phước, 
Kế Môn, Mậu Tài cũng trong tình trạng như vậy. Làng gốm Phước 
Tích mức độ chuyển hóa cao, hình thành các phường nghẻ, ít gắn kết 
với nông nghiệp nhưng cũng bảo lưu các các thiết chế làng xã giống 
như bao làng nông nghiệp khác trong vùng. Kinh tế thú công nghiệp 
phát triển, đi nhiên tạo nên sự giao lưu hàng hóa tại các làng nghề 
cũng có cơ hội phát triển hơn. Song sự phát triển đó vẫn không làm 
thay đổi căn bản bộ mặt làng nghề. Hầu hết các làng vẫn bảo lưu tỷ lệ 
ruộng đất công rất lớn, thậm chí không có ruộng đất tư (làng rèn 
Hiển Lương). Sau các biến đổi thăng trầm của Huế, cơ hội cho sự phát 
triển của một số nghề không còn làng nghề trở về với nghề gốc, thành 
một làng nông nghiệp như bao làng quê khác. 


Vậy là, sự phát triển của các làng nghề thủ công đã không góp 
phần tích cực vào quá trình đô thị hóa Phú Xuân - Huế và bản thân 
các làng nghề cũng không có quá trình đô thị hóa. Một thiết chế làng 
xã truyền thống, một sự gắn kết với nông nghiệp và làng xã với tỉnh 
thần cộng đồng làng cao, một thị trường hạn chế và thiếu yếu tố cạnh 
tranh, tập trung nguồn vốn trong sản xuất cùng với những hạn chế 
chính sách của nhà nước đương thời đã kìm hãm quá trình đô thị hóa 
của các làng nghề thủ công. Cũng vì vậy đã không tạo ra được sự 
chuyến biến căn bản và bền vững của làng nghề cho nên đã không 
hình thành được những trung tâm công thương nghiệp có cơ hội phát 
huy tiếp sau những biến đổi của Huế. Đây không phải đặc điểm riêng 
của làng nghề thủ công ở Huế nhưng làng nghề Huế lại biểu hiện 
rất đậm. 


765 


HỆ THỐNG DI TÍCH - CẢNH QUAN 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ: 


LỊCH SỬ, HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT 
HƯỚNG BẢO VỆ, SỬ DỤNG 


HUỲNH ĐỈNH KẾT 


I- KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ VĂN HÓA 
VÀ DI TÍCH - CẢNH QUAN Ở HUẾ 


Thuận Hóa - Thừa Thiên nói chung, Phú Xuân - Huế nói riêng, là 
nơi núi biến tụ hội, đứng giữa miền Bắc miễn Nam, đất đai cao ráo, 
sông nước êm đềm; đường thủy thì có cửa Thuận An, cửa Tư Hiển sâu 
rộng, đường bộ thì có rặng Hoành Sơn, rặng Hải Vân hiểm trở; biển 
khơi dăng phía trước, núi lớn chặn đàng sau; rồng cuộn hổ ngồi, hình 
thế vững chãi... 


Theo tập truyền huyển sử, đây là đất Việt Thường Thị, một bộ 
thuộc nước Văn Lang của các vua Hùng, từng đem chim trĩ trắng cống 
cho Chu Thành vương, đời Hán là huyện Lô Dung thuộc quận Nhật 
Nam; đến giữa thế kỷ V, Champa chiếm lĩnh, đặt thành châu ỦLý, một 
trong năm châu từ Đèo Ngang đến đèo Ngãi... Kể từ năm 1307 đời 
Trần, châu Lý trở thành châu Hóa đồng thời với châu Ô trở thành 
châu Thuận do sự kiện Huyền Trân công chúa kết hôn với quốc vương 
Chế Mân'... Đời Lê, năm 1466, vua Thánh Tông gồm chung cả cõi đất 
cũ của Champa thành thừa tuyên Thuận Hóa, chia làm hai phủ Tân 
Bình và Triệu Phong, trong đó, tỉnh ta là địa bàn ba huyện Đan Điền, 
Kim Trà, Tư Vinh (sau Nguyễn Hoàng đổi Quảng Điển, Hương Trà, 
Phú Vinh, vua Minh Mạng đặt thêm ba huyện Phong Điền, Hương 
Thủy, Phú Lộc). 


Qua những lời giới thiệu khái quát trên đây, Quốc sử quán triểu 
Nguyễn đã chỉ ra một cách đúng đắn về những nét đặc thù của vùng 


! Dẫn theo: Quốc sử quản triểu Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, bản dịch 
Viện Sử học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1869, tr. 11, 12, 224 - 379. 


266 


văn hóa Huế. Ngày nay, nhận thức trên được bổ sung bằng các công 
trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn như địa văn hóa, địa 
phương chí, dân tộc học, khảo cổ học, chính trị học, folklore học... Từ 
đó, chúng ta có thể để cập đến các loại hìnhh văn hóa Huế trên các 
bình diện địa lý, lịch sử, sinh thái, dân tộc, xã hội.. Dưới đây xin 
điểm qua vài nét. 

1. Yếu tố địa lý tự nhiên. 

Mặc dù địa bàn không rộng lớn, nhưng Huế lại có đủ các dạng địa 
hình cũng như các hệ sinh thái khá tiêu biểu. 

a) Phân hệ theo địa hình, chúng ta có: 

- Vùng núi - đôi. 

- Vùng cồn - rẫy. 

- Vùng vườn - ruộng. 

- Vùng trằm - bàu. 

- Vùng trãng - bãi. 

- Vùng chiêm - trũng. 

- Vùng sông - suối. 

- Vùng phá - biển. 

b) Phân hệ theo sinh thái, chúng ta có: 

- Thực vật xuất hiện từ tảo, rong như rau câu đến các loại thảo 
mộc quý hiếm như trắc, mun. Về hệ này, sách Đại Nam nhất thống 
chí của Sử quán triêu Nguyễn cũng đã liệt kê được 545 loài (đúa nếp, 
đậu mè, củ, nấm, hoa quả, cây thân dây, thân gỗ...). 

- Động vật cũng rất phong phú, đa dạng, sách Đại Nam nhất 
thống chí liệt kê được 229 loài côn trùng, chim thú, cá cua... 

Tất nhiên, những bảng liệt kê ấy chắc chắn chưa đây đủ và cũng 
chưa được khoa học, nhưng phân nào thể hiện được sự phân bố các 
loài cây con trên khắp các vùng địa hình nêu trên. Ngày nay, riêng ở 
vườn Quốc gia Bạch Mã, qua khảo sát bước đầu, người ta đã phát hiện 
4ð loài thú, 280 loài chim, trên 500 loài thực vật...”. 


? Dẫn theo: Quốc sử quán triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống chí, tập 1, bán dịch 
Viện Sứ học, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 1969, tr. 11, 12, 224 - 379. 

3 Hữu Ngọc (chủ biên), Tờ điển oăn hóa cổ truyền Việt Nam, Nxb Thế giới, Hà Nội, 
1895, tr. 59. 


767 


3. Yếu tố dân tộc - dân cư. 


Với tỷ lệ nhiều ít khác khau, cư dân Huế có đủ các nhóm dân tộc 
tiêu biểu của vùng Đông Nam Á, như: 

- Nhóm Mã Lai - Đa Đảo mà đại biểu là tộc Chăm. 

- Nhóm Môn - Khmer gồm các tộc Cà Tu, Tà Ôi (Pacô, Pahi), 
Vân Kiều. 

- Nhóm Việt Mường là người Kinh. 

- Nhóm Hán - Tạng kiểu cư. 


Do đó, các dòng văn hóa lớn Sa Huỳnh (Ấn Độ - Champa), Đông 
Sơn (Việt), Đường - Hán (Trung Quốc), Môn Kbmer đã có điều kiện 
giao lưu, hội nhập hòa quyện làm nên nền văn hóa truyền thống. 


3. Yếu tố xã hội - nhân văn. 


Với tư cách một trong những trung tâm thành lập sớm của đất 
nước, Phú Xuân - Huế có điều kiện tiếp nhận các giá trị tỉnh thần của 
Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo, và cả Ki Tô giáo cùng với tín ngưỡng 
dân gian bản địa. Điều thực sự đáng quan tâm là các tư tưởng về dân 
quyền, nữ quyền, dân chủ, bình đẳng, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội 
và chủ nghĩa cộng sản từng thời kỳ đã được giới thiệu, truyền bá sớm 
và đi vào cuộc sống của cư dân, mặc dù hệ ý thức phong kiến không 
kém phần "thâm căn cố đế". 

s- *# 

Như vậy, văn hóa Huế là một phức hệ phong phú, đa dạng, nhiều 
phương nhiều chiểu, nhiều góc độ tham chiếu khác nhau. Tuy nhiên, 
chúng ta cũng có thể quy vào hai lĩnh vực văn hóa vật thể và văn hóa 
phi vật thể như cách phân loại mới nhất gần đây. Riêng văn hóa vật 
thể thì bao gồm cả cảnh quan thiên nhiên và các di tích - kiến trúc 
nhân tạo; chúng quan hệ hữu cơ với nhau, cảnh quan làm nên chất 
thơ, chất nhạc cho di tích, và đi tích cũng làm nên vẻ đẹp, cái duyên 
cho cảnh quan. Tất cả phản ánh ý thức và cung cách ứng xử của con 
người trong mối tương quan giữa tiểu vũ trụ là cái tâm cá nhân và đại 
vũ trụ là thiên nhiên vạn vật, giữa tam vị biệt xưng nhưng nhất thể 
là Đấng Sáng Tạo (Brahma), Đấng Bảo Vệ (Vishnu) và Đấng Húy Diệt 
(Civa), giữa Con Người (Tykuôi) và Siêu Nhiên (Yang)... 


Di tích - cảnh quan Huế được xếp vào loại hình văn hóa vật thể, 
đã, đang và sẽ được cư đân Huế sáng tạo, bảo tổn và hưởng thụ vì lợi 
ích cao cả của loài người, hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. Tuy vậy, 


768 


XXYV 


tổ hội áo đài, ứast/a! 2004 420: Phạm Văn Tý 


Mụự đao lái cung, £©stita/ 2004. An: Pham Văn Tý 


xXVỊ 


lấn Vảo thản! “uế, Xuân 68 An! tư điệu: Nhà Báo tàng Huế 


L 2É" S434 3⁄Ó1 3.v° 715980 SIẤT 0ÓC Lập QÁw CHỈ VÀ E:2U M2NH MUỐN 


/“Nuế ngảy vui g!ấ! phóng 30 4 1975. Ánh: TTXVN 


XXVI 


§ 
s 
b 
R1 
> 
> 
= 
G 
=S 
$ 
s 
Ẫ 
s 
š 
3) 
Š 
S 


s 
= 
š 
k2 
= 
= 
= 
Ñ 


= 
= 
s 
§ 
& 
§ 
` 
` 
§ 
= 


XXVII 


Đón nhân đi sắn tăn hoá Thể giói - Quẩn thế đi tích “iuế, f993 


xXIX 


tễ tuống niệm 50 năm ngây mất của nhã vua yêu 0c ØMy 7Â, !945 - 1985 - 
6oerges Vĩnh San, con trai vua Duy Tản (đeo kính), phát biểu tai buối lễ. Ản/ 


/@u: Đông Sun 


MÔI tháo kh¿a hóc ẤW tiêm 680 năm Thuận Má - Thủa Thiên Kuế 136 - 1998 - 
Những chăng đuỏn0 ticñ" sứ an: Dông Sơn 


HÔI THẢO KHOA HOA 
pgí IUÌi - TA fi ïMð ïÌ! :9 


~- 


Ghủ tich đuản Hồi tháo 60a 00£ Đhui Xuân - Thuận Hoả thỏi Tây Søn, 12.2001 
Anh tư /iêu: Đỗ Bang 


Đại 0iêu viếng tầng danh nhân Trấn lăn lÚƒ trong dị) ký niệm 200 nĂm ngây mất 
801 - 2001. Ánh tư 0iậu: Đỗ Bang 


HỘI THẢO KHOA HỌC 
Iý: ME-1I4 KÍ HIữlt TIÌU Mi W š lộ? TÍC TIỆ - MHẬT 
IÝ tt Tắt. MÁT TRẾI II tÁi tú lết IÉ 


9DITIRL IREGW: YWETMM I0 MNIYEEIIRY 0 MỸ M NOYEMGIT 
1 (ETMM 4N PMPERATRM T0 HESBYE ( EHIURCE ME OWTWRAL W€Y(TI6f 
Huế,#7/ 1W đến 29/10/2006 


Chú tich đản Hội tháo Ähoa ñọc Việt am - 100 năm 0hong trào ØÔng đu tả g0 đấc kiệt 
- Mật! đề bảo tân, 0hất triển dị sắn tăn ñaá /#/é, Huế - 10.2005. Ánh t /⁄@u: Đỗ Bang 


xXxXI 


tễ trao Bằng công nhận Alu2 nhạc Muế - kiệt tấc đi sắn vẫn hoá nhân loại. f. 2003 
#af/s. An! tư /iêu: Phan Phùng. 


những tác nhân ngược chiều, khách quan là địa lý tự nhiên, chủ quan 
là trình độ nhận thức, đã đẩy chúng đến đứng trước những vấn đề của 
thời đại, vấn đề truyền thống và cách tân, phát triển, vấn để cuộc 
sống và môi trường sinh thái... Vậy chúng ta phải làm gì? Làm như 
thế nào? Phải ứng xử ra sao đối với mối quan hệ giữa con người và 
cảnh quanh - đi tích? Đó chính là những vấn để nghiêm túc, đòi hỏi 
phải có những giải pháp đúng đắn và đây đủ. Dưới đây, chúng tôi chỉ 
xin được để xuất vài ý kiến chủ quan hạn hẹp để đóng góp phần nhỏ 
vào vấn để lớn ấy. 


II - ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH 
CẢNH QUAN - DI TÍCH HUẾ 


Cảnh quan - di tích vùng Huế có những đặc điểm về tính chất và 
loại hình vừa mang những nét phổ quát, vừa mang những nét khu 
biệt. Sau đây, chúng tôi xin đi sâu vào từng loại hình cụ thể khách 
quan và di tích. 


1. Cảnh quan. 


Toàn cảnh Huế là một bức tranh thủy mặc hoành tráng mà trung 
tâm là con sông Hương và những nét chấm phá của núi đổi, vườn ruộng, 
khe suối... có thể quy vào hai nhóm chính: nhóm đất và nhóm nước. 


Đất ở đây không có hang lớn động sâu, không có đèo cao đốc 
thẩm, nhưng lại có những dãy núi liên hoàn vững chãi, chia ngọn ra 
bình nguyên, như hòn Duệ (Xước Dũ), hòn Đốn (Kim Phụng hay 
Thương Sơn), hòn Chén (Ngọc Trản hay Uyển Sơn), núi Truổi, đãy 
Bạch Mã... và dư ảnh là những quả núi trơ vơ điểm xuyết giữa vùng 
làng xóm như gò Hà Khê, núi Ngự Bình (hòn Mô), núi Bân (Ba Tầng), 
đổi Vọng Cảnh, đổi Thiên An, đổi Từ Hiếu, núi Thúy Vân, núi Linh 
Thái... Đất ở đây cũng chẳng mênh mông bát ngát, "thẳng cánh cò 
bay", nhưng vẫn có vườn cây Nguyệt Biểu, Lương Quán, Kim Long, 
Côn Hến, Bãi Dâu, nhất là Vỹ Dạ với "vườn ai mướt quá xanh như 
ngọc”; có những cánh đồng An Cưu "gạo de nuôi mẹ già", Thanh Lam, 
La Chử; có những bãi tắm Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô v.v... 


Nước ở đây cũng chẳng có "cuộn cuộn sông đài chảy tận đâu", mà 
chỉ có vài đòng "sóng gợn trường giang buôn điệp điệp”; sông Hương 
như đải lụa lượn lờ qua thảm cây hay thanh kiếm đựng giữa trời xanh; 
sông Ô Lâu, sông Bề, sông Truồi thanh mảnh hiển hòa gắn bó với đời 
người từ thủa lọt lòng đến lúc xuôi tay... Nước ở đây còn là ao, hồ, 
vụng, đảm, phá, vừa giúp con người sinh cơ lập nghiệp, vừa làm nơi 
giao lưu núi biển, như những mạch nguồn tình cảm chứa chan... 


769 


Cảnh quan Huế gắn với khí hậu phong thổ tự nhiên và nhân tạo, 
gắn với môi trường sình thái hệ động thực vật đa dạng về chủng loại, 
làm cho từ thành thị đến nông thôn quanh năm cây cối xanh tươi mát 
mẻ, hoa thơm quả chín ngon lành. Toàn bộ là một khu vườn lớn đẹp 
đã, xinh xắn, say đấm lòng khách du quan, thú vị tuyệt vời... Cảnh 
quan Huế gắn với tiến trình phát triển của xã hội, là dấu ấn lịch sử 
của từng thời kỳ, là nơi ký thác các tầng văn hóa của tiên nhân, góp 
vào đất nước bốn nghìn năm... 


2. Di tích". 


Trong môi trường cảnh quan nói trên, di tích Huế ra đời và tôn 
tại đến nay bao gồm nhiều hệ, như hệ di tích khảo cổ học (di chỉ), hệ 
đi tích kiến trúc (dân gian, cung đình, tín ngưỡng), hệ di tích lịch sử 
(phong kiến, yêu nước, cách mạng)... Chúng đan xen dày đặc, quy mô 
khác nhau, khó phân biệt liệt kê một cách rạch ròi đây đủ, bởi lẽ trên 
một đơn vị di tích thường có sự phối hợp hài hòa các yếu tố đân gian 
và cung đình, truyền thống và cách mạng, trở thành một đường nét 
độc đáo với tính chất đặc trưng dân tộc. Tuy nhiên, dựa vào chỗ nổi 
trội nhất của di tích, chúng ta tạm xếp vào một trong những nhóm 
sau đây, 


a) Di chỉ khảo cổ học, gồm những địa điểm chứa đựng các tầng 
văn hóa ở các độ sâu khác nhau, có thể khai quật để thu lượm hiện 
vật cổ ghi dấu ấn một hay nhiều thời kỳ lịch sử. Trên địa bàn xứ Huế, 
chúng ta có: 


- Những đấu vết thành cổ, như thành Lôi ở Nguyệt Biểu (xã Thủy 
Biểu, Huế), thành Hóa Châu ở Thành Tây (xã Quảng Thành, Quảng 
Điền), thành Bân (Khu Túc?) ở Phú Ốc (thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà). 
Đó là ba tòa thành gắn liên với nền văn hóa quân sự của vương quốc 
Champa từ thế kỷ XIV trở về trước (riêng thành Hóa Châu còn chứa 
đựng văn hóa Đại Việt thế kỷ XIV - XVII, bản đồ của Bùi Thế Đạt 
năm 1774 ghi là "Chiêm Thành cổ thành"). 


- Những dấu vết khu mộ chum, như Côn Ràng (xã Hương Chử, 
Hương Trà), Cửa Thiểng (thị trấn Tứ Hạ, Hương Trà), Kẻ Vạn (Kim 
Long, Huế)... Đó cũng là những địa chỉ chứa đựng nền văn hóa xã hội 
Sa Huỳnh, gắn liền với tập tục tang ma của dân tộc Chăm. 


- Những dấu vết khu sản xuất, như lò gốm Mỹ Xuyên (xã Phong 
Hòa, Phong Điển), Thọ Cương thượng khố (xã Thủy Biểu, Huế), phố 


* Xem thêm phần Phự lực ở cuối bài. 


770 


cảng Thanh Hà (xã Hương Vinh, Hương Trà)... Những di chỉ ấy liên 
quan đến sinh hoạt công thương nghiệp của xứ Đàng Trong đưới thời 
các chúa Nguyễn, thế kỷ VII - XVIH. 


- Các hang động ở Nam Đông và A Lưới là những di chỉ gắn liền 
với nền văn hóa Sa Huỳnh, đan xen với văn hóa Đông Sơn và Môn 
Ehmer... 


- Ngoài ra, nhiều di chỉ khác thuộc về văn hóa Champa, 8a 
Huỳnh muộn, như hòn Rùa (Linh Thái, xã Vinh Hiển, Phú Lộc), Cổ 
Tháp (xã Quảng Vinh, Quảng Điển), Liểu Cốc (xã Hương Xuân, Hương 
Trà), lưu vực sông Ô Lâu, sông Bỏ, sông Hương (bao gềm hệ phù điêu, 
tượng đá, văn khắc, từ đường, cầu cống, biểu vật...). 


b) Di tích kiến trúc, có kiến trúc đân gian, kiến trúc tín ngưỡng 
tôn giáo, kiến trúc cung đình. 


- Kiến trúc đân gian gồm các loại hình nhà ở, các thiết chế đình, 
miếu... phân bố đều khắp trên địa bàn, mang đậm nét dấu ấn văn hóa 
đân gian từ nội dung đến hình thức. Cách sắp xếp các công trình kiến 
trúc phối hợp với cảnh quan chung quanh, theo kiểu thức của thuật 
phong thủy trên diện rộng, như một trường thử nghiệm để các tay thợ 
thủ công nghiệp rèn luyện kỹ năng kỹ xảo nghề mộc, nghề nễ truyền 
thống, làm cơ sở cho đỉnh cao của kiến trúc cung đình về sau, hay vận 
dụng kiến trúc cung đình vào kiến trúc dân gian... 


- Kiến trúc cung đình là phức hệ di tích kiến trúc gồm thành quách, 
cung điện, đàn miếu, uyển hựu, lăng tẩm, đài tạ, phủ đệ, quan thự... 
gắn bó với nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, 
ra đời từ đâu thế kỷ XIX cho đến đầu thế kỷ XX. Với tư tưởng chủ đạo 
mang màu sắc văn minh truyền thống Trung Quốc cổ đại, hệ thống này 
đã được chọn lựa đề xuất và đã được cơ quan ỨNESCO của Liên Hiệp 
Quốc chính thức công nhận là Di sản Văn hóa Nhân loại năm 1998. 

- Kiến trúc tín ngưỡng - tôn giáo gồm các thiết chế tín ngưỡng 
dân gian và tôn giáo như am miếu (thờ Mẫu, thờ Thần), lăng mộ, từ 
đường (nhà thờ họ), chùa Phật, giáo đường, thánh thất... Loại hình 
này vô cùng phong phú, đa dạng, là nguồn tư liệu đổi đào trong việc 
nghiên cứu tìm hiểu đời sống tinh thần của cư dân Huế, làm sáng tổ 
nhiều điều trong vấn đề khoa học xã hội và nhân văn địa phương. 

œ) Di tích lịch sử - cách mạng Huế gắn với quá trình đấu tranh vì 
độc lập tự đo của các tầng lớp nhân dân Huế. Con người nơi đây vốn 
mang trong mình truyền thống yêu nước của dân tộc. Các thế hệ xa 
xưa từng tham gia các cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại dưới ngọn cờ 


#71 


Lam Sơn thế kỷ XV và theo đoàn quân của vị anh hùng áo vải Tây 
Sơn... Hậu duệ thời đại ngày nay vẫn nối gót cha ông, làm nên những 
chiến công hiển hách đánh thực dân Pháp, đuổi đế quốc Mỹ, từ cuộc 
binh biến Ất Dậu (1885), phong trào chống thuế (1908)... đến sự 
nghiệp cách mạng đo Chủ tịch Hỗ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt 
Nam lãnh đạo. Thắng lợi cuối cùng mùa xuân 1975 mở ra một thời kỳ 
mới cho Huế, thời kỳ xây dựng quê hương vì đân giàu, nước mạnh, xã 
hội công bằng và văn minh... Dấu ấn những cuộc đấu tranh yêu nước 
và cách mạng ấy tổn tại trong một số di tích Huế, như miếu Đại Càn 
(phường Phú Hội, Huế), Tổng Hội Sinh viên (đường Trương Định, 
Huế), Trường Bá Công (tức trường Công nhân Cơ điện Huế, phường 
Vĩnh Ninh, Huế)... Đặc biệt là những đi tích liên quan đến thời niên 
thiếu của Bác Hồ như ngôi nhà đường Mai Thúc Loan (Thành Nội, 
Huế), đình làng Dương Nỗ (Phú Vang)... 


* 
* «+ 

Cảnh quan - di tích Huế ra đời, tổn tại và cùng phát triển với 
vùng đất này qua nhiều thế kỷ. Đây là kết quả của quá trình lựa chọn 
để tạo nên sự hài hòa giữa nhịp điệu của cảnh quan vốn có và màu sắc 
của công trình kiến trúc, làm thành "bài thơ đô thị tuyệt tác". Do đó, 
mỗi đơn vị di tích tên tại trong một môi trường sinh thái khá hoàn 
hảo, có thể là môi trường tự nhiên, cũng có thể là môi trường nhân 
tạo, nhưng nhanh chóng trở thành một thực thể sống động đẩy tính 
xã hội - nhân văn, không tách rời tâm thức, tâm linh con người xứ 
Huế dù thuộc bất cứ tầng lớp nào. Bởi vì đã là nhà nghệ sĩ, thì không 
còn phân biệt vua, quan hay dân nữa... Kết cấu nói trên đã được nhiều 
nhà nghiên cứu văn hóa học định đanh là "vườn Huế", "nhà vườn", 
_ "thành phố vườn"... Ở đây, chúng tôi muốn nhấn mạnh thêm giá trị 
văn hóa vật thể và phi vật thể trong vườn Huế. Sống với vườn Huế 
(nhà, đình, chùa, cung, miếu, lăng...), con người không những và 
không chỉ hưởng thụ những ích lợi về vật chất, mà còn hưởng thụ 
những giá trị tỉnh thần để tự nâng cao tình cảm, tư tưởng của mình. 


Có thể nói cảnh quan - di tích Huế vừa là đối tượng sáng tạo, mục 
tiêu sáng tạo, vừa là môi trường sáng tạo nghệ thuật mà cư dân Huế 
đã dày công xây dựng, vun đắp vì những giá trị vĩnh hằng của cái 
đúng, cái tốt và cái đẹp vậy. Nếu chúng ta ngày nay chỉ biết thừa 
hưởng mà không biết bảo tổn, phát huy thì quả là phụ lòng cha ông 
ngày xưa xiết bao! 


- 172 


IH - HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG BẢO VỆ - SỬ DỤNG 
1. Hiện trạng cảnh quan - đi tích Huế, 


Trái qua nhiều năm tháng, cảnh quan - di tích Huế không tránh 
khỏi suy thoái hay biến dạng do nhiều nguyên nhân khác nhau, hoặc 
chịu sự tác động của môi trường địa lý (nắng mưa, bão lũ, ẩm thấp...), 
hoặc sự chi phối của quy luật tổn tại của vật chất (thay đổi trạng thái, 
hình thể), hoặc bị các loài sinh vật hủy hoại (mối mọt), hoặc do chính 
bàn tay của con người tàn phá (chiến tranh, vì lợi ích nhãn tiền, mâu 
thuẫn giữa bảo tổn và phát triển, truyền thống và cách tân)... Từ đó 
nẩy sinh vấn để đòi hỏi phải vừa sử dụng, vừa bảo vệ nhằm phát huy 
giá trị văn hóa của cảnh quan - di tích thành một động lực nội tại 
thúc đẩy xã hội tiến lên về nhiều mặt. 

Cảnh quan - di tích Huế không chỉ là một tài sản quý giá của 
Huế, mà còn là một bộ phận văn hóa vật thể đặc sắc của đất nước ta, 
và là một trong 440 di sản tự nhiên và văn hóa của thế giới. Nhưng 
quần thể này hiện đang bị xuống cấp, có khi rất nghiêm trọng, đối 
đầu với một thực tế khắc nghiệt gồm các mặt sau đây: 


g) Từ sự biến động của môi trường sinh thói. 


Đối với vùng Huế, do hai cuộc chiến tranh tàn phá, nặng nề nhất 
là chủ trương "làm trụi lá cây", cùng với sự thiết lập "vành đai trắng", 
"quân lực Hoa y" đã rải thảm chất độc hóa học màu da cam, nên 
thảm thực vật ở Trường Sơn và vùng ven bị hủy hoại một thời gian 
dài, hậu quả chưa chấm dứt, làm hỏng đi quá trình phát triển tự 
nhiên. Bom đạn cũng là tòng phạm gây nên sự đổ vỡ, biến mất của 
nhiều công trình. Tất nhiên không chỉ vào thời cận đại. Xưa, sách Đại 
Nam nhất thống chí khi liệt kê nhiều chùa chiên, đàn miếu, thường 
chép thêm “hư nát sau cơn binh hỏa". Nhưng những cuộc chiến như 
quân Trịnh chiếm Phú Xuân (1775), Tây Sơn giải phóng Thuận Hóa 
(1786), quân Nguyễn khôi phục Phú Xuân (1800), đù sao cũng không 
khủng khiếp bằng những cuộc chiến ở thế kỷ XX này, với rốc-két, na- 
pan, B.52... 


Khí hậu Huế cũng nổi tiếng khắc nghiệt. Biên độ nhiệt dao động 
mạnh, nắng mưa thay đổi đột ngột, khiến cho các công trình kiến trúc 
xuống cấp nhanh chóng nếu không sửa chữa kịp thì có nguy cơ làm 
mỗi cho mối mọt... Mặt khác, sự khai thác rừng bừa bãi còn tệ hại 
hơn trong hai thập niên qua (1975 - 1995) làm cho "lá phổi" nhỏ bé 
của Huế tổn thương, lại thêm nạn đãi cát đào vàng thực hiện giấc mơ 
làm giàu cũng bổ sung vào dòng chảy của các con sông một lượng đất 


T773 


đá quá ngưỡng!... Từ đó, cảnh quan môi trường Huế biến dạng, đặc 
biệt con sông Hương thơ mộng tuyệt vời đã phải gánh chịu nhiều hậu 
quả của các sự cố nói trên, như lòng sông bị bồi lắng, dòng chảy bị 
phá vỡ, nếu không kịp cứu vãn chắc chắn Huế sẽ không còn là Huế 
nữa, bởi vì sông Hương chính là linh hồn của thành phố này... Những 
di tích của làng xã họ tộc như đình, miếu, từ đường được nhân dân 
đóng của góp công trùng tu, tôn tạo, còn nhiều di tích khác trên địa 
bàn thành phố Huế, đặc biệt phủ đệ, thì ít được ngó ngàng đến, đang 
đi vào giai đoạn nứt nẻ, mục ruỗng đồng loạt, ít ra cũng trên 90% 
(theo đợt khảo sát vừa qua của Nhà Bảo tàng thành phố Huế để thực 
hiện đề tài do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì)... 


b) Từ nhụ cầu trùng tu, quản lý uà sử dụng. 


Có thể thấy rằng hầu hết cảnh quan - di tích vùng Huế ít nhiều 
đều có nhu cầu trùng tu, tôn tạo khẩn trương. Điều này hợp quy luật 
tự nhiên, bởi vì chúng đã được xây dựng tối thiểu cũng hơn một thế kỷ 
rồi. Nhưng thực tế thì "lực bất tòng tâm", khối lượng cảnh quan - đi 
tích quá lớn mà kinh phí hạn chế; nơi có điều kiện thì "nhân dân và 
nhà nước cùng làm", nơi có nhu cầu cấp bách thì nhà nước trực tiếp 
đầu tư. Mặc dù đã cố gắng vượt bậc, nhưng vẫn còn khoảng cách rất 
xa so với khả năng. Vả lại, khi tiến hành trùng tu, tôn tạo hay phục 
chế, một vấn để quan trọng sẽ nẩy sinh là phương pháp khoa học phải 
như thế nào để cho đối tượng khỏi bị biến dạng, lâm vào số phận 
của chiếc câu Trường Tiển, hằn lên “nỗi đau trăm năm" của thành 
phố Huết 


Bên cạnh đó, vấn để quản lý và sử dụng cũng cần được giải quyết 
hợp lý, vì thực tế hiện đang trong tình trạng chồng chéo về phân công 
phân nhiệm quản lý và khai thác bừa bãi và quá mức đối tượng. Tất 
nhiên, chúng ta cần khẳng định rằng cảnh quan - di tích Huế đã, 
đang và sẽ cùng tham gia vào tiến độ phát triển đi lên của thành phố 
cũng như tỉnh nhà. Sự đóng góp của quy trình quản lý, bảo vệ, khai 
thác, sử dụng cảnh quan - di tích Huế vào nhịp độ tăng trưởng kinh 
tế, xã hội, văn hóa của địa phương là đúng hướng và tất yếu. Điều 
quan trọng là phải để xuất được một phương pháp khoa học cho mỗi 
vấn đề để đạt hiệu quả tối uu... 

Tóm lại, đi tích - cảnh quan Huế đang chịu sự tác động bởi hai lực 
ép. Đó là vấn để môi trường, khí hậu, thời gian, và số lượng khách 
tham quan ngày càng nhiễu và đủ loại hạng, đủ mọi trình độ, nhận 
thức và văn hóa khác nhau. Người thức thời không khỏi đau lòng khi 


T174 


nhìn những quả chuông đồng, những tấm bia đá hàng trăm năm bị kẻ 
xấu khắc vạch bậy bạ lên trên như ở chùa Thiên Mụ chẳng hạn! 
Trong lúc ấy, công tác bảo vệ và trùng tu đang gặp nhiều khó khăn về 
kinh phí... 


2. Đề xuất những phương án khả thi. 


Việc bảo tổn, khai thác và sử dụng cảnh quan - di tích đã được 
Quốc hội.và Nhà nước đặc biệt quan tâm. Hiến pháp nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, ở điều 34, đã ghi nhận rằng: 
"Nhà nước và xã hội bảo tên, phát triển các di sản văn hóa dân tộc, 
chăm lo công tác bảo tên, bảo tàng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy 
tác dụng của các di tích lịch sử, cách mạng, các di tích di sản văn hóa, 
các công trình nghệ thuật, các danh lam thắng cảnh. Nghiêm cấm các 
hành động xâm phạm đến các di tích lịch sử, cách mạng, các công 
trình nghệ thuật, các danh lam thắng cảnh". Nhằm cụ thể hóa tỉnh 
thần trên, ngày 31-4-1984, Hội đồng Nhà nước đã ban hành pháp 
lệnh về "Bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng 
cảnh" gồm 5 chương, 27 điều. Từ những văn bản pháp quy cao nhất 
ấy, dưới đây chúng tôi xin đề xuất một số vấn để cụ thể, trước mắt về 
đi tích - cảnh quan xứ Huế nói chung. 


ø) Về phân cấp quản lý. 


Do điều kiện thực tế nên trên địa bàn thành phố Huế, việc quản 
lý một đơn vị di tích - cảnh quan được phân công như sau: thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cấp chính quyển (phường xã, 
thành phố, huyện và tỉnh), thực thi tác nghiệp văn hóa của các cơ 
quan chức năng (Ban Văn hóa, Sở Văn hóa, Nhà Bảo tàng Huế, Bảo 
tàng Tổng hợp Thừa Thiên Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Cổ 
vật Huế, Trung tâm Bảo tổn di tích Cố đô...). Vì vậy, việc phân cấp 
quần lý cần được đặc biệt chú trọng tiến hành nghiêm túc, đây đủ, cụ 
thể và rõ ràng... 

Đây là một việc làm không khó nhưng cho đến nay việc phân cấp 
quản lý đối với hệ thống di tích cảnh quan dày đặc trên địa bàn thành 
phố vẫn chưa được triển khai đồng bộ bằng các văn bản, do đó mà› 
công tác phối kết hợp chưa đều, xác định quyển lợi và trách nhiệm 
chưa cụ thể. 

b) Về các uăn bản phúp quy. 


Đến nay, về lĩnh vực này, chúng ta đã có những văn bản pháp quy 
từ hiến pháp đến pháp lệnh, thông tư, chỉ thị của Bộ chủ quản và các 


775 


cấp chính quyển. Các cơ quan chức năng đã tích cực triển khai, song. _ 


việc cụ thể hóa các văn bản chung ấy bằng những văn bản dưới luật 
vẫn còn hạn chế, thời gian đến cần phải có các loại văn bản hướng 
dẫn về các nhóm: 


- Mối quan hệ giữa cảnh quan di tích với đất đai. 

- Việc xác lập quyển sở hữu di tích với quyền sử dụng đất. 

- Việc quản lý, bảo tôn, sử dụng: quyền lợi và nghĩa vụ của người 
khai thác (cá nhân, tập thể, cơ quan du lịch, cơ quan văn hóa). 

- Nâng cao năng lực chấp hành pháp luật của công dân đối với di 
tích cảnh quan Huế. 


Ngoài ra, số công việc cụ thể khác cũng cần quan tâm như: 


- Tiến hành tổng kiểm kê, đánh giá phân loại đi tích cảnh quan, 
lập hồ sơ khoa học ban đâu. Xác lập mức độ giá trị bảo vệ (cấp cơ sở 
phường xã, cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia). 

- Có chủ trương riêng đối với các đi tích đi chỉ khảo cổ vẻ việc 
điểu tra, khảo sát, nghiên cứu tổng quát, khoanh vùng bảo vệ khảo 
cổ học. 

- Phát động toàn dân bảo tổn và phát huy giá trị của di tích 
cảnh quan. 


c) Về uiệc khai thác sử dụng. 


Để khai thác và sử dụng di tích - cảnh quan có hiệu quả, chúng ta 
cần phải củng cố quá trình đưa đi tích vào quy trình phục vụ tham 
quan - du lịch, vẫn chú trọng mặt sinh hoạt văn hóa với những lễ hội 
truyền thống, những hoạt động giáo dục. Trong trùng tu tôn tạo hết 
sức tôn trọng phương pháp khoa học, không vì điều kiện kinh phí (ít 
hoặc nhiều) mà làm biến đạng đi tích. Thực hiện tốt chương trình "lấy 
_ di tích nuôi di tích" nhưng không phải tất cá vì chương trình ấy, mà 
phải có kế hoạch triển khai huy động nguồn vốn bảo tổn đi tích cảnh 
quan môi trường từ các lĩnh vực kinh tế khác. Cần phải có để án khoa 
học khai thác đi tích như: 


- Một là về lĩnh vực xem di tích là một đối tượng nghiên cứu, phục 
vụ các luận án tốt nghiệp, các để tài khoa học, phải chú trọng chế độ 
“bản quyển" của đi tích. Nghiên cứu phải nhằm mục đích tìm hiểu và 
nâng cao giá trị vốn có của di tích - cảnh quan, từ đó để xuất được 
phương án bảo vệ, trùng tu và sử dụng hợp lý. 


- Hai là về lĩnh vực văn hóa - du lịch. Ngày nay có nhiều thành 
phần khai thác di tích vì mục đích kinh tế như bán hàng lưu niệm, 


776 


chụp ảnh lưu niệm, bán vé tham quan v.v... Điều cần đặc biệt chú 
trọng là phải đảm bảo vệ sinh môi trường. Phải có quy chế về tham 
quan du lịch, cắm trại. Cơ quan chủ quản phải nghiên cứu bố trí các 
công trình phụ để thu gom rác. Hiện nay, những người bán hàng lưu 
niệm, quà bánh giải khát tập trung khá đông ở di tích - cảnh quan. 
Đây là lao động chính đáng, song vì là lao động ở một điểm văn hóa 
nên cần phải được hướng dẫn, tổ chức sắp xếp để bảo đảm nhu cầu giữ ' 
gìn di tích cảnh quan. 


đ) Về công tác giáo dục. 


- Đưa vào chương trình giáo dục các cấp nội đung về bảo tổn - sử 
dụng cảnh quan - đi tích Huế. 


-Ö Nâng cao nhận thức của nhân dân về việc ứng xử với di tích; 
ngăn chặn và nghiêm cấm sự phục hồi đị đoan mê tín trong các sinh 
hoạt lễ hội ở di tích; xử lý nghiêm minh các cá nhân, tập thể, cơ quan 
đơn vị xâm phạm đi tích, khen thưởng kịp thời các việc làm bảo tổn 
di tích có hiệu quả. 

- Hình thành các chương trình nghiên cứu khoa học các cấp về di 
tích - cảnh quan Huế. 


IV - VÀI DÒNG TẠM KẾT 


Trở lên là một số ý kiến chủ quan để xuất về việc bảo tổn và phát 
huy tác dụng của di tích - cảnh quan Huế trong tình hình trước mắt. 
Phát triển là một quy luật khách quan, đồng thời là một xu thế tất 
yếu. Thành phố Huế đã, đang và sẽ phát triển ngày càng mạnh hơn 
về kinh tế, văn hóa, xã hội. Những thành tựu của khoa học kỹ thuật 
sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí trong đời sống truyền thống của 
người dân. Thế nhưng người Huế và những người nặng tình với văn 
hóa Huế sẽ không bao giờ quay lưng lại với bề dày lịch sử - văn hóa 
mà đi tích cảnh quan là một thành tố quan trọng. Vậy làm gì, làm 
như thế nào để những giá trị chân thiện mỹ truyền thống ấy trở 
thành động lực trong quá trình phát triển vì lợi ích của con người, quả 
là một vấn đề kiên trì, bển bỉ, thận trọng, không chậm chạp ù lì, cũng 
không vội vã thiếu sót... Tất cả đêu thuộc về nghĩa vụ của mọi người, 
mọi giới; các cơ quan chức năng tham mưu, các cơ quan quyền lực chỉ 
đạo và các cơ quan chuyên môn quản lý; phải thật sự đồng bộ mới đạt 
hiệu quả cao... 


Huế, ngày 1-7-1997 


Hới 


PHỤ LỤC: 


1 - QUẦN THỂ DI TÍCH HUẾ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LLÀ DI SẢN THẾ GIỚI 


bả Bjỉ¿ BÍ 3 BH ĐÔ 
ft 0 ND CO 


Sa ¿a¿...a Aa 


Trấn Hải thành (Thuận An, Phú Vang). 
Trấn Bình đài (Thuận Lộc, Huế), 
Hoàng thành (Thuận Hòa, Huế). 


. Kinh thành (Huế). 
. Văn miếu (Hương Hồ, Hương Trà). 


Chùa Thiên Mụ (Hương Long, Huế). 
Lăng Dục Đức (An Cựu, Huế). 

Hồ Quyên (Thúy Biểu, Huế: 

Lăng Tự Đức (Thủy Xuân, Huế), 
Đàn Nam Giao (Trường An, Huế). 


. Lăng Đồng Khánh (Thúy Xuân, Huế). 

. Lăng Thiệu Trị (Thủy Bằng, Hương Thủy). 

- Điện Hòn Chén (Hương Thọ, Hương Trà), 

. Lăng Khái Định (Thúy Bằng, Hương Thủy). 
. Lăng Minh Mạng (Hương Thọ, Hương Trà). 
16. 


Lãng Gia Long (Hương Thọ, Hương Trà) 


(Nguồn: Trung tâm Bảo tổn di tích Cố đô) 


II - DANH MỤC DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH 
ĐÃ ĐƯỢC BỘ VĂN HÓA THÔNG TIN RA QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN 


778 


(tính đến tháng 7-1997) 


A. THÀNH PHỐ HUẾ. 


_ 


¬—=¬- - 2= 
œ ~1 Œœ CI BS C2 b2 mỉ CC 


Sa - ¬......- 


- Thư quán Thuận Hóa (Phú Hòa, 95 Phan Đăng Luu). 
- Núi Bân (Thủy An). 


Khu mộ và Nhà thờ Tổ kim hoàn (Trường An - Phú Cát). 


. Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu (Trường An - Thủy Xuân). 


Trường Kỹ nghệ thực hành Huế (Vĩnh Ninh). 
Lăng mộ và Từ đường Tuy Lý vương (Phường Đúc - Vì Dạ). 


- Ngôi mộ chung Thái Phiên và Trần Cao Vân (Thủy Xuân). 
. Địa điểm Trường Quốc học (Vĩnh Ninh). 
. Kính thành Huế (Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Tây Lộc, Phú 


Hòa, Phú Bình, Phú Thuận). 


. Lăng Tự Đức (Thủy Xuân). 

. Lăng mộ Nguyễn Khoa Chiêm, Nguyễn Khoa Đăng (Thúy An). 
.- Thanh Bình từ đường (Phú Hiệp). 

. Chín Hảm và nhà Ngô Đình Cẩn (Thủy An). 

. Nhà 112, Mai Thúc Loan (Thuận Lộc). 

. Đình Phú Xuân (Tây Lộc). 

. Lăng mộ Trần Thúc Nhẫn (Thủy Xuân), 

. Nhà thờ và lăng ông Tổ đúc đồng Huế (Phường Đúc). 

. Chùa Thiên Mụ (Hương Long). 


B. HUYỆN PHÚ VANG: 
19, Địa điểm lưu niệm Bác Hồ (Phú Dương). 
20. Đình An Truyền (Phú An). 
21, Nhà lưu niệm Nguyễn Chí Điễu (Phú Mậu). 
22. Đình Dương Nỗ (Phú Dương). 
23. Nhà thờ Nguyễn Khoa (Phú Thượng). 
C. HUYỆN HƯƠNG TRÀ: 
34. Mộ nhà thơ Đặng Huy Trứ (Hương Xuân). 
25. Địa đạo Khu ủy Trị Thiên Huế (Hương Vân). 
26. Lăng Minh Mạng (Hương Thọ). 
27. Tháp Liễu Cấc (Hương Xuân). 
D. HUYỆN PHONG ĐIỂN: 
28. Lăng mộ Trần Văn Kỷ (Phong Bình). 
29. Lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Tri Phương (Phong Chương). 
30. Đoạn cuối đường 71 đường Hề Chí Minh (Phong Mỹ). 
31. Chùa Giác Lương (Phong Hiển). 
32. Lăng mộ Đặng Huy Trứ (Phong Sơn). 
ÐĐ. HUYỆN HƯƠNG THỦY: 


38. Cầu ngói Thanh Toàn (Thúy Thanh). 
34. Phủ thờ Tôn Thất Thuyết (Thủy Thanh). 
35. Đình Hòa Phong (Thủy Tân). 
36. Lăng Khải Định (Thúy Bằng). 
37, Đình Vân Thê (Thủy Thanh). 

E. HUYỆN PHÚ LỘC: 
38. Đình Bàn Môn và mộ Trần Quý công, Hoàng Quý công (Lộc An). 
39. Ngã ba Ràng Bò, bến Cáy Đa Đá Bạc (Lộc Điển). 
40. Đình Mỹ Lợi (Vinh Mỹ). 
41. Chùa Thánh Duyên (Vinh Hiền). 

G. HUYỆN A LƯỚI: 
42. Dốc Con Mèo đường Hồ Chí Minh (Hồng Vân). 
43. Ngã ba đầu đường 71, đường 14B đường Hỏ Chí Minh (Hồng Vân). 
44. Ngã ba đầu đường 72, đường 14B đường Hồ Chí Minh (Phú Vinh). 
45. Ngã ba đầu đường 73, đường 14B đường Hồ Chí Minh (Hương Phong). 
46. Ngã ba đầu đường 74, đường 14B đường Hồ Chí Minh (Hương Lâm). 
(Nguồn: Bảo tàng Tống hợp tỉnh Thừa Thiên Huế) 


II! - TỔNG HỢP DI TÍCH KIẾN TRÚC DÂN GIAN VÀ CÁCH MẠNG 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỔ HUẾ VÀ PHỤ CẬN 


1. Đình làng, đền miếu 111 đơn vị 
9. Nhà thờ hẹ (từ đường) 38 đơn vị 


779 


3. Phủ đệ, phủ thở 45 đơn vị 


4, Lăng mộ, tượng đài 29 đơn vị 
ð, Cảnh quan, cầu cống, sông ngòi 21 đơn vị 
6. Di tích - di chỉ kháo cổ học 6 đơn vị 
7. Giáo đường 1ỗ đơn vị 
8. Chùa 114 đơn vị 
9. Di tích cách mạng 323 đơn vị 
10. Nhà vườn 8 đơn vị 


(Nguồn: Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 1997 (chú nhiệm: Lê Văn Thuyên, Nhà Báo 
tàng Huế), khảo sát đợt I và tư liệu riêng của tác giả. Đây là những đơn vị di tích chưa 
được nghiên cứu lập hổ sơ khoa học đề nghị Nhà nước công nhận Di tích lịch sử - Văn 
hóa cấp quốc gia). ; 


780 


GÓP PHẦN ĐỊNH HƯỚNG TÍN NGƯỠNG 
DÂN GIAN HUẾ HÔM NAY VÀ NGÀY MAI 


TRẤN ĐẠI VINH 


thế kỷ tới, con người vẫn bị ràng buộc, không thể phôi pha hay 


đ ín ngưỡng là một trong những sinh hoạt tỉnh thần mà ở những 
xóa nhòa, đặc biệt đối với xã hội phương Đông. 


Trong triển vọng ấy, chúng tôi hình dung sự ràng buộc của tín 
ngưỡng với cư dân Huế cho đến một trăm năm sau, nghĩa là với ba 
thế hệ đang cùng sống hôm nay: thế hệ già tuổi 60, thế hệ trẻ tuổi 30 
và thế hệ vừa bắt đầu ra đời. 


Không thể dùng mệnh lệnh hay tiến bộ khoa học, triết học để xóa 
nhòa tín ngưỡng. Vì thế, xã hội chỉ có thể tham gia góp phần định 
hướng tín ngưỡng cho cư dân với một thái độ trọng thị, trên một cơ sở 
hiểu biết và cảm thông, thấu tình đạt lý. 


I - NHỮNG BÌNH DIỆN TÍN NGƯỠNG CỦA CƯ DÂN HUẾ 
CẦN KHẲNG ĐỊNH 


Đó là ba bình diện cơ bản: tín ngưỡng quốc dân, tín ngưỡng cộng 
đồng làng xã và tín ngưỡng gia đình. 


1. Ở bình diện quốc dân, nhà nước hiện nay và trong tương lai 
vẫn tiếp tục xiến dương tín ngưỡng về nguồn - tín ngưỡng quốc tố 
Hùng Vương, tín ngưỡng anh hùng liệt sĩ, 


Ở Huế, tín ngưỡng quốc tổ còn mờ nhạt, chưa tạo được sức mạnh 
tâm lĩnh cuốn hút quần chúng. Do đó, cần thiết phải đẩy mạnh ở Huế 
một truyền thống phụng thờ quốc tổ bằng nhiều biện pháp cổ xúy, mà 
nòng cốt là việc xây dựng một nơi lưu niệm quốc tổ Hùng Vương, có 
giá trị kiến trúc và mỹ thuật, trở thành một đanh lam thắng cảnh. 
Nơi đó sẽ kết hợp để tưởng niệm các danh nhân tiền bối góp phần 
khai sáng Huế, tiêu biểu như vua Trần Nhân Tông, với kế sách tiếp 
thu Huế một cách hòa bình; Trần Anh Tông, người thực hiện kế sách 
ấy; Trần Huyền Trân, người hy sinh tình yêu để thực hiện tình nghĩa 


781 


hòa hiếu Việt - Chăm; Đoàn Nhữ Hài, Trương Hán Siêu, những người 
ổn định Huế buổi đầu; Lê Thánh Tông, người kế tục việc tái ổn định 
và phát triển Huế, Nguyễn Hoàng, người đẩy mạnh việc phát triển xứ 
Đàng Trong; Nguyễn Phúc Thái, người đầu tiên định phủ mở đầu quá 
trình đô thị hóa Huế... Phải có một kiến trúc ghi ơn xứng đáng vai trò 
quốc tổ và vai trò những danh nhân tiên bối khai sáng Huế, để tâm 
tình những thế hệ sau càng gắn bó với cội nguồn. 

Mặt khác, trên bình diện quốc dân, việc tưởng nhớ anh hùng liệt 
sĩ cách mạng cần trở thành một phong tụe, một sinh hoạt toàn dân. 
Không chỉ là ngày 27-7, mà cả những ngày quốc lễ 30-4, 1-5, 2-9 và 
trong những ngày lễ Tết truyền thống dân gian. Việc tưởng niệm phải 
thâm nhập vào các đoàn thể quần chúng, thành một hành vi, nghĩa cử 
tự giác, trở thành một thuần phong mỹ tục. 


2. Ở bình diện tín ngưỡng cộng đồng làng xã, mỗi xã, mỗi 
phường ở Huế đã từng phụng thờ một hệ thống phúc thần hằng trăm 
năm qua, đã được xác lập qua điển lễ thờ tự xuất phát từ vương triều. 
Đó là việc tế tự: xuân kỳ, thu báo mỗi năm hai lần; mùa xuân làm lễ 
kỳ yên, mùa thu làm lễ báo đáp, hoặc tỉnh giản còn lại một lễ thu tế 
đầu tháng Bảy Âm lịch, hay một ngày cố định nào đó theo từng làng, 
phường. Lễ tế cần được tiến hành theo nghi thức cổ truyền, có nhã 
nhạc bát âm, có vật thực tinh khiết dâng cúng, để sau đó toàn thể 
người dự tế chia sẻ bữa ăn đoàn kết, cộng cảm, củng cố tình nghĩa 
cộng đồng. Tuy tình hình kinh tế của mỗi địa phương, có thể tiến 
hành lễ tế hàng năm, hay chỉ duy trì ba năm một lần đại lễ. 

Một lễ cúng cộng đồng khác diễn ra vào ngày 23-5 Âm lịch, hay 
một ngày bất kỳ vào hạ tuần tháng Năm này cần phải phát huy, duy 
trì. Đó là lễ cúng âm hồn kỷ niệm những vong linh nạn dân, chiến sĩ 
trận vong trong cuộc chiến tranh Cần vương chống Pháp cuối thế kỷ 
XIX. Đó là một biểu hiện của lòng thông cảm chia sẻ những thân 
phận oan khiên trong chiến trận, truy niệm những anh hùng liệt sĩ 
triểu đại phong kiến cuối cùng đã đũng cảm chiến đấu và anh dũng hy 
sinh trên trận mạc, mà lễ cúng của cư đân xóm Âm Hồn nội thành 
Huế là một điển hình. Cho đến nay, lễ cúng này vẫn còn phổ biến và 
trở thành nét đẹp trong phong tục của cư dân Huế. 


Vào cuối tháng Chạp, cụ thể là ngày 2B còn có một lễ cúng cộng 
đồng: lễ cúng cô hồn gắn liển với tục chạp mồ hoang của các làng xã 
mà dân gian quen gọi là chạp mả làng. Đó là lễ cúng cho những vong 
linh không nơi nương tựa, không ai hương khói phụng thờ, kèm theo 
việc sửa chữa phần mộ của họ trên nghĩa địa chung của làng. 


782 


Ngoài ra, trong tứ thời bát tiết, có những ngày lễ tết truyền 
thống, như tết Nguyên đán, tết Thượng nguyên (rằm tháng Giêng), tết 
Đoan ngọ (mồng 5-5), Trung nguyên (rằm tháng Bảy), tết Hạ nguyên 
(rằm tháng Mười), nếu có điều kiện, các cộng đồng làng xã thường 
tiến hành các lễ cúng để nhớ ơn các bậc tiền bối, tổ tiên, các bậc anh 
hùng liệt sĩ... 


Nếu những ngày quốc lễ được tổ chức tốt sẽ tạo lập một nhịp cầu 
đồng cảm quốc dân, cổ vũ tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thì những 
ngày lễ cộng đồng làng xã sẽ tạo lập một cố kết theo không gian cư 
trú, không gian sinh trưởng, củng cố tình làng nghĩa xóm, tình yêu 
quê hương cụ thể. 


Ở bình diện gia đình - gia tộc, tín ngưỡng thể hiện ở sự thờ cúng 
hay kính trọng vong linh tổ tiên, ông bà, cha mẹ hai bên nội ngoại, 
những người đã sinh hạ, tác thành nền một tập thể cháu con cùng 
huyết thống, thừa hưởng di sản tỉnh thần và vật chất của tổ tiên. Tín 
ngưỡng gia đình này thể hiện ở các nghi lễ tưởng niệm như ky giỗ, 
chạp mộ gia tiên trong phạm vi đại gia đình hay gia tộc. Nó là sợi 
đây vô hình gắn bó thế hệ hôm nay với các thế hệ đã qua, cũng là mối 
liên hệ gắn bó hàng ngang những người đang sống trong một chuỗi 
liên hệ thân tộc, bồi dưỡng tình cảm thân ái và trách nhiệm liên đới 
đối với việc thờ cúng tổ tiên. 


II - Ý NGHĨA CỦA MỐI QUAN HỆ 
CON NGƯỜI VÀ TÍN NGƯỠNG 


Những vấn để của triết học tâm linh không phải chỉ là những vấn 
để thuần lý có thể giải quyết bằng lý tính, bằng nhận thức, mà trái 
lại, nó có thể chỉ là vấn để của tâm thức, của phong tục truyền thống 
trong sinh hoạt tâm linh. Vì thế, trong tâm thức con người phương 
Đông nói chung, Á Đông nói riêng vẫn còn bàng bạc quan niệm "vạn 
hữu duy linh". Đó là một niềm tin hơn là một nhận thức. 


Bên cạnh cái hữu hạn của con người, truyền thống tâm linh Á 
Đông đề cao cái vô hạn, vĩnh hằng của linh hồn cá thể. Niễm tin đó 
không tác động trên mọi người như nhau mà tùy thuộc vào giới tính, 
lứa tuổi, trình độ, hoàn cảnh sống cụ thể của mỗi người; tuy nhiên mọi 
người đều ít nhiều bị chi phối. Cư dân Huế càng không thoát khỏi 
thông lệ đó. 


Niễm tin có thể bao bàm một sức trì kéo con người trong cuộc 
sống với ý nghĩa tiêu cực hay tích cực khác hẳn nhau. Nếu chỉ buông 
thả một cách tự phát, nó có xu hướng trở thành một áp lực bảo thủ, 


783 


lạc hậu. Nhưng nếu biết vận dụng sáng tạo trong điều kiện và hoàn ˆ 
cảnh xã hội mới thì nó sẽ trở thành những lèo lái giữ vững cuộc sống 
của từng cá nhân và gia đình trong cảnh ngộ phức tạp của đời sống. 


Tuy nhiên, như đã nói trong một công trình nghiên cứu của chúng 
tôi (Tín ngưỡng dân gian Huế, Thuận Hóa, 1995), điều đáng quý là 
bản chất người Huế, và cũng hầu như tương đồng với bản sắc dân tộc, 
do những điểu kiện hoàn cảnh kinh tế - chính trị - xã hội, những 
hằng số trên mảnh đất này đã không cho phép người Huế cực đoan. 
Và trong một bối cảnh của khoa học - kỹ thuật tiến triển mạnh, tự 
thân con người sẽ điều chỉnh những thể hiện tín ngưỡng của mình. 


Khi đó, tín ngưỡng dân gian Huế, và cả những nơi khác có hoàn 
cảnh tương tự, sẽ chỉ còn hạt nhân cơ bản: thờ cúng tổ tiên, thờ cúng 
những người đã khai phá, thành lập, những người đã hy sinh để bảo 
vệ và phát triển đất nước, làng xã, quê hương, cũng như thờ cúng ông 
bà, cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục mình, trong một ý nghĩa văn hóa 
và nhân bản. 


784 


CHUNG QUANH VẤN ĐỀ NHÂN TÀI 


XÁC ĐỊNH, PHÁT HIỆN, THU HÚT, SỬ DỤNG 
NHÂN TÀI CHO THÀNH PHỔ HUẾ 


BỬU Ý 


quan đến con người, và đây là một người đặc biệt mà xã hội gọi 

là nhân tài. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu, dựa trên những điều mắt 
thấy tainghe, xem vấn để này được quan niệm và giải quyết như thế 
nào tại thành phố Huế. Tiếp theo đó, tôi sẽ mạnh dạn đưa ra cách 
nhận thức vấn để theo chủ quan của mình trong tình hình hiện nay. 


(ƒ rong bài viết này, tôi được vinh dự lạm bàn về một vấn để liên 


I- NHÂN TÀI, NGƯỜI LÀ AI? 


Trước khi đi vào trọng tâm vấn để, tôi muốn suy nghĩ về hai chữ 
"nhân tài", như thế là phác họa ra chân dung của người mệnh danh là 
nhân tài. Ta thử tìm hiểu nhân tài là gì, là những ai. 


Đầu tiên, bằng phương pháp loại suy, ta có cảm tưởng nhân tài 
không phải là hạng người xa cách ta, không phải là siêu nhân hay 
thiên sứ, tự khoác cho mình một sứ mệnh thiêng liêng và bằng những 
năng khiếu vượt trội nào đó tìm cách cứu vớt cho chúng sinh mê muội 
bay đồng loại xoàng xỉnh của mình. 


Tôi nghĩ, nhân tài trước hết là người có tri thức. Đơn giản thế 
thôi. Đó là tri thức tập thành, hoặc nhờ học hỏi là chủ yếu, cũng có 
khi nhờ năng khiếu riêng biệt. Nhưng bởi lẽ tri thức không cùng và 
tấn mạn, cho nên tri thức ấy cần được hướng đến một chuyên môn 
nào đó để ngày một thêm vững chắc và chuyên sâu. Đó là hai yếu tố 
thiết yếu và nên tảng. Nhưng nếu chỉ có hai yếu tố này mà thôi, thì 
con người chỉ trở thành chuyên gia, hoặc nguy hiểm hơn, một người 
"học vẹt", từ chương. Người chuyên gia này muốn trở thành nhân tài 
phải cần thêm một yếu tố khác, trừu tượng hơn nhưng tạo thành một 
sức sống tỏa ra cho chính mình và luôn cả chung quanh: đó là tính vị 
tha, và vị tha hiểu theo nghĩa đen của nó là "vì người khác”. 


785 


Chuyên gia thì xã hội nào cũng có thể đào tạo thành một đội ngũ 
hùng hậu được, chỉ cần kết hợp tổ chức của xã hội và nhà trường. Còn 
muốn có nhân tài, thì ngoài việc con người phải có lòng "vì người 
khác" thì xã hội phải biết quý trọng nhân tài. Và quý trọng nhân tài 
là cả một kịch bán cho tương lai, cần phải dàn đựng công phu từ trong 
lòng ra ngoài xã hội. Vì vậy, vấn đề có nhân tài, đào tạo nhân tài, quy 
tụ nhân tài xem ra thật là đơn giản, mà đồng thời cũng vô cùng khó 
đạt, vì lắm khi trong chiều hướng nhắm đến đó, hình thức thì phong 
phú mà thực chất chẳng có gi. 


Xét đi xét lại và ngẫm cho cùng, tôi có cảm tưởng là bất cứ ai 
cũng có thể là nhân tài. Chỉ cần một chút hùng tâm để nghĩ đến 
người khác. Còn vấn để khả năng và chuyên môn thì tương đối đễ đạt 
trong một xã hội yêu cầu nâng cao dân trí không ngừng, nó sẽ tiến 
triển, hình thành dân theo bước thời gian. 


Cá nhân là thành phần của tập thể, nhưng đứng về mật thể chất 
mà nói, cá nhân đối lập với tập thể. Nó giúp tập thể đi tới, nhưng 
ngược lại, nó có thể bị tập thể đè bẹp. Ta vẫn nghe đó đây những lời 
than thở như "sinh nhằm thế kỷ", "làm kẻ lạc loài”, "không có đất 
dụng võ”, "sinh bất phùng thời"... từ cửa miệng những kẻ ít nhiều có 
tài năng. Thường thường đó không phải là những kế ngông cuỗng, hay 
chỉ là những kẻ bất mãn, thất chí, hay là đòi hồi quá nhiều ở xã hội, 
hoặc giả, nói cho cùng, những cá nhân ấy mắc phải một số khiếm 
khuyết nào đó, thì những thái độ bất bình ấy cũng tiết lộ cái điều 
rằng xã hội như thế là tổ chức chưa thỏa đáng. 

Xã hội chúng ta chịu ảnh hướng của Nho giáo tầng tầng kiếp 
kiếp. Ảnh hưởng tốt cũng có, ảnh hưởng xấu cũng có. Một trong những 
ảnh hưởng tai hại và trầm kha của Nho giáo là đã vẽ ra xã hội như 
một hình tháp từ đó đi từ đỉnh tháp đến chân tháp bổn phận càng 
nhiều càng nặng; tầng dưới có bổn phận với tầng trên, và tầng trên 
hầu như không có bổn phận với tầng đưới. Do đó sinh ra những trật 
khớp giữa công dân và xã hội. Chừng nào biện chứng rọi ánh sáng vào 
những gì còn lại của Nho giáo, chừng ấy phúc lợi xã hội mới mong 
tăng tiến. 


II - THÀNH PHỐ HUẾ VỚI VẤN ĐỀ NHÂN TÀI HIỆN NAY 


Bản thân tôi nhìn thấy ba mảng của tình hình này ở thành phố Huế. 


1. Trên bình diện tổng quát, địa phương có áp đụng một số biện 
pháp để đào tạo nhân tài. Thí dụ chủ trương nâng cao trình độ cho 
cán bộ, bằng cách tạo điều kiện tham dự những hội nghị, các đợt tập 


786 


huấn hoặc tu nghiệp tại chỗ, trong nước hay nước ngoài. Có lẽ chủ 
trương này hãy còn mang tính cách chưa đồng loạt, đều khắp. 


Lại còn có chủ trương khuyến khích học thêm và học lên, học bổ 
sung, được tổ chức đưới các hình thức đào tạo tập trung, đào tạo đại 
học hóa, đào tạo theo địa chỉ... không riêng cho các cán bộ của ngành 
giáo dục mà còn cho một số ngành khác. Khuyến khích học ngoại ngữ 
không những trong ngành du lịch, bảo tổn bảo tàng, khách sạn, mà 
luôn cho những cán bộ có tiểm năng và nguyện vọng nghiên cứu nâng 
cao tay nghề. 


Sẵn sàng đón nhận và mở mang các trung tâm phục vụ nghiên 
cứu, đặc biệt là thư viện (hiện nay có Thư viện Tỉnh, có các Thư viện 
Đại học, Thư viện Trung tâm tiếng Pháp mở cửa cho tất cá những ai 
sử dụng tiếng Pháp, sắp tới có thư viện ADM). Hình như ở thành phố 
có quỹ tài trợ và quỹ nghiên cứu sẵn sàng khuyến khích tài năng. Về 
tình hình này, tôi thu lượm tin tức không đây đủ và có địp sẽ bổ 
túc sau. 


Chỉ xin nói thêm về tình hình này một sự kiện có thể nói là đáng 
hối tiếc: đó là tình trạng nhân tài bổ Huế mà đi! May sao sự xuất 
huyết chất xám đã giảm nhiều, nhưng chưa phải đã chấm dứt. Trong 
những người bỏ Huế ra đi ấy, bỏ đi xa, bỏ đi gần, có không ít nhân 
tài. Họ ra đi có khi vì nguyên nhân kinh tế, có khi vì nhiều nguyên 
nhân khác, nhưng tựu trung do một mẫu số chung là một nỗi "khó 
sống" tại thành phố Huế này mà họ nhận chịu... 


2. Đào tạo nhân tài từ trong trường học. 


Ngành giáo dục có những định hướng đào tạo học sinh ưu tú và 
chuyên khoa từ các lớp thấp. Bên cạnh đó có những hình thức khen 
thưởng, nhiều loại học bổng khuyến khích, trợ giúp (học bổng đồng 
hương, quỹ tài năng, học bổng nước ngoài...). Thi quốc tế. Người Việt 
đi học ở các nước ngoài thường gặt hái kết quả khả quan ở các cấp 
trung học cũng như đại học, nhưng cũng lắm khi, do cha mẹ nôn nóng, 
học sinh Việt Nam trong cuộc marathon của đời mình đã dùng đến tốc 
độ sớm quá. Họ tỏ ra biết lo sớm, giỏi sớm nhưng cũng dễ đuối sức. 


Ở cấp đại học, là giai đoạn thanh niên chuẩn bị vào đời, vấn để 
đào tạo chú trọng ở hai khâu then chốt: đầu vào và đầu ra. Việc tuyển 
sinh để chọn những học sinh khá và giỏi ở trung học để vào đại học 
đang vướng vào nhiều vấn để khiến ta suy nghĩ: gây tốn kém nhiều 
cho thí sinh (đi xa, thi nhiều trường...), phát sinh nhiều tệ nạn (gian 
lận, kết quả ngụy tạo...). Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả là việc 


787 


tuyển sinh không nên quá máy móc và cùng khắp, làm cho nó trở 
thành cái "nút chặn" quá ngặt. Xin trích dẫn mấy dòng của tác giả 
Việt Hùng trong tạp chí Giớo dục uờ thời đại số ra ngày 3-8-1997: 
"Chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Huế năm nay là 2.785 trên tổng số 
gần 25.000 thí sinh dự thi. Như vậy cứ 8, 9 thí sinh chọn được 1. 
Riêng ngành Luật 300/6.000 thí sinh dự thi. Trường Đại học Sư phạm 
chọn 1000/13.000 thí sinh dự thi". 


Trước đây, ở miền Nam không thì tuyển vào các trường Đại học 
Luật khoa, Văn khoa, Khoa học, luôn cả Ÿ khoa, mà có thể vào học 
lớp PCB Dự bị. Ngày trước, đó là năm thứ nhất, năm đại trà, năm nỗ 
lực học tập, thử thách, nhưng sinh viên phải biết rằng cuối năm thứ 
nhất ấy phải qua một kỳ thi sát hạch khá gắt gao. Trước đây, cũng ở 
miễn Nam, chỉ thi tuyển vào các trường Đại học Sư phạm, Kiến trúc, 
Quốc gia Hành chánh. 


Đến kỳ thi tốt nghiệp, sau 4 năm hoặc ð năm học ở Đại học, sinh 
viên trở nên sôi động khác thường, nhưng sự sôi động này chỉ có ý 
nghĩa rằng sinh viên nôn nóng ra khỏi trường và cũng có phần sợ thi 
hồng phải học thêm một năm nữa. Họ sẽ thi đậu tốt nghiệp, có điều 
thi đậu không có nghĩa là họ yên tâm có việc làm trong bước đầu lao 
vào đời. Điều vô lý này vẫn tổn tại từ bao lâu nay: bằng tốt nghiệp và 
kết quả tốt nghiệp vẫn không bảo đảm việc làm. 


Có lẽ ở bậc đại học còn có nhiều vấn đề khác nữa cần lo liệu để 
không ngừng cải thiện phương thức giải quyết, như vấn đề phòng học, 
cư xá, bữa ăn, căng tin, sinh hoạt, diễn đàn, thực hành, thực tập... 
nhưng tôi thấy có hai vấn để cần đặc biệt đầu tư suy nghĩ là: 


ø) Nội dụng chương trình. Tôi có cảm tưởng chương trình đại học 
của ta hãy còn thấp, và từ năm 1975 đến nay (1997) chưa có những 
thay đổi đáng kể về chất lượng, chuyên sâu. 


b) Giá trị tương đương quốc tế. Nay là thời buổi giao lưu quốc tế 
ngày một rộng, cẩn có sự tham khảo nhau về trình độ khoa học và 
chuyên môn, có như vậy bằng cấp mới có giá trị vượt ra ngoài nội địa. 

3. Việt kiều. 


Những người Việt đi học, đi nghiên cứu và thành đạt ở nước ngoài 
là một lực lượng đáng kể. Sự vật lộn với cuộc sống, cuộc thi đua tranh 
tài trong học tập và nghiên cứu với người nước ngoài tất nhiên cung 
cấp cho họ những kinh nghiệm quý giá mà họ có thể đem ra áp dụng 
trong công cuộc xây đựng nước nhà. 


788 


Tôi nghĩ đa số những người thành đạt này đều có một tấm lòng 
muốn trở về giúp quê hương trong khả năng chuyên môn của họ. Miễn 
sao ta có một thái độ cởi mở, thông cảm, quý trọng họ. Tiếp theo là có 
một chiến lược tổ chức (chỗ ở, thời gian lưu trú, kế hoạch tham gia...). 


II - NHẬN THỨC VỆ VẤN ĐỀ NHÂN TÀI 
NHẮM ĐẾN TƯƠNG LAI 


Trước hết, tôi xin phép đưa ra hai suy nghĩ nhỏ: 


1. Sự kiện thành phố Huế không trực thuộc Trung ương không 
hẳn chỉ rước lấy toàn những điều bất lợi. Quan niệm như thế không 
phải là để tự an úi mà là để tự cảnh báo cần sắm sanh một chiến lược 
được điều chỉnh không ngừng. 


2. Vấn đề con người bao giờ cũng là vấn đề hàng đầu trong mọi 
quốc sách. Luôn cả du khách, từ xưa đến nay, đến Huế cũng là vì con 
người, chứ không chỉ đơn thuần vì di tích, thắng cảnh. 


Nhận thức về vấn đề nhân tài cho Huế thì cũng giống như nhận 
thức như thế nào để giữ gìn thành phố Huế. Và Huế là gì? 


Trong tất cả các định nghĩa khả dĩ được đưa ra từ xưa đến nay, 
tôi xin đưa ra một thuộc tính làm thành định nghĩa cho nó: Huế có 
riêng một di sản văn hóa, Đây là một thuộc tính gắn liền với Huế từ 
` xa xưa, nhưng mãi đến những năm cuối cùng của thế kỷ XX mới được 
thừa nhận rộng rãi. Tất nhiên đây không phải là tiếng kêu đòi, khiếu 
nại của gỗ đá, mà là tiếng nói chân chính của con người được thời 
gian và lịch sử làm cho sáng mắt sáng lòng. 


Hình như cái gì thuộc về văn hóa đều phải chịu gian nan thử 
thách và phải cần đến triện son của thời gian. Thời gian là một thử 
thách để gột xóa, hoặc là ngược lại, để tô đậm. Và trong nghĩa này, đi 
sản sẽ còn tăng thêm ý nghĩa đối với thế hệ tương lai. Vì vậy, bảo tổn 
di sản chính là nhắm cho thế hệ tương lai. Mà di sản văn hóa này lại 
được tuyên bố là của nhân loại, nhận thức của ta cân được mở rộng 
hơn nhiều, nâng cao hơn nhiều. Và từ đó, chiến lược đào tạo và chiêu 
mộ nhân tài cần có quy mô tương xứng. 


Theo một quan niệm hiện đại, đi sản không phải chỉ bao gồm 
những gì của quá khứ để lại bằng hiện vật, bằng kết quả vật chất của 
lao động mà thôi. Di sản bao gồm luôn cả không gian bao bọc quanh 
di sản. Ta gọi đó là "vùng di sản". Và bảo vệ di sản, tức là bảo vệ 
vùng di sản. Người ta có đưa ra cự li cần bảo vệ là 500 mét, Nhưng rõ 
ràng con số đưa ra đó trông có vẻ giả tạo, hình thức. "Vùng di sản" 


789 


bao gồm gần như thể là toàn cảnh, hoặc nếu không phải là toàn cảnh 
thì cũng bao gồm những thành tố trọng yếu cấu thành nó và làm vệ 
tỉnh cho nó như sông Hương, như địa thế núi - sông - biển của Huế. 


Trong bối cảnh như thế này, ta nên quan niệm đào tạo, sản xuất 
nhân tài ra sao đây? Dần dà sẽ không còn nhân tài nữa, vì không còn 
có cá nhân. Chỉ còn có một loại cá nhân tập thể, từng chùm cá nhân, 
từng nhóm cá nhân, từng cụm nhân tài da beo trên lớp lưng của xã 
hội. Đó là hệ quả của xã hội công nghiệp, công tác dây chuyển. Và 
cũng theo hướng đó, cá nhân bất cứ phút nào cũng có thể bị thay thế 
bằng cái máy. Như vậy nhất cử nhất động của cá nhân không còn 
mang ý nghĩa của hành động, hay là cứu cánh, mà lại có ý nghĩa là 
một thao tác trong một đây chuyển. 


Những thao tác phải hoàn thành dưới sức ép của dây chuyển xã 
hội, để duy trì một trật tự quen mắt. Những thao tác được lùa vào 
từng luồng. Vạn nhất có thao tác lọt ra khỏi luồng thì đó không phải 
là một hành động mà là một biến cố. Hiện nay xã hội ta có cách xử lý 
biến cố làm như thế nào đó để nó tự tiêu tự hủy, không để cho nó sinh 
sôi. Tôi có cảm tướng xã hội quá hiếm hoi chuyên gia mà chỉ có những 
kỹ thuật viên và thao tác viên. Bởi lš chuyên gia là người trung thành 
với chuyên môn, xem chuyên môn là lẽ sống của đời mình. Ngay cả 
chuyên gia có thu nhập cao thì đổng tiển vẫn là thứ yếu. Chuyên gia 
làm việc, lấy chuyên môn làm phương tiện và cái đích nhắm tới vẫn 
không là gì khác ngoài chuyên môn. Vì vậy loại người này càng ngày 
càng ít ởi. 

Chương trình học cấp cao của ta, nhìn chung, nhắm tới cái học 
tràn lan, mỗi thứ một ít, hơn là chuyên sâu, nhắm tới hình thức hơn 
là thực chất, bằng cấp hơn là nội dung. Theo cái đà này, ta khó lòng 
mơ tưởng sản xuất được những chuyên gia máy cái, nhưng vẫn có khả 


năng sản xuất những chuyên gia máy con rất cần thiết trong thời buổi 
này cho thành phế Huế. 


8-1997 


780 


VỀ XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI Ở HUẾ 
NGUYÊN THẾ TRUYỄN 


trong môi trường văn hóa là hệ thống tượng đài, nhất là ở các 

đô thị. Nhiễu tượng đài được xây dựng trên các miền của đất 
nước. Trước hết có lẽ xuất phát từ sự bức xúc về tình cảm của nhân 
dân ta muốn gửi gắm lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ tới những anh 
hùng dân tộc, tới các danh nhân, muốn ghi lại những chiến công hiển 
hách của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc và sự 
nghiệp xây dựng quê hương trong suốt chiều đài lịch sử. 


X ước ta sau ngày thống nhất, một vấn đề được để cập đến nhiễu 


Tượng đài (nói ở đây là khái niệm dùng cho tranh tượng gắn với 
kiến trúc môi trường) ớ nước ta trước kia xây dựng chưa nhiều, sau 
năm 197ð với đạo lý đến ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn thì 
mảng tượng đài ở các nghĩa trang liệt sĩ được xây dựng khắp nơi và 
gần như là công trình trọng tâm, là biếu tượng của các nghĩa trang. 
Tượng đài với các đề tài khác có nhưng chưa nhiều (ta có thể kể ra: 
Tượng đài Quang Trung - Nguyễn Huệ ở Quy Nhơn, ở gò Đống Đa, 
tượng đài chiến thắng Ngọc Hồi, chiến thắng Sông Lô, chiến thắng 
Núi Thành, tượng đài Không Quân - Quyết thắng, tượng Bà Mẹ Nhu ở 
Đà Nắng, tượng đài chính trị ở Buôn Mê Thuột..., tượng "Cảm tử cho 
Tổ quốc quyết sinh" ở Bờ Hỗ Hà Nội, tượng Bác Hồ ở đảo Cô Tô, ở đổi 
79 Mùa xuân, ở thành phố Hồ Chí Minh, ở trường Quốc học Huế, 
tượng Lênin ở Hà Nội, tượng Thánh Gióng, Trần Hưng Đạo... Các 
tượng tròn trong công viên về để tài bà mẹ, người phụ nữ, quân đội 
rải rác ở một số nơi). 

Nhìn chung về chất lượng phải nhìn nhận một điều là còn rất hạn 
chế, số đạt được hiệu quả cao không nhiều. Các đài liệt sĩ ở nước ta 
một thời đã trở thành công thức: một khối trụ vuông cao, trên cùng có 
mái cong, bốn mặt ghi chữ Tổ quốc ghỉ công. Thời gian tiếp theo là 
một trào lưu đi tìm cái mới hình khối tự do, có sự tham gia của điêu 
khắc. Nhưng rồi một loạt tượng đài cũng hao hao nhau không thoát 
khỏi những khuôn sáo và trở nên nhàm chán. Một người trong giới 
nghệ thuật nhận xét có phần nặng nề “Tranh tượng xấu, lãng phí tiền 


791 


của và làm hỏng môi trường..." và "Nếu Mỹ thuật là Nghệ thuật đẹp 
thì tượng đài ở nước ta là một nghệ thuật xấu" có lẽ có phần hơi cực 
đoan, phủ nhận sạch kể cũng quá đáng, một số tượng đài đã gây được 
ấn tượng tốt về nội dung, bố cục, đường nét và cả không gian, số này 
thật chưa nhiều. Nguyên nhân có nhiều: 


- Đó là sự non kém về tay nghề. Lực lượng làm nghề loại hình 
này còn ít, không phải ai cũng làm được loại hình này, trong lúc cần 
có sự kết hợp của nhiều bộ môn (kiến trúc + điêu khắc + hội họa + 
cảnh quan...) nhưng lại chưa có sự phối hợp chặt chẽ, có khi một người 
kiêm luôn từ À - Z2, 


- Sự nhận thức về loại hình nghệ thuật tượng đài chưa phải đã 
thống nhất, việc đưa ra ý đồ có khi còn theo cảm tính, có nơi lấy chiều 
cao 27 mét để trùng với ngày 27-7! Hoặc phải đặt tượng đài ở những 
đổi thật cao, hoặc ở một đảo vắng không biết rằng chỗ đó giao thông 
trở ngại, không thuận tiện cho người dân tiếp cận với công trình để 
chiêm ngưỡng, thăm viếng, có tượng đài bị cỏ lau che khuất, có địa 
phương đặt tượng đài Bác ở chỗ buôn bán sẩm uất, nhộn nhạo, làm 
mất đi tính tôn nghiêm, thành kính cần thiết. Nhiều chủ đầu tư còn 
áp đặt trong việc lựa chọn phương án. 


- Nguồn vốn đầu tư thường có hạn, nên việc tạo ra những suất đầu 
tư giống nhau cho những công trình có quy mô vị trí, chất liệu khác 
nhau, làm cho người sáng tác bị hạn chế trong nghiên cứu, hoặc nhìn 
tượng đài không có không gian thích hợp, thiếu những bộ phận hỗ trợ 
như cây xanh, quảng trường, sân, đường, điện chiếu sáng... hiệu quả 
cảm thụ bị hạn chế, có lúc còn phản tác dụng. 


- Một nhân tố quan trọng khác cần được quan tâm hàng đầu là 
môi trường không gian của tượng đài, bởi tượng đài là tác phẩm có 
hình khối, cần có không gian lớn để thụ cắm, vì vậy các quần thể 
tưởng niệm, kỷ niệm phải được bố trí ở các quảng trường trung tâm, 
khu vực biệt lập, công viên... để quần chúng có thể bao quát mọi phía. 
Thực tế vị trí xây đựng tượng đài chưa được nghiên cứu trong quy 
hoạch. Thường là khi có chủ trương xây dựng mới đi tìm địa điểm, 
nhiều công trình xây dựng với môi trường bao quanh không thỏa mãn, 
có hiện tượng là khi làm xong tượng mà chưa có địa điểm để đặt. 
Tượng đài sẽ mất đi tính hiệu quả nếu không có một không gian, cảnh 
quan thích hợp. Tượng đài đẹp tự bản thân một phần, song phải được 
đặt đúng chỗ và có những góc độ cho người dân chiêm ngưỡng. Tượng 
đẹp phải sống trong sinh hoạt văn hóa của nhân đân, đi vào đời sống 
tình cảm và cao hơn là trong tâm linh mọi người. Môi trường văn hóa 


792 


của tượng đài phải gồm cả cảnh quan nhận biết bằng mắt và tâm thức 
tạo được nếp sinh hoạt bắt nguồn từ xúc động lịch sử thực sự. 


Thành phố Huế - mảnh đất lịch sử, cảnh quan thiên nhiên thơ 
mộng và kiến trúc nhà vườn đã đi vào cảm nhận của những người đã 
từng một lần đến Huế. Việc cải tạo mở rộng thành phố không thể 
thiếu một thiết chế quan trọng là hệ thống tượng đài. Nằm trong bối 
cảnh chung, những tổn tại của việc xây dựng tượng đài ở Huế cũng là 
tên tại chung của cả nước. Tuy nhiên cẩn đầu tư nghiên cứu đánh giá 
để có bước đi thích hợp, tìm ra nét đặc thù để có những phương pháp 
hợp lý trong nghiên cứu, đầu tư xây dựng. Hiếm có một vùng đất nào 
còn lưu giữ được kho tàng nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc dân 
tộc như Huế, trong đó có nghệ thuật điêu khắc. Chúng ta có truyền 
thống độc đáo về nghệ thuật điêu khắc và lại biết gắn với môi trường 
thiên nhiên. Trong hệ thống kiến trúc cung đình, lăng tẩm của nhà 
Nguyễn, ở kiến trúc Đình, Chùa, Đền, Miếu, Bìa... khá phong phú của 
kho tàng mỹ thuật Việt Nam với sự đa dạng hóa chức năng, giàu tính 
nhân bản, dung đị, sâu lắng, kín đáo, hồn nhiên... Nhiều tháp, trụ 
biểu ở các chùa uy nghi đã khai thác được nét dân tộc, người xem cảm 
nhận có hồn khác với các khối bêtông đường nét "mạnh bạo" với 
những tìm tòi xa lạ. 


Loại hình tưởng niệm ở nước ta cũng có những đặc thù cần suy 
nghĩ, cha ông ta tôn thờ vĩ nhân bằng nhiều loại hình trong đó có 
kiến trúc, điêu khắc (như tượng, phù điêu, chạm trổ) nhưng đặc biệt có 
một nét chung là điêu khắc được để trong nhà mà không đưa ra ngoài 
trời Khắp các vùng của đất nước ta hiện nay vẫn còn lưu giữ rất 
nhiều đền thờ, nhà thờ, miếu thờ, bia đá; đó là loại hình tưởng niệm 
truyền thống của dân tộc đã tổn tại suốt chiểu dài lịch sử. Điều này 
đáng cho chúng ta suy nghĩ trong việc kế thừa bản sắc văn hóa dân 
tộc, cần được quan tâm nghiên cứu. Phải chăng đó là điểm xuất phát 
từ lối sống của người Á Đông nói chung, người Việt Nam nói riêng, 
sống bằng tâm thức hơn bằng lý trí, không phô trương? Tuy nhiên, ta 
không thể phủ nhận những ưu thế của tượng đài hoành tráng, nhưng 
sự kết hợp với truyền thống, tính cách dân tộc lại là một nét cần đặc 
biệt quan tâm đối với giới làm nghề. 

Từ những suy nghĩ trên, ngoài những yêu cầu về nội dung, khá 
năng đầu tư, đội ngũ sáng tác, thì vấn để cần quan tâm là môi trường, 
không gian vị trí của tượng đài. Vì vậy, việc nêu ra một địa điểm, một 
đối tượng cụ thể bây giờ có phần chưa chặt chẽ, mà nên chăng việc đó 
dành một một để tài riêng? Ở đây, tôi cho rằng việc nghiên cứu quy 


783 


hoạch tượng đài cần được đặt ra trong quy hoạch xây dựng thành phố 
(vào thời điểm này, quy hoạch thành phố đang được tiến hành điều 
chỉnh). Thành phố Huế có ba không gian tương đối rõ nét: 


- Khu vực phía Bắc với hạt nhân là kinh thành (KV ]) 


- Khu vực Nam sông Hương tới đường Phan Đình Phùng + Bà 
Triệu (KV 1I). 


- Khu vực phía Tây Nam (KV II). 


Ba khu vực trên có không gian đặc trưng cho các không gian phát 
triển của đô thị có sắc thái khác nhau. KV I chủ yếu là cải tạo, ít có 
những không gian lớn. KV II là khu vực cải tạo có điều kiện bố trí 
những không gian vừa. KV III là khu vực sẽ được xây dựng mới, vì 
vậy ngay từ khâu xây dựng quy hoạch sẽ có thể thỏa mãn những 
tượng đài có quy mô hơn. Việc phân ba khu vực trên cũng phù hợp với 
địa hình. Thành phố chuyển từ thấp đến cao. Về kiến trúc có sự 
chuyển tiếp từ kiến trúc truyền thống Sang kiến trúc "mới" (nói "mới" 
là mới xây dựng chứ không phải nói về phong cách kiến trúc của một 
trường phái nào). 


Sự phân khu vực trên có tính tương đối, khi vận dụng cần mềm 
dẻo, linh hoạt. 


Về loại hình, tượng đài nên đa đạng: 


- Tượng đài danh nhân (bao gồm cả danh nhân chính trị, đanh 
nhân văn hóa, khoa học) như tượng Bác Hồ, Nguyễn Huệ, Huyền Trân 
công chúa, Bùi Thị Xuân, Đặng Huy Trứ, Phan Bội Châu, Nguyễn Du, 
Hàn Mặc Tủ, các vị vua yêu nước và các danh nhân đã từng sống ở Huế. 


- Tượng tròn mô tả sinh hoạt đời thường đặt trong công viên, nhà 
văn hóa... 


- Các tranh hoành tráng đặt ở quảng trường, nhà văn hóa, 
bảo tàng... 


Từ những vấn để đã nêu ở trên, ta thấy nổi lên một số câu hỏi 
đáng suy nghĩ: Vấn để xây dựng tượng đài ở Huế nên như thế nào? 
Bước đi ra sao? Những điều kiện cần và đủ để có thể bắt tay thực hiện 
là gì? Những nội dung được trình bày ở trên đã phần nào trả lời 
những câu hỏi đó. Theo tôi, việc sớm triển khai các tượng đài hiện 
nay là không nên vội vàng, bởi lẽ: 

- Điều kiện kinh tế của ta hiện nay còn nhiều khó khăn, vốn đầu 
tư lớn mà hiệu quả thấp thì không nên, 


794 


- Quy hoạch đô thị đang ở giai đoạn tổng thể, chưa có quy hoạch 
chi tiết, nên chưa xác định được những không gian cần thiết cho 
tượng đài. 


- Lực lượng (đội ngũ) làm loại hình này còn thiếu cả số lượng lẫn 
kinh nghiệm. 


- Cần có một dự án về quy hoạch cho loại hình tượng đài đối với 
Huế như là một thiết chế văn hóa của thành phố với sự cộng tác của 
các nhà văn hóa, sử học, kiến trúc... 


Chúng ta nên dành thời gian thích đáng cho việc nghiên cứu và 
xác lập những điều kiện cần thiết trước khi đi vào thực thi những 
công trình cụ thể, chậm còn hơn tiêu phí tiền của mà để lại những 
công trình không đẹp. Bởi ý nghĩa của tượng đài không dừng lại ở 
chức năng tưởng niệm mà còn có chức năng mỹ cảm, nhận thức, giáo 
dục; nó thể hiện trình độ văn hóa của một vùng đất, một dân tộc. Nói 
như thế không có nghĩa là chúng ta không dám làm. Nên chăng chúng 
ta đi từng bước từ thấp tới cao, từ công trình có quy mô nhỏ đến 
những công trình có quy mô lớn? Muốn vậy, cần có một chương trình, 
kế hoạch với các biện pháp, trong đó cần sự phối hợp giữa nhiều 
ngành, nhiều cơ quan có liên quan. 


Hy vọng sự phối hợp của các nhà điêu khắc, các nhà kiến trúc, các 
chuyên gia văn hóa - lịch sử sẽ tạo cho Huế những tượng đài đẹp góp 
phần hoàn chỉnh, tạo ra môi trường sống tiện nghi, giàu tính văn hóa, 
để lại công trình ghi tạc những trang lịch sử đấu tranh dựng nước và 
giữ nước chói lọi của nước ta, cổ vũ tỉnh thần yêu nước của các thế hệ 
hôm nay và mai sau... 


Huế, 8-1997 


795 


MỤC LỤC 


Trang 
e Lời nói đầu 4 
Danh sách tác giả 7 
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH ĐÔHUẾ 9 
© Về các dấu tích khảo cổ học thời tiền sử - sơ sử trên đất Thừa 
Thiên Huế Lê Duy Sơn 11 
+ Nghĩ uễ xứ Huế xa xưa Mai KhắeêỨng 15 
©« Địa bàn Thuận Hóa trong cuộc kháng chiến chống Minh đầu thế 
kỳ XV Bùi Thị Tân 19 
+ Thừa Thiên Huế trong phong trào đếu tranh giải phóng dân tộc 
đâu thế kỷ XV Nguyễn Đức Nhuệ 26 
+ Từ anh hùng dân tộc Đặng Tốt, Đặng Dung đến cải cách của tiến 
sĩ Đặng Chiêm đốt uới ... Đặng Ngọc Lương 31 
© Công cuộc khẩn hoang xứ Thuận Hóa dưới thời cóc chúa Nguyễn 
Thái Quang Trung 36 
© Về tiền tệ thời chúa Nguyễn Nguyễn Anh Huy 42 
©e Thủ phủ Kim Long uà điện mạo của Huế trước năm. 1687 
Phan Thanh Hải 51 
© Vơi trò của thủ phủ Phú Xuân đối uới xú Đàng Trong thời các 
chúa Nguyễn Lê Nguyễn Lưu 64 
e Mấy đợc điểm 0ê sự hình thành, phát triển làng xã ở Thùa 
Thiên Huế Bùi Thị Tân 76 
©« Quó trình tụ cư khai phú mặt nước của cư dân đêm phú Hóa 
châu - Thừa Thiên Huế Nguyễn Quang Trung Tiến 83 
« Làng mạc xứ Huế những tiếp cận ban đầu Huỳnh Đình Kết 92 
© Tác động 0ò ảnh hưởng của phong trào Tây Sơn trong bốt cảnh 
khu uực cuối thế kỷ XVIII Phan Huy Lâ 99 
« Máu thuẫn xã hội ở Thuận Hóa - Phú Xuân trước năm 1786 
Phan Thuận An 108 


796 


s Chiến dịch giải phóng Phú Xuân - Thuận Hóa năm 1786 của 


nghĩa quân Tảy Sơn Nguyễn Minh Đức 
« Mấy uấn đè uề chính sách “canh tân” của 0ua Quang Trung 
(1788 - 1792) Hoàng Văn Hiển, Nguyễn Vinh Quân 


+ Người dân Bắc Hà với Nguyễn Huệ - Quang Trung 
Nguyễn Minh Tường 
« Những đông tiên Quang Trung kỳ lạ uới cúc huyền thoại ở Phú Xuân 
Nguyễn Anh Huy 
«Ẳ Những mặt tích cực uà một số mặt hạn chế của phong trào nông 
đân Tây Sơn Huỳnh Lứa 
» Tư tưởng quy hoạch Kinh thành Huế thời Gia Long (1802 - 1820) 
Trần Đức Anh Sơn 


© Yếu tố “th” trong đô thị Huế trước 1945 Nguyễn Văn Đăng 
+ Khảo cứu uê đế quyền nhà nguyễn Đỗ Bang 
+ Tổ chức quân đội triều Nguyễn (1802 - 1858) mấy uấn đê đạt ra 

hiện nay Hoàng Phương 


« Vị trí kinh đô Huế trong sự nghiệp giữ nước — Trần Thanh Tâm 
© Tư tưởng yêu nước trên đất Thừa Thiên Huế (thời kỳ 1802 - 1885) 
Phạm Hồng Việt 
+ Thừa Thiên Huế trong sự nghiệp đếu tranh giải phóng dân tộc 
Lê Văn Anh, Nguyễn Văn Hoa 
+ Trách nhiệm của triêu Nguyễn trong sự thất bại của xu hướng 
đổi mới ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX Định Xuân Lâm 
« Quan hệ Việt - Xiêm thời Gia Long Đặng Văn Chương 
e Về chính sách “đóng cửa" của Việt Nam uà Nhật Bản trong quan 
hệ uới các nước tư bản phương Tủy thời cận đại 
Nguyễn Văn Tận 
+ Lược khảo thủ công nghiệp Thừa Thiên Huế trước năm 1945 
Nguyễn Thị Đảm 
II. NHÂN VẬT LỊCH SỬ 
« Sự nghiệp của Đặng Tốt - Đặng Dung uới uùng đất Thuận Hóa 
trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh đầu thế bÿ XV 
Đỗ Bang 
© Đặc trưng của tài năng quân sự Nguyễn Huệ Lê Đình 3ÿ 
« Góp thêm tư hiệu để làm sáng tỏ danh tướng Ngô Văn Sở thời 
Tây Sơn Đỗ Bang 


119 


126 


139 


147 


1ỗ1 


158 
179 
192 


199 
207 


218 


230 


239 


246 


253 


259 


269 


271 


280 


286 


787 


+ 


Tướng Tây Sơn Võ Văn Dũng trong folklore ở làng La Chử 

Hà Xuân Liêm 292 
Họ Đặng làng Thanh Lương - cội nguôn uè nhân uật 
: Lê Nguyễn Lưu 302 
Góp phân làm sáng lỏ những uẩn khúc trong cuộc đời của nhân 
uột lịch sử Nguyễn Văn Tường Đỗ Bang 313 


- 


- 


- 


Luận uê chỗ đứng uà sự chính danh của Nguyễn Văn Tường sơu 
ngày thất thủ hình đô Huế 5-7-1885 Nguyễn Quang Trung Tiến 341 


- 


Công - tội, u‡ trí của Nguyễn Văn Tường trong nhóm chủ chiến ở 
triêu đình Huế nữa sau thế kỷ XIX Hãn Nguyên Nguyễn Nhã 347 
Tìm hiểu thêm uê Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) 

Trần Viết Ngạc 353 
Nguyễn Văn Tường - một nhù ngoại giao nhiệt tình nhưng bất 
hạnh trong gọng bkêm của lịch sử Phan Thuận An 368 


- 


- 


® Nguyễn Văn Tường trong thời gian làm Phủ doãn Thừa Thiên 
Trần Huy Thanh 380 
Sự nghiệp làm quan của Thân Văn Nhiếp dưới Dương triều 
Nguyễn Lê Thị Thanh Hòa 389 
Thân Trọng Huê (1869 - 1995), một nhân Uật lịch sử có từ tưởng 
canh tân, một nhà uăn hóa Việt Nam đâu thể kỷ XX 
Chương Thâu 395 
Thân Trọng Phước 0à gia đình - những gương mặt trí thúc Huế 
Đào Hùng 416 
Vua Duy Tân từ cuộc khởi nghĩa miền Nam Trung Kỳ đến những 
năm tháng liêu đày hải ngoại (1916 - 1945) Hoàng Văn Hiển 426 
Phan Bột Châu - danh nhân đổi mới đầu thể kỳ XX 
Chương Thâu 469 
III. VĂN HÓA, VĂN HỌC, KIẾN TRÚC 481 
« Máy đặc điểm 0à 0ị trí, ý nghĩa của uăn hóa Huế 
Nguyễn Văn Hoa 483 


ba 


- 


- 


« 


+ 


+ Văn hóa làng bản Thủùa Thiên Huế Nguyễn Văn Mạnh 493 

+ Bước đi ban đầu uà thành tựu của nên giáo dục xứ Thuận Hóa 
(1306 - 1789) Lê Nguyễn Lưu 498 

®« Phan Bội Châu - nhà uăn hóa Nguyên Đình Chú 507 


« Cụ Sào Nam tô đậm thêm diện nuạo uữn hóa Huế 
Vũ Ngọc Khánh 516 


798 


e Cư dân Huế - những thông số dân tộc học 
Nguyễn Xuân Hồng, Nguyễn Văn Mạnh 521 


© Món ăn Huế: một nét đặc sắc của nghệ thuật sống Huế 
Hoàng Văn Hiển 528 


© Khí phách uà tình cảm của Đặng Dung qua những áng thơ tuyệt 
tác Đặng Văn Thảo 536 


+ Đặc điểm của uăn hóa dân gian xú Huế qua 690 năm lịch sử 
Tôn Thất Bình 542 


s Mấy cảm nhận uễ uăn học Thuận Hóa - Huế Phạm Phú Phong 55O 


©e Tình cảm uà thái độ của các nhà uăn thời Tây Sơn đối uới 0uua 
Quang Trung Nguyễn Xuân Hòa 557 


© Phan Bội Châu trong hiện đại hóa uăn học dân tộc Lê Trí Viễn 565 


© Nhà khai sáng lịch sử uà uăn chương Việt Nam thể kỷ XX 
Trần Thanh Đạm 576 
e Kiến trúc thời Pháp bên bờ sông Hương 
Phan Thuận An, Nguyễn Quốc Thông 580 


s Ý tưởng uễ một khu tưởng niệm Quong Trung tại Huế 
Nguyễn Thế Truyền 589 


IV. DI TÍCH, BẢN ĐỒ, ĐỊA BẠ, VĂN BẢN HÁN NÔM 598 


+ Đặng Tết uà phần mộ, miếu thờ của ông tại làng Thế Vinh, Thừa 
Thiên Huế Trần Đại Vinh 595 


+ Dấu tích lăng mộ uua Quang Trung Nguyễn Đắc Xuân 598 


«ẳ Phát hiện dị tích Gò Lăng (Bình Định) - quê mẹ nhà Tây Sơn 
: Trần Đình Ký 604 


« Về một đèn thờ uua Quang Trung ở Thanh Hóa — Trần Thị Liên 608 


« Thương xác uê địa điểm gặp mặt giữa uua Duy Tân, Trần Cao 
Vân uà Thái Phiên Phan Thuận Án G11 


+ Về các di tích lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu tại Huế 
Trần Huy Thanh 618 


e Tấm bản đề Huế của Le Floch de la Carrière năm 1787 
Vũ Hữu Minh 635 


© Tìm hiểu Thừa Thiên Huế qua sưu tập địa bạ Nguyễn Đình Đâu 645 


« Văn khắc thời Táy Sơn ở Huế Lê Nguyễn Lưu 656 
s Cứ liệu Hán Nôm uò cách lý giải những “khoảng trống” trong 
lịch sử Thuận Hóa thế kỷ XIV - XVIII Ngô Thời Đôn 685 


799 


©e Đóng góp tư liệu Hón Nôm làng xã Thừa Thiên Huế uê việc 
khám phá triều Tây Sơn _ Trần Đại Vinh 695 


© Và “Đại Nam lịch đại long phì đồ” thời Nguyễn 
Nguyễn Hữu Thông, Nguyễn Văn Đăng 700 


s Về các bản hương ước ở Thừa Thiên Huế Lê Đình Phúc 711 
V. BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DI SẲẢN LỊCH SỬ CỐ ĐÔ HUẾ 715 
+ Bảo tôn di sản cố đô trong lòng đô thị hiện đại Phan Thuận An T17 
e Đôi điều góp bàn 0ê đô thị Huế thời mở cửa Huỳnh Công Bá 723 


© Huế đi lên chính từ bản sắc oăn hóa 
Nguyễn Văn Hoa, Lê Văn Anh 729 


e« Môi trường cảnh quan đô thị Huế - những uấn đề búc xúc uò 
những giải pháp cấp bách Lưu Đức Hải, Lê Phương Thảo, 
Nguyễn Danh Bảy, Nguyễn Thị Minh Hạnh, 
Nguyễn Hồng Chí, Vũ Thị Thanh Hoa, 

Nguyễn Thành Hưng, Nguyễn Quyết Thắng 734 


« Thử đề xuất một số giải pháp phục hôi uà phát triển các ngành 
nghề thủ công truyện thống Huế Nguyễn Hữu Thông 752 


© Làng nghệ ở Thừa Thiên Huế uè uấn đề đô thị hóa Bùi Thị Tân 760 


« Hệ thống di tích - cảnh quan trên địa bàn thành phố Huế: lịch 
sử, hiện trạng uà đê xuất hướng bảo uệ, sử dụng 
Huỳnh Đình Kết 766 


« Góp phôn định hướng tín ngưỡng dân gian Huế hôm nay uề 


ngày mai Trần Đại Vĩnh 781 
s« Chung quanh uấn đề nhân tài: xác định, phát hiện, thu hút, sử 

dụng nhân tài cho thành phố Huế Bửu Ý 785 
© Về xây dụng tượng đài ở Huế Nguyễn Thế Truyền 791 


800 


NHÀ XUẤT BẤN THUẬN HÓA 
54 Chu Văn An. Huế - ĐT: (054) 823847. 81228 
FAX: (054) 848345 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGUYÊN DUY TỜ 

Chịu trách nhiệm bản thảo: 

LÊ VĂN ĐIỂM 
Biên tập: HỖ HỮU - LÊ VĂN 
Trình bày: QUỐC THẮNG 
Sửa bản in: ĐÔNG SƠN - ANH THỊ 

M Bìa: HS. PHAN CHI 


Mã số. 3023 93/41--05 
Th-05 


Đơn vị liên doanh: TRGIBAIBĐBKSLTB 


In 1.000 cuốn, khổ 16X24cm, tại Cty In Việt Hưng. Số đăng ký KHXB: 
93.41:XB-QLXB do Cục Xuất Bản cấp ngày14-01-2005. Giấy TNKH số: 
2697 'XBTH cấp ngày 04-10-2005. In xong & nộp lưu chiểu Quý IV/05. 


Cố ĐÔ,. 
HUE 


NƯN VÀ NNY ¿ 


s« QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH 
e MỘTSỐNHÂNVẬTLỊCHSỬỈ .  ®% <<". @Y 
s® VĂN HÓA, VĂN HỌC VÀ KIẾN TRÚC 
-® DITÍCH, BẢN ĐỒ. ĐỊA BẠ, VĂN BẲNHÁNNÔM 
° VIỆC BẢO TỔN CÁC DISẢN LỊCH SỬ CÔ ĐÔ HUẾ 


VỚI CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TÁC GIẢ: 
LÊ DUY SƠN - MAI KHẮC ỨNG - BÙI THỊ TÂN - NGUYỄN ĐỨC NHLỆ - 
ĐĂNG NGỌC LƯƠNG - THÁI QUANG TRUNG - NGUYỄN ANH HUY - 
PHAN THANH HẢI -LÊ NGUYỄNLƯU- NGUYỄN QUANG TRUNG TIẾN - 
HUỲNH ĐÌNH KẾT - PHAN HUY LÊ - PHAN THUẬN AN - NGUYỄN MINH 
. ĐỨC + HOÀNG VĂN HIỂN - NGUYỄN VĨNH QUẦN - NGUYỄN MINH 
TƯỜNG - HUỲNH LỬA - TRẤN ĐỨC ANH SƠN - NGUYỄN VĂN ĐĂNG - 
ĐỖ BANG - HOÀNG PHƯƠNG - TRẤN THANH TÂM -PHẠM HỒNG VIỆT 
- LÊ VĂN ANH - NGUYỄN VĂN HOA - ĐINH XUÂN LÂM - ĐĂNG VĂN 
CHƯƠNG - NGUYỄN VĂN TẬN - NGUYỄN XUÂN HỒNG - TRẦN ĐÌNH 
KÝ - NGUYỄN THỊ ĐẢM - LỄ ĐÌNH SŸ - HÀ XUÂN LIÊM - HÃN NGUYÊN 
NGUYÊN NHÃ - TRẦN VIẾT NGẠC - TRẦN HUY THANH - LÊ THỊ THANH 
HÒA - CHƯƠNG THÂU - ĐÀO HÙNG - NGUYỄN VĂN MẠNH - NGUYỄN 
ĐÌNH CHÚ - VŨ NGỌC KHÁNH - ĐĂNG VĂN THẢO - TÔN THẤT BÌNH - 
PHẠM PHỦ PHONG - NGUYỄN XUÂN HÒA - LÊ TRÍ VIỄN - TRẤN 
THANH ĐẠM - NGUYỄN QUỐC THÔNG - NGUYỄN THẾ TRUYỀN - 
TRẤN ĐẠI VINH -NGUYỄN ĐẮC XUÂN - VŨ HỮU MINH -NGUYỄN ĐÌNH Ẳ 
ĐẦU - NGÔ THỜI ĐÔN - LÊ ĐÌNH PHÚ - HUỲNH CÔNG BÁ - LỄ ĐỨC HẢI 
- LÊ PHƯƠNG THẢO - NGUYỄN DANH BẢY - NGUYỄN THỊ MINH HẠNH 
- NGUYỄN HỒNG CHÍ - VŨ THỊ THANH HOA - NGUYỄN THÀNH HƯNG - 
NGUYỄN QUYẾT THẮNG - NGUYÊN HỮU THÔNG - BỬU Ý, 


THUIBAIB00KSITB ` ` Bllgyislot TH ouel, 
Webtile.www sachthoiđai cũm vn4 nhasachtre cøm Far £-mail: nhasachtre/@yahu0 cơn 


Giá : 14(1.(M0 Đ. 


